G.W.F. HEGEL 


BÁCH KHOA THU 
CÁC KHOA HỌC TRIET NW d 


KHOA HOC LÖGIC 


(LOGIK DER ENZYKCLOPÄDIE) 


BÙI VĂN NAM SƠN 
dịch và chú giải 


D NHÀ XUÄT BÅN TRI THÚC 


G. W. F. HEGEL 


BÁCH KHOA THU CÁC 
KHOA HỌC TRIET HỌC I: 


KHOA HỌC LÖGIC 


©2008 Bản tiếng Việt NXB Tri Thức và Bùi Văn Nam Son 
Dịch từ nguyên bản tiếng Đức, giới thiệu, chủ thích và chú giải dẫn nhập/Aus dem Deutschen 
übertragen, eingeleitet, erläutert und kommentiert von Bùi Văn Nam Sơn: 


G. W. F. HEGEL: ENZYKLOPÄDIE DER PHILOSOPHISCHEN WISSENSCHAFTEN IM 
GRUNDRISSE i: DIE WISSENSCHAFT DER LOGIK, 1830, Suhrkamp, Hegels Werke in 20 
Bänden, Band 8, 1999. 


G. W. F. HEGEL: ĐẠI CUONG BÁCH KHOA THU CÁC KHOA HỌC TRIET HỌC I: KHOA 
HỌC LÔGÍC, 1830, NXB Suhrkamp, Hegel: Tác phẩm 20 tập, tập 8, 1999. 


G. W. F. HEGEL 


BACH KHOA THU 
CAC KHOA HOC TRIET HOC I 


KHOA HOC LÖGIC 


(LOGIK DER ENZYKCLOPÄDIE) 


BÙI VĂN NAM SON 
dịch và chú giải 


NHÀ XUÁT BẢN TRI THỨC 


Tập sách được dịch và xuất bản trong chương trinh 
Tủ sách Tỉnh hoa Tri thức Thé giới 
với sự hō trợ về tài chính của 
QUỸ DỊCH THUẬT PHAN CHU TRINH 
53 Nguyễn Du, Hà Nội 
Tel: (84-4) 9454 661; Fax: (84-4) 9454 660 


Đồng thời tập sách cũng được dịch và xuất bản 
với sự hỗ trợ của TÒ HỢP GIÁO DỤC PACE 
Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, 

Quận 1, TP. Hà Chí Minh, Việt Nam 
Tel: (84-8) 8370208, Fax: (84-8) 4041173 
www.pace.edu.vn 


Œncpclopábic 


ber 


philofophifchen 


Wiffenfhaften 


im Grundriffe. 


——— 


Zum Gebrauch feiner Vorlefungen 


von 


Dr. Georg Wilhelm Friedrid Hegel, 
ordet, Profeffor der Philofophie an der R. ricor. 
Wilh. Univerfide in Berlin. 


Dritte Ausgabe 


a 


Heidelberg 
Verwaltung des DObwald’fhen Verlage. 
(E. §. Winter.) 


1830, 


Ảnh trang bìa quyển Bách khoa thư các khoa học triết học, 
Ấn bản län thứ 3, 1830. 


VH 


NỘI DUNG 


Mấy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch: “Bách khoa thư các khoa 
học triết học”: Từ tham vọng hệ thống đến học thuyết về Chân lý và 


Tu de aa. ee,  ốa. ốc. an XI-XCV 
G. W. F. HEGEL 
BÁCH KHOA THU CÁC KHOA HOC TRIET HOC (1830) 
PHÂN THỨ NHẤT 
KHOA HỌC LÔGÍC 


và các đoạn Giảng thêm bằng miệng 


Lời Tựa cho lần xuất bản thứ nhất og, 1 
Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa 1.................................- 2e, 6 
Lời Tựa cho lần xuất bản thứ hai (1827)... nn 11 
Chú giái dẫn nhập cho Lời Tựa 3. A4 
Lời Tựa cho lần xuất bản thứ ba (ëm... 41 
Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa 3............................... ve 49 
Dẫn nhập: Sei19. 1 treeeererrrrrrrrreeeeeree 51 
Chú giải dan nhập:§§ 1-18 5 0222 2n nen 82 

PHẦN THỨ NHẤT 

KHOA HỌC LÔGÍC 

§§19-244 

Khái niệm sơ bộ: Sean 91 


A. Lập trường thứ nhất của tư tưởng đối với tính khách quan. 


VHI 


Siêu hình hoc. 866-6 n........... 129 
B. Lập trường thứ hai của tư tưởng đối với tính khách quan. 
BET niit 1n. 154 


I. Thuyết duy nghiệm. §37........................ eo 154 

I. Triết học phê phán. SA... 162 
C. Lập trường thứ ba của tư tưởng đối với tính khách quan. 

Cái Biết trực tiếp. §§61-78 
Chú giải dẫn nhập: §§19-78 
Quan niệm chính xác hơn về Lôgíc học và sự phân chia nội dung 
của nó. §§79-83................... c2, 0e rd Seege, ENA EE 256 
Chú giải dẫn nhập: BET. 83. 275 


I. HỌC THUYẾT VỀ TỒN TẠI. §§84-111.......................................... 287 


Chú giải dẫn nhập: Từ §84 đến 8244 (hết phần Khoa học Lôgíc) 
đều có Chú giải dẫn nhập cho từng tiểu đoạn (§). 


E 
a. tổn tại. een aonaid jei ia 
b. tổn tại-hiện có. §89.... 


c. tổn tại-cho-mình. §96 


B. Lượng. §99....................... ninh erdrrrrrddee 354 
a. lượng thuần túy. §99... BR 06.334 
b. đại lượng. BIO). eessen 364 
Ed E 369 


eg 389 


IL HỌC THUYET VỀ BẢN CHẤT. SS112-159 nn. 


A. Bản chất như là cơ sở của sự hiện hữu. §115.............................. 
a. Các quy định thuần túy của sự phản tư. §115......................... 


1. sự đổng nhất. §115 
2. sự khác biệt. §116 


b. sự hiện hữu. §123.... 
€(SU: vật STB: ne ae 


- B. Hiện tượng. 8131 
a. thế giới hiện tượng. §132....................... 
b. nội dung và hình thức. §133.... 
c. sự quan hệ. §135 


€. Hierithirc S12 u... aan 
a. Quan hệ về tinh bản thể. Ian. 
b. Quan hệ về tính nhân quả. §153 


c. Tác động qua lại [hay sự tương tác]. §155................................ 


IN. HỌC THUYẾT VỀ KHÁI NIÊM. §§160-244....................... 2. 
A. Khái niệm chủ gúani EE 
a. Khái niệm xét như là Khái niệm. 8163 

b. Phán NT  ... 

1. phán đoán về chất. BI23... -ctrrrreriree 


2. phán đoán của sự phản tw. §174 


3. phán đoán của sự tất yếu. §177..... 
4. phán đoán của Khái niệm. §178 


3:00.50: 512 Te ra ẽ.. 


c: suy luận, SIT. een: 758 
1. Suy luận về chất. §183.............................. ii. 768 
2. Suy luận của sự phản tur. §190....................................ve 788 


3. Suy luận của sự tất yếu. §191 


B. Khách thể: §1ĐÁ:......... cá. ái anni 
a. Cơ giới luận. §195............................ HH2 1 1141011161 re. 
b. Hóa học luận. §200........................-.-- ác. 
c. Mục đích luận. §204 


(ele miện; KEE 886 
a E sông- 8216 c0 6 EES 905 
b: Nhận thúc SE Eeer 931 
1. Nhận thức [nghĩa hẹp]. §226.................................... co. 943 
2. Ý muốn. Bi. 968 
3. Ý niệm tuyệt đối. Ee. 982 
(HẾT) 


Bảng chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức - Anh - Pháp.... 1021 
Bảng chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức - Anh - Pháp - Việt... 1037 
Thư mục chụn QC. 126226216 aara raoran Eeer 1053 


MAT LOI GIỚI THIEU VÀ LƯU Ý CỦA NGƯỜI DICH 


"BÄCH KHOA THU CÄC KHOA HOC 
TRIẾT HOC”: 


TỪ THAM VỌNG HE THÓNG DEN 
HỌC THUYETVE CHÁN LÝ VÀ TỰ DO 


L Tham vọng hệ thống, sự ra đời và các ån bản của 
bộ Bách khoa thir các khoa hoc triết học (viết tắt: 
BKT) 


IL. BKT I: Khoa học Lögic và học thuyết của Hegel về 
Chân lý và Tự do 


Heim hàn hoan muốn vụn nói dan han 


Cua nhựa mạnh thành to trong lá moi”. 


Trong nghiên cứu về Hegel. bộ Bách khoa thư các khoa học triết học 
{viết tất: BKT) - hệ thông khái lược triết học Hegel — thường ít nhiều 
bị các tác phâm khác che khuất, Người đọc thích thú khám phá những 
nét thanh tần trong các tác phâm thời trẻ của Hegel (mới dược công, bó 
dåu thé ky XX) với các khái niệm “tinh yêu”. "sur sông”... mang màu 
sắc làng man của một người bạn còn đồng hành với Hölderlin!” 

Người ta càng bị lôi cuốn hơn trước nội dung phong phú và hoành 
trắng cua Hiên tượng học Tinh thân! [Bai] Khoa học Lögie. nhất là 


) = u 
Mà Huy Cận. Lira hướng. 


UI Xem: G. W. F. Tức phẩm hai mươi tập cua Hegel’ Hegel Werke in zwanzig 
Banden, Tập 1: Cúc tác phám thời trẻ ; Frühe Schriften, Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft. Frankfurt 7 M. 1969. 

Wei Hegel, Hiện tượng học Tình thân, Sdd. tập 3 (Bàn dịch và chú giai của Bài Văn 
Nam Son, NNB Văn học 2006). 


NH Men: lời giới thiệu và lưu ý cta người dịch 


tiếp tục hãm hở tìm hiểu và tháo luận các vấn de lý luận chính tri-xä 
hội hay mỹ học, tôn giáo. lịch sử triết học... còn nóng hồi tính thời sự 
trong. các Bài giảng đồ sộ về các lĩnh vực thuộc “Tinh thần khách 
quan” va “Tinh thần tuyệt đối”. Người đọc ngày nay cũng không còn 
ở trong truyền thống đào tạo và hầu khí triết học đầy mãnh lực cua 
chủ nghĩa duy tâm Đức với cao điểm là Schelling. Hegel, do đó, khó 
chia sẻ. thậm chí dē di ứng trước những gì được gọi là “hệ thống `. 
Thêm vào đó, bộ Bách khoa thie cũng không phải là một “hê thống” 
được biên soạn cặn kẽ, mà. như Hegel thừa nhận trong một lá thư gửi 
cho Victor Cousin. "quyền sách này chỉ là một chuỗi những luận 
điểm” ("Le livre n’est qu’une suite de theses”y!* rất cô đọng và khó 
hiểu. càng để khiến người đọc “kính nhi viễn chi”! Tuy nhiên. trong 
nỗ lực tìm hiểu toàn diện và trung thực về Hegel. bộ Bách khoa thư. 
dù muốn hay không. vẫn phải được dành cho vị trí trung tâm. Có máy 
lý do hiển nhiên: trước hết. đây là công trình được Hegel theo duối 
suốt đời. xem như là công việc chủ yếu của mình. Nó cũng là cơ sở và 
hình thức cô đọng cho các “Bài giang” nội tiếng khác của ông. đồng 
thời có không ít lĩnh vực quan trọng không được triển khai ở đâu khác 
ngoài bộ Bách khoa thir, chăng hạn phần Triết học về Tự nhiên (BKT 
II: §§245-376) và phần đặc biệt lý thú về Tinh thần chủ quan (dói 
tượng nghiên cứu của môn Tâm lý học ngày nay) (BKT UL §§377- 
482). 


Ngay trong bài viết đầu tay của minh, Hegel đã to ngại về một lỗi 
nghiên cứu lịch sử tư tưởng "bien tư duy thành một tư kiến chết cửng 
và ngay für đầu đã làm cho nó trở thành quá khứ” và mong mỏi môt lỗi 
tiếp thu đúng dän cäc di sän tinh thần: "Dé phát hiện tỉnh thần sống 
động trong một nên triết học. cần phải tái sinh nó trong một tỉnh thân 
đồng điệu. Nếu chỉ nhằm đơn thuần rút ra những kiến thức, thì. trước 
thái độ ấy. Tỉnh thần sống động åt sẽ trượt qua như một hiện tượng xa 
lạ và không phơi bảy phän thâm sâu của nö” khởi 


Với tất cả có găng nhằm phần nào tránh lối nhìn đơn thuần “sử học” 
về tác phäm vì qua đó. cảng đây nó lùi xa thêm. xin dành nhân I này 


Hegel, Tne tin Briefe THỊ. 169. 


a 
II ue egel, Những ấn phẩm: đâu tiên / Erste Druckschriften. Bàn G. Lasson, Leipzig 


1928, tr. 9, 


Mái lời giới thiệu và lưu ý cta người dich AD 
ae Eee FF a en er 
dè thử nhận diện mục dich, ý nghĩa và vị trí của tác phẩm trong sự 
nghiệp triết học dé sô của Hegel và lược qua tiến trình hình thành 
cùng nội dung của nó. 


1.1: “Hệ thống khoa học”: như cầu và nhiệm vụ cüa triết học 


- Hegel, ngay khi còn trẻ. đã có ý thức về "nhiệm vụ” phải xây dựng 
hệ thống triết học. Năm 1800, vừa tròn 30 tuổi. trước khi TỜI 
Frankfurt di Jena đề chinh thức båt đầu sự nghiệp triết học. trong lá 
thư cho Schelling. Hegel có một cái nhìn bäi có về toàn bộ các tác 
phẩm thời trẻ khi còn làm g gia sư ở Bern và Frankfurt từ 1795-1800 
(sau này được H. Nohi tập hợp lại và công bó vào đầu thế ký XX 
với tên gọi: Hegels theologische Jugendschriflen / Cúc rác phâm 
thân học thời trẻ của Hegel). Ông viét: “Trong sự đào tạo triết học 
của tôi, bät đầu tir những nhu cầu thứ cấp của con người, tôi phải 
đây lên thành khoa hoc, và lý tương thời tuôi trẻ của tôi cũng đồng 
thời phäi được chuyến hóa thành hình thức phản tư. thành một hệ 
tháng 4 - Theo H. Nohl, đoạn thư này liên quan đến tài liệu nồi 
tiếng gọi là Di văn về Hê thống o Frankfurt `" Frankfurter 
Systemfragment (viết xong ngày 14.09.1800, cuöi thời kỳ các tác 
phẩm thời tré}. Tiếc răng tài liệu quan trọng này không còn nguyên 
ven, và hai trang von vẹn còn lại không cho ta biết gì nhiều về "hệ ` 
thống " Ấy. trừ mục đích rõ rệt của nó: sự hòa giải cho thé giới đã bị 
phân đôi. Hegel, trong các tác phẩm trước dó, đã vạch rõ sự đồ vỡ 
sâu sắc ngay trong lòng thời đại, cả về hai phương diện: tôn giáo và 
chính,trị. Şu "hòa giả? ` toàn diện này về thân học và chính tri phải 
đi tìm cái tối hậu và cái tối cao ở trong “khoa học” và khoa học 
này — theo cách hiểu thời bây giờ của Schelling lẫn Hegel ~ không 
thê là gi khác ngoài Triết học với tư duy "tư biện"), 


Trong khi đó, theo Hegel, triết học đương thời — kể cả triết học của 
Kant và Fichte — đều chi là một nèn triết học đơn thuần * ‘phan tư” 
hay của “giác tính”. nghĩa là một lỗi tư duy đừng lại ở những ranh 
giới và những sự đối lập. không có được sự hòa giải tôi hậu (ít ra 


ie) „ Hegel, Thư gửi Schelling ngày 3.11.1800; Thự tin / Briefe 1,59. 


} Tự biện: xem Hiện tượng học Tình thản, Chủ giải dân nhấp | A của BVNS, NXB 
Văn học 2006, tr. 181-172. 


XIV Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dịch 


dưới các danh hiệu như "sự sống”. “tỉnh yêu” hay “Tinh thần” như 
trong các tác phẩm thời trẻ củasông). Vì thể. trong "Di van” nói 
trên. Hegel nói về sự hòa giải dich thực. tức sự vượt bỏ mọi phân ly 
và “nâng con người.. . tir cuộc sống hữu hạn lên cuộc sóng "vô 
hạn” của tôn giáo”. "Vi thế. triết học phải kết thúc ở tôn giáo... vì 

cái vö hạn đúng thật vẫn còn nằm bên ngoài phạm vi của nö’ Wé .Ö 
dây, ta vẫn chưa biết rõ ý của Hegel: triết học phải tuyệt dói năm 
bên dưới tôn giáo. hoặc chi cản vượt bỏ loại triệt học "phản tư của 
giác tính” bằng một tên giáo thông nhất hay một triết học tư biện 
đúng nghĩa. vì ở thời diem này, cả hai häu như chưa được phân 
biệt. Tuy nhiên, nhận định cơ bản sẽ theo đuôi Hegel suốt đời là: tư 
duy “giác tính” không the tát cạn được mọi khả thể. của tư duy, 
dòng thời. tôn giáo cũng không thể chỉ tiếp tục đặt nền trên "tỉnh 
cảm” sùng mộ đơn thuân: “tinh cám thần thánh. cái vô hạn được 
xúc cảm bằng cái hữu hạn chỉ có thể hoàn chính khi thêm vào đỏ sự 
phản tư”. Và, việc “hêm vo” này không thể là cái gì đến sau và 
đến từ bên ngoài ("sự phản tư bị tách rời vẻ tình cảm bị tách rời"). 
trái lại. sự phản hr phải hợp nhất với tình cam đề có thê cho ra đời 
"cái Biết hay trí thức tư biên, Như thế. với cương lĩnh phác họa 
ở Frankfurt. Hegel đã đạt tới cấp độ tư duy hướng den ` ‘khoa hoc” 
và đã nhận ra rằng việc xây dựng thành hệ thông là sự cần thiết nội 
tạt của hành trình tư tưởng. 


- Chuyển sang Jena (1801) làm luận án nhờ sự giới thiện của bạn nỗi 
khó là Schelling (mới 23 tuổi đã có ghế giáo sư thực thụ ở Jena!) và 
từ 1805-1807. được bô làm giáo sư ngoại ngạch, Hegel thực sự 
được sống trong môi trường nghiên cứu triệt học. Các hệ thông duy 
tâm lớn đã từng ra đời ở thành phó nhỏ bé này, và không khí län sự 
cộng tác chặt chẽ với Schelling đã chấp cánh cho Hegel viết hàng 
loạt các bài nghiên cửu và điểm sách. Kết quá nhanh chóng là công 
trình độc lập đầu tay: "Sự khác biệt giữa hệ thông cua Fichte và 
của Schelling về triết hoc” (1801). Trong quyên sách nhỏ này, 
Hegel xác định nhiệm vụ của triết học đúng theo tỉnh thần của thời 
trẻ trước đó: "Khi sức mạnh của sự hợp nhất bien mắt khỏi đời 


t) Hegel, Theologische Jugendschriften ¿ Các tác phåm thân hoc thời ire, H. Nohl 
ån hành. Tübingen, 1907, tr. 347 và tiếp. 
© nt, tr, 349. 


Men lời giới thiệu và lưu ý của người dịch AT 


söng của con người và các sự đối lập đã mất đi mối tương quan 
sống động và sự tác động qua lại để trở nên độc lận thì min sinh 
nhu câu của triết hoc”. Nhiệm vụ cua triết học. do đó. là giải phóng 
các sự đổi lập đã trở nên cứng nhắc ra khỏi sự xơ cứng. nghĩa là. 
phải đặt sự phản ly vào trong bán thân cái Tuyệt dói và phải hiểu 
cải Tuyệt dôi như là cái toàn thể đầy xung lực giống như Sự sống 
và Tỉnh thắn. 


Theo nghĩa đó, Hegel thấy cản phải có "sự phản tư nhw là công cụ 
của việc làm triết học”. Sự phản tư thiết định nên mọi sự phần ly và 
giới hạn. đồng thời phải tự phá huy chỉnh mình với tư cách là giác 
tính đơn thuần làm công việc thiết định và giới han. và. nhờ đó. tự 
nâng mình lên thành e rind. hiểu như sự phan tư về sự phan tr. 
năm bắt cái Tuyệt đối trong hình thức phù hợp với nó. tức như là 

“một cải toàn thể (Totalität) khách quan, một cái toàn bộ (Ganze) 
của cái Biết. một sự tò chức của những nhận thức”. trong dé" "mỗi 
bộ phận đồng thời là cái toàn bộ”. Nói khác đi, triết học không 
được tự vừa lòng với một sự "thỏa mãn trong nguyên tắc của sự 
đồng nhất tuyệt đối” mà phảt xuất phát từ dé để "tạo ra môi hệ 
thẳng của khoa học”. Một nỗ lực triết lý mà không tự kiến tạo 
thành hệ thông thì vẫn còn bị cột chặt trong những sự giới han và là 
một cái gì bất tất xét về nội dung. 


Mục tiêu ấy giúp Hegel có một (hước đo đầy tự tin khi nhận định 
vè triết học đương thời từ Kant, Fichte cho đến Jacobi (để chỉ kê 
những ten tuôi lớn). Vi thế. từ 1805. Hegel đã bất dầu giảng ve 
Lịch sư triểt học. Và. như ta sẽ thấy trong BKT I (Ba lập trường 
của De tưởng vè tính khách quan: §§26-78), hiểm có một triết gia 
nào có được cái nhìn toàn diện và độc lập từ quan điểm riêng của 
mình vẻ tình hình triết học đương thời như Hegel. 


Suốt thời : gian ở Jena, Hegel dành mọi nỗ lực cho việc xây dựng hệ 
thông triết học bằng nhiều phác tháo khác nhau. Nhờ công lao sưu 
tầm và ån hành trong thế kỷ XX. ngày nay ta biết được ba bán phác 
thảo: Lógíc học, Siêu hình hoc và Trier học tự nhiên 7 Logik, 
Metaphysik, und Naturphilosophie vào năm 1802; Hệ thông ve trật 
tt đạo đức / Sy stem der Sittlichkeit (cùng năm) và hai bản thảo về 
môn học gọi là Tr tết học-hiện thực / Realphilosophie (tức Triết học 
Tự nhiên và Triết học về Tỉnh thần) vào các năm 1803/4 và 1805/6. 


ATI Men lời giái thiệu và lưu ý của người dịch 


Đáng lưu ý ở đây là: tuy Lôgíc học và Siêu hình học còn bị tách rời 
như hai môn học độc lập, nhưng trong các phác thảo này, ta đã thấy 
hình đáng của ha phần trong Bộ BKT về sau: Khoa học Lögic. 
Triết học về Tự nhiên và Triết học về Tính thần, 


Tình hình đã chín muỗi để Hegel có thể tinh đến việc trình bày He 
thắng của mình bằng một công trình dày dặn. Từ mùa hè 1805. 
Hegel đã thông báo sẽ công bó một giáo trình bao hàm /oàn bộ Hệ 
thống. Trong lá thư năm 1805, ông viết: “Sau thử nghiệm đầu tay 
[ám chỉ các tác phẩm thời trẻ] ấy, suốt ba năm qua. tôi đã im tiếng 
và tôi chỉ trình bày toàn bộ Hệ thống triết học tại đại học này băng 
các bài giảng. Việc làm suốt thời gian ấy sẽ được tôi trình bày 
trong Hệ thống triết học của mình vào mùa thu này” (Thư tín I. 99). 
Nhưng. như ta đã biết. độc giả phải chờ mãi đến đầu năm 1807 mới 
thấy mặt mũi tác phẩm ấy, thể nhưng. vẫn chưa phải là Hệ thống 
khoa học hoàn chỉnh mà chi là ' "Phân thứ nhất" của Hệ thông: 
quyên Hiên tượng học Tinh thân / Phänomenologie des Geistes. 
Tác phẩm nảy thoạt đầu chi được dự kiến như là phần "Din nhập " 
vào triết học (như là “praemissa Phaenomenologia mentis“ / Hiện 
tượng học Tỉnh thần dự bị cho Lôgíc học và Siêu hình học được 
giới thiệu trong bài giảng vào lục cá nguyệt mùa đông 1806/1807). 
nhưng phản "Dän nhập " này. khi được chấp bút. đã bùng nỗ thành 
một công trình độc lập như là “Phån thứ nhát " của hệ thống. triết 
học và được thừa nhận rộng rãi như là một tác phẩm “thiên tài” của 
Hegel! 


- Vậy là, trong hơn sáu nām làm việc ở Jena, Hegel vừa theo đuổi tư 
tưởng về hệ thống khi phê phán các nen triết học khác. vừa từng 
bước xây dựng các bộ phận cho hê thống của chính mình. Ông 
ngày cảng sáng tó về phương pháp tư duy: không dừng lại ở các sự 
dôi lập. cũng không xóa bó các sự đối lập mà tìm cách "bao nn 
chüng trong một cái toàn bộ. qua đó chúng được "phủ định”, "bảo 
lưu” và "nâng cao”. Tư duy “bien chứng” này đã được Be vận 
dụng từ lúc còn ở Frankfurt nhưng nó chỉ thực sự trở thành Phương 
pháp khoa học ở Jena. 


Abu lời giới thiệu và hru ý cua người dich XVN 


Thành tựu áy được Hegel đúc kết trong rời Twa nỗi tiếng (vừa dài 
vừa khó!) đặt ở đầu quyền Niện tượng học Tình thân nhưng thực ra 
là Lời Twa chung cho toàn bộ hệ thöng!!®. Trong Lời Tựa ấy, quan 
niệm của Hegel về "hệ thöng” được lý giải rõ ràng về mặt khái 
niệm và được biện minh nhy một Cương lĩnh đầy tham vọng: 
“Hinh thái đúng thật, trong đó Chân lý hiện hữu. chỉ có thể là HỆ 
THÖNG KHOA HỌC vẻ Chân lý này. Góp phần đưa triết học đến 
gån với hình thức của khoa học — mục đích để nơi đó triết học có 
thể trút bỏ danh xưng là “sự yêu mến cái biết” để trở thành Tri thức 
hiện thực — chính là điều tôi đã tự đặt ra cho mình”, Theo Hegel, 
ý đồ ấy tương ứng với cả hai mặt của sự tất yếu. Sự tất yếu bên 
trong: cái Biết phải là khoa học là bản tính tự nhiên của cái Biết; 
bản tính áy chỉ được thỏa mãn trong việc trình bày cặn kẽ của bản 
thân hệ thống triết học. Sự tất yếu bên ngoài: thời điểm đã chín 


` muĝi cho việc nâng triết học lên thành khoa học. 


Ông hiểu thời điểm lịch sử này là “môt thời điểm của việc ra đời và 
chuyến sang một thời kỳ mới”. “Tinh thần đã đoạn tuyệt với thế 
giới cũ của sự hiện hữu và của sự hình dung trước nay của nó và 
đang dự tính trong đầu đề cho chúng chim sâu vào di vãng và bắt 
tay vào công cuộc tái tạo của mình”. Hegel không ngại ngân tuyên 
bê rằng cái thé giới được đặt cơ sở về mặt siêu hình học và tôn giáo 
của tỉnh thần Tây phương đã suy tàn. Tỉnh thần đã đi ra khỏi “đời 
sóng bản the” (iirc sự xác tín về sự hòa giải trong đức tin) để 
chuyên sang cái đối cực khác là “sự phản tư vô bản thế". Trong 
Hiện tượng học Tinh thân, Hegel trình bày rõ diễn trình lịch sử ấy 
của Tinh thần: phong trào khai minh đã phản tư phê phán về tất cá 
moi sự, và mang cả sự phản tư vào trong thế giới của đức tin tôn 
giáo, rút cục không có gi trong tay ngoài những “tính hữu hạn trống 
rồng”. Sự phản tư đi sâu vào trong chính mình và khẳng định lý lẽ 
lẫn quyền lực của mình: cuộc đại cách mạng Pháp đã đặt nữ thần lý 
tính lên ngai vàng: Kant và Fichte hiểu sự phán tư như là sự Tự do 
tự trị, mang lại động lực mạnh mẽ nhất cho cuộc cách mạng tỉnh 


TD Hegel, Hiện tượng học Tình thảm, Lời Tựa (Về nhận thức khoa học"), Sđd. 
BVNS, tr. 1-126. 
UD sad. 11, 


XVIH Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dich 


thần ở nước Đức. Sự tự do "tuyệt đối” ấy mở đường cho trào lưu 
“läng mạn” tin răng có thê thông trị tät cả. 


Thế nhưng, theo Hegel, Tinh thần nay cũng lại đã vượt ra khói sự 
phản tư vô-bản thể ấy. Chính nguyên tặc vẻ lý tính tự trị của thời 
khai mình đã cảm nhận sâu sắc về sự "trồng rồng”. thôi thúc hướng 
đến một tính "bản the”, và bây giờ. Tỉnh thân đang đòi hỏi triết học 
phải khôi phục lại tính bản thể này một cách trọn vẹn. Song. sự 
khôi phục ấy không thể thực hiện bằng con đường dựa vào “tinh 
cảm” đơn thuần thế chỗ cho “lao động của khái niệm” (như nơi 
lacobi. Fichte hậu kỳ. Schleiermacher và các nhà "lãng mạn"). 
băng sự “phán khích tâm hồn” trong một "cái Biết trực tiếp” hòng 
nắm bất cái Tuyệt đối nhờ “tryc quan trí tuệ” (như tường phái 
Schelling). Theo Hegel. cá phong trào khai minh lẫn các xu hướng 
chống lại khai minh đều rơi vào chỗ phiến điện và cực đoan. Hegel 
nhìn ra "cái nút thất chủ yêu nhất” của hiện tình là ở trong sự dói 
lập giữa hai lập trường cực đoan này. vì thé, cần nhận định rõ về 
chỗ hợp lý lẫn chỗ hạn ché của cả hai. Nếu phía chủ trương “tính 
thần thánh trực tiếp” có được một nguyên lý "ban thế” thì phía khai 
mình đối lập cũng đã đáp ứng một yêu cầu cần thiết của Tinh thần 
là mở rộng sự phản tư lên tất cả những gì có thé nhận thức được. 
lên "sự phong phú của chất liệu”. Vậy. nhiệm vụ nặng nè của triết 
học. theo Hegel, là phải khắc phục cả hai quan điểm và "trung giới” 
chúng vào trong một sự thống nhất "cao hơn". Finh cảm và trực 
quan” hướng đến cái Tuyệt đối như đến cái.Toàn bộ không phân ly 
quả đã khôi phục lại khả thể cho một nèn triết học “ban thê”, "thực 
chất". nhưng như thể là chưa đủ. Nó còn thiếu "sự triển khai và sự 
đặc thù hóa của nội dung”, còn thiểu "sự trưởng thành của hình 
thức. qua đó những sự phân biệt được xác định vững chắc và được 
sắp xếp trong các mỗi quan hệ chặt chế”. Đó là công việc của foto 
động khái niệm nặng nhọc. của một sự phản tư được thực hiện môt 
cách phô quát. Triết học cần phải vượt bỏ cái "bề sâu trông rỗng”: 
“Sức mạnh của Tình thần chi có độ lớn tương đương với sự biểu lộ 
sức mạnh dó ra; bề sâu của nó chỉ là sâu tương đương với mức độ 
nó dám triển khai và đánh mát mình đi trong sự phơi bày và bộc lộ 
của mình”. 


Từ đó dẫn đến câu nói nỗi tiếng thường được trích dẫn trong Loi 
Tựa này: "Cái Đúng thật là cái Toàn bộ”. Trước hêt. câu này muôn 


Aldy tời giới thiệu và hru € cna người dich XIX 


nói rằng một tính hữu hạn bị cô lập. tách rời thì không có chân lý. 
trái lại. cái hữu hạn chỉ là đúng thật khi nó được đặt vào trong một 
tỉnh toàn bộ-bản thẻ. Nhưng. cải Toàn bộ này cũng không được 
phép hiểu như là cái nhất thể được khẳng định một cách đơn thuần 
trực tiếp mà là một nhất the da được triên khai. dä được phán thù 
mạch lạc. chặt chế. Vì the, đối với triết học. câu này có nghĩa: 

“hình thái đúng thật trong đó Chân lý hiện hữu... chi duy nhất là 
Hê thông khoa học về Chân lý". 


"Hệ thống", theo cách hiệu của Iiegel. không phái là một sự phan 
tư cua tư duy vè một dói tượng ở bên ngoài nó. rồi tập hợp lại 
thành một công trình bao quát như là sản phẩm của đầu óc. bởi như 
the là vån chưa khắc phục được sự đối lập giữa tư duy và dói 
tượng. Tư duy mà Hegel đòi hỏi và quyết tâm hiện thực hóa phải 

Tvượt bỏ” (“aufheben”) mọi sự dói tâp. Có nghĩa là. nó hợp nhất 
chính mình với Ý niệm như là với cái Phổ biến tôi cao. vượt lên 
khỏi mọi cái hữu hạn và phân ly. Do dó. chính cái tôi hậu và tói cao 
(tức: Ý niệm dày hoat hre hay Tinh thån- -tuyệt dói) tự phơi hày 
trong bản thân tư duy. “Hệ thống phản tu’ ` phải là sự tự-phản tư của 
Tinh thån-tuyẹt đối. Nói cách khác. trong việc xây dựng hệ thống. 
triết học không tạo ra một tống thể của những dỗi tượng mà tham 
gia vào việc tự-trung giới của cái Tuyệt dói! Nhưng. nêu triét hoc 
được hiểu như là Siêu hình học về cái Tuyệt đối thì quan hệ của nó 
SẺ ra sao với tôn giáo. khi tôn giáo cũng có cùng một yêu sách tuyệt 
đối như thế? Hegel xem Kitô giáo là tôn giáo trong hình thái phát 
triển nhất. là "tôn giáo tuyệt dói“ D yi trong đó Thượng dé được 
đề cập với tư cách là Tinh thân. Nhưng. theo ông. tôn giáo nảy chỉ 
năm bất cái Tuyệt dói trong hình thức của sự hình dung bằng biểu 
tượng. khi đặt cái Tuyệt dói như là một đối tượng đổi lập lại với 
chính mình. Tôn giáo ấy quá đã có nói dung tuyệt dói nhưng chưa 
mang lại được cho nội dung å ày một hinh thức tuyệt đổi. Vì thế. tôn 
giáo không dủ năng lực để tién hành sự hòa giải cua Tỉnh thần với 
chính mình như yêu cầu của thời đại. Vậy. chí có “cái Bier triệt 
đối hay Tri thức- -tuyệt đối " mới mang lại hình thức tuyệt đối cho 
nội dung tuyệt đối, vì đó là hình thái tôi hậu và không thé vượt qua 
dược nữa của Tỉnh thần. 


CP Hegel, Hiën tượng học Tình thân, §§748-78T, Sảd, tr, 1425 và tiếp, 


XY Mdy lòi giới thiệu và lưu ý của người dich 


Trên đây là khái lược về yêu sách của Hegel đặt ra cho hệ thống 
triệt học của ông. Chân lý của tôn giáo (và bên cạnh nó, nghệ thuật 
không có thế đứng riêng biệt, khác hẳn với quan niệm của Kant) 
được bảo lưu trong hệ thống. được nhận thức trong sự tät yếu của 
nó, nhng đồng thời cũng bị tương đối hóa. Bởi lẽ chính hệ thống 
triết học hay cái Biết-tuyệt đối mới là Tôn giáo trong sự hoàn chỉnh 
tối hậu và không một nội dung thần học nào còn năm ở bên ngoài 
triết học nữa! Và cũng chính vì thế mà cái Biết-tuyệt đối cũng đồng 
thời là cái Thực hành (Praxis) đích thực. Hegel có tham vọng giải 
quyết cả nhiệm vụ mà cuộc Đại Cách mạng Pháp đã không thê đám 
đương được, đó là hiện thực hóa sự Tự do đúng thật. C ách mạng 
Pháp chỉ kết thúc trong sự "khủng bố”, vì thể, “sw tự do tuyệt đối 
chuyên từ hiện thực tự hủy hoại EN E [nước Pháp] sang 

` mảnh đất khác của Tinh thân tự giác"? tức sang nước Đức với 
cuộc Cách mạng-tinh thần mà Kant đã phát động. Hegel không cho 
rằng lao động. triết học chỉ là “lý thuyết suông”. trái lại, "tôi ngày 
càng xác tín rằng lao động lý thuyết làm được nhiều điều hơn lao 
động thực hành: chỉ khi tiên hành cuộc cách mạng trong vương 
quốc của thế giới biểu tượng thì thé giới hiện thực mới không còn 
đứng vững được nta” 


1.2: Ba án bän cüa Bách khoa thw 


- Nếu ý tưởng về hệ thống đã chín muỗi trong các năm ở Jena (với 
cao điểm là Hiën tượng học Tinh thân) thì thời gian ngắn làm báo ở 
Bamberg và thời gian 8 năm day học tiếp theo ở Nürnberg (1808- 
16) là cơ hội đế Hegel thực hiện ý tưởng åy. 


Trong lời “Ty giới thiệu" / "Sebstanzeige” về quyên Hiện tượng 
hoc. Hegel đã thông báo về 'kế hoạch tiếp theo: “Phần thứ hai sẽ là 
hệ thống về Lögic học như là triết học tư biện và hai "phần còn lại 
của triết học sẽ dành cho khoa học về Tự nhiên và về Tinh thần". 


U3 Hegel, Hiện tượng học Tình thần, §§596-671, Sad, tr. 1191-1246. 

a4 Dhur gửi cho Niethammer (người bạn thân luôn giúp đỡ Hegel trong việc xuất 
bản tác phẩm và thăng tiễn nghề nghiệp) ngày 28.10.1808 (Thư tín. 1, 253). Xem 
thêm: Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa I trong sách này. 


Máy lời giới thiệu và lưu y cua người dịch XXI 


Hegel tuy chưa giữ được lời hứa nhưng ông vẫn trung thành với kế 
hoạch gồm ba phần ấy. Thời gian ở Nürnberg, ông tập trung vào bộ 
phận thứ nhất và đạt được kết quả ngoài cả dự kiến: bộ [Bai] Khoa 
học Lôgíc đồ sô đã được hoàn tät, và xuất bản thành ba quyền (Học 
thuyết về Tön tại; Học thuyết về Bản chất và Học thuyết về Khái 
niệm) vào các năm 1812, 1813 và 1816. làm cơ sở cho BKT ] 
(thường được gọi là "Tieu-Lögic hoc”). 


Đồng thời, một cơ duyên khác thúc đây ông sớm hoàn thành bộ 
Boch khoa thự. Với tư cách là hiệu trưởng trường trung học 
Ägidiengymnasium ở Nürnberg và phụ trách giảng dạy môn dự bị 
triết học cho bốn lớp lớn, ông phải chấp hành “Quy định chung về 
cơ sở giáo dục công cộng” năm 1808 của vùng Bayem, yêu cầu 
phải “tâp hợp các môn giảng dạy riêng lẻ về tư đuy tư biện thành 
một Bách khoa thư triết học”. Yêu cầu áy tạo cơ hội cho ông thực 
hiện cả hai mục đích: — soạn nội dung các bộ phận của triết học thật 
ngắn gọn. mạch lạc, vừa với khả năng tiếp thu của học sinh (đúng 
với chủ trương của ông trong Löi Tựa quyền Hiên tượng học Tinh 
thấm: “làm cho triết học đồng thời có tính công truyền, dễ hiểu, có 
thể học được và trở thành sở hữu của mọi người”) và - trình bảy 
triết học như một hệ thống. Hai mục đích cụ thể trên đây là nguyên 
nhân trực tiếp cho sự ra đời của bộ Bách khoa thư các khoa học 
triết học. Trong niên khóa 1810 / 11, Hegel đã bắt đầu giảng dạy 
triết học "mëi cách có hệ thống”, rồi trong niên khóa 1811 / 12, ông 
bất đầu gọi chung các môn học là “Bách khoa thư triết học ” thay 
vì "Các khoa học de bị triết hoc” hay “Triết hoc” như trước đây. 


Nhờ các bước chuẩn bị ấy nên ta không ngạc nhiên khi Hegel - vừa 
hoàn tất bộ Khoa học Lögie (1816) và được mời lên giảng đạy tại 
đại học Heidelberg vào mùa thu năm ấy, — đã giảng ngay một giáo 
trình về Bách khoa thư các khoa học triết học và dé cũng là tên gọi 
chính thức của công trình được ấn hành ngay vào khóa học mùa hè 
1817 chứ không còn phải chờ đợi như các lần trước. Với việc ra 
mắt bộ BKT, Hegel đã đạt được mục tiêu theo đuổi lâu nay. Dù 
trong Lôi Tựa cho An bản lần thứ nhất này, Hegel viết: “Nhu cầu 
cung cấp cho những người nghe một hướng dẫn để theo dõi các 
khóa giảng triết học của tôi là lý do trực tiếp nhất khiến tôi cho ra 
đời quyển cương yếu khái quát về toàn bộ phạm vi của triết học 
sớm hơn dự định”, nhưng dù sao tác phẩm cũng là bằng chứng cho - 


XXH Mehr lời giới thiệu và lưu Ý cua người dich 


thấy triết học "về cơ bản” là "Bách khoa thư” vì "cái Dúng thật chỉ 
với tư cách là cái toàn thể và chỉ thông qua sự phân biệt và xác định 
những sự khác biệt của nó mới có thể là sự tất yếu của cái toàn thể 
và là sự fir do của cái toàn bộ” (Lời Tựa I cho BKT D Từ nay. 
Hegel có thể dựa vào quyền cương yêu này de trình bày hệ thông 
của mình. 


Các công bó trong thời gian về sau minh chứng điều ấy. Ông không 
còn tiếp tục cách trình bảy bằng hình thức tác phẩm chỉ tiết và hoàn 
chính như bộ /Đại? Khoa học Lôgíc trước đầy nữa. Phần Triết học 
vè “Tu nhiên” cũng như Triết học về “Tinh thần chủ quan” không 
được triển khai thêm ngoài những gì được viết cô đọng trong BKT 
H và II. Trong thời gian từ 1818 (khí bắt đầu chuyển lên đại học 
Berlin cho đến khi qua đời), ông chỉ công bó một tác phẩm có hệ 
thống. đó là “Các nguyên lý cơ bản của triết học pháp quyền” / 
Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821). Chủ de này về 
“Tỉnh thần khách quan” đã được trình bày ngắn gọn trong BKT II 
và tác phẩm “Các nguyên lý” nói trên thực chất cũng chỉ là Bản 
hướng dẫn chỉ tiết hơn để theo déi bài giang. còn các chủ dè khác 
được tóm lược khái quát trong BKT II (tiết học về lịch sử thé 
giới. mỹ học, triết học tôn giáo cũng như lịch sử triết học) cũng chỉ 
được triển khai đưới hình thức bài giảng (phần lớn do các môn đệ 
ghi chép lại) chứ không phải là các tác phẩm độc lập đúng nghĩa. 


Trong thời gian ở Berlin. bản thân BKT ngày càng chính thức trở 
thành tải liệu giảng dạy căn bản. Năm 1827 ra mắt Ấn bản lần thứ 
2. được sửa chữa và mỡ rộng đáng kẻ: số trang gần gấp đôi An bản 
län thứ 1 (1817) với hơn 100 tiểu đoạn được bố sung. Có the nói. 
An bản 2 là một công trình häu như hoàn toàn mới mẻ. thu lượm 
những thành quả nghiền cứu suốt hơn 10 năm kẻ từ Ấn bản 1. Khi 
Àn bản 2 ra mắt. Hegel đang ở trên đỉnh cao của sáng tạo và danh 
vọng. Tác phẩm trợ nên độc lập với mục đích có hữu là cương yếu 
cho các bài giáng må đã trở thành biểu tượng cho toàn bộ hệ thông 
triết học Hegel, được đón nhận và ca tụng nông nhiệt. Nhà thần học 
Rust viết thư cho Hegel: "Nước Đức có quyền tự hảo về An bản lần 
thứ hai này của công trình vĩ đại” (Thư tín II. 240). Lời ca tụng åy 
có lẽ không phải là quá đăng trong bối cảnh đương thời, vì Án bản 
lần 2 quả thật đã thành công vang dội. nhanh chóng được bán het 


Mey đời giới thiệu và heu € của người dich : XXH 


và ngay từ tháng 6.1829, nhà xuất bản đã dè nghị Hegel cho tái bản 
lần thứ 3. 


- An bản lần thứ ba (1830) cũng được đích thân Hegel kịp đọc lại và 
sửa chữa nhiều trước khi ô ông đột ngột qua đời vào năm sau (1831). 
Điều ấy cho thấy Hegel không bao giờ vừa lòng với những gì đã 
đạt được và luôn nỗ lực cải tiễn tư tưởng của mình. Ông đã dành 
suốt nửa đời người cho tác phẩm này với mục đích không thay đổi: 
trình bày hệ thông triết học. 


I.3: Tính chất và nội dung của Bách khoa thư 


- "Bách khoa thự” / Enzyklopädie, theo đúng nghĩa của nó, là số tay 
cương yếu về một ngành khoa học: “Với tư cách là Bách khoa thư, 
khoa học không được trình bày trong sự phát triển cặn kề mà chỉ 
giới hạn vào các nguyên lý và các khái niệm nen tảng của các 
ngành khoa học đặc thù” (BKT I: §16). Vi thể. dù được cải tién và 
bô sung © các lần tái bản, Bách khoa thư vẫn không đánh mất tính 
chất ấy. Nhưng, Bách khoa thư các khoa học triết học khác với 
Bách khoa thư của các ngành khoa học khác — vốn khá nhiều ở thời 
Hegel — ở chỗ nào? Theo Hegel, các tác phẩm ấy chỉ là một sự tập 
hợp hỗn tạp các môn khoa học “một cách bất tất và thường 
nghiệm” (nt). Các khoa học chỉ được tóm lược theo một trật tự 
ngoại tại chứ không thành một nhất thể thực sự. Ngược lại, BKT 
triệt học phải sắp xêp các môn học theo “sự nỗi kết tät yêu, được 
quy định bằng khái niệm". Triết học là “một toàn bộ gồm nhiễu 
môn khoa học” nhưng cái toàn bộ này luôn tạo nên “Mör khoa học 
đúng thật” (nt). Do đó, "tuy nhan dè của một bộ Bách khoa thư 
thoạt đầu nhằm dành chỗ cho sự tập hợp các bộ phận một cách 
ngoại tại với mức độ ít chặt chẽ hơn về phương pháp khoa học, 
nhưng chính tính chất của Sự việc [döi tượng nghiên cứu] buộc 
rằng sự nổi kết lögic vẫn phải là cơ sở nen tảng cho nó” (Lời Tựa 
H, S14). 


- Bách khoa thư gän liền với phương pháp day và học quen thuộc 
thời bây giờ. Việc dạy và học luôn dựa vào một quyền Cương yếu 
(có khi là Cương yếu của tác giả khác như Kant vẫn thường sử 
dụng, vì đó là quy định từ năm 1788 cho các giáo sư ở Königberg: 

“Quyền Cương yếu tôi nhất dù sao vẫn hơn là không có quyến nào 


XXIV Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dich 
—>————..:.—---.....-.-........-...... 


cả, và các giáo sư, nếu tài giỏi, tha hồ bố sung, sửa chữa các tác giả 
nhưng việc "thầy đọc trỏ chép” / Đictata tuyệt dối phải được xóa 
bỏ"), Bản thân Hegel không bao giờ dùng sách Cương yêu của 
người khác, mà chỉ dựa vào Cương yêu của mình, nhất là sau khi 
có bộ BKT và quyển Trier học pháp quyên. Có khi ông trình bảy 
dựa trên các ghi chủ tóm tất, đó là trường hợp các Bài giang nội 
tiếng về lịch sử triết học, mỹ học, triết học lịch sử và triết học tôn 
giáo. 


Hegel chỉ có hai lần g giảng BKT một cách trọn vẹn ở Heidelberg và 
Berlin, còn ngoài ra, ông luôn dùng nó làm cơ sở de “giảng thêm 
bằng miệng” cho các môn chuyên biệt: Khoa học Lögic, Triết học 
vè Tự nhiên, Triết học về Tinh thần (chủ quan). Cách làm của ông 
như sau: trước hết, ông đọc to từng phần hoặc toàn bộ tiêu đoạn 
(đánh số với dấu §, được in đậm trong sách này) rồi giảng thêm 
một cách tự do, Các phần gọi là “Nhân xét” đi liền theo từng tiểu 
đoạn (được in lùi trong sách này) tự chúng có tính minh giải nên 
ông không đọc, Ngày nay, khi ta đọc BKT với những tiểu đoạn quá 
súc tích, khô khan, ta không nên quên rằng chúng được bå sung 
bằng các lời giảng thêm "băng miệng (Lời "Giäng thêm” bằng 
miệng này được các nhà ấn hành tập hợp từ nhiều ghi chép khác 
nhau của môn đệ và được in "bằng kiểu chữ nhỏ trong sách này. 
Chúng có giá trị tham khảo rất lớn, tuy không thể đám bảo được 
tính trung thực và đầy đủ). Sau đây ta sẽ lược qua chủ dè của các 
phần chính trong bộ sách. Đàn bài của Án bản 3 trùng hợp với dàn 
bài của Án bản 2, nhưng Ấn bản 3 (1830) được lấy làm căn cứ. 


- Trước hết, Hegel dành “Lời dën nhập ” gồm 18 tiểu đoạn cho toàn 
bộ công trình để bàn ngắn gọn về bản chất của việc làm triết học và 
vẻ sự cân thiết phải xây dựng nó thành hệ thống. Ông bất đầu với 
khẳng định rằng thoạt tiên, triết học có “những dói tượng” chung 
với tôn giáo. “Cả hai đều có Chân lý làm đối tượng và trong nghĩa 
cao nhất của từ ấy, trong đó Thượng để là Chân lý và chỉ duy có 
Thượng de là Chân lý. Röi cả hai cũng bàn về lĩnh vực của cái hữu 
han, về giới tự nhiên và tinh thần con người cũng như về mỗi tương 
quan giữa cả hai với nhau và với Thượng dé như là với Châu lý của 


(IS) Kant, Toàn täp (Bàn Hàn Lâm), tập XIV, Berlin 1911, tr. XXI. 


Máy lời giới thiệu và heu y cua người dịch XAV 
n UUO 


chúng” (BKT I, §1). Nhung, nhu dä nói, trong tôn giáo. cái Biết về 
cái Tuyệt đối vẫn còn ở trang hình thái chưa phù hop với nội dung 
của nó, tức với Chân lý. Tôn giáo nắm bắt cái Tuyệt đối theo 
phương cách của sự hình dung bằng hình tượng. ngược lại, triết học 
vượt ra khỏi hình tượng de đi den với “sy xem xét các đôi tượng 
bằng tư duy“. Thay hình tượng bằng Khải niệm, triết học là phương 
thức duy nhất đúng dé mang lại hình thức phù hợp cho tư duy ve 
cái Tuyệt đối. Từ điểm xuất phát ấy. nhiệm vụ của Lời dân nhập là 
biện minh sơ bộ cho "nhận thức bằng Khái niệm”. qua đó làm rõ 
tính chất hệ thống của cái Biết. ` 


- Sau Léi dän nhập về tính hệ thống của triết học (bao gồm mối quan 
hệ giữa tr duy và sự hình dung bằng biểu tượng, tư duy và kính 
nghiệm. lịch sử và hệ thống, bộ phận của hệ thống và toàn bộ hệ 
thống). Hegel bắt đầu phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Thé nhưng, 
một län nữa. Hegel lại bổ sung thêm phần “Khái niệm sơ bộ" / 
"Vorbegriff” không đưới 60 tiêu đoạn! Lý do có lẽ vì ông cảm thấy 
sự khó khăn của độc giả và người học khi đi vào hệ thống, mặc dù 
đổi với triết học — như Hegel đã nhắn mạnh ở Lời dön nhập — tuyệt 
nhiên không thể có một sự “bắt đầu” hay “khởi điểm sơ bộ” nào cả. 
Bởi néu triết học vẫn đối xử với tư duy như với bất kỳ một đối 
tượng đặc thù, có sẵn nào đó. åt nó sẽ có một chỗ “bắt đầu” giống 
như mọi ngành khoa học khác và bị cột chặt vào đó. Hegel khăng 
định: “Duy nhất là hành vi tự do của tư duy tự đặt mình vào thể 
đứng chỉ cho chính mình, và qua dó, tự tạo ra và tự mang lại đối 
tượng cho chính mình” (§17). “Thế đứng” hay “quan điểm” này — 
thoạt đầu tỏ ra là một thê đứng trực tiếp, không có sự trung giới — 
chi đạt được ngay bên trong lòng của khoa học. Chính ngay bên 
trong lòng khoa học mà thé đứng ấy tự bién mình thành kết quả, 
“trong đó khoa học lại đạt được sự bắt đầu của mình và quay trở lại 
vào trong chính mình”. Cách nói khó hiểu ấy mang ngụ ý: triết học 
trở thành một vòng tròn hoàn hảo, do đó, không thể có một sự bắt 
đầu như trong các ngảnh khoa học khác. 


Vậy, sự “bắt đầu” hay “khái niệm sơ bộ” có chăng chỉ là dành cho 
người học "quyết tâm làm công việc triết lý” (817) mà thôi. Phần 
"Khái niệm sơ bộ” này là sự “bắt đầu” dè giúp cho người học đỡ 
bò ngỡ, bởi ông nghĩ răng Lời Tựa nỗi tiếng trong Hiện tượng học 
Tình thân có lẽ vẫn chưa đủ dé giúp người học làm một “bước nhảy 


ANVI Men tời giới thiệu và lưu ¥ cua người dịch 


cần thiết” vào trong "tư duy thuần tủy. hoàn toàn không còn có 
điều kiện tiên quyết nào ca” ~ Trong bài giảng đầu tiên về Bộ BKT 
này ở Berlin (nhất là phần D Khoa học Lögic). Hegel dùng một 
cách nói rất än tượng: ` "Quyết tâm làm triết học là dän mình vào tư 
duy một cách thuận túy (tư duy là cô độc. nơi chính mình). là ném 
mình vào một đại dương không bờ bên: tất cả mọi màu sắc sặc sỡ, 
mọi cứ điểm trên đất liền. mọi ngọn hải đăng thân thuộc đều đâ lịm 
tắt hết. Chi còn có một ngôi sao duy nhất. ~ ngôi sao bên trong của 
Tinh thần — là còn Joe sáng: đó là sao Bắc đâu Út, Tom lại. trong 
khi không thể có một sự "dẫn nhập” đúng nghĩa vào hệ thông triết 
học (tức vào bộ BKT) thì chính yêu cầu sư phạm đã buộc Hegel 
phải viết Lo? Tira dài ngót trăm trang cho Hiên tượng học Tinh thân 
trước đây và phần ' "Khải niệm sơ bộ” hơn 60 tiêu đoạn cho BKT 
hiện nay! Ông viết thư cho Daub. đồng nghiệp cũ ở Heidelberg và 
là người được ông nhờ theo đõi việc in Án bản 2 của BKT: "Việc 
mở rộng phần Đẩn nhập đã làm tôi mắt rất nhiều thời gian và công 
sức (...) Công việc cảng khó khăn hơn cho tôi. vì phân dän nhập 
chỉ có thê ding, trước chứ không thé đứng ở hen (rong bản thân 
triết học được!” Sáu mươi tiểu đoạn của “Khái niệm sơ bộ” tuy 
“không đứng bên trong" " nhưng thực chất là sự đẫn nhập cần thiết 
de đi vào phần thứ I: Khoa hoc Lâgíc với ba phần nhỏ: học thuyết 
về Tòn tại. học thuyết về Bản chất và học thuyết về Khái niệm (Y 
niệm). 


Ở phän 2 của bài giới thiệu này (và nhất là trong phần Chú giai dân 
nhập của người dich cho từng tieu đoạn). ta sẽ có dip bản sâu hơn 
về Khoa học Lögic, vì thé ở đây chỉ nói lướt qua để có một cái nhìn 
tổng the: 


- Hegel hiểu "Lögie học” không chi theo nghĩa quen thuộc của 
l.ögie học hình thức hay Lôgíc học-giác tính mà chủ yêu và trước 
hết như là Siêu hình học. Như đã thấy. trong thời kỳ ở Jena. Hegel 
còn phân biệt giữa l.ögic học và Siêu hình học. xem chúng là hai 
môn học riêng biệt, Bây giờ, ông có cái nhìn hợp nhất. Trong Án 
bán 2 của BKT (1827), ông vièt: "Lôgíc học, trong ý nghĩa cơ bản 


um Tegel, Các bài viết ở Berlin / Berliner Schriften, tr. 19 và tiếp. 
AT Hegel, Thu tín / Briefe WI 126. 


Mär lời giới thiệu và lưu ý của người dich VE 


của triết hoc tư biện. (ben: chế cho môn thường được gọi là Siêu 
hình học và vốn được nghiên cứu như là môn học tách rời với 
l.ögic học” (BKT. 1817. $18). Trong Ấn bán IH (1830). ông giải 
thích rõ hơn: "Lôgíc học tư biện bao hàm Lôgíc học va Siêu hình 
học trước đây, bảo lưu các hình thức tur tưởng, quy luật và đối 
tượng cúa chúng đồng thời mở rộng và cải biến bằng nhiều phạm 
trù khác nữa` ($9). Hay ngăn gọn hơn: “Lögie học... trùng khít với 
Siêu hình học” (§24). 


Nếu người đọc đời sau thường đánh giá cao Hegel trong các công 
trình về Triết hoc-Tinh thần (mỹ học. triết học pháp quyền. triết 
học tôn giäo, triết học lịch sử...) như là nhà tư tưởng kiệt xuất về 
các lĩnh vực văn hóa (cũng như đánh giá cao Schelling vi đã khôi 
phục vị trí của triết học về Tự nhiên ngay trong lòng chủ nghĩa duy 
tâm Đức) thì ta luôn nhớ rằng trọng điểm nghiên cứu của ông là 
khôi phục vả đối mới Siêu hình học và l.ögic hoc, hai môn học cô 
xưa nhất và căn cơ nhất của triết học Tây phương. Triết hoc-Tinh 
thần cũng chỉ có thè được thấu hiểu trên cái nền chung của Lôgíc 
học mới mẻ này. 


Án bản 1 (1817) đã nhận định rằng triết học phê phán của Kant đã 
làm cho "Siêu hình học đi đến chỗ cáo chung” (§18). Hegel không 
muốn chấp nhận điều này như một định mệnh đã an bài. Ngay 
trong Loi Tya của bộ (Dại} Khoa học Lö gie (1812). ông đã viết: 

“Vi khoa học và lý trí con người thông thường đã tay trong tay làm 
cho Siêu hình học suy tàn nên dường như ta đang chứng kiến một 
quang cánh thật lạ lùng: một dän tộc có văn hóa mà lại không có 
Xiêu hình hoc. Không khác gì một nuôi den được trang hoàng lộng 
lẫy mà lại thiểu vị thần tối linh" isy . Hegel muốn dôi mới L.ögic học 
và Siêu hình học nhằm mang lại “linh hòn đích thực” cho đời sông 
tỉnh thần của dân tộc. Kant, Fichte. Schelling đã chuẩn bị miếng đất 
(phê phán. "phát quang” nền Siêu hình học giáo điều cô truyền 
bằng nguyên tắc mới mẻ của tính chú thể), bây giò Hegel muôn 
tiếp tục phát triển finh khái niệm dựa theo sự tất yêu nội tại để làm 
cho môn học này không chỉ tương ứng với cái hữu hạn mà cả với 


08) Hegel, To? Khoa học Lögie + Wissenschaft der Logik I. Phần 1. bản Lasson, 
1932, tr. 4. 


XAVIH Mäy lời giới thiệu và lưu ý cua người dich 


cái vô hạn. Vì thể. trong An bản I của BKT, Hegel không che giấu 
tham vọng muôn trình bày Lögic học như là “co sở tuyệt đối" cho 
tất cả: không chỉ như là "triết học tư biện” mà có cả "ý nghĩa của 
thần học tư biện” (BKT 1817. §17). 


Mục đích và kế hoạch đã rõ. Còn việc thực hiện phần "Tieu Lôgíc 
hoc” này trong BKT I cũng tương đối dé đàng vi ông có thể dựa 
vào công trình /Đại} Khoa học Lôgíc gồm ba tập trước đây. Trước 
khi qua đời (1831), ông chỉ kịp sửa chữa. bô sung (gần gäp đôi số 
trang: } cho tập I của /Đại} Khoa học Lögie (Học thuyết vê Tòn tai), 
vì thé phần Khoa học Lôgíc tóm tät trong BKT I thuộc An bản lần 
thứ ba (1830) (thường được gọi là Tiểu Lögie học) này có thê được 
xem là "định bản” về Lögic học của Hegel trước khi ông qua đời. 


- Hegel dành phần II (BKT II) gồm 131 tiểu đoạn (88245-376) [chưa 
có trong bản dịch này] để trình bày hệ thống Tr it học về Tự nhiên 
và đây cũng là phần duy nhất được công bó vẻ lĩnh vực này. Hegel 
biết và quan tâm đến các thành tựu đương thời về khoa học tự 
nhiên, nhưng với *Triết học về Tự nhiên”, Hegel có ý đồ khác ve 
nguyên tắc so với các khoa hoc tự nhiên. Triết gia Hegel không 
quan tâm đến việc nghiên cứu những đối tượng tự nhiên và những 
hiên tượng của chúng (đó là nhiệm vụ của các khoa học tự nhiên). 
cũng không nhằm tông kết các học thuyết khoa học tự nhiên, trải 
lại, ông chỉ lưu tâm đến việc nghiên cứu tư duy và các quy luật của 
tư duy. Nhà triết học tự nhiên đặt câu hỏi: nhận thức về Tự nhiên 
có thể có được dưới những điều kiện nào và những phát biểu của 
các nhả khoa học tự nhiên có ý nghĩa gì trong toàn cảnh của tu 
duy? Nói khác đi, triết học về tự nhiên là một lý luận e¿ø tư duy về 
Tự nhiên. Ở đây, Hegel tiếp tục việc làm của Kant trong Phê phản 
lý tính thuần túy và Các cơ sở siêu hình học của khoa học tự nhiên. 
Trong sự tién lên của nhận thúc, ta ngày càng vươn lên những khái 
niệm chỉ còn chức năng lôgíc và thoát ly khỏi sự quy định vật chất. 
Theo nghĩa đó, Kant phát triển một hệ thống sieu-Iy thuyết mô tả 
đối tượng nào (như là đối tượng của tư duy) tương ứng với cấp độ 
nào của quan năng nhận thức. Như thé, “Tự nhiên” — trong quan hệ 
với quan năng nhận thức ~ là “tổng thé những quy luật” 


Hegel - dựa vào phương pháp biện chứng - trình bày những khái 
niệm nền tảng nhờ đó ta năm bắt được những hiện tượng tự nhiên 


My lời giới thiệu và lưu yý cua người dich XXIX 


cá biệt. cụ thẻ. Nhiệm vụ của triết học tự nhiên là "trình bày dói 
tượng dựa theo sự quy định khái niệm của nó trong diễn trình triết 
học” (246). Theo Hegel, sở di Triết học về Tự nhiên là triết học vì 
nó có thê de ra những quy định khái niệm môt cách tiên nghiệm. 
Việc nội dung của những quy định khái niệm trùng hợp với những 
hiện tượng thường nghiệm không phải là nhờ kinh nghiệm län trực 
quan mà chỉ có thế minh chứng trong việc diễn dịch tiên nghiệm 
của triết học. Sự khác biệt cụ thê giữa triết học tự nhiên và khoa 
học tự nhiên là ở chỗ: các khoa học tự nhiên làm việc với đổi tượng 
mà không có một công cụ để điễn dịch những khäi niệm một cách 
tiên nghiệm. Chúng tập hợp dữ liệu từ những quan sát riêng lẻ và 
rút ra tính quy luật bằng con đường quy nạp. Nhiều phát hiện mới 
về sự kiện thường nghiệm đôi khi buộc nhà khoa học tự nhiên phải 
điều chính. thay đổi hoặc ít ra phải giới hạn phạm vi hiệu lực của 
những " "quy luật tự nhiên” đã được quy nap. Với Hegel. đây là một 
sự mâu thuẫn. vì trong chừng mực nhüng định luật tự nhiên đúng là 

"những quy luật” của Tự nhiên thì chúng phải có giá trị vô-điều 
kiện. Chúng cũng không thể phục tùng trình độ nhận thức của riêng 
con người chúng ta. Vậy. neu ta thực sự xem trọng Tự nhiên như là 

"cái khác của Tính thän“ và chấp nhận những quy luật của nó như 
những gì không thể dùng tỉnh thần của ta mà thay đối được thì ta có 
thẻ kiểm tra nhận thức của ta ve tự nhiên bằng con đường triết hoc. 
đó là hỏi: ta tiễn hành những gì trong tư duy khi năm bãi tự nhiên 
và những gì ta có thể bien đổi. Triết học không bàn vè những quy 
luật của khoa học tự nhiên. trái lại, nhiệm vụ của nó là kiểm tra sinh 
lögie nội tại của các khái niệm. tức chỉ dưới giác độ của /ính lögie 
(Logizität) mà thôi. Dé làm việc này. Triết học Tự nhiên có thể dựa 
vào công cu diễn dịch (ën nghiệm của mình. Lë tät nhiên. triết học 
không thể diễn dịch bất kỳ méi dung nào một cách rien nghiệm 
được cả mà chỉ diễn dich hình ¿hức hay những quy định lögie được 
suy tưởng trong một khái niệm. Tính xa lạ của Tự nhiên là oe chỗ: 
kinh nghiệm và tính khái niệm để phát biểu về kinh nghiệm không 
trùng hợp trực tiếp với nhau. Cái được kinh nghiệm là cái khác. cái 
xa lạ và còn phải được nhận thức. tức được nắm bắt trong khái 
niệm. Dối tượng tự nhiên thường nghiệm thì bất tắt; ta không thể 
nắm bắt tính đa tạp của những hiện tượng tự nhiên chi bảng những 
phương tiện lôgíc, nghĩa là: kinh nghiệm về đối tượng là không the 
dự đoán một cách sên nghiệm. Nhưng. trong chừng mực cải được 
kinh nghiệm có một tính phố biến nơi nó thì tính phố bien này có 


XXY May lời giới thiệu và lru ý của người dich 


thế được năm bắt trong một khái niệm. Khái niệm này — và đây là 
điểm then chốt — có thể được rút ra một cách ën nghiệm trong 
hình thức lôgíc của nó. Triết học năm lấy nội dung của kinh 
nghiệm — tức những dữ liệu của khoa học tự nhiên — và cho thầy 
răng hình thức lôgíc của những khái niệm của nó trùng hợp với sự 
mô tá những dữ kiện của khoa học tự nhiên. 


Nếu tỉnh phê hiến của những dữ liệu khoa học tự nhiên - được diễn 
đạt trong những định luật tự nhiên — thực sự phù hợp với những 
khái niệm lögie được diễn dich rien nghiệm. thì bấy giờ định luật tự 
nhiên hầu như đã trở thành hình thức lôgíc. có giá trị độc lập với 
trình độ nhận. thức của ta. Trong việc dien dich rien nghiệm. ta có 
bång chứng tät yêu về những quy định của khái niệm: còn khi quay 
về với kinh nghiệm. ta có sự bắt tất của Tự nhiên. Nhờ Triết học Tự 
“nhiên — theo sự tự đánh giả của Hegel - ta có được một sự trình bày 
có phê phán vè những khái niệm của nhận thức của ta về Tự nhiên 
và những hiện tượng tự nhiên. 


Khuôn khô Äfáy òi giới thiệu không cho phép đi sâu hơn vào Triết 
học-Tự nhiên của Hegel, vi thé xin tạm kết thúc bằng một nhận xét 
ngăn gọn về tác động của nó. Tuy bị nhiều phản bác và hầu như ai 
cũng dòng ý rằng Triết học Tự nhiên không phải là chỗ mạnh cua 
Hegel. nhưng cũng không thể phú nhận các tác động của nó. dù chỉ 
nêu mội vải ví dụ. Trong luận án tiễn sĩ của mình. K. Marx đã sử 
dụng phương pháp triết học tự e của Hegel de nghiên cứu nhận 
thức vè Tự nhiên ở thời cå đại. F. Engels — dya vào thuyết duy vật 
lịch sử của Marx - đã thử phát triển một thuyết duy vật biện chứng 
nhằm trình bày các sự nói kết biện chứng ở trong Tự nhiên. Giần 
đây hơn. D. Wandschneider (1982) cho thấy có sự gần gũi ve lập 
luận giữa học thuyết của Hegel và khái niệm thời gian trong thuyết 
tương đối. cũng như M. Gies (1990) chí ra sự song hành với lập 
luận của các thuyết về lượng tử”, 


a3) Xem chäng han: 
-  Wandschneider, Dieter: Ahöng gian, Thời gian. tinh range đói: Những 
quy định cơ han của Våt IC học trong Triết học-Tực nhiên của Hegel 
Raum, Zeit, Rekdawuadl Grundbestimmungen der Physik in der 
Hegelschen Naturphilosophie. Frankfurt ¿ M 1982. (tiếp trang sau). 


Mh tời giỏi thiệu và hru Ủ cha người dich ANAT. 


Phần Trier học về Tình thân chu quan cũng chi được Hegel công bó 
trong khuôn khô BKT (BKT II, 377-482) chua có trong bản dich 
này]. Ngay khi còn tâp trung nghiên cứu về L.ögic hoc o Nürnberg, 
Hegel đã dự định nôi tiệp công trình này bằng một nghiên cứu vẻ 

“Tâm lý học”. Ông rất quan tâm đến việc đôi mới môn học nảy. 
Trong BKT (Án bản I lẫn An bản II). Hegel van không thay đôi ý 
kiến: "Cũng như 1,ôgíc học. Tâm lý học thuộc về các môn khoa học 
còn ít rút ra được những điều bô ích từ sự đảo luyện chung vẻ tỉnh 
thần và từ những khái niệm sâu hơn của lý tính trong thời đại 
chúng ta và đang o trong tinh trạng cực kỳ thảm hai” ($444). Rồi củ 
trong Dai cương các nguyên fr của tr At học pháp quyền. ông vẫn 
nhắc lại những khiếm khuyết trong việc xây dựng môn Tâm lý học 
($4). và nhắc lại ý định viết một tác phẩm vẻ lĩnh vực này. Tiếc 
răng € định ấy không được thực hiện ngoài những gì được tóm lược 
trong BKT HI. 


Vè phản “Tinh thân khách quan” (38488-552) trong BKT. Hegel 
viết: "Vi lề phần nảy của triết học đã được tôi trình bảy trong 
quyền Đại cương triết học pháp quyền. nên tôi có the dè cập đến nó 
ngăn gọn hon các phản khác” (5487). Thật thé. sau khi đã có quyền 

"Dei cương ” này, Hegel không thấy có nhu cầu khai triển them 
phần này trong BKT. 


Phần về “Tinh thân nuệt đối" (§§553- 377) cũng quả ngän gọn. 
Phần này hoàn toàn không cân dối với các phần trước. Ly do không 
phải vi ông xem nhẹ mà vì. như đã biết. ông triên khai các nội dung, 
của “Tinh thần tuyệt dói“ (nghệ thuật. tôn giáo. lịch sử triết hoc) 
dựa vào các ghi chú riêng chu không dựa hoàn toàn vào các tièu 
đoạn quá ngắn gọn trong BKT. 


Dù có sự mắt cân đối ấy. bộ BKT vẫn the hiện cái toàn bộ của triết 
học theo quan niệm của Hegel. Tinh chất "không có chỗ bát đầu” 


- Gies, M: Phép biện chứng cua Hegel về výt chất và vũ trụ học våt JC ngày 
nay / Hegels Dialektik de Materie und die physikalistic Kosmologie der 
Gegenwart, trong: Hegel-Jahrbuch der Internationalen Hegel- 
Gesellschaft. Berlin 1990, 319-325 


AXXH Máy lời giới thiệu và heu y của người dịch 


của Triết học dường như là kết quả của bản thân khoa học như một 
vòng tròn chặt chẽ. 


Hegel thường bảo: Hệ thống là một "suy luận ” (Schluß). Suy luận, 
theo cách hiểu của Hegel, không phải chi là một “suy luận cua giác 
tính”. hợp nhất những cái khác biệt cứng dò vả độc lập. mà phải là 
việc "trung giới mình với mình” của một cái toàn bộ thông qua các 
mömen của chính mình. Suy luận có tính "tư biện" ấy "là cdi tý 
tính và tất cả cải lý tính" (Der Schluß ist das Fernünftige und alles 
Vernünftige”: $181). 


Theo nghĩa ấy. cái Tuyệt đối cũng là một "sur luân”: nó "viên 
mãn” với chính mình trong Hệ thông bằng các mômen cúa minh: 
cái Phö biến của Lôgíc học, cái Đặc thù (và bị phân cắt) của Tự 
nhiên. tính Cá biệt và tính Chủ thể của Tinh thần. Như ta sẽ thấy ở 

mục bản về bg lugn:  (§$181- 2: nó là ` 'viên mãn” a mỗi 


nhiên được thiết định tt là hạn từ og gian eu" Geier eg He 
thông”. Tuy nhiên. trình tự sắp xép này (điều không thê tránh khỏi 
trong một hệ thống) cũng để gây ngộ nhận như thể các bé phän chi 
đơn thuần đứng "ben cạnh aha? “không khác gì các giống" trong 
một /odi ($18) và sự trung giới của Khái niệm ở trong hệ thông chi 
là hình thức ngoại tại của việc “chuyên sang” hay "quá độ” "từ cái 
phô biến của Lôgíc học đến Tự nhiên rồi Tỉnh thân. Do đó. trình tự 
hệ thống: Lôgíc học, Triết học-Tự nhiên, Triết hoc-Tinh thần 
không phải là một trình tự tuyệt đối mà chi là tương đối và phiến 
dien cân được vượt bỏ. Sự tu- -trung giới của cái Tuyệt đối chỉ hoàn 
tất viên mãn, khi cả Tinh thần lẫn cái L -ôuÍc cũng được thiết định 
như là hạn từ trung giới và các trình tự hệ thông khả hữu khác cũng 
được thâu hiểu trong tính chất riêng của chúng: "Triết học... là 
tròn đây viên mãn trong chính mình giöng như vũ trụ vận 
không phải là cái đầu tiên lẫn cái cuối cùng, trái lại gánh vác và 
chứa đựng tät cả, nghĩa là hổ ương và tất cả trong Mor”, 


Trong ba Lat Tira cho ba Ån bản (được chúng tôi giới thieu và chủ 
giải khá cặn kẽ). dù giọng điệu và tâm trạng có khác nhau qua thời 


D ER : ; nf 
er Hegel, Các hài việt ở Berlin ¿ Berliner Schriften, 9. 


Máy lùi giới thiệu và lưu ý của người dịch KATH 


gian. nhưng Hegel vẫn gilt vững một lập trường: “Khoa học [Triết 
học tư biện] hiểu được tình cảm và đức tin [tôn giáo]. nhưng bản 
thân triết học chỉ có thể được phán xét từ khái niêm mà nó láy làm 
nen tảng”. Rồi ông kết thúc bộ BKT bằng một trích dẫn (nguyên 
văn Hy Lạp. không dịch ra tiếng Đức!) từ quyển Siêu hình học của 
Aristoteles. cùng từ lập trường vững chắc (chia sẻ với cả Thánh 
Anselm, nhà kinh viện khai minh) về sự cần thiết phải tránh mọi 
lòng tín giáo điều khi nó không được kết nổi với sự nhận thức. Tiếp 
bước tiền nhân. Hegel cũng muốn tông hợp tư duy của thời đại vào 
trong một hệ thống dé đánh đấu một bước phát triển cỏ một không 
hai trong lịch sử tư tướng Tây phương: đào sâu Siêu hình học Hy 
Lạp bằng đức tin Kitô giáo. đồng thời vượt bỏ thần học Kitö giáo 
trong sự tư biện và hoàn tất trong “Tri thức tuyệt déi" của Tình 
thần đã đi đến chỗ tự giác. Dù phê phán hay tán thành, không ít 
người — từ môn đệ đương thời cho đến các nhà tư tưởng ngày nay — 
đều phải thừa nhận công lao â ấy của Hegel, Rosenkranz (môn đệ) 
xem BKT là tác phẩm “chứa đựng những khái niệm nen táng của 
toàn bộ triết học”. “Nen tảng này không phải là một tắm thám sặc 
sỡ de bị đứt chỉ mà ben chắc như tường đồng vách sắt, Rudolf 
Haym (phê phán nặng ne triết học Hegel): “Một công trình không 
lễ như thế vẻ triết học là chưa từng thấy kê từ Aristoteles”? ”, 
Richard Kröner: “Bách khoa thư là sự trình bày phong phú nhất và 
hoàn chỉnh nhất của triết học duy tâm Đức”. là ‘ “ngôi nhà để cho 
Tỉnh thần có thể cư ngụ được", 


Ngày nay. sau bao “nước chảy qua cầu” ‚ta không thể không thấy 
"ngôi nhà” ấy đã có phản... “xuông cấp”, thậm chí nền móng của 
nó đã bị lung lay. nhưng không thiêu những cần phòng, những ngõ 
ngách của nó — độc lập với toàn bộ hệ thống — vẫn còn xinh dep và 
vững chắc. Nhưng, như Hegel nói: “chi từ cái toàn bộ mới có the 
hiểu được các bộ phận"®, nên khi đi vào và “cu trú” trong từng 


Ki Rosenkranz, Löi Tựa cho ấn bản BKT năm 1845. tr, V. 
IR Haym, Hegel và thời đại của ông / Hegel und seine Zeit, Berlin 1857. tr. 340, 


23) R. Kröner. Từ Kant den Hegel / Von Kant bis Hegel, täp 2, Tübingen 1924, ır. 
502. 


KEEN : : 
= Hegel, Các bài vict ở Berlin: Berliner Schriften. tr, 9. 


XXXIV Mäy lời giới thiệu và luu ý của người dịch 


căn phòng, ta khó và không nên quên hình đáng của ngôi đại hạ 
lộng lây một thời! 


1 
BKT I: Khoa học Lögic hay học thuyết về Chân lý và Tự do 
Tự do chính là bản chất của Chân lý”, 
11.1: Cái Lôgíc 


Lôgic học không chỉ bàn vè khái niệm. phán đoản. suy luận như 
thông lệ mà cả về “su sống”, “sự vật", "hiện tượng”, “hiện thực”. 
“co giới luận”, "hóa học luận”, “mục đích luận”, “y muốn" hay “ý 
chi”... thì quả là lạ lùng! Vì the, không phải vô cớ khi Bertolt 
Brecht nhận xét hóm hinh rằng, Khoa học ‚Lögie của Hegel là tác 
phẩm... “hài hước nhất thế giới” và tác giá “cù không cười” của nó 
hän nhien xứng danh là một “U mặc (Humor) đại nhân”! Vậy, điều 
gì "xây ra” trong Lôgíc học, cái gì được trình bày trong nó và làm 
sao để đọc cho đúng. với tinh thần và yêu sách của nó? Nhưng. 
ngay câu hỏi bình thường ấy, đối với Hegel, cũng là không ôn vi 
“không phù hợp với đối tượng nghiên cứu”! Lý do: ở đây. Hegel 
đòi hỏi ta chỉ được phép “đứng nhìn” sự “(-trình bày” của “bản 
thân Sự việc” chứ không được can thiệp vào bằng sự phán tư tùy 
tiện, Đòi hỏi này thật khó hiểu nếu ta không được thuyết phục về 
“phẩm giá” đặc biệt của “bản thân Sự việc” và cũng thật khó theo 
nêu ta không tạm thời gás lại không ít thói quen và định kiến. 
Trước hết là về mỗi quan hệ giữa Khoa học Lögic và ngôn ngữ. 


- Trái với quan niệm phố biến vào nửa cuối thế ky XX cho räng tinh 
lôgíc phụ thuộc vào những ` ‘trò chơi ngôn ngữ" ngẫu nhiên. bắt tät, 
Hegel cho rằng ngôn ngữ chỉ là “vỏ ngoài của cái lögic” chứ không 
phải là ranh giới hạn chế nó. Bản thân ngôn ngữ là một hình thái 
của cái lôpíc, nghĩa là, trong khi nói, ta tuân theo những hình thức 


UI Martin Heidegger. Vẻ bản chát của Chân lý / Vom Wesen der Wahrheit, 
Tübingen, 1943, tr. 11: “Das Wesen der Wahrheit ist die Freiheit”. 


My lời giới thiệu và lưu ý của người dịch XXXV 
AA 


của tư duy. sử dụng chúng mà không mấy khi có ý thức. Trong 
chừng mực đó, giöng như noi Platon, Lögic học của Hegel muôn lý 
giải rõ: ta thật sự làm gi khi nói. Từ chỗ sử dụng những quy định tư 
duy (những phạm trü) một cách vô ý thức, Lögie học sẽ dẫn ta đến 
chỗ lĩnh hội chúng trong ý nghĩa ` 'thuân túy”. độc lập với mọi sự 
sử dụng cu thể. Như thể, các phạm trù không đặt cơ sở trên những 
hình thức đời sống và trong những ngôn ngữ hiện hành. ngược lại, 
chính chúng mới đặt cơ sở cho hình thái của ngôn ngữ. Nói khác 
đi. vån đề cốt yếu ở đây là nhận thức được cầu trúc phö biến của tư 
duy. của việc năm bắt thực tại, độc lập với mọi ràng buộc vào 
những viễn tượng. những tư kiến đặc thù thể hiện trong các ngôn 
ngữ khác nhau (trong BKT III, §§440-482, trong phần “Tâm lý 
hoc” của Tỉnh thần chủ quan, Hegel tìm cách đặt cơ sở cho sự ra 
đời của ngôn ngữ từ tính quy định lôgíc của nó). 


- Cấu trúc phô bién này không chỉ là cấu trúc của tư duy và của ngôn 
ngữ ma đông thời cua cả bản thân tồn tại. Theo nghĩa đó, Lögic học 
của Hegel chính là han thể học như đã nói qua; và vì thế, nó khác 
với Lôgíc học cô truyền của Aristoteles lẫn với Lôgíc học siêu 
nghiệm của Kant. Theo Hegel. Lôgíc học cỏ truyền hay hình thức 
của Aristoteles chỉ là Lôgíc học về cái hữu hạn. bởi nó chỉ dè ra các 
quy tắc cho một lối tư quy "dung đắn", “hợp thúc” (richtig / 
correct), không mâu thuẫn, có tính don thuần hình thức của “giác 
tính”. thay vì “bản thân Chân lý” tự kiến tạo nên nội dung của mình 
một cách "đứng thật” (wahr / true). Hegel cũng cho rằng mình đã 
vượt bỏ được các giới hạn của Lôgíc học siêu nghiệm của Kant. 
Bởi, với ông, các phạm trù không chỉ có giá trị ở chức năng của 
chúng là làm cho kinh nghiệm và nhận thức có thể có được, mà bản 
thân chúng (o "chân lý của tät cả những gi được mang tên gọi là sự 
vật (Đại KHLG 1, 5, 30). Hegel kịch liệt phản đối việc Kant xem 
những phạm trù như là những sự quy định hữu hạn của giác tính, 
như cái gì mang tính chủ quan của chủ thể nhận thức, vì nhu thế sẽ 
không đặt được cơ sở cho sự tất yếu của chúng, không hơn gi 
Aristoteles: "Giác tính ấy chỉ là giác tính của con người, là một bộ 
phân của năng lực nhận thức, là giác tính của một điểm có định của 
tính bản ngã” “(Tin và Biết / Glauben und Wissen, 1802, 2, 313). 
Theo Hegel. thật dé hiểu tại sao năng lực nhận thức hữu hạn ây chỉ 
đạt tới được cát hữu hạn: nhận thức đơn thuần về hiện tượng thay 
vì về chân lý của vật [tu thân]. 


XXXVI Máy lời giới thiệu và heu ý của người dich 


Ta biết rằng Kant đã gắn liền các phạm trù với cái Tôi (siêu 
nghiệm) như là với chức năng nhất thể hóa mọi nhận thức. Kant 
cũng gän lien các phạm trù với trực quan. với tính thụ nhận của 
cảm năng để mang lại nội dung cho các phạm trù vên chỉ là các 
hình thức tröng rỗng của tư duy. Hegel đã tháo bỏ cá hai sự gän 
liên này. Theo Hegel, các phạm trù không phải là những sự quy 
định của tư duy (giác tính) cua chúng ter. su thông nhất hay nhất thể 
nói kết của chúng không đặt cơ sở trong sự thông nhất cúa cái Tôi. 
trái lại, là Lögic học của tư duy fr phát trien. Tư duy (viết hoa!) 
không cần một chỗ dựa. một chủ thẻ. trái lại. "bán thân nó tư duy”, 
bản thân nó là chủ thể của hoạt động của nó, và Khoa học Lôgíc 
muốn chứng minh rằng hoạt động này không đánh mắt mình trong 
sự đa tạp mà tập hợp lại thành sự thống nhất của “Y niệm” của nó 
mà nöi dung cụ thể đồng thời được trình bày ở đây. Cảm tưởng 
quen thuộc rằng trong Lögic học của Hegel, các Khái niệm tự vận 
động giöng như “những nhân vật sống thật" có lý do của nó trong 
việc Hegel tìm cách cho thấy Tư duy thoát ly khói chỗ tựa là chủ 
thê cá nhân”), 


- Vi thê, với Hegel. cũng thật phi lý khi cho rằng các quy định của 
Tư duy có nội dung từ các giác quan. Nội dung của Lögic học phải 
là của bản thân Tư duy. không quan hệ với những dói tượng er 
hữu của kinh nghiệm mà dä bo lại đảng sau sự dòi lập ciữa "ý 
thức” và "đổi tượng”. Tư duy này thâu hiểu bằng khái niệm 
(begreift) rằng sự đối lập giữa "tư duy” và ` "tồn tại” (hiểu như một 
thực tại độc lập với tư duy) là một sự dói lập do ban thân Tư duy 


126) Hegel muốn khôi phục lại những gi đã bị đánh mắt trong cách hiểu về chữ 

“Logos”. nn ogos” trong nguyên nghĩa Hy Lạp là “quan hệ” cũng như động từ của 
nó: “legei” là "rip hop”. Từ Haraklit, Logos của triết gia là sự tập hop cái Nhiều ở 
trong Quan hệ ae "hướng đến cái Một”. Nét chủ đạo của triết học Tây phương, do 
đó, là "logos" chứ không phải là sự "tính toán” ("loyismos”). Theo Hegel, thời cận 
đại đã quy giản "cái Lògic™ thành "tính lý tính” (Rationalität). làm cho Logos mät di 
phạm vi rộng lớn của nó, như là ngôn ngữ và ý nghĩa, khái niệm và tư tướng. tỉ lệ và 
quy luật. Logos bao gòm cả hình thức vå nội dung (do dó. Lögic học hình thức là 
Lôgíc học bị què quät). Quan trọng nhất là đã đánh mất sự ˆ(-hoef động ” của việc 

"tập hợp lôgíc” vốn không bao giờ là một sản phẩm gia tạo. gượng ép. Logos là tự 
do. Do đó. phép biện chứng là câu trả lời tự do cho cái Logos tự do. 


Mav lời giỏi thiệu và lưu ý cua người dich XVVVNH 


thiết định nên. do đó chỉ có ý nghĩa bên trong phạm vì của tính nội 
tại tuyệt đối cúa nó mà thôi: Tư duy và Tön tại là một. 


Phái chăng Hegel đã thụt lùi, trở lại với nền Siêu hình học tiền- -phê 
phán trước Kant? Nếu không, đâu là động cơ khiến Hegel muốn 
vượt bỏ (chứ không phải “lân tránh") ranh giới do Kant đặt ra? 
Thách thức chủ yêu chính là ý tưởng của Kant về “vái- thản ”. 
tức, theo Kant, các hình thức của tư duy chúng ta không thể thâm 
nhập trọn vẹn dëi tượng để đạt đến “hiện thực đúng thật” của sự vật 
mà chỉ kiến tạo nó “cho ta”. Mặt khác. Hegel cũng phán đối việc di 
tìm cái “hiện thực đúng thật” này bằng cách tiếp cận rực tiếp với 
nó mä không cần đến hoặc đi trước tư duy (như chủ trương cua 
phái "lãng mạn”, xem: Lôi Twa ID. Với Hegel, đi tìm sự truc tiếp 
như thê là một sự ngây thơ đáng ngạc nhiên. Theo ông. sự khác biệt 
do Tư duy thiết định nên giữa nó và đối tượng là không thẻ ' “thói 
lui”. cũng không thể "tảng lờ" hay "bỏ quên”. Vấn đề là phải có 
một Te duv ve Từ duy, tức sự phản tư của Tư duy về chính việc làm 
của nó. Trong sự phản tư này, Lý tính sẽ tự hiện thực hóa: như là sự 
tự-phản tư của giác tinh. như là sự täi-trung giới các phương diện 
đã bị giác tính phân cắt giữa tư duy và sự vật. Băng một hình Am 
rät dep. Hegel việt: "Chính Tư duy vừa gây ra vêt thương vừa chữa 
lành nó ` (324. Giảng thêm 3). 


Nếu Kant đã giới hạn sự sử dụng lý tính ở tính chất "điều hành“ 

(regulativ) của nó, tức hiểu các Ý niệm của nó (vũ trụ, Thượng đề, 
linh hòn, tự do...) chỉ như là các giả tưởng có chức năng "hướng 
dẫn nghiên cứu” ` (heuristisch) de định hướng cho giác tính, do đó. 
không thủ tiêu sự hữu hạn về nguyên tặc của những sự thiết định 
này. thì ngược lại, với Hegel. giác tính — với tiêm lực trở thành lý 
tinh - có thê vượt bỏ được sự hữu hạn. Sự vượt bó này không có 
nghĩa là xóa nhòa hay dồn nhập các sự phân biệt đã được thiết định 
băng một thứ “trực quan trí tuệ” nào đó về một sự "thống nhất 
nguyên thúy” của Tư duy và Tòn tại. của Tinh thần và Tự nhiên mà 
chính là điều duy nhất sau đây: Tư duy nhận thức rằng sự đị biệt 
của nó với sự vật không phải là cái gì "có sản”, răng bản thân 
những sự vật không phải "được mung lại ” cho nó (để. sau đó. phục 
tùng các phạm trù trông rỗng của tu duy). trái lại. Tư duy nhận thức 
rằng những gì xuất hiện ra như thể là điều kiện tiên quyết không do 


XXXƯIH Mấy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch 


Tư duy làm chủ thì thật ra đều là sản phâm của việc thiết định của 
chính no. ` 


Tư duy đồng nghĩa với tính tự khởi và tính hoạt động tuyệt dói. 
Không có gi hiện hữu mà không được Tư duy " ‘thám nhuần". Nếu 
ta chi thực sự / do trong Tư duy thì chí có nghĩa rằng: ở đây. mọi 
sự tướng nhu xa lạ đều đã được vượt bỏ. và Tư duy nhận ra được 
chính mình trong cái khác của mình. Sự tự do này là tự-ÿý thức của 
"Tu duy không còn thừa nhận những gì có tham vọng thoát ra khỏi 
nó! Trong lời Dân nhập cho [Dai] Khoa học Lögie. Hegel viết rất 
mạnh mẽ: "Sự vật chỉ có hiện thực ở trong Khái niệm của nó; bao 
lâu nó khác biệt với Khái niệm của nó, nó không còn là hiện thực 
mà là một cái hư vô. Phương diện hữu hình và tôn tại cảm tính ở 
bên ngoài thuộc về phương điện hư vô này”. 


Trước khi ta vội lên tiếng phản déi để "bênh vực” cho "phương 
dien hữu hình và cảm tính”, cho sự hữu hạn và tính thụ nhận cua 
kinh nghiệm của ta về thể g giới. thiết tướng cân hiệu rõ Hegel muôn 
nói gì với hai học thuyết mẫu chốt: học thuyết về chân lý và ver 
thức: 


- Quan niệm của Hegel về chân lý khác với quan niệm thông 
thường của chúng ta. Ta thường xem chân lý chí là một đặc 
điểm cuu nhận thức, bởi. nếu không có đặc điểm này. nhận thức, 
nhất là nhận thức khoa học. chỉ còn là tư kiến hay sự tưởng thật 
chủ quan. Trái lại. Hegel phân biệt giữa "nhận thức” và "chân 
lý". xem chân lý không chi là một đặc điểm mà là: a) đổi tượng 
của nhận thúc: b) là một cái den nhất (ein Singular) [chi có Mör 
chân lý] và c) là cái toàn bộ. Nhiệm vụ của triệt học là nhận 
thức vẻ cái toàn bộ â Ấy: 


a) Đối tượng của khoa học (triết học) là gì? Hegel trả lời thật đơn 
giản và de hiểu: đó là chán lý. Xem "chân lý như là đổi tượng” 
có nghĩa là nó tồn tại khách quan. Chữ - ‘khách quan” o đây 
không phải là "có giá trị khách quan”. dối lập với ' "Clm quan” 
mà là tôn tại khách quan như bất kỳ dối tượng nào khác. cần phải 
được nhận thức. Hegel cho răng định nghĩa có điển về chân lý 
như là sự trùng hợp giữa nhận thức và đổi tượng là "một định 
nghĩa có giá trị lớn lao, thậm chí có giá trị cao nhất" (/Dai] 


Mäv lời giới thiệu và lưu ý cua người dịch XXXIX 


Khoa học Lögic 1. 266), nhưng ròi lập tức cải biến nó: thông 
thường ta quen gọi chân lý là sự trùng hợp giữa một đối tượng 
với biểu tượng của ta... Trái lại, trong nghĩa triết học. chân lý - 
diễn đạt một cách trừu tượng nói chung - chính là sự trùng hợp 
của một nội dung với chinh bản thân nö” (BKT 1. 824. Giang 
thêm 2). Ông cho vi du de ta dễ hiểu: “Ý nghĩa sâu xa (có tính 
triết học) về chân lý vôn phần nào đã có mặt trong ngôn ngữ 
thường ngày. Chäng hạn khi ta nói về một người bạn đích thực 
và hiểu đó là một người bạn mà cách cư xir là phù hợp với Khái 
niệm về tình bạn và cũng như thế, khi ta nói đến một tác phẩm 
nghệ thuật đích thırc... Trong nghĩa ấy. một nhà nước tôi tệ là 
một nhà nước không-đúng thật. và. cái tôi tệ và cái không đúng 
thật nói chung là năm ngay trong sự mâu thuận g giữa sự quy định 
hay Khái niệm với sự hiện hữu của đối tượng äy” (nt). Nói khác 
đi, "sự trùng hợp của một nội dung với chính bản thân nó” đồng 
nghĩa với sự trùng hợp giữa Khái niệm và sự hiện hữu của nội 
dung â áy. 


Quan niệm này có dinh liu đến Aristoteles va Kant. Chính 
Aristoteles là người đề ra công thức nhận thức luận vè sự trùng 
hợp giữa sự vật và tư duy (adequatio rei et intellectus), bây giờ 
Hegel bien công thức nhận thức luận áy thành một mô hình /c 
tại luận. Còn Kant? Kant đã chê công thức này vì nó dẫn ta vào 
một ` “vòng län quän thäm hai” (Phê phán lý tính thuần túy. B82) 
vì biết thé nào là ` “trùng hợp” và sự "trùng hợp” này lại cân một 
"sự trùng hợp” khác kiểm chứng cho đến vô tận. Kant tìm ra lối 
thoát khoi vòng län quân bằng “cuộc cách mạng Copernic”: 
những đối tượng (như là những hiện tượng được mang lạt trong 
kinh nghiệm) phải hướng theo phương cách nhận thức cja ta 
mới tạo ra được chân lý; nói rõ hon, chân lý chỉ có khi cái được 
mang lại láp däy và tương ứng với những điều kiện chủ quan tạo 
nên tính đối tượng. đó là các mô thức của trực quan (không gian, 
thời gian) và của tư duy (12 phạm trù). Sự trùng hop ây sẽ 
không còn dẫn ta vào vòng län quân nữa, vì ta, với tư cách là 
người nhận thức, đã biết rõ về tông thể những điều kiện nhận 
thức chủ quan môt cách tiên nghiệm và có the khäng dinh 
(không lần quân") liệu hiện tượng có thỏa ứng với các điều kiện 
này hay không. Điều quan trọng ở đây là: Hegel đã “giải phóng” 
sự giới hạn vê định nghĩa chân lý của Kant trong phạm vi "hiện 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch 


tượng”. chuyền định nghĩa ấy thành khách quan: không phải chỉ 
có những đối tượng của kính nghiệm (theo nghĩa của Kant) mà 
mọi đôi tượng đều có thể là “đúng thật” theo nghĩa chúng trùng, 
hợp với Khái niệm về chúng trong sự hiện hữu của chúng! 
“Nhân thức” trở thành “Khái niệm” khi "nhận thức” không còn 
được hiểu như là nhận thức đơn thuần của ching tar. nói khác di, 
“Khái niệm” không chỉ là khái niệm do ta tạo ra vê một đối 
tượng theo nghĩa thông thường mà là bản chất (được thấu hiểu 
bằng] khái niệm của bản thân đối tượng. Như thế, sự trùng hợp 
giữa đối tượng và Khái niệm ~ Hegel gọi là "sự trùng hợp của 
một nội dung với chính nó” (nt) — là một sự kiện khách quan mà 
ta có thê nhận thức được như đổi với bất kỳ sự kiện nào. Chính 
trong ý nghĩa “khách quan” này mà Hegel đã tuyên bố: chân lý 
là đối tượng của nhận thức triết học. Còn chữ “đứng thái” 
(wahr) mà ta quen dùng - để chỉ một bieu tượng phù hợp cúa ta 
về đổi tượng hay sự việc - chỉ được Hegel gọi là "dung dän", 

“hợp thức” (richtig: Anh: right. correct) mà thôi. Nếu gọi một 
biêu tượng "đúng đắn” của ta về một dói tượng là "đúng thật” 
khi bản thân đối tượng không trùng hợp với chính nó hay với 
Khái niệm của nó, thì đó là một mâu thuẫn! Ông giải thích: “Ta 
có thể có một hình dung đứng đắn (r ichtig) về một đối tượng tôi 
te, nhưng nội dung của bản thân biểu tượng này lại là một cái 
không-đúng thật trong bạn thân nö (in sich Unwahres). , Những 
điều ` “dung dän" nhung đồng thời lại "khong đúng thật” ấy. ta có 
hàng khối trong đầu óc!" (nt). Vậy. nhận thức düng thái (chân 
lý) chỉ có thể là nhận thức về cái đúng thật. tức về chân lý khúch 
quan. với tu cách là dói tượng của triết học. 


b) Chân lý. với tư cách là ' ‘dói tượng tuyệt đối” của triết học. chỉ có 
the là.. giống cái. số it! (chữ "chân lý” trong tiếng Đức. Pháp 
mang... giöng cải), nghĩa là. chi có thể có "Một" chân lý mà 
thôi và tên gọi của nó. như ta đã biết. là "cái Tuyệt đối”: “chi 
duy có cái Tuyệt đối mới là đúng thật và chỉ duy có cái Đúng 
thật mới là tuyệt đối" (Hiện tượng học Tình thân, $75). hay = 

“Thuong đế”: “cà hai [triết học và tôn giáo] đều có đối tương là 
chân lý, và theo nghĩa tôi cao, Thượng de là Chân lý và chi có 
Thượng để mới là Chân lý" (BKT I: §1). Lý do: “chi có Thượng 
de mới là sự trùng hợp đúng thái giữa Khải niệm và Thực tại. 
còn mọi sự vật hữu tận đều có một sự vô-chân lý tự mình (an 


Aldy lời giới thiệu và lưu ý của người dich XL 


N 
pan 


sich): chúng có một Khái niệm và một sự hiện hữu. nhưng hiện 
hữu này không trùng hop với Klıäi niệm” (nt). Tính không trùng 
hợp äy chính là tính hữu tận. tức sự vật phải có một ranh giới. 
phái kết thúc. tiêu vong như là biêu hiện của bản thân "tính vö- 
chân lý" này. Gốc gác của quan niệm này vè "tính hữu tận” là 
quan niệm của Platon vẻ cái “ónos òn”. tức cái "Hữu thể dang 
i tại” (das seiend Seiende/”cäi Tòn tại một cách đang tòn 
tại”!). theo nghĩa cái đang tồn tại (sự hiện hữu) hoàn toàn tương 
ứng với Khái niệm của né (là cái gì phai ` "tổn tại”) Chỉ có cái gì 
“tôn tại một cách tòn tại” - nơi Platon. đó là “Y nëm lee - 
mới “tòn tại” theo nghĩa đích thực: nó loại trừ sự không-tôn tại. 
sự tồn tai-khäc, sự ra đời và tiêu „vong ra khói nó. nên bán thân 
nó không tiêu vong và là vĩnh hãng. Tuy xuất phát từ mô hình 
ấy. nhưng Hegel đồng thời cho thấy: cái Đúng thật duy nhất này 
không đứng hen cạnh hay đứng ngoài những sự vật hữu tận và 
khônn-đúng thật. Những sự vật hữu tận chi có được chân lý cúa 
mình o ben (rong cái Chân lý duy nhất kia: và, trong viễn tượng 
ấy. chủng không đúng thật. không tương ứng với Khái niệm của 
mình, là hữu tận. tiêu vong; chân lý (sự thật) của chúng là cái- 
không chân lý, 


Như đã nói. cái Đúng thật (Tuyệt đối) không đứng bên cạnh hay 
bị cô lập với những sự vật hữu tận. không- đúng thật. Hegel hiểu 
cái Tuyệt đổi cá theo nghĩa là cái Tuyệt đối hay Chân lý cua 
những sự vật hữu tận. Hegel khác với truyền thông Platon (có 
nguồn góc từ Parmenides) trước hết ở chỗ: ông hiểu cái Đúng 
thật như là sự thống nhất g giữa cái Đúng thật và cái Không-đúng 
thật. Ông không khăng định rằng chí có cái “óntos òn’ "là “tòn 
lại”. còn mọi cái khác đều không tồn tại. trải lại. chúng “tôn tại” 
ở trong cái “óntos òn”, cho dù chúng là hiru tận. tiêu vong. Ta 
nhớ lại mô hình tư biện của Hegel: cái Tuyệt đổi là sự thống 
nhất của cái Vô tận và cái Hữu tận. làm nên tảng cho quan niệm 
nôi tiếng: “cái Đúng thật là cái Toàn bộ” (Hiện tượng học Tỉnh 
thân. §20). Cũng như trong quan niệm véi d thức. Hegel cũng 
chủ trương một thuyet toàn bộ (Holismus) về chân lý, Không 
thừa nhận cái Đúng thật nào ở bên ngoài cái Toàn bộ đúng thật, 


Từ đó, ta có thể hiểu chính xác hơn thuật ngữ "thuyết duy tâm 
tuyệt đối " của Hegel. Cái Đúng thật duy nhất là cái Hợp lý tính- 


NLH May lời giới thiệu và lưu ý cua nguoi dich 


hiện thực/hay nói ngược lại cũng thế: là cái Hiện thực-hợp lý 
tính (nhớ đến câu nổi tiếng nhất của Hegel trong Trier học pháp 
quyển: "Cái gì hợp lý tính là hiện thực hộ E gi hien thực là hợp 
lý tính”). Cái đó được Hegel gọi là “Y niêm” (Idee). và “Y 
niệm” chính là đối tượng của triết học. thế: “thuyết duy tâm” 
(Idealismus) là từ chữ “Y niệm” (Idee) mà ra. theo nghĩa là sự 
thông nhất giữa Khải niệm và Hiện thực. Vì the, ông phân biệt 

“thuyết duy tâm”. hay đúng hơn. “thuyết Ý niệm” của ông với 
các dạng “thuyết duy tâm” chủ quan hay khách quan khác. vì nó 
bao hàm cả cái chủ quan lẫn cải khách quan trong một nhất thể. 
Thuyết của ông là “khoa học ` vè “Ý niệm tuyệt đôi” và vì thể. là 

"quyết duy tâm tuyệt đối”: =... chỉ duy có Y niệm tuyệt đổi là 
Tön tại. là Sự sống thường Bi là chân lý tự biết về chính 
mình và là tất ca Chân lý. Nó là đôi tượng duy nhất và là nội 
dung của triết học” (Khoa học Lögic, lai d 


- Quan niệm của Hegel về ý thức: 


Theo Hegel. nguyễn nhân đưa đến quan niệm cho rằng nhận 
thức là "công cụ” hay "môi trường” (Hiện tượng học Tĩnh thân. 
$72) và từ đó. phân cắt giữa bản thân ta và việc nhận thức cũng 
như giữa nhận thức và cải Tuyệt đối là do một quan niệm sui 
lâm về "ý thức”. Ông nhận định: khái niệm về ý thức theo kiểu 
của Descartes đối lập lại với đối tượng và là điểm xuất phát cơ 


EN Theo triết hoc Kant thi nhüng su vật mà ta biết được chi là những hiện tượng 
cho ta. còn cái Tự mình của chúng vẫn là một cái Bên kia không thể vươn đến được 
đối với ta. Theo Hegel, ý thức "ngây thơ” có lý khi båt dâu với thuyết duy tâm chủ 
quan này. theo đó cái tạo nên nội dung cho ý thức của ta chỉ là cải cuu chúng ta. chi 
là cái do sa thiết định nên. Trong khi đó. tình hinh đích thực lại là: những sự vật mà 
ta biết một cách trực tiếp đều là những hiện tượng đơn thuận, không chỉ cho ta mà 
còn ar mình và chính đó là sự quy định riêng có của những sự vật hữu tận vốn có cơ 
sở cho sự tòn tại của chúng không phải ở trong chính chúng mä ở trong Y niệm phố 
bien thần linh. Quan niệm này về sự vật tuy cũng được gọi là thuyết duy tâm. nhưng. 
khác với thuyết duy tâm chủ quan của triết học phê phản nói trên, cân phải mệnh 
danh là < "thuyết duy tâm tuyệt đói” (BKF 1. $45. Giảng thêm). 

(Một “chuyện cười” thé ký 19: "Com: Thượng để tạo ra thé gian phải không? Chu: 
đúng! - The đã tạo xong chưa? - Xong rồi! - The còn việc gì để làm nữa không? - 
Còn. Còn phải ngồi làm mẫu cho Fichte, Schelling, Hegel vẽ chân dung về cái Tuyệt 
đối! 7 Peter Kunder, Hegel beim Billard. München 2000, tr. 133 


May lời giới thiệu và hưu ý cua người dịch ALIU 


bản của nhận thức là không có chế đứng trong một nen triết học 
đúng thật: khái niệm ây`không có tính chân lý, Cái “Cogito” của 
Descartes theo nghĩa một Tabula rasa của một ý thức trồng rỗng 
có trước mọi kinh nghiệm lẫn cái “Tôi-tư duy” thuần túy “di 
kèm theo mọi biểu tượng” của Kant deu là những ảo ảnh. những 
sản phẩm hoang đường của đầu óc không hè có thật trong kinh 
nghiệm hiện thực. 


Vậy. “Y thức” là gì, theo Hegel? Hegel nhắc lại "những quy 
định Arten hrong về cái Biết va về chân lý như chúng thường xuât 
hiện nơi ý thức. Ý thức vừa phản biệt chính mình với đối tượng. 
vừa đồng thời. quan hệ với dëi tượng. Nói cách khác. có một đối 
tượng cho ý thức. và phương điện của mỗi quan hệ hay của sự 
tôn tại cño ý thức được xem là cái Biết (hay nhận thức). Rồi ta 
lại phân biệt cái tôn tại này cho ý thức với cái tôn tại-rự mình, 
Cái có quan hệ với cái Biết cũng lại được phân biệt với cái tồn 
tại-tự mình và cái tự-mình này được thiết định như là tồn tại ở 
bên ngoài mỗi quan hệ: phương diện của cải tự-mình này được 
gọi là chän lý hay sự thật. Vậy. theo Hegel. cái Biết và chân lý 
phân biệt với nhau giống như giữa cái tôn tại-cho-ý thức với cái 
tòn tại-tự mình của đối tượng. Cái Biết là phương điện quan hệ 
của đối tượng với ý thức (cái tồn tại-cho ý thức hay cái tön tại 
tương quan). còn chân lý là sự độc lập của đối tượng hay của sự 
tòn tại đối với ý thức (cái tồn tại-tự mình hay cái tòn tại khách 
quan). Điểm máu chöt cua Hegel là: cả hai quy định này của dói 
tượng hay của tòn tại. tức cái tòn tại-tự mình lẫn cái tòn tại-cho 
ý thức của nó đều rơi vào bên trong ý thức. bởi bản thân ý thức 
là cá hai: vừa quan hệ với chính mình. vừa tự phân biệt mình với 
cái khác. Do đó, theo Hegel, không thể đặt câu hỏi như 
Descartes hay Kant rằng làm sao một ý thức dị biệt triệt để với 
đối tượng lại có thể quan hệ được với dối tượng. vi. trong sự 
thật. y thức bao gi? cũng quan hệ với cái được né phân biệt như 
là đối tượng. Cho nên. về mặt thuật ngữ. Hegel cũng gọi ý thức 
là ' "tồn tại tự-mình và cho-minh”, với ý nghĩa là: ý thức là một 
tổn tại vừa quan hệ vừa độc lập với một cái gì tu-minh cũng 
đang tön tại cho ý thức. Ý thức không phải là một tồn tại có 
trước hay hên cụnh cái tổn tại tự-mình và cho-minh mà là bản 
thân cái tòn tại này chứ không thẻ là cái gì khác được. Như thé. 
nếu xuất phát từ một sự "phân biệt” hay "di biệt” (Unterschied) 


XLIV 


Mavy loi giới thiệu và lưu ý của người dich 


giữa bán thân ta với tư cách là “Cogito“ hay “Tôi-tu duy" đối 
lập lại với việc nhận thức là việc làm sai lâm. vì ta chính là sự 
nhận thức. với tư cách là ý thức. 


Với các lập luận trên, ta de đảng nhận ra: legel đã gän cho ý 
thức cấu trúc của mô hình tư biện cơ bản của ông (xem: Jlien 
tượng học Tình thân. Chú giải dän nhập 1.4). Y thức là sự thống 
nhất giữa tồn tại-tự mình và tồn tại-cho mình. giữa sự phân biệt 
và sự quan hệ, giữa sự khác biệt và nhất thể, giữa sự không- 
đồng nhất và sự đồng nhất. Ông bác quan niệm cúa Descartes 
rằng ý thức và đối tượng đứng mỗi bên một nơi. trái lại. ý thức 
là sự thông nhất giữa ý thức và đôi tượng. Theo đó. không còn 
cơ sở để cho rằng còn có một cái tồn tal-ir mình (hay tự thân) 

nào đứng ở bên ngoài cái tồn tại-tự mình-và-cho mình. hay 
không rơi vào trong sự thông nhất nảy của cái tôn tạï-tự minh và 
cái tôn tại-cho mình. vì cái tồn tại-tự mình-và-cho mình là sự 
thống nhất giữa ý thức và đôi tượng: cái “tòn tại-tự mình” hay 

“tự thân”. tức sự quy định vè tính độc lập của đối tượng đối với 
ý thức cũng la một sự quy định cua bản thân ý thức và sẽ không 
có ý nghĩa gì cả néu độc lập với ý thức. Nói cách khác, nêu tôi 
để ra tư tưởng về một sự độc lập của đối tượng đối với ý thức 
thì, theo Hegel. chính tôi đã ở trong vị trí cúa ý thức chứ không 
phải ở bên ngoài nó. (Cũng vì thẻ, Hegel xem luận điểm của 
Kant về “vật-tự thân” không thê nhận thức được là "vö-tu 
tưởng"). 


Nếu ta thấy bỡ ngỡ và lạ lùng trước quan niệm trên đây của 
Hegel về ý thức thì Hegel cho răng đó là do ta đã quen xem loại 
ý thức phân biệt chính minh với đối tượng là toàn bộ ý thức. 
Theo ông, ta đã quên rằng chính ta có ý /hức vè việc phân biệt 
giữa déi tượng vả ý thức và như thế là không hè rời khỏi phạm 
vi của ý thức! Cái ý thức (oàn bộ ấy không còn có gì ở bên 
ngoài nó: nó không phụ thuộc vào cái gì ở bẻn ngoài, và theo 
nghĩa đó. nó là ner đối. Thuyết “roàn hộ về ý thức ` (Holismus. 
từ göc Hy Lạp: tò hölon: cái toàn bộ) cho răng tất cả đều là ý 
thức ở trong d thức, và đối tượng cũng là "cái khác” của ý thức: 
ý thức hiểu đúng nghĩa bao giờ cũng là ý thức (et đối, ngay từ 
hình thái sơ khai nhất của nó là “su xác tín cảm tỉnh” như ta đã 
gặp ở Chương I của quyen Hiện tượng học Tình thân. 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch XLV 


Thät the, chi cän nhin vào ngôn ngữ. ta sẽ thấy ngay rằng mình 
đang vận động trong một “vòng tròn toàn bộ” theo nghĩa cua 
Hegel. “Ý nghřa của cảm năng” — tức ý nghĩa và tầm quan trọng 
được ta đành cho cảm năng (như là ranh giới đối với Tư duy) — 
thật ra cũng nhờ có tính tự khởi của Tư duy chúng ta, Vì thé, 
theo Hegel, ngay ý tưởng về “vật-tự thân”, về một cái "không- 
đồng nhất" dường như vượt ra khỏi tư đuy và ngôn ngữ của ta 
cũng chi có ý nghĩa như là một me tương (nghĩa là: ở bên trong ý 
thức) nhằm lưu ý đến sự bữu han của việc mang lại ý nghĩa cho 
sự vật của ta hơn là biểu thị một Tòn tại. một cái gì "có sẵn một 
cách tuyệt đối”, 


Tóm lại. đến với Hegel và với Khoa học Lögie nói riêng, ta 
đứng trước nhiều thách thức cần vượt qua và nhiều thắc mắc cân 
giai đáp: 


- Sự trình bày Lögic học của ‚Fu duy liệu có thể giúp xóa bo sự 
“ngô nhận” về một cái gì nằm ở bên ngoài tính nội tại của Tư 
duy hay không? 


- Hegel biện minh bằng cách nảo cho luận điểm: sự tất yếu hay 
đúng hơn, cấu tr úc tât yếu của Mót Tư duy. của "Khái niệm 
đồng nhất” là nen tảng cho mọi ngôn noir khác nhau của 
chúng ta cũng như cho mọi cách nhìn nhận về thế giới? 


- Nếu lý tính thoát ly khỏi sự ràng buộc của "cái Tôi” (tức của 
tư tưởng về một hữu thê-lý tính nói chung của con người), 
néu nó có yêu sách tự thể hiện độc lập với "cái Tôi”, vậy /œ 
có thé quan hệ với nó như thẻ nào? 


- Ta có thể hiểu sự “tự do của Tư duy”, sự “tự đo của Khải 
niệm” như là sự tự do cra ta theo nghĩa nào? Và tại sao ta lại 
được yêu cầu không được “can thiệp” vào sự tu-trinh bày một 
cách chủ động của Khái niệm này?... 


28 TƯ nh ; FR . Se $ h 3 
Er Ngay nhà "kant mới” Ernst Cassirer (trong Trier học của những hình thức bièn 


irung: Philosophie der symbolischen Formen) cũng thừa nhận rằng những hình thức 
biểu trưng (trong đó có ngôn ngữ) tướng như là những gì có sẵn, được mang lại, 
cũng phục tùng những tác vụ tự phát của việc ban cho ý nghĩ của chúng ta. 


XLVI May lời giới thiệu và lưu ý của người dịch 


Theo Hegel. các câu hỏi áy không thể có câu trả lời trước khi di 
sâu vào "bản thân Sự việc”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa 
là ta buộc phải tạm gác lại các câu hỏi ấy cho đến khi “Chân lý 
của cái Toàn bộ” tự phơi bay. cũng như việc tim hiểu và học hỏi 
Hegel không đồng ng hīa với việc "nhằm mắt” theo ông! 


1.2: Tôn tại - Bản chất - Khái niệm: Việc phân chia nội dung 
của Lôgíc học và cơ sớ của nó 


Lögic học của Hegel "chia" làm ba phần: học thuyết về Tòn tại, học 
thuyết về Bản chất và học thuyết về Khái niệm (Ý niệm). Cơ sở 
cho sự phân chia này, nói ngắn gọn. là mô hình cơ bản của tư tướng 
của ông về sự phát trien lôgic: từ sự trực tiếp chuyển sang sự phản 
tư (sự trung giới) để đi đến sự "tồn tại-ở- -trong- nhà-của-chính-mình 
đã phát triên”, tức đi đến một sự đồng nhất có năng lực hội nhập 
mọi cấp độ của sự xuất nhượng (Entäußerung) của chính mình. hay 
nói cách khác: “viĝc đã quay trở lại vào trong chính mình”. 


- Döng lực của sự phát triển này là sự máu thuẩn. Tuy nhiên, "mâu 
thuần” (Widerspruch) là khái niệm để gây hiểu lẫm. Trước hết. nó 
tuyệt nhiên không nhằm phá hủy nguyên tặc đồng nhất (không-mâu 
thuẫn) của Lögie học hình thức để bien mọi tính quy luật của tư 
duy thành ảo tượng trống rỗng. Thêm nữa. nó cũng không nhäm chi 
ra nhüng mäu thuẫn trong lý tính theo cách hiểu của Kant về lý tính 
như “đầu trường biện chứng [lừa déit: nhằm mục đích xác lập các 
ranh giới cho lý tính bằng con đường phê phán. Tiếp thu nguyễn 
tắc về mâu thuẫn biện chứng của J. G. Fichte (trong Hoc thuyết 
khoa học / Wissenschaftsiehre 1794). Hegel khäng dinh möt phep 
biện chứng "tích cực” về ranh giới: xác định một ranh giới có nghĩa 
là vượt ra khỏi ranh giới áy. là đồng thời xác định cái khác, cái bên 
ngoài ranh giới. Theo Fichte, khi tôi biết nội dung của khái niệm A. 
thì có nghĩa: 

- tôi biết cái gì thuộc vè khái niệm A, và đồng thời 

- tôi biết cái gì không thuộc về khái niệm A 
bởi, neu không như thế. tôi sẽ không biết được nội dung của khái 
niệm A! Nói khác đi, khi có một khái niệm thì đồng thời sự phủ 
định của nó cũng được cùng suy tưởng hay "cùng được thiết định”. 
Khi tôi bảo “đây là A”, tôi đồng thời nói: “đây không phải là 


Ai lời giỏi thiệu và lưu ca người dịch XLVH 


khöng-A”. Nhung, dê nói được nhu thé, tôi phải tièn- -giả định một 
cái chung giữa A và khöng- A, neu không, sẽ không có sự đối lập 
có ý nghĩa. Để bảo cái này måu đỏ. cải kia không phải đó. cả hai 
phải có đặc diem chung là cùng có một mảu nảo đó (sẽ vô nghĩa 
nếu bảo răng số nguyên không phái là màu doit. Vậy néu ca A lẫn 
không- A được “vượt bó” trong một mệnh đề mới, tức mang lại một 
sự "tông hợp”. ta sẽ biểu thị cái chung â äy: 


"Ca A lẫn không-A deu là B“ 


Các cách phát biêu khác. chăng hạn: “B vừa là A vừa là không-Aˆ 

hay thậm chí: “B là A và khöng-A” sẽ gây hiểu lầm. vì đây Ge 
phải là sự bô sung về ngoai diên mà chỉ muốn nói đến một sự phi 
định bị giới hạn mà thôi”. Khi tôi nói: “Cái này không phải là cây 
bút chi” thì câu nảy chí có nghĩa khi quy chiếu đến những dụng cụ 
dé viết hoặc ít ra gần giống với bút chi chứ không phái quy chiều 
đến mọi thứ khác trên đời. Nhiều điều vô nghĩa và vô lý nảy sinh 
khi lẫn lộn giữa sự phủ định lôgíc (hình thức) và sự phủ định bị 
giới hạn nói ở đây. Trong Lời dân nhập cho (Đại) Khoa học Lögie, 
Hegel viết rất rõ: "Điều duy nhất để có sự tiền lên trong khoa học 
(...) là nhận thức về mệnh dè lögic rằng cái phủ định cũng rất có 
tính tích cực [hay khäng định / positiv]. hay, cái tu-mäu thuẫn 


am Fichte đã đặt một khái niệm nhất định vào cho “A”, đó là “cái Tôi". Từ đó, 


Fichte triển khai ba bước lập luận: 
Chính đẻ: Tôi là Tôi (A=A) 
Phản đề: Tôi không phải là không-Tôi (Tôi # khöng-Töi, tức A # không-A) 
Hợp đẻ: Trong cải Tôi, tôi đối lập một cái không-Tôi có thê phân chia với cái 
Tôi có thể phân chia. 
(Xem: J. G. Fichte: C sở cua toàn bộ Học Lo di khoa học ¿ Grundlage der 
gesammten Wissenschafisiebre (1794). trong: Toàn tập Fichte, tiếng Đức, Berlin 
1845, tập I. tr. 110). 
Mệnh đề thứ ba khá bí hiểm sẽ dễ hiểu hơn nếu ta suy luận rằng: chính bản thân cải 
Tôi phân biệt tôi với thế giới chung quanh tôi. Nhưng, sự phân biệt này là một nỗ 
lực của ý thức của tôi, nghĩa là, tôi tiến hành sự phân biệt ở trong tôi giữa “Tôi” và 
"käng Té". Vì lẽ chính tôi là kẻ phân biệt, và tôi làm việc ấy ở trong tôi (trong ý 
thức cúa tôi) nên tôi phải nói rằng: cái Tôi, trong trường hợp trước, được suy tưởng 
như cái gì bao trùm, còn trong trường hợp sau, như là cái tự tách mình để đối lập với 
thế giới. “Chwa bàn đến các cấp độ tư biện cao hơn (tính toàn thể của mọi sự quy định 
nói chung ở trong cái Tôi- “tuyệt: đối), có lẽ Fichte không muốn nói gì nhiều hơn thế 
trong “công thức” biện chứng nỗi tiếng nói trên! 


NLVHI Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


không giải thê trong cái số không. trong cái hư vô trừu tượng mà. 
về cơ bản. chỉ trong sự phủ định của một nội dung đặc thù. rằng 
một sự phủ định như thé không phái là mọi sự phú định mà là Hu 
phu định cua ir việc nhất định. do đó là sự phu định nhất định. về 
cơ bán. chửa đựng trong kết quá cái từ đó nó được suy ra: điều này 
quả là một sự lặp thừa. nhưng nếu không như thế. ät nó là một cái 
trực tiếp chứ không phai là một kết quá. Vì tē cái được rút ra hay sự 
phủ định là sự phủ định nhất định. nên sự phú định này có một sói 
dung. Nó là một khái niệm mới. nhưng là một khái niệm cao hon, 
phong phú hơn khái niệm trước. vì nó đã được làm giàu thêm nhờ 
sự phủ định cái trước hay nhờ cái dói lập: do đó, chứa đựng khải 
niệm trước, nhưng cũng chứa đựng nhiều hơn khái niệm ấy. và đó 
là sự thống nhất giữa nó với cái đối lập của na”. Có the nói, 
Hegcl đã chuyên nguyên tắc-giới hạn của Spinoza: “omnis 
determinatio est negatio’ ` ("mei sự khäng định là phu định” } thành 

công thức "tích cực” cơ bản cho hệ thông của ông. Däi kỳ sự quy 
định nào cũng là sự phú định. vì nói vẻ một cái gì thì đồng thời 
cũng có nghĩa là nói về cái không phải là nó. Sự quy định tiên giả 
định sự khác biệt: sự đồng nhất của một sự vật sở dĩ có được là nhờ 
sự phú định. Vậy. ở dây. måu thuần được hiều theo nghĩa là sự đối 
lập nhất định, không phải là một sự tự-loại trừ mà là cơ sơ cho xự 
đồng nhất. Sự vật chi là nó trong sự déi lập với những cái khác. 
tức. trong mỗi tương quan (Beziehung) với cải khác. 


Lôgíc học của Hegel khai triển những mối tương quan giữa các 
hình thức nhất định của tư duy với nhau, nhằm chỉ ra sự thông nhất 
tối hậu của toàn bộ những môi tương quan này. Khái niêm của sự 
thống nhất åy là Khái niệm về “inh phú định tuyệt dái”. Điều này 
có nghĩa; sự thống nhất không phải là sự triệt tiểu các sự khác biệt 
mà tự triển khai như là sự “phu định nhất định " của chúng, tức như 
là sự phi định cua môt sự phù định với kết quả là “sự đồng nhất 
của sự đồng nhất và sự khác biệt. Như thế. sự đồng nhất ở đây 
không tách rời với sự phủ định, và tham vọng của Hegel là làm cho 
sự đối lập của chúng có thẻ suy tưởng được trong một sự đồng nhất 
bao trùm cả sự đổi lập thay vì chấp nhận nó như sự đối lập tuyệt 


bu Hegel. [Đại Khoa học Lö gie / Wissenschaft der Logik, 1, Hamburg, Meiner 
1984, Lời dân nhập, tr. 38. 


Mdy lời giới thiệu và lưu ý của người dich ALIA 
SE EE 


đối. không thê lay chuyển. Theo nghĩa đó, mâu thuẫn không CÓ sự 
độc lập tự tòn tuyệt đối. Bằng một cách chơi chữ, Hegel cho rằng 
bắt kỳ cái gì có sự mâu thuẫn nội tại thì đều “tiêu vong” (zugrunde 
gehen), tức có nghĩa: quay trở lại vào trong cơ sở của nó (in seinen 
Grund gehen), tức trong sự đồng nhất bao trùm nó và làm chỗ dựa 
cho nó. Thừa nhận ý nghĩa “câu tạo” của sự mâu thuẫn. nhưng 
đồng thời phải hội nhập nó vào trong một sự thống nhất có hệ 
thông với tư cách là một "mömen”. 


- Vậy, các nhan de: “Tòn tại”, "Ban chất", “Khái niệm” nói lên điều 
gì? Một “định nghĩa siêu hình học” cứng nhắc về chúng không nói 
lên được gì cả vì Lôgíc học không phải là một bảng liệt kê các quy 
định tư duy mà là sự phát triển và khai triên của chúng theo nghĩa 

“lich sw”. Con đường từ “Tần tại” đến ` niệm” tuân theo sự tất 
yếu nội tại của tư duy, là sự trình bày về tiến trình tự-khai triển chủ 
động của những quy định của nó. Các hình thải lịch sử của tư duy 
cũng có nghĩa là con đường tr phê phản dé đi đến mục tiêu. Vì thể, 
Lôgíc học là sự thống nhất giữa việc trình bày và việc phê phán. 
Mục tiêu của Lôgíc học không độc lập với con đường mà nó mô tả. 
Chỉ theo dëi con đường, ta mới hiểu được nội dung của nó, thay vì 
xét kết quả của nó từ bên ngoài. Do sự thống nhất giữa việc trình 
bày và việc phê phán nên việc hiểu này đồng thời diễn ra trên cả _ 
hai cấp độ: một mặt tái hiện sự phê phán của tư duy. tức các hinh 
thái lịch sử của nó và mặt khác, thâu hiểu được thám quyền và yêu 
sách của ban thân Tr duy đang trình bày sự phê phán äy. Tính toàn 
thẻ không phải là con số cộng đơn thuần của các viễn tượng mà là 
sự phê phán đã được tiến hành đối với chúng. là cái toàn bộ đã phát 
triên. trong đó các giới hạn của chúng đã được minh định (vì thế. 
Hegel xem diễn trình của Lôgíc học gần như song hành với diễn 
trình của lịch sử triết học: * *Quan hệ của các hệ thống triết học sớm 
hơn với các hệ thống muộn hơn, nhìn chung, giông như mỗi quan 
hệ của các cấp độ sớm hơn với các cấp độ muộn hơn của Ý niệm 
lôgíc, có nghĩa là, các hệ thống sớm hơn được bao hàm như là đã 
được vượt bỏ ở trong các hệ thống muộn hơn”, BKT I, §86. Giảng 
thêm 2. Từ cách nhìn có tính mục đích luận áy về Tư duy, Hegel là 
người đầu tiên viết lịch sử triết học như một hệ thống với tất cả hệ 
quả tích cực lẫn tiêu cực của nó. Xem thêm: Chú gidi dẫn nhập cho 
Lời Tua Ì). 


May lời giới thiệu và lưu € cua người dich 


Vè dien trình (hay sự phân chia nội dung) của Zögfe hoc. ta cht có 
thế dè cập thật ngắn gọn o đây. vi, do bản tính cúa vấn đẻ. việc de 
cập sơ bộ không nói lên được điều gi một khi chưa nắm bắt được 
nội dụng chát liệu của nó. Khoa học Lögie được chia làm ba phän. 
nhưng thực ra là hai, được Hegel gọi là phần ` ‘khách quan ` “(Hoc 
thuyết ve Tôn. tại và Học thuyết về Bản chất) và phân ` ch quan” 
(Học thuyết về Khái niệm). *Lôgíc học khách quan” bản vè những 
quy định tư duy, trong đó. Tư duy. về mặt hình thức, là ơ nơi cái 
khác: còn "Lögic học chủ quan” là nơi Tư duy. về mặt hình thức. là 
ở nơi chính mình, Nói một cách thô thiên, Lôgíc học khách quan 
bao gầm những hình thúc tư tưởng được gọi là những phạm trü co 
bán mang tính quy định khách quan nơi Kant cũng như trong hữu 
thê học trước Kant (chăng hạn: tôn tại. con số. hay quy luật tư duy 
như luật đồng nhất hoặc quan hệ nhân quả v.v...). Ngược lại. Lôgíc 
học chủ quan bao hàm những quy định được Aristoteles bản trong 
Lôgic học truyền thống (như khái niệm. phản đoán. suy Tuận). tức 
những "thực tại tư duy” được suy tưởng một cách trực tiếp nơi bản 
thân Tư duy. Tuy nhiên. cần lưu ý rằng. từ quan diem Lögic học 
của Hegel, ngay những quy định tư đuy khách quan thì. trong sự 
thật. đều có tính chủ quan, cũng như ngược lại. những quy định chủ 
quan không đơn thuận là những hình thức tư tưởng mà còn là 
những, nhân tố cầu thành của tính khách quan lôgíc. Vậy. quan 
điểm Lôgíc học /oàn bộ không phải quan điểm khách quan hay chủ 
quan mà là quan. điểm (uyệt đối theo nghĩa của trí thức tuyệt đối. 
tức một quan điểm tự nhận thức chính mình. tự lý giải từ chính 
mình. Diễn trình của Lôgíc học không gì kbác hơn là sự triên khai 
tỉnh tuyệt đối nội tại này nơi từng tính quy định của bản thân những 
quy định tư duy. 


Lögie học về Tôn tại. nói rất đơn gian, bao gòm nhüng quy định 
cách xa tư duy nhất, rồi trong Lógíc học về Bản chất. Tu duy đã ở 
trong hình thái của sự phản tư, đù còn theo nghĩa bị hạn chế và 
ràng buộc của sự phản tư này. Chi đến ZLögic học về Khái niệm. tức 
mục đích (Telos) nội tại của toàn bộ công trình. Tư duy tự giác và 
thật sự tự do mới được khai triển. DE giảm bớt sự trừu tượng cua 


Me lời giới thiệu và liru ý cua người dịch kì 


vấn dê, ta có thể mượn một ví dụ đơn giản của T. S. Hoffmann để 
minh họa dien trình của các *vị the” lôpíc này? 


Trước mắt ta là một quyền sách. Nó là — hay phải là — một sản 
phẩm của tỉnh thần. và vì thế. tạo nên một sự thống nhất lôgíc và có 
thể lý giải được một cách lôgíc. Xét theo #ôgíc học của Tôn tại. nó 
chưa phải là một nhất thể mang tính khái niệm mà chí là nhất thê 
của một cái gì đó đang tôn tại đơn thuần như những cái khác, chăng 
hạn được phân biệt với tách cà phê đang đặt lên trên nó. Nó có các 

"Chất" nhất định, chưa phải là chất lượng văn chương, khoa học 
hay tư tưởng gì cả mà chỉ có màu sắc và một độ cửng để có thể đặt 
được tách cà phê lên trên. Nó cũng có cả quy định về “lượng” nữa: 
nó có trọng lượng và số trang để ta dè phân biệt giữa... luận văn tột 
nghiệp cử nhân và luận án tiến sĩ. Thế thôi. trong Tôn tại. ta không 
còn có the đi xa hơn: “Tòn tại là Khái niệm nhưng chỉ mới là Khái 
niệm zr minh. những quy định của nó chi đơn thuần tổn tại. trong 
sự phân biệt của nó với cái khác mà thôi" (BKT I. $84). Tất nhiên 
không ai ngăn cấm ta nhìn mọi sự vật. kể cả con người (chứ không 
chỉ quyển sách) theo các quy định của Lôgíc học Tòn tại; chăng 
hạn. đó là cách nhìn "vật hóa”: quy gián bản ngã vào bộ não. quy 
gian bản tính lý tính của con người vào hệ số IQ hoặc quy giản van 
đẻ chân | y (đúng / sai) vào việc đếm những lá phiếu... Chi có điều. 
lý tính. trên con đường trở về với chính mình. không thê dừng lại ở 
những hình thức phạm trù hóa như thé. 


Trong Lögic học Ban chất. ta nhận ra rằng, ý nghĩa đúng thật của 
cái trực tiếp (quyền sách) không ` thể bị chết cứng trong lögic tồn 
tại! Trong bản chất, cái trực tiếp áy được biết như là một cái được 
trung giới, tức như là hiện tượng của một cái khác mä nó có mỗi 
quan hệ bán chất. Ở ví dụ của ta. ý nghĩa của quyển sách bây giờ 
không phải là giá đỡ cho tách cả phê hay dày và nặng mà ở chỗ có 
thê trao đổi với cái khác. “cho” cái khác. Chăng hạn nó có trị giá 
bằng tiền. có thể đem ra so sánh với những vật có trị giá khác (chú 
š một cách chơi chữ tỉnh tế của Hegel: trong bản chất. sự vật là “ve 
ngoài" / Schein giöng như tờ giấy bạc ¿ Geldschein). Vậy vượt 


SĐT, e Hofimamn, Nhập món Hegel ˆ Hegel. Eine Propddeuik. Wiesbaden, 2004. 


tr. 286-288. 


LI Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


khỏi sự cứng nhắc của Lögic học Tên tại, bây giờ quyền sách là cái 
gì có giá trị bản chất và là'cơ sở cho... ngành xuất bản và phát 
hành. Thêm vào đó là các quan hệ khách quan khác tạo nên “tính 
trực tiếp đã được vượt bỏ”: chăng hạn, nó còn là cơ sở cho sự hiện 
hữu (8115 và tiếp) của tác giả: có thể gây tác động đến dư luận. 
er chí làm thay đổi thế giới, tức đi vào trong quan hệ nhân qua 

. Và lẽ tất nhiên. cũng không ai ngăn cäm ta giải thích thê g giới 
iS giác độ bản chất và các quan hệ trao dôi như the. Chỉ có điều: 
như thế vẫn chưa đạt đến được cấp độ Khái niệm về / của quyên 
sách! 


Rõ ràng chi ở cấp độ của Lögic học chủ quan (Học thuyết về Khải 
niệm), quyền sách mới là quyền sách được đọc, được hiểu và tiếp 
thu, tức đi vào một mỗi quan hệ tinh thần đích thực. Với tư cách là 
một sự vật, röi là món hàng hóa, quyền sách “tự-mình” ây chờ đợi 
dé được nhận thức theo đúng nghĩa. Bây giờ mới bộc lộ rõ rằng: 
cứu cánh (Telos) của quyên sách không phải là để làm giá đỡ cho 
tách cà phê hay để hốt bạc. Điều quyết định là: không có một đối 
tượng nào (vật chất hay vật trao đối) mà không có cứu cánh hay 
mục dich zi hậu cúa nó để được khai mở ở cấp độ khái niệm 
(Logos). Vậy, sự chìm đảm của Ý niệm (Idee) trong cái vật thể 
(Ontisch) và trong vẻ ngoài (Schein). giấc ngủ vùi của Khái niệm ở 
trong tính khách quan và tính chức năng không thể che khuất sự 
thật rằng: tất cả những điều ấy chỉ là mömen của việc trở về-với- 
chính-mình của Khái niệm, của việc lấp đầy ý nghĩa và mục đích. 
Diễn trinh các cấp độ "lôgíc” ấy cũng có thể nhận ra ngay nơi bản 
thân quyền sách, chẳng hạn nơi sự khác biệt giữa một quyền niên 
giám điện thoại, một bộ luật và một tác phäm như... Khoa học 
Lögie. Trong khi quyển niên giám điện thoại chỉ phản ánh su "tổn 
tại” có tính kiện tính (Faktizität) đơn thuần của những số điện 
thoại, thì bộ luật biêu thị một thực tại được phản tư, phản ánh, quy 
định, sắp xếp những quan hệ bản chất. Trong khi đó, tác phẩm triết 
học hay văn chương lại là nơi Tinh thần cư ngụ, không theo đuôi 
những ý dò phụ. do do, chi ó đây. nó mới Zur /riên khai toàn vẹn. Ví 
dụ trên đây — như mọi ví dụ - không tránh khỏi khập khiếng. nhưng 
tạm thời cho ta một cái nhìn sơ bộ về những cấp độ lôgíc sẽ diễn ra. 


- Một điểm trọng yếu khác có tính phương pháp luận cần lưu ý khi đi 
vào Khoa học Lâgíc. Như đã nói. vẫn để không phải là làm một bản 


Mày lời giới thiệu và lưu ý của người dịch LIH 


“két toán” đây đủ những phạm trù (với Hegel. số lượng phạm trù là 
nhiều hơn 12 phạm trù của Kant!) mà còn phải xét các hệ quả hữu 
thể học của chúng như là tư tưởng tự phát triển của một He thống. 
Thật vậy, ta không sống trong một thế giới có phạm trù “iró 
thành” / "Werden" (888) rồi lại có cả phạm trù “rên tại-hiện có” / 
“Dasein” (§89) v.v... mà ta chi sóng trong mới thé giới khi ta có 
the suy tưởng rằng một fön tai-hien có. tự bản thân nó, là mër cái 
đã trợ thành, còn sự trở thành, từ bản thân nó. sẽ tạo điều kiện cho 
"tôn tại-hiện có” ra đời... Điều kiện tiên quyết để có thể suy tưởng 
được điều ấy là nhận ra rằng những phạm trù riêng lẻ không phải là 
những đơn vị ý thể tách bạch mà trái lại, tạo nên một sự lien tuc 
lögie có thể tái hiện lại được. Tất nhiên. vấn đề khó khăn là: làm 
sao có thể đi đến một sự liên tục lôgíc từ những quan điểm lôgíc 
khác nhau (chăng hạn. nhìn Tn tại từ quan điểm về chất khác với 
nhìn nö từ quan điểm về lượng v.v...)? Ở đây, ta không có một cơ 
chất (Suhstrat) ở bên ngoài theo nghĩa một thế giới đúng thật đã 
được biết, còn các hình thức lôgíc hầu như chỉ là ngoại tại, nhờ đó 
có thể so sánh mỗi phạm trù được phát biu với “nội dung” độc lập 
với nó. Các phạm trù lôgíc của Hegel. ngược lại, tuyệt nhiên không 
có một nội dung độc lập với chúng, trái lại, bản thân chúng là kẻ 
sáng tạo nên nội dung cho mình. Chúng không phục tüng một 
thước đo nào từ bên ngoài, khác hän với thước đo nằm “bên ngoài 
phạm trù” như trong các khoa học riêng lẻ. Thật thé, trong các khoa 
học riêng lẻ, thường nghiệm. việc tạo lý thuyết sẽ được kiểm chứng 
(Verifikation) hay kiểm sai (Falsifikation) dựa vào đối tượng 
thường nghiệm bên ngoài. Trong khi đó. cái Biết triết học không 
phải là cái Biết có tính “đối tượng" mà là cái Biết phản tw 
(reflexiv). Trong cái Biết phản tư, tư tưởng không chỉ là hình thức 
của một nội dung ở bên ngoài hình thức này mà bản thân là nội 
dung của nó. Lôgíc học nói riêng, như đã thấy. là “fir duy về các tu 
tưởng "` (“Denken von Gedanken” / “Thinking of thoughts"), do đó, 
không thể được kiểm chứng. kiểm sai hay điều chỉnh bằng cái gì, 
về nguyên tắc, không phải là tư tưởng. Vậy, tiến trình lôgíc chỉ dựa 
vào chính mình một cách tự trị (autonom). Thế nhưng, bên trong 
tién trình ấy. làm sao ta đi được từ quy định (phạm trù) này sang 
quy định khác? Làm sao di đến việc ngày càng trở thành cụ thể của 
những tư tưởng. đến khái niệm ngày càng phức tạp hơn? Hegel trả 
lờ: vận động cụ thể hóa này là vận động /-guy định 
(Selbstbestimmung); đó là quy luật cấu trúc của mọi sự phát triển 


LIV Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dịch 
lögic. tương ứng với cái Biết phan tư. “Tự-quy định” là gì? Theo 
Hegel. toàn bộ phép biện chứng của sự phát triển phạm trù không 
gi khác hơn là tiên trình vận động để đi den chỗ “ong ứng” với 
chính mình (ddäquanz zu sich selbst), là việc tát can hết 
(Erschöpfung / exhaustion) toàn bộ nội dung của phạm trù bằng 
tính quy định (thoạt đầu còn mang tính trực tiếp. trừu tượng). 
Trong tiền trình "rap: định ” này. phạm trù một mật được tät can. 
mặt khác trở thành cơ sở cho phạm trù tiếp theo. Phạm trù tiếp theo 
läy kế qua của tién trình tự-quy định trước đó như là sự /rực tiếp. 
qua đó bắt đầu sự vận động của chính mình. Vẻ thuật ngữ. Hegel 
gọi vị thế của phạm trù còn “trực tiếp” ấy là "Khái niệm ` 
"Begriff" của nó theo nghĩa là cái gi mới có '(ính nguyên tắc” 
Còn việc kiến tạo mỗi quan hệ với chính mình. tức phát trien tinh 
quy định nội tại sẽ được gọi là sự “(w-thực hiên” / “Realisierung” 
của nó. Sau cùng. mômen thứ ba. tức phạm trù đã quan hệ kon 
toàn với chính mình, chính là "tĩnh toàn thể” 2 "Totalitdf” của nó. 
Các ván dè thuộc phương pháp luận này chỉ được Hegel bản sâu o 
cuöi quyên /ógíc học. sau khi Tư duy đã trải qua toàn bộ dien 
trình. Bây giờ là lúc ta quay lại - hay đúng hơn, bất đầu làm quen — 
với điễn trình ấy ở những nét khải quất nhật. nhưng không còn dưới 
hình thức của "tư duy hình tượng” (như ví dụ về "quyên sách” 
trước đây) mä trong ngôn ngữ của tư duy lògic học tự biện. 


IL 2: Học thuyết về Tần tại 


Bay giờ cav đã no hoa 

Nghia là hoa đủ nở rồi trèn cát ge 

- “Tòn tại”. trong quan niệm thông thường. là tông thé những gì đang 
hiện hữu. do đó. đường như có nội dung phong phú vô tận, và khái 
niệm “Tôn tại” là sâu và rộng hơn mọi khái niệm khác. Ngược lại. 
với Hegel. ` ‘Tòn tại” lại là Khái niệm nghèo nàn nhất. trông rồng 
nhất. Nó là Khái niệm. nhưng là Khái niệm còn o cấp độ /-mình 
fan sich), chưa được khai triển. Sự khai triên sẽ mang lại nội dung 
xác định cho một tên gọi suông nhu thể. Ở đây có hai kha năng; 


L 


132) Bai Giảng. 


May lời giới thiệu và heu ý của người dịch LV 


- hiu sự phát trien các quy định lôgic như là sự phát triển của 
những "định nghĩa” £*Tön tại" — với hệ từ "la" — tự nó là một 
định nghĩa), nghữa là. Tòn tại, xét như đối tượng thoạt đầu còn 
vö-quy định, rút cục sẽ được xác định hoàn chỉnh. 


- Hegel vạch ra chỗ hạn chế của khá năng ấy và đây là điểm mẫu 
chết trong triết học của ông. Lý do: dùng ' “Tôn tại” để định 
nghĩa cái Tuyệt đối có nghĩa là tien-giä định cái Tuyệt đối như là 
một đối nrøng còn trồng rỗng của tư kiến đơn thuần của ta, rồi 
sau đó sẽ nhờ Tư duy xác định cho. Thể nhưng, với Hegel, cái 
Tuyệt đối không phải là một đối tượng có những quy định, trái 
lại, chính bản thân nó sẽ tự trình bảy chính mình như là tông thể 
những quy định này. Nếu phản ánh điều này vào trong mô hình 
của mênh đẻ. åt sẽ là: cái Tuyệt đối không phải là chú ngũ sẽ có 
được tính quy định bằng việc “gán" thêm vào cho nó những vị 
ngữ: còn chú ngữ cứ đứng yên như là cái gì có trước và làm co 
sở cho chúng. Ngược lại. chủ ngữ chi là sự thông nhất của bản 
thân những vị ngữ này: dien trình của Lögic học có nhiệm vu 
chứng minh rằng, phát xuất từ tư tưởng đơn giản vẻ Tön tab 
chinh những vị ngữ này sẽ tất yếu tự phát triển từ tư duy về tư 
tưởng này. Đó là ba kích thước: tính đơn giản. sự khác biệt và sự 
“tro về tử sự khác biệt. Và đó cũng chính là mô hình cơ bản 
của "mệnh đề tư bien“ / “spekulativer Satz? trong vän döng 
lôgíc: cái nhất thể đơn giản của cái Tuyệt déi (của Tôn tại) phải 
tự mình dị biệt hóa; cái vô hạn không thể nói ra được ấy phải tự 
hữu hạn hóa. phải được phát biểu ra trong sự đối lập cụ thể của 
những khái niệm nhất định. đồng thời. tư tưởng cũng sẽ phải 
xuất phát từ sự cụ thế của những quy dinh hữu hạn ấy mà quay 
trớ về lại chỗ bắt đầu của nó, chứ không đánh mắt mình trong sự 
khác biệt, và chứng minh sự cụ thê ấy như là sự cụ thế bên trong 
cải nhất thể. Nói khác đi, Tư duy bắt đầu với Tòn tại nhưng se 
không "bỏ rơi” nó mä sẽ quay lại với nó ở cuối chặng đường với 
sự phong phú đích thực. 


33 xem thêm: "Menh đề tu biện và phương pháp ne bien: sự dien tả cái Đăng thật 
như là cải Toàn bó”, Hegel, Hiện tượng học Tinh than, Chủ giải dân nhập 1.4, 
BVNS, Sdd, tr. 151-172. 


LVI Máy lời giới thiệu và hru ý của người dich 


11.2.1: Tön tại, Hư vô, Trở thành: sự bắt đầu của Lôgíc học 


Trong bài "Khoa học phải bắt đầu với cái gì?" được đặt trên đầu 
bộ /Đại} Khoa học Lôgíc. Hegel cho thấy: trong lĩnh vực lôgíc, Tư 
duy cần bỏ lại phía sau moi sự cụ the của kinh nghiệm, tức từ bỏ sự 
đối lập giữa “ý thức” và “đối tượng” để đứng trên quan điểm đích 
thực của Tư duy, tập trung vào Lögic nội tại của bản thân những 
quy định tư duy: “Vậy, năm trong bản tính của bán thân sự bắt 
đầu. sự bắt đầu là Tôn tại chứ không là gì khác cả” (1, 5, 72). Tại 
sao? Vì: sự bắt đầu — đúng là sự bắt đầu — phải là cái gi hoàn toàn 
vô-quy định, nghĩa là không có tính quy định và sự tiễn- giả định 
nào hết. Chi có khái niệm Tôn tại mới đáp ứng được yêu câu này. 
Trong “tồn tại" không chứa đựng dièu gì hết để làm cho nó được 
phân biệt với những khái niệm khác, chỉ riêng nó là “cái trực tiếp 
đơn giản, không được quy định”. 


Vậy tại sao không bắt đầu với “cái Tôi-tư duy” như là sự tự-xác tín 
đầu tiên làm cơ sở cho khoa học như nơi Descartes? Theo Hegel, 
“cải Tôi” không phải là cái trực tiếp, đơn giản mà là cái cụ thể vô 
hạn: là Tu-y thức, cái Tôi đã là ý thức về the giới của mình. là được 
trung giới bởi thế giới, trong khi cái bắt đầu phải là một cái đơn 
giản tuyệt đối: “Khi bắt đầu tư duy, ta không có gì ngoài tư tưởng 
trong tính thuần túy không được quy định của nó, bởi de quy định, 
cân có một cái này và một cái khác, nhưng trong sự bắt đầu, ta 
chưa có cái khác nào cả”... “Đó là cái ta gọi là “ “tồn tại”. Đó là cái 
không cảm giác được, không trực quan được, không hình dung 
được, mà là tư tưởng thuần túy, và, với tư cách â ấy, nó tạo nên điểm 
bắt đầu” (886, Giảng thêm 1). Nói khác đi, khi hỏi: “Tòn tại là gi?”, 
sự khởi đầu của tư đuy không có câu trả lời nào khác ngoài: nó 
không (chưa) có quy định nào hết. Cái không có quy định nào hết 
thi chăng khác gì là hư vô. Vậy, Tön tại là Hư vô! 


Trong $88, Hegel thừa nhận rằng: Tön tại là Hư vô (cái phong phú 
vô hạn = sự trông rỗng tuyệt đối) quả là nghịch lý, nhưng sẽ không 
nghịch lý khi hiểu rằng ở đây Tön tại không phải là nội dung của 
môt biểu tượng, không phải là “cái gì đó” mà là sự trừu tượng (hóa) 
khỏi moi nội dung nhất định, là một cái trồng röng toàn bộ, do đó, 
tuyệt nhiên không thể phân biệt với hư vô: “Vì thế, sự phân biệt 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich LVH 


của hai cái này chỉ là một sự phân biệt được (ương ra như thé 
[trong đầu óc chủ quan cửa ta], là sự phân biệt hoàn toàn trừu 
tượng và đồng thời không phải là một sự phân biệt. Chäng hạn. khi 
ta nói vẻ hai loài khác nhau, thì “loài” là cái chung của cả hai (...) 
Ngược lại. nơi tôn tại và hư vô. sự phân biệt ở trong tính không có 
nen móng của nó, và vì thế nó không phải là một sự phân biệt, vì cả 
hai quy định [tòn tại, hư vô] đều cùng một tính không có nèn móng 
áy” ` (887. Giảng thêm). Christa Hackenesch® bình luận: “Ở đây. 
mệnh đề của Parmenides cho rằng chỉ Tön tại là có, còn Hư vô là 
không có đã bị phá hủy không chỉ theo nghĩa: Tên tại được đặt 
ngang hàng với Hư vô mà còn có cả nghĩa ngược lại: Hư vô là Tön 
tại, thay vì chỉ có nghĩa là tính phú định đơn thuần chống lại Tổn 
tại. Hegel gắn liền Hư vô với Tön tại vì ngay Hư vô cũng là cái 
Tuyệt đối còn cần phải được quy định. Như the. ông đã tước đi cúa 
nó ý nghĩa của sự f do tuyệt đối. của tính phủ định chẳng lại tồn 
tại. Ö thé kỷ XX. trong danh tác “Tôn tại và Hư vör 1L 'Être et le 
Neant, J. P. Sartre đã suy tưởng về Tự do theo nghĩa [tự do tuyệt 
đối] này. như là tính quy định. là hoạt động vô hạn chông lại kiện 
tính của Tön tại. Trong khi đó. ngay từ đầu của Lögic hoc. Hegel 
đã đồng nhất hóa Hư vô với Tön tại, sự Tự do với sự Tất yếu. Sự tự 
do của hành động phủ định không phải là sự tự do của cái Tôi cá 
nhân chống lại Tôn tại mà là sự tự do của bản thân Tön tại: nó phái 
triển khai tính phủ định nội tại nơi chính nó bằng nhiều bước từ 

“Lôgíc học của bản thân Sự việc” thay vì, như nơi Sartre, một cá 
nhân lå tác giả của nó. Bảo rằng Tôn tại và Hư vô là cùng một thử 
có nghĩa rằng ngay trong lòng của bản thân Tön tại đã có sẵn tính 
phủ định của riêng nó, đó là “sự bien động” (Unruhe) để thoát khỏi 
kiện tính đơn thuần của nó”. 


- Thế bây giờ “bản thân Sự việc” của Lôgíc học đi vào vận động như 
thế nào để có hình thái cụ thể? Trước hết, dứt khoát không phải là 
do chúng ta đặt nền cho những quy định trừu tượng bằng những 
biêu tượng cụ thể dè “mang lại sự sóng” cho chúng. Như đã nói, 
vận động của lôgíc không cần một việc làm ngoại tại như thế. Tuy 


lau C. Hackenesch: Mot Chú giải cho “BKT” (1830) cua Hegel / Hegels 
"Enzyklopädie" (1830, Ein Kommentar zum Systemgrundriß, cùng với nhiêu tác giả 
khác, Suhrkamp, Frankfurt / M, 2000, tr. 98-99. 


IVIH May lời giới thiệu và Inu D của người dich 


nhiên, dù sao ta cũng có sẵn những biểu tượng trong đầu như là 
"sự tro thành ` và "sur bắt đầu ”. tức những bièu tượng trong đó đã 
bao hàm cá Tòn tại và Hư vô! Cái gì đó ro thành nghĩa là nó chưa 
có mà sẽ sinh ra. hoặc đang còn đỏ nhưng sẽ mát di. “Fro thanh” 
Werden / Becoming / le Devenir là sự quá độ của hư vô sang tòn tại 
và của tôn tại sang hư vô. Bảo rằng cải gì đó bất đầu. có nghĩa là 
nói về nó như là vừa đã có, vừa chưa có. Lôgíc học chỉ giúp ta bi 
những gì mình nói. tức chi minh nhiên hóa những gi đã hàm chứa 
trong những biêu tượng của ta ($88. Nhận véi 3). 


- Trong khái niệm vệ sự Tro thành, Lôgíc học có được khái niệm 
được xác định nhất định đầu tiên: "Sự Trở thành là tư tướng cụ the 
đầu tiên, và do đó. là khái niệm thứ nhất. trong khi tồn tại và hư vô, 
ngược lại. là những sự trừu tượng trống rỗng” (388, Giảng thêm). 
Bởi trong nó, lần đầu tiên một sự khác biết thay: phân hit) được 
thiết định. Sự trở thành là sự thông nhất của tồn tại và hư vô trong 
tính khác biệt của chúng. Không có ranh giới tuyệt đối giữa tôn tại 
và hư vô (như quan niệm của Parmenides}. vì chân lý (hay sự thật) 
của chúng là sự trở thành (như quan niệm "tät cả deu trôi chảy” của 
Heraklit). 


- Sự (roi thành, trong sự tiêu biến liên tục của tỏn tại thành hư vô. của 
hư vô thành tôn tại. sẽ "trở thành” gi? Hegel cho rằng sự trở thành 
sẽ vượt bỏ tiến trình này trong sự mâu thuẫn: ` “Trong sự trở thành. 
do tòn tại và hư vô đều tiêu bien và chỉ duy điều này mới là Khái 
niệm của nö, nên bản thân nó là một cái đang tieu biến. giống như 
một ngọn lửa tự lụi tàn trong chính mình vì tiêu dùng hết chất liệu 
của mình” ($89, Giang thêm). Nhưng. việc “lui tàn” này không dẫn 
đến hư vô một lần nữa mã. do sự tự vượt bỏ mâu thuẫn Của sự trợ 
thành. sẽ nảy sinh tån tại-hiện có (Dasein) hay tổn tại-được quy 
định (bestimmtes Sein) (X89 và tiếp). tức một hình thái mới của sự 
thống nhất. trong đó những cái đã chuyên sang nhau (tôn tại và hư 
vô) không còn là những cái được phân biệt một cách trực tiếp nữa 
mà là các mömen trong nhất the mới này. 


Dây là chỗ gay go nhất. khó hiểu nhất và cũng khó thuyết phục 
nhất ngay trong bước đầu của Lôpíc học! “Sự ira thành” vô hình 
thái. cái “rất cá đều rồi cháy” làm sao dẫn đến một nội dung xác 
định để chống lại việc chuyển thành hư vô? Tắt nhiên, nêu Hegel 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch EIN 


chi dùng lại ở tư tưởng về sự trở thành thì không khác gi tử bo toàn 
bộ công trình Lôgíc học. Sự vô tận của sự trở thành sẽ không có 
mục tiêu; tién trình này sẽ không mang lại kết quả và cũng không 
thể lĩnh hội nó như một toàn bộ. một "tính toàn thế” (Totalität). 
Nhưng. làm sao lý giải sự "hei tàn”, sự "ểiêu biến ” của bản thân sự 
trở thảnh như là một sự phủ định của "phú định có nội dung DE 
dinh với két quả là "rôn rại-hiện có” dược? M. Theunissen'”” nhấn 
mạnh đến sự thiếu thuyết phục này trong lập luận cơ bản của 
Hegel, còn D. Henrich“ cho rằng sự bắt đầu của Lögic học có thể 
cho phép 7 E “hiển nhiên của một Dr tường thuần túy”. T. S. 
Hoffmann”? có gäng đưa ra một cách lý giải "tích cực” hơn: nếu ta 
thiết định sự tro thành dya theo một mömen trong nó là “tổn tại” 

thì sự trở thành sẽ tré thành một hư vô. nhưng là một hư vô cụ thể. 
đó là hư vô cria Su trở thành. tức sự không-trở thành (nữa). hay sự 
đứng yên trực tiếp. Sự trở thành của trớ thành, về phương diện dó. 

là Khöng-cön-trö thành, như Hegel nói “sự tiêu biến của sự tiêu 
bien”. Còn neu ta thiết định nó dựa theo mômen hư vô. thì sự trợ 
thành sẽ trở thành tòn tại. nhưng bây giờ là một ổn tai cụ thê. trong 
đó sự trở thành bị phu định. hay. là một tòn tại "da rở thành” 

Như thể, tốn fai-hien có Dasein) có thê ly giải được nhu là sự trở 
thành đã được vượt bo, và định nghĩa trực tiếp của nó là cả hai khái 
niệm: khái niệm phu định của việc không-còn trở thành và khái 
niệm khăng định của việc đã-trở thành. Tên tại-hiện có không còn 
là sự thông nhất ` "chuyên sang nhau” của tòn tại và hu vô mà là sự 
thống nhất trực tiếp của cå hai. trong đó sự chuyển sang nhau (sự 
quá độ) dä được vượi bó. tức được phu định lẫn được báo lưu: đốn 
tại-hiện có — như là cái gì đã-trở thành — có một lịch sử. một quá 
khứ. và đó là điều Hegel muốn nói: tồn tại với tính quy định: 


Bay giò cậy đã no hoa 
La SG Dua a 
Nghĩa là hoa đã no rồi trên cdy 


35 . S . Fr SD Su Ad N 8 . se ý 
9°) Michael Theunissen: Ton tui và Ve ngoài Chức năng phé phản cua Lögie học 


Hegel- Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik, Frankfurt # M 
1980. 

B® Dieter Henrich. Hegel trang văn cảnh ` Hegel im Kontext, Frankfurt ? M. 197}. 
3N + S. Hoffmann. Sđd, tr. 289-290. 


LX May lời giới thiêu và lưu ý của ngwöi dich 


11.2.2: Tôn tại-hiện có (Dasein) 


- Tòn tai- hiên có jà kết quả đã-trở thành, nhưng khi nó xuất hiện, nó 
đã quên mất việc dä-trö-thänh, tức việc được trung giới hay lịch sử 
quá khứ của nö và trirh diện như là một cái Thứ nhất. một tồn tại 
cụ thể, nhất định. Song, là cái kế thừa của tồn tại và hư vô. nó 
không dừng lại o sự trực tiếp mà sẽ tự dị biệt hóa hình thái đơn 
giản này. Nhưng. thoạt đầu. nó còn đồng nhất với tính (được) quy 
định của nó. như là € "hát đơn giản, một thực tại được Hegel gọi là 
một cái "tấn tại-tr-mình ` (891). Với tư cách â ấy, nó được năm lẫy 
trong sự cô lập, tức độc lập với những gì khác với nó. 


- Nhưng, néu không có sự phân biệt với cái khác, tồn tại-hiện có Au 
sẽ lạt trở thành tôn tại thuần túy. trừu tượng như trước đây. Ta chỉ 
nắm bắt cụ thể được cái gì khi biết nó khöng phải là cái gì! Nghĩa 
là, ta phải biết ranh giới hay giới hạn của nó mới xác định nó được. 
Vi thé, tồn tại-hiện có, muôn thực sự tòn tại, phải là hữu hạn. Sự 
hữu hạn không phải là số phận bi đát của bất kỳ tồn tại-hiện có nào, 
mà chính là điều kiện để nó hiện hữu như cái gì xác định hay được 
quy định nhất định. Áp dụng vào con người. Hegel viết rất hay: 

“Con người. trong chừng mực muốn tôn tại hiện thực, phải “ôn rai- 
hiện có, và, để làm như thé, ta phải tự đặt ranh giới cho mình, Ai 
ghê tởm cái hữu hạn, người åy chăng hè đi đến được hiện thực nào 
cá mà trái lại, cứ ở mãi trong cái trừu tượng và mòn mỏi dần” (§92, 
Giảng thêm). Như thế, Lôgíc học cũng mang theo chút hương vị 
của Hiện tượng học và Nhân loại học: ta cân sự khác biệt của người 
khác mới có thể xác định mình như một cái Tôi nhất định. Người 
khác không phải là “địa ngục” (Sartre) đối với tôi, trái lại, tôi chí có 
được bản sắc trong việc định ranh giới với người khác. Ở đây, tính 
hữu hạn được suy tưởng như là mômen tích cực cho việc kiến tạo 
sự đồng nhất hay bản sắc. Tuy nhiên, hai điểm cần lưu ý: thứ nhất, 
việc phân biệt với người khác không đủ để suy tưởng về tính cá 
nhân: “Cá nhân là cái gì nhiều hơn so với việc bị hạn chế mọi mặt” 

(Đại Khoa học Lögie, I, 5, 121). Thứ hai, với Hegel, sự hữu han 
không phải là cái gì tuyệt đối (khác với Heidegger: trước ranh giới 
tuyệt đối, mọi ý nghĩa nhất định của Dasein sẽ chìm đăm trong hư 
vô!); nó chỉ là “cái phủ định đầu tiên”, và việc tiếp tục phủ định cái 
phù định này sẽ cho ra đời khái niệm mới mẻ, tròn đầy về tòn tại. 


Máy lời giới thiệu và lưu cua người dịch EX 


Điều này diễn ra khi đối đầu với tư tưởng về sự.vô hạn hay vô tận. 
Hegel triệt để bác bỏ việc đối lập cứng nhắc g giữa'sự hữu hạn và sự 
vô han của “Siêu hình học- -giäc tính tâm thường nhất” (§95. Nhân 
xé?). Vậy. làm sao suy tương về sự thẳng nhất của cá hai? Xem sự 
vô hạn như một /ý eine đơn thuần là một sự mo mộng vô ích. 
thậm chí “chán phèo và hen nhát”: "Nếu ta nhằm tưởng rằng bằng 
cách cử dán thân väo tính vô hạn â ấy. ta tự giải thoát mình ra khỏi 
cái hữu hạn, thì, trong thực tế, chi là sự giải thoát cúa việc trón 
chạy. Nhưng, kẻ trôn chạy vẫn chưa phải là tự do, vi, trong việc 
trön chạy, người ấy vẫn còn bị quy định bởi điều làm người ây phải 
trön chạy” (894, Giảng thêm). Thật thể, nếu ta đối lập cái vô hạn 
với cái hữu hạn. thì chính ta đã biến cái vô hạn — chỉ như là một 
phía của sự đối lập — thành cái hữu hạn: cá hai đều là một cái hữu 
han, cái này có cải kia như là sự phủ định của chính mình: cả hai 
đều là một cái khác; mỗi cái là "cái khác của cái khác"! Vậy, sự vô 
hạn không phải là việc vượt bỏ sự hữu hạn mà là việc 0-vượt bo 
của chính sự hữu hạn. Viễn tượng của sự “vô hạn đúng thật " (895. 
Nhân xét} là ờ chỗ: xem cái khác như là cơ sở tích cực của mọi tính 
quy định của tèn tại hữu han. đồng thời như cái gì tạo nên sự đồng 
nhất của nó với mọi cái hữu han. Hegel báo chân lý của cái hữu han 
là ` tính ý thể” (Idealität) của nó ($95, Nhận xét). Tỉnh ý thé có 
nghĩa: cái hữu hạn không thẻ đòi hỏi rằng mình là một hiện thực 
độc lập. Nó chị có ý nghĩa “y thế” (ideell) ~ tức phải được vượt bỏ 
—. trong chừng mực nó chỉ đạt được hiện thực của mình từ đoàn bộ 
môi quan hệ chẳng chịt của những tính quy định hữu hạn. Khi tổn 
tựi-hiện có vẫn cứ xem mình là một “tần fgi-cho-minh " (896). nó 
quay lưng lại với hiện thực này. Rõ nhất vẫn là mô hình của "cái 
Tôi”: sự tu-quy (Selbstbezichung) thực ra không phải là sự tự-xác 
tín trực tiếp, trái lại, trong sự "tôn tại-cho-minh” ây, chỉ thê hiện ý 
chí của cái tôi muốn quay lưng lại với tính quy định bởi những 
người khác dé tưởng rằng mình là “chinh mình” một cách trực tiếp. 


- Tạm rời “cái Tôi” để quay trở lại với sự quy định của tồn tại. điều 
này sẽ có nghĩa: hình dung vẻ một cái đơn gián, về một “cái Một ” 
tối hậu, có sự đồng nhất bất- -phân biệt, làm nên tảng cho mọi sự 
phức tạp và được trung giới có nghĩa là lãng quên hay không biết 
đến tiễn trình nhờ đâu khái niệm về "cái Một” này đã ra dời. Với tư 
cách là “ôn tai-cho-mình”, thực chất “cái Một” là Sự tự-quy (tự- 
quan hệ) đỡ được trung giới. là việc quay lưng lại với tính quy định 


LVI Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dich 


của chính mình. Vì thé, Hegel gọi cái Một tòn tại-cho mình ấy là sự 
tự phân biệt, tức như “tự đây chính mình ra khỏi mình: cái Một “tự 
thiết định chính mình như là cái Nhiều” (§97). Vì sao? Trong 
truyền thông của thuye ër: "mëuxën tư”. quan hệ của cải Nhiều là việc 
"hút và đây” lân nhau. vì mỗi cái trong cái Nhiều deu là cái Một: 
chúng giöng hệt nhau: quan hệ của chúng là tự-quan hệ. Như thể. 
tôn tai-cho mình cũng không còn đứng vững được nữa: tỉnh quy 
định của nó trong quan hệ với cái khác bị thủ tiêu. Việc phân lập 
giữa những cái Một trong cải Nhiều chỉ còn là việc "dëm" tinh 
nhiều của chúng! Kết quả: Chất. tính quy định đã chuyển thành 
Lượng hay “bi thủ tiêu, vượt bỏ” trong Lượng. 


11.2.3: Lượng và Hạn độ 


- Hegel bảo rằng ông không hè muốn “xúc phạm đến phẩm giá của 
toán học” khi xếp Lượng sau Chất như là sự "thù tiêu” Chât! Ông 
thừa nhận răng Lượng "dù sao cũng là một cấp độ của H niệm” 
(899, Giang thêm). nhưng ngay lập tức lưu ý: Lượng có tắm quan 
trọng khác nhau trong thé giới tự nhiên và trong the giới tỉnh thân: 
trong the giới sau. Lượng giữ vai trò nhỏ bé. vì trong vương quốc 
của tự do. vấn đẻ không phải là ` "nhiều hơn” hay "it hơn”. và không 
thể đo đạc hay tính toán được. Nếu "những hình thức của Tön tại" 
nhìn chung là “những hình thức nghèo nån nhất. tức. trừu tượng 
nhất (885. Giang thêm) thì việc chuyên từ Chất sang Lượng hout 
deu có ve đã tăng thêm sự nghèo nàn. trừu tượng. 


- Xét nguồn gốc ra đời của Lượng từ sự thống nhất đây mâu thuẫn 
của cải Một và cái Nhiều, Hegel xác định tính liên tục và tinh ditt 
đoạn như là hai phương điện của Lượng. Chỉ khi ta "trừu tượng 
hóa” hay bo qua một trong hai phương diện ấy mới nảy sinh các 
nghịch lý (Antinomien) quen thuộc về tính kha phân ` vô hạn của 
không gian. thời gian và vật chất. Trong Khởi niêm về cái cụ Ihe, 
Hegel không phê phán con số như là sự trừu tượng hóa khỏi C hất 
cảm tính của sự vật. trái lại, chỉ phê phán việc "xem tính quy định 
của tư tưởng nói chung như là tính quy định dom thuận vê con xế” 
($104. Giảng thêm 3). Trong chừng mực dó. với ông, Pythagoras — 
thường bị phê phán län ca ngei vì đã "di quá xa” trong tỉnh trüu 
tượng nhân danh một thứ cảm năng cũng có tính trừu tượng — "thật 
ra là đi không đu xa“ (8104, Giang thêm 3). Sự cụ thể đích thực 


Mehr lôi giti thiệu và lưu cha người dich LXHI 


không nằm ở các giác quan mà là sự cụ thê của bản thân ứ ong. 
Nơi Pythagoras (nội tiếng về sự sùng bái con SỐ) tự tương vê con 
só vån còn hét súc nghèo nàn. Hegel muón khäc phuc sur nghèo nàn 
åy của Lượng bằng cách vạch rô mâu thuẫn nội tại cúa nó. bàn sâu 
về đặc điểm của nó: là một cái gì khả biến "nhưng. bất chấp mọi sự 
biến đổi. vẫn cứ là chính mình” (§106. nhờn thêm). Bởi vì. trong 
diễn trình vô hạn "nhàm chán kinh khủng” (§104) vẻ Lượng. con 
số tưởng như tự đánh mất mình sẽ tìm thấy trở lại tính quy định 
(chất) của mình bằng cách: trong. quan hệ thay ti lệ) về hượng (Xem: 
Chú giải dän nhập cho §105 và jep). con số thiết lập được một 
quan hệ. trong đó nó v än đồng nhất với nó bất chấp sự khá biển của 
các "ve" của nó: "tỉ lệ vần dửng dưng trước sự thay đổi của hai số 
hạng và vẫn giữ nguyên bao lâu số mũ phân (exponent) không bi 
thay đối. Vi thế. ta có thê lây 3:6 thay cho 2:4 mà không thay đôi ty 
lệ. bới số mũ phân hay thương số 2 vẫn piü nguyên trong cå hai 
trường hợp”. (§L0S. Giang thêm). 


- Lượng thể hiện chính mình trong sự thống. nhất äy với Chất bằng 
Han độ / Maß 2 Measure. Hạn độ là đặc điểm hình thái cúa sự vật. 
nhưng không phái là một lượng ngoại tại mà là quy luật nội tại của 
nó. Thoạt đâu. trong quy định về Hạn độ. Lượng và Chất vẫn còn 
ding dưng với nhau trong sự thống nhất ấy: độ lớn của sự vật có 
thể hành trướng đến chỗ “vô-han độ" mà vẫn cử là sự vật ấy. 
Nhưng. sự dừng dung này có ranh giới của nó. Việc ' "chuyên Io 
lại] từ Lượng sang Chất” ($109, Giang them) mô tả diem tiếp xúc 
của cå hai, nơi đó việc vi phạm hạn độ sẽ dẫn đến sự phá vỡ hạn 
độ. và tạo nên một Chất mới. qua đó. một sự vật mới. một hạn độ 
mới được thiết lập. 


- Hegel gọi Hạn đệ là "tính quy định đã hoàn chỉnh” (§107. Giang 
thêm) của Tôn tại: với nó, Lögic học về Tön tại đã di đến chỗ kết 
thúc: “rong Hạn độ, đã có mặt Ban chất” ($111. Giang thêm). 
Diều này có nghĩa là gì? Khi ta bỏ lại sau lung minh Lôgic học về 
Tòn tại. ta hướng đến "Ban chất", nhưng khöng phai là hướng den 
một đối tượng mới mẻ nảo cả. Ta cũng khöng rời bỏ bình điện hiện 
tượng đơn thuần để bước vào một thế giới khác. đúng thật hơn. gọi 
là “Bản chất" của nó. Hạt nhân triết học Hegel là phản đối chú 
trương “hai the g giói™ dưới mọi màu sắc. Ta trải nghiệm chân lý thé 
giới không phải bằng cách “di tim” nó ở một trật tự hãng cửu của 


LXIV Máy lời giới thiệu và ltu ý cua người dich 


những Y niệm hay nơi một "Bản chất vĩnh hằng” nào đó. Trái lại. 
chân lý này là chân lý của hình thái nhất định của bản thân thể 
giới. "Bản chất phải xuất hiện ra” (Das Wesen muß erscheinen) là 
khâu hiệu của triết hoc Hegel: chân lý của bán chất tự chứng tỏ ở 
chỗ có năng lực mung lại hình thái cho chính mình và tự tr inh bom: 
trong những hình thức nhất định của Tư duy: những hình thức này 
dòng thời là những hình thức của biện rhực. 


- Vậy, các hình thức tư duy của Tổn tại khác với các hình thức tư 
duy của Bản chất ở chỗ nào. néu không phái là sự khác biệt về lĩnh 
vực đối tượng? Ta sẽ bắt đầu đến gần hơn thực chất ` "Su việc” khi 
nhớ lại rằng nhiệm vụ của Lôgíc học là xác định möi quan hệ 
(Verhältnis ` relation ’ rapport) của các hình thức này. Thật thể, SỞ 
đĩ Hegel phê phán các quy định của Tên tại là “nghèo nàn”. "mim 
tượng” là vì chúng xuất hiện ra như thế là cái gì tuyệt đối (theo 
nghĩa từ nguyên của chữ "absolutum”: thoát ly mọi quan hệ). loại 
trừ mọi quan hệ với cải khác. trong khí chính quan hệ äy mới xác 
định nội dung cho chúng. ` ‘Tòn tại thì có; khöng-tön tại (Hư vô) là 
không có”, câu nói äy của Parmenides là cách nói triệt de nhất về 

"tính tuyệt đối” này của tư duy vẻ tồn tại: tư duy này không sẵn 
sàng, thừa nhận răng ranh giới. sự phú định cua no chính là... của 
nö! Rồi ngay Cả fön tai- hiện có (Dasein) — như là tồn tại được quy 
định ~ vẫn xem mình là độc lập với mọi quan hệ, thậm chí xem 
quan hệ là nguy cơ cho sự tự đánh mắt chính mình. Cái hữu hạn thu 
mình vào cái tôn tai-cho-minh. trên chạy khỏi ranh giới của mình. 
thay vì vượt khỏi ranh giới và trải nghiệm sự thống nhất trong việc 
gấp gỡ cái khác; vì cả hai đều ở trong sự thông nhất ấy. 


- Vậy, kích thước của Ban chất là kích thước trong đó việc có thủ 
vào sự độc lập-tự tồn tỏ ra là vô vọng. Nó bắt đầu từ kinh nghiệm 
của tư duy răng những quy định của mình bao giờ cũng đã "chuyên 
sang" nhau. Lögic học vẻ Ban chất. do đó, là Lögig học của sự 
phan tư (Reflexion). vì ở đây. các hình thức của tư duy không còn 
tôn tại-đơn thuần mà là được thiết định trong tính được trung giới 
tuyệt đối của chúng. Ở đây cũng sáng tỏ lần đầu tiên rằng: ý nghĩa 
không thể tách rời với He thông, với mạng lưới của tính quy định 
lẫn nhau, và không có một “tôn tai-don thuận” nào thoát khỏi mạng 
lưới ấy được cả. 


Máy tời giới thiệu và lưu ý của người dịch LXV 


- Trong khái niĝm về Hạn độ trước đây, Hegel đã "dự đoán” 
(antizipiert) về khái niệm Bản chất. bởi ở đó. nguyên tắc về sự 
quan hệ đã hình thành. Trong Hạn độ, mọi bệ phận của cái toàn bộ 
đều phụ thuộc vào nó, vào mạng lưới mang tính quy luật của nó. 
Tôi không thể tùy tiện thay đổi những hình thức sông — tưởng như 
ngoại tại với mình — mà không biến mình thành một con người 
khác! Tor la ai? Không do một bản chất có trước hiện tượng quyết 
định mà chi trong “hạn độ”, trong “môi quan hệ” do tôi tạo ra giữa 
những hình thức biểu hiện khác nhau của bản ngã của tôi. Bây giờ. 
ta rời khỏi không gian của Tôn tại để bước vào không gian của (ob 
quan hệ tuyệt đối, chứ khỏng phải vào trong một ` "thể giới bản 
chất” cứng nhắc nào đó nằm “bên dưới” hay “sau lưng” Tòn tại. 


11.3: Học thuyết về Bản chất 


Tu chào nhau trong ào mộng đêm Răm?®, 


- Tòn tại là vẻ ngoài. là "ánh tượng” (Schein): chân lý của Tòn tai là 
Bán chất, như là “Tòn tại đã di vào trong mình hay đang tòn tại ở 
trong minh” (§112). Với một “định nghĩa” suông như thé, thật khó 
hiểu Hegel muôn nói gì! Chính Hegel cũng bảo rằng học thuyết về 
Bản chất là phần "khó nhất" trong Lôgíc học. “Khó nhät” không 
chỉ có nghĩa là khó hiểu mà còn chủ yếu ở chỗ: khó khắc phục sự 
“ngoan có ” ($113) của giác tính, cứ bám chặt vào Tòn tại, đối lập 

nó với Bản chất mà không thấy mỗi quan hệ chặt chẽ của cả hai. 


Qua "định nghĩa” trên đây, ít nhất cũng rõ một điều là: Tön tại đã 
không “tiêu bien” (như “sự trở thành” đã tiêu biển) mà bị hạ thấp 
xuông thành "vẻ ngoài”, “ánh tượng”. Nó chỉ còn là vẻ ngoài của 
cái mà nó muốn làm: một tổn tại nhất định, độc lập tự tồn. Chân lý 
(hay "sự thật”) lại là: nó chỉ là một mömen không thể tách rời của 
Bản chất, và, đối dien với Bản chất, nó không còn có thể tự khẳng 
định mình như hộ cái gì khác biệt hån với Bán chát. Vì sao? Vi sự 
là cái gi “đi trước” tät cả những gì tổn tại trực tiếp. Bản thân Sự trực 
tiếp (tôn tại-đơn thuần) chỉ còn là vẻ ngoài, và Lôgíc học của Bản 


HÉI bi Giáng 


LXVI Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


chất không gì khác hơn là việc tién hành phê phản đối VỚI Vẻ ngoài 
này. Mà phê phán — tức là sự phủ định nhất định đôi với cải bản 
thân đã được xác định như là sự phủ định — chính là “việc phú định 
cái phù định” (§112). do đó, là khăng định. là re-quan hệ 
tSelbstbeziehung). 


- Trong tồn tại-hiện có. quan hệ của nó với chính mình được phân 
biệt với quan hệ với cái khác, và cả hai (tồn tại-hiện có và cái khác) 
đều giöng nhau ở chỗ cùng là cái khác đối với nhau, do đó chỉ có 
kết quả là sự tôn tai-cho-minh triu tượng: sự tu-quan hệ trực tiếp 
với mình và loại trừ cái khác. Còn bây giờ, o cấp độ Bản chất, ta có 
một sự tự-quan hệ mang tính chất của sự trung giới, nghĩa là: bao 
hàm cái khác ở trong mình như là cái khác cùa mình. Quan hệ ấy 
chính là Bán chất với tư cách là sự phan tư, như là hành vi đại 
quan hệ: "Quan điểm của Bản chất nói chung là quan điểm cúa sự 
phản tư” (§112, Giảng thêm). Sự phản tư là vận động trong đó Tư 
duy tự mình thiết định nên sự đối lập với thế giới sự vật, ziên-gid 
định (hay tiền-thiết định) thé giới này, đồng thời, lại trung giới với 
nó, nhằm xác định nó tương ứng với các hình thức của tư duy. Vậy, 
Tư duy thiết định một sự khác biệt (phân biệt), đồng thời lương đổi 
hóa hay tương quan hóa (relativiert) (§114) sự khác biệt ây. The 
nhưng. khi làm như thế, Tư duy vẫn chira nhận ra rằng cái khác của 
tư duy là cái khác của chính no, rằng đó là bản thân nó trong hình 
thái của cái khác; nghĩa là chưa có "sự phan tu về sự phan tr" , một 
yêu cầu vượt khỏi năng lực của Tư duy về Bản chất. Vì thế, vấn dè 
của Hegel là trình bày sự hữu hạn của Tư duy và đồng thời phê 
phán nó. Sự hữu hạn ây the hiện ở chễ: bản thân Tư duy tự định ra 
giới hạn cho mình đối với the giới sự vật, đồng thời hình thái của 
bản thân tư duy luôn đặt những khải niệm bên cạnh nhau một cách 
cô lập thay vì nắm bắt chúng như là sự nối kết sống động. Vậy, sự 
phản tư là chủ dè của toàn bộ Lôgíc học về Bản chất. 


- Bây giờ. ta thử xem “phản tie” thực sự có nghĩa là gì? Sự phản tư 
(Reflektion) - nguyên nghĩa là sự phản chiếu, sự khúc xạ - nói lên 
việc lấy một khoang cách của tu duy, tức tư duy không hành xử với 
đối tượng hay nội dung của mình một cách trực tiếp, trái lại. quay 
vè lại với chính mình. hướng sự chú ý đến sự khác biệt của sự vật 
cũng như đến sự khác biệt của chính mình với sự vật. Trong ngôn 
ngữ thông thường, ta bảo con người “phản tư” là con người đã xác 


Mehr lời giới thiệu và hru ý của người dich LXVH 


lâp trong tu duy sự khác biệt giữa mình và thé giới của mình, nghĩa 
là, không "đánh mất mình” trong thế giới. Chính vì thế. sự phản tư 
trở thành tiêu ngữ của thời hiện đại như là Sự tự-xác tín của con 
người chu the, của tác nhân quy định thể giới. 


Hegel cũng xuất phát từ nhận định ấy. nên, trong các tác phẩm thời 
trẻ, ông gọi triết học của thời đại ông là "riet hoc-phan te". đồng 
thời phê phán nó đã cô định hóa "sự phân đôi”, sự "giäng xé", sự 
“tha hóa” của con người với chính mình và với thế giới. Tuy nhiên, 
theo ông. cũng thật là ảo tưởng nếu muốn đi tìm một “nhất thể 
nguyên thủy” giữa cái tôi và the giới ở bên ngoài Tư duy; vì thé, 
khẩu hiệu hành động của ông là phải có một sự phan tư về sự phan 
fir. Sự phản tư phải lây chính mình (phản tư) làm đối tượng. nhận 
rõ rằng việc định ranh giới là việc định ranh giới của chính mình 
thay vì thiết định nó một cách tuyệt đối. Nói cách khác, vấn đẻ 
không phải là “tìm lại” sự thống nhất đơn giản giữa cái Tôi và thế 
giới mà là đặt cơ sở mới mẻ cho tư tưởng của sự phản tư. Chính sự 
phản tư phải “vượt bỏ” (phú định — bảo lưu — nâng cao) giới hạn 
của sự phản tư (được ông đồng nhất hóa với “giác tính” ⁄ 
Verstand) dê trở thành lý tính (Vernunft). Với Hegel, dứt khoát 
không phải là sự quay trở lại với sự "bất phân biệt" nguyên thủy 
: >" mà là di đến Jo 


theo kiêu “lãng man” hay “huyền học về nhất thê” 
tỉnh như là việc fer thâu hiểu của giác tính về chính việc làm của 
minh. ` 


- Vậy, Lögic hoc Bản chất trình bày vận động của sự phản tư-phê 
phán đối với giác tính. và như dä nói, đây là việc "khó nhất” vì phải 
đương đầu với sự “ngoan cố” (§113) của giác tính luôn có thủ trong 
tính đồng nhất đơn giản của việc thiết định, có định hóa những sự 
khác biệt như là những gì độc lập-tự tồn. Xác định “tính tương đối" 
(“tính tương quan") của giác tính, cũng có nghĩa cho thấy sir-bät 
lực của giác tính trong việc suy tường vẻ.sự đối lập, trong việc suy 
tưởng về Khái niệm von là cái hợp nhất sự đối lập ây trong chính 
mình. Hegel không chút ngại ngần trước một yêu sách... “vö-han 
đệ” như thế! 


LXVII Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


II.3.1: Bản chất như là cơ sở của sự hiện hữu 


- Những phạm trù của Zögic học Ban chất cũng chính là những 
phạm trù của Lógíc học Tôn tại, nhưng bây giờ đã được phát trien, 
đã được chuyển dịch thành những quy định của sự phân tư. Đó là 
những quy định mà quan hệ của chúng với sự đối lập của chủng 
không phải là ngoại tại mà là bộ phận câu thành nội tại cho ý nghĩa 
tích cực. khăng định của chúng. Trong /Đại} Khoa học Lôgíc. 
Hegel viết rất mạnh mẽ: "Một trong những nhận thức quan trọng 
nhât thuộc bản tính của những quy định phản tư là: chân lý cúa 
chúng chỉ có trong môi quan hệ của chúng với nhau, và do đó, là ở 
chỗ phải nhận ra và phải năm vững răng mỗi quy định, trong bản 
thân khái niệm của nó, đều chửa đựng quy định khác. Không có 
nhận thức này thì thực sự không thể tiến được bước nào cả trong 
triết học” (II, 6, 73). 


- Đọc Phê phán lý tính thuận túy. ta đã nhở đến sự cảnh báo của 
Kant trước “rinh nước đôi” (Amphibolie) của các quy định phản tu, 
tức trước việc lẫn lộn giữa những quy định của giác tính với những 
quy định của trực quan cảm tính, bởi nó sẽ dẫn tới “cuöng vọng” về 
một thứ “hệ thống trí tuệ [thần trí về thé ginn», Nhưng. với 


69 Kant, Phe phán lý tính thuần tiv. B316 và tiếp. BYNS. Sdd, tr. 543 và tiếp. 
Theo Kant, sự phan nr siêu nghiệm là cần thiết bởi những khái niệm phan tu (đông 
nhất ¿ khác biệt; nhất trí / đối lập; bên trong / bên ngoài: chất thể / mô thức) vốn có 
"tính nước đôi" dễ lừa dói ta: 

- những gì đối với giác tính (khái niệm thuần túy = phạm trù) là "đồng nhất” 
thì có thể là khác biệt khi chúng giữ những vị trí khác nhau trong không gian- 
thời gian (trong cảm năng). 

- một sự "đối lập hiện thực” không thể có nơi những dối tượng của giác tính. 
nhưng lại có thể có nơi những "hiện tượng" (của cảm năng). bởi tác động của 
chúng có thể hạn chế hoặc triệt tiêu lần nhau. 

- chỉ có một đối tượng của giác tính thuần túy (phạm trù) mới có thể có những 

"quy định bên trong”, trong khi một. đối tượng của giác quan (cảm năng) thì 
chỉ là “tổng thể của toàn là những mỗi quan hệ”. 

- đôi với giác tính thuần túy, chất thể đi trước mô thức, trong khí nơi những đối 
tượng của trực quan cảm tính thì mô thức (không gian và thời gian) đi trước 
chất thể (cảm giác). Theo Kant, Locke và Leibniz đã bị tính nước đôi nói trên 
của các khái niệm-phản tu đánh lừa và dẫn dắt vào sai lầm, vì họ không phân 
biệt rõ rằng giữa cảm năng và giác tính, không thấy vai trò độc lập và không 


Mdv lời giới thiệu và lưu ý của người dịch LXIX 


Hegel. sự cảnh báo này không hiệu nghiệm. trái lại. Hegel xem đó 
là sự "nhüt nhát” không đám rời khói bình diện của cảm năng và 
không thừa nhận răng hệ thống thuần túy không hê có ranh giới nào 
ngăn cách nó với trực quan cảm tỉnh! 


- Quy định đầu tiên của Lögic học Bản chất là quy định về sự đông 
nhất, con đẻ của "tôn tại thuần túy” trước đây. Hegel phản bác 
quan niệm về sự đồng nhất “kiểu giác tính", vì thể, ông viết: “Tät 
ca đều ớ trong sự đối lập. Trong thực tế, không có gì ở trên trời, 
dưới đất. trong thế giới tự nhiên lẫn tỉnh thần lại là cái “hoặc là- 
hoặc là” trừu tượng như giác tính thường khäng định. Tất cả những 
gì tôn tại đều là một cái cụ thể, do đó. là cái được phân biệt nội tại 
và tự-đối lập” (8119. Giảng thêm 2). Như thế. theo Hegel, sự đồng 
nhất không phải là quy định lặp thừa của A = A. trái lại. như đã 
nói, SỰ đồng nhất của bắt kỳ cái gì sở đĩ có được là nhờ sự quan hệ 
với cái đối lập lại với nó. Bởi. sự khác biệt nhär định chính là yếu 
té cầu tạo nên sự dëng nhất chir không phải là do sự khác nhau 
{Verschiedenheit / diversity) dùng dưng của việc ` "giống nhau” hay 

“không- -giöng nhau” trong một số phương diện nào đó. Ta gặp lại ở 
đây luận điểm then chốt của Hegel: sự đồng nhất không phải là 
điều kiện khả the cho sự khác biệt mà ngược lại, chính sự khác biệt 
với những cái khác mới mang lại sự đồng nhất. Lập luận nảy không 
chí nhằm chống lại "tư duy-giác tính” cô thủ vào sự dòng nhät triru 
tượng mà còn nhằm phản bác một thứ ` 'THiết hoc- động nhất” 
(Identitätsphilosophie) (ở đây chủ yếu hướng đến Schelling, người 
bạn cũ và chính việc phản bác này đã làm dó vỡ tinh bạn lâu năm!). 

*Triết học-đồng nhất" nỗ lực suy tưởng về một sự “båt phân biệt" 
nguyên thủy, có trước. làm nên tảng cho mọi sự phân biệt, khác 
biệt, tức một cái Tuyệt đối mà chân lý nguyên thủy của nó không bị 
van đục bởi sự di biệt (Differenz). Hegel có cái nhìn khác: sự đồng 
nhất không phải là một sự “trong sạch, thuần túy" kiểu như thé! 
Trong một tác phâm thời trẻ, ông viết: “Lý tính mà không có giác 
tính [làm công việc phân biệt, thiết định] thì không là gì hết. nhưng 
giác tính vẫn là giác tinh mà không [cẩn] có lý tính. Không thê dẹp 


thẻ quy giản Của cảm năng đỗi với nhận thức cúa con người. và vì thế, khôn 
nhận ra rằng ta chi có thể hiểu biết ve những “hiện tượng”, chứ không phải về 
những “vật-tự thân”. 


LYX May lời giới thiệu và hru ý cua người dich 
e Ee 


bo giác tính được"Œ®, Hoạt động của giác tính làm công việc “quy 
định". "xác định” là điều ta cần và có thể đây đến cùng. trong khi 
một cái Tuyệt đối hiểu như cái Bät-phän biệt thì chỉ là một hồ thăm 
trông rỗng trong đó mọi tỉnh quy định cua tư duy đều tiêu tản cả. 


Do đó. cơ sở (Grund) ~ nhu Lôgíc học Ban chất xác định — không 
phải là cái hỗ thăm (Abgrund) này cúa cái Tuyệt đối mà chính là: 
cái gi đấy có “tồn tại của nó ở trong một cái khác” (§ 121). Khi ta 
hói về (các) cơ sở của sự vật thì bản thân câu hỏi cho thấy ta không 
chịu đừng lại ở những gì nó trình hiện trực tiếp cho ta mà đi tìm sır 
đông nhất (hay bản sắc) của nó trong cái gì khác biệt với nó. Diem 
quyết định o đây là: cơ sở được tim kiểm ấy không phải là cái gì ta 
có thé tách rời một cách trừu tượng với cái được nó đặt cơ sở. vì cái 
được-đặt-cơ-sở. tức. cái đưng-hiện-hữu (Existierende) bản thân nó 
cũng có thể là cơ sở cho một cái đang hiện hữu khác: "Ban thân cơ 
sở là sự hiện hữu” (§123). 


Một lân nữa, ở đây, Hegel triệt dê phê phán học thuyết vẻ "hai thé 
giới”. Sự hiện hữu của sự vật tuyệt nhiên không có nghĩa là một vẻ 
ngoài hời hot, rồi cơ sở là cải gì "nằm bên dưới nó”. là "chân lý tự 
tồn độc lập” để cho ta đi tìm, trái lại, cơ sở /¿ sự hiện hữu: "Sự hiện 
hữu - là cái xuất đầu lộ điện từ cơ sở — chứa đựng cơ sở ở bên 
trong nó. và cơ sở không còn än giäu ở phía sau sự hiện hữu. trái 
lại, nó chính là tién trình này của việc tự-thải hồi và được “phiên 
dich” (Übersetzen / translation) thành sự hiện hữu” (§123. Giang 
thêm). 


11.3.2: Sự vật 


"Thế giới” là những sự vátI-đang-hiện hữu, chúng là cơ sở cho 
nhau. tức. một thế giới của sự tương quan {Relativirät}, Và từ đây. 
ông phê phán mô hình của Kant về "vật-tự thân” (xem: §$40-60 và 
Chủ giai dân nhập cho §§19-78), Theo ông. mô hình này muốn rút 
bo sự vật ra khói sự tương quan. tách rời nó với cái toàn bộ mang 


tính tiễn trình. Kant đã hiểu “vật-tự thân” như là khái niêm giới hạn 


en Hegel. Các tác phdm ở Jena / Jenaer Schriften 1801-1807. Suhrkamp. Tác phäm 
20 tập, tập 2. tr. 551. 


Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dịch LXXI 


(Grenzhegrift), nghĩa là, nó dänh däu ranh giới của nhận thức của 
ta. đồng thời dành cho sự vật quyền tôn tại ở bên ngoài sự quy định 
của các hình thức nhận thức của ta. Trong khi đó, Hegel dùng chữ 

“tu-thän” hay "tự-mình” (an sich) theo nghĩa là cải gì chưa được 
triển khai. là khả thể chưa được hiện thực hóa, chăng hạn: “dira be 
thoat đầu chỉ là se-minh ~ tức là một bản chất tự do và lý tính — và 
sẽ phải trở thành "cho-minh” (§124. Giang thêm). Như thé. hai 
khái niệm ve cái "tu-minh” hay "tự thân” của Kant và Hegel bắt 
nguồn từ hai viễn tượng hoàn toàn khác nhau. Một bên (Kant) 
muốn nói đến một cái gì ở bên ngoài tư duy. ở bên ngoải sự nhận 
thức. bên kia (Hegel) muốn nói đến một cấp độ chưa phát triển của 
tính quy định của e duy, đồng thời cũng là một cấp độ của tính quy 
định của rồn rai (đứa bé còn phải hiện thực hóa tiềm năng còn “tự- 
mình”), Ngày nay, người ta thường nói về hai mô hình tư duy khác 
nhau về cơ bản g giữa Kant và Hegel buộc ta phải lựa chọn (giữa sự 
hữu hạn và sự vô hạn của nhận thức). nhưng đỏ là chuyện không 
bàn ở đây. Điều cần tìm hiểu là động cơ khiến Hegel (không phải 
muốn di thụt lùi so với Kant) triệt để hóa mô hình của Kant. Có sự 
tiếp nối nào đó g giữa hai đại triết gia chứ không đơn giản là người 
sau bỏ qua hay khinh thường việc định ranh giới có tính phê phán 
của người trước. 


- Phê phán của Hegel (vượt khỏi vấn de “Vật tự thân”) chú yếu nhắm 
đến phạm trù “Sir vá” nói chung. Sự vật, hiểu như “giá đỡ" đơn 
giản cho những thuộc tính của nó thì chi là một cơ chất (Substrat) 
trồng rỗng, và việc hình dung một thé giói gòm những sự vật đang 
có sẵn là hình dung về một thế giới chết, bởi mọi hiện thực, mọi 
nội dung của mỗi tương quan sống động đều đã bị gạt bỏ hết. Theo 
Hegel, “sự vật", trong chân lý của nó, chỉ là tên gọi cho một sự 
tương quan hay một mối quan hệ đầy mâu thuẫn. tự vượt bỏ chính 
mình: đó là tương quan giữa sự vật với các thuộc tính của nó. Đặt 
sự vật đổi láp với các thuộc tính của nó (như trong hình thức thông 
thường của mệnh de là: “A là.. .`) tức là đánh mật sự cự the của nó. 
trở thành không the phân biệt được, đo đó, không còn là một sự vật 
nhất định nữa. Còn néu xem nó như là tông thẻ các thuộc tính. thì 
các thuộc tính sẽ trở thành những "chất liệu” độc lập, mất đi tính 
quy định vốn chí có khi tổn tại trong sự vật. Lå sự tập hợp đơn giản 
những chất liệu khác nhau. chúng sẽ mất đi ranh giới của chúng. 
tôn tại dung dưng bên cạnh nhau. trở thành ngoại tại dëi với hình 


LXXH May lời giới thiệu và hru ý của người dich 


thức vôn là tính quy định của sự vật: "Sự vật chia thành chất liệu và 
hình thức” (§129), đồng thời là sự thông nhất của cả hai. tức là một 
mâu thuẫn đang hiện hữu. Tön tại đơn thuần của sự vật, kiện tính 
tưởng như hiển nhiên của sự vật tự thải hỏi, tự thể hiện như là ve 
ngoài (Schein): “Cái trực tiếp không phải như za Peng về nó; nó 
không phải là một cái độc lập-tự tòn và chỉ dra vào chính mình” 

(§131. Giang thêm). Sự vật trở thành ve ngoài (Schein) nhưng 
không phải là "ảo tượng” theo nghĩa ở đàng sau còn ân giâu một 
chân lý. trải lại, vẻ ngoài này là vẻ ngoài của bán (hân Ban chất. 
Bản thân Bản chất phải xuất hiện ra, phải tự mang lại cho mình 
hình thái của sự trực tiếp. Vậy, sự trực tiệp ấy là do Bản chất thiết 
định nên, thay vì là một cái gì “có sẵn đó” đơn thuần. 


11.3.3: Sự vật là hiện tượng 


Khác với Kant (ta chỉ có thé nhận thức sự vật như nó xuất hiện ra 
cho ta). Hegel cho rằng: sở dĩ sự vật “chỉ là hiện tượng vì đó là bản 
tính riêng của bản thân thế giới khách quan möt cách trực tiếp" 
(§131. Giảng thêm). 


Ta chú ý chữ: "một cách trực tiếp" ` (unmittelbar). Y nó muön nói: 
mọi cái hữu hạn không có sự tên tại của nó ở nơi chính mình mà ở 
chỗ là mômen của tién trình biểu lộ ra (Manifestation) của Ban 
chất, Và việc "tương đối. hóa” (= tương quan hóa) này đối với cái 
hữu hạn cũng có nghĩa rằng sự hữu hạn của con người không bao 
giò CÓ thể là trung tâm của suy tưởng triết học (khác với Kant. 
Heidegger...). Nhận thức được tiên trình trung giới tuyệt đối của 
Bản chất đồng nghĩa với việc không còn thừa nhận räng, về nguyên 
tắc, tính hữu hạn (của sự vật lẫn của con người) là một cái gì tuyệt 
đôi. 


Ngược lại, với Hegel, Chân lý chi hiện hữu như là sự thể“hiện ra 
bên ngoài của bản thân Chân lý. Vì thể, nhận thức sự vật trong 
chân lý của chúng không phải là nhìn vào tính hư vô trong sự hữu 
hạn của chúng. Trái lại, sự vật chi được nhận thức trong mỗi quan 
hệ, không phải ngẫu nhiên mà chính là cái tạo ra sự hiện hữu của 
chủng: “Tát cả những gì đang hiện hữu là ở trong mối quan hệ. và 
quan hệ này là cái đứng thái của bất kỳ sự hiện hữu nào. (§135. 
Giảng thêm). Y nghĩa của sự vật là ở đó chứ không phải ở trong sự 


May lời giới thiệu và lưu ý cua người dich LXXII 


tån tai don thuän ' "có sẵn đó" hay ở trong một cái “bên trong” bi 
hiểm và ấn giấu nào đó. Không có một cái “bên trong” độc lập với 
sự biểu hiện ra bên ngoài của nó. Bản chất chỉ ¿ổn ri trong hiện 
tượng của nó. 


- Ap dụng vào con người cũng thế. Ta hãy nghe ông nói ở §140, 
(Nhân xét, và nhất là trong phân Giang thêm của nó}: "Phương thức 
[hành xử] của một con người ra bên ngoài. nghĩa là, trong những 

- hành vi (chứ tất nhiên không phải chỉ trong tính ngoại tại đơn thuần 
của thân xác) chính là những gì ở ben trong nội tâm của người áy: 
và néu chi là đức hạnh hay luân lý v.v... ở bên trong. nghĩa là, chi 
như thé trong những ý đồ và tô chất, còn hành vi bên ngoài không 
đồng nhất với chúng, thì cái trước cũng rỗng tuếch như cái sau”. 


Đối tượng phê phán trong câu trên dây rõ ràng là Kant. Trong đạo 
đức hoc. Kant từ khước một quan niệm chất liệu về cái Thiện, 
nghĩa là, ông cho rằng chất lượng luân lý của một con người là 
đồng nhất với “ý chí thiện” trong nội tâm và nghi ngờ việc Suy ra 
“ở chí" åy từ hành động bề ngoài của con người. Với Hegel, tät cä 
những điều åy là biểu hiện của việc bám chặt lấy một cải “bên 
trong”. ngại tiếp xúc với cái "ben ngoài” hòng tránh bị ô nhiễm 
(trong Hiện tượng học Tinh thần, Hegel đặt cho nó tên gọi: "tâm 
hôn đẹp”). Hegel chủ trương một ' “thuyết lạc quan siêu hình học”: 
Bản chất không chỉ cân biểu hiện ra thành hiện tượng. mà. chính 
việc làm ấy là 47 yén để tự hiện thực hóa. Như thế, hiên thực ; 
Wirklichkeit, với Hegel. không phải là bề ngoài hời hot theo nghĩa 
giả tạo và lừa dối. Chính trong hành động (hiện thực) tôi mới thẻ 
hiện một cách sär yếu tôi là ai (cái Tôi được hiện thực hóa). Còn 
một cái "bên trong” được tôi giữ kín cho riêng mình, với Hegel. chỉ 
là một khăng quyết vô bằng. rỗng tuếch. Một tư tưởng hay một con 
người chỉ là “hiện thực” trong chừng mực đủ năng lực để tự-phô 
bày. 


11.3.3: Hiện thực 


- Người ta thường cho rằng Hegel “bảo thủ”, “bảo vệ hiện trạng". 
Nghĩ như thé là “oan” cho ông, khi ta hiểu rằng Hegel không bao 
giờ “bảo vệ" cái gì "đang có sẵn đó”. trái lại. toàn bộ triết học của 
ông là nhằm chống lại lòng tin ngây thơ của "lý trí con người lành 


LANE Này lời giới thiệu và liru € của người dich 


mạnh” vào "sức mạnh của cái "kiện tính trần trui” (Faktizität). 
Điều ông luôn đòi hỏi là sức mạnh đích thực cúa Bản chất tự mang 
lại hình thái cho chính mình, và. như thế. hiện thực phái được hiểu 
theo cách khác chứ không phải như là cái vô-chân lý, cái gì “tôi tàn 
và phi-lý tính” (§142, Giáng thêm). bởi. neu thé, là vẫn duy trì một 
ranh giới tuyệt đối giữa chân lý và vö- -chân lý. giữa bản chất và vẻ ` 
ngoài. nói khác di. một thuyết “hai-the giới”. 


Vì thể, “hiện thực "lä đỉnh cao của học thuyết về Bán chất. là một 

khái niệm "quy phạm” hay như Hegel nói. một khái niệm phải 

được hiểu theo nghĩa “mạnh më" (emphatisch) (§142. cuối SE 

Giang thêm). Vì sao? Vì hiện thực. theo cách hicu của Hegel. | 

"sự thông nhất của bản chất và sự hiện hữu hay giữa cái bên an 
và cái bên ngoài” ($142). 


“Tính bản chät” (Wesenlichkeit / essentiality) äy của mọi hiện thực 
phải đương đầu với kinh nghiệm về cái hät tất. ngẫu nhiên. Phải 
chăng việc hiện thực hóa không bị cái ngäu nhien quy định? Biết 
bao sự việc xảy ra mà ta không thấy sự "tất yêu”. sự "thông nhất 
giữa bên trong và bên ngoài” ở dâu cå! Hegel không phu nhận điều 
đó. thậm chí xem việc muôn loại trừ cái ngẫu nhiên: bất tất ra khỏi 

"vương quốc của chân lý” là “một trò chơi trống rỗng và một trò 
lên gân của sự thông thái rom mà thôi” ($145. cuôi phần Giang 
thêm). Vấn đề không phải là xua đuôi nö ra mà phải "hội nhập” nó 
vào! Điều này xảy ra trong quy định của ông về mới quan hệ giữa 
kha nững (khu thê) và hiện thực. Ở đây khả năng. trong sự đối lập 
với hiện thực. không được hiểu theo kiểu cô điển như là cái gì có 
thê được suy tưởng mà không có mâu thuẫn. nhưng chưa và không 
nhất thiết phai trở thành hiện thực. Theo Hegel. bản thân nó cũng là 
hiện thực theo nghĩa là cải bát tất. có thẻ có må cũng có thể không. 
tức cái gì tồn tại không từ chính mình và. do đó. không tắt yếu. 
Vậy. sự đối lập g giữa khá năng và hiện thực được Hegel hiệu như là 
sự dói lập giữa hơi hiện thực: trong sự đổi lập này. cái hiện thực 
thoat đầu chi là cái bên ngoài đối lập lại với cái bên trong là khả 
năng (khả thê) cúa nó. Như thế, ca hai đều là những hiện thực hữu 
hạn. là một cái ngẫu nhiên. Trong khi đó, hiện thực - đúng nghĩa là 
hiện thực của bản chất — "boot dâu 16 ra như là một chuỗi vô tận 
của những sự vật và sự kiện, trong dé cái này là khả thể cho hiện 
thực của cái kia. là điều kiện của cái kia. Thế nhưng, chính “tién 


Mày lời giới thiệu và hưu ý của r guòi dich LXXV 


trình này của hiện thực” ($146. Giáng thêm) — như là việc "tự 
chuyển dịch cái ben trong thành cái bên ngoài và cái bên ngoài 
thành cái ben trong” (§147) là một vận động của sự trung giới sẽ 
tạo ra sự tất yếu. Tất cá những gi tổn tại. deu là cải đã trở thành từ 
cái khác, tức từ khả thể của nó như là điều kiện của nó, Nhưng. khi 
nó trở thành, nó hiện thực hóa khả thể này. vượt bỏ nó ở trong 
chính mình và. do đó. là "hiện thực vô-điều kiện”: “nó là thế. bởi 
nó là thế" (8149), “nó là cơ sơ cna chính nó": "hiện thực của nó là 
bản thân khả thể của nó và khả thể này ở trong nó và chỉ ở trong 
nó. Đó là lý do toi sao nó "là the thôi” (94149). Hegel gọi dó là “ban 
thể đã trở thành”, và cũng gọi "bản thế” (Substanz) là “quan hệ 
tuyệt đối " 


- Sự tất yêu tự hiện thực hóa như là sự tät yếu cua một bản thé không 
mang các tùy thể ở bên ngoài. trái lại. chi là hiện thực như là sức 
mạnh của việc trung giới của nó. của việc hội nhập thành một toàn 
bộ. Cái vô-điều kiện không phái là cái bắt đầu tuyệt đối của một 
chuỗi những cái có-điêu kiện mà là ban thân chuối này, được hiểu 
trong hình thái đúng thật của nö: một “vòng tròn của những quy 
định” ($147) mà nội dung của nó tự quy định từ sự trung giới län 
nhau giữa những quy định. 


- Khái niệm "bản thế" (Substanz) — hiểu như “quan hệ tuyệt đối” — 
không chi là môr hiện thực mà là hiện thực nói chưng. Vi. trong 
tính vô-điều kiện cúa nó. bản thể đường như chỉ là một bản thể bên 
cạnh những bản thể khả hữu khác. do đó bản thân là bắt tät. thay vi 
chứng tỏ là sức mạnh của sự trung giới như là cái Toàn bộ của 
chán lý. Hegel đã phê bình Leibniz ở chỗ Leibniz không đặt được 
co sở cho sự nói kết của øhững bản the riêng lẻ và, trong sự lũng 
túng. phải cân viện đến một sự "hòa điệu tiền lập”. Hegel đi xa hơn 
khi chủ trương răng: "sức mạnh ban thể” không phải là sức mạnh 
của mới bản thê riêng lẻ mà là sức mạnh của cái Tuyệt đối buộc 
những cái cá biệt phải quay trở lại với chân lý (hay sự thật) của 
chúng đê trở thành — không phai những ban thể - mà là shing 
mömen cua tính tương quan của cái Tuyệt đối. Sức mạnh nảy là 
hoạt động cúa một sự đợi quan hê, đưa bất kỳ sự hiện hữu cò lập 
nảo vào trong sự vận động của sức mạnh này. Trong sự "thu hút” 
ấy. quan hệ nhân qua (8153) sẽ trở thành quan hệ cua sự nrong tác 

($154) và sau cùng. trở thành quan hệ của một sự /-guan hệ vô 


LXXVI Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


hạn (§157): cải này là nguyên nhân của một cái kia: cái kia được 
quy định một cách tät yêu. nhưng. với tư cách là kết quá. nó không 
phải là một nội dung xa lạ mà là hình thai mới, nhất định do cùng 
möt nội dung đồng nhát mang lại cho chính mình. Vậy, hiện thực là 
sự thay đổi hình thái vô hạn này. trong đỏ không có gì trở thành mà 
không được trung giới bởi một cái khác theo cách áy. 


- Chính trong böi cánh của dạng thức về “tinh quan hệ tuyệt đối” 
này. Hegel đã đề xướng luận điểm có vẻ rất nghịch lý: sự đồng 
nhất giữa Tự do và Tắt yếu. Sự đồng nhất này sẽ dẫn Zögic học về 
Ban chất sang Lögic học vê Khái niệm. Ö đây, tính nhân qua không 
còn là khái niệm-đối lập đối với sự Tự do nữa, vi. trong khuôn khô 
của quan hệ-bản chất. việc được nguyên nhân quy định không còn 
mang tính cách của việc bj quy định từ bên ngoài. từ cải xa lạ. Tôi 
tự do. theo Hegel. không phái bằng cách "tự phát” láy chính mình 
làm một nguyên nhân thử nhất (Kant: “Tų do là quan năng tự mình 
bắt đầu một trạng thái": Phê phản lý tính thuận túy. B561) mà là 
thấu hiểu tién trình của nguyên nhân-kết quả như là tiên trình của 
một sự tự-tạo hình thái của cái Tuyệt đối bao trùm cå tôi. Một sự tự 
đo chống lại điều ấy. tìm cách tự khẳng định như là tự do của cá 
nhân riêng lẻ đổi lập lại với tiến trình của hiện thực. với Hegel. là 
sự tủy tiện (W illkür). sự khoác läc (Titelkeit) trước sức mạnh vốn 
chỉ thừa nhận sự ngầu nhiên của hiện hữu của tôi như là điều kiện 
bắt tät cho việc tự-tạo hình thái của nó. Tự do không có nghĩa là láy 
cái tòn tại-hiện có (Dasein) bất tất của mình ra làm thước đo cho 
cái hiện thực. mà ngược lại. chính vẻ ngoài xa lạ của một sự tất yêu 
đối với tôi là tiền để de tôi nhận ra không gian cho hiện thire của 
tôi. Trong khi đó. một sự tự do thoát iy khỏi "sự xuất nhượng” 
(Entäußerung) này, với Hegel. là không-hiện thực. là tính "bên 
trong” đơn thuần. Tự do "bản thể học” của Hegel (khác với Tự do 
siêu nghiệm của Kant: tự do chỉ có thể suy tưởng được chứ không 
thé chứng thực được) hứa hẹn rằng: hiện thực là không gian trong - 
đó tôi "có (hệ d-rong-nhà-cua-mình nơi cái khác” (“im Anderen 
bei mir Selbst" 2 “at home with myself in the other” / “être chez- 
soi dans de l'Autre”), rằng tự do của cá nhân riêng lé tự hiện thực 
hóa như là tự do của the giới trong đó cá nhân hiện hữu. 


= Lôgíc học của Khái niệm sở di gọi là "Lôgíc học chủ quan (hay chủ 
he”) là vì nó lẫy sự tự do được hiểu như trên làm cơ sở. Khái niệm 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich LXXLH 


không còn đối lập với một “tính khách quan” nào nữa cả như thể 
đối lập với cái gì có đủ sức tự khäng định như một cái ở bên ngoài 
sức mạnh (dät)-quan hệ của Khái niệm. Bản thé (quan hệ-tuyệt đối) 
thé hiện trong Chân lý của nó như là Chủ the: một nhất thể (Einheit 
/ unity) nhưng đồng thời là toàn the (Totalität / totalify), còn sự quy 
định của nó là sự /-gwy định độc lập-tự chủ (Selbstbestimmung ` 
«autodetermination). 


11.4: Hoc thuyết về Khái niệm 


Mình ơi tôi gọi là nhà 

Nhà ơi tôi gọi mình là nhà toi” 

11.4.1: Khái niệm xét như là Khải niệm (= Khái niệm chưa phát 
triển) 


- Khái niệm đồng nhất với Tự do, do đó, Tự do là kích thước trong 
đó Khái niệm tự triển khai, là một khẳng định thoạt nghe rät lạ 
lùng. thậm chí, đảo ngược cách hiểu thông thường của ta về chữ 
“khái niệm” như cái gì ước thúc. cứng, nhắc, mất tự do! 


Vậy, tại sao Khái niệm là Tự do? Câu trả lời của Hegel nghe cũng 
có vé rất nghịch lý và làm ta bất ngờ: Khái niệm là tự do. bởi nó là 

“cái Tôi" hay là "Tự-ý thức thuần túy”. “Cái Tôi" (das Ich) sở di 
là hệ hình (Paradigma) của Khái niệm với tư cách là sự tự do. theo 
Hegel. là vì cải Tôi (Chủ thể) là sự /ư-guan hệ với chính mình trong 
quan hệ với cái khác! Còn ý tưởng về "Deg thức" 
(Selbstbewußtsein) cũng không có nghĩa là sự tự-xác tín đơn giản 
của cái Tôi “trước khi” có tính quy định khái niệm, trái lại, cái Tôi 
~ như là tổng thể tính quy định này — nắm vững trong chính minh 
một sự đồng nhất bao hàm mọi sự khác biệt và phân biệt. Thay vì 
có thủ trong sự “tự do tùy tiện” của mình, “cá nhän sống động ” (o 
cuöi Khoa học Lögie) theo Hegel, có cơ sở để tự đồng nhất hóa với 
cái Tôi hiểu như với cấu trúc của sự thông nhất nảy (theo nghĩa đó, 
Hegel là ông tò đích thực, “avant le mot” của thuyết cấu trúc). Vì 


HD Bùi Giáng, 


LXXVHI Máy lời giỏi thiêu và lưu ý cua Người dich 


thể. theo ông. tách rời hay phân biệt cái Tôi với các phạm trù của 
nó (như cách làm của Kant) là "trồng rồng và trừu tượng”. 


- Trước hết, Hegel xác định Khái niệm như là một cái phô biến. 
nhưng. trái với quan niệm thông thường. cái phô biến này không 
phải có "sau". bằng con đường của sự trừu tượng hóa. trái lại: 
"Đúng hơn. Khái niệm là cái Thử nhất đúng thật. còn những sự vật. 
sở di chúng là những sự vật. là nhờ thông qua hoạt động của Khái 
niệm nằm ở bên trong chúng và tự khai mở bên trong chúng” 
(8163. Giang thêm). Như thế, Khải niệm không chỉ "độc lập tự 
chu" đối với cái Tôi cá biệt mà cá đôi với sự vật: nó không được 
xác định ở bên ngoài sự vật mà là "linh hồn” bên trong của sự vật. 
dúng với quan niệm của ông về chân lý đã nói trước đây: "chân lý 
là sự trùng hợp cúa một nội dung [sự vật] với ban thân [Khát niệm 
của| né”. 


Rút cục, kinh nghiệm của ta về sự vật. về hiện thực được ngự trị 
bởi một “tính phạm trù” (Kategorialität) với sức mạnh "có trước” 
ta. Kinh nghiệm không thể bó qua lẫn phá vỡ sức mạnh này được. 
Tất nhiên. Hege! không phủ nhận “ "kinh nghiệm về sự không-đồng 
nhất”, về cái gì năm ngoài Khái niệm, về cái cá biệt. cái chỉ xảy ra 
một lần v.v. .„ nhưng, với ông, vấn de là không nr xem nó như 
kinh nghiệm về một cái gì "khong: -nói ra được”, cái “bất khả tư 
nghị” mà phải nỗ lực “hôi nhập” nó vào trong sự nói kết cúa tính 
quy định phạm trù. 


- Hegel bô sung thêm một nhận định mới về Khái niệm làm cho ta 
càng thêm süng sốt: "...Không phải chứng ta là kẻ “hình thành” 
nên những Khái niệm, và, nói chung, Khái niệm không nên được 
xem như cái gì “được sinh ra đời” (...) ... Khái niệm là hình thức 
vô hạn, hay, là hoạt động sáng tạo, tự do, không cần một chất liệu 
có sẵn nào ở bên ngoài nó để hiện thực hóa bản thân nó” (§163. 
Giảng thêm 2). Như thé, Khái niệm, với Hegel, là sự hoạt động 
(như của một Chủ thể tự tòn) chứ không phải là một khái niệm bên 
cạnh những khái niệm khác do trí óc tạo nên từ tiến trình trừu 
tượng hóa. Nó là danh hiệu nói lên sự thống nhất của tiến trình 
trong đó những Khái niệm triển khai tính quy định của chúng, 
nhưng sự triển khai này vẫn không rời khỏi cương vực cúa tính 
khái niệm. Do đó. “tủy Hege! bảo rằng Khái niệm khöng phải là cái 


Máy lời giới thiệu và lưu ¥ cua người dịch LXXIN 


i "được sinh ra đời”, ông lại nhän mạnh đến sự “sinh thành” 
(Genesis) của nó, (chỉ) theo nghĩa nó thoát thai từ Lögic học của 
Tòn tại và của Bản chát. - 


Trong Lögie học của Tôn tại. quan hệ giữa các Khái niệm (vd: 

chất, lượng, độ. hạn độ...) thoạt đầu là một sự "chuyển sang nhau” 

(Übergehen / passing over) hoàn toàn ngoại tại do tính mâu thuẫn 
nội tại của chúng. Rồi trong Lögic học của Bản chất, quan hệ ấy dä 
trở nên một quan hệ khác. trong chừng mực những khái niệm tưởng 
như “tòn tại” độc lập-tự tôn chỉ có được ý nghĩa nhất định là ó 
trong sự tương quan của chúng với nhau. Song, trong sự tương 
quan, chúng vẫn còn là “cho nhau”. nên chỉ z nuy. trong lĩnh vực 
của Lögic học Khải niệm, thì "cát được phân biệt mới được thiết 
định một cách trực tiếp đồng thời như là cái đồng nhất với nhau và 
với cát toàn bộ” (§16L). Cho nên, ở đây là sự Tự do đã vượt bỏ mọi 
tính xa lạ. và từ nay thật ra không còn điều g gì "mới me” nữa cả mà 
chỉ có việc: Khái niệm phái trien tính quy định vốn còn hoàn toàn 
nội tại trong chỉnh minh. 


- Một "thói quen” khác của ta cũng cần phải từ bỏ khi di vào lĩnh 
vực của Khái niệm. Ta thường hiểu khái niệm là một cái phố bien 
quy chiếu đến một cái cá biệt nhưng cả hai không phải là mội. Với 
Hegel, sự khác biệt này thực ra cũng là sự khác biệt của ban thân 
Khái niệm: cái phổ bien (đúng nghĩa) không phải là “cái chung” 
(das Gemeinschafliche) giữa nhiều cái cá biệt (§163) như thói quen 
suy nghĩ của ta. mà là tính phô biến cụ thế: bản thân nó là cấu trúc 
của môi tương quan giữa cái phố biển va cái cá biệt (trong Khái 
niệm. tính phô biến. tính đặc thù và tính cá biệt thâm nhập vào 
nhau; trong cái này có cái kia và ngược lại). Cầu trúc này không chỉ 
là cấu trúc của tư duy mà còn là của bản thân "trật tự những sự 
vật". 


Yêu sách bán thể học (ontologisch) này của Lôgíc học nhäm đến 
trật tự và cầu trúc này. Trong ý nghĩa đó, nó cũng được xem như sự 
phê phán đôi với Bản thế học truyền thống vón wt phái từ những 
“thực thể" (Entitäten / entities), những tính bản chất đang tôn tại. 
Như đã nói nhiều län, Hegel tuyệt nhiên không muốn “sao chụp” 

lại thế giới sự vật rồi "nhân đôi” nó bằng cách kháng dinh môt thé 
giới “đúng thật” nào đó ở đàng sau lưng nó. Ông còn đi xa hơn 


LXXX Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


nữa: không chịu vừa lòng với việc trình bày về tư duy, nhận thức 
của ta về thé giới, mà còn chứng minh rằng những điều kiện cho tư 
duy nhận thức của ta cũng đồng thời là những điều kiện của hiện 
thực của bản thân sự vật. 


Điều này thể hiện rõ khi ông bắt đầu đi vào "sự phân chia” của 
Khái niệm, bắt đầu với “phán đoán” như là mỗi quan hệ của cái cá 
biệt với cái phổ biến: phán đoán không chỉ là một hình thức của tư 
duy (theo quan niệm thông thường) mà còn của bản thân hiện thực. 


11.4.1: Phán đoán 


- Theo Hegel, phán đoán (Urteil), trong chân lý của nó, là “sự phân 
chia-nguyên thuy” (Ur- teilung). Đây không chỉ là một cách "chơi 
chữ” tỉnh tế trong tiếng Đức, mà nói lên cách hiểu về ý nghĩa bán 
thê học của phân đoán, khác rất xa với cách hiểu thông thường của 
ta vẻ hình thức hay tác vụ tư duy quen thuộc này. 


“Phân chia-nguyên thủy” ngụ ý việc tách rời một nhất thể, việc 
bùng vỡ của sự khác biệt ở trong nhất thê nguyên thủy của tổn tại. 
Ta biết rằng đây là cảm thức và cũng là nguôn cảm hứng cơ bản 
nơi thé hệ triết gia hàng đầu của chủ nghĩa duy tâm Đức. Hölderlin, 
bạn nối khó của Hegel và Schelling, nhà thơ và nhà ur tưởng có ánh 
hưởng sâu đậm đến Hegel thời trẻ, trong “Phán đoán va Tân tại” 
("Urteil und Sein“) đã nói nhiều đến cảm thức trên đây. đồng thời 
nhấn mạnh rằng: từ sự phân chia. phân biệt, tuyệt nhiên không có 
con đường nào để trở vẻ lại với cái “nhất the nguyen thủy tuyệt 
dói” ngoại trừ việc phái nắm bắt và suy tưởng về cái nhất thé ấy 
như là sự thống nhất. hay đủng hơn, như sự đồng nhất của những 

cái khác biệt. Hegel đồng ý với Hölderlin. nhưng ngay từ đầu và 
mãi mãi về sau, ông bác bỏ khả năng nhận thức vê một nhất thể 
nguyên thủy băng một “trực quan trí tuệ”. “không thể nói ra được. 
Vì thể, với Hegel, phán đoán không phải là “tội lỗi sa đọa” của tư 
duy đã phá hủy sự thống nhất nguyên thủy, trái lại. nhất thê nguyên 
thủy này chứa đựng mâm móng của sự phân ly ngay trong bản thân 
nó, cũng giống như nhất thể của tư duy. trong đó cái tôn tại trống 
rỗng của sự bắt đầu tương đương với hư vô, để từ đó phát sinh su: 
năng động tự thân của việc trở-thành. Trong khi đó, thật ra, theo 
Hegel, việc phân chia — dien ra trong phán đoán — tuyệt đối không 


Medy lời giới thiệu và lưu ý của người dich LXXXI 
BE A a a er E E a khu 


gây tón hai gi cho sur döng nhät, trái ląi. ông muốn chứng minh 
răng phán đoán không chỉ là quan hệ ngoại tại giữa những cái dừng 
dưng với nhau (chủ ngữ và vị ngữ trong mệnh đề) mà nói lên sự 
đồng nhất của chúng ngay bên trong lòng sự khác biệt. 


- Vì thể. ngay từ đầu của học thuyết về phán đoán (§166). Hegel đã 
đấu tranh mạnh mẽ chống lại quan niệm thông thường cho răng 
phán đoán chi là việc đem một sô thuộc tính (vị ngữ) gán vào cho 
một chủ thể (chủ ngữ). Ông tập trung bản về cấu trúc này của phán 
đoán và gọi đó là hình thái trừu tượng của phán đoán thể hiện trong 
mệnh de: “cái cá biệt là cái phổ bien”, ví dụ: “Socrate (cá biệt) là 
người (phê bien)”. Cấu trúc này là cơ sở để ông triển khai học 
thuyết của mình. Vấn đề ở đây không phải là mô tả việc ta làm gì 
khi phán đoán (xác định một sự vật như là chủ ngữ của một mệnh 
để), trái lại phải chứng minh sự đồng nhất giữa chủ ngữ (chủ the) 
và vị ngữ (thuộc tính) mà hệ từ (Kopula) ' "Jo" vừa nói lên, vừa che 
giấu sự đồng nhất ấy. Rõ ràng ở đây, cái cá biệt không phải cái gì 
phục tüng những quy định phổ biến, nghĩa là, bị “thâu gồm” trong 
cái phổ bien (nêu thê, Khái niệm chỉ là một sức mạnh trừu tượng), 
trái lại, chính những qúy định ấy muốn nói lên chân lý đích thực 
của cái cá biệt. Cái cá biệt trong mệnh đề chỉ hà một danh hiệu 
suông (§169). bởi một cái cá biệt. với tư cách là cái cá biệt, là 
không thê nào nói ra được (xem: Hien lượng học Tinh thân. 
Chương I: Sự xác tin cảm tính) nên không thê sắp loại nó mà phải 
nắm bắt nó bằng khái niệm. 


Thật thế, như triết học về ngôn ngữ ngày nay cũng thửa nhận, ý 
nghĩa của một từ không đến từ một sự đặt tên cho nó mà từ cái toàn 
bộ của một ngôn ngữ. Ngay ở đây, cái cá biệt không. phải là một cái 
gì bí ån, nằm bên ngoài cái “phô biến” mà chỉ có thể nói về nó một 
cách có ý nghĩa khi xuất phát từ cái phổ biến. Ngôn ngữ (cái phố 
biến) không thẻ không có người nói (cái cá biệt), đồng thời người 
nói (cái cá biệt) không "o bên ngoài” ` hay dói lập với ngôn ngữ. trái 
lại nhờ ngôn ngữ (ngữ pháp, tỉnh thần, truyền thống), người nói 
không chi được “đưa vào” cái phổ bien mà còn trở nên “hiện hữu” 
đích thực như một cá nhân. Cá nhân muốn từ chối ngôn ngữ (cái 
phô biến) thì không chỉ câm lặng mà còn đánh mắt cả bản sắc. Nói 
ngắn, ngôn ngữ và người nói, cái phô biến và cái cá biệt chỉ là đúng 


LXXXH Men lời giới thiệu và lưu ý cua người dịch 
EE 


thật và có năng lực là đúng thật khi tòn tại cùng với nhau. trong 
một sự thông nhất. : 


- Bây giờ, ta theo dõi khái quát các bước cơ ban trong lý luận của 
Hegel về phản đoán: thoat nhìn, trong phán đoán. chủ ngữ và vị 
ngữ là "ở bên ngoài" nhau. Chủ ngữ bao giờ cũng là cải gi nhiều 
hơn vị ngữ (vị ngữ không tát cạn hết chú ngữ): vị ngữ. ngược lại. 
không cân có chủ ngữ dê được xác định; chúng chi thâu vom chu 
ngữ vào bên dưới mình. Chính từ chỗ bát túc ấy trong cầu trúc cua 
phán đoán. Hegel, dựa theo trình tự (tương ứng với các cấp độ: tôn 
tại. bản chất. khái niệm). phát triển các hình thức đặc thủ của phán 
đoán cho đến "cứu cánh” (T elos) của phản: đoán như là SỰ, phân 
chia-nguyên thủy của một nhất thể hay sự đồng nhất được tiền-giả 
định. 


- Hình thức thứ nhất la" ‘phán đoán về Chất” (§172). tức phán đoán 
đơn thuần về tính "đúng dän” (Richtigkeit / correctness). trong đó 
chủ ngữ và vị ngữ "hầu như chỉ tiếp xúc ở mới điểm” (§172. Giang 
thêm). Vi dụ: hoa hòng màu đỏ. nhưng hoa hỏng còn có nhiều 
thuộc tính khác hơn là màu do; ngược lại. màu đó không chỉ ở hoa 
höng mà còn ở nơi nhiều sự vật khác. Ở đây. cả hai chỉ gặp nhau ở 

"một diem“: màu đó. Từ phán đoán "đúng đắn" ấy đến phán đoán 

"đúng thật” (wahr / true). tức, như đã nói, đến sự trùng hợp giữa 
đối tượng với chính bản thân nó. với Khái niệm của nó còn cách xa 
điệu voi! 


- "Điểm tiếp xúc” giữa chủ ngữ và vị ngữ không phải là chỗ để cấu 
trúc của phán doän thể hiện được sự thống nhất. Do đó. trong 
"phán đoán phan ne" (§174). ta không còn muốn nói đến một cái 
cả biệt xét như cái cá biệt mà xét nó trong vị ngữ từ giác độ quan 
hệ của nó với những cái khác. Theo Hepel. xử chính là “đất dụng 
võ" của giác tính: “Moi người deu phai cher” là ví dụ tiêu biếu, Ö 
đây. chưa nói gì được về tính pho biến dich thực CỦa con DO. tức 
chưa suy tưởng được về “Khái niệm con người” mà chỉ mới đi tìm 
nó ở trong sự khái quát hóa đơn thuần hình thức ở một điêm có 
chưng nơi tất cả mọi người: "phải chết". 


- Vượt khỏi "tính chung” đơn thuän này. phán đoán vê sự tất TÊN 
(§177) mới nói lên được ban ıh6, tức tính quy định bản chất của 


Máy lời giới thiệu và lưu V của người dịch LVVVIM 


chu ngữ. Ví dụ cua Hegel ở đây thật đơn giản mà sáng tỏ: bảo rằng 
vàng là đất tiền. thì chỉ mô tả kết quả của những hoàn canh bắt tät. 
ngẫu nhiên. còn nói “vàng là kim loại”. ta mới xác định được bán 
tính (Natur) của nó. 


- Nhưng. phải chờ dến phán đoán về Khái nim ($178) mới nói được 
về “chân lý” (sự đúng thật) thay vì chỉ về sự "đúng đắn”. Chỉ ở đây 
mới de cập đến sự tương ứng (hoặc sự không tương ứng) giữa một 
dói tượng với Khái niệm của nó. nghĩa là phai di từ phán đoán 
“khẳng định” (assertorisch) đến phán doän “tát nhiên" 
(apodiktisch). Hãy lẫy ví dụ khi “phán đoán” (đánh giá) về một tác 
phâm nghệ thuật. Phán đoán cho răng bức tranh. bức tượng là 
“đẹp”. đó chỉ là phán đoán đơn thuần “khẳng dinh” (chủ quan). Ta 
chỉ đi đến được phản đoán "tät nhiên". khi ta có thẻ nêu rõ "tính 
chất cấu tạo ` (Beschaftenheit) (tức tính đặc thù) nào của nó tương 
ứng thực sự với Khái niệm của nó. tức với “Y niệm” về cái Den. 


- Như thẻ. Hege! chủ trương một trút nr thứ bác rò ràng ve các hình 
thức phán đoán. Khác hăn với Kant (nhân mạnh rằng ngay cá tính 
tät yêu vô-điều kiện của một phán doän thì cũng tuyệt nhiên không 
nhái là một phán đoán về bán thân sự vật mà chỉ nói len mỗi quan 
hệ giữa nhận thức cư ta và sự vật. Xem: Phê phán lý tính thuận 
túy: Các phạm trù mb thái 2 Modal: khả năng. hiện thực, tät yếu 
không liên quan đến bản thân đối tượng)”?, Hegel không tập trung 
vào hành vi chu quan của việc phán đoán mà chỉ tập trung vào cam 
trúc lögic-ban thê học của bạn thân phán đoán. Với Hegel. trong 
phán đoán. ta đã “dy đoán” (antizipieren) được rằng chủ thẻ không 
trai nghiệm sự quy định ngoợi tui với mình ở trong những thuộc 
tỉnh. trái lại. sự quy định này tương ứng với bản thân nó. rằng quan 
hệ thể hiện trong hệ từ “là” cho thấy nó là đẳng nhất gay trong sự 
khác biệt cua nó. 


k4 ` = FR Ente d - e r 1 
HI Kant, Phe phản Är tình thuần ei: “Tinh thái (Modalität) của các phán doän là 


một chức năng hoàn toàn đặc thù của các phản đoán. có đặc điểm dị biệt nơi nó là: 
tình thái không đóng góp gi cho nd dung cua phán đoán cả (vì ngoài Lượng, Chất 
và Tương quan thì không còn gì khác tạo nen oct dung của một phán đoán), nhưng 
chỉ nói lên giá trị của Ad ar [là] trong môi quan hệ với tr duy nói chung” (B100 và 
tiện). 


LXXXIV Máy lời giới thiệu và lưu y của người dich 


- Vậy. trong công thức: “cái cá biệt là cái phô bien”, Hegel tìm thấy 
hệ hình kiểu mâu (Paradigma) của việc tự-phân biệt của chủ thê: đi 
ra khỏi nhất thê trực tiếp (không thể nói ra được) để tự-dị biệt hóa 
trong các thuộc tính, rôi, từ sự khác biệt này (được có dinh hóa 
trong hình thức của phán đoán: hệ từ “/à” vừa phân ly vừa nỗi kết) 
phải quay trở lại hay tìm trở lại được sự đồng nhất “dä trải qua thử 
thách”. Việc này sẽ diễn ra trong phần trình bày tiếp theo về hình 
thức lögic của Suy luận (Schluss). 


11.4.2: Suy luận 


Suy luận, trong Lôgíc học cỗ truyền, bao gồm nhiều mệnh đề 
(thường là ba = tam đoạn luận) để “từ các sự thiết định (tiền de) 
nào đó. một cái gi khác sẽ được rút ra một cách tất yếu ` (Phản tích 
pháp I, Aristoteles). Hạt nhân lögie của nó là sự điển dịch (rút ra) 
một kết luận từ các tiền de, theo đó “chân lý” của kết luận chỉ phụ 
thuộc vào “chân lý” của các tiền đề ấy. Đó chỉ là một suy luận 
thuần túy hình thức và hầu như đã được Aristoteles và các nhà 
lögic hoc kế tục “tät can” hết. Thời Trung cô, để dë nhớ các loại 
hình suy luận này (có tới 192 suy luận khả hữu, trong đó có 24 suy 
luận “hợp thức”!), người ta sử dụng bốn nguyên âm a. i. e, o từ các 
từ latinh: affirmo (tôi khẳng định) và nego (tôi phủ định) để chỉ các 
thê cách (Modi) của mệnh dè: a = phổ biến khăng định; i = đặc thù 
khẳng định; e = phê biến phủ định và o = đặc thù phủ định và làm 
thành một bài vẻ “con cóc”, chăng hạn: 
Barbara, Celarent, Darii, Ferio 
Cesare, Camestres, Festino, Baroce v.v... và v.v 

trong đó suy luận quan trọng nhất là Barbara gồm ba mệnh để phó 
bién khäng dinh; ke tiếp là Celarent gồm một tiền de phô bien phủ 
định (e) và một tiên de phổ biến khẳng định (a) de suy ra một kết 
luận phổ biến phủ định (e) mà việc đi vào chỉ tiết chỉ tổ làm cho 
người đọc kinh hãi và ngán ngắm! 


Hegel đã đem lại nguồn “nhựa manh” nào cho cây cổ thụ cằn cỗi 
ấy? Đó là câu nói ngay từ đầu tiết: Tết cả mọi sự, moi vật (thay 
đúng hơn, mọi cải gì hợp ý tính) đều là một suy luận! (§1§L và 
Chú giải dän nhập). Tại sao "suy luận” lại quan trọng thế? Ta biết 
rằng việc trung giới cái cá biệt với cái phổ bien thông qua "đặc tính 
cấu tạo” (Beschaffenheit), tức thông qua sự trung gian của tính đặc 


Adr lời giới thiệu và lưu ý của người dich LXXXV 
LLL GA 


thù của nó dä xảy ra trong phán đoán tät nhiên (apodiktisch). Bây 
giờ, ta có một hinh thức tư duy đi xa hơn. mà “sự phát triển cúa nó, 
xét về hình thức, là ở chỗ: ngay cả cái cá biệt và cái phỏ biến cũng 
có thê giữ vị trí (trung gian) này, dë qua đó tạo nên bước chuyền từ 
tính chủ thể sang tính khách thể" (§181. Giảng thêm). Khuôn khổ 
Lời giới thiệu không thể đi vào lý giải chỉ tiết (xin xem C'hú giải 
dẫn nhập cho từng tiểu đoạn từ $181-191), do đó chỉ xin nhấn 
mạnh mục đích cốt yếu của Hegel: vấn đề ở đây là sự hoàn tất dang 
thúc trung giới nhằm vẽ một bức tranh về cái Toàn bộ, trong đó 
mỗi dạng thức không chỉ xuất hiện như là các đối cực (của tính cá 
biệt và tính phô biến) của một mối quan hệ mà còn giữ vai trò là 
hạn từ trung giới cho chúng. Nếu "cái Đúng thật có nghĩa là quan . 
hệ của những cái khác biệt thông qua một trung gian làm sự thống 
nhất của nó” (§185). thì. hình thái đã phát triển của suy luận phải tự 
thể hiện điều sau đây: những sự vật hữu hạn, trong tính đặc thù cụ 
thế của chúng, tự mình hướng đến sự nói ker. 


- Người đọc thường có cảm nhận chung rằng Lôgíc học của Hegel về 
“suy luận” có phản gượng ép! Ông cũng biết răng thật khó để “biến 
bộ xương khô thành sự trôi chảy. và lại “thắp lên" khái niệm sống 
động ở trong một chát liệu đã chết cứng như thế” (/Dai] Khoa học 
Lögie. Dẫn nhập cho Học thuyết về Khái niệm, Il, 6. 243). Ta cần 
chia sẻ sự khó khăn trong ý đồ của ông, nhưng không khỏi e rằng 
“suy luận” ät khó gánh vác nỗi nhiệm vụ nặng ne đã được ông giao 
phó! Vấn đề của Hegel là: vượt qua ranh giới hạn chế của phán 
đoán, vi, với tư cách là “mệnh đề nói chung”, hệ từ "Ja" trong 
phán đoán không đủ sức thể hiện mối quan hệ trung giới, tương 
ứng với quan niệm của ông về sự “tổng hợp" (trong “hợp đê"), 
Thật thế, trong phán đoán, chủ ngữ và vị ngữ — dù có quan hệ — vẫn 
còn là nigoai tại với nhau. Trong khi đó, “định đề" nỗi tiếng của ông 
về “mênh de tư biện ” (xem: Lời Tựa Hiện tượng học Tinh thân) đặt 
ra yêu cầu cho tư duy là phải vượt khỏi ranh giới hạn chế của ngôn 
ngữ đề thực sự “nói ra được ” (“sagen”) tính trung giới hoàn chính 
và sự thống nhất của mọi cái đang hiện hữu. Nhưng, đâu có “mệnh 
đề” nào, với tư cách là “mệnh đề” (câu), làm nỗi điều ấy? Định đề 
về “mênh đề tư biện” thực ra muốn đòi hỏi rằng những “mệnh dè“ 
và phán đoán như thế phải tự thú nhận sự giới hạn của chúng, và 
nhie thé, là làm rõ cái Toàn bộ thống nhất của hiện thực. 


LXXXVI Máy lời giới thiệu và lưu Ủ của người dich 


Đó là lý do giúp ta hiểu tại sao Hegel dừng rất lâu ở các dạng thức 
(Figuren) vốn chán phẻo của suy luận ($$181-191 2 bói chính ở 
đó. theo ông, Khái niệm mới fur hoàn chính chính mình. Thật thế. 
trong suy luận, không phải những quy định riêng lẻ mà chỉnh các 
mệnh dè (các phán đoán) quan hệ chặt chế với nhau, và. trong 
chừng mực đó, ông hy vọng có thể thực hiện được định để về 

"mệnh de tư biện”. Nhưng. khổ nỗi, khó có một “suy luận” nảo 
thực sự có thê chứng minh được sự tất yêu của sự trung giới tuyệt 
đối, và cảm tưởng của ta về sự gượng ép và “quá tải” vẫn khó dep 
bỏ (xem: Chu gidi dan nhập cho §§181-191). 


- Hegel còn đi xa hơn thé nữa! Vi, sau khi cho rằng đã trình bày 
“hoàn chỉnh” Khái niệm về tính chủ the (theo nghĩa của “mệnh để 
tư biện”: sự đồng nhất của sự đồng nhất và sự khác biệt. ông, 

"chuyên sang tính khách thê" hay "tính khách quan” như là một 
bước đi "tất nhiên”. Ông viết: "Tính chủ quan (hay tính chủ thể) 
này -- cùng với những sự quy định đã được nêu ở trên (Khải niệm. 
phản đoán, suy luận) không thể chỉ được xem như là khung sườn 
trồng rỗng, phải chờ đợi được láp đầy bởi những khách thể từ bên 
ngoài, có mặt cho riêng chúng, trái lại. bản thân tỉnh chủ quan hay 
tính chủ thể — với tư cách là tính biện chứng - phá vỡ ranh giới hạn 
chế của mình và me mở ra cho tính khách quan thông qua suy luận 
(§192. Giảng thêm). 


- Hegel rời bỏ lĩnh vực khái niệm một cách “đột ngột”. Ông thú nhận 
rằng: "Sự quá độ này từ chủ thê, từ Khái niệm nói chung, và. chính 
xác hơn, từ suy luận sang khách thẻ, thoat nhìn có vẻ thật lạ lùng 
(nhất là néu ta chỉ nghĩ về suy luận cúa giác tính và xem việc suy 
luận là một công việc cúa ý thức) (§193. Nhän xẻi). Và. ngay sau 
đó. ông viết khá miệt thị: "Nhưng, dù vậy, ván dè không phải là 
muốn làm cho sự quá độ này tỏ ra dè hiệu đối với sự hình dung 


63 Trong Lôgíc học cổ truyền. nhu đã nói, bốn hình thức suy luận được gọi là bến 
dang thức (Figuren). Chúng khác nhau ở vi trí của khái niệm hay han từ frung gian 
trong hai tiền để cúa suy luận, tiêu biểu là: Barbara. Celarent, Darii, Ferio. Trong 
dang thúc thú nhất, hạn từ trung gian là chủ ngữ trong đại tiễn để và là vị ngữ trong, 
tiểu tiễn dè; trong dạng thức thứ hai, là vị ngữ trong cả hai tiễn då; trong dạng thức 

_ thứ ba là chủ ngữ trong cả hai tiên đẻ, và trong dạng thức thứ tư là vị ngữ trong đại 
tiền dè và là chủ ngữ trong tiểu-tiền de. 


Máy li giới thiệu và lưu ý của người dịch LXXXVII 


bằng biću tượng” _Ttức đối với người đọc chúng ta!] (nt). Nói thé 
thôi, nhưng ông vẫn có tìñ cách biện minh. tuy gián tiếp. cho bước 
"quá độ” lạ lùng này (từ “suy luận” của Khải niệm sang sự tồn tại 
khách quan bên ngoài) (§193) và, vì thé. trong phân Chú giải dẫn 
nhập cho tiêu đoạn quan trọng này, chúng tôi đã cô theo dõi ông 
một cách "trung thực”. 


Thực chất vẫn de ở đây là: ông bàn về “uân cứ han thê học VỀ sự 
hiện hữu của Thượng để" của Siêu hình học và bảo vệ nó chóng lại 
sự phá hủy của Kant (dù lần này ông không nêu đích danh Kant!). 
Trong Phê phản lý tính thuần túy (B620-630: Lẻ sự bất khả của 
luân cứ bạn thể học.... BVNS. Sdd, tr. 938 và tiếp). Kant lập luận 
rằng không thể nào di từ khái niệm về một sự vật de Suy ra sự hiện 
hữu khách quan của nó, bới sự hiện hữu (có thật) của nó không hề 
mở rộng chút nào (nội dung) khái niệm của nó: “Tòn tại (hiện hữu) 
không phải là một thuộc tính”. Ta chỉ có thế có kinh nghiệm 
(thường nghiệm) về sự hiện hữu của sự vật chứ không thể và không 
được phép suy diễn điều này fir khäi niệm về nó được. Ví dụ nôi 
tiếng của Kant: một trăm đồng Taler có thật không mở rộng chút 
nào nội dung khái niệm vè một trăm đồng Taler, ngoai trừ việc nó 
làm cho tôi giàu lên! Hình tam giác có ba góc là tät yêu. nhưng nó 
có hiện hữu thật (trên giấy, trên bản...) hay không. lại la chuyện 
khác, Từ đó. khái niệm về Thượng để (toàn năng. toàn trí...) là tất 
yêu nhưng không thể từ đó suy ra sự biện hữu của Ngài. Hegel 
cũng có nhắc đến “môt trăm đồng Taler” với sự mia mai (851). 
nhưng không khỏi thấy “chôt da” trước luận cứ khó bác bỏ của 
Kant! Lập luận của ông khá lúng túng: theo ông, truyền thống đã 
phạm sai làm vi đã tiền- -giä định cái Tuyệt dëi. 'Thượng de” như là 
một cái đồng nhất, và do đó, lập tức đem đối lập cái Tuyệt đối này 
với thế giới hữu hạn của những sự vật đang hiện hữu. Theo ông, 
Khái niệm về cái Tuyệt đối bao hàm sự đối lập này ở rong chính 
mình; những sự vật hữu hạn đều được trình bày trong cái Tuyệt đối 
đúng với chân lý của chúng (là hữu hạn. nên chúng chỉ có ý nghĩa ở 
trong cái khác, vả rút cục. ở trong sự rung giới tuyệt đối của Khái 
niệm). 


Chỉ có điều: Kant nói về những khái niệm, trong khi đó, Hegel nói 
về Khái niệm (viết hoa!). Kant cho rằng những sự vật hữu hạn còn 
là cái gì ở ben ngoài sự quy định chúng bằng khái niệm, và phương 


LXXXVIH Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich 


điện này của sự độc lập của chúng cũng không phải là cái gì do 
khái niệm thiết định nên thà là ranh giới tuyệt đối của khái niệm. 
Còn Hegel thì muốn “vượt qua” ranh giới này. 


11.4.3: Khách thể 


- Nơi thích hop, để bàn sâu về nội dung của Chương nảy là Phần H 
của BKT (Trier học về Tự nhiên) nên o đây chi đề cập văn tắt. Vẫn 
de chính yếu là nhận ra ta đang ở đâu trong diễn trình lôgíc khi đạt 
tới khái niệm “khách thể” (Objekt) như một bước ngoặi thật sự. 
Khái niệm đã rời khỏi lĩnh vực của nó. và bây giờ, Hegel xem nó 
như là một “Chù thể tuyệt đối” cần phái thể hiện và thử thách “sức 
mạnh” của nó ở trong lĩnh vực của "cái khách quan”, “cái tự 
nhiên”. Cho tới nay, ta đã xem Lôgíc học như là diễn trình trong đó 
Tư đuy nhận thức về chính mình, nghĩa là, nhận rõ “vẻ ngoài” mà 
các phạm trù của nó đã vướng vào để tìm cách nhận thức chúng 
trong môi liên kết đúng thật. Bây giờ, Lôgíc học đứng trước yêu 
câu phải quan sát ich sư (trong đó Khái niệm tự thể hiện) để xem 
nó thực thi quyền lực một cách ranh mãnh (listig / cunning) như 
thế nào chống lại sức mạnh của cái bất tất, ngẫu nhiên. Nói cách 
khác, Khái niệm (và cùng với nó là ngôn ngữ như là ‘ 'cầu trúc be 
sâu” của tư duy và lời nói của ta) đã đạt tới ranh giới của chúng. 


- Trước hết, ta dõi theo các bước của Hegel và rút cục không khỏi tự 
hỏi; phải chăng Hegel lại rơi vào một thứ Siêu hình học ` *tiền-phê 
phán” không có cơ sở? Phạm trù trung tâm của Chương này là 
phạm trù về mục dich nội tại tự thực hiện chính mình. Hegel (trong 
bối cảnh nhận thức của khoa học tự nhiên đương thời) nhận ra các 
cấp độ tiêu biểu của mối quan hệ giữa những khách thể với nhau: 
trong cơ giới luận (§195). quan hệ này còn là một quan hệ ngoại 
tại; sự thống nhất của những cái khác biệt chỉ là một ‘ “hỗn hợp” đơn 
thuần. Ngược lại, trong hóa học luận (§200), những khách thể mới 
“đúng là chúng thông qua sự khác biệt và là bản năng tuyệt đối để 
tự hội nhập vào nhau và qua nhau” (8200, Giảng thêm). Từ sự hội 
nhập â áy cùa dien trinh hóa hoc, muc dich luận (8204) tự phát triển 
như là sự phủ định đối với tính trực tiếp ngoại tại và là sự tự do, 
giải phóng ra khỏi quan hệ lệ thuộc của những khách thể. 


Måy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch LXXXIX 
a a En E ne a EE 


- Vi lẽ ở đây ta làm việc với tién trình mr khách thể hóa của Khái 
niệm, nên Hegel lưu ý ta không được lẫn lộn giữa Muc đích và 
năng lực phán đoán của ta. Không phải zo là kẻ nhìn Tự nhiên dựa 
theo châm ngôn đơn thuần của một mục đích nhằm quy định nó, 
trái lại, chính bản thân Tự nhiên e thec hiện Khái niệm của nó, tức 
thực hiện Muc dich (Cứu cárh) hay “cái bên trong ” của nó. ..Khác 
với Kant, đây không còn là một “Y niệm điều hành” (giả định) về 
một tính hợp mục đích nội taj” de định hướng cho kinh nghiệm 
của ta mà là hoạt động riêng, độc lập của Mục đích. Đó chính là 
ức mạnh / Macht [trong [Bai] Khoa học Lôgic, Hegel thậm chi 
còn dùng chữ “bao lực ” / Gewalt] và sự ranh mãnh (List). Mục 
đích là cái có đây sức mạnh vì nó có năng lực sử dụng mọi khách 
thể để làm phương tiện cho nó; còn ranh mãnh vì nó không dùng 
sức lực của chính mình mà dùng sức lực của bản thân những sự vật 
hữu hạn và của con người tưởng rằng mình đang theo đuổi những ý 
dô của mình trong khi thực ra là đang hiện thực hóa Mục đích, (Về 
sau, ông cũng dùng hình ảnh về sự “ranh mãnh” này de lý giái tiến 
trình của lịch sứ thê giới). Trong tự nhiên lẫn lịch sử, chỉ có một 
"Chủ thẻ tuyệt đối” hành động, sử dụng sự tòn tại của sự vật và 
việc làm của con người đề r-thể hiện. 


Thé nhưng. việc “bất bình” rằng mình bị sử dụng bởi một Mục dich 
xa lạ, theo Hegel, là sai lầm, vì đã xem Mục dich này Jä một mục 
đích xa lạ. trái lại. trong Chân lý của nó. ta mới nhận ra chân lý của 
sự hiện hữu của chính ta. Thậm chí, ngay sự sai lầm. sự ngộ nhận 
này cũng chính là của... Mục đích: “Trong diễn trình của mình, Y 
niệm tự tạo ra cho mình sự lừa dối đó, đặt một cái khác đổi lập lại 
với chính mình, và việc làm của nó là thủ tiêu. vượt bỏ sự lừa dối 
này. Chỉ từ sai lầm này mà Chân lý mới ra đời. và, chính ở đây là 
sự hòa giải với sai lầm và với sự hữu han” (§212, Giang thêm). Nói 
khác di, theo Hegel, Chân lý vô hạn — để trở thành hiên (hực — cần 
đến tiến trình tự thể hiện ở trong cái hữu hạn: nó tự hữu hạn hóa nó 
vi mục đích tự hiện thực hóa. Và, do đó. thật là “vẻ vang” cho ta 
khi ta "hòa giải” được với nó, để không tự biến mình thành một 
hữu thể phù du, thành một hư vô khi đối diện với cái Tuyật đối, trái 


HI) xem; Kant, Phê phán năng lực phản đoán, §62 và tiếp, bản dịch và chú giải của 
BVNS, tr. 363 và tiếp. 


.VC May Ant giới thiệu và lưu € cua Dien dịch 


lại. nhận ra rằng chính cái Tuy êt đối cũng cẩn đến tu để có the trở 
nên hiện thực 


Cái Tuyệt đổi — tự xác tín vào hiện thực nảy của nó - chính là Sek 
niệm ` (die Idee), chỗ kết thúc và hoàn tät của Lögic học. 


11.4.4: Ý niệm 


- Nhan đề “Y niệm” (mà Khái niệm đã trở thành) càng gây bát nườ 
khi nó đột ngột bắt đầu với sự sóng! Cần nhắc lại rằng, với Hegel. 
“Y niệm" không phải là một “linh tượng” hay "hình ánh nguyên 
mẫu" (Urbild) trong truyền thống Plato. còn những sự vật hiện thực 
chi là "bản sao“ của nó. Trái lại. Chân lý của nó là Chân lý của sự 
trùng hợp hoàn toàn giữa Khải niệm và Thực tại (3213). Vậy, việc 
Khải niệm được nâng lên thành Ý niệm không liên quan đến nội 
dung của nó mà đến tâm cỡ và phạm vi. Cho đến nay. Khái niệm đã 
được trình bày như là Mục đích tự-hiện thực hóa. Bây giờ là lúc 
chứng mình rằng Khái niệm không chỉ là mục đích của (tính) khách 
thẻ nói chung mä cả của sự sống. của "cả thẻ sống thật" và chính 
Mục dich ây tạo nên nội dung dich thực cho việc làm vå ý chi cua 
ta. Nhận thức được điều này (tức nhận ra chính mình ở trong Mục 
đích) rút cục sẽ dẫn tới đích sau chặng đường dài của Lôpíc học: sự 
Tự do. hiểu như "Ö-frong-nhä-cua-chinh-minh ngay trong cải 
khác ` 


- Y niệm, dé thể hiện chính mình. là một điển /rình, một sự trở 
thành. nhưng không phải là một Chân lý vĩnh cửu nào đó nàm ở 
bên ngoài sự sông. Trong hình thái trực tiếp của nó, Y niệm là bản 
thân cá thể như tà “Khái niệm đang hiện hữu” và, do đó, là một 
mâu thuẫn tuyệt đối. “Cá thê sống thật” là linh hön và thể xác. là 
một sự đồng nhất chứa dung cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ: 
cuộc đầu tranh của sự sống chống lại sự phân hủy. sự tan rã của cái 
hữu cơ trong sự phân ly giữa hồn và xác. tức trong cái chết. Nhưng, 
đông thời. "cá thể sông thật” hay ˆ "sinh thế” cũng là một sự đồng 
nhất chỉ có thé tự bảo tên bằng cách từ bỏ sự “tự cấp tự túc” de hấp 
thu và đồng. hóa một giới tự nhiên ở bên ngoài nó. Tóm lại, cá thê 
chi có thẻ sông khi không ngừng tái-sinh sản và chiếm lĩnh những 
gì không phải là bản thân nó. Nó là hữu hạn, nghĩa là phụ thuộc 
vào cái khác, và đó chính là mâu thuẫn trong chính bản chất của nó 


Máy tới giới thiệu và lưu y cua người dịch XCI 


khi nó muôn là thực tại của Y niệm và. do đó. là / do. Cá thê, với 
ne cách là cá thê. không thể nào khắc phục được mâu thuẫn này. 
Khi nó tiếp tục sinh sản một cả thê khác, nó chỉ lập lại chính nó. và 
khi nó chết di. nó xác nhận mâu thuần nảy bằng cái chét! 


- Tuy nhiên. với Hegel. mâu thuẫn “chết người” này của sinh thể 
đang hiện hữu không phải là “bi kịch” để Tư duy phải dôn hết sức 
chống lại. trải lại, tìm được sự hòa giải của mình ở trong tư tương 
về Giống loài (Gattung 2 genus/: "Cái sinh thể chết di vì nó là sự 
mâu thuẫn; sự mâu thuẫn này ne mình là cái phô bien. là giống loài 
và chỉ hiện hữu một cách trực tiếp như là cá thể. Trong cái chết, 
giống loài thể hiện như là quyền lực trên cái cá thể trực tiếp” (8221, 
Giảng thêm). Cái chết là "sự ra đời của Tỉnh thần” (8223). Vậy, 
Tình thân, chir không phải cá thể, mới thế hiện Ý niệm về sự sông 
trong chân lý đúng thật của nó. 


- Tỉnh thân nảy là tỉnh thần của sự nhận thức. và sự xuất hiện của nó 
ở cuỗi quyên Lögic học cũng thật lạ lùng. Ta biết rằng Lögic học 
bắt đầu ở chỗ kết thúc của Hiện tượng học Tinh thân với "trì thức 
tuyệt đối”, tức với cái biết rằng đổi tượng (khách thê) mà nhận thức 
hướng đến là có cùng một câu trúc (lý tính) như bán thân sự nhận 
thức. Vì thể. Lôgíc học không phải là /y luận về nhân thức. mà là 
sự triển khai (huẩn túy những hình thức của tư duy Jän của tòn tại. 
Cho nên. ớ đây. ở chặng cuôi của Lôgíc học lại xuất hiện sự nhận 
thức (§§223-226), ăt nó phải có một cơ sở han thể học. Hegel 
muốn thiết lập một bản thê học (Ontologie) không đặt cơ sở trong 
“Tòn tại” mà trong Chủ thể, tức một bán thể học đến san sự phá 
hủy những xác tín của một thứ Siêu hình học về Tòn tại bởi sự hoải 
nghỉ triệt để của Descartes và chỉ còn sót lại duy nhất sự xác tín về 

"cái Tôi tư duy”, và, do đó là một cái Tôi (lại sau cả sự phá hus của 
Kant đối với các lý chứng về sự tòn tại của Thượng đế) không còn 
một vị Thượng đề nào có thể “đảm bảo” cho Chân lý của nhận thức 
của nó được nữa. 


Tóm lại, bản thể học của Hegel có tham vọng đặt cơ sở cho sự 
đồng nhất giữa Tư duy và Tön tại chi từ Lögic học của bản thân Tư 
duy chứ không còn hy vọng dựa vào một yêu tố thit ba nào làm cơ 
sở cho sự đồng nhất ấy. 


ACH Máy lời giới thiệu và lưu ý cua người dich 


Thé là. ở cuối Lögic học. Hegel lại phác họa một lần nữa pha hệ 
của sự nhận thức, bắt đầu với sự hình dung về một chủ thể hu 
động, đứng đối điện với một thế giới “có sẵn đó". Phả hệ này thực 
chất là phả hệ vän tät về phương pháp của sự nhận thức, một sự 
phê phán đối với tính hạn chế của từng bước nhận thức nhằm 
hưởng đến mục tiêu là “nô tá sự hình thành của D thức VỀ sự (tất yếu. 
Thật thế, trong chừng mực chủ thể nhận rõ răng hoạt động nhận 
thức Du thuyết của Minh tuân theo một tính quy tặc và tính tất yếu 
về phương pháp. chù thể sẽ # nhận thức về chính mình như là cái 
gì chủ động và làm công việc quy định thay vì thụ động chấp nhận 
một thé giới “có sẵn đó”. Nó tự nhận thức mình như là một chủ thể 
kiến tạo nên thể giới theo ý chỉ của mình. Chủ thể. đặt ý chí của 
mình đối lận lại với thế giới, tức có sự hình dung về việc the giới 
phải như thé nào, tức chuyến từ "nhận thức fr thuyếr” sang "nhận 
thức rực hành". Chủ thể có tự-ý thức về ý chi (thiện) của mình 
trong việc cải tạo thể giới, nhưng, Hegel nhận xét khá mia mai: 
“Giá thử thé giới trở nên đúng như nó phái ià thì qua đó. hoạt động 
của ý chí cũng không còn nữa. Như thể. chính bản thân ý chí lại đòi 
hỏi răng mục đích của nó cũng sẽ không được thực hiện” (§234, 


‘Giang thêm). Déi tượng châm biém này rö ràng lai là Kant, vi Kant 


luôn hoài nghỉ trước ý tưởng về một sy trùng hợp hay tương ứng 
giữa "đức hạnh” và "hạnh phúc”. giữa “ý chí công chính” và “thé 
giới công chính” và do đó, khiêm tôn quay về với một thứ chủ 
nghĩa “hoài nghi lạc quan”: không nên tước đi sự hy vọng ấy của 
con người (về sự trùng hợp giữa "đức hạnh” và “hạnh phúc”) dù 
không bao giờ nên có ảo vọng răng sự trùng hợp â ấy trở thành sự 
thật. Đối với Hegel, thái độ ấy không gì khác hơn là... sự lo ngại 
của con người “tốt bung” e răng không còn việc gì dê làm nữa khi 
đã có được một thế giới hoàn thiện, công chính! (Tất nhiên, ta vẫn 

có thể hỏi lại Hegel, con người còn có việc gì để làm một khi tién 
trình của sự Tự do đã đến đích, tức một khi đã tước đi chức năng 
của Tự do là làm động lực của tién trình này?). 


Thực ra vấn đề đối với Hegel là: trước sự tự-xác tín của con người, 
cân nhắc nhở cho con người biết răng thê giới không phải là một 


Dä Kant, Phe phán lý tính thực hành, A263, bản dich và chủ giải của BVNS, tr. 
249. 


Máy lời giới thiệu và lưu 3. cua rgười dich XCHI 


đối tượng đơn thuần trồng rỗng, vô- -quy dinh tha hö cho y chi con 
người nhào nặn, trái lại. bản thân thể giới cũng có “inh hợp muc 
dich”, nghĩa là. rằng IG tính cũng có mặt ở ngay trong thể giới. 
Trong chừng mực đó, Hegel đòi hỏi một sự tông hợp giữa Y chí và 
Tư duy. giữa lòng mong muốn tiến hành công việc quy định của 
chủ the và việc chấp nhận một tính hop-Iy tính như là "phẩm giá” 

riêng có của đối tượng. 


Cơ sở cho đòi hỏi này là " Ý niệm-tuyệt đối”, tu tưởng sau cùng của 
Lôgíc học. Nó không phải là một tư tưởng mới (xuất hiện). trái lại, 
chỉ nói lên việc đã đạt tới mục tiêu: tính quy định hoàn chỉnh khiến 
không một nội dung nào có thể thoát ra khỏi được. Tất cả những gì 
tôn tại so dĩ trở thành một nội dung là nhờ có tính quy định này. 
bởi với Hegel, Khái niệm không phải là môi trường hay phương 
tiện trung giới ta với the giới. trái lại. tính quy định của nó là tính 
quy định của nhận thức lẫn của bản thân thế giới. 


- Hegel dành những lời thật đẹp để nói về “Ý niệm-tuyệt đối trong 
phần Giảng thêm cho §237. và thiết tưởng nên dành một phút de 
thưởng thức nó trọn vẹn hơn là “tóm tắt một cách vô hồn: “Khi 
nói đến “Y niêm- tuyệt đối” „ta có thể nghĩ rằng đây mới thực sự là 
cái gì thích đáng: đây mới là chỗ phải có tất cả mọi thứ. Tất nhiên. 
ta có thể tha hồ ca tụng ` "e niệm-tuyệt đối” một cách trường giang 
đại hải và trống rỗng. nhưng thật ra, nội dung đúng thật của nó 
chăng gì khác hơn là toàn bộ He thông mà sự phát tr lên của nó đã 
được ta xem vét từ trước đến nay. Ta cũng có thẻ nói rằng Ý niệm- 
tuyệt dói là cái Phổ bien. nhưng cái Phó bien [ở đây] không phai 
đơn thuần là hình thức trừu tượng, trong khi nội dung đặc thù đứng 
dôi lập lại với nó với tư cách là một cái khác, trái lại. cái Phổ biến 
này là Hình thức tuyệt đối, trong đó tất cả mọi sự quy định. toàn bộ 
sự phong phú của nội dung được thiết định bởi nó đều đã quay trở 
về lại. Trong viễn tượng ấy, Ý niêm- -tuyệt đối có thể so sánh với 
một vị lão trượng cùng phát biểu những câu nói về tôn giáo giống 
hệt như một đứa trẻ. thé nhưng. những câu nói nảy mang nặng ý 
nghĩa của toàn bộ cuộc đời của cụ, Cho dù đứa trẻ cũng hiệu được 
nội dung tôn giáo, nhưng với đứa trẻ, bên ngoài nội dung åy còn có 
cả toàn bộ cuộc đời và toàn bộ the giới nữa. - Tình hình cũng giống 
như thé dëi với cuộc đời con người nói chung và đối với những sự 
kiên tạo nên nội dung của cuộc đời. Mọi nỗ lực lao động đều chỉ 


NCIV Men lot giới thiệu và lru Y cua người dich 


hướng vè một mục tiểu: và khi mục tièu này đã dat được. người ta 
lại tháng thốt thấy rằng mình chăng tìm thấy được diều gì ngoài 
chính điều mình đã mong muốn. CH điều đáng quan tâm näm 
ngay hen (rong toàn bộ sự vận động ây. Khi con người theo đối 
cuộc dòi mình. thi mục đích cuộc đời có thể to ra hét sức hạn ché. 
nhưng thật ra ca toàn bộ cái decursus vitae [latnh: dòng đời] cùng 
được bao ham hết o trong đó, Cũng thể và cũng vi lý do đó. nor 
dung cna D THIỆN -EUVỆT dói là toàn bộ xự triên khai đã bày ra trước 
mặt ta cho tới thời diem này. Bước đi sau cùng là sự thức nhận 
rằng chính taàn bộ suw triên khai và phát huy dv là cái tạo nên nội 
dung Và sie quan tâm của mình. 


Hơn nữa. đây còn là tắm nhìn triết học; tất cả mọi sự. xét cho riêng 
nó. to ra là một cái gì bị han che. lại có được giá trị của nó khi nó 
thuộc về cái Toàn bộ và khi nó là mômen của Y niệm. Đỏ là lý do 
và cách thức mà ta đã có được nội dung. và điều bây giờ ta còn có 
them là sự nhận biết rằng: nội dung là sự phát triển sông động cua 
Y niệm. và cái nhìn hỏi có đơn gián này được hàm chứa ở trong 
hình thức. Mỗi một cấp độ được xem xét cho tới nay là một hình 
ảnh về cái Tuyệt dối. nhưng thoat đầu còn ở trong một cách thức bị 
hạn ché, và. vì the. nó tự thôi thúc tién lên đến cải Toàn bộ mà sự 
triển khai của nó chỉ là điều må ta đã gọt là “hương pháp?” (8237. 
Giang thêm). 


Tóm lại. cái Đúng thật là “cái Toàn thê có he thống” (92431. là sự 
vận động mà kết qua không bị tách rời khoi nó. cũng không trôi 
tuột vào trong sự bất tận mà tự thể hiện như là cái Toàn bộ. Cuỗi 
Lögic học. tham vọng cua Hegel là cho thấy SỰ rong suốt hoàn 
toàn, nghĩa là: không còn có mội nội dung nào thoát ra khỏi cái 
toàn bộ đã trở thành "trong suốt" Ấy. Cải tôn tại trông röng của sự 
bắt đầu nay đã tự triển khai thành cát Town the của tính quy định. 


11.5: Kết luận 


Vào các thập niên đầu thé ky XX, Frege và Husserl dä kích thuyết 
duy täm-Iy-hoc (Psychologismus) trong Lögic học — cũng là v án dè 
trung tâm của Hegel — nhung không thèm nhắc đến tên Hegel và 
cảng không quy chiều đến công trình Khoa học Lögie. Không khí 

“chóng Hegel” từ nửa sau thẻ ky XIX vẫn còn tiếp tục cho den giữa 


Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dịch XCV 
SE 


thé kỷ XX ở Âu Mỹ. Nhưng hiện nay, tỉnh hình đã đôi khác. Zögie 
học trở thành trung tâm của việc nghiên cứu về Tegel. và chính 
trong bối cảnh các cuộc thảo luận của triết học đương đại về ngôn 
ngữ đã khiến cách đặt vấn đề của Hegel trở nên lý thú: những phạm 
trù trong tư duy và lời nói của ta là bất tất hoặc tuân theo một “tính 
lôgíc” nội tại, vượt lên khỏi những dị biệt về văn hóa và lịch sử? 
Một văn bản tưởng đã trở thành quá khứ nay tỏ ra vẫn còn tính thời 
sự, và lập trường kiên quyết của Hegel buộc ta phải tìm hiểu ông 
một cách trung thực. de, nêu muốn bảy tỏ ý kiến tán thành hoặc 
phán đối. đều phải có “nö lực và sư kiên nhẫn của Khái niệm”. 


Dù nhìn từ viễn tượng nào, điều | đáng ghi nhận nơi Hegel và chủ 
nghĩa duy tâm Đức nói chung vẫn là việc xác định nhiệm vụ của 
triết hoc (va từ đó, tạo nen hứng thú ben lâu đối với triết học): triết 
học là nỗ lực làm việc cho sự giải phóng của tư duy và cả của hành 
động thực tiễn của con người. Cả hai gắn liền chặt chẽ với nhau: 
không thể có một thực tiễn tự do nếu không có tư duy tự do cũng 
như không có một tư duy tự do nào lại không mang lại hiệu quả 
thực tiễn. Triết học — như là * "ngữ pháp” và “không gian cộng 
hưởng” của Tự do - là chìa khóa cho một thế giới nhân đạo đích 
thực vå không bị tha hóa. Không có "ngũ pháp“ và "không gian“ 
này. ta vẫn có một thể giới nhưng đó là the giới xa lạ. không được 
thâu hiểu. không được khai phá. nghĩa là. một thé piới không phải 
là nơi con người có thể cư ngụ như ”ong-nhà-cid-chinh-mình `. 
Không ai chờ đợi sự tiêu biến dễ dàng của sự không-tự do, nhưng 
quả lå cần có một lao động bèn bí nơi "vương quốc của Tự do”: sự 
tự trị của tư duy và hành động là một tiên trình sở đắc liên tục để 
không tự biến mình thành dé vật. thành bẩy đàn. Vì thể, “ső phận” 
của con người phụ thuộc không it vào những phạm trù và cấp độ 
phạm trù mà con người tư duy. Nhại theo một cách nói, có thể bảo 
rằng: “hãy cho tôi biết bạn suy nghi bång những phạm trù nào. tôi 
sẽ nói bạn là người như thế nào”, bởi phạm trù vươn xa đến đâu, 
Tự do của con người cũng vươn xa đến đấy. Và đó chỉnh là giá trị 
båt hủ của triết học duy tâm Đức từ Kant den Hegel, hiểu như là 
nen triết học v è pham trù và phê phán phạm trù. và do đó, cũng tức 
là nền triết học về sự Tự do. 
BVNS 
Phương thao thê thê... Bình Lợi châu 
Doan Ngọ, 6.2008 


LỜI TUA 


CHO LÀN XUÄT BẢN THỨ NHÁT 
(1817)? 


S11™ 1. Nhu cầu cung cấp cho những người nghe một hưởng dẫn đẻ 
theo dõi các khóa giáng triết học của tôi là cơ hội trực tiếp 
nhất khiến tôi cho ra mặt tập sách tông quan này về toàn bộ 
phạm vi của triết học sớm hơn dự định. 


2. Tính chất của một tập sách đại cương tất nhiên không bao 
gòm một sự trình bày cặn kẽ những ý tưởng xét vẻ mặt sói 
dung mà nhất là còn bị giới hạn ở việc trình bày sự dien 
dịch có hệ thống về chúng: tức một sự trình bày phải chưa 
đựng những gì thường được gọi là sự chứng minh?” vån 


I a Ai Bram Sea 3. o ZE = vu š i : BS 
H gó trang ben lẻ trái môi trang là số trang trong zip A. “Tác phảm göm 20 tập 


cua NNB Suhrkamp midi tắc EN ("Werke in zwanzig Bänden”, Suhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft, 608), thường được dùng làm căn cứ trích dẫn trong gioi 
nghiên cứu về Hegel. Dấu * là chú thích của tác giả: dấu (1). (2)... là chủ thích của 
người dịch: đâu [ ] là phän nói thêm và đâu | là chỗ chấm câu lại của người dịch, 
Các chỗ in nghiêng là theo bản Suhrkamp. Những thuật ngữ quan trọng được chúng 
tôi ghi lại bằng nguyên văn tiếng Đức (dấu: a, b...) ở cuối trang. kèm cách dich sang 
tiếng Anh cúa ba dich giả T. F. Geraets, W. A. Suchting và H S. Harris (The 
Encyclopaedia Logic; Hackett Publishing Company. Inc, Cambridge. 1991) và, tùy 
trường hợp, của W. Wallace (Hegel’s Logic. Oxford, 1873 / 1892 / 1975) đề bạn doc 
dê tham khảo. 


12) Ngay tù 1802, Hegel đã thông báo ý định trình bảy triết hoc của minh như một 
HE thông, nhưng mãi đến năm 1817, ông mới cho ra mắt Bộ Bách khoa thư này, 
Ông vẫn chưa xem nó là hoàn tät, nen liên tục cái tiến trong hai län tái bán sau (1827 
và 1830). Mỗi lần tái bản. ông viết thêm một Lời tựa mới. Xem thêm: Chi; giải den 
nhập I. 


© Theo Hegel, “Chimg minh”, cùng với “Khái niệm” và “Hê thông". là một trong 
ba tiêu chuẩn của "Hệ thống khoa học". Tuy nhiên, cần lưu ý răng, Hegel luôn phản 
đối phương pháp "chứng minh" triết học bằng cách mô phỏng phương pháp của toán 
học vốn thịnh hành lúc đương thời. Xem thêm: Lời Tựa cho Hien tượng học Tinh 
than. 


2 Lời Tya cho lần xuất bản thứ nhất (1817) 


thiết yếu đối với một môn triết học [xứng danh là] khoa 
hoc. Nhan đề của tập sách này, một mặt, cho thấy toàn thể 
phạm vi của một [Hệ thống] toàn bộ, nhưng mặt khác. lại 
cho thấy ý định của tôi là đành việc lý giải chỉ tiết cho phần 
trình bày bằng miệng. 


3. Và chăng, trong một tập Đại cương [theo cách hiểu thông 
thường]. khi nội dung là những gì đã được tiền giả định và 
đã quen thuộc cũng như phải được trình bày trong một 
khuôn khổ ngắn gọn, thì mục dich của nó là sắp xếp nội 
dung ấy sao cho phù hợp một cách ngoai tại. Song. bộ sách 
này lại không phải như thế. | Nó nhăm trình bày một sự cải 
tiến mới me về triết học, dựa theo một phương pháp mà tôi 
hy vọng là sẽ được thừa nhận như là một phương pháp duy 
nhất đúng thật, một phương pháp hoàn toàn đồng nhât với 
nội dung của nó. | Vì thể, nêu hoàn cảnh cho phép, tôi nghĩ 
sẽ có lợi nhiều hơn cho người đọc khi mang lại cho độc giả 
một công trình cặn kẽ hơn về các bộ phận khác của triết 
học [triết học về Tự nhiên và triết học về Tỉnh thần, tức hai 
tập II và III của Bộ Bách khoa thư] dựa theo mô hình của 
Lôgíc học đã được tôi công bố như là phần nghiên cứu về 
bộ phận thứ nhất của cái Toàn bộ [hệ thống]. Tuy nhiên, tôi 
tin rằng, cho dù trong bộ sách này, [hai] phần nội dung nói 
trên — vón gần gũi với sự hình dung bằng biểu tượng”) và 
với những gì đã quen thuộc về mặt thường nghiệm — buộc 
phải chịu giới hạn vè độ dài, tôi vẫn có làm rõ rằng, đối với 
những sự quá độ [sang Tự nhiên và Tĩnh thân] — vốn chỉ có 
thể là một sự trung giới diễn ra thông qua Khái niệm?” —, 

thì phương pháp của sự vận động tién lên [của chúng] hoàn 

toàn khác với cả hai điều sau đây: vừa khác với trình tw 


a) Vorstellung / Anh: representative awareness. 


Khi Hegel đối lập “Khải niệm” với “sự hình dung bằng biểu tượng và những d 
đã quen thuộc về mặt thường nghiệm”, ông không muôn nói đến một hệ thông khải 


niệm trừu tượng, một “trật tự ngoại tại” thâu gồm cái thường nghiệm theo cách hiệu 
thông thường, trái lại, muôn nói đến Lôgíc học tư biện vạch rõ sự hạn chê của mợi 
tính bất tất và tùy tiện, để cho bản thân Sự việc tự thê hiện ra trong tiên trình "quá 


độ” và “tiễn lên" từ Khái niệm này sang Khái niệm kia. 


Lời Tira cho län xuất bản thử nhất (1817) 3 


SI? 


ngoại tai như các ngành khoa học khác đòi hỏi. vừa khác 
với "kiêu làm dáng" đã trở nên khá quen thuộc trong việc 
xử lý các đối tượng triết hoc”. | "Kiểu làm dáng” thời 
thượng này (iên-gid định một sơ đố) rồi sử dụng sơ đồ åy 
đề xác lập các sự song hành với chất liệu [nghiên cứu] một 
cách cũng ngoại tại và thậm chí còn tùy tiện hơn so với 
phương cách ngoại tại của các ngành khoa học khác. và. do 
một sự ngộ nhận kỳ lạ nhất, nó tỏ ra hài lòng về sự tất yếu 
của Khái niệm với toàn là những sự nói kết tùy tiện và bất 
tät. 


Ta cũng đã thấy sự tùy tiện tương tự đang chiếm lĩnh nội 
dung của triết học, bộc lộ sự phiêu luu của tư tưởng!® và 
đè nặng một thời gian khá dài lên nỗ lực của những đầu óc 
nghiêm túc và chân thành, mặc dù, ở phía khác, nó bị xem 
là sự ngông cuồng đã đạt tới tôt đỉnh của sự điên rò”. 
Nhưng, bất chấp vẻ oai vệ hay điên rồ, thực chất của nó 
cho ta thấy ngày càng rõ nhüng sáo ngữ quen thuộc cũng 
như cho thấy rõ hình thức của nó chỉ đơn thuần là trò làm 
dáng của một mánh khóe có ý, dễ học, thiện nghệ trong 
việc liên tưởng kiểu “baroque” [hoa mỹ, lố bich} với sự rồi 
räm đẩy vất va. | Nói thật, đây chỉ là sự tự lừa bịp chính 
mình và lửa bịp công luận đăng sau tám mặt nạ trịnh trọng 
mà thôi. Nhưng, ở phía ngược lại, ta cũng thấy sự nông cạn 
của việc (hiếu vắng tu tưởng bị đóng dinh thành một thuyết 
hoài nghỉ tưởng mhư hiền minh lắm dưới mắt họ và thành 
một thứ triết học phê phán rất khiêm tốn trong các yêu sách 


í 


® ein Schema voraussetzt / presupposes a schema. 


TI kén làm dáng”: ám chỉ trường phái Scheiling (H. Steffens, J. Görres, J. J. 
Wagner...) (dä bi Hegel phê phán trong Lòi Tựa quyển Hiện tượng học Tinh than 
(viết tắt: HTHTT) mười năm trước). bien “triết học vè sự đồng nhất" thành một “so 
đồ". (Xem HTHTT, §15, BYNS dịch và chủ giải, NXB Văn học 2006, tr. 26 và 
tip). 


(9 Am chỉ "kiểu làm đáng” nói trên. 


(N Am chi Jean Paul (trong tiểu thuyết Titan) tìm nơi trú Ân bằng cách chim đắm vào 


việc nghiên cứu "triết học đồng nhất". 


+4 Lời Tyra cho lan xuất bạn thứ nhát (1817) 


của nó đối với lý tính”: tư tướng của họ càng rỗng tuếch 
bao nhiêu thì lòng kiêu ngạo và huệnh hoang của họ càng 
lớn lên bấy nhiều! ~ Trong một thời kỳ khá dài. hai luỗng 
tư tưởng này đã học đòi tính nghiêm chính của nước Đức. 
nhưng lại làm mỏi mệt nhu cầu triết học sâu xa hơn của nó. 
| Hậu quả là sự bằng quan. dựng dưng. vắng. thậm chỉ là 
một sự khinh rẻ đổi với triết học xét như là một khoa học. 
khiến cho ngày nay. một sự khiểm tôn tự xưng như thế 
tưởng rằng mình có quyền ăn nói. bản thảo về những vấn 
để sâu xa nhất của triết học và có quyền phủ nhận nhận 
thức thuần lý đổi với triết học. một nhận thức vốn thường 
được hiểu dưới hình thức của những "hun cứ chứng 
mình `. 


5. Trong hai hiện tượng đã dè cập thì hiện tượng thứ nhất có 
thể phần nào được xem như là nhiệt tình của tuôi tre trước 
thời đại mới và đã bộc phát trong lĩnh vực khoa học cũng 

S13 như chính trị. Nếu lòng nhiệt tình nảy say sưa đón mừng 
buổi bình minh của Tỉnh thằn-đã-tươi-trẻ-lại. lập tức 
thưởng thức Y niệm mà không càn lao động vất vá gì hết, 
thoa thích it lâu trong niềm hy vọng và viễn tượng do buôi 
bình minh này đã mở ra. ta dễ đàng thông cảm với sự 
cuông nhiệt quá đáng của nó. bơi tận nen tảng. vẫn có mới 
hạt nhân [chán lý} nơi nó, còn lớp sương mù ban mai dang 
che phủ chân tướng của nó át sẽ sớm tự tan di”. Nhung. 
chính hiện tượng thứ hai mới là đáng kinh tom hơn. bởi ta 
thấy rõ sự cạn kiệt và bất lực nơi nó cho dü nó có ngụy 
trang và tỏ vẻ là bậc thầy tư tưởng cho muôn thể hệ triệt 


ID Am chỉ phái hoài nghi (còn gọi là "phái Common Sense) của G. E. Schulze và W. 
T. Krug và nhất là môn “Tâm lý học thường nghiệm (của Jacob Friedrich Fries) 
(xem HTiITT, Sdd, tr. 246 và chú thích 200 của N.D). Xem thêm: Chú giải dẫn 
nhập cho Lời Tựa 1. 


9 H . wf H Zus > ` jå WI h . 
m Dù sao, Hegel vẫn xem phái “Triết học động nhật (hay còn gọi là phải "trí thức 


trực tiếp”, “phái Lãng mạn”) chung quanh Schelling và Jacobi là có "hạt nhân chân 
WK" vì gån gũi với triết học tư biện của ông, trong khi ông xem phái hoải nghỉ là 
"nguy hại” hơn. (*Lòng nhiệt tình say sưa” ám chỉ yêu sách xem “Chân lý là đám 
rước cuồng nhiệt thần Bacchus" trong “Buổi bình minh của Tỉnh thần-đã-tươi-trở- 
lạ. Xem HTHTT. $§1 1. 47). 


Lời Tya cho lån xudt ban thứ nhái (1417) 5 


6. 


gia, nhưng lại không hiều họ là ai và nhất là không biết cả 
chính mình là gì. 


Tuy nhiên, vẫn có một điều đẳng vui mừng hơn khi nhận ra 


vả cần nhắc den. đó là: khác với hai xu hướng trên. sự quan 
tâm đối với triết học vả tình yêu nghiêm chính dành cho sự 
nhận thức cao hơn [do sự quan tâm Ấy tạo ra] vần không 
suy suyên và không hè khoa trương. Cho dù sự quan tâm 
này đổi khi còn buộc mình quá chặt trong hình thức cua 
mòt củi Biết trực tiếp và cua (uh cam. song, nó vẫn biểu lộ 
động lực mạnh mè ben trong để hướng tới xự thức nhận 
hop Ít tính, một sự thức nhận duy nhất mang lại phâm giá 
cho con người. | Trên hết. nó biću lộ được điều này. hởi 
người ta đạt tới quan điểm [hay chỗ đứng] vè cái Biết tr ực 
tiếp chí như là kết quá của cái Biết triết học. khiến cho cái 
Biết triết học — mà nó đường như khinh rẻ -= chí ít cũng đã 
được nó thira nhận như là môt điều kiện! ID _ Dành cho sự 
quan tâm này: đối với việc nhận thức về Chân IC. tôi xin nỗ 
lực cung cấp một sự dẫn nhập hay một đóng góp de thoa 
mån nó. Mong räng một mục đích như thé sẽ được sự quan 
tâm nảy đón nhận một cách thuận lợi. 


Heidelberg. tháng năm. 1817. 


(1 


WIER xét khả thiện cảm ve “cái biết trực tiếp" (am chi Jacobi), vi Hegel xem lập 


trường cửa Jacobi là sự quá độ từ thuyết duy nghiệm phè phản của phản lớn những 
người chịu ảnh hưởng của Kant sang "triết học tư biện”. (Xem: Chú giải dän nhập 
tiếp theo đây vå Chú giải dẫn nhập cho § S§6©L-78). 


6 Lời Tựa cho làn xuất bản thứ nhất (1817) 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP 
LỜI TỰA CHO LÀN XUẤT BẢN THỨ NHÁT (1817) 


Triết học như là MỘT Triết học, MỘT Hệ thống, MỘT Phương 
pháp “duy nhất đúng” 


Hegel đã viết ba Loi Tuer cho ba lần xuất bản của bộ Bách khoa thư 
(1817. 1827. 1830). Tính chất của ba Lời Tựa này được Hegel nói rõ 
trong Lời Tựa I1. Theo ông, đó là việc "phải lên tiếng về những vấn đề 
vốn nằm bên ngoài hoạt động triết học” do có "quá nhiều tình huống và 
sự kích thích”. Ông biết rằng "thật là bất tiện và thậm chí nguy hiểm khi 
dän mình vào một lĩnh vực xa lạ với lĩnh vực khoa học” (Lời Tựa HH, 
$14). Vì the, ba Lời Tựa trở thành ba tiểu luận có tính “phê phán thời 
đại”. gän lien việc phê phán các trào lưu đương thời với mục đích minh 
định lập trường và giá trị của nên triết học của chính ông. Đề làm việc åy, 
ông phai dùng lối viết tranh luận. có khi rät gay gắt và "hung hăng”; và 
chính lối hành vän này, trong thực tế, đã làm giảm hơn là làm tång uy tín 
của ông. nhất là đã gây tổn hại không ít đến việc tiếp thu công trình này. 
Phần đông các tác giả đời sau không ưa ông đã không ngừng trích dẫn từ 
ba Lời Tựa này để công kích ông. cho nên, có thẻ nói, ba Lời Tựa này là 
một thất bại. hay ít ra là một việc công bổ "thiểu may mắn” của Hegel, 
che mờ nội dung đích thực của tác phẩm. Ta có thể hiểu thêm nhiều về 
Hegel qua ba Lời Tựa này. nhưng, dé đến với ông một cách cởi mở và 
"thanh tân” hơn. có lẽ nên bắt đầu đọc từ phần "Dän nhập `"! 


- Hegel nhắn mạnh ngay từ đầu rằng công trình này chỉ là một tập "Đợi 
cương ` (Grundriss) cho một “Bách khoa thư các Khoa học triết hoc”. 
Nhiệm vụ của một tập "Dat cương” là mang lại một cái nhìn tổng 
quan về "toàn bộ” Triết học, còn vẻ "nội dung” và "su chứng minh” 
thì dành cho việc minh giải thêm bằng miệng. (Phần Giảng thêm này 
được các môn sinh ghi lại và được địch trọn ven, chi có điều ta không 
biết nó có thực sự "đầy đủ” chưa). 


- Điều quan trọng cần chú ý ở đây là: Hegel không nói vè triết học “của 
ông” mà giới thiệu một “tổng quan về toàn bộ phạm vi của triết học” 
(811), trình bày “một sự cải tiễn mới mẻ về triết học”. Ta nhớ den 
một giai thoại nỗi tiếng khi Hegel trả lời sự tán duong của một mệnh 
phụ phu nhân ở Berlin: "Cái gi trong triết học của tôi mà là “của tôi” 


Lời Tua cho lin xuất bạn thứ nhất (181 7) 7 
ee rn N Er EVER ah an une E ee 


thì là sai”. Không phải Hegel tỏ ra khiêm tốn về cá nhân mình, mà 
muốn nói nhiều hơn thế: ông có tham vọng theo đuổi “một phương 
pháp mà tôi hy vọng sẽ được thừa nhận như là một phương pháp duy 
nhát đúng, một phương pháp hoàn toàn đồng nhất với nội dung của 

nó” (§11, 3). Quan niệm ve một phương pháp ' 'đồng nhất” với nội 
Tự chính là đòi hỏi rằng sự vận động của Khái niệm phải đồng nhất 
với sự vận động của bản thân Sự việc. Nói khác đi. như ông sẽ khăng 
định ơ $13 về quan niệm của ông về lịch sử của triết học: "Nơi các 
nên triết học khác nhau â ấy, lịch sw của triết học một mặt cho thấy rằng 
chỉ có Mgt triết học ở các giai đoạn hình thành khác nhau, và. mặt 
khác. cho thấy rằng các nguyên tắc đặc thù làm nền tảng cho từng mỗi 
hệ thống đều chỉ là các chi nhánh của một và cùng một cái toàn bộ. 
Nền triết học ra đời muộn nhất về mặt thời gian là kết quả của mọi nen 
triết học ra đời trước đó. và. vì thế. chứa đựng các nguyễn tắc của tất 
cả chúng: cho nền, nếu nó quả xứng đáng với danh hiệu triết học. thì 
nó là nền triết học được khai triển nhiều nhất, phong phú nhất và cụ 
thể nhất" (858). 


Quan niem ve Một triết hoc với phương pháp duv nhất đứng và, do đó, 
xem mọi triết học khác đều chi là các chi nhánh hay các cap độ thấp 
kém sẽ phải được vượt bỏ trong Hệ thống triết học tối hậu làm cho 
Hegel trở thành người đầu tiên viết lịch sử của triết học như một toàn 
bộ có hệ thống. nhưng đồng thời cũng trở thành cha đẻ của phong 
cách độc đoán, thủ tiêu đối thoại trong quan hệ với Nhiều nen triệt học 
khác. Với Hegel, không thể có “các cái nhìn khác nhau về triết học, 
bởi không thẻ bảo... “ánh sáng và bóng tối là hai loại ánh sang khác 
nhau được?" (813, S50), (Xem: Chú giái dän nhập cho 8826-78). 


- Sau đó, Hegel mở màn một cuộc tấn công trên hai "mät trận ” và cuộc 
tấn công này. tuy có thay đổi chút ít về màu sắc. vẫn là nét chủ đạo 
trong cả ba Lời Tựa. 


Một mặt, Hegel phê phán các phương pháp đang thịnh hành trong các 
khoa học “khác” — tức trong các khoa học thường nghiệm — chuyên 
sắp xếp "những chất liệu theo một trật tự ngoại tại, đồng thời cũng là 
các phương pháp tr ong các trào lưu triết học muốn gò ép các nội dung 
nhận thức có sẵn vào trong những "sơ đả” được tiên-giá dinh, Sự phê 
phán này có vẻ vừa nhám đến tàn dư của triết học trường, ốc thuộc 
trường phái siêu hình học của Leibniz- Wolff, vừa nhắm đến một số 
những “câu tạo” theo kiểu sơ đồ nơi Kant. Sự phê phán này cũng dành 
cả cho khuynh hướng triết hoc fir bien mà người đọc đương thời dễ 


Lời Tựa cho hin xuất bạn thứ nhất (18517 


dàng nhận ra là muốn ám chỉ trường phái Schelling. nhất là việc áp 
dụng một cách khá bí - hiểm phương pháp về "Lực” (Potenzen- 
Methode) của Schelling trong triết học-tự nhiên của chủ nghĩa lãng 
mạn. Hegel dành những lời khá nặng nề cho khuynh hướng này: sự 
"lừa bịp chính mình và lừa bip công chúng”! (Xem thêm: Phê phán 
triết học Schelling trong Hiện tượng học Tình thân. Lời Tựa. RVNS 
dich và chú giải, tr. 28 và tiếp). 


Hướng tấn công thứ hai của Hegel là nhằm chống lại cải mà ông g gọi là 
SỰ "nöng cam Của VIỆC thiểu uống tư tương” "huênh hoang và ròng 
ech” (812. 4). Ông muốn nói đến môn Tâm lý học thường nghiệm. 
hay đúng hơn một thứ "chủ nghĩa Kant bị tâm lý học hóa” của Jacoh 
Friedrich Fries (bạn đồng nghiệp của Hegel ở Jena và sau Se Hegel 
kế thừa phế giáo sư của J. F, Fries ở Heidelberg sau khi J. F. Fries bị 
cách chức nào năm !§17). Theo Hegel (xem: Bác h khoa Hà HI, Triet 
hoc về Tinh thần: 88377- 387 và Lời Tựa cho “Các nguyên DC cua I iči 
học vẻ pháp quyền, 1821). “tinh thần chủ quan” là mat" "tắm gương 
phản ánh Y niệm vĩnh cứu”. do đó chỉ có tr tết học — chứ không phai 
tâm ly học thường nghiệm — mới có thể nghiên cứu được nó một cách 
trọn vẹn. Tâm lý học thường nghiệm chỉ quan sát và m tả những 
"quan năng” của tính thần con người. nhưng không "suy tưởng” về 
chúng. do đó. xem Tỉnh thần chủ quan — vốn là hình thái hữu hạn sóng 
động của sự vô hạn tuyệt đối — như là một tính thần tĩnh tại chứ không 
phái như sự biến động. như sự phủ định, nói ngắn. như là "hoạt động”. 
Theo Hegel. tỉnh thân không phải là cái gì "cñng” hoạt động mà là 
bạn thân sự hoat động, nên chỉ có phương pháp triết học tu biện mới 
lý giải được Tinh thân (chủ quan) của con người. Đối với "hiện 
tượng" thứ hai này — mà Hegel gọi là "đáng kinh tom hơn” vi “sự cạn 
kiệt và bất lực nơi nó” — Hegel chỉ dành cho nó sự khinh bi! 


Lời Tựa lại kết thúc båt ngờ bằng một sự hòa diu, vì ông tin rằng trong 
các trảo lưu bị ông phê phán đầu tiên. dù sao "tình yêu nghiêm chinh 
đối với nhẹn thức cao hon” và “sự quan tâm đến nhân thức về Chan 
tý” vẫn chưa hoàn toàn bị bóp nghẹt. Sai lầm của chúng chi là "nhiệt 
tình bộc phát của tuổi trẻ tưởng có thể thưởng thức Ý niệm mà không 
cần lao động vất vả gì hết” nên “có thể thông cam” được (813. 5). Đặc 
biệt, đối với Friedrich Heinrich Jacobi — người chủ trương một cái 
Biết (rực tiếp về cái Tuyệt đối bằng trực quan và lòng tin —, Hegel có 
sự thay đổi thái độ đáng chú ý. Nếu trong các tác phâm thời trẻ ("Tin 
và Bier”, 1802: "Diem sách ve Jacobi”. 1817). Hegel dä kich Jacobi 
kich liệt, thì nay ông thấy Jacobi vẫn là kẻ g gån gũi ông nhất trong lòng 


Lời Twd cho tån vuốt bạn thử nhất (1917) 9 


tin vào khả năng nhận thức được Chân lý tuyệt, đổi. thậm chi. ông 
muốn dành cá bộ Bách khoa thư này để “cung cấp một sự dẫn nhập 
hay một đóng góp de thỏa mãn nö” (813.6). nói rõ hơn. là dé nâng 
"lòng tin trực tiếp” ấy len cấp độ của nhận thức tư biện bằng ` 'Khái 
niệm” của [legel, Trong Lời Tựa II, ông xem sự “hạn chế" của trào 
lưu này chỉ là do "hoàn cảnh bên ngoài của tôn giáo trong một thời kỳ 
đặc thù mà thôi” (như là một phản ứng trước triết học Khai minh và 
trước sự phê phán của Kant): "Một thời ky như thé quả là đáng phản 
nản. vì nhu câu bức bách lúc bấy giò chỉ là tạo nen dire tin đơn thuän 
đối với Thượng de - một nhu cầu mä ngay cå một triết gia Kiệt xuất 
như Jucobi cũng rất xem trọng — và cũng chi dè đánh thức một đức tin 
Kitö giáo láy tình cam làm trung tâm diem” (Lời Tựa 1. S28, 11). 
Hegel viết tiếp ngay: "Dù vậy. ta đồng thời không the không thừa 
nhận nhing nguyên tắc cao hơn [tức: những nguyên tắc tư biện của 
Hegel] cũng được thè hiện ở trong đó” (nt. S28. 11). 


- Loi Tựa IT sẽ là nơi Hegel nhắn mạnh và biện minh quyết liệt cho 
"những nguyên tắc cao hon” Ấy và sẽ còn phân tích. phê phán cận kẻ 
chu trương của Jacobi trong phân Den nhập: §6|-78: "Lập trường thử 
ba của từ tương đổi với tỉnh khách quan: Cát Biết trực tiện”. Xem 
thêm: Chú giai den nhập cho §§61-78). 


LỜI TỰA 


CHO LÀN XUÁT BẢN THỨ HAI 
(1827) 


S13 1. Người đọc thành thạo sẽ tìm thấy trong ấn bán mới này 
nhiều phân đã được soạn lại và phát triển thêm nhiều quy 
định chi tiết hơn. | Khi soạn lại, tôi đã cỗ giảm nhẹ và rút 
bớt [phương diện] hình thức của sự trình bày. cũng như 

S14 thông qua các phần Nhän xé?!” được viết dài hơn để làm 
cho các khái niệm trừu tượng đến gần hơn với cách hiểu 
thông thường và với những hình dung cụ thê về chúng. The 
nhưng, sự ngắn gọn vôn cần thiết đôi với một quyền Đại 
cương cùng với chất liệu dù sao vẫn khá tối tăm khiến cho 
ån bán lần thứ hai này cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ giống 
như lần xuất bản thử nhất, đó là một bản văn cân minh giải 
thêm bằng những lời giảng bằng miệng. Tuy nhan dè của 
một bộ Bách khoa thư thoat đầu nhằm dành chỗ cho sự tập 
hợp các bộ phận một cách ngoại tại với mức độ ít chặt chẽ 
hơn về phương pháp khoa học. nhưng chính tính chất của 
Su việc [đối tượng nghiên cứu] buộc rằng sự nói kết lôgíc 
vẫn phải lå cơ sở nên tảng cho nó. 


2. Có quá nhiều tinh huöng và sự kích thích đã buộc tôi phải 
lên tiếng về những vấn đề vốn năm bên ngoài hoạt động 
triết học của tôi: những vấn de ấy có khi khá phong phú. có 
khi lại quá nghẻo nàn trong tinh thần nên việc lên tiếng một 

cách công khai về chúng chỉ có the dien ra ở đây, trong một 
Lời Tựa. | Và mặc dù các vân đề này tự cho răng có quan hệ 
ít nhiều với triết học nhưng lại không để cho ta thảo luận 
một cách khoa hoc. cho nên chúng không hè đi vào trong 
triết học mà là ở bên ngoài và cũng cãi cọ nhau ở bên ngoài 


an Phần "Ahan xét” trong mỗi tiểu đoạn (§) bắt dầu từ ¿ở? den nhấp ($1) cho tới 


hết (§2444) được in lùi vào bên phải một khoản nhỏ, phân biệt với chính vẫn và với 
phần “Giang thêm” được in bằng kiểu chữ nhỏ hơn. 


Lời Tựa cho lån xudi bạn thứ hai (1427) 


triết học. Thật là bất tiện và thậm chi nguy hiểm khi dän 
mình vào một lĩnh vực xa lạ với lĩnh vực khoa học. vì việc 
bàn luận và lên tiếng về chúng chăng giúp tăng tién gi cho 
sự hiểu biết khoa học vốn là cái duy nhất có thẻ mang lại 
nhận thức đích thực. Tuy nhiên. bàn qua về một vài hiện 
tượng văn hóa ấy cũng có thê hữu ích hay cẩn thiết. 


WI 


Dièu mà tôi đã và dang không ngừng nỗ lực trong hoạt động 
triết học của mình là øbán thức khoa học về Chân Ar. Đó là 
con đường khó khăn nhất nhưng cũng là con đường duy 
nhất có thể có được sự quan tâm và giá trị cho Tính thần. 
một khi Tỉnh thần đã dẫn bước vào con ¡đường của tư duy, 
không rơi vào áo tưởng huệnh hoang về con đường ấy mà 
giữ vững được y chí và lòng dũng cảm hướng dén Chân lý. 
Tỉnh thân át sớm nhận ra rằng chí có phuong pháp mới có 
thẻ chế ngự được tư tưởng. hướng dän tư tuong đến với Sự 
việc và giữ vên nó ở đó. Một sự theo đuôi có phương pháp 
nhu the tự cho thấy không gì khác hơn là việc khỏi nhục tro 
lại nội dung thực chất tuyệt đối [của Sự việc} ! mà tư tưởng 
thoạt đầu đã muốn thoát ra khỏi và đặt mình đứng len trẻn. 
song đỏ là một sự khôi phục nội dung ấy v trong môi 
trường?” riêng biệt nhất và tự do nhất của Tỉnh thẳnt?, 


Re 
ti 


4. Đã từng có một trạng thái hồn nhiên hơn và có vẻ hạnh phúc 
hơn — chưa phải là đã quá xa xôi — khi triết học cùng nắm 
tay song hành với các ngành khoa học và với sự đào luyện 
{văn hóa]. | Một giác tính được khai mình đã hài lòng một 
cách đúng mục khi cân đối được giữa nhu cầu cua sự thức 


: b ; 
Il absoluter Gehalt that absolute import: | ? Element “element, 


[BEER A N F siy g & Pr 2 % 
OD Figu đoạn này nèu cò done har cơ bhur a) triết học là "nhận thức khoa học vé 


Chân ly”: b) "con đường duy nhất” @ phương pháp”) của triết học tướng nhu "vượt 
ra khoi Sự việc” [thực tại. hiện thực] và “đứng lên trên Sự việc”. nhưng thực ra là 
“hướng dẫn tư tưởng den với Sự việc” và "khôi phục” nội dung thực chất của Sự 
việc trong “mỗi trường của Tình thắn”. phù hợp nhất và tự do nhất déi với nội dung 
thục chất å ấy. Câu (...) “giù vững được ý chí và lòng dũng cảm hướng đến Chân ty“ 
nhắc lại khẩu biệu nổi tiếng đã được Hegel dùng để kêu gọi sinh viên trong "Dien 
vän khai viang o đại hoc Berlin ngày 22.10.1818. 


tới Tuwa cho lån xuất ban thứ hai (1827 13 


nhận”? và với nen tôn giáo [của nö], và cũng thế. khi hòa 
giải được học thuyết vè pháp quyền tự nhiên của mình với 
quyền lực nhà nước và chính trị: và môn vật lý học thường 
nghiệm cua nó được mang danh hiệu là ' “triết học tự 
nhiên“! . Song. nên hòa bình là khá mong manh. và nhất là 
khi có một sự mâu thuẫn nội tại giữa sự thức nhận Ấy với 
tôn giáo cũng như giữa [học thuyết] pháp quyền tự nhiền 
với Nhà nước ở trong thực 18. Thẻ rồi ai đi dume nấy và sự 
mầu thuẫn đã phát triển đến độ chín mua? thế nhưng. ở 
trong triết học. Tỉnh thân đã hân hoan chào mừng sự hòa 
giải của nó với chính mình. đến nỗi khoa học triết học chỉ 
còn mâu thuẫn với bản thân sự mâu thuận nói trên và với 
việc che đậy sự mâu thuẫn ấy mà thôi!Š, Chi là một định 
kiến ác ý khi cho tằng triết học đứng dói lập lại môt cách 
trực diện với bất kỳ nhận thức cảm tính nào của kinh 
nghiệm. hay với hiện thực hợp lý tính của pháp quyền. với 
tôn giáo và lòng tín ngưỡng hồn nhiên. | [Thật ra] bán thân 
những hình thái này {của ý thức] deu được triết học thừa 
nhận và thậm chí được triết hoc biện minh. | Thay vì déi lập 
lại với chúng. Tinh thän-tu duy™ thâm nhập sâu vào nội 
dung thực chất (Gehalt) của chúng: học hói từ chúng và lớn 
mạnh lên cùng giöng như đã học hỏi và lớn mạnh từ những. 
trực quan vĩ đại về giới Tự nhiên, lịch sử và nghệ thuật. bởi 
lẽ cái nội dung vững chắc này. một khi đã được sus tưởng. 


f9 Einsicht’ insight;  denkender Sinn ` the thinking mind. 


13 ` : Sing 3 Së ` PER S Ke x 
I Ẩm chỉ "tên giáo tự nhiên” hay “tôn giáo thuận lý” cua phong trào Anh sáng 


(Khai mình). 


OD Chi sự máu mån ngày cảng gay gåt giữa giáo phải Pietismus [Kiên tin] (J. G. 


Hamann) với xu hướng Khai minh cực đoan. 


us Trong triết học có một sự “hòa giai đúng thật của nó või chính mình”: tức sự 
hòa giải giữa triết học và tôn giáo (vì cà hai có cùng "nội dung”. và trong chừng 
mực tôn giáo là tôn giáo "đích thực”), vừa chóng lại thuyết nhị nguy An trừu tượng. 
chỉ thấy sự "mâu thuẫn” giữa triết học và tôn giáo. vừa chống lại "việc che đậy” sự 
mâu thuẫn có thật giữa lối tư duy hình tượng của tôn giáo và lỗi tư duy tư biện-khái 
niệm của triết học. Ở đây, ám chỉ sự tái sinh hay sự khôi phục "triết học tư biện” với 
Fichte. Schelling và bản thân Hegel. 


14 Lời Twa cho lần xuất bạn thứ hai (182 7) 


chính là bản thân Ý niệm tr biện”. Sự xung đột với triết 
học chỉ xảy ra là bởi vì miếng đất này [triết học] đi ra khỏi 
tính cách riêng có của mình, tức là khi nội dung của nó bị 
giả định là có thể näm bắt được ở trong các phạm trù và bị 
làm cho lệ thuộc vào các phạm trù, thay vì hướng dẫn. để 
cho các oun trù ấy vươn den Khái niệm và được hoàn tät ở 
trong Ý nệm? 


5. Khi giác tính” của nền văn hóa khoa học phổ quát [của 
chúng ta] phát hiện ra rằng không thể có được sự trung giới 
S16 nào với chân lý nếu đi theo con đường của khái niệm hữu 
hạn thì kết quả tiêu cực quan trọng này thường mang lại hệ 
quá trái ngược hån với hệ quả nām một cách mặc nhiên, 
trực tiếp ớ trong ấy. Ý tôi muốn nói rằng. thay vì làm cho 
các mỗi quan hệ hữu hạn được loại bỏ ra khói sự nhận thức. 
thì sự xác tín [mới mẻ] ấy lại thú tiêu mỗi quan tâm đến 
việc nghiên cứu về các phạm trü và thủ tiêu luôn sự chú ý 
và sự cần trọng trong việc sử dụng chúng. | Việc sử dụng 
các mối quan hệ hữu hạn ấy chỉ cảng trở nên hời hợt hơn, 
vô ý thức hơn và thiếu phê phán hơn như thể ta đang bị rơi 
vào tình thế tuyệt vọng. Từ cái nhìn sai lầm răng tính bất 
túc của các phạm trù bữu hạn trong việc năm bắt chân lý át 
dẫn đến sự bất khả của nhận thức khách quan, người ta lại 
rút ra sự biện minh cho việc phát biểu và phủ nhận {chân lý} 
dựa theo những tình cảm và tư kiến chủ quan. | Người ta 
đưa ra những cam kết thay vì những luận cứ chứng minh 
cùng với vô số những lời kể lễ vè tất cả những “sự kiện” 
được tìm thấy ở trong “ý thức”: những sự kiện này cảng 
thiếu tính phê phán bao nhiêu, chúng càng được xem là 
Il Verstand / Understanding. 
6) .y niệm tư biện ” không phải lä một cấu trúc tư tưởng nào đó xa lạ với hiện thực 
mà là "nội dung vững chắc” về kinh nghiệm cụ thể và hiện thực. trong chừng mực 
"néi dung này được suy tưởng” bằng triết học. Do đó, sẽ là một “dinh kiến ác ý“ khi 
cho rằng triết học mâu thuẫn hay loại trừ kinh nghiệm cảm tính và thực tại pháp 


quyên, trái lại, triết học là sự “biện mình" về tư tưởng cho các “hình thải” này của 
hiện thực. (Xem: Chủ giải đẫn nhập cho $$1-18). 


a7 “Các phạm trù” nói 6 đây là các phạm trù hữu han, cứng nhắc của giác tính. 


Lời Tựa cho lần xuất bản thứ hai (1827) 15 


"thuần túy” bây nhiêu! ’ Không hề được nghiên cứu sâu xa 
hon, các nhu câu tối cao của Tỉnh thân lại được xây dựng trên 
một phạm trù khô căn và vô vị. đó là phạm trù vê sự /rực tiếp 
và để cho phạm trù ấy định đoạt), Nhật là khi bàn đến các 
vấn dé của tôn giáo, ta lại thấy nỗ lực triết lý bị gạt hắn sang 
một bên, làm như thể mọi điều nguy hai đều được loại bó cùng 
với việc làm ấy và sẽ đạt được sự an toàn, chống lại sai lâm và 
lừa déi, | Và thế là việc mưu cầu Chân lý lại được tién hành 
bằng việc “lý sự” (Räsonnement) dựa trên các giả định được 
rút ra từ đâu đó. | Nói khác đi, người ta [tiếp tục] sử dụng các 
quy định tư duy thông thường như bản chất và hiện tượng, căn 
cứ và hệ luận. nguyên nhân và kết qua v.v... và tiếp tục suy 
luận một cách quen thuộc dựa theo các quan hệ này hay các 
quan hệ khác của tính hữu hạn. “Thoát khói cái ác, rồi cải de 

van côn nguyên!" PCO và cái ác Áy còn tệ hại gấp mười län trước 
đó. bởi nó được tin cậy hoàn toản và không bị ai nghỉ ngờ hay 
chỉ trích cả. | Họ làm như thể cái ác - tức triết học! - cần phải 

S17 loại bỏ, là cái gì khác chứ không phải là sự tìm tòi chân lý, là 
cái gì khác chứ không phải là kẻ có ý (hức về bản tính và giá 
trị của mọi quan hệ tư duy vốn quy định và nỗi kết mọi nội 
dung?” 5 


IR Am chỉ các nhà lý luận vẻ “các sự kiện của yý thức” sau Kant. 


09 Am chi Jacobi là người chủ trương mạnh mẽ nhất cho “cái biết trực tiếp" vốn đã 
bị Hegel phê phán mạnh mẽ trong HTHTT (1807). Jacobi đã mắt trong thời gian ấy, 
nên déi tượng phê phán trực tiếp của Hegel trong thời kỳ này ở Berlin là 
Schleiermacher. (Xem; Chú giải dẫn nhập cho Lời Tựa IH). 


0) Cải bien một câu nói của nhân vật Quy Mephisto trong kịch Faust của Goethe: 
®Một kẻ Ác chết đi, nhiều kẻ Ác vẫn còn” (câu 2509, Phần I, Bếp phù thủy, Quang 
Chiến địch, NXB Văn học, 2001, tr. 126). 


tn Nội dung chính của tiểu đoạn này: sự thức nhận “tiêu cực” rằng nhận thức giác 
tính là hữu hạn (Kant) nen khöng thể nắm bắt được chân lý, đã không dẫn đến sự 
thức nhận sâu sắc hơn về nhu cầu của phương pháp tư biện để khắc phục. Trải lại. 
các phạm trù cúa giác tính - như trong một "trạng thái tuyệt vọng - càng bị sử dụng 
một cách thiếu phê phán, tạo ra sự ngộ nhận rằng nếu không nhận thức được chân Iy 
bằng tư duy g ziác tỉnh thì chỉ còn cách thay vào đó bằng "tinh cam” hay "nhận thức 
trực tiếp "`. Với Hegel, trước “nhu cầu tối cao của Tỉnh thần”, “tinh cam” chỉ là một 
phạm trù "hết sức nghèo nàn” và đã bị ông phê phán nặng lời trong HTHTT và trong, 
“Các bài giảng về triết học tôn giáo”, nhất là ở chương I: “Các hình thức của ý thức 
tôn giáo”: I. hình thức tình cam”. (Xem thêm: Chú giải dẫn nhập: 2). 


16 Lời Tựa cho lån xuất han thứ hai (1927) 


6. Nhưng, bản thân triết học trải nghiệm số phận tệ hại nhất cúa 
nó là khi bị ở trong tay những kẻ làm việc với nó. nghīa là vira 
lĩnh hội vừa phán đoán vè nó#?, Đó là khi “Sur việc` ’ [hay "Sự 
kiện”] ( (Faktum)?Ð vón sống động của thé giới vật lý hay tỉnh 
thần và nhất là tôn giáo bị xuyên tac bởi những sự phản tư 
không đủ sức năm bắt được tính sống động này. Xét riêng bản 
thân nó thì sự lĩnh hội này cũng có ý nghĩa trong việc lần đầu 
tiên nâng Syr việc lên thành một cái gì-được biết. và khó khăn 
chính là năm ở bước quá độ từ Sự việc trở thành nhận thức vón 

chỉ có thể có được là nhờ sự suy niệm (Nachdenken). Tuy 
nhiên. trong khoa học (triết học tư biện]. thi khó khăn này 
không còn hiện diện nữa. Bởi vì Sự việc (Faktum) của triết học 
là nhận thức đã được xử lý tinh vi và sự lĩnh hội ở đây chỉ có 
thể là một sự “suy niệm” (Nachdenken) theo nghĩa là một sự 
tư duy nói tiếp tư duy (nachfolgendes Denken): còn lối phán 
xét [cứng nhắc, phiến điện của giác tính} mới là một sự "suy đi 
nghĩ lại” (Nachdenken) theo nghĩa thông thường 29 Chị duy 
có cái giác tính không phê phán ây mới thực sự tó ra không 
trung thành khi lĩnh hội trần trụi. Y niệm bị phát biểu ra một 
ge xác định [nghĩa là. phát biểu về một nhận thức rực tiép 
è Thượng đẻ]. | Giác tính ấy chăng thấy khó khăn hay nghi 
Fe gi trước những tien-giä định cứng nhắc. có định do né 
mang trong minh, thậm chí đến nỗi không du sức đẻ lặn lại Sự 
việc đơn thuần của Ý niệm triết học. Giác tỉnh này hợp nhất 
trong lòng nó cả hai điều sau đây một cách lạ lùng: nó vừa 
hoan toàn sai lệch với Ý niệm. vừa tỏ ra mâu thuẫn trực dien, 


CD Am chỉ việc tư duy tư biện bị xem thường hay bị đánh đồng với tư duy hữu hạn 


của giác tỉnh bởi chính những nhà triết học. 


3 ` ` DI 
3 peak”: trong thuật ngữ Hegel, "Faktum” khác với “Tatsache”. “Tatsache 


(Anh: fact} là sự kign thông thường: “Faktum” (Anh: tactum) là “Sy kiện” hay "Sự 
việc" còn cần phải được lý giải, gần đồng nghĩa với chữ “Sache” (Anh: matter of 
fact; the very heart of fact): "Sự việc”. 

C Nachdenken” (Anh: thinking-overs chi phương pháp triết học bắt đầu từ 
Descartes, vì thé, chúng tôi dich là “suy niêm" cho gần gũi với triết hoc Descartes. 
Ở đây, Hegel chơi chữ dôi với từ nachdenken”: “suy niệm ” với nghĩa là "tư duy 
nỗi tiếp tư duy” [tư duy về tư duy: phản tư về sự phản tư] theo đúng nghĩa tu bièn- 
biện chứng khác với “vuy đi nghĩ lại” của giác tính. mang đậm dấu ấn của sự phân 
biệt (chủ thẻ-đối tượng) của ý thức. 


Lời Tua cho lån xuất bam thứ hai (1827) I7 


SI8 


(25) 


chöng lại sự sử dụng của chính nó về các phạm trù: döng 
thời chăng hè bản khoăn räng còn có the có một lối tu duy 
khác đang hiện diện và đang được sử dụng tích cực so với 
lỗi tư duy cua nó. khiển nó lề ra phai hành xử theo moi 
kiêu khác hơn là theo li tư duy thông thường hiện nay. 
Chỉnh đó là lý do tại sao ngay Ý niệm của triết học tư biện 
cũng bị “đóng dinh” cứng nhặc trong định nghĩa trừu 
tượng, - bởi quan niệm cho rằng một định nghĩa thì phải to 
ra sáng súa và đứt khoát nơi chính mình. và chỉ có quy tắc 
điều chinh về phương pháp cũng như hòn đá thử ở nơi 
những biểu tượng dä được tien-gia định må thôi: quan 
niệm như thể ít ra đã không biết rằng ý nghĩa cũng như 
luận cứ chứng minh cân thiết của định nghĩa chỉ là ở ong 
sự phát triên của chính định nghĩa ấy và ở trong sự ra đời 
của nó như là ker qua của sự phát triên. Nói rõ hơn, trong 
khi Y niệm nói chung là nhất thể tinh thân cự thê. thì giác 
tính chi biết lý giải các quy định của khái niệm ở trong sir 
trừu tượng của chúng. nghĩa là. trong tính phiến điện và 
hữu hạn của các quy định này: và do đó, nhất thẻ tỉnh thần 
bị biến thành một sự đồng nhất trừu tượng vö-tinh thän?®. : 
Kết qua là: sự phân biệt (der Unterschied) không hiện dien 
trong sự đồng nhất này. trái lại. Tất cá là Môi — và ngay cá 
cái Thiện và cái Ác cũng là “một” ca trong số mọi cải còn 
lại! Và đó cũng là lý do tại sao tên gọi "He thöng-Döng 
nhất” (Identitäts- System) hay "Triết học- dòng nhất” 
(Identitäts-Philosophie) đã trở thành một tên gọi ôn định 
dành cho triệt học tư biện. Khi một ai đó khẳng định đức 
tin của mình rằng: "Tôi tin vào Đức Chúa Cha. đẳng Sáng 
tạo nên Trời và Đất" thì Át ta sẽ rất kinh ngạc khi một 
người khác lại rút ra một nua câu ấy thôi de bảo răng vị tín 
đỗ kia [chi] tin vào Thượng để là đẳng Sáng tạo nên Trời. 
và do đó. Đất được xem là không được sáng tạo và vật chất 


Hegel nhấn mạnh đến sự ngộ nhận vè triết học tư biện do lối tu duy trừu tượng 


của giác tính gây nên. Sự "suy niệm” (“phản tu”) của giác tính Không dü sức năm 
bắt duer: Sir Song đồng của thé giới vật lý hay tỉnh thản và nhất lå tôn giáo", Hegel 
luôn nhân mạnh đến Sự bắt tương xứng giữa “giác tinh thiểu phê phán” cùng với 


những ` 
bien” 


"phạm trù và tiễn-giá định cửng nhắc” cua nó với “Y niem cua triết học tư 
giữa "định nghĩa trừu tượng” về triết học và“ `sự phát triển "ur bien” của nó. 


i8 


Lời Tựa cho län xuất ban thứ hai (1827) 


—— ——-- -—.---...........C ` 7n nn 


S19 


S20 


là vĩnh cửu. Sự việc (Faktum) là đúng ở chỗ người tín đỗ 
äy dä khäng định đức tin vào Thượng để là đẳng Sáng tạo 
nên Trời: nhưng Sự việc lại hoàn toàn sai như cách hiểu 
của người còn lại. khiển cho ví dụ Ấy: phải được xem là 
không thể tin được. Thế nhưng, việc cắt cụt một nửa đây 
thô bạo như thế lại diễn ra trong việc lý giải Y niệm triết 
học! Việc tiếp theo là nhằm tránh mọi hiều nhằm về tính 
chất của sự đông nhất — được khăng định là nguyên tắc của 
triết học tư biện ~ người ta đã đưa ra sự phản bác tương 
ứng: chăng hạn. ta được day rằng chủ thê là Eisch: với khách 
thế, cũng giöng như cái hữu hạn là khác với cái vô hạn 
v.v.... — làm như thể cái nhất thể-tinh thần-cụ thể nói trên 
đây thiểu mọi quy định nội tại và tuyệt nhiên không chứa 
đựng sự phân biệt nào ở hen trong nó cả. Nghĩa là. họ làm 
như the ai trong chủng ta cũng không biết răng chủ thẻ là 
khác với khách thế, cái vô hạn là khác với cái hữu hạn. và 
triết học đã ngủ quá say ở trong trí khôn trường ốc của nó 
khiến cần có người nhắc cho nó nhớ rằng, ở bên ngoài 
trường Ốc, còn có một trí khôn quá quen thuộc với sự khác 
biệt äyı?9 


7. Trong quan hệ với tính khác biệt — mà người ta cho rằng 


triết học vôn không quen thuộc — „ triết học càng bị lăng mạ 
rằng trong nó, ngay cả sự khác biệt giữa Thiện và Ác cũng 
mät đi; rôi sự phê phán ấy thường tó ra có vẻ hiểu biết và 
rộng lượng khi nhìn nhận răng "sở di các triết gia. không 
triển khai những hệ quả tệ hại von gắn lien với luận diem 
của họ có lẽ là vì các hệ quả ấy đã không được họ nghĩ 


66) Ở tiểu đoạn này, Hegel chöng lại hai sự ngộ nhận: a} đánh đồng triết học của 
ông với ` "triết học đồng nhất” trừu tượng: b) cho rằng triết học của ông “không biết 
đến" sự phân biệt (vốn là để tài nhạy cảm vẻ triết học- thần học đương thời) giữa 
Thiện và Ác. Theo Hegel, sự phân biệt giữa Thiện và Ác, chủ thể và khách thê v.v... 
là đương nhiên và chính nó tạo nên cầu hei triết hoc. Nhưng, sự phân biệt đơn thuần 
thì cũng chăng ích lợi gì so với một sự thống nhất bắt-phân biệt. Phải đi xa hơn de 
nhận ra sự “sông động" của nó. Cái ` "nhất thể tỉnh thần cụ thể". tức Ý niệm tư biện 
bao giờ cũng là sự đồng nhất giữa / của cái đồng nhất và cái khöng- đồng nhất, nghĩa 
là của chính nó với sự đối lập của nó. 


Lời Tựa cho làn xuất ban thú hai (1927) ' 19 


tới"*. Triết hoc buộc phải khinh bí lòng thương hại người ta 
dành cho nó, bởi nó. không cần lòng thương hại ấy để biện 
minh về luân lý, càng không cần trong việc không thể nhìn 


* [Chú thích của tác giá:} Những lời này là của E 4. G. Tholuck?” trong quyền 
"Blütensammlung aus der morgenländischen Mystik” 2 "Tình hoa ctia huyện học 
Đông phương”, Berlin 1825. tr. 13. Ngay cả một người có cảm nhận sâu sắc như 
Tholuck cũng tự mình đi lệch khỏi con đường đại lộ thông thường của nhận thức 
triết học. Ông bảo: giác tính chỉ có thể suy luận theo hai cách sau đây: hoặc chỉ có 
một cơ sơ nguyện thủy làm điều kiện cho tất ca, và như thẻ thì cơ sở tối hậu của bản 
thân tôi cũng năm trong đó, và tn tại lần hành động tự do cua tôi chỉ là ảo tương: 
hoặc tôi thực sự là một thực the khác với cơ sở nguyên thủy, va hành động của thực 
thê ấy không bị cơ sở nguyên thủy ấy tác động và điêu kiện hóa. thể thì cơ sở 
nguyên thủy không phai là một thực thẻ tuyệt dói, làm điều kiện cho tät cå, do dó. 
không có một Thuong để vô hạn mä chỉ có một số đông những vị Thần linh mà thôi 
v.v... Mọi triết gia suy tư sâu sắc và chinh xác hơn deu nên chấp nhận luận điểm 
trước (mặc dü tôi không biết tại sao sự phiến diện của luận điểm trước lại sâu sắc và 
chính xác hơn luận điểm sau!); và những hệ luận (tất nhiên. không phải lúc nào cũng 
phát triển. như đã nói) rằng “ngay cả chuẩn mực đạo đức cua con người cũng không 
có chân lý tuyệt đói nào cá, mà nói đúng ra (do tác giả nhần mạnh}, Thiện và Ác deu 
là một thứ và chị khác nhau ở vẻ ngoài cua chủng mà thôi”. Người ta chăng nen bản 
về triết học làm gì. bao lâu (dù có tình cảm sâu sắc đến mấy) vẫn còn bị cột chặt vào 
sự phiến diện của giác tính. nghĩa là, bao lâu không biết gì khác hơn ngoài cái 
"Noặc la Hoặc là": hoặc là một cơ sở nguyên thủy trong đó sự tôn tại và tự do của 
cả nhân chi là một ảo tưởng; đoặc là sự độc lập- -tự chú tuyệt đổi của những cá nhân: 
nói khác đi. bao lâu chưa trải nghiệm vè cải "không phải cái này 2 cũng không phải 
cái kia” của cả hai luận điểm phiến diện áy (về cái song de lưỡng nan “nguy hiềm” 
như Tholuck nói). Dĩ nhiên, ở trang I4. ông cũng có nói đến nhüng người - ma ông 
gọi là những triết gia chính cổng - cháp nhận luận diem thir hai (ngay ở đây tỏi thấy 
cũng chăng khác gi với luận điểm thứ nhất) và thủ tiêu sự đối lập giữa thực thể vo- 
điều kiện và c6-dieu kiện bằng cái thực thê nguyên thuy bát- -phán biện trong đó mọi 
sự đối lập tương đối đều thâm nhập vào nhau. Nhưng khí Tholuck nói theo kiêu äy. 
ông đã không lưu ý rằng cái thực thể nguyên thủy båt- -phân biệt, trang đó sự đối lập 
được thâm nhập vào nhau. đâu có gì khác với cái thực thể vô-điều kiện mà sự phiên 
điện của nó cân phái được thủ tiêu? Nghĩa là. cùng một lúc, ông vừa nói đến việc thú 
tiêu cái tồn tại phiến diện thành một cái tổn tại cũng phiến điện không kém. và. như 
thé, ông khẳng định sự tiếp tục tôn tại của sự phiến diện thay vì của sự thủ tiêu nó. 
Nếu người ta muốn nói về những gì các fridt gia dy đã làm, thì người ta phải có năng 
lực lình hội Sự việc bằng Tinh thin (Geist). nêu không Sự việc ấy sẽ bị xuyên tạc 
ngay. Vá lại. tuy hơi thừa, nhưng tôi cũng lưu y räng những gì tôi nói 6 đây và sẽ 
còn nói nữa về quan niệm của Tholuck đổi với triết học không phải dê áp dụng vào 
cho cá nhân ông. Ta bắt gặp những luận điểm y hệt như the trong hàng trăm quyền 
sách, nhất là trong Lời tựa cúa những tác phẩm thân học. Tôi đã ( trích dën Tholuck 
trước het là vì ngầu nhiên tôi đang có sách của ông trong tay, thứ hai là vì “tinh cảm 
sâu sắc” [mà ông chú trương] trong các tác phẩm của ông dường như hoàn toàn dói 


5 ` H d In e 
20 Lời Tựa cho kan xuct ban thứ hai (1852 


ra những hệ quả hiện thực của những nguyên tắc của mình. và 
lại càng không cần dé nói rõ ra những hệ quả Ấy. Tôi xin làm 
rõ một cách ngắn gon vè hệ quả bị pán cho triệt học, theo đó 
sự khác biệt giữa Thiện và Ác đã bị biến thành một ao tượng 
đơn thuần. như la một ví dụ về sự rồng tuếch của một quan 
niệm như thế về triết học hơn là một sự biện mình cho bản 
thân triết học. DE làm việc ấy. ta chỉ cần xem xét học thuyết 
Spinoza. tức triết học xác định Thượng để chỉ như là Ban (hệ 
S21 chứ không như là Chủ thể và Tình thần. Sự phân biệt này liên 
quan đến sự guy định của cái nhất thê; và tất ca vẫn de chi là ở 
việc quy định này mä thôi. trong khi đó. mặc dù sự quy định 
này là một Sự việc (Faktum). những ai qucn gọi triết hoc này 
là "Hệ thöng-Böng nhất” lại không hè biết gì về điều ấy cá. | 


lập lại x ới thân học của giác tính và tiếp cận gân nhất với y nghĩa thật sự sâu sắc: sự 
quy định nên tang của "tình cam” nấy là sự hòa giai. và sự hòa giai không phải là 
cải thực thẻ nguyên thus vô- điều kiện hay là bát ky sự trừu tượng nào thuộc loại này 
má là ban thân zéi dung thực chdi vốn là Y mom fir hiện, nghĩa là Y niệm thé hiện 
trong ương — mỘI nội dụng thực chất mà “tinh cảm sâu sắc” nói trên ít nhất là dä 
không nhận ra ở trong Y niệm. 


Những. điều xây ra ở đây (cũng như o Khắp nơi trong các tác phẩm của ông) la: 
Tholuck đã để mình rơi vào lối nói thời thượng [hoi hot] vè thuyết phiểm thân (về 
điều này tôi đã nói khá dài trong một trong những nhận xét cuối cùng của bộ Bach 
khoa (hư này, Nin Xem 5373. tập THỊ Ở dä. tôi chi lưu y về sự vụng ve và lồn 
ngược mà Tholuck đã rơi vào. Ông đặt cải cơ sở nguyên thủy thành một phía trong 

"song dè lưỡng nan” vè triết học của ông và sau đó. gọi nhía này là phiem thân (các 
trang 33. 38). Cũng thể. ông sọi phia bên kia là phía của những triết gia dang ăn 
khách. vå, vẻ phía này. ông bao răng {họ chủ trương] "không có một Thượng để vỗ 
han. mà chỉ có mgt så lượng dòng dao những Thần lĩnh. nghĩa là. một số lượng gồm 
tát cụ mọi thực the khác với cái voi là cơ sơ nguyên thuy”, Nhu thẻ. trong thực tế. o 
phia này, ta không chi có một số lượng động đảo những vị Thần mà là: ter cơ dén là 
những vi Than linh (moi cải hữu hạn deu được xem nhu có một fån tai của rièng 
minh) 


Vậy, chính ơ phía này mà Tholuck mới có duge aus di “toàn thắn” 
(Allesgotterei) hay có được Audi phim thân dich thực, chứ Không phải ở phía thứ 
nhất là nơi ông biển mới cơ sở nguyễn thủy thành Thượng để của nó, nghĩa là: phía 
thứ nhật chu là thuyết đục thân hay phát than mà thôi. 


Ku Sé D e ` e hi u. 

Tholuck, giáo sư thân học o Berlin (1824) và o Halle (1826). thuộc vẻ phái 
Pietist có vị trí chủ đạo trong thần học Tin lành, (Xem: Chú giải dẫn nhập cho Lời 
fua I1). 


Lời Tựa cho lån xuất bản thứ hai {i S27) 21 


Họ có thể sử dụng cách nói rằng: theo triết học này, mọi 
thứ deu là Mor ca. và Thiện và Ác cũng đều ngung bằng 
nhau. | Tất cả những điều ấy qua là một loại nhất thể tôi tệ 
nhất: song đó tuyệt nhiên không thé là những gi muốn nói 
o trong triết học tư biện, và chỉ có một [lỗi] tư duy còn man 
ro mới có thể sử dụng những tư tưởng như thê trong quan 
hệ với những Ý niệm. Vi lẽ. khi gán ghép rằng trong triết 
học Spinoza. sự khác biệt giữa Thiện và Ác là không có giá 
trị fr-minh (an sich) hay [có nghĩa| đích thực. câu hỏi phải 
đặt ra là: ở đây. chữ “dich thực” (eigentlich) có nghĩa là 
gì? Nếu nó liên quan đến bản tính của Thượng để. thì 
không ai lại muôn đặt cái Ác vào trong đó: [bởi] cái nhất 
the mang tính bản thể ấy là bản thân cái Thiện, còn cái Ác 
chỉ là sự phân đôi. | Vậy. trong cái nhất thể ấy, không có 
việc cái Thiện và cái Ác là một. trái lại. cái Ác bị loại trừ. 
Như thể, sự phân biệt giữa Thiện và Ác tuyệt nhiên không 
ở trong Thượng để xét như là Thượng đế. vi sự phân biệt 
này chỉ có mặt trong cái gì bị phân đôi. nghĩa là. trong bản 
thân cái Ác. Vä chăng. trong thuyết Spinoza vẫn có sự 
phân biệt: con người là khác với Thượng để, Về phương 
diện này, hệ thông ấy có the chưa thỏa đáng vè mặt lý luận, 
vi mặc dù con người và cái hữu hạn nói chung về sau có 
thẻ bị hạ thấp xuống thành the cách (Modus) [của Ban thể 
duy nhất]. nhưng. trong nghiên cứu ban đâu. con người chỉ 
tim thấy chính mình ben cạnh Bản thể. Bây giò. ở dây. 
trong con nguòi*, là nơi có sự phân biệt ấy. thì cüng có sự 
phân biệt giữa Thiện vả Ác. và chính đây là nơi sự phân 
biệt có mặt một cách đích (hực. bởi chi ở đây, quy định ấy 
mới là quy định đích thực của con người. Cho nên. khi ta 
tìm hiểu Spinoza, nếu ta chỉ nghĩ den Bản thể, tät nhiên 
không có sự phân biệt giữa Thiện và Ác ở trong nó; sở đĩ 
như vậy chỉ vì ~ từ quan điểm này - cái Ác cũng như cái 
hữu hạn và thế giới nói chung deu không tòn tại (xem 
Nhận xét cho $50 trong sách này). Nhưng. nếu điều ta lưu 
ý là quan điểm cũng có mặt trong hệ thông về con người và 


* “trọng con người”: thêm vào cho Ân bản 3. 


WI 
WE 


Lời Tựa cho lần xuất ban thứ hai (1927) 


S22 mỗi quan hệ giữa con người với Bản thể — tức quan điểm 
duy nhật nơi đó cái Ac có thể có vị trí trong sự phân biệt 
với cái Thiện —, thì ta phải đọc các phần của quyền "Duo 
đức học "DH bàn về Thiện và Ác, hay bàn về những dam 
mê, sự nô lệ và sự tự đo của con người, bấy giờ ta mới có 
thể nói về những hệ quả luân lý của Hệ thống [triết học] Ấy. 
Không nghì ngờ gì. bấy giờ ta có thể tha hồ xác tín về tính 
thuần túy cao cá của nên luân lý này. mà nguyên tặc của nó 
là tình yêu trong sáng đối với Thượng dé, cũng như tha hồ 
xác tín răng tính thuân tủy của nen luân lý này là hệ quả 
của hệ thông äy. Lessing đã nói rằng trong thời của ông. 
người ta đã dói xử với Spinoza như đôi xử với một con chó 
chết”, và ta không thể nói rằng người ta đã đối xử khá 
hơn với thuyết Spinoza hay đúng hơn, với triết học tư biện 
trong thời gian gân đây! Bởi, rõ ràng là những ai bản thảo 
và đưa ra những đánh giá về nó đều chưa hề có nỗ lực nào 
để nắm bắt Sự việc một cách đúng dän hay trình bày và 
tường thuật về nó một cách trung thực. Trong khi đây là 
một sự công bằng tối thiểu và triết học có thê đòi hỏi sự 
công bằng này trong bất kỳ trường hợp nào. 


8. Lich sử của triết học là câu chuyện khám phá những tr 
tưởng về cái Tuyệt đối vốn là dói tượng [nghiên cứu] của 
nó. Chăng hạn. ta có thể nói rằng Socrates đã phát hiện sự 
quy định về mục đích, rôi sẽ được Plato và nhất là 
Aristoteles phát triển thành một nhận thức xác định. Quyền 


lịch sử triết học của Brucker®™™ quá thiêu tính phê phán, 
không chi về những dữ liệu lịch sử ngoại tại mà cả trong 
việc tường thuật về những tư tưởng, khiến ta có thé tìm thấy 
hai mươi, ba mươi và nhiều hơn nữa những câu được bảo là 


UI Đao đức học” / Ethik: tác phẩm chính của Spinoza. 


Me EE) x P g ` ˆ P art“ s H 

29 Câu nói néi tiếng này là do Jacobi tường thuật lại trong “Các lá thư về học 
thuyết Spinoza“ (Tác phẩm. tiếng Đức, 4.1.68), nguyễn văn như sau: "Người ta vẫn 
còn luôn nói về Spinoza như the ông là một con chó chết”. 


GO Auen Jakob Brucker (1696-1770), tác giả của nhiều sách giáo khoa triết học 
Các vån dè từ lịch sử triết học. 7 tập: "Lịch sử phê phán về triết học”, 5 tập) nay đã 


hoàn toàn lỗi thời, Viết lịch sử triết học ở Đức chỉ thực sự bắt đầu với Hegel. 


Lời Tựa cho län xuất han thú hai (1827) 23 


523 


trích dẫn từ các triết gia Hy Lạp cô đại trong khi chẳng có 
cầu nào thực sự thuộc về họ cát Đó là những suy diễn của 
Brucker theo kiểu cách của nên Siêu hình học tồi tệ ở thời 
đại ông và gán ghép một cách tưởng tượng những suy diễn 
ấy cho các triết gia như thể đó là những khẳng định của họ. 
Suy diễn thì có hai loại: hoặc chỉ đơn giản là kết quả của 
việc trình bày một nguyên tắc với nhiều chỉ tiết hơn hoặc là 
một sự quay trở lại với những nguyên tắc sâu hơn. | Viết 
lịch sứ chính là cho thấy một sự tiếp tục đào sâu và phát 
hiện như thé về tư tưởng thực sự thuộc về những cá nhân 
nào. Nhưng phương thức làm việc nói trên của Brucker sở 
dĩ không đúng dän không chỉ là vì bản thân các triết gia. cô 
đại äy không hề rút ra những hệ luận được giả định là nằm 
sẵn trong các nguyên tặc của họ và ho chỉ không nói ra 
được một cách rõ ràng mà thôi. trái lại, chủ yêu là vì: với sự 
suy diễn ấy, ông đã trực tiếp gán ghép một tính giá trị hiệu 
lực cho những mỗi quan hệ-tư tướng của tính hữu hạn và đã 
sứ dụng những mối quan hệ-tư tưởng hữu hạn ấy bắt chấp 
việc chúng hoàn toàn đi ngược lại ý tưởng của các triết giả 
vốn là những người có đầu óc tư biện, và, như thé, düng 
hơn đã chỉ làm 6 nhiễm và xuyên tac Ý niệm triết học. Nếu 
Sự xuyên tac ấy - tự cho rằng đó là sự suy dien đúng đắn về 
các triết gia cô đại — là có thể tha thứ được vì họ Im lại cho 
ta quá ít tư liệu, thì việc thông cảm này không thể có trong 
trường hợp một nen triết học [tức triết học Spinoza] vừa 
nắm bắt bản thân Ý tưởng của mình bằng những tư tưởng 
xác định, vừa nghiên cứu và trình bày kỹ lưỡng giá trị của 
các phạm trù. | Ở đây. không thê có sự tha thứ khi Ý tưởng 
bị iý giải một cách què quặt, và chỉ có mô? mömen (ví dụ: 
“tính đồng nhất”) bị rút ra khỏi sự trình bày {của tác giả] de 
xem đó là cái toàn the, hay khi những phạm trù bị dẫn ra 
một cách hoàn toàn ngây ngô theo kiểu nhận thức thường 
ngày trong tất cả tính phiến điện và vô chân lý của chúng. 
Nhận thức được đào luyện về những mối quan hệ-tư tưởng 
là điều kiện đầu tiên để lý giải đúng đăn một Sự việc 
(Faktum) triết học. Trong khi đó, tính thô thiển của tư tưởng 
không chỉ được công khai biện minh bởi nguyên tắc về cái 
biết trực tiếp, mà còn được biến thành quy luật nữa. Giống 
như trong bất kỳ một khoa học, một nghệ thuật hay một tài 
khéo nào đó, nhận thức về những tư tưởng và cùng với nó, 


Lòi Twa cho lần xuất bạn thứ hai (1827; 


524 


việc đào luyện văn hóa cho tư duy chủ quan &hóng còn phải 
là một công việc của cái biết trực tiếp nữa. 


9, Tôn giáo là phương cách và the thức”? của ý thức. trong đỏ 


Chân lý xuất hiện ra cho mọi người thuộc mọi trinh độ văn 
hóa. còn nhận thức khoa học lại là một loại hình đặc thù của 
ý thức về chân lý mà không phai ai ai, trải lại. chỉ một số ít 
người mới tham dự vào loại lao động ấy được. Nor dung 
thực chất" thì là môt, nhưng. như /omer nói. một số sự vật 
có đến hai tên gọi””, một tên gọi trong ngôn ngữ của Chư 
Thân, còn tên gọi khác trong ngôn ngữ của con người pham 
trần phù du chúng ta, nên nội dung ấy cũng có hai ngôn 
ngữ: một ngôn ngữ của tỉnh cám, của biều tượng và của tư 
duy làm tổ trong những phạm trù hữu hạn và trong những 
Sự trừu tượng phiên diện của giác tính, còn ngôn ngữ kia là 
ngôn ngữ cua Khái niệm cụ thể. Do đó, khi ta muôn bàn và 
nhận định vẻ triệt học trong viễn tượng tôn giáo. ta cân 
nhiều hơn là chỉ có thói quen sử dụng ngôn ngữ của ý thức 
thường ngày. Nền tảng của nhận thức khoa học [triết học] là 
nội dung thực chất ở bên trong, là Y niệm cư ngu trong lòng 
nội dung â ấy, là sức sông của Ý niệm đang sôi động ở trong 
Tỉnh thân. không khác gì tôn giáo là một tâm thức hoàn 
toàn được tôi luyện, là một Tỉnh thần được tỉnh thức và là 
một nội dung được phát triển tròn däy. “Trong thời gian rất 
gần đây, tôn giáo ngày càng thu hẹp bè rộng tròn đầy của 
nội dung của nó và thu mình vào trong bê sâu của lòng sùng 
mộ. tức. của tỉnh cảm. bộc lộ một nội dung hết sức nghèo 
nàn và trần trui. Nhưng bao lâu tôn giáo còn có một đức tin. 
một học thuyết, một hệ thống tín lý thì triết học còn có thê 
bàn và hợp nhất được với tôn giáo. Tuy nhiên, một lần nữa. 
điều này cũng không thê được hiểu theo nghĩa phân ly một 
cách sai lầm mà thái độ tôn giáo ngày nay vẫn còn bị vướng 
vào. đó là hình dung rằng triết học và tôn giáo loại trừ län 
nhau. hoặc đã bị phân ly đến độ chi có thể kết hợp lại một 
cách ngoại tại mà thôi. Trong khi đó, tät ca những gì đã nói 


(® Art und Weise / the mode and type; t) Gehalt / basic import. 


BV Xem: Homer, Hiad 1.401: 2.813; 14.290: 20-74. 


La 
La, 


Lời Tua cho lån xuất bán thứ hai (182 7) 


trên đây đều cho thây rằng: tôn giáo có thể không cần có triết 
học, nhưng triết học thì không thể không có tôn giáo: vì nói 
đúng hơn. triet học bao hàm cả tôn giáo ở bên trong nó. Tôn 
giáo đúng thật, tôn giáo của Tinh thân. phải có một đức tin. 
một nội dung, như the. | Tỉnh thần, về bản chất, là ý thức: và, vi 
thế. là ý thức về nội dung đã được bién thành đối tượng. | Nếu 
[chi] là tình cảm. thì Tỉnh thần chi là bản thân nội dung huet 
có tính khách quan (chi là sự "đưu đớn quần quai HIẾP, de sur 
dụng một cách nói cua Jakob Böhme)?, và đỏ chỉ là cấp độ 
thập nhất của ý thức. vâng. thậm chi, chí o cấp độ mang hình 
thức của “giác hồn” cùng có chung với thú vật, Chính mr duy 
mới làm cho "giác hồn” -- mà thú vật cũng có — trở thành Tỉnh 
thần: và triết học chỉ là một ý shire về nội dung. vẻ Tinh thần 
và Chân lý ấy của giác hồn. chỉ có điều ở trong hình thái và 
phương cách có tính bản chất của riêng mình. phân biệt Tinh 
thần với thú vật thấp kém và làm cho Tĩnh thần có năng lực 
tôn giáo. Còn thái độ tín ngưỡng chỉ chuyên tập trung vào “trái 
tim” phải biến sự sám hối và hành xác của mình thành mômen 
cơ bản cho việc “phục sinh” của mình, nhưng nó đồng thời 
phải nhớ răng nó phải làm việc với "trái tim” của một Tỉnh 
thần. [nghĩa là] phải để cho Tinh thần có quyền lực làm chủ 
"trái Gm”, và Tỉnh thần chỉ có thế là quyền lực này, trong 
chừng mực bản thân nó cũng đã được phục sinh. Sự phục sinh 
này của Tĩnh thần từ sự mê muội cũng như từ sai lầm tự nhiên 
có được là nhờ sự giáo dục và lòng tin vào Chan lý khách 
quan, lòng tin vào nội dung, nảy sinh từ sự làm chứng của 
Tỉnh thần. Sự phục sinh này của Tinh thần cũng là một sự 
phục sinh trực tiếp của “trái tim” ra khỏi sự tự phụ của giác 
tính phiến dien đã dẫn nó đến chỗ huệnh hoang về những 
“nhận thức” theo kiểu cho rằng cái hữu hạn là khác với cái vô 
hạn, rằng, triết học hoặc phải là thuyết đa thần, hoặc tinh tế hơn 

~ là thuyết phidm thần v.v... | Đó là sự phục sinh giái phóng ta 
ra khỏi những quan niệm thảm hại tương tự, những quan niệm 
cho phép lòng khiêm hạ ngoan đạo có thể đứng lên trên đầu cả 
triết học lẫn nhận thức thần học. Nếu thái độ tín ngưỡng cử có 


(a) Qual / quale. 
32) Jakob Böhme (1575-1624). 


Loi Tựa cho län vuốt ben thứ hai (1827) 


thủ trong bè sâu tình cảm mà không có bề rộng [của nhận 
thức] và, do đó, không có Tinh thân. thì. tất nhiên. nó chỉ biết 
đến sự đối lập giữa một bên là hình thức làm hạn chế và bị hạn 
chế này của nó với bên kia là bẻ rộng tỉnh thần cúa giáo lý tôn 
giáo đúng nghĩa cũng như của học thuyết triết học*. Thế 


* [Chú thích của tác giả:] DE trở lại một län nữa với ông Tholuck. người được xem 
là đại biêu nhiệt thành của trảo lưu ' “pietist”, tôi đặc biệt chú ý đến việc: luận văn 
của ông: “Học thuyết về Tôi lôi” (ån bản lần 2. Hamburg. 1825) (mà tôi mới được 
xem) lại thiếu hän "hoc /mét”t Tôi khả bất ngờ trước việc ông nghiên cứu về giáo 
thuyết “Fam vị nhật thế” hay “Chúa Ba Ngôi” trong quyên "Hoc thuyết ne bien về 
Tum vị nhất thè ở phương dung ban Er" (Berlin, 1826). Tôi rất biết ơn ông vì đã cần 
cù cung cấp nhiều tư liệu lịch sù. nhưng ông lại gọi giáo thuyết này là một “hoc 
thuyết kinh vign“, trong khi thật ra giáo thuyết ấy cô xưa hơn rât nhiều so với tất cả 
những gì được gọi là "kinh viện” Ông đã chỉ xem xét nó ở mặt ngoài như thể nó ra 
đời về mặt lịch sử từ sự tư biện về một số đoạn trong Kinh Thánh. dưởi ảnh hưởng 
của triết học Platon và Aristoteles (tr. 41). Thể rồi. trong luận văn về Tội lỗi nói trên, 
có thể nỏi ông đã bàn vè thuyế ết Tam vi nhät thê một cách khinh nhờn khi cho rằng 
no chỉ là một "bo khung” giả tạo để sắp xếp các giáo lý vẻ đức tín (các giáo ly nào 
vậy?) cho có trật tự mà thỏi (tr. 220). vâng. thậm chí ta phải nói vẻ giáo điều này 
giống như một phép lạ [ơ eo bien] Fata Morgana đối với người đứng trên bờ (tr. 
219). Ông bảo giáo thuyết về Tam vị nhất the (ông gọi là "thuyết ba chân”, tr. 221) 

"không the là cơ sở cho đức tin của ta được nitu”. Ta thù hỏi ông: giáo thuyết này — 
như là giáo thuyết thieng liêng nhất - tức không phải từ xưa (hay ít ra là từ bao giờ?) 
vẫn là nội dung chủ yếu của bản thân đức tin như là Kinh Kinh tín, và Kinh Kính tín 
há không phải là nên tảng cho lòng tín chủ quan hay sao? Nếu không có tín điều này 
(về Chúa Ba Ngôi, Tam vi nhất thể] thì làm sao học thuyết về sự hòa giải — mà 
Tholuck, trong sách trên. dä hết sức nhiệt tình muốn mang lại cho “tình cảm" - lại 
có thể có một ý nghĩa Kitô giáo chứ không chỉ một ý nghĩa đạo đức hay, thậm chi. 
ngoại đạo” 


Rồi ngay cả những tín điều chuyên biệt khác cũng không hè có trong tác phẩm 
này của Tholuck. Chăng hạn, ông chỉ dẫn người đọc đến Sự khô nạn vå cái chết của 
đức Kitô chứ không đến chỗ Ngài sống lại và thăng lên ngöi bên phải của đức Chúa 
Cha. cũng không đến được sự tuôn trào của đức Thánh linh [Thân khí]. 


Một trong những sự quy định chính yếu trong học thuyết về sự hòa giải là việc 
trừng phat đói với tội lối: nhưng trong luận văn của Tholuck (tr 119 và tiếp), điều 
này chỉ là gánh nặng tự giác (cùng với sự kết án gắn liền với nó) và là nguồn suỗi 
duy nhất của sự cứu chuộc và linh thánh mà bất cử ai sống tách rồi với Thượng de 
đều phải mang theo mình. Điều này có nghĩa: tội lỗi, ý thức về tội lỗi và sự kết tội 
khöng thể được suy (ưởng tách rời nhau. Sự quy định này về việc trừng phạt tội lỗi 
chính là cái người ta gọi là sự trừng phạt fe nhiên đối với tội lỗi, và chính điều này 
(cũng như việc thờ o đổi với học thuyết về Tam vị nhất thể) là kết quả và là học 
thuyết của ly tính và của sự khai mình mà bản thân Tholuck vốn thường kịch liệt 
phản đỗi. (tiếp trang sau). 


Lời Tua cho län xuất bản thứ hai (1827) 27 


nhưng, Tỉnh thần tư duy không chi tự hạn chế trong việc 
S26 thỏa mãn với tính tín ngưỡng "thuần túy”. nghĩa là đơn 
thuần dựa vào "trái tìm”. trái lại bản thân quan điểm ấy 
cũng là kết quả ra đời từ sự phản.tư và "lý sự". | Thật thể. 
nhờ dựa vảo sự giúp đỡ của giác tính: hời hot mà thái độ tín 
ngưỡng ấy đã tự “giải phóng” mình một cách tuyệt diệu ra 
S27 khỏi hậu như mọi thứ học thuyết: và chính nhờ sử dụng lối 
tư duy mà nó đã bị tiêm nhiễm: để hãng say chóng lại triết 
học. nó mới báo tồn được chính mình — bằng bạo lực 
cường bách - ở ngay trên mũi nhọn mỏng manh và trồng 
rỗng về nội dung của một trạng thái tình cảm trừu tượng. — 
Ở đây, tôi không thể ngän mình: trích dẫn vài lời hô hào của 
Franz von Baader [chöng lại] một hình thái của lòng sùng 
tin thuộc loại áy. trong: tập 5 của quyền Fermema 
Cognitionis, Lời tựa, tr. IX và tiếp, [1823] của ongf?) 


Ông viết: 
10. “Bao lâu tôn giáo và các học thuyết của nó không giành lại 


được lòng kính trọng từ phía khoa hoc, một lòng kính 
trọng dựa trên sự tự do nghiên cứu, và, do đó. dwa trên 


Trước đây ít lâu, Hạ viện nước Anh đã bác bá một dự luật về giáo phái của 
những người theo thuyết “Thàn nhất vị” (Unitarier) [hay thuyết ` *Thần nhất thể", phủ 
nhận "thuyết Tam vị nhất thế - một Chúa ba Ngôi - và tín rằng Thiên chúa chi có 
một ngôi vị duy nhất mà thôi]. Nhân dip này, một 1ờ nhật báo nước Anh [Morning 
Chroaicle. 6.6.1825] đã công bố một tường thuật về số lượng lớn những người theo 
thuyết nhất vị này ở Châu Au và Bắc Mỹ. Bài báo néi thêm: “Hiên nay. giáo phái 
Tin lãnh và giáo phái Thần Nhất vị hầu như đông nghĩa với nhau ở lục địa Âu 
Châu”. Hãy dé cho các nhà thän học quyết định xem giáo thuyết của Tholuck có 
khác với thần học thông thường của phong trào khai minh ở một hai điểm nào 
không. hay thậm chí, néu xem xét kỹ, cả một, hai điểm này cũng không có 83) 


83) Hegel xem sự "khai minh” và giáo thuyết Pietismus [thuộc Tin lành] không phải 
là sự đối lập, mà đúng hơn là các biểu hiện khác nhau của cùng một lôi tư duy thoát 
ly khỏi nội dung lich sử, cụ thể, vì cả hai có cùng chung nguồn gốc: quay trở lại vào 
trong "ánh sáng nội tâm” (lumen internum). 


B9 Franz Xaver Baader (1765- 1841), nhà triết học tôn giáo nỗi tiếng (phái Công 


giáo). phát triển một triết học và thần học tư biện-lãng mạn theo hướng của J. 
Böhme và Schelling. Hegel thấy Baader có nhiều chỗ nhất trí với ông, tuy ông 
không hoàn toàn nhất trí với Baader. 


Lời Tựa cho län xuất ban thit hai (1827) 


lòng xác tin đích thực... thì bấy lâu tất cả các bạn. có đạo 
hay không có đạo. với tất cả những điều răn và điều câm. 
với mọi lời nói và việc làm... đều sẽ không có phương, 
cách để chống lại điều ác. và bẩy lâu nền tôn giáo không 
được kính trọng nảy cũng sẽ không được yêu quý. bởi 
người ta chỉ có thể yêu quý hết lòng cái pì người ta hết 
lòng kinh trọng và nhận thức rõ răng nó thật đảng kính 
trọng. cũng như người ta chỉ có thể hết lòng phục vụ tôn 
giáo VỚI mỘI umer generosus [tinh yêu quảng đại] như 
the... Nói khác đi: néu các bạn muốn răng việc hành trì 
tôn giáo được thịnh vượng trở lại, thì phải lo liệu sao cho 
chúng ta lại đạt đến được một lý thuyết hợp lý tính về nó. 
và không nhường lại hoàn toàn trận địa cho những, đối thủ 
của các bạn (những người vô thần) với khăng định phán- 
lý tính và hang bô rằng: tuyệt nhiên không thể nghĩ tới 
một lý thuyết tôn giáo như thế. bởi đó là một điều không 
thể nào làm được, rằng tôn giáo chi đơn thuần là việc của 
“trái tim” mà nơi đó người ta có thể, thậm chí phải đẹp bỏ 
đầu óc của mình di”*. 


11. Về sự nghèo nàn của nội dung. ta lưu ý thêm rằng: ta chỉ 

528 có thể nói về điều này như một hiện tượng thuộc vẻ hoàn 
cảnh bên ngoài của tôn giáo trong một thời kỳ đặc thù mà 

thôi. Một thời kỳ như thế quả là đáng phàn nàn. vì nhu 

cầu bức bách lúc bấy giờ chỉ là tạo nên đức tin đơn thuần 

đối với Thương đế — một nhu cầu mà ngay cá một triết 

gia kiệt xuất như Jacobi cũng rất xem trọng — và cũng chỉ 

để đánh thức một đức tin Kitô giáo lấy tình cảm làm 

trung tâm điểm. | Dù vậy, ta đồng thời không thể không 


* [Chú thích của tác giä:} Ông Thofuck trích dẫn nhiều đoạn trong luận văn Cur 
Deus homo của Thánh Anselm, và. ở trang 127 [quyễn "Hoc thuyết ve tội lâi” / “Die 
Lehre von der Sünde”), ông còn ca ngợi “lòng khiêm hạ sâu xa cúa nhà đại tư tưởng, 
này”. | The nhưng, tại sao ông lại không nghĩ tới và không trích dẫn đoạn sau đây 
cũng từ luận văn ấy (mà tôi đã dẫn lại ở trong tiểu mục §77 của quyên Khoa học 
Lögic, Bách khoa thư ] này): “Negligentia mihi videtur si... non studemus quod 
credimus. intelligere” [latinh: “Theo tôi, thật là ngu muội... nếu không chịu nghiên 
cứu để brén những gì mình zin”]. Quả thật, nếu Kinh Kinh tin (Credo) bị thu gọn lại 
thành một vài chương thôi thì chăng còn có chất liệu gì nhiều để nhận thức và cũng 
chăng rút ra được gì từ nhận thức ấy cải : 


Lời Tira cho lần xuất bản thứ hai 1182 7 +9 


529 


thừa nhận những „nguyên täc cao hon cũng được thể hiện ở 
trong đó (xem: Dẫn nhập. $64). Vå lại, trước mắt khoa học là 
cả một nội dung phong phú mà nhiều thé ky và nhiều thiên 
niên ký của hoạt động nhận thức đã mang lại cho nó: và nội 
dung này không bảy ra trước mät khoa học như một mé sử liệu 
đơn thuận chỉ đê cho những người khác chiêm hữu. còn đối 
với chúng ta thì chỉ như cái gì đã khô cứng của quá khứ chỉ 
dành cho việc rèn luyện trí nhớ và thẩm định chính xác sử liệu 
chứ không phải là một chu dè cho việc nhận thúc vẻ Tinh thần 
vå cho sự quan tâm [thuần ly] đến Chân lý. [Vi lẽ] những gi 
cao cá nhất. sâu sắc nhất và uyên mật nhất deu đã được mang 
ra ánh sáng trong những nền tôn giáo, triết học và tác phẩm 
nghệ thuật, dù dưới những hình thái ít hay nhiều thuân khiết. ít 
hay nhiều sáng 16 hay tôi tăm. thậm chí rất thường khi trong 
những hình thái rät đáng sợ. Cho nên. ta có thể xem như là một 
công hiển đặc biệt của Franz von Baader khi ông không, chi 
tiếp tục giúp ta nhớ lại những hình thái ấy mà, với tỉnh thần tư 
biện sâu sắc. còn nâng nội dung thực chất của chủng lên tầm 
vẻ vang của khoa học bằng cách khai triển và khăng định Y 
niệm triết học từ nội dung ä äy. Đặc biệt. sự sâu thăm của Jakob 
Böhme mang lại cơ hội và những hình thức cho việc làm này. 
Danh hiệu “nhà triết học không là" (philosophus teutonieus) 
quả là xứng đáng đẻ dành cho tỉnh thần dũng mãnh này. - J. 
Böhme. một mặt. đã mở rộng nội dung thực chất của tôn giáo 
thành Y niệm phô bien, đề. trong nội dung ấy, ông phát biêu 
những vån để cao xa nhất của lý tính và đã nỗ lực năm hät 
Tinh thần và Tự nhiên trong những lĩnh vực và hình thai” 
chính xác của chúng. | Sở di J. Böhme làm được điều đó vì ông 
xuất phát từ luận điểm cơ bản rằng tỉnh thần của con người và 
moi sự vật đều được sång tạo theo hình ảnh của Thượng đề - = 
tät nhien. của Thượng để như là Ba Ngôi [Tam vị nhất the] — 
và sự sóng của tỉnh thần con người län của vạn vật chỉ là tién 
trinh của việc hội nhập trở lại vào trong hình ảnh nguyên thuy 
sau khi đã đánh mát nó. | Nhưng. mặt khác, J. Böhme lại ly 
giải một cách khiên cưỡng những hinh thức cúa những sự våt 
tự nhiên (chẳng hạn: lưu huỳnh. kali-nitrat v.v .. hay cay. đẳng 


u Gestaltungen `" configurations. 


30 Lời Tuu cho lin xuất bản thủ hai (1827) 


..) như là những hình thức tinh thân va những hình thức 
của tr tưởng. Cách: lý giái kiểu "thần trí"? của Franz von 
Baader gän cho những hình thái thuộc loại này [thật ra] cũng là 
möt cách thức riêng biệt của ông để khêu gợi và thúc đây sự 
quan tâm triết học. nhằm mục đích chống lại sự thỏa mãn ở 
tính nông cạn trông rỗng về nội dung của lỗi lý sự mệnh danh 
là "khai minh”, và cũng đồng thời chống lại lỗi sùng tín đơn 
thuần dựa vào tình cảm cuông nhiệt. Nhưng. trong tất ca 
những tác phẩm của mình. Franz von Baader cho thấy ông 
hoàn toàn không cho rằng lỗi lý giải theo kiểu "thân trí” ấy là 
phương thức nhận thức độc tôn. Sự lý giải ấy. tự nó. có những 
điều bất tiện: Siêu hình học của nó không đủ sức làm việc với 
bản thân những phạm trù hay với sự phát triển có phương pháp 
của nội dung. Chỗ yếu của nó là: Khái niệm không phù hợp 
với những hình thức và hình thái hoang đại và tự phát theo 
kiểu ấy, hay nói tông quát hơn, chỗ yếu của nó là ở chò: nó có 
nội dung tuyệt đối làm rien-gia định. tồi mới có mang lại 
những sự giải thích. lập luận, phản bác xuất phát từ tien-giä 
định äy*. 


Il Gnosis ; gnostic interpretation: IN Aufklärerei ! enlightened polemics. 


* [Chú thích của tác giả:] Chắc chắn tôi rất vui mừng khi biết răng Franz von 
Baader đồng ý với nhiều luận điểm của tôi - từ nội dung của một số công trình mới 
đây của ông cũng như những khi ông nhắc đích danh tôi. Còn vè häu hết những 
dièm ông tranh cãi - về du mọi thứ! - tôi thấy cũng không khó khăn gi de hiểu nhau. 
nghĩa là, dê cho thấy, trong thực tế, không có gì sai biệt với ý kiến của ông. Tôi chỉ 
bản đến một chỗ chê trách được ông trình bày trong quyển “Bàn về một sõ luận 
diem triểt học chẳng tôn giáo ở thời đại chúng ta” (Leibzig. | 1824. tr. 5; tr. 56 và 
tiếp). O đó, ông bàn về một luận điểm đã ra đời từ trường phái triết học về Tự nhiên, 
dè ra một khái niệm sai lầm vẻ vật chất bằng cách "xuất phát từ bản chất giả tạm - 
VÀ SỰ SUA tân vốn ấn chứa trong đỏ — của the giới này để khăng định rằng bản chất 
ấy đã và đang ra đời một cách trec tiếp và vĩnh cứu từ Thượng để như là sự đi ra 
khoi (sự xuất nhượng hay sự làm rồng mình) của Thượng dé làm điều kièn vĩnh cửu 
cho việc trở vào lại (như là Tỉnh thần) của Thượng đế". Đôi với phân đầu của quan 
niệm nảy, tức về việc “ra đợi” (đây là một phạm trù mà tôi không hẻ dùng. vì nó chí 
là một cách nói hình tượng chứ không phải là một phạm trü) của Vật chất từ Thượng 
để. tôi không thấy câu này có ý nghĩa gi khác hơn là hàm chúa trong sự quy dinh 
rằng Thượng để là Däng sáng tạo nên the giới. | Nhung, đôi với phân thứ hai cho 
räng sự ra di khỏi vĩnh cửu là điều kiện che sự đi trở vào lại của Thượng dé như là 
Tỉnh thần. thì tôi thấy Franz von Baader dùng chù "om điều kiên” ở đây là không 
đúng chỗ và cùng không phải là phạm trù mà tôi dùng dé chỉ méi quan hệ này: tôi 


Lời Tua cho lån xudt bản thứ hai (1927) 31 


S30 — 12. Có thể nói rằng ta có dn và thậm chí quả thừa những hình 
thái - ít hay nhiều thuần khiết hoặc mù mờ — về chân lý ở 
trong những tôn giáo. thần thoại hay trong những nền triết 
học "thân trí” hay thần bí hóa ở thời xưa lẫn thời nay. | Ta 
có thể thích thú bor hiện H niệm ở trong những hình thái 
äy và hài lòng nhận thấy rằng chân lý triết học không phải 
là một cái gì cô độc, lẻ loi, trái lại. tác động mạnh më của 
nó đã từng có mặt - ít ra là như một sự gây men — ở trong 
những hình thái ấy. The nhựng. sự tự phụ ấu trĩ muốn 

“hâm nóng” lại những sản phẩm của công cuộc “gây 
men” ây — nhu trường hợp những ai muôn bắt chước 
Franz von Baauer — nhất định sẽ dë dàng rơi vào chỗ trì 
trê va bắt lực trong tư duy khoa học và nâng lỗi lý giải 

Se tri” ấy lên thành phương thức nhận thức độc tôn. | 

i, dăm mình vào những hình thái tưởng tượng åy. rồi 
là ra những tín điều triết học có tính khăng quyết 
(assertonisch) từ chúng là việc quá để dàng so với việc 


nhắc lại ở đây về điều tôi đã nói ở trên về việc tráo chỗ không phê phản đối với 
những quy dinh-tu tưởng. Xét xem việc vật chất ra đời một cách trırc tip hay được 
trung giới chi dẫn đến những sự quy định hoàn toàn có tính hình thức mà thôi. Còn 
về khái niệm Vật chất mà bản thân von Baader đẻ ra ở trang 54 và tiếp. thì tôi không 
thấy có øì sai lệch với những sự quy định của tôi: chỉ có điều tôi không hiểu là: có 
ích lợi gì cho nhiệm vụ tuyệt đối là năm bắt sự sáng tạo nên thế giới như là Khái 
niệm khi von Baader (ở trang 58) cho răng vật chất "không phải là sản phâm trực 
tiếp cua sự thông nhất [nhất thế] mà là sản phẩm Của nhng nguyên tắc của nhật thể 
ây (của những kẻ được ủy toàn quyền, tức Chư Thân : Elohim) mà nhất thë DR đã 
tìm đến cho mục đích này”, Câu này (vì không thật rõ trong cấu trúc ngữ pháp) phải 
chăng có nghĩa: vật chất là sản phẩm của những nguyên tắc. hoặc. có nghĩa: chỉnh 
vật chất đã tìm đến những nguyên tắc (Elohim) này cho chính mình và dé cho những 
nguyên tắc này "sản xuất" ra chính mình. ` Thé thì, trong mọi trường hợp. những 
nguyên tắc hay Chư thần [Elohim] đều phải được thiết định trong một mỗi quan hệ 
với Thượng de. Và mỗi quan hệ này không hè được làm Sáng tỏ chút nào bằng việc 


N S d EE S 
đưa vào đây những "Elohim” åy 3 A 


es Chu thích này cho thấy: theo Hegel, ngay cả một nhà tư tưởng tư biện như von 
Baader cũng hiểu méi quan hệ giữa Thượng để và Tự nhiên một cách thô thiên. 
cứng nhắc, Theo Hegel, vật chất không “ra đời" từ Thượng để, và việc “di ra khỏi 
Thượng đế" (din ra trong việc sáng tạo nên giới Tự nhiên) cũng không phải là điều 
kiện dé "lại quay trở về trong Thượng đế". Đó chi là những "sự quy định hoàn toàn 
hình thức" đưa từ bên ngoài vào cho Sự việc chứ không phải tự phát triển từ Sự 
việc. 


Lời Tua cho lần xuất bản thứ hai (1427) 


phải vất vả đảm nhiệm sự phát triển của Khái niệm, và 
buộc tư duy lẫn tâm thức [“trái tim ”| của mình phải phục 
tùng sự tất yếu lögie của Khái niệm. Cũng thể. một con 
người tự phụ sẽ để dàng gán cho mình những gì đã học 
được từ những người khác. và càng để đảng tin vào điều 
ấy khi ra tay công kích hay hạ thấp. dối phương. trong khi 
sự thật là: sở di con người tự phụ ây “nôi cáu” lên chị vi 
tất cả những gì người ấy biết đều vay mượn từ những 
người khác. 


13. Mặc dù dưới dang bị bóp méo. nhưng động lực cua tư duy 


tự báo hiệu ở ngay trong những hiện tượng của thời đại 
mà ta đã lưu yý trong Lời tựa này: và đó là lý do tại sao 
một khi tư tướng đã được đảo luyện lên cấp độ cao của 
Tinh thần, thì một nhu cầu tự-minh và cho-minh (cho nhà 
tư tưởng lẫn cho thời đại) sẽ là: những gì đã được khải thị 
như một huyền nhiệm ở trong thời xa xưa thì bây giò phai 
được khai mở ra cho bản thân tư duy (đối với tư tưởng 
đơn thuần hình thức thì huyền nhiệm vẫn mãi mãi là một 
cái gì bí mật. dù hình thái của chúng có thuần khiết đến 
máy trong sự khái thị. và càng bí mật hơn trong những 
hình thái mù mời. | Vì thế, chi duy có nhiệm vụ ấy mới 
xứng đáng döi với khoa học của chúng ta. và. trong thâm 
quyền tuyệt đối của sự tự do của mình, tư duy kiến quyết 
khăng định rằng nó chỉ hòa giai với nội dung vững chắc. 
trong chừng mực nội dung ây đồng thời có khá năng e 
mang lai cho chính nó hình thái xứng đáng nhất cua nó. 
Đó là hình thái của Khái niệm. lả hình thái của sự tät yếu 
ràng buộc tất cá. nghĩa là ràng buộc cå nội dung län tư 
duy. và chính điều này mới làm cho tư duy được tự do. 
Nếu ta phải làm mới lại cải gì đã cũ và tôi nói rằng chỉ 
có hình thái là cũ. còn bản thân nội dung thực chất thì mãi 
mãi tươi trẻ - thì có lề hình thái cua Y niệm mà Plato. và. 
càng sâu hơn nữa là Aristoteles, đã mang lại mới đảng 
cho chủng ta ghi nhở một cách vô hạn [so với bất kỳ 
huyền nhiệm nào khác]. | Và sở đĩ như thế là vì việc phát 
hiện Ý niệm thông qua việc chiếm lĩnh nó cho sự đào 
luyện trí tuệ của ta không chi là việc hiểu được Y niệm ấy 
må còn là một sự tăng tién của bản thân khoa học, 
Nhưng. tất nhiên. việc hiêu những hình thức ấy của Y 


Loi Tựa cho lån xuất ban thứ hai (1827 33 


niệm [nơi Plato và Aristoteles] khöng de däng höi hot 
như khi näm bắt những huyễn cảnh của "thần trí”. pháp 
thuật, và cảng không thể phát triển chúng cho thời đại 
chúng ta một cách tự phát bằng việc khám phá và nhận 
diện những dư âm của Ý niệm trong những huyễn cảnh 
Ấy. 


14. Cái Đúng thật [Chân lý] quả là index syi et falsi [latinh: 
bao göm cả bản thân nó lẫn cái sai]”®, nhưng không thẻ 
xuất phát từ cái sai để nhận thức được cái đúng thật. | 
Cũng thể, Khái niệm là việc hiểu chính bản thân nó lẫn 
hiểu hình thái vô- khái niệm, nhưng hình thái vö-khäi 
niệm thì không thẻ xuất phát từ chân lý nội tat của nó [sự 
vô-khái niệm| để hiểu Khái niệm. Khoa học hiểu được 
tình cảm và đức tin. nhưng bản thân khoa học chỉ có thẻ 
được đánh giá bằng Khải niệm. tức bằng nen tảng của nó. 
| Và bởi lẽ khoa học là sự tự-phát triên của Khái niệm. 
nên việc đánh giá khoa học bằng Khái niệm không phải là 
một sự phán đoán về nó cho bằng một sự đồng hành dé 
tiến lên cùng với nó. Tôi không mong muôn gì hơn là một 

332 sự phán đoán như thé cho nỗ lực hiện nay, và chỉ có loại 
phán đoán ấy mới có thể được tôi tôn trọng và quan tâm. 


Berlin. 25 tháng Năm. 1827, 


36) Xuất phát từ câu của Spinoza: “Verum norma sui et falsi” (xem Đạo đức học. 2, 

43). Theo Hegel. “Khái niệm” có năng lực làm chuän mực, vì nó là "việc hiểu bản 
` thân nó và cái khác với nó", tức hiểu cả "hình thái vô-khái niệm”, "tình cảm và lòng 
tin đơn thuần”. Đối với triết học. Khải niệm không chỉ là chuẩn mực ngoại tại. vì 
triết học tién lên thông qua Khái niệm và không gi khác hơn là sự "tự-phát triển” của 
Khái niệm. 


34 Lời Twa cho lån xuất bản thứ hai (1827) 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP 
LỜI TỰA CHO LÀN XUÁT BẢN THỨ HAI (1827) 
Triết học trong quan hệ với lịch sử của triết học và với tôn giáo 


Lời Tựa II được viết đài nhất trong ba Lời Tựa, có nội dung phong phú, 
phức tap như là cương lĩnh tóm tắt của triết học Hegel, dòng thời mang 
nhiều ân ý và ám chỉ. Để tìm hiểu, ta nên đọc chậm rãi và thử từng bước 
“tháo rời” nó ra giống như lần lượt... bóc vỏ một củ hành thành một số 
bước ngắn gọn sau đây: 


- Sau khi nhắc lại ý nghĩa của nhan đề “Bách khoa thư các Khoa học 
triết học” như đã làm ở Lời Tựa I, Hegel nói ngay đến ` "nhiều tình 
huöng” và "sự kích thích” buộc ông phải lên tiếng ve nhüng vän de 

"có khi khá phong phú, có khi lại quá nghèo nàn về tinh thần" vốn 
nằm bên ngoài hoạt động triết học của ông (S13, 2). Điều hơi khó hiểu 
là tại sao việc làm này là “hữu ích và cân thiết” trong khi ông bảo 

"việc bàn luận và lên tiếng về chúng chẳng giúp tăng tién gì cho sự 
hiểu biết khoa học vón là cái duy nhất có thể mang lại nhận thức đích 
thực”? Phải chăng ông xem đó là cơ hội de làm rõ cương lĩnh cúa 
chính mình (“nhân thức khoa học về Chân lý”), bác bỏ mọi trào lưu 
khác với quan niệm của ông về triết học, để “giữ vững ý chí và lòng 
dũng cảm hướng đến Chân lý” (S14. 3) (lặp lại một khẩu hiệu nổi 
tiếng đã được ông nêu trong Diễn văn nhậm chức và khai giáng ở đại 
hoc Berlin ngày 22.10.1818:? 


- Hegel bắt đầu bằng một sự "bắt mach” đối với thời đại. Với khuảng 
cách 10 năm kể từ lần xuất bản thứ nhất, Hegel nhìn lại phong trào 
khai minh ở Đức như là một thời kỳ có sự "hài hòa mong manh và ho 
hot” giữa tôn giáo với “sự khai minh của giác tính”, với pháp quyền tự 
nhiên (tức: học thuyết về pháp quyền tự nhiên) và chính trị, cũng như 
giữa vật lý học thường nghiệm và triết học tự nhiên. (Ông sẽ bàn kỹ 
hơn về “sự mâu thuẫn đã phát triển” giữa khai minh và tôn giáo trong 
phần Dän nhập: “Lập trường thứ hai của tu tưởng đối với tính khách 
quan” §§37-60). ` ‘Thé nhưng, ở trong triết học, Tinh thân đã hân hoan 
chào mừng sự hòa giải của nó với chính mình” (S15, 4): với câu này, 


Lời Tựa cho län xuất ban thứ hai (1827) 33 
A O O 


Hegel ca ngợi sự tát sinh hay hồi phục của triết học tự biện với Fichte, 
Schelling và bản thân ông; và hiểu “sự hòa giải” này là việc lý tính 
vượt bỏ những sự đổi lập của giác tính phản tư. 


- Hegel lặp lại các công kích đã nêu ở Lời Tựa I chóng lai môt bên là 
triêt hoc phê phán (Kant) và bên kia là triét hoc vè lòng tin (Jacobi). 
nhung ông bô sung thêm luận điểm: cả hai lập trường chỉ là hai mặt 
của cùng một sự việc, vì, theo Hegel, cả hai đã chỉ rút ra những hệ quả 
khác nhau từ kết quả tiêu cực, phủ định của Triết học phê phán räng 
giác tính không thích hợp cho việc nhận thức về Chân lý. Cùng với 
những người phê phán Kant, Hegel cho rằng việc không nhận thức 
được Vật-tự thân đồng nghĩa với việc không nhận thức được Chân lý. 
(Xem: Chú giải dan nhập cho §§40-60). 


- Hegel mở rộng lập luận khi đưa cả Triết học-đồng nhất của trường 
phải Schelling vào vòng luận chiến khi cho rằng cả Triết học phê phán 
(thuộc giác tính) và Triết học-đồng nhất cũng chỉ là hai phương diện 
của cùng một cái toàn bộ. Hegel lặp lại sự phê phán đối với Kant rän 
trong Biện chứng pháp siêu nghiệm của quyền Phê phán lý tính thuận 
túy và trong, quyền Phê phán năng tực phán đoán, tuy Kant đã nhận ra 
cấu trúc của Ý niệm, nhưng vẫn dừng lại ở sự đối lập giữa lý tính và 
giác tính, tức ở sự mâu thuần giữa Ý niệm và việc sử dụng các phạm 
trù, Còn Triết học-đồng nhất của Schelling và trường phái của ông thì 
cũng không vượt qua được sự đối lập ây. Triết học này đơn thuần đối 
lập Y niệm với tư duy giác tính, khiến cho Ý niệm “bị biến thành một 
sự đẳng nhất trừu tượng, vô-tinh thần”. trong khi đó, theo Hegel, vẫn 
đề là phải năm bắt Ý niệm này như là sự thống. nhát cu thế, tức, như 
sự thông nhất các mặt đối lập giữa chủ thể và đối tượng, giữa cải hữu 
hạn và cái vô hạn, giữa giác tính và lý tính, và, từ đó, về mặt phương 
pháp, vuot ra khỏi những quy định của giác tính. (Xem thêm: Chú giải 
dän nhập cho §§40-60). 


- Trong các tiểu đoạn tiếp theo, Hegel nêu ra những ý kiến hết sức quan 
trọng của mình về mối quan hệ cửa triết học với Lich sử của triết học 
và với tôn giáo, bắt đầu bằng một luận chiến chồng lại nhà thần học F. 
A. G. Tholuck, là người đã gửi công trình "Hoc thuyết ve Tam vị nhất 
thể” / “Trinitätslehre” của mình cho Hegel vào näm 1826. Cuộc luận 
chiến khá ác liệt khiến người đọc ngày nay như chúng ta khó hiểu hết 
nội tình. Hegel cảm thấy cá nhân mình bị xúc phạm khi Tholuek 
khẳng định rằng Triết học-đồng nhất (tên gọi khác đương thời của 


36 Lời Tựa cho län xuất ban thú hai (1827) 


Triết học tư biện của Schelling và Hegel thời trẻ) xóa bỏ cả sự phân 
biệt giữa Thiện và Ác. Hegẻl không chí bất bình vì thái độ "kẻ cả" của 
Tholuck khi "rộng lượng" cho răng điều này có thể “tha thứ" được! 
Điều Hegel thực sự lo lắng là bị mặc nhiên lên án đã theo "chủ nghĩa 
Spinoza”, một sự lên án đã làm cho Fichte bị mát ghế giáo sư ở Jena 
nhân vụ “tranh luận về thuyết vô thắn” năm 1799! Lúc bây giờ. "chủ 
nghĩa Spinoza” bị xem là ` 'chủ nghĩa phiem thần" = chủ nghĩa vô 
thần! Vì the, Hegel đã ra sức bênh vực cho học thuyết Spinoza (S21- 
22), với lập luận chủ yếu: 


- bảo rằng trong ` "triết học này (triết học Spinoza và cả triết 
k học-đồng nhất). mọi thứ đều là Một cả, và Thiện và Ác cũng 
deu ngang bằng nhau" là cách hiểu xuyên tạc. Trong cái 
Nhất thể äy (Thượng đế], không có việc cái Thiện và cái Ác 
là một, trái lại. cái Ac bị loại trừ. Sự phân biệt giữa Thiện và 
Ác tuyệt nhiên không ở trong Thượng dé xét như là Thượng 
de. vì sự phân biệt này chỉ có mặt trong cái gì bị phân đôi: do 
đó, trong triết học Spinoza vän có sự phân biệt: con người là 
khác với Thượng để. và cái Ác chỉ có trong mỗi quan hệ giữa 
con người với Bản thể, thông qua “những đam mê, su nô lệ 
và sự tự do của con người”. Và, nen luân lý có tính thuẫn túy 
sẽ là hệ quả của hệ thống ấy, “mà nguyên tắc của nó là tình 
yêu trong sáng đối với Thượng để"! (S22. 7). 


Vì thế, Hegel viết: “Lessing đã nói rằng trong thời của ông. người ta 
đã đối xử với Spinoza như đối xử với mót con chó chót, và ta không 
thể nói rằng người ta đã đối xử khá hơn với thuyết Spinoza. hay đúng 
hơn, với triết học tư biện trong thời gian gân đây! Bởi. rõ ràng là 
những ai bản thảo và đưa ra những đánh giá về nó đều chưa he có nỗ 
lực nào. để nắm bắt Sự việc một cách đúng đắn hay trình bày và tường 
thuật về nó một cách trung thực! Trong khi đây là một sự công bằng 
tối thiểu và triết học có thể đòi hỏi sự công bằng này trong bất kỳ 
trường hợp nào” (nt). 


Tiếp theo, Hegel trình bày quan niệm của ông về một môn Lich sư của 
triết học có tính triết học thực sự, điều mà Hegel cho rằng không thể 
tìm thấy trong các công trình gọi là lịch sử triết học đương thời, chẳng 
hạn của J. J. Brucker (S22, 6). Ông se trinh bay lịch sử “dich thực” 

của triết học trong một loạt bài giảng nỗi tiếng về sau. Khi Hegel viết: 
“Lịch sử của triết học là câu chuyện khám phá nhüng tw tưởng về cái 


Lời Tựa cho län xuất bản thứ hai (1827) ER 

SECH 
Tuyệt đối vốn là đối tượng [nghiên cứu] của nó” (S22, 8). ta thấy 
Hegel có tỉnh nói về “câu chuyện khám phá những tư tưởng” chứ 
không phải câu chuyện hay lịch sử những tư tưởng vẻ cái Tuyệt đối. 
điều này có nghĩa: với ông, những tư tướng là cái gì khách quan. còn 
ur duy có thẻ hoặc không the khám phá được chúng. Theo cách hiểu 
đặc biệt ấy. bán thân lịch sứ triết học tuân theo một tính khách quan 
của riêng nó, mà nhận thức vẻ tính khách quan ấy tiền- ~giả định về 
phía chủ thể một "nhận thức được đào luyện về những mỗi quan he-tır 
tưởng". bấy giờ "việc phát hiện Ý niệm thông qua việc chiếm lĩnh nó 
cho sự đào luyện trí tuệ của ta không chỉ là việc hiểu được Ý niệm ấy 
mà còn là một sự tăng tién cua ban thân khoa học” (S31. 13). Cách 
viết khá bí hiểm ấy muốn nói: fa cân phai có möf Triết học đúng thät 
trước dä, rồi mới có thể xử lý lịch sư của triết học một cách khoa học 
được. 


- Sau đó, Hegel chuyển sang chủ dè "ôm giáo " một cách khá đột ngột 
(S23 và tiếp). Nhưng điều này có thè hiểu được, vì, sau khi trở lại với 
Tholuck bäng hai chú thích. Hegel nhận thấy Tholuck là dai biểu cho 
một môn Thần học tin rằng có thể tự tốn mà không cần đến trier hoc. 
Luận diem nen tảng của Hegel là: có sự đẳng nhất về "mi dung thực 
chát” (Gehalt 2 Import) giữa Tôn giáo và Triết học, đồng thời có sự 
khác biệt về hình thức. Ông hiểu sự khác biệt vẻ hình thức này như là 
một sự khác biệt ve ngôn ngữ, tức. giữa một ngôn ngữ "của tình cảm, 
của bieu tượng và của tư duy làm t trong những pham trù hữu han và 
trong những sự trừu tượng phiên diện của giác tính” với "ngôn ngữ 
của Khái niệm cu thể" (S24). Đối với Hegel. điều rõ ràng là: không 
chí tình cảm tồn giáo mà cả nen Thần học nào Không thực sự trở thành 
một Triét học về tön giáo theo nghĩa của ông thì đều thuộc về "ngôn 
ngữ trước”. “ngôn ngữ của người phàm trần phù du chúng ta”, và chỉ 
có "ngôn ngữ” sau mới dich thực là "ngôn ngữ của Chư Thần” (nt). 


Điều bi Hegel chóng lại kịch liệt nhất trong đời sống tín ngưỡng ở thời 
đại ông là việc thu mình vào trong "lòng sùng đạo hay tình cảm” 
(S24). với giá phải trả là sự vô-nội dung. ‚Ta không ngạc nhiên khi 
quan niệm như thế gặp phải phán ứng quyết liệt của Schleiermacher, 
nhà thần học nỗi tiếng đương thời. chủ trương một nen * Thần hoc-tinh 
cảm mang tính lãng mạn” (trong tác phẩm: "VE Tôn giáo "`: "Über die 
Religion”. 1799), xem tôn giáo khác với Siêu hình học và Đạo dic 
học ở chỗ có "cảm thức và sở thích đổi với cái Vô han“, đặt cơ sơ 
trang “tỉnh cảm về sự nương cậy. phụ thuộc tuyệt đối”. Từ năm 1818. 


35 Lời Tựa cho län xuất bản thứ hai (1827) 


Hegel là đồng nghiệp của Schleiermacher, nhưng điều này không ngăn 
càn Hegel (1822) viết trong Lời Tựa cho công trình vè “Triết học tôn 
giáo” của môn sinh là Hinrich những lời như sau: "Neu tôn giáo trong 
con người chỉ dựa vào tình cảm, và tỉnh cảm áy không có tinh chát gi 
khác hon là tinh cåm vè sự nương cậy. tùy thuộc thì ắt hẳn con chỏ là 
người Kitô hữu tốt nhất. vì nó mang tính chất nảy sâu đậm hơn cả và 
sông chủ yếu trong tình cảm này"! ("Berliner Schriften” / Các tác 
phẩm ở Berlin. 1818-1831. Suhrkamp, 11. 58). Hậu quả: 
Schleiermacher dä tìm mọi cách ngăn cản để Hegel suốt đời không 
được kết nạp vào “Viên Hàn Lâm khoa học Phö”! 


Hegel kiên quyết bảo vệ nội dung tỉnh thần của tôn giáo. và xem việc 
biến đối nội dung này thành hình thái thuần lý của lý tính là nhiệm vụ 
của tr tới học về tôn giáo (ông sẽ triển khai trong "Các bài giang vẻ 
triết học ve tón giáo”, gòm ba täp 16. 17. 18 trong Tác phâm 20 tập 
của NXB Suhrkamp). và sở đĩ tôn giáo còn có lý do tòn tại ben cạnh 
triết học thì chỉ là vì không phải ai ai cũng có thể trở thành triết gia 
được! (S23 và tiếp). 


- Khi bảo vệ "tính thuần lý" của tôn giáo. Hegel tán đồng với nhà triết 
học tôn giáo (Công giáo) nhiều ảnh hưởng là Franz von Baader (S26 
và tiếp). nhưng. đi vào chỉ tiết, ông không hoàn toàn nhất trí với 

Baader. Theo Hegel, nhiệm vụ của triết học về tôn giáo là “phát hiện 
Ý niệm [thuần lý] ở trong những hinh thái Ấy {của tôn giáo. thần thoại 
hay trong những nen triết học ` "thần trí” hay thần bí hóa từ xưa đến 
nay] và hài lòng nhận thấy rằng chân lý triết học không phải là một cái 
gì cô độc. lẻ loi, trái lại. tác động mạnh mẽ của nó đã từng có mặt — Ít 
ra là như một sự gây men - ở trong những hình thái Av (S30, 12). 
Như thé, nói gót Kant (với tác phäm lừng danh và gây nhiều sóng gió: 

"Tôn giáo bên trong các ranh giới cua lý tính den thuần" ¿ Die 
Religion inner: halb der Grenzen der bloßen Vernunft”, 1793). Hegel 
trở thành người đồng sáng lập một môn triết học ve tồn giáo độc lập 
với Thần học. Vấn để trở nên phức tạp hơn nhiều: nếu trước đây, 
trong thời kinh viện, triết học trở thành “con sen của Thần học”. nghĩa 
là phải phục tùng yêu sách về Chân lý của tôn giáo. thì nay dường như 
có một sự "trả đũa”: tôn giáo phải phục tùng yêu sách ve Chân lý của 
triết học: “Tôn giáo có thể không cần có triết hoc. nhưng triết nọc 
không thể không có tôn giáo, vì nói đúng hon. triết học bao hàm cå 
tôn giáo o bên trong nö”. “Tinh thần, về bản chất. là ý thức. và. vì thế. 
là ý thức về nội dung đã được bien thành đối tượng. | Nếu [chi] là đình 


Lời Tựa cho lån xuất bạn thứ hai (1827) 39 


cam [tôn giáo]. thì Tỉnh thần chỉ là bản thân nội dung chưa có tính 
khách quan" (S24, 9). Ông còn viết rõ hon: ... "những gì đã được 
khải thị như một huyền nhiệm ở trong thời xa xưa thì bây giờ phải 
được khai mở ra cho bản thân tư duy”... và. “dó là hình thái của Khái 
niệm, là hình thái của sự tất yếu ràng buộc tất cả. nghĩa là ràng buộc 
cả nội dung lẫn tư duy, và chính điều này mới làm cho tư duy được tự 
do (530, 12, S31, 13). Tuy nhiên. không ai chịu ai! Nếu với Hegel. 
"cái đúng thật là cái Toàn bộ" (HTHTT, Lời Tựa) có nghĩa là triết học 
đứng vững hay sụp dô với yêu sách của nó vè tính toàn thể. thì yêu 
sách ấy tất yêu bao trùm cả tôn giáo, do đó. quan điểm cúa Tholuck và 
Schleiermacher, dưới mắt Hegel. là một sự tån công vào bản thân triết 
học. Ngược lại. nếu thực chất của cuộc tranh luận không chỉ xoay 
quanh mối quan hệ giữa "tình cảm” vả “tu duy” mà còn liên quan đến 
sự tự trị của tôn giáo và thần học đối với triết học, thì. luận điểm của 
Hegel rằng: người có tín ngưỡng nhất thiết phải “hiêu" những gì mình 
tin. phải nâng lòng tin lên thành tư duy khái niệm, tức... phải trở 
thành môn dé của Hegel ắt khó có thể được các nhà thần học cam tâm 
chấp nhận! 


- Lời Tựa II kết thúc bằng cách xuất phát từ câu châm ngôn nỗi tiếng 
của Spinoza: Verum est index sui et falsi / Cái Đúng thật {Chân lý] 
bao gòm ca bản thân nó län cái sai, “nhưng không thể xuất phát từ cái 
sai để nhận thức được cái đúng thật" để cho thấy một sự bất đối xứng 
giữa "Khái niệm” và "hình thái vö-khäi niệm” (S31, 14), hay giữa một 
ben là tư duy triết hoc và bên kia là tình cảm và lòng tin tôn giáo: 

“Khoa học hiểu được tình cảm và đức tin, nhưng bản thân khoa học 
chỉ có thể được đánh giá bằng Khái niệm, tức bằng nền tảng của nó” 
(nt). Nói cách khác, Hegel chỉ “tôn trọng và quan tâm” đến quyền uy 
phê phán nào “cùng đồng hành với khoa học” bằng sự tụ-phát triển 
của Khái niệm chứ không phải từ sự đánh giá dựa theo những tiêu 
chuân xa lạ, Mối quan hệ giữa triết học và tôn giáo là một chủ de lớn 
(Hegel dành tiểu đoạn cuỗi cùng § 573 trong Bách khoa thư [II cho 

vấn đề này). Chính méi quan hệ phức tạp và hàm hỗ này là mối bận 
tâm lớn dói với các môn dò của Hegel về sau và thái độ bồi rỗi của họ 
đã góp phần dẫn đến sự phân hóa và chia rẽ của "trường phái Hegel”. 


tệ 


2 


LỜI TỰA 


CHO LÀN XUẤT BẢN THỨ BA 
(1830) 


Trong lần xuất bản thứ ba này. chúng tôi đã cải tiễn rất nhiều 
chỗ vả nhất là đã có găng tăng cường sự rõ ràng và chính xác 
trong việc trình bày. Tuy nhiên. do mục dich của | giáo trình này 
là một hộ cương yếu. nên văn phong của nó vẫn giữ nguyên 
tính cô đọng. hình thức và trừu tượng. | Quyền sách không 
thay đôi nhiệm vụ [nguyên thủy] của nó. vì thế. việc giảng 
thêm de làm sáng tỏ sẽ được trình bay bằng miệng. 


Kê từ lần xuất bản thú hai [1827] đến nay dã có khá nhiều 
những nhận xét về phương pháp nghiên cửu triết học của tôi. - 
nhung tiếc thay. tuyệt đại bộ phân những nhận xét ấy deu cho 
thấy rò tính không chuyên nghiệp. | Những phản ứng thiếu 
thận trọng như thể trước những công trình đã được nghiền 
ngẫm thấu đáo suốt bao năm trời và đã được thực hiện với tất 
cå sự nghiêm chinh mà déi tượng nghiên cứu lẫn sự trình bay 
khoa học déi hỏi thật chäng mang lại cho ta chút niềm vui nào 
khi phải nhìn thấy toàn là những động cơ không tốt lành của sự 
tự phụ. ngạo mạn. ghen ty và khinh thường v.v... đang dô dồn 
vào cho chúng, và cảng không the hoc hoi thêm được chút gì 
từ những nhận xét ấy. Trong quyền H của bộ Tusculanae 
disputationes (HN. 4). Cicero đã việt "Est philosophia paucis 
contenta judicibus, murltisudineus consulto ipsa fugiens, eique 
ipsi et invisa et suspecta: ul, si quis universam velit vituperare, 
secundo id populo facere possit”. [Latinh: "Triết học chỉ vừa 
lòng với một số rất ít những người phán xử mä thôi và nó cố 
tinh tránh né dem dâng: trước mắt đám đông. tr iết học vừa kha 
nghi vừa bị căm ghét, nên ai muốn dä phá triết học mệt cách 
toàn bộ. có thê để đàng làm điều åy với Air ung hộ cua dam 
động quan chúng“), Việc đã phá triết học cảng nông cạn và 
thiểu nghiêm chinh bao nhiêu. cảng để thu phục lòng người 
bấy nhiêu! Sự mê cuồng nhỏ mon ấy càng dễ nhận ra trong dự 


42 Löi Tira cho län xuất bản thứ ba (1830) 


âm phân hồi từ nhiều người khác, và tất nhiên. cũng song hành 

S33 với sự thiểu hiểu biết tương tự của những người nảy. Những 
đối tượng khác thì đập ngay vào mắt hay được mang lại trong 
toàn cảnh trực quan dành cho sự hình dung bằng biểu tượng. 
nên người ta thấy cân thiết phải hiểu biết — dù chút ít - vè 
những đối tượng ấy mới có thể chö miệng vào, đó là chưa nói 
đến việc chúng được “lý trí lành mạnh” của con người dễ nhận 
ra hơn, bởi chúng hiện diện trong sự quen thuộc, vững chắc. 
Nhưng. vì lẽ triết học thiêu tất cả những điều ấy nên người ta 
đã không ngượng ngùng dùng chính việc thiểu này để chóng 
lại triết học. hay đúng hon, để chóng lại một hình ảnh trống 
rỗng. bịa đặt nào đó về triết học do chính sự đốt nát về nó đã 
tưởng tượng ra. | Sự đốt nát này không có gì [“cụ the”) trước 
mắt đề tự định hướng, do đó, cứ län quản mãi trong lối ăn nói 
bất định. trông rồng và vô nghĩa. Ở nơi khác”. tôi đã phải 
làm công việc bắt đắc đĩ và tôn công vô ích là vạch trần thực 
chất của một số trong những hiện tượng íy. những hiện tượng 
đã được det nên toàn bằng sự mê cuồng và döt nát. 


3. Trong | thời gian gần đây, dường như đã có dấu hiệu cho thấy 
một nỗ lực nghiên cứu nghiêm chỉnh hơn về Thượng để. về 
những điều thiêng liêng và lý tính ở trong một quy mô khoa 
học rộng hơn xuất phát từ cơ sở của thân học và cá của kinh 
nghiệm tôn giáo”, Nhưng ngay khởi điểm của phong trào này 
đã không cho phép ta hy vọng được gi nhiều ở kết quả của nó. 
bởi động lực của phong trào xuất phát từ "những cá nhân". và, 
đo đó, từ cả hai phía: phía cáo buộc (là những người xien 
dương sự süng tin từ “trái tim”) lẫn phía bị cáo buộc (là những 
người chủ trương sự tự do của lý tính) đều không phía nào 
nâng mình lên được đến ' ‘han thân Sự việc ”, và càng không di 
đến được ý thức rằng: muốn bàn về bản thân Sự việc này, phái 


tố) trong "Jahrbücher für w issenschafliche Kritik” / Nien giản phê bình khoa hoc 


(1829). trong các số 10, I1, 13 và 14, Hegel đăng hai bải điểm sách về các tác phẩm 
bàn về triết học của ông. 


DÉI Am chỉ cuộc tranh luận siữa tờ báo Evangelische Kirchenzeitung  Nhät bảo 
giáo hội Tin lành và một số đại điện của phân khoa thần học tại đại hoc Halle 
(1830). 


Lời Tựa cho lần xuất bản thứ ba (1830) 43 


S34 


bước vào manh đất của triết học. Sự dä kích cá nhân ấy — dựa 
trên những chỉ tiết hết sức ngoại tại của tôn giáo — thể hiện rõ 
trong yêu sách kinh khủng của những người tự cho mình có 
toàn quyền dë sẵn sàng "khai trừ" những người khác ra khỏi 
Kitô giáo và đóng vào trán họ dâu ån của sự trừng phạt ở trên 
thé gian và đời đời. Dante, nhờ vào cảm hứng thì ca thần 
thánh. đã tự cho mình có quyền năm lây chìa khóa Thiên đảng 
của Thánh Phêrô de kết án đích danh nhiều người đương thời — 
kế cả nhiều Giáo hoàng và vua chúa — phải bị trừng phạt trong 
Hỏa ngục, nhưng họ deu là những người đã quá có! Môt trong 
những trách cú có tính phi bäng chống lại một nen triết học 
hiện đại nào đó là cho rằng trong đó cá nhân con người tự thiết 
định chính mình như là Thượng đề”, nhưng so sánh với trách 
cứ dựa trên một sự suy diễn sai lầm ấy thì tham vọng tự cho 
minh có vai trò làm người phản xử trên thế gian, cỏ quyền 
tước bỏ tỉnh thần Ka? nơi những cá nhân khác và phán 
truyền lời kết tội về họ lại là một tham vọng thuộc loại hoàn 
toàn khác. Khẩu hiệu lỗi thời của thứ quyền uy tuyệt đối này là 
"nhân danh Đức Khó” và sự khăng quyết Tăng Đức Kitô ngu ở 
trong tim những người phán xứ ấy. [Thế nhưng]. chính Đức 
Kitö đã nói (xem: Tin mừng theo Thánh Mathieu 7: 20. Tân 
Ước): “Cù xem họ sinh hoa quả nào. thì biết họ là ai”. và. quả 
thật. sự láo xược kinh khúng của việc kết án và trừng phạt nói 
trên nhất định không phải là một thứ hoa quả tốt. Đức Kitô nói 
tiếp: ` "Không phái bất cứ ai thưa với Thây: "Lay Chúa! Lay 
Chúa?” là được vào Nước Trời cả đâu! (...) Trong ngày åy. 
nhiều người sẽ thưa với Thây rằng: “Lay Chúa, lay Chúa. nào 
chúng tôi đã chăng từng nhân danh Chúa mà nói tiên trì. nhận 
danh Chúa mà trừ quy, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ 
đó sao?" Và bấy giờ Thầy đã tuyên bó với ho: Ta không hê 
biết các ngươi; xéo đi cho khuät mắt Ta, hỡi bon làm điều gian 
đe?) (nt, 7.21, 22). Những ai cam kết với ta rằng họ chiếm hữu 
độc quyền tỉnh thần Kitô và đòi hỏi cùng một đức tin như thế 


Il Christlichkeit / Christianity. 


39 d 


ây là trách cứ thường dành cho chính triết hoc Hegel, vi trong đó, con người 


được xem như có năng lực vươn tới bản thân Tri thức tuyệt đối. 


H 


S 


A 


5 


Lời Tựa cho Ian xuất bạn thứ ba (1930) 


từ những người khác đã không hề mang đức tin cúa mình để 
trừ quy. trái lại. giống như những kẻ tin vào thầy bói, có xu 
hướng vui mừng thấy mình giao hảo được với đám đông ma 
quỷ mà họ vôn sợ hãi. thay vì dä phá và dẹp bỏ những lời dói 
trá äy của một thứ mê tin phan-Kitö đầy tỉnh thần nö lệ. Ho 
cũng không hè có năng lực nói lên được những lời hiển. minh, 
và hoàn toàn không đủ sức làm được điều gì lớn lao về nhận 
thức và khoa học vốn là sứ mệnh và bôn phận cúa họ: sự uyên 
bác suông thì chưa phải là khoa học. Vì chỉ quá bận tâm với vô 
số nhiều điều bè ngoài. không quan trọng cua đức tin. trong 
khi chi biết đơn giản "nhân danh Chúa Kitô" trong những gi 
hen quan đến nội dung thực chất và trí tuệ của bán thân đức 
tin. nên họ đã có tình xem nhẹ việc nhát triển học thuyết vốn lå 
cơ sở cho đức tin của giáo hội Kitô giáo. | Một khi sự khai 
triển [của học thuyết] một cách khoa học, nghĩa là däy tính 
tỉnh thần va tư duy. bị phá rỗi. thậm chi bi ngắn. cắm và triệt 
tiêu, thì sự tự phụ chủ quan tha hå huệnh hoang về những cam 
kết ‚vö-tinh thần và vô-kết quá — toàn là những hoa quả xấu xa 
= räng ho là kẻ chiếm hữu — và chiếm hữu độc quyền - tính 
thần Kitô giáo. Trong Kinh Thánh, "việc khai triển tỉnh thần” 

mà tôi vừa nói được phân biệt một cách có ý thức đầy đu nhất 
với “đức tin” đơn thuần. Đức tin chi trợ thành Chân lý bằng sự 
khai triển này. Đức Kitô nói: “Ai trọn lòng tín vào tôi thì từ 
lòng người. sẽ tuôn chảy những u mrte hàng sông “(Tin 
mừng theo Thánh Gia-an. 7: 38. Tân Liớc). Rồi lập tức, điều 
này được giải thích và xác định rõ o câu 39: không phái đức 
tin đơn giản vào nhân cách hiện tiền. cảm tính. nhật thời cua 
đức Kitô có thể mang lại phép lạ này. bởi Ngài chưa phái là 
Chân lý xét như là Chân lý. Trong câu 39. đức tin vừa nói 
được xác định như sau: đức Kitô nói ở đây v & Tỉnh thân [Thân 
khi] mà những ai Un vào Ngài dr sẽ được lãnh nhận. bởi đức 
Thánh linh dd chira có mặt ở day. bởi bản thân đức Jesu đã 
chea được tôn vĩnh, Hinh thái vẫn chưa được tôn vinh cúa đức 
Kitô là nhân cách hiện diện mor cách cam tính ở trong thời 
gian trước đây hay được hình dung ở trong thời gian sau này 
(thực ra là cùng một nội dung). | Đó chính là đối tượng ue 
tiếp của lòng tin. Trong sự hiện dien [lịch sử] này, bản thân 
đức Kitô khái thị bản tính vĩnh hàng của Ngài cho những môn 
då bằng lời nói. | Ngài cũng khải thị sứ mệnh của Ngài là hòa 


Lời Tira cho lån xuất bạn thứ bat I %30) 4ã 


giải Thượng để với bản thân Ngài và giữa Ngài với con người. 
cũng như khải thị ca con đường của sự cứu chuộc và học 
thuyết về đạo đức. | Thế nhưng. cho dù đức tin Ấy có kiên có 
đến mäy đi nữa thì vẫn bị tuyên bó rằng đó chỉ mới là sự bắt 

S36 dàu, mới là điều kiện cơ ban chứ chưa được hoàn chính. 
Những ai đã tin vào điều ấy thì vẫn chru có được Tỉnh thần 
[Thần khí]: họ vẫn còn phái [làm nhiệm vụ de] “lãnh nhân” 
nó nữa. Tĩnh thần, bản thân Chân lý. [tức] Tỉnh thần dän ta đến 
toàn thể Chân lý chỉ đến suu đức tin này. Song. những tín đồ 
tân tòng của chúng ta lại cứ đứng yên trong sự xác tín vốn chí 
mới là điều kiện: và sự xác tín này -- ban thân chi là sự xác tin 
chủ quan - chỉ mang lại hoa qua chủ quan của sự cam két. 
khăng quyết don thuận hình thức, và cùng với nó, là sự kiêu 
ngạo. phi báng và kết án người khác. Trái ngược lại với Kinh 
Thánh. họ chỉ khư khư bám giữ sự xác tín và chóng lai Tinh 
thần. trong khi Tỉnh thần mới là sự “khai triển" của nhận thức. 
và cht có như thể mới là Chân lý. 


4. Lòng sùng mộ [đơn thuần] chia sẻ sự nông cạn về nội dụng 
tỉnh thần và khoa học cùng với träo lưu bị nó biến thành đối 
tượng truc tiếp của sự cáo buộc và lên án: sự "khai minh“ của 
giác tính, Băng lỗi tư duy trừu tượng và đơn thuần hình thức, 
thiểu hän mọi nội dung thực chất. sự “khai minh” này đã tước 
bỏ hết mọi nội dung của tôn giáo. chăng khác gì lòng sùng mộ 
ấy đã làm bằng cách quy giảm đức tin vào khâu hiệu cũ rích: 

“Lay Chúa! Lay Chúa!” Vè phương điện này. chăng có bên 
nào hay ho hơn bên näo, và vì lẽ cả hai đương đầu với nhau 
trong một sự đối kháng đơn giản. nên chăng còn có chút chất 
liệu nào để hai bên có thể tiep cận được với nhau. có thể tìm 
được một mảnh đất chung để có thê cùng đi vào một sự nghiên 
cứu hâu kỳ củng đạt tới nhận thức và chân lý. Về phần mình, 
thần học-khai minh” cố thủ trong chú nghĩa hình thức của 


WéI Verstandesaufklärung / the enlightenment of understanding. 


G0 Am chỉ cuộc tranh biện giữa phái thù cựu chi biết dựa vào văn tự của Kinh 


Thánh với phái những nhà thần học chịu ảnh hướng của phong trào Ánh sáng, Hegel 
cho rằng cả hai phía deu sai lầm, và việc lý giai Kinh Thánh từ cả hai phía deu thiểu 
nội dung tr biện (triết học). (Xem thêm: HTHTT, Cuộc đấu tranh của sự Khai sang 


46 


Lời Tựa cho län xuät bản thứ ba (1830) 


wi 


riêng nó. nghĩa là. nó viện đến sự tu do lương tâm. í do tư 
tưởng. / do giảng dạy. và cả tự do cho lý tính và khoa học 
nữa. Dĩ nhiên. sự tự do này là phạm trü thuộc về quyên vô hạn 
của Tỉnh thắn. và. với tư cách ấy, nó là điều kiện đặc thù khác 
của Chân lý vốn đi cùng với đức tin như là điều kiện đầu tiên. 
Thẻ nhưng. lươn; tâm tự do và đích thực chira đựng những gi 
xét như những quy định và lề luật hợp lý tính; đức tin và tư 
tưởng tự do có những gì để giáng dạy như là nói dung của nó 
thì vẫn để thực chất này không được để cập đến. | Họ chỉ có 
thủ chủ nghĩa hình thức của cái phủ định và có thủ sự tự do để 
tự do lấp đây tùy theo tư kiến và ý thức của họ, còn bản thân 
nội dung, về nguyên tắc, thì không được đếm xia đến. Một lý 
do khác cắt nghĩa tại sao phía [khai minh] này không thể đến 
gần được với bất kỳ nội dung nào, đó là: cộng đồng. Kitô giáo 
phải và luôn phải được hợp nhất bằng sợi dây liên kết của một 
nguyên tắc giáo lý hay một sự tuyên tín, trong khi đó, “giòng 
nước vô hồn” của giác tính, với những cái phổ biến chung 
chung và thuyết duy lý trừu tượng của nót®) không thể dung 
thứ đặc trưng của một nội dung và nguyên tắc giáo lý Kitô 
giáo được phát triển đầy đủ và xác định một cách nội tại. 
Ngược lại, phía bên kia thì chỉ biết đựa vào công thức "Lay 
Chúa! Lạy Chúa” như là câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra!” 
hoàn toàn xem nhẹ việc lấp đầy lòng tin với tư cách là Tỉnh 
thần, nội dung thực chất và Chân lý. 


Thé là một đám bụi mù của lòng kiêu ngạo, ác tâm và sự lạm 
dụng của cá nhân nhất định sẽ bị khuấy lên cùng với những 
điều phố biến chung chung, trống rỗng, trong khi đức tin 


IW Ate Allgemeinheiten und Abstraktionen des abgestandenen, nicht lebendigen 
rationalistischen Verstandeswassers / the lifeless water of the understanding, with its 
generalities and its abstract rationalism. 


chóng lại sự mê tin 8541-573. Sdd, BVNS, tr. 1089 và tiếp). [Luu ý: trước đây, 
chúng tôi dịch chữ Aufklärung / Enlightenment là “Khai sáng”; từ nay de nghị đổi 
lại là “Khai minh” cho chính xác hơn về ngữ nghĩa Hán-Việt, Xin cáo lỗi cùng bạn 
đọc về sự thiếu nhất quán này, BVNS]. 


Lời Tựa cho lần xudt ban thứ ba (183 0) 47 


chẳng có được kết quả nào: nó đã không thể bao chứa được nội 
dung, nó cũng không. thể dẫn đến thực chất và sự nhận thức, 
Triết học ắt có thể rất hài lòng thấy mình được đứng ngoài 
cuộc chơi này. Chỗ đứng của triết học là ở bên ngoài mảnh đất 
của những tham vọng ép uống như the, của óc cá nhân lẫn của 
những cái phô biến chung chung, trừu tượng, bói, nếu giả sử bị 
lôi cuön vào mảnh đất thuộc loại á Ấy. nó át sẽ chỉ gặt hái được 
những kết quả không thích thú và không bå ích gi. 


6. Khi mối quan tâm lớn nhất và vö-dieu kiện của bản tính con 
người bị suy tản ngay trong nội dung thực chất sâu xa và 
phong phủ của nó, và khi thái độ tôn giáo — cá thái độ sùng tín 
ngây thơ lẫn thái độ phản tư [của ` "thân học khai minh”] — di 
den chỗ thỏa mãn tối da với cái gi không có nội dung, thì triết 
học đã trở thành một nhu cầu chủ quan, bất tät. T rong cả hai 
loại hình của thái độ tôn giáo nói trên. sự quan tâm vô-điều 
kiện đã được thiết lập trong khuôn khô của "lý sự” [hữu hạn] 
khien cho người ta thấy không cần đến triết học nữa để đáp 
ứng sự quan tâm ấy. | Thậm chí, đối với sự hài lòng mới được 
tạo ra trên cơ sở hạn hẹp như thế thì triết học không tránh khỏi 
bị xem là kẻ quấy räy. The là. triết học hoàn toàn bị phó mặc 
cho nhu cầu được cảm thấy là hoàn toàn tự do của chủ thể. | 
Không còn có một sự thúc bách nào đối với chủ thế. trái lại. 
mỗi khi có nhu cầu, nó có the hien ngang chöng lai moi sự 
nghi ngờ và cạnh cáo. | Nhu cầu äy chi hiện hữu như là một tät 
yêu nội tâm, mạnh hơn cả chủ thể [bởi] từ đó, Tinh thần của 
chủ the được thôi thúc không ngừng nghỉ “phải vượt qua chính 
mình” và có thể mang lại sự thỏa mãn xứng đáng cho sự thôi 
thúc của lý tính. Bây giờ, không còn chịu sự thúc ép của bắt kỳ 
quyền uy nào, k& cả quyền uy tôn giáo (thậm chí còn bị quyền 
uy này xem như là trò xa xỉ thừa thãi, nguy hiểm hay ít ra là 
đáng ngờ!), nên việc nghiên cứu của chúng ta về khoa học 
[Triết học] này càng tự do hơn vì chỉ dựa vào sự quan tâm đến 
bản thân Sự việc và đến Chân lý mà thôi. Nếu, như Aristoteles 
đã nói, IG thuyết (T. heoria) là cải thiên phúc đệ nhất, và là cái 
Tối hao trong mọi cái tốt lành [Siêu hình học XII, 7, 1072b 
24], thì những ai được tham dự vào sự thụ hưởng này ät sẽ biết 
mình có được gì trong đó: sự thỏa mãn cho tính tät yếu của 
bản tính tỉnh thần của chính mình. | Họ không cần phải đòi hỏi 


+5 


Lời Tua cho lan xuất ban thứ ba (1830) 


gì nơi người khác về điêu này và cứ để cho những người khác 
đi theo những nhu cầu của ho và những sự thỏa mãn mà họ tự 
tìm thấy. cho những nhu cầu này của mình. Điều cân phai suy 
tưởng về sự thôi thúc phải làm công việc của triết học mà 
không cần kêu gọi ai cả như đã nói trên. đó là: càng ôn ảo bao 
nhiêu thì càng ít thích hợp với công việc này. Tham dự càng 
sâu và cảng nghiêm chỉnh vào triết học thì cảng cô đơn trong 
nội tâm và càng tĩnh lặng dói với bên ngoài. ang 
và hời hợt thì nhanh nhau và để khiến ta vội vã "chỗ miệng” 

vào du mọi chuyện. Trong khi đó. sự quan tâm nghiêm chính 
về một Sự việc — vốn to tát trong bản thân nó và đòi hỏi một 
lao động lâu dài và gian. khổ mới phát triển trọn vẹn được - thì 
phải däm mình ben bi để theo đuôi nó trong sự tĩnh lặng. 


An bản lần thứ hai [1827] của Bô Bách khoa thư này đã sớm 
cạn nhanh chóng — dù với đặc diem đã nói: không giúp cho 
việc nghiên cứu triết học được dễ dàng hơn! — khiến tôi hài 
lòng nhận thấy rằng: đứng ngoài sự ôn ào náo nhiệL của sự 
khoa trương và nông cạn. một sự tham dự thâm lặng hơn 
nhưng đáng tưởng thưởng hơn vào triết học quả đã xảy ra. | 
Tôi mong môi điều ấy cũng sẽ được tiếp tục đối với än bạn 
mới lần này. 


Berlin. 19 Tháng Chín. 1850. 


Lời Tựa cho lån xuất bản thứ ba (183 UI 40 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP 


LỜI TỰA CHO LÀN XUÁT BẢN THỨ BA (1830) 
“Triết học... trong sự cô đơn và tự do” 


Lời Tựa HE có giọng điệu còn gay gắt hơn cả hai Lời Tựa trước! VỊ" "chua 
chát” trong Lời Tựa này hé lộ phần nào tư thể phải lui ve “phòng ngự” 
của Hegel. dù ông đang ở trên dinh cao của danh vọng và het sức thành 
công trong sự nghiệp giảng dạy. Lời Tựa HH được viết sáng sủa. nên ta 
chỉ lưu ý một vài điểm ngắn gọn: 


- Trước hết, ông nặng lời đả kích mọi nhận xét, mọi bài điểm sách đối 
với "công trình đã được nghiền ngẫm thấu đáo suốt bao năm trời và đã 
được thực hiện với tất cả sự nghiêm chinh“ của ông (S32. 2) vì không 
thấy gì trong chúng ngoài "những động cơ không tốt lành của sự tự 
phụ. ngạo man, ghen ty và khinh thường v. v...”. Như đã làm quen sơ 
bộ với Hegel qua hai Lời Tựa trước, ta biết rằng mọi phê phán đối với 
hệ thống của ông đều bị ông hiểu như là sự thù địch đối với triết học 
nói chưng. Điều này là đĩ nhiên và tất yêu khi Hegel không bao giờ 
chấp nhận việc phân biệt giữa triết học cria ông với bản thân triết học. 
Nếu bậc. tiền böi của ông là Kant đã khiêm tôn bảo nhiêu trong chủ 
trương rằng “Triết học nói chung” (die Philosophie) bao giờ cũng chi 
là một ` "Ý niệm don thun” dè vươn tới. vì thé "ta chỉ có thể học Se 
triết lý (philosophieren) để hướng theo ‘ "nguyên mẫu lý tưởng ấy, 

"trong ý nghĩa cao cả này, thật quá tự cao nếu tự xưng mình là triết gi 
và dám cho răng mình đã đứng ngang hàng với hình ảnh nguyên mẫu 
của bậc triết nhân chỉ có thể có trong Y niệm" ` {PPLTTT. B866-867). 
thì. một quan niệm như thé vẻ "Triết hoc“ và "Triết gia” không thẻ 
được Hegel chấp nhận! 


- Sau đó, ông bàn sâu và rất gay gắt về cuộc tranh luận gọi là "cuộc 
tranh luận ở thành phố Halle” từ năm 1830 giữa phái “Pietist” [Kiên 
tín] và phái các nhà duy lý trong "Nhät báo giáo hội Tin lành”, và qua 
cuộc tranh luận ấy, hai giáo sư thần học bị tố cáo là "nhà duy lý” và 

"nhà vô thần"! Mặc dù Hegel bảo rằng: “Triết học ät có thê rất hài 
lòng thấy mình được đứng ngoài cuộc” (S37) và cá nhân ông không 
dính líu gì đến cuộc tranh cãi này, nhưng ông vẫn thấy cần thiết phải 


Lời Tựa cho lần xuất bản thứ ba (1830; 


lên tiếng, vì vấn đề tỏ ra rất thiết thân với ông. Tại sao ông cảm thấy 
mình cũng bị tán công? Đó lại là ý dò muốn kết án việc nghiên cứu 
nội dung của sự khải thị bằng triết học là "vô-tín ngung". Ö đây, ông 
không chi tự vệ bằng cách vạch rö rằng không ai có quyền và có tư 
cách để phán xét về "lòng tín ngưỡng" của người khác, nhất là của 
những triết gia. Ông còn nhắc lại và nhắn mạnh hơn nữa (bằng nhiều 
dẫn chứng và trích dẫn từ Thánh kinh) vè sự cần thiết và tät yêu phải 
"mở rộng” nội dung của đức tin bằng nhận thức tư biện mới có thể đạt 
đến Chân lý đích thực: "Đức tin chỉ trở thành Chân lý bằng sự khai 
triển này” (S35). 


Sau đó, ở S16, 4. ông đưa ra dự báo về kết quả của cuộc tranh cãi này 
bằng cách nhắc lại luận điểm đã trình bày trong Hiện tượng học Tình 
thân. rằng tu duy trừu tượng của sự Khai minh của giác tính lần sự xác 
tín bằng “Lòng tin” đơn thuần tình cảm. thiếu vắng mọi nội dung cụ 
thể. phong phú của nhận thức đều chỉ là một thứ giống hét như nhau 
mà thôi: "về phương diện này, chăng có bên nảo hay ho hơn bên nào. 
và vì lẽ cả hai đương đầu với nhau trong một sự đổi kháng đơn giản. 
nên chẳng còn có chút chất liệu nào để hai bên có thể tiếp cận được 
với nhau, có thể tìm được một mảnh đất chung để có thể cùng đi vào 
một sự nghiên cứu hầu kỳ cùng đạt tới nhận thức và chân lý” (S36. 4). 


Cuỗi cùng, "trong đám bụi mù của lòng kiêu ngạo, ác tâm và sự lạm 
dụng” ấy, ông lại thấy mở ra một lỗi thoát: * ‘bây giờ, không còn chịu 
sự thúc đây của bắt kỳ quyền uy nào, kể cả quyền uy tôn giáo (thậm 
chí còn bị quyền uy này xem như là trò xa xỉ thừa thãi. nguy hiểm hay 
ít ra là đáng ngờ). nên việc nghiên cửu của chúng ta về khoa học [Triết 
học] này cảng tự do hơn vì chỉ dựa vào sự quan tâm đến bản thân Sự 
việc và đến Chân lý mà thôi” (S37, 6). Cho nên. triết học càng nghiêm 
chỉnh bao nhiều trong công việc của mình, thì cảng “cô đơn trong nội 
tâm và càng tĩnh lặng. déi với bên ngoài” (nt). Ta chợt nhớ đến câu 
châm ngôn cũng nổi tiếng đương thời của W. Humboldt về nghiên cứu 
khoa học: “Có đơn và Tự do”! Dù sao, so với những lời lẽ hùng hồn 
đầy hăm hở của Hegel hơn một thập niên trước đó khi ông nông nhiệt 
"chào mừng ánh bình minh của một Tinh thần đã tươi trẻ lại” và thiết 
tha kêu gọi "dũng khí và tỉnh thần của tuôi trẻ” trong Diễn văn nhậm 
chức và Khai giảng ở Berlin năm 1818, thì việc sẵn sàng quay về lại 
trong cái "bios theoretikos ” (cuộc sóng trong "Lý thuyết ” cô đơn và 
tĩnh lặng và nhìn ra trong đó cái "thiên phúc đệ nhất" như Aristoteles 
đã nói, không khỏi thoảng chút dư vị ngậm ngùi của nen. “triết học- 
tuyệt đối”. 


S41 DẪN NHẬP 


§1 


Triết học thiếu cái thuận lợi mà các ngành khoa học khác 
được hưởng đó là nó khöng thể tiền-giả định nhng đối 
tượng của mình như là được mang lại một cách trực tiếp 
bằng [sự hình dung bằng] biểu tượng”), | Cũng thế, döi với 
sự bắt đầu và tiến lên cúa nó, nó không the tiỄn-giả định 
phương pháp nhận thức như là cái gì đã được chấp nhận. 
Đúng là thoạt đầu, triết học có chung những đối tượng cùng 
với tôn giáo. Cà hai đều có đối tượng là chân iý trong ý 
nghĩa cao nhất của từ này, nghĩa là: Thượng để và chi duy 
Thượng để mới là chân lý. Sau đó, cả hai cũng bàn về lĩnh 
vực của cái hữu hạn, về giới tự nhiên và tinh thän con người, 
về mối quan hệ giữa chúng với nhau và với Thượng dé như 
là với chân lý của chúng. Vì thé, lẽ tät nhiên, triét hoc có thế 
tiền-giả định một sự quen thuộc” với các dói tượng của 
mình, vâng, nó phải tiền-giả định điều này cũng như phải 
tiền- -già định một sự quan tâm đến các đối tượng Ấy. | Sở dĩ 
như thế là vì theo trình tự thời gian, ý thức tạo ra những 
biếu tượng về những đối tượng trước khi tạo ra những khải 
niệm về chúng; và vì tỉnh thän me dur" chi tién lên được sự 
nhận thức và thấu hiễu bằng tư duy t bàng cách kinh qua sự 
hình dung, bing biểu tượng, rồi quay lưng lại với sự hình 
dung này“ 


géi Vorstellung ¿ representation! II Bekantschaft ; familiarity: (9 denkender Geist ! 


the thinking spirit: (9 genkendes Erkennen und Begreifen / thinking cognition and 
comprehension. 


Aa Theo Hegel, sự hink dung bằng biểu tượng và tir duv khác nhau ở ba điểm chính 
sau đây (xem: Bách khoa thư 111, $$465-468): a) biêu tượng là cấp độ trung gian 
giữa trực quan (cảm giác, tri giác với sự hiện diện trực tiếp của đối tượng g} vå tư duy 
Khái niệm. Nó là cái gì "ena tôi”, chủ quan, trong khi tư đuy (và tư tưởng) là không 
liên quan đến riêng ai (impersonal) và khách quan, b) Biểu tượng tiếp cận với tư 
tưởng nhưng vần không phải là tư tưởng thuần túy (chẳng hạn: Lượng, Chät.. d 
Biểu tượng về màu do là một biểu tượng của tu tưởng vẻ Chất. hay chi là “ån dụ" 


52 Din nhập (SSI-18) 


Nhưng, nơi sự xem xét bằng tư duy, ta sẽ sớm nhận ra rằng 
sự xem xét ấy bao hàm đòi hỏi phải chỉ ra tinh tất yếu của 
nội dung của nó, cũng như không chỉ phải chứng minh sự 
tồn tại mà cá những sự quy định của những đối tượng của 
nó. Bất kỳ sự quen thuộc nào với những đối tượng này đều 
tỏ ra là không đầy đủ, và việc khẳng định giá trị hiệu lực cho 
các tiön-gid định lẫn các cam kết là điều không được phép 
làm. Sự khó khăn của việc | tạo nên một sự bắt đầu) lập, tức 
nảy sinh, bởi một sự bắt đầu — như là một cái gì trực tiếp — 
lại tạo nên một tiền- -giả định, hay đúng hơn, bản thân là một 
tiền-giả định như the. 


§2 


Trước hết, triết học có thể được định nghĩa một cách khái 
quát như là một sự xem xét bằng tư duy! H về những đối 
S42 tượng. Nếu đúng rằng (và quá đúng như thế) con người 
khác với con vät là ở tư duy, thì tất cả những gì mang tính 
người sở đĩ và chỉ có thể mang tính người là do được tư duy 
tác động. Song, vì lẽ triết học là một phương thức đặc thù 
của tư duy, [tức| một phương cách qua đó tư duy trở thành 
nhận thức và trở thành nhận thức thấu hiểu bằng khái 
niêm”, nên tw duy cùa triết học cũng có một chỗ &hác biệt 
với tư duy đang hoạt động trong tất cá những gì mang tính 
người và làm cho những gì mang tính người thực sự là tính 
người, cho dù tư duy này cũng dëng nhất với tư duy kia, vi, 
về mặt tr minh‘®, chỉ có Môt tư duy. Sự dị biệt này gắn lien 
với sự kiện rằng nội dung mang tính người của ý thức - dựa 


(a) Wal 


ein Anfang / a beginning: II denkende Betrachtung ¿ thinking consideration: 
begreifendes Erkennen ? conceptually comprehensive cognition; WI an sich / in- 
itself. 


của tur tưởng thuần túy, chẳng hạn biểu tượng về Thượng để là một ân dụ cúa tư 
tưởng về cái Tuyệt đối. Do đó, nói chung, tôn giáo là hình thức của biểu tượng: nghệ 
thuật là hình thức của trực quan, còn triết học là hình thức của tư duy Khái niệm). c) 
Nội dung của biểu tượng là cô lập với những biểu tượng khác, là “trực tiếp”, còn tư 
tướng gắn liền và được rút ra từ những tư tướng khác. 


Din nhập ($$1-18) 33 


trên tư duy - thoạt tiên không xuất hiện ra ngay lập tức 
trong hình thức của tư tưởng mà như là tình cắm, trực quan, 
biểu tượng, tức øững hình thýc® càn phải được phân biệt 
với bản thân tư duy xét như là hình thức”, 


Có một định kiến xa xưa, một câu nói đã trở thành sáo ngữ 
rằng con người khác với con vật là do tư duy; câu này quả 
là một sáo ngữ tầm thường, nhưng lại tỏ ra đáng chú ý khi 
ta có nhu cầu phải gợi lại niềm tin cổ xưa này. Nhu câu ấy 
có thật khi xét đến định kiến hiện nay khi người ta tách rời 
tình cảm và tw duy, làm cho chúng trở thành đối lập, thậm 
chí thù địch nhau đến nỗi cho rằng tình cảm - nhất là tình 
cam tôn giáo - bị tư duy làm cho ô nhiễm, đồi bại hay thậm 
chí hoàn toàn bị phá hủy; và rằng tôn giáo cũng như tín 
ngưỡng không có gốc rễ và không chỗ đứng ở trong tư 
duy#?, Khi tách rời như thế, người ta quên rằng chi có con 
người là có năng lực tôn giáo. còn con vật không có tôn 
giáo và càng không có pháp quyền và luân lý gì cả. 


Khi khăng định một sự tách rời tôn giáo với tư duy, người 
ta thường nghĩ tới [loại] tư duy có thể được gọi là sự suy 
niệm — tức [loại] tư duy phản Ge láy những tư tưởng — xét 
như là tư tưởng — làm nöi dung của mình và có ý thức về 
chúng. Vi lẽ không biết và không lưu ý đến sự phân biệt về 
S43 tư duy được triết học xác định một cách rạch ròi, nên đã 
nảy sinh ra những hình dung và trách cứ thô thiển nhất 
chống lại triết học. [Họ không biết rằng] tôn giáo, pháp 
quyền và đời sống đạo đức [xã hội] chỉ thuộc về con người 
mà thôi, và sở đĩ chỉ như thể là do con người là thực thể tư 
duy. | Chính vì thế, pr duy, trong nghĩa rộng của nó, tuyệt 
nhiên không phải là không hoạt động tích cực trong các 
lĩnh vực ấy. dù là ở cấp độ của tình cảm và lòng tin hay của 


(9 Formen / forms: IN Denken als Form / thinking itself as form. 


DÉI Am chỉ và dä kích quan niệm của Schleiermacher. Hegel còn dè cập lại ý này 
trong Lời Tựa cho quyền Tôn giáo trong môi quan hệ nội tại với khoa học (Beriin, 
1822} của một môn do là H. W. F. Hinrich. (Xem lại: Chứ giải dan nhập cho Lời 
Tựa Ih. 


DÉI Dein nhập fS$1-18) 


biểu tượng; hoạt động và những sự tác tạo của tư duy đều 
hiện dien và được bao hàm ở trong chúng. Chỉ có điều: có 
những tình cảm và biểu tượng được tu duy quy định và 
thấm nhudn là một chuyện, còn có những fr tưởng về 
chúng lại là một chuyện khác. Những tư tưởng về các 
phương thức trên đây của ý thức - được sản sinh bởi sự suy 
niệm — là những gì được gọi là sự phản tư. sự lập luận và 
cả triết học nữa. 


Chính bối cảnh ấy đã thường làm nảy sinh sự ngộ nhận 
rằng sự suy niệm như thế là điều, kiện hay thậm chí là con 
dường duy nhất dé ta có thé đi đến sự hình dung và sự xác 
tín về cái Vĩnh hàng và cái Đúng thật. Chäng hạn. các luận 
cứ siêu hình học (nay đã lỗi thời) de chứng mình sự hiện 
hữu của Thượng đề đều được xem như thế. làm như the 
việc hiểu biết và xác tín về chúng là điều kiện thiết yêu và 
duy nhất khiến ta tin và xác tin về sự hiện hữu của Thượng 
để. Các khẳng định như thế không khác gì bảo răng ta 
không thể ăn trước khi có kiến thức về những đặc tính hóa 
học, thực vật học hay động vật học vë thực phẩm. và ta 
phải đời việc tiêu hóa lại cho tới khi ta học xong các môn 
cơ thể học và sinh lý học! Nếu quả đúng như thé, át các 
môn khoa học này, trong lĩnh vực của chúng, cũng như 
triết học. trong lĩnh vực của mình, có sự hữu ích rất lớn: 
vâng. thậm chí sự hữu ích của chúng còn được tăng lên 
thành sự cần thiết tuyệt đối và phô biến. song. trong thực 
té, tất cả chúng - thay vi cần thiết không thè thiểu - át đã 
không thể tồn tại! [vì con người đã chết đói hết cá]. 


S44 §3 


Bát kế thuộc loại gì, nội dung'” lá đầy ý thức của ta là 
những gì tạo nên tinh quy dinh'”* ) của những tình cảm, 


Il Inhalt / content: Il Bestimmheit / determinacy. 


Wéi “Sự quy định", “tinh quy định” trong thuật ngữ Hegel, sự guy định 


(Bestimmung ¿ determination) tương đương với Khái niệm về / của sự vật, còn sin 


Dän nhập (S$1-18} 55 


trực quan, hình ảnh, biểu tượng, mục đích, nghĩa vụ v.v., 
và của những tư tưởng và khái niệm của ta. | Như thế, trong 
chừng mực đó, tinh cảm, trực quan, hình ảnh v.v... đều là 
những hình thức của nội dung này, và nội dung ấy vẫn chỉ /à 
möt và là chính nó cho dù nó được cảm nhận, được trực 
quan, được hình dung, được mong muốn hoặc cho dù nó chi 
được cảm nhận hay được cảm nhận, được trực quan pha 
trộn với những tư tưởng v.v... hoặc hoàn toàn được suy 
tưởng [băng khái niệm] một cách không bị pha trộn [với bất 
cứ cái gì khác}t°9 . Trong bất kỳ cái nào của các hình thức 
này hay trong sự pha trộn của nhiều hình thức thì nội dung 
vẫn là đối tượng của ý thức. Nhưng, trong tính đối tượng 
này, những sự quy định của các „hình thức ấy cũng chuyển 
hóa thành nội dung, khiến cho mỗi một hình thức có về như 
làm náy sinh một đối tượng đặc thù, và, cái vốn là Một về 
mặt tự-mình lại có thể tô ra như là một nội dung khác. 


Vì lẽ những sự quy định của tình cảm, trực quan, ham 
muốn. ý chí v.v... được gọi chung là những biểu lượng, 
trong chừng mực 'chúng ta biết đến chúng, nên có the nói 
một cách khái quát rằng triết học đặt những tư tưởng và 
phạm trù, — hay, chính xác hơn, đặt những khái niệm — thay 
chỗ cho những biểu tượng [những hình dung của ta thành 
hình ảnh]. [Vì thế], có thể xem những biểu tượng nói 


quv định (Bestimmheit / determinacy) là đặc điểm về chất, luôn gắn liền với sự phủ 
định, nói lên bán tính của một cái gì de phân biệt với cái khác (vd: con người khác 
với pho tượng vì nó có "tính quy dinh” (về chất) của một con người (vd: có lý trí), 
đồng thời con người chi là "con người thực sự” khi thực hiện trọn vẹn “sự quy định” 
(hay “Khái niệm”) về / của con.người, đó là khi /c sự suy nghĩ và hành động có lý 
trí. Xem thêm các chú thích 231, 233 của BYNS cho quyền HTHTT (tr. 301, 303). 


bào Hegel có lẽ muốn phân biệt ba cấp độ: a) nội dung ở trong tình cảm, trực quan 

. được tư duy (không phản tư) thắm nhuận: b} nội dung trong tình cảm, trực 

Binh v.v... được pha trộn với tư tưởng phản tư; và c) nội dung ở trong tư tưởng 
thuẫn túy. “Trong cả ba. bao giờ cũng “có mặt" và có "chỗ đứng” của tư duy, 


tối 
` 


Dân nhập ($$1-18) 


S45 


chung như là những án du™ cho tu tưởng và khái niêm" D 
Thé nhung, khi ta có những biểu tượng thì ta chưa biết dến 
ý nghĩa của chúng đối với tư duy, chưa biết đến những tư 
bên và khái niệm về chúng. Ngược lại, có những tư 
tưởng và khái niệm là một chuyện. còn biết những biểu 
tượng. trực quan và tình cảm nào tương ứng với chúng lại 
là một chuyện khác. Một phương diện của những gì được 
SS là tính khó hiểu của triết học liên quan đến điều vừa 
. Khó khăn một phần nằm ở chỗ không có năng lực tư 
dày trừu tượng (thực ra chi là do không có thói quen). 
nghĩa là không có năng lực nắm chắc những tư tưởng thuận 
túy và vận động ở trong chúng. Trong ý thức thông thường 
của ta, những tư tưởng thường bị tác động và kết hợp với 
chất liệu khá giác lẫn tỉnh thần; và trong sự suy niệm. phán 
tư và lập luận. ta lại pha trộn những tình cảm, trực quan. 
bieu tượng với tư tưởng (trong bất kỳ một câu nói nào có 
nội dung hoàn toàn cảm tính. chăng hạn: ` "chiếc lá này màu 
xanh” thì đã có pha trộn các phạm trù: tổn tai, tính cá biết). 
Làm cho bán thân những tư tưởng trở thành đối tượng một 
cách không bị pha trộn với bất kỳ cái gì khác là một công 
việc hoàn toàn khác. - Phương diện khác của tính khó hiểu 
của triết học là sự thiếu kiên nhẫn, mong muốn có ngay 
trong phương thức hình dung bằng biểu tượng những gì ớ 
trong ý thức của ta với tư cách là tư tưởng và khái niệm. 
Có một câu nói räng khi ta đã nắm bắt được một khái niệm. 
ta vẫn không biết phải suy nghĩ gì với nó. | Nhưng. không 
có gì được suy nghĩ với một khái niệm cả ngoại trừ bản 
thân khái niệm! Y thức của câu nói ấy chính là lòng khao 
khát một biểu tượng đã được biết. đã quen thuộc: ý thức 
cảm thấy mình như thể bị hụt chân khi không còn được ở 
trong phương thức biểu tượng, là nơi nó có chỗ đứng vững 
chắc và thân thuộc. Cho nên, khi thäy mình bị đặt vào 
trong vương quốc thuần túy của khái niệm, nó không biết 


a Metapher / metaphors. 


45) Vd: biéu tượng về Thượng dé là Ấn dụ cho tư tưởng vè cải Tuyệt đối. Xem chú 


thích (41). 


Dän nhạp {551-18} 


Län 
“i 


$46 


{a} 


nó dung ở đâu trong thé giới! Đó là lý do khiến cho những 
nhà văn. nhà truyền giáo. nhà diễn thuyết v.v... — nói với 
độc giả hay thính giả của mình những điều họ v vốn đã nhập 
tâm, đã quen thuộc và "tự chúng đã sáng tó” — chính là 
những người để hiệu nhát. 


§4 


Trong quan hệ với ý thức thông thường của chúng ta, triết 
học trước hết phải cho thấy hay thậm chí phải đánh thức 
nhu câu về phương thúc nhận thức đặc thù, riêng biệt. Còn 
trong quan hệ với những đối tượng của tôn giáo, với chân lý 
nói chung, triét học phải chứng minh rằng ta có năng (lực để 
tự mình đạt tói được việc nhận thức về chúng; và, sau cùng, 
trong quan hệ với bắt kỳ tính khác biệt nào nảy sinh giữa 
những biểu tượng tôn giáo và những quy định của triết học, 
triết học phái biện mình cho những quy định khác biệt này 
của mình. 


Lë 


§ 


Đề đạt được một sự thỏa thuận tạm thời về sự phân biệt đã 
nêu ở trên và về sự nhìn nhận gắn liền với sự phân biệt ấy, 
tức thỏa thuận răng nội dung đích thực của ý thức chúng ta 
vẫn được bäo fra khi nó được “phiên dịch” sang hình thức 
của tư tướng và khái niệm, thậm chí, chỉ có như thế mới 
được đặt vào trong ánh sáng đúng dän, ta có thể thoải mái 
nhớ đến một định kiến khác, cũng cũ xưa không kém, đó là: 

để trải nghiệm được cái gì là đúng thật nơi những đối tượng 
và sự kiện, cũng như nơi những tình cảm, trực quan, tư 
kiến, biểu tượng v.v..., cần phải có sự suy niệm. Sự suy niệm 
có thế làm công việc tối thiểu là biến déi) những tình cảm, 


- biểu tượng v.v... thành những tu tưởng. 


verwandeln / change. 


S47 


Dan nhập (Ss 1-18} 


Nhưng vi lẽ triết học yêu sách rằng chính ứ duy là hình 
thức riêng có trorig công việc của nö, trong khi đó. bát kỳ 
con người nào — do bản tính tự nhiên của mình — đều có thể 
tư duy được cả, nên khả năng trừu tượng này vứt bỏ sự 
phân biệt đã nêu ở mục §3 trên đây và làm nảy sinh điều 
hoàn toàn ngược lại với sự phàn nàn đã nói về nh khó 
hiểu của triết học. Môn khoa học [triết học] này thường bị 
khinh rẻ bởi những người nhằm tưởng răng — dù họ không 
hè có chút nỗ lực nào để nắm vững triết học — họ đã hiều 
triết học một cách hoàn toàn tự phát”, và răng họ có thể 
làm triết học và phản đoán về triệt học mà chỉ cân dựa vào 
những gì họ đã được học ở cấp. độ phổ thông. nhất là từ các 
tình cám tôn giáo của họ. Đối. với các ngành khoa học 
khác, người ta thừa nhận rằng cân phải học chúng mới có 
thê biết về chúng. và người ta chỉ có thám quyền phán đoán 
v è chúng khi dä có kiến thức thuần thục. Người ta thú nhận 
rằng đề đóng một đôi giày, người ta phái học và tập luyện. 
dù ai ai cũng có sẵn ni tắc nơi bàn chân của mình và có đôi 
tay đủ khéo léo tự nhiên để làm việc đó. Chi có bản thân 
việc làm triết học là không cần đến học hành và nỗ lực gì 
hết! - Y kiến thoái mái nảy cảng nhận được sự xác nhận 
thông qua học thuyết về cải biết trực tiếp. [tức] cái biết 
băng trực quan'*®, 


86 


(6) phía khác, cüng quan trong không kém, là cho rằng triết 
học là dë hiểu, vì nội dung của nó không gì khác hơn là nội 
dung cơ bản”” được tạo ra một cách nguyên thủy và tự tạo 
ra chính mình ở trong lĩnh vực của tỉnh thần sống động, tức 
nội dung được biến thành thế giới, thé giới bên trong và thé 


(a) 


von Haus aus / quite spontaneously; IN Gehalt / basic import. 


4® Am chi và phê phán chủ trương nhận thức bằng “trực quan trí tuệ” của 
Schelling. Xem Hiện tượng học Tình thần, Lời Tựa, §15 và tiếp (Sdd, NXB Văn 
học, 2006. tr. 26 và tiếp) và nhất là của Jacobi (như sẽ được bàn kỹ ở §§61-78 trong 


sách này). 


Din nhập (SS 1-18} 39 


giới bên ngoài của ý thức; hay nói cách khác, nội dung của 
triết học là tiện the), Ý thức đầu tiên lười cận nhất] về nội 
dung này được ta gọi là kinh nghiệm”, Bên trong vương 
quốc rộng rãi cüa cái đang tồn tai ở bên trong và ở bên 
ngoài này, một sự xem xét sáng suốt về the giới vốn đã phân 
biệt cái gì chỉ là hiện wong‘ nhất thời và không quan trọng 
với cái gì đích thực và xứng đáng được mang danh là kiện 
thực. Vì lẽ triết học chỉ phân biệt về hình thức với các 
phương cách có ý thức khác về cùng một nội dung cơ bản 
này, nên sự trùng hợp, nhất trí của nó với hiện thực và kinh 
nghiệm là cần thiết. Thật thế, sự trùng hợp, nhất trí này ít 
ra có thể được xem như là hòn đá thử bên ngoài về chân lý 
của một nền triết học, cũng như ta phải xem mục đích tối 
cao và tối hậu của khoa học là mang lại sự hòa giải giữa lý 
tính tự giác [có-ý thức-về-chính mình| với lý tính đang [ở 
trong môi trường của sự| fön tai”, tức, với hiện thực nhờ 
vào sự nhận thức về sự trùng hợp, nhất trí này. 

Trong Lởi nea của quyên Triết học pháp quyền của tôi”, 
có hai câu sau đây: 


Cái gì hợp lý tính thì hiện thực 
và cái gì là hiện thực thì họp-lÿ tính 


Hai câu nói đơn giản này đã gây nên sự sửng sốt và thù 
địch nơi nhiều TƯỜI, kê cả nơi những người không sẵn 
sảng từ bỏ [quyền] chiếm hữu triết học và tät nhiên. cả tôn 
giáo nữa. Trong bói cảnh nảy, ta không. cần bàn về tôn 
giáo, bởi các học thuyết của tôn giáo vê sự ngự trị của 
Thượng để đối với the gian đã diễn đạt hai câu nói trên một 
cách quá dứt khoát. Nhưng, về ý nghĩa triết học cúa chúng 
thì ta cần phải tiền-giả định rằng người đọc có đủ trình độ 


SE ¿ DT : x 
® Wirklichkeit / actuality; ™ Erfahrung / experience; bo Erscheinung / appearance; 
(9 ‚eiende Vernunft / reason that is. 


HI xem Hegel. Dai cương các nguyên lý của triết hoc ve pháp quyền / Grundlinien 
der Philosophie des Rechts im Grundriss (1821), Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú 
giải. NXB Tri Thức (sắp xuất bản). 


60 


S48 


Dân nhập ($€1-18) 


văn hóa de biết rằng không chỉ có Thượng dé mới là hiện 
thực — rằng Người là cái gì hiện thực nhất. rằng chỉ có 
Người là hiện thực một cách đích thực — mà nói chung (xét 
về phuong diện hình thức). tất ca những gì đang tòn tại đều 
có một phần. là hiện tượng và chỉ có một phân là hiện thực. 
Trong đời sốt.” thông thường. ta có thể So bất kỳ một ý 
kiến bất chợt nào, một sai lầm. một cái xâu hay những thứ 
tương tự như thé là “hiên thực”. cũng như cho là “hiện 
thực” mọi sự hiện hữu dù là héo úa và phù du đến mäy. 
Nhưng. ngay trong cám nhận thông thường của ta, một sự 
hiện hữu bất tất quả không xứng đáng để được gọi là cái gì 
hiện thực trong ý nghĩa mạnh mẽ của từ này: cái gì biện 
hữu một cách båt tät thì không có giá trị gì lớn hơn so VỚI 
cái gì có thê có: đó là một sự hiện hữu mà (dù đang tồn tại) 
cũng có thể không [cần phải] sân tai. Nhưng, khi tôi nói vẻ 
hiện thực, tất nhiên. mọi người nên nghĩ đến ý nghĩa được 
tôi dùng vẻ từ này. lưu ý rằng tôi cũng đã bàn về hiện thực 
trong bộ Khoa học Lögie cặn kẽ hơn nhiều và tôi đã phân 
biệt nó một cách chính xác không chỉ với những gì bất tät — 
là cái vẫn có sự hiện hữu — ma còn với: sự tòn tại-hiện có}, 
sự hiện hữu [nói chung fl và với các sự quy định khác 
nira*. 


Quan ni&m.cho rằng những Y niệm. những, lý tưởng không 
gì khác hơn là những ảo ảnh và. vì thé, triết học là một hệ 
thống gồm những sản phẩm hoang đường của đầu óc đối 
lập trực diện với hiện thực của cải gì hợp lý tính; ngược lại. 
quan niệm cho rằng những Ý niệm và lý tưởng là những gì 
quá siêu tuyệt để có thể mang tính hiện thực hay tương 
đương với những gì quá bất lực để có thể có được hiện 
thực thì đều chóng lại hiện thực đúng nghĩa. Sự tách rời 
hiện thực ra khỏi Ý niệm là việc làm đặc biệt được yêu 


Il Dasein / being-there; (b) Existenz / existence. 


* [Chú thích của tác giä:] Xem /Ðai] Khoa hoc Lögie 2 Wissenschaft der Logik, 
quyên 2, chương 3: "Hiện thực” / Wirklichkeit [tức tập 6. bản Suhrkamp, tr. 186 và 
tiếp]. tXem thêm: chú thích (10) của BYNS về chữ “Hiện thực”, HTHTT, Sdd, tr. 6- 
8 và Chú giải dẫn nhập cho §142 (và tiếp) trong sách này]. 


Din nhập ($81-18) 67 


thích của giác tính vón xem những giấc mơ của minh (tức 
những sự triu tượng) như là cái gì đích thực và huênh 
hoang về cái Phái Ià® mà nó thích áp đặt, nhất là trong 
lĩnh vực chính trị - làm như the thé giới đã phái chờ có nó 
mới có thể biết được mình phải là gi! Thử hôi. neu giả thử 
thé giới quả là “cái Phải là” åy thì sự thông thái rơm ve 
"cái Phái là” ấy sẽ ở đâu? Khi giác tính quay sang chống 
những đối tượng. những định chế. những trạng thái tâm 
thường. ngoại tại và có thê bị tiều vong bằng cái "Phái là” 
của mình — những đối tượng có thê có một tâm quan trọng 
tương đỗi trong một thời gian nào đó vả cho môt phạm vi 
S49 nào đỏ — nó có thể hoàn toàn có lý. nhưng ngay trong các 
trường hợp â åy. nó cũng có thể bắt gặp rất nhiêu thứ không 
tương ứng với những quy định đúng đắn. phô biến. | Ai lại 
không du khôn ngoan de có thê nhìn thấy chung quanh 
mình vô số những điều. trong thực tế, không la” như 
chúng “phai là™? Nhưng. sự khôn ngoan này đã sai lâm khi 
nó có áo tưởng rằng, khi làm việc với những đối tượng 
thuộc loại ây và với cái "Phải là” của chúng, nó đang làm 
việc bên trong những điều quan tâm [dich thực] của khoa 
học triết hoc. Triết học chi làm việc với Ý niệm mà thôi: Y 
niệm không quá bất lực để chỉ đơn thuần là “cái Phái là" 
chứ không phải là hiện thực. và do đó. để chỉ làm việc với 
một hiện thực mà với nö, mọi đi tượng, thiết chế. trạng 
thải v.v... chỉ là lớp vỏ ngoài hời bot. 


§7 


Nái chung, tir duy suy niệm Il thoat đầu bao hàm nguyên tắc 
của triết học (tức theo nghĩa của sự bắt đầu), và (từ thời Cải 
cách của Luther), nó đạt tới sự hưng thịnh trong tính độc lập 
fir chü của mình, khiến cho tên gọi triết hoc được mang lại 
một ý nghĩa rộng rãi hơn nhiều. | Sở dĩ như thế vì ngay từ 
đầu, tư duy suy niệm của ta đã không chịu khép mình trong 
phương thức đơn thuần trừu tượng như nó đã tùng làm như 


II Solen ° the “ought”; P Nachdenken / meditative thinking. 


62 Dän nhập (X51-18) 


thế trong các buổi đầu của triết học nơi các triết gia cổ Hy 
Lạp, trái lại, nó đã đồng thời tự khép mình vào trong chất 
liệu tưởng như vô hạn độ của thế giới hiện tượng. | Từ đó, 
tên gọi “triết học” được gán cho mọi thứ tri thức làm việc 
với sự nhận thức về Hạn độ có định” và với cái gì là phổ 
biển trong bien cả của những dp liệu thường nghiệm cá biệt 
và với cái gì là tắt yếu, với những guy luật trong mó hỗn độn 
của khối lượng vô tận . những gì là bất tät. | Kết quả là: “triết 
học” đồng thời đã nắm lấy nội dung cúa mình từ sự trực 
quan và tri giác của riêng mình về cái bên ngoài và cải bên 
trong, từ sự hiện diện của giới Tự nhiên cũng như từ sự hiện 
dien của tỉnh thần và từ đáy lòng cúa con người. 


Nguyên tắc của kinh nghiệm chữa đựng sự quy định cực kỳ 
quan trọng, dó là: để cho một nội dung được chấp nhận và 
được xem là đúng thật. bản thân con người phải đích thân 
CÓ mặt cùng với nó; nói chính xác hơn. con người phải thấy 
nội dụng ấy là một và là thông nhất với sự xác tín về chính 
mình. Bản thân con người phải tham gia vào với nó. hoặc 
S50 chỉ với các giác quan ben ngoài của mình, hoặc với tinh 
thần sâu hơn. cũng như với Tự-ý thức cơ bản của mình. Đó 
cũng chính là nguyên tắc ngày nay được gọi là lòng tin, là 
cái biết trực tiếp. là sự khải thị ở trong [thê giới] bên ngoài, 
và trên hết là ở trong [thế giới] bên trong của riêng ta. Ta 
gọi các ngành khoa học được mang tên "triết học” là các 
khoa học (hưởng nghiệm bòi vì điểm xuất phát của chúng. 
Nhưng. mục đích va kết quả cơ bản của chúng lại là những 
quy luật những nguyên tắc phó biến. là một IG thuyết, 
nghĩa là. những fr tưởng về cái đang tồn. tại. Vì thể, vật lý 
học của Newton được gọi là triết học về Tự nhiên, trong 
khi Hugo Grotius, chăng hạn. đã lập nên một lý thuyết có 
thể được gọi là triết học về luật quốc tết” vị đã phân loại 
các cách hành xử của các đân tộc đối với nhau và đã đề ra 


Erkenntnis des festen Maßes / cognition of fixed measure. 


8) Ten tác phẩm của Grotius là H d luật cua Chiến tranh và Hòa bình / On the Law 
of War and Peace (Paris 1625). Còn Newton, tất nhiên, đặt tên cho tác phẩm của 
mình là The Mathematical Principles of Natural Philosophy (London, 1687). 


Điền nhập ($S1-18) 63 


các nguyên tặc phổ biến dựa trên cơ sớ lập luận thông 
thường. — Tên koi ` "triết hoc" vẫn mang sự quy định này 
một cách phổ bien nơi người Anh, và Newion vẫn tiếp tục 
được tôn vinh như là triết gia vĩ đại nhất. | Thậm chí. trong 
danh mục |chào hàng] cúa các nhà sản xuất dụng cu, những 
dụng cụ nào - chẳng hạn như nhiệt kế. phong vũ biểu v.v. 
không được xếp vào loại máy móc điện hay từ - thì đều 
được goi là những “dyng cụ triết học"! Tất nhiên, chỉ có e 
duy mới đáng được gọi là dụng í Cụ cúa triết hoc chú không 
phải một hỗn hợp nào đó g giữa gô và sắt v.v, 


S51 Đặc biệt, môn khoa học ra đời gân đây nhất của chúng ta lả 
môn kinh tế chính trị học cũng được gọi là triết học — tức 
môn học mà ta thường quen gọi là môn kinh tế chính trị 
học luân lý hay trí tuệ**, 


* [Chú thích của tác giả:] Ngay cả tờ báo do Thomas Thomson ấn hành cũng mang 
nhan để là “Annals of Philosophy or Magazine of Chemistry. Mineralogy, 
Mechanics, Natural History, Agricultur and Arts” |16 tập. London 1813 -1826]. Tù 
đó, ta có thể hình dung loại chất liệu nào được gọi là "triết học”. - Trong số các sách 
mới được quảng cáo, tôi vừa tìm được câu sau đây trong một tờ nhật báo Anh: 
“Nghệ thuật bảo tön tóc, trên các Nguyên tắc triết học: sách in đẹp, khổ §. giá 7 
Shillings“ / The Art of Preserving the Hair, on Philosophical Principles, neatly 
printed i in post octavo, price 7sh. Các nguyên tắc "triết hoc” dé bảo tôn tóc nói ở đây 
có lẽ là các nguyên tắc hóa học hay sinh lý học gi đây. [Thomas Thomson (1773- 
1852) là giáo sư hóa học nỗi tiếng. Quyền Nghệ thuật bạo tòn tóc in nặc danh ở 
London, 1825. Hegel đọc tin nảy trong tờ Morning Chronicle]. 


** [Chú thích của tác giả:] Khi bản vè các nguyên tắc phổ biến của kinh té chính trị 
học. các chính trị gia Anh thường dùng chữ "các nguyên tắc riet hoc”, kế cả trong. 
các diễn văn công khai. Trong Hạ viện Anh. ngày 2.2.1825, Brougham, trong lời 
đáp từ thông điệp của Đức vua, đã nói về "những nguyên tắc ıridt học xứng đáng với 
một chính khách vẻ nền thương mãi tự do — vi quả thật chúng có tính triết học -- mà 
Đức vua hôm nay đã chúc mừng Nghị viên vì đã thông qua nó”. Không phải chỉ co 
thành viên này của phải đối lập. mà ngay trong buổi tiệc thường niên (trong cùng 
tháng äy) do Hiệp hội chủ tàu tô chức đưới sự chủ tọa của đệ nhất bộ trung, Bá 
tước Liverpool. — ngôi hai bên là bộ trưởng Canning và Sir Charles Long, vị tướng 
quản trí quân đội —, bộ trưởng Canning dä đáp từ lời chúc sức khỏe như sau: "Một 
thời kỳ vừa mới. bắt đầu, trong đó các bộ trưởng có quyền áp dụng các châm ngôn 
đúng đắn của nen midi học sảu xa vào cho việc quản lý nhà nước đối với đất nước 
nây...”. Dù triết học Anh có khác với triết học Đức đến thế nào đi nữa, thì bao giờ 
cũng thật vui khi nghe danh hiệu Triết học được phát biểu một cách trân trọng như 


64 Dän nhập (SS I-18) 


§8 


Nhận thức này tuy có thể hài lòng, thöa mãn trong lĩnh vực 
riêng của nó, nhưng, trước hết, còn có một phạm vi khác, 
gồm các đổi tượng không được bao hàm trong lĩnh vực này: 

Tu do, Tinh thân, Thượng để. Sử di ta không thể tìm thấy các 
đối tượng này trong miếng đất nói trên không phải là vì 
chúng không thuộc về kinh nghiệm: đúng là chúng không 
được trái nghiệm bằng các giác quan, nhưng bất kỳ những 
gì có ở trong ý thức thì đều được trải nghiệm cả; điều này 
thậm chí chỉ là một mệnh đề lặp thừa mà thôi. Lý do chính 
là chỗ các đối tượng này lập tức thể hiện ra như là vô hạn, 
xét về mặt nội dung của chúng. 


Có một câu nói cô xưa thường được gán (một cách sai lầm) 
cho Aristoteles — như thê nö nói lên quan điểm của triết 
học của ông, đó la: “Nihil est in intellectu, quod non fuerit 
in xensu "H" [latinh: không có gi ở trong tư duy mà trước 
đó không ở trong kinh nghiệm của giác quan]. Nếu triết 
S52 học tư biện từ chối thừa nhận nguyên tắc này thì đó chỉ có 
thẻ là một sự ngộ nhận. Nhưng. ngược lại. triết học [tư 
biện] lại cũng đồng thời khẳng định: “Nihil est in sensu, 
quod non fuerit in intellectu” [latinh: không có gi o trong 
giác quan mà trước đó không ở trong tư duy]. theo nghĩa 
hoàn toàn khái quát rằng chính nous [Hy Lạp: Tình thân]. 


thé tir miệng các vị bộ trưởng nước Anh, trong khi ở nơi khác. nö chi được dùng như 
là một tên gọi đề chế giu. nhục mạ hay như cái gì đáng căm ghét! r 


w Thật ra, câu này được sử dụng (một cách düng đắn!) như là tóm tät lập trường 
của Aristoteles (xem chính tác phẩm của Aristoteles: De Anima / Fè linh hàn 
2.8.432 a). Nhưng về sau. Leibniz đã bô sung thêm một về để giảm nhẹ tính triệt để 
cua câu nói nảy: “Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu, nisi intellectus 
ipse” ("Không có gì ở trong tư duy mà trước đó không ở trong giác quan — 001 ir ir 
Tom than tự du!” }. (Xem Leibniz: Neue Abhandlungen ¿ Các luận văn mới. 2:1, 2). 
Jacobi đã lưu ý đến câu này trong Lời Tựa cho Tip họp các tác phảm của ông (Tác 
phäm, 2:16). 


Dän nhập (S$1-18) 65 

EE 
và trong nghĩa sâu sắc hơn, chính Tỉnh thản?” mới là 
nguyên nhân của thể giới. và theo nghĩa chính xác hơn nữa 
(xem §2). các tình cảm liên quan đến pháp quyền. đạo đức. 
tôn giáo đều là một tình cảm - và, do đó. là một kính 
nghiệm - ve loại nội dung có nguồn gốc và trú sở chỉ ở 
trong tư duy mà thôi. 


§9 


Thứ hai, lý tính chủ quan còn cần có một sự thỏa mãn thêm 
nữa về mặt hình thức; hình thức này là find tất yếu nói chung 
(xem $1). Trong loại khoa học đã kể ở trên [xem 87], cái phổ 
biến (loài, v.v...) — NƯỚC enwa dung trong dö — không được 
quy định bởi chính nó?” và cũng không được nối kết bởi 
chính nó với cái đặc thù, trái lại, cái phố biến và cái đặc 
thù đều là ngoại tại đối với nhau và đều là bất tắt, cũng như 
những cái đặc thù — được nối kết - đều ngoại tại đối với 
nhau và đều là bất tất. Thật thế, những cái khói đầu ấy đều 
là những cái rực tiếp, những cái được tim thấy, hay những 
cái được tien-giä định. Trong cả hai phương diện, đều thiếu 
hình thức của sự tất yếu. Sự suy niệm, trong chừng mực 
nhằm thóa ứng yêu cầu này, chính là tư duy triết học đích 
thực, chính là nr duy tw biện), Do đó, với tư cách là sự suy 
niệm — vừa có tất cả những điểm chưng với loại suy niệm 
[khoa học thường nghiêm] trước đây, vừa đồng thời có chỗ 
khác biệt với nó —, tư duy triết học có những hình thức riêng 
biệt của mình, độc lập với những hình thức chúng có chung 
với nhau. | Hình thức phổ biến của tư duy triết học chính là 
Khái niệm". 


Như thế, mối quan hệ của khoa học tư biện với các ngành 
khoa học khác chí là điều sau đây: khoa học tư biện không 
gạt bỏ nội dung thường nghiệm của các ngành khoa học 
khác, trái lại, thừa nhận và sử dụng nó. | Cũng thể, nó thừa 


WW der Geist / Spirit; (bl für sich ’ on its own account: Il nay sich / intrinsically; (4) 


das spekulative Denken / speculative thinking; @ Begriff / Concept. 


46 


Dân nhập isyi-18) 


nhận và sử dụng những gì là phổ biển ở trong các ngành 
khoa học này. [tức] những quy luật, những sự phân loại 
(những “toài” / Gattungen] v.v... cho nội dung của chính 
mình, nhưng đồng thời du nhập các phạm trù khác vào 
trong những cái phổ biến này và mang lại giá trị hiệu lực 
cho chúng. Vậy, sự khác biệt giữa khoa học tư biện và các 
khoa học khác chi liên quan đến việc bien déi này đối với 
các phạm trù. Lögic hoc tư biện bao hàm L.ögic học cựu 
truyền và Siêu hình học; nó bảo lưu những hình thức tư 
tưởng, những quy luật và đôi tượng ấy, nhưng phát triển và 
biến đổi chúng cùng với các phạm trù mới. 


Cần phân biệt “khái niệm” theo cách gọi thông thường với 
Khái niệm theo nghĩa tư biện. Sự khäng định được lặp di 
lặp lại bàng nghìn lần cho đến khi trở thành một định kiến 
răng cái Vô hạn!” là không thể nắm bắt được bằng các khái 
niệm chỉ là sản phẩm của ý nghĩa thông thường hay phiến 
điện này [của chữ “khái nệm] mà thôi. 


§10 


Bản thân tư duy theo phương thức nhận thức triết học này 
cần phải được năm bắt trong sự tất yếu của nó, cũng như 
cần được biện minh về năng lực của nó trong việc nhận thức 
các đối tượng tuyệt đổi. Nhưng, bản thân một sự thức 
nhân™ như thế [vẫn đà] là nhận thức triết học, vì thế, chỉ có 
thể có ở bên trong triết học. Cho nên, bất kỳ một sự giải 
thích zam (béi nào ät cũng sẽ đều là một sự giải thích vô-triết 
học và không thể có giá trị gì hơn một tám thảm được đệt từ 
toàn những tiền- -giá định, những cam kết và lý sự; nghĩa là, 
từ những khẳng quyết bất tất mà, để bác lại, người ta cũng 
hoàn toàn có quyền dùng các cam kết ngược lại. 


(a) 


das Unendliche / the Infinite: IN Einsicht / insight. 


Din nhập ($S1-18) 67 


Một quan diem chủ yếu của Triết hoc-Phe phán 1a: 
trước khi di đến việc nhận thức về Thượng dé, vè bán chất 
của những sự vật v.v.... phải khảo sát bản thân quan năng 
nhận thức đề xem nó có đủ sức làm điều như thể không; 
[nói khác di], người ta phải hiểu biết về câng cu trước khi 
bắt tay vào công việc được giả định là sẽ hoàn tät nhờ vào 
công cụ ấy. bởi nếu công cụ là không thích hợp thì ät mọi 
nö lực đều hoài công, Y tưởng này đã tó ra quá hop IV đến 
độ nó gợi lên được sự ngưỡng mộ và tán thành lớn nhất và 
đã hướng dẫn nhận thức của ta từ chỗ quan tâm đến những 
đổi tượng và làm việc với chúng đi đến chỗ quay trở lại với 

S54 bản thân nó. tức quay trở lại với phương dien hình (hức của 
bản thân việc nhận thức. 


Tuy nhiên, neu ta không để mình bị lừa bịp bởi ngôn từ thì 
rõ ràng là, các công cụ khác. tất nhiên, có thê được khảo 
sát và đánh giá bằng nhiều cách khác hơn là thông qua việc 
đảm nhiệm công việc riêng biệt vốn dành cho chúng. 
Nhưng, việc nghiên cứu ve nhận thức không thể diễn ra 
băng cách nào khác hơn là tién hành môt cách nhận thức): 
đối với cái gọi là công cụ ấy. việc khảo sát nó không gì 
khác hơn là nhận thức về nó. Song, muốn có được nhận 
thức trước khi nhận thức là điều cũng phi lý không khác gì 
quyết tâm khôn ngoan của Scholasticus muôn koc bơi 
trước khi dám nhảy vào nước”, 


Reinhold®®”, do đã nhận ra sự rối räm ngay ở chỗ khởi đầu 


© Erkennend / cognitively. 


60 Am chỉ chung tir thuyét duy nghiệm phê phán båt đầu từ John Locke, nhưng chủ 
yếu là l. Kant với quyên Phe phản lý tính thuần túy (B7-9; 22-27) và các đoạn mở 
đầu của quyền Sơ luận (Prolegomena). 


sn. "Scholasticus` lå nhân vật của câu chuyện kể (thường được gần cho Hierocles, 
triết gia phái Pythagore) trong một sách giáo khoa day cho trẻ em ở Hy Lạp cô đại. 


62 karl Leonhard Reinhold (1754-1823) trong: Beiträge zur leichtern Übersicht 


des Zustandes der Philosophie heim Anfange des 19. Jahrhunderts / Các đóng góp 
đề dê có cái nhìn tông quan về tình hình của triết học đều thể ky 19, Hamburg 1801. 


68 Dän nhäapssı-18} 


này, đã de nghị một giải pháp cứu chữa, đó lå: ta cần bắt 
đầu tạm thời với một cách triết lý giả thuyết và nghỉ vấn và 
tiếp tục với điều này ~ có Trời mới biết phải làm sao! ~ cho 
tới khi, trên con đường này, xảy ra tình huöng räng ta dä 
đạt tới được cái Đúng thật nguyên thiy™. Nếu xét kỹ hơn, 
con đường này kỳ cùng dẫn tới phương cách thông thường, 
đó là phân tích một cơ sở thường nghiệm hoặc phần tích 
một giả định tạm thời đã được biến thành một định nghĩa. 
Ta không được phép bó qua một ý thức đúng dän ở trong 
đề nghị này của Reinhold rằng bước đi thông thường của 
những tien-giä định và những khăng quyết tạm thời là một 
phương thức giả thuyết và nghi vấn. Nhưng. sự thức nhận 
đúng dän này không he làm thay đổi tính chất của phương 
thức ấy mà chí trực tiếp nói lên sự bất túc của nó. 


DU 


Nhu cầu của triết hoc có thể được xác định chính xác hơn 
theo cách sau đây. | Với tư cách là cảm xúc và trực quan, 
tỉnh thần có cái cám tính làm đối tượng cüa mình, cũng như 
với tư cách là trí tưởng tượng, nó có những hình ánh, và với 
tư cách là ý chí, có những mục đích v.v... | Nhưng, để đối lập 
tại, hay đơn thuần để phân biệt với các hình thức ấy của 
những ( đối tượng trong môi trường của sự tồn tại, tinh thần 
S55 cũng cần phải thỏa mãn cho tính nội tại tối cao của nó, tức 
cho fir duy, và có được tư duy làm đối tượng cho mình. Bằng 
cách ấy, tinh thần ở về với chính mình, trong nghĩa sâu xa 
nhất của từ này, bởi nguyên tắc cúa nó, tính tự ngã không bị 
pha trộn của nó là tư duy. Nhưng, khi tién hành công việc 
theo cách ấy, điều xäy ra là tư duy tự vướng vào những mâu 
thuẫn, nghĩa là, tự đánh mất mình vào trong tính không- 
đồng nhất cố định giữa những tư tưởng, và do đó, nó không 
đạt tới được chính mình, mà đúng hơn, bị cột chặt vào cái 
đối lập của nó [tức trong thé giói của những đối tượng]. Nhu 
cầu cao hơn đi ngược lại cái kết quả đã đạt được băng lỗi tư 


Il das Urwahre / the original Truth.” 


Din nhập ssı-18) 69 


duy chỉ thuộc về giác tính; nhu cầu cao hơn ấy đặt cơ sở 
trong sự kiện rằng: tư duy sẽ không chịu đầu hàng, mà vẫn 
mãi mãi trung thành với chính mình cả trong sự mất mát có 
ý thức về việc không còn tồn tại 6-trong-nhä-noi-chinh- 
mình”, “khién cho nó có thể vượt qua duoc"”, và có the ~ 
trong bản thân tư duy — hoàn thành việc giải quyết những 
mâu thuẫn của chính nó. 


Sự thức nhận rằng bản tính tự nhiên của bản thân tư duy là 
phép biện chứng „ rằng. với tư cách là giác tính, tư duy phải 
rơi vào trong cái đối lập của chính nó, rơi vào các mâu 
thuẫn. là một phương điện chủ yêu của | ‚ögic học. Khi tư 
duy tuyệt vọng trong việc có thể fir nguồn lực cua chính 
minh" mang lại sự giải quyết cho mâu thuẫn trong đó nó 
tự đặt mình vào. nó bèn quay trở lại với những giải pháp và 
sự bình tĩnh mà tỉnh thần đã có phần tham dự trong những 
phương thức và hình thức khác cúa nö. Nhưng. nó không 
nhất thiết phải để cho việc quay trở lại này suy sup vào 
trong căn bệnh thù ghét Ju tính) mà Plato đã trải 
nghiệm ®, nghĩa là tư duy không cần phái hành xử theo 
kiểu tranh biên® chống lại chính mình như đã xáy ra khi 
cái gọi là cái biết trực tiép được khăng quyết là hình thúc 
đặc quyền của ý thức về chân lý. 


§12 


Sự ra đời của triết học từ nhu cầu nói tren láy kinh nghiêm, 
lẫy ý thức mang tính trực tiếp và lý sự” làm điểm xuất phát. 


Il Beisichsein / being at home with itself: (b) aus sich / from its own resources, 


g TA SS d . sai, Ít 
Misologie ¿ misology: |  Polemisch / polemic; Ge 


(53) 


räsonierend / argumentativ. 


“khiển cho nó có thể vượt qua được”: câu của Aristoteles trong De Anima ¿ Về 
linh hòn, 3.4.429a 19. 


(4 Plato: đổi thoại Phaedon, 89d-90e, khi Socrates phản đối xu hướng lẫn lộn 


khuyết tật của một mảng lý luận đặc thù với sự bắt lực nói chung của toàn bộ lý tỉnh 
con người. Nicolin và Pöggeler còn lưu y đến đối thoại Laches 188c-e và Politeia 
(Cộng hòa) 4l 1d. 


Dän nhập 1551-15) 


S56 


Với nhu cầu này như là một sự kích thích, tư duy hành xử 
một cách cơ bản theo cách tự näng mình lên trên ý thức tự 
nhiên, cảm tính và lý sự để đi vào trong môi trường, không 
bị pha trộn cüa chính mình, và thoạt đầu, git möt möi quan 
hệ phủ định, có khoảng cách với cái khởi đầu ấy. Như thế, tư 
duy tìm thấy sự thöa mãn đầu tiên ở trong chính mình, — tức 
ở trong Ý niệm về Bän chất phổ biến của những hiện tượng 
này; Ý niệm ấy (cái Tuyệt đối, Thượng đế) có thể là ít hay 
nhiều trừu tượng. Ngược lại, các khoa học thường nghiệm 
lại có sự kích thích, là phải thắng vượt cái hình thức, trong 
đó sự phong phú về nội dung của chúng chỉ được mang lại 
như là cái gì đơn thuẫn trực tiếp, được tìm thấy, tức như 
một cái đa tạp được đặt ben canh nhau, do đó, là cái gì hoàn 
toàn bät tät. | Các khoa học Ấy được kích thích để nâng nội 
dung lên [cấp độ của| sự tät yêu: chính sự kích thích này đã 
kéo tư duy ra khỏi tính phố bien [triru tượng] nói trên và ra 
khỏi sự thöa mãn chỉ được đảm bảo möt cách tr mình, mặc 
nhiên”, và thúc đấy tư duy hãy fr phát triển bởi chinh 
[những phương tiện của] mình", Một mặt, sự nhát trien này 

chỉ là một sự tiếp thu cái nội dung và những sự quy định mà 
nội dung này đã bày ra; nhưng, mặt khác, mang lại cho 
những sự quy định này hình thái của sự tiếp tục phát triển 
một cách tự do (theo nghĩa của tư duy căn nguyên) tương 
Ứng với sự tất yêu của bản thân Sự việc mà thôi. 


Dưới đây ta sẽ trực tiếp bàn một cách cặn kē hon vè mói 
quan hệ giữa sự (rực tip Và sự Irung gif” ở bên trong ý 
thức. Ở đây, ta chỉ sơ bộ lưu ý răng: cho dù hai mômenfSÐ 
này có vẻ như là khác nhau, nhưng không the thiểu mội 
mömen nào trong ca hai Và rằng: chúng ở trong sự nói kết 
không thể tách rời. — Thật thé, cái biết ve Thượng de — cũng 
như cái biết về mọi cái Sieu-cäm tính nói chung. về bán chất 


da} 


an sich / implicitly; ( Von sich aus / by its own means; (© Unmittelbarkeit und 


Vermittung / immediacy and mediation. 


bài vir trung giới. Xem chú thích (58) của BVNS trong HTHTT (sđd, tr. 39-40). 


60 Agen (Aomen): xem chủ thích (8) của BVNS trong HTHTT (Sdd, tr. 4-5). 


Din nhập (S$1-18) 71 


557 


(a) 


là một sự näng lên khỏi cảm giác hay trực quan cám tính: 
chính việc nó chứa đựng một thái độ phu định đối với cái 
thứ nhất, thì, trong nghĩa đó, nó đã tiên hành một sự trung 
giới. Bởi vì sự trung giới là một sự bắt đầu và một sự đã- 
tiến tới một cái thứ hai. khiến cho cái thứ hai này chi tòn tại 
trong chừng mực mội cái gì đã đi den với nó từ cái gì khác 
so với cái thứ hai. Nhưng. việc biết về Thượng de cũng 
không kém độc lập tự chủ dói với phương điện thường 
nghiệm áy; nó thậm chí mang lại cho chính mình sự độc lập 
tự chủ này của nó, về cơ bán, là thông qua sự phú định và 
sự nâng lên này. — Nếu sự trung giới được nhấn mạnh một 
cách phiến dien và bị biến thành một điều kiện. thì ta có thé 
nói räng triet hoc hàm on kinh nghiệm (cái hậu nghiệm) vè 
việc ra đời lần đầu tiên của minh. | Nhưng điều này cũng 
chăng có ý nghĩa gì nhiều lắm, bởi tư duy, trong thực tế, về 
bản chất, là sự phủ định đối với cái gì được mang lại một 
cách trực tiếp, cũng giống như ta biết ơn thực phẩm cho 
việc ăn của ta, vì không có thực phäm thì ta đã không thế 
ăn: nhưng, việc ăn. trong mái quan hệ này, quá là được hình 
dung như là sự vô ơn, bởi ăn là tiêu hóa cái gì mình phái 
biết ơn. Trong nghĩa đó, tư duy cũng vô ơn không kém! 


Nhưng, sự trırc (iếp của riêng tư duy (tư duy là cái gi tiên 
nghiệm / a priort) lại là cái đã được phản tu vào trong 
chính minh. và do đó. là đã được trung giới ở bên trong: sự 
trực tiếp ấy là đính phố biến. là sự tồn tai-6-trong-nhä-noi 
chính mình nói chung cua tư duh). | Trong tinh phö bien 
ấy. tư duy được thỏa mãn ở trong chính minh, va, trong 
chừng mực đó, nó thừa hưởng một sự dung dung đối vói 
việc đặc thù hóa, tức. dừng dung đổi với sự phát triển của 
mình. Giöng như tôn giáo — cho dù được phát triển nhiều 
hơn hoặc ít hơn, được phát triển thành ý thức khoa học 
hoặc đứng yên trong đức tin ngây thơ và trong lòng mà thôi 
~ vẫn sở hữu cùng một sự hải lòng và hạnh phúc mạnh mẽ. 
Nếu tư duy dừng lại ở tính phô, biến của những Y niem — 

gióng nhu dä dien ra môt cách tät yếu nơi các nên triết học 


sein Beisichsein überhaupt / the overall being-at-home-with-itself of thinking. 


72 Dan nhập ($$1-18) 


đầu tiên (chăng hạn. ở sự Tôn tai của trường phái Eleafe, ở 
sự Trở thành của Heraclitus, và v.v...) — thì việc chê trách 
về chủ nghĩa hình thức nơi nó là chinh đáng. | Ngay cả 
trong một nen triết học đã phát triển. vẫn có thể có việc 
lĩnh hội những mệnh de hay những sự quy định đơn thuần 
trừu tượng, chăng hạn: “trong cái Tuyệt đối, tất cả deu là 
một” hay "sự đồng nhất giữa cái chủ quan và cái khách 
quan”, còn đối với những gì đặc thù, thi cùng những 
nguyên tắc và những SA quy dinh äy nhung chi don gian 
được lặp lại mà thôi? 


Đối với tính phổ biến trừu tượng đầu tiên của tư duy. quả 
có một y nghĩa cơ bán và đúng dën rằng sự phát trien của 
triết học là nhờ vào kinh nghiệm. Một mặt. các khoa học 
thường nghiệm không dừng lại ở việc trí giác những tính cá 
biệt của hiện tượng, trái lại, thông qua tu duy. chúng đã 
chuẩn bịt” chất liệu cho triết học bằng cách tìm ra những 
sự quy định phố bien, những loài và những định luật. | 
Bằng cách ấy. chúng chuẩn bị nội dung cua cái đặc thù để 
5358 có thể được tiếp thu vào trong triết học. Mặt khác, chúng 
chứa đựng sự mời gọi đối với tư duy de tiếp tục tién lên tới 
những sự quy định cụ thể này. Việc tiếp thu nội dung này. 
~ qua đó tính trực tiếp vốn còn gän liên với nội dung và sự 
tòn tại được mang lại của nội dung được tư duy vượt bỏ — 
cũng đồng thời là một sự phát tr lên của tu duy ra khỏi 
chính mình. Như thế, “trong khi triết học biết ơn các khoa 
học thường nghiệm về sự phát triển của mình. thì nó cũng 
mang lại cho nội dung của các khoa học ấy hình thái cơ 
bản nhất của sự / do của tư duy (hay của cái gì tiên 
nghiệm) cũng như giá tri hiệu lực của sự tät yêu (thay vì sự 
chứng thực rằng nó chỉ hiện hữu như cái gì được tìm thấy 
và chi vì nó là một sự kiện cúa kinh nghiệm). | Chính trong 


u I entge gengearbeitet / prepare. 

mg đây, Hegel ám chi và phê phán triết học của Schelling về sự Đồng nhất tuyệt 
đổi và so sánh nó với cái khởi đầu tät yêu mang tính "hình thức” đơn thuần của sự tư 
biện ở Hy Lạp cổ đại. Xem thêm: Lời Tựa cho quyên #fiện tượng học Tinh thân, 
Sdd, tr. 1-126. 


Dein nhập Ss 1-18} 73 


S50 


sự tất yếu này mà sự kiện trở thành sự trinh bày và sự mô 
phóng về tính hoạt động nguyên thủy và hoàn toàn độc lập 
tự chủ của tư duy. 


§13 


Trong hình thái riêng biệt của địch sử bè ngoài, sự ra i đời và 
phát triển của triết học được hình dung như là /ich sử của 
môn khoa học này. Hình thái này mang lại cho các „cáp độ 
phát triển cúa tỉnh thần hình thức cúa một sự tiếp diễn ngẫu 
nhiên và của tinh khác biệt đơn thuần giữa các nguyên tắc và 
việc thực hiện các nguyên tắc ấy trong nhiều nền triết học 
khác nhau của các cấp độ nói trên. Thế nhưng, tổng công 
trình su của [toàn bội lao động này hàng bao thiên niên ký 
lại là Mör Tỉnh thần sông động [duy nhất], mà bản tính tư 
duy của tình thần ấy là làm sao có ý thức về tỉnh thần ấy Ié 
gì; và khi việc tỉnh thần ấy là gì đã trớ thành đối tượng theo 
cách ấy, tỉnh thần lập tức được nâng lên cao hơn điều này; 
và, bên trong chính mình”, đã ở vào một cấp độ cao hơn. 
Nơi các nền triết học to ra khác nhau â Ấy, lich sit của triết học 
một mặt cho thấy rằng chỉ có Mör triết học ở các giai đoạn 
hình thành khác nhau, và, mặt khác, cho DI räng các 
nguyên tắc đặc thù làm nền tảng cho từng mỗi một hệ thống 
đều chỉ là các chỉ nhánh của một và cùng một cái toàn bộ. 
Nền triết học ra đời muộn nhất về mặt thời gian là kết quả 
của mọi nền triết học ra đòi trước đó, và, vì thé, chứa dung 
các nguyên tắc của tät cả chúng; cho nen, neu nö qua xứng 
đáng với danh hiệu triết học, thì nó là nền triết học được 
khai triển nhiều nhất, phong phú nhất và cụ thể nhất”, 


Khi ta đối dien với quá nhiều các nền triết học khác nhu 
ấy. cái phô biến phải được phân biệt với cái đặc thù dựa 
theo sự quy định đích thực của nó. Neu cái phố biến bị năm 


a Werkmeister /the master workman; IN, sich ¿ inwardly. 


a 
18 Tieu doan trên đây thường được xem la ‘tuyên ngôn” nội tiếng của legel về lịch 
sử triết học và về Mor hệ thống triết học duy nhất. 


Dân nhập (Šš1-18) 


lấy một cách hình thức và bị đặt bên canh cải đặc thù, bán 
thân cái phô biến cũng trở thành cái gì đặc thù. Lâp trường 
như thê tỏ ra là không phù hợp và kỳ khôi ngay đối với 
những đối tượng trong đời sông bình thường, giống như 
thể một ai đó muốn ăn trái cây nhưng lại từ chối anh đảo. 
lê, nho v.v... bởi vì chúng là anh đào, lê. nho. chứ không 
phái là trái cây! Thé nhung, đôi với triết học. ta lại tự cho 
phép mình biện minh việc từ khước triết học chỉ vì có quá 
nhiều nền triết học khác nhau vả mỗi cái là mới nèn triết 
học chứ không phải triet học [nói chung] — như the anh đào 
cũng không phải là trái cây vậy! TT Cũng có trường hợp 
một nên triết học - mà nguyên tắc của nó là cái phổ biển - 
được đặt bên cạnh một nên triết học khác mà nguyên tắc là 
cái đặc thù. thậm chí được đặt bên cạnh các chủ thuyết 
khăng quyết rằng không hè có triết học, Theo nghĩa rằng cả 
hai đều chi là cóc cái nhìn khác nhau về triết học. làm như 
thê ánh sảng và bóng tôi chi là hai loại ánh sáng khác nhau. 


§14 


Cùng một sự phát triển của tư duy được trình bày ở trong 
lịch sử của triết học thì cũng được trình bày ở trong bản 
thân triết học, nhưng đã được giải phóng khỏi tính lịch sử bë 
ngoài, [nghĩa là được trình bày] một cách thuän túy ở trong 
môi trường của tw duy. Tư tưởng tự do và đúng thật thì cu 
thể ở trong chính mình”, và, vì thế, nó là Ý niệm!" va trong 
toàn bộ tính phố biến của nó, là bản thân Ý niêm” hay là Cái 
Tuy êt dói. Khoa học về cái Tuyệt dói, về bản chất, là Hệ 
thông, bởi cái Đúng thật — một cách cu thể chỉ là như thé khi 
tự triên khai ở trong chính mình và được tập hợp và giữ 


ta} 


nr . b ` ; | 
in sich konkret 2 inwardly concrete: tb [dee 7 Idea; Il die Idee / the Idea; (D das 


Absolute the Absolute. 


Su SNE EN i f EEN n a + là š 
69 Tạ nhớ rằng kế từ Kant. luôn có nhu cầu “đứng lên trên mọi xung đột của các 
trường phải”, Vì thẻ, Fichte. Schelling, Hegel luôn nói đến “Triết học” nhw một từ 


số it” 


. Đỏ là mãnh lực đồng thời cùng là chễ cực đoan. độc đoán của chủ nghĩa duy 


tầm Duc, 


Don nhập ($$1-18) T3 


560 


vững trong nhất thế”, tức như là finh toàn thể”. | Và chỉ 
thông qua việc phân' biệt và xác định những sự dị biệt của 
nó, cái Đúng thật [một cách] cụ thê mới có thể là sự tất yếu 
của những sự đị biệt này và là sự tự do của cái toàn bột), 


Một nỗ lực triết lý mà khöng có hệ thống thì tuyệt nhiên 
không thể có tỉnh khoa học. į Một nỗ lực triết lý như thể tự 
nó họa chäng chỉ dien đạt một sự cảm nhận mang nhiều 
tính chủ quan. và là bất tät xét về nội dung. Một nội dung 
chi có được sự biện minh như là một mômen của cái toàn 
bộ. còn ngoài điều đó ra thì nó chỉ là một tien- giả định 
không có cơ sở hay một sự xác tin chủ quan mà thôi. į 
Nhiều tác phẩm triết học tự giới hạn mình như thế. tức chỉ 
nói lên những cum nhận và những tư kiến. Thật sai lầm khi 
hiểu một "Hệ thông” là một nen triết học có một nguyên 
tắc bị hạn chế và bị phân biệt [theo nghĩa tách rời] với các 
nguyên tắc khác: trái lại. Hệ thông là nguyên tặc của triết 
học đúng thật, chứa đựng mọi nguyên tắc đặc thù ở bên 
trong nó. 


SIS 


Mỗi một bộ phận của triết học là một cái toàn bộ triết học, là 
một vòng tròn khép kín „trong chính mình, nhưng trong mỗi 
bộ phận Ấy, Ý niệm triết học hiện diện trong một tính quy 
định hay yếu tö đặc thù. Sở di vòng tròn riêng lẻ Ấy cũng 
phá võ do sự giới han của yếu tố của nó, chính là vì nó là 
[tính] toàn thế ở bên trong nó và nó đặt co sở cho một pham 
vi tiếp theo. | Cho nên, cái toàn bộ thể hiện ra như một vòng 
tròn của những vòng tròn; mỗi vòng tròn của nó là một 
mômen thiết yêu [tất yêu và cần thiết], khiến cho Hệ thống 
eua những yếu tó” riêng biệt Ấy của nó tạo nên Ý niêm toàn 
bộ - và Ý niệm này cũng xuất hiện ra trong mỗi một vòng 
tròn riêng lé. 


ta) 


“als sich in sich entfaltend und in Einheit zusammennehmend und- haltend” 7 


“in its inward self-unfolding and in taking and holding itself together in unity": 
tin hà ; o d 
d Totalität 7 totality: (9 Jas Ganze / the whole; a Elemente / elements. 


h Din nhập (X§1-18) 


d 816 


Với tư cách là bộ Bach khoa thw, Khoa học không được 
trình bày trong sự phát triển đây chỉ tiết cúa sự đặc thù hóa 
của nó, trái lại, được giới hạn ở những chỗ bắt đầu và những 
khái niệm cơ bản của các khoa học đặc thủ. 


Bao nhiêu phần đặc thù là cần thiết để tạo nên một môn 
khoa học đặc thù là điều không được xác định. trong chừng 
mực bộ phận không nhất thiết chí là một mômen cá lẻ. bị 
cô lập. trái lại. đẻ trở thành một cái gì đúng thật. bán thân 
nó phải là một cái toàn the. Vì thẻ. cái toàn bộ của triết học 
thực sự tạo nên Môr khoa học. nhưng nó cũng có thể được 

S61 xét như là một cái toàn bộ được tạo nên từ nhiều ngành 
khoa học đặc thù. — Bách khoa thư triết học khác với một 
bộ sách bách khoa thông thường ở chỗ cải sau là một thứ 
tập hợp hỗn tạp! các ngành khoa học. được tập hợp lại 
một cách bất tät và thường nghiệm: và trong đó. có một số 
là các “khoa hoc” chí trên tên gọi vì bản thân chúng không 
gì khác hơn là một bộ sưu tập đơn thuần những kiến thức. 
Trong một sự tập hợp hỗn tạp như thế. vì lẽ các khoa học 
trong đó được tập hợp lại một cách ngoại tại. nên bản thần 
sự thẳng nhất -- trong đó các khoa học được gắn kết lại với 
nhau — cùng là một sự thông nhất Hgoại tại. tức. là một trút 
tr. Vì lý do đó. và cũng vì những chất liệu là có tính chất 
bät tät. nên trật tự ấy vẫn mãi mãi là một hir nghiệm và bao 
giờ cũng cho thấy có các mặt không phù hợp. 


Ngoài ra. Bách khoa thư triết học trước hết phải loại trừ 
những sự tập hợp hỗn tạp don thuần những kiến thức. 
chăng hạn như môn ngữ văn học”? khi mới thoat nhìn. | 
Thứ hai, cũng kiên quyet loại bỏ những tập hợp chỉ dựa 
trên sự tùy tiện đơn thuần. chăng hạn như môn huy hiệu 
học °: các khoa học thuộc loại này đều có finh nhân định 
từ đầu đến cuối. Thứ ba. các khoa học khác cũng được gọi 


` . š `. d Su 
m Aggregat ¿ aggregate: IN Philologie: Il Heraldik. heraldry: j Ì positiv. 


Din nhập Ss1-I8, 77 


S62 


là nhân định, tuy có một cơ sở và möt sự bắt đầu thuần lý. 

Ở đây. phản thuận lỷ là thuộc về triết học. còn phương diện 
nhân định là thuộc về tính chất riêng của chúng. Những gì 
là "nhân định” trong các khoa học thì có nhiều loại khác 
nhau: 


. Sự bắt đầu thuần lý một cách mặc nhiên của các ngành 
khoa học chuyển thành cái bất tất. bói vì các khoa học 
này có nhiệm vụ hạ thấp cái phổ bién xuống thành tinh 
ca biệt và tính hiện thực thường, nghiệm. Trong lĩnh vực 
của tỉnh bien địch và tính bất tất nảy. không phải Khái 
niệm mà chỉ các căn cứ hay lý do™ là được tính tới mà 
thôi. Chăng hạn, khoa luật học hay hệ thống của thuế 
trực thu và gián thu đòi hot những quyết định chính xác 
tối hậu nằm bên ngoài sự rôn tại được quy định một 
cách tự-mình và cho-mình của Khải niệm. và vì thế. cho 
phép có một biên độ rộng rãi vẻ sự quy định cúa chúng 
— biên độ này có thể xác định bằng cách này dựa trên 
một lý do cũng như có thể xác định bång cách kia dựa 
trên một lý do khác và không thê có một biên độ chắc 
chắn cuöi cùng. Cũng theo cách như thé, Ý niệm về giới 
tự nhiên lạc lỗi trong sự cá biệt hóa thành những cái bất 
tät; và môn lich sử tự nhiên, địa lý học. y học v.x... rơi” 
vào tr ong những sự quy định của sự hiện hữu, trong 
nhüng giöng, nhüng sır phän biệt v.v... được xác định 
một cách ngoại tại bởi sự ngẫu nhiên, bởi "trò choi” 
[của những hoàn cảnh] chứ không phái bởi lý tính, Ngay 
cả môn sư hoc cũng thuộc về loại này. trong chừng mực 
Ý niệm tuy là bản chất của nó nhưng sự biểu hiện ra của 
Y niệm lại ở trong tính bất tất và trong lĩnh vực của sự 
tự do lựa chọn. 


2. Các khoa học thuộc loại này cũng là có tính nhận định. 


trong chừng mục chúng không chịu thừa nhận răng 
những sự quy định của chúng là Ağu hun™, cũng không 
chỉ ra được sự quá độ của những quy định này và của 


(a) 


Gründe ¿ grounds; IN endlich / finite. 


Wi 


(60} 


^ 


2. 


Dån nhập ($$1-18} 


toàn bộ lĩnh vực sang một cấp độ cao hơn. trái lại, xem 
những quy định này là cái gì có giá trị möt cách tuyệt 
đôi. 


Tính hữu hạn này của hình thức cũng như tính hữu han 
trên kia là tính hữu hạn về chất liệu gän lien với tính 
hữu hạn thứ ba là cơ sở nhận thức. | Cơ sở nhận thức 
này một phần là lập luận. phần khác là tinh cảm, lòng 
tin. quyền uy của những cái khác. và nói chung. quyền 
uy của trực quan bên trong hay bên ngoài. Triết học nào 
muôn đặt cơ sở trên nhân loại học. trên các sự kiện cúa 
ý thức“, trên trực quan bên trong hay trên kinh nghiệm 
bên ngoài đều thuộc vẻ loại này cả. 


| 4 ] Cũng còn có the là: chỉ có hình thức của việc trình bày 


khoa học là có tỉnh thường nghiệm, nhưng một trực 
quan có giá trị thức nhận [sâu xa] lại sắp đặt những gì 
vån chỉ là những hiện tượng đúng theo trình tự ben 
trong của Khái niệm. Trong một sự trình bày thường 
nghiệm thuộc loại này, những tỉnh huöng bất rät, ngoại 
tại của những điều kiện đều được vượt bỏ bởi sự đối lập 
và tính đa tạp của những hiện tượng được đặt lại bên 
nhau. và kết quả là cái phổ biển trình dien ra trước đầu 
óc. Một môn vật lý học thực nghiệm, hay một môn lịch 
sử v.v... có ý nghĩa sâu sắc sẽ trình bày khoa hoc thuän 
lý së tự nhiên và về những sự biến cũng như những 
hành động của con người theo cách này như là một hình 
ảnh ngoại tại [nhưng] phản chiếu Khái niệm 6Ð, 


- Chữ “nhân loại hoc” / Anthropologie dùng ở đây theo nghĩa của Kant và của 


các triết gia sau Kant, khác với cách hiểu ngày nay. Trong triết học Hegel về N, 
than chủ quan, 
"tâm lý hoc”. (Xem Hegel. Bách khoa thự các khoa học triết học HI (Triết tệ về 
Tỉnh thàn)). Nhân loại học theo cách hiểu của Hegel là môn học nghiên cứu các 
phương dien của tâm lý học gắn lien với những điều kiện sinh lý học. 


"nhân loại hoc" là bộ phận đầu tiên. tiếp theo là "hiện tượng học” 


“Các su kiện của ý thức” (Tatsachen des Bewujltseins): là cơ sở cho triết học của 


Reinhold và các triết gia chấp nhận phương pháp của David Hume. 


(6 


D Am chỉ và đánh giá cao các công trình khoa học tự nhien của J. W. Goethe. 


Din nhập (SS1-18} 79 


817 


Döi với sự bắt đầu mà triết học phải tạo ra, có vé như nó 
cũng bắt đầu với một tiền-giả định chủ quan giống như các 
ngành khoa học khác, đó là, phải tạo nên một dói tượng đặc 
thù — ở đây là re duy — làm đối tượng cho tư duy, tương tự 

S63 không gian, con sô v.v... trong các ngành khoa học khác. 
Chỉ có điều: ở đây là một hành vi tự do của tư duy đặt chỉnh 
mình vào trong chỗ đứng nơi đó tư duy tồn tại cho chính 
mình, qua đó o ra đối tượng riêng của mình cho chính 
mình và mang lại döi tượng cho chính mình), Ngoài ra, bên 
trong khoa học, chỗ đứng [trong hành vi đầu tien] ~ Có về 
như là chỗ đứng có tính rực ën äy - phäi tự biến chính 
mình thành ker quä và hơn thế, là kết quá tối hậu của khoa 
học, trong đó khoa học đạt tới trở lại cái bắt đầu của mình 
và quay trở lại vào trong chính mình. Bằng cách ấy, triết 
học tự cho thấy như là một vòng tròn quay trở lại vào trong 
chính mình; vòng tròn ấy không có sự bắt đầu theo nghĩa 
của các ngành khoa học khác, khiến cho sự bất đầu chỉ có 
một mối quan hệ với chủ thể — với tư cách là chủ thể lấy 
quyết định làm công việc triết lý - chứ không phải có mỗi 
quan hệ với khoa học, vét như la khoa học. Hay, cũng đồng 
nghĩa như thế, khái niệm về Khoa học, và do đó, khái niệm 
đầu tiên - và vì lẽ nó là khái niệm đầu tiên nên chứa đựng sự 
phân ly giữa một bên là tư duy như là đối tượng cho một 
chủ thể và bên kia là chủ thể tư duy triết học như là cái gì ở 
bên ngoài tư duy - phải được bản thân Khoa học nắm bắt. 
Điều này thậm chí là mục đích, việc làm và mục tiêu duy 
nhất của Khoa học: đó là, đạt tới được Khái niệm về khái 
niệm của mình, và, như thế, đạt được sự quay trở về lại [vào 
trong chính mình] và sự thỏa mãn. 


Il wo es für sich selber ist und sich hiermit seinen Gegenstand selbst erzeugt und 


gibt / ... Where it is for its own self, producing its own ob-ject for itself thereby, and 
giving it to itself. 


#0 Din nhập SS 1-18) 


818 


Giöng như không thể mang lại một hình dung tạm thời, khäi 
quát về một nền triết học, vì chỉ có cái toàn bộ của Khoa học 
mới là sự trình bày về Y niệm, thì, việc phân chia [nội dung 
của triết học| cũng thế; nó chỉ có thể được thấu hiểu từ sự 
trình bày toàn bộ; cho nên ở đây sự phân chia chỉ là cái gì có 
tính dự doän. Nhưng, Ý niệm tự cho thấy như là tư duy 
tuyệt đối đồng nhất với chính mình, và điều này lập tức tự 
cho thấy là hoạt động tự thiết định chính mình đối lập lại với 
chính mình để tồn tại cho- mình; và chỉ tồn tại ó-trong-nhà- 
nơi-chính-mình trong cái [tòn tại khác này?” Như thể, 
Khoa học [Triết học tư biện] chia ra làm ba phần: 


I. Lögic học, Khoa học về Y niệm tự-mình và cho-mình 


IL Triét học về Tự nhiên như là Khoa học về Ý niệm 
trong sự tần tại-khác của nó [của Ý niệm| 


S64 IL Trier hoc ve Tinh thần như là Khoa học về Ý niêm 
quay trở về lại vào trong chính mình từ sự tồn tại- 
khác của nó. 


Trong $15 trước đây, ta đã lưu ý rằng sự phân biệt giữa các 
khoa học triết học đặc thủ [Khoa học Lôgíc. Triết học vẻ 
Tự nhiên. Triết học về Tinh (hän) chỉ là những sự quy định 
của bản thân Y niệm. và chỉ có Y niệm mới tự trình bảy 
chính mình trong các môi trường! khác nhau này mà thôi. 
Trong giới Tự nhiên. không phải ta nhận thức một cái gì 
khác hơn là Y niệm mà chính là nhận thức về Ý niệm trong 
hình thức của sự xuất nhượng!” của nó; cũng thế trong 
{triết học về è] Tinh thần. cũng chính ià nhận thức về Ý niệm 


9 zugleich als die Tätigkeit, sich selbst, um für sich zu , Sein, sich 
gegenüberzustellen und in diesen Anderen nur bei sich selbst zu sein / ... al once 
shows itself to be the activity of positing itself over against itself, in Geier to be for- 
itself, and to be in this other, only at home with itself, (9 Elemente; | die Idee in 
der Form der Entäußerung / the Idea in the form of [its] uttering. 


Den nhập (S$1-18) 8] 


như là cái fon tại cho-minh và đang trở thành tụự-minh-và- 
cho-minh. Một sự quy định như thế — trong đó Y niệm xuất 
hiện ra — dëng thời là một mômen đang (rồi chạy, vì thế. 
từng khoa học cả biệt cũng giống như vậy, tức, nó nhận 
thức nội dung của mình như là dëi tượng đang, tön tại trong 
môi trường của sự hiện hữu đơn thuan!®, rồi trong sự tôn 
tại ấy, lập tức nhận thức sự quá độ sang một vòng tròn cao 
hơn cúa nó. Do đó, sự hình dung về việc phân chia [các 
khoa học| sẽ là sai lầm, nếu đặt các bộ phận đặc thù hay 
các môn khoa học này đơn thuần bên canh nhau, nhu the 
chúng chỉ là các bộ phận bät động và có sự phân biệt mang 
tính bản thé giỗng như sự phân biệt giữa cức giöng!” [ở 
trong môn sinh vật học]. 


© als seiender Gegenstand / as an ob-ject that is; IN A nen / species. 


Din nhập dé 3/- JN 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §§1-18 


“Ý niệm tự cho thấu nhu là tw duy tuyệt döi đồng nhất với chính 
mình, và điều này lập tức tw cho thấy là hoạt động thiết định chính 
mình dối lập lại với chính mình de tön tại cho-minh và chỉ tôn tại ö- 
trang-nhà-noi-chính-mình trong cải tôn tại khác này. Như thể, khoa 
học (Triết học pr biện] chia ra làm ba phản"... 


Phần "Din nhập ` (§§1-18) đúc kết ở cao điểm là tiêu đoạn $18. do 
đó. chúng ta cần tập trung tìm hiểu tiểu đoạn then chốt nảy. Tiểu đoạn 
này giúp ta xác định vị trí của Khoa học Lôgic trong tông thể các 

"Khoa học triết học”. theo quan niệm của Hegel trong bộ Bách khoa 
thu, Nhiệm vụ khó khăn. vì. để làm được điều đó. cần phải có một sự 
phản chia (Einteilung) tổng quát nội dung của. triết học thành những 
bộ phận khác nhau. Thé nhưng. việc phân chia ä ấy tien-giä định rằng ta 
đã có một cái nhìn foan bộ ngay trước khi trình bày có hệ thông. Dieu 
ấy. theo Hegel. là không ôn: không có nền triết học nào có thể mang 
lại một sự hình dung sơ bộ mà thỏa đáng cả, vì. xét kỳ cùng. nội dung 
chi được biện minh bằng chính tiễn trình hình thành có hệ thống. tuần 
tự và tất yêu của bản thân việc trình bày khoa học. Va lại, như ta sẽ 
thấy. theo Hegel, triết học là Khoa học về Ý niệm, nên chỉ cỏ cái roàn 
bộ của khoa học mới là sự minh bay (Dar stellung / presentation) đích 
thực về Ý niệm chir không chi là việc hình dung (Vorstellung : 
represe ntation), kiểu sơ đề cho nhu cầu tìm hiểu theo trực quan và 
biểu tượng của ta. Vì thể. việc phân chia triết học thành những khoa 
học đặc thù chỉ có thể được "nhận thức” hay được ` "thấu hiểu bằng 
khái niệm” (begriffen) — chứ không phái chỉ *được hình dung” — là từ 
bản thân Y niệm trong sự phát triển toàn bộ của nó. Cho nên. neu phần 
Dẫn nhập này thử đưa ra một sự “phân chia” nội dung (sự ne-phån 
chia của Ý niệm sẽ chi diễn ra từ §244 và §376 bắt đầu tập II và tập 
111 của Bộ Bách khoa thư) thì chi là một việc làm bất đặc dĩ hiểu như 
một sự "phân chia” ein trong vè các mômen của Ý niệm mà thôi. 


Då hiểu sơ bộ về sự phân chia các khoa học triết học và vị trí của khoa 
học lögie, trước hết, cần làm rö thuật ngữ then chốt: “Ý niệm", “Ý 


niệm tuyệt di”. 


“Y niệm là từ duy tuyệt đổi động nhát với chính mÌnh `... 


Din nhap {81-18} “3 


Để phân nào hiểu được nội dung tư hiện của chữ “Ý niệm” của nn 
ta có thể liên tưởng đến chữ “Nous” của Anaxagoras (500-425 
CH. den “Ý niệm” hay “Linh tượng" của Plato hay đến Ge 
“Logos” của phải khắc ký cô đại. Chúng ta cũng có the nghĩ đến Ý 
niệm thứ ba của lý tính thuần túy nơi Kant (còn gọi là Y niệm thần học 
hay Y thể / das Ideal). Tuy nhiên. cần lưu ý rằng. nơi Hegel, hỗ thăm 
"một trời một vực” giữa Y niệm tự-thân và thể giới hiện tượng (nơi 
Kant) không còn nữa. nên. với Hegel. Y niệm là hoàn toàn khách 
quan, vả. giöng với Descartes và nhất là Spinoza. Y niệm là döi tuong 
dich thực của cái Cogito [Töi-nr din] trong chừng mực Cogito vươn 
tới các kích thước của tư duy thuần túy (thậm chi. của tur duy thần 
thánh). Vậy. Ý niệm là tính kha niệm [tinh có thể suy tường được, có 
thẻ hiểu được] (lmelligibiludt) của mọi sự våt, là tư duy kích hoạt tät 
cả, và tất cả deu là một sự phản ánh. một sự tham dự vào tư duy. Hay 
nói ngược lại cũng thế: Ý niệm chỉnh là cải toàn bộ trong tính kha 
niệm của nó. Y niệm là toàn bộ mọi sự vật với tư cách là hình thức 
khá niệm trong suốt đối với tư duy và là bản thân sự trong suốt ấy. Do 
đó. nó là cái "Eidos”. cái “Idea” theo cå ba nghĩa cùng một lúc: chủ 
quan, khách quan và tuyệt đối của kẻ nhìn. cái được nhìn và bản thân 
việc nhìn! Ò phần Giang thêm cho 8236 gån cuối sách này. Hegel đưa 
ra định nghĩa: "Đó là cái nosis noeseös mà Aristoteles dä gọi là hình 
thức cao nhất của Y niệm”. nghĩa là: dó là / duv tur suv tương, và, do 
dó, suy tưởng về tất cả những gì có the suy tưởng được (khả niệm). 
tức. toàn bộ mọi sự vật, Tu duy là nên tảng của mọi sự. nên. ở bên 
ngoài nó (thật ra không thể có cái gì ở bên ngoài nó cải), tẤt cả những 
cái còn lại (thật ra cũng không có cái gì còn lại!) đều là “sai lầm. hỗn 
loạn, tư kiến trồng tông. việc làm tùy tiện và ảo tượng phù du: chỉ duy 
có Y niệm-tuyệt đối mới là sự Tên tại, là sự sống bất diệt, là chân lý tự 
biết về chính mình và là toàn bộ chân lý” (Dei "Khoa học Lögie" II, 
484a). Nói cách khác, Y niệm trước hết là một cái Phổ biến. là cả một 
Vũ trụ mà ta không bao giờ ra khỏi nó được. Nó là Tư duy - và båt kể 
nó là gì và đang suy tưởng gì — thì vẫn luôn tự khăng định chính mình 


* Ta có một định nghĩa về Nous” của Anaxagoras: “Nous là không bị giới han, 
tự chủ và không trộn län với vật khác. Chỉ có nó là tồn tại tu-minh và cho- 
mình”. (Đoạn văn 12. Simplikios trong Phys, 164. 24 và 15b, 13. xem: Die 
vorsokratischen Philosophen. Einführung, Texte und Kommentare / Các triết gia 
trước Socrate: Dẫn nhập. văn bản và chú giải (tiếng Đúc) của G.S. Kirk / J E. 
Raven / M. Sohofield, 2001. tr. 397-398, câu 476. 


Dân nhập ($$1-15) 


như là Tư duy và. như thế. là bao giờ cũng đồng nhất với chính mình. 
Hiểu trong sự thuần túy và trừu tượng như là tính khả niệm thuần túy. 

Y niệm chính là đối tượng (nghiên cứu) của Khoa học [ve] “Lögie" 
nghĩa là khoa học về Ý niệm xét như là L ogos phö bién. hay. nói nhu 
Hegel, vè Ý niệm tự-mình-và-cho-mình (chữ “ty- minh-và-cho-mình” 

ngụ cả hai ý: tính trừu tượng và thuần túy lẫn tính toàn thé, không có 
sự phiến diện). 


"đồng thời thiết định chính mình đổi lập lại với chính mình de tön 
tại-cho mình `... 


Khi định nghĩa Y niệm như là Tư duy đồng nhất với chính mình thì nó 
không chỉ có nghĩa là sinh phó biển lô gie giản đơn (A= A) của Tư 
duy. Ngay trong cách nói: "đồng nhất với chính mình” (nhất là liên từ 

"với ”) đã ngụ ý là có một fen trinh của việc đồng nhát hóa với chính 
mình. nghĩa là. khi Tư duy là đồng nhất với chính mình, nó phân biệt 
(phủ định) chính nó và rôi lại phủ định sự phân biệt hay khác biệt này 
di. Như ta sẽ thấy sau này, nơi Hegel, mọi sự khăng định đúng thật 
(đồng nhất với chính mình") chỉ có được thông qua sự phủ định của 
phủ định. Cũng giống như cái Vô hạn không gì khác hơn là sự phủ 
định của cái hư vô vòn là cái hữu hạn. thì sự dòng nhất với chính mình 
của Tư duy không gì khác hơn là sự phù định dói với sự khác biệt của 
nó với chính nó! Chi có như thế. nó mới là cái "tồn tại-cho mình” 
(như sẽ rõ hơn ở §96). 


Qua việc đồng nhất hóa với chính mình này. tức việc phân biệt hay 
giữ khoảng cách giữa mình với chính mình mà Y niệm thể hiện ra như 
là giới Tự nhiên và, qua đó, đặt cơ sở cho Triết học ve Tự nhiên (tập II 
của Bách khoa thư). Triết học nảy, trong thuật ngữ Hegel, sẽ là khoa 
học về Ý niệm trong sự tổn tại-khác của nó, nghĩa là: vè Ý niệm trong 
tính khác biệt với chính nö, trong sự xa cách với chính nó. trong tính 
"đặc thù“ của nó (Besonderheit / particularity) (với nghĩa từ nguyên: 
trong việc “phân ly” / "đặc thù” / "Sonderung / separation / partition). 


"và chỉ tốn tại ở-trong-nhà-chinh-mình trong cái tôn tại-khác 
này”... 


Ngay trong bản thân việc "đồng nhất hóa với chính mình” của Tư duy. 
bây giờ nhắn mạnh dén chữ “chính mình ”: dó là nói đến tién trình của 
việc quay trở lại với chính mình, tức thoát khỏi sự khác biệt, phân ly 
để trở lại hợp nhất một cách tích cực, khăng định với chính mình, và 


Din nhập (XS 1-18) 85 


bấy giờ, Ý niệm tự hình thành như là Tình thân (Geist / Spirit / Esprit) 
và. qua đó. làm cơ sở cho Triết học vẻ Tinh thân, tức, khoa học vẻ 
Tỉnh thân quay trở về lại với chính mình từ cái tôn tai-khäc cua nó. 
Với tư cách là Tinh thần, khoa học về Ý niệm không còn ở trong tính 
phổ biến lögie (trừu tượng), cũng không còn ở trong tính đặc thù (của 
Tự nhiên) mà ở trong tính có biệt (Eimzelhel 2 Singularity / 
Singularit) tỉnh thần của hành vi làm chủ chinh mình một cách trọn 
vẹn. 


Ở bước “du đoán sơ bộ" này. đó là các sự phân chia khái quát nhất về 
nội dung cua "Khoa học triết học”. Và ta cũng mới tạm thời định 
nghĩa Khoa học Lögic như là khoa học về Ý niêm tu-minh-vä-cho- 
mình, Hegel giải thích rõ thêm ở phân "Nhận xét "mà ta cần lưu ý kỹ 
de tránh lẫn lộn. 


- Phần Nhận xét (§18): 


và chỉ có Ý niệm mới [chính là Cái} tự trình bày chính mình trong 
các môi trường (Elemente) khác nhau (...) mà thôi ` 


- Logos, Tự nhiên và Tinh thần là phiên bản đặc thù của Hegel về ba 
“Y niệm siêu nghiệm” hay ba ` 'Ý niệm của lý tính” nơi Kant: 
Thượng de. Vũ trụ và Linh hỗn (con người). Chỗ khác biệt cơ bản 
giữa Kant và Hegel là: trong khi với Kant, ba Ý niệm này chỉ có 
giá trị "điều hành” (regulativ), tức định hướng cho nhận thức khi 
ta muốn vươn đến những gi tuyệt đối, toàn vẹn, chứ tuyệt nhiên 
không có giá trị cdu tạo {konstitutiv} nên nhận thức, thì nơi Hegel, 
chúng lại có giá trị nhận thức. thậm chi là nhận thức bản thể học 
tuyệt đối. Ö dây, ta không bàn vè tính khå thi của quan niệm này 
mà chỉ có gắng tìm hiểu những gì Hegel muốn nói. 


a) Logos, Tw nhiên, Tinh thän chi là ba mömen bô phân và tam 
thời của Y niệm tuyệt dói duy nhất mà tính toàn thể của nó phản 
ánh trong từng Ý niệm nhát định Ấy. Vậy, trong Tự nhiên, 
không có gi khác hơn là chính bản thân Ý niêm, nhung chi có 
điều: nó tòn tại trong hình thức của cái tồn tại-khác của nó, hay, 
chính xác hơn. trong hình thức của sự xướt nhượng 


86 Dån nhập (SSI-18) 


(Entäußerung / uttering / desappropriation / exteriorisation)* 
của nó. Cũng thể. tròng Tính thân, cũng không gì khác hơn là 
chính Y niệm với tư cách là Y niệm tồn tai-cho mình và trên 

đường trở thành tự-mình-và-cho-mình, Điều này có nghĩa là gì? 


b) Ta đã thấy rằng Logos là Ý niệm tự-mình-và-cho-mình, và 
Lögic học là khoa học ve Ý niệm như thế. nghĩa là khoa học về 
Y niệm thuần túy. về tính khả niệm thuần túy trong sự đừu 
lượng của tư duy don thuần của nó về chính mình. Vậy. Khoa 
học về Ý niệm vừa không thiên về một cái tự-mình re nhiên län 
của một cái cho- mình finh ¿hẳn mà vẫn còn ở yên trong sự 

"không thiên vị” của cái tu-minh-vä-cho- mình /ógic. Nói cách 
khác, Y niệm tuyệt đối — với tư cách là Ý niệm lôgíc ~ là Y 
niệm tự suy tưởng chính mình như là Y niệm thuần túy ở bên 
ngoài thời gian và không gian. ở bên ngoài con người và lịch sú. 
Nhưng. trong sự vận động åy, nó đã mặc nhien mang dáu ån của 
mômen tự nhiên (là sự đối lập của mình với chính mình) và 
mömen tỉnh thần (quay trở lại với chính mình một cách tích 
cực). Như thế. là Tư duy hay Tư tưởng tự suy tưởng, nó là chủ 
thể (Tư duy. Tư tưởng). đồng thời là đối tượng (“tự” suy tưởng 
chính nó) va hành vi tuyệt đối của suy tưởng. Nhưng. trong 


* Entäußerung: nguyên là một phạm trù của åm lý học (của Hegel) mà ta sẽ 
gặp khi chủ giải cho $177. Nói chung, nó nói lên việc: một cái gì đó ur fir bo cái 
sở hữu của minh, nghĩa là thiết định bên trong chính mình môr cái ngoại tại de. 
qua đó, trở lại với chính mình một cách dë dàng hơn. tốt hơn. Chẳng hạn. trong 
tâm lý học, chủ thê "nội tâm hóa" đối tượng được (rực quan bång cách, từ ben 
trong chính mình, mang lại cho nó tính ngoại tại của một "ren gọi” "de tái tạo ra 
döi tượng åy ở trong ký ức chir không còn cần đến một trực quan hay một hình 
ảnh nhất thời nữa. Vậy, ở đây, ta tạm hiểu sơ bộ răng: đây là mômen khi Tư duy 
thiết định hen rong chính mình một tính ngoại tại, trong đó nó tự từ bỏ. tự 
“nhượng lại sở hữu của mình” de đi đến với chính mình một cách tốt hơn. Theo 
đó, ở trong bản thân Ý niệm tuyệt đối. giới Tự nhiên được xem như là mômen 
khi Ý niệm thiết định một sự khác biệt triệt để (trong đó nó tự từ bô sự thuần túy 
và sự nội tại đơn thuần lögic) để qua đó, trở lại với chính mình và “thy hướng" 
chính mình với tư cách là Tỉnh thần. 


Thuật ngữ này có thê được dịch là “ngoại tai hóa”, "di thể hóa”, nhưng chúng, 
tôi đề nghị dich là ° 'sự xuất nhượng" de muốn nói rõ hơn hành vị "tự-từ bỏ”, "tự 
nhượng lại sở hữu của mình”. (Xem thêm: "sự xuät nhượng” và "sự tha hóa” 

(Entfremdung) trong Hiën tượng học Tỉnh thân. Chú giải dẫn nhập: 8.3.1. Sdd, 
BVNS. tr. 1061-1066). 


Dan nhập ($SI-18} 87 


Lögic học. hai mômen khác của Y niệm (mômen tự nhiên và 
tinh thần) chỉ mới được suy tưởng trong tính phố bien lôgíc. 
trong tính ý thể thuần túy: mömen trước sẽ là "tinh khách thể" 
(Objektivität), mômen sau sẽ là “nh chú thể” (Subjektiv tät) 
hay Khải niệm vẻ Ý niệm-tuyệt đối. Vì thé. ta sẽ thấy Khái niệm. 
Khách thể và Ý niệm sẽ là ba mômen lögic của Ý niệm tuyệt đối 
(từ §162). Còn giới 7 nhiên và Tinh thản (tập II và 1ÌI của 
Bách khoa thư) không gì khác hơn là sự hiện hữu (hực tòn 
(real). tự trị, và chừng mực nào đó là bị tách rời. phân lập. của 
hai mömen chủ quan và khách quan của Ý niệm tuyệt đối. Nếu 
Ý niệm lôgíc là Y niệm- tuyệt đối hiện hữu một cách tự do (hay, 
đúng hơn. trong trạng thái tự do) trong mômen phổ biến của tính 
khả niệm thuẫn túy tự suy tưởng tu-minh-vä-cho-minh, thì giới 
Tự nhiên cũng chính là Y niệm-tuyệt dói ấy nhưng hiện hữu 
một cách tự do trong mômen đặc thù và máu thuận của tính 
khách quan hay của cái tu-minh. nghĩa là, của sự đồng nhất trực 
tiếp vả tĩnh tại với chính mình (nơi tỉnh động thuần tủy của Y 
niệm tự xuất nhượng) và Tình thần cũng chính là Y niệm-tuyệt 
đối åy. nhưng hiện hữu một cách tự do trong mômen ca bigt của 
cái tôn tại-cho mình. tức của việc giải phóng tích cực đổi với 
chính mình và quay trở lại tích cực với chính minh nhờ vào việc . 
thiết định chính minh bởi chính mình. 


c) Rồi Tinh thần — trong sự phát triển của nó với tư cách là Tinh 
thän- -tuyệt đối — sẽ lại hiện thân trong nghệ thuật. tôn giáo và 
triết học trong tính khả niệm thuần tủy của nó và, trải qua moi 
thäng träm của lịch sử thể giới và sự tự do của con người, trở lại 
nhận biết ve Y niệm-tuyệt đổi trong cái tự-mình-và-cho-mình 
với sự trong suốt vẻ lôgíc đối với chính mình. Vì thế. Tinh thần 
không chỉ là Y niệm với tư cách là cái gi cho-minh mà còn là Ý 
niệm với tw cách dang trở thành tụ-mình-và-cho-minh. Từ đó, 
Hệ thông Bách khoa thư các khoa học triết học kết thúc bằng 
cách quay trở lại điểm xuất phát. tức, quay trở lại Khoa học Lô 
gíc như khoa học về Ý niệm tự-mình-và-cho-minh, nhưng với 
sự khác biệt so với trước: neu Y niệm lögic lúc ban đầu còn là 
khá the của mọi sự thì bây giờ, qua Hệ thông, hoàn tất và trở 
thành rec tui bản thẻ của mọi sự, là chỗ kết thúc tối hậu, trong 
đó tính phiến điện của cả hai mömen (khách quan và chủ quan, 
tức Tự nhiên (Ý niệm tu-minh) và Tĩnh thần hữu hạn (Ý niệm 
cho-mình và trên đường trở thành tự-mình-và-cho-minh) tiêu 


Ka 


Dân nhập (ssI-18} 


trầm đi trước cái tu-minh-va-cho-minh của Ý niệm lôgíc nay đã 
trở thành phê bien một cách tuyệt đổi. 


[.ogos. Tự nhiên và Tính thần đều không gì khác hơn là Y niệm- 
tuyệt đôi cho thấy tính liên tục và “zri chảy” của việc chúng ` ‘quá 
độ” sang nhau. Chân lý của Hệ thống. vì thế. là Ý niệm-tuyệt đối 
duy nhất. Ý niệm này không hiện hữu một cách trừu tượng ở bên 
ngoài ba lĩnh vực ây mà chỉ "vượt bỏ” từng mỗi lĩnh vực như một 
mômen trừu tượng của chính mình. Vì the, mỗi một khoa học cá 
biệt (Lögic hoc, triết học về Tự nhiên, triết học về Tinh thần) 
không chi có nhiệm vụ nhận thức nội dung của riêng mình như là 
một đối tượng dang tön tại don thuận (seiend / simply ist / qui est), 
tức như một đối tượng mang đặc điểm của sự trực tiếp. sự tĩnh tại 
và sự đồng nhất trực tiệp của cái gì “tồn tại”. mà còn phải lập tức 
nhận thức trong mỗi nội dung ấy cái mômen "tưới cháy” 
(fliessendes ` fluide) hay sự quá độ sang lĩnh vue cao hơn. Lôgíc 
học không chỉ nhận thức Logos như là Logos mà còn như là sự quá 
độ của Logos sang giới Tự nhiên (8244). Triết học ve Tự nhiên 
không nhận thức Tự nhiên như là Tự nhiên mà còn như là sự quả 
độ của Tự nhiên sang Tỉnh thần (8376). còn triết học về Tỉnh thần 
cũng thể, không chỉ nhận thức Tinh thần như là Tỉnh thần, mà còn 
như là Tình thần-tuyệt đối quay trở lại với tư tưởng thuần túy của 
nguyên tắc lôgíc nguyên thủy của nó (8574). 


Do đó. sự hình dung bằng biếu tượng phân chia tông thể của khoa 
học /hành ba bộ phận cứng nhắc là không đúng. trong chừng mực 
nó đặt chúng ben cạnh nhau, thay vì chỉ ra tính trôi chav ngay 
trong lòng của Ý niệm toàn thể duy nhất. 


(Trong §§575-577 của tập Ill, với học thuyết về các suy luận của 
triết học. Hegel sẽ cho thấy: cần nắm bắt Hệ thông không chỉ theo 
trình tự Logos-Tự nhien-Tinh thần mà cả theo /rình tw kép: Tự 
nhien-Tinh thän-Logos và Tỉnh thän- Logos-Tự nhiên. Ở dây, ta 
chua có điều kiện để đi sâu vào vấn đề khó khăn và phức tạp này 
về "cầu trúc " của hệ thống Hegel). 


PHÄN THỨ NHÄT 


KHOA HOC LÖGIC 


S67 


KHÁI NIỆM SƠ BỘ 


$19 


Lögic học là Khoa học về Ý niệm thuần túy, tức là, về Ý niệm 
trong môi trường”” trừu tượng của Dr duy. 


Đối với các khái niệm sơ bộ về triết học nói chung cũng 
như đối với mọi sự quy định được chứa đựng trong phần 
Khái niệm Sơ bộ này. điều có giá trị chung là: chúng đều là 
những sự quy định được rút ra í cái toàn bộ và sau khi có 
cái nhìn tổng quan về cái toàn bộ. 


Tất nhiên, người ta có thể báo răng Lôgíc học là khoa học 
về fur duy, về những sự quy định và những quy luật của nö, 
nhưng tư duy như là tư duy chỉ tạo nên finh quy định phô 
biến hay môi trường làm cho Ý niệm mang tính |hình thức] 
lôgíc mà thôi. Còn Y niệm mới là tư duy. nhưng không 
phải như là tư duy đơn thuần hình thức”. trái lại. như là 
cái toàn thể tự-phát triển của những sự quy định và quy 
luật của riêng nó mà tư duy không phải đã có và thấy 
chúng có sản ở trong chính mình. ngược lại, tự mang lại 
cho chính mình #2), 


Lögic học là môn khoa học khó nhất trong chừng mực nó 
không làm việc với những trực quan. càng không phai như 
môn hình học được làm việc với những biêu tượng cảm 


a) Element, t formal / merely formal. 


62 
(62) ue duy như là tư duy chỉ tạo nên tĩnh quy định phổ bien hay môi trường làm cho 


y niệm mang tinh [hình thức] lôgíc mà thôi”: xét đơn thuận như là một thuộc tính 
của con người, tư duy chi là rs quy định ve chất đề phân biệt với những sinh vật 
khác. Còn Y niệm mới là ie duy đúng nghĩa như là cái toàn thể tự phát triển nhng 
sir quy định. (Xem lại sự phân biệt giữa "tính quy dinh” / Bestimmheit  determinacy 
và "sự quy định” / Bestimmung / determination ở chú thích 43). 


92 


Phån thứ nhät: Khoa học Löszie. Khái niệm xơ hộ (S819-83) 


S68 


tính trừu tượng mà phải làm việc với những sự trừu tượng 
thuân túy, và đồi hỏi nơi ta một năng lực được rèn luyện để 
[biết] quay trớ lại vào trong những tư tưởng thuần túy. giữ 
vữnp chủng và vận động ở bên trong chúng. Nhưng mặt 
khác. nó cũng có thể được xem là môn học de nhất. bởi nội 
dung không zi khác hơn là tư duy của chính chúng ta với 
những quy định thông thường của nó; những quy định này 
đồng thời là những quy định đơn gián nhất và sơ đăng 
nhất. Chúng cũng còn là những gì guen thuộc nhất nữa. 
nào là: tòn tại. hu vô v.v..., tính quy định. độ lớn v.v.... 
tồn tại tự-mình. tn tại cho-minh. cái một. cái nhiều v.v... 
Song, chinh sự quen thuộc nảy lại làm cho việc nghiền cứu 
lögic học càng khó khăn thêm. bởi một mặt, ta dễ cho rằng 
thật chăng đáng tốn công đề tiếp tục nghiên cứu ve cái gì 
đã quá quen thuộc; mặt khác, những gì ta sẽ làm là phải 
làm quen lại với nó theo một phương cách hoàn toàn khác, 
thậm chí trái ngược lại với phương cách mà ta đã quen sử 
dụng trước nay déi với nó. 


Sự hữu ích của Lôgic học liên quan đến mỗi quan hệ với 
chủ thể, trong chừng mực 1a muốn có được một trình độ 
đào luyện nào đó để phục vụ cho các mục đích khác. Sự 
đào luyện của chủ thé thông qua Lögic học là ở chỗ được 
rèn luyện ở trong tư duy. vì khoa học này là tư duy về tư 
duy nhằm có được những tư tưởng và biết rằng chủng là 
những tư tướng ở trong đầu óc mình. Nhưng. trong chừng 
mực cái Lôgíc là hình thức tuyệt đối của chân lý. va thậm 
chí còn hơn thé nữa, là bản thân chân lý thuần túy, nên nó 
là cái gì hoàn toàn khác hơn là cải hữu ích đơn thuần. Tuy 
nhiên, nếu cái kỳ tuyệt nhất, cái tự do nhất và cái độc lập tự 
chủ nhất cũng là cái hữu ích nhất thì cũng có thể hiểu cái 
Lôgíc như thé. Song, bẩy giờ. sự hữu ích của nó phải được 
đánh giá bằng thước đo khác hơn là việc tập luyện đơn 
thuần hình thức về [năng lực] tư duy. 


_ Logische / the Logical. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. Khải niệm sơ bộ ($819-83) 93 


Giảng thêm 1: 


S69 


Câu hỏi đầu tiên là: đối tượng của khoa học của chúng ta là gì? 
Câu trả lời đơn giản nhất và de hiểu nhất cho câu hỏi này là: 
đối tượng này là chân lý. Chân lý là một từ cao cả, và bản thân 
Sự việc ấy còn cao cả hơn nữa. Khi tỉnh thän và tâm hổn con 
người còn khỏe mạnh thì khi nghe điểu này, tim trong lổng 
ngực ắt phải đập mạnh hơn! Nhưng lại sớm nảy sinh một chữ 
“những”, đó là: liệu chúng ta có đủ sức nhận thức được chân lý 
hay không. Có vẻ có một điều không tương ứng giữa những 
con người bị giới hạn của chúng ta và chân lý tổn tại tu-minh- 
và-cho-mình; và nảy sinh câu hỏi về nhịp cầu giữa cái hữu hạn 
và cái vô hạn. Thượng để là chân lý; nhưng làm thế nào ta nhận 
thức được Người? Đức khiêm hạ và lòng khiêm tốn dường như 
mâu thuẫn lại với một ý đổ như thế. 


Nhưng, ta cũng hỏi phải chăng có thể có một nhận thức nào về 
chân lý để biện minh cho việc ta tiếp tục hài lòng với tính hèn 
mọn của những mục đích hữu hạn của ta. Lòng khiêm hạ thuộc 
loại này cũng chäng có giá trị gì lắm! Cách nói: “làm sao một 
loài sâu bọ thảm hại như tôi lại có thể nhận thức được cái đúng 
thật?” đã thuộc về quá khứ; thay vào đó là lòng kiêu ngạo và sự 
tưởng tượng, và người ta đã tưởng rằng mình đang trực tiếp ở 
trong cái đúng thật. - Người ta đã làm cho tuổi trẻ tin rằng họ 
đã so hữu cái đúng thật (trong tôn giáo và đạo đức) giống như 
họ đang di và đứng vậy. Nhất là, cũng từ cách nhìn ấy, người 
ta cho rằng toàn bộ những người lớn đều đã suy đổi, tê liệt, hóa 
thạch ở trong sự không-chân lý. Một bình minh rực rỡ đang 
đón chào tuổi trẻ, còn thế giới cũ bị chìm đắm trong, vũng lây 
của đời thường. Người ta bảo rằng các khoa học đặc thù là 
những gì ta nhất định phải chiếm lĩnh, nhưng chỉ như là 
phương tiện cho các mục đích bên ngoài của đời sống. O đây, 
không phải lòng khiêm tôn ngăn ta không tìm hiểu và nhận 
thức vê chân lý, mà đúng hơn là lòng tin chắc nich rằng ta đã sở 
hữu trong tay chân lý tự-mình-và-cho-mình. Người lớn tuổi từ 


94 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. Khải niệm sơ bộ (8819-83) 


nay đặt hết hy vọng vào tuổi trẻ, vì chính tuổi trẻ sẽ tiếp tục tạo 
nên sự tiến bộ cho th giới và trong khoa học. Nhưng, ta chỉ có 
thể đặt hết hy vọng vào tuổi trẻ, trong chừng mực tuổi trẻ 
không dừng lại ở chỗ đứng hiện nay mà trái lại, gánh vác lao 
động nhọc nhän của tinh thân. 


Còn có một hình thái khác của tính khiêm tốn trước chân ly. Đó 
là thái độ cao ngạo chống lại chân lý như ta đã thấy nơi Piatus 
khi ông ta đối điện với đức Kitô. Piatus đã hỏi: “chân lý là gì?” 
[Tân ước, Gio-an 18, 38] theo nghĩa của kẻ đã làm xong hết mọi 
việc, và chăng còn gì là có ý nghĩa nữa, - cũng cùng một ý 
nghĩa như khi Salomon bảo: “Tất cả đều là hư huyễn!” [Ece les. 
1:2]. Ở đây, những gì còn sót lại chỉ là sự huệnh hoang chù 
quan mà thôi. Thêm vào đó, tính ryt rè nhút nhát cũng la trở 
lực đối với nhận thức về chân lý. Một trí óc trì độn dễ dàng nói 
rằng: “Ta đừng nên quá nghiêm chỉnh trong, việc triết ly. Tất 
nhiên, vẫn cứ đi nghe các bài giảng lôgíc, nhưng chúng chẳng 
làm cho ta chuyển biến gì!” Người ta nghĩ rằng hễ tư duy vượt 
ra khỏi vòng quen thuộc thì nhất định sẽ rơi vào sai lầm; vì bấy 
giờ ta sẽ bị đây ra biển cả để bị bao làn sóng tư tưởng xô đây tới 
lui và rút cục lại trôi giat một län nữa vào bờ cát phù dun mà 
ta đã rời bỏ chẳng để làm gì và đã hoài công vô ích. Cách nhìn 

a như thế sẽ dän đến đâu là điểu ta đang thấy: người ta có thể sò 
đắc được một số kỹ năng và kiến thức, trở thành một viên chức 
“sớm vác ô đi tối vác về”, và, bằng mọi cách, rèn tập mình cho 
những mục đích cá nhân đặc thù. Nhưng, việc đào luyện tính 
thần cho điểu cao hơn và nỗ lực vì nö lại là một chuyện khác 
hẳn. Ta có quyền hy vọng rằng trong thời đại của chúng ta, 
lòng khao khát một điểu gì tốt đẹp hơn đã bùng phát trong 
lòng tuổi tré và họ sẽ không vừa lòng với rơm rác đơn thuần 
của một thứ nhận thức bì phu, hời họt. 


63 Chữ của Shakespeare trong vở kịch Macbeth (hồi I, cảnh 7): “But here, upon 
this bank and shoal of time, we d jump the life to come”. 


Phản thứ nhất. Khoa học Lögie. Khải niệm sơ bộ (819-83; 95 


Giảng thêm 2: 


570 


Ta đều dëng ý rằng tư duy là đổi tượng của môn Lögic học. 
Nhưng, về tư duy, ta cũng có thể có một quan niệm rất thấp 
cũng như rất cao về nó. Thật thể, một mặt, ta bảo rằng: “Đó chỉ 
là một tu tưởng mà thôi!” và ta hiểu tư tưởng là cái gì chủ 
quan, tùy tiện và ngẫu nhiên chứ không phải là bản thân Sự 
việc, không phải là cái đúng thật và cái hiện thực. Nhưng, mặt 
khác, ta cũng có một nhận định rất cao về tư tưởng và hiểu nó 
theo nghĩa rằng chỉ có tư tưởng mới đạt tới được cái gì tối cao, 
đến bản tính của Thượng đế và rằng không thể có nhận thức về 
Thượng dë nếu chỉ nhờ vào các giác quan. Ta nói rằng Thượng 
đế là Tinh thân và rằng ý chí của Người là muốn ta tôn thờ 
Người ở trong tính thân và trong chân lý [Tân ước, Giô-an, 
4:24]. Nhưng, ta thú nhận rằng cái được cảm nhận và cái cảm 
tính không phải là cải tỉnh thân, trái tại, chỗ thâm sâu nhät của 
tinh thần là tư tưởng, và chỉ có tinh thân mới có thể nhận thức 
được tinh thần. Tất nhiên, tinh thần cững có thể hành xử như 
cái gì đang cảm nhận (chăng hạn, trong tôn giáo) nhưng cảm 
nhận xét như là cảm nhận, như là phirong cách cảm nhận là một 
chuyện, còn ndf dung của sự cảm nhận lại là một chuyện khác, 
Cảm nhận hay tình cam», xét như bản thân nó, nói chung là 
hình thức của cái cảm tính mà ta có chung với thú vật. Hình 
thức ấy tuy có thể làm chủ nội dung cụ thể, nhưng nội dung 
này lại không thuộc về hình thức ấy: hình thức của tình cảm là 
hình thức thấp kém nhất đối với nội dung tinh thần. Chi ở 
trong tur duy và với tư cách là tư duy thì nội dung này, [túc] 
bản thân Thượng dé mới tổn tại o trong chân lý của minh. Vì 
thế, trong nghĩa đó, tư tưởng không phải chỉ là tư tường đơn 
thuần, mà đúng hơn là phương thức cao nhất - và xét một cách 
chặt chẽ -, là phương thức duy nhất để có thể nắm bắt cái vĩnh 
cửu và cái tổn tại tr-mình-và-cho-mình. 


Il Gefühl / Going. 


Đó Phần thứ nhất: Khoa học Lögic. Khải niệm sơ bộ (§§19-83) 


Cũng giống như đối với tư tưởng, người ta cũng có thể có một 
quan niệm cao và thấp đối với khoa học về tư tưởng. Người ta 
cho rằng bất kỳ ai cũng có thể tư duy mà không cân đến môn 
Lôgíc học cũng giống như có thể tiêu hóa mà không cẩn học 
môn sinh lý học. Cho dü ta có học môn lôgíc đi nữa thì sau đó 
ta vẫn cứ suy nghĩ như trước nay ~ có lẽ có phương, pháp hơn, 
nhưng chăng có thay đổi gì nhiều. Nếu Lôgíc học không làm 
việc gi khác hơn là giúp ta làm quen với hoạt động tư duy don 
thuần hình thức, ắt hän nó chẳng mang lại được gì ngoài 
những điểu ta vẫn thường làm tốt bấy lâu nay. Trong thực tế, 
môn Lögic học cổ truyển đã chẳng làm gì được hơn thế. Dù sao, 
việc làm quen với tư duy như một hoạt động đơn thuần chủ 
quan cũng đã mang lại vinh dự và sự quan tâm đối với con 
người: khi con người biết mình là ai và mình làm gì, con người 
tự phân biệt mình với con vật, 


Nhưng, mặt khác, ngày nay Lôgíc học - với tư cách là khoa học 
về tư duy ~ cũng đã có một thế đứng cao hơn, trong chừng mực 
chi có tư tưởng mới có thể trải nghiệm về cải tối cao, cái đúng 
thật. Cho nên, nêu Khoa học lögic xem xét tu duy trong hoạt 
động và trong sự sản sinh của nó (và tư duy không, phải là hoạt 
động không có nội dung, bởi vì nó sản sinh ra những tư tưởng 
và bản thân Tư twöng®, thì nội dung của nó, nói chung, là thế 
giới siêu-cảm tính, và việc nghiên cứu thế giới ấy [có nghĩa] là 
cư lưu ở bên trong thế giới ấy. Toán học làm việc với những sự 
trừu tượng về con số và không gian, nhưng chúng vẫn còn là 
những cái gì cảm tính, đù là cái cảm tính trừu tượng và không 
có sự hiện hữu trän trụi. Trong khi đó, tư tường cũng chia tay 
luôn cái cảm tính sau cùng này và là tự đo, ở-trong-nhà-nơi- 
chính-mình; nó từ bỏ cảm năng bên trong lẫn bên ngoài, xa lìa 

S71 với mọi sự quan tâm và xu hướng đặc thù. Bao lâu Lôgíc học có 
được miếng đất này, ta phải suy tưởng vê nó một cách xứng 
đáng hơn cách người ta quen làm. 


Il das Denken... produziert Gedanken und den Gedanken ¿ for it produces thoughts 
and Thought ifself. 


Phän thứ nhắt: Khoa học Lögie. Khải niệm xơ bộ (§§19-83) 97 


Giång thêm 3: 


Nhu câu hiêu Lögic hoc trong một nghĩa sâu xa hon so với 
khoa hoc của tư duy đơn thuần hình thức nảy sinh từ lợi ích 
của tôn giáo, nhà nước, pháp quyển và đời sông đạo đức [xä 
hội]. Xưa kia, người ta không thấy có nguy cơ gì trong khi tư 
duy và sử dụng đấu óc mình một cách thật tươi tắn, hạnh phúc. 
Người ta đã suy tưởng về Thượng, để, giới tự nhiên và nhà 
nước, và xác tin rằng chi thông qua tư tưởng người ta mới đi 
đến chỗ nhận thức được chân lý là gì, chứ không phải bằng các 
giác quan ha. bằng một sự hình dung và tư kiến ngẫu nhiên. 
Khi người tu vé thế mà tiếp tục suy tư, thì nảy sinh ra vấn để: 
các mối quar hệ lớn lao nhất trong đời sống, qua đó, deu bị 
vạch trân. Thong qua tư duy, những gì là thực định [hay nhân 
dinh}® deu bị tước mất sức mạnh. Các hiến chương của nhà 
nước trở thành nạn nhân của tư tưởng; tôn giáo bị tư tưởng tấn 
công; những biểu tượng vững chắc về tín ngưỡng - được xem 
là có giá trị tuyệt đối như là những khải thị - đều bị chôn vùi, 
và lòng tin xưa cũ bị sụp đổ trong lòng người. Chẳng hạn, các 
triết gia Hv Lạp {cổ đại] đối lập lại với tôn giáo cựu truyển và 
phá huy những, biếu tượng của nó. Vì thế, các triết gia bị lưu 
dav và sát hại vi lật đổ tôn giáo và nhà nước**' (cả hai vốn luôn 
gần chặt với nhau). Bằng cách ấy, tư duy khẳng định giá trị của 
mình trong [thế giới hiện thực và gây nên tác động lớn lao 
nhất. Và cũng qua đó, người ta để ý đến sức mạnh này của tư 
duy, bắt däu xem xét kỹ các yêu sách của nó và tìm cách vạch 
ra rằng tư duy có tham vọng quá nhiễu nhưng không đủ sức 
hoàn thành những gì nó đã làm. Thay vì nhận thức về bản chất 
của Thượng đế, của giới tự nhiên và tinh thân, nói ngắn, thay vì 


a positiv. 


(64) 


Ám chi việc Anaxagoras (khoảng 500-425 tr. CN) bị lưu đày khỏi Athens; 


Socrate (khoảng 470-399 tr. CN} bị xử tử vả Protagoras (khoảng 480-410 tr. CN) bị 
truy bức, kiện cáo. Trong mọi trường hợp, sự “bất kính” là lý do được nêu ra để 
trừng trị các triết gia. 


98 Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. Khái niệm sơ bộ (8819-83) 


nhận thức chân lý, tư duy này chỉ nhằm lật đổ nhà nước và tôn 
giáo. Vì lý do đó, cẩn có một sự biện minh cho tư duy về các kết 
quả của nó, và việc nghiên cứu về bản tính của tư duy và về 
thẩm quyển chính đáng của nó chính là những gì tạo nên phän 
lớn môi quan tâm của triết học hiện đại. 


§20 


Nếu ta hiểu tư duy theo hình dung gần gũi nhất về nó, ắt nó 
xuất hiện ra: 


a) trước hết, trong ý nghĩa chủ quan thông thường, như là một 
trong các hoạt động tỉnh thần hay quan năng ben canh các 
hoạt động hay các quan năng khác như cắm giác, trực quan, 
tướng tượng v.v..., ham muốn, ý chí v.v... Sản phẩm của nó 
- tính quy định hay hình thức của tư tưởng — là cái phố biến, 
cái trừu tượng nói chung. Như thể, tư duy - với tư cách là 

S72 hoạt động — là cái phö biến kogt động”, nói rõ hơn, là cái 
phổ biến f-hoạt động, vì hành vi hay cái được tạo ra chính 
là cái phố biến. Còn nếu tư duy được hình dung như là chủ 
thể thì đó là chú thể đang tư duy, và cách diễn tả đơn giản về 
chủ thể, với tư cách là người đang tư duy này, là “cái Tôi”. 


Những sự quy định được nêu ra ở đây và ở trong các tiểu 
đoạn (§§) tiếp theo không nên duoc, hiểu như là những 
khăng quyết hay nhu là những tir kiến” của tôi về tư duy. 
trái lại, vì lẽ trong phần bàn sơ bộ này không có chỗ cho sự 
din dịch hay chứng minh, nên chúng có thể được xem như 
là những “sự kiện "Il theo nghĩa: khi ai đó có những tư 
- tưởng và xem xét chúng, thì thấy có tính chất phổ bien — 
cũng như những quy định nói tiép theo sau — ở trong những 
tư tưởng của minh và như thê được mang lại trong d thức 
của mình một cách thường nghiệm. Tắt nhiên, vẫn cần phải 
có một năng lực tập trung chú ý cũng như năng lực trừu 
ˆ tượng được rèn luyện để nhận ra được những "sự kiện” 


Il das tätige Allgemeine / the active universal; m Meinungen / opinions; Il Facta. 


Phân thử nhất: Khoa học Lögic. Khái niệm sơ bộ (§§19-83 P 00 
EE 


373 


của ý thức của chính mình cũng như của những biểu tượng 
của mình. 


Ngay trong sự trình bày sơ bộ nảy, ta phải nói về sự phân 
biệt giữa cái cảm tính, biểu tượng và tư tưởng; sự phân biệt 
này là có ý nghĩa quyết định để ta có thể nắm bắt bản tính 
của nhận thức và các loại hình của nhận thức, cho nên, để 
làm sáng tó vấn đề, ngay ở đây, ta cần phải lưu ý đến sự 
phân biệt này: 


- De hiểu rõ cái cảm tính®), trước hết ta cần xét đến nguồn 


gốc từ bên ngoài của nó, đến cảm quan hay các giác quan. 
Nhưng. chỉ nêu tên giác quan không thôi cũng chưa đủ để 
hiểu về cái cảm tính. Cái cảm tính phân biệt với tư tưởng 
chính là ở chö: sự quy định của cái cảm tính chính là nk 
cá biệt, và vì lẽ cái cá biệt (gọi một cách hoàn toàn trừu 
tượng: nguyên tử) cũng nằm trong một mỗi liên kết, nên 
cái cảm tính là một cái o hen ngoài nhau mà các hình thức 
trừu tượng gần gũi của nó là cái ở bên cạnh nhau Và cái 
tiếp theo nhau. 


- Còn sự hình dung?) lại lấy chất liệu cảm tính như thế làm 


nội dung, nhưng nội dung ấy được thiết định trong sự quy 
định là của tôi — tức nội dung được hình dung ấy là ở trong 
tôi —, và là tính phổ biến, là sự quan hệ với chính nó hay, là 
tính don giản. — Tuy nhiên, ngoài cái cảm tính (được giäc 
quan mang lại]. sự hình dung cũng có nội dung là chất liệu 
bắt nguồn từ tư duy tự giác như những biểu tượng“) về 
công lý, đạo đức, tôn giáo hay về bản thân tư duy. và thật 
không dễ dàng để thấy sự phân biệt giữa các hicu tượng 
này và Các tir tưởng vệ các nội dung nói trên näm ở đâu. Ở 
đây. nội dung là một tư tưởng, và hình thức của tính phô 
bien cũng có mặt, vì hình thức ấy vốn thuộc về một nội 


6) das Sinnliche / the sensible; (b) Einzelheit / singularity; Il das Vorstellen / 
representation. 


(65) 


vorstellen / represent (động từ): hình dung, sự hình dung: For. stellung / 


representation. biu tượng (sản phẩm của sự hình dung). 


100 Phân thứ nhát: Khoa học Lögie. Khái niệm sơ bộ ($819-83} 


dung tôn tại ở trong tôi, hay nói thật khái quát. nội dung â äy 
là một biểu tượng. Tùy nhiên. nói chung. đặc điểm riêng có 
của bieu tượng chính là ớ trong sự kiện sau đây: ở trong 
nó, nội dung bao giờ cũng đứng cô lập. bị cá biệt hóa. Pháp 
quyền và các quy định tương tự khác về pháp lý chắc chăn 
không đứng ngoài nhau một cách cảm tính o trong không 
gian. Về mặt thời gian, chúng tuy có vẻ nỗi tiếp theo nhau. 
nhưng bản thân nội dung không được hình dung như là bị 
tác động bởi thời gian như là tiêu vong và bien đổi ben 
trong thời gian. Tuy vậy, các quy định này — tự chúng là có 
tính tỉnh thần — vẫn đồng thời đứng có lập với nhau trong 
mảnh đất rộng của tính phổ biển nội tại, trừu tượng cúa SỰ 
hình dung nói chung. Trong sự cô lập hay cá biệt hóa Ấy, 
chúng là đơn giản (nhất phiến]: pháp quyền. nghĩa vụ 
Thượng. de. Sự hình dung hoặc cứng nhắc trong yêu sách 
rằng pháp quy èn là pháp quyền. Thượng đề là Thượng de. 
hoäc (möt cäp dö phät trien hon). nó nêu thêm các quy định 
[khác]. chăng hạn, Thượng. để là đắng Sáng tạo nên thể 
giới. là toàn trí, toàn năng v.v... ở đây. cũng thể. một loại 
những quy định đơn giàn, bị cá biệt hóa được sắp lại bên 
cạnh nhau, và vẫn mãi mãi là ở bên ngoài nhau, båt chấp sự 
nối kết phải có ở trong chủ thể của chúng. Ö đây, sự hình 
dung trùng hop với giác tỉnh. và giác tính chi khác với sự 
hình dụng ở chỗ giác tính thiết định các mối quan hệ giữa 
cái phö biến và cái đặc thù hay giữa nguyên nhân và kết 
quả v.v.. . và qua đó thiết định các mỗi quan hệ của tính tất 
yêu vào bên trong các quy định bị cô lập của sự hình dung. 
trong khi sự hình dung dê cho các quy định này cử ở bên 
cạnh nhau trong cái không gian bất định của nó và chí 
được nối lại với nhau bằng một cái “Cũng” đơn thuần. - 
Sự phân biệt giữa biểu tượng và tư tưởng còn có tầm quan 
trọng lớn tao hơn nữa, vì ta có thể nói một cách khái quát 

S74 rắng triết học không làm việc gì khác hơn là bien nhüng 
biểu tượng thành những tư tưởng. mặc dù, tất nhiên. triết 
học còn phải tiếp tục bien tư tưởng đơn thuần thành Khải 
niệm nữa. 


(A) Verstand / understanding. 


Phần thử nhät: Khoa học Lôgíc. Khải niệm sơ bộ (§§19-83) 101 


Vä chăng. nếu các quy định như tính cá biệt và tồn tại o 
ben ngoài nhau là đặc điểm của cái cảm tính. thì có thể bé 
sung thêm rằng ngay ban thản các quy định này cũng lại là 
Các tư tưởng và các cái phö bien. | Trong Lôgíc học, ta sẽ 
thấy rằng tư tưởng va cái phố biến có đặc điểm là: nó vừa 
là nó vừa là cái khác nó. vượt lên khỏi cái khác này và 
không có gi trón thoát khoi nó được ca. Vì lẽ ngón ngữ là 
thành quả của tư tướng, nên ngay trong ngôn ngữ. ta cũng 
không thể nói được điều E mà không có tinh phö biển. 
Điều gi tôi chi “cho tăng”, là cua tôi. là thuộc vè tôi như 
là thuộc về cá nhân đặc thù này, nhưng, vi ngôn ngữ chi 
diễn đạt cái phö biến. nên tôi không thể nói ra điều tôi chỉ 
“cho rằng". Và, điều gì không thê nói ra được, chẳng hạn. 
tỉnh cam. cảm giác. thì không phải là cải kỳ tuyệt nhất. cái 
đúng thật nhất mà là cái gi vớ vån nhất. ít đúng thật nhất. 
Khi tôi nói: "cái cá hier”, “cái cá biệt mày”, "ở đây”. “bå ây 
giò”, thì tät cå chúng dèu là nhüng tinh phô biến: möi cái 
và mọi cái đều là một cái cá biệt. một cái này; cho dù nó TẾ 
cảm tính. ớ đây, bây giờ. Cũng thé khi tôi nói: ' Tôi”. 
“cho rằng” hay tôi muốn nói về Tôi như là về con người 
này. loại trừ mọi con người khác: nhưng dièu tôi nói: "Tôi" 
cũng là bất kỳ người nào, một cái “Tôi” loại trừ mọi người 
khác ra khỏi chính no"), Kant đã sử dụng một cách nói 
vụng về. rằng cái Tôi di kèm theo mọi biểu tượng của tôi, 
ke cả những cảm giác. ham muôn. hành vị vu. D “Tòi” 


IS meine. 


(66) Xem thêm: Hegel. Hiện tượng học Tình thân, Chương l: Sự xác tin cảm tính hay 


là "cái này” và "sự cho rằng” [tư kiến của tôi về "cái này”| $90-110. (Bùi Văn Nam 
Sơn dich và chú giải. NXB Văn học, 2006, tr. 229-278), 


Du Kant, Phe phán lý tính thuận túy, B132 và tiếp (Bùi Văn Nam Sơn dich và chú 
giai. NXB Văn học, 2004, tr. 285 và tiếp). Wallace (bản tiếng Anh. 1873 7 1892 / 
1978. tr. 300-301) bạn Xét đúng rằng: "Những gì Kant thực sự nói trong Phe phán 
it tính thuận túy, là: “Cái "Toi-ne dux” phai có thè di kèm theo moi biéu trường của 
tôi”. Ö đây, cũng như nhiều chỗ khác. Hegel hình như chi trích dẫn tử trí nhớ. đo đó 
thường thiểu chính xác”. Wallace cũng lưu d rằng việc Hegel trích dẫn Kant ở đây là 
khá ' "lỏng. lèo“, vì thực ra chính lý giải của Fichte về cái "Töi-tu duy” hình thức mới 
là điểm cốt yếu cho sự phát triển của chủ nghĩa duy tâm Đức. 


102 Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. Khải niệm sơ bộ (19-83) 


là cái phổ bien tu-minh-vä-cho-minh. và tính tập thể cũng 
là một hình thức, nhưng là một hình thức ngoại tại của tính 
phô bien. Mọi người khác đều có chung với tôi ở diem đều 
là "cái Tôi”. cũng như có chung với mọi cảm giác. bieu 
tượng... cua tôi ở chỗ đều là “cna rôi” cả. Nhưng, “Tôi”. 
xét một cách trừu tượng như bản thân nó. là mối quan hệ 
thuần túy với chính mình, trong dó được trừu tượng hóa 
S75 khỏi sự hình dung. cảm giác. khỏi mọi trạng thái cũng như 
mot tính đặc thù của bản tính, của tài năng, kinh nghiệm 
. Trong chừng mực đó, “Tôi” là sự hiện hữu cúa tính 
phô bién hoàn toàn /rửu tượng. là cái Tự do trừu tượng. Vì 
thế. cái Tôi là re duy với tư cách là Chu the. và vì lẽ Tôi 
hiện hữu trong mọi cảm giác. biểu tượng. trạng thái v.v. 
nên tư tưởng hiện diện khắp nơi và ` suöt mọi sự an 
định này như là phạm trù [của chúng] bưu 


Giảng thêm; 


Khi ta nói về “tư duy”, thoạt tiên có vẻ như đó là một hoạt 
động chủ quan, như là một quan năng trong nhiều quan năng 
khác, chẳng hạn như ký ức, hình dung, ý chí và các quan năng 
tương tự. Nếu giả sử tư duy đơn thuần là một hoạt động chủ 
quan, và, với tw cách ấy, là đối tượng của Lôgíc học thì ắt môn 
học này - giống nhử các môn học khác - có đối tượng được xác 
định của nó. Trong trường hợp ấy, dường như là một sự tùy 
tiện khi ta bien tư duy thành đôi tượng của một khoa học đặc 
thù [Lögic học] chứ không phải ý chi, sự tưởng tượng v.v... SỞ 
di tư duy được đành cho vinh dự này có lẽ là vì ta thừa nhận 
một quyển uy nào đó cho nó và ta xem nó như cải gì tạo nên 
bản tính đích thực của con người và làm cho con người khác 
với con vật. 


(63) Học thuyết về cái “tự ngã tư duy” như là "Phạm trù” (Kategorie) được Hegel 
quảng diễn trong các trang, đầu của chương V quyền Hiën tượng học Tinh thân, Sdd. 
tr. S39 và tiếp. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgïc. Khái niệm sơ bộ (8819-83) 103 


Và cũng không phải là không lý thú khi ta làm quen với tư duy 
dù chỉ như là một Hoạt động đơn thuần chủ quan. Bäy giờ, 
những quy định chính xác hơn của nó sẽ là những quy tắc và 
quy luật mà ta biết được thông qua kinh nghiệm. Trong viễn 
tượng Ay, tư duy được xem xét dựa theo những quy luật của nó 
là nội dung thông thường của môn Lögic hoc. Aristoteles là 
người thiết lập nên khoa học ấy. Ông đã có sức mạnh trí tuệ để 
xác định cho tư duy những gì thuộc về nó. Tư duy của ta là rất 
cụ thể, nhưng, trong nội dung đa tạp cua nó, ta phân biệt 
những gì [thực sự] thuộc ve bản thân tư duy hay thuộc về hình 
thức trừu tượng của hoạt động [tu duy]. Một sợi dây tỉnh thần 
âm thẩm, tức hoạt động tư duy, kết nối tất cả nội dung này lại, 
và Aristoteles chính là người đã nêu bật sợi dây này - tức hình 
thức xét như là hình thức ~ và xác định nó. Cho tới tận ngày 
hôm nay môn Lôgíc học này của Aristoteles vẫn là nội dung 
của Lögic học, và chỉ được mở rộng thêm nhờ các nhà kinh viện 
thời trung cổ mp. Họ không gia tăng về chất liệu mà chỉ tiếp tục 
phát triển nó rộng hơn. Còn công trình lôgíc học trong thời cận 
đại thì chủ yếu là bỏ bớt nhiễu quy định lögic do Aristoteles và 
các nhà kinh viện để ra và bổ sung thêm nhiều chất liệu tâm lý 
học. Điểm then chốt của môn học này là làm quen với phương 
pháp tiến hành của tư duy hữu hạn, và khoa học này là đúng 
khi nó tương ứng với đối tượng đã được tiển-giả định của nó. 
Việc nghiên cứu môn Lôgíc hình thức này tất nhiên là có lợi, vì 
qua đó, như người ta thường nói, đầu óc được quét dọn sạch 
sẽ: ta học cách tập hợp các tư tưởng của ta, học cách trừu tượng 
hóa. | Trong khi ý thức thông thường làm việc với những biểu 
tượng cảm tính; những biểu tượng này thường đan cài vào 
nhau và gây nên sự lẫn lộn, thì, trái lại, nơi sự trừu tượng, tinh 
thân tập trung vào một điểm và qua đó, ta có được thói quen 
làm việc với cái gì nội tại ở trong ta. Ta có thể sử dụng việc làm 
quen với các hình thức của tư duy hữu hạn như là phương tiện 
rèn luyện để đi đến các khoa học thường nghiệm vön là các 


169} 


Hegel trình bảy cặn kẽ hơn về lich sử của Lögic học từ sau Aristoteles trong Lời 


Dần nhập của bộ Khoa học Lö gic [Dai-lögic học]. 


104 Phân thứ nhất: Khoa học Lâgic. Khải niệm xơ bộ (8819-83) 


khoa học tiến hành theo các hình thức này, và, trong nghĩa đó, 
người ta đã gọi môn Lôgic học là môn Lögic học “công cụ”. Tất 
nhiên. ta có thể khoáng đạt hơn và nói rằng nghiên cứu lôgíc 
học không phải vì sự hữu ích của nó mà vì bản thân nó. Điều 
này hẳn nhiên là đúng, nhưng mặt khác, cái gì tuyệt vời thì 
cũng là cái hữu ích nhất, bởi nó là cái gì thực chất, tự mình 
đứng vững và vì thế, là cái gì nâng đỡ, hỗ trợ và làm cho các 
mục đích đặc thù của ta có thể thành tựu. Ta không nên xem 
các mục dich đặc thù này là cái thử nhất, bởi chính cái tuyệt vời 
ấy sẽ hỗ trợ chúng. Chẳng hạn, tôn giáo có giá trị tuyệt đối nơi 
tự thân nó, dëng thời các mục đích khác cũng sẽ được nó nâng 
đỡ và hỗ trợ. Đức Kitô nói: “Trước hết hãy tìm đến nước Chúa 
đi đã, rổi ngươi sẽ có được mọi thứ khác” [Tân Ước, Mathio, 6, 
33]. Các mục đích đặc thù chỉ có thê đạt được, khi đã đạt được 
cái gì tổn tại tự-minh-và-cho-mình. 


821 


b) Nếu tư duy được nắm lấy như là hoạt động trong quan hê 
với những đối tượng, tức như là sự suy niệm về một cái gi” 
thì cái phố biến — như là sản phẩm của hoạt động, ấy — chứa 
đựng giá trị của Sự việc, chứa đựng cái bản chất, cái bên 
trong, cái đúng thật. 


Trong §5, ta đã nhắm đến niềm tin cô xưa răng cái gì là 
đúng thật”) nơi những đối tượng. những tính chất cầu tạo 
của chúng, những gì xảy ra với chúng [như] cái bên trong. 
cái bản chất, cái Sự Việc cốt yếu đều không được tìm thấy 
một cách (te tiếp ở trong ý thức. không phải là cải do cái 
nhìn đầu tiên và ån tượng bát chợt mang lại mà là cái gì ta 
S7? phái suy niệm mới đến được với tính chất câu tạo cúa đối 
tượng, và. nhờ có suy niệm mà mục tiêu này mới đạt được. 


Il Nachdenken über etwas / the thinking-over of something; IN das Wahrhafte 7 
what is genuine. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. Khái niệm sở bộ (8519-83; 105 


Giảng thêm: 


Ngay trẻ con cũng đã được ban cho khả năng suy nghĩ về sự 
vật. Chẳng hạn khi ta yêu cầu chúng nối kết vị ngữ với chủ 
ngữ”, Ở đây, chúng phải chú ý và phân biệt: chúng nhớ một 
quy tắc và áp dung nó vào trường hợp đặc thù. Quy tắc không 
gì khác hơn là một cái phổ biến, và trẻ con phải làm cho cái đặc 
thù phù hợp với cái phổ biến. 


Ngoài ra, trong đời sống, ta còn có những mue dich nữa, Ta phải 
suy nghĩ làm cách nào để đạt được chúng. Ở đây, mực đích là 
cái phổ bien, là yếu tổ chế ngự và ta có các phương tiện và công 
cụ mà hoạt động của chúng được ta hướng cho tương hợp với 
mục dich. - Cũng tương tự như thế, ta suy nghĩ về các hoàn 
cảnh đạo đức. O đây, suy nghĩ có nghĩa là nhớ lại điểu phat, 
nghĩa vụ, hay nói cách khác, nhớ lại cái phô biến để làm cho 
hành vi đặc thù của ta phù hợp với quy tắc cố định ây. Vậy, 
quy định phổ biến được nhận thức và được hàm chứa trong 
phương pháp hành động đặc thù của ta. - Ngay trong quan hệ 
của ta với những hiện tượng he nhiên, ta cũng thấy như thế. 
Chăng hạn, ta ghí nhận hiện tượng sấm và chớp. Hiện tượng 
này quen thuộc với ta và ta thường tri giác nó. Nhưng, con 
người không vừa lòng với sự quen thuộc đơn thuần, với hiện 
tượng đơn thuần cảm tỉnh, trái lại, ta muốn nhìn ở phía sau 
hiện tượng, muốn biết nó là gi, muốn thấu hiểu nó. Vì thế, ta 
suy nghĩ, muốn biết nguyên nhân như là một cái gì khác với 
hiện tượng, muốn biết cái bên trong trong sự khác biệt của nó 
với cái bên ngoài đơn thuän. Như thể là ta nhân đôi hiện tượng, 
bẻ nó ra làm hai thành cái bên trong và cái bên ngoài, lực và 
biểu hiện ra của lực, nguyên nhân và kết quả. O đây, cái bên 
trong, lực, lại là cái phổ biến, cái thường tổn chứ không phải tia 


u 

EN Thật ra. ở đây Hegel muôn nói đến việc dạy trẻ con biết phân biệt, chăng hạn 
phân biệt màu sắc: qua tảo man đo, tức gắn * "vi ngữ” (đỏ) với “chu ngũ” (qua táo) 
chứ không phải là dạy ngữ pháp. 


106 


578 


Phân thứ nhát: Khoa hoc tôgic. Khải niệm sơ bộ (8819-83) 


chớp này hay tia chớp kia, cây này hay cây nọ ma là cái thường 
tổn trong tất cả chúng. Cái cảm tính là một cái cá biệt và tiêu 
biến, còn cái thường tổn trong đó thì ta biết được nhờ suy nghĩ, 
Giới tự nhiên cho ta thấy một số lượng vô tận những hình thái 
và hiện tượng riêng lẻ. Ta có nhu cẩu mang lại sự thống nhất 
trong tính đa tạp này; vì thế, ta so sánh và tìm cách nhận thức 
cái phổ biến trong mỗi cái riêng lẻ ấy. Những cá thể sinh ra và 
mất đi; loài là cái thường tổn ở trong chúng, là cái trở đi trở lại 
trong tất cả chúng và cái này chỉ tổn tại cho sự suy nghĩ mà 
thôi. Cũng thuộc vê loại này là những quy luật, chẳng hạn 
những quy luật về sự vận động cúa các thiên thể. Ta thấy các 
ngôi sao hôm nay ở đây, ngày mai ở đẳng kia; sự mất trật tự 
này là cái gi không phù hợp với tinh thần, không được tinh 
thän tin cậy vì tỉnh thần có niềm tin vào một trật tự, vào một sự 
quy định đơn giản, hằng cừu và phổ biến. Chính trong niêm tin 
này mà tỉnh thân hướng sự suy nghĩ đến những hiện tượng và 
đã nhận ra những quy luật của chúng, đã xác định sự vận động, 
của các thiên thể một cách phổ bien, khiến cho, từ quy luật này, 
ta có thế xác định và nhận biết về mỗi sự thay đổi vị trí của 


chúng. 


Cũng hệt như thế với những quyển lực ngự trị hành động của 
con người trong tỉnh đa tạp vô tận của mình. Ở đây, con người 
cũng có lòng tin vào một cái phổ biển chế ngự tất cả. - Từ tất cả 
các ví dụ ấy, ta rút ra cách thức làm thế nào để trong khi suy 
nghĩ về những, sự vật, ta luôn đi tìm cái gì cô định, trường tổn, 
được quy định từ bên trong và ngự trị cái đặc thù. Cái phổ biến 
này không thể được nắm bắt bằng các giác quan, và cái phổ 
biến có giá trị như là cái bản chất và cái đúng thật. Chăng hạn, 
nghĩa vụ và điểu phải là cái bản chất của những hành vi, và 
chân lý của chúng là ở chỗ phù hợp với những quy định phổ 
bien Ay. 


Khi ta xác định cái phổ biến như thế, ta thấy rằng nó tạo nên sự 
đối lập với một cái khác, và cái khác này là cái trực tiếp đơn 
thuần, cái bên ngoài và cái cá biệt ngược lại với cái được trung, 


Phan thứ nhật: Khoa hoc Lögic. Khái niệm sơ bo (8819-83) 107 


c) 


giới, cái bên trong và cái phố biến. Cái phổ biên này không hiện 
hữu một cách ngoại tại như là cái phổ biến: ta không thể tri giác 
loài, xét như là loài; những quy luật về sự vận động của các 
thiên thể không được viết lên trên bẩu trời. Ta không thể nghe 
và cũng không thể nhìn thấy cái phổ biến, trái lại, nó chi tổn tại 
cho tinh thân. Tôn giáo dẫn ta đến một cái phổ biến bao hàm 
hết mọi cái khác ở bên trong nó, và cái Tuyệt đối này không tổn 
tại cho giác quan mà chỉ cho tinh thân và cho tur tưởng. 


§22 
Chính thông qua sự suy nghĩ hay suy niệm!” mà có một sự 
biếm đổi nơi phương thức xuất hiện thoạt đầu của nội dung ở 
trong cảm giác, trực quan, biếu tượng; do đó, chỉ nhö rhöng 
qua sự trung giới của một sự bién dôi mà cái bản tính đúng 
thật của đối tượng mới đi đến với ý thức được. 


Giảng thêm: 


579 


Những gì do sự suy nghĩ mang lại là một sản phẩm của tư duy 
chúng ta. Chẳng hạn, những luật lệ mà Solon để ra cho dân 
Athens là do ông ta tạo ra từ cái đầu của chính minh@". Tuy 
nhiên, cũng có một mặt khác, đó là ta xem cái phổ biến và 
những quy luật như là cái đối lập lại với một cải gi đơn thuần 
chủ quan và nhận ra trong đó cải bản chất, cái đích thực và cái 
khách quan của sự vật. Để biết được cái đúng thật ở trong sự 
vật thì sự chú ý không thôi là không đủ mà còn cẩn cà hoạt 
động chủ quan của ta để cải biển cái trực tiếp có sẵn. Điều ấy 
thoạt nhìn thật ngược đời và di ngược lại với mục dich là nhận 


Il Nachdenken. 


OD vào khoảng näm 594 tr. CN, vua Solon dè ra một “hién pháp” cho Athens (và 
được dän Athens chấp nhận). Hegel dyra vào các thông tin về “cuộc đời” của Solon 
nơi Plutarch và Diogenes Laertius, 


;UA 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Khái niệm sơ bộ (8819-83) 


thức sự vật. Dù vậy, ta có thể nói rằng sự xác tín vững chắc của 
mọi thời vẫn là: chỉ nhờ thông qua sự biến đổi cái trực tiếp do 
tác động trung giới của sự suy nghĩ, ta mới đạt được cái bản thê 
thực chất. Ngược lại, chủ yếu là từ thời cận đại mới nảy sinh sự 
nghi ngờ và sự phân biệt giữa những gì là sản phẩm của tw duy 
chúng ta và những gì tổn tại nơi tự thân sự vật. Người ta bảo 
rằng cái tự thân của sự vật là cái gì hoàn toàn khác với những, 
gì ta tạo ra từ nó, Quan điểm về sự tổn tại tách rời này đặc biệt 
được khẳng định bởi Triết học Phê phán chống lại lòng tin chắc 
của toàn bộ thể giới trước đây vốn xem sự trùng hợp giữa Sự 
việc và tư tưởng là cái gì đã được dam bảo. Sự quan tâm của 
triết học cận đại xoay quanh sự đối lập này. Thế nhưng, lòng 
tin tự nhiên của con người cho rằng sự đối lập này không phải 
là sự đổi lập đúng thật. Trong đời sống hàng ngày, ta suy nghĩ 
- mà không có sự phản tư đặc biệt nào - rằng qua đó cái đúng 
thật sẽ ra đời; ta suy nghĩ một cách không hê ngẩn ngại và 
trong lòng tin vững chắc về sự trùng hợp giữa tư tưởng và Sụ 
việc; và lòng tin này là cực kỳ quan trọng. Căn bệnh của thời 
đại chúng ta là đã dẫn đến chỗ tuyệt vọng rằng nhận thức cua 
ta chỉ là một nhận thức chủ quan và rằng cái chủ quan này là 
tiếng nói cuối cùng. Thế nhưng, chân lý là cái khách quan và 
chân lý này phải là quy tắc cho sự xác tín vững chắc của mọi 
người, khiến cho sự xác tín của mỗi người riêng lẻ là sai, trong 
chừng mực không phù hợp với quy tắc này. Nhưng, theo quan 
điểm hiện đại, sự xác tin xét như bản thần nó, [tức] hình thức 
đơn thuần của việc tin chắc đã là tốt (bất kể nội dung là gì) bởi 
không có tiêu chuẩn nào cho chân lý của nỏ cả. 


Trước đây ta đã nói: lòng tin cũ xưa của con người cho rằng sứ 
mệnh của tỉnh thän là biết về chân lý. | Điểu này còn hàm ý 
rằng những đối tượng, - thế giới tự nhiên bên ngoài lẫn bản 
tính tự nhiên bên trong —, hay khách the nói chung, tổn tại tự 
thân như thế nào thì cũng tổn tại như thế ấy ở trong tu tưởng, 
và rằng tư duy là chân lý của cái gì mang tỉnh đổi tượng [khách 
quan]. Công việc của triết học chỉ là ở chö.mang lại cho ý thức 
một cách minh nhien những gì con người đã xem là có giá trị 


Phản thứ nhất: Khoa học Lôgíc. Khải niệm sơ Bộ (19-83) iny 
Se Ee EE 


hiệu lực đối với tư duy từ thời xa xưa. Vì thế, triết hoc không 
để ra một điểu gì mới mẻ cả; những gì chúng ta mang lại o đây 
thông qua sự phản tư chinh là những gi mọi người đã xem là 
được đảm bảo mà không có sự phản tư nào hết. 


S80 §23 


d) Vi Hà trong sự suy niệm”, bản tính đích thực [của đối tượng] 
xuất hiện ra ánh sáng, đồng thời sự suy niệm này cũng là 
hoạt động của tôi, nên bán tính đích thực ấy cũng là sản 
phẩm của tình thần (ôi, nghĩa là, của một chú thể đang tư 
duy. | Nó là của tôi dựa theo tính phổ biến đơn giản của tôi 
như là [tính phố biến] của cái “Tôi” rôn tại-trong nhà-nơi- 
chính-mình một cách tuyệt đối), hay nói khác đi, nó là sản 
phẩm của su tw do của tôi. 

Ta có thê thường nghe đến thuật ngữ "⁄- duy C? nhu 
thể từ ấy đã nói lên một điều gì quan trọng. Song. trong 
thực tế. chẳng có ai tư duy hộ cho người khác được hết. 
cũng như không the ăn hay uöng hộ người khác, nên từ ấy 
là một sự dùng thừa chữ! 


Sự / do trực tiếp nằm ngay trong tư duv. bởi tư duy là 
hoạt động của cái phô biển, là một sự tự quan hệ với chính 
mình và do đó là mim tượng”? là một sự tổn tại noi chính 
minh nhưng không có sự quy định nào cả xét về mặt tính 
chủ thẻ; và sự tồn tại Ấy, xét về mặt nóí dung của nó. chỉ 
đồng thời tồn tại trong [han thän] Sự việc và trong những 
sự quy định của [bán thân] Sự việc mà thôi. Vì the. khi ta 
nói về lòng khicı hạ hay tính khiêm tốn hoặc nói về sự 


HC Nachdenken; | H des schlechthin bei sich seienden Ichs / of the “I” being simply 
at home with itself. lu Selbstdenken 7 thinking for oneself; 44) em hiermit abstraktes 
Sichaufsichbeziehen / a self-relating that is therefore abstract. 


u 
IT Am chi và châm biếm Schleiermacher. Nhưng thực ra, đây là thuật ngù của 


Fichte và dA ảnh hưởng mạnh đến các triết gia duy tâm Đức sau Kant. 


110 


S81 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgïc. Khái niệm sơ bô (8819-83) 


ngạo mạn liên quan đến việc làm triết học, và khi lòng 
khiêm hạ hay tính khiêm tốn này có nghĩa là không gän bất 
kỳ rính đặc di® nào của khí chất và hành vi vào cho tính 
chủ thể của con người, thì bấy giờ quả công việc triết lý ít 
ra cũng thoát khỏi sự ngạo mạn, bởi tư duy chỉ là đích thực 
xét về mặt nội dung của nó trong chừng mực nó đảm mình 
vào trong Sự việc, còn xét về mặt hình thức, là trong chừng 
mực nó không phải là một tồn tại hay việc làm đặc di của 
chủ thể, trái lại. ý thức tự hành xử như một "cái Tôi” trừu 
tượng. được thoat ly khỏi mọi tính đặc dị của tính cách. 
trạng thái v.v... và chỉ tập trung làm cái gì có tính phổ 
biến. trong đó nó đồng nhất với mọi cá nhân khác. - Khi 
Aristoteles kêu gọi taf” hãy tự xem mình là xứng đáng với 
một lỗi hành xử như thế. thì tính xửng đáng mà ý thức đành 
cho chính mình không gì khác hơn là từ bỏ những tư kiến 
và những sự tưởng thật cỏ tính đặc di của ta đi và hãy để 
cho [bản thân] Sự việc cai quản chính ta. 


§24 


Tương ứng với các quy định này, những tư tưởng cũng có 
thể được gọi là những tư tưởng khäch quan, trong đó ta kể 
cả những hình thức vốn thoạt đầu được xem xét ở trong 
môn Lôgíc học thông thường và thường chỉ được xem như là 
những hình thức của tư duy có ý hức. Vì thế, Lögic học 
trùng khít với Siêu hình học, tức với khoa học về những sự 
vật được nắm bắt ở trong fir rưởng, tức trong những gì được 
xem là để diễn tả những tính bản chất của sự vor”. 


Mối quan hệ giữa các hình thức như khái niệm. phán đoán 
và suy luận với các hình thức khác như tính nhân quả v.v... 
chỉ có thể tự xác lập ở bên trong bản thân Lôgíc học. 


Il Besonderes / particularity; IN die Wesenheiten der Dinge / the essentialities of the 


things. 


CO3 Xem Aristoteles, Siêu hình học, Quyễn 1, Chương 11 (I, 2. 982a2 và tiến). 


Phản thứ nhất: Khoa học Lögie. Khái niệm sơ bộ (§$19-83) THỊ 


Nhưng. một cách sơ bộ. ta cũng có thẻ thấy rằng: vì lẽ tư 
tưởng tìm cách hinh thành một khái niệm về những sự vật. 
nên khái niệm này (cùng với phán đoán vả suy luận như là 
các hình thức trực tiếp nhất của nó) không thể có ở trong 
những quy định và những mỗi quan hệ xa lạ và ở bên ngoài 
sự vật. Sự suy niệm. như đã nói ở trên, dẫn đến cái phô 
hiến trong những sự vật; nhưng bản thân cái phổ bien này 
là một trong các mômen của khái niệm. Bảo răng giác tính, 
lý tính tòn tại v trong thé giới là đồng nghĩa với những gì 
chứa đựng trong thuật ngữ “tư tưởng khách quan". Nhưng, 
sở di thuật ngữ åy là bât tiện là bởi vì me tưởng vốn quá 
thường khi được xem là chỉ thuộc về tỉnh thần. thuộc ve ý 
thức, và cũng thế. cái khách quan thoạt tiên chỉ được dùng 
đẻ chỉ cái gì không có tính tỉnh thân. 


Giảng thêm 1: 


Nếu ta nói rằng tư tưởng - với tư cách tư tưởng khách quan — là 
cái bên trong của thế giới, thì có vẻ như thể ý thức được đem 
gán vào cho những sự vật tự nhiên. Nhưng, ta cảm nhận một 
sự để kháng chống lại việc lĩnh hội hoạt động bên trong của sự 
vật như là tư đuy, bởi ta nói rằng con người khác với cải gì đơn 
thuần tự nhiên chính là ở tư duy. Theo cách nhìn này, ắt ta phải 
nói về giới tự nhiên như là một hệ thống của tư tưởng không có 
ý thức, như về một trí tuệ đã bị hóa thạch, theo cách nói của 
Schelling®®. Vì thế, để tránh hiểu lâm, thay vì dùng thuật ngữ: 
“những tư Hưởng”, tốt hơn, ta nên dùng chữ “những quy định từ 
duy "el, Dựa theo những gì đã nói cho tới nay, [ta thấy] cái Lögic 
phải được tìm thấy như một hệ thống những quy định tư duy, 
nơi đó sự đối lập giữa cái chủ quan và cái khách quan (trong ý 
nghĩa thông thường của nó) mất đi. Ý nghĩa này của tư duy và 


in Denkbestimmungen / thought-determinations. 


"9 Schelling đã dùng chữ "ir? tuệ bi hóa thạch” trong một bài thơ in trong 


Zeitschrift für spekulative Physik / Tạp chi vè Vật lý học tur biện, 1800. Xem 
Schelling, Tác phẩm, tập 4, tr. 546. 


112 Phân thứ nhất: Khoa học Logie. Khải niệm sơ bộ ($$ 19-83} 


của những quy định của nó đã được diễn đạt chính xác hơn 

S82 nhiều khi người xưa nói rằng chính Nous [Hy Lạp: tinh thần] 
ngự trị thế giới, - hay khi ta bảo rằng lý tính tổn tại ở trong thế 
giới, ta muốn nói rằng lý tính là linh hổn của thế giới, cư trú 
trong thế giới, là cái nội tại, là bản tính riêng biệt nhất, thâm 
sâu nhất, là cái phổ biển của nó. Một ví dụ có ngay trước mắt 
ta, đó là khi ta nói về một con vật nhất định, ta đều nói no là 
[môt] “con våt”. Con våt xét nhir là con våt là điểu không thể chi 
ra được, trái lại bao giờ cũng là một con vật nhất định. “Con 
pật”® [nói chung] không hiện hữu, mà là bán tính phổ biến của 
những con vật ca biệt; và mỗi con vật đang hiện hữu là một cái 
gì nhät định, có tính cụ thể hơn nhiều, một cái được đặc thù 
hóa. Còn việc “là con vật”, tức loài như là cái phổ biến, là thuộc 
về con vật nhất định và tạo nên tính bản chất nhất định của nó. 
Nếu ta tước bỏ tính thú vật ra khỏi con chó thì ắt sẽ không nói 
được nó là gì. Những sự vật nói chung đều có một bản tính bên 
trong, thường tổn và một tổn tại hiện cớ ở bên ngoài. Chúng 
sống và chết, sinh ra và mất đi, còn tính bản chất, tính phổ biến 
của chúng là loài“, và cái này không thể được lý giải đơn thuần 
như là cái gì có chung giữa chúng. 


Nếu tư duy tạo nên bản thê"? của những sự vật bên ngoài, nó 
cũng là bản thể phổ bien của cái gì mang tính tinh thần. Trong 
mọi trực quan của con người deu có mặt tư duy; cũng, thế, tư 
duy là cái phổ biến trong mọi biểu tượng, ký ức và, nói chung, 
trong bất kỳ hoạt động tinh thần nào, trong mọi ý chí, mong 
muốn v.v... Tất cả những cái này đểu chỉ là những sự dị biệt 
hóa tiếp tục của tư đuy mà thôi. Nếu ta hiểu tư duy như thế, nó 
sẽ tỏ ra hoàn toàn khác so với khi ta nói một cách đơn giản 
rằng: ta có quan năng tư duy trong số và bên canh các quan năng 
khác như trực quan, hình dung, ham muốn v.v... Nếu ta xem 
xét tư duy như là cái phổ bien đúng thật của tất cả những gì là 
tự nhiên lẫn của tất cả những gi là tinh thân, thì tư duy bao 


É ; h e R HI 
ta) das Tier 7 the Animal: ® Dasein / thereness; © Gattung / the kind, genus; ' 


Substanz. 


Phân thứ nhát: Khoa hoc Lögic. Khải niệm sơ bộ (8819-83) 113 


trùm hết tät cả chúng và là cơ sở của tất cả chúng. Bước tiếp 
theo, ta có thể thêm vào cho cách lý giải này về tu duy trong ý 
nghĩa khách quan của nó (như là Nous / Tinh thần) những gì là 
tư duy theo nghĩa chủ quan. Trước hết, ta nói: con người tư 
duy, - nhưng dëng thời ta cũng nói con người äy trực quan, 
ham muốn v.v... Con người tư duy và là cái gì phổ biển, nhưng 
con người chi tư duy khi cái phố biến [hiện diện] cho® con 
người. Con vật trinh (an sich) cũng là cái gì phổ bien, nhưng 
cái phổ biến xét như cái phổ bien® lại không {hiện dien] cho nó, 
trái lại bao giờ cũng chỉ có cái cá biệt [là hiện dien “cho” nói]. 
Con vật thấy một cái cá biệt, chăng hạn, thäy đổ ăn của nó, thây 
một con người v.v... Nhưng, tất cả những điểu này cũng chỉ là 
cái gì cá biệt “cho” nó. Ngay cả cảm giác bao giờ cũng chi là cái 
cá biệt (cơn đau này, miếng ăn ngon nay). Giới tự nhiên không 
tự có ý thức về Nous (Tỉnh thân); chỉ có con người mới tự nhân 
đôi chính mình bằng cách bản thân là cái phổ biến hiện điện cho 
cái phổ biến. Điều này xảy ra län đầu tiên khi con người biết 
mình như là cái Tôi. Khi tôi nói “Tôi”, tôi muốn nói về tôi như 
cái cá biệt này, tức như một con người nhất định. Tuy nhiên, 
SB3 trong thực tế, qua đỏ, tôi không phát biểu cái gì đặc thù về tôi 
ca. “Tôi” cũng là bät kỳ người nào khác, và khi tôi gọi bản thân 
tôi là “Tôi”, tuy tôi muôn nói đến tôi, đến con người cá biệt 
này, nhưng tôi döng thời nói ra một cái gì hoàn toàn phổ biến. 


“Tôi” là cái tổn tại-cho-mình thuần túy, trong đó mọi cái đặc 
thù đều được phủ định và vượt bỏ, [tức chỉ còn có] cái tối hậu, 
cái đơn giản và cái thuần túy này của ý thức. Ta có thể nói: 
“Tôi” và tr duy là một, ~ hay chính xác hơn: “Tôi” là tư duy 
như là cái gì đang tư duy. Cái gì tôi có ở trong ý thức của tôi, là 
cho tôi. “Tôi” là cái trống rỗng này, là cái chỗ tiếp nhận mọi cái 
và mỗi cái, là cái mà tất cả đều tổn tại cho nó và là cái bảo tổn 
tất cả ở bên trong nó. Mỗi một con người là một thế giới toàn bộ 
của những biểu tượng bị chôn vùi trong đêm tối của cải “Tôi”. 


tb) 


Il me / for; P? als solches / as such. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. Khái niệm sơ bộ (\Ệ19-S3) 


584 


Như thể, “Tôi là cái phổ biến, trong đó được triu tượng hóa 
khỏi mọi cái đặc-thù, nhưng đồng thời trong đó tất cả đều hiện 
dien tuy bị che đậy. Vì thế, nó không phải là tính phổ biến đơn 
thuần trừu tượng mà là tính phổ biến chứa đựng tất cả bên 
trong nó. Thoạt đầu ta dùng chữ “cái Tôi” một cách hoàn toàn 
tầm thường, nhưng rổi phải đợi đến sự phản tư triết học mới 
biến nó thành đổi tượng cúa sự nghiên cứu. Trong cái “Tôi”, ta 
có tu tưởng hiện điện trong tính hoàn toàn thuần túy của nó. 
Con vật không thể nói “Tôi”, mà chỉ con người mới nói, vì con 
người là tư đuy. Trong cái “Tôi”, có nội dung bên ngoài và bên 
trong rất đa tạp, và tùy theo tính chất của nội dung này mà ta 
hành xử như là đang trực quan cam tính, đang hình dung, 
đang hồi tưởng v.v... Nhưng, cái “Tôi” có mặt trong tất cả 
chúng, hay nói khác đi, tư duy có mặt khắp nơi. Vì thế, con 
người luôn tư duy, kê cả khi chỉ đơn thuần trực quan; khi con 
người xem xét một cái gì, bao giờ cũng xem xét nó như là một 
cái phổ biến, cổ định hóa cái cá biệt, nêu bật nó lên, qua đó 
không còn chú ý đến cái khác, nắm lấy nó như là một cái trừu 
tượng và phổ biến, dù chỉ như là cái phổ bien hình thức. 


Với những biểu tượng của ta, có thể có hai trường hợp: hoặc nội 
dung là cái gì được tư duy nhưng hình thie thì không; hoặc, 
ngược lại, hình thức thuộc về tư duy, còn nội dung thì không. 
Chẳng hạn, khi tôi nói: “giận dữ”, “hoa hổng”, “hy vọng”, tôi 
quen thuộc với tất cả chúng thông qua cảm giác, nhưng tôi lại 
phát biểu nội dung này theo một cách phổ biến, trong hình 
thức của tư tưởng; nơi chúng, tôi đã gạt bỏ nhiều cái đặc thù và 
chỉ mang lại nội dung như là cái phổ biến, song, nội dung ấy 
vẫn là cảm tính. Ngược lại, nếu tôi hình dung về Thượng để, thì 
tuy nội dung là cái gì thuần túy được suy tưởng, nhưng hình 
thức vẫn còn là cảm tính như tôi đã tìm thấy nó một cách trực 
tiếp ở bên trong tôi. Vì thế, trong các biểu tượng này, nội dung 
không phải là cái gì đơn thuän cảm tính như khi tôi trực quan 
một cái gì; trái lại, nội dung hoặc là cảm tính, trong, khi hình 
thức thuộc về tư duy, hoặc ngược lại. Trong trường hợp trước, 
chất liệu là được mang lại, còn hình thức thuộc vê tư duy; con 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. Khải niệm sơ bộ (19-83) © iD 


trong trường hop sau, tu duy là nguổn gốc của nội dung, 
nhưng, thông qua hình thức, nội dung trở thành cái gì duoc 
mang lại, vì thế, nó đến với tỉnh thần từ bên ngoài. 

& 5 


Giảng thêm 2: 


Trong Lôgíc học, ta phải làm việc với những tu tưởng thuần 
túy hay với những quy định tư duy thuần túy. Nơi tư tưởng 
theo nghĩa thông thường, ta lưôn hình dung cái gì không phải 
là tư tưởng thuẩn túy, bòi ý đổ của ta là muốn có cái gì được 
suy tưởng nhưng phải có một nội dung thường nghiệm. Còn 
trong Lögic học, những tư tưởng được nắm bắt theo cách 
chúng không có nội dung nào khác hơn là nội dung thuộc vê 
bản thân tư duy và được tạo ra bởi tư duy. Cho nên, những tư 
tường này là những tư tưởng Haan tüy. Ò đây, tỉnh thần ở- 
trong-nhà-nơi-chính mình một cách thuẩn tủy, và do đó, là tự 
do, vì tự do chính là ở chỗ: ơ-trong-nhà-nơi-chính mình trong 
cái khác của mình, phụ thuộc vào chính mình, là sự quy định 
của chính mình. Trong mọi động lực bản năng, tôi bắt đầu với 
một cái khác, với một cái bên ngoài đối với tôi. Trong trường 
hợp đó, ta nói về tính lệ thuộc. Còn tự do chi hiện điện ở đâu 
không có cái gì khác cho tôi mà không phải chính bản thân tôi. 
Con người tự nhiên, - chỉ bị quy định bởi những động lực bản 
năng của mình — là không tổn tại ở-trong-nhà-nơi-chinh mình; 
và cho đù có thể là tự-ý mình, nhưng nội dung của ý muốn và 
tư kiến không phái là của riêng người ấy, và tự do của người ấy 
chỉ là một sự tự đo [đơn thuần] inah thức “9, Khi tôi tư duy, tôi 


(a). 
} formell. 


Ve, Trong thuật ngữ Hegel, chữ "mell" và “formal” thường được dùng lần lộn 
với nghĩa là: có tính hình thức. Tuy nhiên, "formell" thường có nghĩa tiêu cục: nó 
nói lên sự văng mặt của nội dung, tương đương với chữ bloß formal / merely formal: 
đơn thuần hình thức. Còn chữ “formal” diễn tả sự hiện diện của một hình thức. dù 
đôi khi cũng có nghĩa tiêu cực như là "bị năm lẫy một cách tách rời và trüu tượng” 
(§19. Nhận xét 2). Khi gặp chữ '/ormei/", chúng tôi sẽ dich là: {dun thuän] hình 


116 Phån thứ nhất: Khoa hoc Loic, Khái niệm sơ hộ ty\!0-93) 


từ bỏ tính đặc thù của tôi, đắm mình sâu vào trong [bản thân] 
Sự việc, để cho tư duy tự đi con đường của nó; và tôi sẽ tu duy 
tõi mỗi khi tôi thêm thắt vào cái gì của riêng tôi. 


Nêu, dựa theo những gì đã nói, ta xét Lôgíc học như là hệ 
thống của những quy định tư duy Huiẩn tú thà, ngược lại, các 
khoa học triết học khác - Triết học vê Tự nhiên và Triết học vê 
Tỉnh thân - tỏ ra là môn Lögic học ứng dụng, theo nghĩa, Lögie 
học là linh hôn sống động của chúng. Như thế, mối quan tâm 
của các môn khoa học khác này chỉ là nhận ra những hình thức 
lögic trong hình thái của Tự nhiên và Tinh thần, tức các hình 
thái chỉ như là một phương cách diễn đạt đặc thù của các hình 
thức của tư duy thuần tủy, Chẳng hạn, nếu ta xét “suy luận "et 
(không theo nghĩa của Lögic học hình thức cô truyển, mà trong, 
chân lý của nó), thì nó là sự quy định rằng cái đặc thù là cái 
trung gian “kết luận” hai đối cực là cái phổ biến và cái cá biệt 
lại với nhau. Hình thức suy luận này là một hình thức phố bien 
của mọi sự vật. Mọi sự vật đều là những cái đặc thù “kết luận” 
[tổng hợp] bản thân chúng như là cái gì phổ biến với cái cá biệt. 
Nhưng, nó là hệ quả của sự bất lực của giới tự nhiên không thê 
trình bày những hình thức lôgíc một cách thuần túy. Một sự 
trình bày bất lực như thế về “suy luận” thể hiện chẳng hạn nơi 


Il Schluss / syllogism. 


thức. Câu: ... "Con người [...] cho dù có thể là tự-ý mình. nhưng o dung của Ý 
muốn và tư kiến không phát là của riêng người åy, và tự do của người ấy chỉ là một 
sự tự do [đơn thuần] hình thức” có nguồn gốc từ truyền thống “duy trí” 
{intellektualistische} vẻ khái niệm "y chí” hay “Y muốn” trong đối thoại Gorgias của 
Platon. Quan niệm này được truyền thống Platon-Platon mới và truyền thống 
Aristoteles-kinh viện trung cỏ tiếp thu và phát triển. Trong đối thoại Gorgias (46649 
~ 467e5). lần đầu tiên Platon dè ra quan niệm về một sự ham muốn hay ý chí “ruan 
IC": con người có khi không thực sự làm những gì họ "muốn” mà chi làm theo xu 
hướng cảm năng đang tác động. Platon dành chữ "muốn " (boulexthui) cho nỗ tực 
thuần lý: một người như the không chỉ không làm chủ được ý chi mà còn không main 
theo ý chí [dich thực, thuần lý] của mình. Xem thêm: Kant, Phê phán IC tinh thực 
hành, NXB Tri thức, 2007. Chú giải dẫn nhập của BVNS: 3.2.7: Y chí (Will) và sự 
tự do lựa chọn (Willkür) — Y chí và quan näng ham muốn cao › cần, tr. 96-99, 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Khải niệm sơ bộ ($ 19-83) 117 


H 


nam châm: nó mang hai cái đối cực lại với nhau ở “chỗ giữa”, ở 
S85 tại điểm tro của nó, và kết quả là, các đối cực, tuy được phân 
biệt, deu trực tiếp là một”, Trong vật lý học cũng thế, ta làm 
quen với cái phổ biến, tức cái bản chät; và sự phân biệt chỉ là ở 
chô Triết học về Tự nhiên làm cho ta có ý thức về những hình 

thức đích thực của khái niệm ở trong những sự vật tự nhiên. 


- Do đó, Lögic học là tỉnh thần sống động cho mọi ngành khoa 
học, và những quy định tư duy được chứa đựng trong Lögic 
học là những tỉnh thần thuần túy®”; chúng là cái gì nội tại 
nhất, nhưng, đồng thời, cũng là những gì ở ngay däu môi của 
ta, nên dường như là cái gì quá quen thuộc. Song, cái quá quen 
thuộc như thế thường là cái gì không được biết đến nhiều nhất, 
Thật thế, chăng hạn “(ổn tai” là một quy định tư duy thuần tủy, 
nhưng nó không bao giờ khiến ta biến cái “Là” thành đối tượng 
cho việc nghiên cứu cả. Ta thường giả định rằng cái Tuyệt đối 
phải nằm xa ở phía bên kia, nhưng nó chính là cái hoàn toàn 
hiện tiển, cái mà chúng ta, với tư cách là con người tư duy, luôn 
mang theo mình và sử dụng dù ta không hê có ý thức minh 
nhiên về nó. Những quy định tư duy như thế lắng đọng ở 
trong ngôn ngữ. Vì thế, việc dạy ngữ pháp cho trẻ em có vai trò 
ích lợi là làm cho chúng chú ý một cách không ý thức đến 
những sự phân biệt diễn ra trong tư duy. 


Ta thường nói rằng Lôgíc học chỉ làm việc với những hình thức, 
và rằng nội dung của chúng phải được lấy từ nơi khác. Những 
tư tưởng lögic không, phải là cái “chỉ là” so với mọi nội dung 
khác, trái lại, mọi nội dung khác mới chỉ là một cái “chỉ là” so 
với chúng. Chúng là nên tảng tổn tại tự-mình-và-cho-mình của 
tất cả mọi sự. - Cho nên, làm việc với những quy định tư duy 
thuần túy như thể rõ ràng phải tiển-giả định một trình độ giáo 


bo, Indifferenzpunkt; (M reine Geister. 
OO au “bát lực" của nó là ở "chỗ giữa" hiểu theo nghĩa không gian. 


”) Xem thêm Hegel, Hiện tượng học Tình thản, Lời Tựa, $59. 


HIR 


586 


Phân thứ nhát: Khoa học Lögic. Khái niệm sơ bộ (8819-83) 


dục cao hơn nhiều. Việc xem xét chúng một cách tự-mình-và- 
cho-minh còn có nghĩa là ta rút chúng ra từ bản thân tư duy và 
xem xót từ [sự phát triển của] chúng phải chăng chúng là đích 
thực. Ta không tiếp thu chúng một cách ngoại tại, rôi định 
nghĩa hay cho thấy giá trị và tính hiệu lực của chúng bằng cách 
so sánh chúng với cách chúng dien ra như thế nào ở trong ý 
thức. Nếu ta làm như thế, ắt ta phải xuất phát từ sự quan sát và 
kinh nghiệm. Ta Át sẽ nói, chẳng hạn: “ta thường dùng “lực” 
theo cách như thế”. Ta gọi một định nghĩa thuộc loại ay là đúng 
nếu nó trùng hợp với cái gì quả đã xảy ra với đối tượng, của nó 
ở trong ý thức thông thường của ta về nó. Tuy nhiên, bằng cách 
này, một khái niệm không được xác định tự-mình-và-cho- 
mình, trái lại, dựa theo một tiển-giả định, và tiển-giả định này 
trở thành tiêu chuẩn, thước đo cho sự đúng®!%, Tuy nhiên, ta 
không cẩn sử dung một thước đo như thế; ta có thể đơn giản đề 
cho những quy định sống động trong chính chúng tự đi con 
đường của chúng. Câu hỏi về chân lý hay sự thật của những 
quy định tư duy At tỏ ra lạ lùng đối với ý thức thông thường, . 
vì, theo nó, những quy định tư duy có vẻ chỉ có được chân lý 
khi được áp dụng vào cho những đối tượng được mang lại, và, 
từ giả định này, thật vô nghĩa khi hỏi về chân lý của chúng, độc 
lập với việc áp dụng này. Trong khi đó, chính câu hỏi này mới 
là diem cốt uến cẩn bàn. Thật thế, khi nêu câu hỏi Ấy, ta cần phải 
biết chân lý có nghĩa là gì? Thông thường, ta gọi chân lý là sự 
trùng hợp của một đối tượng với sự hình dung của ta. Ö đây, ta 
tiển-giả định một đối tượng, rồi sự hình dung của ta về nó phải 
phù hợp với nỏ. 


™ Richtigkeit / correctness. 


Din phân biệt giữa "sự đúng” (Richtigkeit / correctness) với "sự đúng thật” hay 

“chân tý" (Wahrheit / truth) như Hegel sẽ nói rõ ở đoạn tiếp theo. Đây là điển mẫu 

chốt trong quan niệm cúa Hegel về chân lý: “Thông thường. ta gọi chân lý là sự 

trùng hợp của một đối tượng với sự hình dung của ta” [Hegel gọi đó là "au đúng”] 
.. "ngược lại, trong ý nghĩa triết học, chân lý... là sự đừng hop của mòt Hỏi dung 
“tinh bản thân nö” [Hegel gọi đó là “Chân lý”, "sự đúng thật"]. 


Phån thứ nhất: Khoa hoc Lôgic. Khái niệm sơ bộ (8819-83) 179 


- Ngược lại, trong ý nghĩa triết học, chân lý, dien tả một cách 


trừu tượng nói chung, là sự trùng hợp của một nội dung uới chính 
bản thân nö. Như thế, đây là một ý nghĩa hoàn toàn khác vê 
chân lý so với định nghĩa nói ở trên. Và chăng, ý nghĩa (triết 
học) sâu xa hơn này về chân lý phân nào cũng đã có sẵn trong 
việc sử dụng ngôn ngữ thường ngày của ta. Chẳng hạn ta nói 
về một người bạn “đích thue”, và với cách nói äy, ta hiểu rằng 
đó là một người mà cách hành động là phù hợp với khái niệm 
về tình bạn; và cũng thế, khi ta nói về một tác phẩm nghệ thuật 

“đích ec". Ò đây, không đích thực có nghĩa là dở, là xấu, là có 
sự không tương hợp nội tại. Trong nghĩa đó, một nhà nước tổi 
tệ là một nhà nước không đúng thật; và cái tổi tê, cái không 
đúng thật nói chung là ở sự mâu thuẫn giữa sự quy định hay 
Khái niệm với sự hiện hữu của một đối tượng. Ta có thể có một 
hình dung dúng® về một đối tượng tôi tệ như thế, nhưng nội 
dung của biểu tượng này lại là một cái gì không-đúng thật 
trong chính näm. Ta có thể có trong däu óc vô số những cái 
đúng, nhưng đồng thời không-đúng thật như thê! 


Chỉ duy có Thượng để là sự trùng hợp đúng thật giữa Khái 
niệm và thực tại; còn mọi sự vật hữu hạn khác deu có một tính 
không-chân lý tự mình; chúng có một Khái niệm và một sự 
hiện hữu, nhưng sự hiện hữu này không phù hợp với Khái 
niệm của chúng. Vì thế, chúng phải tiêu vong, và qua sự việc 
ấy, bộc lộ tính không phù hợp giữa Khái niệm và sự hiện hữu 
của chúng. Con vật — như là cải cá biệt - có Khái niệm của nó ở 
trong loài của nó, và loài? tự giải thoát khỏi tính cá biệt bằng 
cái chết. 


Việc xem xét vê chân lý trong nghĩa đã giải thích ò đây, tức về 
sự trùng hợp với chính mình, tạo nên môi quan tâm đích thực 
của cái Lôgíc. Trong ý thức thông thường, câu hỏi về chân lý 


{a} 


aeg BỊ! ara E SE 
richtig ¿ correct; ein in sich Unwahres ¿ something inwardly untrue; 


D š 
‘ Ian sich: 


t4) Gattung ¿ genus. 


120 Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Khái niệm sơ bộ ($819-83) 


của những quy định tư duy không hê xuất hiện. Vì the, công 
việc của Lôgíc học cũng có thể diễn đạt như sau: trong Lôgíc 
học, những quy định tư duy được xem xét, trong chừng mực có 
năng lực nắm bắt cái đúng thật. Như thế, câu hỏi trung tâm trở 
thành: những quy định nào trong chúng là những hình thức 
của cái Vô hạn, và những quy định nào là những hình thức của 
cái hữu hạn. Trong ý thức thông thường, ta không thấy có gì sai 
nơi những quy định tư duy hữu hạn và chúng được xem là có 
giá trị hiệu lực mà không cần thắc mắc. Song, tất cả mọi ảo 
tưởng của ta dën nảy sinh từ việc tư duy và hành động dựa 
theo những quy định hữu hạn này. 


Giảng thêm 3: 


Ta có thể nhận thức cái đúng thật bằng nhiều cách khác nhau; 
và các cách nhận thức này phải được xem chỉ như là những 
hình thức. Như thế, ta tất nhiên có thể nhận thức cái đúng thật 
S87 bằng kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm này chỉ là một hình 
thức. Đối với kinh nghiệm, vấn để cốt yếu là ta tiếp cận hiện 
thực với “cam quan "il nào. Một cam quan vĩ đại tạo nên những 
kinh nghiệm vĩ đại và nhìn được vào điểm cốt yếu trong trò 
chơi đẩy màu sắc của hiện tượng. Y niệm là cái gì đang hiện 
điện và hiện thực, chứ không phải cải gì ở bên trên và ở đàng 
sau. Cảm quan lớn - nh'r cảm quan của một Goethe chẳng hạn 
~ khi nhìn vào tự nhiên và lịch sử, gặt hái được những kinh 
nghiệm lớn lao, nhận ra cái hợp lý tính và phát biểu nó ra. Hơn 
nữa, ta cũng có thế nhận thức được cái đúng thật ở trong sự 
phản tư và xác định nó bằng những mỗi quan hệ của tư tưởng. 
Thế nhưng, trong cả hai cách nói trên, cái đúng thật tự-mình- 
va-cho-minh chưa hiện diện trong hình thức đích thực của nó. 
Cách hoàn hảo nhất của sự nhận thức là cách thức ở trong hình 
thức thuần túy của tư duy. Ở đây, con người hành xử theo cách 


II Sinn / mind. 


Phần thứ nhất: Khoa học Lögic. Khải niệm sơ bộ ($ÿ19-83) 121 


thực sự tự do. Bảo rằng hình thức của tư đuy là hình thức tuyệt 
đối và rằng chân lý xuất hiện trong hình thức ây đúng như nó 
tổn tại tự-mình-và-cho-mình, chính là khäng định của triết hoc 
nói chung. Chứng minh điều này trước hết có nghĩa là cho thấy 
rằng những hình thức khác này của nhận thức đều là những 
hình thức hữu hạn. Thuyết hoài nghỉ cao viên của thời cổ đại 
đã thực hiện được điểu này khi chỉ ra rằng nơi mọi hình thái 
đều có chứa đựng một sự mâu thuẫn ở bên trong chúng, 
Nhưng khi thuyết hoài nghỉ này cũng được áp dụng, vào cho 
những hình thức của lý tính, thì trước hết, nó lén lút đưa vào 
trong chúng cái gì đó hữu hạn để nắm bắt chúng theo cách 
Su". Toàn bộ những hình thức của tư duy hữu hạn sẽ xuất 
hiện trong diễn trình của sự phát triển lôgíc, và nói chính xác 
hơn, sẽ xuất hiện trong trật tự tất yếu của chúng: ở đây (trong 
khuôn khổ dẫn nhập sơ bộ), chúng được tiếp thu thoạt đầu 
trong một phương cách không-khoa học như là những gì đã 
được mang lại. Trong bản thân việc nghiên cứu lôgíc học, 
không chỉ mặt tiêu cực, phủ định của những hình thức này mà 
cả mặt tích cực, khẳng định của chúng cũng sẽ được bộc lộ rõ. 


- Khi ta so sánh những hình thức khác nhau của việc nhận thức, 
thì hình thức đầu tiên, hình thức của cái biết trực tiếp dê dàng 
tỏ ra là hình thức thích hợp nhất, đẹp dë nhất và cao nhất. Nö 
bao hàm tät cả những gì được gọi là sự hồn nhiên vô tội trong 
lĩnh vực luân lý cũng như tình cảm tôn giáo, lòng tin cậy trong 
sáng, tình yêu, lòng chung thủy và niêm tin tự nhiên. Cả hai 
hình thức khác - trước hết, là hình thức nhận thức phản tư và 
tiếp theo là nhận thức triết học - đi ra khỏi cái nhất thể tự nhiên 
và trực tiếp ấy. Trong chừng mực cả hai có chung điều này [đi 
ra khôi cái nhất thể] thì phương cách muốn nắm bắt cái đúng 


N Từ bài viết năm 1802 của Hegel về thuyết hoài nghi, ta biết rằng với Hegel, bậc 
thây của thuyết hoài nghỉ “cao viễn” nói ở đây chính là Pízo trong đôi thoại 
Parmenides. Còn việc áp dụng "sai lâm” thuyết hoài nghi vào cho “những lụnh thức 
của lý tinh” bắt đầu trong trường phái hoài nghỉ của Sextus Empiricus (khoảng 200- 
250 s. CN). 


122 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. Khải niệm sơ bộ (8819-83) 


thật bằng tư duy để tô ra như là một niêm tự hào của con người 
khi muốn nhận thức cái đúng thật bằng chính sức mạnh của 
mình. Quan điểm này về sự phân ly phổ biến chắc hắn có thể bị 
xem như là nguồn gốc của mọi cái xấu, ác, như là tội lỗi nguyên 

S88. thủy, và, theo cách nhìn này, dường như tu duy và nhận thức 
phải được từ bo đi để quay trở về lại [với cái nhất thể] và đạt 
tới sự hòa giai. Liên quan đến việc từ bỏ cái nhất thể tự nhiên, 
sự phân đôi kỳ diệu này của cái tính thân vốn là điều được mọi 
dân tộc có ý thức từ thời xa xưa. Trong giới tự nhiên không có 
một sự phân đôi nội tại như thế và những sự vật tự nhiên 
không làm điều ác. Ta có một hình dung cổ xưa về nguồn gốc 
và các hậu quả của sự phân đôi này trong thần thoại Do thái về 
sự Sa doa®®. Nội dung của thân thoại này tạo nên cơ sở cho một 
học thuyết cơ bản về đức tin, tức cho học thuyết về tính tôi lỗi 
tự nhiên cửa con người và của việc con người cẩn có sự giúp đỡ 
để khắc phục. Thật thích hợp để xem xét thần thoại về sự sa 
doa ngay trong điểm khởi đầu của Lögic học, vì Lôgíc học liên 
quan đến việc nhận thức và thân thoại này cũng bàn về nhận 
thức, vê nguồn gốc và ý nghĩa của nó. Triết học không nên e 
ngại trước tôn giáo và không nên chọn thái độ như thể đành 
hai lòng với việc được tôn giáo dung thứ. Song mặt khác cũng 
nên từ bỏ quan niệm cho rằng các thẩn thoại và các cách trình 
bày mang tính tôn giáo đểu là cái gi lạc hậu cả, vi lẽ nói gì thì 
nói, chúng đã được tôn sung hàng thiên niên kỷ nơi những dân 
tộc thế giới. 


Bây giờ, ta hãy xem xét kỹ hơn thần thoại về sự Sa doa, | Như 
đã lưu ý ở trên, điểu được diễn đạt ở đây là mối quan hệ chung, 
của sự nhận thức đối với đời sống tỉnh thần. Trong hình thái 
trực tiếp của nó, đời sống tỉnh thần thoat đầu xuất hiện ra như 
là sự hön nhiên vô tội và lòng tin cậy trong sáng; nhưng bản 
chất của tỉnh thần lại là phải vượt bỏ trạng thái trực tiếp này đi, 
vì đời sống tỉnh thân phân biệt với đời sống tự nhiên và, gần 


ED Ver hem lý giai của Hegel về "sự sa doa" hay "phạm tội tổ tông” trong Hiën 
tượng học Tình thân (387148 và tiến ) và trong Các bài giang về Triết học tôn giáo. 


Phân thủ nhất. Khoa học Lögie. Khải niệm sơ hộ 18819-83) 123 


S89 


gũi hơn, với đời sống thú vật chính là ở chỗ nó không ở mãi 
trong sự tổn tại tu-minh của nó», mà là eho-mìnli®', Kế tiếp sau 
đó, quan điểm này về sự phân ly cũng phải được vượt bò g giống 
như thế, và tỉnh thân, bằng sức lực của chính mình, phải quay 
trở về lại và hợp nhất với chính mình, Sự hợp nhất? này bây 
giờ là một sự hợp nhät mang tính tinh thần và nguyên tắc của 


việc quay trớ vể lại ấy nằm trong bản thân tư duy. Chính từ duy 


bừa gây ra vêt thương vira chữa lành nó. - Bây giờ, trong thần 
thoại Ấy của chúng ta có nói rằng Adam và Eva, hai con người 
đầu tiên hay con người nói chung, thấy mình đang trong một 
ngồi vườn, trong đó có một cây của sự sống và một cây tri thức 
về cái thiện và cái ác. Ta được cho biết Thượng để đã ngăn cấm 
con người không được ăn quả của cây thứ hai, và ở chỗ này, 
không thấy nói gì thêm về cây sự sống thứ nhất. Như thế, điểu 
muốn nói là con người không nên đi đến sự nhận thức mà nên 
tiếp tục ở trong trạng thái hổn nhiên vô tội. Ngay trong ý thức 
sâu xa của nhiều dân tộc khác, ta cũng thấy có quan niệm rằng 
trạng thải đầu tiên của con người đã là một trạng thái của sự 
hổn nhiên vô tội và của sự hợp nhất. Điều đúng ở trong đó là 
ngụ ý rằng sự phân ly - mà ta thấy nơi mọi cái gì mang tính 
người ~ chắc chắn có thể không phải là trạng thái chung quyết, 

nhưng ngược lại, sẽ không đúng nếu cho rằng nhất thể trực 
tiếp, tự nhiên mới là trạng thái đúng. Tỉnh thän không đơn 
thuần là một cái trực tiếp mà về bản chất, chứa đựng mömen 
của sự trung giới ở bên trong nó, Sự hổn nhiên vô tội trẻ thơ 
đúng là một cái gì hấp dẫn và xúc động, nhưng chỉ trong chừng 
mực nó gợi lại cho ta nhớ đến những gì đã phải được tạo ra bởi 
tính thần. Sự hợp nhất ấy, mà ta có thể nhìn thấy trong trẻ thơ 
như là sự hợp nhất tự nhiên, phải là kết quả của lao động và 
của sự đào luyện của tỉnh thân. Đức Kitô bảo: ... “trừ khi các 
ngươi hãy trở thành như trẻ nhỏ”... v.v... [Kinh Thánh, Mathio 
18:3], chứ Ngài không hê bảo rằng ta häy cứ phải mãi mãi là trẻ nhỏ. 


Ié Ansichsein ¿ being-in-itself; í ° für sich 7 for itself, WW Einigkeit / resulting union 


124 


Sn 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Khái niềm so bộ (3819-83) 


- Trong thän thoại Do Thái ấy của chúng ta, còn kể thêm rằng 


duyên có của việc đi ra khỏi cải nhất thể là do một sự khuyến 
khích từ bên ngoài (con rän) đối với con người. Nhưng thật ra, 
việc đi vào trong cái đối lập, việc tỉnh thức của ý thức là nằm 
trong bản thân cor người và đó là câu chuyện được lặp đi lặp 
lại trong mọi con người. Con rắn giải thích rằng thân tính là ở 
chỗ biết vê thiện và ác, và, trong thực tế, nhận thức này sở di 
được dành cho con người là vì con người đã đoạn tuyệt với 
tỉnh nhất thể của sự tổn tại trực tiếp của mình, là vì con người 
đã thưởng thức trái cấm. Sự phản tư đầu tiên của ý thức đã 
được thức tỉnh là khi con người nhận ra rằng mình đang trần 
truổng. Đó là một nét hết sức hổn nhiên và sâu sắc. Sự phân ly 
của con người với cái tổn tại tự nhiên và cảm tính của mình 
chính là ở trong sự xấu hổ này. Con vật không đi tới được sự 
phân ly này nên không biết xấu hổ. Ta phải tìm nguồn gốc tỉnh 
thần mà đạo đức của việc mặc áo quän là ở trong tình cảm xấu 
hổ này của con người, còn nhu câu đơn thuần của thân thể [giữ 
âm], ngược lại, chỉ là cái gì thứ yếu. 


Rồi tiếp theo là cái gọi là “lời rủa sả” của Thượng đế áp đặt lên 
con người. Điểu nổi bật ở đây liên quan chủ yếu đến sự đối lập 
của con người đổi với giới tự nhiên. Người dan ông phải lao 
động đến đố mổ hôi trán, còn người đàn bà phải chịu đau đớn 
khi sinh nở. Những gì nói về lao động ở đây, một cách chính 
xác hơn, đó là: lao động vừa là kết quả của sự phân ly; vừa là 
khắc phục sự phân ly ấy. Con vật tìm thấy một cách trực tiếp 
những gì nó cẩn để thỏa mãn các nhu cầu của nó; con người, 
ngược lại, hành xử với những phương tiện để thỏa mãn nhu 
cầu như là với những gì do mình tạo ra và nhào nặn nên. Con 
người cũng hành xử với chính mình trong tính ngoại tại ấy. 


Câu chuyện thần thoại vẫn chưa kết thúc với việc xua đuổi con 
người ra khỏi thiên đàng. Nó còn kể tiếp: “Thiên Chúa đã nói: 
hãy xem. Adam đã trở thành một người như chúng ta, vì hắn 
biết cải gi la thiện và ác”. [Cựu Ước. Sáng thế ký, 3:22]. Ở đây, 
nhận thức được xem như là cái gì linh thánh chứ không phải là 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. Khái niệm sơ bộ {8819-83} 125 
Kee E 


điều không nên làm như trước đây. Và ở đây cũng chính là sự 
phản bác lời nói nhám nhí rằng triết học chỉ thuộc về tính hữu 
hạn của tinh thân; triết học là sự nhận thức, và chỉ thông qua sự 
nhận thức, thiên chức nguyên thủy của con người - là hình ảnh 
của Thiên Chúa ~ mới được thực hiện. ~ Và khi câu chuyên còn 
tiếp tục kể rằng Thiên chúa đã trục xuất con người ra khỏi 
vườn Địa đàng để cho con người không ăn luôn cả cây sự sống 
thì y muốn nỏi räng con người, về phương diện tự nhiên của 
mình, là hữu hạn và hữu tử, nhưng là vô hạn ở trong sự nhận 
thức, 


` Học thuyết ai cũng biết của Nhà Thờ cho rằng con người có bản 
tính ác và trạng thái ác tự nhiên này được gọi là Tội lỗi nguyên 
thủy hay Tội tổ tông. Nhưng, trong sự kết nối này, ta phải từ bò 
quan niệm hời hợt rằng Tội lỗi nguyên thủy chỉ do trong một 
hành vi ngẫu nhiên của hai con người đầu tiên. Thật ra, nó nằm 
ngay trong Khái niệm về tỉnh thần rằng con người là ác từ bản 
tính tự nhiên, và ta không thể tưởng tượng rằng điều này có thể 
khác được. Trong chừng mực con người là một hữu thể tự 
nhiên và hành xử với tw cách ấy thi đó là một quan hệ [giữa 
người và tự nhiên] không thê như thế được. Tỉnh thần phải 
được tự do và nó là cái gì là đều thông qua bản thân nó. Đối với 
con người, giới tự nhiên chỉ là điểm xuất phát mà con người 
phải cái tạo. Đối lập lại với học thuyết sâu xa của Nhà Thờ về 
tội lỗi nguyên thùy là học thuyết của sự khai minh hiện đại cho 
rằng con người là thiện từ bản tính tự nhiên và vì thế phải 
trung thành với tự nhiên. Việc con người đi ra khói cái tổn tại 
tự nhiên của mình là sự phân biệt thế giới tự giác của mình với 
thế giới bên ngoài. Nhưng, quan điểm phân ly vốn thuộc khái 
niệm vê tính thần này cũng không phải là chỗ con người được 
phép đừng lại. Tất ca mọi tính hữu hạn của tư duy và ý chí đều 
rơi vào bên trong quan điểm này về sự phân ly. Ở đây, con 
người tạo ra những mục đích từ chính bản thân mình và cũng 
từ bản thân mình mà rút ra chất liệu cho hành động. Trong 
chừng mực con người lấy các mục đích này làm ranh giới tối 
hậu, chỉ biết bản thân mình và chỉ ham muôn ở trong tính đặc 


126 


Phiên thứ nhất: Khoa học Lögie. Khải niệm sơ bó (8319-83) 


thù của mình và loại trừ cái phô biển, bấy giờ con người là ác 
và cái ác này là tinh chủ thể của con người. Thoạt nhìn, ta có 
một cái ác được nhân đôi ở đây, nhưng trong, thực tế, cả hai chì 
là một. Trong chừng mực con người là tỉnh thẩn, con người 
không phải là một sinh vật tự nhiên; trong chừng mực con 
người hành xử như một sinh vật tự nhiên và chạy theo những, 
mục dich của sự ham muốn, con người muôn là một sinh vật tự 
nhiên. Như thế, cái ác tự nhiên của con người không giống như 
cái tổn tại tự nhiên của thú vật. Việc con người thuộc về tự 
nhiên được quy định rõ hơn bởi sự kiện: con người tự nhiên là 
một cá thể xét như là cá thể, bởi giới tự nhiên luôn nằm trong, 
vòng đai của sự cá biệt hóa. Còn trong chừng mực con người 
muốn trạng thai tự nhiên này, con người muôn tính cá biệt. 
Nhưng, tất nhiên, việc hành động dựa trên những động lực và 
xu hướng vốn là đặc điểm của tính cá biệt tự nhiên bấy giờ sẽ 
xung đột với quy luật hay với sự quy định phổ biến. Quy luật 
này có thể là một sức mạnh bên ngoài hoặc có thể mang hình 
thức của quyển uy thần linh. Con người ở trong sự nô lệ trước 
quy luật, bao lâu cứ ở mãi trong sự hành xử một cách tự nhien 
của mình, Bên trong những xu hướng và xúc cảm của mình, 
con người vẫn có thể có những xu hướng tốt lành và mang tính 
xã hội vượt ra khỏi tính cá biệt vị kỷ - như lòng trắc ẩn, tình 
thương v.v... Nhưng, trong chừng mực những xu hướng này là 
có tính trực tiếp, thì nội dung của chúng - tuy có tính phổ biên 
một cách mặc nhiên, tự-mình" — vẫn có hình thức của tính chủ 
quan; ở đây lòng tự ky và tính bất tất vẫn còn có vai trò tác 
động. 


825 


Thuật ngữ “những tư trrởng khách quan” biểu thị Chân tý, 
và Chân lý phải là đối tượng tuyệt đôi chứ không chí đơn 


<a) 


an sich * implicitly. 


Phân thứ nhất: Khoa học Logie. Khái niệm sơ bo (8819-83) 12? 


thuần là muc tiêu của triết học. Nhưng đồng thời, thuật ngữ 
này luôn biểu thị một sự đối lập, và chính sự quy định lẫn 
giá trị hiệu lực của sự đổi lập này là trung tâm điểm của sự 
quan tâm triết học của chúng ta hiện nay và cũng là trung 
tâm điểm cửa câu hỏi về chân lý và về việc nhận thức nó. 
Nếu những quy định tư duy bị gắn chặt với một sự đối lập 
cứng nhắc, nghĩa là, nếu chúng chỉ có bản tính hữu han, thì 
chúng không tương ứng với Chân lý vốn tồn tại tự-mình-và- 
cho-mình một cách tuyệt đối, và chân lý không thể đi vào 
trong tư duy. Tư duy chỉ tạo ra những quy định hu han và 
tự vận động ở bên trong những quy định như thế gọi là giác 
tínjr®) (trong nghĩa chính xác hơn của từ này). Tính hữu han 
của những quy định tư duy được lĩnh hội bằng hai cách sau 
đây: thứ nhất, chúng chi mang tính chui quan và mãi mãi đối 
lập với cái khách quan; thứ hai, với tư cách là nội dung bị 
bạn chế, chúng mãi ở trong sự đối lập đối với nhau và càng 
đối lập hơn nữa đối với cái Tuyệt đối. DE làm rõ ý nghĩa của 
Lôgíc học và ae dẫn đến quan điểm được mang lại ở đây cho 
Lôgíc học, ta cần phải xem xét các lập trường đã có đến nay 
của tiw duy đối với tính khách quan như là phần dän nhận bô 
-sưng. 


Trong quyền Hiên tượng học Tình thân của tôi” — chính 
S92 vì lý do vừa nói mà nó được gọi là phần thứ nhất của Hệ 
thống khoa học ~ . phương pháp tién hành là bắt đầu từ hiện 
tượng đầu tiên và đơn giản nhất của tỉnh thần, đó là từ y 
thức trực tiếp và phát triên phép biện chứng của nó cho tới 
tận quan điêm của khoa học triết học mà sự tất yếu của 
quan niệm này được chỉ rõ thông qua dien trình tiến lên 
này. Nhưng, vì mục đích nay không thể dừng lại ở phương 
điện [don thuân] hình thức! ' của ý thức đơn thuần. và vì 
quan điểm của cái biết triết học đồng thời là quan điểm cụ 
thê nhất và có nội dung thực chấu® phong phú nhất ở bên 
trong nó, nên khí nó xuất hiện ra như là kết quá [của sự 


© Verstand / understanding; tì formell; ©? Gehalt / basic import 


en Xem Hegel, Hiện trong hoc Tinh than, Bùi Văn Nam Son dich và chú giải, 
NXB Văn học. 2006. 


Phân thử nhất: Khoa học Lögic. Khái niệm sơ bộ {$$19-83) 


phát triển]. nó cũng đã tiền-giả định các hình thái cu thể 
của ý thức như luân lý. trật tự đạo đức. nghệ thuật và tôn 
giáo |tức các phần sau của quyền Hiên tượng học Tình 
thân]. Do đó, sự phát triển của nöi dung thực chất. của 
những chủ đề của các bộ phận riêng của khoa học triết học 
roi trực tiếp vào bên trong sự phát triển của ý thức vốn 
thoạt đầu có vẻ như bị giới hạn ở mặt {đơn thuân] hình 
thức. còn sự phát triển có thê nói là diễn ra ở dàng sau lung 
y thức, trong chừng mực nội dung quan hệ với ý thức như 
là cái gì đang tòn tại mặc nhiên, tư-minht9, Dieu này làm 
cho việc trình bày them phức tạp. và những gì thuộc về các 
bộ phận cụ thể [của Hệ thống] cũng đã có phần näo trong 
sự dẫn nhập ấy [tức trong Hiên tượng học Tình thân]. 


- Phần xem xét tiếp theo đây càng có chỗ bất tiện lớn hơn ở 


chỗ nó chỉ có thể trình bảy một cách mô tå theo kiểu lịch 
su” và lý luận: nhưng mục đích chủ yêu của nó là de giúp 
làm sáng tỏ rằng những câu hỏi vẻ bản tính cua nhận thức, 


*của lỏng fin v.v... được đặt ra trong khuôn khô của việc 


hình dung bằng biểu tượng! và được xem là hoàn toàn cự 
the thì trong thực tế đều bị quy vè những quy định tư duy 
đơn gian mà sự nghiên cứu đích thực về chúng chỉ có thê 
hoàn tät ở trong bán thân Khoa học lôgíc ma thôi. 


a . 
tal an sich: 


IN historisch / descriptively: gei Vorstellung / [in the realm of] 


representation. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. A. Lập trường thứ nhát... (8826-36) 


S93 


A 


LẬP TRƯỜNG THỨ NHÁT CỦA TƯ TƯỞNG 
ĐÓI VỚI TÍNH KHÁCH QUAN 


SIÊU HÌNH HỌC 
§26 


Lập trường đầu tiên là phương thức tién hành ngây thơ, 
và, do còn chưa có ý thức về sự đối lập của tw duy ở bên 
trong nó và chống lại bản thân nó, nên mang theo (ëng tin 
rằng, bằng sự suy niệm! về những đối tượng, chân lý được 
nhận thức và những gì là đúng thật nơi đối tượng sẽ được 
mang lại trước ý thức. Trong lòng tin này, tư duy đến 
thắng với những đối tượng, tái tạo nội dung của những 
cảm giác và trực quan [nội dung của kinh nghiệm cảm 
tính| từ bản thân mình thành một nội dung của tư tưởng 
và thỏa mãn với nội đung này như là chân lý. Mọi triết học 
trong buổi khởi đầu, mọi ngành khoa học, vâng, thậm chí 
bản thân việc làm và nỗ lực thường ngày của ý thức đều 
sống trong lòng tin Ấy. 


§27 


Do chỗ không có ý thức về sự đối lập của bản thân mình 
nên tư duy này — xét về nội dung thực chất” của nó — vừa 
có thế là nỗ lực triết lý mang tính / bien đích thực mà 
cũng vừa có thể ở bên trong những quy định tư duy hau 
hạn, nghĩa là, ở bên trong sự đối lập vån chưa được giải 
quyết. Ở đây, trong phần dẫn nhập sơ bộ, ta chỉ có thể 
quan tâm xem xét lập trường này của tư duy dựa theo 


a) Nachdenken; t Gehalt / basic import. 


130 Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thứ nhất... ($$26-36) 
[chỗ] giới hạn?” của nó”, vì thế, ta sẽ bắt đầu với việc tim 
hiểu phương thứt [hữu hạn] này của việc triết ý"), 


- Trong hình thức phát triển rõ rệt nhất của nó và cũng gần 
với chúng ta nhất, phương thức tư đuy này chính là mön 
Siêu hinh hoc trong thời kỳ trước đây, được hình thành ở ta 
trước khi có triết học Kant. Siêu hình học này chỉ “huộc về 
quá khứ là xét trong quan hệ với lịch sử của triết học thôi, 
còn tự thân nó, nó vẫn luôn có mặt như là phương thức 
dùng giác tính đơn thuần để nhìn về những đối tượng của 
lý tính, Vì thế, việc xem xét kỹ lưỡng hơn ve phương cách ” 
và nội dung chủ yếu của nó cũng đồng thời lôi cuốn sự 
quan tâm hiện nay của chúng ta. 


S94 §28 


Khoa học này {Siêu hình học cỗ truyền] đã xem xét những 
quy định tư duy như là những quy định cơ bản của sự vật. | 
Với tiền-giả định rằng cái gì tôn tại, một khi được suy 
trrởng thì cũng được nhận thức nơi rr thân” nó, Siêu hình 


( Grenze / limit; ® Philosophieren / philosophising; © Manier / procedure; (an 


sich / in-themselves. 


ED Grenze / limit, & 827, Hegel dung chữ “Grenze” được chúng tôi dich là “giới 
han” hay “ranh giới” (và “begrenzt” / Anh: limited là "bị giới hạn”). Trong phần 
Giảng thêm của §28, Hegel còn dùng chữ ' ‘Schranke (động từ: beschränken ! Anh: 
to restrict}, được địch là “han ché”. Chữ “hạn chế” có nghĩa mạnh hơn “giới han”. 
Trong quan hệ với việc “phải” vượt qua ranh giới, “giới han” (Grenze) trở thành 
“han chế" (Schranke). Vd: một thực thể hữu hạn cỏ một " "ranh giới”, “giới hạn” 
(Grenze) về chất và lượng. Ranh giới ấy không nhất thiết “hạn che” (beschränken / 
restrict) nó, vi nó dừng dưng với các ranh giới của nó và không có xu hướng vượt 
qua giới hạn äy (vd: một thừa đất, một khu vực...). Trải lại, một hạt mâm hay một 
con người có xu hướng vượt ra khỏi giới hạn của mình. Trong trường hợp đó, 
“Grenze” trở thành “Schranke”. Hegel gắn liền khải niệm "hun che” (Schranke) với 
khái niệm "phải là” (Sollen / oughi), vì một Schranke là một Grenze theo nghĩa 
phái vượt qua; ngược lại, bảo điều gì đó phải xảy ra, ngụ ý rằng hiện trạng là một 
Schranke. Trạng thái nhắm đến chính là “sự quy định" hay “vån mệnh” của nó 
(Bestimmung / determination). 


Phản thứ nhất: Khoa học Lôgic. A. Lập trường thứ nhất... ($826-36) 131 
SE 


học đứng ở vị trí cao hơn, so với cách triết lý phê phán về 
sau. Nhưng [có hai điểm cần chú ýl: 


1. Trước hết, những quy định nói trên được nắm lấy - trong 
sự trừu tượng của chúng — như là có giá trị hiệu lực nơi 
bản thân chúng” và có năng lực như là những thuộc tính 
của cái đúng thät. Trong mọi trường hợp, môn Siêu hình 
học này tiền-giả định răng nhận thức về cái Tuyệt đối là có 
thể đạt được bằng cách gán những thuộc tinh cho nö; và vì 
thế, đã không hề nghiên cứu về phương diện nội dung và 
giá tri riêng biệt của những quy định này của giác tính, 
cũng như không hề nghiên cứu xem liệu hình thức quy 
định này về cái Tuyệt đối ~ gán những thuộc tính cho nó — 
có đúng hay không. 


Các thuộc tính thuộc loại áy chăng hạn là: sự hiện hir”), 
như trong câu “7ượng để hiện hữu” [“có sự hiện hữu ữu”]; 
tính hữu hạn hay tính vô hạn như trong câu hỏi thể giới là 
hữu hạn hay vô hạn; đơn giản hay p/rức hợp như trong 
câu: “linh hồn là đơn giản" * [đơn tế]; rồi cả: “sự vật là cái 
Mội. là một cái toàn bộ” v.v... và v.v... Người ta đã 
không hè tự hỏi: liệu các thuộc tính như thé có phåi là cái 
đúng thật một cách tự-mình-và-cho-mình hay không; và 
cũng không tự hỏi liệu hinh thức của phán đoán [gán 
thuộc từ cho chủ từ] có thể là hình thức của chân lý hay 
không. 


Giảng thêm: 


Tiển-giả định của Siêu hình học cổ truyển là tiển-giả định về 
một lòng tin ngây thơ nói chung, đó là: tư duy nắm bắt được 
những sật-tự thân, và những gì là đúng thật nơi sự vật chỉ [có 
thể] là những gì được suy tưởng mà thôi. Tâm thức của con 


© fir sich / on their own account; IN Dasein / being there. 


132 Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. A. Lập trường thứ nhất... (§§26-36) 


người và giới tự nhiên là cái gì luôn biên dịch®, và một sự suy 
nghĩ rất tự nhiên là: sự vật, như nó đang tự trình hiện một 
cách trực tiếp, không phải là những vật-tự thân. - Quan điểm 
nói trên của Siêu hình học cổ truyền đối lập lại với quan điểm 
được rút ra từ Triết học Phê phán. Ta có thể nói rằng theo 
quan điểm sau, con người chỉ còn được hưởng rơm rác và cặn 
bã mà thôi! 


Nhưng, nếu xét kỹ phương thức của Siêu hình học cổ truyền, 
ta cẩn lưu ý rằng nó đã không đi ra khỏi tu duy đơn thuần 
[mang tính] giác tính. Nó đã tiếp thu trực tiếp những quy định 
tư duy trừu tượng và xem chúng là có giá trị như là những 
thuộc tính của cái đúng thật. Khi nói về tư duy, ta phải phân 
biệt tư duy hiu hạn, đơn thuần giác tính với tư duy vô han 
[của] lý tính. Những quy định tư duy - như chúng được mang 
lại một cách trực tiếp, bị cô lập - là những quy định hữu han. 
Trong khi đó, cái đúng thật lạt là cái vô hạn trong chính 
minh» và không thể được điễn tả và mang lại cho ý thức 
bằng cái gì hữu hạn. 


Nếu ta bám chặt quan niệm của thời cận đại rằng tư duy luôn 
bị hạn chêt thì thuật ngữ “tr duy vô hạn” có thể tỏ ra thật 
đáng ngạc nhiên. Nhưng, trong thực tế, tư duy, về bản chất, là 
có tính vô hạn trong chỉnh mình. Diễn tà một cách [don 
thuần] hình thức, hữu hạn là cái gì có một sự kết thúc; tức cái 
gì tôn tại nhưng không còn tổn tại khi nó gắn lien với cái khác 


b} 


WW nguyen vän: “la vi thần Proteus luôn tự biến hóa"; tìm sich; {9 beschränkt / 


restricted. 


63 „sich. trong thuật ngữ Hegel, in sich khác với an sich. An sich được dich là tự- 


mình (mặc nhiên) trải nghĩa với für sich: cho-minh. Còn in sich được dich là (rong 
chính mình hay đi vào trong mình, tùy theo văn cảnh (vd: phân tư vào trong mình / 
Reflexion in sich). Tinh từ: insichseiend được dịch là tôn tại trong chính mình, danh 
từ: Insichseim sự tồn tại trong chính mình. Trong phép biện chứng của Chat 
(Qualität) (xem §§86 và tiếp), ta sẽ thấy nó là cái đối lập với tồn tai-cho-cäi khác / 
Sein für anderes. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thủ nhất... ($826-36) /33 


của nó, và, như thế, bị cái khác ấy hạn chế. Vậy, cái hữu hạn là 
ở trong mối quan hệ với cái khác của nó; cái khác này là sự 
phủ định của nó và thể hiện ra như là giới hạn hay ranh giới® 
của nó. Thế nhưng, tư duy là ở-trong-nhà-nơi-chính-mình; nó 
tự quan hệ [mình] với chính mình và có chính mình làm đối 
tượng. Trong chừng myc đối tượng của tôi là một tư tưởng, 
tôi ở-trong-nhà-nơi-chính-mình. Như thế, cái Tôi hay tư duy 
là vô hạn, vì nó quan hệ ở trong tư duy với một đối tượng là 
bản thân nó. Một đối tượng xét như đối tượng nói chung là 
một cái khác, là một cái phủ định đối điện với tôi. Nhưng, nếu 
tư duy tư duy chính mình, thì tư đuy có một đối tượng, đồng 
thời đối tượng ấy không phải là một đối tượng, nghĩa là, một 
đốt tượng đã được vượt bỏ, một đối tượng có tính ý thể wien, 
Như thế, tư duy xét như là tư duy, tư duy trong tính thuần 
túy của nó, không có bất kỳ sự hạn chết' nào ở trong chính 
mình. 


Tư duy chỉ là tư duy hữu hạn trong chừng mực nó ở yên bên 
trong những quy định bị hạn chế, nhưng lại được nó xem là 
một cải tối hậu. Ngược lại, tư đuy vô hạn hay tư biện cũng tạo 
nên những quy định giống như thế, song, khi quy định, giới 
hạn, nó lại thủ tiêu sự khiếm khuyết này đi. Tính vô hạn 
không được hiểu như trong quan niệm thông thường về nó 


íb} 


Grenze / limit, ` ˆ iđeell; to) Schranke / restriction. 


6D uy; Anh: ideal: trong thuật ngữ Hegel, /dee chi cái Tuyệt đối. trong chừng 
mực nó là tién trình toàn bộ của việc tự-hiện thực hóa y nghĩa, như là Khải niệm 
được hiện thực hóa, và được dich là Ý niệm (viết hoa). Nếu nó được dùng ở dạng. số 
nhiều hay đặc thù hóa (vd: “ý niệm ve...”), sẽ không viết hoa. Cái gì được nhận thức 
như là một mömen ở trong M niệm được gọi là ideelt (dịch là: có tính o the); và 
Idealität (danh từ) là thuộc ve cái gì có tính ý niệm (dich là: tinh ý the). “Tinh ÿ thế" 
hay "ý thể tính” là sự thật hay chân lý của thực tại. của cái gì hữu hạn: tức, đồng 
nghĩa với chữ "bị thủ tiéu, thải hồi” (das Aufgehobene /the sublated), và việc nhận 
thức "tính ý thế” này là "huyết duy tim” (Idealismus) theo nghĩa của Hegel (theo 
cách dịch thông dụng, thay vi “thuyết ý niệm”). Xem $95, Nhận xét 2). 


134 Phần thứ nhất: Khoa học Lögfe. A. Lập trường thứ nhất... (8826-36) 


như là một cái gì trừu tượng, ở bên kia và mãi mãi lùi xa, trải 
lại phải được hiểu theo cách đơn giản như đã nói tren®. 


- Tư duy của Siêu hình học cổ truyển đã là tư duy hữu hạn, vì 
nó vận động trong những quy định tư duy mà những sự hạn 
chế của chúng bị xem là cái gì cố định đối với chúng và cái cố 
định này đã không được phủ định một län nữa. Chäng han, 
khi hỏi: “Thượng đế có sự hiện hữu không? thì sự hiện hữu® 
được đối xử như cái gì thuần túy “tích cực”®, như cái gì tối 
hậu và tuyệt vời. Nhưng, sau này ta sẽ thấy rằng, sự hiện hữu 
[theo nghĩa: “có đó”, “tổn tại hiện có”] tuyệt nhiên không phải 
là một quy định đơn thuần tích cực, mà là một quy định quá 
thấp kém dành cho Y niệm và không xứng đáng đổi với 
Thượng để. - Hay cũng hệt như thế, khi người ta đặt cầu hỏi 
về tinh hữu hạn hay tính vô hạn của thế giới. Ở đây, tính vô 
hạn bị đặt ở thế đối lập cứng nhắc với tính hữu hạn, và ta dê 
dàng thấy rằng nếu cả hai bị đặt đối lập với nhau, thì tính vô 
hạn - được giả định như là cái toàn bộ - tỏ ra chi là một 
phương dien và bị giới band bởi cái hữu han. 


- Nhưng, bản thân một tính vô han bị giới hạn cũng chi là một 
S96 ` cái hữu hạn mà thôi. Chính trong nghĩa đó khi người ta đã hỏi 
linh hổn là đơn giản hay phức hợp. Như thế, tính đơn giản 
[hay tính đơn thuần, tính đơn tố] cũng đã được xem là có giá 
trị như là một quy định tối hậu, có năng lực nắm bắt cái đúng 
thật. Song, “đơn giản” hay “đơn thuần” là một quy định cũng 
nghèo nàn, trừu tượng và phiến diện giống như ` “sự hiện 
hữu”, tức một quy định mà sau này ta sẽ thấy rằng bản thân 
nó là không đúng thật và không có năng lực nắm bắt cái đúng 

thật. Nếu linh hổn chỉ được xem xét như là “đơn thuần”, thì, 


( Dasein: bó positiv! = begrenzt ’ limited. 


DÉI Vệ “tinh vô han” hay “Vô tận”, xem: Chủ thích 290 của BVNS trong HTHTT 
(Sđd. tr. 378-379). 


Phân thủ nhất: Khoa học Lôgïc. A. Lập trường thứ nhất... (26-36) 135 


qua sự trừu tượng như thế, nó sẽ bị quy định một cách phiön 
diện và hữu hạn. 


- Như thế, Siêu hình học cổ truyền đã bận tâm đến việc nhận 
thức xem các thuộc tính thuộc loại như thế có thể được gan 
cho các đối tượng của nó hay không. Tuy nhiên, các thuộc 
tính này là các quy định bị hạn chế của giác tính, chỉ diễn tả 
được một sự hạn chế chứ không diễn tả cái gì đúng thật. 


- Ta phải đặc biệt lưu ý đến việc: phương pháp siêu hình học 
đã “ván” các thuộc tính cho đối tượng của nhận thức, chẳng 
hạn, cho Thượng đế, như thể nào. Đấy chỉ là một sự phản tư 
ngoại tại về đổi tượng, vì lẽ các quy định (các thuộc tính) đã 
có sẵn một cách hoàn tất ở trong sự hình dung của tôi röi 
được đem gán vào cho đối tượng từ bên ngoài. Trong khi đó, 
ngược lại, nhận thức đúng thật về một đối tượng phải theo 
cách như sau: đối tượng tự quy định bản thân nó từ trong 
chính mình®, chứ không sở đắc các thuộc tính của mình bằng 
cách ngoại tại như thế. Bởi, nếu ta tiến hành bằng cách gán 
thuộc tính, tinh thần ắt sẽ cảm nhận về tính không bao giờ có 
thể tát cạn hết được của các thuộc tính. 


- Chính từ cách nhìn này mà người Đông phương đã hoàn toàn 
có lý khi gọi Thượng đế là Hữu thể có nhiều-tên gọi hay có vô 
han-ten gọi. Tâm thức con người không thỏa mãn với bất kỳ 
một quy định hữu hạn nào trong số ây cả, khiến cho nhận 
thức ở phương Đông chính là việc di tìm các thuộc tính như 
thế một cách không ngừng nghỉ. Đối với những sự vật hữu 
hạn, lẽ tất nhiên là đúng khi chúng phải được xác định nhờ 
vào các thuộc tính hữu hạn, và đây chính là chỗ “dụng võ” 
đúng đắn của giác tính bằng hoạt động của nó. Bản thân là cái 
hữu hạn, nên giác tính cũng chỉ nhận thức được bản tính của 
cái hữu hạn mà thôi. Cho nên, nêu ta gọi một hành vi là “ăn 


Il aus sich selbst / from within itself. 


136 Phân thứ nhät: Khoa học Lögic. A. Lập trưởng thứ nhất... (8826-36) 


trộm” chẳng hạn, thì hành vi qua đó được xác định đúng theo 
nội dung bản chất của nó, và nhận thức về điểu này là đủ đối 
với ông quan tòa. Cũng cùng một cách như thể, những sự vật 
hữu hạn hành xử như là “nguyên nhân” và “kết quả”, như là 
“lực” và “sự biểu hiện của lực”, và khi chúng được nắm bắt 
dựa theo các quy định này, chúng được nhận thức trong tính 
hữu hạn của chúng. Nhưng, những đối tượng của lý tính thì 
không thể được xác định thông qua các thuộc tính hữu hạn 
như thế, và nỗ lực làm công việc xác định [hữu hạn] ấy chính 
là chỗ thiếu sót của Siêu hình học cổ truyền. 


§29 


Các thuộc tính như thế, tự nơi chúng", là một nội dung 
bị hạn chế, và chúng tự cho thấy là không phù hợp với sự 
phong phú hay sự tròn dây” ) của biéu tượng (về Thượng dê, 
giới tự nhiên, tính thần v.v. ..) và tuyệt nhiên không tát cạn 

S97 được biểu tượng ấy. Trong trường hợp đó, chúng được nối 
kết lại với nhau chỉ vì chúng là các thuộc tính của môt chú 
thể, nhưng chúng lại khác nhau thông qua nội dung của 
chúng, khiến cho chúng được tiếp thu từ bên ngoài và trong 
sự dëi lập lại với nhau. 


(8) fir sich / on their own account; II ron / fulness. 


BO o sich / on its own account / by itself! chữ “für sich” nơi Hegel có hai nghĩa 


khäc nhau: 


a) đổi lập lại với “an sich” (tự-mình), có nghĩa cái gì đã trở nên "được thiết 
định” (gesetzt / posited} hay trở nên minh nhiên (explizit), tức đã dat đến một 
cấp độ phát triển, và trong đó thường có một yêu tó {tự]-ý thức. Trong nghĩa 
này, được dịch là "cho- mình ". 


b) dien tả một sự tự túc tự mãn, là cải gì tôn tại (hay làm) không có sự can thiệp 
tù bên ngoài. Trong nghĩa này, für sich đồng nghĩa với an ihm selbst / in As 
own right: on its own account hay với an und für sich / tự nó và cho nó theo 
nghĩa thông thường, không phải của Lôgíc học. Chữ “für sich” ở đây được 


hiểu theo nghĩa b và được dịch là Zur nơi nó hay tự nơi chúng. 


`. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. A. Lập trưởng thứ nhất... ($$26-36) 137 


(8) 


Những người Đông phương tìm cách khắc phục Sự khiếm 
khuyết thứ nhất, chăng hạn nơi việc xác định về Thượng 
de, băng cách gán nhiêu tên gọi cho Người. nhưng đồng 
thời, những tên gọi này phải là nhiều một cách vô hạn. 


§30 


2. Thứ hai là, tuy những đối tượng của Siêu hình học này, 


một cách tự chúng và cho chúng. L quả là những tính toàn 
thể thuộc lý tính, thuộc tư duy về cái phố bien cu thể trong 
chinh minh: lình hôn, thé giới, Thượng dé; nhưng Siêu hình 
học này đã tiếp thu chúng từ sự hình dung bằng biểu 
tượng, và khi nó áp dụng các quy định của giác tính vào 
cho chúng, nó lấy chúng làm cơ sở như là những chủ thể 
hoàn tất, được ‚mang lại; và thước do chung nhất cho việc 
các thuộc tính ä ây có phù hợp và thỏa đáng hay không chỉ là 
sự hình dung bằng biểu tượng ấy. 


831 


Trước tiên, các biểu tượng về linh hồn, thế giới, Thượng đế 
dường như đảm báo cho tư duy một chô dựa vững chắc. 
Nhưng, ngoài việc chúng bị pha trộn với một tính chủ quan 
đặc thù, và, do đó chúng có thể có một ý nghĩa hết sức khác 
nhau, cho nên điều chúng càng cần hơn nữa là có được sự 
quy định vững chắc chỉ thông qua tư duy. Bắt kỳ mệnh đề 
nào cũng diễn tả nhu cầu này, vì trong nó, chủ thể, tức biểu 
tượng ban đầu, /à gì là điều phải được biếu thị chỉ bằng 
thuộc tính mà thôi (nghĩa là, trong triết học, bằng quy định 
tư duy). 


Trong mệnh đẻ: "Thượng để là hằng cửu” v.v.... ta bất 
đầu với biểu tượng “Thượng đế”. | Nhưng Thượng đề là 


an und für sich. ở đây hiểu theo nghĩa thông thường, tương đương với chữ für 


sich (tự nơi chúng), vì thế không được dịch là "tự-mình-và-cho-mình". 


138 Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. A. Lập trưởng thú nhất... ($826-36) 


gì thì chưa được bier, chỉ có thuộc tính [hằng cửu] mới 
nói rõ Thượng dé la gì. Vì thế, trong tư duy lôgíc học [tư 
biện], là nơi nội dung chỉ hoàn toàn được quy định trong 
hình thức của tư tưởng mà thôi, thì trước hết, thật là thừa 
khi phải biến các quy định này thành những thuộc tính 
cho các mệnh dè với chủ thế [hay chủ ngữ] là Thượng để 

S98 hay còn mơ hô hơn. là cái Tuyệt đối; và thêm väo đó là sự 
bất lợi khi làm như thế, bởi nó đã đây ngược ta trở lại với 
một thước đo [tiêu chuẩn] khác với bản tính của bản thân 
tư tưởng. Trong mọi trường hợp. hình thức của mệnh de, 
hay nói chính xác hơn, hình thức của phán đoán [gan 
thuộc từ cho một chủ ngữ dưới dạng S là P. ND] là không 
đủ năng lực đẻ diễn tả cái cụ thể — mà cái đúng thật là cụ 
thể — và cái tư biện; vì lẽ do hình thức của nó, phán đoán 
là phiến diện” và, trong chừng mực đó. là sai®®. 


Giảng thêm: 


Siêu hình học này đã không phải là một tư duy khách quan và 
tự do, bởi nó đã không dë cho đối tượng tự quy định chính 
mình một cách tự do, trải lại, đã tien-gia định nó [đối tượng] 
như là cái gì có sẵn, hoàn tät. 


- Về tư duy tự đo, [ta thấy] triết học Hy Lạp {cổ đại] đã tư duy 
một cách tự do, còn triết học kinh viện thì không thế, bởi triết 
học kinh viện đã tiếp thu nội dung này của nó hầu như là một 
nội dung có sẵn, được mang lại, và đó là được mang lại bởi 
Nhà Thờ. 


- Những người hiện đại chúng ta, do toàn bộ quá trình dào tạo, 
đã được khai tâm bằng toàn những biểu tượng nên việc vượt 


Di einseitig / one-sided. 


EB Xom thêm: về “mênh dè tư biện" trong Lời Tựa quyển Hiện tượng học Tinh 
thân. Sdd, §§58-62. 


Phần thứ nhật: Khoa hoc Lögic. 4. Lập trường thứ nhất... (8826-361 139 


qua chúng là cực kỳ khó khăn, bởi những biểu tượng ây có 
một nội dung hết sức sâu sắc. Ta cẩn hình dung những triết 
gia cổ đại như là những người hoàn toàn đứng bên trong trực 
quan cảm tính và không có một tiển-giả định nào ngoài bäu 
trời ở trên đầu và mặt đất ở chung quanh, vì những biểu 
tượng thần thoại đã được vứt bỏ sang một bên. Trong khung 
cảnh kiện tính [tỉnh táo]® như vậy, tư tường là tự do va đã 
quay trở lại vào trong chính mình, thoát ly khỏi mọi chất liệu 
(được mang lai] và thuần túy ở-trong-nhà-nơi-chính-mình. 
Khi ta tư duy một cách tự do, khi ta dong thuyển ra biển cả, 
không có gì ở trên đầu và ở dưới chân, trong sự cô đơn, chỉ có 
mình với chính mình, bấy giờ ta tổn tại-ở-trong-nhà-nơi- 
chính-mình một cách thuần túy, 


832 


Me ba là, Siêu hình học này đã trở thành thuyer giáo dien, 

- do bản tính của những quy định hữu hạn — nó đã phải 
giả định rằng trong hai khăng quyết döi lập nhau (thể hiện 
trong các mệnh đề), khẳng quyết này phải là düng thät, còn 
khẳng quyết kia phải là sai. 


Giảng thêm: 


(a) 


Thuyết giáo điểu có sự đối lập đầu tiên của nó nơi thuyết hoài 
nghi. Các nhà hoài nghỉ cổ đại gọi chung bất kỳ nen triết học 

nào là “thuyết giáo điểu” trong chừng mực nó để ra những 
luận điểm khẳng định. Trong nghĩa rộng này thì đối với 
thuyết hoài nghị, triết học tư biện đích thực cũng bị xem là có 
tính giáo điểu. Nhưng, trong nghĩa hẹp, “giáo điều” chính là 
ở chỗ bảm chặt lấy những quy định phiến diện của giác tính 


in dieser sachlichen Umgebung / in this simply factual environment; IN rein 


Beisichsein / purely at home with ourselves. 


140. Phần thứ nhất: Khoa học Lögic. A. Lập trường thứ nhất... (3826-36) 


để loại trừ những quy định đối lập. Nói chung, đó là cái “hoặc 
S99 là - hoặc là” nghiêm ngặt, theo đó chẳng hạn: thế giới hoặc là 
hữu hạn hoặc la vô hạn, nhưng chỉ một trong hai mà thôi, 
Ngược lại, cái đúng thật, cái tr biện chính là cái gì không có 
một sự quy định phiên diện như thế nơi chính mình, và qua 
đó,'không được tát cạn bởi quy định ấy, mà như là tính toàn 
thê» chứa đựng những quy định được hợp nhất bên trong 
chính mình, những quy định mà thuyết giáo điều xem là cố 
định và đúng thật ở trong tình trạng bị tách rời khỏi nhau, 


- Trong triết học, thường xảy ra trường hợp rằng tính phiến 
diện tự đặt mình bên cạnh tính toàn thể với khẳng định rằng 
mình là một cái gì đặc thù, cố định đối lập lại với tính toàn 
thể. Nhưng, trong thực tế, cái phiên diện không phải là một 
cái cố định và cái tự tổn tự nơi not, trái lại, như là cái gì đã 
được vượt bag ở trong cái toàn bộ", Thuyết giáo điều của 
Siêu hình học của giác tính là ở chỗ bám chặt lấy những quy 
định tư tưởng trong sự cô lập của chúng, trong khi đó, ngược 
lại, thuyết duy tâm của triết học tư biện có nguyên tắc về tính 
toàn thể và tự cho thấy có năng lực bao trùm“ tính phiến diện 
của những quy định trừu tượng của giác tính. Như thế, thuyết 
duy tâm sẽ nói: “linh hổn không phải chỉ hữu hạn cũng không 
phải chỉ vô hạn, trái lại, về bản chất, nó không chỉ là cái này mà 
còn là cái kia và do đó, viva không phải cái này vira không phải 
cái kia, nghĩa là: các quy định trong sự cô lập như thế là vô 

_ hiệu và chỉ có giá trị như là cái gì đã được vượt bỏ. 


- Ngay trong ý thức bình thường của chúng ta cũng có mặt 
thuyết duy tâm. Theo đó, ta nói về những sự vật cảm tính 
rằng chúng là biến dịch, nghĩa là chúng vừa có sự tổn tại lẫn 
sự không-tổn tại. 


Il Toralität / totality; NI für sich Bestehendes / subsist on its own account; "mz 


aufgehoben / sublated; taj das Ganze / the whole: te) übergreifend / to overgrasp. 


Phản thứ nhát: Khoa học Lögie. A. Lập trường thứ nhất... (8326-363 — 14] 


S100 


- Chỉ có điểu, đối với những quy định của giác tính, ta còn 


ngoan cổ hơn nữa. Những quy định này - với tư cách là 
những quy định tư duy - có giá trị như là một cái gì cố định, 
vâng, thậm chí như là một cái gì cố định một cách tuyệt đối. 
Ta xem chúng như là tách rời khỏi nhau bởi một hô thằm vô 
tận đến nỗi những quy định đứng dôi lập lại với nhau không 
bao giờ có thể đạt tới nhau được. Cuộc đấu tranh của lý tính 
chinh là ó chỗ vượt qua những gì giác tính đã cố định cứng 
nhắc. 


§33 


Trong hình thái có trật tự, Siêu hình học này có phần thi 
nhất là Bản thể hoc” — tức học thuyết về những quy định 
trừu tượng của bản chất. Trong tính đa tạp và giá trị hiệu 
lực hữu hạn, những quy định này thiếu một nguyên tắc; vì 
thế, chúng phải được kê ra một cách bréng nghiệm và bất 
tất; và nội dung chính xác hơn của chúng chỉ có thể dựa 
trên sự hình dung bằng biểu tượng, [tức la} dựa trên sự 
cam két rằng người ta tư duy chính xác về nội dung này 
bằng một từ, hay có lẽ, dựa trên từ nguyên” của từ này. 
Như thế, ở đây, người ta chỉ có thé đơn thuần làm việc với 
sự đúng [hay tính đúng đắn]! của việc phân tích xem nó có 
trùng hợp với việc sử dụng ngôn ngữ hay không và với sự 
hoàn chỉnh thường nghiệm, chứ không phải làm việc với 
chân lý và sự tät yếu của những quy định này một cách tự- 
mình-và-cho-mình. 


Nếu câu hỏi là phải chăng tòn tại, tồn tại-hiện có, hay 
tính hữu hạn, tính đơn giản, sự phức hợp v.v... là các 
khái niệm đúng thật môt cách t-mình-và-cho-mình, thì 
thật đáng ngạc nhiên khi người ta cho rằng ta chỉ có thè 
đơn thuần nói về chân lý của một mệnh để, và rằng, câu 
hỏi duy nhất có thể được đặt ra liên quan đến một khdi 
niệm là phải chăng (như người ta nói) nó có thể được 


Il Ontologie / Ontology: ™ Etymologie / Etymology: ' Richtigkeit / correctness. 


142 Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thú nhất... (8826-36) 
NEE 


“gán” một cách đúng thật cho một chủ thể hay không. 
Trong trường hợp đó, sự không phải chân lý hóa ra phụ 
thuộc vào sự mâu thuẫn được tìm thấy giữa chủ thể của 
biểu tượng với khái niệm được gan vào cho nó. Song. vi 
lẽ Khái niệm là cái gì cụ thể. và vi lẽ bản thân nó là một 
tính quy đị th có đặc điểm bản chất ớ bên trong chính nó 
là một sự thống nhất của những quy định khác nhau. do 
đó. nêu giả sử chân lý không gì khác hơn là việc không 
có sự mâu thuần, thì, với mỗi khái niệm, ät ta trước tiên 
phải xem xét phải chăng tự nơi nó. nó không chứa đựng 
một mâu thuẫn nội tại thuộc loại như thế. 


§34 


Phần thứ hai là môn ëm lý học thuần lý hay (âm linh hoc" 
bàn về bản tính siêu hình học của /inh hồn, nghĩa là, của 
tinh thần [được nắm lấy] như là một sự vật. 


Sự bát tử [của linh hòn} được đi tìm trong lĩnh vực dien 
ra Sự phức họp thời gian, sự bien đổi về chất, sự tăng 
hay giảm vê lượng. 


Giảng thêm: 


Tâm lý học đã được gọi là “thuần lý” [là de] đối lập lại với 
cách xem xét thường nghiệm về những biểu hiện ra bên ngoài 
của linh hôn. Tâm lý học thuần lý xem xét linh hôn đựa theo 
bản tính siêu hình học của nó, tức xem nó được quy định như 
thế nào thông qua tư duy trừu tượng. Nó muốn nhận thức 
bản tính bên trong của linh hôn đúng như nó đang tổn tại tu- 
mình®, đang tổn tại cho tu tưởng®®, 


® rationelle Psychologie / Pneumatologie / Rational Psychology o. Pneumatology; 
m Zusammensetzung / compositeness; © an sich / in-itself. 


89 Trong thuật ngữ Hegel, tòn tại "tự minh” (an sich) đồng nghĩa với tồn tại “cho 
cái khác”, ở đây là “cho” tư tưởng. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgic. A, Lập trường thứ nhất... (8826-36) 143 


- Ngày nay, trong triết học, người ta ít nói về “linh hôn” mà 
chủ yếu nói về “tinh thân”. Tinh thần khác với linh hön, vì 
tỉnh hổn hầu như là khâu trung gian giữa tính thể xác và tinh 
thân, hay nói khác di, là sợi đây nối kết giữa hai bên. Linh hôn 
chính là tỉnh thần bị chìm đắm trong tính thể xác và là cái gi 
kích hoạt thể xác. 


Siêu hình học cổ truyển đã xem xét linh hôn như là một sự 
vật. Nhưng, “sự vật” là một từ rất hàm hổ. Trước hết, ta hiểu 
S101 sự vật là cái gì đang hiện hữu một cách trực tiếp mà ta hình 
dung một cách cảm tính, và người ta đã nói về linh hồn trong 
nghĩa ây. Dựa theo cách hiểu ây, người ta đặt câu hỏi: lĩnh 
hổn có trú sở ở đâu. Nhưng, là cái gì có một trú sở thì linh hổn 
ắt được hình dung ở trong không gian và một cách cảm tính. 
Và cũng vì quan niệm về linh hổn như về một sự vật, nên 
người ta cũng hỏi nó là đơn giản [ đơn tố ] hay phức hợp. Câu 
hỏi này đặc biệt quan trọng liên quan đến tính bất tử của linh 
hồn, trong chừng mực tính bất tử được xem là do tính đơn 
giản của linh hön quy định. Tuy nhiên, trong thực tế, tính đơn 
giản [đơn tô] trừu tượng là một quy định cũng không phù 
hợp với bản chất của linh hổn chẳng khác gì tính phức hợp. 


Về möi quan hệ của tâm lý học thuần lý đối với tâm lý học 
thường nghiệm, thì cái trước đứng cao hơn cái sau, do tâm lý 
học thuần lý tự xem có nhiệm vụ nhận thức tinh thần bằng tư 
duy và chứng minh được những gì nó tư duy, trong khi đó 
tâm lý học thường nghiệm xuất phát từ tri giác và chỉ mô tả 
và kể lể những gì có trong tay. Chỉ có điểu, nếu ta muốn tư 
duy vê tỉnh thân, ta tuyệt nhiên không được quá thô thiên 
như thế trước các đặc điểm riêng có của nó. Tinh thần là hoạt 
động theo nghĩa mà các nhà kinh viện học đã nói về Thượng 
đế rằng Người là “tính hoạt động” tuyệt dëm. Nhưng, vì 


1) Aktuositär. các nhà chú giải đều không biết Hegel lấy chữ này từ đâu. Có lẻ từ 
một quyển lịch sử triết học nào đỏ hoặc khi ông đọc Baader, Böhme và huyền học 


144 Phân ihienhät: Khoa hoc Lögic. A. Lập trường thứ nhất... (8826-36) 


tỉnh thần là hoạt động, nên điều này bao hàm rằng nó tự biểu 
hiện ra bên ngoài. Do đó, ta không nên xem xét tỉnh thân nhu 
là một cái ens [latinh: sự vật] không có tiên trình, nhw đã xảy 
ra trong Siêu hình học cổ truyển khi tách rời tính nội tại 
không tiên trình với tính ngoại tại [biến hiện ra bên ngoài] của 
nó. Về bản chất, tình thän cẩn được xem xét trong hiện thực 
cụ thể cúa nó, trong “năng lực” của nó, nghĩa là, những biểu 
hiện ra bên ngoài của nó có thể được nhận thức như là được 
quy định bởi tính nội tại [có tiên trình]. 


§35 


Bộ phận thứ ba, vũ trụ học bàn về thế giới, với tính bät tät, 
tính tất yếu, tính vĩnh cửu, với sự tồn tại bị giới hạn trong 
không gian và thời gian, với những quy luật „hình thức và 
những biến đôi của chúng, cũng như bàn cả về sự tự do của 
con người và về nguồn gốc của cái ác. 


Trong bối cảnh ấy, các sự đối lập sau đây được xem là 
có giá trị hiệu lực tuyệt đôi: giữa Sự bát tät và sự tất yếu; 
giữa sự tất yếu bên ngoài và sự tất yếu bên trong; giữa 
những nguyên nhân tác động và những nguyên nhân 
mục đích hay giữa tính nhân quả nói chung và mục 
dich; giữa bản chất hay bản thể với hiện tượng; giữa 
hình thức và chất liệu; giữa tự do và tất yêu; giữa hạnh 
phúc và đau khổ; giữa thiện và ác. 


S102 Giảng thêm: 


Đối tượng của môn vũ trụ học bao gồm cả giới tự nhiên lẫn 
tinh thần (khi tỉnh thân vướng vào trong những biểu hiện 
ngoại tại hay trong, hiện tượng của nó), tức, nói ngắn, đối 


Đức. Trong Triết học về tôn giáo, Hegel lại dùng chữ này một lần nữa (1827). O 
đây. có thè tạm dịch là "ểính hoạt dong”. 


Phan thứ nhất: Khoa học Lögic. A. Lập trường thứ nhất... ($826-36) 145 


tượng của vũ trụ hoc là tổng thể những cái gì hữu han. Thế 
nhưng, vũ trụ học xem xét những đối tượng này của nó 
không phải như một cái toàn bộ cụ thể, mà chỉ dựa theo 
những quy định trừu tượng. Vì thế, ở đây, người ta bàn ve 
những vấn để, chẳng hạn: sự ngẫu nhiên hay sự tất yếu ngự 
trị trong thế giới? Thế giới là vĩnh hằng hay được sáng tạo 
nên? Và cũng từ đó, môi quan tâm chủ yếu của môn học này 
là nêu lên những quy luật gọi là những quy luật vũ trụ học 
phổ biến; chẳng hạn, trong giới Tự nhiên, không có bước 
nhảy. Ở đây, bước nhảy có nghĩa đại khái là sự phân biệt về 
chất và sự bien đổi vê lượng, xuất hiện ra như là không được 
trung giới®, trong khi đó, ngược lại, cái tuân tự theo đột (về 
lượng) tại thể hiện như cái gì được trung giới. 


Đối với phương cách xuất hiện của tinh thần ở trong thế giới, 
các câu hỏi chủ yếu do môn vũ tru học này nêu ra là các câu 
hỏi liên quan đến sự tự đo của con người và nguổn gốc của 
cái ác. Các câu hỏi này, tất nhiên, là hết sức đáng quan tâm, 
nhưng để trả lời chúng một cách thỏa đáng thì điểu trước hết 
là ta không được bám chặt vào những quy định trừu tượng 
của giác tính như thể chúng là cái gì tốt hậu, nghta là, như thể 
mỗi một trong hai quy định của một cặp đối lập có một sự tự 
tổn nơi nó và được xem xét trong sự cô lập ấy như là một cái 
gi có tính bản thể và đúng thật. Song, đó lại là quan điểm của 
Siêu hình học cổ truyển và cũng là khuôn khổ chung khi bàn 
vê các vấn để vũ trụ học. | Vì lý do đó, việc bàn luận ấy 
không đạt được mục đích, đó là thấu hiểu được những hiện 
tượng của thế giới. Chẳng hạn, sự phân biệt giữa tự đo và tất 
yếu cũng đã được mang ra nghiên cứu, và các quy định này 
được áp dung vào cho giới tự nhiên và tinh thần theo kiểu: 
những tác động của tự nhiên được xem là phục tùng sự tất 
yếu, trong khi những tác động của tỉnh thần thì tự do. Sự 
phân biệt này tất nhiên là có ý nghĩa cơ bản và có cơ sở ở 


(a) 


unvermittelt £ without mediation: tb) das (quantitative) Allmähliche / what is 


(quantitatively) gradual. 


146 Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thứ nhất... ($$26-36) 


trong chỗ cốt lõi của tỉnh thần, nhưng nếu bị xem xét một cách 
trừu tượng bằng cách đối lập lại với nhau như thể, tự do và 
tất yếu chỉ thuộc về tính hữu hạn và chỉ có giá trị trên mảnh 
đất này. Một sự tự do mà không có sự tất yếu ở bên trong nó; 
cũng như một sự tất yếu đơn thuần, không có tự do đều là các 
quy định trừu tượng và, vì thế, là không đúng thật. Sự tự do, 
về bản chất, là cụ thể, được quy định một cách hằng cửu bên 
trong chỉnh mình, và do đó, dëng thời là tất yếu, Khi người ta 
nói về sự tất yếu, thoat đầu nó chỉ thường được hiểu như là 
sự quy định từ bên ngoài; chẳng hạn, trong môn cơ học hữu 
hạn, một vật thể chỉ chuyển động khi nó bị đẩy bởi một vật 
thể khác, và vận động theo đúng hướng mà sự va chạm này 
đã danh cho nó. Tuy nhiên, đó chi đơn thuần là một sự tất yếu 

S103 bên ngoài, chứ không phải một sự tất yếu bên trong dich thực, 
bởi sự tất yếu bên trong đích thực chính là sự tự dom, 


- Tình hình cũng như thế đối với sự đối lập giữa Huện và ác, 
một sự đối lập tiêu biểu và sâu sắc của thể giới hiện đại. Quả 
là hoàn toàn đúng khi xem xét cái ác như là cái gì cố định nơi 
chính nó, là cái gì không phải là cái thiện, — tức thừa nhận sự 
đối lập này - nhưng, chi vì lẽ tính chất đơn thuần tương đối 
và ở vẻ ngoài của nó không được nắm lấy theo kiểu cho rằng 
ở trong cái Tuyệt đối, ác và thiện là möt, hay, như gần đây, 
cho rằng cái ác chỉ là cái gì ở trong mắt của ta mà thôi [tức: 
trong cái Tuyệt đối, nó là một với cái thiện]. Chỗ sai lầm ở đây 
là: cái ác được xem như cái gì cô định và khẳng định, trong 
khi nó là cái phủ định, không tự tổn nơi chính nó, trái lại chi 
muôn tự tổn nơi chính nó, và trong thực tế, chi là vẻ ngoàie 
tuyệt đối của tính phủ định ở trong chính mình mà thôi". 


Ia Schein / semblance; 8 Negativität in sich / inward negativity. 


OD 3 đây ta lưu ý đến quan niệm hoàn toàn khác nhau giữa Kant và Hegel về a te 
do. Với Kant, Sự tự do chỉ có thể là siêu nghiệm và siêu-cảm tính. còn trong Tự 
nhiên, chỉ có sự tất yêu. (Xem Kant, Phê phán łý tính thuần túy, B570 và tiếp). 


Phản thứ nhật: Khoa học Lôgkc. A. Lập trường thự nhất... (8826-36) 147 


§36 


Phần thứ fir, môn thâm học tự nhiên hay thân hoc tư biện đã 

xem xét khái niệm về Thượng để hay về khá thể của khái 

niệm ấy, về các luận cứ chứng minh cho sự hiện hữu-hiện 
có!) của Thượng để và những thuộc tính của Người. 


a) Diều quan trọng hàng đầu trong cách xem xét Thượng 
để từ quan điểm của giác tính như thế là: xem những 
thuộc tính nảo là phù hợp hay không phù hợp với hình 
dung của ta về “Thugng de”. Ö đây. sự đối lập giữa 
tính] thực tại và sự phủ định [không phải thực tại] là 
tuyệt đối: cho nên, kỳ cùng. điều còn sót lại cho khái 
niệm — được năm lây bởi giác tính — chí là một Sự trừu 
tượng trống rỗng vè cái Ban chát” bất định, về tính 
thực tại hay tính khäng định thuân túy, [tức] chỉ còn là 


sản phẩm chết cứng của phong trào khai mình hiện 
dar» 


b) Nói chung, phương thức chứng minh của nhận thức hữu 
hạn này cho thấy một kiểu làm lộn ngược khi đòi hói 
phải nêu ra một căn cử khách quan về sự tön tại của 
Thượng dé, làm cho sự tồn tại này thể hiện ra như một 
cái gì được Irung giới bởi một cái khác. Sự chứng minh 
này ~ lấy tính đồng nhất của giác tính làm nguyên tắc — 
bị vướng vào sự khó khăn là phải tạo nên sự quá đệ từ 
cái hữu han sang cái vô hạn. Vì thế. hoặc là nó không 
the giải phóng Thượng dé ra khỏi tính hữu bạn của thé 
giới đang hiện tôn, khiến cho phải được quy định như là 
bản thể trực tiếp của the giới (thuyết phiem thần): hoặc 
Thượng để mãi mãi như là một khách thê déi lập lại với 


ww Dasein ¿ being-there: IN Wesen ¿ essence [chữ Wesen vừa có thể được dịch là 
"hữu the” / Anh: being hay "bản chất", Nơi Hegel, nhiều dịch giả đề nghị dich là 
“bản chất” / Anh: essence]; t) Aufklärung / Enlightment [chúng tôi để nghị dich là 
“khai minh” đúng theo ngữ pháp Hán-Việt. thay vì “khai säng”]. 


OD Xem thêm: Hiện tượng học Tình thần: §§ 574-581 (Sđd, tr. 1141 và tiếp). 


148 Phän thứ nhát: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thứ nhất... ($826-36) 


chủ thẻ; qua cách làm ấy và cũng vì hiểu như thê nên 
Thượng đế {cũng] là một cái hữu hạn (thuyết nhị 
nguyên). 


S104 c) Sau cùng. những thuöc tinh — vốn phải là những thuộc 
tính xác định và khác nhau — thực ra dèu bị tiêu bien hết 
trong những khái niệm trừu tượng về thực tại thuần túy, 
về cái bản chất bất định. Tuy nhiên, trong chừng mực 
thé giới hữu hạn vẫn cứ là một tồn tại đúng thật và 
Thượng để là cái gì đối lập lại với the giới ấy ở trong sự 
hình dung, thì sự hình dung vẫn phải hình dung vê các 
mỗi quan hệ khác nhau giữa Thượng để với thế giới; các 
mối quan hệ này — được xác định như các thuộc tính — 
một mặt, phải như là các mối quan hệ với các trạng thái 
hữu hạn; nghĩa là bản thân thuộc tính này cũng phải có 
tính hữu hạn (chẳng hạn: công chính, lòng thành. đầy 
quyền năng, sáng suốt v.v...), nhưng mặt khác, đồng 
thời cũng phải là vô hạn. Dựa trên cách nhìn này, sự 
mâu thuẫn ấ ấy chỉ có thể được giải quyết một cách mơ 
hò, tối tăm: bằng sự tăng cường về lượng, đẩy các thuộc 
tính này thành cái gì không có quy định. thành cái 
sensus eminentior [latinh: cái cảm quan trác tuyệt. cực 
dënn TZ Nhưng, qua đó, trong thực tế, thuộc tính bị thủ 
tiêu hoàn toàn và chỉ còn lại là một danh xưng đơn 
thuần. 


kêu Nguồn gốc của "cảm quan trác tuyệt” (sensus emineutior) có lẽ ở trong thuyết 
Piato-mới. Một tiên dë của Siêu hình học kinh viện cho rằng “nguyên nhân” phải 
“chửa đựng” kết quả. Nhưng, một "nguyên nhân” thần linh hay trí tuệ (như Thượng 
để hay trí tuệ con người) chỉ có thế chứa đựng những kết quá “vật lý" hay "vật chất" 
trong một "cảm quan trác tuyệt”. Nói cách khác, với tư cách là đẳng Sáng tạo. 
Thượng dé “chúa đựng” thé giới một cách trác tuyệt. cực độ (eminent). Ta thấy quan 
niệm này được chấp nhận nơi Thánh Thomas Aquino (Summum theologia, 1:4, 2) 
và cả Descartes (Siêu niệm thứ ba, trong "Các suy niệm siêu hình học”). O đây. 
Hegel bàn và phê phản vẻ quan niệm nảy chủ yếu trong Siêu hình học của Leibniz 
và Ch. Wolff. Xem Wolff: Theologia Naturalis, phän t, $$1096, 1098, 1099, 1066, 
1068 và phần II, chương 2; 38158-59 và Leibniz: Theodicae, §4, 192; Don tử luận, 
§41: Các nguyên tắc của Tự nhiên vå Ân sung, §9. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. A. Lập trường thứ nhất... ($$26-36) 


Giảng thêm: 


S105 


Vấn để trung tâm của bộ phận này [Thẩn học thuần lý] trong 
Siêu hình học cổ truyển là xác định xem lý tính, nơi chính nó, 
có thể đi xa đến đâu trong việc nhận thức về Thượng de. 
Dùng lý tính để nhận thức Thượng đế tất nhiên là nhiệm vu 
tối thượng của khoa học. Thoạt đẩu, chính tôn giáo chứa 
đựng những biểu tượng về Thượng đế. Những biểu tượng 
này - như được tập hợp lại trong sách giáo lý - đã được trao 
truyền lại cho ta ngay từ tuổi nhỏ như là các học thuyết của 
tôn giáo; và trong chừng mực một cá nhân tin vào các giáo lý 
này và xem chúng là chân lý thì cũng đủ để trở thành một tín 
đồ Ki-tô giáo. Thế nhưng, thần học lại là khoa học về đức tin 
này. Nếu thần học chỉ mang lại một sự kể lể ngoại tại và một 
sự tập hợp các học thuyết tôn giáo, nó vẫn chưa phải là khoa 
học. Ngay cả công việc được yêu thích ngày nay, đó là khảo 
sát đơn thuần có tính lịch sử về đối tượng nghiên cứu (chẳng 
hạn kể lại những gì bậc giáo phụ này hay bậc giáo phụ kia đã 
nói), thần học cũng chưa có được đặc điểm của tính khoa học. 
Điều này chỉ có một khi tiến lên đến cấp độ của tư duy thấu 
hiểu bằng Khái niệm®, mà đó là công việc của triết học. Như 
thế, thần học đích thực, về bản chất, đồng thời phải là triết học 
về tôn giáo, và tình hình cũng đã là như thế ở thời trung cổ. 


Nếu ta xét kỹ hơn môn thän học thuần lý của Siêu hình học cổ 
truyền, ta có thể thấy rằng nó là một khoa học về Thượng đế 
không dựa trên lý tính mà chỉ dựa trên giác tính, và tư duy của 
nó chỉ đã vận động trong những quy định trừu tượng. Trong 
khi ở đây vẫn để phải bàn là Khái niệm về Thượng để thì chính 
biểu tượng về Thượng đế lại là cái tạo nên thước đo hay tiêu 
chuẩn cho việc nhận thức. Song, tư duy phải vận động một 
cách tự do ở bên trong chính mình; đồng thời, cũng phải lưu ý 


Ve begreifendes Denken / thinking that involves comprehension. 


130 Phân thứ nhật: Khoa hoc Lögie. A. Lập trưởng thứ nhất... 18326-36) 


ngay rằng kết quả của tư duy tự do này nhất trí với nội dung 
của tôn giáo Kitô giáo, vì tôn giáo này là một sự khải thị"? của 
lý tinh, Thể nhưng, thần học thuần lý của Siêu hình học cổ 
truyển đã không đạt được bất kỳ một sự nhất trí nào như thế. 
Vì lē nó có tham vọng xác định biểu tượng về Thượng de 
bằng tư duy, nhưng kết quả mang lại - xét như Khái niệm về 
Thượng đế - chỉ là cái trừu tượng về tính khẳng định hay tính 
thực tại nói chung, loại trừ sự phú định, và, theo đó, Thượng, 
đế được định nghĩa như là cái Ban chất có tính thực tại cao 
nhật. Nhưng, ta dê dàng thấy rằng, do sự phú định bị loại 
trừ ra khỏi nó, nên cải Bản chất có tính thực tại Cao nhất này 
chính là cái đối lập với cái gì Bản chất ấy lẽ ra phải là và với 
những gì giác tính muốn rằng nó phải là. Thay vì là cái gi 
phong phú nhất và tròn đẩy viên mãn một cách tuyệt đối, thì, 
do việc lĩnh hội trừu tượng ấy, chi còn là cái gì nghèo nàn 
nhất và trống rỗng nhất. Tâm thức có lý khi khao khát một nội 
dung cụ thể; nhưng một nội dung như thế chỉ có thể có khi nó 
chứa đựng tính quy định, tực là, chứa đựng sự phú định ở 
bên trong mình. Nếu khái niệm về Thượng để chỉ đơn thuần 
được lĩnh hội như là khải niệm về một Bản chất trừu tượng 
hay có tính thực tại cao nhất, thì, qua đó, Thượng đế trở thành 
một cái gì đơn thuần ở phía bên kia đối với ta, và không thể 
tiếp tục nói den một nhận thức về Thượng để; bởi ở đâu 
không có tính quy định, thì ở đó không thể có nhận thức. Ánh 
sáng thuần túy là bóng tối thuần túy. 


- Mối quan tâm thứ hai của thần học thuần lý này liên quan 
đến các luận cứ chứng minh về sự hiện hữu của Thượng để. 
Điểm cốt yếu ở đây là: một luận cứ chứng minh - do giác tính 
mang lại - là sự phụ thuộc của một quy định này vào một quy 


Ph Offenbarung / revelation; (b Jas allerrealste Wesen / Supremely Real Essence; Mà 


Bestimmheit / determinacy. 


94) Das atlerrealste Wesen / latinh: Ens realissừnum: thuật ngữ kinh viện chỉ bản 
tính của Thượng đề. Xem thêm: I. Kant, Phê phản lý tinh thuần tủy. B604 và tiếp 
(Sđd, Bùi Văn Nam Son, tr. 917 và tiếp). 


Phần thứ nhất: Khoa học Lögfe. A. Lập trường thứ nhất... (8826-36) 151 


5106 


định khác. Trong kiểu chứng minh này, một điều cố định nào 
đó được tiển-giả định và từ đó một cái khác tiếp theo sau. Ò 
đây, dieu được chứng minh là sự phụ thuộc của một quy định 
vào một tiển-gia định, Nhưng, nếu ta cho rằng, bằng cách này, 
có thể chứng minh rằng Thượng đế hiện hữu, thì điều này có 
nghĩa sự hiện hữu của Thượng đế phải phụ thuộc vào những 
quy định khác, do đó, chúng tạo thành cơ sở hay căn cứ cho 
sự hiện hữu của Thượng đế, Và chính ở đây ta thấy ngay rằng 
điều này là không ổn, vì Thượng đế phải tuyệt đối là cơ sở 
của Tất cả và không phụ thuộc vào một cái gì khác. Rổi trong 
bối cảnh này, thời gian gần đây người ta lại bảo rằng sự hiện 
hữu của Thượng de la không thể chứng minh được mà phải 
được nhận thức một cách trực tiếp. Trong khi đó, lý tính hiểu 
việc chứng minh khuc hän với giác tính và lương năng thông 
thường. Việc chứng minh của lý tính tuy cũng lấy một cái 
khác với Thượng đế làm điểm xuất phát, nhưng tiến trình 
chứng minh của nó không bỏ lại cái khác này trong tư thế của 
cái gì trực tiếp và đơn thuần tổn tại, thay vào đó, vì lẽ tiến 
trình chứng, minh trình bày cái khác này như là được trung 
giới và được thiết định, nên điều này lập tức cho thấy Thượng 
để phải được xem xét như là chứa đựng sự trung giới đã được 
vượt bỏ ở bên trong chính mình, do đó, mới đích thực là trực 
tiếp, căn nguyên và [chi] dựa vào chính mình. 


Khi ta nói: “Hãy xem xét giới tự nhiên, vì nó sẽ dẫn bạn đến 
với Thượng đế, và bạn sẽ tìm thấy một cứu cánh tuyệt đối, tối 
hậu”, điểu này không có nghĩa rằng Thượng để là được trung 
giới, mà chỉ có nghĩa rằng chính ta thực hiện chuyến lữ hành 
từ một cái khác để đi đến Thượng đế, theo nghĩa rằng, 
Thượng đế, như là kết quả, thi đổng thời là cơ sở tuyệt đối của 
cái mà ta đã xuất phát, khiến cho vị trí của cả hai được đảo 
ngược: cái gì xuất hiện ra như là kết quả cũng tư cho thây 
chính mình là cơ sở, [là nguyên nhân], trong khi cái gì tự thể 
hiện như là cơ sở để xuất phát lại bị quy giảm thành [dia vị 


152 Phần thứ nhất: Khoa học Lögic. A. Lập trường thứ nhất... ($$26-36) 


của] kết quả. Và đó chính là con đường đi của luận cứ chứng 
minh của lý tinh®®. 


Nếu ta nhìn trở lại một län nữa những gì đã bàn về phương, 
pháp của Siêu hình học này nói chung, ta thấy rõ rằng 
phương pháp của nó chủ yếu là ở chỗ nắm bắt những đối 
tượng của lý tính bằng những quy định trừu tượng, hữu hạn 
của giác tính và lấy tính dëng nhất trieu tượng làm nguyên tắc 
[chính]. Nhưng, tính vô hạn này của giác tính, cái Bản chất 
thuần túy này [Thượng de] bản thân là cái gì hữu hạn, bởi 
tính đặc thù đã bị loại trừ ra khỏi nó, và chính sự loại trừ này 
hạn chế và phủ định nó. Thay vì đạt được tính döng nhất cụ 
thể, môn Siêu hình học này bám chặt lây tính đồng nhất trừu 
tượng; nhưng, điều hay ho và đúng đắn ở đây, đó là ý thức 
rằng chỉ duy có tư tưởng mới tạo nên tính bản chất của cái gì 


05) Trọng Hiện tượng học Tình thản, "tính tuần hoản” này cũng thể hiện rõ trong, 


việc lý giải về “Tinh thần” trong quan hệ với những "hình thái” của nó như một 
nguyên tắc phương pháp luận của lý tính: việc đặt cơ sở (hay lý giải, chứng mình) 
cho một sự kiện hay hiện tượng không gì khác hơn là quay trở lại với chính "cơ sở” 
(Grund) của nó, Trong suốt quyên Hiên tượng học Tỉnh thân, Tinh thần xuất hiện ra 
như một hiện tượng chi có thể được lý giải bằng cách phải thông qua toàn bộ tiễn 
trình của y thức từ sự xác tin cám tính cho đến lý tính (tức từ "cải khác” của Tinh 
thân), nhưng, trong thực tế, chính qua quả trình lý giải mới phát hiện ra “cơ sở: "de 
lý giải tät cả những hình thái ý thuc ây lại chính là “Tinh thần”! Hegel viết: "Một 
cách cô lập, chúng [các hình thái ý thức] có vẻ ngoài (Schein) như thể là những yêu 
tổ thực sự tồn tại, nhưng chính sự tiến lên rồi quay về lại trong nên tảng và bản chất 
của chúng {chúng tôi nhắn mạnh] đã cho thấy chúng chi đơn thuận là những yếu tó 
hay những “lượng” đang tiêu bien di và bản chát này chính là sự vận động và sự 
phân rã [giải thể] của những yếu tổ áy” (HTHTT. §440). Quan niệm này của Hegel 
có ảnh hưởng lớn đến đời sau, nhất là trong các hệ thống lý luận chính trị-xã hội 
thuộc truyền thông mác xít khi “xã hội” được thay thế cho “Tinh thần" để lý giải 
những hiện tượng ý thức không phải trên cơ sở lý luận nhận thức hay luân lý "trừu 
tượng" mà phải đặt chúng trên những cơ sở [lý luận] xã hội. Xem Hiện tượng hoc 
Tỉnh thân, §440 và tiếp: Chú giải dẫn nhập của Bùi Văn Nam Sơn, Sdd, 8.1.2.d, tr. 
907 và tiếp. 


00 Hai chữ “riu wong” trong câu trên đây có nghĩa khác nhau: chữ trước liên 
quan đến sự tách rời một cách cứng nhäc giữa các quy định của giác tính; chữ sau 
chỉ sự vắng mặt của mọi sự phú định và, do đó, của mọi quy định. Vẻ sau, ta sẽ càng, 
rõ hơn về các cách sử dụng chữ “riru tượng " trong Khoa học Lögic của Hegel. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. A. Lập trường thứ nhất... (8826-36) — 153 
EE 


tổn tại, Chất liệu cho môn Siêu hình học này được cung cấp từ 
các triết gia cổ đại và nhất là từ các triết gia kinh viện. Tất 
nhiên, giác tính là một mômen của triết học tư biện, nhưng nó 
là một mömen mà ta không được phép dừng lại. Plato không 
phải là một nhà Siêu hình học thuộc loại ấy và Aristoteles 
cũng không như thế, mặc dù người ta vẫn thường tin vào 
điểu ngược lại. 


134 Phân thứ nhất: Khoa học Lögiec. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


B 


LẬP TRƯỜNG THỨ HAI CỦA TƯ TƯỞNG ĐÓI 
VỚI TÍNH KHÁCH QUAN 


I. THUYET DUY NGHIỆM 
§37 


Thuyết duy nghiệm” la kết quả đầu tiên của một nhu cầu 
kép: trước hết là nhu cầu về một nội dung cự thể, dói lập 
lại với các lý thuy ét trừu tượng của giác tính vôn không 
thể, tự chính mình, đi từ những cái phố biến [chung chung] 
tiến đến việc đặc thù hóa và quy định; và thứ hai, là nhu 
cầu về một chỗ dựa vững chắc đối lập lại khả thể chứng 

S107 minh được mọi thứ trong lĩnh vực và theo phương pháp 
của những quy định hữu hạn. | Thay vì đi tìm cái đúng thật 
ở trong bản thân tư tưởng, thuyết duy nghiệm tìm cách rút 
nó ra từ kinh nghiệm, từ những gi đang hiện diện ở bên 
trong län bên ngoài. 


Giảng thêm: 


Thuyết duy nghiệm ra đời là nhờ vào nhu cẩu đã nêu ở 837 
trên đây về một nội dưng cụ thể và một chỗ dựa virng chắc, một 
nhu cầu mà nến Siêu hình học trừu tượng của giác tính không 
thể thỏa ứng được. Tính cụ thể của nội dung có nghĩa là 
những đối tượng của ý thức phải được biết như là những, gì 


? Thu á, duy nghiệm (Empirismus ¿ empiricism) nói ở đây bao göm khá rộng. từ F. 
Bacon và Locke đến thời Hegel. Tuy nhiên, đối tượng được Hegel trực tiến bản đến 
là các phái duy nghiệm ở Đức. từ các người theo phải “Common Sense” [lương thức 
thông thường] Scotland và các nhà hoài nghỉ theo phái David Hume như G. E. 
Schulze. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trưởng thủ hai... 1837-60) 153 


được quy định ở bên trong chúng và như là sự thống nhất của 
nhiều quy định khác nhau. Nhưng, như ta đã thấy, điểu này 
tuyệt nhiên không thể có được nơi Siêu hình học đựa theo 
nguyên tắc của giác tính. Tư duy đơn thuần giác tính bị hạn 
chế ở hình thức của cái phổ biến trừu tượng và không có năng 
lực tiến tới việc đặc thù hóa cái phổ biến này. Chẳng hạn, Siêu 
hình học cổ truyển nỗ lực - bằng tư duy — để tìm hiểu bản 
chất hay quy định cơ bản của linh hổn là gì và cho rằng linh 
hön là đơn giản [đơn tố], Ö đây, tính đơn giản được gán cho 
linh hôn có ý nghĩa của tính đơn giàn trừu tượng, loại trừ mọi 
sự phân biệt - như là tính phức hợp ~ vốn được xem là quy 
định cơ ban của thể xác và rổi của vật chät nói chung. Thế 
nhưng, tính đơn giản trừu tượng này là một quy định quá 
nghèo nàn, qua đó không nắm bắt được sự phong phú của 
linh hổn cũng như của tỉnh thần. Vì lẽ tư duy siêu hình học 
trừu tượng tự chứng tỏ là bất túc như thế, nên người ta đã 
buộc phải tìm chỗ ẩn nấp trong tâm lý học thường nghiệm. 
Tình hình tượng tự cũng xảy ra trong môn vật lý học thuần lý. 
Chăng hạn, nếu bảo rằng không gian là vô tận, và rằng giới tự 
nhiên không làm những bước nhảy v.v... các điểu khäng 
định này hoàn toàn không thỏa đáng khi ta xét đến sự phong 
phú tròn đẩy và sự sống của giới Tự nhiên. 


§38 


Một mặt, thuyết duy nghiệm có chung nguồn gốc này với 
bản thân môn Siêu hình học, khi Siêu hình học cũng lấy 
những biểu tượng - tức, nội dung đến trước hết từ kinh 
nghiệm — như là cái đảm bảo cho việc xác nhận những định 
nghĩa của nó (những tiền-giả định cũng như nội dung được 
xác định rõ hơn của nó). Nhưng, mặt khác, từng tri giác 
S108 riêng lé được phân biệt với kinh nghiệm, và thuyết duy 
nghiệm nâng nội dung vốn thuộc về trì giác, cảm xúc và 
trực quan lên thành kinh (hức của những biéu tượng, 


(9) erfassen ? to €apture. 


156 Phân thứ nhất: Khoa học Lógic. B. Lập trường thứ hai... (Š§37-60) 


nguyên tắc và quy luật phổ biến v.v... Tuy nhiên, điều này 
chỉ diễn ra theo nghĩa những quy định phố biến này (vi dụ: 
lực) không được phép có ý nghĩa và tính giá trị hiệu lực” 
nào khác nơi chính chúng”” ngoài những gì được năm lây 
từ trì giác, và không được phép có sự biện minh nào ngoài 
sự női kết có thể được chứng mình ở trong hiện tượng 
[kinh nghiệm|. Về phương diện chú quan, nhận thức 
thường nghiệm có được một chỗ dựa vững chắc từ sự kiện 
sau đây: ý thức có được sự hiên dien trực tiếp của riêng nó 
và có sự xác tin ở trong trí giác. 


Trong thuyết duy nghiệm có một nguyên tắc lớn, đó là: 
cái gì là đúng thật phải tồn tại trong hiện thực và phải 
tòn tại ở đó cho sự trí giác của ta. Nguyên tắc này đối 
lập lại với cái “phải la”®, tức với cái qua đó, sự phản tư 
tự thổi phòng chính mình và nhìn cái gì đang tồn tại 
hiện thực và đang hiện diện bằng cái nhìn khinh miệt. 
nhân danh một cái “ở phía bên kia" vốn chỉ có trú sở 
và sự hiện hữu ở trong giác tính chủ quan [của con 
người]. Triết học, cũng giống như thuyết đuy nghiệm, 
chỉ nhận thức (xem lại $7) cái gì đang tồn tại, đang là, 
chứ không biết đến cái gì chỉ phải là, tức cái gì không 
hiện diện. 


- Vì thé, về phương diện chủ quan, ta phải thừa nhận 
nguyên tắc quan trọng về sự tự do ở trong thuyết duy 
nghiệm; nghĩa là, những gì con người được phép xem là 
có giá trị ở trong cái biết của mình là những gì phải 
chính mắt mình nhìn thấy và biết chính mình như là hiện 
điện trong đó. Nhưng, việc thực hiện trier de thuyết duy 
nghiệm, trong chừng mực nó chỉ tự hạn chế ở cái gì hữu 
hạn, xét về mặt nội dung, ät sẽ phủ nhận cái Siêu-cảm 
tính nói chung hay ít ra là phủ nhận sự nhận thức và tính 
quy định của cái Siêu-cảm tỉnh và chỉ dành lại cho tư 
duy sự trừu tượng. [tức] tính phổ biến hình thức và tính 
đồng nhất. 


Ki Gültigkeit / validity; © für sich / on their own account; ®© “Soilen” / “the ought”; 
{9 sin Jenseits / a Beyond. 


Phin thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 157 


S109 


- Ào tưởng nèn tång trong thuyét duy nghiêm khoa hoc 
bao giờ cũng là: nó sử dụng các phạm trù siêu hình học 
như vật chất, lực, cũng như các phạm trü về cái một, cái 
nhiều, tính phổ bien. cái vô hạn v. Yon, röi tiếp tục rút ra 
những kế: luận dựa theo manh mối hướng dẫn của các 
phạm trù ấy. qua đó tiền- -giä định và áp dụng các hình 
thức của suy luận trong điễn trình của mình, | Nó làm tất 
cả những điều ấy nhưng không biết rằng qua đó bản 


thân nó cũng bao hàm một Siêu hình học và dấn thân 
vào đó cũng như sử dụng các phạm trù và những sự nối 
kết của chúng một cách hoàn toàn không phê phán và 
không có ý thức. 

Giảng thêm: 


(a) 


Từ thuyết đuy nghiệm vang lên lời kêu gọi: “Hãy đừng quần 
quanh trong những sự trừu tượng trống rỗng nữa; hãy nhìn 
vào những gì trong tay bạn, nắm bắt cái ở đâu của con người 
và của giới tự nhiên; hãy thụ hưởng cái hiện tiển”! — Và ta 
không thể phủ nhận rằng trong lời kêu gọi ây có một yếu tố 
chính đáng cơ bản. Cái Ở đây và Bây giờ, cái thế giới ở phía 
Bên này phải được thay thế cho cái Bên kia trống rỗng, cho 
những màng nhện và bóng hình hư ảo của giác tính thuần 
túy. Đó chính là cách để có được chỗ dựa vững chắc mà Siêu 
hình học cổ truyển đã không có được, tức, có được sự quy 
định vô hạn. Giác tính chỉ nhặt ra được những quy định hữu 
hạn; những quy định này, tự mình®, là không có chỗ dựa và 
chao đảo; và tòa nhà được xây dựng trên chúng sụp đổ tan 
tành. Tìm ra được một sự quy định vô hạn bao giờ cũng là 
động lực của lý tính, nhưng thời gian chưa chín muổi để tìm 
thấy được điểu ấy ở trong tư duy. Vì thế, động lực này nắm 
bắt lẫy cái hiện tiển, cái ở đây, cái này, tức, những cái có hình 
thức vô hạn một cách tự mình, mặc nhiên, cho dù chưa phải 
trong sự hiện hữu đúng thật của hình thức này. Cái ngoại tại, 
[xét về mặt] tự minh®, là cái đúng thật, vì cái đúng thật là hiện 


an sich ¿ in itself. 


138 


S110 


Phån thứ nhát: Khoa học Lögie. B. Lập trường thi hai... (5837-60) 


thực? và phải hiện hữu. Cho nên, tính quy định vô hạn mà lý 
tính đi tìm, hiện hữu ở trong thế giới, cho đù còn ở trong hình 
thái? cá biệt một cách cảm tính, chứ không ở trong chân lý 
của nó. 


Chính xác hơn, chính fei giác® là hình thức được giả định của 
sự thấu hiểu, và đó chính là chỗ thiếu sót của thuyết đuy 
nghiêm. Tri giác, xét như là tri giác, bao giờ cũng là một cái cá 
biệt và nhất thời; và sự nhận thức không dừng lại ở đó, trái 
lại, đi tìm cái phổ biến và cái thường tổn ở trong cái cá biệt 
được tri giác, và đó chính là tiến trình tiến lên từ sự trí giác 
đơn thuần đến kinh nghiệm. 


Để có được những kinh nghiệm, thuyết duy nghiêm sử dụng 
chủ yếu hình thức của sự phân tich. Trong trì giác, ta có một 
cái cụ thể đa tạp mà những quy định của nó phải được tháo 
rời ra giống như ta bóc các lớp vỏ của một củ hành. Như thể, 
sự tháo rời [phân tích] này có nghĩa là ta thảo lỏng, tách biệt 
những quy định vốn đã cùng gắn chặt vào nhau® và không 
thêm gì vào đó ngoài hoạt động chủ quan của việc tháo rời. 
Tuy nhiên, phân tích là sự tiễn lên từ tính trực tiếp của tri giác 
đến tư tưởng, trong chừng mực những quy định - hợp nhất ở 
trong đối tượng được phân tích — qua việc được tách rời với 
nhau, có được hình thức của tính phổ biển. Thuyết duy 
nghiệm, khi phân tích những đổi tượng, rơi vào sai lầm khi 
cho rằng mình để yên những đổi tượng đúng như chúng 
đang là, vì, trong thực tế, đã biến cái cụ thể thành một cái trừu 
tượng, Qua đó, dëng thời khiến cho cái sống động bị giết chết, 
bởi chỉ có cái cụ thể, cái Một mới là cái sống thật. Tất nhiên 
phải có sự phân chia để có thể thấu hiểu được và bản thân 
tinh thân là sự phân chia nơi chính no. Song, đó chỉ là nor 
phương điện, và công việc chính yếu vẫn là ở chỗ tái hợp nhất 
cái đã bị phần chia. Trong chừng mực sự phân tích {của 


ta) 


wirklich ¿ actual; IN Gestalt / schape: bà Wahrnehmung / perception; 


4) 


+, . + 
zusammengewachsen / coalesced; (9 an sich / in themselves. 


Phân thủ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (37-60) 159 


(a) 


thuyết duy nghiệm] dùng lại trên quan điểm của sự phân 
chia, ta có thể áp dụng vào cho nó mấy lời sau đây của nhà 
thơ: 


“Hóa học gọi đó là “Thiên nhiên học vận hành” 
Hóa học đâu có hay nó phi báng chính mình 

Và sẽ có trong tay các cấu thành chỉ tiết 

Nhung lại thiểu, hỡi ôi! Sợi-dây-hổn liên kêt!” 9% 


Việc phân tích bắt đầu với cái cụ thể, và, trong chất liệu này, 
việc phân tích có thế mạnh hơn nhiều so với tư duy trừu 
tượng của Siêu hình học cổ truyển. Bản thân việc phân tích cố 
định hóa những sự phân biệt và điểu này có tầm quan trọng 
rất lớn, song, bản thân những sự phân biệt này lại cũng chỉ là 
những quy định trừu tượng, tức, những Dr tưởng. Và vì lẽ 
những tư tưởng này được xem như là những dôi tượng nơi 
tu-thän chúng, nên ta gặp lại ở đây tien-gia định của Siêu 
hình học cổ truyền, đó là cho rằng những gì đúng thật ở trong 
sự vật đều nằm ở trong tự tường. 


Bây giờ ta hãy đây xa hơn một chút việc so sánh giữa quan 
điểm của thuyết duy nghiệm với quan điểm của Siêu hình học 
cổ truyền về phương dien nội dung. | Như ta đã thấy trước 
đây, nội dung của Siêu hình học cổ truyển là những đối tượng 
phổ biến của lý tính: Thượng đế, linh hổn và thế giới nói 
chung; nội dung này là được tiếp thu từ sự hình dung bằng 
biểu tượng"? và công việc của triết học là đưa nó vê lại với 
hình thức của tư tưởng. Tình hình cũng hệt như thế trong triết 
học kinh viện; với nó, các tín điểu của Nhà thờ Kitô giáo đã 
tạo nên nội dung được tiön-giä định và công việc của nó là xác 


EE b . 
an sich ¿ in themselves; |) Vorstellung / representation. 


2a) Hegel dẫn bốn câu thơ của thi hào J. W. Goethe trong vỡ kịch thơ Faust, phân I, 
cảnh trong “Phòng làm việc”. Hegel đảo ngược trật tự của bón câu: câu 1940-1941 
và 1938-1939 (xem: Faust, bản dịch của Quang Chiến, NXB Văn học, 2001, tr. 93). 
(“Thiên nhiên học vận hành”: latinh: Encheiresin naturae). 


160 


5111 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trưởng thứ hai... (8837-60) 


định và hệ thống hóa nội dung này một cách chính xác hơn 
nhiều bằng tư duy. 


Nội dung được tien-gia định của thuyết duy nghiệm thuộc 
loại hoàn toàn khác. Đó là nội dung cảm tính về giới tự nhiên 
và nội dung của tinh thần hữu hạn. Ở đây, ta có một chất liệu 
hữu hạn, trong khi ở Siêu hình học cổ truyển, ta có cái gì vô 
hạn (và rổi chính nó bị biến thành hữu hạn thông qua hình 
thức hữu hạn của giác tính). Trong thuyết duy nghiệm, ta có 
cùng một tính hữu hạn về hình thức; và, thêm vào đó, nội 
dung bây giờ cũng trở thành hữu han. Va chăng, phương 
pháp trong hai lể lối triết lý lại là giống nhau, trong chừng, 
mực cả hai đều bắt đẩu với các tiển-giả định được nắm lây 
như cái gì cố định. Với thuyết duy nghiệm, cái đúng thật là 
cái gì hoàn toàn ngoại tại, và cho dù có thừa nhận một cái gi 
Siêu-cảm tính, thì một nhận thức về nó được giả định là 
không thể có được, trái lại, ta phải tự khép mình trong những 
gì thuộc về tri giác mà thôi. Song, thực hiện triệt để nguyên 
tắc này sẽ dẫn đến cái về sau gọi là thuyêt duy våt. Với thuyết 
duy vật, vật chất, xét như là vật chất, là cái khách quan đúng 
thật. Thế nhưng, bản thân vật chất đã là một cái trừu tượng, 
và, xét như bản thân nó, là không thể tri giác được. Vì the, ta 
có thể nói rằng không có vật chất, bởi khi nó hiện hữu, nó bao 
giờ cũng là một cái gì nhất định, cụ thể. Dù thể, cái “vật chất” 
trừu tượng này được giả định là nền tảng của mọi cái cảm 
tính, tức, cái cảm tính nói chung, sự cá biệt hóa tuyệt đối nơi 
chính nó và, do đó, là cái tổn tại ở bên ngoài nhau. Vì lẽ, với 
thuyết duy nghiệm, lĩnh vực cảm tính này là và mãi là cái gì 
được mang lại, nên đó là một học thuyết về sự không-tự do, 
bởi tự do chính là ở chỗ tôi không có bất kỳ cái gì khác một 
cách tuyệt đối đối với tôi, trái lại, tôi phụ thuộc vào một nội 
dung là chính bản thân tôi. Thêm nữa, từ quan điểm này, lý 
tỉnh và vö-ly tính chi mang tính chủ quan; nói khác đi, [theo 
đó] ta phải hài lòng với cải gì được mang lại cho ta mà thôi, 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögic. B. Lập trường thứ hai... ($$37-60) 161 
EE 7 OR 


SI12 


chứ không có quyền hỏi phải chăng và trong chừng mực nào 
cái được mang lại ấy là có tính lý tính bên trong bản thân nó), 


§39 


Khi phản tư một cách đúng dän về nguyên tắc này, trước 
hết ta thấy rằng, trong cái gọi là “kinh nghiệm” và cái gì 
được phân biệt với những tri giác đơn thuẫn cá biệt về 
những sự kiện riêng lẻ, có hai yếu tốt"; một bên là chät liệu 
đa tạp đến vô tận bị cô lập nơi chính nó; một bên là hình 
thức, [tức] các quy định về sự phổ biến và sự tất yếu. Đúng 
là sự quan sát thường nghiệm cho thấy có nhiều, thậm chí 
vô số những tri giác giöng nhau, nhưng sự phổ biển lại là 
cái gì hoàn toàn khác với một số lượng nhiều như thế. Và 
cũng đúng rằng sự quan sát thường nghiệm cũng mang lại 
cho ta những tri giác về sự biến đổi tiếp diễn theo nhau và 
về những đối tượng nằm bên cạnh nhau, nhưng không hề 
cho thấy một sự nổi kết của sự tất yếu. Vì lẽ tri giác vẫn cứ 
được xem là nên tảng của những gì được xem là chân lý, 
nên sự phố biến và sự tät yếu tỏ ra là cái gì không biện 
mình được, là một tính bất tät chủ quan, một thói quen đơn 
thuần mà nội dung của nó có thể được cầu tạo theo kiểu 
này hoặc theo kiểu khác. 


Một hệ quả trầm trọng của điều này là: trong cách tiếp 
cận duy nghiệm, những quy định và quy luật pháp lý và 
đạo đức cũng như nội dung của tôn giáo cũng tỏ ra là 
cái gì bất tất và ta phải từ bỏ tính khách quan lẫn chân lý 
nội tại của chúng. 


Cần phải phân biệt kỹ lưỡng giữa thuyết. hoài nghỉ của 
Hume”” ~ mà sự phản tư trên đây chủ yếu xuất phát từ 


(a) 


in sich vernünftig / rational within itself; Í ? Elemente / elements. 


09 Đây là lần thứ nhất trong bắn lần nhắc đến David Hume trong sách này (xem 
thêm: §§47, 50, 53). Trong bốn lần ấy, Hegel xem Hume là hệ hình (paradigm) tiêu 
biểu của "thuyết hoài nghỉ ngây thơ” chỉ tin cậy vào kinh nghiệm và vứt bỏ “Siêu 
hình học”. Tuy nhiên, Hegel thừa nhận công lao của Hume là đã "đánh thức” Kant 


162 Phán thứ nhát: Khoa hoc Lögic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


nó - với thuyết hoài nghi của Hy Lạp cô đại. Trong 
thuyết hoài nghi của Hume, chân lý của cái thường 
nghiệm, chân lý của cảm xúc vả trực quan được xem là 
nên tảng, và, từ nen tảng ấy, ông đả kích mọi quy định 
và quy luật phổ bien, vì cho răng chúng không có được 
sự biện minh chính đáng nào bằng tri giác cảm tính. 
Ngược lại, trong thuyết hoài nghi cô đại, tuyệt nhiên 
không có việc biến cảm xúc hay trực quan thành nguyên 
tắc của chân lý, mà đúng hơn, chủ yêu quay sang đả 
kích cái cảm tính. (Về thuyết hoài nghỉ hiện đại so sánh 
với thuyết hoài nghi cô đại, xin xem: Kritisches Journal 
der Philosophie / Tạp chi phê phản về triết học của 
Schelling và Hegel, 1802, tập I, số 2), 


H 


TRIET HỌC PHÊ PHÁN 
840 


Triết học Phê phán có diem chung với thuyết duy nghiệm, 
đó là xem kinh nghiệm là cơ sở duy nhät của những nhận 
thức [của chúng ta], nhưng nó không xem chúng là những 
chân lý mà chỉ là nhận thức về những hiện tượng mà thôi. 


Sự phân biệt giữa các yếu tó được tìm thấy ở trong việc 
phân tích kinh nghiệm - tức chất liệu cảm tinh và những 
mỗi quan hệ ệ phổ biến của chất liệu này — là điểm xuất phát 
đầu tiên. Kết hợp với điều này, ta có sự phản tư — như đã 
nêu ở mục {§39| trên đây, răng chỉ có cái cá biệt và chỉ có 


Am 


khỏi “giác ngủ giáo điều”. Trong §53, ông xem cå Hume lẫn thuyết hoài nghỉ cô đại 
là những nhà “tương đối luận” vệ văn hóa, liên quan đến các nguyên tắc đạo đức. Có 
thể Hegel đã đọc các quyền “Inquiry”, “Natural History of Retigion” và “History of 
England” của D. Hume, nhưng chù yêu dya vào các tường thuật của Schulze và các 
quyền sách giáo khoa về lịch sử triết học. 


00) Tạp chỉ này được in lại đầy đủ trong tập IV cửa toàn tập Hegel. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lắp trường thứ hai... (8837-60) 163 
BETEN RR REN RE ET er L N, 


S113 


cái gi đang xảy ra, xét một cách tự nơi chính nö", là được 
chứa đựng ở trong trì giác. | Nhưng, đồng thời, Triết học 
Phê phán kiên định với sự kiện rằng sự phổ biến và sự tất 
yếu cũng là các quy định cơ bản được tìm thấy ở trong cái 
gọi là kinh nghiệm. Và, vì lẽ yếu tố này không bắt nguồn từ 
bản thân kinh nghiệm, nên nó thuộc về tính tự khởi") của 
tư duy, hay, nói khác di, là tiên nghiệm, — Các quy định 
tư duy bay các khái niệm [thuän túy} của giác tính [các 
phạm trù] tạo nên tính khách quan cho những nhận thức 
của kinh nghiệm. Nói chung, chúng chứa đựng các mỗi 
quan hê và vì thế, qua chúng, hình thành nên những phán 
đoán đồng hợp tiên nghiệm. ` D (tức là những quan hệ căn 
nguyên của những hạn từ đối lập). 


Thuyết hoài nghi kiêu Hume không phủ nhận sự kiện 
răng các quy định vè sự phổ biến và tất yếu là được tìm 
thấy ở trong nhận thức. Trong triết học Kant cũng thể, 
điều này không gì khác hơn là một sự kiện được tiền-giả 
định: trong ngôn ngữ thông thường của các ngành khoa 
hoc, ta có thể nói rằng triết học nảy [triết học Kant} đã 
chỉ để xuất một sự giai thích khác vê sự kiện này mà 
thôi. 


841 


Trước hết, Triết học Phê phán buậc các khái niệm của giác 
tính — được sử dụng không chỉ trong Siêu hình học mà cả 
trong các ngành khoa học khác và trong việc hình dung 
thông thường - phải phục tùng một sự khảo sát về giá trị 
hiệu lực của chúng. Tuy nhiên, bản thân sự phê phán này 
không bàn về nội dung hay về mäi quan hệ nhất định giữa 
các quy dinh-tw duy này với nhau, trái lại, nó xem xét 
chúng dựa theo sự däi lập giữa tính chủ quan [hay tính chủ 


tc) 


Il fir sich / on its own account; ® Spontaneität / spontaneity; `“ a priori. 


(101) 


Xem Kant, Phê phán lý tính thuần ou, nhất là Loi dän nhập (B1-29), Sđd, Bùi 


Văn Nam Sơn. tr. 77-109, 


164 Phän thứ nhất: Khoa hoc Lögic. B. Lập trường thứ hai... ($837-60) 


thế| và đính khách quan nói chung. Theo cách được năm 
lấy ở đây, sự đối lập này liên quan đến sự phân biệt giữa 
các yếu tổ ở bên trong kinh nghiệm (xem mục trên đây 
[§40]). Trong bối cảnh ấy, “tính khách quan” có nghĩa là 
yếu tô về sự phố bien và sự tất yếu, tức, về bản thân các quy 
định-tư duy, — tức cái gọi là tiên nghiệm” ”?, Nhưng, Triết 
học Phê phán mở rộng sự đối lập đến nỗi kinh nghiệm, 
trong foàn bộ của nó, đều rơi vào bên trong đính chủ thế; 
nghĩa là, cả hai yếu tó ấy {tính chủ quan và tính khách 
quan] đều có tính chủ quan, và không còn có gi đối lập lại 
với tính chủ thể nữa ngoại trừ Lëtz thân"), 

S114 Các hình thức chi tiết hơn của cái tiên nghiệm, tức, của tư 
duy — mà bất chấp tính khách quan của nó - được lý giải 
như là một hoạt động đơn thuân chủ quan, sẽ được lần 
lượt trình bày sau đây theo một trình tự hệ thống (cần phải 
lưu ý ngay răng trình tự äy chỉ dựa trên các cơ sở tâm lý 
học-lịch sử). 


Giảng thêm 1: 


Buộc những quy định của Siêu hình học cổ truyển phải phục 
tùng một sự kiểm tra quả thật là một bước đi rất quan trọng. 
[Lôi] tư duy ngây thơ đã đi vào những quy dinh-tu duy do nó 
trực tiếp và tự phát tạo ra mà không có một chút băn khoăn 
nào. Ở giai đoạn ấy, không ai đặt câu hỏi xem những quy 
định ấy - tự nơi chúng? - có giá trị và có hiệu lực đến mức độ 
nào. Trước đây ta đã lưu ý rằng tư duy tự do là tư duy không 
có một tiển-giả định nào cả. Sở dĩ tư duy của Siêu hình học cổ 
truyền là không tự do là vì những quy định của nó được xem 
là có giá trị như một cái được tiển-giả định, như một cái tiên 
nghiệm mà không hể được sự phản tư thẩm tra. 


a Ding-an-sich / Thing-in-itself: ( me sich / on their own account. 


102) vem Kant, Phe phán lý tính thuần túy, B2; Sơ luận, $$18-19. 


Phản thử nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... ($837-60) 165 
— TR ee LÔ 


5115 


Trong khi đó, Triết học Phê phán tự đặt ra nhiệm vụ khảo sát 
xem, nói chung, những hình thức của tư duy có năng lực đến 
đâu trong việc giúp ta nhận thức được chân lý. Nói chính xác 
hơn, chính quan năng nhận thức® phải được khảo sát trước 
khi việc nhận thức bắt đầu. Chỗ đúng đắn của công việc làm 
này là: bản thân những hình thức của tư duy phải trở thành 
đối tượng của việc nhận thức, chỉ có điểu nó sớm lén lút 
phạm sai lầm khi muốn có được nhận thức trước khi nhận 
thức, hay không chịu xuống nước trước khi học bơi. Tất 
nhiên, những hình thức của tư duy không nên được sử dụng 
mà không có sự thẩm tra nào, nhưng bàn thân tiến trình thâm 
trả cũng là một tiến trình nhận thức. Do đó, hoạt động của những 
hình thức tw duy va uiệc phê phán nó phải được hợp nhất lại ở trong 
tiệc nhận thức®, Những hình thức tư duy phải được xem xét 
một cách tự-mình-và-cho-rmình®; chúng là đối tượng và hoạt 
động của bản thân đối tượng; chúng tự thẩm tra chính mình; 
chúng phải tự quy định lấy những giới hạn của mình nơi 
chính chúng và tự cho thấy chỗ thiếu sót của mình. Đó mới 
chính là hoạt động của tư duy mà sau đây sẽ được nghiên cứu 
một cách đặc biệt như là phép biện chứng!®; và ở đây chỉ có thể 
lưu ý sơ bộ rằng phép biện chứng không phải được mang lại cho 
những quy dinh-tr duy từ bên ngoài, mà đúng hơn, phải được xét 
nhu là ở ngay trong chính chúng. 


Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên trong triết học Kant là hãy để cho 
bản thân tư duy tự thẩm tra xem nó có năng lực nhận thức 
đến đâu. Ngày nay, chúng ta đã đi ra khỏi triết học Kant và ai 
ai cũng muốn tiếp tục đi xa hơn. Tuy nhiên, có hai cách để đi 
xa hơn: ta có thể đi tới hoặc đi lùi. Nhìn một cách tường tận, 
nhiều nỗ lực triết học của ta vẫn không gi khác hơn là phương 
pháp [sai lầm] của Siêu hình học cổ truyển, tức một sự tư duy 
nhắm mắt đi tới một cách không phê phán mà ai ai cũng có 
thể làm được. 


e P a Sen b i Gen £ FR 
sul Erkenntnisvermögen / the faculty of cognition: II do chúng tôi nhân mạnh và in 


nghiêng: te 


} an und für sich / in and for themselves; Wei Dialektik 7 dialectic. 


Jon Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


Giảng thêm 2: 


Việc nghiên cứu của Kant về những quy định-tư duy vấp phải 
một thiếu sót cơ bản, đó là chúng không được xem xét một 
cách tự-mình-và-cho-mình mà chỉ đưới giác độ là chủ quan 
hay khách quan mà thôi. Trong sự sử dụng ngôn ngữ ở đời 
sống hàng ngày, ta hiểu cái khách quan là cái hiện diện ở bên 
ngoài ta và được mang lại cho ta từ bên ngoài thông qua sự trì 
giác. Kant phủ nhận rằng các quy định-tư duy (chẳng hạn: 
nguyên nhân và kết quả) là có tính khách quan theo nghĩa 
vừa nói, tức là, phủ nhận rằng chúng được mang lại ở trong 
trì giác, trái lại, xem xét chúng như là thuộc về bản thân tư 
duy của chúng ta hay thuộc vê tính tự khởi của tư duy, và, 
trong nghĩa này, là chủ quan. Nhưng röi Kant lại gọi cái được 
suy tưởng - nói chính xác hơn, gọi cái phổ biến và cái tất yếu 
~ là cái khách quan, còn gọi cái chỉ được cảm giác là cái chủ 
quan. Qua đó, đường như việc sử dụng ngôn ngữ nói trên 
đây đã bị đảo ngược, và, vi thế, người ta đã trách Kant là làm 
rối loạn ngôn ngữ, song, việc chê trách ấy là rất oan cho ông. 
Thật ra, vấn để là như thế này: đối với ý thức thông thường, 
cái đối lập lại với nó, tức cái có thể tri giác được một cách cảm 
tính (vd: con vật này, ngôi sao kia v.v...) có vẻ như là cái gì tự 
tổn, độc lập-tự chủ nơi chính nó, còn ngược lại, những tư 
tưởng thì lại tò ra là cái không độc lập-tự chủ” và là cái phụ 
thuộc vào một cải khác. Thế nhưng, trong thực tế, cái có thể 
được tri giác một cách cảm tính lại là cái thực sự không độc 
lập-tự chủ và là cái hạng hai, còn chính những tư tưởng mới 
là cái độc lập-tự chủ đúng thật và là cái hạng nhất. Chính 
trong nghĩa đó mà Kant đã gọi cái gì có tính tư tưởng (cải phổ 
biến và tất yếu) là cái khách quan, và ông hoàn toàn có lý. Mặt 
khác, cái có thể tri giác được một cách cảm tính chỉ là cái chủ 
quan trong chừng mực nó không có chỗ dựa trong chính mình 


ÉÐ das Selbstständige - das Unselbstständige / independent, self-standing ~ not 
independent / not self-standing. 


Phân thử nhất: Khoa học Lögic. B. Lập trường thứ hai... ($$37-60) 167 


và đồng thời là phù du, tiêu biến, trong khi tư tưởng lại có 
tính chất ben vững và sự tự tổn nội tại. Ngày nay, sự quy định 
vừa nói và được Kant khẳng định về sự phân biệt giữa cái 
khách quan và cái chủ quan có mặt trong ngôn ngữ của ý thức 
đã được đào luyện cao hơn: chẳng hạn, khi thẩm định về một 
tác phẩm nghệ thuật, ta đòi hỏi rằng nó phải có tính khách 
quan chứ không được chú quan, và ta hiểu đòi hỏi đó theo 
nghĩa tác phẩm không được xuất phát từ cảm giác ngẫu 
nhiên, cả lẻ và sự hứng khởi nhất thời mà phải nắm bắt được 
các giác độ phổ biến và có cơ sở trong bản chất của nghệ 

S116 thuật. Và cũng trong nghĩa đó mà khi nghiên cứu khoa học, ta 
có thể phân biệt giữa một sự quan tâm khách quan với một sự 
quan tâm chủ quan. 


song, ngay bản thân tính khách quan của tư duy theo nghĩa 
của Kant cũng chỉ lại là chủ quan trong hình thức của nó, bởi, 
theo Kant, những tư tưởng, tuy là những quy định phổ biến 
và tất yếu, nhưng vẫn chỉ là những tư tưởng cửa ta và tách biệt 
với Vật-hr thân bằng một vực thäm không thể vượt qua được. 
Trong khi đó, [theo Hegel], tính khách quan đúng thật của tư 
duy chính là ở chỗ: những tư tưởng này không phải đơn 
thuần là những tư tưởng của ta mà dëng thời là cái Tự-thân 
của những sự vật và của bất kỳ cái gì mang tính đối tượng- 
khách quan nói chung ®). 


- “Khách quan” và “chủ quan” là các thuật ngữ thuận tiện được 
ta quen sử dụng, nhưng việc sử dụng ấy cũng có thể rất dễ 
gây nên sự lẫn lộn. Theo những gì đã trình bày, chữ “tính 
khách quan” có ba ý nghĩa: 


- trước hết, nó có nghĩa là cái gì hiện điện ở bên ngoài, như 


là cái phân biệt với những gì chỉ có tính chủ quan, tư kiến 
hay mơ mộng V.V.. 


WÉI Gegenständliche überhaupt / whatever else ist ob-jective. 


168 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


- H hai, nó có nghĩa - theo Kant - là cái gì phổ bien và tất 
yếu, phân biệt với cái bất tất, đặc thù và chủ quan thuộc 
về cảm giác; và 

- Hiứ ba, cô ý nghĩa là cái tự thân được suy tưởng như vừa nói 
trên của cái đang tổn tại, phân biệt với cái chi được ta 
suy tưởng và, do đó, không phải của bản thân Sự việc 
hay của Vật-tự thân. 


§42 


a. Quan năng lý thuyết; sự nhận thức xét như là sự nhận 
thức: 


Triết học này [triết học Kant] xem sự đồng nhất nguyên 
thủy của cái Tôi trong tư duy (sự thông nhất siêu nghiệm 
của Tự-ý thức)“ ”” là cơ sở quy định cho các khái niệm của 
giác tính. Những biểu tượng được xúc cảm và trực quan 
mang lại là một cái da tap về mặt nội dung của chúng. | 
Chúng cũng đa tạp thông qua hình thức [hay mô thức], 
tức, thông qua sự [tồn tai] ở bên ngoài nhau của cảm năng 
trong hai hình thức của cảm năng là không gian và thời 
gian! "”, mà bản thân là tiên nghiệm với tư cách là các hình 
thức [thuần túy] (cái phố biến) của trực quan. Do cái Tôi 
liên hệ cái đa tập, này của cảm giác và trực quan với chính 
mình và hợp nhất nó lại bên trong chính mình như bên 
trong một ý thức (Thông giác thuần túy), cái da tap này 
được đưa vào trong một sự đồng nhất, một sự nỗi kết 
nguyên thủy. Các phương thức của việc liên hệ này là các 
khái niệm thuần túy của giác tính, hay, các phạm aD, 


de Một cách chính xác. Kant gọi đỏ là “sự thông nhất siêu nghiệm của Thông 
giác” / "tanszendentale Einheit der Apperzeption”, xem Phê phán Iy tính thuần túy, 
B132 và tiếp. 


(104) Xem phê phán lý tinh thuần túy, phần “Cäm năng học siêu nghiệm”. 


4989) Bảng các phạm trù và việc “diễn dịch” chúng, xem Phê phản lý tính thuận túy, 
phần “Phän tích pháp siêu nghiệm”. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 169 
—————-_- Ốc. CƠ CÔNG Co Ee 


S117 


Ta cũng biết răng triết hoc Kant đã tỏ ra rất dễ dàng 
trong việc im ra các phạm trù. Cái Tôi, sự thöng nhất 
của Tự-ý thúc, là hoàn toàn trừu tượng và hoàn toàn bất 
định. vậy làm sao nó đi đến được các quy định của cái 
Tôi, đi đến được các phạm trù? Thật may män là trong 
môn Lôgíc học thông thường đã có sẵn các dụng phán 
đoán khác nhau. Nhung, phán đoán là me duy về một đối 
tượng nhất định. Do đó, những cách phán đoán khác 
nhau — đã được kế ra sẵn ~ mang lại các guy định khác 
nhau của / duy. 


Cống hiến sâu sắc và trường tồn của triết học Fichte 
{1762-1814} là đã nhắc nhờ ta rằng những guy dinh-te 
duy phải được trình bảy trong sự tất yếu của chủng. và 
răng, về cơ bản, chúng là được rür ra [hay được "dien 
dich” ra] từ tư duy!®. 


- Triết học này {của Fichte] ít ra đã gây được tác động này 


lên phương pháp trình bày một nghiên cứu về Lögic 
học: đó là, những quy định-tư duy nói chung, hay chất 
liệu thông thường của Lôgíc học như các loại khái niệm, 
phán đoán. suy luận không còn được năm lấy từ sự quan 
sát, và, do đó, không còn được năm bắt một cách đơn 
thuần thường nghiệm nữa. trái lại. phái được rút ra [hay 
được diễn dịch] từ bản thân tư duy, Nếu tư duy phải có 
năng lực chứng minh một điều gì đó, nếu Lôgíc học đòi 
hỏi răng những chứng minh phải được mang lại. và néu 
nó muôn day cho ta biết làm thé nào để chứng minh 
[điều gì đấy]. thì trước hết và trên hết. nó phải có năng 


MN xem J.G. Fichte, Hoc thuyết khoa học / Wissenschafisiehre, 1794 và hai Lời 
dẫn nhập cho Học thuyết khoa học năm 1797. Nhân đây, ta cũng nhớ rằng quyền 
Hiện tượng học Tĩnh thân của Hegel thực chất cũng là một sự “dien dịch các phạm 
trù” phù hợp với để án cúa Fichte về một học thuyết về ý thức thuån ý. (Xem Sdd, 
Bùi Văn Nam Sơn: “Máy lời giới thiệu và lưu ý của người dich”, 3.3, Sđd, tr. 
XXXV và tiếp). Ngay Khoa học lô gie của Hegel cũng không gì khác hơn là sự 

"diễn dịch siêu hình học” đã được Kant dự kiến khi nói về một môn "Lögic học siêu 
nghiệm”. (Xem Phê phán lý tỉnh thuan túy. Chú giải dẫn nhập. 8.2.6; Sdd, Bùi Văn 
Nam Son, tr. 266 và tiến). 


170 Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. B. Lập trường thử hai... (8837-60) 


lực chứng minh về chính nội dung riêng biệt nhất của nó 
và có năng lực nhìn thâu được sự tät yêu của nội dung 
ây. 


Giảng thêm 1: 


Như thế, khẳng định của Kant là: những quy định-tư duy có 
nguồn gốc ở trong cái Tôi và, theo đó, cái Tôi mang lại các quy 
định như sự phổ biến và sự tất yếu. 


- Nếu ta xem xét những gì ta có trước hết trong tay, thì, đó là 
một cái đa tạp, còn những phạm trù là những tính đơn giản 
[những hạn từ đơn giản]®' mà cái đa tạp ấy quan hệt! Ngược 
lại, cái cảm tính [vừa] là cái ở bên ngoài nhau, [vừa] cái ở bên 
ngoài chính mình; và đó chỉnh là quy định cơ bản đích thực 
của cái cảm tính. Chẳng hạn, cái “bây giờ” chỉ có sự tổn tại là 
trong mối quan hệ với một cái “trước đó” và một cái “sau đó”. 
Cũng thế, màu đỏ chỉ có trong chừng mực màu vàng và màu 
xanh đứng đổi lập lại với nó. Cái khác này ở bên ngoài cái 
cảm tính; và cái cảm tính chỉ có trong chừng mực nó không, 
phải là cái khác và chỉ trong chừng mực có cái khác äy. 


- Hoàn toàn ngược lại với cái cam tính ở bên ngoài nhau và ở 
S118 bên ngoài chính mình, chính là tư duy hay là cái Tôi. Tư duy 
hay cái Tôi là cái dëng nhất một cách nguyên thủy®, là một 
với chính mình và ở-trong-nhà-nơi-chính-mình một cách 
tuyệt đối. Khi tôi nói “Tôi”, thì đó là sự quan hệ trừu tượng, 
với chính minh, và cái gì được thiết định trong sự thống nhất 
này d&u được sự thống nhất này lây nhiễm và bien thành sự 
thống nhất ây. Vậy, cái Tôi hầu như là jò nấu kim loại và lò 
lửa qua đó tính đa tạp dừng dưng bị hấp thu và quy giảm 
thành một nhất thể. Đó chính là cái được Kant gọi là “Thông 
giác thuẩn túy” để phân biệt với thông giác thông thường, tức 


II Eintachheiten / simple terms: ™ beziehen / relate; © ursprünglich Identische ¿ 
orginally identical. - 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8337-60) 177 


cái thông giác chỉ tiếp thu vào mình cái đa tạp xét như cái da 
tạp, còn Thông giác thuần túy phải được xem như hoạt động 
để biến đối tượng thành đối tượng của tôi. 


- Điểu này quả đã diễn đạt được một cách đúng đắn bản tính 
của mọi ý thức. Nö lực của con người, nói chung, là nhận thức 
thế giới, chiếm lĩnh và khuất phục nó; và vì mục đích ấy, thực 
tại của thế giới hầu như phải bị chà nát, nghĩa là, phải được ý 
thể hóa®, Nhưng, dëng thời cẩn phải lưu ý rằng: không phải 
hoạt động chủ quan của Tự-ý thức là cái mang sự thống nhất 
tuyệt đối vào trong tính đa tạp. Đúng hơn, sự đổng nhất này 
là cái Tuyệt đối, là bản thân cái đúng thật. Đó hấu như là lòng 
tốt của cái Tuyệt đối để cho những cái [tổn tại] cá biệt được 
thường, thức bản thân mình và röi chỉnh nó đẩy chúng về lại 
vào trong sự thống nhất hay nhất thể tuyệt đối. 


Giảng thêm 2: 


Các thuật ngữ như “sự thông nhất siêu nghiệm của Tu uc" 
nghe có vẻ khó khăn, đường như có ân giâu một điểu gì ghê 
gớm lắm nhưng thật ra sự việc là đơn giản hơn nhiêu, Kant 
hiểu chữ “siêu nghiệm "mp là từ sự phân biệt chữ này với chữ 
“siêu vift On, “Siêu việt” ở đây (nói rất khái quát) là cái gì 
vượt ra khỏi tính quy định của giác tính, và, trong nghĩa ấy, 
xuất hiện trước hết trong toán học. Chäng hạn, môn hình học 
báo ta phai hình dung chu ví của một hình tròn bao gồm một 
số lượng vô hạn của những đường thẳng nhỏ cũng một cách 
vô hạn. Như thê, ở đây, những quy định vốn tuyệt đối khác 
nhau đổi với giác tính (thắng và cong) lại được thiết định một 
cách đứt khoát như là đồng nhất. Một cái siêu việt nhự thế 


Il |deatisieren ¿ make ideal (tức bien thành cái gi bị thủ tiêu, thải hồi. Xem lại định 
nghĩa về "ob ý thế”, chú thích 84); th) transzendental / transcendental; |) 
transzendent / transcendent. 


IT Xem Kant, Phé phản lý tính thuần túy, B352-53, 383, 593, 671, 893-94. 


172 


Phän thứ nhất: Khoa học Lögic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


cũng là cái Tự-ý thức döng nhất với chính mình và vô hạn bên 
trong chính mình, phân biệt với ý thức thông thường được 
quy định bot chất liệu hữu hạn. Nhưng, Kant chỉ biểu thị sự 
thống nhất hay nhất thể ấy của Tu-y thức như là “siêu nghiệm “ 
và hiểu chữ này theo nghĩa: sự thống nhất ây chỉ là chủ quan 
chứ không thuộc về bản thân những đối tượng như những 
đối tượng tự thân. 


Giảng thêm 3: 


5119 


Bảo rằng phải xem xét các phạm trà chi như là các phạm trù 
thuộc về ta (như là “chủ quan”) là điều ắt tỏ ra rät kỳ quái đối 
với ý thức tự nhiên [thông thường], và ở đây, quá có điểu gì 
không ổn. Tât nhiên, khẳng định ấy có mặt đúng, đó là các 
pham trù không được chứa đựng ở trong cảm giác trực tiếp. 
Chäng hạn, ta xét một viên đường: nó cứng, trắng và ngọt 
v.v... Ta báo rằng tất cả các thuộc tỉnh ấy được hợp nhất lại 
trong một đối tượng và sự thống nhất này không có ở trong 
cảm giác. Tình hình cũng thể, khi ta xem xét hai sự kiện như 
là ở trong mối quan hệ nguyên nhân và kết qua đôi với nhau; 
điểu tri giác được ở đây là hai sự kiện riêng lẻ, tiếp theo nhau 
trong thời gian. Nhưng, bảo rằng sự kiện này là nguyên nhân 
còn sự kiện kia là kết quả (tức có môi quan hệ nhân quả giữa 
cả hai) là điểu không tri giác được mà chỉ có cho tư duy của ta 
mà thôi. Thế nhưng [sau đây là quan điểm của Hegel], tuy 
rằng các phạm trù (ví dụ: nhất thể, nguyên nhân và kết quả 
v.v...) thuộc về tư đuy xét như là tư duy, song từ đó tuyệt 
nhiên không thể suy ra rằng chính vì thế mà chúng chi don 
thuần là một cái gì của riêng chúng ta chứ không phải cũng là 
những quy định của bản thân những đối tượng. Song, chính 
đó lại là quan niệm của Kant, và triết học của ông là thuyết duy 
tâm chủ quan, trong chừng mực cái Tôi (chủ thể nhận thức) 
vừa mang lại hình thức lẫn chất liệu của nhận thức: cái trước 
với tư cách là chủ thể t duy, còn cái sau với tư cách là chủ thể 
cẩm giác. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgkc. B. Lập trường thứ hai... ($$3 7-60) 173 


- Đối với nội dung của thuyết duy tâm chủ quan ây, ta không 


S120 


(a) 


cần phải dung chạm tới. Thoạt nhìn người ta có thể cho rằng 
do sự thống nhất của những đối tượng được đặt vào trong 
chủ thể, nên qua đó những đối tượng sẽ bị tước bỏ mất thực 
tại của chúng. Song, việc đơn thuần gắn sự tổn tại cho đối 
tượng cũng chẳng giúp cho đối tượng lan cho ta có thêm được 
chút gì. Vấn để cốt yếu là ở nội dung, tức, liệu đó có phải là 
một nội dung đúng thật hay không. Chứ còn để cho sự vật đơn 
thuần tôn tại, chẳng giúp ích được gì cho nó cả. Bởi, đứng lên 
trên cái tôn tại đơn thuẩn còn có thời gian, và thời gian sẽ làm 
cho nó cũng trở thành cái không tổn hại. 


Ta cũng có thể bảo, theo thuyết đuy tâm chủ quan, con người 
tự đánh giá quá cao về chính mình. Chỉ có điểu: nếu thế giới 
của con người là một khối lượng khổng 16 những trực quan 
cảm tính thì con người cũng chẳng có lý do gi để tự hào về 
một thế giới như thế cả. Vấn để cốt yếu không phải là ở sự 
phân biệt giữa tính chủ quan và tính khách quan, mà là ở nội 
dung; và nội dung này vừa là chủ quan vừa là khách quan. 
Một tội ác cũng là “khách quan” theo nghĩa của sự “hiện hữu” 
đơn thuần, nhưng là một sự hiện hữu vô hiệu bên trong chính 
nó», — và chính sự vô hiệu này sẽ “hiện hữu” ở trong hình 
phạt 


§43 


Một mặt, chính các phạm trù nâng tri giác đơn thuần lên 
thành tính khách quan, thành kinh nghiệm; nhưng mặt 
khác, chính các khái niệm ấy, với tư cách là các đơn vị 
thống nhất đơn thuần của ý thức chú quan cũng bị điều 
kiện hóa bởi chất liệu được mang lại. | Chúng là trống rỗng 
nơi chính chúng” và có sự áp dụng cũng như sử dụng chỉ ở 
trong kinh nghiệm mà thôi, trong khi bộ phận cäu thành 


eine in sich nichtige Existenz / its existence is inwardly null; ON Einheiten / 


„unities; (9 für sich / on their own account. 


174 Phản thử nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


khác của kinh nghiệm — là những quy định của xúc cảm và 
trực quan — cũng là một cái gì chú quan”, 


Giàng thêm: 


Khẳng định rằng các phạm trù, tự noi chúng, là trống rồng là 
một khẳng định không có cơ sở, bởi chúng, lúc nào cũng có 
một nội dung, trong chừng mực chúng là những gì được quy 
định [nhất định]99, Tất nhiên, tuy nội dung của các phạm trù 
không phải là một nội dung có thể tri giác được một cách cam 
tính, không phải là một nội dung [mang tính] không-thời 
gian, chỉ có điểu không nên xem đó là một khuyết điểm, mà 
đúng hơn, là một ưu điểm. Điều này cũng tìm thấy sự thừa 
nhận ngay trong ý thức thông thường, chẳng hạn khi ta nói về 
một quyển sách hay một bài nói rằng nó dây nội dung, nghĩa là 
trong đó ta tìm thấy nhiều ý tưởng, nhiều kết quả phổ biến 
v.v...; cũng thế, sở di ta gọi một quyển sách, hay cụ thể hơn, 
một quyển tiểu thuyết là “đẩy nội dung” không phải vì trong 
ây chồng chất một số lượng lớn những sự kiện, những tình 
huống cá biệt. Như thế, rõ ràng ngay ý thức thông thường 
cũng thừa nhận rằng nội dung là cái gì nhiều hơn chất liệu cảm 
tính: cái nhiều hơn này là những tư tưởng, và ở đây, trước hết, 
là những phạm trù. 


98) o đậy, Hegel quy chiếu đến câu nỗi tiếng của Kant: “Những tư tưởng không có 
nội dung thì trông rỗng; những trực quan mà không có khái niệm thì mù quáng” 
(Phê phản lý tinh thuần túy. B75). Lögic học của Hegel dựa trên tiễn để: những “tu 
tưởng thuản túy" có một “nội dung” của riêng chúng (như phần "Giảng thêm "` cho 
§43 ngay sau đây sẽ nói rõ). Nhưng cả hai (Kant, Hegel) deu cho rằng “tu tưởng 
thuần túy” nào cũng phái có sự áp dụng hiện thực ở trong “kinh nghiệm”. (Xem 
thêm: Kant, Phê phán lý tỉnh thuần túy, \02, 122-123; Sơ luận §§18-19). 


(109) o đậy, ta chú ý đến quan niệm hoàn toàn khác nhau giữa Kant và Hegel về 
"phạm trù": với Kant, phạm trù là mô thức thuän túy tiên nghiệm của giác tính để 
"cấu tạo” nên tính đối tượng khách quan của kinh nghiệm, trong khi Hegel xem 
phạm trù là quy định tư duy năm trong bản thân sự vật. 


Phân thứ nhật: Khoa học Lögie. B. Lắp trường thủ hai... (8837-601 15 
EEE RS Ehre rel ehren EE 


S121 


- Nhân dây cân luu ý ràng: khäng dinh räng các pham trù la 


trống rồng cũng có một nghĩa đúng đắn trong chừng mục ta 
không được phép dừng lại với chúng và với tính toàn thể của 
chúng (ý niệm lögic) mà phải tiếp tục tiên lên đến các lĩnh vực 
thực tổn“? của giới tự nhiên và của tỉnh thân, | Tuy nhiên, 
việc tiến lên này không được phép hiểu như thể qua đó Ý 
niệm lôgíc nhận được một nội dung xa lạ từ bên ngoài, trải lại, 
việc tiến lên này là hoạt động riêng của chính Ý niệm lögic để 
tiếp tục tự quy định chính mình và tự khai triển® thành giới 
tự nhiên và tỉnh thần. 


§44 


Vì thế, các phạm trù không có năng lực để trở thành 
những sự quy định của cái Tuyệt đối vốn là cái không được 
mang lại ở trong một sự tri giác; cho nên giác tính, hay 
nhận thức bằng các phạm trù, không có năng lực nhận 
thức những Vât-t thân. 


Hätze thân (ở đây, chữ “vật” bao gồm cả Thượng de län 
tinh thân) dien tá đối tượng. trong chừng mực tất cả 
những gì tồn tại cho ý thức. tất cả những quy định cảm 
xúc cũng như moi tư tưởng nhất định vè đối tượng ấy 
đều được /rừu trong hóa [lược bỏ] hết. Ta dễ dàng thấy 
rằng, cái còn sót lại. đó là cái rn tượng hoàn toàn, cái 
trồng rồng toàn bộ và chỉ còn được quy định như là cái 
gi ở phía bên kia; cái phủ định đối với sự hình dung, với 
cảm xúc, với tư đuy nhất định v.v... Và cũng đơn giản 


(a} 


reel / real; tb) sich entfalten / to unfold itself, 


0 Hegel muôn nói den Triết học về Tự nhiên và Triết học về Tỉnh thần như là 
phần "Triet học thực tên” / Realphilosophie (xem Bách khoa thư các khoa hye" rối 
học, phần 11 và lin). 


HD So sánh với chính nhüng phät bieu của Kant về Väl-he thân trong Phi phán A 
tinh thuần túy: BXXVI1-VII: B294 và tiếp, B313, B343, B603-604. 


176 Phần thứ nhất: Khoa học Lôgic. B. Lập trường thử hai... ($837-60) 


không kém khi suy nghĩ rằng bản thân cái caput 
mortuum” hày chỉ là san phẩm của tu duy, hay chính xác 
hơn, của tư duy đã tién lên tới chỗ trừu tượng thuần túy, 
của cái Tôi tröng rỗng. [tức] cái Tôi bién sự đồng nhất 
trỗng rồng này của chính mình thành đái tượng cho chính 
mình. Chính sự quy định tiêu cực, phú định mà sự đồng 
nhất trừu tượng này nhận được làm đối tượng cũng được 
nêu ra như thé trong các phạm trù của Kant, và nó cũng là 
điều hoàn toàn quen thuộc giống như bất kỳ một sự dëng 
nhất trống rộng nào. - Cho nên. ta chỉ ngạc nhiên khi được 
đọc đi đọc lại răng ta không biết Vá¡-t thân là gì. trong khi 
không có gì đễ đàng hơn là biết được nó, 


H2 
tiện caput mor tuum (latinh): thuật ngữ trong môn giá kim (Alchemie) chí phần kết 


tủa "đã chết cũng” còn sót lại khi mọi "tỉnh thân sống” deu đã được chiết xuất hay bị 
tiều tan hết. Xem thêm: Hiên tượng học Tinh thản, §328: “néu não bộ là cái đầu 
“sóng” fcaput vivum) thì hộp so là cái đầu "chết" (cap? mortuum)”, Sdd, Bùi Văn 
Nam Sơn, tr. 696. 


Œ So sánh với câu sau đây cúa Kant trong Phé phán lý tính thuận túy: B333-334: 

. Nếu phản nàn rằng: ta không thể nhận thức được bản tính bên trong của sự vật 
cũng không khác gì phàn nàn rằng, ta không thể dùng giác tính thuần túy để hiu sự 
vật dang xuất hiện cho ta cũng chính là vật-tự thân: lời phản nàn đó không hợp lý và 
hoàn toàn không chấp nhận được; bởi vì như vậy là muôn rằng người ta có thể nhận 
thức, cũng như có thể trực quan sự vật ma không cần có giác quan; tức là muốn ta 
có một quan năng nhận thức hoàn toàn khác với quan năng của con người, không chỉ 
khác vè mức độ. trái lại, - về mặt trực quan và phương cách trực quan -, za không 
phải là con người nữa mà thuộc về loại những sinh vật nào khác. | Sinh vật này có 
thê có chăng, bản tính và cầu tạo của nó như the nào lại là những điều ta không có 
cách gì nhận thức được. Sự quan sát và phân tích hiện tượng thâm nhập vào ben 
trong của giới tự nhiên, và người ta không thê biết được sự thâm nhập này có the đi 
xa đến đâu theo dòng thời gian. Thế nhưng, những câu hỏi siêu nghiệm vượt ra khỏi 
tự nhiên, ta không bao giờ có thể giải đáp được, cho dù ta đã khám phá được toàn bộ 
tự nhiên, vì ta chưa từng được mang lại điều gì (quan năng gì] để quan sát bản thân 
tâm thức của mình bằng trực quan nào khác hơn là trực quan của giác quan bên 
trong, Cái bi dän về nguön göc Củ quan nẵng cam nẵng của chúng ta là năm trong 
giác quan bên trong này. Mối quan hệ của cảm năng với đối tượng, và đâu là cơ sở 
siêu nghiệm của sự thống nhất này [siữa chủ quan và khách quan], không nghi ngờ 
gì, là điểu năm ân giấu rất sâu đối với ta là những người thậm chí chỉ biết nhận thức 
về chính mình bằng giác quan bên trong, tức như là hiện tượng, nhưng lại tưởng 
rằng có thể dùng một công cụ không thích hợp như thé để mong khám phá những gi 
khác hơn lả những cái rút cục bao giờ cũng lại là những hiện tượng, mà nguyễn nhân 
phi cảm tính của chúng là điều chúng ta hết sức khao khát muôn tìm hiểu”. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. B. Lập trường thứ hai... ($$37-60) F 


=] 
= 


§45 


Bây giò, chính ý dính quan năng về cái Vö-dieu kiện, 
nhận ra cái có-điều kiện của mọi kiến thức hay y thức 
thường nghiệm" này. Ở đây, cái gọi là đối tượng của lý 
tính, cái Vö-dieu kiện hay cái Vö-han, không gì khác hơn là 
cái ngang bằng-với-chính mình™ hay là sự đẳng nhất 
nguyên thủy của cái Tôi ở trong tuw duy như đã nói ở §42. Lý 
tính chính là cái Tôi triru Doug này hay tư duy biến sự 
đồng nhất thuần túy này thành đối tượng hay mục đích của 
chính mình. (Xem phần Nhận xét của mục trên [§44]). 
Những nhận thức „thường nghiệm!'® của chúng ta không 
phù hợp với sự đồng nhất hoàn toàn không có quy định 
này, bởi chúng luôn là những nội dung nhất định. Khi một 
cái Vô-điều kiện như thế được chấp nhận là cái Tuyệt đối 
và cái Đúng thật [Chân lý] của lý tính (hay như là Ý niệm), 
thì những kiến thức hay ý thức thường nghiệm bị xem là 
cái không-đúng thật, bị xem [chi] là những kien Zong, 


Giảng thêm: 


S122 


Kant là người đầu tiên nhấn mạnh đích xác đến sự phân biệt 
giữa giác tính và lý tính!9, xác lập đối tượng của giác tính là 
cái hữu hạn và cái có-điểu kiện, còn đối tượng của lý tính là 
cái vô hạn và cái vô-điểu kiện. Cẩn phải thừa nhận rằng một 
kết quả hết sức quan trọng của triết hoc Kant là đã xác lập 
tính hữu hạn của nhận thức chỉ dựa đơn thuần vào kinh 
nghiệm, thuộc về giác tính và đã gọi nội dung của nó là “hiện 
tượng”, | Nhưng, ta không được phép dừng lại ở kết quả tiêu 


@ Vernunft / reason; thị Erfaliringskeantnisse / emperical awareness of things; 


te) 


das Sich-selbst-Gleiche / the self- equivalent: Í ® Erfahrungs- Erkenntnisse. / empirical 
cognitions; gé Erfahrungskezntnisse / emperical awareness of things. 


NN xem Hiện tương học Tinh thân. Chủ giải dẫn nhập 7.2.1: “Giác tính" và “lý 
tính” trước và trong Hegel, Sđd, tr. 563 và tiếp. 


178 Phản thứ nhát: Khoa hoc Lögic. B. Lập mường thứ hai... (8837-60) 


cực này hay quy giảm tính chất vô-điều kiện của lý tính vào 
sự đồng nhất đơn thuần trừu tượng, loại bỏ sự phân biệt. Vì 
lẽ, theo cách nhìn ấy, lý tính được xem xét như là việc đơn 
thuần vượt ra khỏi cái hữu hạn và tính chât cö-dieu kiện của 
giác tính, qua đó bản thân lý tính cũng bị hạ thấp xuống 
thành một cái hữu hạn và có-điểu kiện, bởi cái vô hạn đích 
thực không phải là một cái [ở] Bên kia đơn thuần của cái hữu 
hạn, trái lại, chứa đựng cái hữu hạn trong chính mình như là 
cái gì đã được vượt béit, Diêu ấy cũng đúng đối với Y niêm, là 
cái tuy cũng đã được Kant phục hồi danh du khi chứng minh 
rằng nó thuộc về lý tính và phân biệt nó với những quy định 
trừu tượng của giác tính và với những biểu tượng đơn thuần 
cảm tính (tất cả những quy định và biểu tượng này deu 
thường được gọi là “những ý niệm” trong đời sống thường, 
ngày). | Nhưng, đối với bản thân Ý niệm, Kant cũng đã dừng 
lại ở khía cạnh tiêu cực, phủ định và ở một cái “phải Jet don 
Hau äng), 


- Còn đối với việc lý giải những đối tượng của ý thức trực tiếp 
của ta, tức những đổi tượng tạo nên nội dung của nhận thức 
thường nghiệm, như là những hiện tượng đơn thuần, dù sao 
vẫn phải được xem như là một kết quả rất quan trọng [khác] 
của triết học Kant. Đối với ý thức thông thường của chúng ta 
(tức, ý thức ở cấp độ cảm tính và giác tính), những đối tượng 
mà nó“ biết, được xem là độc lập tự chủ và tự đặt cơ sở trên 
chính mình trong sự cô lập giữa chúng với nhau; và khi 
chúng cho thấy là có quan hệ với nhau và điều kiện hóa bởi 
nhau, sự phụ thuộc qua lại của chúng được xem là cái gì ở 
bên ngoài đối tượng và không thuộc về bản chất của chúng. 
Cần phải khẳng định ngược lại rằng [từ đây là quan điểm của 
Hegel], những đối tượng mà ta biết một cách trực tiếp là 


1a) aufgehoben / sublated; IN sollen / Ought; (9 ves" chứ không phải là "er" nhu 
trong bån Suhrkamp. 


CIS Xem quan niệm của Kant về "d niêm” (Idee): Phé phản lý tinh thuần ty, B367 
và tiếp. (Sdd, tr. 607 và tiếp). 


Phan thứ nhất: Khoa hoc Lôgfc. B. Lip trường thủ hai... (8837-60) 179 


S123 


những hiện tượng đơn thuần, có nghữa là chúng không có cơ 
sở cho sự tổn tại của chúng ở trong bản thân chúng mà ở 
trong một cái khác. Do đó, vấn để cốt yếu tiếp theo là phải 
làm thế nào xác định được cải khác này. Theo triết học Kant, 
những sự vật mà ta biết chỉ là những hiện tượng cho ta, và cái 
tu thân của chúng, đối với ta, vẫn mãi mãi là một cái gì ở phía 
bên kia mà ta không đạt đến được. 


Ý thức ngây thơ [y thức tự nhiên, thông thường] đã có lý khi 
phản đối thuyết duy tâm chủ quan như thế, theo đó nội dung 
của ý thức chúng ta là cái gì chỉ của chúng ta, là cái gì được 
thiết định chi thông, qua chúng ta. Trong thực tế, tỉnh hình 
đúng thật lại là: những sự vật mà ta biết một cách trực tiếp 
quả là những hiện tượng đơn thuần không chỉ cho fa mà còn 
tự mình®! nữa, và quy định riêng của những sự vật theo nghĩa 
là những sự vật hữu hạn này chính là ở chỗ không có cơ sở 
của sự tổn tại của chúng bên trong bản thân chúng? mà ở 
trong ý niệm thần linh phổ biến. Quan niệm này cũng phải 
được gọi là thuyết duy tâm, nhưng, khác với thuyết duy tâm 
chủ quan của Triết học Phê phán, nó là tuyệt duy tâm tuyt 
đôi. | Thuyết duy tâm tuyệt đối ấy tuy vượt ra khỏi ý thức 
duy thực thông thường, nhưng, về bản thân Sự việc, khó co 
thể được xem là đặc điểm riêng tư của triết học, bởi, đúng 
hơn, nó cũng tạo nên cơ sở của mọi ý thức tôn giáo, trong 
chừng mực tôn giáo cũng xem toàn bộ những, gì đang tổn tại, 
nói ngắn, cả thế giới hiện tổn nói chung, deu do Thượng de 
sáng tạo và ngự trị11e), 


(a) 


(116) 


an sich / in themselves; Í 


b in sich selbst / within themselves. 


Đây là chỗ Hegel xác định khá rõ vẻ ý nghĩa cúa chữ "chứ nghĩa ot: tâm tryệt 


däi” của chính mình, 


180 Phân thử nhất: Khoa học Lögic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


846 


Nhưng rồi lại nảy sinh nhu cầu phải nhận thức về sự đồng 
nhất này hay về cái Vật-tự thân äng rồng. Nhận thức 
không có nghĩa gi khác hơn là biết về một đối tượng dựa 
theo nội dung nhất định của nó. Song, nội dung nhất định 
chứa đựng bên trong chính nó sự nội kết" ! đa tạp. và là cơ 
sở cho những sự nối kết với nhiều đối tượng khác. 
[Nhưng], để quy định cái vô hạn hay cái Vật-tự thân ấy, lý 
tính này [của triết học Kant| không có gì ngoài các phạm 
trù; và khi nó muốn sử dụng chúng cho mục đích này, lý 
tính bay bổng (và trỏ thành “sieu vier”). 


Ớ đây bắt đầu phương điện thứ hai cua công cuộc Phê 
phán lý tính, và phương diện thử hai này còn quan trọng 
hơn cả phương diện thứ nhất. Phương diện thứ nhất la 
quan niệm đã bàn ở trên, rằng các phạm (rù cô nguồn 
BỘC ở trong sự thống nhất của Tu-y thức, rằng nhận thức 
bằng các phạm trù. trong thực té, không chứa đựng điều 
gì khách quan cả và bản thân tính khách quan được gắn 
cho chúng (§840. 41) cũng chi là cái gì chu quan mà 
thôi. Nếu tät cả chỉ có thế thì sự Phê phán của Kant chỉ 
là một thuyết duy tâm chủ quan (nông cạn), một thuyết 
duy tâm không ăn nhập gì đến nội dung cả và chỉ có 
trước mắt nó các hình thức trừu tượng về tính chủ quan 
và tính khách quan và đứng yên một cách phiến điện ở 
quy định đầu tiên, tức tính chú quan, như là quy định tối 
hậu và hoàn toàn có tính khẳng định. Nhưng, nều ta xem 
xét điều gọi là sự áp dung các phạm trù äy bởi lý tỉnh 
trong việc nhận thức các đổi tượng của lý tính, thì nội 
dung của các phạm trü trở nên một chủ de däng bän döi 
S124 với một số các quy định của chúng hay tói thiĉu cūng là 
cơ hội dè một sự thảo luận như thé có thế diễn ra. Một 
điều đặc biệt thích thú là xem Kant đánh giá thế nào về 
việc áp dụng các phạm trù vào cho cái vö- -điều kiện. tức, 


: h 
Si Zusammenhang / connection; IR 


(and becomes “transcendent”). 


wird sie überfliegend (transzendent) / it flies off 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. B. Lập trường thứ hai... ($$37-60) 181 


đánh giá bản thân môn Siêu hình học. | Ở đây, ta chỉ có 
thể trình bảy và phê phán ngắn gọn về phương pháp của 
ông. 


§47 


- Cái Vö-dieu kiện đầu tiên được Kant xem xét là nb 


hôn (xem §34)11, 


- Trong ý thức của tôi, tôi luôn thấy mình: 


a) như là chú thế [dang] quy dinh; 

b) như là một ngôi sô ít hay đơn giản một cách trừu 
tượng; 

c) như là Möt và chinh nó trong tät cả moi, cái đa tạp 
mà tôi có ý thức, tức như cái gì đồng nhất; 

d) như là một cái gì phân biệt ¿ôi như là cái đang tư 
duy với tất cả những gì ở bên ngoài tôi. 


Phương pháp của Siêu hình học cô truyền được trình bày 
một cách đúng đắn khi bảo rằng nó đã đặt các phạm trù 
tương ứng hay các quy định-tư duy thay chỗ cho các quy 
định thường nghiệm trên đây, qua đó tạo ra bốn mệnh đề 


sau: 


a: linh hôn là bản thể, 

b: linh hồn là bản thể don giản [don tố]; 

c: linh hồn là đồng nhất về số lượng đối với mọi thời 
điểm khác nhau cúa sự hiện hữu của nó; 

d: nó ở trong mối quan hệ với cái gì mang tính không 
gian. 


Kant đã lưu ý đến sự sai lầm nơi bước chuyến này: đó là 
đã lẫn lộn hai loại quy định với nhau (vöng luân), nghĩa là, 
đã lẫn lộn các quy định thường nghiệm với các phạm trù; 
và việc suy luận từ các cái trước sang các cái sau, hay; nói 


dér Trong tiểu đoạn này, Hegel tóm lược phần được Kant gọi là “Các vöng luận 
của lý tính thuần tiy”. Xem Kant, Phe phán Ji tính thuần túy, Biện chứng pháp siêu 
nghiệm, quyển 2, chương I, A348-405 và B399-431, Sđd, Bùi Văn Nam Sơn, tr. 


651-739. 


182 


S125 


Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thử hai... (8837-601 


chung, việc thay các cái trước bằng các cái sau là hoàn 
toàn không thể biện minh được. Ta thấy răng sự Phê phán 
này không nói lên điều gì khác hơn là điều Hume đã lưu ý 
trong §39 trên đây, rằng các quy định-tư duy nói chung — 
sự phố biến và sự tät yếu — không được tìm thấy ‹ ở trong tri 
giác, răng cái thường nghiệm - về nội dung län hình thức — 
là khác với quy định của tư tưởng. 


Nếu cái thường nghiệm có nhiệm vụ chứng thực cho tư 
tưởng. thì điều cân thiệt là tư tưởng phải có thê được 
minh chứng ở trong những tri giác của chúng ta. 


- Trong công cuộc phê phán của Kant đối với môn tâm lý 
học siêu hình học (thuần lý], lý do duy nhất khiến (tính 
bản thê, tính đơn tô. tính động. nhất với chính mình và 
tính độc lập tự chu được bảo tôn trong quan hệ với thể 
giới vật chất không thể được gän cho linh hồn là vì: 
những quy định mà ý thức về linh hôn cho ta có kinh 
nghiệm về nó không phải đích xác là những quy định do 
tự duy Tạo ra vè nó. Nhưng. dựa theo sự trình bày trên 
đây (của ta]. bản thân Kant làm cho việc nhận thức nói 
chung. thậm chí cả kinh nghiệm chỉ là ở chỗ những ui 
giác của ta được suy tưởng. nghĩa là. những quy định 
thoat đầu thuộc ve trị giác. được chuyên hóa thành 
những quy định-tư duy. 


- Nhưng, phải kế là một thành công lớn của sự phê phán 
của Kant. đó là: việc triết lý về tỉnh thân đã được giải 
thoát khỏi những sw với [vê] linh hôn, giải thoát khỏi 
các phạm trü và, cùng với chúng. khỏi các câu hỏi về 
tính đơn tô hay tính phức hợp, tính var chất v.v... của 
linh hôn. 


- Nhưng. ngay cả với lý trí con người bình thường, kỳ 
cùng. khía cạnh đúng thật của tính không thê chấp nhận 
được của các hình thức này [tính đơn tô. tính bản the...] 
không phải là vì chúng là những ne tưởng mà đúng hơn. 
là vì những tu tưởng ấy — tự mình và cho mình — không 
chứa đựng chân lý. 


Phån thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Län trường thứ hai... (8837-60) /A3 


- Nếu tư tưởng và hiện tượng không hoàn toàn tương ứng 
với nhau. thì trước hết, ta phải lựa chọn: bên nào bị xem 
là có lỗi. Trong thuyết duy tâm của Kant, trong chừng 
mực liên quan đến cái lý tính. thì lỗi bị đẩy về phía tư 
tưởng: chủng sở dĩ bị xem là không thỏa ứng được vì 
chúng không tương ứng với những gì được tri giác, hay 
với một ý thức tự hạn chế trong khuôn khô của tri giác. 
khiến cho những tư tưởng này không được tìm thấy 
trong một ý thức thuộc loại ấy. Còn nội dung của tư 
tưởng. xét nơi chính GEM thì không được bàn đến ở 
đây. 


Giảng thêm: 


S126 


Về cơ bản, các vöng luân® là các suy luận sai läm; và sai lầm 
của chúng nằm ở chỗ áp dụng cùng một từ với nghĩa khác 
nhau ở trong hai tiên để. Theo Kant, phương pháp của Siêu 
hình học cổ truyền trong môn Tâm lý học thuẩn lý là dựa trên 
các võng luận thuộc loại này; nói chính xác hơn, ở đây, các 
quy định đơn thuần thường 'nghiệm về linh hôn được môn 
Tâm lý học này xem như là thuộc về linh hôn một cách tự- 
minh-va-cho-minh. 


Và chăng, điểu hoàn toàn đúng dän là: các thuộc tinh như tính 
đơn tố, tính bất biển v.v... không thể đem gán cho linh hổn, 
song không phải từ lý de ma Kant nêu ra, đó là qua đó lý tính 
ắt sẽ vượt ra khỏi giới hạn đã đành cho nó, trái lại, là vì các 
quy định trừu tượng như thế của giác tính là quá tổi đối với 
linh hổn, và linh hổn còn là cái gì hoàn toàn khác với cái đơn 
thuẩn đơn giản, bất biến v.v... Chẳng hạn, tuy linh hổn là sự 
dëng nhất đơn giản với chính mình, nhưng đồng thời linh 
hổn, với tư cách là cái gi hoạt động, lại tự phân biệt ở trong 
chính mình, trong khi cái gì chỉ là đơn giản, tức đơn giản theo 
kiểu trừu tượng thì, [cũng vì the] dëng thời là cái gì chết cứng. 


e dĩ net b 2 ` 
II me sich selbst ¿ on its own account: Ti Paralogismen ¿ paralogisms. 


184 Phän thứ nhất: Khoa học Lôgic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


- Qua việc phê phán Siêu hình học cổ truyển, Kant đã loại bỏ 
các thuộc tính ấy ra khỏi linh hổn và tỉnh thần; đó phải được 
xem là một kết quả lớn lao, nhưng, nơi ông, cái “tại sao” [lý 
do khiến ông làm như thế] lại là hoàn toàn sai läm. 


848 


2. Khi nỗ lực nhận thức về cái Vô-điều kiện của đối tượng 
thứ hai (§35), tức về thé giới, lý tính rơi vào các nghịch 
Den nghĩa là, rơi vào việc khẳng định hai mệnh đề đối 
lập về cùng một đối tượng, và nó thấy rằng mỗi mệnh đề 
trong cả hai phải được khẳng định Với sự tất yếu ngang 
nhau. Kết quả là: nội dung của “thế giới” này — mà các quy 
định của nó rơi vào sự mâu thuẫn như thế — không thể là 
tự thân mà chỉ có thể là hiện tượng mà thôi. Việc giải quyết 
[nghịch lý] cho thấy rằng mâu thuẫn không rơi vào trong 
đối tượng tự-mình-và-cho-minh, mà chỉ thuộc về lý tính và 
nhận thức cüa nó về đối tượng. 


Điều được trình bày minh nhiên ở đây là: chính bản thân 
nội dung, nói rõ hơn, chính các phạm trù, tự nơi chúng”, 
dẫn đến sự mâu thuẫn. Tư tưởng cho rằng sự mâu thuẫn — 
được thiết định bởi những quy định của giác tính nơi cái 
lý tính — là có tính bản chất và tất yếu, phải được xem 
như là một trong những bước tiến bộ quan trọng nhất và 
sâu sắc nhất của triệt học cận kim. Cách nhìn sâu sắc bao 
nhiêu thì sự giải quyết lại tầm thường bấy nhiêu; nó chỉ là 
một sự âu yêm đối với những sự vật ở trong thể giới. Vet 
nho của sự mâu thuẫn không được phép tôn tại ở trong 
bản chất của những gì ở trong the giới mà chi thuộc về lý 
tính tư duy, về bản chất của tỉnh thân. Ta tuyệt nhiên - 


Il Antinomien / antinomies; (b) für sich / on their own account. 


(8) Kant giới thiệu và bàn về bến nghịch lý nảy sinh từ Ý niệm thuần lý về “thé 
giới" trong Phê phản lý tính thuận túy, Biện chứng pháp siêu nghiệm, Quyên 2, 
Chương 2 (B432 và tiếp). Hegel bàn thêm về các nghịch lý này trong Các bài giảng 
về lịch sử triết học. 


Phân thứ nhật: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) i85 


không hè phan bác räng thé g giói [xuát hiên ra nhu] kiên 
tượng cho thäy những mâu thuẫn dói với tinh thần đang 
quan sát nó, - the giới hiện tượng nói ở đây là the giới 
như nó đang tồn tại cho tỉnh thần chủ quan. cho cam năng 
và giác tính. Nhưng, bây giờ, neu ta so sánh hän chất the 
giới với bản chát tỉnh thần, ta không khỏi ngạc nhiên 
trước khăng định khiêm tốn được de ra và được lặp di lặp 
lại một cách ngây thơ rằng không phải bản chất thể giới 

mà chính bản chất tır duy - tức lý tính - mới là cái có tính 
mâu thuẫn nội tại. Chẳng giúp ích được gi khi diễn tả 
điều này bằng cách nói răng lý tính chi rơi vào mâu thuẫn 
là do áp dung các phạm rù”, Bởi dàng nào cũng đã 
khẳng định răng việc áp dụng này là far yêu. và. dê nhận 
thức. lý tính chăng có các quy định nảo khác ngoài các 
phạm trù. Trong thực tế, nhận thức là tư duy làm công 
việc xác định") và là tư duy nhát định: néu ly tính chỉ là 
tư duy trống tông, không xác định. thì nó không tư duy gi 
hết. Nhưng, nêu kỳ cùng lý tính bị quy giảm vào sự đồng 
nhất trắng rồng ấy (xem mục § tiếp theo sau đây) thì. 
cũng kỳ cùng. nó sẽ may mắn được giải thoát khöt sự 
mâu thuẫn chỉ bằng cách hy sinh nhẹ nhàng tất cả mọi nội 
dung và thực chất. 


Ngoài ra cüng cần lưu ý rằng việc thiếu một sự xem xét 
sâu säc hơn ve các Nghịch lý đã khiến Kant chỉ nêu lên 
bốn Nghịch lý. Ông di den chüng bäng cäch tien-giä dinh 
bäng cäc pham trü giöng như ông đã làm đối với cái gọi 
là các võng luận. | Khi làm như thể, ông đi theo cung 
cách"? — về sau đã trở nên được yêu thích — đó là đặt 
những quy định của một đối tượng vào dưới một sơ đồ đã 
hoàn tất thay vì diễn dịch hay rút chúng ra từ Khái niệm. 
Các chỗ thiếu sót khác khi bàn về các nghịch lý [của 


D (NI begtimmende und bestimmtes Denken / determining and determinate 


thinking; © Manier / procedure. 


(119 Xem Kant, Phê phản lý tính thuần túy, B433, 448, 452. 


IRG Phân thử nhát: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hoi... (8837-60) 


Kant]. tôi đã có chỉ ra ở những đoạn thích hợp ở trong bộ 
Khoa học lögie cúa tôi!?®, 


- Điểm chính cần lưu ý là: Nghịch lý không chỉ được tìm 
thấy trong bốn déi tượng đặc thù được rút ra từ môn Vũ 
S128 trụ học [thuần lý] mà đúng hơn. ở trong moi đôi tượng 
thuộc moi chúng loại. trong mọi biêu tượng. khái niệm và 
ý niệm. Biết điều này và nhận thức những đối tượng trong 
đặc tính áy thuộc về phần bản chất [cốt yếu] cua nghiên 
cứu triết học; đặc tính nảy tạo nên cái sẽ tự xác định tiếp 
theo đây như là mômen biên chứng của tư duy lôgíc học. 


Giảng thêm: 


Quan điểm của Siêu hình học cổ truyển cho rằng, khi nhận 
thức rơi vào những sự mâu thuần, thì đó chỉ là một sự nhầm 
lẫn ngẫu nhiên và dựa trên một sai lãm chủ quan trong khi 
suy luận và lập luận. Ngược lại, theo Kant, việc rơi vào mâu 
thuẫn (các Nghịch lý) là nằm trong bản tính của bản thân tư 
duy, khi tư duy muốn nhận thức cái vô hạn. Nhưng, cho dù — 
như đã lưu ý ở mục §48 trên đây - việc vạch ra các Nghịch lý 
phải được xem là một bước tiến rất quan trọng của nhận thức 
triết học trong chừng mực qua đó thuyết giáo điều xơ cứng 
của nến Siêu hình học của giác tính bị đẹp bỏ và hướng sự 
chú ý đến vận động biện chứng của tư duy, thì dëng thời 
cũng phải nhận xét rằng, ở đây, Kant cũng đã dừng, lại ở kết 
quả đơn thuần phủ định, tiêu cực về tính không thể nhận thức 
được dëi với cái tự thân của sự vật, chứ không thâm nhập 
được vào việc nhận thức ý nghĩa đúng thật và khẳng định, 
tích cực về các Nghịch lý. Ý nghĩa đúng thật và khẳng định, 
tích cực của các Nghịch lý chính là ở chỗ: mọi cai hiện thực 
đều chứa đựng bên trong chúng những quy định đối lập, và, 
đo đó, nhận thức, và, chính xác hơn, thấu hiểu một đổi tượng 


1120) Xem Hegel. Khoa hoc bó gie (Đại Lôgic học]. tập 1 (Học thuyết về Tên tại), 
quyền 1. chương 1 (1812 và 1816). (Toàn tập, !!:] 13-20), 


Phân thứ nhát: Khoa học Lögie. B. Lập trưởng thú hơi... (S$37-601 157 


chung quy có nghĩa là có ý thức vê nó như về một nhất thể cụ 
thế của những quy định đối lập. Như đã cho thây trước đây, 
khi làm việc với nhận thức siêu hình học ve những đối tượng 
mà nó quan tâm, Siêu hình học cô truyển đã tiến hành công 
việc bằng cách sử dụng một loạt những quy định trừu tượng 
của giác tính và loại trừ những quy định đối lập lại với chúng, 
thì Kant, ngược lại, đã tìm cách chứng minh rằng các sự 
khäng định khác về nội dụng đổi lập cũng có thể được để ra 
để chống lại kết quả của phương pháp này với sự tất yếu và 
chính đáng không, thua kém. Khi trình bày các Nghịch lý này, 
Kant đã tự hạn chế trong môn Vũ trụ học của triết học cổ 
truyển, và trong sự tranh biện của ông chống lại nó, Kant đã 
lấy sơ đổ về các phạm trù làm cơ sở để tạo ra bốn Nghịch lý: 


- Nghịch lý thứ nhất liên quan đến câu hỏi: thế giới phải 
được suy tưởng như là bị giới hạn trong không gian và 
thời gian hay không; 


S129 - Nghịch lý ro hai bàn về song đế” phải chăng vật chất 
phải được xem là có thể phân chia đến vô tận hay được 
cấu thành từ những nguyên tử [bất khả phân]; 


- Nghịch lý tư ba liên quan đến sự đối lập giữa tự do và tất 
yếu, trong chừng mực câu hỏi được đặt ra là: liệu ở trong 
thế giới, tất cả đều phải được xem như là có điểu kiện bởi 
sự nối kết nhân quả hay liệu cũng có thể giả định một Bản 
chất tự do, nghĩa là các khởi điểm tuyệt đổi của hành động 
ở trong thế giới; : 


- Rôi sau cùng, thêm một Nghịch lý thứ tir nữa, đó là song 
để phải chăng thế giới có một nguyên nhân hay là không. 


- Phương pháp được ông sử dụng khi thảo luận về các 
Nghịch lý này là như sau: trước hết, ông xác lập các quy 


a ` iR 
® Dilemma ¿ dilemma. 


188 Phen thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thư hai... ($$37-60) 


định đối lập được chứa đựng trong chúng như là chính để 
và phan để và chung minh cả hai, nghĩa là tìm cách trình 
bày chúng, như là các kết quả tất yếu của sự suy niệm. | 
Khi làm như thể, ông cố ý chống lại sự cáo buộc rằng ông 
đã tìm đủ mọi mánh khỏe để đưa ra “luận cứ chứng 
minh” kiểu cua trạng sư [tức thiên vị, không khách quan]. 
Nhưng, trong thực tế, các luận cứ chứng minh được Kant 
nêu ra cho các chính để và phản để ấy phải được xem như 
là các luận cứ giả đơn thuần, bởi những gì phải được 
chứng minh thì đã được chứa đựng sẵn trong các tiển-giả 
định xuất phát và chỉ tạo ra vẻ ngoài của một sự trung giới 
thông qua phương pháp dài dòng, có tính phản chứng®' 
mà thôi. Nhưng dù sao, việc nêu ra các Nghịch lý này vẫn 
mãi mãi là một kết quả rất quan trọng và đáng ghi nhận 
của Triết học Phê phán, trong chừng mực qua đó (dù thoạt 
däu chỉ có tính chủ quan và trực tiếp) đã phát biểu lên 
được tính thống nhất thực sự của các quy định ấy, vốn đã 
bị giác tính bám chặt lấy trong sự tách rời của chúng. 
Chẳng hạn, trong Nghịch lý thứ nhất của các Nghịch lý vũ 
trụ học đã nêu, ta thấy rằng không gian và thời gian 
không chí được xem xét như là liên tục mà còn cả như là 
bất liên tục, gián đoạn nữa, trong khi Siêu hình học cổ 
truyền đã dừng lại ở tính liên tục đơn thuần và, theo đó, 
thế giới đã được xem như là không bị giới hạn trong 
không gian và thời gian. Hoàn toàn đúng rằng ta có thể đi 
ra khỏi bất kỳ một không gian nhất định nào cũng như bất 
kỳ thời gian nhất định nào, chỉ có điểu cũng không kém 
phần đúng đắn rằng không gian và thời gian chỉ là hiện 
thực thông qua tính [được] quy định (tức như là ở đây và 
bäy giờ), và rằng tính quy định này nằm trong chính Khái 
niệm của chúng. Điều ây cũng đúng cả cho các Nghịch lý 
còn lại, chẳng hạn, cho Nghịch lý về tw đo và tất yến, là cải, 


(a) apagogisch / apagogic (chứng minh gián tiếp bằng cách chỉ vạch ra chỗ không 
đúng của đối phương chu khôn: tự chứng minh được một cách thuyết phục). 


Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trưởng thứ hai... t$ÿ37-60) 189 


S130 


(2) 


3. 


ideelle 7 


xét kỹ hơn, có tình hình là: những, gì giác tính hiểu về tự 
do và tất yếu, trong thực tế, chỉ là các mômen mang tính ý 
thể"! của sự tự do đúng thật và của sự tất yếu đúng thật, 
và cả hai sẽ không có chân lý trong khi bị tách rời khỏi 
nhau. 


§49 


Đối tượng thứ ba của lý tính là Thượng để (xem §36); 
Thượng để phải được nhận thức, nghĩa là phải được quy 
định bang tw duy. Nhưng, như là sự đối lập lại với sự döng 
nhät don giản, mọi quy định đối với giác tính chỉ là một sự 
hạn chế, tức là, một sự phủ định xét như là sự phủ định. | 
Cho nên, mọi [tính] thực tại chỉ có thể được năm lẫy khi 
không có sự hạn chế nào, tức, được nắm lấy một cách bắt 
định: [không được quy định]; và Thượng để, xét như là 
tông thể của mọi thực tại hay như cái Bản chất thực tồn tối 
cao, trở thành sự ừu tượng don giản, trong khi quy định 
duy nhất còn lại cho Thượng để chỉ còn là quy định tuyệt 
đối trùu tượng, đó là sự fön tại. Sự đồng nhất trừu tượng — 
ở đây cũng được gọi là “khái niệm” — và sự tôn tại là hai 
mômen mà lý tính tìm cách hợp nhất lại; sự hợp nhất này 
là Ý thë của lý tinh”. 


§50 


Có hai con đường hay hai hình thức để đạt được sự hợp 
nhất này: hoặc có thế bắt đầu từ sự fön tại [của thé giỏi] rôi 
từ đó quá độ tién lên đến cái ën trọng của tw duy 
(Thượng de], hoặc ngược lại, sự quá độ có thể được thực 
hiện xuất phát từ cái trừu tượng đến sự tồn tại. 


ideal (một mömen ở trong Y niệm / Idee): 1b) das Ideal / the Ideal 


(Thượng đế]. 


2 Kant bàn về Thượng dé như là "H thé của lý tinh thuần túy". Xem Phê phản lí 
tính thuận túy. Biện chứng pháp siêu nghiệm, Quyền II, Chương 111 (B595 và tiếp: 
nhất là B604). 


190 Phân thứ nhất: Khoa học Lôgic. B. Lip trưởng thi hai... (883 7-60 


Nếu bắt đầu với sự tồn tại, thì sự tòn tại này, như là cái 
trực tiếp, thể hiện ra như là một sự tồn tại được quy định 
một cách đa tạp đến vô tận, như là một thế giới với tẤt cả 
sự phong phú của nó. Thé giới này có thể được xác định rõ 
hơn như là một sự tập hợp của nhiều cái bất bien nói 
chung đến vô tận (trong luận cứ chứng minh vå tru hoc [vè 
sự hiện hữu của Thượng đề) hoặc như là một tập hợp của 
nhiều muc đích và nhiều mối quan hệ „hợp trực dich (trong 
luận cứ chứng minh thân học-vật lý le: 


- Tư duy về sự tồn tại phong phú này có nghĩa là gạt bỏ hình 
thức của những tính cả biệt và bất tất ra khỏi nó, và năm 
bắt?” nó như là một tồn tại phổ biến, tất yếu tự-mình-và- 
cho-minh, tw-quy định và hoạt động chú động phù hợp 
với những mục đích phố biến và khác với sự tập hợp ngäu 
nhiên và cá biệt kia, [có nghĩa là], nắm bắt nó như là 
Thượng de. 


- Sự phê phán [của Kant] đối với cách làm này chủ yếu là 
chống lại việc nó là một sự suy luận, một sự quá đột) [fir 
một sự tồn tại này (của thể giới) sang một sự tồn tại khác 
(của Thượng dë. Vì lẽ những mi ‚ec của ta, xét như 
những tri giác nơi bản thân chúng”, và sự hôn hợp của 
chúng, tức: thế giới, không hề cho thấy tính phổ. biến được 
rút ra từ việc tây sạch hết nội dung [đa tạp] ây bằng tư 
duy, nên tính phố biến này không hề. được biện minh bới 
quan niệm thường nghiệm như thế về thế giới. Việc nâng 
tư tưởng lên [bằng cách di] từ biểu tượng thường nghiệm 
vè thế giới đến Thượng để cũng đi ngược lại quan điểm của 
David Hume (giống như với các võng luận trước đây, xem 
§47) - tức quan điểm cho rằng fır duy về những tri giác của 


Le 
tạ) 


ta) r id) 


: Me S2 : €) : Set 
assen "to grasp. grasping; } tätig ¿ activ; E Übergang ¿ transition. passage: 
an ihnen als solchen ¿ as such and in themselves. 


2 à ` { + 28 : Š 
Weit? "luận cứ chứng minh vũ trụ học”, xem Kant, Phê pháa JN tinh thudn Hiv, 


Biện chứng pháp siêu nghiệm. Quyền 2, Chương 3, mục 5: và "luận cử chứng minh 
thần học-vật Iý“ (hay còn gọi là luận cứ chứng mình mục đích luận), xem mục 6 tiếp 
theo. Phè phán lý tính thuần ty. B631-658. 


Phản thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trưởng thú hai... (8837-60; 191 


ta là không thê cháp nhận được, nghĩa là, không thể rút ra 
cái phố bien và cái Ất yếu từ những tri giác này. 


Vi con người là hữu the tư duy. nên lý trí con người 
lành mạnh cũng như triết học deu không thê từ bỏ việc 
tự nâng mình lên từ cái nhìn thường nghiệm về thé giới 
đến Thượng đế. Việc nâng lên này không cỏ cơ sở nào 
khác hơn là sự xem xét the giới bằng me duy chứ không 
phải chỉ bằng giác quan như thú vật. Bán chất. han thê, 
quyên năng phö bien và sự quy định mục dich của thé 
giới hiện điện cho tư duy và chi cho tu duy mà thôi. Cái 
gọi là các luận cứ chứng minh vệ sự hiện hữu cúa 
Thượng dé chỉ nên hiểu là các sự trình bày và phân tích 
ve cuộc hành trình nội tâm của tỉnh thâm: đó là một 
cuộc hành trình mang tính zr duy và nó tư duy về cải 
cảm tính. Việc näng tư duy lên khỏi cái cảm tính, việc 
tư duy di ra khoi cái hữu hạn dé đến cái vô hạn. bước 
nháy cắt đứt chuỗi cảm tính sang cái Siêu-cảm tính, tät 
cả các điều ấy là bản thân tư duy và bước chuyển này 
chị là tu duy mà thôi, Bảo rằng bước chuyên này không 
nên diễn ra thì cũng có nghĩa là báo rằng không được tư 
duy. Trong thực tế, thú vật không làm bước chuyển như 
thé; chúng đứng yên trong cảm giác và trực quan cam 
tính. vì thể, chúng không có tôn giáo. Nói chung cũng 
như nói riêng, có thể có hai nhận xét về sự phê phán này 
đối với việc nâng tư duy lên khỏi cải cảm tính. Thir 
nhất. khi việc nâng lên này mang hinh thúc của suy luận 
(cái gọi là các luôn cứ chứng minh về sự hiện hữu của 
Thượng de), điểm xuất phát bao giờ cũng là cách nhìn 
về thé g giói như là được quy định một cách näo đó thành 
một hỗn hợp của những cái bất tất hay của những mục 
đích và những quan hệ hợp mục đích. Trong tư duy, khi 
nó xây dựng các suy luận, điểm xuất phát này dường 
như vẫn mãi là và còn cứ là nên tung vững chắc: nền 
tảng này cũng mang tính thường nghiệm giông nhu ban 
thân chät liệu xuât phát [the giới cảm tính båt tät]. Bằng 
cách ấy. mỗi quan hệ giữa điểm xuất phát với đích đến 
được hình dung chỉ như là một mỗi quan hệ khäng định, 
như một sự suy luận tử môr [thực tại] đang và mãi tòn 
tại với một [thực tại] khác cững tồn tại như thế. Nhưng. 


192 


ta) 


. Gehalt ¿ import: II Schein 7 semblance: © Vermittlung / mediation: 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lógic. B. Lập mường thứ hai... (8837-60) 


quả là một sai lầm lớn khi muốn nhận thức vè bản tính 
của tư đuy' chỉ trong hình thức này của giác tính. Đúng 
hơn. tư duy về thể giới thường nghiệm có nghĩa cơ bản 
là cải bién hình thức thường nghiệm này của thé giới và 
biến hình thức ấy thành một cái phổ biến; nghĩa là tư 
duy cũng đồng thời tiến hành một hoạt động phu định 
đối với nền tảng nói trên; và, chất liệu được tri giác, một 
khi được quy định bằng tính phổ biến, không còn đứng 
nguyên trong hình thái thường nghiệm đầu tiên của nó 
nữa. Với việc rút bẻ và phu định lớp vỏ. nội dung thực 
chất? bên trong của những gì được tri giác mới được 
nêu bật lên (xem §§13. 23). Sở dĩ các luận cứ chứng 
minh siêu hình học về sự hiện hữu của Thượng để là 
những lý giải và mô tả thiếu sót về việc nâng tỉnh thần 
lên khỏi thế giới để đến với Thượng để là vì chúng 
không diễn đạt được. hay đúng hơn, không nêu bật được 
cái mômen của sự phu định vốn bao hàm trong, việc 
nâng lên này, bởi khi cho rằng thé giới là bất rất thì 
cũng ngụ ý rằng nó chỉ là một cái sa doe, cái hiện 
tượng, cải vô hiệu và vô nghĩa tu-minh-va-cho-minh. Y 
nghĩa của việc nâng lên này của tinh thần là: tuy the giới 
được EH cho sự tổn tại. nhưng tòn tại ấy chỉ là ve 
ngoài”) chứ không phải là tôn tại đúng thật. không phải 
là chân lý tuyệt đối: vì. chân lý tuyệt dói là ở phía bên 
kia hiện tượng bên ngoài ấy, và chỉ ở bên trong Thượng 
để, và chỉ duy Thượng để mới là sự tồn tại đúng thật. 
Trong khi việc nâng lên này là bước quá độ và sự trưng 
giới thì nó cũng đồng thời là việc vượt bỏ bước quá độ 
vả sự trung giới, bởi. cái qua đó Thượng để tưởng như 
có thể được trung giới, tức thể giới, thì đúng hơn được 
xem lả cái vô hiệu và vô nghĩa: chỉ có tính vô hiệu vô 
nghĩa!” này của sự fön tại của thé giới là đường dây của 
việc nâng lên khiến cho cái làm nhiệm vụ trung giới 
cũng tiêu biến, và, trong sự trung giới này, bán thân sự 
trung giới bị thù tiêu [hay vượt bo]. 


II 


Nichtigkeit ¿ nullity: null and void; Kei aufgehoben / sublated. 


Phan thứ nhất: Khoa hoc Lógic. B. Lập trường thứ hai... ($ÿ37-60) 193 


- Trong khi đả phá cách thức tién hành các luận cứ chứng 
minh nói trên của giác tinh, Jacobi tập trung chủ yêu 
S133 vào mỗi quan hệ [giữa thể giới và Thượng để] được năm 
bắt như là môi quan hệ chỉ có tính khẳng định giống như 
méi quan hệ giữa hai cái đang tòn tại", ông đã phán bác 
đúng đắn rằng trong phương pháp này, các điều kiện 
(thế giới) được tìm ra cho cái Vô-điều kiện, và rằng, 
bằng cách này. cái Vô hạn (Thượng đề) được hình dung 
như | là cá cơ xơ và phụ thuộc [vào cải hữu hạn]. Thật ra, 
ngay ban thân việc nâng lên nảy — như nó dien ra trong 
tỉnh thần -- đã cải chính vẻ vẻ ngoài này: hay nói đúng 
hon. toàn bộ nội dung thực chất cua nó là sự cải chính 
vẻ ngoài Ấy. The nhưng. Jacobi đã không nhận ra bản 
tính đúng thật của tư duy căn cơ. {đó là:] trong sự trung 
giới của nó. nó xượt bó bản thân sự trung giới: và do đó. 
Jacobi đã phạm sai lầm khi xem sự phản bác đúng dän 
của ông đối với giác tính chi đơn thuän suy niệm như là 
sự phản bác đối với tư duy nói chung — và. do đó. cả với 

tư duy của fr nh. 


DE làm rõ việc bỏ qua mômen phy định, ta có thể | äy 
việc phê phán học thuyết Spinoza là thuyết phiếm thần 
và thuyết vô thần làm ví dụ. Ban the tuyệt đối. của 
Spinoza đúng là chưa phải Tỉnh thần tuyệt đối. và cũng 
đúng khi ta đòi hỏi rằng Thượng đề phải được xác định 
như là Tinh thần tuyệt đối. Thế nhưng, nếu sự quy định 
của Spinoza bị hình dung như thể ông trộn lẫn Thượng 
để với giới tự nhiên. với thế giới hữu hạn và biến thế 
giới thành Thượng đề, thì qua đó đã tiền- -giä định rằng 
thế g giới hữu nan có hiện thực đúng thật, có // thực tại 
khäng định”. Với tin- -giả định như thế. sự thông nhất 
giữa Thượng đề và thế giới ngụ ý răng cả Thượng. để 
cũng bị hoàn toàn hữu hạn hóa và bị hạ thấp xuống 
thành tính đa tạp ngoại tại, đơn thuần hữu hạn của sự 
hiện hữu. [Có hai điều phan bác lại cách lý giải ấy:] [thứ 
nhất:] Độc lập với việc Spinoza không hê định nghĩa 


Il Zwei Seienden / two beings: P affirmative Realität / aflirmative reality. 


194 Phản thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... 1$837-60) 


Thượng đề như là sự thống nhất giữa Thượng de và the 
giới mà như là sự thông nhất giữa Dr duy và quảng tính 
(thế giới vật chất). thì, [thử hai là], ngay sự thống nhất 
này cũng đã ngụ ý — cho dù có được hieu theo cách hét 
sức vụng về trên đây ~ rằng, ngược hän lại. the giới. 
trong hệ thống Spinoza, được xác định như là một hiện 
S134 tượng đơn thuân không có tính thực tại đúng thật. khiến 
cho hệ thống này lẽ ra phải được xem là (huyết vô-vũ 
rail [hơn là thuyết vô ën)? 3). Dù sao. một triết học 
khẳng định rằng Thượng de, và chi có Thượng de, là sön 
tai thì cũng không thể bảo là thuyết vô thần được. Vå 
chăng. ta vẫn dành chữ “tôn giáo” ca cho những dân tộc 
tôn thờ khi, bò. tượng đá. tượng đồng v.v... Nhưng. Hen 
trong phuong thire hinh dung bäng Biểu: tượng này” 
cũng khó làm cho người ta từ bỏ tiên giả định — vôn là 
đặc điểm riêng của phương thức ấy - rằng sự hỗn hợp 
này của họ về tính hữu hạn — được gọi là ' the giới” — có 
tính thực tại hiện thực, Với lỗi hình dung này, báo 
rằng “không có thế giỏi” là điều hoàn toàn vô lý hay ít 
ra là ít vô lý hơn khi người ta có thể nghĩ trong đầu răng, 
"không có Thượng đế”. Người ta dë dàng tin - dù chăng 
vẻ vang gì cho chính họ — vào một hệ thông [triết học] 


: “—— 
Il Akosmismus / acosmism; (b) Aber im Sinne der Vorstellung / But within this 
representational mode; © wirkliche Realität / actual reality. 


(Sat: “thuyết vỏ-vũ tru” / Akosmis.rws: (tù gốc Hy Lạp: akosmos: "Vô trật tự”, 


"không có thế giới"). Là học thuyết tôn giáo và triết học phủ nhận sự hiện hữu độc 
lập-tự chủ của toàn bộ thực tại, tức của toàn bộ những đôi tượng hữu hạn. Theo đó, 
chỉ có Thượng để, tức một Hữu thể siêu việt, mới là “hiện thực” theo nghĩa tuyệt 
dói, còn thế giới chi là một hình thức xuất hiện không độc lập-tự chủ cúa Hữu thể 
tuyệt đối. Theo Hegel, thuyết phiếm thần của Spinoza là thuyết vô-vũ trụ, vì trong, 
đó Thượng để là thực tại duy nhất, còn thé giới của những, đối tượng hữu hạn không 
có tính thực tại và tính hiện thực tuyệt đối. Sau đây là một số phát biểu khá mơ hö 
của Spinoz a trong quyển Ethica (Đạo đức học): Thượng đế, hay Bản thể. bao gồm 
tùy thể vô hạn, mỗi cái điễn tả bản chất vĩnh cửu vå vô hạn. Nhưng. Spinoza chỉ nêu 

"hai tùy thể”: tư tưởng là một tùy thể của Thượng đề; quảng tính là một tùy thể của 
Thượng đề. Ông nói thêm: “Mọi tùy thế mà Bản thể có thì bao giờ cũng có chung, 
không có tùy thể nào sinh ra tùy thể nào” và "Bản thể tư duy và bản thể có quảng 
tính là một và cùng một Bản thê. được hiểu khi thì đưới tùy thể này, khi thì dưới tùy 
thể khác” (Ethica, 2.7). 


Phân thứ nhật: Khoa học Lögic. B. Lập trường thứ hai... (t\$37-60) 195 


S135 


phủ nhận Thượng dé hơn là phủ nhận thế giới; họ thấy 
dễ hiu hơn khi Thượng dé bị phủ nhận chứ không phải 
là thế giới. 


Nhận xét / hai liên quan đến việc phê phán nói dung 
thực chất mà sự nâng lên của tư duy thoạt đầu đã thu 
hoạch được. Nội dung này, nếu nó chi gồm những quy 
định như là: bản the của thé giới; bản chất tát yêu của 
nó, một nguyên nhân hợp mục đích đặt định và hướng 
dan nó v.v... thì ¡ quả là không tương xứng với những gì 
được hiểu hay cần được hiểu về chữ ` 'Thượng để”. Tuy 
nhiên. neu tạm gät sang một bên cách thức tien-giä dinh 
này về một hình dung như thế về Thượng de cũng như 
việc đánh giá vẻ kết quả dựa theo tiền- -giá định ây, các 
quy định trên đây quả thật cũng đã có một giá trị lớn và 
là các mômen tất yêu trong Ý niệm vè Thượng de. Thế 
nhưng. néu ta muôn đi theo con đường ấy để mang lại 
được một nội dung thực chất cho tư duy trong sự quy 
định đúng thật của nó, tức Ý niệm đúng thật về Thượng 
de, thì ta không được phép chọn điểm xuất phát từ một 
nội dung thứ yêu như thé. Những sự vật đơn thuần bắt 
tất của thế giới là một sự quy định quả trừu tượng. 
Những hình thải hữu cơ và những quy định mục đích 
của chúng [còn] thuộc về một phạm vi cao hơn, đó là sự 
sống. Chí có điều, việc xem xét giới tự nhiên có sự sống 
và việc đặt những sự vật hiện có vào mối quan hệ với 
những mục đích có thể bị làm ô nhiễm bởi tinh tầm 
thường nhỏ mọn của những mục đích và những quan hệ 
có tính mục đích của chúng. cho nên. trong thực tế, bản 
thân giới tự nhiên đơn thuận có sự sông cũng chưa phải 
là cát gì de từ đó có thể năm bắt được sự quy định đúng 
thật về Y niệm Thượng dé. | Thượng để là cái gì nhiều 
hơn sự sống; Thượng de là Tình thân. Chỉ duy có bản 
tính tỉnh thân mới là diem xuất phái xứng đáng nhất và 
đúng thật nhất đối với tư duy vẻ cái Tuyệt döi, trong 
chừng mực tư duy chọn một điểm xuất phát và muốn có 
một điểm xuất phát thiết cận nhät®. 


Il Aen nächsten Ausganspunkt / the closest starting point. 


196 Phân thứ nhát: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


851 


Con đường khác của sự hop nhất [xem lại đầu 850], qua đó 
Ý thể [khái niệm của lý tính về Thượng ae] dwoc hinh 
thành nên, di từ cái un tượng của tw duy tiến tới sự quy 
định nơi đó chỉ duy nhất còn lại sự tồn tại mà thôi; đó 
chính là /uän cứ chứng minh bản thể học về sự hiện hữu 
của Thượng de. Sự đối lập xuất hiện ở đây là sự đối lập 
giữa tr duy và tôn tai, bởi trong con đường thứ nhất [luận 
cứ vũ trụ học và luận cứ thần học vật lý], sự rôn roi là có 
chung ở cả hai phía, và sự đối lập [trong các trường hợp 
åy] chỉ là sự đối lập liên quan đến cái bị cá biệt hóa và cái 
phổ biến. Những gì giác tính phản đối con đường khác này 
thì tự nó cũng chính là điều đã vừa nêu ở trên, đó là: giống 
như cái phö biến không thể biện diện ở trong cái thường 
nghiệm, thì ngược lại cũng thế, trong cái phố biến [Y thể về 
Thượng de] cũng không thể chứa đựng cái [tồn tai] nhất 
định; và cái nhất định ấy ở đây là sự tồn tại. Hay nói cách 
khác, sự “tồn tại” không thế được rút ra hay được nhân 
tích ra từ khái niệm. 


Lý do tại sao sự phê phán của Kant đối với luận cử 
chứng minh bản thê học đã được tiếp thu và tán thành 
với sự thuận lợi vô điều kiện rõ ràng là do Kant đã dùng 
ví dụ về một trăm đồng Taler?” để làm rõ sự di biệt 
giữa tư duy và tòn tại. | Về mặt khái niệm. một trăm 
dòng Taler vẫn là một trăm đồng Taler dù nó là khả hữu 


29 Taler: don vị tiền cô của Đức vào thể ky 18 (thời Kant). KD Kant, Phé phán ft 
tính thuần túy. Biện chứng pháp siêu nghiệm, Quyền II, Chưởng 111, tiết 4: Phê phán 
luận cứ bản thể học (B620 và tiếp). Về “một trăm đồng Taler". xem R627:... "Và 
như vậy, cái hiện thực [về mặt phân tích lôgíc] không chứa đựng cái gì nhiều hơn là 
cái đơn thuần có thể có. Một trăm đồng Taler hiện thực không chứa đựng cái gi 
nhiều hơn một trăm đồng có thể có [- .] Nhưng, trong tình trạng tài sản của tôi, khi 
có một trăm đồng Taler thật, tôi giàu hơn là khi chỉ có khái niệm đơn thuần về 
chúng (tức là chỉ có khái niệm về khả thê của chüng!). Bởi (...) sự tòn tại [thực] của 
chúng ở bên ngoài khái niệm của tôi không hè làm tăng thêm gì cho bản thân một 
trăm đồng Taler diege suv tưởng cả" 


Phần thự nhật: Khoa học Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8$37-60) 197 


Re 
— 
LA 


hay hiện thực, nhưng nó chi tạo nên một sự di biệt cơ 
bản cho tình trạng tài sán cxa (ôi mà thôi. 


Không có gì rõ ràng hơn sự kiện: những gì tôi tư duy 
hay hình dung thì chưa phải là hiện thực: nghĩa là. 
không có gì rõ ràng hơn sự kiện: biểu tượng [sản phâm 


của sự hình dung] hay cả khái niệm nữa deu không đủ 


dè trở thành sự tồn tại. 


Việc gọi những thứ như “một trăm đồng Taler“ là một 
“khái niệm” tuy đúng là một sự "man rg”, nhưng độc 
lập với việc ấy. những ai luôn lập đi lặp lại trong phản 
bác của họ chẳng lại Ý niệm triết học khi cho răng ze 
duy và tön tại là di biệt chắc hän dä tien- -giả định ngay 
từ đầu rằng những triết gia cũng quá quen thuộc với sự 
kiện ấy: thử hỏi trong thực tế còn có một kiến thức nào 
tầm thường và hiển nhiên hơn thé? Song, ta cùng phäi 
luôn ghi nhớ rằng khi ta nói về "Thượng đế”, ta quy 
chiếu đến một đói tượng thuộc loại hoàn toàn khác với 
một trăm đồng Taler hay với hat kỳ một khái niêm. một 
biểu tượng đặc thù nào khác, với bát kỳ tên gọi nào. 
Trong thực tế. tất cả mọi cái hữu hạn đều có đặc điểm 
và chỉ có đặc điểm sau đây: sự hiện hữu cua nó là khác 
với Khái niêm của no. Ngược lại. Thượng để đứt khoát 
phải là cái g chỉ có thể “được suy tượng như là dung 
hiện hữu “3 mà thôi, là nơi Khái niệm bao hàm sự tôn 
tại ở bên trong nó. Chính sự thống nhất của Khải niệm 
và sự tổn tại mới tạo nên Khái niệm về Thượng đề. 


(125) 


Hegel đặt các chữ "được suy tưởng nhie là đang hiện hitu” w ong däu nyoäc và 


in nghiêng cớ lẽ là do ông trích dẫn từ câu sau đây của Spinoza (xem Chú thích của 


Hegel cho $76): . 


“eujus natura non potest concipi nisi existens” [latinh: ... “mà 


ban tinh tu nhiên < của nó không thể được quan niệm cách nào khác ngoại trừ như là 
đang hiện bau"), Như thé, rõ ràng Hegel ủng hộ quan niệm của Spinoza (và 
Descartes như sẽ thäy ở $76) và chống lại sự phê phán luận cứ bản thẻ học của Kant. 
Xem DE en lý tinh thuần tùy, Chú giải dẫn nhập của Bùi Văn Nam Son, 13.3.2, 


tr. 962 


198 


S137 


Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập tường thứ hai... (8837-60) 


Tắt nhiên, đầy vẫn còn là một sự quy định hình thức về 
Thượng dé. vì thế, trong thực tế, mới chỉ chứa đựng bản 
tính tự nhiên của bàn thân Khái niệm mà thôi. The 
nhưng. thật dë nhận thấy rằng ngay cả khi được hiểu 
theo nghĩa hoàn toàn trừu tượng thì khái niệm [vón] bao 
hàm tôn tại ờ bên trong nó. Vì lẽ. Khái niệm. dù có thể 
được tiếp tục quy định như thế nào đi nữa. thì bản thân 
nó ít ra cũng là mỗi quan hệ trực tiếp với chính nó nảy 
sinh bởi việc vượt bỏ sự trung giới của nó, và tòn tai 
không gi khác hơn là điều này. 


Tất nhiên, người ta có thể bảo rằng thật kỳ khôi khi chỗ 
uyên áo nhất của Tinh thần. [tức] Khái niệm hay thậm 
chí cái Tôi hoặc cao hơn hết là cái toàn thể cụ the là 
Thượng để lại không đủ phong phú đến nỗi phải chứa 
đựng trong lòng nó một quy định nghèo nàn như là sự 
tốn tai. bởi tôn tại đúng là quy định nghèo nàn nhất và 
trừu tượng nhất trong mọi quy định. Đối với tư tưởng, 
quả không có gì có thê nghèo nàn hơn về nội dung thực 
chất cho bằng sự tên tai. Có lẽ chỉ có sự hình dung khi 
ta nghe đến chữ "tồn tại”. tức đến sự hiện hữu cam tính. 
ngoại tại (giống như sự hiện hữu của tờ giấy tôi đang có 
trước mặt tôi đây) là nghèo nàn hơn mà thôi, nhưng [ở 
đây] thật ra ta không hề muốn nói đến sự hiện hữu cảm 
tính của một sự vật bị hạn chế và phù du như the. 


- Và chăng, nhận xét thậm tầm thường của sự Phê phán 


rằng tư tưởng và tôn tại là khác nhau cùng lắm chỉ có 
thể cản trở chứ không hè xóa bỏ được sự vận động của 
tỉnh thần ‚con người đi từ fır trởng về Thượng để đến sự 
xác tín rằng Thượng để sön tai. Thật thế, bước quá độ 
này và tính tuyệt đối không thể tách rời giữa tu tượng về 
Thượng để và sự tồn tại của Thượng để cũng đã khôi 


phục lại vị trí chính đáng của nó ở trong quan niệm về 


“cải biết trực tiếp ' hay trong "đức tin” mà ta sẽ đề cập 
đến sau [xem $61 và tiếp]. 


Phân thứ nhật: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hơi... (8837-60) 199 


§52 


Đối với tư duy đi theo con đường này [luận cứ bản thể 
học], cho dù nó có đạt đến điểm cao nhất thì nk quy định 
vẫn mãi là cái gì ngoại tại, và nó vẫn chỉ đơn thuần là pr 
duy trừu tượng dù bao giờ cũng được gọi ở đây là “(ý tinh”. 
Kết quá là: “lý tính” này chẳng mang lại được gì ngoài sự 
thống nhất hình thức nhằm đơn gián hóa và hệ thống hóa 
những kinh nghiệm; no ia một bô Chuẩn tắc" chứ không 
phải là một bô Công cu” ` về chân lý; nó không thể mang lại 
một học thuy&f® về cái Vô hạn mà chỉ cung cấp một sự Phê 
phán về nhận thức "”” Sự Phê phán này, xét đến kỳ cùng, 
chi bao gồm sự cam kết rằng tư duy, bên trong bản thân 
nó, chỉ là sự thống nhất bất định và là sự hogt động của sự 
thông nhất bất định này mà thâi. 


Giảng thêm: 


Tất nhiên, Kant đã hiểu lý tính như là quan năng về cái Vô- 
điều kiện, nhưng khi lý tính bị quy giảm đơn thuần thành sự 
döng nhất trừu tượng, thì đó đồng thời cũng là việc từ khước 
tính vô-điểu kiện của mình, và bấy giờ, trong thực tế, lý tính 
không còn gì khác hơn là giác tính trống rỗng. Lý tính chi là 
vö-di&u kiện khi nó không bị quy định từ bên ngoài bởi một 
nội dung xa lạ với nó, mà đúng hơn, tự quy định chính mình 


(® Kanon ý canon: bộ Chuẩn tắc nhằm dè ra các nguyên tắc tiên nghiệm để ràng 


buộc lý tinh phải sử dụng đúng dän một quan năng nhận thức, chứ không để mo 
rộng nhận thức: ws Organon / organon: bộ Công cụ (phương pháp) là tổng thể các 
nguyên tắc nhờ đỏ mọi nhận thức thuần túy có thể được hình thành và mang lại cho 
ta (xem Kant. Phé phản IC tính thuần tiv, B823 và tiếp): (9 Doktrin / doctrine: "học 
thuyết có hệ thống” về một đối tượng sau khi đã được phê phán (xem P hé phán Jr 
tinh thuân tuy, B303, 869). 


1126) xem Kant, Phê phán lý tỉnh thuần túy, Dẫn nhập, mục 7, B24-26. 


200 


S138 


b) 


Phân thử nhất: Khoa học Lôgïc. B. tận trưởng thứ hai. (37-60) 


và qua đó, ở-trong-nhà nơi chính nội dung của mình“! Thế 
nhưng, theo Kant, hoạt động của lý tính rõ ràng chỉ ở việc hệ 
thống hóa chất liệu được tri giác mang lại bằng cách áp dung 
các phạm trù, nghĩa là, ở việc mang nó vào một trật tự ngoại 
tại, và, do đó, nguyên tắc của nó [của lý tính] chi còn đơn 
thuần là nguyên tắc về sự không mâu thuẫn mà thôi. 


§53 


Lý tính thực hành?” được [Kant] nắm bắt như là ý chí tự 
quy định chính mình; và nó làm điều ấy bằng một cách phö 
biển, tức, như là ý chí [đang] me duy. Lý tính thực hành có 
nhiệm vụ mang lại những quy luật khách quan, có tính 
mệnh lệnh về Tự do, nghĩa là, những quy luật nói lên 
những gì phải dien ra. Sự biện minh rằng ở đây, tư duy 
được giá định như là hoạt động te quy định một cách khách 
quan (nghĩa là, trong thực tế, như một “ý tinh” đúng 
nghĩa), được thiết định trong việc: sự tự do thực hành có 
thể được chứng mình bằng kinh nghiệm, tức, được chứng 
minh ở trong hiện tượng của Tự-ý thức''””, Chöng lại kinh 
nghiệm này ở trong M thức, có đủ thứ luận cứ (cũng từ kinh 
nghiệm) do thuyết tất định mang lại, nhất là sự quy nạp 
hoài nghỉ chủ nghĩa (kê cả của Hume) về tinh khác biệt vô 
tân trong những gi con người xem là công chính và nghĩa 
vụ, tức trong những quy luật lẽ ra phải là khách quan của 
sự Tự do. 


(a) 


st) in ihrem Inhalt bei sich selbst £ at home with itself in its content; 


tb) 


Widerspruchslosigkeit / noncontradiction. 


CA vom 1. Kant, Phê phán hi tính thực hành / Kritik der praktischen Vernunft, Bùi 
Văn Nam Sơn dịch và chú giải, NXB Trí thức. 2007. 


2 Ri ca d A T F. Pe E E 
Œ?# Am chỉ quan niệm về "Sự kiện (hiển nhiên} của tý tính” (Faktum der 
Fernunft), tức ta bắt gặp sự hiện diện của quy luật luân lý ở bên trong ta. Xem Phe 
phán lý tính thực hành, A9. 


Phần thir nhất: Khoa học Logic, B. Lip trưởng thử hai... (8837-605 307 


§54 


Một lần nữa, những gì được tu duy thực hành biến thành 
quy luật của nó, với tư cách là tiêu chuẩn cho sur tw-quy 
định nội tại của mình, rút cục cũng chăng còn lại gì ngoài 
sự đồng nhất trừu tượng giống hệt như trước đây của giác 
tính, nghĩa là: trong sự quy định này, phái không được có 
sự mâu thuẫn; vì thé, lý tính trc hành không. đi ra khỏi 
chủ nghĩa hình thức vốn đã được giả định là tiếng nói sau 
cùng của lý tính Je thuyét. 


Thé nhưng. lý tính thực hành này thiết định quy dinh 
phổ bien - tức sự Thiện — không chỉ ở bên trong (nội 
tám của nó, mà còn — đúng nghĩa là "thực hành” — đòi 
hỏi rằng sự Thiện cũng phải có sự hiện hữu [thực tế] ở 
trong thé g giới, phải có tính khách quan ngoại tại. nghĩa 
là. đòi hỏi rằng tư tưởng không chỉ có tính cAr yuan mà 
còn là hoàn toàn khách quan nữa. Ta sẽ bàn sau về định 
đề này của lý tính thực hành. 


Giảng thêm: 


(a 


1 weltliches Dasein habe / 


Dieu bi Kant phù nhận dëi với lý tính lý thuyết — tức sự tự 
quy định tự do của lý tính - được Kant đành cho lý tính thực 
hanh. Đây chính là phương, diện của triết học Kant đã nhận 
được sự ái mộ lớn lao và, tất nhiên, là hoàn toàn chính đáng. 
Để ghi nhận đúng đắn cống hiến của Kant trong phương diện 
này, trước hết ta cẩn nhở lại hình thái của triết học thực hành, 
nhất là của triết học luân lý đang còn ngự trị khi Kant bước 
lên diễn đàn. Nói khái quát, học thuyết đang ngự trị lúc bẩy 
giờ là hệ thống của thuyết duy hạnh eum đã trả lời cho câu 


A t m ` 
should be there in the world: Il Eudaämonismus ¿ 


eudaemonism 


(3) 


rant duy hạnh phúc: học thuyết đạo đức học được Hegel bàn kỹ trong các 


trang mở đầu am ét Tin và biết © Glauben und Wissen. Đây là truyền thông kéo dài 


202 


Phản thứ nhất: Khoa hoc Logic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 


hỏi về sử mệnh?) của con người rằng con người phải đặt hanh 
phúc của chính mình làm mục đích. Trong chừng mực hạnh 
phúc được hiểu là sự thỏa mãn những xu hướng đặc thù của 
con người, những mong muốn, như cẩu v.v... thì những gì là 
bất tất và có tính cá nhân bị biến thành nguyên tắc cho ý chí 
và hành động của con người. Đối lập lại với thuyết duy hạnh 
phúc vốn thiếu cơ sở vững chắc và mở toang cửa cho mọi loại 
tùy tiện và tùy hứng này, Kant đã xác lập lý tính thực hành và 
qua đó, nói lên đòi hòi về một sự quy định của ý chi mang 
tính phổ biến và có giá trị ràng buộc như nhau đối với mọi 
con người. 


Trong khi theo Kant, như đã lưu ý trong các tiểu đoạn trước 
đây, lý tính lý thuyết chi là quan năng tiêu cực, phú định vê 
cái Vô hạn và vi nó không có một nội dung tích cực, khẳng 
định cho riêng mình, nên cần phải bị hạn chế vào việc nhận 
thức cái hữu hạn của nhận thức thường nghiệm, thì ông đã 
công khai thừa nhận tính vô hạn khẳng định, tích cực của lý 
tính thực hành, nhất là bằng cách gán cho 0 chí quan năng tự 
quy định chính mình một cách phổ biến, nghĩa là, thông qua 
Dr duy. Tất nhiên, Ý chí có được quan năng này, và điều cực 
kỳ hệ trọng là nhận biết rằng con người chỉ là tự do trong 
chừng mực sở hữu y chí ấy và sử dụng nó khi hành động, 
nhưng sự thừa nhận quan năng này vẫn chưa trả lời được câu 
hòi về nội dung của ý chí hay của lý tính thực hành. Nếu bảo 
rằng con người phải lấy sự Thiện làm nội dung cho ý chỉ của 
mình, thì câu hỏi lập tức nảy sinh về nội dung, tức về tỉnh quy 
định của nội dung này; [do đó], với nguyên tắc đơn thuần về 
sự trùng hợp giữa ý chí với chính mình và với đòi hỏi rằng 


a ` . H 
bu Bestimmung : vocation of man. 


từ Aristoteles cho tới các triết gia thời Ánh sáng (xem Hign tượng học Tinh thân, 
$$560-561. §581 và bài dän luận của Bùi Văn Nam Sơn cho quyên Phe phản IC tính 
thực hành của Kant ($dd. 2007). 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 203 


phải thực hiện nghĩa vụ chỉ vì nghĩa vun, ta vẫn không tiến 
lên được một bước nào ca. 


855 


c) Nguyên tắc của một giác tinh truc quan” được gan cho 
năng lực phán đoán phản tu!” ` nghĩa là một giác tính 
trong đó cái đặc thù là cái gì bất rất đối với cái phổ biến 
(nghĩa là: sự đông nhất trừu tượng) và không thể được rút 
ra từ cái phố biến, |nhưng| lại được quy định bởi bản thân 
cái phố biến, - đó là những gì được trải nghiệm trong 
những sản phẩm cúa nghệ thuật và của giói Tự nhiên hữu 
cơ, 


Công hiến xuất sắc của quyển Phe phản năng lực phản 
đoán là ở chỗ trong đó Kant đã diễn đạt sự hình dung. 
S140 vâng, thậm chí diễn đạt tư tưởng về Ý niệm), Sự hình 
dung [hay biểu tượng] về một giác tính truc quan. xè tính 
hop mục đích nội tại v.v... chính là cái phố biến được suy 


Il Idee 7 Idea. 


130 er — GE = ss F r ET i 
lau "thực hiện nghĩa vụ chi vì nghĩa vụ”: xem Kant, Phê phản lý tính thực hành. 


A145 và tiếp, 158. 211. 


lầ3)..... A Sa P 3 . 
san wide tính trực quan” 2 anschuwender Verstand: xem Kant, Phê phún nững lec 


phán dadn ` Kritik der Urteilskraft, Büi Vän Nam Son dich và chú giải NXB Tri 
thức, 2007, §77, B345 và tiếp: một giác tinh không cần đi từ cái phô bien đến cái 
đặc thủ. rồi từ đó đi đến cái cá biệt (thông qua những khái niệm). Đây là loại giác 
tính cúa "thần linh”, nhưng con người gia dinh mình cũng có näng lực tương tụ bång 
cách dựa vào "năng lực phán đoán phản tư” (xem chú thich 108 tiếp theo). 


133), _ N 5 ` 7 5 j 
lu năng lực phản doan phan tư” ¿ reflektierende Urteilskruft: xem Kant, Phe 


phán năng lực phản đoán, BL, LII, LNIL XLE 311. 313, 333 và tiếp: cân phân biệt 
với "năng lực phán đoán xác định” (thâu gồm cải đặc thù vào dưới cái phê biến đã 
có. Vd: từ các trực quan đặc thù về cái bàn. ta thâu gồm chúng vào khái niệm phố 
bien "cái bàn”, Ngược lại. trong năng lực phán đoán phản lr, ta phải di tim cái phö 
biến cho những cái đặc thù được mang lại, đó là trường hợp phán đoán về nhữ ng sản 
phẩm của cái đẹp và của đời sông hữu cơ: ta gán cho chúng (một cách chủ quan) 
tính hợp mục đích de "hiểu" chúng. Xem: Kant, Phê phán năng lực phản đoán, Sdd, 
3007. 


IH Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lập trường thứ hai... (8837-60; 


tưởng đồng thời như là cự (hé nơi chính nó. Chị trong 
chính các biểu tượng như thể mà triết học Kant tự cho 
thấy là có tính mr bien. Nhiều nguoi. nhất là Schiller’. 
đã tim thấy trong Ý niệm về cái đẹp nghệ thuật. hay về sự 
thống nhất cự the giữa tư tưởng và biêu tượng cảm tính. 
một lỗi thoát ra khỏi những cái trừu tượng của [loại] giác 
tinh phân ly: - còn những người khác đã tìm thấy trong 
đó trực quan và ý thức về (ính sinh thê sống động“? nói 
chung. dù đó là tính sinh thể sống động của tự nhiên hay 
trí tug ®, 


- Tất nhiên. cá hai - sản phẩm của nghệ thuật và tính ca thể 
|hữu cơ] sống động — đều bị hạn chế trong nội dụng cua 
chúng: nhưng Ý niệm bao trùm cả về mặt nội dung đã 
được Kant xác lập như là sự hài hòa được định de hóa 
giữa tự nhiên (hay sự tät yêu) với mục đích của tự do. 
nghĩa là, như mục đích tói hậu của thế giới được suy 
tướng như là đã được hiện thực hóa. Tuy nhiên, khi làm 
việc với Ý niệm tôi cao này. thì sự lười nhác của / “ương 
— như ta có thể got như thế - tìm thấy trong cái "phai 
là"? một lối thoát quá dé đàng đổi lập lại với sự thực tại 
hóa một cách hiện thực”! của mục dich tối hậu: [nói khác 
di] chính sự lười nhác áy dä cho phép bám chăt vào sır 
phân ly giữa Khái niệm và thực tại. Nhưng. sự hiện tiền ne 
cua nhimg tố chức có sự sống vả của cái đẹp nghệ thuật 
cho thấy rõ [tính] hiện thực của Ý niệm. kê cả dói với giác 
quan và trực quan. Dó là lý do tại sao các sự phản tư của 
Kant về những [toai] đối tượng. ấy là đặc biệt thích hợp đẻ 
dẫn ý thức đi vào việc nắm bất và tư duy vẻ Ý niệm cự 
thê. 


m Lebendigkeit 7 living vitality; II Solen ¿ 'ought: Wl wirkliche Realisierung ¿ the 
Z 2.6 Ad) 
actual realisation: | Gegenwart ` presence: 


133); ` : Fe Den ; ; À ï 
0133) rä cả các luận văn của F. Schiller ve mỹ học deu lây cảm hứng từ quyên PA 


phún năng lực phản đoán (Phân 1: Phê phản phán đoán thấm mỹ) của Kant. O dây. 
Hegel ám chỉ đặc biệt các bức thư (thư sô 5 và số 6) của Schiller troag g quyên Fè 
việc wide duc thåm mọ cho con ngudi. 


G39 Ám chi Jacobi, Fichte, Schelling, đặc biệt là quyền vè Spinoza cúa Jacobi. 


Phän thứ nhật: Khoa hoc Lögic. B. Läp trưởng thứ hoi... 18S37-60) 305 


§56 


Ở đây, tư tưởng về một môi quan hệ giữa cái phổ biển của 
giác tính với cái đặc thù của trực quan được xác lập một 
cách khác so với mối quan hệ được đặt làm nền tảng trong 
học thuyết về lý tính thuần túy và thực hành. [Chi tiếc 
rằng] mối quan hệ Ấy không được gän liền với sự thức 
nhận?” rằng cái phô biến này là cái đứng thật, thậm chí, là 
bản thân chân lý. Ngược lại, sự thống nhất này [noi Kant 
chỉ don thuần được đón nhận chỉ như nó đang hiện hữu 

SI4I trong những hiện tượng hữu han và thể hiện ra ở bên 
trong kinh nghiệm. Trước hết, ở bên trong chủ thể [phán 
đoán], kinh nghiệm thuge loại này được đảm bảo một phần 
bằng tài năng thiên bäm'” hay bằng năng lực tạo ra những 
Ý niệm thẩm mỹ, tức những biếu tượng được tạo ra bởi trí 
tưởng tượng tự do có chức năng phục vụ cho một Ý niệm 
và mang lại chất liệu cho pe duy, nhưng nội dung này lại 
không được diễn đạt trong một Khái niệm hay có khả năng 
được diễn đạt như thế; — phần khác kinh nghiệm ấy được 
mang lại bằng phán đoán về sở thích, băng cảm nhận về sự 
nhất trí hài hòa giữa những rực quan hay biểu tượng 
(trong tất cả sự tw do của chúng) với giác tính (trong tính 
hợp quy luật cúa nó). 


§57 


Thêm nữa, đối với những sản phẩm có sự sống của Tự 
nhiên [những sinh thể hữu co], nguyên tắc của năng lực 
phán đoán phản tư được xác định như là mục đích“, Itire, 
theo Hegel] như là Khái niệm hoạt động, như là cái phổ 
biến được quy định ở bên trong nó và [đồng thời] tự quy 
định. Đẳng thời, điều cần loại bỏ ở đây là việc hình dung 


Il Einsicht / insight; H Genius! ! genius [xem Kant, hé phản năng lực phán dei, 
Phần 1: §§46-50, Sđd, tr. 264 và tiếp. và tác phẩm này bắt đầu với ` "phán đoán sở 
thích” (§§I-22); II Zweck / purpose {xem Kant, Phè phúứn năng lục phản đoán. 
Phần II. 3861-84]. 


206 


s142 


(a) 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lon trường thứ hai... (8837-60) 


[như Kant] về một tính hop muc dich ngoại tại hay hữu 
han, là nơi mục đích chỉ là một hình thức ngoại tại đối với 
phương tiện và đối với chất liệu trong đó mục đích tự thực 
hiện. Ngược lại |với quan điểm ấy của Kant về mục đích 
luận], ở trong sinh thể sống động, mục đích là sự quy định 
và là hoạt động nội tại 6 bên trong chất liệu [thé xác| của 
nó, và tất cả mọi bộ phận [thể xác] của chúng đều vừa là 
phương tiện vừa là mục đích cho nhau. 


§58 


Trong một Ý niệm như thế, mối quan hệ giữa mục đích và 
phương tiện, giữa tính chủ quan và tính khách quan — như 
được quy định bởi giác tính - đều được vượt bỏ. | Thế 
nhưng, mâu thuẫn hắn lại với điều Ấy, mục đích lại bị 
[Kant} giải thích như là một nguyên nhân chi tồn tại và 
hoạt động như là bifu tượng, tức như một cái gì chủ quan; 
và, do đó, sự quy định về mục đích cũng bị xem là một 
nguyên tắc phán đoán chỉ thuộc về giác tính cüa ta mà 
thôi" 


Ngay cả sau khi Triết học Phê phán đã đi đến kết quả tói 
hậu rằng lý tính chỉ có thể nhận thức được những hiện 
tượng mà thôi. thì, dói với giới Tự nhiên có sự sống, ít 
ra cũng còn có một sự lựa chọn giữa hai cách tư duy — 
tuy đều mang tinh chủ quan như nhau —, cũng như còn 
có sự bắt buộc — theo chính cách trình bày của Kant — là 
không được nhận thức về những sản phẩm tự nhiên chỉ 
đơn thuần dựa theo các phạm trù [cứng nhắc của giác 
tính] như chất. nguyên nhân và kết quả, sự phức ‚hop. 
những bộ phận câu thành v.v... Giá như nguyên tắc về 
tính hợp mục đích nội tại duge giữ vững và phát triển 
trong sự áp dụng khoa học, ät đã có thể dẫn đến một 


innere Zweckmäßigkeit / inner purposiveness. 


35 xem Kant, Phé phản năng lực phán đoán. $75. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. B. Lip tường thử hai... (8837-60) 207 


cách xem xét hoàn toàn khác và cao hơn vẻ tính hợp 
mục đích này: 


§59 


Nếu giá như nguyên tắc này được tuân theo một cách hoàn 
toàn không có sự hạn chế nào, Ý niệm ắt sẽ là: tính phố 
biến được quy định bởi lý tính, [tức] mục đích tự thân 
tuyệt đối, sự Thiện, sẽ được hiện thực hóa ó trong thế 
giới và sở đĩ như thé là nhờ thông qua, một cái thứ ba, 
thông qua một quyền năng đích thân thiết định mục đích 
tự thân này và thực hiện nó; đó chính là Tượng de, và vì 
Thượng để là chân lý tuyệt đối, nên trong Thượng để các 
sự đối lập này giữa tính phổ biến và tính cá biệt, giữa tính 
chủ quan và tính khách quan đều được giải quyết và đều 
được tuyên bó là không [tự tồn một cách| độc lập tự chủ và 
không đúng thật.. 


§60 


Tuy nhiên, sự Thiên ~ trong đó mục đích tự thân của thế 
giới được thiết định — ngay từ đầu đã được [Kant] xác định 
chỉ như là sự Thiện của chứng ta mà thôi, hay như là quy 
luật của lý tính thực hành cửa chúng ta, khiến cho sự thông 
nhất không đi xa hơn việc tương ứng của trạng thái của thé 
giới (và những gì xảy ra trong däi với luân lý của chúng 
fa*. Ngoài ra, cũng do sự hạn chế này, muc đích tự thân hay 


Il Endzweck / final purpose. 


* Chú thích của tác giá: Hãy đọc chính lời của Kant trong Phê phản năng lực phản 
đoán (388): "Mục đích-tự thân đơn thuần là một khái niệm của lý tính thực hành của 
chủng ta và khöng thê được suy ra từ bất Et dữ liệu nào của kinh nghiệm cho việc 
phán đoán lý thuyết về Tự nhiên, và cũng không the được áp dụng cho việc nhận 
thức về Tự nhiên. Không thể có được sự sử dụng nào về khái niệm này ngoại trừ 
việc str dụng nó cho lý tính thực hành dựa theo những quy luật luân lý; và myc dich- 
tự thân của sự Sáng tạo là đặc tính câu tạo của thế giới hòa hợp với cái duy nhất mả 
ta có thể nêu ra một cách xác định dựa theo những quy luật, đó là, với mục đích-tự 


0A 


Phần thứ nhất: Khoa học Lógic. B. Lip trường thủ bai... (883-0 


S143 


(® ger unendliche Progreß / the infinite progress; 
Vorurteil / prejudice; E Inkonsequenz / inconsistency. 


Ich 


sự Thiện, là một sự trừu tượng thiểu hän moi sự quy định, 
và điều này cũng giống hệt như thế đối với cái gọi là nghĩa 
vụ. Xét kỹ hơn, sự đối lập — bị thiết định trong nội dung 
của nó như là không đúng thật — lại được làm sống đậy và 
được tái khăng định chống lại sự hài hòa này, khiến cho sự 
hài hòa được định nghĩa như một cái gì đơn thuần chi 
quan, — như một cái gì chỉ đơn thuần phải la, nghĩa là, cái 
đồng thời không có [tinh] thực tại. | Nó là một điều gì được 
fin, nên chỉ có sự xác tín chủ quan chứ không phái chân lý, 
nghĩa là, không phải tính khách quan tương ứng với Y 
niệm. — Nếu sự mâu thuẫn này tỏ ra có thể được che đậy 
bằng cách chuyển việc thực hiện Ý niệm vào trong thòi 
gian, vào trong một tương lai - là nơi Ý niệm [được giả 
định rằng] cũng tồn tại —, thì [ta phải nói rằng] bất kỳ một 
điều kiện cảm tính nào nhu thé - ở đây là thòi gian — quä 
thật là cái đối lập lại với một sự giải quy ét mâu thuẫn; và 
sự hình đung của giác tính tương ứng với điều này, tức, 
dien trình tiến lên đến vô hạn”, thực ra™ không gì khác 
hơn là bản thân sự mâu thuần bị thiết định một cách miên 
viễn. 


Có thể đưa ra một nhận xét chung khác về kết quả mà 
Triết học Phê phán đã thu hoạch được về bản tính của 
sự nhận thức: kết quá này đã lớn mạnh trở thành một 
tiên kiến", tức, thành những tien-gia định chung của 
thời đại chúng ta. 


Trong bất kỳ hệ thống nhị nguyên nào, nhưng đặc biệt là 
trong hệ thông của Kant, khuy ết điểm cơ bản của nó bộc 
lộ thông qua sự thiểu nhất quán hay thiếu triệt dệt) 
trong việc hop nhát những gì mà mới trước đó đã được 


(b Inmittelbar [eo ipso] / simply: 


thân của N: tính thực hành thuận túy của fa, trong chừng mực nó phải là thực hành”. 
[các chữ in nghiêng là do Hegel nhắn mạnh] (Xem Sđd. Bùi Văn Nam Sơn, B432- 
433, tr. 497). 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. B. Lập trường thứ hai... ($$37-60) 209 


tuyên bố là độc lập tự chủ, tức như là không thể hợp 
nhất với nhau được. Cũng thế, mới trước đó. cái được 
hợp nhất được tuyên bố là cái đúng thật, thì bây giờ lại 
bảo rằng chính c4 hơi mômen (mà sự tự tòn nơi chính 
chúng đã bị phú nhận khi khăng định rằng sự hợp nhất 
của chúng mới là chân lý của chúng) chí có chân lý và 
hiện thực khi bị tách rời, do đó, chính sự tách rời này 
mới là đúng thật. Lỗi triết lý này thiểu cái ý thức đơn 
giản rằng. với việc nói tới nói lui như thế, ngay bản thân 
từng môi sự quy định riêng lẻ ấy [phải] được xem là 
không thỏa mãn; và khuyết điểm nằm chính ở chỗ 
không có năng lực mang hai tư tưởng — mà vè mặt hình 
thức, chỉ có kai — lại với nhau. Vì thế, việc thiếu nhất 
quán lớn nhất là, một mặt, thú nhận rằng giác tính chỉ 
nhận thức được những hiện tượng, nhưng mặt khác, lại 
khăng định rằng nhận thức này là cái gì tuyệt đổi. tức là 
S144 bảo răng: nhận thức khöng thé đi xa hơn được nữa. rằng 
đó là sự hạn chết” ne nhiên, tuyệt đối của cái biết của 
con người. Những sự vật tự nhiên lả bị hạn chế. và 
chúng chính là những sự vật tự nhiên trong chừng mực 
chúng không biết gì về sự hạn chế phô bien của chúng, 
trong chừng mục tính quy định của chúng chí là một sự 
hạn chế cho ta chứ không phải cho chúng. Một điều gì 
đó chí được biết hay thậm chí chỉ mới được cảm nhận là 
một sự han chế, hay một thiếu sót, khi người ta đồng 
thời [đã] vergt ra khoi nó. So với những sự vật vô trí vô 
giác không có sự sống, những vật có sự sóng có đặc 
quyền về sự đau đớn: với chúng, một tính quy định 
riêng lẻ tró thành một cảm giác về một cái phù định, 
bởi. với tư cách là sinh thể. chúng có bên trong chúng 
tỉnh phổ bien của tính sinh thể sông động, virot ra khỏi 
cái cá biệt, và bởi chúng vẫn tự bảo tön chính mình 
ngay trong cái phú định của mình và cảm nhận sự máu 
thuần này như là đang hiện hữu ở bên trong mình. Sự 
mâu thuẫn này chỉ ở bên trong chúng. trong chừng mực 
cả hai: một bên là tính phô biến của cảm xúc của chúng 


(9 Schranke / restriction. 


210 Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. B. Lập mường thứ hai... (8837-60) 


về sự sống và bên kia là tính cá biệt vốn phu định lại 
cảm xúc này đều ở trong cùng Mör chủ thê. Sự hạn chế. 
khuyết điểm của nhận thức cũng chi được xác định 0# 
la hạn chế, khuyết điểm thông qua sự so sánh với Y 
niệm có sẵn vè cái phô bien, về mor cái toàn bộ và hoàn 
chỉnh. Vậy, chỉ có sự thiếu ý thức" mới không nhận ra 
được rằng ngay việc biểu thị một điều gì đó như là một 
cái hữu hạn hay bị hạn chế thì cũng đã chứa đựng bằng 
chứng về sự hiện điện hiện thực của cái Vo hạn, cái 
khöng-bi hạn chế: răng cái biết về sự giới hạn chỉ có thẻ 
có được. trong chừng mực cái không-bị giới hạn là có 
mật trong ý thức và có mặt ở phia bên này” [cua ý 
thức]. Còn một nhån xét nữa có thể được bö sung vẻ kết 
quả [mà triết học Kant đã đạt được] về sự nhận thức. đó 
là: triết học Kant không thể có một anh hưởng nào đối 
với phương cách khi ta làm việc với các khoa học. Nó 
đề yên các phạm trù và phương pháp của sự nhận thức 
thông thường mà hoàn toàn không tranh biện gì ca. Nếu 
trong các công trình nghiên cứu khoa học của thời ky åy 
thinh thoång có bät däu ‚bäng các mệnh dè của triết học 
Kant. thì, diễn trình tiếp theo của bán thân các công 
trình ấy cho thấy các mệnh đề ấy chỉ là một món trang 

S145 sức thừa thãi, còn nội dung thường nghiệm cúa chúng 
vẫn cứ xuất hiện. cho dù tät cả các trang viết thừa thải 
ban đầu å ấy có bị lược bỏ hết di”. 


u Lebensgefühl / sense of vitality; 1b) Bewußtlosigkeit ¿ lack of consciousness; sự 


dieseits / on this side # jenseits / beyond: ở phia bên kia, siêu việt khỏi ý thức. 


* Chú thích của tác giá: Thậm chỉ trong Số tay ve phép làm thơ £ Handbuch der 
Metrik của [Gottfried] Hermann [Leibzig. 1799] cũng được bắt đầu với một vài tiểu 
đoạn rút ra từ triết học Kant. | Vâng „ chăng hạn trong $8, kết luận được rút ra về quy 
luật của nhịp điệu phải là a) một quy luật khách guum, b) một quy luật hình (hức: và 
c) một quy luật tiên nghiệm nhát định. Nếu ta so sánh việc nghiên cứu về bản thân 
khuôn khô bài thơ với các đòi hỏi này cũng như với các nguyên tặc sau đó về quan 
hệ nhân quả và quan hệ tương tác |cũng lä các phạm trù của Kant]. ta thấy các 
nguyên tắc đơn thuần hình thức ấy chăng có chút ảnh hướng nào cả! 


Phån thứ nhất: Khoa hoc Lögic. B. Lập trường thứ hai... (8837-603 241 


Còn vè việc so sánh chính xác hơn giữa triết học Kant 
với thuyết duy nghiệm “siêu hình học "3 ta cần lưu ý 
rằng mặc dù thuyết duy nghiệm ngây thơ bám chặt lấy 
tri giác cam tỉnh, nhưng nó vẫn thừa nhận một hiện thực 
mang tính tỉnh thần. một thể giới siêu-cảm tính. bất ké 
Hội dung của thể giới ấy là như thế nào. bát ké liệu nó 
bắt nguôn từ tư tưởng hay từ sự tướng tượng v.v... Về 
mặt hình (hức, nội dung này có được sự xác nhận ở 
trong quyên uy tinh thằn!°? 1 . cũng giống như nội dung 
khác của cái biết thường nghiệm có được sự xác nhận ở 
trong quyền uy của sự tri giác bên ngoài. Nhưng. thuyê ết 
duy nghiệm phan tư và đây nguyên tặc của nó đến chỗ 
triệt dê lại công kích thuyết nhị nguyên ấy đổi với nội 
dung tối hậu và tối cao, động thời phú nhận sự độc lập 
tự chủ của nguyên tắc: tư duy và của một thể giới tính 
thần tự phát triển ở bên trong nguyên tặc ấy. Hệ thông 


1 H ep a R Zoe Sg SE 
039 Thuyết duy nghiệm "siêu hình học hóa" / metaphysizierender Empirismus: 


Hegel dùng chữ "siêu hình học hóa" theo nghĩa mia mai (metaphysizier. ender; đè chỉ 
thuy: ét duy våt máy móc hay thuyét duy nhiên (Naturalismus) của các triết gia Pháp 
(theo xu hướng của J. Locke) như Condillac, D'Holbach, La Metrie.. -) (Hegel sẽ dè 
cập den ở các dòng sau). Theo Hegel, thuyết duy vật máy móc hay thuyết duy nhiên 
chỉ là "phương diện cực đoan” của thuyết duy nghiệm nói chung (mà ông gọi là 
"thuyết duy nghiệm ngây thơ" / unbefangener Empirismus của J. Locke và - ở hình 
thức hoàn thiện - của D Hume (dä bản kỳ ở §§37-39). Thuyết duy nghiệm nói 
chung hay “ngây tho”, về cơ bán, là phản-siêu hình học, vì thế. triết học phê phản 
của Kant là cần thiết để nhắn mạnh vai trò tiền nghiệm của tư duy trong việc thiết 
lập kinh nghiệm, Nhưng. khi thuyết duy nghiệm này lại tìm cách làm "siêu hình 
học” theo kiểu của minh, bằng cách khäng dinh vai trö tuyet đổi của trì giác cảm 
tính. ngoại tại, thì nó suy đổi thành thuyết duy vật máy móc hay thuyết duy nhiên 
(thuyết tắt định tự nhiên), 


137 ` e E uy 
H39 "Quyên uy tinh than” / geistige Autorität nói ở đây không phải là quyền uy 


ngoại tại (chẳng hạn của Kinh Thánh hay Nhà thờ). trái lại, muốn nói đến quyền uy 
của “gide quan hen trong ”. Đây là khái niệm của Jacobi. mở rộng học thuyết của D. 
Hume về “lòng tin” (belief) bao gồm cả đức tin (faith) và Thượng đề. (Thật ra, sự 
mở rộng nảy bắt đầu từ Hamann, nhưng chính Jacobi mới là “hinh thái” - Gestalt 
tiêu biểu của chủ trương về “cái biết trực tiếp” sẽ được bàn tiếp ở mục C sau đây 
($§61-78)). Thuyết duy nghiệm “siêu hình hoc” là “triệt đế". "nhất quán” theo nghĩa 
nó là nhát nguyễn ludn (monistic). Nó chỉ cho phép có một hình thức duy nhất của 

“lòng tin đích thực” và biến khái niệm “vår chat” [co giới] thành "nội dụng tối hậu 
vå tôi cao” của nó như Hegel sẽ noi rõ 6 câu tiếp theo sau. 


212 


3146 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögiec. B. Lập trường thứ hai... ($837-60) 


triệt đề của thuyết duy nghiệm chính là huyết duy vật 
hay (huyết duy nhiên. 


- Triết hoc Kant đặt nguyen tắc của tư duy và của sự tự do 


đổi lập triệt để với thuyết duy nghiệm này [thuyết duy 
vật, thuyết duy nhiên], và liên minh với thuyết duy 
nghiệm trước [thuyết duy nghiệm ngây tho] mà không 
thoát ra được chút nào khỏi nguyên tắc phổ biến của 
thuyết duy nghiệm. Một phương điện của thuyết nhị 
nguyên của triệt học Kant vẫn là thế giới của tri giác va 
của giác tính phản tư về trí giác. Tất nhiên, thé giới này 
được tuyên bó là một thế giới của những hiện tượng. 
Song. đó chỉ là danh hiệu suông, chỉ là một sự quy định 
đơn thuần hình thức”, vi nguồn gốc, nội dung thực 
chất” và phương thức xem xét vân hoàn toàn giông hệt 
[với thuyết đuy nghiệm]. Ngược lại. phuong diện khác 
là sự độc lập tự chủ của tư duy tự näm bät chinh minh, 
là nguyên tắc của sự Tự do lại là nguyên tắc mà triết học 
này có chung với Siêu hình học cô truyền quen thuộc, 
nhưng nó làm rỗng tất cả mọi nội dung và không thể 
mang lại một nội dung nào mới để thay vào đó. Bị tước 
đoạt hết mọi sự quy dinh, tư duy này, bây giờ được 
mệnh danh là "hi tinh”, cũng bị truất bỏ hết mọi quyền 
uy. Tác động chủ yếu của triết học Kant đã là ở chỗ: 
đánh thức được ý thức vẻ tính nội tại tuyệt đối này. | Do 
sự trừu tượng của nó, tuy tính nội tại này không thể tự 
phát triển chính mình thành cái gì cá và cũng không thể 
tự mình tạo ra được bất kỳ sự quy định nào. dù là những 
nhận thức hay những quy luật luân lý; nhưng dù sao 
nhìn chung, nó cũng dứt khoát từ chöi khöng cho phep 
điều gì có tính chất ngoại tai được tự tôn và có giá trị 
hiệu lực ở bên trong nó, Từ nay, nguyên tắc về sự độc 
lập của lý tính, về sự tự trị nội tại tuyệt đối của lý tính 
phải được xem như là nguyên tắc phổ biến của triết học 


(2) formell / merely formal; *™ Gehalt / import. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgic. B. Lập trường thứ hai... (8837-60) 2/3 
KEE 


cũng như của một trong những định luận“? của thời đại 
chúng ta. ` 


Giảng thêm 1: 


Triết học Phê phán có sự cống hiển lớn, xét về mặt tiêu cực vì 
đã xác lập sự xác tín vững chắc rằng những quy định của giác 
tính là hữu hạn và rằng nhận thức vận động bên trong chứng 
sẽ không đạt được chân lý. Nhưng, sự phiến diện của triết học 
này cũng là ở chỗ cho rằng tỉnh hữu hạn của những quy định 
này của giác tính chỉ thuộc về tư duy chủ quan của ta thôi, 
còn Vật-tự thân được giả định mãi mãi là một cái Bên kia 
tuyệt đối đối với nó. Thật ra, sự hữu hạn của những quy định 
của giác tính không nằm trong tính chủ quan của chúng, 
ngược lại, chúng là hữu hạn một cách tự-mình®, và tính hữu 
hạn của chúng phải được phơi bày ra trong bản thân những 
quy định này. Ngược lại, với Kant, sở đĩ những gì chúng ta tư 
đuy là sai chỉ vì chính tz tư duy chúng. 


- Cüng phải xem là một khuyết điểm khác của triết học này ở 
chỗ nó chỉ mang lại một sự mô tả lịch sử [có tính thông tin 
đơn thuẩn]*° về tư duy và một sự kết toán đơn thuần về 
những mômen. của ý thức. Tất nhiên, sự kết toán này về cơ 
bản là đúng đắn, nhưng lại không bàn gì về sự tất yếu của 
những gì được lĩnh hội một cách thường nghiệm như thêu», 


II Vorurteil / assumption [chữ này thường được dịch là “tiên kiến”, nhưng ở đây 


được hiểu theo nghĩa tích cực là “dinh luân’ "k ib an sich / in themselves; to) 
historische Beschreibung / informative description. 


(B® Khi bào räng Kant chi mang lại một sự “mô ta có tính lịch sử”, có lẽ Hegel 


nghĩ tới "phương pháp đơn thuän lịch sử" của Locke (Essay, Dẫn Nhập, §2) đồng 
thời đến bán thân cách làm của Kant. Trong Phé phản lý tính thuần túy, Kant khẳng 
định rằng mình “cd tình tránh né việc di vào định nghĩa về các phạm trù" (B108, và 
nhắc lại ở A241 và A224-246) cũng như không, lý giải lý do tại sao ta chỉ có hai mô 
thức trực quan tiên nghiệm là không gian-thời gian và mười hai phạm trù, vì Kant 
không muốn sa vào cách lý giải “tư biện” của Siêu hình học cổ truyền. Mät khác, 
Kant cũng bác bỏ lối tư duy đơn thuần “lich sử” theo nghĩa “kè lẻ thông tin” mà 
không tự mình suy nghĩ (xem Sđd. B864). 


214 Phản thứ nhất: Khoa hoc Lögie. B. Lập trưởng thứ hai... (8837-60) 


Rồi kết quả của những sự phản tư về các cấp độ" khác nhau 
của ý thức được phát biểu ra, rằng nội dung của tất cả những 
gì chúng ta biết được đều chi là hiện tượng. Ta phải dëng ý 
với kết quả này, nhưng chỉ đến điểm sau đây mà thôi: tư duy 

S147 hữu han lẽ cố nhiên chỉ có thể làm việc với những hiện tượng! 
Nhưng, cấp độ này của hiện tượng chưa phải là chỗ kết thúc 
của nó, trái lại, vẫn còn có một manh dät!® cao hơn, nhưng, 
với triết hoc Kant, mảnh đất này mãi mãi là một cái gì ở phía 
bên kia không vươn đến được. 


Giảng thêm 2: 


Thoạt đầu, trong triết học Kant, nguyên tắc cho rằng tư duy 
tự quy định chính mình từ chính minh‘9 được xác lập theo 
một cách đơn thuần hình thức“, còn cải “Làm Hrë nào” và cái 
“Trong chừng miec nào” [phạm vill của việc tự quy định này 
của tư duy thì chưa được Kant minh chứng. Ì Ngược lại, 
chính Fichte là người đã nhận ra chỗ khiếm khuyết này, và khi 
ông nêu lên đòi hỏi vê một sự diễn dịch về các phạm trù thì 
ông cũng đổng thời ch gäng mang lại một sự dien dich như 
thế trong thực tế. Triết hoc Fichte biến cái Tôi làm khởi điểm 
của sự phát triển [tư duy] triết học, và các phạm trừ được giả 
định là kết quả của hoạt động của cái Tôi. Nhưng, ở đây, 
{trong triết học Fichte], cái Tôi không xuất hiện ra như là hoạt 
động tự do, tự khởi đúng thật, bởi nó được xem như là chỉ 
được phát khởi? thông qua một cú hích® từ bên ngoài"?”, 
như thế, cái Tôi được giả định như là phản ứng lại trước cú 
hích này và đạt được ý thức về chính mình thông qua sự phản 
ứng ây. 


u Stufen / stages; déi Land / land; Wéi sich aus sich selbst bestimmte ¿ determines 
itself from within; WI nur formellerweise / merely formal way: © das Inwiefern / 
extend: ® erregt / aroused; Œ Anstoß / schock. 


1139) Cú hich. xem Fichte, Hoc thuyết khoa học ¿ Wissenschaftslehre, Tác phẩm 
(tiếng Đúc). 1. tr. 279-281. 


La 


Phin thứ nhát: Khoa hoc Lögie. B. Lận trường thứ hai... ($$37-60, Kë 


- Với cách nhìn ấy, bản tính của cú hich vẫn mãi là cái gì ở bên 
ngoài không được nhận thức, và cái Tôi bao giờ cũng là một 
cái cö-dieu kiện, có một cái khác đối lập lại với chính minh. 
Như thế, ngay Fichte cũng đã dừng lại ở kết quả của triết học 
Kant, rằng chỉ có cái hữu hạn là nhận thức được, trong khi cái 
Vồ-hạn vượt ra khỏi tư duy. Cái mà nơi Kant có tên là “Vật-tự 
thân” thì nơi Fichte là cú hích từ bên ngoài, là sự trừu tượng 
này của một cải gì khác với cái Tôi và không có quy định nào 
khác hơn là quy định rằng nó là cái phủ định, hay là cái 
Không-Tôi nói chung. Cái Tôi bị xem là ở trong mối quan hệ 
với cái Không-Tôi, và chỉ có cái Không-Tôi mới kích thích 
thay phát khởi] hoạt động tự-quy định của cái Tôi, và nó làm 
điểu này theo kiểu: cái Tôi chỉ là hoạt động liên tục của việc tự 
giải phóng ra khỏi cú hich [từ bên ngoài], mà không bao giờ 
đi đến được sự giải phóng hiện thực, bởi, với sự ngừng lại của 
cú hích thì bản thân cái Tôi - mà tổn tại của nó đã chỉ là hoạt 
động [phản ứng lại cú hích] này của chính nó ~ ät cũng sẽ 
ngừng theo. Vả lại, nội dung mà hoạt động của cái Tôi mang 
lại không gì khác hơn là nội dung thông thường của kinh 
nghiệm, chỉ với điểu bổ sung thêm rằng nội dung này chỉ là 
hiện tượng đơn thuần. 


216 Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 


S148 C 


LẬP TRƯỜNG THỨ BA CỦA TƯ TƯỞNG ĐÓI 
VỚI TÍNH KHÁCH QUAN 


CÁI BIẾT TRỰC TIÉP“*® 


Sei 


Trong Triết học Phê phán, tư duy được lý giải như cái gì có 
tính chủ quan; và quy định tối hậu, không thể vượt qua 
được của nó là tính phổ biến trieu tượng, là sự đồng nhất 
đơn thuần hình thức; như thé, tw duy duge dät döi lập lại 
Wi chân lý, {tức] với tính phố biến cụ thể một cách nội 
ai”). Trong sự quy định tối cao này của tư duy — quy định 
nà là lý tính —, các phạm trù đều không được xét đến”, 
~ Từ một quan điểm đối lập, tư duy lại được lý giải như là 
hoạt động chỉ của cái đặc thù, và, bằng cách ấy, nó cũng 
được tuyên bó là không có năng lực nắm bắt được chân lý. 


@ in sich konkrete Allgemeinheit / inwardiy concrete universality. 


CH Đại diện tiêu biểu cho đập trưởng thứ ba này (“Cái biết trực tiếp" ƒ “das 
unmittelbare Wissen”) là F. H. Jacobi (1743-1819) (xem §62). Jacobi cho rằng con 
đường trực tiếp di đến với thực tại là ở trong Lòng tin. Không phải hoạt động cúa 
giác tính mà là tình cảm và lý tỉnh — được hiểu như quan năng nhận thức siêu-cảm 
tính vè "những toàn thể tính” (Ganzheiten) - mới dẫn đến nhận thire. Ở đây, Hegel 
phê phán Jacobi nhẹ nhàng hơn so với trong quyền Tin và Biết / Glauben und 
Wissen (1802). 


4D ở nói; trong Triết học phê phán (Kant), các phạm trü chỉ có giá trị trong phạm 
vì của giác tính. còn trong lý tính, chỉ có các ý niệm siêu nghiệm và chúng không 
mang lại nhận thức đích thực. 


Phân thử nhất: Khoa học Lögic. C. Lập trường thứ ba... ($$61-78) 217 


S149 


§62 


Với tư cách là hoạt động của cái đặc thù, tư duy chỉ có các 
phạm trù làm sản phẩm và nội dung của mình. Theo cách 
mà giác tính cố thủ nơi chúng, các phạm trù này là những 
quy định bj han chế, là những hình thức của cái gì cö-dieu 
kiện, bị phụ thuộc, và bị trung giới. Cái Vö-han, hay cái 
đúng thật không có [mät] đối với một tư duy bị hạn chế 
như thế. | Nó không thể làm được một bước chuyển nào 
sang cái Vô-hạn được cả (không giống như các luận cứ 
chứng minh về sự hiện hữu của Thượng dé). Các quy dinh- 
tư duy [các phạm, trù| này cũng còn được gọi là các “khái 
niệm”; và việc, thấu hiểu một déi tượng không có nghĩa gì 
khác hơn là nắm bắt nó trong hình thức của cái gì có-điều 
kiện và bị trung giới; và trong chừng mực đối tượng ấy là 
cái đúng thật, là cái Vô-hạn, cái Vô-điều kiện, thì nó bị 
chuyển hóa thành một cái có-điều kiện và bị trung giới, và, 
thay vì nắm bắt cái đúng thật bằng tư duy, đối tượng ấy bị 
däo ngược thành cái không-đúng thật. 


Lập trường cho rằng Thượng de và cái Đúng thật chỉ có 
thê được nhận thức một cách trực tiếp chỉ đưa ra được 
một luận cứ đơn giản, duy nhất mà thôi. Trước đây. 
những hình dung gọi là “nhân hình học”® đủ mọi loại 
về Thượng để deu bị bác bỏ vì chúng bị xem là hữu hạn 
và, vì thế. là không xứng đáng đối với cái Vô-hạn và vì 
qua đó, Thượng để cũng bị trở thành một cái gì trống 
rồng. Tuy nhiên. dù sao. nhìn chung, thì những quy định 
tư duy cũng vẫn chưa bị xem là có tính nhân hình học, 
trái lại, tư duy còn được xem là đã gạt bỏ được tính hữu 
hạn ra khỏi những biểu tượng về cái Tuyệt đối; và, 
tương ứng với định kiến của mọi thời đại. - như được 
nêu trên đây [§5] —, ai cũng cho rằng chỉ thông qua sự 
suy niệm [tư duy phản tu], ta mới đạt được chân lý. 
Nhưng. bây giờ, rút cục, ngay cå những quy định-tư duy 


{a} 


anthropopathisch / anthropomorphisch; IN Nachdenken / {reflective} thinking, 


218 Phân thứ nhát: Khoa học Logíc. C. Lập trường thứ ha... (8861-78) 


nói chung cũng bị xem là có tính nhân hình học, và bản 
thân tư duy 'là hoạt động chi làm cho đổi tượng trở 
thành hữu hạng) mà thôi. 


- Trong Phụ lục VII của "Cúc lá thư về Spinoza "*, Jacobi 
đã trình bày luận cứ tranh biện này một cách rõ rằng 
nhất, được rút ra từ bản thân triết học Spinoza nhưng rồi 
dùng nó để tấn công nhận thức nói chung. Trong cuộc 
tranh biện này, nhận thức được hiểu chỉ như là nhận 
thức về cái hữu hạn, như là diễn trình tién lên của tư 
duy thông qua các chuối của cải có-điều kiện này den 
cái có-điễu kiện khác, trong đó bản thân mỗi điều kiện 
lại chí trở thành một cái có- điều kiện. | Nói khác di, 
nhận thức là tiến trình tiễn lên thông qua những điều 
kiện có-điều kiện. Vi thế. việc giải thích và thấu hiểu có 
nghĩa là chỉ ra rằng một cái gì đó là được rung giới qua 
một cdi khác, cho nên mọi nội dung deu chi là một nội 
dung đặc thù, phu thuộc và hữu han, còn cái Vô-hạn, 
cái Đúng thật. Thượng để thì năm ở bên ngoài cơ chế 
nối kết” như thế, một cơ chế đã hạn chế sự nhận thức. 


- Trong khi triết học Kant thiết định sự hữu hạn của các 
phạm trù chủ yếu trong sự quy định hình thức của sinh 
[chủ thë] chủ quan của chúng. thì điều quan trọng trong 
luận cứ tranh biện {của Jacobi] là bàn về [bản thân] các 
phạm trù dựa theo tính quy định của chúng, và phạm trù 
~ xét như là phạm trù — được nhận thức như là hữu han. 


- Jacobi chắc hắn đã nhớ đến những thành công sáng chói 
của các ngành khoa học tự nhiên (gọi là các "sciences 
exactes” [tieng Pháp trong nguyên bản: các khoa học 


. : f is b ; 
II verendlichen / making [the object} finite: IN Mechanismus solchen 


Zusammenhangs / mechanism of connection of this kind. 


* (Chù thích của tác giả) Xem Friedrich Heinrich Jacobi: Über die Lehre des 
Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn "1. ẻ học thuyết Spinoza trong 
hình thức các lá thư gửi cho ông Moses Mendelssohn. (1785), ấn bản mới. 1789 


Phản thứ nhất: Khoa hoc Lögfe. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 279 


5150 


chinh xác|)””? trong việc nhận thức vè những lực và 
những định luật của tự nhiên. Tất nhiên. không thê tìm 
thấy cái Vô-hạn một cách nội tại ở trong miệng đất này 
của cái hữu hạn, giống như Lulundet*?! đã bào rằng ông 
ta đã lục tìm khắp bầu trời mà chẳng tìm thấy Thượng 
để ở đầu cả! (Xem thêm phân Nhận xét cho §60). Kết 
quả cuối cùng có thể được mang lại từ miếng đất |hữu 
hạn] này là cái phö biến xét như là hỗn hợp bát định của 
cái hữu hạn ngoại tại. đó là vớ chát: và Jacobi hoàn 
toàn có lý khi thấy rằng con đường tién lên đơn thuần 
dựa vào những sự trung giới [từ cái cö-dieu kiện này 
đến cái có-điều kiện kia] không thẻ mang lại một kết 
quả nào khác. 


§63 


Đồng thời [Jacobi] cũng, khẳng định rằng chân fý là Dën 
tại} cho Tỉnh thâm đến nỗi chỉ duy có lý tính là cái qua đó 
con người tòn tại và lý tính là cái biết về Thượng dé. Nhưng 
vì lẽ cái biết được trung giới được xem là bị hạn chế vào 
nội dung hữu han, nên lý tính là cái bit trực tiếp, là lòng 


tin. 


(142) 


Laplace v.v... 


Biết. Tin, Tư duy, Trực quan là các phạm trù có mặt 
trong quan điểm này, song vì lẽ chúng deu được tiên- 
giá định như là đã quá quen thuộc nên rất thường khi 
chúng được sử dụng một cách tùy tiện dựa theo những 
sự hình dung và phân biệt theo kiểu đơn thuận tâm lý 
học, còn bản tính và Khái niệm của chúng — vốn là điều 
duy nhất hệ trọng ở đây - lại không được khảo sát den. 
Thật thế. ta thäy Bier rất thường được đem đối lập lại 
với Tin. trong khi Tin đồng thời được định nghĩa là cái 
biết trực tiếp. tức nó cũng được thừa nhận là một [loại] 


"các khoa học chính xác”, theo Jacobi, đó là của Copernicus, Kepler. Newton, 
Với Hegel, mô hình “khoa học chính xác” là toán học của Lagrange. 


(43) oseph Jérome Lalande (1732-1807): nhà thiên văn học Pháp. 


220 


S151 


Phân thứ nhát: Khoa học Lôgic. C. Lập trường thứ ba... ($$61-78) 


cái biết. Ta cũng thấy như một sự kiện thường nghiệm 
rằng những gì tà tin là ở trong ý thức của ta, nghĩa là ít 
ra ta cũng biếr về nó, cũng thé, những gi ta tin thì có 
mặt trong y thức của ta nhù cái gì chắc chắn, tức ta 
cũng biết nó. 


- Thêm nữa, 7t duy chủ yêu được đặt đối lập lại với cái 


biết trực tiếp. nhất là với trực quan. [Nhưng] khi trực 
quan được xác định là có tính "ri rue” thì nó không the 
là gì khác hơn là trực quan đang / duy, trừ khi - k& cả 
ở đây khi Thượng để là đối tượng — ta vẫn cứ muôn 
hiểu “trí tuệ” chỉ là những hình ảnh và biểu tượng của 
sự tưởng tượng của ta mà thôi. Trong ngôn ngữ của lếi 
triết lý này, người ta cũng nói đến lòng tin trong quan 
hệ với những sự vật thông thường có mặt một cách cam 
tính. Jacobi bào rằng ta fin răng ta có một cơ thể“, ta 
tin vào sự kiên hữu của những sự vật cam tinh. Nhưng, 
khi ta nói về lòng tin vào cái gì đúng thật và hằng cửu. 
hay về Thượng đế được khải thị hay được mang lại: 
trong cái biết và trong trực quan trực tiếp, thì đó không 
phải là một sự vật cảm tính mà là một nội dung phổ 
biến bên trong chính nó, nghĩa là, những dói tượng chi 
[hiện dien] cho Tỉnh thần-/ duy. Cũng thế, khi tính cá 
biệt được hiểu như là cái Tôi. khi bản thân nhân cách“? 
được hiểu không phải như một cải Tôi thường eh 
mà là một nhân cách đặc thù, nhất là khi ngôi vị? củ 
Thượng để hiện diện cho ý thức, thì đầy là đang nói về 
ngôi vị thuần túy, nghĩa là ngôi vị phổ biến ở bên trong 
nó®; và một điều như thế chính là tư tướng và chỉ thuộc 
về Tư duy mà thôi. 


- Và chăng, (rực quan thuần túy cũng hoàn toàn giống hệt 


như fir duy thuân túy. “Trực quan” và “tin” thoat tiên 


Il Persönlichkeit / personality; IN in sich allgemein / inwardly universal. 


UD xem Jacobi, “Các lá thư về Spinoza" (1785): ‘ "Bằng lòng tỉn, ta tin rằng ta có 
mắt cơ thẻ và rằng. những cơ thế khác hay những hữu thẻ tư duy khác cũng hiện diện 
oben ngoải ta” (Tạc phẩm. 4.1.tr.211). 


Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. C. Lập trường thú ba... ($$61-78) 327 


S152 


dien tả những biểu tượng nhất định mà chúng ta nói kết 
với các từ ây ở trong ý thức thông thường của ta, và 
đúng là chúng khác với tư duy và häu như ai ai cũng có 
thể hiểu được sự phân biệt nảy. Nhưng khi “tin” và 
“trực quan” cần phải được nắm láy trong môt nghia cao 
hơn — như là đức tin vào Thượng để, như là trực quan trí 
tuệ về Thượng de - thì điều này có nghĩa ta phải trừu 
tượng hóa hay phải lược bỏ những gì tạo nên sự khác 
biệt giữa trực quan, tín và tư duy. Khi chúng được đặt 
vào trong khu vực cao hơn này, ta không thê nói tin và 
trực quan còn khác với tư duy như thế nào nữa. Người 
ta cú tưởng rằng với những sự phân biệt nay đã trở nên 
trồng ròng ây., người ta đã nói và đã khăng định được 
điều gì rất hệ trọng, [nhưng thực ra] những quy định mà 
người ta định công kích thì cũng giöng hệt như những 
quy định mä người ta muốn khäng định. 


Tuy nhiên, chữ "Jäng tin“ mang theo mình một điều 
thuận lợi đặc biệt, vì chữ ấy gợi nhớ đến đức tin có tính 
tín ngưỡng: Kitô giáo; và có vẻ như nó bao hàm cả đức 
tin ấy và đễ được xem là đồng nhất với đức tin ấy. làm 
cho cách triết lý đây lòng tin này tỏ ra sùng đạo và 
ngoan đạo, và dựa vào sự süng tín ấy mà mang lại cho 
mình sự tự do tha hồ đưa ra những cam kết đầy tham 
vọng và quyên uy. Nhưng, ta chớ nên đề cho mình bị 
lừa bịp bởi vẻ ngoài chỉ có được do sự tương tự về ngôn 
từ ấy, trái lại, cần phải giữ vững sự phân biệt sau đây. 
Đức tin Kitô giáo bao hàm một quyền uy của Nhà Thờ, 
còn ngược lat, lòng tin của lập trường triết học này đúng 
ra chỉ là quyền uy của sự khải thị chú quan riêng mà 
thôi. Ngoài ra, đức tín Kitô giáo kia là một nội dung 
khách quan. phong phú ở bên trong, là một hệ thống về 
học thuyết và nhận thức, còn nội dung bên trong của 
lòng tin này là bất định đến nỗi vừa cho phép có được 
nội dung nói trên, lại vừa có thê chứa đựng cả lòng tin 
rằng Đạt lai lạt ma, con bò đực, con khi v.v... đều là 
Thần linh cả. hoặc cũng có thể, về phần mình, tự hạn 
chế vào một Thượng dé nói chung, một "Ban chất tối 


332 Phan thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-781 


cao "1 Vậy, bán thân lòng tin — trong ý nghĩa muôn 
tó ra là triết học ấy — không gì khác hơn là cái /ừu 
frong khô khan của cái biết trực tiếp. một sự quy định 
hoàn toàn có tính đơn thuần hình thức” không được 
phép nhận làm hay trộn län với sự phong phú về tỉnh 
thần của đức tin Kitô giáo. cả về phương điện lòng sùng 
tín và đức Thánh linh cư ngụ ở trong đỏ. län về phương 
điện học thuyết với tät cả nội dung phong phú của nó. 


Và chăng. cái ở đây gọi là lòng tin và cái biết trực tiếp 
thì cũng giống hệt với những gì còn được gọi là lòng 
“hứng cảm”, là sự khái thị của trái tim, tức một nội 
dung do Tự nhiên gieo cấy vào trong con người. và đặc 
biệt cũng giống hệt với cái gọi là "lý trí con người lành 
mạnh”. "common sense” [tiếng Anh trong nguyên bán], 
Tất cả các hình thức này đều giống hệt nhau ở chỗ lấy 
tính trực tiếp — tức. phương cách mà một nội dung được 
tìm thäy ở trong ý thức và là một “sy kiện” o trong đó — 
làm nguyên tắc của mình. 


S153 §64 


Điều mà cái biết trực tiếp này biết được là: cái Vô hạn, cái 
Vĩnh hăng, Thượng dé - có mật trong sự hình dung bằng 
biểu tượng của ta — cũng tồn tại: — răng bên trong ý thức 
của ta, sự xác tín về sự tôn tại ấy gän lien một cách trực 
tiếp và không thế tách rời với biểu tượng này. 


Điều tối thiếu mà triết học muốn làm là nói ree 2 
với các mệnh để trên đây của cái biết trực tiếp: 


: bị 
{A} das höchste Wesen ¿ thẻ highest essence; |?) ganz formell / total formal. 


HS Das höchste Wesen” thông thường được dich là "Hữu thể tối cao”, nhưng 


trong thuật ngữ Hegel, chữ "Wesen" có nghĩa khác với "hữu the” hay ` "tôn tại”, vi 
thẻ buộc phải dịch là - "Bán chất". Ở đây, Hegel quy "lòng tin” của Jacobi vào "sự 
thật của sự khai sáng ¬ hiệu Thượng để đơn thuần như là "Éire, -supreme" đơn thuần 
trừu tượng của "triết gia". Xem Hegel, Hiện tượng học Tinh thần, §§574-581). 


Phi Hut nhái: Khoa hoc Lögie. C. Lap trường thủ ba... (SS6 1-78} 223 


S154 


không. ät triết học tự chúc mừng về sự việc: chính các 
mệnh de cũ-xưa out mình dé diễn đạt toàn bộ nội dụng 
phê bien đã. băng cách nào đỏ. trở thành những định 
kiến chung của thời đại bởi một cách thức hoàn toàn 
phản triết học như. thé! Điều đáng ngạc nhiên hơn là: ai 
đỏ lại có thể cho rằng chính các mệnh de nảy lại dói lập 
lại với triết học. tức các câu: "điều gi được xem là đúng 
thật thì "nội tại” ở trong tỉnh thần" (xem §63) và "chân 
lý là [tôn tại] cho tỉnh thần” (nt). vè phuong diên [don 
thuän] hinh thức. mệnh dè cho rằng sự fön iqi của 
Thượng de là gắn liền một cách trực tiếp và không thê 
tách rời với mr tóng về Thượng để. và răng tính khách 
quan di hen với tính chủ quan mà tu tưởng có lúc đầu. 
quả là đặc biệt thú vị, Thật thé. triết học vè cái biết trực 
tiếp đi quá xa trong sự trừu tượng của mình đến nỗi cho 
răng sự quy định về “hiên hữu" là gắn liền không thể 
tách rời không chí riêng với tư tướng ve Thượng đẻ mà 
còn (ở trong trực quan) với Điêu tuong hay sự hình dung 
về cơ (hể của tôi và về những sự vật hen ngoài. 


Khi triết học nỗ lực chứng minh một sự thông nhất như 
thế. nghĩa là khi muốn cho thấy rằng bản tỉnh của tư 
tưởng hay của tính chủ quan có đặc điểm là không the 
tách rời với sự tôn tại hay với tính khách quan, thì. bắt 
kế các chứng minh ấy như thế näo. triết học. trong mọi 
trường hợp, cũng phải hoàn toàn hài lòng với sự khăng 
định và sự chứng minh rằng các mệnh dè của mình cũng 
là những sự kiên của ý thức, và, do đó, là trùng hợp. 
nhất trí với kinh nghiệm. 


Sự khác biệt giữa các khăng định của cái biết trực tiếp 
và của triết học kỳ cùng chi là ở chỗ: cái biết trực tiếp tự 
ban cho minh một vị trí độc tôn, hay. nói cách khác, nó 
đặt mình đối lập lại với cách làm của triết học, 


[Ta cần nhớ rằng) mệnh đề "C ogilo, ergo sum” [Tôi tu 
duy, vậy, tôi tôn tại] - có thể nói là đứng ở ngay trung 
tâm điểm cua toàn bộ mối quan tâm của triết học hiện 
đại - cũng đã được chính tác giả của nó [Rene 
Descartes] phát bieu ra trong phương thức của sự trực 


224 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trưởng thứ ba... ($861-78} 


tiếp. Ai xem mệnh đề này là một "suy luận” [một ` ‘tam 
đoạn luận"]# thì nên biểu biết nhiều hơn về bản tỉnh 
của “suy luận” hơn là chỉ thấy có chữ “ergo” ["väy”] 
xuất hiện ở trong đó! Bởi. thử hỏi, ở đây, cái medius 
terminus [cái “hạn từ thứ ba” hay “hạn từ trung giới”] 
nằm ở đâu? Đối với một “suy luận” {dạng tam đoạn 
luận], cái “hạn từ thứ ba” này là thiết yếu hơn nhiều so 
với chữ “ergo” [“vậy ]. Nhưng, néu dè biên minh cho 
cái tên gọi, ta có thể gọi sự nối kết này noi Descartes là 
möt suy luân không-được trung giới” [tức cũng đồng 
nghĩa với “trực tiếp]. bởi hình thức [nói] thừa thãi này 
không biểu thị điều gì khác hơn là một sự nói kết giữa 
các quy định khác nhau mà không được trung giới bởi 
cải gì cả. Và, trong trường hợp đó, sự nôi kết giữa tồn 
tại với các biểu tượng của ta - được diễn tả trong mệnh 
đề của cái biết trực tiếp - cũng là một suy luận không 
hơn không kém. 


- Tôi lấy các câu trích dẫn sau đây, trong đó bản thân 


Descartes tuyên bó rõ răng mệnh đề * ‘Cogito, ergo sum” 

không phải là một suy luận, từ luận án tiến sĩ của ông 
Hotho vè triết học Descartes công bố năm 1825“, Các 
đoạn trích dẫn này là sự trả lời của Descartes cho các 
“Chất vấn thứ hai" trong “Các suy niệm siêu hình 
hoc", trong De Methodo IV {*Luận văn về phương 
pháp”. phân IV] va Ep. 1118 [Thư từ của 
Deseartes]f 1 Tôi trích dẫn câu nói chính xác hơn từ 
tài liệu đâu tiên. Descartes nói: bảo rằng chúng ta là 
những hữu thể tư duy thì đó là “prima quaedam notio 
quae ex nullo syllogismo concluditur” [latinh: “một 
khái niệm cơ bản không được rút ra từ một suy luận nào 
cả”], và nói tiếp: “neque cum quis dicit: ego cogito, 


(a) 


Schluss / syllogism; 


del un-mittebar / un-mediated = directe, immediate. 


046) vu. o. Hotho, De Philosophia Cartesiana [latinh: Về triết học Descartes], Berlin 


1826. 
(147) 


trích trong "Leitres de M. Descartes” / Những bức thư của Descartes, 3 tập 


(Paris 1647), đặc biệt lá thư số 440 trong “Oeuvres” [Các tác phẩm]. 


Phần thur nhật: Khoa học Lögie. C. lập trường thứ ba... ($$61-78) 225 


ergo sum sive existo, existentium ex cogitatione per 
3155 syllogismum đedueif" [latinh: ` "nếu ai nói răng: tôi tư 
duy, vậy tôi tồn tại hay hiện hữu, thì người dy không rút 
sự hiện hữu ra từ tư duy bằng một suy luận]. Vì lẽ 
Descartes biết rõ những gì thuộc về một suy luận [tam 
đoạn luận]. nên ông nói thêm rằng, néu trong mệnh đề 
ấy quả có một sự diễn dịch từ một suy luận, ắt phải có 
thêm dai-tien đề”: “iud omme. quod cogitat, est sive 
existit” [latinh: "tất cả những gi tư duy thì đều tòn tại 
hay hiện hiru”]. Thế nhưng. thật ra, chính câu sau này 
lại là một câu mä ta chỉ rút ra được từ câu thứ nhất trước 
đó [tức câu “Cogito. ergo sum]. Những gi Descartes 
muốn nói về mệnh de: sự tön tại cúa tôi là không thể 
tách rời với tư duy cúa tôi là: sự nỗi kết này được chứa 
dựng và được biểu thị trong đrực quan đơn gian của ý 
thức; và sự nói kết này tuyệt dói là cái thứ nhất, tức là 
nguyên tắc, là cái gi chắc chăn nhất và hiển nhiên nhất 
đến nỗi ta không thể tưởng tượng rằng có một thuyết 
hoài nghi nào dù cực đoan đến mây lại có thể không 
thừa nhận nót"®#), | Các khäng định ấy là quá hùng hồn 
và chính xác khiến cho các luận điểm hiện đại của 
Jacobi và các người khác về sự nỗi kết trực tiếp này 
không thể có giá trị gì hơn là những sự lặp lại thừa thãi. 


865 


Quan điểm này không chịu vừa löng, với việc chỉ ra rằng 
cái biết được trưng giới [gián tiếp|, neu nắm láy möt cách 
cô Jap, là không thích hợp cho [việc nhận thức vèl chân lý; 
chỗ đặc biệt của nó còn là cho răng chỉ có cái biết rực tiếp 
mới có thể có chân lý như là nội dung của nó, khi được 
nắm lấy một cách cô lập, với sự Jogi trừ sự trung giới. 


Il Obersatz / major premise. 


(H0) đây cũng chính là câu của Descartes trong “Luân văn ve phương pháp” / 
Discours de ta Methode, phần 4. 


226 Phần thứ nhất: Khoa học Lögie. C Lập tường thứ ba... (8861-78) 


- [Nhưng] bản thân các việc loại trừ như thé lại cho thấy rõ 
rằng quan điểm này là một sự rơi trở lại vào trong [loại] 
giác tính siêu hình học, vào trong cái Hoặc là-Hoặc là của 
nö; và, trong thực tế, thực sự là rơi trở lai vào trong möi 
- quan hệ của sự trung giới ngoại tại, tức mối quan hệ dựa 
trên việc bám chặt lấy cái hữu hạn, nghĩa là, bám chặt các 
quy định phiến diện mà quan điểm Ấy nhằm tưởng rằng 
mình đã thoát ra khỏi. Nhưng, thôi, chúng ta chưa vội khai 
triển về điểm này; ở đây, trong phần Dẫn nhập, ta chỉ ghi 
nhận cái biết trực tiếp có tính loại trừ này như là một sự 
kiện mà thôi, nghĩa. là, chỉ ghi nhân nó về phương diện 
phần tư ngoại tại. Vấn đề có tầm quan trọng tự thân là cái 
S156 fu duy] lögic” về sự đối lập giữa tính trực tiếp và sự trung 
giới. Thế nhưng, quan niệm åy lai tir chöi việc xem xét bản 
tính của vấn đề, tức của Khái niệm, bởi một sự xem xét 
như thế sẽ dẫn tới sự trung giới, và thậm chí, đến sự nhận 
thức {đúng thật]. Việc xem xét đích thực về chủ đề này, tức 
về cái {tư duy] lôgíc, sẽ có chỗ đứng riêng của nó ở trong 
bản thân môn Khoa học [lôgíc]. 


Toàn bộ phần thứ hai của {quyền] Lôgíc học này, — 
phần Học thuyết về Bán chất — sẽ bàn về sự thống nhất 
tự-thiết định chính mình một cách cơ bản giữa sự trực 
tiếp và sự trung giới. 


§66 


Như thế, ta dừng lại ở việc nắm lấy cái biết trực tiếp như là 
một sự kiện. Nhưng, điều này có nghĩa việc xem xét của ta 
hướng đến lĩnh vực của kinh nghiệm và dẫn đến một hiện 
tượng có tính tâm lý học. 


- Trong phương diện này, ta cần lưu ý đến một trong những 
kinh nghiệm thông thường nhất, đó là: những chân lý — mà 
chúng ta biết rất rõ như là kết quả của những công cuộc 


Il des Logische / logical thinking. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 227 


tìm tòi hết sức phức tạp, hết sức được trung giới — cũng 
đều có thể hiện điện một cách #rực tiep ở trong ý thức của 
những ai đã thông thạo với loại nhận thức này. Giöng như 
bất kỳ ai đã được đào tạo trong một ngành khoa học, một 
nhà toán học có ngay /äp ức những lời | giải [nhưng] thật ra 
đã đạt được bởi một sự phân tích rất phức tạp; bất kỳ 
người có học nào cũng có vô số những quan điểm và những 
nguyên tắc tổng quát hiện diện một cách rực tiếp trong cái 
biết của mình, song chúng chỉ được nảy sinh từ việc suy 
niệm về rất nhiều điều và từ kinh nghiệm sống suốt bao 
năm dài. Sự thông thạo mà ta đạt được trong bắt kỳ cái 
biết nào, kể cả trong nghệ thuật và tay nghề kỹ thuật, thực 
ra chính là ở chỗ: khi một tình hình xäy ra, ta có ngay 
những: kiến thức, những cách thức hành động một cách 
trực tiếp ở trong ý thức của ta, thậm chí ở trong hoạt động 
hướng ra bên ngoài và trong cå tứ chi của cơ thể ta nữa. 


Vậy, tính trực tiếp của cái biết không những không loại trừ 
sự trung giới của nó trong tät cả những trường hợp ấy, mà 
những, trường hợp này còn được nối kết lại là nhờ cái biết 
trực tiếp thật ra là sản phẩm và là kết quả của cái biết gián 
tiếp, được-trung giới. 


Sự nỗi kết giữa sự hiện hữu trực tiếp với sự trung giới 
của nó cũng là một nhận thức quá hiển nhiên, tầm 
thường: bào thai, bố mẹ là một sự hiện hữu trực tiếp, 
đầu tiên so với con cái v.v..., vì con cái là sản phẩm 
được tạo ra. Nhưng. bảo thai, bố mẹ - dù đang hiện diện 
một cách #ực riếp đến mấy đi nữa, thì bản thân cũng là 
những gì được tạo ra; còn con cái v.v... bất kê việc hiện 
hữu của chúng là được trung giới thì bây giờ vẫn là trực 
tiếp, bởi chúng đang tôn tại. Việc tôi đang có mặt ở 
Berlin, tức sự hiện diện frec riếp này của tôi, là được 
trung giới bởi cuộc hành trình của tôi đến đây v.v.. 


867 
Còn đối với cái biết truc tiếp về Thượng đế, về dièu công 


chính, đạo đức - và về tẤt cả những quy định khác của bản 
năng, của những ý niệm được gieo cấy hay bäm sinh, của 


228 Phân thứ nhất: Khoa học Lôgíc. C. Lập trường thứ bú... {861-78) 


lương thức thông thường, của lý trí tự nhiên v.y... đều 
thuộc về cùng một phạm trù này — thì, bất kë yếu tố ban 
đầu này được mang hình thức gì, kinh nghiệm phö biến 
vẫn là: để cho những gì được chứa đựng trong chúng đến 
được với ý thức, thì thiết yếu cần có sự giáo đực, sự phát 
triển (kế cả để “hôi tưởng lại” theo kiểu Piascläf (TT, | Mặc 
dù phép rửa tội của Kitô giáo là một bí tích?” thì tự nó, vẫn 
bao hàm trách nhiệm phải tiếp tục mang lại một sự giáo 
dục Kitô giáo. | Điều này có nghĩa: tất cả những gì đối với 
tôn giáo và đời sông đạo đức là công việc của đức fín, hay 
của cái biết trực tiếp, thì đều tuyệt đối phải phục tùng điều 
kiện của sự trung giới dưới tên gọi: sự phát triển, sự giáo 
dục, sự đào luyện). 


Những người khäng định răng có những ý niệm bẩm 
sinh và những người phủ nhận điều äy đều bị ngự trị bởi 
một sự đối lập giữa các quy định loại trừ lẫn nhau. 
giống hệt với sự đối lập ta vừa bàn trên đây. đó là: sự 
đối lập giữa một bên là những gì có thể được diễn đạt 
như là sự nối kết cơ bản. #ực tiép của một số những 
quy định phô biến nào đó với “âm hôn, và bên kia là sự 
nói kết khác được giả định là diễn ra một cách ngoại tại 
và được trung giới bởi những đối tượng và biểu tượng 
được mang lại. Sự phản bác có tính thường nghiệm dói 
với khäng định về những ý niệm bám sinh là: néu như 
S158 thé, ät moi con người đều có những ý niệm ấy. chăng 
hạn, họ đều phải có nguyên tắc về sự [không] mâu 
thuẫn o trong ý thức của họ và biết về nguyên tắc ấy. 
bởi nguyên tắc này và các nguyên tắc tương tự được 
tính vào trong số những y niệm bẩm sinh. Có thể nói 
rằng sự phản bác nảy dựa trên một sự ngộ nhận, bởi, 
cho dù các quy định đang bàn có là bâm sinh đi chăng 
nữa thì chúng cũng không nhờ thế mà đã ở trong hinh 
thức của những ý niệm. của những biểu tượng hay của 


Il Platonische Erinnerung / Platonic reminiscence; IR Sakrament / sacrament; t) 


Bildung / culture. 
(142) x em Plato: Phaedros 246-51; Phaedo 75, Menon 81. 


Phản thứ nhất: Khoa hoc Logic. C. Lập tường thứ ba... ($$61-78) 229 
re ee ee CC TỦ TÔ CỐ CÔ I ES LEER RER 


những gì đã được biết. Nhưng. sự phản bác nảy là hoàn 
toàn đúng Yän khi nó nhằm chống lại cái biết trực tiếp, 
trong chừng mực vì cái biết này khăng định dứt khoát 
răng các quy định này là có mặt ở trong ý thức. 


- Nếu quan điểm về cái biết trực tiếp cũng phải thừa nhận 
rằng. đặc biệt đổi với đức tin Kitô giáo. một sự phát 
(rien và một nen, giáo dục Kitö giáo hay tôn giáo [nói 
chung] là thiết yếu. thì thật là tùy tiện khi muôn tảng lờ 
điều này đi khi để cập đến đức tin: và cũng thật là vô-tư 
tướng” khi không biết rằng một khi đã thừa nhận sự 
cần thiết của giáo dục thì cũng tức là đã nói lên đòi hỏi 
thiết yêu vè sự trung giới rồi. 


Giảng thêm: 


Trong triết học Plato, khi bảo rằng ta nhớ lại những Ý niệm [đã 
được chiêm ngưỡng trước khi sinh ra đời] thi điểu này có 
nghĩa: những Y niệm là tổn tại “Hình” [mặc nhiên]™ trong 
[tâm hön] con người chứ không phải (như các nhà Ngụy biện 
khẳng định) là cái gì xa lạ đến với tâm hổn con người từ bên 
ngoài. Nhưng dù sao, lôi lý giải vê nhận thức như là sự “hổi 
tưởng” cũng không loại trừ sự phát triển của những gì “Hz- 
Mình “ ở trong, tâm hôn con người, và sự phát triển này không 
gì khác hơn là sự trung giới. Tình hình cũng giống như thế 
đối với những “ý niệm bầm sinh” nơi Descartes và các triết 
gia Scottland; những ý niệm này thoat đẩu cũng chỉ là “Hr- 
mình” [mặc nhiên] và phải được xem như là hiện diện trong 
con người theo kiểu của tố cháito0s0, 


(a) th) 


S ; GE 3 : y TENDE ( 
Gedankenlosigkeit / sheer mindlessness; an sich / implicit: te} Anlage / 


aptitude. 


1130) Học thuyết của Plato về sự "hỏi tưởng” (sự tôn tại của linh hồn ở trong vương 
quốc của những Y niệm trước khi sinh ra. xem: chú thích 149). được các nhà theo 
phái Plato ở Anh (phái Cambridge) phát bieu thành những “Khái niệm bằm sinh“ 
trong tỉnh thần con người. Hình thức lý luận này bị ./ Locke (trong “Essay”) ché 
nhao, nkung lgi được Leibniz bảo vệ (trong “Nouveaux Essais). Các triết gia 


230 


S159 


Phån thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... ($861-78) 


§68 


Trong các kinh nghiệm vừa nêu, ta viện dẫn đến những gì 
tự cho thấy là săn Dën với cái biết trực tiếp. Mặc dù sự nỗi 
kết này thoat đầu có thể được nắm lấy chỉ như một sự nỗi 
kết ngoại tại hay thường nghiệm, nó vẫn tự cho thấy là 
thiết yếu và không thể tách rời, cá khi nó chi được xem xét 
một cách thường nghiệm, vì sự nối kết ấy là bất biến. 
Nhưng, ngoài ra, neu dựa theo kinh nghiệm mà cái biết 
trực tiếp này được nắm láy, noi chính nó, trong chừng mực 
nó là cái biết về Thượng dé và về cái Thần linh, thì một ý 
thức thuộc loại này được dien đạt phố biến như là một sự 
nâng lên khỏi cái cảm tính và cái hữu hạn, cũng như lên 
khỏi những ham muốn và xu hướng trực tiếp của trái tìm 
tự nhiên của con người. | Việc nâng lên này chuyển hóa 
thành đức tỉn vào Thượng để và vào cái Thần linh và nó 
kết thúc ở đây, khiến cho đức tin này là một cái biết và một 
sự tin chäc'” trực tiếp, mặc dù, trong thực tế, nó vẫn có 
tiến trình này của sự trung giới như là tiền-giả định và là 
điều kiện [tiên quyết] của nó. 


Ta đã lưu ý rằng cũng cái gọi là “các luận cứ chứng 
minh về sự hiện hữu của Thượng đế” - xuất phát tir Sự 
tồn tại hữu hạn — đều diễn tả sự nâng lên này và không 
phải là những phát kiến của một sự phản tư giả tạo, mà 
là các sự trung giới tất yếu thuộc về tỉnh thần, — mặc dù 
các sự trung giới này không có được sự diễn đạt đúng 
đắn và hoàn chỉnh ở trong hình thức cổ truyền của các 
luận cứ nói trên. 


(@) Fürwahrhalten / persuation. 


Scottland nói ở đây là Thomas Reid, James Oswald và James Beattie. Reid phát 
triển một phiên bản có tính cách “common-sense” cho học thuyết về những “ý niệm 
bäm sinh” (innate ideas”). 


Phân thứ nhät: Khoa hoc Lôgíc. ©. Lập trường thứ ba... (8861-78) 237 


S160 


§69 


Chính bước quá độ hay bước chuyển, — được nêu ớ §64 —, 
từ Ý niệm chủ quan sang sự tồn tại đã tạo nên mỗi quan 
tâm chính yếu đối với quan. điểm về cái biết trực tiếp; sự 
quá độ này là cái gì được khẳng định một cách cốt yếu như 
là một sự nối kết nguyên thủy, không có sự trung giới. Nếu 
hoàn toàn không xét đến những sự liên kết có vẻ thường 
nghiệm thì điểm trung tâm này tự bộc lộ sự trung giới ngay 
bên trong chính nó, tức sự trung giới trong sự quy định 
đúng thật của nó chứ không phải như một sự trung giới 
cùng với và thông qua cái gì ở bên ngoài, trái lại, là một sự 
trung giới fir quyết ngay bên trong bản thân mình), 


§70 


Quan điểm [vè sự nhận thức trực tiếp| ấy khẳng định 
răng: Ý niệm, như là một tư tưởng chủ quan đơn thuần, län 
một sự tồn tại đơn thuần nơi chính nó đều không phải | là 
cái đúng thật, bởi sự tồn tại — chỉ nơi chính nó — là một tồn 
tại không phải của ý niệm mà là tồn tại cảm tính, hữu hạn 
của the giới. Thế rồi đồng thời lại khẳng định một cách 
trực tiếp rằng: RÍ niêm chi là cái dúng thật khi nó được 
trung giới bởi tồn tại và ngược lại, tồn tại chỉ là cái đúng 
thật khi được trung giói bởi Ý niệm. [Hãn nhiên], nguyên 
täc của cái biết trực tiếp có lý khi không muốn là một tính 
trực tiếp trắng rỗng, bất định, không muốn là tồn tại trừu 
tượng hay sự thông nhất thuần túy, nơi chính nó, mà muốn 
là sự thống nhất giữa Ý niệm với tồn tại. Nhưng, phái thật 
là “vô-tư tướng” mới không thấy răng sự thống nhất của 
những quy định khác biệt với nhau không phải là một sự 
thống nhất trực tiếp đơn thuần trắng rỗng, nghĩa là, hoàn 
toàn bất định, mà trái lại, điều được thiết định ở trong sự 
thống nhất Ấy là: một trong các quy định này chỉ có chân lý 
thông qua sự trung giới của cái khác, — hay, nói khác đi, 


Il als sich in sich selbst beschieBend / as one that comes to its own inward resolve. 


232 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögic. C. Län trường thứ bu... (8861-78) 


mỗi cái trong chúng được trung giới với chân lý chỉ nhờ 
thông qua cái khác. 


- Qua đó, quy định về sự trung giới được hàm chứa ngay 
trong bản thân tính trực tiếp ấy là điều được thấy rõ như 
là Sự kiên hiểm nhiên™ mà giác tính [đúng nghĩa] ~ phù 
hợp với chính nguyên tắc riêng của cái biết trực tiếp — cũng 
không được phép có bất kỳ sự phản bác nào. Chỉ có [thú] 
giác tính trừu tượng thông thường mới năm lấy các quy 
định về sự trực tiếp và sự trung giới một cách tuyệt döi, 
mỗi cái nơi chính nó, và tưởng rằng dira vào đó, mình có 
trong tay một sự phân biệt väng chăc™, ròi tự tạo ra cho 
mình một sự khó khăn không thể vượt qua nỗi là hợp nhất 
chúng lại, — một sự khó khăn mà như đã chỉ rõ, vừa không 
hề có ở trong Sự kiên, vừa sẽ tiêu biến đi trong Khái niệm 
tư biện. 


§71 


Tính phiến diện của quan điểm này mang theo những quy 
định và hậu quả mà các đặc điểm chủ yếu của chúng sẽ còn 
được đề cập đến; ở đây ta chỉ khảo sát về cơ sở của chúng 
mà thôi. 


fa] Trước hết, vì lẽ cái được đề ra làm tiêu chuẩn cho chân lý 
không phải là ban tinh của nội dung mà là sự kiện của ý 
thức, cho nên hai điều sau đây: cái biết chu quan và việc 
khăng quyết rằng tôi tìm thấy một nội dung nhất định nào 
đó ở trong ý thức của đôi, là cơ sở cho cái được gọi là đúng 
thật. Qua đó, những gì tôi tìm thấy trong ý thức cửa rôi 
được cường điệu lên thành cái gì có mặt trong ý thức của 
mọi người và được tuyên bó là bán tính của ý thức. 


© Faktum 7 factum: (b) etwas Festes von Unterscheidung / an example of a firm 


distinction: chữ fest / firm ở đây vừa có nghĩa "vững chäc” vừa có nghĩa “cứng 
nhäc”, "có định”. 


Phản thứ nhất: Khoa hoc Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 233 


Si6l Xưa kia, consensus gentium [latinh: sự đồng thuận phô 
biến] - mà Cicero cũng đã viện dẫn dën? D. ~ được nêu 
lên trong số các luận cứ chứng minh ve sự hiện hữu cúa 
Thượng để. Consensus gentium là một quyền uy quan 
trọng. và thật dễ dàng dê làm môt bước chuyên từ chỗ 
cho rằng một nội dung được tìm thầy trong ý thức của 
mọi người đến chỗ khăng định nội dung ấy nằm ngay 
trong bản tỉnh của bản thân ý thức và là tất yêu déi với ý 
thức. [Thế nhưng]. ngay bên trong phạm trù này VỀ "sự 
đồng thuận hổ biến" cũng đã mặc nhiên có sẵn ý thức 
rât cơ bản mà người ít được đảo luyện nhất cũng không 
tránh được. đó là [biết rằng] bất kỳ v thức cả nhân nảo 
cũng đồng thời là một cái gì đặc thù, bát tất. Nếu bản 
tính của bán thân ý thức này không được nghiên cứu. 
nghĩa là. nêu những gì là đặc thù và bất tất trong nó 
không bị tách biệt hän ra — đây là một việc làm vất vå 
của sự phán tư và là cách duy nhất đề tìm ra được cái gì 
là phổ biến tự-mình và cho-minh ở trong ý thức này — 
thì chỉ khi nào moi người đều đồng thuận vẻ một nội 
dung mới đặt cơ sở được cho một định kiến đáng kính 
trọng răng nội dung ấy thuộc về bản tính của bản thân ý 
thức. Nhưng. đối với nhu cầu của tư duy de biết cải gì tỏ 
ra đang có mặt một cách phó biến ấy là tắt yĉu. thì 
consensus gentium là chưa đủ. | Bởi ngay cả khi chấp 
nhận räng tính phổ biến của sự kiện là một luận cứ 
chứng minh thỏa đáng đi nữa, thì consensus gentium 
cũng không còn được xem là một luận cứ chứng minh 
cho đức tin vào Thượng đế, bói kinh nghiệm cho thấy 


ISI ù Si r x DE 2 
MU trong Cicero: De natura Deorum, 1.43; 2.12. Nhưng nguyên tắc vè "sự đồng 


thuận phô biến” (consensus) là có từ trước Cicero. như chính Cicero đã viết: “Vi có 
dân tộc nảo hay bộ lạc nào lại không có một quan niệm sơ bộ nào đó về những Thần 
tính mà không cần phải được truyền i dạy? Điều này được Epikur gọi là Prolepsis, tức 
một thông tin dä có từ trước ở trong tâm hòn“ (De natura Deorum, 1.43). và: [Theo 
phái Khắc kỷ], “bát ky ai ở båt kỷ dàn tộc nào thì cũng có một sự đồng thuận chính 
yếu: sự đồng thuận ấy là bẩm sinh và được khắc ghi trong tâm trí rằng có những 
Thần linh" (Sdd. 2). (Aristoteles cũng có một câu nói "thuần lý” hơn về sự đẳng 
thuận: "Dieu ai ai cũng có chung, đó là chúng ta đều cùng nói chữ "Lá" [tòn tại]`). 


234 Phản thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trưởng thứ ba... (8861-78) 


vẫn có những cá nhân và những dân tộc nơi đó không 
S192 hê tìm thây đức tin vào Thượng déi? Cho nên, thật 
chăng có gì dễ dàng và thuận tiện hơn là đưa ra một sự 


* /Chú thích của tác giả) Đề biết thuyết vô thân hay đức tin vào Thượng để cái nào 
được phổ bien rộng hơn hay hẹp hơn ở trong kinh nghiệm, điều cốt yêu là liệu ta có 
vừa lòng với một sự quy định về một Thượng để nói chưng hay không hay đòi hỏi 
một nhận thức chính xác hơn về Thượng de. Trong thé giới Kitô giáo, ít ra thì người 
ta cũng không chịu thừa nhận rằng những vị thần của người Trung quốc. người Än 
độ, và cảng ít đối với những vị thân của người châu Phi, cá những vị thần của người 
Hy lạp là Thượng dé; ai tin vào những vị thần ấy tức là không tin vào Thượng de. 
Trái lại, neu ta xét trong lòng tin về các vị thân linh ấy cüng mặc nhiền [tu mình] có 
lòng tin vào Thượng de noi chung, giống như trong cá thể đặc thù có “loài” 
(Gattung) vậy, thì việc sèng bái ngẫu tượng cũng có giả trị như là một lòng tin 
không chi vào một ngẫu tượng mà vào Thượng. de. Trong khi đó những người 
Athens [cỗ đại] lại xem thi sĩ và triết gia nào cho rằng thần Zeus {thần "Dớt"”] v.v. 
chỉ là các đám mây và khăng, định về một Thượng để nói chung đều là những kẻ vô 
thänl!®, _ Vậy, vấn de cốt yếu không phải ở chỗ cải gì được bao hàm một cách fr- 
mình. mặc nhiên ở trong một đôi tượng mà là cái gì được rút ra từ đó cho ý thức. 
Nếu ta có thể chấp nhận việc hoán chuyên các quy định này là có giá trị, thì bất kỳ 
trực quan cảm tính nào của con người. kể cả trực quan bình thường nhất. đều có thể 
là tôn giáo, vì trong chúng và trong båt kỳ cái gì có tính tỉnh thân đều mặc nhiên 
chứa đựng cái nguyên tắc mà nếu được phát triển và làm cho trong sạch sẽ tự nâng 
lên thành tôn giáo. Nhưng. có näng hec trở thành tôn giáo là một chuyện (và bất kỳ 
cái fir-minh ` mặc nhiên nào cũng diễn tả năng lực và khả thế), còn có được tôn giáo 
là chuyện khác. — Trong thời gian gần đây. có nhiều nhà du hành (chăng hạn các 
thuyền trưởng Ross và Parry Dn đã lại tìm thấy các bộ lạc (người Eskimos) và hai 
ông cho rằng các bộ lạc này không hè có tôn giáo, kể cå không có một dấu vet ít òi 
nào cúa tôn giáo như đã tìm thấy nơi những "phù thuy” Châu Phí ("những người 
làm phép la” của Herodotus''*®). Trong khi đó, ở phía ngược lại, một người Anh đã 
ở tại Roma trong mây tháng đầu tiên của năm lễ hội vừa qua. trong du ký của mình 
về những người La mã ngày nay, cho biết rằng quần chúng bình đân thì sùng tin còn 
những ai biết đọc biết viết đều toàn những người vô thần cả. - Lý do chính tại sao 
trong thời gian gần đây việc tố cáo thuyết vô thần ngày càng trỡ nên hiếm thấy là vì 
nội dung và đòi hỏi về tôn giáo đã được rút giảm lại ở mức tôi thiểu (xem §73). 


5) Thật ra chi có các triết gia (Protagoras chủ trương bất khả trí và Anaxagoras 
chủ trương độc thần) mới bị lên ån là ' "bất kính” trước khi Socrate bị ra tòa. 
Aristophanes ("thi sĩ”) chi mô tả Socrate như là người tuyên bố rằng “các đám mây” 

đã thay chỗ cho Thần Zeus. 


(153) Sir John Ross (1777-1856), A voyage of discovery... for the purpose of 
exploring Baffin's Bay.... London 1819: Sir William Edward Parry (1790-1855): 
nhiều bài du ký. 

(154) 


ta 
ws 


Herodotus, Histories, 2 


Phân tint nhát: Khoa hoc Lögie. C. Lập trường thứ ba... ($$61-78) 233 


khẳng quyết đơn giản rằng: tôi tìm thấy một nội dung 
trong ý thức của tôi cùng với sự xác tín [của tôi] về 
chân lý của nó. vi thé, sự xác tín này không thuộc vê tôi 
với tư cách chủ thê đặc thù này mà thuộc về bản tính 
của bản thân tỉnh thần! 


§72 


[b] Thir hai, từ chỗ cho rằng cái biết trực tiếp là tiêu chuẩn của 


S163 


chân lý sẽ näy sinh hậu quả là mọi thứ mê tín dị đoan và 
song bái ngẫu tượng đều được tuyên bố là chân lý, và nội 
dung bất chính nhất và vô đạo đức nhất của ý chí đều được 
biện minh. Không phải nhờ vào cái gọi là cái biết được 
trung giới, tức nhờ vào lập luận và suy luận mà người An 
độ xem con bò, con khi, người tu sĩ Án độ giáo hay vị Lạt 
ma là “Thần” mà vì họ tin như thế. Những ham muốn và 
xu hướng tự nhiên áp đặt những lợi ích cua chúng lên ý 
thức một cách trực tiếp, và những mục đích vô luân lý 
cũng có mặt trong đó một cách hoàn toàn trực tiếp. | Tính 
cách thiện hay ác dien tả [một] sự tôn tại nhất dinh của ý 
chí; cái tôn tại này được biết tới trong những lợi ích và 
mục đích của nó, và vì thế, được biết theo kiểu trực tiếp 
nhất. 


$73 


le] Sau cùng, cái biết trực tiến về Thượng để chỉ có thé triển 


khai đến mức độ [khăng dinh] räng Thượng đề tồn tại [là], 
chứ không biết Thượng, để là gì, bởi điều sau ắt phái là một 
sự nhận thức và dẫn đến cái biết được trung giới. Vì thế, 
Thượng dé, xét như đối tượng của tôn giáo, rõ ràng bị hạn 
chế vào Thượng để nói chung, vào cái Siêu-cảm tính bất 
định; và, tôn giáo trong nội dung của nó, bị quy giảm vào 
cái tôi thiểu. 


Nếu thực sự cần thiết là làm sao giữ gìn cho được lòng 
tin rằng “có một Thượng đề”, hay thậm chi, để gây 


236 


Phin thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... ($S6T-78} 


S164 


được lòng tin ấy thì điều duy nhất đáng ngạc nhiên là sự 
nghèo nàn cua thời đại [chúng ta] vi đã xem một [hình 
thức] ít oi nhất như thế trong cái biết tôn giáo là một 
thăng lợi. và đi đến chỗ — trong Nhà Thờ của mình — 
quay trở lại bàn thờ mà từ xưa ở Arkens đã dành cho vi 
Thượng để vô danh, không được biết đến. 


874 


Bây giờ cần phải nói ngắn gọn về bản tính chung của tình 
thức của sự tric tiếp. Vì chính bản thân hình thức này — do 
tính phiếm điện của nó - làm cho bản thân nội dung của nó 
trở thành phiến diện và, do đó, hữu hạn. Nó [hình thức| 
mang lại cho cái phổ biến tinh phiến dien của một sự triru 
tượng, khiến cho Thượng để trở thành một bán chất thiếu 
hết mọi sự quy định, trong khi đó, Tỉnh thần chỉ có thể 
mang danh Thượng để, trong chừng mực được biết như là 
cái gì tự trung giới trong chính mình với chính mình?) Chi 
có như thế, Thượng để mới là cụ thể, sống động và là Tinh 
thần; như thế cái biếr về Thượng dé — như là Tinh thần — 
chứa đựng sự trung giới bên trong chính mình. 


Hình thức của tính trực tiếp mang lại cho cái đặc thù sự 
quy định về zön tai, hay về sự quan hệ chính mình với chính 
mình. Thé nhưng, cải đặc thù lại chính là cái tự quan hệ 
với cái khác bên ngoài nó; [nen] thông qua hình thức ấy, 
cái hữu hạn được thiết định như là tuyệt đối. Trở thành 
hoàn toàn trừu tượng, hình thức này đứng dung trước bất 
Kỳ nội dung nào, và cũng chính vì thế, sẵn sàng tiếp nhận 
bắt kỳ nội dung nào: nó có thể chấp thuận một nội dung 
sùng bái ngẫu tượng và vô đạo đức cũng như dễ dàng chấp 
thuận nội dung ngược lại. Chỉ có sự thức nhận?” rằng nội 
dung này là không độc lập tự chú mà được trung giới thông 
qua một cái khác đã quy giảm nội dung ấy thành tính hữu 


@ als sich in sich selbst mit sich vermitielnd ¿ as inwardly mediating himself with 
himself; *' Einsicht 7 insight. 


Phån thứ nhất: Khoa học Logic. C. Lập trường thứ ba... (S861-78) 23? 


han và vô-chân lý, Sự thức nhận như thế ~ bởi nội dung 
mang theo nó sự trung giới - [cũng] là một cái biết chứa 
đựng sự trung giới. Nhưng, một nội dung chỉ có thể được 
nhận thức [hay thừa nhận| “` là cái đúng thật, trong chừng 
mực nó không trung giới với một cái khác, không phải hữu 
hạn, nghĩa là, [phải] trung giới với chính mình, và, như thế, 
cả hai: sự trung giới và sự tự-quan hệ trực tiếp là môt. 


- Vậy là, cùng một [thú] giác tính cho rằng mình đã tự giải 
phóng khỏi cái biết hữu hạn, khỏi sự đồng nhất của giác 
tính |vön là nguyễn tắc của| siêu hình học [cô truyền| và 
của thời Khai minh, đã lập tức biến sự /rực ` tiếp này, tức, sự 
tự quan hẹ trùu tượng hay sự tu-döng nhät thänh nguyen 
tắc và tiêu chuẩn của chân lý một lần nữa. 7w day trừu 
tượng (hình thức của Siêu hình học phản tu) và /rực quan 
trừu tượng (hình thức của cái biết trực tiếp) cũng là một và 
một cái mà thôi. 


Giảng thêm: 


Khi hình thức của sự trực tiếp được bám chặt lấy như là hình 
thức đối lập lại với hình thức của sự trung giới thì nó trở nên 
phiến diện; và tính phiến diện này cũng được chia phẩn cho 
bất kỳ nội dung nào chỉ quy về hình thức này mà thôi. Nói 
chung, sự trực tiếp là sự quan hệ trừu tượng với chính minh, 
và, do đó, đồng thời là sự đổng nhất trừu tượng, tính phổ 
biến trừu tượng. Cho nên, nếu cái phổ bien tự-mình và cho- 
mình chỉ được năm lẫy trong hình thức của sự trực tiếp, thì 
bản thân nó cũng chỉ là cái phổ biến trừu tượng; và Thượng 
đế — từ quan điểm này - mang ý nghĩa của cái Bản chất tuyệt 
đối không có sự quy định nào. Trong trường hợp ấy, nếu 
người ta còn nói về Thượng đế như là Tính thän thì đó chỉ là 
một từ trống rỗng, bởi, với tư cách vừa là y thức vừa là Tu-y 


a) erkannt / (re)cognised. 


238 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 


thức, Tỉnh thần bao giờ cũng là một sự phân biệt chính mình 
với chính mình và với một cái khác, và qua đó, lập tức là sự 
trung giới. 


§75 


Việc đánh giá về lập trường thứ ba này — tức lập trường 
cho rằng tư duy có thể đi đến chân lý - chỉ có thể được tiến 
hành theo cách mà bản thân quan điểm này đã nêu ra và 
đã thừa nhận một cách trực tiếp. Bảo rằng có”) một cái 
biết trực tiếp, tức một cái biết không có sự trung giới (dù 
với cái khác hay ő bên trong với chính mình) là điều đã 

S165 được vạch rõ là sai về mặt sự kiện [thực tế”. Cũng thế, 
[ta] tuyên bố là sai về mặt sự kiện khi cho rằng tư duy chi 
tiến lên thông qua những quy định hữu hạn và có-điều kiện 
được trung giới bởi cái khác; và cũng là sai khi cho rằng 
bản thân sự trung giới này không tự vượt bỏ”) chính mình 
ő trong sự trung giới. ve Se kiện |hiễn nhiên|t ) của một sự 
nhận thức [tư biện} như thế, tức một nhận thức tiến lên 
không ở trong tính trực tiếp phiến diện lẫn không ở trong 
sự trung giới phiến diện, chính là bản thân môn [khoa học| 
Lögic; và chính đoàn bộ triết học là điển hình [của điều 
này]. 


876 


Nếu ta xem xét nguyên tắc của cái biết trực tiếp trong quan 
hệ với điểm xuất phát trên đây của ta, tức với nền Siêu 
hình học được ta gọi là “ngây tho”, thì sự so sánh cho thấy 
rằng nguyên tắc này là sự quay trở lại với khởi điểm mà 
nền Siêu hình học này đã tạo ra trong thời cận đại, đó là 
triết hoc Descartes. Cả hai đều khẳng định: 


Il e gebe / there is; faktisch / factually; (9 Selbst aufhebe / to sublate itself; = 
Faktum / Factum. 


Phần thứ nhất: Khoa học Lôgfc. C. Lập trường thứ ba... (S$61-78) 239 


1. Tính không thê tách rời đơn giản giữa / duy và tổn tại cúa 
chủ thẻ tư duy: cogito ergo sum chính xác là cùng một thứ 
với việc: tồn tại, thực tại, sự hiện hữu của Tôi đều được 
phơi mở ra cho tôi ở trong ý thức (Descartes đồng thời giải 
thích rõ trong “Principia philosophiae ” [latinh: “Nguyên 
tắc của triết hoc’ °] L 9. (88) răng ông hiểu ` ‘tu duy” là ý 
thức nói chung, xét như là ý thức: và răng tính không thẻ 
tách rời ây tuyệt đối là nhận thức đâu riên (không được 
trung gr hay chứng minh) và là nhận thức chắc chắn 
nhánt 


2. Cũng giống như thế là tính không thể tách rời giữa biểu 
tượng về Thượng de và sự hiện hữu của Thượng đế. khiến 
cho sự hiện hừu này được chứa đựng ngay trong bản thân 
biểu tượng về Thượng dé; biểu tượng ây tuyệt nhiên không 
thể không có sự quy định về hiện hữu, do đó, sự hiện hữu 
là tất yếu và vĩnh hăng. 


(135) Nguyên văn đoạn văn ấy như sau (xem: Descartes, Principia philosophiae / 
Nguyên ı tắc của triết học}: *Tôi hiểu "tư tưởng” là tất cả những gì ta có ý thức như là 
đang diễn ra bên trong ta, trong chừng mực ta có ý thức vẻ nó. Như thế, ở đây, pe 
duv không chi đơn thuần được đồng nhất hóa với giác tính, ý chí và sự tưởng tượng 
mà cå với ý thức cám tính nữa. Bởi, nếu tôi nói: “Tôi đang nhìn, hay tôi đang đi, vậy 
tôi hiện hữu”, và đem dièu này áp dụng vào cho việc nhìn và việc đi như là các hoạt 
động cơ thế, thì kết luận này không tuyệt đối chắc chắn. Sở di như thế là vì, như vẫn 
thưởng xảy ra trong giấc ngủ, tôi có thể nghĩ rằng tôi đang nhìn hay đang đi, mặc dù 
mắt tôi đang nhăm và tôi không hè đi chuyễn gi cả; thậm chí, các tư tưởng như the 
vẫn có thể có trong trường hợp tôi không có thê xác. Nhưng, neu tôi lấy việc “nhìn” 
hay việc “di” để ấp dụng vào cho giác quan hiện thực hay. cho ý rhức về việc nhìn 
hay việc đi, thì kết luận ấy là hoàn toàn chắc chăn, vì nó liên hệ với tình thần, vốn là 
cái duy nhất có cảm giác hay tư tưởng rằng nó đang nhin hay đang di”. 


* (Chú thích của tác giả) Descartes, Principia philosophiae L 15: “Magis hoc (ens 
summe perfactum existere( creder, si attendat, nullius alterius rei ideam apud se 
inveniri, in qua eodem modo neccessariam existentiam contineri animadvertat; {...} 
vintelliget, illam ideam exhibere veram et immutabilem naturam, quaeque non 
potest non existere, cum necessaria existentia in ea contineatur” [latinh: “ý thức sẽ 
càng sän sång chấp. nhận điều này (nghĩa là chấp nhận sự hiện hữu của một Hữu thế 
hoàn hảo tối cao) nếu nó xét rằng nó không thể tìm thá ây bên trong bản thân nó một ý 
niệm vè bất kỳ một sự vật nào khác mà sự hiện hữu tất yếu được xem là được chứa 


240 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögie. C. Lập trường thứ ba... 1861-78) 


S166 3. Döi với ý thức cũng có tính trực tiếp vẻ sự hiện hữu của 
những sự vật bên ngoài, thì ý thức ây không gi khác hơn là 
y thức cam tinh; việc ta có một ý thức như the là điều tối 
thiểu trong mọi nhận thức. | Điều “đáng quan tầm là biết 
rằng cái biết trực tiếp này về sự fön (di của những sự vật 
ben ngoài là lừa dối và sai lầm, và. không có chân lý ở 
trong cái cám tính, xét như cái cảm tính; sự tồn tai của 
những sự vật bên ngoài này đúng hơn là cái gì ngẫu nhiên, 
nhất thời. là một vẻ ngoài": về cơ bản, chúng là những gì 
có một sự hiện hữu tách rời với Khái niệm của chúng. hay 
với bản chất của chúng. 


§77 


Thế nhưng, cũng cần phải phân biệt hai quan điểm ấy 
|triết hoc Descartes và cái biết trực tiếp] ở các điểm sau: 


Il Schein ` semblance. 


dung trong ý niệm theo kiểu như thé. Và từ đó. ý thức hiểu rằng ý niệm vè một Hữu 
thẻ hoàn hảo tôi cao không phái là một ý niệm do ý thức tạo ra hay hình dung một 
ào ảnh, trải lại. hình dung về một bản tỉnh đúng thật và bắt bien không thẻ khong 
hiện hữu, vì sir hiện hiu tắt yếu được bạo ham ở trong dö”]. Một cầu nói tiếp theo 
sau đó nghe co vẻ như một sự trung giới và một luận cứ chứng minh nhưng không 
làm thiệt hại gì đến khăng định cơ bản đầu tiên này. Một điều giống hệt nhu thẻ 
cũng được tìm thấy trong Spinoza: Ban chất của Thượng dé, tức, ý niềm triu tượng, 
bao hàm cả sự hiện hữu, Định nghĩa đầu tiên của Spinoza là định nghĩa VỀ causa sui 
[nguyên nhân tự thân}: “cujus essentia involvit existentiam; sive id cujus nazira non 
protest concipi nisi existens” [la tính: rằng Ban chat của nó bao hàm cả sự hiện hữu, 
hay. bản tính của nó không thể được quan niệm cúch nào khác hon là dung hiện 
hir); Lính không thẻ tách rời của khái niệm với tổn tại là sự quy định nèn tang và là 
tien-giä định. Nhưng, dẻ là khái niệm nào đẻ có sự không thê tách rời với tån tại? 
Không phai la khái niệm Về, những sự vật hữu hạn, chúng chính là những cái ma sự 
hiện hữu của chúng là bắt tất vå thụ tạo. Định ly thứ I1 của Spinoza: "Nẵng Thương 
de hiện hữu mòt cách tắt téu”, và giêng như thé là định tý thử 20: "Răng sự hiện 
him của Thương để và bản chất của Thường de là mot và chi möt mà thỏi” được rt 
ra từ một luận cứ chứng minh, đây là tàn tích thừa thải của một chủ nghĩa hình thức 
của việc chứng minh [hình học}. Thượng de là Bản chất (là bản thể duy nhät). nhung 
vi Bán thể là cousa sui [nguyên nhân tự thân], vi thé Thượng để tất yêu hiện hữu: 
câu này không có nghĩa gì khác hơn là: Thượng để là cái duy nhất mà Khái niệm và 
Tòn tại là không thẻ tách rời khỏi nhau. 


Phản thứ nhất: Khoa hoc Lögie. C. Lập trường thứ ba... (S861-78) 241 
KEE 


1. Triết hoc Descartes di tir nhüng tien-giä định không được 
chứng minh và không the chứng minh được tién lên tới 
nhận thức được phát triển tiếp tục, và, bằng cách này, 
mang lại cội nguôn cho các ngành khoa học của thời cận 
đại. Còn ngược lại, quan diem gần đây hơn [ám chỉ của 
Jacobi v.v...] lại đi đến kết quả — tự nó là quan trọng (xem 
§62) — răng một nhận thức tiến hành theo kiểu những suy 
niệm hữw han như thế chỉ nhận thức được cái gì hữu hạn 

5167 mä thöi va khöng chứa đựng được chân lý; và cũng đòi hỏi 
rằng ý thức của ta về Thượng de phải đứng vững trên lòng 
tin [trực tiếp] — mà, như đã nói, là một lòng tin hoàn toàn 
trừu tượng". 


2. Một mặt, quan diem sau chẳng thay döi được gì trong 
phương pháp nhận thức khoa học thông thường mà 
Descartes đã khỏi xướng, và các ngành | khoa học về những 
gì thường nghiệm và hữu „han bắt nguồn từ phương pháp 
Ấy cũng vẫn cứ được tiến hành theo cùng một kiểu. | 
Nhưng, mặt khác, quan điểm này lại vứt bỏ phương phá 
ây, và, thật ra, vứt bỏ moi phương pháp, bäi nó không | biết 
một phương pháp nào khác [phù hợp| để có cái biết về cái 
gì vô hạn xét về nội dung thực chât, | Vì the, nó buông 
xuôi cho sự tùy tiện hoang dại của những sự tưởng tượng 
và khăng quyết, cho sự tự phụ về luân lý, sự ngao mạn của 
cảm giác hay sự buông tuông võ độ của những tư kiến và 
luận cứ, và tuyên bó räng ( tät cá những điều A ấy là sự đối lå 
kịch liệt nhất đối với triết học và những luận điểm triệt 
học. Triết học không cho phép một sự khẳng quyết đơn 


Il Gehalt! import. 
* (Chú thích cua tác gia) Trong khi đó. [Thánh] Anselm nói ngược lại: 
“Negligentiue mihi videtur, si postquam confirmati sumus in fide, non studemus. 
quod credimus, intelligere“ [latinh: "Một khi ta đã xác tin vůng chắc ở trong đức tin, 
thì theo tôi, cớ vẻ chính sự buông thả đã khiển ta không nd hức tim hiểu những gi ta 
sin”). (Traktat, Cur Deus homo 1, 1). Qua đó. Anselm đã đặt ra cho nội dung cụ thê 
của học thuyết Kitô giáo mới nhiệm vụ nhận thức nặng nè. hoàn toàn khác vòi 
những gi chứa đựng trong "đức tin" hiện đại này, 


42 


S168 


Phân thứ nhát: Khoa hoc Lôgíc. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 


thuần như thế, cũng như không thể chấp nhận việc tư duy 
chao đảo tới lui khi sử dụng lối “lý sự” tùy tiện này. 


§78 


Sw đối lập giữa một bên là sự trực tiếp có tính độc lập tự 
chủ của nội dung hay của cái biết với bên kia là một sự 
trung giới cũng đặc lập tự chủ và không thể hòa giải với cái 
trước là cần phải dẹp bö đi. Sở đĩ phải là điều đầu tiên cần 
dep bå, bởi lẽ sự đối lập ấy là một tiên-giả định đơn thuần 
và là sự khăng quyết hay sự cam két tùy tiện. Cũng thế, khi 
bước chân vào Khoa học, ta cũng phải từ bỏ hết mọi tiền- 
giả định hay tiên kiến khác, dù chúng xuất phát từ sự hình 
dung bằng biểu tượng hay từ tư duy. | Lý do là vì: chính 
Khoa học mới là nơi tất cả những quy định tương tự như 
thé được khảo sát, và cũng là nơi mà ý nghĩ và tính hiệu 
lực giá trị của chúng cũng như của những sự đối lập giữa 
chúng sẽ phải được nhận thức rõ. 


Là một khoa học tiêu cực. phủ định. xuyên suốt mọi 
hình thức cúa nhận thức. (huyết hoài nghỉ xứng đáng 
làm một sự dẫn nhập de chứng minh tính vô hiệu của 
những tien-giä định như the. Nhưng, thuy ết hoài nghi ät 
không chỉ là một con đường buồn bã mà còn là thừa thãi 
nữa. bởi bản thân mômen bien chứng [xem §§79 và 
tiếp] chính là một mômen cơ bản của Khoa học khẳng 
định, tích cực như ta sẽ thấy trong phần tiếp theo đây. 
Và chăng, thuyết hoài nghi chỉ tìm ra những hình thức 
hữu hạn theo một cách thường nghiệm và vô-khoa học 
và phi nhận chúng như là những gi có sẵn được mang 
lại mà thôi. Trong khi đó, sự đòi hỏi [đúng đắn] phải có 
một thuyết hoài nghỉ đã được thực hiện trọn vẹn chính 
là đòi hỏi rằng Khoa học phải được đi trước bằng một 
sự nghỉ ngờ đối với rät cả. nghĩa là. bằng một sự không- 
tiển-gid định gì he'®, Thật ra. đòi hỏi này được thực 


1156) 


“èin vollbrachter Skeptizismus” / a conısummate scepticism / thuyết hoài nghỉ 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 343 


hiện trọn vẹn bằng sự tự do {của tư duy] trừu tượng hóa 
khỏi mọi sự, và năm lấy sự trừu tượng thuần túy của 
riêng mình, nằm lấy tính đơn giản của tư duy — trong 
quyết định của ý chí là hãy tw duy một cách thuần tủy. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8819-78 


Phần “Khái niệm sơ bộ" (Vorbegriff / Preliminary Conception) này 
khá đài và có thê chia làm ba phän: 


§§19-25: đưa ra “định nghĩa" về Lôgíc học. Chúng ta sẽ tập 
trung tìm hiệu $19. 


§§26- 78: xét "ba lập trường của tự tưởng đối với tính khách 
quan”, thực chất là phê phán một cách tóm lược và có hệ 
thống về nen triết học trước đó: Siêu hình học cổ truyền, 
thuyết duy nghiệm của Hume, triết học phê phán của Kant và 
chủ trương về cái biết trực tiếp của Jacobi. Đây là phần được 
Hegel việt sáng süa và dễ đọc nhất, vì the ta sẽ không di vào 
chỉ tiết nhưng sẽ nêu một số nhận xét về phương pháp tiếp thu 
và phô phán triết học, hay, nói khác di. ve phương pháp 
nghiên cứu lịch sử triết học đặc trưng của Hegel: không đối 
thoại mà chỉ phê phán từ chỗ đứng tự cho là “cao hơn”. 


§§79-83: ba phương dien của cải Lögic, xét về mặt hình thức 
của nó: giác tính un tượng ~ biện chứng (hay: lý tính-phu 
định) — tư biện (hay: lý tinh- khẳng định). Cân tìm hiểu kỹ đề đi 
vào “phép biện chứng” của Hegel. Phần chú giải cho §§79-83 
sẽ được đặt sau $83 để... đỡ nhức đầu! 


đã được thực hiện trọn vẹn: còn được Hegel gọi là "thuyết hoäi nghỉ tự thực hiện 
trọn ven” (xem; HTHTT. §78, Sdd, BVNS, tr. 181 và tiếp). Hegel phê phán một loại 
hoài nghi "chung chung”, chuyên cô lập tính phủ định ra khỏi nội dung vì đó không 
phải là con đường của sự hoài nghỉ đích thực. Ông cũng không đừng lại ở thái độ 
hoài nghi “tổng quát" kiểu Descartes, trái lại. trong HTHTT, là “sy phát {rien hiện 
thực của ý thức” như con đường của sự nghí ngờ: mỗi hình thái _ÿ thức tự đây mình 
đến chỗ “tuyệt vọng” vè điều mình nhằm tưởng là sự thật để tiễn lên một hình thái 
cao hơn. Còn trong Lôgíc học, nó là sự tự đo (tuyệt đối không có tien-giä định) de tư 
duy trong môi trường của sự thuän túy. 


244 Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögic. C. Lip trường thứ ba... (8861-78) 
1) - 819: "Lögic học là khoa học vẻ Ý niệm thuän túy, tức là, ve Ý 


niệm trong mòi trường (ra tượng của tw duy " 


- Như đã thấy ở phân trước. Lögic học là khoa học về Ý niệm rw- 
mình-và-cho-mình. Ta cũng đã biết răng thuật ngữ "re-minh-vo- 
cho-mình ” ở đây có hai nghĩa đồng thời: 


- _ Sự văng mặt của tỉnh phiến điện. và 


-> Sự trừu tượng của Y niệm-lôgíc với tw cách là tính kha 
niệm. suy tưởng vẻ chính mình. 


Chính phương diện của "sự ri tượng” này là nội bật khi ta nói: 
Lögic học là Khoa học về Ý niệm- thuần tiv. Có nghĩa: nó là khoa 
học về Y niệm trong chừng mực H niệm là Tư tưởng vè chính mình 
và chi về chính mình. chữ chưa phải với tư cách tự hiện thực hóa 
trong các hình thức cụ thẻ hơn của Tự nhiên và Tỉnh thần. Vậy, "sự 
than túy” ở đây ước hết có nghĩa là "sự thiểu văng”. theo nghĩa: 
đó là khoa học ve Ý niệm trong môi trường Dt Nrong của tư tưởng, 
hay. đúng hơn. của / duy (dos Denkens / of thinking 2 du penser): tà 
chí (mới) làm việc với hình thức thuận túy của Chân lý. 


Tuy nhiên, định nghĩa — cho dù đúng đi nữa — rằng Lôgíc học là 
khoa học về [sự] Gr duy. về những sự quy định và những quy luật của 
tư duy có nguy cơ gây nên sự ngộ nhận rằng. trong định nghĩa ấy. ta 
chi chú ý den rr duy. được hiểu một cách trừu tượng. chi trong mới 
trường hay trong sự quy định khái quát (general), tước bỏ het mọi 
sự phong phú cua nó. Không. trong môi trường trừu tượng nảy, 
chính Ý niệm đang tồn tại và đang tự vận động. Dó là lý do tại sao M 
niệm-lôgíc — tuy o trong môi trường trừu tượng của tư duy — vẫn có 
tính cự the. Nó là tư duy, nhưng không phải là tư duy hình thức — 
như trong Lôgíc học hình thức cå truyền — mà là cái toàn thê trong 
sự phát triển những sự quy định và những quy luật do tư duy ver 
máng lại cho chính mình, tự sản sinh ra khi khai triển sự phong phú 
đang vận động và đang sống động của Y niệm. Nói cách khác, tuy là 
hình thức tuyệt déi của chân lý và là bản thân chân lý thuận ráp. tức, 
trong sự trừu tượng và thuần túy. nhung Logos không phải là một 
thực thè đơn thuẫn hình thức. thiếu vắng nói dung. Tuy Logos là 
trừu tượng so với những thực tại ur nhiên và tình thân (mà nó là bản 
chất thuần tủy khả niệm). nó vẫn là cụ thể không chi vi nó là nền 


Phän thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 245 


2) 


tảng khả niệm của những thực tại ấy mà, trước hết và trên hät. nó ~ 
nơi bản thân nó - là sự sống và sự vận động của Tư tưởng tự-suy 
tưởng vẻ chính mình. (Ở đây, ta "buộc” phải chấp nhận quan niệm 
này của Hegel như một tiền-giả định để tiếp tục tìm hiểu mà chưa 
vội bàn cãi! Xem thêm: "May lời giới thiệu và liru ý của người dịch: 
“Khoa học Lö gie“ và học thuyết của Hegel về Chân lý và Tự do "` ở 
đầu sách). 


Một lưu ý de tránh nhằm län: 


Ở đầu $86, khi thực sự bước vào nội dung của Lögic học, Hegel sẽ 
giới thiệu phạm trù đầu tiên của Lôgíc học là "ron tai thuần tiy” và 
ông gọi nó là "Ar “ương thuận túy” (reiner Gedanke / pure thought / 
pure pensée). Ta lưu ý räng: ở cấp độ sơ khai ấy, phạm trù này nói 
lên sự than túy hay trừu tượng của sản phẩm đầu tiên của Tư duy 
(vì thế ông dùng chữ "mr tương ") chứ khẳng phải của bản thân Tư 
duy. Qua quá trình phát triển và nhất là ở chô thành tựu của Lögic 
hoc. Logos sẽ cho thấy nó không còn chỉ là "tư tưởng thuần túy” mà 
như là cái (oàn thể được SUY HƯỚNG Và hir-vuy trong của Y niệm-tuyệt 
đối với tư cách D vũ trụ cụ thê của Tư duy tự-suy tưởng chính mình. 


- 8826-78: “Ba lập trường của tw tưởng döi với tính khách quan” 
hay: về một cách vier lịch ant triết hoc kiêu Hegel: 


- Ötieu đoạn $13, bäng cách viết rất hàm xúc, Hegel d& ra học 
thuyết về mối quan hệ chặt chẽ giữa Hệ thống - hiểu như Hệ 
thông của cải Tuyệt đối, bao ham tät cả -- với sự triển khai của nó 
trong thời gian, tức mỗi quan hệ giữa Trier bọc và Lich xử triết 
học (được công bó di cáo trong “Các bài giảng về lịch xử triết 
hoc”). Với Hegel, lịch sử triết học không đơn thuần là một tập 
hợp hỗn tạp những ý kiến khác nhau của øiểu nèn triết học, trái 
lại. theo ông, chỉ có Mör nen triết học triển khai trong thời gian, 
và triết học xuất hiện muộn nhất về mặt lịch sử phải là triết học 
phong phú nhất. bao hàm mọi cấp độ trước đó. Mặt khác, lịch sử 
triết học — như lả sự trình bày lao động suy tưởng của Tỉnh thần 
với tu cách là "tông công trình sư trên quy mô lịch sử thế giới — 
cũng phải minh chứng những cầu trúc cơ bản và phô biến của Ý 
niệm-tuyệt dói được thể hiện trong Khoa học Lôgíc. Nếu trước 
nay, lịch sử triết học được hiểu như là sự tường thuật ve những 
học thuyết của các triết gia. thì bây giờ. nó có năng lực trở thành 
khoa học, vì bản thân nó cũng cho thấy những cầu trúc lògic cơ 


246 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8361-78) 


bản của triết học xét như Mör Hệ thống. Vậy, trên thực tế, Hegel 
là triết gia đầu tiên tiến hành nghiên cứu bản thân lịch sử triết học 
như là một môn khoa học triệt học đúng nghĩa và đã gây ảnh 
hưởng mạnh mẽ đến việc viết lịch sử triết học ở thế kỷ XIX và 
thế kỷ XX. Nhìn một cách hệ thống, lịch sử triết học thuộc về học 
thuyết về “Tinh thần tuyệt đối”, trong đó bản thân triết học rút 
cục xuất hiện ra như là đối tượng nghiên cứu của chính nó: lịch 
sử triết học là triết học của triết học, hay, nói cách khác. là tư duy 
triết học tự näm bắt chính mình, kết thúc "vòng trỏn Của mọi 
vòng tròn ` "de quay trở lại với sự trực tiếp đơn giản của Tôn tại là 
chỗ bắt đầu của tät cả. 


Ở đây, Hegel sử dụng mô hình về sự quan hệ giữa triết học và 
lịch sử triết học để giúp người đọc dễ bước vào triết học tư biện 
của ông. Xuất phát từ sự trùng hợp giữa Hệ thống và Lịch sử. ba 

"Ion trường" - được trình bày một cách tương đối dễ đọc nhất - 
giới thiệu ba hình thái tư tưởng nổi tiếp và ké thừa nhau một cách 
tät yêu và được xem như là các “mômen” của toàn bộ triết học. 
Ta sẽ không khó khăn lắm để nhận ra ý đồ của Hegel muốn lý 
giải lịch sử triết học theo mô hình tư biện cơ bán của ông. 


Trước hết, càn làm rõ ý nghĩa chữ "lập trường của fir tướng”: Ở 
825, Hegel giải thích: “tr rưởng” (Gedanke) ở đầy không phải là 
hình dung mang tính tư tưởng chủ quan của ta về cái gì khách 
quan, mà là "fr tường khách quan” với tu cách là “Chân lý và đó 
phải là đối tượng tuyệt đối chứ không chỉ đơn thuần là muc tiêu 
của triết học”. Theo Hegel, triết học, ngay từ buổi bình minh của 
nó, đã làm việc với Chân lý theo nghĩa nói trên, nghĩa là. nó tự 
vận động trên lĩnh vực “những tư tưởng khách quan” dù trong 
nhiều hình thái được phát triển khác nhau. Các “lập trường của 
tư tưởng đối với tính khách quan” không phải là một môi quan hệ 
ngoại tại giữa tư tưởng và tính khách quan, mà chỉ là các câu 
hình khác nhau giữa các mômen chủ quan và khách quan ở trong 
bản thân những tư tưởng khách quan: gek khách quan là một 
mômen của tư tường chứ không phai là cải gì de tw lưng quan 
hệ từ bên ngoài. 


Ta không đi sâu vào phần trình bày khá sáng sủa của Hegel mà 
chỉ nêu ra vài nhận xét chủ yêu: 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 247 


- a) “Lập trường thứ nhất của tư tưởng đối với tính khách quan” 


* 


(§§26-36): 


Theo Hegel, "lập trường” thứ nhất hiện thân trong hình thái của Siêu 
hình học mà Kant đã tiễn hành phê phán: đó là triết học “trường ốc” 
của phái Zeihniz-Wolff vào thé kỷ 18. 


Một mặt, nó hoàn toàn được quy định bởi lòng tin (có tính tôn giáo) 
vào khả năng có the nhận thức được cái Tuyệt đối (826). đồng thời. 
nó không phải đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ, trái lại, vẫn hiện diện 
như là loại hình: “quan diem đơn thuần của giác tính về những đổi 
tượng thuån lý [hay những đổi tượng cua lý tính? (827) và. vì the, 
đáng được xem xét kỹ. “Quan diem của giác tinh” là gì? Đó là. 
trong nen Siêu hình học này, cái Tuyệt đối phải được nhận thức bằng 
những quy định trừu tượng. cứng nhắc, và. trong thực. tế. đã tỏ ra bất 
lực. Theo Hegel, "sự phong phú của sự hình dung” vè cái Tuyệt đối 
không thể nắm bất được băng những quy định hữu hạn (§29), mặt 
khác. bản thân bình thức mệnh de (theo mô hình phán đoán đơn 
giản: S=P) là không phù hợp với nội dung được nhắm đến (830): 
hình thức phán đoán ây (S=P, vd: Thượng để là vô hạn...) không thể 
nắm bắt được cái Đúng thật cụ thè mà phải là một cấu hình biện 
chứng của nhiều phán đoán - tức "mệnh đề tư bien” (đã được bàn ở 
Lời tựa quyền Hiện tượng học Tinh thän*) — mới có thể làm được 
điều äy. 


Điều đáng ngạc nhiên trong phần này là: 


- “Thuyết giáo điều” của Siêu hình học cổ truyền bị Kant phê phán 
lại được Hegel suy diễn (khá ngược lại thực tế lịch sử!) từ kinh 
nghiệm “bất lực” của Siêu hình học với những “quy định giác 
tính” của nó. Chính Siêu hình học cỗ truyền đã cho răng những 

"quy định giác, tính” (dựa vào kinh nghiệm cảm tính) mới bát lực 
trong việc năm bắt cái Tuyệt đối! 


- Việc tư duy kiểu “giác tính” về cái Tuyệt déi tất yếu vướng vào 
các Nghịch lý (Antinomien) là phát hiện của Kant, và Kant đã 
hiểu "thuyết giáo điều” là việc dè ra các tham vọng nhận thức 


"mệnh de tr biên” (spekulativer Satz): Xem Hegel, Hiện tượng học Tinh thân, 


Lời Tựa, 8854-67 và Chú giải đẫn nhập của BVNS, Sdd, tr. 151-171). 


248 Phản thứ nhất: Khoa hoc Lögic. C Lập trường thú ba... ($$61-78) 


một cách thiêu phê phán khi rời bo phạm vi của kinh nghiệm khả 
hữu để phiêu lưu vàò lĩnh vực của tư duy đơn thuần. Trong khi 
đó, Hegel lại lý giải "thuyết giáo điều” (thông qua việc trình bày 
Bản thê học như là Siêu hình học tông quát / metaphysica 
generalis và ba bộ phận của Siêu hình học chuyên biệt / 
metaphysica specialis: tâm lý học thuần lý. vũ trụ học thuần lý, 
Thần học thuần lý vốn là các đối tượng phê phán của Kant. $833- 
36) như là bị cột chặt trong phạm vi hữu hạn của “giác tính”! 


- b) “Lập trường thứ hai của tư tưởng đối với tính khách quan” (§§37- 
60): 


Về mặt hệ thông, theo Hegel, lập trường này hiện thân trong hình 
thái ý thức của thuyết duy nghiệm và trong triết học phê phán của 
Kant, nói lên sự đánh mất lòng tin siêu hình học ngây thơ và sự phân 
đôi giữa cái phổ biến và cái đặc thù ở trong tư duy, hay, nói cách 
khác, nói lên sự “tha hóa” của tính chủ thẻ — dựa vào sự tự trị của 
chính mình ~ đối với tính khách quan của chân lý (theo Hegel, the 
hiện triệt để nhất trong thuyết hoài nghi của David Hume). 


Hegel dành các tiểu đoạn §§40-60 khá cô đọng để tổng lược vẻ cả ba 
quyền Phê phán của Kant với một giọng điệu rất đặc trưng: vừa 
khen vừa chê của một kẻ “bè trên”! Giọng điệu tó ra khá "ich 
thượng” này có thể giải thích được: từ viễn tượng của một triết gia 
đã năm trong tay một Hệ thông đã hoàn chỉnh, — sau khi đã hao tôn 
tâm sức de tìm cách “vượt” Kant — Hegel thäy minh có quyền “nhìn 
lại" triết học của bậc tiên bối như cái gì đã thuộc về quá khứ, đã 
được bỏ lại sau lưng! Vì thế, hai mươi tiểu đoạn bàn ve triet hoc 
Kant thực ra đã nói vè bản thân Hegel nhiều hơn là nói về... Kant, 
và người đọc cũng nên thận trọng để không vội xem E là một sự 
trình bày hoàn toàn trung thực và một sự lý giải “sòng phẳng”. 
Trong chừng mực nào đó, ta có thể thấy Hegel đã đã “uön cong” Kant 
cho phù hợp với các phạm trù của mình, và cũng đã phần nào làm 
cho Kant trở nên tầm thường dé dễ bác bỏ! Một vài ví dụ: 


- dù bản thân Kant đã nỗ lực bác bỏ thuyết hoài nghỉ của Hume 
(sau khi đã nhờ Hume thức tỉnh khỏi ' ‘giác ngü giáo điều"), 
nhưng, theo Hegel, Kant vẫn chưa rời bỏ miếng đất hoài nghỉ của 
Hume. vì triết học phê phán đã không xem nhận thức là "có giá 
trị cho Chân lý mà chỉ có giá trị cho những hiện tượng” (§§40 và 
45). Sở di Kant giới hạn nhận thức vào những hiện tượng. tức vào 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C Lập trường thứ ba... (8861-78) 249 


những déi tượng của kinh nghiệm khả hữu là de có thể kiểm 
chúng được Chân lý của nhân thức, và, do đó. loại trừ nhận thức 
về "vật-tự thân”, thì Hegel lại đồng nhất hóa “vật-tự thân” của 
Kant với Thượng de. với cái Tuyệt đối, với “Chân lý" theo nghĩa 
của Hegel (§44). từ đó kết luận rằng Kant đã không dè cho nhận 
thức có giá trị như là ` "Chân lý” và, vì thé, còn nằm trong phạm vi 
của thuyết hoài nghi. Ò §46, Hegel di đến luận diem chung quyết 
rằng triết học phê phán của Kant "chỉ là một thuyết duy tâm chủ 
quan (nông cạn), một thuyết duy tâm không ăn nhập gì đến nói 
dung cả và chỉ có trước mắt nó các hình thức trừu tượng vè tính 
chủ quan và tính khách quan và đứng yên một cách phiên diện ở 
quy định đầu tiên, tức tính chủ quan, như là quy định tối hậu và 
hoàn toàn có tính khẳng định”. Ta biết rằng Kant đã công khai và 
đã nỗ lực rất lớn để chống lại ` Yhuyết duy tâm chủ quan (nông 
cạn)” (xem: PPLTTT. B274 và tiếp) — dù không phải đã thực sự 
thành công! —, nhưng với Hegel, båt kỳ triết học nào không thừa 
nhận là có thể nhận thức được cái Tuyệt đối như triết học của ông 
thi đều bị ông xem là “triết học duy tâm nông cạn” cá! Chính từ 
quan điểm “duy tâm tuyệt đối” của mình, Hegel đã không thừa 
nhận sự khác biệt giữa Hume và Kant. 


- Nhung, tät cả ván dè có lẽ nằm ở cách hiểu về chữ ' Vät-te thän”. 
Kant đã gây không ít ngộ nhận khi viết khá mơ hồ về khái niệm 
"Vật-tự thân”, nhất là, có khi bảo rằng Vật-tự thân là * "nguồn gốc 
hay nguyên nhân của hiện tượng” (PPLTTT, B344) như thể đó là 
nguyên nhân bản the học (dễ bị hiệu như là Thượng đế!). Trong 
khi đó, néu đọc kỹ. ta thấy "Nä thân” phải được düng theo 
nghĩa “só nhiều”: “những Vật-tự thân”, và nó chỉ là một khái 
niệm giới hạn (Grenzbegriff). có tính phù định để lưu ý rằng: mọi 
đối tượng khả hữu cho nhận thức của ta đều phục tùng các điều 
kiện nhận thức chủ quan của ta, nghĩa là, không bao giờ có cái gì 
"tự thân” được mang lại cho ta cả, tức, không bao giờ trong tính 
khách quan thuần túy của nó, và đó chính là khái niệm của Kant 
về “hiện tượng”. Khi nói về "những nguyên nhân không biết được 
của những hiện tượng", Kant chỉ muôn lưu ý räng nhận thức 
không bao giờ chỉ phụ thuộc đơn độc vào bản thân ta mà còn phải 
có một cái gì đó thêm vào nữa: cái thêm vào này thì ta không thể 
có được môt cách tiên nghiệm. Kant nhận diện và đồng nhất hóa 
“cái mà ta không có được một cách tiên nghiệm” này với "chất 
liệu” được mang lại của những hiện tượng, trong khi hình thức 
hay mô thức của chúng thì có thể quy vẻ cho trực quan và giác 


250 Phan thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 


tính của ta một cách tiên nghiệm. Như thế, theo Kant, trong "Vät- 
tự thân” (mà lý tính không, thể nhận thức được). lý tính phê phán 
suy tưởng về sự hữu hạn của chính mình (Hegel cũng xác nhận 
như thế ở §44). còn bảo rằng nhận thức bị giới hạn ở những hiện 
tượng thì chỉ có nghĩa rằng: ta không thẻ triết lý trong viễn tượng 
hay từ quan điểm của cái Tuyệt đối. Trong khi đó, Hegel lại rút ra 
các hệ quả trái hẳn với tỉnh thần của Kant. Một mặt, như đã nói, 
Hegel dòng nhất hóa “Vät-tu thân” (số it!) với cái Tuyệt đối (vốn 
không phải là chủ trương của Kant!) và. từ đó. khẳng định rằng. 
nêu cái Tuyệt đối - được suy tưởng như là Vật-tự thân — ắt trở 
thành đối tượng của nhận thức nhưng không có quy định nào hết: 
là “cái trừu tượng hoàn toàn”, là cái Trồng rộng toàn bộ, chỉ còn 
được xác định như là cái ở phía bên kia. là cái phú định đối với 
sự hình dung, với cảm xúc, với tư duy nhất định”... (844). và. kết 
luận: “Cho nên. ta chỉ ngạc nhiên khi được đọc di doc lai räng ta 
không biét Vật-tự thân là gì, trong khi không có gi dễ dàng hơn là 
biết được về nó” (344 và §§124 và tiếp). Ở đây, Hegel làm cho ta 
có cảm tưởng rằng Kant đã không biết phân biệt giữa những våt- 
tự thân với khái niệm về một “đối tượng nói chung” 
("Gegenstand überhaupt”) (không có mọi quy định) *, 


* Xem: "Đối tượng siêu nghiệm " hay “khách the siêu nghiệm”, trong 1 Kant. 
Phê phán lý tính thuân túy, Chú giải dẫn nhập của BVNS, 9.6.2, chú thích 1, 
NXB Văn học 2004 / tái bản 2005, tr. 577-579: "Đối tượng siêu nghiệm” 
(transzendentaler Gegenstand) hay "khách the siêu nghiêm” (transzendentales 
Objekt) tà từ rất khó, được Kant đùng theo ba ý nghĩa: 


a) là cấu trúc của một “dói tượng nái chung” được quy định bởi các phạm 
trù (huẩn túy (không được niệm thức hóa). 


b) là “cái gì đó = X" (Etwas = X) đồng nhất, chung cho mọi hiện tượng. 


c) là "cơ sở” hay “nguyên nhân” {Grund) siêu nghiệm riêng biệt - nhưng ta 
không biết được - của những đôi tượng khác nhau. 


Ba ý nghĩa này gắn liền với nhau: Ta di từ ý nghĩa a sang ý nghĩa b khi ta 
xác định nội dung cho khái niệm về một "đối tượng nói chung” băng cái đa tạp 
của trực quan. Bảng cách ấy ta nhận thức được một dói tượng thường nghiệm. 
Nhưng, nêu ta trừu tượng hóa (lược bỏ) mọi thuộc tính do cảm năng đem lại về 
đối tượng này, cái còn lại sẽ là b, tức “biểu tượng về những | hiện tượng dưới khái 
` niệm của một "đối tượng nói chung”, của cái gì đó = X" giống hệt nhau cho mọi 
hiện tượng, vì ta đã trừu tượng hóa tất cả những gì nhờ dé ta phân biệt được 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. C. Lập trường thứ ba... ( $$61-78) 251 


- Từ §46, Hegel dành nhiều trang dê đánh giá phần Biện chứng 
pháp siêu nghiệm của Kant. Ta biết rằng sau Hegel, ít ra là từ 
Schopenhauer. giới triết học nói chung thường đánh giá phần phê 
phán “hir nhất”, tức phần phân biệt giữa “hiên tượng” và “Vật- 
tự thân” (nói lên tính hữu hạn của nhận thức con người) là quan 
trọng hơn phần thứ hai. Trong khi đó, ngược lại, Hegel lại xem 
phản Phê phán thứ hai này là “quan trọng hơn phần thứ nhất”, 
bởi. sau khi xem phần thứ nhất này chỉ là "thuyết duy tâm chủ 
quan, nông can”, Hegel thấy phần Biện chứng pháp siêu nghiệm 
này mới đích thực là bước chuan bị cho phép biện chứng của 
chính ông như là phương pháp tuyệt đổi. Trong §48. Hegel không 


chúng. “Đối tượng siêu nghiệm” nảy, về mặt ý nghĩa, là "độc lập” với những 
biểu tượng của ta, vì ta đã lược bỏ mọi thuộc tinh của chúng, the nhưng. trong 
thực tế, nó không hề “tách rời” khỏi những dữ liệu cảm tính bởi nó vẫn là một 
đối tượng của rực quan càm tính. 


Chỉ có "đối tượng siêu nghiệm” theo nghĩa e (Kant còn gọi là “gói tượng 
khả niệm" - intelligible Gegenstände A mới có thẻ là “cơ sở” cho từng hiện 
tượng riêng lẻ. nhưng ta không thẻ biết được nó có hay không. Tức là, sau khi 
trừu tượng hóa khôi mọi thuộc tính, vẫn có thê “còn lại” một cái gì, không phải 
"cho ta” mà có thể chỉ đành cho một loại trí tuệ khác với ta, cho một loại "trực 
quan "trí tuệ”, không-cảm tính” nào đó mà ta hoàn toàn không thể biết được. 
Trong bản A, Kant gọi "đôi tượng siêu nghiệm” này một mặt là "Noumenon”, 
mặt khác lại bảo rằng nó “không the là *Noumenon” được". Ở bản B, điều này 
dễ hiểu hơn khi ông phân biệt “Noumenon“ theo nghĩa /iêu cực và "Noumenon" 
theo nghĩa zich cực như là hai phương cách dè có hình dụng về “một đối tượng 
tự thân" (an sich selbst) (tức "Vät-tir thân” - Ding an sich), theo đó: 
“Noumenon” theo nghĩa tiêu cực là một đối tượng của kinh nghiệm của chúng 
ta, nhưng chỉ rong chừng mirc ta trừu tượng hóa nó khỏi phương cách tryc quan 
của ta, nó mới trở thành đổi tượng không phải của trực quan cảm tính của ta. 
Ngược lại, một *Noumenon" then nghĩa tích cực là cho rằng có thè có đối tượng 
cho loại trực quan trí tuệ (thần thánh) hoặc đối tượng hoàn toản siêu việt, mà 
nếu quả có thật thì chi có mặt “khå niệm” thôi (vd: Thượng để, linh hön...). 


Cả hai loại “Noumena” này đều được Kant gọi là "Vật-tự thân”. Nhưng. 
khái niệm này không gì khác hơn là khái niệm chung để phân biệt giữa 
Noumena theo nghĩa tiêu cực và tích cực. Mục đích chứng minh của Kant trong 
Chương này chỉ nhằm cho thấy chức năng thuần túy én cực của chúng: những 
déi tượng của kinh nghiệm (của ta) không phải là những, Noumena theo nghĩa 
tích cực vå tông thể của chúng không phải là một * “thế giới khả niệm" Những sự 
phân biệt này chỉ có ý nghĩa giới hạn nhận thức chứ không có ý nghĩa bàn thể 
học tích cực nào cả. 


in 
La 


IA 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... (8861-78) 


tiếc lời ca ngợi học thuyết ve các Nghịch lý (Antinomien) của 
Kant như là phát hiện lớn lao rằng: lý tính - nếu cố suy tưởng ve 
cái Tuyệt, đổi, cái Vô-điều kiện bằng những quy định của giác 
tính — nhất định sẽ rơi vào các mâu thuẫn, thậm chí, ông xem đó 
là một trong “nhüng bước tiến bộ quan trọng nhất và sâu sắc nhất 
của triết học trong thời hiện đại”. Nhưng, sau khi khen. Hegel liền 
cho rằng Kant đã sai lầm khi quy lỗi một cách phiến diện vào cho 
tư duy, trong khi dành "sự âu yếm cho những sự vật trong thé 
giới". bởi theo Hegel, trong thực tế, ‚ Không chỉ có bón Nghich lý 
như Kant nêu, trái lại, phải tư duy về nghịch lý tät yêu ở trong tát 
cả mọi đối tượng và chính điều này tạo nên “mômen bien chứng 
của cái Lôgíc”. Ở đây, ta không bàn về bản thân phép biện chứng 
của Hegel mà chi nên lưu ý đến sự khác biệt cơ bản giữa Kant và 
Hegel de hieu rö hon về hai ông: neu “tu tưởng khách quan” của 
Hegel” tất yếu tiền- -già định một sự thống nhất giữa tư duy và 
nhận thức (suy tưởng về sự mâu thuẫn, nghịch lý cũng đồng thời 
có nghĩa là nhận thức được nó), thì lập trường nguyên tặc của 
Kant là: phải dứt khoát phản biệt giữa tư duy và nhận thức: việc 
suy tưởng một cách tất yêu về sự mâu thuẫn không có nghĩa là 
nhận thức được sự mâu thuần. nghịch lý ngay trong bản thân sự 
vật. Đây cũng là điểm then chốt liên quan đến phần phê phán các 
luận cứ về sự tồn tại của Thượng dé của Kant (phản cuôi của Biện 
chứng pháp siêu nghiệm: phê phán Thần học thuần lý với Ý thẻ 
siêu nghiệm là Thượng đề). d phän này, Hegel đưa ra ba lập luận 
để "khôi phục" các luận cứ về sự tòn tại của Thượng để (sẽ được 
triển khai trong “Cúc bài giảng ve triết học về tôn giáo "): 


a) Hegel "liên minh” với ý thức tiền-phê phán và “lý trí con người 
lành mạnh” để cho rằng luận cứ đanh thép của Kant chöng lại 
sự nâng mình lên đến nhận thức về Thượng dé không khác gi 
“ngăn cẩm tư duy” (850, S131), bởi vi, “chỉ có thú vật mới 
không có tôn giáo!” 


b) Hegel đồng ý với Kant rằng có sự khác biệt giữa khái niệm 
(vd: tam giác có ba góc) và tôn tại (hình tam giác hiện thực) 
(“trong thực tế, liệu có một sự hiểu biết nào tầm thường hơn 
thế?", §5Ï), nhưng. theo Hegel, sự khác biệt này nằm ngay 
trong bản thân ` "Khải niệm” và sẽ được vượt bỏ ở trong nó. 
Chữ “Khái niệm” (viết hoa!) của Hegel rõ ràng không liên 
quan gì đến quan niệm bình thường về “khái niệm” (viết 
thường!) của Kant và chắc hắn Kant cũng không tài nào hiểu 


Phản thứ nhát: Khoa học Lögie. C. Lập trường thứ ba... ($861-78) 253 
e EEGEN 


€ 


Ri 


được làm sao có thể có được sự thống nhất biện chứng như thế 
gita tư duy và nhận thức, chăng hạn như khi Hegel viết: 

“Nhận xét thật tầm thường của sự Phê phán rằng tur tưởng va 
tön tại là khác nhau cùng lãm chỉ có thể cản trở chứ không hè 
xóa bỏ được sự vận động của tinh thần con người đi từ me 
tướng về Thượng để đến sự xác tin rằng Thượng để tån tai”. 
(Phän Nhän xét cho §51. S137). Câu hỏi nên tảng của triết học 
Kant bao giờ vẫn là: làm sao một sự "vận động” như thể có thể 
có được? 


Sau cùng. ở $60, Hegel đưa ra luận cứ néi tiếng về “ranh 
giới” một luận cử tỏ ra rất hùng hồn đẻ khắc phục việc “vạch 
ranh giới” của Kant. Luận cứ ấy như sau: khi ta vạch một ranh 
giới, tức là ta đã vượt ra khỏi ranh giới ấy: ta không the Suy 
tưởng về sự hữu hạn của ta nếu ta dông thòi không Suy tưởng 
về sự vô hạn. Do đó, triết học về sự hữu hạn của Kant chỉ là 

"sự bất lực không tập hợp chung lại được hai tư tưởng vốn chỉ 
có mặt như thè là hai. về mặt. hình thức mà thôi” (tức ur tuöng 
về sự hữu hạn và tư tưởng về sự vô hạn). Và Hegel viết tiếp: 
*Vậy, chỉ có sự thiếu ý thức mới không nhận ra được răng 
ngay việc biểu thị một điều gì đó như là một cát hữu hạn hay 
bị han chế thi cũng đã chứa đựng bằng chứng về sự hiện diện 
hiện thực của cái Vô hạn. cái Không- -bi hạn chế: rằng cái biết 
về sự giới hạn chỉ có thé có được, trong chừng mục cái 
Khöng-bi giới hạn là có mặt trong ý thức và có mặt ở phia hen 
nấy [của ý thire?” ($60, phần Nhận xét). Sau này, Wittgenstein 
cũng có nói tương tự khi ứ duy về ranh giới: "... để rút ra 
được một ranh giới cho tư duy, ta phải có thé suy tưởng được 
về hai phía của ranh giới này (do đó, ta phải có thể suy tưởng 
cái không thể suy tưởng duor". Thật ra, Kant, cũng như 
Wittgenstein, deu biết rằng fir duy về sự hữu hạn nhất thiết 
tien-giä định tư duy về sự vô hạn và ngược lại. chỉ có điều: đó 
chỉ là... tư duy mà thôi! Theo Kant. tư duy thi tha hò, nhưng 
nhận thức thì có-điều kiện; cả hai tuyệt nhiên không phải là 
một. nghĩa là: trong tư tường về ranh giới. tôi mặc nhiên đã 


* Ludwig Wittgenstein: “Tractatus logico-philosophicus” / “Luân văn lögic-triet 
học, 1921. 


254 


3) 


Phän thứ nhất: Khoa học Lôgic. C. Lập trường thứ ba... (8$61-78) 


suy tưởng đến một cái gì ở bên ngoài ranh giới Ấy, nhưng đâu 
có nghĩa là tôi nhận thức được cái ở bên ngoài ấy! ` ‘Mo Tiên 
hồ dễ máy lần gặp Tënt". Do đó, luận cử nỗi tiếng về ranh 
giới của Hegel chỉ chấp nhận được với điều kiện có sự liên tục 
hay sự thống nhất giữa tư duy và nhận thức trên lập trường của 
một học thuyết duy tâm tuyệt đối mà ông muốn dẫn ta đến khi 
bàn về "lập trường thứ ba”. Điều có thể tạm thời đúc kết ở đây 
là: triết học của Kant và của Hegel. trong thực tế, là hai mỏ 
hình hoàn toàn khác biệt, buộc người đời sau phải lựa chọn. 
chứ không hẳn theo kiểu lý giải của Hegel: triết hoc Kant chỉ 
là bước chuẩn bị chưa hoàn chỉnh để chờ Hegel "phủ định”. 
“bào lưu" và “nâng lên” như là một sự “vượt bỏ” (Aufheben) 
về triết học. 


- 8861-78: “Lập trường thứ ba của tw tưởng đối với tính khách 


quan”: 


vè mặt hệ thống, đối với Hegel, "lập trường thứ ba” là hình thái ý 
thức gần gũi nhất với ông. nghĩa là. từ trình độ ấy, ta có thể bắt 
đầu bien triết học thành khoa học đúng nghĩa ở trong môi trường 
của “tư duy thuần túy”. tức. với tư cách là Khoa học Lôgïc. Về 
mặt lịch sử, Hegel thấy trình độ này đã được thể hiện trong ` "triết 
học về lòng tin” của Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1919) đang 
có ảnh hưởng mạnh đương thời và được bản thân Hegel dành cho 
nhiều bài nghiên cứu có tính tranh luận (xem lại: ba Lời Tựa cho 
bộ Bách khoa thư ö đầu sách). 


Trong việc đánh giá về Jacobi. đã có một sự thay đổi lớn trong 
thái độ của Hegel. Nếu trong các cuộc tranh luận trước đây (xem: 

"Biết và Tin”, 1802 và bài điểm sách về Jacobi năm 1817), Hegel 
công kích dữ đội Jacobi, thì trong Bách khoa thư này, ông bàn về 
chủ trương của Jacobi như là bước chuẩn bị /rực tiếp cho khoa 
học-tuyệt đối của ông, và, vì thế, ông đành khá nhiều trang viết 
cho chủ dë này (17 tiểu đoạn!). 


Lý do là vì: theo Hegel, Jacobi không còn khẳng định như Kant 
răng Thượng để hay cái Tuyệt đối là không thế nhận thức được, 
chỉ có điều Jacobi cho rằng tư duy khái niệm là không phù hợp 
với đôi tượng này, vì thế, "cái Biết [lý tính] về Thượng để... phải 
là cái Biết {rực tiếp. là Lòng tin” (863). Như thể. theo Hegel, 
“triết học về lòng tin”, về mặt lịch sử lẫn hệ thống, là “ưu việt” 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lagic. C. Lập trường thứ ba... ($861-78) 255 


hơn triết học phê phán của Kant và là hình thái ý thức triết học 
sau Kant: trở lại với cái Tuyệt đối, vì thế, ông xem đó là cơ sở 
xứng đáng để cho trình độ phát triển hiện nay của Tinh thần dành 
cho nó "sự quan tâm chủ yêu (869), mặc dù nó có khuyết điểm 
là ở tham vọng nắm bắt cái Tuyệt đối chỉ bằng con đường của sir 
tree tiếp. 


- Trong phân ` 'Lögic học ve Bản chất” (phần II của sách này. tir 
$$122 và tiếp), Hegel mới có đầy đủ cơ sở lập luận để phè phán 
"lập trường thứ ba” này bằng cách vạch rõ cấu trúc của mối quan 
hệ giữa sự rực tiếp và sự trung giới. Ở đây. ($§69 và tiếp), lập 
luận chủ yếu của Hegel được tóm gọn trong nhận định: “Tir duy 
trừu tượng (hình thức của Siêu hình học phản tư) và trực quan 
triru rượng (hình thức của cái Biết trực tiếp) là cùng một cái như 
nhau” (§74). Điều này có nghĩa: triết học về lòng tin (của Jacobi) 
— với nguyên tặc về cái Biết trực tiếp — là một sự thống nhất ën 
tượng (vi bàn thân còn là “trực tiếp") giữa tư duy và trực quan. 
nhưng đó chính là chỗ mà Khoa học Lögic (của Hegel) có thê lây 
làm khởi điểm. Sở đĩ như thế, vì, theo Hegel, nó đã bỏ lại đàng 
sau sự đối lập của Kant giữa tư duy và trực quan, hay, đã bỏ lại 
đàng sau “sy đổi lập của ý thức”, cho dù mot còn ở hình thức trừu 
tượng, trực tiếp. 


(Điều đáng lưu ý là ở đây (§§76-77), Hegel mặc nhiên xem ` 'Lập 
trường thứ ba” là một sự “khôi phục” trở lại "lập trường thứ nhất" 
(Siêu hình học) trên một cơ sở cao hon. đúng theo câu trúc ` "tư 
biện” quen thuộc của ông, và không xem trọng sự khác biệt nen 
tảng giữa Siêu hình học (lập trường thứ nhất) và triết học phê 
phán (lập trường thứ hai)). 


236 Phân thứ nhất: Khoa hoc Lie Quan niệm chinh xác... (8879-83) 


a 


QUAN NIEM CHÍNH XÁC HON VÈ LÖGIC 
HỌC VÀ SỰ PHÂN CHIA NOI DUNG CÚA NÓ 


§79 
Về mặt hình thức, cái Lô gíc”” có ba phương diện: 


a: phương diện của sự trừu tượng hay của giác tính 

b: phương diện biện chứng hay lý tính phú định [tiêu cwc] 
hài 

c: phương điện tw biện hay lý tính khäng định [tích cực] 


Ba phương diện này không tạo nên ba bộ phán của môn 
l.ögic học mà là các mömen của bất kỳ cái thực tön-lögie 
nào. nghĩa là, của bất kỳ Khái niệm hay của bất ký cái 
đúng thật nào nói chung. Tắt cá ba mômen ấy đều có thể 
được đặt vào bên dưới mömen thứ nhất. mömen của gide 
tính, và qua đỏ, chúng có thể được tách rời nhau ra. 
nhưng như thé. chúng không được xem xét trong chân lý 
của chúng. — Giống như bán thân việc phân chia [nội 
dung của môn Lögie học. xem §83]. các nhận xét ở đây 
liên quan đến các quy định của cái l.ögie chỉ có tính cách 
dự đoán?” [sơ bö] và {mô tå theo kiêu] lịch sử mà thôi, 


§80 


S169 a) Tư duy — với tư cách là giác tính — dừng lại ở tính quy 
định cứng nhắc và ở sự phân biệt dói với những tính 
quy định khác; đi với giác tinh, một sự trừu tượng bị 
hạn chế như the lại có giá trị như một cải gì tự tôn noi 
chính nö“ và tồn tại [don thuànj®. 


Jas Logische / the logical; tb antizipiert und historisch / descriptive anticipations; 
WI für sich bestehend / subsists on its own account: Wl seiend / [simply] is. 


LA 
La 
NÓ 


Phån thứ nhất: Khoa học Lögie. Quan niệm chính xác... (79-83) 


Giảng thêm: 


Khi ta nói vể “tư duy” nói chung hay, chính xác hơn, về sự 
“lĩnh hội” [“nắm bắt bằng khái niem”]®, ta thường đơn thuần 
nghĩ tới hoạt động của giác tinh. Tất nhiên, tư duy thoat däu 
chắc hän là hoạt động của giác tính, chỉ có điểu nó không 
dừng lại ở đó, và Khái niệm không phải là một sự quy định 
đơn thuần của giác tính. 


- Hoạt động của giác tính, nhìn chung, là ở chỗ ban cho nội 
dung của nó hình thức của tính phố biến; và cái phổ biến 
được giác tính thiết định ấy, tất nhiên, là một cái phổ biến 
trừu tượng, được nắm chặt lấy trong sự đối lập lại với cái đặc 
thù. | Nhưng, qua đó, kết quả là: bản thân cái phổ biến này 
cũng lại được xác định như là một cái đặc thù. Vì lẽ giác tinh 
hành xử với những đối tượng của nó bằng cách tách rời và 
trừu tượng hóa [chúng], vì thế, nó là cái đối lập lại với trực 
quan trực tiếp và với cảm giác, tức với những cái chỉ làm việc 
với cái cụ thể và dừng lại ở cái cụ thể, 


Những sự chê trách thường được lặp đi lặp lại để chống đối 
tư duy nói chung liên quan đến sự đối lập này giữa giác tính 
và kinh nghiệm cảm tính [của giác quan]. | Sự chê trách tựu 
trung ở chỗ cho rằng tư duy là cứng rắn và phiến diện, và, 
nếu được theo đuổi một cách triệt để, ắt sẽ dẫn đến những kết 
quả tai hại và hủy hoại. Câu trả lời đẩu tiên cho những chê 
trách này ~ trong chừng mực chúng là chính đáng về nội 
dung - là: những chê trách ấy không được áp dụng vào cho tır 
dun nói chung, chính xác hơn, vào cho tư duy lý tính mà chỉ 
đụng chạm đến tư duy của giác tính mà thôi. 


®) Begreifen [từ chữ “greifen” / năm bắt > Begriff ! khái niệm] / “comprehension". 


238 Phân thứ nhất: Khoa học Lôgic. Quan niệm chính xác... (8879-83) 


Nhưng, cũng cần phải nói thêm rằng, trước hết ta cũng phải 
thừa nhận quyển' và sự cống hiến của tư duy đơn thuần giác 
tính, chủ yếu là ở chỗ: nếu không có giác tính, cũng sẽ không 
có sự vững chắc và sự quy định [rõ ràng] trong lĩnh vực lý 
thuyết lẫn trong lĩnh vực thực hành. Thứ nhất, đối với việc 
nhận thức, thì nhận thức bắt đầu với việc lĩnh hội những đối 
tượng được mang lại trong những sự phân biệt nhất định của 
chúng. | Thật thế, chẳng hạn trong việc nghiên cứu Tự nhiên, 
những sự phân biệt được rút ra giữa những chất liệu, lực, loài 
v.v... và cố định hóa mỗi cái nơi chính nỏ trong sự cô lập [với 
những cái khác]. Ở đây, tư duy tiến hành với tư cách là giác 
tính; và nguyên tắc của nó là sự đổng nhất, sự quan hệ đơn 
giản với chính mình. Trước hết, chính sự đồng nhất này là 
điều kiện để nhận thức tiến lên từ một sự quy định này đến 

5170 một sự quy định khác. Chẳng hạn, trong toán học, chính đại 
lượng là sự quy định để từ đó mà tiến lên, với sự gạt bỏ mọi 
quy định khác. Trong môn hình học, ta so sánh những hình 
thể với nhau bằng cách nêu bật cái döng nhất nơi chúng. Cả 
trong các lĩnh vực khác của sự nhận thức, chẳng hạn trong 
luật học, cũng chính sự đổng nhất là phương tiện đầu tiên để 
tiến lên. Ò đây, từ một quy định này ta suy ra một quy định 
khác, và như thế, việc suy luận không gì khác hơn là một sự 
tiến lên dựa theo nguyên tắc của sự đồng nhất. 


- Giống như trong lĩnh vực lý thuyết, giác tính cũng không thể 
thiếu được trong lĩnh vực thực hành. Tính cách là yếu tố thiết 
yếu cho hành động; và một con người có tính cách là một con 
người của giác tính, nghĩa là, với tư cách ấy, người đó có 
những mục đích nhất định ở trong däu và kiên quyết theo 
đuổi chúng. Ai muốn làm được việc lớn, thì, như Goethe nói, 
phải biết tự giới hạn minh”. Ngược lại, ai muốn làm đủ thứ 


asn Trích trong bài thơ "Te nhiên và Nghệ thuật” của J. W. Goethe; “Muốn làm 
việc lớn, phải dôn sức; | Trong sự [tự] hạn chế mới rõ mặt kè anh tài, | Và chỉ có quy 
luật mới có thể cho ta sự Tự do” (“Wer Grosses will, muß sich zusammenraffen: | In 


Phần thứ nhất: Khoa hoc Lôgíc. Quan niệm chính xác... ($€79-83) 259 
EE E 


5171 


chuyện thì thực sự chẳng muốn làm chuyện gì hết và chẳng 
được trò trống gì. Trên đời có khối điểu thú vị: thi ca Tây Ban 
Nha, hóa học, chỉnh trị, âm nhạc, tất cả chúng đểu rất hay ho, 
và ta không thể trách ai đó đã thích thú chúng. | Nhưng, là 
một cá nhân ở trong một hoàn cảnh nhất định, nếu muốn làm 
nên việc gì thì phải nắm vững lây một điểu gì đó nhất định, 
chứ không thể vung vãi sức lực theo nhiều hướng. Cũng thế, 
chọn một nghề nghiệp là theo đuổi nó với giác tính. Chẳng 
hạn, ông quan tòa phải dựa trên luật pháp để theo đó mà 
phán xử chứ không được thiên lệch, không chấp nhận lời xin 
lỗi, không nghiêng ngó tứ phương, - Giác tính cũng còn là 
một yếu tố thiết yếu của việc đào luyện. Một con người có đào 
tạo không tự vừa lòng với những gì mơ hổ và bất định mà 
nắm những đối tượng trong tính quy định vững chắc của 
chúng, trong khi kẻ đốt nát thì chao đảo, thiếu tự tin, và ta 
thường mất rất nhiêu công sức để làm cho người ấy hiểu ra sự 
việc và biết tập trung dứt khoát vào một điểm. 


Trước đây ta đã thây rằng tư duy lôgíc nói chung không nên 
được hiểu đơn thuần theo nghĩa cửa một hoạt động chủ quan, 
mà đúng hơn, như là cái gì dëng thời có tính phổ biến nghiêm 
ngặt, do đó, là khách quan. Cẩn nói thêm rằng điểu này cũng 
được áp dụng vào cho giác tính, hình thức đẩu tiên của tư duy 
lôgíc. Vì thể, giác tính phải được xem tương ứng với những øì 
ta thường gọi là “lòng lành” của Thượng đế, trong chừng mực 
ta hiểu đó là việc [Thượng đế để cho] những sự vật hữu hạn 
tổn lại, để cho chúng tự tổn. Chẳng hạn, ta nhận. ra lòng lành 
của Thượng dë ở trong thiên nhiên từ việc có rất nhiều chủng 
loại thú vật cũng như cây cối được cung cấp tất cả những gì 
chúng cân thiết để tự bảo tổn và sinh sôi nảy nở. Tình hình 
cũng như thế đối với con người, - cá nhân län tất cả các dân 
tộc - đều có được những gì thiết yếu cho việc tự tổn và phát 
triển. | Một phần đó là những gì có mặt trực tiếp (như khí 


der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, | Und das Gesetz nur kann uns Freiheit 
geben”), trong Werke / Tác phẩm, Aufbau Verlag, Berlin, 1973. 2: 121. 


260 


Phan thứ nhất: Khoa học Lögie. Quan niệm chỉnh vác... (8879-83) 


hậu, tỉnh chất và những sản phẩm của một đất nước v.v...), 
phän khác là những gì ta có đưới hình thức tố chất, tài năng 
v.v... Nếu hiểu như thế, giác tính tự bộc lộ khắp nơi và trong 
mọi lĩnh vực của thế giới đối tượng; và sự “hoàn hảo” của 
một đối tượng, về cơ bản, ngụ ý rằng nguyên tắc của giác tính 
đang vận hành một cách đúng đắn ở trong đó. Chẳng hạn, 
một nhà nước là không hoàn hảo nếu chưa đạt được một sự 
phân biệt dứt khoát giữa các tầng lớp và các nghề nghiệp, và, 
cũng thể, nếu những chức năng chính trị và điểu hành khác 
nhau, về một khái niệm, chưa được tô chức thành những cơ 
quan đặc thù, giếng như những chức năng cam giác, vận 
động, tiến hóa v.v... ở trong một sinh thể hữu cơ đã phát 
triển. 


Ta cũng nhận thấy rằng ngay cả trong những lĩnh vực hoạt 


động vốn thông thường được xem là những gì xa cách nhất 
với giác tính, giác tính vẫn không thể vắng mặt, và bao lâu nó 
vắng mặt thì sự vắng mặt ây phải được xem là một khiêm 
khuyết. Điều ấy đúng đối với nghệ thuật, tôn giáo và triết học. 
Chẳng hạn, trong nghệ thuật, giác tính thể hiện ở chỗ những 
hình thức của cái đẹp, về mặt khái niệm là khác nhau, phải 
được giữ vững và trình bày trong sự phân biệt rõ ràng. Điểu 
này càng đúng đối với những tác phẩm nghệ thuật riêng le. Vì 
thể, một đặc điểm của cái đẹp và của tính hoàn hảo của một 
vở kịch là ở chỗ tính cách cả các nhân vật khác nhau phải 
được thể hiện trong tính thuẩn túy và tính quy định của nó, 
cũng thế, những mục đích và lợi ích khác nhau của các nhân 
vật phải được diễn tả một cách rõ rằng và đứt khoát. 


Tiếp theo, trong lĩnh vực tôn giáo, ưu điểm vượt trội cua thần 
thoại Hy Lạp chẳng hạn so với thân thoại phương bắc (không 
kể đến sự dị biệt về nội dung và sự lý giải) chủ yếu là ở chỗ 
trong thần thoại Hy Lạp, mỗi một hình tượng của các vị thân 
linh được phát trien thành một tính quy định rõ ràng về mặt 
tạo hình, chứ không hòa lẫn vào nhau trong một màn sương 
mù của tính thiểu quy định như ở loại sau. 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Logie. Quan niệm chính xác... (AA "0.811 36! 


- 'VÀ sau cùng, tương, không cẩn phải nhắc nhiều rằng triết học 
không thể lãm được gì nếu không có giác tính. Trên hết và 
trược hết, triết học đòi hỏi rằng mỗi một tư tưởng phải được 
nắm bắt trong sự chính xác hoàn toàn cửa nó và không một 
điểu gì được phép tiếp tực mơ hổ và bất định. 


S172 _ Thế nhưng, một län nữa, ta lại thường nghe nói rằng giác tính 
không được phép đi quá xa. | Chỗ đúng trong lời nói ấy là: 
giác tính không thể có lời nói sau cùng. | Trái lại, nó là hữu 
hạn, và, chính xác hơn, nó là hữu hạn khi bị đây tới chỗ cực 
đoan và chuyển hóa thành cái đối lập của nó. Nó là cách làm 
của tuổi trẻ khi chạy lung tung trong những sự trừu tượng, 
còn người lão luyện thì không sa đà vào cái Hoặc là-Hoặc là 
trừu tượng, trái lại, nắm vững cái cụ thể19®, 


$81 


b) Mömen bien chứng là sự tự-thủ tiêu”) của chính những 
quy định hữu hạn Ấy và là sự chuyển hóa của chúng 
sang những cái đối lập của chúng. 


1. Cái biện chứng”, nếu bi giác tính năm lấy một cách 
tách rời nơi chính nó", tạo nên hun dr hoài nghi. nhật 
là khi được thể hiện ở trong những khái niệm khoa 


* das eigene Sichaufheben / the self-sublation: | k das Dialektische the đíaleetical: 
Wi me sich abgesondert / seperately on its own. 


We Itegel thường déi lập “giác tính" (Verstand 7 U inderstanding) với “IY tính” 
(Vernunft ˆ Reason) như là giữa tư duy biện biệt cúng nhắc và tư duy tư biện-biện 
chứng. Nhưng, ông không, đối lập chúng một cách trừu tượng. trải lại, đánh giá cao 
Vai Irò của giác tính. đồng thời hạn định phạm vi hiệu lực của nó trong cách nhìn 
“bign chứng”: "Giác tính là föng lành của Thượng de. còn lý tính là GEN èn năng của 
Thượng để” (Giảng thêm [. $175). (Xem them: HTHTT. Lời Tựa, $ "Thông qua 
giác tính để di đến cái Biết- lý tính là đòi hỏi chính đảng cúa ý N pH đi đến với 
Khoa học”, Sđđ, BYNS. tr. 23 và tiếp). 


262 Phån thứ nhát: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... ($879-83) 


học. | Thuyết hoài nghi chứa đựng sự phú định đơn 

thuần như là kết quả của cái biện chứng. 

2. Phép biện chứng? thường được xem như là một nghệ 
thuật ngoại tại tùy tiện tạo ra một sự hỗn loạn và một 
vẻ ngoài đơn thuần của những su mâu thuân ở trong 
những khái niệm nhất định, theo kiểu cho rằng chính 
về ngoài này chứ không phải những quy định ây mới 
là một cái trống rỗng, vỗ hiệu! ) còn ngược lại, cái gi 
thuộc giác tính mới là cái đúng thật. Phép biện chứng 
cũng thường được xem không gì hơn là một trò chơi 
cò cưa? chủ quan của những lập luận tới lui, thiếu 
hän nội dung thực chất và che đậy sự trần trụi nông 


cạn bằng tài xảo biện đã tạo ra trò “lý ur áy", 


- Tuy nhiên, trong tính quy định riêng có của nó, phép 
biện chứng thực ra là bản tính riêng, đúng thật của 
những quy định của giác tính, của những sự vật và 
của cái hữu hạn nói chung. Sự phản tư?” thoat đầu là 
sự vượt ra khỏi tính quy định bị cô lập và là một sự 
đặt quan hệ của tính quy định này, qua đó nó được 
thiết định vào trong I môi quan hệ [với những tính quy 
định khác] nhưng vẫn được bảo tôn trong giá trị hiệu 
lực bị cô lập của nó. Ngược lại, phép biện chứng là 
việc vượt ra khỏi [một cách] mội tại”, trong đó tính 
phiến dien và tính bị hạn chế của những quy định của 
giác tính tự phô bày đúng như nó trong sự thật, nghĩa 
là, như là sự phủ định của chúng [của những quy 
định này]. Mọi cái hữu hạn là cái gì tự thủ tiêu chính 


die Dialektik / Dialectic: II ci Nichtiges / null and void; te) Schaukelsystem / 
seesaw; (9 Räsonnement / argumentation; (9 Reflexion / reflection: N das 
immanente Hinausgehen / the immanente transcending. 


de Đây là quan niệm cô điển về từ "biện chứng” = Lôgíc của ảo tưởng (Logik des 
Scheine) Xem: Kant, PPLTTT. B350 và tiếp. Sđd, BVNS, tr. 587 và tiếp. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... (§§79-83) 263 


S173 


mình“ Vi thế, cái biện chứng tạo nên linh hồn vận 
động của sự tién lên của Khoa học và là nguyên tắc 
chi qua đó sự nối kết (mạch lac] nội tai® và sự tät 
yếu mới đi vào trong nội dung của Khoa học, cũng 
như chỉ trong đó mới tìm thây được việc nâng lên 
khỏi cái hữu hạn một cách đúng thật, chứ không phải 
[đơn thuần] ngoại tại. 


Giảng thêm 1: 


Lĩnh hội và nhìn nhận cái biện chứng một cách đúng đắn là 
điểu quan trọng bậc nhất. Nói chung, nó là nguyên tắc của 
mọi vận động, mọi sự sống và mọi sự hoạt hóa® ở trong [thế 
giới] hiện thực. Cũng thế, cái biện chứng cũng là linh hôn của 
mọi nhận thức khoa học đích thực. Trong ý thức thông 
thường của chúng ta, việc không dừng lại nơi những quy 
định trừu tượng của giác tính tỏ ra chỉ là lòng vô tư đơn 
thuần, dựa theo câu thành ngữ: “sống và để cho người khác 
sống”, khiến cho cái này cũng được mà cái kia cũng xong. 
Nhưng, nếu xét kỹ hơn, ta thấy rằng cái hữu hạn không chỉ bị 
hạn chế từ bên ngoài mà tự-thủ tiêu thông qua bản tính của 
chính mình và cũng thông qua chính mình mà chuyển hoá 
sang cái đối lập của mình. Chẳng hạn, ta nói: con người là 
hữu tử. | Nếu ta xem cái chết như là cái gì chỉ có căn nguyên 
ở trong những hoàn cảnh bên ngoài, thì, theo cách nhìn ây, 
con người có hai thuộc tính đặc thù: sống và cả chết nữa. 
Nhưng, cách nhìn đúng đắn lại là: sự sống, xét như là sự sống, 
mang trong mình mầm mông của cái chết, và, nói chung, cái 


ta} 


immanenter Zusammenhang / immanent coherence; 


(b) Betätigungen / 


activations. 


1160 Nhớ lại câu của Fichte: “Không phải ta là kè phân tích, trái lại, chính cái Biết 
tự phản tich bản thân nó; và sở dì nó có thể làm được như the vì trong toàn bộ sự 
tôn tại của nó, cái Biết là một cái tån tai-cho-minh. (Xem: Fichte, Darstellung der 
Wissenschaftslehre / Trinh bäy vẻ Học thuyết khoa học, 1801, Tác phẩm, 2: 37; 
Xem thêm: chú thích (154) ve "thuyết hoài nghi tự thực hiện trọn ven"). 


264 Phân thứ nhát: Khoa học Lögie. Quan niệm chỉnh vác... (8879-83) 


hữu hạn tự mâu thuẫn nội tại và do đó, tự thủ tiêu chính 
mình. p 


- Thêm nữa, phép biện chứng cũng không được lẫn lôn với sự 
nguy biện đơn thuần, | Ban chất của sự ngụy biện chính là ở 
chỗ làm cho những quy định phiến diện và trừu tượng có giá 
trị hiệu lực nơi chính chúng, trong sự cô lập của chúng, tùy 
theo lợi ích của cá nhân ở từng thời điểm và trong từng hoàn 
cảnh. Chẳng hạn, trong quan hệ với hành động thì một yếu tố 
cơ bản là tôi phải hiện hữu và có phương tiên để hiện hữu. 
Nhưng, nếu tôi tách riêng phương điện này, tách riêng 
nguyên tắc về hạnh phúc bản thân một cách cô lập để rối rút 
ra kết luận rằng tôi được phép ăn cắp hay phản bội lại tô quốc 
tôi, thì đó là một sự ngụy biện. - Cũng thế, trong hành động, 
sự tự đo chủ quan của tôi là một nguyễn tắc cơ bản theo nghĩa 
khi tôi làm việc gì, tôi chỉ lầm với những thức nhận và xác tín 
của chính tôi. Nhưng nếu tôi chi xuất phát duy nhật từ nguyên 
tắc ấy để lập luận, thì luận cứ của tôi lại là một sự ngụy biện 
và mọi nguyên tắc của đời sống đạo đức sẽ bị chà đạp hêt. - 
Phép biện chứng khác cơ bản với các phương thức ây, bởi nó 
liên quan đến việc xem xét những sự vật [đúng như chúng 
đang tổn tại] tự-mình và cho-minh, khiến cho tính hữu hạn 
của những quy định phiên điện của giác tính trở nên hiển 
nhiên. 


- Và chăng, phép biện chứng không phải là điều gì mới lạ ở 
5174 trong triết học. Trong số những người xưa thì Plato được gọi 
là người khám phá ra phép biện change, và dieu ấy là đúng 

trong chừng mực trong triết học Plato, phép biện chứng xuất 

hiện län đầu tiên trong hình thức khoa học, tự do và do đó, 

dëng thời, trong hình thức khách quan. Nơi Socrates, cái biện 
chứng vẫn còn mang hình thái chủ yếu là chủ quan, phù hợp 


6Ù Co jè Hegel dựa vào Diogenes Laertius. Nhung ông cũng biết răng ngay trong 
Diogenes Laertius, một truyền thông khác cho biết Aristoteles đã gọi Zeno là người 
khám phá ra phép biện chứng. 


Phän thứ nhất: Khoa học Lögie. Quan niệm chính xác... (X§79-83) 265 


với đặc điểm chung của cách triết lý của ông, đó là sự châm 
bien, Socrates trước hết hướng phép biện chứng của ông vào 
việc chống lại ý thức thông thường nói chung, và röi đặc biệt 
chống lại các nhà Nguy biện. Trong các cuộc đối thoại của 
ông, Socrates có thói quen cho rằng ông thực sự muốn học 
một cách chính xác hơn về vấn để đang được thảo luận, và 
rổi, trong mối quan hệ ấy, ông đã đặt ra đủ loại câu hỏi khiến 
cho người thảo luận với ông bị dẫn tới chỗ nói ngược lại với 
điểu mà lúc đầu họ đã tưởng là đúng. Chăng hạn, khi các nhà 
Ngụy biện tự xưng mình là những bậc thầy, thì Socrate, bằng 
một loạt những câu hỏi, đã đây nhà ngụy biện Protagoras đến 
chỗ phải thừa nhận rằng mọi việc học chi đơn thuần là sự nhớ 
lajt», 


- Và cũng nhờ dựa vào cách xử lý biên chứng, Plato, trong các 
đối thoại có tính khoa học thật nghiêm ngặt của mình, đã vạch 
rõ tính hữu hạn nói chung của mọi quy định cứng nhắc của 
giác tính, Chăng hạn, trong đối thoại “Parmenides” , Ông rút cái 
Nhiều ra từ cái Một, và dù vậy, ông cho thấy bản tính của cái 
Nhiều chỉ tự quy định như là cái Một. Plato đã xử lý phép 
biện chứng trong một phương thức vĩ đại như thế. 


- Trong thời gian gân đây, chính Kant là người chủ yếu đã làm 
cho mọi người nhớ lại phép biện chứng và đã phục hổi nó vào 
đúng vị trí danh dự như ta đã thấy trước đây (xem §48) khi 
ông tiến hành phân tích các cải gọi là Nghịch lý của lý tính», 
[ Nơi các Nghịch lý, vân để không phải là một sự “cò cưa” tới 
lui giữa những lý lẽ [đối lập] nhau như là một việc làm đơn 
thuần chủ quan, mà, đúng hơn, vấn để là cho thấy bằng cách 


Il fronie: irony. 


1625 đây rõ ràng Hegel nhớ nhằm. Nhân vật ấy là A/eno chứ không phái 


Protagoras. 


63) Xem; Kant, PPLTTT, ' “Nghich lý (Antinomie) của lý tính thuần túy”. B432 và 
tiến, Sđd. BVNS. tr. 741 và tiếp. 


266 


S175 


Phần thứ nhất: Khoa hoc Lögie. Quan niệm chính xác... (8879-83) 


nào mỗi một quy định trừu tượng của giác tính, nếu chi được 
nắm lấy nơi bản thân nó [một cách cô lập], cũng lập tức 
chuyển hóa thành cái đối lập của nó. 


Và cho dù giác tính, theo thói quen, có thể chống lại phép biện 
chứng dën mấy đi nữa, thì phép biện chứng tuyệt nhiên 
không thể được xem là chỉ hiện điện cho ý thức triết học mà 
thôi, trái lại, điểu ta đang bàn ở đây có mặt trong mọi hình 
thức khác của ý thức cũng như trong kinh nghiệm chung của 
mọi người. Tất cả những gì ở quanh ta đều có thể được xem là 
một ví dụ của tính biện chứng. Ta biết rằng tất cả những gì 
hữu hạn, thay vì là một cái vững bên và tối hậu, đều là biến 
dịch và nhất thời; và điểu này không gì khác hơn là phép biện 
chứng của cái hữu han, qua đó cái hữu hạn — vốn mặt nhiên 
ftu-minh] là cái khác của chính nó - bị đây ra khỏi cái nó đang 
tổn tại trực tiếp và chuyển hóa thành cái đối lập của nó. Nếu 
trước đây (xem §80) ta đã bảo rằng giác tính nên được xem là 
cái gì được chửa đựng trong ý niệm về “lòng lành“ của 
Thượng đế, thì nay ta có thể nói thêm rằng: nguyên tắc của 
phép biện chứng tương ứng - trong cùng một ý nghĩa (khách 
quan) như thế - tương ứng với ý niệm về quyĉh năng của 
Thượng de. Ta nói rằng tất cả mọi sự vật (tức mọi cái hữu hạn 
xét như cái hữu hạn) đều đi đến chỗ bị phán quyết; và, trong 
câu nói ấy, ta đã nhìn thấy rõ phép biện chứng như là quyền 
năng phổ biến không thể để kháng được; và, đối diện với nó, 
không có cái gì — dù tự cho rằng mình là an toàn và vững chắc 
đến mấy ~ có thể tự tổn được cả. Tất nhiên, với sự quy định 
này, sự sâu thẳm của Bản chất thần linh hay Khái niệm về 
Thượng để chưa thể được tát cạn hết, nhưng chắc hắn đó là 
một yếu tố cơ bản trong mọi ý thức tôn giáo. 


Thêm nữa, phép biện chứng cũng, khẳng định chính mình 
trong mọi lĩnh vực và hình thái đặc thù của thế giới tự nhiên 
và thế giới tinh thân. Chẳng hạn, trong sự vận động của 
những thiên thể. Một hành tỉnh bây giờ đang đứng ở vị trí 
này, thế nhưng, về mặt tự-mình [mặc nhiên], nó cũng tổn tại ở 


Phän thứ nhät: Khoa hoc Lógíc. Quan niệm chính xac...($$79-83) 267 


một vị trí khác; và nó làm cho cái tổn tại-khác này của nö trở 
thành sự hiện hữu [thực sự] bằng cách nó t vân động. Cũng 
thế, những yếu tố vật lý tự chứng tỏ là có tính biện chứng, và 
diễn trình khí tượng học làm cho phép biện chứng của chúng 
xuất hiện rõ. Nguyên tắc ấy là cơ sở của mọi tiến trình khác 
của tự nhiên và cũng chính nhờ vào nguyên tắc này mà giới 
tự nhiên được đẩy ra khỏi chính mình. Còn vê sự có mặt của 
phép biện chứng trong thế giới tỉnh thân, và, cụ thể hơn, 
trong lĩnh vực pháp quyển và đạo đức, thì ta chỉ cẩn nhớ đến 
việc, theo kinh nghiệm chung, cái cực điểm của một trạng thái 
hay của một việc làm thường chuyển hóa thành cái đối lập 
của nó; phép biện chứng ấy cũng được thừa nhận một cách đa 
tạp trong vô số những câu thành ngữ. Chẳng hạn câu: 
“summum ius summa iniuria” muốn nói rằng cái công chính 
trừu tượng, bị đẩy đến chỗ cực độ, sẽ chuyển hóa thành cái - 
không-công chính. Ta cũng thừa biết rằng, trong lĩnh vực 
chính trị, sự vô chính phủ cực đoan và sự chuyên chế cực 
đoan thường chuyển hóa ngược lại với nhau như thế nào. Ta 
cũng có thể tìm thấy ý thức vê phép biện chứng trong lĩnh 
vực luân lý, đạo đức xuất hiện đưới hình thái cá nhân trong 
những câu thành ngữ mà ai cũng biết: “Kiêu [binh] tất bại”, 
“cực lạc sinh bí” v.v... - Ngay cả cảm giác, có thể cũng như 
tinh thân, đều có phép biện chứng của nó. Ai cũng biết đau 
đớn và sung sướng cực độ chuyển hóa sang nhau; lòng quá 
vui sẽ được làm vơi đi bằng nước mắt; nỗi đau khổ lớn có khi 
được báo hiệu bằng một nụ cười. 


Giảng thêm 2: 


S176 


Thuyết hoài nghi không nên chỉ được xem như một học 
thuyết về sự nghỉ ngờ, đúng hơn, nó tuyệt đối xác tín về chỗ 
cốt lõi của nó; đó là: tính hư vô của mọi cái hữu hạn. Ai chỉ 
nghi ngờ thôi thì còn hy vọng rằng sự nghỉ ngờ của mình sẽ, 
được giải quyết, và khi chao đảo giữa các [cách nhìn] nhất 
định, vẫn hy vọng sẽ có được một cái gì vững chắc và đúng 


268 


H 
(lá 


(168 


Phân thứ nhật: Khoa hoc Lögic. Quan niệm chính xác... (§§79-53) 


thật. Ngược lại, thuyết hoài nghi dich thire là sựt tuyệt vong hoàn 
toàn đối tới moi cải gi chắc nịch của giác tỉnh; va tầm thiết nay sinh 
tập đồ là s kiên định va sự an Hình nội tâm, Đỏ chính là thuyết 
hoài nghỉ cổ đại, cao siêu như ta đã được thấy trình bày nơi 
Sextus Empiricust*® và như đã được phát triển trong thời La 
mã hậu kỳ như là một sự bổ sung cho các hệ thống giáo điều 
của các nha khắc ký và các nhà theo phái Epikur. Ta không 
được lẫn lộn thuyết hoài nghỉ cô đại cao siêu này với thuyết 
hoài nghỉ hiện đại như đã được bàn trước đây (xem §39), có 
phän ra đời trước Triết học Phê phán, có phẩn là hậu qua của 
nó. | Thuyết hoài nghi này đơn thuần phú nhận rằng không 
có điểu gì là đúng thật và chắc chắn cả để có thể nói về cái 
Siêu-cảm tính và, ngược lại, cho rằng chỉ có cái càm tính và cái 
gì hiện diện trong kinh nghiệm thường nghiệm trực tiếp mới 
là cái gì ta cẩn nắm vững, 


Tất nhiên ngay cả ngày nay, thuyết hoài nghi vẫn thường 
được xem là một địch thủ không khoan nhượng dôi với mọi 
cái biết thực chứng, và, do đó, dëi với cả triết học, trong 
chừng mực triết học cũng làm việc với nhận thức thực chứng. 
[ Nhưng, thật ra, cẩn phải lưu ý rằng, trong thực tế, chỉ có 
[loại] tư duy hữu han và trừu tượng của giác tính mới sợ hãi 
trước thuyết hoài nghí và không thể kháng cự lại nó, trong khi 
đó, ngược lại, triết học chứa đựng thuyết hoài nghỉ như là 
một mömen ở bên trong chính minh - đặc biệt như là mömen 
biện chứng. Song, triết học cũng không chịu dừng lại ở kết 
quả đơn thuần tiêu cực, phủ định này của cái biện chứng, như 
trong trường hợp cua thuyết hoài nghi. Thuyết hoài nghỉ hiệu 


ge Gesinnung ` disposition. 
® Xem: Chú thích (154) và (138). 


? Xem: Luân van của Hegel về “Thuyết hoài nghỉ và triết học" (1801). Ở đây. 


ông đánh giá cao "thuyết hoài nghỉ cô đại” của Sextus và Cicero (so với trong luận 
văn nói trên). (Xem thêm; chú thích chỉ tiết vẻ thuyết hoài nghĩ. trong HTHTT, Chú 
giải dân nhäp. BVNS, Sdd, tr. 528-529). 


Phan thứ nhất: Khoa học Lögie. Quan niệm chính xác... (8879-83) 269 


S177 


sai về kết quả của cái biện chứng, trong chừng mực nó bám 
chặt lấy kết quả này chỉ như là một sự phù định đơn thuần, 
nghĩa là trừu tượng. Khí phép biện chứng lấy cái phù định 
nay làm kết quả của mình, thì, với tư cách là kết quả, cái phủ 
định này dëng thời là cái khẳng định, bởi nó chứa đựng cái 
khăng định [däu tiên} mà từ dó nó là kết quả như là đã được 
vượt bỏ ở trong chính nó và không thể tổn tại mà không có cái 

này. Nhưng, đó lại chính là quy định cơ bản của hình thức 
thứ ba của cái Lôgíc, tức của cái tư biện hay cái [mômen] fu 
tính-khăng định. 


§82 


Cải Imömen] tự bin hay lý tính-khẳng định”) lĩnh hội” sự 
thống nhất của những sự quy định ở trong sự đối lập của 
chúng, [tức lĩnh hội] cái khẳng định được chứa đựng trong 
sự giäi thé và trong sự chuyển hóa của chúng. 


1. Phép biện chứng có một kết quả rich cực, bởi vì nó có 
một nöi dưng nhát định. hay bởi vì kết quả của nó. 
một cách đúng thật, không phải là edi hie vo ir iru 
nong, trồng röng mà là sự phù định đối với môt số 
quy định [nhất định]; các quy định này được chứa 
đựng ở trong kết quả chính là vì nó không phải là 
một cái hự vô trực tiếp mà là một kết quả. 


2. Mặc dü là một cái gì được suy tưởng nên cũng là cái 
trừu tượng, nhưng sở di cái [kết quả] lý tính này đồng 
thời là một cái cự thê, bởi nó không phải là sự thống 
nhất đơn gián, [don thuân) hình thýc® mà là sự 
thống nhất của những quy định được phân biệt với 
nh). Vì thé, triết học tuyệt nhiên không làm việc 


a) das Spekulative oder Positiv: -Vernünftige / the speculative or positively rational; 


IN uffassen / to apprehend: | © Auflösung + dissolution: ® formell / merely formal; 


(t) 


unterschiedene Bestimmungen 7 distinct determinations. 


270 


Phân thú nhất: Khoa hoc Lôgic. Quan niệm chính xác... ($$79-83) 


với những sự trừu tượng đơn thuän hay với những tư 
tưởng. [đơn thuân] hình thức, mà chỉ làm việc với 
những tư tưởng cụ thê. 


3. Lögic họa đơn thuần của giác tính được chứa đựng ở 
trong Lôzic học tư biện vả có thể de dàng được tạo ra 
từ Lôgíc học tư biện, bằng cách chỉ cần vứt bỏ cái 
biện chứng và cái lý tính đi; bằng cách ấy. nó trở 
thành cái được gọi là môn Lögic học thông thường, 
[tức] một sự sưu tập có tính mô tá [lịch sử?) những 
quy định tư duy được tập hợp lại bằng nhiều cách 
khác nhau, và, trong tính hữu hạn của chúng, những 
quy định này được cho là có giá trị hiệu lực như là 
cái gì vô-hạn. 


Giảng thêm: 


(a) 


- Về mặt nội dung, cái [mômen] lý tính không phải chỉ là sở hữu 


của triết học, mà đúng hơn phải nói rằng nó có mặt cho tất cả 
mọi người bất kể thuộc về cấp độ nào của sự đào tạo và phát 
triển tỉnh thần; trong nghĩa đó, thật chí lý khi từ xa xưa người 
ta đã biểu thị con người như là một hữu thể có lý tính. 
Phương cách thường nghiệm phổ biến để biết về cái lý tính 
thoạt đầu là phương cách của định kiến và của tiển-giả định; 
và, như đã giải thích trước đây (xem §45), đặc tính chung của 
cái lý tính là một cái Vô-điểu kiện, và do đó, chứa đựng tính 
quy định của mình ở trong chính mình. Trong nghĩa đó, con 
người, trước hết và trên hết, biết về cái lý tính, trong chừng 
mực biết về Thượng đế và biết về Người như cái gì tuyệt đối 
tự quy định chính mình. Cũng giống như thế, cái biết của một 
người công dân về đất nước mình và về những luật lệ của nó 
là một cái biết về cái lý tính, trong chừng mực những luật lệ 


eine Historie von mancherlei zusammengestellten Gedankenbestimmungen / a 


descriptive vollection of determinations of thought put together in various ways. 


Phản thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xäc...(8879-83, 271 


S178 


này có giá trị hiệu lực đối với mình như là một cái Vö-dieu 
kiện và đồng thời là một cái phổ biến mà bản thân mình, với ý 
chí cá nhân của mình, phải phục tùng; và cũng chính trong 
nghĩa đó, cái biết và cái muốn của một đứa trẻ cũng là có tính 
lý tính khi nó biết và muốn chính những y muốn của cha mẹ, 


Còn về cái H biện thì nói chung, nó không gì khác hơn là cái 
lý tính (chính xác hơn: cái lý tính-khẳng định), trong chừng 
mực nó được suy tưởng [hay được tư duy]. Trong đời sống 
thường ngày, thuật ngữ “Spekulation” thường được sử dụng 
theo một nghĩa rất mơ hö và thứ yếu, chẳng hạn khi ta nói về 
“Spekulation” [“quyết định đi tới] trong hôn nhân hay 
thương mãi. | Người ta hiểu đại khái rằng đó là, một mặt, đi 
ra khỏi cái [tình trạng] được mang lại một cách trực tiếp, và, 
mặt khác, không dừng lại ở cái nội dung thoat đầu và chỉ là 
một cái chủ quan mà thực hiện nó hay phải chuyển nó thành 
tính khách quan. 


Nhận xét của ta trước đây về thuật ngữ “Ý niệm” trong cách 
sử dụng ngôn ngữ thông thường cũng đúng với trường hợp 
chữ “tư biện”. | Và điểu này gắn Dën với một nhận xét khác 
rằng: thường những người tự xếp minh vào loại có trình độ 
học vấn cao nhất lại hay nói nhất vê chữ “tư biện” theo nghĩa 
là cái gì đơn thuẩn mang tính chủ quan. Điểu họ muốn nói là: 
một cách hiểu nào đó vê những sự việc hay những tình huống 
tự nhiên hay tỉnh thần có thể là hoàn toàn đúng và chính xác 
nếu nó được nắm lấy theo cách đơn thuẩn “tư biện”, nhưng 
nó lại không tương ứng với kinh nghiệm và chẳng có gì thuộc 
loại ấy có thể được chấp nhận trong thực tế cả. Trái ngược lại 
với cách hiểu ấy, thiết nghĩ cẩn phải nói rằng cái tư biện, 
trong ý nghĩa đúng thật của nó, tuyệt nhiên không phải là 
một cái gì đơn thuần có tính chủ quan - dù tạm thời hay 
chung quyết — mà, düng hơn, chính là cái gi chứa đựng các sự 


das Spekulative / the speculative. 


Phản thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... (3879-83) 


S179 


đổi lập - ma giác tính đã dừng lại (vì the, kê ca sự đối lập giữa 
cái chủ quan và cái khách quan) - nhe là đã được vượt bỏ ở 
trong chính mình, và chính vì thế, tự chứng tỏ như là cự thể 
và như là tinh toàn thể”. Vì lý do đó, một nội dung tư biện 
không thể được phát biểu ra trong một mệnh để phiến dien. 
Chẳng hạn, khi ta nói rằng cái Tuyệt đối là sự thống nhất của 
cái chủ quan và cái khách quan thì tuy điểu ây là đúng, song 
lại phiến diện, trong chừng mực ở đây chỉ nói ra được sự 
thông nhất và nhấn mạnh nào đó, trong khi, trong thực tế, cái 
chủ quan và cái khách quan không chi là đổng nhất với nhau 
mà cũng còn khác biệt [được phân biệt] với nhau nai, 


Về ý nghĩa của cái tư biện, ò đây cẩn nhắc thêm rằng nó còn 
được hiểu giống như điều mà xua kia thường gọi là cải “Hiển 
bi”), nhất là đối với ý thức tôn giáo và nội dung của nó. Ngày 
nay, khi ta nói về căi “thân bí”, nó thường được xem là đồng 
nghĩa với cái gì bí hiểm và không thể nào hiểu được; và, tùy 
theo sự dị biệt giữa văn hóa và cách cảm nhận, người thì xem 
cái bí hiểm và không thể hiểu nổi là cái gì đích thực và đúng 
thật, trong khi kẻ khác thì xem đó là lĩnh vực của sự mê tín và 
lừa bip. Về điểu này, trước hết, ta cân lưu ý rằng: “cái thần bí” 
chắc chắn là một cải gi bí hiểm, nhưng chỉ là bí hiểm đối với 
giác tính và sở di như thể là vì sự dëng nhất trừu tượng là 
nguyên tắc của giác tính. Nhưng, nếu nó được xem là đồng 
nhất với cái tư biện, thì cái thần bí là sự thống nhất cụ thể của 
chính những quy định vốn được xem là đúng thật đối với giác 
tính chỉ trong sự tách rời và đối lập của chúng. Vì thể, nếu 
những ai - nhìn nhận cái thân bí như là cái gì đích thực - bao 
rằng cái thän bí là cái gì hoàn toàn có tính bí hiểm và dừng lại 
ở đó, thì, đối với họ, thực ra họ chỉ tuyên bố rằng: tư duy chỉ 


® Totalitât / totality; Il das Mystische the mystical. 


166) Xem thêm: “mệnh đề ne biện” / "Spekulativer Satz” trong Hegel. Hiện nượng 
hoc Tinh than, Lời Tea 3361-67 (Bùi Văn Nam Sơn, Sđd, tr. 110-118 và chú giải 
dẫn nhập 1.4: Mệnh de tur biện và phương pháo tư biện, tr. 151-171)- 


Phản thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... (79-83) 273 
Ee EE 


có ý nghĩa của một sự thiết định triru tượng về sự đồng nhất, 
và vì thế, để đạt'được chân lý, ta phải từ bỏ tư duy đi, hay, 
như cách họ thường nói, ta phải “bắt giữ lý tính” lại. Tuy 
nhiên, như ta đã thấy, tư duy trừu tượng của giác tính không 
phải là cái gì vững chắc và tối hậu, mà đúng hơn, tự cho thấy 
là sự vượt bỏ thường xuyên chính bản thân nó và như là sự 
chuyển hóa" thành cái đối lập của nó, trong khi đỏ, ngược lại, 
cái lý tính, xét như cái lý tính, chính là ở chỗ: chứa đựng 
những cái đối lập như là những mômen có tính ý thết ở trong 
chính mình. Do đó, tất cả những cái lý tính deu có thể döng 
thời được gọi là “thần bí”, nhưng chỉ theo nghĩa nó vượt ra 
khỏi giác tính chứ tuyệt nhiên không có nghĩa rằng nó phải 
được xem là cái gì mà tur duy không thể vươn tới và không 
thể hiểu nổi. 


§83 
Lögic học chia ra làm ba phàn: 


I. Học thuyết về Tôn tại 
H. Học thuyết về Bản chất ` 
II. Học thuyết về Khái niệm và về Ý niệm 


Nói khác đi, nó được chia ra thành học thuyết về tư tướng: 


L trong sự truc tiép của nó - [túc] học thuyết và 
Khải niệm tự-mìn#ft° 

H. trong sự phản tw và trong sự trung giới — [học 
thuyết ve] sự fôn tgi-cho-mình® và vẽ ngoà#® 
của Khái niệm 

HI. trong sự tôn tại đã quay trở ve lại vào trong chính 
mình” và trong sự tån tại ở-trong-Hhà-nơi-chính 


Ve Umschlagen / overturning into: IN ideelle Momente / ideal moments; © Begriff 
an sich / Concept in-itself; (® gas Fürsichsein / the being for-itself; (9 Schein / shine 


[or semblance]; 0 das Zurückgekehrtsein in sich selbst / the being-returned-into- 
itself. 


274 


Phän thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... (8879-83) 


mình đã được phát triển của nó — [học thuyết ve] 
Khái niệm fir-minh và cho-minh"”. 


Giảng thêm: 


S180 


Giống như toàn bộ sự giải thích về tư duy cho tới nay, việc 
phân chia [nội dung] của môn Lôgíc học được nêu ra ở đây 
phải được xem đơn thuần như là một sự dự đoán®; và việc 
biện minh hay minh chứng cho nó chỉ có thể là kết quả của 
việc nghiên cứu hoàn tất về bản thân tư duy; vì, trong triết 
học, chứng minh có nghĩa là chỉ ra oiệc đối tượng — thông qua vå 
bởi chính mình - biến chính mình thành cái là mình như thế nào 
[ND nhãn mạnh]. 


Môi quan hệ giữa ba cấp độ chính yếu của tư tưởng hay của Y 
niệm lôgíc với nhau như vừa nêu phải được hiểu khái quát 
như sau: Chỉ có Khäi niệm mới là cái đúng thật, hay, nói rõ 
hơn, chính Khái niệm là chân lý của Ton tại và của Ban chất. | 
Mỗi cái này, nếu bị bám chặt ở sự cô lập nơi chính nó, thì đều 
phải được xem là không đúng thật: Tôn tai [là không đứng 
thật, bởi] mới chỉ là cái trực tiếp, còn Bản chất [là không đúng 
thật] bởi nó vẫn chỉ là cái được trung giới. đây, thoạt tiên có 
thể nảy sinh câu hỏi tại sao lại bắt đầu với cái khöng-dung 
thật chứ không bắt đầu ngay lập tức với cái đúng thật. Xin trả 
lời rằng: chân lý, xét như là chân lý, phải tự thử thách hay tự 


. khäng định giá trị hiệu lực9, và o dây, bền trong bản thân cái 


[tư duy] lôgíc, sự thử thách ấy là ở chỗ: Khái niệm tự chứng tỏ 
như là cái gì được trung giới thông qua chính mình và với 
chính mình, và, do đó, đổng thời như là cái trực tiếp đúng 
thật. Mối quan hệ nêu ở đây giữa ba cấp độ của Ý niệm lögic 
thể hiện trong hình thái thực tổn“ hơn và cụ thể hơn theo 


a) Begriff an und für sich / Concept in-and for-itself: tb) Antizipation / anticipation; 
to) [sich] bewähren / to validate itself; (d) real / real. 


Phân thirnhät: Khoa học Lôgíc. Quan niệm chính xác... ($$79-83) 275 
EE 


kiểu: Thượng để, - là Chân lý, là ở trong chân lý này của 
Người, nghĩa là, như là Tinh thần tuyệt đối - chỉ được ta nhận 
thức trong chừng mực ta đồng thời nhận ra rằng thế giới do 
Thượng đế sáng tạo nên - tức Tự nhiên và tỉnh thần hữu hạn 
- là không đúng thật trong sự phân biệt [tách rời] của chúng 
với Thượng để. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 8879-83 


Quan niệm chính xác hơn vê Lögic học và sự phân chia nội dung của 
nö: §§79-83 


- 879: Lögic học là Khoa học vè Lögic, tức là về Logos hay Y niem thuän 
tủy tu-minh-va-cho-minh. Ở $83, ta sẽ thấy rằng. xét vẻ mặt nội 
dung. Lôgíc học sẽ chia ra làm ba phần (Học thuyết vè Tön tại, ve 
Bán chất và về Khái niệm). trong đó trình bày đoàn bộ những quy 
định của tư tưởng. Nhưng, xét về mặt hình thức. trong bất kỳ 
mômen nào của Lögic học, thì bản thân cái /ógíc deu có ba 
phương diện hay ba khía cạnh: a} phương điện /rừu tượng cúa 
giác tính, b) phương diện biện chứng hay lý finh-phü định và c) 
phương diện mr biện hay ly tinh- -khăng định. Ba tiểu đoạn tiếp 
theo ($$80-83) sẽ bản sơ bộ về ba phương diện ấy. 


Trong phần Nhận xét của §79, Hegel lưu ý ta rằng: 


Ba phương diện hình thức trên đây của Lögic khong tạo nên ba bå 
phận trình bày toàn bộ nội dung của Lôgíc học. Đúng hơn. chúng 
là các mömen của bát kỳ cái “thực tồn-lôgíc” nào (jedes Logisch- 
Reellen / everything logically real / toute réalité logique), nghĩa 
là, của mọi khái niệm lögic và của mọi cái đúng thật nói chung. 


Giống như mômen thứ nhất - mômen của giác tính trừu tượng. 
tức của sự tách ròi những quy định của tư duy — „ tắt nhiên ta có 
thể đặt cả ba mômen hình thức â ấy theo kiểu phân lập trừu tượng 
để làm cho mỗi mômen Ấy tương ứng với một bd phản nhất định 
của Lôgíc học (Tên tại, Bản chất, Khái niệm), nhưng bấy giờ 
chúng không còn được xem xét trong chân lý đúng thật của chúng 
và mät mọi ý nghĩa. Và chăng. ở cấp độ hiện nay. các quy định 
hình thức ($$79-82) län sự phân chia về nội dung của Lôgíc học 


276 Phản thứ nhật: Khóa học Lögic. Quan niệm chính vác... (8879-83) 
Se 


(§83) chi có tinh "dir đoán” và mô tả theo kiểu ` lich ges chứ 
chưa nói lên được sự tät yu có tính tiến trình và nội tại. 


- 880: mömen “giác tính-trừu tượng” 


Với tư cách là mômen giác tính-trừu tượng, tư duy (hay tư tưởng) 
bám chặt lấy những quy định cứng nhắc và bị phân lập của Logos 

và phán biệt chúng với những quy định khác. Một “cái trừu tượng 
bi hạn ché“ (beschränktes Abstraktum) như thế vẫn có giá trị 
riêng của nó và giác tính tìm cách không để cho nó bị “ô nhiễm” 
bởi những phạm trù khác. Cần lưu ý rằng: chữ "giác tính" ở đây 
là một mômen của tar rưởng lógíc chứ không chỉ là một phương 
tiện của sự phản tư chủ quan cza chứng ta. Bản thân tư duy lögic 
là giác tính một cách khách quan, trong chừng mực nó thoat đầu 
đặt những quy định của tư tưởng dưới hình thức của những phạm 
trù bị đông cứng lại. bị cô lập một cách trừu tượng đối với nhau 
(có khi Hegel còn gọi là "giác tính cua bản thân sự vật"**. 


* "historisch" ` Historie (chứ không phải “Geschichte "y. ở đây. theo nghĩa một 
sự ké /¿ ngoại tại, trong đỏ những sự kiện chỉ được đặt bên cạnh nhau một cách 
đơn giản (giống như sự "kê khai", au: "kết toán” khi nói về "lịch sử” côn trùng 
hay thú vật...) chứ chưa phải sự phát triển nội tại của nó. Trường hợp sau, tiếng 
Đức dùng chữ "Geschichte". (Không có chữ tương đương trong tiêng Anh và 
Pháp. Trong tiếng Việt, nên chăng dich là... “sw ch "211. 


** Xem thêm: Hegel, Điện tượng học Tình thần, Chú giải dën nhập 7.2.1: "Giác 
tính” và "Lý tính” trước và trong Hegel. Sđd. BVNS, tr. 563 và tiếp: Đặc 
điểm nổi bật trong quan niệm của Hegel là: giác tính và nhất là lý tính không 
phải là các thao tác do chung ra, như là kẻ quan sát ở bên ngoài, thực hiện däi _ 
với các khái niệm mà là mới tgi nơi bản thân khái niệm hay Sự việc. Cũng thể, 
ông xem giác tính (hay "cái giác tỉnh”) và lý tính (hay "cái lý tính") là đặc điểm 
nội tại của những thực thể chứ không đơn thuần là của khái niệm cva tu về 
chúng. Vậy, giác tỉnh và lý tính vận hành trong bản thân sự vật như thế nào? Có 
hai cách chủ yêu: 


- xét sự phát triển theo thời gian. một thực thè hiện tồn (vd: để quốc La Mã) là 
một sản phẩm của giác tính [của sự vật]. Sự sụp đỏ của nó (do phân biệt và 
tách rời giữa công dân và định chế, tức một đặc điểm cứng nhắc của “giác 
tính”) là kết quả của lý tính phủ định, rồi việc thiết lập một trật tự mới (vd: 
thời trung cổ Châu Âu) trên cơ sở của trật tự cũ là thành quả của lý tính 
khäng định. Trật tự mới này, khi phát triển đến độ trưởng thành, lại trở thành 


Phân thứ nhất: Khoa học Logíc. Quan niệm chính xác... (979-83) 277 
e T EE / 


- §81: mömen biện chứng hay lý tính-phu định 


Đó là mômen khi những phạm trù bị cô dập và được đặt đối lập 
với nhau một cách trừu tượng tự-thải hồi hay tự-thủ tiêu chính 
mình bằng sự vận động và chuyên sang những quy định hay 
những quy định đối lập của chúng. Vd, cái khẳng định — quy định 
hữu hạn mà giác tính bảo tồn một cách trừu tượng, chóng lại cái 
phủ định — tự thủ tiêu chính nó bằng sự vận động nội tại và 
chuyền sang cái đối lập của nó là cái SEN định. 


Phương dien này được gọi là “biện ahin (dialektisch) vì đó là 
mômen irung gian hay bắt cdu (“dia”), qua đó Logos C logos’ 3 
chuyền từ phạm trù này sang phạm trù khác. Nó còn được gọi là 

“lý tính-phu định ", vì, trong chừng mực đối lập lại giác tính phân 
lập. lý tính năm láy sự thống nhất cụ thể của những cái đối lập, và 
việc làm của lý tính bắt đầu một cách phủ định bằng sự giải thể 
những quy định cứng nhắc và bằng sự quá độ của chúng sang 
những cái đối lập của chúng. 


——.=-=.--7=.- ---.. - nt mr 
một giai đoạn của giác tính để bắt đầu một tiến trình giải thể và khôi phục 
mới mẻ. 


- xét theo trình tự không mang tính thời gian, một thực thè biện tòn (vd: pháp 
nhân với các quyên trừu tượng) được xem như bị tiêu vong (lý tính phủ định) 
để được vượt bỏ hay thâu gồm vào một toàn bộ cao hơn: đời sống đạo đức 
hay Nhà nước (lý tính khẳng định). Bản chất của thuyết duy tâm khách quan, 
tuyệt đối ,của Hegel chính là sự khách the hóa lý tính và giác tính: ông xem 
những tiền trình và trật tự bản thể học của Tự nhiên và Tinh thần được ngự 
trị bởi một giác tính và lý tính nội tại. Giác tính và lý tính này, trong sự phát 
triển của chúng, /ương he với giác tính và lý tính trong đầu óc con người. 
Cho nên, tính hợp lý tính là ở chỗ làm cho lý tính cua ta phục tùng và tương 
ứng với lý tính nội tại rong sự våt. Cụ thê là: trong nhận thức, ta phải đi theo 
biện chứng nội tại của những khái niệm, đối tượng vả tiến trình; trong đời 
sống thực tiễn, ta phải sống, tương ứng với tỉnh hợp lý tính nội tại của xã hội. 
của "cái hiện thực”. Mặt khác, những đặc tính phi-lý tính hay phän-iy tính 
của tự nhiên và xã hội, trong thực tế, cũng đều là những yếu tô bản chất bên 
trong một tính hợp lý tính bao trùm, cũng như sai lầm không chỉ là một bước 
thiết yêu trên con amig di đến chân lý mà còn là một bộ phận cấu thành có 
tính bản chất của nó” 


27A 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... ($879-83) 


Phần Nhån xét của $81 lý giải rõ hơn ý nghĩa của chữ "bien chứng” theo 
cách hiểu của Hegel: $ 


Nếu mömen biện chứng cũng được nắm bắt một cách cô lập (tách 
rời với mômen thứ nhät của giác tính và mömen thứ ba của tý tính 
khẳng định), nhất là khi áp dụng vào các khái niệm khoa học, nó sẽ 
trở thành thuyết hoài nghỉ của thời Có đại. Nó trở thành sự phủ 
định trừu tượng đối với mọi quy định của tư tưởng. Thuyết hoài 
nghi. theo nghĩa đó, là một nhận thức cao hơn (và đó là công hién 
của nó), nhưng chưa chứa đựng cái gì tích cực, khäng định. 


Theo cách hiểu thông thường, “biện chứng” thường đồng nghĩa với 
sự lạm dụng (như một nghệ thuật ngụy biện) để tạo ra vẻ ngoài lừa 
dối của những sự mâu thuẫn, thay vì phát hiện những mâu thuẫn 
nội tại, đích thực. Do đó, theo Hegel, cổng hiến lớn của Kant là đã 
phục hồi ý nghĩa khách quan cho mômen biện chứng khi vạch rõ 
răng một sô quy định của tư tưởng, do chính bản tính của chúng. tất 
yêu phải mang tính mâu thuẫn và dẫn đến những ảo tưởng không 
thê khắc phục được neu lý tính áp dụng chúng và cho những vật-tự 
thân. Nhưng, theo Hegel, đáng tiếc răng Kant đã rút ra kết luận 
rằng: chính bản thân lý tính thuần túy bất lực chứ không phải bản 
thân những quy định hữu hạn! 


Theo Hegel, trong quy định đích thực, — trái với biện chứng chủ 
quan của thuyết hoài nghi và biện chứng (lừa đối) theo nghĩa của 
Kant —, biện chứng là bản tính đúng thật của mọi quy định của giác 
tính, của mọi sự vật và của cái hữu hạn nói chung. qua đó chúng tự 
thủ tiêu sự không-chân lý của chúng và chuyển sang cái đối lập de, 
cùng với cái đối lập, tạo nên một sự thống nhất cụ thể và đúng thật. 


*Biện chứng” khác với sự phản tư. Sự phản tư chỉ là sự "vượt ra 
khỏi” (Hinausgehen / transcending / depassement) quy dinh bi cö 
lập, đặt nó trong môi quan hệ với một cái khác (vẫn có giá trị một 
cách cô lập). Biện chứng, ngược lại, là sự vượt bỏ nội tại, trong đó 
bản tính phiến diện và bị hạn chế của những quy định hữu hạn của 
giác tính bộc lộ như là sự phủ định của chính bản thân chúng. Mọi 
sự quy định hữu hạn và hạn chế đều. với tư cách ấy, là một sự phủ 
định. Do đó, biện chứng là vận động nội tại qua đó những quy định 
hữu hạn tự thủ tiêu chính mình và chuyên sang những cái đối lập 
của chúng: cái khẳng định chuyên sang cái phủ định, cái hữu hạn 
sang cái vô hạn v.v... Biện chứng, vì thé, tạo nên cái “linh hồn vận 


Phân thứ nhất: Khoa hoc Lögic. Quan niệm chính xác... ($$79-83) 279 


- §82: 


động ” (die bewegende Seele / the moving soul / l'âme motrice) của 
tién trình khoa học vi nó đảm bào sự thủ tiêu, vượt bỏ mọi phạm 
trù hữu hạn, đồng thời là sự nối kết và sự tất yếu nội tại trong nội 
dung của khoa học. 


mömen tw biện hay lý tinh-khäng định 


Mômen hình thức thứ ba của Lôgíc học năm bắt sự thông nhất của 
những quy định bên trong bản thân sự đối lập của chúng. nghĩa là. 
năm bắt cái khẳng định được chữa đựng trong sự giải the 
(Auflösung / dissolution) và sự quá độ sang cái dói lâp cùa chúng. 
Lý tính vừa đối lập lại với giác tính triru tượng, vừa với thuyết hoài 
nghi biện chứng thuần túy, không dừng lại ở sự khẳng định trừu 
tượng của giác tính và sự phủ định Goar tượng của biện chứng 
thuần túy, mà làm phong phú hơn cho sự vững chắc của giác tính 
bằng tính năng động của biện chứng và ngược lại: nó năm bắt cái 
khăng định được chứa đựng một cách hiện thực trong-chính sự giải 
thể và sự quá độ sang nhau của những quy định hữu hạn. Chăng 
han, như sẽ thấy ở phân Học thuyết ve Tôn tại, lý tính năm bắt sự 
thống nhất của Chất và Lượng ở trong Hạn độ và lĩnh hội tại sao ở 
trong Hạn độ, Chất là khẳng định khi chuyển sang cái đối lập của 
nó, tức khi được phủ định ở trong Lượng. Phần Nhận xét của 882 
sẽ còn minh giải thêm mäy ý quan trọng. 


Ở đây, ta lưu ý ý nghĩa của chữ "pe biện” hay “Iý tinh-khäng 
định”. Nó được gọi là "pe biện” (spekulativ), vì, khi thủ tiêu những 
sự đối lập hữu hạn của giác tính, phương diện này thâm nhập vào 
trong bản chất của lý tính và của mọi sự vật bằng một sự “huyền bí 
mà không có gì là bí mật cả”, đúng theo nguyên nghĩa Hy Lạp của 
chữ “Theoria” (Theo-ria / “lý thuyết"), tức của tư tưởng hợp nhất 
(những cái dói lập phản chiều và làm cơ sở cho nhau) trong một 

“tám gương” (speculum) khả niệm. Còn goi, là "ý tinh-khäng 
định", vi trong đó lý tính — như là sự thông nhất cụ thể của những 
cái đối lập - không chỉ thể hiện một cách phủ định (giải thể những 
quy định của giác tính và chuyển sang những cái đối lập của 
chúng) mà còn một cách khăng định bằng cách bảo lưu và nâng 
cao chúng. Cần lưu ý rằng: tính khẳng định này của lý tính luôn 
dựa trên tính phủ định tuyệt đối (còn gọi là phủ định của phủ định), 
vì. nơi Hegel, sự khẳng định đúng thật bao giờ cũng là sự khăng 
định của cát phủ định. là sự trùng hợp với chính mình của tính phủ 
định tuyệt đối. 


280 Phän thứ nhất: Khoa hoc Lögic. Quan niệm chính xác... ($$79-83) 


~ Phần Nhän xét của $82 ` 


1. Dù mang tính phủ định, phép biện chứng có một kết quả khẳng 
định, vì nó có một nội dung nhất định, hay nỗi khác đi, kết quả 
không phải là một cái hư vô: trồng rỗng. trừu tượng, đơn giản và 
thuần túy mà là sự phủ định của những quy định nhất định, là một 
sự phủ định nhát định và là một cái hư vô cự thể (chữ ` "kết quả" 
nghĩa là “ra đời” từ sự phủ định những quy định nhất định. không 
phải là cái hư vô /rực tiếp mà là một cái hư vô được trung giới bởi 
những quy định ấy và bởi sự phủ định của chúng). 


2. Chữ "en thể" (konkret / concret), đúng theo nghĩa từ nguyên của 
chữ Latinh "concrescere”, là một thực tại tâp hợp và thông nhất 
nhiều quy định. Lý tính là tư tưởng tư biện nhưng là tư biện cự thể. 
phức tạp vì nó là sự thông nhất của những quy định khác nhau. Vi 
thế, trái với quan niệm thông thường. triết học. theo Hegel. không 
làm việc với những tư tưởng hình thức, những sự trừu tượng đơn 
gián mà chỉ làm việc với những tư tưởng cụ thể, vận động và phức 
tạp. nói ngắn, với những “Khái niệm”, hay, gọn hơn nữa, với: 
"Khải niệm " (Begriff / Concept), cũng theo nghĩa từ nguyên của 
chữ Đức "Begreifen” (năm bắt toàn bộ) hay chữ Latinh: 
“concipere” VÀ con-capere. 


3. Lögic học hình thức hay Lögic học đơn giản của giác tính vẫn được 
bao hàm trọn vẹn trong Lögic hoc tư biện, mặc dù chỉ như một 
“lịch sử”, một sự “két toán” (Historie) những quy định cứng nhắc 
của giác tính và, do sự hữa hạn của nó. thường bị lạm dụng và xem 
là có giá trị như cái gì vô hạn, tuyệt đối và bát biến. 

(Hegel sẽ trở lại với vấn để này sâu hơn khi Ý niệm-tuyệt đối suy 
tưởng về chính phương pháp của nó, §§238-242). 


- §83 Phân chia nội dung của Lögic học 


Tiểu đoạn cuối cùng này của phần Dẫn nhập dự báo sơ bộ nói dung 
của Lôgíc học gôm ba phân: 


1. Học thuyết về Tôn tại 
2. Học thuyết về Bản chất 
3. Học thuyết về Khái niệm (và về Ý niệm) 


Phân thứ nhất: Khoa học Lógic. Quan niệm chính xác... (\€79-83) 281 
—————————- a TT AAA 


- Ta biết rằng đối tượng (nghiên cứu) của Lôgíc học là tư tưởng 
(Gedanke ¿ thougll / pensée) với tư cách là sản phẩm của Tự 
duy thuận tin (Denken ¿ Thinking ` Penser). Nó là khoa hoc về 
những tư tưởng thuần túy của Ý niệm tự-mình-và-cho-minh 
(§§18-19). Vậy. Lögic học là Học thuyết vẻ tư tưởng. Khi Lôgíc 
học được chía thành Học thuyết về Tön tại, về Bản chất và về 
Khái niệm. nó đồng thời là Học thuyết vẻ tư tưởng ở ba cấp độ 
khác nhau: 


1. trong sự (rực tiếp của nó, Khái niệm tự-mình: Tòn tại 

2. trong ste phän tư và xự trung giới của nó, — Tôn tại-cho- 
mình và vẻ ngoài của Khái niệm: Bản chất (và Hiện 
tượng) 

3. trong sự tån tai- -đã-quay ve-trong-chinh- minh và trong 
str-lön-igi-noi-chinh-minh đã được phát triển. — Khái 
niệm fự-mình và cho-mình: Khái niệm và Y niệm. 


- Phần I của Lôgíc học (Học thuyết về Tön tại) bàn về tư tưởng 
trong sẹ (rue (én của nó, tức về tư tưởng trong sự vô-quy định, 
trong sự không-dị biệt hóa của nó. Ở đây muốn nói lên vi ri hay 
môi trường của tư tưởng: đó là tư tưởng ở trong sự trực tiếp 
nguyên thủy của nó. Nhưng, ngay trong môi trường hình thức 
này. tư tưởng vẫn là Logos tự nhận thức, tự phát triển và tự nắm 
bắt chính mình; nó là Khái niệm theo nghĩa của §82. Vì thế, ở 
bình diện nội dưng, Học thuyết về Tòn tại không chỉ là học 
thuyết về tư tưởng trong sự trực tiếp của nó mà đúng hơn, còn là 
Học thuyết về Khái niệm tự-mình, tức về Khái niệm trong 
chừng mực nó còn khép kín trong sự đồng nhất nguyên thủy và 
trừu tượng với chính nó, chưa có sự trung giới minh nhiên với 
cái gì khác hơn là với chỉnh mình cũng như chưa quay vẻ lại với 
chính mình. 


- Phần hai của Lôgíc học (Học thuyết về Bản chất) bàn về tư 
tưởng trong sự phản tư và trong sự trung giới, nghĩa là, về tư 
tưởng trong sự vận động qua đó nó đi ra khỏi sự trực tiếp ban 
đầu, vừa phản tư vè chính mình, vừa trung giới với cái khác bản 
thân mình. Nó là mômen trung gian giữa mômen của Tön tại và 
mômen của Khái niệm đúng nghĩa. Điều cần lưu ý ở đây là tinh 
hai mặt (Dualität): tự tưởng bắt đầu fur-phän tư vào trong chính 
mình, nhưng vẫn còn [phải] được trung giới bởi sự trực tiếp mà 
nó vừa thoát khỏi. Do đó, về mặt nội dung, nó vừa là Học thuyết 


283 Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... t$€79-83; 


về Tôn tại-cho-mình, vừa là Học thuyết về vẻ ngoài của Khái 
niệm. Với tư cách là sự phản tư vào trong chính mình. Khải 
niệm đi ra khỏi cái tòn tại-tự-mình trực tiếp của nó, trở thành 
tòn tại-cho- mình như là bản chất tự tồn làm cơ sở cho mọi sự 
hiện hữu trực tiếp. Nhưng, chính vì nó chỉ mới là tòn tại-cho- 
mình. nghĩa là, còn trực tiếp. nên chưa phải là một cäi-cho-minh 
tuyệt dói (như Khái niệm đúng nghĩa). Vì thế, nó vẫn còn ở 
trong mỗi quan hệ với cái tồn tại trực tiếp mà bây giờ nó xem là 
"vẽ ngoài” đê tự trung giới một cách ngoại tại ($112). (Chữ 
"phản tư vào trong chính mình ` / Reflexion-in-sich / reflection- 
into-itself / röflexion-dans-soi nói lên bước đầu của tồn tại-cho- 
mình vô hạn của Khái niệm; còn "sự irung giới” là "phản tir- 
vào-trong-cái khác ” / Reflexion-in-anderes / reflection-in-the- 
other / reflexion-dans-de-l'autre nói lên mỗi quan hệ với vẻ 
ngoài và với sự hiện hữu hiện tượng). 


- Phản ba của Lôgíc học (Học thuyết về Khái niệm và Y niệm) 
bản về tư tưởng (rong sự tần tai-dä-quay ve- -trong-chinh-minh 
và trong sự tôn tại-nơi-chính-mình đã phái triển, nghĩa là. ve tư 
tưởng không còn chỉ ở trong sự vận động của việc phản tư-vào- 
trong-chính-minh mä đã quay về trong chính mình và nổi kết 
tổn tại-tự-mình của mômen thứ nhất với tính phản tư của 
mömen thứ hai. Vè mặt nội dung. đây là Học thuyết về Khái 
niệm đúng nghĩa hay về Khái niệm cho-minh và là cho-mình 
một cách ruyệi đối. Từ nay, Khải niệm tự-phát triển chứ không 
còn quan hệ với sự bien dëi của vẻ ngoài hữu hạn như Bản chất 
nữa. Nhưng. trong cái cho-minh tự do nảy, Khái niệm tự-phát 
triển. có nghĩa là. khi tự phát triển dê trở thành fy-mình-và-cho- 
mình, xuất phát từ cái cho-minh tự do, Khái niệm tự mang lại 
cho mình sự vững chắc của một cái tự-mình khách quan. Cái tự- 
mình ở đây không còn là cái tự-mình của Khái niệm trực tiếp 
nguyên thủy hay của Tòn tại nữa mà là cái tự-mình để Khái 
niệm tự quy định trước khi trở thành Ý niệm. Khái niệm rw- 
mình (theo nghĩa vừa nói) sẽ là Khái niệm khách quan hay 
khách the (Objekt)*, nó tương ứng với sự phát triển của tồn tại- 


"Ton tại” là cái tự-mình trực tiếp. nguyên thủy của Khái niệm, trong khi 
“Khách thể" là cái tự-mình trực tiếp sau cùng de Khái niệm tự khẳng định mình 
một cách tự đo như là "*cho-mình”. 


Phân thứ nhất: Khoa học Lögic. Quan niệm chính xác... (§879-83) 283 
See 


nơi-chính mình (hay tòn tại-ở-trong- -nhà-của chính mình) chủ 
quan cua tư tưởng. Còn Ý niệm — như là Chủ thể-Khách thể — là 
Khái niệm vừa tôn tại cho-minh lẫn tự-mình: nö là Khái niệm 
tự-mình và cho-mình và tương ứng với tư tưởng trong sự tồn 
tai-dä-quay-v&-lai-väo-trong-chinh-minh và trong sự tôn tại-ớ- 
trong-nhä-cüa-chinh-minh (Beisichsein / Being-at- home / Etre- 
chez-soi) đã phát triển. 


Sau đây, ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất là Học thuyết về Tön 
tại. Phần I này chỉ thực sự bắt đầu D $86. Hai tiêu đoạn §§84- 85 
lại là một sự dẫn nhập bàn sơ bệ về toàn bộ lĩnh vực của Tên tại 
(§84) và phát triển nội dung siêu hình học của những phạm trü 
nói chung (§85). 


KHOA HOC LÖGIC 


PHÄNI 


HỌC THUYET VE TÒN TẠI 


` 


PHÀN I CÚA LÔ GÍC HỌC 


HỌC THUYET VE TÒN TẠI 


SI8I §84 


Tön tại là Khái niệm {nhưng ở giai đoạn| chỉ là tw-mình™; 
những quy định của nó {đơn thuàn] “a” mà thôi; còn 
trong sự phân biệt của chúng, chúng là nữững cái khác déi 
với nhau; và việc quy định tiếp tục về chúng (hình thức của 
cái biện chứng) [chỉ] là một sự chuyển sang [quá độ] cái 
khác". Tiến trình tiếp tục quy định này vừa là một sự tier 
định-ra bên ngoäi‘”, do đó, là sự triển khai của Khái niệm 
đang tồn tại [đơn thuần| tr-minh này, vừa đồng thời là việc 
đi vao-trong-chinh-minh‘“ của tồn tại, là một sự đào sâu của 
chính nó vào trong chính nó. Việc giải nghĩa |hay “minh 
nhiên hóa”|' về Khái niệm trong lĩnh vực của Tòn tại trở 
thành tính toàn the của Tòn tại cũng nhự qua đó, tính trực 
tiếp của Tồn tại hay hình thức của Tön tại, xét như Tön tại, 
được vượt béi, 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 884 


- Tiểu đoạn §84 này mở đầu cho toàn bộ l.ögie học nói chung và 
cho lĩnh vực Tôn tại nói riêng, nên ta cân tìm hiểu kỹ để dễ theo 
dõi các ticu đoạn tiếp theo, 


- Như đã chú giải cho tiểu đoạn trước, Tòn tại tuy là Khái niệm, 
nhưng mới ở giai đoạn là (minh và chỉ la tu-minh, nghĩa là: 
Khái niệm — mà sự vận động của nó sẽ hoàn toàn mang tính khái 


(a) (o) 


an sich / in-itself; ® seiend / [simply] are: "` ein Übergehen in Anderes / a 
passing-over into another: II ein Heraussetzen / a setting-fort: (9 das Insichgehen / 
the going-into-itself; D Explikation / explication; Gei aufgehoben / sublated. 


288 


Phân I: Hoc thuyết về tôn tại ($884-111) 


niệm — còn bi chìm đắm trong sự trực tiếp và trong trạng thái tiềm 
năng nguyên thủy của nó. Nói cách khác. sức mạnh tự-phát triển. 
tự-dị biệt hóa một cách tự do của Khái niệm chưa được bộc lộ. vi 
thoạt đầu nó còn giấu mình trong sự đồng nhất tĩnh tai. Vì còn là 
fir-minh, nên Tòn tại chưa phải là lĩnh vực Ban chất (tức Khải 
niệm được thiết định trong sự dị biệt hóa và trong sự vận động 
minh nhiên, cho-minh: §112 và tiếp) và càng chưa phải là lĩnh 
vực của Khái niệm đúng nghĩa (tức Khái niệm trong sự tự do của 
việc /-dị biệt hóa và tự-phát triển một cách tự-minh-và-cho 
mình: $160 và tiếp). 


Dù mới là tự-mình. nhưng nó vẫn là Khái niệm. nên Tòn tại (viết 
hoa!) được bàn ò phần I này là một lĩnh vực rộng rãi với tất cả sự 
phức tạp và phong phú. tuy chi mới triển khai trong hình thức bị 
hạn chế của cái “-mình. Vậy, Tòn tại là foan bó Khái niệm - vì 
thé nó là một nh vực của Lôgíc học — nhưng cái toàn bộ này chỉ 
mới trong hình thức của sự trực tiếp. 


Bên trong cái tu-minh trực tiếp ấy. Khái niệm ~ với tư cách là 
Tön tại —, như ta sẽ thấy. sẽ thiết định các quy định riêng của nó: 
tòn tại thuần túy (viết thường”), hư vô (thuần túy). sự trở thành, 
tön tại-đang có v.v... và dien ra trong ba phạm trù chủ yếu: Chất. 
Lượng và Hạn đội 


Còn quá sớm để ta dự kiến nội dung của toàn bộ lĩnh vực Tòn tại, 
nhưng ta có thể ghi nhận một sô đặc điểm tiêu biểu của Tön tại. 
tức hình thức riêng biệt của những quy định của Tön tại. neu thử 
so sánh với những quy định của lĩnh vực Bản chất và Khái niệm. 


Hegel gọi những quy định của Tòn tại, tức những phạm trù của 
lĩnh vực Tôn tại là "ier tiếp” shay tòn tại đơn thuån”. “chi 
trong måi trwöng của sự Ton tai” (Seiend / simply are / &tantes). 
Trong khi những tính quy định của Bản chất là tương quan với 
nhau một cách minh nhiên, còn những tính quy định của Khải 
niệm (đúng nghĩa) ép dien với nhau một cách minh nhiên. thì 
những tính quy định của Tön tại. giống như bản thân Tôn tại, "chi 
đơn thuän tòn tại”, chỉ là "trực tiếp”. Nói rõ hơn: vì lẽ Tòn tại là 
một lĩnh vực của Khái niệm và bản tính của Khái niệm là sự tự-d] 
biệt hóa. nên những sự khác biệt cũng xuất hiện giữa những tính 
quy định khác nhau của Tön tại. Chi có điều: chúng không bao 
hảm bất kỳ mỗi quan hệ nào; những sự khác biệt giữa chúng là 
thuần túy ngoại tại, chúng không làm cơ sở cho nhau, không là 


Phân I Học thuyết về tôn tại (80471 289 


điều kiện của nhau một cách tương hỗ. nói ngăn. không có một sự 
trung giới nào hết. trái lại. chu là những cái khác đổi với nhan mà 
thôi. 


- Vi thể, sự tiếp tục quy định cho chúng, nghĩa là vạch rõ sự thủ 
tiêu. thai hồi nhau và sự thế chỗ lần lượt cho nhau của những 
phạm trù dói lập - mà §81 đã gọi là hình thức biên chứng (phù 
định) của l.ôgíc — chi là một sy chuvèn sang củi khúc, möt sự quá 
do thuận Hạ vào trong cái khác fein reines Ù /bergehen in Anderes 

the pure passing-over into the other um pure passage dans de 
ÜAutre: une pure transition dans de L'Autre). Vi lẽ, trong lĩnh vực 
Tön tại. những quy định là những cái Khác đối với nhau một cách 
tuyệt đối. nên diễn trình bien chứng ở đây có hình thức bất liên 
tục của một xự gud-dd füber-gehen) nhay đột ngột qua (über) một 
phạm trù để chuyển sang một phạm trù khác. (Frong khi đó. như 
sẽ thấy, những quy dinh của Ban chết se phan hr vào trong nhau, 
cái này hien ra hay hiện hình trong cái kia. rồi trong Khái niệm 
đúng nghĩa, chúng tự tiếp diễn bởi sự dëng nhất của chúng với 
nhau ngay trong lòng những sự khác biệt của chúng. vì bản thân 
Khái niệm tự phát trien ở trong chủng và thiết dinh mọi quy định 
nhu một mömen cua sự tự do của nó: $$112. 160, 161, 240). 


- Diễn trinh tiếp tục quy định của Tàn tại (kinh qua toàn bộ lĩnh 
vực của Tön tại) nghĩa là, việc län lượt thiết định những phạm trù 
của Tòn tại băng cách kéo chúng ra khỏi tính tiềm năng nguyên 
thủy cua Khái niệm trực tiếp là một tién trình duy nhất. nhưng là 
một sự vận động gấp đối: thiết định ra bên ngoài (Heraussetzen / 
a setting-fort / une ex-position en dehors) và đi vào trong chính 
mình (Insichgehen 7 going-into-itself 2 aller-dans-soi). 


"Thiết định ra ben ngoài” là khai triển Khái niệm trong trạng thái 
tự-minh. Còn "đi vào trong chính mình” lå việc nội tại hóa, đào 
sâu vào trong chính mình. thâm nhập vào trong sự phong phú bị 
che giấu nhờ vào sự khai triển ấy. de từng bước bar điêu, vượt họ 
Sự trực tiếp nguyên thùy của Tòn tại hay của đình thức của bạn 
thân Tên tại, "Di vào trong chính mình” va khai thông chính nền 
tảng của mình, Tôn t tại sẽ /-1rwng giới với chính mình bằng việc 
phú định sự trực tiếp ban đầu. qua đó Tòn tại tự-phản tự vào 
trong chính mình và trở thành Ban chất (là cái làm nền tảng cho 
Tön tai). 


290 Phân I: Học thuyết ve tòn tại ($SS4-II1) 


Ta thäy răng: vận động thứ nhất ( "thiết định ra bên ngoài”) có 
chủ the là tư tường lôgíc: trong khi vận động thứ hai ("di vào 
trong chính mình”) có chủ thể là bản thân Tön tại, dü cả hai là 
một tiến trình duy nhất và đồng nhất. Hegel dùng chữ 

"Explikation” đề chi diễn trình gấp đói này. vừa theo nghĩa 
"minh nhiên hóa“ (Ex-plizitation) vừa theo nghĩa "nội tại hóa". 
“làm cho sâu sắc hon“ (Explikation). 


§85 


Bản thân Tön tại, cũng như những quy định tiếp theo (tức 
những quy định lögic nói chung, chứ không phải chi những 
quy định của Tön tai) có thể được xem như là những định 
nghĩa. về cái Tuyệt đối, như là những định nghĩa siêu hình 
học về Thượng để: tuy nhiên, chính xác hơn, bao giờ cũng 
chỉ là sự quy định đơn giản đầu tiên và rồi còn có sự quy 
định thit ba, tức là sự quay trở lại từ sự khác biệt” trỏ về 
mối quan hệ đơn giản với chính mình. Bởi vì, định nghĩa 
Thượng để một cách siêu hình học có nghĩa la’ diễn tá bản 
tính của Thượng để trong những tư tưởng xét như là những 
tư tưởng; nhưng Lôgíc học bao hàm mọi tư tưởng, khi 
chúng vẫn còn ở trong hình thức của những tư tưởng. 
Ngược lại, những quy định thi hai — tạo nên một, lĩnh vực 
trong sự khác biệt vủa nó - là những định nghĩa về cái hữu 
hạn. Nhưng, nếu hình thức của những định nghĩa được sử 
dụng, ắt hình thức này sẽ tạo ra việc treo lơ lửng một cơ 
chất của biểu tượng [trước đầu óc|, bởi ngay cả cái Tuyệt 
đối — như cái gì được giả định là diễn tả được Thượng để 
theo ý nghĩa và trong hình thức của tư tưởng —, trong mỗi 
quan hệ với thuộc tính [hay thuộc từ| của mình (thuộc từ 
này là sự diễn tả biện thực và xác định về Thượng để trong 
tw tưởng), cũng sẽ chỉ là một tư tưởng của dw kiến (chủ 
quan]‘”, là một cái cơ chất“) không được xác định nơi chính 
S182 nó. Bởi lè tư tướng [hay] sự việc — là điều duy nhất được ta 


Differenz / difference: Bein gemeinter Gedanke / what is meant to be a thought; 
Il Substrat / substrate. 


Phân I: Hoc thuyết về tòn tại ($IS4-I11) 291 


quan tâm ở đây - chỉ được chứa dung ở trong, thuộc tính 
[hay thuộc từ| mà thôi, nên hình thức mệnh đề cũng như 
chủ thể |hay chủ ngū] [cüa mệnh dëi là cái EI hoàn toàn 
thừa thãi (xem lại §31 và xem thêm chương về phán đoán ở 
sau [tức các §§166-180]). 


Giảng thêm 


Mỗi một lĩnh vực của Ý niệm lôgíc tự chứng tỏ như là một toàn 
thể của những quy định, và như là một sự trình bày về cái 
Tuyệt đổi. [Lĩnh vực] Tổn tại cũng thế, nó bao hàm ba cấp đệ: 
Chất, Lượng và Hạn đột!) ở trong nó. Trước hết, Chất là tính 
quy định đồng nhất với tổn tại, theo kiểu cải gì đó ngưng 
không còn là nó nữa khi nó mất đi Chất của minh..Nguoc lại, 
Lượng là tinh quy định ngoại tai, ding dung đổi với tổn tại. 
Chẳng hạn, một ngôi nhà vẫn là nhà, dù nó lớn hơn hay nhỏ 
hơn; và màu đỏ vẫn là màu đỏ, dù nó nhạt hơn hay đậm hơn. 
Cấp độ thứ ba của Fôn tại, Han dô, là sự thông nhất của hai cái 
đầu tiên, là Lượng [mang tính] chất. Mọi sự vật đều có Hạn 
độ của chúng, nghĩa là, chúng được xác định về lượng, còn tổn 
tại của chúng lớn bao nhiêu là dửng dưng đối với chúng, 
nhưng döng thời tính dừng dưng này cũng có ranh giới của 
nó mà nếu bị vượt qua bằng một cái nhiều hơn hay ít hơn thì 
những sự vật ngừng không còn là cái mà chúng đã là. Từ Hạn 
độ sẽ tiếp tục tiến lên lĩnh vực chính yếu thứ hai của Ý niệm, 
đó là tiên tới Bản chất. 


Vì lẽ chúng là những cái đầu tiên, nên ba hình thức vừa nêu 
của Tôn tại đổng thời là những hình thức nghèo nàn nhất [về 
nội dung], nghĩa là, trừu tượng nhất. Trong chừng mực hành 


Il Map! Measure; th qualitative Quantität / qualitativ quantity; © Grenze / limit. 


TIET Chúng tôi dich chữ Maß ` Measure là Han độ, như là một cấp độ của Tên tại để 


phân biệt với Do (Grad / degree) như là một quy định của phạm trù Lượng (bản ở 
s103). 


1a) 


Phản E Hoc thuyết vè ton tai (AAR III) 


xử như là tư duy. thì ý thức cam tính trực tiếp bị hạn chế chu 
yếu nơi những quy định trừu tượng của Chất và Lượng, Y 
thức cảm tính này thường được xem là ý thức cụ thể nhất, và, 
do đó, đổng thời là phong phú nhất; nhưng đó chỉ là xét về 
mặt chất lieu®, chứ xét vê mặt nội dung tư tưởng, thì, trong, 
thực tế, là cái ý thức nghèo nàn nhất và trừu tượng, nhất. 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: 885 


Trước khi thực sự bắt đầu với phạm trù đầu tiên của Lôgíc học ở 
tiêu đoạn sau: $86. Hegel dành tièu đoạn $85 này để nêu ra một 
số lưu ý sơ bộ liên quan đến mọi phạm trù lôgíc nói chung. 


"Những quy định Lógíc nói chung (...) có thể được xem nhe là 
những định nghĩa vệ cái Tuyệt đôi, như là những định nghĩa siêu 
hình học ve Thượng de"... Câu này có nghĩa là gì? 


Không chỉ những quy định hay những phạm trủ của lĩnh vực Tòn 
tại nói riêng như ta sẽ tim hiểu mà tất cả mọi quy định lôgíc tiếp 
theo đều có thể được xem như là những định nghĩa về cái Tuy! 
đổi. bởi chúng deu thuộc về một loại chung. đó là mang lại những 
quy định phỏ biến khác nhau về nội dung lôgíc của Ý niệm tuyệt 
đối. Thật ra. nhận thức ‚dich thực về cái Tuyệt đối không năm 
trong những định nghĩa â ấy mà chỉ nằm trong roàn bỏ sie vån động 
của Khoa học Lôgíc. Do đó, với Hegel, một định nghĩa bao giờ 
cũng chỉ là một mômen của nhận thức Aiu han (xem: §229). Tuy 
nhiên, chủng vẫn có lợi cho su hinh dung bằng biên tượng của ta. 
Chính trong ý nghĩa giới hạn ấy, những quy định lôgíc nói chung 
có thể được xem là những định nghĩa sièn hình học về Thượng 
de. Tại sao là "về Thượng đế”? Ta biết rằng. với Hegel. "Thượng 
đế" không phải tà một phạm trü của triết học. trái lại. đó là tên 
gọi của Tỉnh thần-tuyệt đối ở trong lịch sử của sự khải thị tôn 
giáo (chỉ có Tỉnh thän-tuy&t đối hay cái Tuyệt dói mới là phạm 
trù của triết học, tức của Lôgíc học). Theo nghĩa å Ấy. "Thượng de“ 

là sản phẩm của tư duy hình tượng, như là Tỉnh thân-tuyệt dói the 


Stoffe ? material; TH Gedankeninhalt / thought-content. 


Phân E Học thuyết vê tồn tại tÀ\N4-111) 293 


hiện trong nghệ thuật vả tôn giáo, nghĩa là chưa phải là triết học. 
(Xem: Bach khoa thư, tập IL §§553-571), Cho nên, vì lẽ Siêu 
hình học là môn học diễn tả bản tính của mọi Sự vật (kể cả 
Thượng đẻ!) bằng những tu tưởng thuần túy, nên những quy định 
lögie chỉnh là những dinh nghĩa sieh hình hoc (triết học) ve 
Thượng đẻ (của tư duy biểu tượng). Vậy. định nghĩa Thượng de 
möt cach sièn hình học có nghĩa là không di tìm những dấu vét 
của Tỉnh thän- tuưYệt dói or trong vũ trụ, trong lịch sử hay trong tôn 
giáo, mà diễn tả bằng những Are trong xét như là tư tưởng. vd: 
"Thượng để là Hữu thể tuyệt đối. là cái Một vỏ hạn, là nguyên 
nhân tự thân. là chân. thiện. mỹ v.v... Và bởi lẽ Lôgíc học chứa 
đựng và bao quát hết moi tư tưởng ahi thé — tức những tư tưởng 
còn ở trong hình thức thuần túy của tư duy chứ không phải như 
đã được thực tại hóa ở trong Tự nhiên và đã được hiện thực hóa o 
trong Tinh thân (xem tập II và IH của Boch khoa thie). nên, từ 
giác độ å äy. mọi quy định tögic là những định nghĩa siêu hình học 
è Thượng dé. 


Tuy nhien, cân cân trọng lưu ý hai diem: 


l. Trong sự phát triển của từng lĩnh vực chung cửa l.ögie học 
E tồn tại-Bản chät-Khäi niệm) cũng như của từng phạm trủ. ta 
cân phân biệt một ben là quy định rer nhất và thứ ha với bên 
kia là quy định ab hai, tức quy định trung gian. Nói chung. 
trong vận động "ba bước" (khăng định. phù định. phủ định 
của phú định). quy định // nhát bao giờ cũng là quy định 
của một sự đồng nhất trực tiếp với chính nó va quy định /#ứ 
ba là quy định của việc quay trợ vè lại với chính mình. tức là 
của sự đồng nhất được trung giới và cụ the với chính mình. 
Ngược lại, quy định dar hai lúc nào cũng là mömen của Sự 
khác biệt xét như sự khác biệt. tức mômen cúa sự giäng xé, 
đối lập. Cái Tuyệt đối. vì là cự thể. nen di vào trong sự khác 
biệt (hay phân biệt), nhưng. với tư cách là Tuyệt dói, nghĩa là 
cái gì vượt bo. "xá miễn” mọi sự đói lập. không phai là sự 
khác biệt xét như sự khác biệt mà chu là sự đồng nhất nguyễn 
thủy được khôi phục từ sự khác biệt hay sự dòng nhất sau 
cùng mà sự đồng nhất nguyên thủy đã quay trở lại. Cho nen, 
những định nghĩa về cái Tuyệt đối (hay những định nghĩa 
siêu hình học về Thượng déi phải là quy định đầu tiên còn 
tuyệt đối đơn gian và sau dó là quy định thứ ba. ra khỏi sự 
khác biệt, quay trở lại với chính minh. Trong khi đó. các quà 


-Y4 


FA 


Phân I: Học thuyết về tôn tại (X884-11 1) 


định Ab hai — là một lĩnh vực ở trong sự khác biết (Differenz) 
và chưa vượt bỏ sự mâu thuẫn — là các quy định cua cái hiru 
hạn xét như cái hữu hạn. nghĩa là của cái gì déi lập một cách 
trừu tượng với một cái khác. khác biệt với cái khác vả tìm 
thấy ranh giới và giới hạn của mình trong cái khác ấy. Vậy, 
chi. không được xem là những định nghĩa siêu hình học về 
Thượng đề những quy định nào chi đơn thuần là những quy 
định thứ hai, vd: như ta sẽ thấy. "đại lượng" (Quantum). 
"hiện tượng". “bộ phận” v.v... đều là các quy định như thế. 
Tuy nhiên. vẫn có những quy định là quy định thứ hai trong 
một lĩnh vực nhưng lại là thứ nhất trong lĩnh vực riêng của 
nó. vd: Lượng là quy định thứ hai so với Chất (quy định thứ 
nhất) và Hạn độ (quy dinh thứ ba) nhưng bản thân lượng là 
quy định thứ nhất trong bản thân sự phát triển của nó. 


Điểm lưu ý thứ hai là: một định nghĩa thường được phát bièu 
trong hình thức của một mệnh de gồm một chủ ngữ và một vi 
ngữ: vd: “Thượng để là vô hạn". Nhưng. nếu ta dùng hình 
thức định nghĩa ây trong triết học mà không biết phê phán. thì 
hình thức này ngụ ý răng chủ ngữ là một cơ chát (Substrat) 
bát định trôi nội trước sự hình dung bằng biếu tượng. nghĩa 
là. tư tưởng theo ý nghĩ chủ quan của ta chứ hoàn toàn chưa 
được xác định. So sánh với vị ngữ diễn tả bản tính của 
Thượng dé bằng một tư tưởng xác định và hiện thực thì chủ 
ngữ chỉ là một từ trống rỗng. một cái V phiếm định làm chỗ 
dựa cho sự hình dung. tức chưa được suy tương. Do đó. tư 
tướng — điều duy nhất quan trọng trong Lögic học và Siêu 
hình học — chỉ chứa đựng ở trong vị ngữ. còn hình thức của 
mệnh đề và việc quy chiếu về một chủ ngữ của những định 
nghĩa ấy là cái gì hoàn toàn thừa thãi. (Hegel sẽ trở lại với 
“hình thức tư biện” đích thực của mệnh dè ở chương vẻ phần 
đoán: §§167-169). Đối với tư tưởng. không có chủ ngữ hay 
chủ thẻ nào khác ngoài bản thân sự vận động của cái gì được 
suy tưởng ở trong vi øgữ cũng như khi nó. về sau, sẽ xuất 
hiện trong sự dòng nhất giữa Ban the được suy tương và Chu 
thê suy tưởng. (Xem: $158). 


Phån I: Học thuyết về tôn tại. A. Chất t\v&6-94) 


In 
nz 
a 


A 
CHÄT 


a. tồn tail!® 


§86 


Tôn tại thuần túy là cái bắt đầu, bởi nó không chỉ là tư 
tướng thuần túy, mà còn là cái trực tiếp đơn giản, vô quy 

S183 định; và [bởi vì| cái bắt đầu đầu tiên không thể là cái gi 
được trung giới và được quy định thêm gi hết. 


Mọi sự nghi ngờ và thắc mặc có thể có nhằm chồng lại 
việc bắt đầu Khoa học Với cái tôn tại tröng rồng. trừu 
tượng đều được giải quyết băng ý thức đơn g giản về những 
gì vốn gän liền với bản tính của việc bắt đâu. Tön tại có 
thể được xác định như là Tôi = Tôi, như là sự Båt phân 
biệt tuyệt đám „hay như là sự động nhất v.v... Ở đâu có 
nhu cầu phái bắt đầu với một cái gì tuyệt đối chắc chắn. 
nghĩa là, với sự xác tín về chính mình. hoặc với một định 
nghĩa hay trực quan về cái đứng thật ngệt đối. thì các 
hình thức nói trên và các hình thức tương tự có thế được 
xem như các hình thức phải tồn tại đầu tiên. Nhưng, vi lẽ 
bên trong mỗi hình thức ấy đều đã có sự (rung giới. nên 
chúng đều không đúng thật là cái đầu tiên, [vì] sự trung 
giới chính là việc đã đi ra khỏi một cái thứ nhất dë đến 
với một cái thứ hai và nảy sinh từ những cát được phân 


Il die absolute Indifferenz / absolute Indifference. 


68) sân tại" (không viết hoa) é đây không phải là Tên tại (viết hoa) ở $84. Ở §84. 


do là toàn bộ lình vực của Tôn tại với tät cả những quy định của Khái niệm với tư 
cách là Tên tại. Ở đây là tôn tại theo nghĩa hẹp, là khởi điểm của mọi quy định lógíc 
nói chung và của lĩnh vực Tôn tại nỏi riêng, 


2946 Phan L Hoc thuvét vèson tại. A. Chåt {SS86-98) 


biệt, Nếu Tôi = Tôi hay ca trực quan trí tuệ, được năm lây 
mot cách đúng Yhật như là cái đầu tiên. thị. trong tính tr ực 
tiễn thuần túy này của nó, no không gì khác hơn là win 
tại, cũng như ngược lại. tôn tại thuần túy. néu nó không 
còn được năm lây như là tồn tại trừu tượng này mà như là 
tồn tại chứa dựng sự trung giới ở ben trong nó. thì nó 
chinh là tu duy thuần túy hay trực quan thuần tủy. 


Neu fön tyi được phát biểu ra như là thuộc từ của cái 
Tuyệt đối. thì ta có định nghĩa thứ nhất về cái Tuyệt đổi 
như sau: "Cái Tuyệt đối là rôn tại”. Đó là định nghĩa 
(trong tư tưởng) tuyệt đối đầu tiên. trừu tượng nhất và 
nghẻo nàn nhất. Đỏ là định nghĩa của các triệt gia Eleare, 
nhưng đồng thời cũng là [khăng quy ét] quen thuộc răng 
Thượng de là tông thể mọi thực tại, Có nghĩa là, ta phải 
trưu tượng hóa khỏi tính hạn chế có mặt trong mọi thực 
tại. khiến cho Thượng de chi là cái thực tồn ớ trong mọi 
thực tại, là cái Thực tôn nhất [hay cái Thực tổn tối 
co". "Vì lẽ "thực tại” đã chứa đựng một sự trung giới. 
nên nö được dien đạt một cách trực tiếp hơn trong điều 
mà Jacobi đã nói về Thượng dé của Spinoza. rằng 
Thượng đề là căn nguyên của tổn tại trong mọi cái tån 
tại-hiện có OC, 


5184 Giảng thêm 1: 


Khi bắt đầu tư duy, ta không có gì ngoài tư twong trong tính 
thuần túy không được quy định của nó, bởi để quy định, cân 


® đẹp Inbegriff aller Realitäten ¿ the essential sum HÀ Hà realities; Í ™ das Allerrealste 


¿ the Supremely Real [latinh: Ens Realissimumf; & das Principium des Seins in 
allem Dasein ` principium of being in all that is there. 
(169) 


theo Jacobi: “Ahing bức thư về Spinoza”, Tác phẩm: 3: 1, 87. Ngoài ra. "Tôi = 
Tôi” là nguyên lý thứ nhất của Fichte: “sy bất phân biệt tuyệt đi hay sự Đông nhật” 
là nguyên tặc của trường phái Schelling; trực quan về cái gi "chắc chăn tuyệt dói“ là 
khởi điểm của triết hoc Descartes. Định nghĩa vè Thượng dé như là ' OR thẻ của 
moi thực tai” quy chiếu đến sự phê phán luận cứ bản thể học của Kant trong Phe 
phản JC tính thuần túy, B605- 610. 


Phán E Hoc thuyết ve ron tai. A. Chết (AEN 297 


có một cái này và một cái khác, nhưng trong sự bät däu, ta 
chưa có cái khác nào cả. Cái không được quy định mà ta có ở 
đây là cái trực tiếp, không phải là một tính không được quy 
định được trung giới, cũng không phải là việc vượt bỏ mọi 
tinh quy định mà là sự trực tiếp của tính không được quy 
định, là tính không được quy định trước mọi tính quy định, là 
cải không có quy định [vì] như là cái đẩu tiên nhật. Nhưng đó 
là cái ta gọi là “tổn tại”. Đó là cải không cảm giác được, không 
trực quan được, không hình dung được, mà là tư tưởng thuần 
tủy, và, với tư cách ấy, nó tạo nên điểm bắt dâu. Ngay Bản chất 
cũng là một cái không có quy định, nhưng là một cái không có 
quy định đã kinh qua sự trung giới; nó đã chứa đựng, sự quy 
định như là đã được vượt bỏ bên trong nó. 


Giảng thêm 2: 


Ta tìm thấy các cấp độ khác nhau của Y niệm lögic ở trong, lịch 
sử của triết học trong hình thức cúa những hệ thông triết học 
xuất hiện tiếp theo nhau, mà mỗi hệ thông đều lấy một định 
nghĩa đặc thù về cái Tuyệt đối làm cơ sở cho mình, Giống nhu 
sự triển khai của Ý niệm lôgíc cho thấy là một diễn trình tiên 
len từ cai trừu tượng đến cái cụ thể, thì cũng thể, trong lịch sử 
của triết học, các hệ thống sớm nhất là trừu tượng nhất, và, do 
do, đồng thời là nghèo nàn nhất. Nhưng môi quan hệ của các 
hệ thống triết học sớm hơn với các hệ thống muộn hơn, nhìn 
chung, giống như mối quan hệ của các cấp độ sớm hơn với các 
cấp độ muộn hơn của Ý niệm lögic; có nghĩa là, các hệ thống 
sớm hơn được bao hàm như là đã được vượt bỏ ở trong các hệ 
thống muộn hơn. Đó chính là ý nghĩa đúng thật của điều luôn 
diễn ra và bị ngộ nhận trong lịch sử triết học: hệ thống này bị 
hệ thống kia, hay đúng hơn, hệ thống trước bị hệ thông, sau, 
phan bác. 


Khi nói về việc phản bác một triết học, điều nay thoạt tiên 
thường bị hiểu trong nghĩa phủ định trừu tượng, như thể nen 


298 


WË 


5185 


(170) 


Phân F: Học thuyết về tòn tại. A. Chết (886-983 


triệt học bị phản bác không còn giá trị gì nữa, bị gạt sang một 
bên và bị vứt bo. Nếu quả như thế thì việc nghiên cứu lịch sử 
triết học At phải được xem là một công việc rất đáng buổn, bởi 
việc nghiên cứu ấy cho thấy tất cả mọi hệ thống triết học đã 
xuất hiện theo dòng thời gian đều bị bác bè hết. Nhưng, nếu 
một mặt, ta phải thừa nhận rằng mọi nên triết học đều bị bác 
bỏ, thì đổng thời mặt khác, cũng, phải khẳng định rằng không 
nến triết học nào bị bác bỏ cả, thậm chí không thể bị bác bỏ. Ý 
sau có hai nghĩa: bât kỳ nên triết học nào xứng với tên gọi deu 
có Ý niệm nói chung làm nội dung của nó, và, thứ hai, bất kỳ 
hệ thống triết học nào cũng phải được xem như là sự trình bày 
về một mömen đặc thù hay về một cấp độ đặc thù trong tiễn 
trình phát triển của Ý niệm. Do đó, việc phản bác một nến triết 
học chỉ có nghĩa rằng, giới hạn của nó đã được vượt qua và 
nguyên tắc nhất định của nó đã được quy giảm thành một 
mômen có tính ý thể. Như thể, lịch sử của triết học - về mặt 
nội dung cơ bản của nó ~ không làm việc với cái gì đã qua, mà 
với cái vĩnh cứu và cái tuyệt đối là hiện tại; và ta có thể so sảnh 
kết quả của nó không phải với một phòng trưng bày những 
lầm lạc của tỉnh thân con người mà với một đến thờ những 
hình thái thân linh. Song, những hình thái thân linh này là 
những cấp độ khác nhau của Y niệm, như chúng xuất hiện tiếp 
theo nhau trong sự phát triển biện chứng. Trong khi ta đành 
cho lịch sử triết học công việc chứng minh rõ ràng hơn mức độ 
mà sự triên khai nội dung cửa triết học, một mặt, trùng hợp 
với sự triển khai biện chứng của Y niệm lôgíc thuần túy, và 
mặt khác, sai lệch với sự triển khai ấy, thì, o đây, trước hết cẩn 
nhắc nhở rằng: khởi điểm của Lôgíc học cũng chính là khởi 
điểm của lịch sử đích thực của triết học. Ta thấy sự bắt đầu này 
trong triết học Eleaten và, chính xác hơn, là trong triết học của 
Parmenides, người đã lĩnh hội cái Tuyệt đối như là tổn tại, khi 
ông nói: “Chỉ có tôn tại là có, còn hir vô là không có 99, Sở dĩ câu 


Tù Bài tho của Parmenides (theo: Diels và Kranz: Fragmente der 


Vorsokratiker ? Các doan van của các Ir éi gia trước Socrate. 28B}: Đoạn văn 6: Wi 


lề ' 


"nó là” 


là có the có. còn "nó không lá“ tà không thể có”; và đoạn văn 2: nữ thần 


Phån E Hoc thuyết về tần tại. A. Chết (86-98) 299 
Ee 


5186 


nói này phải được xem là sự bắt đầu đích thực của triết học là 
vì triết học, xét như là triết học, là nhận thức nhờ vào tư duy; 
và ở đây, tư duy thuần túy lần đầu tiên được nắm vững và trở 
thành [đối tượng] khách quan đối với chính mình®). 


Tuy con người ngay từ ban đầu đã biết suy tưởng, vì chí thông 
qua tư duy, con người mới tự phân biệt mình với con vật, chi 
có điểu, con người cẩn đến bao nhiều thiên niên kỷ mới đi đến 
chỗ nắm bắt được tư duy trong tính thuần túy của nó và đồng 
thời nắm bắt nó như cái gì hoàn toàn khách quan. Các triết gia 
Eleaten vốn nổi tiếng là các nhà tư tưởng düng mãnh, nhưng 
sự thần phục trừu tượng ấy [của ta dành cho ho] thường đi 
kèm với nhận xét rằng các triết gia này đã đi quá xa khi chỉ 
đơn thuần thừa nhận tổn tại là cái đúng thật, còn bác bỏ chân 
lý đối với tất cả những đối tượng khác của ý thức chúng ta. Tất 
nhiên, hoàn toàn đúng là ta không được dùng lại ở tổn tại đơn 
thuần, nhưng, cũng thật là “vô-tư tưởng” khi xem nội dung 
khác của ý thức chúng ta là có thể được phát hiện ra ở đâu đó 
“ben cạnh” và “bên ngoài” tốn tại, hay như là cái gì “cũng” có 
đó. Ngược lại, tình hình đúng thật lại là: tổn tại, xét như là tổn 
tại, không phải là một cái cứng nhắc và tối hậu, mà đúng hơn, 
như là cái gì chuyển sang cái đối lập của nó một cách biện 
chứng, - và, cái đối lập này, nếu cũng được nắm lây theo cách 
trực tiếp như thế, chính là hư vô™. Như thế, kỳ cùng, tổn tại là 
tư tưởng thuần tủy đầu tiên; và bất kỳ cái gì khác - có thể được 
bien thành chỗ bắt đầu (cái Tôi = Tôi; sự Bät-phän biệt tuyệt 
đối hay Bản thân Thượng để) - đều thoạt tiên chi là một cái gì 


Il Ach selbst gegenständlich geworden ist / became ob-jective for itself; II Nichts / 


nothing. 


nói với Parmenides rằng: "Các con đường cho tư duy là: hoặc nó là và không thẻ 
không là, đó là con đường đúng để tìm chân lý, hoặc nó không là và cần thiết phải 
không là. nhưng ta nói cho ngươi biết rằng đó là con đường hoàn toàn khöng đúng. 
Bởi ngươi không thê biết cải gi không la. cũng như không thể phát biểu điều đó ra 
được. Bơi tư diy và tôn tại là cùng một cái”, 


300 


/ Phân I: Hoc thuyết về ton tại. A. Chất ($S86-98) 


được hình dung thành biểu tượng“? chứ không phải một cái gì 
được tư duy. | Xét về nội dung tư tưởng của nó, nó qua chỉ là 
tôn tại thhuẩn túy] mà thôi. 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: §86 
“Tân tại thuần túy tà cải bắt đầu”... 


Phạm trù dàu tiên làm điểm xuất phát là "ron tai thuận tín" 
Khác với cách hiểu của Kant về chữ "thuần túy” (như là cái gi rất 
có "giá trị” vì hoàn toàn độc lập với mọi kinh nghiệm). Hegel 
hiểu chữ "thuần túy” ở đây theo nghĩa ` "äm thường” của cái gì 
hoàn toàn "đơn thuận". gợi lên cái gi cỏ lập. phân lập. trưu tượng. 
Tòn tại hun tra: chỉ "tôn tại” thôi. chứ không phải là gì khác. bị 
tước bỏ hét mọi sự quy định xa hơn. Cần lưu ý rằng. tồn tại ở đây 
không phải là Tòn tai (viét hoa!) ở $84 như là một lĩnh vực với tất 
cả những quy định trong đó Khái nhậm khai tr tên với tư cách là 
Ton tại. Nó là tòn tại (viết thường!) theo nghĩa hẹp như là điểm 
khởi đầu cua mọi quy định lögie trong phần I của Lôgíc học: học 
thuyết vẻ Tòn tại (theo nghĩa rộng của lĩnh vực Tön tại nói 
chung). 


“Cái tôn tai-thudn ty này là cái bắt dan”. Bất đầu của căi gì? 
Tất nhiên là của Khoa học nói chung. nhưng đặc biệt là của Khoa 
học l.ögie. Trong toàn bộ khoa học thì L.ögie học “bao ham tất cả 
mọi từ tưởng trong chừng mực chúng còn ở trong hình thức của 
những tư tường” (š85). Nói cách khác. tồn tại thuận túy là sự bất 
đầu của 7. ogie học vi nó là te tưởng thuần nv. và, ngược lại. 
Lôgíc học bất đầu với tôn tại thuần túy. ước hết là vì nó là tư 
trong thuân túy. Nhận định này rất quan trọng đẻ hiểu tại sao Các 
pham trù của Lôgic học được gọi là "những tư tưởng thuần túy” 

và Logíc học lại bắt đầu với “tån tại thuần túy” 


- chúng là những "tư tưởng thuần túy” trong chừng mực nhìn lại 
một cách #ởi có: khác với "Hien tượng học Tình than”, hiểu 


1a) 


ein Vorgestelltes "something which is represented 


Phản E Học thuvét vè tòn tại. A. Chết (XSA6-98) HO 


như một sự dẫn nhập vào Hệ thông xuất phát từ sự phát triển 
của C /#c cam tinh trực tiếp. cải biết lògic học triển khai ở 
bên ngoài sự đối lập của ý thức giữa một bên là sự xác tín chủ 
quan và bên kia là chân lý hay sự thật của sự xác tín ấy. nghĩa 
là tién trình nhận thức bây giờ không còn bị rằng buộc với 
những hình thái cụ thể và ngoại tại của ý thức nữa, trái lại. gån 
lien với möt sự vận động thuận an và nội tại của tu duy trong 
môi trường của sự đồng nhất giữa chủ thể suy tưởng và đổi 
tượng được suy tương. hay. nói như Hegel, của “tu tưởng tự 
suy tưởng chính mình như là tư tưởng” trong sự thuần tủy của 
nó. 


Chúng cũng là những “tư tưởng thuần túy” trong chừng mực 
nhìn vẻ con đường phia trước: Logo học chỉ nghiên cứu tư 
tường trong sur /rừu tượng hoàn toàn của nó. nghĩa là, trong 
chừng mực nó còn ở trong hình thức mong SHÖF của tu duy den 
thuän, chứ không nghiên cứu tư tưởng trong môi trường cụ thể 
của sự biến đổi ở trong không gian-thời gian, tức trong môi 
trường tạo nên hai lĩnh vực: Tự nhiên và Tinh thần sẽ là đối 
tượng của hai mân học "thực tôn” tiếp theo: Triết học vė Tự 
nhiên và Triết học vè Tinh thần (tập Il và II của bộ Bach khoa 
thư). 


- Và sở đĩ ta bảo Lôgíc học bắt đầu /zước her với tổn tại thuần tủy 
thì điều này cũng có hai nghĩa: 


z 


. Giöng như mọi phạm trù khác của 1.ögic hoc a. wong | Chất. 
Bän chät, Hiện thực, Khái niệm v.v...). ước her, tôn tại thuần 
túy cũng là một fr (ương thuần tiv chữ không phải một thực 
tại của Tự nhiên hay của Tỉnh thân. Tòn tại thuần túy. trong 
chừng mực đó. khöng phai là cái Tự nhiên trực tiếp của không 
gian (đối tượng của Triết học về Tự nhiên) hoặc cái Tinh thân 
trực tiếp của ý thức (dối tượng của T riết học về Tính thần) mä 
là tự trưng thuần tủy vè cái trực tip hay. cũng dòng nghĩa 
như thể. là sự irre tiếp của tự tương thuận ttiv. 


Nhưng, bảo rằng tòn tai-thuan túy là một tư tưởng thuần túy 
thì cũng chưa du đề biện minh tại sao Lögic học lại phải bắt 
đầu với nó. vì mọi phạm trù khác của I .ôgíc học đều là những 
tư tưởng thuần túy ca. Vậy, phải có lý do sau đây: 


302 Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chät ($$86-98) 


- Cái bắt đầu, đúng là cái bắt đầu (của Lôgic học và của Bách 
khoa thư nói chung) không the là cái gì đã được trung giới, 
không thể là cái gì đã được quy định xa hơn tön tại thuần 
túy, VÌ: 


a) mọi sự trung giới đều tièn-gid định một sự vận động di 
từ một cái thứ nhất còn nguyễn thủy hơn nữa de đúng 
thật là cái bất đầu. Bởi, như Hegel viết trong phần Nhận 
xét ($183): "sự trung giới chính là việc đã đi ra khỏi một 
cái thứ nhất để đến với một cái thứ hai và nảy sinh từ 
những cái được phân biệt”. 

bi moi quy định xa hơn đều bao hàm một sự đi ra khỏi cái 

trực tiếp nguyên thủy de hướng tới một giai đoạn phát 

triển tiếp theo của Y niệm. 


< 


- “Tên tại thuän túy là cải truc tiếp, đơn gián”: Nó không 
chỉ là mỏi cái trực tiếp — vì cái gì cũng có một mômen của 
sự trực tiếp — mà là bein thân cái trực tiếp, là sự trực tiếp 
thuần túy và đơn giản. Chữ “thuån túy ` có nghĩa: không có 
một nội dung nào, không có mỗi quan hệ. sự quy chiều hay 
sự quy định nào hết; nó không gì hơn là chính nó. vì nói gì 
thêm là phải phủ định chính nó. Chữ "den gián” là đồng 
nghĩa với “sự vô-quy định”, "sự trực tiếp”. nhưng có vẻ còn 
mạnh hơn cả chữ "trực tiếp”, vì chữ "trực tiếp” hay “vô- 
quy định” vẫn còn gợi lên một sự "phản tư” (Reflexion) 
nào đó, tức một sự quy. chiếu, một quan hệ đối lập lại với 
mọi Sự an định: vi the, Hegel viet trong [Dai] Khoa hoc 
Lôgíc. I, 54 c: "Trong sự diễn đạt đúng thật. sự trực tiếp 
đơn giản mới đúng là tån tại thuần ma”. 


- “Do đó, cái khởi đâu đâu tiên chính là tån tại thuần túy”: 
Điều này muốn nói rằng ở điểm khỏi đầu. bản thân tư 
tưởng cũng chưa được thiết định như là "me /ơng” thuần 
túy. bởi bảo rằng đây là một sự trùng hợp hay ngang bằng 
triru tượng với chính tư tưởng thì cách nói này cũng đã ngụ 
ý một cái gi đã được trung giới hay đã được phản tư, vì nó 
bao ham một "vận động” của sự trùng hợp và một “quan 
hệ” ngang bằng với chính mình: sự ngang bằng hay tương 
ứng trực tiếp đích thực ở đây chỉ có thể là "tôn tại thuần 
túy”, thể thôi. Cho nên, định nghĩa đầu tiên vè cái Tuyệt đối 


Phản I Học thuyết về tån tại. A. Chất (\\46-94) 303 


là: “Tu duy hay cái Tuyệt đối là ton tai”. Ý niệm lògic "ta" 

ta chỉ mới có thể nói như thé mà thôi. Chữ “a” này không 
có nghĩa phong phú của “uctus essendi” của bản thể học 
truyền thống, chăng nói lên một sự ngạc nhiên nguyên thủy 
trước những gi tôn tại mà chỉ là một phạm trù lògic nói lên 
sự trùng hợp trực tiếp của tư duy với chỉnh nó. thé thôi. 
Nhưng, Sự trực tiếp này là sự trực tiếp của tư duy. nghĩa là 
của (ính động thuần túy. Nó sẽ lập tức chuyển sang cái đôi 
lập với nó như sẽ thäy ở $87. 


§87 


Nhưng, tòn tại thuần tủy này la sự trừu tượng thuần túy, và 
do dó, là cái phú dinh-[möt cách] tuyệt đổi cái này, nếu cũng 
được nắm lấy một cách trực tiếp, là Aue vất”, 


1. Từ đỏ dän đến định nghĩa thứ hai vè cái Tuyệt đối. rằng 
nó là hır vớ; và, trong thực tế. định nghĩa này được hàm ý 
khi nói rằng Vật-tự thân là cái gì không được quy định. là 
cái hoàn toàn không có hình thức. va. do đó. cũng không 
có nội dung: — hoặc cũng như khi nói rằng Thượng de chi 
là Ban chát tôi cao và ngoài ra thì không còn là gì thêm 
nữa cả, vì với tư cách áy. Thượng để được phát biểu ra 
như là cùng một tính phú định. Cái hư vô mà những 

người theo đạo Phát lẫy làm nguyên tắc của mọi sự cũng 
như làm mục dich và mục tiêu tối hậu”? của mọi sự. là 
cùng môt sự trừu tượng này. 


(9) Letzter Endzweck und Ziel / ultimate end and goat. 


ID gem thêm: [Dai] Khoa học Lögie {L Meiner. tr. 73): “Hu vô thường được dem 
đối lập lại với cải-gì-đó (Etwas ¿ Something), nhưng cải-gì-đó đã là ınöt cái tổn tại 
nhất dinh. phản biệt với một cái-gì-đỏ khác, cho nên đó cũng, là một cái hư vô đối 
lập vớt cái-gì-đó, tức hư vô của một cái- -gi-dö, một hư vô nhất định. Còn ở đây hư 
vô được hiểu trong tính đơn giản không hè được quy định gi hết của nö” 


HO) 


Phân E Học thuyết về tôn tại. A. Chất (8386-98) 


2. Khi sự đối lập được dien đạt trong tính trực tiếp này như 


là tồn tại và hư vå, thì có vẻ quả rõ ràng rằng sự đối lập 
này là chăng có hiệu nghiệm gì hết. do đây người 1a tất 
nhiên không thé không nỗ lực đê có định hóa tồn tại và 
giữ cho nó khỏi chuyển sang hư vô. Trong tình hình đó. 
bằng sự suy niệm. ta buộc phải bắt đầu đi tìm một quy 
định vững chắc cho tôn tại để qua đó, hy vọng nó được 
phân biệt với hư vô. Chẳng han, tôn tại được năm lấy như 
cái gi thường tồn thông qua moi sự thay dòi, tức như với 
chất có thể được quy dinh một cách vô hạn và v.v, 
hoặc thậm chí không cần sự suy niệm nào ca. tòn tại được 
năm láy như là bất ký một sự hiện hữu riöng fe nào do”. 
như bắt kỳ một cải cảm tính hay tâm lính nào có sẵn dó. 
Nhưng. tất cả những quy định xa hơn và cụ thế hơn deu 
không dê cho tổn tại còn là tồn tại thuần túy như nó dang 
tòn tại ớ đây một cách trực tiếp trong lúc bắt đầu. Chỉ có 
trong và do sự Vô-quy định thuận túy này ma tön tại mới 
là be vô. — là một cái gi không thê nói ra được: và sự 
khác biệt của nó [của tồn tại] với hư vô chỉ lå một ue kiến 
[ý nghĩa chủ quan] đơn thuần, 


- lu cả vân de ở đây là có ý thức vẻ hai khái niệm đâu tiên 


„ đó dä: chúng không gì khác hơn là những sự triu 
SR trông rằng này; và méi cái là cũng trông ròng như 
cái kia; và động tực) dòi hỏi di tìm trong Lon tại hay 
trong ca hai [tồn tại và hư vô] một ý nghĩa vững chắc 
chính là bản thân xự rất yếu được tôn tại và hư vô đi xa 
hơn và mang lại cho chúng một ý nghĩa đúng thật. nghĩa 
là, môi ý nghĩa cụ thê. Việc tién lên này là sự phát triển 
lògic’ và là diễn trình sẽ được trình bày tiếp theo dây. Sự 
suy niệm ~ tìm ra những quy định sâu hơn cho chúng — là 
tư duy lôgíc. qua đó những quy định này tự tạo ra chính 
minh. không phải theo cách bất tắt mà theo cách tất véu. 


(a) 


S c . y. (CITE a 
single existence; (I bloße Meinung / something merely meant: Trieb drive: 


nichtig ` 


null and void ¿ nullity (Wallace); | } irgendeine einzelne Existenz / any 


Ich 


logische Ausführung / logical exposition ¿ logical execution (Miller). 


Phan E Hoc thuyết về ton tại. A. Chết CAEG Hä 305 


- Do đó, mọi ý nghĩa tiếp theo mà chúng nhận được phai 
được xem như là một sự qy dinh chinh xác hơn?) và là 
định nghĩa düng thật hơn về cái Tuyệt đổi. | Một quy định 
hay định nghĩa như thế đều không còn là một Sự trừu 
tượng trống rỗng như tòn tại và hư vô nữa, mà là một cái 
cụ the. trong đó cả hai - tồn tại và hư vô - đều là các 
mömen. 


- Hinh thức cao nhất của hư vô nơi chính nó äu là ste tự do, 
nhưng nó!'”? là tính phủ định. trong chừng mực nó tự đảo 
sâu vào trong chính mình cho đến cường độ cao nhất. và 
chính như thế. nó là sự Khäng định. và là sự Khăng định 
tuyết đối”? 


Giảng thêm: 


Sự phân biệt giữa tổn tại và hư vô thoạt đầu chỉ mới là kml 
[mặc nhiên] chứ chưa được "huet dinh, nghĩa la: chúng mới 


® eine nähere Bestimmung / a more articulate determination: (D gesetzt ` posited ¿ 


actually made (Wallace). 


ITIN 1Š... d 

C2) ch “nó ("sie ) khöng thật rò. Wallace hiểu "nö" là "sự tự do” (freedom). còn 
G-S-H hiểu là "hình thức tối cao này” (this highest form). Chúng tôi chọn cách hiểu 
của Wallace. 


073 khi ta cố găng phát biểu vè “tòn tại thuần túy”. ta phải xác định nó băng chủ 


ngữ và vị neu theo ngữ pháp. Nhưng, khi làm the, ta rơi vào mâu thuẫn với sự kiện 
răng nó là "thuần túy“, nghĩa là được ta suy nghĩ như cái gì tuyệt đối không có tinh 
quy định nào hết, Vậy, khi suy nghĩ vẻ “tòn tại” là không suy nghĩ về một cái gì xác 
định, là suy nghĩ về cái tuyệt đối phủ định hay cái hư vô (nihil absolutum). Như thế, 
nỗ lực đầu tiên để xác định cái “Tuyệt đối ~ như là tôn tại thuẫn tủy ở khởi điểm 
dẫn đến một mệnh dé: "đồng nhất”, nghĩa là một mệnh đẻ hoàn toàn không được xác 
định. Nhung. tư duy vè cái Tuyệt đối không dừng lại ở đó, vì mệnh dè “dòng nhất” 
này chứa dựng sự phú định nhất định: tồn tại thuần túy chuyển sang hư vô thuần túy, 
nhung hư vô- như là sự phú định tuyệt đội đối với mọi tôn tại được xác dịnh - cũng 
chinh là tính vô-quy định gióng hệt như tòn tại thuần tủy, từ đó suy ra: tôn tại và hu 
vô là một thử. Song, trong tư tưởng này cũng đã chứa đựng sự khác biệt giữa tổn tại 
và hu vô. bởi neu không, ta không thê khăng định được tính đồng nhất củ chúng vå 
do đó. sự quy định tiếp theo sẽ là sự thông nhất và đồng thời là sự khác biệt piữa tòn 
tại và hư vô: sie trợ thành fdas Wer. den / Becoming) (§88). 


306 Phân I: Học thuyết về ton tai. 4. Chat 1SIS6-98) 


.diroe gia định I» phần biệt với nhau ma Thou". Bất cứ khi nào 
ta nói về một sự phân biệt thì ta có [trong đấu] hại đơn vị, 
trong đó mỗi cái có một quy định mà cái kia không có. Nhưng, 
nay ta thấy, tổn tại chi là cái hoàn toàn không có quy định, va 
hư vô cũng là cùng một tính không có quy định như thể, Vì 
thể, sự phân biệt của hai cái này chi là một sự phân biệt được 
Hường ra như thết, là sự phân biệt hoàn toàn trèu tượng và 
đồng thời không phải là một sự phân biệt. Nơi mọi sự phản 
biệt khác, bao giờ ta cũng có một cái gi chung, bao ham trong 
nó những cái được phân biệt. Chăng hạn, khi ta nói về hai 
loài" khác nhau, thì “loài” là cái chung, của ca hai. Cũng, thể, 
khi ta nói: có những thực thể tự nhiên và tính thân. O đây, 
“thực thể” [hav “bạn chất”] là một thuộc tính của cả hai. 
Ngược lại, noi tốn tại và hư vớ, sự phân biệt là ở trong tinh 
không có nën móng của no, và vì thế nó không phai là một 
sự phân biệt, vì cả hai quy định [tổn tại, hư vô] deu cùng, một 
tính không có nền móng ấy. Nếu ta muốn bác lại rằng, tổn tại 
và hư vô dù sao cũng là hai tu tường, và do đó, tự tưởng là cái 
có chung giữa hai cái, thì ta quên rằng tổn tại Không, phải là 
một lu tưởng nhất định, đặc thù, ma đúng, hon, là tự tường 
von hoàn toàn bất định, và, vi the, không thê duu phần biết 
với hư vo. 


ta) 


(b ` UNN + d 
sollen supposed to ought to: ) gemeinte meant to be; ! Gattungen kinds: 
(di 


in seiner Bodenlosigkeit has no basis ` bottomlessness (Wallace). 


“dire thiết dinh” gesetzt posttedr trong thuật ngữ. Hegel, “tết dinh” 

“được tiết định” thường có hai nghĩa tùy văn cạnh: a) cải được thiết dinh thì mình 
nhiền. đã được phát triển chứ không còn là mặc nhiền hay zr- minh nữa: yd. những gi 
là mặc nhiên. tự-mình ở trong hạt ging là duoc thiết dinh ở trong cải cây: th) là 
dược tạo ra hay phụ thuộc vào cái khác, vd: hiện tượng teua bạn chất) là dire thiết 
dinh. trong khí tòn tai-dang có (Dasein. $89) thì không phải nhu thể. Theo nghĩa bi. 
tết định và được thiết định tương đường với trưng giỏi và được mung giới, Sự thiết 
định niur thể có thể mang tỉnh vật thè hoặc khái niệm; nguyễn nhân (vật thẻ) thiết 
định kết qua. nhưng kèt qua (Khái niệm) lạt thiết định nguyên nhân. Lại cũng có 
việc ne dat định chính mình: các cân do trong Tự nhiên là sự 2- tốt định của Ý 
niệm đôi với những gi vốn là mặc nhiên, tự minh cua no. 


Phần I: Học thuyết vè tôn tại, A. Chất (9886-98) Hi 


S188 


- Ta hän nhiên cũng hình dung tổn tại như là sự phong phu 


tuyết đối, còn htr vô là sự nghèo nàn tuyệt đối. Thế nhưng, nêu 
ta xem xét toàn bộ thế giới và nói về nó rằng: “mọi sự đều tổn 
tại”, chứ không nói được gì thêm cả, thì tức là ta đã gạt bỏ mọi 

cái nhất định và bấy giờ, thay vì sự phong phú tuyệt đối, ta chỉ 
có sự trống rỗng tuyệt đối. Điều này cũng được áp dụng vào 
cho định nghĩa về Thượng de như là về tổn tại đơn thuần. | 
Đổi lập lại với định nghĩa ấy - và cũng có cùng một tính chính 
đẳng, - là định nghĩa của những người theo đạo Phật rằng 
Thượng để là hư vô, - từ đó dẫn đến hệ luận rằng con người 
trở thành Thượng de bằng cách hư vô hóa [hay hủy diệt] chính 
mình. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 887 


“Tân tại thuần tp Í...} là cải phú dinh tuyệt di, và nếu cái này 
cũng được nắm lấy möt cách trực tiếp, là bur vô”. 


Như đã nói. tön tại thuần túy không có tỉnh quy định nào cả. Nó 
là cái vö-quy định một cách tuyệt đối. Thật ra. một cách mặc 
nhiên. nó cũng có một đặc tính, đó là tón tại "thuần túy”. Nghĩa 
là: nó mặc nhiên chứa đựng một sự quy định. đó là không có quy 
định nào cá! Tình hình này còn mặc nhiên ở §86: bây giờ. o §8?. 
được bản đến một minh nhiên, hay. được ' "thiết định". 


Tön tại thuần túy, chính vì nó lå cái vö-quy định một cách triyệt 
đổi. nên là sự ữu tượng thuần túy (cái gì "eu thế” đều có quy 
định:). Nghĩa là: nó tiễn hành một sự trừu tượng hóa. hay. nói rõ 
hơn. chính tư duy tự suy tưởng đã làm một sự trừu tượng hóa 
khỏi mọi sự trung giới và mọi sự quy dinh. (Hành vi mặc nhiên 

này chí thực sự trở thành một “thao tác” của Y niệm lögic khi di 
vào Học thuyết về Bán chất và Học thuyết về Khái niệm: $112: 
(Đại) Khoa học 1.ögie. 1. 85d. 86a). qua đó tư duy là cải phủ định 
một cách tuyệt đối. là sự trừu tượng phú định: chính cái vô- -quy 
dinh true tiếp làm công việc phu định mọi sự trung giới và giữ 
mình thoát khỏi mọi sự quy định. Nếu. giống như Ad tui. tư duy 
cũng năm lấy hành vi này theo kiểu trực tiếp. nghĩa là cô lập và 


308 


Phân I: Học thuyết về tån tại. A. Chät (8886-98) 


trừu tượng, thì cái phủ định một cách trtrc tiếp này. trong sự thuần 
túy của nó, là hir vỏ hay là cái không gì hết. Cũng do sự thuần túy 
và vö-quy dinh nguyen thủy, tôn tại thuần túy không là cái gì her. 

là cái gì không thể nỗi ra được, là hư vỏ. Dó là định nghĩa thứ hai 
về Thượng để hay vẻ cái Tuyệt đối: Tư duy hay cái Tuyệt đổi là 
hư võ. là không gì hết. (Câu hỏi đặt ra ở đây: tại sao phạm trù /ứ 
hai của lògic học là hư vô lại được dùng làm thuộc từ cho một 
định nghĩa siêu hình học về Thượng dé. trong khi ở $85. như ta 
đã thấy: Hegel bảo rằng chỉ có quy định thứ nhất (tồn tại thuần 
túy) và thứ ba — tức phạm trù “sy tra thành” (das Werden / the 
Becoming) ở 888 — mới có thể tạo nên một định nghĩa? Câu trả 
lời năm ở các giòng đầu tiên của phần Giáng them cho §88. Ở dó. 
Hegel giải thích rằng: thật ra, chi với phạm trù “sir trợ thành” ta 
mới có tư tưởng cự thë đầu tiên. nghĩa là mới có khái niệm và quy 
định fögie dich thực dàu tiến: còn hai phạm trù trước tiên tại 
thuần túy và hư vô thuần tủy) đều là các sự trừu tượng trồng rỗng. 

đều có thê được sử dụng như là thuộc từ cho tư tưởng dược nắm 
lẫy trong sự trực tiếp và sự vô-quy định nguyên thủy). 


Ta sẽ thấy, bảo Y niệm lögie là hư vò chính là cách nói nghèo nàn 
nhất. trực tiếp nhat ve điều mà về sau sẽ phát triển thành sự siêu 
việt và sg Dr do cụ thẻ của Y niệm trong quan hệ (phủ định) với 
mọi nội dung bị quy định (bị han che) của chính nó. hay như 
hat ngữ Hegel. thành sự phr định tuyệt đổi tabxohue Negativität 
= sự phu định của phu định) của nó. Vì lề cái Tuyệt däi (theo 
nghĩa đen của chữ Absolut là thoát Iy khỏi moi quan hệ. hạn chế). 
nên nó phủ định tất cả, kê cả chính mình. Nhưng. nếu — về mặt 
lôgíc - sự phủ định tuyệt đối này bị nắm lấy trong tính trực tiếp 
nghèo nàn của nó, nó chỉ có một sự phú định trừu tượng và thô 
thiển của cái “không”: hư vỏ. (Vè quan hệ giữa “hu vô” và sự "tự 
do”, xem các dòng cuối cùng của phân Align xé: cho §87. Ngoài 
ra, ta nên lưu y: chữ "hư vô” ở đây không phải là cái hư vô 
(lanh: nihil) siêu hình học của việc "sáng tạo từ hư vô” (ex 
nihilo). Nó chỉ là một quy định của tu duy. hay, chính xác hơn, 
của tư duy trong sự vö-quy định nguyên thủy của nó mã thôi). 


Nhận xét của Hegel vè chữ "Aue vô” trong Phật giáo phát xuất từ 
tình hình tư liệu và sự hiểu biết đương thời, ở đây chúng tôi 
không bản thêm de tránh dän vån de đi quả xa. 


Phan E Hoc thuyết về tån tại. 4. Chất (v\Š6-98) 309 


§88 


Tương tự như thế, nhưng ngược lại, # vô — như là [han từ] 
trục tiếp, ngang bằng với chính mình - là y hệt như zën tai. 
Vì thế, chân lý [hay sự thật] của tồn tại cũng như của hư vô 
là sự thống nhất của cả hai; sự thống nhất ấy là sự Trở 
thành VS, 


1. Đối với sự hình dung bäng biêu tượng hay với giác tính. 
mệnh đề: “ôn đại và hư vô là cùng một cái " tỏ ra là một 


a > 
Il das Werden / Becoming. 


Um. “chân Í [hay sự thái] cua... ": dụng ngữ tiêu biểu trong ngôn ngữ Hegel, luôn 


có nghĩa: cái thực thể (sau chữ "của”) không có sự hiện hữu đích thực nơi bản thân 
nö mä ở trong thực thể rộng hơn, chứa đựng nó như một mömen. Ở đây, tổn tại và 
hư vô chỉ hiện hữu thực sự và cu thể ở trong sự thống nhất của chúng, cht không 
phải trong trạng thái cỏ lập. Vì, tồn tại thuần túy, xét cô lập, D hư vô: và hư vò thuần 
túy. xét cô lập, là cùng một thứ như tồn tại thuần túy. Chân lý (hay sự thật) của cả 
hai là sự thống nhất của chủng. 


~ "sự thông nhất”: (sẽ được bàn ở $100 và §102 trong Lôgíc học về Lượng, tức 
trong lĩnh vực Tản tại, nói len sự quy định ngoại tại và dừng dưng). Vậy, sự thông 
nhất ở đây là lỏng léo. ngoại tại (giống nhu con số 10 tạo nên mot chục). Hiểu theo 
nghĩa lỏng lèo ấy, chân lý của tòn tại và hư vô là sự “thông nhất" cúa chúng: sự tro 
thành. 


- "sie Trợ thành": ở đây được hiểu trong sự vd-gir' dinh của nó, do đó: 


- không nên đồng nhất hóa với sự “chuyên biến", “thay đôi" (Veränderung / 
alteration) (chi xuất hiện từ $92) vì đó sẽ là một sự trở thành cu thể (hai hạn 
từ của nó không còn là tôn tại và hư vô ¿huấn fiy nữa, mà là hai “cái-gì- 
dó“ (Etwas / something, $89)) và càng không phải là sự vån đóng, vốn là 
một Khái niệm trong triết học về Tự nhiên chứ không phải của tư duy lögic. 


không nên bị quy giản (theo thời gian của sự hình dung bằng biểu tượng) 
thành một trong hai hướng hay, đúng hơn. thành một trong hai mömen, là 
"sinh ra” (Entstehen / generatio) loại trừ mömen “mắt đi” (Vergehen / 
corruptio) (Vì thế, chúng tôi không dich là sự “sinh thành” như cach dịch 
phô biến hiện nay ở nước ta). Cái Tuyệt đối. nếu được nắm lấy trong tính 
trực tiếp của nó, là sự trở thành nde túy: sự xuất hiện và mắt di: điều này 
đã được minh chứng trong sự xuất hiện rồi mắt di của hai phạm trù đầu tiên 
của Lôgíc học: tồn tại và hư vô. 


310 Phân I: Học thuyết về ton tai. A. Chất (8956-957 


câu quá nghịch lý đến nỗi nó có lẽ không được xem là 
nghiêm chỉnh. Vä quả thật đây là một trong những cầu 
nói khó khăn nhất mà tu duy dám dè ra cho mình. vì tòn 
tại và hư vô là sự đối lập trong tất cả (nh trực tiếp của nỗ. 
nghĩa là. không có bất kỳ một quy định nào được thiết 
định trước đó ở trong một cái chứa đựng mỗi quan hệ của 
nó với cải kia. Nhưng. như đã cho thấy ở tiểu doan trên 
[887]. chúng qua có chứa đựng sự quy định này. đó là: 
quy định giöng hệt như thế ở trong cả hai. Trong chừng 
mực đó. việc diễn dịch [suy ra] sự thông nhất của chúng 
là hoàn toàn có tinh phân tích; cũng như nói chung. toàn 
bộ diễn trình tiễn lên của việc triết lý — như là dien trình 
có phương pháp. nghĩa là tất yếu — không gì khác hơn là 
đơn thuần bic định những gì đã được chứa dung sẵn ở 
trong một Khái niệm. 


- Nếu sự thông nhất giữa tồn tại và hư vô là đúng. thì cũng 
đúng [khi nói rằng] chúng, là tuyệt đổi khác nhau: cái 
này không phải là cái kia. Chi có điều, vì lẽ ở dây, sự 
phân biệt”” chưa tự quy định chính mình, - do tòn tại và 
hư vô vẫn còn là cái trực tiếp ~. nên sự phân biệt như thé 
trong tôn tại và hư vô là cái gì không thê nói ra được, chỉ 
là ze kiến hay ý nghĩ chủ quan, 


2. Không cần có quá nhiều trí khôn de biến câu nói trên đây: 
"tần tại và hư vô là cùng một cái” thành trò cười hay. để 

tạo ra những điều phi lý khi khăng định sai lầm răng 
những hệ luận và sự áp dụng câu nói này åt là: nhà cửa 
của tôi. tài sản của tôi. không khí đề thơ. thành phó này. 
mặt trời, luật pháp. tính thân. Thượng de tån tại hay 
không tồn rại thì đều là một thứ nhir nhau! Trong các ví 
dụ thuộc loại ấy đã có lén lút chen vào những muc đích 
đặc thù. sự hữu ích mà cải gì đồ cô cho tôi. Bây giỜ. tôi 
phải hỏi liệu sự việc hữu ích åy tồn tại hay không tôn tại 


ta) schlechthin verschieden ’ absolutely diverse: Il der Unterschied ` the distinction: 
II bloe Meinung / what is merely meant ! what we merely mean (Wallace). 


Phản I: Học thuyết về tôn tại. A. Chät (SS86-98) 3/7 


có anh hưởng gì đến tôi không. Trong khi đỏ. triết học. 
trong thực te, chính là mon học nhằm giải thoát ta ra khỏi 
sẽ lượng vô tận của những mục dích và ý dò hữu hạn và 
làm cho ta dứng dưng dói với chúng, đến nỗi những thứ 
åy có tòn tại hay không thi dói với ta. quá là “cùng một 
cái”. Nhung. hät cử khi nào hay ở đâu. ta nói về một nor 
dung, thì một sự nói kết đã duve thiết định với những sự 
tôn tại. những mục đích &húc v.v.... được tien-gia định 
như là có giá trị hiệu lực: và liệu sự rn tại hay không-tồn 
tại của một nội dụng nhất định có là “cùng một cái” hay 
không trở nên tủy thuộc vào nhng tiễn-gia dinh này. 
[Như thể nghĩa là] một sự phân biệt dåy tỉnh nội dụng đã 
được lén lút đưa vào trong sự khác biệt trồng rồng cua tòn 
tại và hư vô [mà ta đang bàn ở đây |. 


- Tất nhiên. cũng có những mục đích cơ bản tự thân. những 
sự hiện hữu tuyệt đối và những Ý niệm được thiết định 
đơn thuần đưới sự quy định: sôn đợi hay khöng-tön tại. 
Song. những đối tượng cụ thể như the vẫn là cái gì hoàn 
toàn khác [hay nhiều hơn so] với những gì chi rån tai hay 
khöng-tön tai. | Các sự trừu tượng nghèo nản như tòn tại 

và hư vô [bàn ở đây] — và sơ di chúng là nghèo nàn nhất 
vì đó chi mới là các quy định của lúc bắt đầu - là hoàn 
toàn không tương xứng với bản tính của những đối tượng 
[cụ thẻ] åy: nội dung đích thực vốn từ lâu dä vượt ra khỏi 
bản thân các sự trừu tượng này cùng với sự đối lập giữa 
chúng. 


- Như thể, khi bất cứ điều gì cụ thể được đưa vào cho tồn 
tại và hư vô [đang bàn] thì đó là công việc quen thuộc 
dành cho lỗi tư duy vô-tư tương: nó quen có một cái gì 
hoàn toàn khác xuất hiện ra trước sự hình dung của nó và 
nó nói về điều A ấy như thể là điều ta đang bàn. trong khi ò. 
đây. [trong cấp độ này], ta chi bàn đơn thuần về tôn tại và 
hư vô trừu tượng mä thôi. 


312 


S190 


Phản I: Học thuyết về tốn tại. A. Chết (t\4ó-98) 


3. Thật dè dàng báo rằng ta không thấu hiểu được [bản g khái 
` miệm|#U sự thông nhất giữa tồn tại và hư vô. Thế nhưng. 
khái niệm vẻ cả hai đã được neu rõ trong các tiểu đoạn 
trên đây. và khái niệm ấy không có gì khác hơn ngoài 
những gì đã nêu; [cho nên] việc thấu hiểu nó cũng không 
gi khác ngoài việc năm bắt những điều này. Thế nhưng, 
người ta lại hieu chữ "thấu hiểu” |bằng khái niệm] còn là 
cái gì nhiều hơn là bản thân Khái niệm đích thực: điều 
người ta mong muốn là một ý thức phong phú hơn, đa tạp 
hơn, tức mong muốn có một biểu tượng đề cho loại “khái 
niệm” ấy có thể được hình dung như là một trường hợp 
cụ thể của nó. nhờ đó tư duy, trong thực tiễn bình thường. 
cảm thấy quen thuộc hơn. Trong chừng mực việc không 
thé thấu hiểu nội chí nói lên sự kiện răng nuười ta không 
quen giữ vững những tư tưởng trừu tượng mà không có 
mọi sự pha trộn cảm tính nào, hay không quen năm bắt 
những mệnh đề tư biện, thì tät cả những gì ta có thể nói 
là: cái biết triết học quả là khác hăn với loại cái biết mà ta 
đã quen thuộc trong đời sóng bình thường cũng như trong 
cá các ngành khoa học khác, Nhưng. néu việc khöng-thäu 
hiểu được chỉ là ở chỗ người ta không thê hình dung được 
sự thống nhất giữa tồn tại và hư vô, thì thật ra không phäi 
như thế, vi, ngược lại, người ta ai cũng có vô sô những 
hình dung về sự thống nhất này, còn bảo rằng không có 
sự hình dung thì chỉ có nghĩa là người ta không nhận ra 
khái niệm ây trong tät cå những gì người ta đang hình 
dung và không biết vè chúng như là một ví dụ điền hình 
của khái niệm n¿y mà thôi. Ví dụ gần gũi nhất về khái 
niệm này chỉnh là sự (ro thành. Ai ai cũng có một hình 
dung về sự trở thành và cũng đều thừa nhận răng đó là 
Một biểu tượng. vi. nêu được phân tích. ta thấy quy định 
về tön tại lẫn quy định về hư vô — tức cái khác hoàn toàn 
với tổn tại — cũng đều được chứa đựng ở trong đó; thêm 
nữa, thừa nhận rằng cả hai quy định này là không thẻ tách 
rời được ở trong cùng Mör biểu tượng åy; và, như thé, sự 
trở thành rõ ràng là sự thông nhất giữa tòn tại và hư vô. 


Mỹ begreifen / comprehend. 


Phân E Hoc thuyết về tốn tại, A. Chất (\\86-04) 373 


S5191 


(a) 


b 


Möt vi du khäc cüng thät gän gũt là sr bắt đâu: bản thân 
sự việc thì chira có trong sự bắt đầu của nó. nhưng sự bắt 
đầu không phải đơn thuän là hư vô của nó, trái lại. tồn tại 
của nó cũng đã có trong đó rồi. Bản thân sự bắt đầu cũng 
là sự trở thành, song đã nói lên sự quy chiếu đến việc tiếp 
tục tiễn lên nữa. 


Để phù hợp với phương thức thông thường hơn của các 
khoa học. ta có thể bắt đầu L ögic học với hình dung về sự 
bắt đầu được suy tưởng một cách thuần túy. tức vè Sự bắt 
đầu xét như sự bắt đầu, và phân tích biểu tượng này. ắt ta 
sẽ dễ dàng đi đến kết luận răng tổn tại và hư vô tự cho 
thấy là không thé tách rời é trong cùng Một Cái. 


Tuy nhiên, cũng còn một diem đáng lưu ý: cách nói: "tên 
tại và hư vô là cùng một cái”, hay: ` "se thöng nhất giüa 
tòn tại và hư vô”, cũng như cách nói về tất cả những sự 

"thống nhất ” khác cùng loại như thé (sự thống nhất giữa 
chủ thể và khách thể v.v...) deu có thể bi phán bác một 
cách có lý rằng: trong cách nói áy, có cái gi không ồn và 
không đúng, bởi nó [quá] nêu bật sự (hồng nhất; và mặc 
dù sự khác nhau" cũng được bao hàm trong đó (chăng 
hạn. tòn tại và hư vô lå khác nhau. còn sự thông nhất của 
chúng là được thiết định). nhưng sự khác nhau này lại 
đồng thời không được phát biểu và thừa nhận cùng với sự 
thống nhất, và như the là nó bị bỏ qua một cách không 
đúng và đường như nó không được tính đến. Quả thật. 
một sự quy định biện không thể nào được diễn đạt một 
cách đúng dẫn trong hình thức của một mệnh để thuộc 
loại ấy; điều cần phái năm bắt là sự thống nhất o mm ONg SU 
khác nhau; sự khác nhau này Vừa có mặt vừa được thiết 
định. Trở thành là cách dien đạt đúng thật về kết quả của 
tån tại và hư vô như là thống nhất của chúng; kết quả ấy 
không chỉ là sự thống nhất giữa tôn tại và hư vô. mà còn 
là sự biến động hay sự không-đứng yên” ở bên trong nó 


die Verschiedenheit / diversity; © die Unruhe / unrest. 


34 Phân IE: Học thuyết về đồn tại. A. Chất (VÈNG-9Á) 


~ [tire] một sự thống nhất. với tư cách là sự quan hệ-với 
chính mình. không đơn thuần là không vận động, trái lại, 
thông qua sự khác nhau giữa tôn tại và hư vô mà nó chứa 
đựng. đối lập lại với bán thân nó ngay trong bản thân nó. 


- Trái lại. [như ta sẽ thấy trong $§9 ck ngay sau đây]. tần 
tại-dung có [hay tổn tai- -nhất định |” tại là sự thông nhất 
ây hay là sự trở thành ở trong hình thức này của sự thông 
nhất. đó là lý do tại sao nó là phiến dien và hữu hạn. Sự 
đối lập hình như đã biến mất: nó chỉ được chứa dựng một 
cách mr mình (mắc nhiên] ở trong sự thống nhất. chứ 
không được thiết định [minh nhiên] ở trong sự thông 
nhất. 


5. Chống lại mệnh dè nói về sự ro thành rằng: “tồn tại là sự 
chuyên sang hư vô và hư vô là sự chuyền de tòn tại” là 
câu nói: "ir hư vô sẽ trø thành hư vớ” và "cái gì do chi 

S192 trở thành từ cái gì đó”; đó là mệnh dè vè sự vĩnh cửu của 
vật chất. hay của thuyế ét phiểm thần. Những "người 
xưa"U”'' đã đưa ra sự phản tư đơn gian rằng câu nói: "cái 
gi đó chỉ trở thành từ cái gì đó”. hay "từ hư vå sẽ trở 
thành hư vô” quả đã thủ tiêu sự trở thành. bởi: cát từ dó 
nó trở thành và cái sẽ trở thành là một và cùng một cái: 


Wi Dasein ¿ Being-there (G-S-H) ¿ Being Determinate (Wallace) 


176) Theo Wallace. có lẽ Hegel muốn nói đến câu sau đây của -f22/clex (trong Lợi 
iý học 18.191 a 26 và tiếp): "Những người đầu tiên nghiên cứu Khoa học đã làm lạc 
trong khi đi tìm chân lý và bản tính của những sự vật đo thiểu tỉnh tường. khiến họ 
hầu như bị xô đây sang một con đường khác. Họ bao rằng không có sự vật đang tồn 
tại nào lại ra đời hay mất đi, bởi: cái gì ra đời thì phải ra đời từ cái đã tòn tại hoặc từ 
cái gì Không tồn tại, cả hai đều vô lý. Vi lề: cái tôn tại thì không ra đời (vì nó dä tån 
tại), còn từ cái không tòn tại thì không cái gi có thể ra đời (vì phải có một cải gì hiện 
điện như là co chất). Do đó. họ đã triệt đẻ hóa kết luận này và di xa den độ nhủ nhận 
cả sự hien biếu của tỉnh đa tap của những sự vật và cho rằng chị có han thân Ton tut 
là hiện hữu má thôi”. Ở đây. Ilegel muốn dùng con đường /ögie (sự vượt bỏ biện 
chứng vá tư biện đổi với các lựa chọn loại trừ nhau nói trên) đề tìm lỗi thoát cho vấn 
de. Ông chủ trương một hoc thus ét lògic về ser hát trien. (Ta lưu y rằng tiểu đoạn 
(5) này chóng lại "thuyết phiem thần” - là được thêm vào cho ấn bạn năm 1830 
trong bói cảnh phê phản thần học "tư biện” như đã phàn ảnh trong Lời Tara 3 (1830). 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. 4. Chất ($886-98, 3/3 


đấy chi là mệnh để về sự đồng nhật triru tượng của giác 
tính. Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi thấy các câu nói: 
“tir hư vô sẽ thành hư vô” và “cái gì đó chỉ trợ thành từ 
cái gì đó” lại được nêu ra một cách hoàn toàn ngây thơ 
ngay trong thời đại cúa chúng ta mà không hè biết tăng 
chung là cơ sở của thuyết phiem thần cũng như không he 
biet räng người xưa đã thực sự tát cạn [giải quyến khi 
xem xét các mệnh đẻ này. 


Giảng thêm; 


“Trở thành” là tự tưởng cụ thể đầu tiên, và do đó, là khái niệm 
đầu tiên; ngược lại, tổn tại và hư vô là những sự trừu tượng 
trống rồng. Nếu ta nói về khái niệm tổn tại, khái niệm này chị 
có thể nằm ở chỗ là sự “trở thành”, bởi, với tư cách là tồn tại, 
no là cải hư vô trống rỗng, còn với tư cách là hu vô thì nó là 
tổn tại trống rỗng. Vì thế, trong tổn tại ta có hư vô và trong hu 
vô có tổn tại; nhưng tổn tại này vẫn ở nơi chính mình“ trong, 
hư võ, là sự trở thành. Trong sự thống nhất của “trở thành”, sự 
phần biệt không được phép bo mất, vì nếu không có sự phân 
biệt thì At ta lại quay trở về với tổn tại trừu tượng. “Trở thành” 
chỉ đơn giản là tổn tại-được-thiết định [hay sự được thiết 
dinh}® của cái gì là tổn tại trong chân lý [hay sự thật] của nó. 


Ta rất thường được nghe khẳng định rằng tư duy là đối lập lại 
với tổn tại. Đối với sự khăng định ấy, điểu đầu tiên phải hỏi là: 
ở đây, “tẩn tại” được hiệu như thế nào. Nếu ta nắm lây “tổn 
tại” theo cách mà sự phản tư xác định nó, ta chi có thể nói vê 
nó rằng nó là cải hoàn toàn đổng nhất và khẳng định. Và neu 
ta xét đến “tư duy”, ta cũng không thể tránh khỏi cho rằng tu 
duy, ít nhất cũng giống như thế, là cái gì hoàn toàn döng nhất 
với chính mình. Vậy là cùng một sự quy định được gán cho 


} bei sich bleibt / abides with itself; ( das Gesetzisein / the positedness ¿ the 
expficit statement (Wallace). 


316 Phân I: Học thuyết về ton tại. A. Chen I SS86-98) 


tổn tại và tư duv. Song, sự döng nhất nay giữa tốn tại và tư 
duy không được phép nắm lấy một cách cụ thể, và, do đó, 
không thể nói rằng hòn đá, trong chứng mực nó tổn tại, cũng 
là một thứ như con người tur duy. Một cái cụ thể bao giờ cũng 
là một cái gì hoàn toàn khác với quy định trừu tượng như the. 
Trong trường hợp của “tổn tại” [mà ta bàn ở đây] ta không nói 
ve một cải gì cụ thể cả, vì tổn tại chỉ là cái hoàn toàn trừu 
tượng. Theo đó, ngay cả câu hỏi về “tổn tại” của Thượng để - 
vốn là cái cụ thể vô hạn trong chính mình - cũng thật chăng 
đáng quan tâm gi mäy. 


Với tư cách là quy định tư duy cụ thể đầu tiên, “trở thành” 
5193 cũng döng thời là quy định tư duy đúng thật đầu tiên. Trong 
lịch sử của triết học, chính hệ thống của Heraklitus tương, ứng 
với cấp độ này của Ý niệm lôgic. Khi Heraklit nói: “Tät cả deu 
trôi chau” (Hy Lập: panta hrei) thì đấy chính là “trở thành” được 
phát biểu ra như là quv định nến tảng của tất cả những gì 
đang tổn tại, trong khi đó, ngược lại, như đã nói ở trên, các 
triết gia Eleaten đã năm bắt tổn tại, [hay rõ hơn] tổn tại cứng 
nhắc, không có tiến trình, như là cái duy nhất đúng thật. Liên 
quan đến nguyên tắc này của phải Eleaten, Demokrit?? nói 
tiếp: “tên tai không gì khác hon là không-tổn tại” (Hy Lạp: “ouden 
mallon to on ton me ontos esti) để dien đạt chính xác tính phủ 
định của tổn tại trừu tượng cũng như của sự döng nhất được 
thiết định trong “trở thành của nó với hư vô trừu tượng và 
cũng không có cơ so. Ò đây, ta đồng thời có được môt ví dụ 


um Các bản dich tiếng Anh (G-S-H và Wallace) đều cho rằng câu này là của 
Heraklik, đồng thời cũng cho biết nguồn trích dẫn cúa Hegel rõ ràng là từ Aristoteles 
(Siêu hình hoc: A.4.985 b4-10) như sau: “Leukippos và môn đệ là Demokritos nói 
rằng sự tròn đây (to pleres) và sự trồng rồng (to kenon) là các yêu tố, gọi cải trước là 
tôn tại (to on), gọi cái sau là không -tôn tại (to me on), nghĩa là, gọi cái trön đầy và 
vững chắc là tồn tại, gọi cái trông rỗng và là khöng-tön tại (vi thế ho cũng cho rằng 
cái không-tồn tại cũng tồn tại không khác gì cái tôn tại. cũng như cái trống rỗng 
cũng tôn tại như cải tròn đây). và xem chúng là các nguyên nhân vật chất của những 
sự vật". Trong “Các đoạn văn của các tr ičt gia trước Socrate“ của Diels-Kranz, câu 
này là của Demokrit (B156). 


Phản I: Học thuyết vẻ tôn tại. A. Chất (ò\S6-94) 317 


dien hình về sự phan bác đúng thật một hệ thống triết học bởi 
một hệ thống khác; sự phản bác ây năm ở chỗ: nguyên tắc của 
nến triết học bị phản bác được chỉ ra trong phép biện chứng 
của nó và được hạ thấp xuống thành một mömen có tính y thể 
của một hình thức cụ thể, cao hơn của Y niệm 


Nhưng, bây giờ, di xa hơn nữa, ngay cà “trò thành”, về mặt tực 
mình và cho-minh, vẫn còn là một sự quy định cực kỳ nghèo 
nàn; và nó phai tiếp tục tự làm sâu sắc hơn ở bên trong nhiều 
hơn nữa và tự lấp đầy chính mình. Một sự làm sâu sắc hơn ở 
ben trong của sự “trở thành” là điểu chúng ta có, chăng hạn, 
trong sự sống. Sự sống là một sự trở thành, chi có điểu, khái 
niệm của nó, qua đó, chưa được tät cạn. Ta tìm thấy sự “trò 
thành” trong một hình thức còn cao hơn nữa: o trong Tỉnh 
thẩn, Tinh thần cũng là một sự trở thành, nhưng là một sự trở 
thành phong phú hơn, có cường độ mạnh hon®, là sự trở 
thành đơn thuần lögie. Các mômen - mà sự thống nhất của 
chúng là Tính thän - không phải là những sự trừu tượng đơn 
thuần như “tổn tai” và “hư vô” nữa mà là [ca toàn bộ] hệ 
thống của Y niệm lôgíc và của giới Tự nhiên, 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 888 


. “Chân Di {huy sự thật của tôn täie Omg nhir của hir vô là sự 
thẳng nhất của cả hai; sự thông nhất ấy là Trở thành”. 


Như đã có chú thích. cách viết: “Chân tỉ {hav sự thải} cua... " là 
đặc trưng của ngôn ngữ Hegel. Nó luôn có nghĩa là: thực thể nằm 
phía sau chữ “erna” không có sự tự tồn thực sự nơi bản thân nó 
mà ở trong một sự thong nhất cao hơn. chứa dựng nó (hay chúng) 
như là mömen. Vậy. ở đây. cách viết ấy có nghĩa: tồn tại và hư vô 
chỉ “tòn tại” một cách đúng thật và cụ the ở trong sự thống nhất 
của cả hai. chứ không phải ở trong sự nhân lập hay bị cô lập. 


la) tier va? Sm 
intensiver more intensive. 


318 


Phản I: Hoc thuyết về đón tại. A. Chết {SI86-98) 


Minh chứng cho điều ấy là ở tỉnh chất của cả hai: tôn tại thuần 
túy. được năm lẫy nơi, bản thân nó. là hư vô (887). trong khi hư 
vå thuận túy. được năm lây nơi bản thân nó. cũng là một cái 
giống hệt như tòn tại (888). Sự thông nhất của chúng là chân lý 
của chúng. Nhưng, trước khi đi vào sự thông nhất äy, ta trữ lại 
với sự chứng minh: “Hir vd vở tån tại là cing mot cải ` 


Hư vô — tức cải hư võ lögic ở §§7 — Không phải là cái hư vô cụ 
thẻ. đã phát triển trong những hình thức phức tạp và phong phú 
của tính phú định (Negativität / negativity) cua những pham trù 
vê sau này, Ở đây là hư vô mm: in. ngang bằng vúi chính nành 
Không khác gì tồn tại mà ta đã phân tích. 


- trước hết, nó là Are vỏ trực tiếp, Xét về mặt hồi có lẫn về mặt 
hướng tới phía trước. Vẻ mặt hồi có. nó không có "quan hệ” 
nào với tồn tại thuần túy: vẻ mặt hướng vẻ phía trước, sự phú 
định thuần túy ở đây được nêu trong sự triru tượng hoàn toàn. 
chưa được kết hợp với khăng định của tên tại đẻ mang lại mòt 
phạm trù phức hợp trong dò hư võ lần tôn tại có được một ý 
nghĩa cụ thẻ như những phạm trù khác về sau, 


- HĐ là ngung bằng với chính mình: điều này nói lên "tính liên 
tục” cua nó, nghĩa là giống hệt như tính liên tục của tổn tại. 
Cũng như tòn tại thuần túy. nó có cùng một “nội dung” hay 
đúng hơn, có cùng một xự äm mgf của nội dụng giống như 
tòn tại: nó cũng là sự triu tượng thuần tủy. cùng một sự vô- 
quy định. don giản. trực tiễn như tôn tại. Vì thẻ, trong |Dail 
Khoa học Lôgíc. Hegel viết: “Hu vò có cùng một sự quy định 
hay dung hon. có cũng một sự vỏ-quy định. và do do, nói một 
cách tuyệt đối. là cùng một cát như tòn tại thuần túy”. (1. 67b). 


Hu vô và tốn tại là “eing một cái”. Chữ "cùng một cát” (dasselbe 
¿ the same / la même chose} chưa phải là một phạm trù được bản 
ở đây. Nó sẽ chi xuất hiện trong học thuyết vẻ Bản chất ở §I1§ 
với tên gọi là "sự [ngang] bằng nhau” (Gleichheit / egality) với 
định nghĩa khả nghịch lý: "sự ngang bằng nhau chi là một sự 
đồng nhất về từ naữ của những cái kháng phải là cùng một cá? 
có nghĩa; sự ngang bằng chi có nghĩa giữa những cái khác nhau! 
Vậy. cũng giống như phạm trù “sự ngàng bằng nhau”, cách nói 
"cùng một cải” thực chất bao ham một sự khöng-döng nhất, hay, 
chính xác hơn. một sự khác nhau của những hạn từ mà nó so 


Phân E Học thuvdt về tan tại. A. Chất (9886-95) 319 


sánh. Cho nên. cũng chỉnh xác khi nói: tổn tại và hư vô là khác 
nhau một cách tuyệt đổi: cái này không phải là cái kia. Thật the. 
tòn tại mướn nói lèn {meint 2 means | vise) môt Sự khäng dinh 
tuyệt đối, trong khi hư vô muốn nói lên một sự phù định tuyệt đối, 
Nhưng. đó chỉ là một è nghĩ chu quan. möt ne kiến den thuin 
(Meinung opinion ` visée), và cũng thể, sự khác biệt giữa chúng 
ehr là một ý nghĩ chu guan. bòi ca hai, tồn tại và hư vô đều mới là 
cái trực tiếp vỏ quy định mà ta chưa thể gän cho chúng bất kỳ một 
đặc tính nào vẻ mặt khái niệm de phần biệt chúng. Qua là có một 
sự khác biệt giữa chúng. nhưng vì sự khác biệt ấy chưa được xác 
định và chỉ có mặt trên ngôn từ. nên dó là sự khác biệt khong nói 
ra được mà chỉ là ý nghĩ chủ quan don thuần. 


"Cùng một cái” ấy sẽ được định nghĩa hay quy định trong chân 
lý. tức trong sự thông nhát của chúng, 


- Trở lại với chữ "ng nhất”. Ö cấp độ này, sự "thông nhất" cũng 
có cùng một tính trừu tượng nhu thé. Don thân khái niệm ˆ thống 
nhất là một phạm trù tương đối bất định. Nó chỉ được bản hai tần 
(o §100 và $ $102) trong khuôn khỏ của N trù Lem. tức trong 
lĩnh vực của Tön tại và. như ta sẽ thấy. là quy định ngoại tại và 
dựng dưng (trừ khi được bỏ sung bằng từ ngữ đặc biệt: "sự thông 
nhất mt đố”. "sur thông nhất „bu dinh” v.v...). Su: "thông nhất” 
cũng hời hot đúng như lĩnh vực mà nó xuất tiện Nó chỉ nói lên 
sự kết hợp lòng léo. ngoại tại (giống như mười cải "một” thông 
nhất trong con số 10 tạo nên zz2/ chục. tức một tập hợp nói lên 
một sự “thông nhất" nào đó). Vì thể, diễn tả trong thuật ngữ còn 
mơ hỗ và bát định. chân lý của tồn tại cũng như của hư võ là sự 

"rhống nhất của ca hai“, Nói theo chân lý tiếng biệt của nó. sự 
thông nhất này là sự TRỢ THANH (das WERDEN. BECOMING 
DEVENIR). Ta nên hiểu từ này như thế nào? 


- Trước hết. điều cực kỳ hệ trọng là cũng phải năm lây chữ “Tro 
thành” trong sự vô-quy định của nó. do đỏ: 


- chưa thẻ đồng hóa nó với chữ "biển dei” (Veränder ung 
changement) chỉ xuất hiện ở 892, cảng không, phải là sự "trán 
động” {Bewegung movement) vốn là một khái niệm của Triết 
học vẻ Tự nhiên. Ò đây. ta chưa bàn đến sự vận động vấn là 
một thực tại của Tự nhiên chứ không phải của tu duy lôgíc. Sự 


320 


Phån I: Học thuyết về tôn tai A. Chất (5386-98) 


trở thành cũng không phải là sự bien đối. vì bien dëi đã là một 
sự trở thành cự the mà hai hạn từ của nó không còn là tòn tại 
thuần túy và hư vô thuần túy nữa mà là hai "cdi-gì-đó” (Eneas 
/ something  Quelgque-chose). trong đó cái này là cái khác của 
cái khác và ngược lại (§§90-9 L). 


- cũng không nên để cho sự hình dung bằng biểu tượng ám ảnh 
và lôi kéo để đồng nhất sự Trở thành đơn thuần với sự sinh ra 
(Entstehen. generatio) trong khi lại loại trừ cái khác. là sır mát 
di (Vergehen. corruptio}. Vì the. chúng tôi không dịch chữ 
“Werden” là "sinh thành” như thôi quen trong các sách tiếng 
Việt hiện nay [xem: Lênin, Bút ký triết học. Toàn tập, tập 29. 
tr. 113 và tiếp] mà để nghị dùng chữ "sự ở thành” triu 
tượng và vô-quy định. 


Như đã nói. tồn tại và hư vô là khác nhau dù chúng ở trong một 
sự thông nhất. theo đó chúng là “cùng một cái” . Nếu ta näm läy 
sự phân biệt này. có thể nói rằng. trong sự thông nhất ấy. cái này 
thông nhất với cải kia. Vậy. sự Trở thành chứa dựng một sự thống 
nhất gáp đói giữa tòn tại và hư vô: 


- xuất phát từ hu vô, sự thống nhất được hình thành bằng việc 
hư vô chuyên sang ton tại; đó là sự “sinh ra”. 


- xuất phát từ tồn tại. sự thống nhất được hình thành bằng việc 
tòn tại chuyên sang hư vô: đó là sự "mất di”. Cách nói nảy chỉ 
phù hợp khi ta trừu tượng hóa khỏi tính chất "dược quy định" 
của cả hai phạm trù “sinh ra” và "mất di”. Chúng chi là tư 
tưởng về một sự "sinh, diệt" (bauen rin. 


- Cái Tuyệt đối. được nắm lấy trong sự trực tiếp của nó. là sự 
trở thành. sự trở thành thuần túy, là sinh VÀ diệt. Điều này đã 
được chứng minh trong việc "ra đời” và “mát di” của hai phạm 
trù đầu tiên của Lôgíc học: tồn tại và hư vô. 


Điều cần phải nằm lấy là sự thống nhất. nhưng là sự thông nhất 
trong sự khác nhau, có nghĩa sự khác nhau cũng đồng thời có mặt 
và được thiết định. Do đó. cách nói “sur thống nhất của cả hai” là 
chưa đủ vì chưa nỗi rò sự hiện diện của sự khác nhau. Chinh chữ 
“sæ trở thành ” mới là cách nói (tư biện) đúng thật vẻ sự thông 
nhất hinh thành từ phép biện chứng của tồn tại và hư vô. Thật thẻ. 
sự trở thành nói lên một “tính động” không ngừng nghỉ, một sự 


Phản I Học thuyết vè tần tại. A. Chất (S$R6-98) 321 


“bién dëng" thuän túy của các mômen. Trong đó không có gì ôn 
định. được đông đặc hay tĩnh tại. Sự trở thành không phải là cái 
gì yên nghi nơi chính mình mà tự phủ định liên tục, do sự khác 
biệt hay phân biệt cũng có mặt trong nó. Trái lại, ở phạm trù tiếp 
theo, phạm trù "ien fqi-hiện có` ' (Dasein / Being-there / être-là) 
(§89) sẽ là cùng một sự thống nhất ấy của tòn tại và hư vô nhưng 
län này đã được xác định trong hình thức phien dien của một 
thông nhất bị đông đặc và tĩnh tại. 


- Khó khăn lớn nhất mà sự bắt đầu của Lôgíc học của Hegel gây ra 
cho chúng ta là ở chỗ: hai chữ “tồn tại" và “hư vô” — do tên gọi 
của chúng ~ de làm ta ngộ nhận như là hai "thực thể” chứ không 
phải chỉ đơn thuần là các mömen của sự "quan hệ". Thật khó 
khăn đẻ hiểu “tòn tại” như là quan hệ theo nghĩa tuyệt đối của nó. 
tức không có cái được quan he. Tòn tại và hư vô cần được ta suy 
tường như một sự f-qwan hệ (Sich-Beziehen) (mà thoat đầu là sự 
trở thành) dòng thời bản thân chúng. xét nơi bản thân chúng. 
không là gì het. Nói cách khác, vấn de là phải hiểu tồn tại (và hư 
Wë theo nghĩa "động” của ngôn: từ chứ không phải của vật the. 

Cá hai đều nằm trong khái niệm chung là "sự trở thành” nhưng lại 
triệt tiêu nhat. Sự trở thành. xét như sự trở thành, không có một 

"chỗ dựa” ở bên trong lẫn bên ngoài; nó không tạo ra một tính 
quy định cụ thể nào mà chỉ là một tiến trình còn vô- quy định. Cần 
suy tưởng sự trở thành nữ ià sự trở thành, chứ không phải như là 
sự trở thành “cư cdi-gi đó”, (Xem thêm: "Máy lời giới thiệu " 
của người dịch ở đâu sách: 11.2. i). 


b. tồn tại-hiện có [hay tồn tại-được quy định} “ 
§89 
Trong sự trớ thành, tồn tại — như là một với hư vô -, và hư 


vô ~ như là một với tồn kiêm „ đều chí là [các hạn từ hay các 
mômen] đang tiêu biến đi”; và, do sự mâu thuẫn của nó, sự 


DEN. , : : bị ý 
2 Dasein ¿ Being-there ¿ Being-Determinate (Wallace); (b) Verschwindende / 
vanishing (termes). 


322 Phản I: Học thuyết ve tôn tại. A. Chất ($886-98) 


trö thanh sup đỗ ở bên trong chính mình vào một sự thống 
nhất [hay nhất thế}; trong đó cả hai đều bị vượt bỏ; bằng 
cách ây, két quả của nó [của sự trở thành] là tồn tại-hiện có 
[hay tôn tại-được quy định]. 


Trong ví dụ đầu tiên này. ta cần ôn lại một lần đứt khoát 

về những gì đã trình bày ở §82 và phần Nhận xét của nó 
S194 rằng: điều duy nhất có the làm cơ sở cho một sự tién bes 

và phát triển trong việc nhận thức là phải năm vững) 

kết quả trong chân lý [hay trong sự thật] của chúng, 


- Thyệt nhiên không có ở dâu và cái gi mà trong đó sự mâu 
thuẫn. tức, các quy định đối lập nhau, lại không thể và 
không được vạch ra. | Sự trừu tượng hóa của giác tính là 
sự cô thủ một cách thô bạo?” vào Mör tính quy định, là 
một sự cố chấp nhằm làm lu mờ và xóa bỏ ý thức về một 
[tính quy định] khác cũng được chứa đựng trong nó. - 
Nhưng, một khi sự mâu thuẫn được phơi bày và nhìn 
nhận trong bất kỳ một đối tượng hay khái niệm nào, thì 
kết luận thường được rút ra lại là: “Chính vì thế mà đối 
tượng này là be vô!™. | Thật thế, đó là trường hợp Zenon 
là người đầu tiên cho thấy sự vận động tự mâu thuẫn với 
chính nó, và vì thế, sự vận động là không tòn tại, cũng 
giống | như những Người xưa đã nhận ra răng việc sinh ra 
và mát đít! — tức hai loại của sự trở thành — là các quy 
định không đúng thật, bằng cách nói rằng. [chỉ có] cái 
Một, tức cái Tuyệt đối mới không sinh ra lẫn không mát 
di. Nhu thé, phép biên chúng này don thuần dùng lại ở 
phương diện phủ định của kết quả và trừu tượng hóa hay 
lược bỏ cái đồng thời cũng được mang lại một cách hiện 
thực: đó là, một kết quả nhát định, tức là cái không phải 
là một # vô thuần túy mà là một hư vô bao hàm (ôn tại, 
và cũng thế, là một rôn tai bao hàm hư vô ở trong chính 
mình. Vậy: 


(@) festhalten / to hold firmly; II das gewaltsame Festhalten / a clinging [...] by 
force; (© Entstehen und Vergehen / coming to be and passing away. 


Phản I: Hoc thuyết về tån tại. A. Chất ($$86-98) 323 
N Men re er RR ER ENT N ne ih en N 


1. Tòn tại-hiện có [hay tòn tạ-được quy định] là sự 
thống nhất hay nhất thể của tổn tại và hư vô, trong đó 
tính trực tiếp của các quy định này và, cùng với nó, 
sự mâu thuẫn của chúng, đã tiêu biến trong mỗi quan 
hệ của chúng, — một sự thống nhất hay nhất thể trong 
đó chúng chỉ còn là các mömen. 


2. Vi lẽ kết quả là sự mâu thuẫn đã được vượt bỏ, nên nó 
ở trong hình thức của sự thống nhất đơn giản với 
chính nó, hay bản thân nó còn là một rôn tai nhưng là 
một tổn tại với sự phủ định hay với tính quy định; nó 
là sự trở thành đã được thiết định trong hình thức của 
một trong các mômen của nó: hình thức của tồn tại. 


Giảng thêm: 


Ngay trong sự hình dung (bằng biểu tượng] của ta về sự “trở 
thành” đã hàm ngự rằng: khi có một sự trở thành, thì có cái gì 
đấy nảy sinh ra từ đó, và rằng: sự trở thành là một kết quả. 
Nhưng, ở đây lại phát sinh câu hỏi: tại sao sự trở thành không 
cứ mãi là sự trở thành đơn Hiuẩn mà lại có một kết quả? Câu trả 
5195 lời cho câu hỏi này đến từ những gì sự trở thành đã chỉ ra 
trước đây cho chúng ta. Đó là: sự trở thành chứa đựng bên 
trong nó tổn tại và hư vô, và theo kiểu là cả hai cái này hoàn 
toàn chuyển hóa vào trong nhau® và thủ tiêu lẫn nhau cũng 
như thủ tiêu chính bản thân chüng®. Như thế, sự trở thành tự 
cho thấy như là cái gì hoàn toàn không yên nghỉ, và không thể 
tự bảo tổn trong tính không yên nghỉ trừu tượng này, vì lẽ một 
khi tổn tại và hư vô tiêu biến ở trong sự trở thành - và chỉ 
chính điểu này mới là Khái niệm về nó ~ thì bản thân sự trở 
thành cũng là một cái đang tiêu biến đi, hầu như là một ngọn 
lửa tự lụi tàn ở trong chính mình bằng cách tiêu thụ hết chất 


Il diese beiden schlechthin ineinander umschlagen und sich einander gegenseitig 
aufheben / They simply overturn into € one another and reciprocally sublate one 
another as well as themselves / Wallace: `. reciprocally cancelling each other”. 


324 


Phân I: Học thuyết về tån tai. A. Chất (8386-98) 


liệu của mình. Nhưng, kết quả của tiến trình này không phải là 
hư vô trông rồng, mà 1a tổn tại dëng nhất với sự phú định; tổn 
tại ấy được ta gọi là tổn tai-hien co hay tổn tại-được quy định 
(Dasein), và, như ý nghĩa của nó thoạt đầu cho thấy: đó là cái gì 
đã trở thành. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: §89 


Cần phân biệt giữa “tiêu bien” (Verschwinden / Vanishing) với 

“sinh ra và mắt di” (Enistehen-Vergehen / coming to be-passing 
away). Trong sự ở thành, tồn tại là một với hư vô và hư vô là 
một với tồn tại. Cà hai được thiết định như là “tiêu biến” và chi 
có thể là "tiêu bien”. Chúng mất vẻ ngoài của sự độc lập tự chủ 
như mới thoạt nhìn. Chính trong sự tiêu biến ấy, chúng lại là sự ra 
đời và mắt di ở bên trong sự trò thành: sự chuyển sang nhau giữa 
tồn tại và hư vô là hai hướng déi lập. thâm nhập vào nhau. triệt 
tiểu nhau vå "hợp lưu” tại một diem trưng gian cân bằng. đỏ là 

"ein tại-hiện có” (Dasein ¿ Being-there). Ta có thê hình dung bến 
bước lập luận của Hegel: 


a) Sự trở thành thuần túy (sinh ra và mát di) chỉ là sự chuyển từ 
tồn tại án tin: sang hư vô thuần túy (mát di) và từ hư vô 
thuần túy sang tồn tại thuần túy (sinh ra). 


b} Trong sự trở thành này, tồn tại thuần túy và hư vô thuần túy 
được thiết định như là tiêu biến, nghĩa là như các cái trừu 
tượng không tự tồn. Đó là kết quả 2 nhất của sự trò thành. 


c} Qua vận động song đôi của sự sinh ra và mất đi, sự trở thành 
thiết định hư vô thuần túy và tổn tại thuần túy như là cái gì 
không tòn tại: nó vượt bỏ hay thai hỏi chúng. Nhưng, Sự trò 
thành vốn chỉ là sự chuyên sang nhau của hai cái, nên khi 
thiết định sự tiêu biến của chúng, nó tự mâu thuẫn với chính 
mình và "sup để" (zusammenfallen) cùng với hai mômen cấu 
thành của nó là sự sinh ra và mắt đi. 


(a) 


geworden zu sein / what has become. 


Phản I: Học thuyết ve tôn tại. A. Chất ($$86-98) 325 


d) Vậy dâu là kết qưả của sự sụp dé này? Không thể là tồn tại 
lẫn hư vô được (vì cả hai cái trừu tượng này đã bị vượt bỏ) 
mà chỉ có thẻ là sự thống nhất của cả hai, song không phải! là 
sự thống nhất động (của việc tön tại và hư vô chuyén sang 
nhan) mà là sự thống nhất sah, năm giữa cái này và cái Kia. 
được tạo nên bởi sự hợp lưu hay hội tụ đã hoàn tát, hi đồng 
đặc của cải này ở trong cái kia. Đó là sự thông nhất, nơi đó - 
tôn tại trộn lẫn với hư vô. nghĩa là nó bị fee động bởi hư vô, 
bởi sự phủ định. và. do đó. là bt quy định nhất định. Mọi sự 
khăng. định đều là một sự bị hạn chế và là một sự phủ định. 
Vậy. tòn tại bị hư vô tác động (tồn tại với một sự quy định) là 
kết qua đúng thật của sự trở thành khi nó / vớ cham (nghĩa 
thứ nhật của ` 'Zusammenfallen"), rồi hai mömen cấu thành lại 
hội tụ (nghĩa thứ hai của từ ấy) trong sự thống nhất ven tĩnh 
của tòn tại được quy định. Kết qua ày của sự trở thành là sự 
trở thành da tro (hành. là tồn tại được quy định hay như 
Hegel gọi, là Dasein (ein tại-hiện có). Ta chú ý cách dùng 
chữ "Dasein" của Hegel ở đây: nó là tỒn tại với một sự quy 
định hay tòn tại nhất định. Nó chua phái là "hiện hữu” 
(Existenz). một phạm trù của phần học thuyết về Bản chất: 
§123). cảng không phải là Dasein ["con người phố sinh” | theo 
nghĩa của Heidegger. Trong “Dasein™, nhắn mạnh đến chữ 

"Da" là cái gì xác định như là vận động của sự SC thành, 
trong khi trong “Existenz”, nhân mạnh đến chữ ` “la môt 
vận động của việc dät cơ sở (Grund / ground), N ex” nói 
lên nguon góc của sự quy định thì “da” chỉ nói lên sự han 
định rực ticp. Nói cách khác. chữ ` “ex” trong Existenz (sự 
hiện hữu) diễn đạt sự trung giới từ mối quan hệ vè nguồn gốc 
(giống như chữ "Ob" trong ` “Objekt” nói lên sự trung giới của 
khái niệm tự thiết định däi lập lại với chính mình) còn chữ 

“da” ở đây chi đơn thuần biểu thị một sự hạn định (tồn tại 
được quy định) mà thôi. 


- Tổn tại ở trong ` tồn tại-hiện có" ` không còn là tòn tại trừu tượng 
của lúc bắt đầu nữa mà là sự quy định của cái toàn bộ cụ thẻ do 
tồn tại-hiện có tạo ra, trong chừng mực cái toàn bộ này thoat đầu 
có mặt trong hình thức đơn phuong của tổn tại hay của sự trực 
tiếp, 


326 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chất (8386-98) 


890 


a) Tôn tại-hiện có là tồn tại với một tính quy định; tính quy 


định này [được mang bại] như là tính quy định trực tiếp hay 
tính quy định tồn tại đơn thuần): đấy là Chất), Như là cái 
gì phản tư vào trong chính mình ở trong tính quy định này 
của nó, tồn tại-hiện-có là cái-gì-có-đó ), L [hay] là cái-gì-đó 7), 
- Các phạm trù tự phát triễn liên quan đến tồn tại-hiện-có 
chỉ được nêu một cách đại cương sau đây. 


Giảng thêm: 


1a} 


there; 


- Nói khái quát, Chất là tính quy định trực tiếp, döng nhất với 


tổn tại, phân biệt với Lượng (sẽ được xem xét tiếp sau đây) [599 
và tiếp]. | Tất nhiên, Lượng cũng là [một] tính quy định của 
tổn tại, nhưng là tính quy định không còn đồng nhất trực tiếp 
với tổn tại nữa mà là tính quy định düng dưng và ngoại tại đối 
với tổn tại. 


Cái gì đó sở di là nó là nhờ vào Chất của nó; và nếu nó mất 
Chất của nó đi, nó ngưng không còn là cái nó đang là. Thêm 
nữa, Chất, về cơ bản, chỉ là một phạm trù của cái hữu hạn, và 
vì lý do đó, vị trí đích thực của nó [Chất] là chỉ ở trong giới tự 
nhiên chứ không phải trong thế giới tinh thân. Chẳng hạn, 
SCH cái gọi là chất liệu đơn giản như “oxygen”, “nitrogen” 

.. phải được xem như là các Chất đang hiện hữu ở trong tự 
EE 


Ngược lại, trong lĩnh vực tỉnh thần, Chất chỉ xuất hiện theo 
kiểu thứ yếu, chứ khöng phải như thể qua đó một hình thái 
nhất định nào đó của tỉnh thân có thể được tát cạn. Chẳng hạn, 


seiende Bestimmheit / [simply] ist; tb) Qualität / quality; (9 Daseiendes / which is 
WÉI Etwas / something. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chất (8886-98) 327 
SE EE 


5196 


nếu ta xem xét “Tinh thần chủ quan” - tạo nên đối tượng 
nghiên cứu của môn Tâm lý học -, chắc hẳn ta có thể nói rằng 
ý nghĩa lôgíc của những gì người ta gọi là “tính cách” là ý nghĩa 
của Chất. | Nhưng, điểu này không được hiểu như thể “tính 
cách” là một tính quy định thâm nhập vào linh hổn và đồng 
nhất một cách trực tiếp với linh hổn giống như trường hợp của 
giới tự nhiên với những “chất liệu” đơn giản nói trên. Tuy 
nhiên, Chất cũng thê hiện một cách rõ rệt hơn, kể cả trong tỉnh 
thân, khi tỉnh thần ở trong một trạng thái bệnh hoạn, mất tự 
do. Đó chính là trường hợp của trạng thái đam mê và nhất là 
khi sự đam mê tăng lên thành sự điên rổ, mê muội. Quả thật, 
ta có thể nói về một người mê muội rằng ý thức của người ấy 
đã hoàn toàn bị sự hờn ghen, sợ hãi xâm chiếm hoàn toàn 
v.v...; rằng ý thức của người ấy bị quy định theo kiểu của 
Chất. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §90 


Sự phát triển của "/ön tai-hien có” tác động lên ba phương diện: 
a) lên cäi-gi-dö (Etwas / something); b) lên ranh giới và tính hữu 
hạn (“tồn tai-tw-minh” §92) và €) lên tính vô han (“tồn tại-cho- 
mình" §96). Tiểu đoạn 90 xét diem a. 


Tên tại-hiện có là tön tại được quy định. Tính quy định này (cũng 
là cái không-tồn tại hay cái phủ định, hư vô: “mọi cái khẳng định 
là phủ định”) ở bên trong tôn tại chứ không gắn với tồn tại như 
trong hư vô trừu tượng hay đồng nhất với tồn tại như trong sự trở 
thành. Tính quy định này chính là C "hát, và ở trong mối quan hệ 
thống nhất trực tiếp với tôn tại và chưa có sự di biệt hóa nào giữa 
cá hai cả. Tòn tại-hiện có có một Chất, nghĩa là nó phản tư vvo 
trong chính tính quy định này như vào trong chính mình; vì thế 
nó được xem như cái mang Chất, thống nhất với Chất, dù tính 
quy định này là có tính phủ định (han định nó). Được thiết định 
trong sự thông nhất phu định với chính mình. tồn tại-hiện có 
không còn là tính phổ biến trừu tượng của tồn tại-hiện có 
(Dasein) nữa, mà là cdi-gìi-có đó (Daseiendes / what is there), là 
cái-gì-đó (Etwas / something) một cách cụ thể. Cần chú ý: tồn tại- 


328 Phân I: Học thuyết về đồn tại. A. Chất t\\86-98) 


hiện có là sự khăng định cụ thẻ. thống nhất với chính mình nhờ 
sie phủ định đã được phu định (như thuật ngữ đặc trưng nói trên 
của Hegel: "sự thong nhất phu định với chính mình"). Như thể, 
tồn tại-hiện có không còn là tồn tại-được quy định nói chung, mà 
là cái-gì-đó nhất định (như là sự phủ định của phủ định), nhưng 
cái-gì đó (Etwas) vẫn chưa phải là sự våt (Ding / Thing) đặc thù 
theo nghĩa đen (chỉ xuất hiện ở $124). Cũng the, chữ “phan ne” 
vón là pham trù cüa bån chất chứ không phải của tön tại. nhưng 
vẫn xuất hiện ở đây: có nghĩa: sự phản tư điện dien trong tòn tại 
nhưng chưa được thiết định như da sự phản tur. Cdi-gi đó tiền 
hành một sự phản tư-vào trong-chinh mình. nhưng nó không sói 
lén điều dö! 


891 


Mà: tư cách là tính quy định tồn tại đơn thuân, Chất là thực 

af”, dói lập lại với sự phú định vốn cũng được chứa đựng 
tung Chất nhưng được phân biệt với nó. Sự phủ định, 
không còn là hư vô trừu tượng mà như là môt tồn tại-hiện 
có và cđi-gì-đó, nó [sự phủ định] chi là hình thức của cái-gì- 
đó: như là zôn tgi-khác™. Vì lẽ tồn tại-khác này |cũng| là sự 
quy định riêng của Chất — dù thoat đầu còn phân biệt với 
nó —, „nen Chất là (ôn tại-cho-cái-khác!° —¬ một chiều rộng 
của tồn tại-hiện có“ Ze của cái-gì-đó. Tôn tại của Chất, xét 
như bán thân nó, đối tập lại với mối quan hệ với cái khác 
này, là tần tại-tự-mìni!t9 


Giảng thêm: 


Cơ sở của mọi tính quy định là sự phủ định (vanis determinatio 
est negativo, như Spinoza nói). [Lỗi] tư kiến vö-tu tưởng"? xem 


œ Realität / reality; IN Anderssein / otherness; | 9 Sein- E / being-for- 
another: (4) eine Breite des Daseins / an expanse of being-there; I Ansichsein / 
being-in-itself; (P gas gedankenlose Meinen / unthinking opinion. 


Phản TE Hoc thuyết về tån tại. AC "hết (\\3%6-08) 329 


5197 


xét những, sự vật nhất định một cách đơn thuần “khăng 
định” và bám chặt chúng trong hình thức của tổn tại, Tuy 
nhiên, tổn tại đơn thuần không phải là chỗ tận cùng của sự 
việc, vì, như ta đã thấy, nó là cái hoàn toàn trống rỗng và döng 
thời, không có chô tựa. Vå lại, ở trong sự lẫn lộn đã nêu ở đây 
giữa tổn tại-hiện có như là tổn tai-nhät định với tổn tại trừu 
tượng có chỗ đúng đắn, đó là: trong tổn tại-hiện có quả thật đã 
có bao hàm mômen của sự phú định, nhưng hấu như còn bị 
che phủ, và mômen này chỉ xuất hiện một cách tự do và đạt tới 
chỗ đứng thích đáng của nó ở trong tổn tại-cho-nnình [8896, 97]. 


Bây giờ, nếu ta tiếp tục xem xét tổn tại-hiện có như là tính quy 
định đơn thuần tổn tại, ta có điểu giống hệt với những gì ta 
thường hiểu là “Hire tại”, Chăng han ta nói về [tính] thục tại 
của một kế hoạch hay của một ý đổ, và ta hiểu rằng đấy là 
những sự vật không còn đơn thuẩn là cái gì ở bên trong [nội 
tâm] và có tính chủ quan nữa, mà đã xuất đầu lộ điện vào 
trong tổn tại-hiện có, Cũng trong cùng ý nghĩa đó, cơ thể có 
thể được gọi là thực tại của linh hổn; luật lệ này hay luật lệ kia 
có thể gọi là thực tại của tự do, hay, hoàn toàn phổ quát, thể 
giới là thực tại của Khái niệm thần linh. Nhưng, ngoài ra, ta 
cũng thường nói về “thực tại” trong một nghĩa khác, hiểu nó 
như cải gì hành xử tương ứng với quy định bản chất hay với 
Khái niệm của nó. Chẳng han, ai đó có thể nói: “Đó qua là một 
việc làm thực sự”, hay: “đó là một con người thực su”. Ở đây 
ta không nói về tổn tại-hiện có trực tiếp, ngoại tại, mà về sự 
trùng hợp giữa một cái đang-có-đó!® với Khái niệm của nó. 
Hiểu như thế thì “thực tại” không khác gì với tính ý thể"? mà ta 
sẻ chi làm quen khi bàn về tẩn tại-cho-mình ở phân tiếp theo 
[S§96, 97]. 


lal positiv / positive; ® Realität / reality: | 


c) td) 


ein Daseinendes / what is there: 


Idealität 7 ideality. 


330 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. A. Chất ($$86-98) 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 891 


Chất chứa đựng sự phù định. Nhưng. trong chừng mực Chất được 
năm lấy như là tồn tại, thì sự phủ định mà nó chứa đựng là khác 
biệt với nó. Do đó, Chất — với tư cách là tính quy định của tồn tại- 
đang có, - vừa chứa đựng. vừa đối lập với sự phủ định - là thire 
tại (Realität). 


“Một tån tai-dang có”: sự phủ định bây giờ không còn là hư vô 
trừu tượng của $87 mà là hư vô ở ben trong Chất, như là mömen 
của tồn tại-đang có, nên có xu hướng là một cái tồn tại-đang có, 
möt cái-gì dó. Nó chưa phải là môt cái khác mà chỉ là một mômen 
của tòn tại-đang có. hay nói cách khác. chỉ mới là "một hình 
thức `. Phạm trù "hình thức ” sẽ chỉ được bàn sau này (ở $128 và 
tiếp). nên ở đây nói lên sự không tự tòn và tính tương quan của 
cäi-gi đó với tồn tại-khác. “Tòn tại- khác” chưa phải là một cái-gì- 
đó khác ở bên ngoài cái-gì-đó (như ở tiểu đoạn tiếp theo), trái lại, 
sự phủ định là “nội tại” trong cái-gì-đó. 


"Sự quy định riêng” (spezifische Bestimmung / specific 
determination): hiểu như là "số phận”, "định mệnh”, theo nghĩa: 
"tồn tại-khác” không xa lạ với Chất mà thuộc về bản thân Chất. 
Chữ “thoat đầu” có nghĩa: Chất còn phân biệt với tồn tại-khác, 
nhưng sau đó (392), tương ứng với “vận mệnh” của nó. Chất sẽ 
hoàn toàn nội tại hóa tön tại-khác của nó dưới hình thức minh 
nhiên của ranh giới và giới hạn (“tòn tại-tự mình” §92), 


§92 


Tôn fại-tự mình, néu là tồn tại bị phân biệt hắn với tính quy 
định, ắt chỉ là sự trừu tượng trồng rỗng của tồn tại. Trong 
tồn tại- hiện có, tính quy định là môt với tồn tại, nhưng tính 
quy định ấy đồng thời cũng được thiết định như là sự phủ 
định, |nghia là như] ranh giới, giới hạn). Vì thế, tồn tại- 


bu Grenze, Schranke / limit, restriction. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chất ($$86-98) 337 


khác không phải là một cái dửng dưng ở bên ngoài nó, mà 
là mômen của chính nó. Nhờ vào Chất của mình mà cải-gì- 
đó, thứ nhất, mới là b#u hạn và, thứ ‚hai, là có thể biến đối, 
khiến cho tính hữu hạn và tính có thể biến döi thuộc về tồn 
tại của nó. 


Giảng thêm: 


Trong tổn tại-hiện có, sự phủ định vẫn còn dëng nhất một cách 
trực tiếp với tổn tại, và sự phủ định này là cái được ta gọi là 
ranh giới (Grenze). Cái-gì-đó chi là nó ở trong ranh giới của nó 
và nhờ vào ranh giới của nó. Vì thể, ta không được phép xem 
ranh giới như cái gì đơn thuần ngoại tại đối với tổn tai-dang 
có, trái lại, ranh giới thâm nhập xuyên suốt toàn bộ tổn tại-hiện 
có. Quan niệm về ranh giới như là một quy định đơn thuän 
ngoại tại của tổn tại-hiện có có nguyên nhân ở trong việc lẫn 
lộn giữa ranh giới về Lượng và ranh giới về Chất. Ở đây, trước 
hết ta hãy nói về ranh giới về Chất [ranh giới về Lượng sẽ bàn 
sau, ở mục Lượng, §99 và tiếp]. Chẳng hạn ta xem xét một khu 
đất có diện tích ba sào, thì đó là ranh giới về Lượng của nó. 
Nhưng nếu tiếp tục xét cũng khu đất ấy như là một cảnh đồng 
chứ không phải khu rừng hay hổ ao, thì đó là ranh giới về 
Chất của nó. 


- Con người, trong chừng mực muốn tổn tại hiện thực, phải tôn 
tại-hiện có, và, để làm như thế, ta phải tự đặt ranh giới cho 
mình. Ai ghê tòm cái hữu hạn, người ấy chäng hê đi đến được 
hiện thực nào cả mà trái lại, cứ ở mãi trong cái trừu tượng và 
mòn mỏi dän. 


- Bây giờ, nếu xem xét kỹ hơn những gì mà một ranh giới bao 
hàm, ta sẽ thấy rằng nó chứa đựng một mâu thuẫn ở bên trong 
nó và tự chứng tỏ là có tính biện chứng. Ranh giới, một mặt, 
tạo nên thực tại của tổn tại-hiện có, và mặt khác, nó là sự phủ 
định của tổn tại ấy. Nhưng, ranh giới, như là sự phủ định của 
cải-gì-đó, không phải là một hư vô trừu tượng nói chung, mà 


332 


(a 


S198 


Phen I: Học thuyết về ồn tai. A. Chat 8886-98) 


là một hư vô đang đơn thuần tổn oi hay là cái mà ta gọi la 
một “cái khác”. Nơi cái-gì-đó, ta lập tức dung đầu cái khác, và ta 
biết rằng không chỉ có cái-gì-đó mà cũng còn có cái khác nữa. 
Song, cái khác cũng không phải là một cái mà ta chỉ tìm thây 
như thể cái-gì-đó cũng có thể được suy tưởng mà không cần có 
nö, trái lại, cái-gì đó, về mặt tứ-mình, là cái khác của chính 
mình, và ranh giới của cái-gì-đó trò nên khách quan với nó ở 
trong cái khác. Nếu ta hòi về sự phân biệt giữa cái-pì-đó với cái 
khác, thì ta thấy cả hai là một thứ; và sự đồng nhất ây được 
diễn đạt trong tiếng Latinh bằng cách gọi cả hai là “aliud-alind” 
[“cái này-cái khäc”]. Cái khác đối diện với cái-gì đó thì bản 
thân cũng là một cái-pì-đó, vì thế ta nói: cái gi khác; mặt khác, 
cũng thế, cái-gì-đó thứ nhất - đối dien với cái khác cũng được 
xác định như là cải-gì-đó-bản thân cũng là một cái khác. Khi ta 
nói: cái gì khác, thì thoat tiên ta hình dung rằng cäi-gi đó, xét 
riêng nó, chỉ là cái-gì-đó; và sự quy định rằng nó là một cải 
khác chỉ đến với nó thông qua một sự xem xét đơn thuần từ 
bên ngoài. Chăng hạn, ta cho rằng mặt trăng, là cái gì khác với 
mặt trời, có thể vẫn tổn tại dù mặt trời không tổn tại. Nhưng, 
trong thực tế, mặt trăng (như là cái-gì-đó) có cái khác của nó 
nơi chính mình, và cái khác này tạo ra tính hữu hạn của nó. 


Platon nói: “Thường để đã tạo nên thế giới tir bản tinh He nhiên của 
cái Một va cái khác (Hy Lạp: tou heterom); Người tập hợp chúng lại 
và từ đó tạo dựng nên một cal Thir ba có bản tính tự nhiên của cải 
Möt va cái khác” (Đối thoại Timaios]. Điều này nói lên bản tính 
chung của cái hữu hạn là cäi-gi đó không đứng đối lập một 
cách dừng dung với cải khác mà về mặt tự-mình là cái khác 
của chính mình và do đó, tự bien đổi. Sự biến đổi phơi bày sự 
mâu thuần nội tại mà tổn tại-đang có vốn bị cột chặt ngay từ 
đầu và chính sự mâu thuẫn ấy đẩy tổn tại-đang có ra khỏi 
chính mình. Đối với sự hình dung [bằng biểu tượng], tổn tại- 
đang có thoạt đẩu xuất hiện ra có vẻ như mang tính khăng 


seiendes Nichts / a nothing that is. 


Phân E Học thuyết vê tồn tại. A. Chất (\\\6-9&) 333 


định đơn giản và đổng thời thường tổn yên tĩnh ở bên trong 
ranh giới của mình; nhưng ta cũng biết rằng: mọi cái hữu han 
(và tổn tại-hiện có là một cái như thể) đểu phục tùng sự biến 
đổi. Chi có điều, đối với sự hình dung, tính có thể biến đổi này 
tó ra như là một khả thể đơn thuần mà việc thực tại hóa nó 
không, đặt cơ sở ở trong chinh nó. Nhưng, thật ra, việc tự bien 
đổi nằm ngay trong Khái niệm của tổn tại-hiện có, và sự biến 
đổi chỉ là sự phơi bày"! những gì là Dr mình của tôn tại-đang 
có. Cái đang sống chết di, và sở đĩ như thế chỉ đơn giản là vì 
nó mang mầm của sự chết ngay trong chính mình. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 892 


Cái-gì-đó zòn rgi, nhưng chân lý thay sự thật] của nó là sự kết 
thúc của nó: nó là hữu hạn. Nó còn là kha biến nữa. Nó chỉ có sự 
tån tại ở trong ranh giới. giới hạn, nghĩa là trong cái khác, vì ranh 
giới, giới hạn là cải phủ định (cäi-khöng-tön tại) chung của cả hai. 
Qua đó, nó tự phân ly với chính mình. theo nghĩa nó di ra khỏi 
chính mình và thiết định cái khöng-tän tại như là sự tổn tại thiết 
cận nhất của nó. Do sự mâu thuẫn nội tại, nó ra khỏi chính mình. 
đi vào trong cái khác; cái khác này vừa là sự tồn tại và sự không- 
tồn tại của nó. Nó trở thành một cái khác: nó thay đổi. biến dịch, 
tức khá bien. Vì lẽ “tồn tại-khác” là mômen của chinh cái- 0ì-đó 
chứ không phải cái gì ngoại tại. đứng dưng, ta có thể kết luận 
rằng sự hữu hạn và sự khả biến của cái- -gì-đó là thuộc vè tồn tại 
của nó. Chính từ bản thân nó mà nó có chỗ kết thúc và trở thành 
một cải khác. 


§93 
Cái-gì-đó trở thành một cái khác, nhưng bán thân cái khác 


[cũng] là một cái-gì-đó, nên cải-gì-đó này cũng trở thành 
một cái khác, và cứ thể den vô han. 


@ Manifestation / manifestation. 


334 


S199 


Phân I: Học thuyết vẻ tôn tại. A. Chất ($$86-98) 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 893 


Cái-gi-đó trở thành một cái khác. Nhưng, cái khác này không 
phải là không có gi mà là một sự phủ định cụ thể. Bản thân cái 
khác cũng là một cui-gì-đó. nghĩa là cũng hữu hạn và khả bien; và 
cải này cũng lại trở thành một cái khác và cứ the đến vô hạn. Sự 
vö-han (phủ định của hữu han) xuất hiện đầu tiên ở đây dưới hình 
thức của trò chơi vô định của sự biến đổi cái-gì-đó thành một cái 
khác, và cái khác này vón bản thân cũng là cái-gì-đó khả bién.. 
Đó là tiến trình đến vỏ hạn của Chất. 


§94 


Tính vô han này là tính vô hạn (ôi hay tiêu cực [phú dinh], vì 
nó không gì khác hơn là sự phủ định cái hữu hạn, nhưng rồi 
cái hữu hạn này lại ra đời trở lại, do đó cũng không được 
vượt bỏ. | Hay nói cách khác, tính vô hạn này chi diễn tả đòi 
hỏi rằng cái hữu hạn cần phá?” được vượt bỏ. Tiền trình đi 
đến vô hạn này không đi ra khỏi việc phát biéu về sự mâu 
thuẫn mà cái hữu hạn chứa đựng, [nghĩa là] cái hiru han 
vừa là cái-gì-đó vừa là cái khác của nó, và [tién trình này] là 
sự tiếp diễn- miên viễn của sự thay đổi giữa các quy định 
này: cái này dẫn tới cái kia. 


Giảng thêm: 


Nếu ta để cho các mömen của tổn tại-hiện có, [tức] cái-gì-đó và 
cái khác, tách rời nhau ra, kết quả ta sẽ có là: cái-gì đấy trở 
thành một cái khác, và bản thân cái khác này là một cái-gì-đó, 
rổi cái-gì-đó, xét như cái-gì-đó lại cũng tự biến đổi như vậy, và 
cứ thế đến vô hạn. Sự phản tư [của giác tính] nhầm tưởng rằng 
đã đạt đến ở đây một cái gì rất cao xa, vâng, thậm chí một cái 


®) Sollen / ought to. 


Phần T: Hoc thuyết vè tôn tại. A. Chất ($$86-98) 335 


5200 


gì cao nhất. Thế nhưng, tiên trình tiến lên đến vô hạn này 
không phải là cái Vô:hạn đúng thật, [bởi] cái Vô han đúng thật 
dung ra là 6 chỗ: tôn tại ở-Hong-nhà-nơi-chính mình trong cúi khác 
của mình hay (nếu dien tả như một tiên trình) là di đến chính mình 
ở trong cái khác của mìinh®, Điều cực kỳ hệ trọng là phải nắm bắt 
Khái niệm về tính vô hạn đúng thật một cách thích đáng cho 
không dừng lại đơn thuần ở tính vô hạn tôi của tiến trình vô 
hạn. Khi ta nói về tinh vô hạn của không gian và thời gian, thì 
thoạt đầu chính tiến trình vô hạn là điểu ta thường dừng lại. 
Cho nên, ta nói chẳng hạn: “thời gian này”, “bây giờ”, và rôi ta 
cứ tiếp tục đi ra khỏi cái ranh giới này, về phía sau hay về phía 
trước. Cũng hệt như thế đối với không gian khi những nhà 
thiên văn học dây lòng hướng thượng tuôn ra vô số những lời 
thuyết giáo trống rỗng. 


Tất nhiên, ta thường cho rằng tư duy phải bó tay khi bắt đầu 
phải làm việc với tính vô hạn này. Vâng, điểu ấy là đúng và 
quả thật ta phải từ bỏ nỗ lực theo đuổi việc xem xét không 
ngừng nghỉ ây, song không phải vì tính cao cả mà vì tính 
nhàm chán của công việc này! Sở đĩ là nhàm chán trong việc 
theo đuổi công việc dëi theo tiến trình vô hạn này là vì ở đây 
cứ lặp di lặp lại mãi cùng một thứ. Một ranh giới được thiết 
định, rôi vượt ra khỏi ranh giới ây, rôi lại một ranh giới khác 
nữa, và cứ thế đến vô cùng. Tức là, ở đây, ta không có được 
điểu gì khác ngoài một sự luân phiên hời hợt, bao giờ cũng 
däm chân trong cái hữu hạn. Nếu ta nhâm tưởng rằng bằng 
cách cứ dän thân vào tính vô hạn ấy, ta tự giải thoát mình ra 
khỏi cái hữu hạn, thì, trong thực tế, chỉ là sự giải thoát của việc 
trốn chạy. Nhưng, kẻ trốn chạy vẫn chưa phải là tự do, vì, 


(9 Dieser Progreß ins Unendliche ist nun aber nicht das wahrhaft Unendliche, 
welches vielmehr darin besteht, in seinem Anderen bei sich selbst zu sein oder, als 
Prozeß ausgeprochen, in seinem Anderen zu sich selbst zu kommen / But this 
infinite progression is not the genuine Infinite, which consists rather in remaining at 
home with itself in its other, or (when it is expressed as a process) in coming to itself 
in its other. 


336 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. A. Chất (SIN6-98} 


trong việc trốn chạy, người ấy vẫn còn bị quy định bởi điểu 
làm người ấy phải trốn chay. Ta lại bảo tiếp rằng cái vô hạn là 
không thể nào đạt được, thì điểu ấy là hoàn toàn đúng, nhưng 
chỉ đúng là vì ta đã đặt vào trong đó sự quy định rằng cái vô 
hạn là cái phú định trừu tượng. Triết học không mất thi giờ với 
cái đơn thuän trống rỗng và ở phía bên kia thế giới như thế. 
Điểu mà triết học phải làm việc bao giờ cũng là một cái cụ thể 
và hoàn toàn hiện tiên. 


Người ta cũng thường đặt ra cho triết học nhiệm vụ phải trả 
lời câu hỏi: tại sao cái Vö-han lại quyết định đi ra khỏi chính 
mình? Câu hỏi này đặt nền táng trên tiển-giả định về một sự 
đối lập cứng nhắc giữa cái vô hạn và cái hữu hạn, vì thế, ta chỉ 
có thể trả lời rằng sự đối lập này là một cái không-đúng thật, 
và rằng cái Vô-hạn, trong thực tế, vĩnh cửu đi ra khỏi chính 
mình và cũng vĩnh cửu không đi ra khỏi chính mình. - Và lại, 
nếu ta nói rằng cái vö-han là “không-hữu han”® thì khí nói như 
thế, ta đã phát biểu được một cái gì đúng thật, bơi, đo bản thần 
cái hữu hạn là cái phú định thứ nhất, nên cái không-hữu hạn là 
sự phủ định của phủ định, [tức] sự phủ định đồng, nhất với 
chính mình, đo đó, đồng thời là sự khẳng định đúng thật. 


Tính vô hạn của sự phản tư [của giác tính] được bàn ở đây chỉ 
là nỗ lực để ta đạt tới tính Vô hạn đúng thật, còn nó chỉ là một 
vật trung gian bất hạnh mà thôi. Nói chung, đó cũng chính là 
quan điểm của triết học đã được thịnh hành trong thời gian 
gần đây ở nước Đức. Ò đây, cái hữu hạn chỉ cẩn phái" được 
vượt bỏ, và cái vô hạn cẩn phai không được đơn thuần là một 
cái phủ định mà cũng còn là một cái khẳng định. Trong, việc 
“cẩn phải” này luôn có mặt sự bất lực rằng điều gì đấy được 
thừa nhận là chính đáng nhưng chính điều đó lại không có khả 
năng làm cho mình có giá trị hiệu lực. Đối với lĩnh vực đạo 
đức [luân lý], triết học Kant và triết hoc Fichte däm chân tại 


(A) day Nichtendliche ! the nonfinite: t soll, das Sollen / ought to. the Ought. 


Phim I: Hoc thuyết vè ton tại. A Chất (\\56-08) 337 


5201 


chỗ ở quan niệm này về cái “cẩn phải” hay “phải là”. Sự tiệm 
cận miên viễn đối với quy luật [luân lý] của lý tinh là chỗ cực 
điểm mà người ta đạt được theo con đường này, và ngay ca sự 
bất tử của linh hổn cũng đã được đặt cơ sở trên định để ây. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: §94 


Sự vö han (ME tién trình đến vô hạn) là sự vô hạn oi hay tier 
cực. Vì sao? Vi sự vô hạn này không gi khác hơn là xự phi dinh 
cua cái hữu hạn. Nó chưa phải là "amb phu định nội tai” hay 

"tỉnh phú định tuyệt đổi". chưa phải là tính vô hạn tự kháng định 
trong sự đồng nhất cụ thể với chính mình theo nghĩa sự phủ định 
của phú định. Sự vô han ri chỉ nói lên việc “phai-là" (Sollen) 
của việc thủ tiêu cái hữu hạn. nghĩa là chi mới nói lên sự måu 
thun mà cái hữu hạn chứa đựng và thay chô thường xuyên chứ 
chưa gidi quyết nó. Sự giái quyết (như sẽ thấy ở §95) là ở chỗ: cái 
hừu hạn chỉ là một mômen của sự vô hạn đúng that: sự vô han 
này không kết hợp mà bao ham và phủ định cái hữu hạn từ bên 
trong. Cái khác đúng thật (trong đó cái-gì-đó hữu hạn tiêu vong 
vả tự-phủ định) mới là cái vô hạn đúng thật. 


895 


- Trong thực tế, “cái được mang lại” có nghĩa là: cái-gì-đó 


trở thành một cái khác, và cái khác trở thành một cái khác, 
nói chung. Trong quan hệ của nó với một cái khác, bản 
thân cái-gì-đó cũng đã là một cái khác đối với cái khác này, 
và, vì thể, do chỗ cái mà nó chuyển thành cũng hoàn toàn 
giống hệt với cái chuyến thành nó — cả hai không có quy 
định nào khác hơn là cùng một quy định: là một cái &hác 
{của nhau] — nên, trong việc chuyển thành cái khác, cái-gì- 
đó chỉ đi cùng với chính mình; và mối quan hệ này với 
chính mình trong việc chuyên hóa và trong cát khác chỉnh 
là đính Vö-han đúng thät. Hoặc, nếu xét một cách phủ định: 
cái được biến đổi là cdi khác; nó trỏ thành cái khác của cái 
khác. Bằng cách ấy, tồn tại được tái lập lại, nhưng, như là 


338 Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chất 1886-98) 


phủ dinh của phú định. | Tôn tại ấy bây giờ là đồn tại-cho- 
mình? 


Thuyết nhị nguyên ~ làm cho sự đối lập giữa cái hữu hạn 
và cái vô hạn trở nên không vượt qua được - không có 
được sự xem xét đơn giản răng, băng cách äy, bản thân 
cái vô han chỉ là một trong hai, [và] vì thé. bị biến thành 
một cái [chỉ có tính] đặc thù. ròi thêm vào đó. cái hữu 
hạn cũng trở thành một cái đặc thù khác. Một cái vô hạn 
như thế — chi là một cái đặc thù bên cạnh cái hữu hạn den 
nỗi có cái giới han, cái ranh giới của mình nơi cái hữu 
hạn — không phải là cái lē ra nó phải là. không phải cái 
Vô-hạn mà chỉ là hữu han. 


- Trong mỗi quan hệ này. nơi cái hữu han bị đặt ở đây. còn 
cái vô hạn ở kia, cái thì ở trong thé giới, cái lại ở trong 
the giói khác. thì cái hữu hạn cùng cái vô hạn đều được 
gán cho cùng môi phẩm giả của sự tự tôn và tính độc lập- 
tự chi ngàng nhau, tồn tại của cải hữu hạn được biến 
thành một tồn tại tuyệt đối; nói khác đi, nó đứng vững 
trên đôi chân của nó ở trong, thuyết duy tâm này. Giả sử 
nó đụng đầu với cái vô hạn. ắt nó sẽ bị hư vô hóa, nhưng 
nó lại được giả định là không thể bị cái vô hạn đụng chạm 
tới. nghĩa là. được giả định có một hồ thăm. một sự ngăn 
cách không thẻ vượt qua được giữa hai cái: cái vô hạn 
hoàn toàn ở mãi phía đằng kia, còn cái hữu hạn g mãi 
phía đẳng này. Nếu sự khăng quyết vè sự thường tòn 
cứng nhắc của cái hữu hạn đôi với cái vô hạn tỏ ra bất 
chấp mọi thứ siêu hình học. thì nó lại hoàn toàn đứng 
vững chỉ trên miếng đất của thứ siêu hình học tầm thường 
nhất của giác tính. Ở đây diễn ra đúng hệt như tiễn trình 
vô hạn dä muốn nói: khi thì thú nhận rằng cái hữu hạn 
không tôn tại tự-mình-và-cho-mình, rằng không được gắn 
cho nó hiện thực độc lập-tự chủ và sự tôn tại ruyer đối, 


Il das Fürsichsein / the being-for-itself, 0 das Unendliche wird zu einem nur 
Besonderen gemacht, wozu das Endliche das andere Besondere ist / ıhe Infinite is 
reduced to one particular, in addition to which the finite is the other one. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chät ($$86-98, 339 


S202 


rằng nó chỉ là một cái phù du, nhất thời. nhưng đăng khác 
lại lập tức quên mất điều ấy, và cái hữu hạn được hình 
dung như là đơn thuần đối diện với cái vô hạn. tách rời 
triệt de với nó và như là độc lập tự chủ. thường tôn đề tự 
cứu khỏi việc bị hư vô hóa. Mặc dù tư duy nhằm tưởng 
rằng bằng cách ä áy đã tự nâng mình lên cái Vô-hạn. nó chỉ 
đạt được điều ngược lại: nó đi tới một cái vô hạn vốn chỉ 
là một cái hữu hạn, và cái hữu hạn mà nó đã bỏ lại sau 
lưng mình lại chính là cái được nó luôn bám giữ và biến 
thành một cái tuyệt đối. 


Sau sự xem xét trên đây về tính vô hiệu của sự đối lập do 
giác tính tạo ra giữa cái hữu hạn và cái vô hạn (rất hữu 
ích khi so sánh với đối thoại Philebus của Platon). người 
ta de rơi trở lại với cách nói rằng cái hữu hạn và cái vô 
han, vì thế. là Mar, rằng. cái Đúng thật hay tính Vô-hạn 
đúng thật là sự thông nhất giữa cái vô hạn và cái hữu hạn. 
| Tuy cách nói này cũng có chỗ đúng. nhưng nó đồng thời 
cũng lệch lạc và sai lầm g giống như ta đã nói trước đây về 

sự (hông nhát giữa tồn tại và hư vô. Thêm nữa, nó cũng 
dẫn tới sự phản bác đúng. đăn về việc cái Vô hạn đã bị 
bien thành hữu hạn, tức về một cái vô hạn-hữu han [hay 
cái vô han bị hữu hạn hóa]. Bởi vì trong cách nói trên 
[*cái Vô hạn là sr thống nhất của cái hữu hạn và cái vô 
ba", cái hữu han tỏ ra bị để nguyên như nö trước đó. 
chứ không diễn đạt minh nhiên như là đã được vượt bo. — 
Hoặc. nêu giả sử ta suy nghĩ rằng cái hữu hạn, khi được 
thiết định như là mới với cái vô hạn, át nó cũng không the 
cứ giữ y nguyên như lúc còn ở bên ngoài sự thống nhất 
này mà it ra cũng chịu tôn thất chút gì nơi sự quy định 
của nó (giống như khi chất alkali kết hợp với axít sẽ mất 
di một số thuộc tính). thì điều này åt cũng xảy Ta đối với 
cái vô hạn. vì. với tư cách là cái phú định, vè phía nó. 
cũng bị cái khác [cái hữu hạn] làm cho thui chột đi. Thực 
ra. điều ấy quả đã xảy ra déi với cái vô hạn trừu tượng, 
phiến điện của giác tính. Trong khi đỏ. cái Vô hạn đúng 
thật không hành xử đơn thuần như chất axít phiến diện 
kia, trái lại. tự bảo tồn chính mình: sự phù định của phủ 
định không phải là một sự “trung lập hóa”; không. cái Vô 


340 


Phân I: Học thuyết về tốn tại. A. Chất (8886-98) 


S203 


hạn là cái khăng định và chỉ có cái hữu hạn là cái bị thủ 
tiêu. vượt bỏ. 

Trong tôn tai-cho-minh. quy định về tính ý thết? đã vào 
cuộc. Tôn tại-hiện có (Dasei). thoạt đầu chi được năm 
lấy dựa theo tồn tại hay sự khăng định của nó, còn [tinh] 
thực tại (xem $91), do đó. tính hữu hạn thoat đầu cũng ở 
trong sự quy định của thực tại. Nhưng. chân lý {hay sự 
thật] của cái hữu hạn thực ra là đính ý thé của nó. Cũng 
thế, bản thân cái vô han của giác tính — được đặt bên cạnh 
cái hữu hạn — cũng chỉ là một trong hai cát hữu hạn. là 
một cái không đúng thật. một cái có tính ý the. Tính ý thể 
này của cái hữu hạn là nguyên tắc chính yếu của triết học. 
và vì thé, bắt kỳ nên triết học đúng thật nào cũng là thuyết 
duy tâm, Tất cả vẫn đề chi là ở chỗ không nhận lầm cái 
Vô hạn thành cái gi lập tức bị quy giảm trong sự quy định 
của nó thành cái gì đặc thù và hữu hạn. — Đó là lý do tại 
sao ta đã lưu ý về sự phân biệt này một cách khá dài dòng 
ở đây: Khải niệm cơ bản của triết học, cái Vô hạn đúng 
thật. phụ thuộc vào điều ấy. Sự phân biệt này được xác 
lập băng những suy nghĩ chứa đựng trong tiêu đoạn này, 
Chúng có thể có vẻ không quan trọng, bởi chúng quá đơn 
giàn. nhưng đồng thời không thể phản bác được. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 895 


Sự vô han đúng thật không phải ở bên ngoài cái hữu han mà là 
hån thân việc làm cho cái hữu hạn trở thành hữu hạn, nghĩa là. kết 
thúc và thai hôi nó (trong §386. tập Ill của Bách Khoa thứ, Hegel 
còn mở rộng ý nghĩa này cho “Tinh thân ” nói chung: “Tink thân. 
Khái niệm và cái Vĩnh cửu-z# mình chính là thực hiện trọn ven 
việc hư vô hóa cái hư vô. hư ảo hóa cái hư ảo này ở trong chính 
mình” / “Der Geist aber. der Begriff und das an sich Ewige ist es 
selbst. dieses Vernichtigen des Nichtigen, das Vereiteln des Eiteln 
in sich selbst zu vollbringen”. Trong [Dar] Khoa học Lögic H. 62. 


` : : „th f ; 
Il Wein ideality: | Idealismus ` Idealism. 


Phan L Học thuyét về tôn tai. A. Chất (S$86-98) 341 
De nr a NA T en o 


Hegel cön viet mạnh mẽ hơn nữa: “Sự khöng-tön tại của cái hữu 
hạn là sự đồ» tai của cái Tuyệt đối"). 


Ta khái quát lại ba bước của tòn tại trên con đường tái lập lại 
chính mình như là tién trình phù định của phủ định (hay phủ định 
tuyệt đối): 


a) Tòn tai- hiện có (Dasein / being-there) là sự phù định đầu tiên 
hay trực tiếp đối với tồn tại thuần túy (không được quy định) 
lúc bắt đầu. 


bi "Cái-gì đó” (Etwas / Something) là sự phủ định của phủ định 
trong môi trường của sự và han tổi: ở trong mối quan hệ và 
chỉ ở trong mỗi quan hệ với cái khác. 


c) Tòn tại được tái lập: trong cái vô hạn đứng (hát, sự kết hop 
không hoàn hảo nói trên với sự phủ định đã được vượt bỏ. Sự 
đồng nhät- -khẳng định của tòn tại quan hệ với sự phủ định như 
quan hệ với chính mình. Nó không còn là quan hệ với cái 
khác nào đó ở bên ngoài nó, mà là sự phủ định tuyệt đối, tức 
chỉ quan hệ với chính mình ở trong cái khác của mình vốn là 
bản thân mình. Vì thế, tính quy định về Chất mắt đi tính quan 
hệ ngoại tại với cái khác mä chỉ còn là mômen vô hạn và tự 
mãn tự túc của sự phủ định cña phủ định: từ nay, ta không 
còn làm việc với tính quy định đơn giản có tính quan hệ của 
tồn tại-hiện có nữa, mà với tồn tại-được quy định tuyệt đối, 
tức với sự f-guy định của tôn tại-cho-mình, dinh cao và sự 
hoàn tất của toàn bộ lĩnh vực tổn tại về Chất. 


~ "tính ÿ Ihe" (Idealität / ideality): phạm trù mới này cần được hiểu 
trong sự tương ứng chặt chẽ với phạm trù (tinh) thực tại (Realität 
/ reality) ở 891. Ö $91, tön tại-hiện có (Dasein) được hiểu một 
cách phiền diện dựa theo sự tồn tai hay sự khäng định của nó. Vì 
thể, nó có shire tai. Cả cái hữu hạn (cũng thuộc phạm vi tön tai- 
hiện có) cũng có tính quy định của thực tại. Nhưng rồi qua các 
bước phát triển của tòn tại-hiện có, nó bộc lộ bản tính phủ định 
của tòn tại-hiện có hữu hạn. Tòn tại này cho thấy chỉ là một 
mômen của thực tại đúng thật duy nhất, đó là của cái vô hạn đúng 
thật hay của tồn tại-cho-mình. Chính đó là tính ý thê: ý thể (ideel) ` 
là cái gì chỉ là mömen bị thù tiêu, vượt bỏ của một thực tại cao 
hơn (chữ “ideel” đồng nghĩa với “aufgehoben” / sublated: bị thải 


3⁄2 


Phân E Học thuyết về tån tại. A. Chất (\®S6-04) 


hồi, vượt bỏ). Ở đây, cái hữu hạn chỉ là một mômen của tồn tại- 
cho-minh vô hạn (trong Khoa học Lögic, Hegel còn gọi là "tôn 
tại-cho-cái “Một” / Sein-für Eines 1, 149-153 và ta sẽ bàn ở §239). 
Nói cách khác, chân lý của cái hữu hạn không phải là (tính) thực 
tại mà là tính ý thể của nó. Cái vô hạn tôi của giác tính (đặt bên 
cạnh cái hữu hạn) thì bản thân cũng là hữu hạn và không có thực 
tạt đúng thật; nó là một cái vô hạn không đúng thật. một cái vô 
hạn ý the, nghĩa là một mömen bộ phận của sự vô hạn đúng thật 
của tôn tai-cho-minh. Tính ý thể của cái hữu hạn từ nay là lập 
trường chính yếu của triết học, và. vì thé, mọi triết học đúng thật 
đều là một thuyết (vạch ra tính) "ý thë” thuyết “duy tâm `). 


c. tồn tai-cho-minh‘” 
§96 


Là mối quan hệ với chính mình ”, L tồn tai-cho-minh là sự 
trực tiếp; [trong khi đói, là ‚möi quan hệ của cái phủ định 
với chính mình, nó là cái tön-tai-cho- mình!°: là cái Mật — 
tức cái không có sự phân biệt |sự khác biệt| ở bên trong”, 
do đó, /ogi trừ cái khác ra khỏi chính mình. 


Giảng thêm: 


Tổn tại-cho-mình là Chất đã hoàn chỉnh; và, với tư cách ấy, nó 
chứa đựng tổn tại và tổn tại-hiện có ở bên trong nó như là các 
mômen có tính ý thể của nó, Là tổn tai, tổn tai-cho-minh là mối 
quan hệ đơn giản với chính mình; và, là tőn tại-hiện cá, nó là cái 
được quy định; nhưng tính quy định này không còn là tính 
quy định hữu hạn của cái-gì-đó trong sự phân biệt của nó với 


(a) Fürsichsein / Being-for-itself, ES Beziehung auf sich selbst / relation to itself! Gei 
Fürsichseiendes / what-is-for-itself, “a das in sich selbst Unterschiedslose / which 
lacks inward distinction. 


Phản I: Hoc thuver về ton tại. A. Chất (8886-98) 343 


cái khác, mà là tính quy định vô han, chứa dung sự phân biệt ở 
bên trong nó như là [sự phân biệt] đã được vượt bỏ. 


Vi dụ quen thuộc nhất về tổn tai-cho-minh là cái “Tôi”. Ta biết 
ta là những cái đang tổn tại ở đó”, trước hết, phân biệt với 
những cái đang tổn tại khác, vừa có quan hệ với chúng. 
Nhưng, thứ hai, ta cũng biết sự mở rộng này của tổn tại-đang 
có hấu như đã tập trung vào hình thức đơn giản của tổn tai- 

5204 cho-minh. Khi ta nói “Tôi”, thì đó là biểu hiện của mối quan hệ 
vừa vô hạn vừa đổng thời phủ định với chính mình. Ta có thể 
nói rằng con người phân biệt mình với con vật và với giới tự 
nhiên nói chung, vì con người biết bản thân minh như là cái 
“Tôi”; qua đó đổng thời cũng muốn nói rằng những sự vật tự 
nhiên không bao giờ đạt tới được tổn tại-cho-mình mang tính 
tự do, trái lại, bao giờ cũng chỉ là tổn tại-cho-cái-khác do chúng 
bị hạn chế vào tổn tại-hiện có. 


- Thêm nữa, tổn tai-cho-minh, nói chung, còn được hiểu như là 
tính ý thể giống như trong trường hợp ngược lại, tổn tại-hiện có 
trước đây được biểu thị như là [tinh] Huec tại. [Tính] thực tại và 
tính ý thể thường được xem như một cặp quy định đối lập với 
nhau với cùng một sự độc lập-tự chủ như nhau, vì thế, người 
ta nói rằng ngoài thực tại ra, “cũng” còn có một tính ý thể. Thế 
nhưng, tính ý thể không phải là cái gì được mang lại từ bên 
ngoài và ở bên cạnh thực tại. | Trải lại, khái niệm về tính ý thể 
rõ ràng là ở chỗ: nó là chân lý (hay sự thật] của thực tại; hay nói 
cách khác, thực tại, được thiết định như cái gi là tựư-mình, tự 
chứng tỏ bản thân nó là tính ý thể. Như thế, ta không được 
phép tin rằng đã đành cho tính ý thể vinh dự xứng đáng cho 
nó, nếu ta chỉ đơn giản thừa nhận rằng thực tại không phai là 
tất cả và ta cũng còn thừa nhận một tính ý thể ở bên ngoài nó. 
Một tính ý thế thuộc loại như thế, được đặt bên ngoài hay 
thậm chí được đặt bên trên thực tại, trong thực tế, ắt cũng chỉ 


a ; ae 
Il Haseiende : beings who are there. 


344 


Phän I: Hoc thuyết về tổn tại. A. Chất (SS86-98) 


S205 


là một danh hiệu suông, trống rỗng. Tính ý thể chỉ có một nội 
dung vì nó là tính ý thể của cái-gi-đó: nhưng “cái-gì-đó” này 
không chỉ đơn thuẩn là một cái này hay cái kia bất định mà là 
tổn tại-hiện có được quy định nhất định như là “thực tại”, và, 
nếu thực tại này bị giữ chặt nơi chính nó [một cách cô lập] sẽ 
không có chân lý. 


Người ta không phải không có lý khi hiểu sự phân biệt giữa tự 
nhiên và tinh thần theo nghĩa: ta phải quy tự nhiên trò về lại 
với “thực tại” như là quy định cơ bản của nó, và quy tỉnh thần 
về cho “tính ý thể”. Nhưng, tự nhiên không phải chỉ là cái gì bị 
cố định và hoàn tất nơi chính nó, vì thế, tưởng như có thể tự 
tổn mà không cän có tỉnh thần; đúng hơn, chi ở trong tỉnh thần 
thì tự nhiên mới đạt được mục tiêu và chân lý cua nó. | Cũng, 
thế, tỉnh thần, về phần mình, không phải chỉ là một thế giới 
trừu tượng ở bên kia tự nhiên, trái lại, tinh thân chi tôn tại 
đúng thật và chứng tỏ rằng mình là tỉnh thân, trong chừng 
mực nó chứa đựng tự nhiên như là đã được vượt bỏ ở trong 
chính mình. 


l Nhân ở điểm này, ta nên nhớ lại ý nghĩa song đôi của thuật 


ngữ Đức: “aufheben”. Một mặt, ta hiểu nó có nghĩa là “dẹp bỏ”, 
“thủ tiêu” và theo r.ghia đó, ta nói chẳng hạn: một đạo luật, 
một định chế v.v... đã được đẹp bỏ (aufhehoben). Nhưng, chữ 
này cũng còn có nghĩa “bao lưu”, “giữ lại” (aufbewahren), và ta 
nói trong nghĩa này rằng điểu gì đó được “giữ gin kỹ lưỡng” 
(wohl aufgehoben). Nghĩa kép này của việc sử dụng ngôn ngữ, 
qua đỏ cùng một từ có nghĩa phủ định lẫn khẳng định, không 
thể được xem như là ngẫu nhiên, cũng không vì thế mà chê 
trách ngôn ngữ là nguồn gốc gây nên sự hỗn loạn. | Đúng hơn, 
ta cần ghi nhận ở đây tinh thân tư biện của ngôn ngữ chúng ta 
[tiếng Đức], vượt ra khỏi cái “hoặc là-hoặc là“ của giác tính đơn 
thuần. 


Phân E Học thuyết ve tôn tại. A. Chất (3886-98) 345 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: §96 


Giống như trong tån tại-hiện có. việc trình bày về tån tại-cho 
mình cũng gôm ba mỏmen: a) mômen của sự trực tiếp hay của sự 
tòn tại của tổn tại-cho mình (896); b} mômen phủ định của sự 
trung giới của nó (897): và c) mô men tư biện của việc vượt bỏ 
cái tồn tại-cho mình dê trở thành Lượng. 


Trong mômen a), tòn tại-cho mình, với tư cách là tòn tại, là quan 
hệ với chính mình và đo đó, lả sự trực tiếp, nhưng, với tư cách là 
sự phủ định của phủ định (895), nó là sự tự-quy định tuyệt đối và 
là quan hệ với chính mình của cái phu định. Với tư cách sau, nó 
không chỉ là sự trực tiếp nói chung mà md cái tòn tai-cho mình 
(Fursichseiendes / what is for-itself) hay cái Một (Eins / the One). 
O đây cái Một chưa mang tính cách của Lượng mà là sự trừu 
tượng trực tiếp của mối quan hệ của sự phủ định vớt chính mình, 
là tính phủ định dung tôn tại, là sự phù định tuyệt đối trong hình 
thức của tồn tại. Nó là kết quả trừu tượng. tröng rỗng; nó chỉ là 
grới hạn trừu tượng của chính nó trong sự tự túc tự mãn tuyệt đối; 
nó là cái Duy nhất, cái Một thuân túy trong tính cá thể tuyệt đối 
và chưa được di biệt hóa. Cái khác không bị /oai bó mà là bị loại 
trừ, bị đặt ra bên ngoài. Chân lý của tồn tại-cho mình là: rơi trở 
vào lại trong sự trực tiếp và chuyên sang cái Một. 


§97 


b. Quan hệ của cái phú định với chính nó là mối quan hệ phü 
định, do đó, là sự phân biệt hay tách biệt [của| cái Một”) ra 
khỏi chính nó, là việc “däy”™ cái Một, nghĩa là, việc thiết 
định nhiêu cái Một. Nếu xét theo sự trực tiếp của cái [đang] 
tồn tại-cho- mình thì EE cái nhiều này [cũng] là những 
cái đơn thuân tôn tai®, và, trong chừng mực đó, việc “đây” 
cái Một đang tôn tại đơn thuần sẽ trở thành việc “đây” lẫn 


Il Jas Eins / the One; (MP Repulsion / repuision; (9 diese Viele (sind) Seiende / these 
many [simply] are. 


346 Phân I: Học thuyết về tôn tại. A. Chát ($$86-98) 


nhau giữa những cái xét như những cái đang có mặt, hay, 
trö thành việc Fogi trir lẫn nhau [một cách tương häi", 


Giảng thêm: 


Khi ta nói về cái Một, thì thoat tiên ta cũng thường nghĩ tới 
những cái Nhiều®. Vì thế, câu hỏi này sinh ở đây là: những cái 
Nhiều này từ đâu tới? Ta không thể tìm thấy câu trả lời cho 
câu hỏi này ở trong [sự hình dung bằng] biểu tượng, bởi sự 
hình dung ấy xem xét những cải nhiều như được mang lại một 
cách trực tiếp và cả cái Một cũng chỉ có giá trị như là cái một 
trong số những cái Nhiều. Nhưng, ngược lại, dựa theo Khái 
niệm của nó, cái Một là tiển-giả định [hay điểu kiện tiên quyết] 
của những cái Nhiều, và, ở trong tư tưởng về cái Một, cải Một 
[đã có việc] tự thiết định chính mình như là cái Nhieu®. Nói 
khác đi, cái Một đang tổn tại cho-mình, xét vë phương diện ấy, 
không phải là một cái không có quan hệ nào giống như “tồn 
tại” (“Sein”) [trước đây], trái lại, là mối quan hệ giống như 
“tổn tại-đang có” (“Dasein”); nhưng, bây giờ, nó đặt môi quan 
hệ không phải như cái-gì-đó với một cái khác mà như là sự 
thống nhất giữa cái-gì-đó véi cái khác, và với tư cách đó, nó là 
mối quan hệ với chỉnh mình, đo đó, mối quan hệ này là mối 
quan hệ phủ định. Kết quả là: cái Một tự chứng tỏ như là cải 
hoàn toàn không tương thích? với chính mình, như là cái đây 
chính mình ra khỏi chính mình; và, cái mà nó tự thiết định 
chính mình là cái Nhiĉu. Ta có thể biểu thị phương điện này 
trong tiến trình của tổn tai-cho-minh bằng thuật ngữ hình 
tượng: dëi, Thuật ngữ “sự dây” thoat đầu được dùng khi xem 
xét vật chất và được hiểu là: vật chất, với tư cách là một cái 
Nhiều®, hành xử, trong mỗi cái của nhiều cái một ấy, như là 


a) gegenseitiges Ausschließen / reciprocal exclusion; IN die Vielen / the many: Séi 


das Viele / what is many; WI das schlechthin mit sich selbst Unverträgliche / what is 


Hu 


strictly incompatible with itself: m Repulsion / repulsion; ` ein Vieles /a many. 


Phan I: Học thuyết ve ton tai. A. Chất (5886-98) 347 


loại trừ mọi cái khác còn lại. Và lại, ta không được phép lý giải 
tiên trình “đấy” này theo nghĩa cái Một là cái “dây”, còn những 
cái Nhiều là cái bi đâu, trái lại, đúng hơn là: chính cái Một, như 
đã nói, là cái tự loại trừ chính mình ra khỏi chính mình và thiết 
định chính mình như là cái Nhiểu; tuy nhiên, mỗi cái trong 
những cái Nhiều thì bản thân cũng là cái Một, và vì nó hành 
xử như thế, nên việc đẩy toàn diện ấy chuyển hóa thành cái 
đối lập của nó: sự but, 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: §97 


Với mômen a), sự trực tiếp của tổn tại-cho mình là sự trực tiếp 
của cái Một loại trir. Cần di sâu hơn de thấy rằng tính phủ định 
này không chỉ tác động đến mới quan hệ của cái Một với cái khác 
(thành một quan hệ loại trừ) mà còn đến mối quan hệ của nó với 
chính mình (quan hệ đồng nhất trực tiếp). (Quan hệ phủ định với 
chính mình là “nguôn góc sâu xa nhất của mọi hoạt động. của 
mọi sự tự vận động cua đời xông và tỉnh thân, là linh hôn biện 
chứng mà mọi cái đúng thật đều có nơi chính mình và chỉ qua do, 
nó mói la cái gì đứng that" / [Đại] Khoa học Lôgíc, I, 496 b). Là 
mối quan hệ của cái phủ định với chính mình, cái Một là quan hệ 
phu định với chính nó. không chỉ loại trừ cái khác mà loại trừ 
chính mình: tự-loại trừ hay sự “đầy” của cái Một (mượn thuật 
ngữ của vật lý học đương thời). Đẩy cái Một là thiết định cái dôi 
lập của cái Một. tức Nhiêu cái Một hay, khái quát hơn, cái Nhiễu 
(không theo nghĩa vè lượng mà là cái Nhiều bất định, vô-quy 
định). Qua đó, sự tự-quy dinh vò hạn của tòn tai- cho minh tuy 
được báo tn, nhưng lại rơi vào tính ngoai tại do sự tòn tại trực 
tiếp của cái Một. Với tư cách là những thực tại-đang có 
(Vorhandene), việc đây của những cái Một là sự loqi trir län 
nhau. Trong sự loại trừ lẫn nhau của những cái Một, cái Một trải 
qua sự irung giới phủ định, và, do tính trực tiếp của sự trung giới 
ây. cái Một mang hinh thức của sự bất liên tục tuyệt đối. Mômen 
c) sẽ cho thấy mặt khäng định của tiến trình trung giới phủ định 
này: chuyên sang quan hệ /iên rực hay “hút” (898). 


Il Attraktion / attraction. 


348 


Phän I: Hoc thuyết về tôn tại. A. Cht ( là 36-9) 


§98 


ec. Nhưng, những cái Nhieu thì cái này cũng như cái khác; mỗi 


S206 


cái trong chúng là cái Một hay cũng là cái Một của những 
cái Nhiều. Hay, núi cách khác, nếu xem xét việc đấy nơi bán 
thân nó, thì việc đây — như là cách hành xứ phú định của 
nhiều cái Một chống lại nhau - về bản chất, cũng chính là 
mỗi quan hệ của chúng đối với nhau; và vì lẽ những cái mà 
cái Một quan hệ trong việc đẩy của mình đều là những cái 
Một, nên, khi quan hệ với chúng, nó tự quan hệ với chính 
mình. Như thế, về bản chất, việc däy cũng là việc hút; và cái 
Một loại trừ hay tồn tại-cho-mình tự thủ tiêu |hay tự vượt 
bal chính mình. Tính quy định về chất, — dä đạt tới sự tần 
tại-được quy định-tự-mình va-cho-minh“' ð trong cái Một - 
đã chuyền sang tính quy định như là tính quy định đã được 


vượt bỏ, tức là, sang tồn tại như là Lượng”), 


Triết hoc nguyên tir luận là quan điểm theo đó cái Tuyệt 
dối tự quy định chính mình như là tồn tai-cho-minh, như 
là cái Một. hay như là nhiều cái Một. Sự đây — tự thể hiện 
trong khát niệm vè cái Một - đã được giả định là lực nen 
tảng của nó; nhưng [lực này] không phải là sự hút mà là 
sự ngấu nhiên. nghĩa là, một cái gì vô-tư tưởng được giả 
định là đã tập hợp [những nguyên tử] lại với nhau. Vì lẽ 
cái Một bị cö định hóa như là cái Một. nên việc chúng tập 
hợp lại với những cái khác phải được xem như là cái gì 
hoàn toàn ngoại tại. 


- Ge (rồng röng!®, được cho là nguyên tắc khác [được thêm 
vào] cho những nguyên tử, là hai thân việc đẩy. được 
hình dung như là hư vô tôn tại” giữa những nguyên tử. 
Nguyên tử luận hiện đại - và Vật lý học vần còn duy trì 
nguyên tắc này - đã từ bỏ những nguyên tử, trong chừng 
mực nó dựa vào những bộ phận nhỏ hay những phân tứ: 


© An-und-für-sich-Bestimmtsein / determinateness-in-and-for-itself; ®) Quantität / 
quantity; Il das Leere / the void: HI Jas seiende Nichts / the nothingness that ix. 


Phán I: Học thuyết vè tôn tại. A. Chất (8886-98) 349 


5207 


khi làm như thê. nó đã đi đến gần hơn với sự hình dung 
cảm tính, nhưng đã rời bỏ sự quy định băng tư tướng. 


- Và, vi lẽ một lực hút được đặt bên cạnh lực đầy. sự đối 
lập quả đã được làm cho hoàn chỉnh, và sự phát hiện của 
cái gọi là Lực này của Tự nhiên đã khiến người ta rất tự 
hào, Nhưng, môi quan hệ giữa hai lực này với nhau. tức 
cái tạo nên những gì là cụ thể và đúng thật nơi chúng. còn 
phải cần được cứu văn ra khỏi tình trạng rỗi loạn tù mủ 
hiện nay, ké cả trong quyền Các co sở siêu hình học của 
khoa học tự nhiên?) của Kant. 


- Trong thời gian gần đây. quan niệm nguyên tử luận trở 
nên quan trọng hơn nhiễu trong lĩnh vực chính iri so với 
trong lĩnh vực vật lý học. Theo quan niệm này. ý chí của 
[những cá nhân] cá bier, xét như cái cá biệt. là nguyên tắc 
của Nhà nước; những gì tạo nên sự hút là tính đặc thù của 
những nhu câu. xu hướng, còn cái phô biến, tức bản thân 
Nhà nước. là mối quan hệ ngoại tại của khế ước. 


Giảng thêm 1: 


(a) 


Triết học của Nguyen tử luận tạo nên một cấp độ co bản trong 
sự phát triển lịch sử của Ý niệm, và nguyên tắc chung của triết 
học này là [sự] tổn tai-cho-minh trong hình thái của cái Nhiều. 
Vì lẽ nguyên tử luận ngày nay vẫn còn được ái mộ nơi những 
nhà khoa học tự nhiên không muốn đính líu gì đến Siêu hình 
học cả, nên, trong mối quan hệ này, thiết tưởng, cẩn nhắc nhớ 
rằng: ta không tránh khỏi Siêu hình học, hay, chính xác hơn, 
không tránh khỏi việc quy Tự nhiên trở về những tư tưởng, chỉ 
bằng cách rơi vào vòng tay của nguyên tử luận, bơi, tất nhiên, 
bản thân nguyên từ [cũng] là một tu tưởng, và, vì thế, việc lý 
giải vật chất như là được cấu thành từ những nguyên tử là một 
sự lý giải siêu hình học. 


Metaphysische Anfungsgründen der Naturwissenschafi ` 7 Metaphysical 


Foundations of Natural Science. 1786 (Kant). 


350 


5208 


Phân I: Học thuyết về ton tại. A. Chất ($886-98} 


Đúng là Newton đã mạnh mẽ cảnh báo rằng vật lý học cần 
phải thận trọng trước Siêu hình học, nhưng, vì chính đanh dụ 
vẻ vang của ông, ta cẩn lưu ý rằng bản thân ông lại không hể 
tuân theo sự cảnh báo này chút nào cá! Thực ra, chỉ có thủ vật 
mới là những nhà vật lý học “thuần tủy”, “chính hiệu”, bởi 
chúng không tư duy, còn con người, ngược lại, với tư cách là 
một hữu thể tư duy, là một nhà siêu hình học bẩm sinh. Vấn 
để cốt yếu chỉ là liệu Siêu hình học được sử dụng có phải là 
loại Siêu hình học đúng đắn hay không, nghĩa là, liệu, thay vì 
Ý niệm lôgíc cụ thể, ta cứ bám chặt vào những quy định-tư 
tưởng phiến diện do giác tính cố định hóa, khiến chúng tạo 
nên cơ sở cho hành động lý thuyết lẫn thực hành của ta. Sự 
phê phán này nhằm đúng vào triết học nguyên tử luận. 


Giống như nhiều nhà tư tưởng ngày nay, các nhà nguyên tử 
luận cổ đại đã xem tất cả như là một cái Nhiều, và cho rằng 
chính sự ngẫu nhiên đã tập hợp những nguyên tử - trôi nổi 
trong sự trống rỗng - lại với nhau. Thể nhưng, mỗi quan hệ 
của những cái Nhiều đổi với nhau tuyệt nhiên không phải là 
một môi quan hệ đơn thuần ngẫu nhiên, trái lại, mối quan hệ 
của chúng có nến tảng ở trong bản thân những cái Nhiều, như 
đã nói ở trên. Chính Kant là người có công trong việc đã hoàn 
thiện lý luận về vật chất khi xét nó như thể thông nhất giữa 
đẩy và hút. Ở đây có cái nhìn đúng đắn rằng sự hút phải được 
thừa nhận như là mômen khác, được chứa đựng ở trong khái 
niệm về tổn tai-cho-minh, và rằng sự hút cũng thuộc về vật 
chất một cách cơ bản như là sự đẩy. Tuy nhiên, cái gọi là sự 
cấu tạo “năng động” của vật chất cũng có chỗ thiếu sót, đó là: 
sự đẩy và hút được định để hóa một cách đơn giản như là có 
sẵn đó, chứ không phải được điển dịch ra. | Chỉ từ sự dien 
dịch thì cái “thể nào” và cái “tại sao” của sự thống nhất - chi 
đơn thuần được khẳng quyết ấy - mới bộc lộ rõ được [hay 
được rút ra một cách lôgíc]. Và chăng, Kant đã nhân mạnh 
rằng ta không được xem vật chất như là đang có sẵn đó, rổi 
mới được trang bị thêm (hầu như là “phụ vào”) bằng hai lực 


Phản E Học thuyết ve ton tai. A. Chất (8886-98) f 351 
Eee Fern Br re a E 


nói trên, trái lại, vật chất không gì khác hơn là sự thống, nhất 
của hai lực ấy. 


Các nhà vật lý học Đức đã hài lòng một thời gian khá lâu với 
môn “động lực học thuần túy” này, nhưng rôi đa số trong họ 
lại thây thoải mái hơn khi, một län nữa, quay trở lại với quan 
điểm của nguyên tử luận, và, bất châp lời cảnh báo của người 
đồng nghiệp khả kính là Kästner, họ vẫn xem vật chất như là 
được cấu thành từ những hạt nhỏ đến vô tận, gọi là những 
nguyên tử. Họ cho rằng những nguyên tử này được đặt vào 
trong mỗi quan hệ với nhau là nhờ thông qua trò chơi của các 
lực (hút, đẩy hay bất cứ lực gì khác). Đó cũng là một “Siêu 
hình học”; và quả là có đủ lý do để cảnh giác với nó, bởi tính 
vö-tu tưởng của nó. 


Giảng thêm 2: 


Sự quả độ từ Chat sang Lượng được nêu trong tiểu mục trên 
(§98) không được tìm thäy ở trong yý thức thông thường của ta. 
Theo cách thông thường, Chất và Lượng được xem như là một 
cặp quy định đứng độc lập bên cạnh nhau, và, vì the, ta nói 
rằng những sự vật không chỉ được quy định vë chất mà “còn 
cn“ về lượng nữa. Nhưng, ta lại không tiếp tục tìm hiểu xem 
các quy định này từ đâu tới, hay môi quan hệ giữa chúng với 
nhau là gì. Tuy nhiên, ta đã thấy rằng Lượng không gì khác 
hơn là Chất đã bị thủ tiêu, vượt bò, và chính thông qua phép 
biện chứng của Chät đã được xem xét, ta thấy rõ sự “thủ tiêu, 
vượt bỏ” này đã dien ra như thế nào. 


Thoạt đầu, ta có tôn tại, và chân lý hay sự thật của nó chuyển 
sang sự “trở thành”; cái này lại tạo nên sự chuyển sang tổn tại- 
đang có mà sự thật của nó đã được ta nhìn thấy là sự biến đổi. 
Nhưng, bản thân sự biến đổi tự cho thấy kết quả của nó là tổn 
tai-cho-minh, thoát ly khỏi mối quan hệ với cái khác và sự 
chuyển sang cái khác. Và cuối cùng, tổn tại-cho-minh (trong 


5209 


Phan E Học thuyết về tôn tại. A. Cut (ŠỆ86-98) 


hai phương diện cua tiến trình của nó là “đây“ va “hút”) đã tự 
chứng to là sự thủ tiêu hay vượt bỏ chính bản thân mình, và, 
đo đó, của toàn bộ Chất, trong tính toàn thể của những mömen 
của nö, Tuy nhiên, Chất bị thủ tiêu, vượt bỏ này không phải là 
một cái hư vô trừu tượng, cũng không phải là tổn tại cũng, trừu 
tượng như thế (nghĩa là thiếu mọi quy định) ma chỉ là một tôn 
tại đứng đưng với tính quy định; và đó chính là hình thái của 
tổn tại diễn ra ngay cả cho ý thức thông thường của ta, như là 
Lượng, Theo đó, ta xem xét những sự vật trước hết từ quan 
điểm về chất của chúng, và điều này có nghĩa là, đối với ta, 
tính quy định là đồng nhất với tổn tại của chúng. Rồi, khi ta 
tiên lên xem xét về lượng, điểu này lập tức mang lại cho ta 
hình dung về một tính quy định ngoại tại, dung dung theo 
kiểu một sự vật vẫn cứ là nó cho dù Lượng của nó thay dôi và 
trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn. 


CHÚ GIAI DAN NHÄP: 898 


Những cái Nhiều loại trừ nhau deu là những cái Mot giống. như 
cái kia. Mỗi cái trong chúng là cái Một (hay cái Một của những, 
cái nhiều) và không có gì de phân biệt nhau: chúng đều là mi vỏ 
cùng mòt cái (eins und dasselbe / / one and the same). Khi thiết 
định cái đối lập tuyệt dói, mỗi cái Một chi thiết định chinh mình. 
nên tính bát điền tực tuyệt đối của Nhiều cái Một cũng đồng thời 
là rính điên tục tuyệt đôi. tức sự Day cũng là sự Hut, Cái Một 
(đỉnh cao của tôn tại-cho mình) tự thú tiêu: nó không biến mát mà 
trở thành một mömen ý Ihe của sự liën tực. của sự thông nhất 
được thiết định trong cái Một duy nhất của việc Hút. Cái Miột 
không còn là cái Một trực tiếp và loại trừ của $96. mà là cái Một 
dei được trung giỏi: cái Một được thiết định như là cái Một. cái 
Một mang lại bằng chứng thực tòn, cụ thể của sự vô hạn. Sự 
thông nhất sau cùng (kết quả của việc Hút) là sự vũ hạn cụ thẻ và 
đã phát triển. Đó là bước chuyên từ lĩnh vực Chất sang lĩnh vực 
lượng. Tòn tại-cho mình được vượt bỏ: nó mắt di tính loạt trừ và 
được hòa giải với những cái Một khác trong sự tòn tai œ bên 
ngoài nó. Tôn tại-cho mình trở thành đồng nhất với tồn tại-cho- 
cái khác. Tính liên tục này chính là Lượng: đây chưa phải là một 


Phán L Học thuyết ve ran tại, A. Chất TA ANA 353 


lượng nhất định (một “dai lượng” ¿ Quantum). cảng không phải là 
một quy định ở ben ngoùi lögie như là không gian. thời gian. mà 
là Khái niệm thin mà: về Lượng. Một tòn tại có phương diện 
lượng trong chừng mực có một sự di ra khoi chính nó một cách 
dưng dưng, nghĩa là. ở cấp độ của sự tòn tại trực tiếp. quy định ve 
hượng là quảng tính mà không tự đánh mắt minh. là sự tái tạo liên 
tục sự thống nhất với chính mình và không rơi vào sự bất liên tục 
thuần tủy của Chất. 


"Ste trồng rồng": Hegel hiểu "sự trồng rằng" ở đây không gi 
Khác hơn là bản thân việc Đây cua cái Một. tức mối quan hệ phủ 
định với chính mình. là sự tự dị biệt hóa chính mình. Nó là nüng 
lượng phu định ở ngay trong cái Một, nhưng lại được thuyết 
nguyên từ hiểu theo kiểu hình tượng (chứ không phải bằng tư duy 
khải niệm) nhu là cái "hư vô tồn tại thật” (Seiendes Nichts / the 
nothingness that is) giữa những nguyên tử. 


Về mặt chính trị, ở đây ám chỉ Hobbes và Rouscau. 


354 Phân I: Học thuyết về tån tại. B. Lượng (99-106) 


B 
LƯỢNG 
a. Lượng thuần túy 


§99 


Lượng là tồn tại thuần túy, trong đó tính quy định không 
còn được thiết định như là một với bản thân tòn tại nữa, mà 
như là đã được vuot bố hay đứng dưng), 


1. Đại lượng Than: độ lớn]? không phải là thuật ngữ phù 
hợp với Lượng, trong chừng mực nó [đại lượng] chủ yeu 
bieu thị Lượng nhát định [Lượng được quy định]. 


2. Toán học thường định nghĩa đại lượng như là cái gì có thẻ 
được (ăng lên hay giảm đi. | Tuy định nghĩa này có chỗ 
khiếm khuyết, vì vẫn còn chứa đựng cái bản thân phải 
được định nghĩat°, nhưng ít ra nó cũng hàm ngụ rằng quy 
định về độ lớn là một quy định được thiết định như là có 
thê biến đôi được và dừng dung, khiến cho bất chấp một 
sự biến đổi của quy định åy, tức bất chấp một sự tăng lên 
về quảng tính hay cường độ. thì sự vật, chăng hạn: một 
ngôi nhà hay mảu đỏ không vì thé mà không còn là ngôi 
nhà. màu đỏ. 


3. “Cái Tuyệt đối là Lượng thuần túy” — quan điểm này, nói 
chung, gän lien với việc mang lại quy định “vát chất ` 
cho cái Tuyệt đối, [cái Vật chất] trong đó hình thức đúng 
là có thể hiện điện, nhưng chỉ như là một quy định dửng 
dưng. Lượng cũng tạo nên quy định cơ bản của cái Tuyệt 


Ve aufgehoben oder gleichgültig / sublated or indifferent; IS Größe / magnitude; Véi 
Difinitum / what is to be defined. 


Phän I: Hoc thuyết về tôn tại. B. Lượng ($$99-106) 335 
E 


đôi. nêu cái Tuyệt đối được hiểu theo kiểu: nơi nó. tức 
nơi cái Tuyệt döi-bät phân biệt. mọi sự khác biệt trong nó 
chỉ là những khác biệt về lượng. — Rồi không gian thuần 

S210 túy, thời pian thuần tủy v.v... cũng có thể được năm láy 
như là các ví dụ về Lượng. trong chừng mực cái thực tồn 
phải được nắm bắt như là một sự lấp đầy ding dưng của 
không gian hay thời gian. 


Giảng thêm; 


Thoạt nhìn, có vẻ định nghĩa thông thường trong toán học về 
độ lớn như là cái gì có thể được tăng lên hay giảm đi to ra rõ 
ràng hơn và dễ chấp nhận hơn so với quy định có tính khái 
niệm vừa nêu ở tiểu đoạn trên đây. Thế nhưng, nếu xem xét kỹ 
hơn, ta thấy định nghĩa ấy [của toán học] - trong hình thức của 
tiển-giả định và của biểu tượng — chứa đựng cùng một nội 
dung những gì được mang lại bằng con đường của sự phát 
triển lôgíc với tư cách là khái niệm về Lượng. Thật thế, khi nói 
về đệ lớn rằng khái niệm của nó nằm ở chỗ có thể được tăng 
lên hay giảm đi thì cũng tức là nói rằng độ lớn (hay, đúng hơn, 
Lượng) - trong sự phân biệt với Chất - là một quy định mà 
một sự vật nhất định quan hệ” một cách düng dưng với sự 
biến đổi của nó. Còn đối với khuyết điểm đã bị phê phán trên 
đây trong định nghĩa thông thường về Lượng, thì, nếu xét kỹ 
hơn, khuyết điểm ấy là ở chỗ: việc tăng lên và giảm đi thực ra 
chỉ có nghĩa là xác định độ lớn một cách khác nhau. Do đó, 
Lượng, về cơ bản, hóa ra chính là một cái gì có thể biến đổi nói 
chung. Nhưng, Chất cũng biến đổi, và sự phân biệt giữa 
Lượng và Chất đã nêu trước đây được diễn đạt ở đây bằng 
(cách quy chiếu đến] “sự tăng lên hay giảm di”. Điều này ngụ ý 
rằng, quy định về độ lớn dù bị thay đổi theo bất kỳ hướng nào 
thì sự vật được bàn vẫn cứ là nó. 


Wie “quan hệ” (sich verhalten / with respect toj: nghĩa den của “sich verhalten” là 


“hành xử", trong đó ngụ ý một “sự guan hệ ” (Verhältnis / relation). 


S211 


Phản I: Học thuyết về tần tại. B. Lượng ($899-106) 


- Ở đây, ta cần lưu ý thêm rằng triết học tuyệt nhiên không làm 


việc với những định nghĩa nào chỉ đơn thuần là “đúng”, càng 
không làm việc với những định nghĩa đơn thuần "dë chấp 
nhận”, nghĩa là với những định nghĩa mà tính đúng đắn® của 
chúng sáng tỏ một cách trực tiếp đối với ý thức biểu tượng, trái 
lại, chi làm việc với những định nghĩa đã được thứ thách®), 
nghĩa là với những định nghĩa mà nội dung của chúng không, 
chỉ đơn thuần được tiếp thu như một nội dụng có sẵn, trái lại, 
như một nội dung được nhận thức trong tư duy tự do và, do 
đó, dëng thời có cơ sở trong bản thân nó. Điều này được ap 
dụng cho trường hợp hiện tại. Bởi, cho dù định nghĩa thông 
thường về lượng, ở trong toán học có đúng dän [chỉnh xác] và 
hiển nhiên một cách trực tiếp đến mây đi nữa, thì yêu câu làm 
rõ rằng tư tưởng đặc thù này có cơ sở trong tư duy phổ bien 
đến mức độ nào, và, do đó, có cơ sở một cách tất yếu, vẫn hoàn 
toàn chưa được đáp ứng. 


O đây, còn có thêm một sự xem xét quan trọng khác nữa. Nếu 
Lượng được tiếp thu một cách trực tiếp từ ý thức biểu tượng 
của ta mà không được trung giới bơi tư duy [thuần tủy], điểu 
có thể rất dễ đàng xảy ra là phạm vi hiệu lực của nó sẽ được 
đánh giá quá cao, và, vì thế, Lượng được nâng lên hàng ngũ 
của một phạm trù tuyệt đối. Điểu ấy quả đã thực sự xảy ra khi 
chỉ có các khoa học nào - mà đối tượng của chúng có thể phục 
tùng sự tính toán toán học - mới được thừa nhận là các khoa 
học chinh xác. Ở đây, Siêu hình học “tõi” đã nêu ở trên (xem: 
Giảng thêm cho §98) lại xuất hiện một län nữa: nến Siêu hình 
học đã dùng những quy định trừu tượng và phiến diện cua 
giác tính thay chỗ cho Ý niệm cụ thể. Quả thật là tệ hại đối với 
nhận thức của ta, nếu ta từ bỏ khả thế nhận thức chính xác về 
các đối tượng như là Tự do, pháp quyển, đời sống đạo đức [xã 
hội] và thậm chí cả về Thượng để chỉ vì chúng không thể được 
đo đểm, tính toán hay diễn đạt trong một công thức toán học. | 


a) Richtigkeit / [merely] correctness; W bewährt / validated. 


Phân FI: Học thuyết về (ổn tại. B. Lượng (8899-106) 337 


Các hậu qua tai hại về mặt thực hành sẽ trở nên nhãn tiển, nếu 
ta, nói chung, chịu vừa lòng với một sự hình dung hoàn toàn 
bất định về các đối tượng ấy và nhường lại việc nhận thức 
chính xác hơn hay đặc thù hơn về chúng cho sự tùy tiện của 
mỗi một cá nhân riêng lẻ tha hổ làm theo ý thích. Bòi lẽ quan 
điểm đơn thuần toán học đang bàn ở đây (theo đó, Lượng — 
vốn chỉ là một cấp độ nhất định của Ý niệm lôgíc - bị đồng 
nhất hóa với bản thân Ý niệm), nêu xét kỹ, không gì khác hơn 
là quan điểm của thuyết duy bật [cơ giới], như đã có thể được 
khäng định một cách hoàn toàn trong lịch sử của ý thức khoa 
học, nhật là ở Pháp từ giữa thế kỷ trước [giữa thế ký XVII]. 
“Vật chất” tất nhiên là một sự trừu tượng, vì lẽ hình thức cũng 
hiện diện trong đó, nhưng chỉ như là một quy định ngoại lại 
và dựng đưng. 


- Va lại, cũng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng khi hiểu nhầm sự 
lý giải trên đây như là một sự hạ thấp phẩm giá của toán học, 
hay để mang lại sự yên tâm đành cho tính trí tuệ và tính hời 
hot, bởi nó xem quy định về Lượng chỉ đơn thuần là quy định 
ngoại tại và ding dung. | Ta không hê cho rằng có thê bỏ mặc 
những quy định về lượng hay thậm chí cho rằng chúng không 
cẩn phải được xem xét càng chính xác càng tốt. Lượng, dù sao, 
cũng là một cấp độ của Ý niệm, và, với tư cách ấy, nó phải 
được đành cho quyển hạn thích đáng, trước hết như là một 
phạm trù lôgic và sau đó, ca ở trong thế giới của những đối 
tượng tự nhiên lẫn tỉnh thần. 


Nhưng, ở đây, một län nữa, cẩn làm rõ một sự phân biệt, đó là: 
các quy định về độ lớn không có cùng một tầm quan trọng như 
nhau ở trong những đối tượng của thế giới tự nhiên và của thế 
giới tỉnh thần. Trong Tự nhiên, nghĩa là nơi Ý niệm mang hình 
„thức của tổn tại-khác, đồng thời của tổn tại-ở-bên ngoài-chính 
mình", thì Lượng - chính vì lý do đó - có tẩm quan trọng lớn 


Il Anders- und Außersichsein 7 otherness and self-externality. 


LA Phân I: Học thuyết về tốn tại. B. Lượng (899-106) 


hơn so với trong thế giới của Tỉnh thần, vốn là một thể giới cưa 
tính nội tại tự doit, Đúng là ta cũng xem xét nội dung tỉnh thần 

S212 từ quan điểm của Lượng. Nhưng, hiển nhiên là, khi ta xét 
Thượng để như là Tam vị nhất thể, thì con số “ba” ở đây có 
một ý nghĩa phụ thuộc hơn nhiều so với khi ta xem xét, chăng 
hạn, ba chiểu của không gian, hay thậm chí, ba cạnh của một 
tam giác, vì đối với tam giác, quy định cơ bản chính là ở chễ 
một mặt phäng được giới hạn bởi ba đường thắng. 


Rổi ngay cả bên trong giới Tự nhiên, sự phân biệt như thế giữa 
tầm quan trọng lớn hơn hay nhỏ hơn của quy định về lượng, 
cũng có mặt, vì chắc chắn là Lượng giữ một vai trò có thể gọi 
là quan trọng trong giới tự nhiên vô cơ hơn là trong giới tự 
nhiên hữu cơ. Và, bên trong giới tự nhiên vô cơ, nếu ta phân 
biệt giữa lĩnh vực cơ học với lĩnh vực vật lý và hóa học theo 
nghĩa hẹp, ta lại thấy có sự phân biệt ấy; và cơ học ai cũng biết 
là ngành khoa học trong đó sự trợ giúp của toán học là không 
thể thiếu được. 1 Thật thế, ta không thể có được bước tiễn nào 
o trong cơ học mà không có toán học, và vị thể, cơ học, bên 
cạnh toán học, được xem là khoa học chính xác par excelence. Ở 
điểm này, ta nên nhớ lại nhận xét trên đây của ta về sự trùng 
hợp cưa quan điểm đơn thuần toán học với thuyết duy vật [cơ 


giới]. 


Hơn thế nữa, dưới ánh sáng của tất cả những gì đã trình bày, 
ta phải khăng định rằng nö lực rất quen thuộc là tìm ra mọi sự 
phân biệt và mọi tính quy định ở trong thế giới những đổi 
tượng đơn thuần về mặt lượng là một trong những định kiến 
gây rối nhiều nhất trên con đường nhận thức chính xác và cặn 
kẽ. Thật thế, Tỉnh thân, chăng hạn, là cái gì nhiều hơn Tự 
nhiên; những động vật là cái gì nhiều hơn thực vật, nhưng ta 
lại biết quá ít về những sự vật này cũng như về sự khác biệt 
giữa chúng nếu ta chỉ đơn thuần dừng lại ở cải “ít hon hay 


(A) freie Innerlichkeit ` free inwardness. 


Phản I: Học thuyết về tấn tại. B, Lượng (\\99-106) 359 
SEENEN 


nhiều hơn” thuộc loại này mà không chịu tiến lên năm bắt tính 
quy định riêng biệt, mà ở đây trước hết là tính quy định về 
Chất. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §99 


- 8899 và 100 dành cho Lượng thuần túy, đối lập với Lượng được 
quy định hay đại lượng (Quantum) ở $101. L ượng hay Lượng 
thuần túy là một sự trừu tượng trong quan hệ với đại lượng. Nó 
chưa phải là quy định minh nhiên ve lượng mà chi là kha näng CÓ 
thê được guy định về luợng. {O bình điện lôgíc. Lượng thuần túy 
quan hệ với đại lượng tương tự như ở bình diện giới Tự nhiên. 
không gian và thời gian thuần túy quan hệ với các chiều kích và 
với thời đoạn nhất định). 


- "Lượng là tån tại thuận túy: 

- VÌ sự trừu tượng của |, vong thuån tủ). 

- thoat nhìn, chữ "thuần túy“ ở đây khó hiểu, vì nói một cách 
chặt che. Tòn tại đã trải qua quy định về chất. nên không còn 
“thuần túy” nữa. Vậy, Iy do sâu xa là: C hät - loại hình quy 
định đầu tiên và trực tiếp của tòn tại — là "một" với tòn tại. 
Với cao điểm là cái Một. tính quy định duv nhất vè chát dä 
được tät can và, trong tư duy, nó có nguy cơ quay ve lại với 
sự vom: định ban đầu của tồn tại thuẫn túy. Nhưng. khác 
với sự vô-quy định ở §86. sự quay trở lại này là tạm thời để 
chuẩn bị đi vào loại hình thứ hai: tính quy định về lượng. 
Lượng thuần túy là tôn tại (ẩn túv sẵn sàng cho loại hình 
mới. 


- Dạ từ Chất sang L ượng. tức từ quy định trực tiếp sang quy định 
được vượt bỏ. ta vẫn chưa rời khỏi lĩnh vực của Tổn tại. Trong 
lĩnh vực này. tính quy định có mặt (“tòn tại”. *là") một cách tự 
phát. không được "riet định”, Vi dụ: cái-gì-đó không rao ra tính 
quy định vẻ lượng của mình. trái lại, tính quy định này chi don 
thuần có mặt nơi nó (khác với lĩnh vực “Bàn chất" ở phản sau. 

vd: "sự vật” là một phạm trù của Bản chất, thiét định hay to ra 
kết quả của mình. mặc dù xét trong toàn bộ Ý niệm Lögic. Bản 
chất giữ vị trí giống như Lượng ở lĩnh vực Tön tại, như ta sẽ 
thấy). 


360 


Phản T- Hoc thuyết vê đồn tại. B. Lượng (8899-106) 


Lượng không được thiết định như là một với ban thản tồn tại 
(như vừa nói. sự "thiết định” ở đây không phải là do bản thân Tôn 
tại mà do sự phan ne lògic. Sự phản tu này sẽ trở nên mới tai nơi 
Lồn tại ở trong L.ögic về Bản chất). Chất là một quy định đồng 
nhất với tòn tại (Chất thay déi. tồn tại không: còn là nó nữa: vd: 
hạt mâm thành cải cây). Ngược lại. quy định ve lượng không 
đồng nhất với tòn tại (hạt mâm vẫn là hạt mầm dù lớn hơn hoặc 
nhö hơn). Vi thế. Hegel nói: trong Lượng, quy định (Chất) được 
thiết định như là bị "thải hồi” hay "dung dung“. Bi "thải hồi”. 
"vượt bỏ” (xem lại 398) nghĩa là một tính quy định nhung không 
còn làm chức năng quy định nữa: nó không gia: định (tất nhiên, 
nó quy định về Jong, nhưng không quy định những gi lien quan 
đến han than tån tại). Sự “dung dung” này có hai nghĩa: 


- nó dùng dung với cái-gì đó: nó có the thay đổi mà không tác 
động đến bản thân cäi-gi dó. (vd: ngôi nhà vẫn là ngôi nhà dù 
lớn hơn hay nhỏ hum, A. 


- nó đứng dung với chính nó: khi được thiết định như là đại 
lượng (Quantum: § ION). nó có thể được tăng lên hay giảm di 
nhưng vẫn là nó. Bán tính của Lượng là đi ra khỏi chính 
minh. phù định chính mình nhưng không tự danh mất mình. 
(Ö 8104, ta sẽ trở lại với tính tư biện sâu sắc của khái niệm 
về "sự düng dung”). 


99; phản Nhân xét: 


- "Cải Tuyệt đổi là Lượng thuận mm" định nghĩa này về cái 
Tuyệt đổi (theo nghĩa Lượng thuận túy là phạm trù đầu tiên 
của Lượng) tương ứng với quan niệm theo đó cải Tuyệt di. 
xét về lượng thuän túy, là một var chát bắt định (một tồn tại 
thuần tủy) đón nhận những quy định hình thức (tức những 
quy định mang lại cho nó một hình thức nhất định) nhưng 
những quy định này không phải là bản thân cái Tuyệt đối, mà 
là ngoại tại. düng dưng. chi đơn thuần về lượng. Định nghĩa 
này là cơ sở cho mọi thuyết "duy vật” và mọi học thuyết có 
đại vẻ cái hỗn mang sơ thủy (ở thời Hegel, quan niệm này 
thè hiện trong "He thống đồng nhất” của Schelling: cái 
Tuyệt đếi được hình dung như sự Bắt-phân biệt tuyệt đối, là 
nên tảng siêu hình học, vừa không phải là Tự nhiền. vừa 
không phải là Tinh thần. và những hình thức tự nhiên và tỉnh 


Phản E Hoc thuyết về tần tai. B. tượng (5999-106) 367 


5313 


thần khác nhau đều chỉ là những biến thái về lượng của yếu 
tó thực tòn lêh trên yếu tổ ý thể và ngược lại). 


- Các ví dụ ngoài-lôgíc của Lượng thuẫn túy: trong giới Tự 
nhiên, đó là không gian thuần túy hay thời gian thuần tủy và 
những sự triu tượng tương tự. Không gian, thời gian là một 
sự liên tục bắt định, một tòn tại thuần tủy. một Lượng thuần 
túy còn những thực tại không gian-thời gian nhất định là 
những sự lấp dây đứng dưng. 


§100 


Thoạt đầu, trong quan hệ trực tiến của nó với chính mình, 
hay, trong sự quy định của tính ngang bằng với chính 
mình”? được thiết định bởi sự hút, Lượng là độ lớn lien tuc; 
còn (rong sự quy định khác mà nó bao hàm - tức quy định 
về cái Mör —, Lượng là độ lớn gián đoạn”, Nhưng, Lượng 
liên tục cũng là gián đoạn bởi nó chỉ là tính liên tục của cái 
Nhiễm; và Lượng gián đoạn cũng là liên tục, bởi tính liên 
tục của nó là cái Mật như là cái trong đó nhiều cái một là 
cùng một cái, là don vÉ°. 


1. Vì thế. độ lớn liên tục và gián đoạn không thể được xem 
như là các loại |khäc nhau]‘® như thể quy định của cái 
nảy không thuộc vẻ cái kia. trái lại. chúng chi khác biệt 
với nhau o chỗ: cùng một cái toàn bớt? Khi thì được thiết 
định đưới một quy định nảy. khi thì dưới quy định kia 


2. Nghịch ly (Antinemie) của không gian. thời gian hay của 
vật chất — vè phương diện e có thẻ phân chia của nó 
đến vô tận hay. ngược lại. về phương điện sự tån tại của 
nó bao gồm những cái không thê phân chia - không gi 
khác hơn là sự khăng dinh ve lượng khi thì như là liễn 


WI Gleichheit mit sich selbst ` self-equivalent Ù diskrete Größe 2 discrete 
magnitude: TT Einheit: unit (Wallace): unity (G<S-H): ® Arten Species: © dasselbe 


Ganze 


the same whole. 


362 Phản I: Học thuyết về tôn tại. B. Lượng (8899-106) 


tục. khi thì như là gián đoạn. Nếu không gian, thời gian 
v.v... chi được thiết định với sự quy định về lượng Hiên 
tục. thì chủng là có thë phân chia được đến vô hạn: còn 
nếu được thiết định với sự quy định về lượng gián đoạn. 
chúng là da được phản chia nơi bản thân chúng và bao 
göm những cái Một không thể phân chia: mỗi một sự 
khäng định như thé deu phiên điện như khăng định kia. 


Giảng thêm: 


Là kết quả gân gũi nhất của tổn tại-cho-minh, Lượng, chứa 
đựng trong lòng nó cả hai phương diện của tiến trình của nó 
(đây và hút) như là [hai] mömen có tinh y the, vì thể, nó vừa 
liên tục vừa gián đoạn. Mỗi một trong hai mômen này chứa 
đựng mömen kia trong lòng nó, Khiên cho không có một cải gì 
như là một do lớn đơn thuần lien tục hay đơn thuần giản 
đoạn. Sơ dî ta hay nói về chúng nhu là hai loại độ lớn đặc thù 
và đối lập nhau là vì do là kết quả của sự phần từ trừu tượng 
hóa của ta. Trong khi xem xét các độ lớn nhất định, sự phản tur 
này khí thì lược bỏ mömen này, khi thì lược bò mômen kia, 
vốn được chứa đựng o trong Khái niêm về luợng như một thể 
thống nhất không thê tách rời, Chäng hạn, ta bào rằng, không 
gian cua căn phòng nav là một độ lón liên tục, trong khí một 
trăm con người được tập hợp lại trong đó tao nên một lượng 
gián đoạn, Nhưng, không gian thi đồng thời là liên tục và gián 
đoạn, khiến cho ta cũng nói về những diem không giản và chia 
moi không, gian, chẳng, hạn, chia một chiều dài nào do thành 
bao nhiều thước, tấc v.v...; điều này chỉ có thể xây ra với tiển- 
giá định rằng không gian tự mình cũng là gián doan. Ngược 
lại, độ lớn giản đoạn bao gồm một trăm von người cũng đồng, 
thời là liên tục; và cái chung trong họ — tức giöng loài người, 
thâm nhập vào tất cả những đơn vị riêng lẻ và hợp nhật chung, 
lại với nhau —, chính là cái trong đó tính liên tục của độ lớn này 
đặt cơ sở. 


Phản I: Học thuyết về tổn tại. B. Lượng 1X599- 106) 363 


` 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8100 


- §!00 định nghĩa hơi hình thức của Lượng thuần túy do sự thông 
nhất tư biện (ý thê} ở bên trong nó của việc Đây và Hút: 


- lút là mômen cửa sự (än iuc. tức sự ngang bằng với chính 
mình (Hút cua sự tồn tại-bên ngoài-chính mình (Đây). Trong 
l.ượng. sự liên tục là tính đơn giản và tính ngàng bằng với 
chính mình cua mới quan hệ đồng nhất với chính mình. Về 
phương dien này. Luong thuần túy là độ lón liên tục. 


- Lượng trực tiếp là độ lớn liên tục. nhưng. khác với Chất, 
Luong không còn là một cái thuần túy trực tiếp. mà đã được 
trưng giới bởi những cái Một mà nó là sự thông nhất cụ thể. 
Trong sự liên tục vẻ lượng đã chứa đựng tinh ngoại tại (tính ở 
bên ngoài nhau) của cái Nhiều. Việc Däy là mômen cua xự 
gián đoạn. tức của cái Một loại trừ. Xét theo tinh quy định thứ 
hai này. Lượng thuần túy là độ lón gián đoạn, 


- Cả hai gắn liền với nhau trong Luong thuần túy: độ lớn liên tục 
cũng là gián đoạn. vì nó là sự liên tục của cái Nhiều. Độ lớn 
gián đoạn cũng là liên tục vì những cái Một gián đoạn deu là 
“một cái như nhau” (Dasselbe / the same) của nhiều cái Một*. 
Tính liên tục trong sự gián đoạn là đơn vi (Einheit / unit). Nó 
biểu thị cát Một đã được vượt bo. Ví dụ của Hegel về căn 
phòng với một trăm người ở trong đó như là Lượng vừa liên 
tục vừa gián đoạn là rất sáng tỏ. 


- Đoạn thứ hai của phần Nhân xét là một câu trả lời cho Nghịch 
lý thứ hai trong Phe phán tý tính thuần túy của Kant. 


* Ta sẽ gặp lại Khái niệm này ở 8118 với phạm trù: “sự döng nhất”. (Ta luôn 
nhö räng sự döng nhất tư biện luôn gắn liền với sự khác biệt {hay phân biệt) 
(8116). Như ta vừa thấy, sự liên tục — được bảo däm bởi cái Một - cũng là su 
lien tục cua cái Nhiều, tức cua nhiều cái Một khác nhau). 


364 Phän E Hoc thuyết về tần tại. B. tượng (8899-1067 
S214 b. đại lượng” [hay Lượng bị giới han] 
8101 
Lượng, duc thiết dinh một cách cơ bản băng tính quy định 
loại trừ mà nó vôn bao hàm, là dei lượng (Quantum) hay 
lượng bị giới hạn. 
Giảng thêm: 


Đại lượng là tổn tại-hiện có (Dasein) của Lượng [xem 889], trong 
khi Lượng thuần túy [899] tương ứng với zn tại [886]; còn đột 
(sẽ bàn ngay sau đây, ở 8103) thì tương ứng với tổu tại-cho- 
mình [896]. 


Về chỉ tiết của tiến trình đi từ Lượng thuần túy sang đại lượng, 
tiến trình này đặt cơ sở trong sự kiện rằng: trong khi sự khác 
biệt chỉ hiện điện thoat đấu trong Lượng thuần túy một cách 
tịr-mình [mặc nhiên] (như là sự khác biệt giữa tính liên tục và 
tính gián đoạn), thì ngược lại, trong đại lượng, sự khác biệt 
này đã được thiết định. Thật thể, nó được thiết định theo kiêu, từ 
nay, Lượng luôn xuất hiện ra như là được phân biệt hay được 
giới hạn. Thế nhưng, đại lượng [như là kết quả của tiên trình] 
cũng đồng thời phân hóa ra thành một số lượng bất định 
những đại lượng (Quanta) hay còn gọi là những độ lớn nhất 
định. Mỗi một cái trong những độ lớn nhất định này ~ như là 
được phân biệt với những cái khác — tạo thành một dou vi®, 
cũng như, ngược lại, [cũng] có thể được xét cho riêng nó, là 
một cái Nhiều. Và, bằng cách ấy, đại lượng được xác định như 
là con sét, 


a SCH SN , b) „.. 
Ge Quantum = begrenzte Quantität  quantum = limited quantity: Grad. degree 


[phân biệt với Hạn dô "Mat Measure ở §107]: 


eer WW 
19 Einheit: unit, ("Zahl number. 


Phân I Học thuvét về ton tại. B Lưựng (8899-106) 36 


In 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: 8101 


- Lượng thuần túy — được thiết định với tính quy định loại trừ. tức 
với cái Một vốn bao hàm bên trong nó — từ nay là lượng được gui: 
định hay đại lượng (Quantum). A däy. trong cấp độ lượng. ta 
gặp lại phép biện chứng trong sự quá do về chất từ tòn tai-thuän 
túy sang tôn tại-được quy định hay "tồn tai-hien có” (Dasein / 
being-there); tức phép biện chứng nơi đó tính quy dinh- -phú định 
tự thiết định như là ranh giới. giới hạn. (Tắt nhiên, nhự sẽ thấy ở 

§104. Quantum có một ranh giới, nhưng không phải ranh giới về 
Cháu không là “môt” với tôn tại. mà chỉ là một ranh giới vẻ 
lượng. nghĩa là một ranh giới đứng dung với bản tính của sự vật 

vả có thể được thay déi mà không tác động đến tồn tại vẻ chát). 


Ở đây. lượng được quy định là lượng bị giới hạn: là đại lượng 
(Quantum), tức một lượng nhất dinh. có thë dem được nhu sẽ 
thấy ngay ở sau trong con số (vừa là một đơn vị, vd: số 10. vừa là 
một cái Nhiều: mười cái Một). 


§102 


Đại lượng có sự phát triển của nó và có tính quy định hoàn 
chính trong con số, chứa đựng cái Một bên trong nó như là 
thành tố của nó. | Với tư cách là cae mömen về chät của nó, 
con số chứa đựng số lượng đơn vi‘ 7 dwa theo mömen về tính 
gián đoạn của nó, và chứa dung don vi dựa theo mömen về 
tính liên tục của nó. 


Trong số học, các phép tính thường được hình dung như 
là các cách thúc ngấu nhiên để xử lý những con SỐ, 
Nhưng. nếu có một sự tất véu và do đó, có [một vấn de 
cho] giác tính được tim thấy trong chúng. thì điều này 


Il Anzahl? annumeration (G-S-H): amount (Wallace). 


366 


Phân I: Học thuyết về (ồn tại. B. Lượng (§$99-/06) 


phái nằm trong một nguyên tắc: và nguyên tắc này. [đến 
lượt nó] chỉ có thể được tìm thấy ở trong những sự quy 
định được chứa đựng ở bên trong khái niệm về bản thân 
con số. Ở đây, ta chỉ nêu ngắn gọn nguyên tắc này mà 
thôi. 


Các quy định của khái niệm về con số là số lượng [don 
vi] và đơn vị: và bán thân con số là sự thống nhất cúa hai 
cái này. Nhưng. sự thông nhất. khi được áp dụng vào cho 
những con số thường nghiệm. chi là sự ngang bằng của 
chúng: vì thẻ. nguyên tặc của các phép tính phải là việc 
thiết định các con số ở trong mỗi quan hệ giữa đơn vị và 
số lượng đơn vị và là việc tạo ra sự ngang băng của các 
quy định này. 


Vì lē những cái Một hay những con số bản thân chúng là 
đứng dưng đối với nhau. nen sự thông nhất mà chúng 
được đặt vào tỏ ra là một sự nói kết ngoại tại. Vì the, nói 
thật khái quát. tính toán là dem, sự phân biệt giữa các 
phép tính chỉ năm ở đặc điểm cấu tạo về châi của những 
con số được đếm chung lại với nhau: và nguyên tắc của 
đặc điểm cấu tạo” này là sự quy định vè đơn vị và số 
lượng đơm vị. 


Đếm só™ là việc đầu tiên: tạo nên những con số nói 
chung, đó là việc tập hợp của nhiều cái mộ tùy thích. - 
Nhưng. đó là việc đếm chung những cái gi không còn là 
những cái một đơn thuần nữa, mà đó là những con số, tức 
đó là một phép tính. 


Thoại, däu và một cách trực tiếp, những con số là những 
con số nói chung hoản toản không có quy định nào [tiếp 
tục] cå, và, do đó, cũng là không ngang bằng nhau nói 
chung: việc kết hợp hay đếm những con số như thế là 
[phép tính] công. 


"7 qualitative Beschaffenheit / qualitative character: t Numerieren / numbering. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. B. Lượng (8899-106) 36” 
EAR 


S216 


Giäng them: 


Quy định tiếp (heo là: những con số [được tính toán] là 
hoàn toàn ngung bằng nhau. khiến cho chúng tạo nên 
Một đơn vi. và có một só lượng đơn vị của chúng: việc 
tính toán những con số này là [phép tính] nhấn. | Trong 
trường hợp này. hoàn toàn không thành vấn dé về việc 
các quy định về số lượng đơn vị và đơn vị được phân 
phối như thé nào giữa hai con số làm thừa số (Factor) (cái 
nào là số tượng đơn vị. cái nào là đơn vì), 


Tính quy định /hứ ba và sau cùng là (ính ngang bằng 
nhau của SỐ lượng đơn vị và đơn vị. Việc tính chung các 
con số được quy định như thế là nhân lũy thừa. mà trước 
hết là bình phương — lũy thừa tiếp theo là việc tiếp tục 
nhân con số với chính nó; một sự tiệp tục — là một sự tiếp 
tục về hình thức — dẫn đến số lượng đơn vị bất định, - 
Bói lẽ sự ngang bằng hoàn toàn của sự phân biệt duy nhất 
có được - tức sự ngang bằng của số lượng đơn vị và đơn 
vị — đã đạt được trong quy định thứ ba này. nên không thẻ 
có nhiều hơn ba phép tính ä ấy. 


Việc giải những con số dựa theo cùng các quy định ấy 
tương ứng với [mỗi phép] tính chung như thế. Cho nên, 
còn có ba phép tính âm bên cạnh ba phép tính đã nêu (và 
trong chừng mực đó, cũng được gọi là ba phép tính 
dương). 


Vì lẽ con số nói chung là đại lượng (Quantum) trong tính quy 
định hoàn chỉnh của nó, ta có thể sử dụng nó không chỉ để quy 
định những độ lớn gọi là “gián đoạn“ mà cả cho những độ lớn 


“liên 


tục”. Và vì thế, con số cũng phải được sử dụng trong 


hình học, là nơi phải xác định những hình thể nhất định trong 
không gian và các mối quan hệ giữa chúng với nhau. 


368 Phän I: Học thuyết về đòn tại B. Lượng 18899- 106) 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8102 


- Đại lượng là lượng với một tính quy định hay một ranh giới. Nhờ 
cái Một. tức nhờ cái được quy định một cách tuyệt đối giới hạn 
nó, đại lượng nào cũng có một tính quy định nào đó. Nhưng. tính 
quy định hởi cái Một còn đi xa hơn: né không chỉ cắt tính liền tục 
của L uong thuän túy thành môt da tap của những đại lượng mà 
còn xác định chính xác đại lượng là bao gồm bao nhiêu cái Một ở 
trong nó. 


- Do đó. trong đại lượng, cái Một không chi là nguyên tắc của sự 
giới hạn mà còn là nguyên tắc của việc dem. nên đại lượng có 
tính quy định hoàn tất trong con sở: là con số. đại lượng được xác 
định hoàn toàn: ranh giới của nó không phải mu tượng mà là 
những cái Một nhất định tạo nên con số. 


- Con số chứa đựng cái Một như là thành tố hay nguyên tắc cua nó. 
Theo hai hình thức của cái Một (§100): với tư cách là cái Một loại 
trừ, cái Một là nguyên tắc của sự gián đoạn: với tư cách là cải 

“cùng một cải” của Nhiều cái Một. nó là sự liên tục của ban thân 
độ lớn giản đoạn và là đơn vi. Vậy, cái Một cầu thành con số có 
hai mömen khác nhau về chất: theo mömen của sự gián đoạn. con 
số chứa đựng cái Một như là thành tố với tự cách là si Immo 
[don vi] (Anzahl 2 annumeration / amown)*®: & phương diện này. 
con số là một cái Nhiều nào đó của những cái Một: nó có một gid 
trị så nhất định (vd: năm. bảy, một trăm v.v...). Theo mömen của 
sự liên tục, con số chứa đựng cái Một như là thành tố với tự cách 
là đơn vi (Einheit X unit), © phương điện này. bản thân con số là 
một đơn vị nảo đó. một nhất thẻ duy nhất không xét đến nhiều cái 
Một cấu thành nó (vd: con số 5. 7. hay 100 v.v...) Số lượng, đơn 
vị và đơn vị, hiểu theo nghĩa Ấy. là hai mömen vẻ lượng của con 
số: chúng là sự gián doạn và sự liên tục trong chừng mực cá hai 
đều ở trong con SỐ. 


* Tiên tổ “an” trong “Anzahl” ngụ ý một sự cấu thành tiêm tiến, tăng dän lên. 
Cách dịch sang tiếng Anh: amnumeration và nhất là cách địch sang tiếng 
Pháp: “montant” gợi lên được ý đó. 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. B. Lượng (8899-106) 369 


c. độ [hay lượng cường độ] 
§103 


Ranh giói™ là đồng nhất với cái toàn bộ của bản thân đại 
lượng; với tư cách là đa bội” ở ong chính mình, ranh giới 
Ấy là lượng rương độ (hay lượng quảng tinh)”; còn với tư 
cách là tính quy định don giản ở trong chính mình, nó là 
lượng cường đột) hay là độ. 


{Vì thế]. sự phân biệt giữa lượng liên tục và gián đoạn với 
lượng trương độ và lượng cường độ là ở chỗ: hai cái 
trước liên quan đến Lượng nói chưng, trong khi hai cái 
sau liên quan đến ranh giói hay đến tính quy định ve 
lượng xét như là lượng. 


-_ Giống như lượng liên tục và gián đoạn, lượng trương độ 
„va cường độ không phải là hai loại khác nhau (theo nghĩa 
mỗi cái ät chứa đựng một tính quy định mä cái kia không 
có); [trái lại], bất cứ cái gì có lượng trương độ thì cũng có 
lượng cường độ và ngược lại. 


Giảng thêm: 


Lượng cường độ hay độ, về mặt khái niệm, là khác với lượng 
trương độ hay đại lượng; và ta phải xem là điều không thể chấp 
nhận được khi người ta, như vẫn rất thường xảy ra, không 
thừa nhận sự phân biệt này và cứ thoải mái đồng nhất hóa hai 
hình thức này của độ lớn. Điều này rõ ràng đã xảy ra trong vật 


Il Grad 7 degree [đừng lẫn lộn với "Han dó” v Muß: Measure ở phần sau: $107]; ® 
Grenze ; limir: © vielfach / multiple; (9 extensive Größe / extensive magnitude [6 
đây, chúng tôi dich chữ “Größe” / độ lớn là /ương (Không viết hoa) cho gọn]: gé 
intensive Größe ¿ intensive magnitude. 


370 


5217 


Phân I: Học thuyết về ton tại, B. tưng (8899-106) 


lý học, khi một sự phân biệt, chẳng hạn, về trọng lượng riêng 
được giải thích rằng một vật thể mà trọng lượng riêng gấp đôi 
cái khác thì chứa đựng bên trong cùng một không gian gấp đôi 
những phần tử vật chất (nguyên tử) so với cái kia. Cũng đúng 
như thể với nhiệt và ánh sáng, khi nhiệt độ và độ sáng khác 
nhau được giải thích bằng số lượng ít hơn hay nhiều hơn của 
những hạt nhiệt hay ánh sáng (hay những phân tử). Khi bị phê 
phán rằng cách làm ấy là không ổn, các nhà vật lý sử dụng các 
giải thích như thế thường cö tìm cách biện hộ rằng họ không 


'hê muốn quyết định gì về tính chất Hr thân — mà họ thừa nhận 


là không thể nào nhận thức được - của những hiện tượng ây, 
và sở di họ dùng cách giải thích ấy là chỉ vì nó tỏ ra thuận tiện 
hơn mà thôi. 


Trước hết, nếu việc “thuận tiện hơn” liên quan đến việc áp 
dụng dë đàng hơn các phương pháp tính toán, thì thật khỏ 
hiểu tại sao lượng cường độ - tất nhiên, cũng có cùng một sự 
diễn đạt xác định bằng con số - lại không thuận tiện cho việc 
tính toán bằng các lượng trương độ. Đành rằng së càng thuận 
tiện hơn nữa nếu bò quách hết cả tất cả công việc tính toán lần 
tư duy! Một nhận xét khác có thể có để bác lại lời biện hộ này 
là: khi các nhà vật lý dẫn mình vào những giải thích theo kiểu 
ấy, thực ra, họ đã vượt ra khỏi lĩnh vực của tri giác và kinh 
nghiệm, và lẫn tránh vào trong lĩnh vực của Siêu bình học và 
của sự tư biện (mà họ vốn thường tuyên bố là nhằm nhí, thậm 
chí tai hại). Quả thật, ở trong kinh nghiệm, ta thấy rằng một 
trong hai túi tiên nặng hơn túi tiên kia, thì đó là vì túi tiển 
trước có đến hai trăm dëng, còn túi sau chi đựng một trăm 
döng. Ta có thể nhìn thấy những đồng tiển này và lúc nào 
cũng thể trì giác chúng bằng các giác quan, nhưng, những 
nguyễn tử, phân tử và những thứ tương tự lại nằm ngoài lĩnh 
vực tri giác và nhiệm vụ của tư duy là phải quyết định về ý 
nghĩa và về việc có chấp nhận chúng hay không. 


Như ta đã nói trước đây (phần giảng thêm cho §98), chính giác 
tính trừu tượng cổ định hóa mômen của cái Nhiều được chứa 


Phun E Hoc thuyết về ron tai. B, Lương 899-106) Ke: 


5218 


đựng ở trong khải niệm về tổn tại-cho-minh trong hình thái 
của những nguyên tử và bám chặt lấy mömen này như cái gi 
tối hậu, thì cũng chính giác tính trừu tượng hệt như thế, trong, 
trường hợp này, lại mâu thuần với sự trực quan hön nhiên lẫn 
với tu duy cụ thể đích thực khi xem lượng trương do là hình 
thức duy nhất của Lượng. Vì thế, bất cử nơi đâu tìm thây 
những, lượng cường độ, người ta deu không chịu thừa nhận 
chúng trong tính quy định của riêng chúng và cứ cố dùng bạo 
lực để quy giản chúng thành những lượng trương độ, trên cơ 
so một giả thuyết tự nó đã không đứng vững, 


Trong số những phê phán được neu lên để chống lại triết học 
trong thời gian gần đây, phê phán thường được nghe nhất là 
trách rằng triết học đã quy giản tät cả mọi thứ thành tính đồng 
nhất, và vì thê, nó đã bị gán cho biệt đanh có tính nhạo báng là 
“Triết hoc-döng nhất "mg. Nhưng toàn bộ lập luận mà chúng ta 
vừa nêu trên đây cho thấy rõ ràng rằng chỉnh triết học mới 
nhấn mạnh đến sự khác biệt, vë mặt khái niệm lẫn thực 
nghiệm, giữa những gì khác nhau, trong khi ngược lại, đích thị 
những nhà vật lý chuyên nghiệp mới là những kẻ nâng sự 
đồng nhất trừu tượng lên thành nguyên tắc tối cao của nhận 
thức, và triết học của họ mới xứng đanh hơn với tên gọi “Triết 


ny 


học đồng nhất”! 


Và chăng, hoàn toàn đúng là không có những lượng đơn thuần 
cường độ lẫn đơn thuần trương độ, cũng như không có những, 
lượng đơn thuần liên tục và đơn thuần gián đoạn, và, vì thể, cả 
hai quy định này về lượng đều không phải là các loại độc lập 


1179 Năm 1801, Schelling gọi chủ nghĩa duy tâm tư biện của chính mình là “Fras 
hoc dòng nhất". Ö dây. bån thân Hegel cũng mặc nhiên thừa nhận tằng chủ nghĩa 
duy tâm của mình là một "Triết học đồng nhất”. Nhưng ông phân biệt sự "đồng 
nhất” ze biện giữa Tự nhiên và Tỉnh thần (hay giữa cái Thực tòn và cái d thê} của 
ông với sự đồng nhất lôgíc hình thức trong "quy luật VỀ sự đồng nhất”. Sự “đồng 
nhất tư bien” bao gie cũng là sự đồng nhất CUA sự ding nhất VÀ sự khöng-döng 
nhất, Các người chủ trường một sự ˆ "đẳng nhất hình thức” là Reinhold và Bardili. 


Phân I: Hoc thuyết về tốn tại. B. Lượng {8899-106} 


để đối lập với nhau. Chäng hạn, một nhiệt độ nào đó là một 
lượng cường độ, và một cảm giác hoàn toàn đơn giản nào cũng 
có thể tương ứng với nó cả; và nếu ta đi đến với chiếc nhiệt kế, 
ta thấy có một sự giãn nở nào đó của cột thủy ngân tương ứng 
với nhiệt độ Ay, và lượng trương độ này cũng thay dëi cùng 
với nhiệt độ được xét như một lượng cường độ. Tình hình 
cũng hệt như thế trong lĩnh vực Tinh thân: một tính cách 
“quyết liệt” hơn sẽ gây ảnh hưởng rộng hơn một tính cách 
không quyết liệt bằng. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §103 


Đại lượng (Quantum) là lượng bi giới hạn: có tính quy định hoàn 
tät trong con só với hai mômen cấu thành: số lượng đơn vị và don 
vị. 8103 này tập trung bản về ranh giới hay giới hạn này của đại 
lượng. O đây, cân phần biệt /ượng trương độ với lượng cường độ 
hay då (Grad / degree) (không nên nhâm lẫn độ với Han độ - 
Maß © Measure ở $107. Trong các sách tiếng Việt hiện nay. chữ 
Hạn độ thường được dich là *Độ``). : 


Trước hết. xét quan hệ giữa “ranh giới” với đại lượng mà nó giới 
han. Đại lượng dung dưng với ranh giới của nó. vì những cái Một 
mà nó bao gôm không thay đổi bản tính néu được tăng lên hay 
giảm di. và ngược lại. ranh giới của đại lượng cũng dung dưng 
với những cái Một tạo nên số lượng đơn vị. Trong trường hợp do. 
ranh "giới về lượng quy giản thành cái Một duy nhất làm "biên 
giới” giữa đại lượng ây và những đại lượng bên cạnh. C hằng hạn. 
khi hình dung con số 10. ta cho rằng cái Một bz nưười làm ranh 
giới để số tượng đơn vị là 10 chứ không phải 9 hay 11. Xét một 
cách trừu tượng. điều åy đúng, vì cái Một là nguyên tắc của con 
số và nếu ta thêm hay bớt cái Một. bản thân con số thay dói. 
Nhưng, một cách cụ thẻ. vì mọi cái Một đều bằng nhau: không có 
cái nào trong LÔ cái Một có ưu thế hơn những cái còn lại: mỗi cái 
trong chúng đều có thẻ là cái thú mười. Vậy, không phải một cải 
mà mỗi cái, tức bản thân toàn bộ đại lượng là ranh giới nhờ đó 
con số là 10. Trong sự thật. ranh giới là đồng nhất với toàn bộ của 
đại lượng số. Trong ranh giới. ta thäy có hai mömen có hữu của 
đại lượng trong tính toàn thể của nó: số lượng đơn vị và đơn vị. 


Phản I: Hoc thuyết vê tån tại. B. Lượng (8899-106) 373 


Ranh giới - đồng nhất với đại lượng - vừa có: a) phương diện số 
lượng đơn vi, tức gián đoạn, đa bội (viel- fach / multiple) và b) 
phương diện đơn vị. tức liên tục. “don giản” (ein-fach / simple). 
Trong chừng mực ranh giới là đa bội hay "ở trong chính mình " 

fin sich) vì nó là đồng nhất với mọi cái Một cấu thành số lượng 
đơn vị. ranh giới ây là Lượng trương độ hay Lượng quảng tính. 
(Trong phần Giảng thêm, Hegel xem lượng trương độ là đồng 
nhất với con sô, chính xác hơn, với con số mang số lượng đơn vị, 
tức con số tie số tượng (cardinal number). 


- Nhưng, trong chừng mực giới hạn là tính quy định "đơn gian“ 
(ein-fach), vì số lượng đơn vị đa bội mà nó quy định tập trung 
vào trong một đơn vị liên tục của một con số nhất định (vd: mội 
chục) thì bẩy giờ ranh giới là Lượng Cường độ hay độ (Grad / 
degree). Lượng cường độ (độ) không còn dòng nhất với "đơn vi” 
của $102 nữa. vì đơn vị của con so tür số lượng (cardinal number) 
(vd: con số 10) tương Ứng írực tiếp với đa bội của số lượng đơn 
vị, trong khi đó, trong số từ chỉ thứ hạng fordinal number) — ví dụ 
đầu tiên của độ -, tuy vẫn còn quy chiếu đến số lượng đơn vị, 
nhưng hoàn toàn có ob ý the (ideel), nghĩa là: số lượng đơn vi 
hoàn toàn được vượt hó trong tinh cường độ thuần túy, trong sự 
tån tai-cho- mình tuyệt đối đơn giản của độ: vd: cái thứ mười (hay 
mười độ theo số từ chỉ thứ hạng) không chỉ nói lên đơn vị đa bội 
của con số 10 mà trước hết và trên hät, nói lên ranh giới thuần túy 
của con số này vớt tư cách là finh cá thé đã ý thể hóa tính đa hội 
của nó. Độ nói lên tòn tại-hiện có (Dasein) về lượng một cách 
gián tiếp so với cái đa bội thực tế của số lượng đơn vị. Nhưng, tự 
mình và một cách ter tiếp, nó nói lên tính độc nhất thuần túy. sự 
tön-tai- cho mình tập trung vào chính mình, tính cá thể trừu tượng 
của con số thứ hạng (/hứ mười, thir một trăm v.v...) trong tính 

"đơn giản" tuyệt đối của nó. 


- Trong phần ` “Nhận xét”. Hegel nói đến tính kha hoán (tỉnh có the 
chuyên đổi được) giữa những con số từ số lượng (cardinal) và số 
từ chỉ thứ hạng (ordinal). Con số có the là 10. 20, 100 nhưng cũng 
có the là thứ 10, thứ 20, thứ 100 trong hệ thống số. Ngược lại. 
lượng cường độ của 10 độ cũng tương ứng với lượng trương độ 
thực tế của con số 10. 


S219 


Phần I: Học thuyết vê tôn tại. B. Lượng (8399-106) 


8104 


Trong độ, Khái niệm về đại lượng (Quantum) đã được thiết 
định. Độ là lượng cho-mình và đơn giản một cách dũng 
dưng, nhưng theo kiểu là lượng có tính quy định - nhờ đó 
nó là đại lượng — hoàn toàn ở bên ngoài chinh minh |tức| & 
trong những lượng khác. Trong sự mâu thuẫn này — mâu 
thuẫn rằng mặc dù nó tön tại cho-minh, nhưng ranh giới 
dimg dưng lại la gh „ngogi tại tuyệt dói —, tién trình vô han 
về lượng đã được thiết định. | Tiên trình này là môt sự rực 
tiếp nhưng lại chuyển hóa một cách trực tiếp thành cái đối 
lập của nó, thành cái tôn tai được trung giới của nó (một sự 
đi ra khỏi đại lượng mới vừa được thiết định) và ngược lại. 


Con số là tư tưởng. nhưng đó là tư tưởng như một cái tôn 
tại hoàn toàn ngoại tại với chính mình. Con số không 
thuộc về trực quan, vì lẽ nó là tư tưởng. nhưng nó là tư 
tưởng có tính ngoại tại của trực quan như là sự quy định 
của nó. 


- Vì thế. đại lượng không chỉ có Ihe được tăng lên hay giám 
đi đến vô han. mà do chính Khái niệm của nó. đại lượng 
chính là việc đây ra khoi chính mình này. Cũng thế. tién 
trình vô hạn về lượng là sự lặp lại vô-tư tướng của một và 
cùng một sự mâu thuẫn; sự mâu thuẫn ấy là đại lượng nói 
chung, và, là độ (khi được thiết định trong tính quy định 
của nó). Quả là thừa thãi khi diễn đạt sự mâu thuẫn này 
trong hình thức của một tiến trình đến vô hạn: về điều 
này, Zenon đã có lý khi nói rằng (qua sự tường thuật lại 
của Aristoteles}: "nói mör lần về sự vật và nói đi nói lại 
mãi về nó thì cũng là một cái mà thôi”. 


Giảng thêm 1: 


Dựa theo định nghĩa thông thường về nó ở trong toán học (đã 
bàn ở §99), độ lớn [đại lượng] là cái gì có thể được tăng lên hay 
giảm đi; và ở đây, không có gì để chống lại sự đúng đắn của 


Phản I: Học thuyết về tòn tai. B Lượng (5399-106) GC 


un 


trực quan làm nên móng cho nó ca. | Nhưng, câu hoi trước hết 
vẫn còn lại la làm sao tả đi đến chỗ già định vide có thế tầng lên 
hay giam di này. Một sự viện dẫn đơn gian đến kinh nghiêm là 
không đủ để trả lời câu hỏi này, bởi vì, độc lập với sự kiện 
rằng trong kinh nghiệm, ta chỉ có biểu tượng về độ lớn chứ 
không có tur tưởng, về nó, thì kha năng này ắt chỉ chứng tò như 
là một kha Hiể (của việc tăng lên và giảm di) mà thôi, và ta hän 
sẽ không có được cái nhìn nào vào sự tat yên cua tình hình như 
thể. Ngược lại, con đường của sự phát triển lögic cua chủng ta 
đã không chỉ dẫn ta đến với Lượng như là một cấp độ của tư 
duy tự-quy định chính mình, mà còn cho ta thấy rõ rằng: ngay 
trong Khái niệm về Lượng đã có việc phải tuyệt đối đi ra khỏi 
chính mình, khiến cho, ở đây, ta làm việc không chi vói một cái 
gì đơn thuần khả hữu mà là tất yếu. 


Giảng thêm 2: 


Khi phải làm việc với tính vô hạn nói chung, giác tính phản tur 
thường chủ yếu dựa vào tiến trình [quy tiến] vô hạn về lượng. 
Nhưng, trước hết, những gì ta đã nói trước đây về tiến trình vô 
hạn về chất cũng hoàn toàn đúng với hình thức về lượng của 
tiến trình vô hạn này, đó là: dây không phải là cách din đạt về 
sự vô-hạn dúng Hiật mà chi về sự vô han tõi vốn không bao giờ 
vượt ra khỏi cái gì đơn thuần phai là, khiến cho ta, trong thực 
tế, mắc kẹt mãi trong cái hữu hạn. 


Đối với hình thức đặc thù về lượng của tiến trình hữu hạn này 
~ mà Spinoza đã gọi một cách đúng dän là một tính vô hạn 
đơn thuần tưởng tượng (infinitum imaginationis), thì ngay 
các nhà thơ (Haller và Klopstock là các khuôn mặt tiêu biểu) 
cũng không hiểm khi không dùng nó để minh họa không chỉ 


(Inn 


Về sự phân biệt của Spinoza giữa cái vô hạn của lý tính và sự vô hạn của trí 


tưởng tượng, xem: "Dam đức hoc” Ethik), 1, § và 2.44: Vè cách hiểu của Hegel đối 
với Spinoza ở điểm này, xem: Hegel: "Tin vở Bier" (105-113). 


376 Phân I: Học thuyết ve tôn tại. B. Lượng (8899-106) 


5220 sự vô hạn của Tự nhiên mà cả của bản thân Thượng đế nữa. 
Chẳng hạn, nơi Haller, ta thấy có một sự mô tả nổi tiếng về sự 
vô hạn của Thượng để như sau: 


Tôi chẳng chất những con số khâng Iô 

Hang núi những triệu triệu 

Tôi xếp thời gian lên thời gian 

thế giỏi lên thế giới 

Và khi tie định cao ngất ngưỡng âu 

Tôi choáng vang nhìn lên Người 

thì mọi mãnh lực của con số” 

dù cá nhân lên gấp nghìn lần 

cũng chwa được là một phân nhà của Người. 


Ò dây, trước hết ta có một sự liên tục của Lượng - hay, chinh 
xác hơn, của con số luôn vượt ra khỏi chính minh, tức là điều 
được Kant gọi là “khủng khiếp”, “choáng ngop" nat, dù trong 
đó, điểu thực sự khủng khiếp, choáng ngợp chi có thể là sự 
nhàm chán của việc liên tục thiết định một ranh giới rổi lại xóa 
bỏ ranh giới ấy mà vẫn đậm chân tại chỗ, không đi xa hơn 
được chút nào. Nhưng rôi, cũng chính nhà thơ ây đã bổ sung 
cho sự miêu tả về tinh vô hạn tôi ây bằng một kết luận đích 
đáng: z 


Tôi rút bo hết chúng di, cà trước mặt tôi, Người hiện toàn thân? 
Kết luận này rõ rằng muốn nói rằng không thể xem cái vô-hạn 


đúng thật như là một cái ở phía Bên kia đơn thuần đối với cái 
hữu hạn; và ta phải từ bỏ cái progressus in infinitum [latinh: 


UI xem Kant, Phê phản lì tính thuần tiv, B641. 


t8?) Từ bài tho “rè sự Eĩnh cứu" ¿ Über die Ewigkeit của Albrecht von Haller 
(1708-1777) trong “Versuch schweizerischer Gedichte” / "Thơ Thụy ST”, Bern, 
1932. Hegel cũng trích dẫn các câu này trong /Ðai] Khoa hoc Lögic, l, 227 va Kant 
gọi là "khủng khiếp", “choáng ngợp” trong Phê phán lý tinh thuần túy (B641). 


Phân I: Hoc thuyết ve ton tai. B. Lượng (8899-106) 377 
EE EE 


diễn trình quy tiến đến vô hạn] ấy đi thì mới đạt được ý thức 
về cái vô hạn đích thực. 


Giảng thêm 3: 


5221 


1183) 


Ai cũng biết rằng Pythagoras đã triết lý bằng con số và quan 
niệm rằng con số là quy định cơ bản của những sự vật. Thoạt 
nhin, đổi với ý thức thông thường, quan niệm này quả là 
nghịch lý, thậm chi, dien khừng; và câu hỏi nảy sinh là: ta nghĩ 
gi về quan niệm ấy? Để trả lời câu hỏi này, trước het, ta cẩn ghi 
nhớ rằng nhiệm vụ của triết học nói chung là ở chỗ phải quy 
những sự vật vë cho những tư tưởng, nói rõ hơn, về cho 
những tư tưởng nhất định. Nay ta thấy con số cũng là một tư 
tưởng, và quả thật, nó là tu tưởng, gần gũi nhất đối với thế giới 
cảm tính; chính xác hơn, nó dien tả tư tưởng về bản thân thế 
giới cảm tính, bởi vì qua đó, nói chung, ta hiểu cái ở bên ngoài 
nhau và cải Nhiều. Như thế, ta có thể nhìn nhận trong nỗ lực 
nắm bắt thế giới như là Con Số là bước đầu tiên hướng đến 
Siêu hình học. 


Ta cũng biết rằng trong lịch sử triết học, Pythagoras đứng ở 
giữa các triết gia lonien và Eleat1®, Như Aristoteles đã nhận 
xét, các triết gia lonien vẫn còn dừng lại ở chỗ xem bản chất 
của những sự vật như là một cái gì có tính vật chất (như một 
hyle / Hylạp: vật chất), trong khi đó, các triết gia Eleat, nhất là 
Parmenides, đã tiến lên đến tư đuy thuần túy trong hình thức 
của “tổn tại”. Như thế, nguyên tắc của triết học Pythagoras 
hấu như tạo nên một nhịp cẩu giữa cái cảm tính và cái siêu- 
cảm tính. Điều này cho ta biết tại sao ta nên đổng ý với quan 
điểm của những người cho rằng Pythagoras rõ ràng đã đi rất 
xa trong việc lý giải bản chất của sự vật như là ở nơi những 


- Các triết gia /onien, còn gọi các triết gia trước Socrate ở đảo Milet: Thalès 


(624-546 tr. CN). Anaximander (611-546 tr, CN). Anaximenes (585-525 tr. EN)...: 
— Pythagoras (570-500 tr. CN); — các triết gia Eleat: Xenophanes và nhất là 
Parmenides (540-470 tr. CN), Zenon. 


D 


Phân E Học thuyết về ron tại, B. Lượng (8899-1061 


con số và với những người bình luận rằng, trong khi không có 
gì phải phản bác quan niệm cho rằng những sự vật quả là có 
thể đếm được [bằng con số], nhưng, sự vật vẫn là nhiều hơn 
những con số đơn thuần. Với chữ “nhiều hơn” được gan cho 
những sự vật ở đây, tất nhiên ta tự nguyện đồng ý rằng sự vật 
quả là nhiều hơn những con số đơn thuần, nhưng câu hỏi đích 
thực lại liên quan đến việc phải hiểu cái “nhiều hơn” này như 
thế nào. Tương ứng với quan điểm của riêng nó, ý thức cảm 
tính thông thường ắt sẽ không ngẩn ngại trả lời câu hỏi này 
bằng cách quy chiếu đến những gì được trí giác một cách cam 
tính; vì thế, nó lưu ý rằng sự vật không chi đơn thuần là có thể ` 
dem được [bằng con số] mà còn có thể thấy được, ngiri được, 
cảm nhận được bằng xúc giác v.v... 


Như thế, nếu nói theo kiểu hiện đại của chúng ta, sự phản bác 
chống lại triết học Pythagoras quy lại ở chỗ cho rằng nó quá 
duy tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, tình hình là hoàn toàn 
ngược lại, đúng như ta đã có thể suy ra từ những gì ta vừa nói 
về vị trí lịch sử của triết học Pythagoras. Nói cách khác, việc 
thừa nhận rằng sự vật là “nhiều hơn” những con số đơn thuần 
phải được hiểu theo nghĩa: tư tưởng đơn thuần về con số 
không dù để diễn đạt bản chất xác định hay Khái niệm về 
những sự vật. Vì thể, thay vì cho rằng Pythagoras đã di quá xa 
với triết học về những con số của ông, ta nên nói ngược lại 
rằng ông đã không đi đủ xa; và, lẽ tất nhiên, chính các triết gia 
Eleat mới là những người đã thực sự đi bước tiếp theo để tiên 
tới tư duy thuần túy. 


Hơn nữa, ngay cả khi không phải những sự vật mà tính quy 
định cơ bản dựa vào những con số và những quan hệ ve số thì 
vẫn có những trạng thái của sự vật và mọi loại hiện tượng tự 
nhiên dựa vào chúng. Đó chính là trường hợp có những sự 
khác biệt về thanh âm và sự hòa âm giữa chúng; và ai cũng 
biết câu chuyện rằng chính từ việc trì giác các hiện tượng này 
đã khiến Pythagoras lĩnh hội bản chất của những, sự vật là 
những con số. Danh rằng một mối quan tâm quan trọng của 


Fhan I: Học thuyét ve ton tại. B. tượng (š\99- 106) Sie 


5222 


khoa học là cổ quy những hiện tượng dựa vào những con số 
nhất định về với ti lệ đúng đắn của chúng, nhưng tuyệt nhiên 
không được phép xem tinh quy định của tư tưởng nói chung 
đơn thuần là một quy định về số. 


Lễ dĩ nhiên, thoat tiên, có thể nối kết những quy định-tư tường, 
khái quát nhất với những con số đầu tiên, và vì thế bảo rằng số 
một là cái gì đơn giản và trực tiếp, số hai là sự khác biệt và 
trung giới, rồi sở ba là sự thống nhất của cả hai. Nhưng, các sự 
nối kết này là hoàn toàn ngoại tại, và không có gì ở trong các 
con số này ~ xét như các con số - có thể bien chúng trở thành 
sự diễn đạt chính xác các quy định-tư duy ây ca. Vå lại, càng, 
áp dụng phương pháp này, ta càng thấy rõ tính tùy tiện đơn 
thuần của việc nổi kết các con số nhất định với nhu ng tu tưởng 
nhät định. Chăng hạn, [con số] 4 có thể được xem là sự thống 
nhất của 1 và 3 và của những tư tường được nối kết với chúng, 
nhưng 4 cũng có thê là hai län 2, và cũng thể, 9 không chỉ là 
binh phương của 3 mà cũng là tổng số của 8 và I hay 7 và 2 
v.v... Ngay cả ngày nay, một số hội kín vẫn xem trọng những 
con số và những dạng số, nhưng, điểu này chỉ có thể được xem 
như là một trò chơi vô hại, hoặc như là một dấu hiệu của sự 
bất lực trong tư duy. Tất nhiên, người ta vẫn cứ cho rằng có 
một ý nghĩa sâu xa, thâm thúy nào đó được ẩn giấu trong tất 
cả những điều ây, và rằng người ta biết đâu có thể tìm thäy 
khối điểu để suy nghĩ về chúng. Nhưng, trong triết học, điểu 
quan trọng không phải là những gì ta có thể suy nghĩ về cái nọ 
cái kia, mà là những gì ta thực sự suy nghĩ; và môi trường dich 
thực của tự tưởng không được phép đi tìm ở trong những biểu 
trưng được chọn lựa tùy tiện, trải lại, chỉ ở trong bản thân tư 
duy mà thôi, 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: 8104 


Hegel đã giúp ta dè nhớ khi nói rằng: nếu Zerong thuần túy tương 
ứng với fon tại-thuên tủy: của Lượng, thì dai lượng (Quantum) là 


30 


Phan I: Học thuyết về ron tụi. B. Lượng 18899-106} 


tôn tại-hiện có (Dasein / Being-there), còn độ là sự tôn tại-cho- 
mình của nó (xem lại: $$86, 89, 96). Thật thế. Lượng đã hoàn tất 
trong "tính đơn giản vô hạn” của mỗi quan hệ của nó với chính 
mình. tức trong đó. Theo cách viết của Hegel: "ong độ. Khải 
HiỆm vẻ đại lượng đã được thiết định”. §104 lý giái câu quan 
trọng này, vì nó là bước ngoặt biện chứng. phoi bày máu thuần 
Hội tal của đại lượng và của Lượng nói chung khiến Lượng buộc 
phải tir chuyên hóa thành tính quy định cao hơn. 


Khái niệm về đại lượng là nguyên tắc hay bản tính nguyên thủy 
cúa nó. và đó là lượng bị giới hạn. nhưng "bị giới hạn” theo 
nghĩa: tính quy định này là deng dưng và ngoại tại một cách 
tuyệt đối đói với nó. (Lưu ý: ranh giới tất nhiên không đứng dưng 
dói với Lượng. Lượng thiết yếu phải bị giới hạn, phải là một đại 
lượng. Nhưng, Lượng, trong thực tế. là dừng dưng đối với ranh 
giới của nó. dù đó là ranh giới bất kỳ hay ranh giới nói chung). 
Trong khi bị giới hạn (hay trong sự phủ định), [Lượng vẫn tiếp tục 
và tự bảo tòn. và, theo nghĩa â ây, nó là vô hạn (§95). Nhưng, trong 
Độ (§103), Khái niệm về đại lượng lại đã được thiết định. nghĩa 
là: nó I thực hiện. tự khách thể hỏa trong hình thức * "tồn tại-hiện 
có" và "tổn tại-cho mình” với tư cách là độ. Như thẻ, "độ là độ 
lớn Ger mình và den gian một cách dừng dưng” (8104). Thé nào 
là "cho-minh”? Đó là sự trực tiếp đã quay vè lại với chính mình 
như là kết quả của sự phủ định của phủ định. (Tiến trình phủ định 
của phủ định trong độ: - phủ định thứ nhất, đó là [ượng thuần túy 
trở thành đại lượng trương độ. tức số lượng đơn vị nhất định: phủ 
định thứ hai: đại lượng trương độ tự phú định. và tự ý thể hóa 
thành đại lượng cường độ, tức båt đầu mang lại tinh quy định của 
Chất). Tòn tại-cho mình (như đã nói ở §96) có hai mômen: sự bất 
phân biệt ở bên trong và loại trừ mọi cái khác ở bên ngoài. 
Mômen trước gọi là "don giản” (einfach), tức tính cá thể trừu 
tượng của độ (như đã näi ở $103: vd: 10 độ) đối với bên “trong: 
mömen sau gọi là "dửng dưng” đối với bên ngoài. Ví dụ dễ hiểu: 
độ là “dung dưng” theo nghĩa nó có tính quy định ở bên trong nó 
và không phải ở trong những đại lượng khác. Chăng hạn, con số 
20 độ không chỉ được quy định bởi sự khác biệt của nó với 19 độ 

và 21 dô. Quy định ấy t trước hết năm ngay trong số lượng đơn vị 
của nó: hai mươi cái Một mà nó chứa đựng. Điều ấy đúng. nhưng 
như thé là ta rơi tro lại vào trong lượng trương độ và con số 20 
độ không con có ý nghĩa và nó không còn quy định được gi ca. 
Nói khác di, yêu câu về tính đơn giản mâu thuẫn lại với yêu cầu 


Phân E Hoc thuyết ve rồn tại. B. Tượng (8899-106) 381 


về sự bät-phän biệt-cho-minh, Vậy, độ chỉ còn cách có được tính 
quy định của nó khi guàn hệ với những độ khác trong bảng chỉ độ 
(là độ thứ 20 trong trật tự của bảng chỉ độ). Quan hệ loại trừ lẫn 
nhau cũng thiết yêu là quan hệ khăng định tính liên tục. Đó là sự 
máu thucn và là sự mâu thuẫn của bản thân Khái niệm ve lượng. 
"Định mệnh” (sự quy định) (Bestimmung / destination) của 
Lượng là phải vượt bỏ chính cái tôn tại-cho mình của mình. Nó là 
tôn tại-cho mình, nhưng. một cách đây mâu thuẫn, là tön tại-cho 
mình bị vượt bỏ, thải hỏi. Nghĩa là, chỉ trong việc "đi ra khỏi 
chính mình”. nó mới là chính mình và quay ve lại chính mình. 
hay, chính trong tính quan hệ tuyệt đối [quan hệ với những đại 
lượng hay những độ khác]. nó mới kết hợp được vớt bản thân nó. 
Chỉ có điều. mâu thuẫn nội tại ấy vốn tiêm ån và bị che giấu trong 
con số khi nó chira được thiết định. nghĩa là. bao lâu con só chứa 
đựng tính ngoại tại ở trong bản thân nó dưới hình thức trương độ 
của số lượng don vị cua no. Nhưng, bây giờ, khi đại lượng 
(Quantum) đã tự tập trung vào trong cái cho-minh don giản của 
độ. nó thiết định tính ngoại tại ấy một cách minh nhiên dưới hình 
thức của một cái tòn tại-hiện có hay của một cái tön tại-cho-cái 
khác, trong mỗi quan hệ minh nhiên với những độ khác. Bây giờ. 
20 độ, chăng hạn, có tính quy định cua nó ở bên ngoài nó (trong 
độ 19 và độ 21) không chỉ cho ta hay cho một sự phan ur từ bên 
ngoài. Trái lại, mâu thuẫn ấy là do chính nó và cua chính nó, Tên 
tại-cho mình được khói phục ở trong tôn tại-cho mình bi Vượt bo, 
thải hồi. Chỉ nhờ bản thân quan hệ của nó với chính nó (tồn tại- 
cho mình) mà độ là mối quan hệ với ben ngoài và có Chat của nó 
trong môi quan hệ Ấy. Nói cách khác. Khái niệm (mâu thuần} vẻ 
đại lượng (Quantum) đã được thiết định ở trong độ. Từ dó. ta 
hiểu câu viết khá bí hiểm của Hegel: "Độ là [.ượng cho-minh và 
đơn giản một cách dung dưng. nhưng theo kiểu là lượng có tính 
quy định — nhờ đó nó là đại lượng - hoàn toàn ở bên ngoài chính 
mình {tức} ở trong những lượng khác” {= trong những độ khác 
của bảng chỉ độ]. Ở tiểu doan tiếp theo (§105). ta sẽ thấy tại sao 
mâu thuẫn nảy buộc độ phái quay lại với Cheit. 


- Phần “Nhân zéi" của $104 này cũng đáng chú ý đặc biệt: Ở đây, 
Hegel nêu lên một số suy nghĩ về con so nói chung. Con số là 
quan trọng và có vị trí cao trong triết học (Pythagoras dä muön 
bien nö thành phạm trù trung täm của tur duy tri CU học và 
Schelling muốn dành cho nó vinh dự với học thuyết về các "im 
¿ Polen=en của ông). Trong lịch sử. các nhà giáo dục cũng hay 


JN? Phân T Học thuyết về ton tai. B. Lượng (8899-1061 


xem việc tính toán là một trong những hoạt động cao cấp nhất của 
tỉnh thần. Theo Hegel. con số, giống như các phạm trù lôgíc khác. 
cùng là một mömen của fir đương, tuy nhiên. là mômen của tu 
tưởng trong đó sự döng nhất với chính mình của tính quy dịnh 
cho-minh (ở đây thê hiện như là độ) lại vượt ra khỏi bản thân nó 
dê đi vào trong một tính Houet tai trực tiếp và tuyệt đối. Nó là tu 
tưởng nhưng với tư cách là một cái för tai hoàn toàn ngoại tại với 
chính mình. Đó là lý do tại sao người ta thường xem con số là cải 
trung gian giữa cái khả giác và cái khả niệm. Nói khác đi. con số 
không thuộc về trực quan cam tính vi nó là ur tưởng. nhưng lai là 
tư tưởng gần gũi nhất với unh ngoại tại của cái cảm tính trực 
quan và # tinh tư tương nhớt, vi mang tính quy định ngoại tại đặc 
trưng của trực quan. (Vì thẻ. máy có thẻ tính toán bằng vả thậm 
chí hơn đầu óc con người). Và, như là tién trình vô hạn vẻ lượng. 
tiễn trình này khong tự giai quvét được men thudn. Nó chi không 
ngừng lặp đi lập lại một cách "vö-ur tưởng” và nhàm chắn và 
cùng một sự mâu thuẫn của đại lượng và nhất là của đại lượng 
được thiết định, tức của độ. như nhận xét cua Zenon và như đã 
bàn o trên. Tiên trinh đến vỏ hạn (tôi) này lặp lại không ngừng 
trước khi bước vào một cấp độ cao hơn của Y niệm lògic. [.ượng 
bắt lực trong việc mang lại tính quy định cho riêng mình. vì tỉnh 
quy định ấy đã bị vượt bỏ. thải hỏi. Vậy. nó phải tim ở đâu? 
Chính trong bean thân sir vån döng cua tiên trình den vó han. Đại 
lượng hữu hạn và cái vô hạn tôi deu bị phú dinh. và cái được thiết 
định thông qua sự phủ định của phú định này chính là "trò chơi” 
đồng nhất của đại lượng với chính nó. là tỉnh vô hạn dúng thật. là 
tòn tại-cho mình đích thực của nó như là cái gì ở bên ngoài nó 
nhưng đã được thiết định như là mömen của chính nó. Ở trong 
tính ngoại tại này (tức rong quan hệ quy chiếu với đại lượng 
khúc). nó mới tìm thấy chính minh. có tỉnh quy định riêng của 
mình. tức là chính mình vẻ € # (là T20 độ” chứ không phải độ 
nào khác). Vậy. chính C hät và trong C hất mà đại lượng tìm thäy 
nguồn gốc của những tính quy định cua mình. Nói ngắn. đại 
lượng là C hét bị phú định, bị vượt bo. Nhưng. bản thân đại lượng 
là sự phú định của chính nó. VE mặt tự mình. nó là sự phủ định 
của Chất bị phủ định. và. do đó. là sự khoi phục lại Chất nhưng là 
Chất đã trải qua Lượng. nghĩa là, Chết đã được lượng hóa hay. 
Lượng đã được chất hóa: và đó sẽ là Han độ (Maß / measure) 
như sẽ thấy ở các tiểu đoạn tiếp theo. 


Phan FE Học thuvét về tòn ti. B. Lượng (8899-106) 353 


§105 


Trong tính quy định cho chinh no”, đại lượng là gogi (gi 
đối với chính mình. | Tính ngoại tại đối với chính mình này 
tạo nên Chất của nó; chính trong tính ngoại tại với chính 
mình này mà đại lượng là chính mình và quan hệ với chính 
mình. Băng cách ấy, tính ngoại tại, tức cái Lượng, và tòn 
tai-cho-minh, tức cái Chất”, hợp nhất lại với nhau. 


Được thiết định noi chính no“ như vậy, đại lượng là quan 
hệ [hay: ti IE] về lượng; đó là tính quy định rằng nó vừa là 
một đại lượng ứrực tiếp (số mũ phân)”, và vừa là SỰ frưng 
giới (tức sự tương quan” của bất kỳ một đại lượng nào với 
đại lượng khác), — cả hai số hạng”” của tỉ lệ không được tính 
dựa theo giá trị trực tiếp của chúng, vì lẽ giá trị của chúng 
chỉ có [chi được quy định] ở trong SỰ tương quan này, 


Giảng thêm: 


Tiên trình vô hạn về lượng, thoạt däu xuất hiện ra như là một 
str liên tục vượt ra khỏi chính mình của con số. Tuy nhiên, neu 
xét kỹ hơn, thì trong tiến trình này, Lượng lại chủ thấy là quay 
lại với chính mình, vì tư tưởng được chứa đựng trong đó bao 
giờ cũng là sự quy định con số bởi con số, và điểu này nang 
lại cho ta “quan hệ” hay “tỉ lệ” vê lượng. Chẳng hạn, nếu ta nói 
vê ti lệ 2:4, thì ta có hai độ lớn [hai đại lượng] mà ý nghĩa của 
chúng không nằm trong tính chất trực tiếp của chúng, mà chỉ ø 
trong sự tương quan hỗ tương giữa chúng với nhau. Nhưng, 
mỗi tương quan này (số mũ phân của tỉ lệ) bản thân cũng là 


a) in. ` ' . TT, 8 D ˆ . . DI 
® firsichseiende Bestimmtheit  determinacy of being on its own account [khác với: 


sự tôn tại-cho-minh của quy định * Fürsichsein ¿ the being-for-itself: 


IN das 


. ` H ` i H > ` - € Ẵ 
Quantitative und das Qualitative ` the quantitative and the qualitative; (9 An ihm 


selbst “upon itself; H } Verhältnis relationship or ratio: w Exponent ¿ exponent ( 


. 3 f A 5 5 ei, dë 
(Quotient: thương số): 0) Beziehung ‘relation: II seiten sides, terms. 


384 


Phân I: Hoc thuyết về ton tại. B. Lượng ($899-106} 


một độ lớn [một đại lượng] được phân biệt với các độ lớn 
đứng trong mối tương quan với nhau ở chỗ nếu thay đổi 
chúng, sẽ thay đổi tỉ lệ, trong khi tỉ lệ vẫn đừng dung trước sự 
thay đổi của hai số hạng và vẫn giữ nguyên bao lâu số mũ 
phân không bị thay đổi. Vì thế, ta có thể lấy 3:6 thay cho 2:4 mà 
không thay đổi tỷ lệ, bởi số mũ phân: 2 vẫn giữ nguyên trong, 
cả hai trường hợp. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §105 


Nếu §95 cho thấy tién trình di đến vô hạn của € hät. thì 8105 cho 
thấy tiền trình di đến vô hạn của Lượng và "giải pháp dích thực” 
cho nó: sự quay trở lại với € "hát. Nói cách khác, điều gì dien ra 
cho độ trong tiên trình đến vô hạn này, do mâu thuần nội tại của 
nó? 


Ta đã có đại lượng trong tính quy định “tòn tại-cho mình” của nó 
như là độ. Như đã thấy. trong tòn tại-cho mình của độ, đại lượng 
chuyến bản thân nó ra bên ngoài: đến các độ khác. Đó là sự ồn 
tai- bên ngoài ở chính nó. The nhưng. tòn tại-cho mình là đỉnh cao 
của Chất. Vậy, nếu ngay bên trong và nhờ vào tôn tại-cho mình 
của mình mà đại lượng mới tòn tại bên ngoài chính mình. thì 
chính cái "ôn tai- -hên ngoài bán than” này của đại lượng tạo nên 
Chdt riêng của nó. Điều cần nhấn mạnh ở đây là: trong sự tái xuất 
hiện này của Chất dưới hình thức của quan hệ đồng nhất với 
chính mình của đại lượng ngay trong lòng của tính ngoại Lại của 
nó với chính mình. thì tính ngoại tại (với chính mình của đại 
lượng) và tôn tại-cho mình (của đại lượng xét như là độ) hợp nhất 
lại với nhau. Ta biết rằng: tỉnh ngoại tại là đặc điểm riêng của quy 
định về lượng (99). còn tồn tại-cho mình là định cao của tính 
quy định về Chất ($895- -96). Trong su hop nhất tư biện mới me 
này. Lượng và Chất được kết hợp lại. Bây giờ. để dè hình dung. 
ta xem xét tién trình biện chứng cúa đại lượng khi nö được thiết 
định nơi bạn thân nó {an ihm selbst / on HA own account) tuong 
ứng với vận động ấy (chứ không phải từ sự phản tư chư 14 vè nó 
nữa). 


Phân I: Học thuyết về tần tại. B. Lượng (8899-106) 385 
EE 


- Đại lượng được thiết định nơi bản thân nó chính là guan hệ ve 
Lượng (das quantitative Verhältnis / quantitative Relation). Ta 
lây ví dụ đơn giản: 2 = 6/3. Quan hệ về lượng là một tính quy 
định (2=6/3) vừa là một đại lượng tre tiếp: đó là số 2 (Hegel gọi 
là “sô mũ phân” / Exponent; ngày nay ta thường gọi là thương SỐ 
/ Quotient), vừa là một sự irung giới, nói lên quan hệ của một đại 
lượng nào. đó (vd: 6) với một đại lượng khác (vd: 3). Hai phía của 
quan hệ về lượng, tuy là thực tòn nhưng không có giá trị dựa theo 
giá trị trực tiếp của chúng mà chỉ ở trong môi quan hệ của 6 với 3 
(ở đây là 6 chia 3). Điều này không có gì khó hiểu, nhưng vấn đề 
là cần nằm bắt nội dung / biện của nó. Ta thấy nội dung này có 
hai mặt: 


- Trong về phải của phương trình, ta có quan hệ về lượng dưới 
phương diện của sự trung giới và tự-ngoại tại hóa của đại 
lượng. Trong về này, mỗi đại lượng được thiết định trong tính 
ngoại tại, nghĩa là, chỉ có giá trị trong quan hệ với đại lượng 
kia (6 với 3 và 3 với 6). 


- Cũng trong về phải ấy, ngay trong quan hệ về lượng, ta lại 
cũng thấy sự ding dưng tiểu bieu của quan hệ về lượng. Nếu 
sô mũ phân hay thương số không thay đối thì quan hệ vẻ lượng 
vẫn là đồng nhất dù các đại lượng (3, 6...) có thay đổi như thé 
nào, vì giá trị của chúng không phải trực tiếp mà chỉ ở trong 
Chät được quy định bởi quan hệ hỗ tương. Ở đây, phương diện 
chất của mỗi quan hệ bộc lộ rõ. không chỉ bởi sự phản tư cta 
mà ở trong bản thân mỗi quan hệ, nhờ vào vê trái của 
phương trình. Vậy, trong mối quan hệ với cái khác của chúng, 
hai phía của quan hệ (6 và 3 trong ví dụ) không đánh mất mình 
trong một cái bên ngoài bất định (cái vô hạn tôi của $104), trái 
lại, tìm thấy tính quy định trọn vẹn: trong mối quan hệ này, 
chúng đích thực là mình (tồn tại-cho mình), nghĩa là, là cái-gì- 
đó được xác định về chất, đó là thương số 2, đồng nhất với 
chính mình về chát, nghĩa là: nếu nó thay đổi, quan hệ sẽ bị 
thay đổi (vè chåt) trong khi hai phía cùa quan hệ (6 và 3) có thể 
thay đổi đến vô hạn mà không ảnh hưởng gì đến mối quan Độc 


Tóm lại. Chất — xuất hiện ở đây dưới hình thức của thương số — là 
tính quy định tồn tại-cho mình mà tiến trình đến vô han đã hoài 
công đi tìm trong trương độ bất định của tính ngoại tại của đại 
lượng. Trong quan hệ về lượng, cái vô hạn đúng thật của Lượng 


386 Phân I: Học thuyết về tôn tại. B. Lượng ($$99-106) 


đã đạt được, và cái vô hạn này chính là Chất hay tòn tại-cho mình 
đang tái lập hay khôi phục lại ngay trong lòng của sự dừng dưng 
đối với chính mình của tính quy định về lượng. 


§106 


Các số hạng của tỉ lệ vẫn còn là các đại lượng trực tiếp, và 
các quy định về Chất và về Lượng vẫn còn ngoại tại đối với 
nhau. Nhưng, xét theo chân lý [sự thật] của chúng — rằng, 
ngay trong tính ngoại tại của nó, bản thân cái lượng cũng là 
sự tương quan với chính nó, hay, rằng, sự tồn tai-cho-minh 
và sự dứng dưng của tính quy định đã hợp nhất với nhau — 
nên, tỉ lệ là Han đột), 


Giảng thêm: 


Nhờ vào sự vận động biện chứng của Lượng thông qua các 
mômen của nó mà ta đã xem xét cho đến nay, Lượng đã cho 
thấy rằng nó là một sự quay trở về lại với Chất. Thoạt däu, ta 
đã có khái niệm về Lượng như là Chất bị thủ tiêu hay vượt bỏ, 
nghĩa là, như là tính quy định không đồng nhất với tổn tại, mà 
trái lại, đửng dưng với nó và chỉ là tính quy định ngoại tại đối 
với nó [tổn tại]. D6 cũng là khái niệm (như đã nói) làm nen 
móng cho định nghĩa thông thường về độ lớn ở trong toán học, 
như cái gì có thể được tăng lên hay giảm đi. Bây giờ, dựa theo 
định nghĩa này, thoạt nhìn có vẻ độ lớn đơn giản là cái gì có 
thể biến đổi nói chung, vì cả hai: việc tăng lên và giảm đi chỉ có 
nghĩa là quy định độ lớn một cách khác nhau. Nhưng, với định 
nghĩa này, độ lớn hóa ra không được phân biệt với tân tại-hiện 
có (Dasein) (cấp độ thứ hai của Chất) là cái, theo khái niệm của 
nó, cũng là cái khả biến như thế. Vì thế, nội dung của định 
nghĩa äy về độ lớn ắt phải được hoàn chỉnh bằng cách bổ sung 


Di Maß / Measure. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. B. tượng (8899-106) 387 
Pe T A T en Ôn co EE 


5224 


rằng, ở trong Lượng, ta có một cải gì có thể biến đổi được, 
nhưng vẫn giữ nguyên sự biến đổi của nó. Kết quả là: Khái 
niệm về lượng chứng tỏ có chứa đựng một sự mâu thuẫn, và 
chính sự mâu thuẫn này tạo nên phép biện chứng của Lượng. 
Song, kết quả của phép biện chứng này không phải là một sự 
quay trở lại đơn thuần với Chất, như thể Chất là cái gì đúng 
thật, còn Lượng, ngược lại, là cải gì không đúng thật1*9, Thật 
ra, kết quả là sự thống nhất và là chân lý [sự thật] của cả hai: 
nó là Lượng mang tính chất của Chất), hay là Hạn độ. 


Ở đây cẩn lưu ý thêm rằng: khi ta làm việc với những quy 
định về lượng trong khi nghiên cứu về thế giới của những đối 
tượng, thì, trong thực tế, bao giờ ta cũng có Hạn độ ở trong đầu 
như là mục tiêu của nỗ lực nghiên cứu. Điểu äy thể hiện rõ 
trong ngôn ngữ của chúng ta khi ta gọi việc tìm hiểu các quy 
định về lượng và các ti lệ là một việc “do lườn g “®), Chẳng hạn, 
ta đo chiểu dài của các sợi dây đàn khác nhau được làm cho 
rung lên và lưu ý đến sự phân biệt tương ứng giữa các âm 
thanh do sự rung ấy gây nên. Cũng thế, trong hóa học, ta cân 
đong lượng của những chất được đưa vào trong sự hóa hợp để 
biết hạn độ làm điểu kiện cho các sự hóa hợp ấy, hay nói cách 
khác, đế phát hiện các lượng nào làm nên tảng cho các chất 
nhất định. Và trong môn thống kê cũng thế, những con số mà 
ta làm việc chỉ đáng quan tâm khi ta dựa trên các kết quả về 
chất mà chúng là điểu kiện. Ngược lại, việc đơn thuần tìm 
kiếm số liệu, tách rời với sự quan tâm làm định hướng như đã 
nêu ở đây thì chỉ là những sự tò mò trống rỗng, không thể thỏa 
ứng bất kỳ sự quan tâm nào vê lý thuyết lẫn thực hành. 


Đi qualitative Quantität / qualitative quantity; IN Messen / “measuring“. 


(t84) 


Trong bán Suhrkamp, chữ "Lượng" (Quantität) ở đây rõ ràng in nhằm thành 


"Chất" (Qualität). 


388 


Phän I: Học thuyết về tốn tại. B. Lượng (§§99-106) 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §106 


- Các phía của mối quan hệ về tượng (vd ở đây là 6 và 3) chỉ là các 


phía. nghĩa là chỉ có giá trị trong sự trung giới và bö sung lẫn 
nhau của chúng. Tuy ở trong môi ,quan hệ, nhưng cả hai dù sao 
cũng còn là các đại lượng trực tiếp, vì giá trị của chúng vẫn có 
phần bất định, do ta có the thay thé chúng dë dàng bằng những 
đại lượng khác (vd: 8 và 4 hay 10 và 5) miễn là thương số không 
thay đổi. Rồi bản thân thương số (ở đây là: 2), tuy có phương diện 
Chất làm chủ đạo, nhưng vẫn là một đại lượng, tức một tính quy 
định ngoại tại và dừng dưng chỉ kết hợp hai phía bằng một sự 
trung giới rất hời hợt, cũng như bản thân con số 2 cũng có thể là 
một đại lượng (rực tiếp, không mang ý nghĩa trung giới gì. 


Nỏi cách khác. hai đại lượng tác động nhau nhưng không hoàn 
toàn ¿hâm nhập vào nhau. thể hiện bằng dấu bằng (=) vừa kết hợp 
vừa phân ly chúng. 


Đó chính là sự bất lực về mặt tư biện của quan hệ về lượng. 
Muốn nắm bắt “chân lý" của nó, ta phải đi ra đàng sau tính quy 
định về lượng län vè chất, và đó sẽ là Han độ (Maß / measure). 
Trong Hạn độ, như ta sẽ thấy (§§107-111), sự tần tại-cho mình 
của tính quy định (Chất của nó: tỉ lệ) và sự đứng dung (với chính 
mình và với Chất) của tính quy định (Lượng của nó: hai phía 6, 3 
và thương số trực tiếp: 2) sẽ hợp nhất lại trong một thực thể duy 
nhất. Hạn độ là đại lượng mang tính chất của chất hay là một 
Chất mang tính chất của lượng. 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. C. Hạn độ ($8 107-111) 389 
EE 


C 
HAN DÒ” 
8107 
Hạn độ là đại lượng [mang t tính cách của| chất”; và, thoạt 
đầu. ı như là [han độ] rực ën: đó là một đại lượng mà một 


cái tồn tại-hiện có (Dasein) hay một Chất được gắn liền với 
nó. 


Giảng thêm: 


S225 


Như là sự thống nhất giữa Chất và Lượng, nên hạn độ là tổn 
tại đã hoàn tất. Khi ta nói về tổn tại, thoat đầu nó tỏ ra là một 
cái gì hoàn toàn trừu tượng và thiếu mọi sự quy định; nhưng 
tổn tại, về cơ bản, là cái gì tự quy định chính mình, và nó đạt 
tới tính quy định hoàn tất ở trong hạn độ. Vì thế, ta có thể xem 
xét hạn độ như là một định nghĩa về cải Tuyệt đối, và, theo đó, 
người ta thường nói rằng Thượng đế là “thước đo” hay “hạn 
độ” của mọi sự vật. Đó cũng là lý do tại sao trực quan này 
tạo nên giọng điệu cơ bản của nhiều bài thánh vịnh® He-bro 
cổ đại, nơi sự ngợi ca Thượng đế chủ yếu quy về điểm: chính 
Người là kẻ thiết định ranh giới cho mọi sự vật, cho biển ca, đất 
liên, sông, núi và cả cho mọi loại khác nhau của cây cối và thú 
vật. - Trong ý thức tôn giáo của người Hy Lạp [cổ đại], ta thấy 
tính thần lình của hạn độ được hình dung bằng [nữ thần] 


Mag / measure; DI das qualitative Quantum / qualitative quantum; ®© Gesänge / 


Psalms. 


(85 Ta biết rằng Protagoras đã nói: “Con người là Thước do của vạn vật”. Nhưng, 
Plato, trong “Luật pháp” (4: 716c) phản đối và khẳng định rằng: "Thượng để [Thän] 
chử không phải Con người, mới là Thước do”, 


390 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. C Hạn độ ($ $/07-111) 


Nemesis, nhất là trong quan hệ với vấn để đạo đức1#9. Trong sự 
hình dung này [về nữ thân Nemesis], người ta cho rằng tất cả 
những gì liên quan đến con người: sự giàu có, danh dy, quyền 
lực cũng như sung sướng, đau khổ v.v... đều có hạn độ nhất 
định của nó, mà nếu vượt qua sẽ dẫn đến nguy hai và tàn lui. 


Còn về sự có mặt của hạn độ ở trong thế giới của những đối 
tượng, trước hết, ta gặp ở trong Tự nhiên những sự hiện hữu 
mà nội dung cơ bản của chúng tạo thành hạn độ. Đó chính là 
trường hợp của hệ mặt trời và ta phải xét nó như là vương 
quốc của hạn độ tự do. Nếu ta đi xa hơn trong việc xem xét 
giới tự nhiên vô cơ, thì ở đây, hạn độ hầu như lùi về phía sau, 
trong chừng mực ở đây, những quy định về chất và lượng quá 
đa tạp và tỏ ra là dừng dưng đối với nhau. Chẳng hạn, Chất 
của một ngọn núi hay của một con sông không bị rằng buộc 
vào một độ lớn nhất định. Thế nhưng, nếu xem xét kỹ hơn, ta 
lại thấy rằng cả những đối tượng như đã nêu cũng đều tuyệt 
nhiên không phải là vô-hạn độ, vì nước trong một con sông và 
những bộ phận cấu thành riêng lẻ của một ngọn núi, xét ve 
mặt hóa học, lại chứng tỏ là những, Chất được quy định bởi 
những quan hệ hay tỉ lệ về lượng của chất liệu được chứa 
dung trong chúng. Trong trực quan trực tiếp, hạn độ lại xuất 
hiện một cách nổi bật hơn nữa ở trong giới tự nhiên hữu cơ. 
Những loài cây cối và thú vật khác nhau đều có một hạn độ 
nào đó, không những trong toàn bộ mà còn ở trong những bộ 
phân riêng lẻ của chúng; và ở đây, ta cũng lưu ý đến tình hình 
là những hình thể hữu cơ càng gần gũi với giới tự nhiên vô cơ 
và ít hoàn thiện hơn thì phân biệt với những hình thể cao hơn 
một phẩn là ở tính bất định lớn hơn về hạn độ của chúng. 
Chẳng hạn, trong số những vật hóa thạch có những cái gọi là 
những vỏ sò chỉ nhận ra được bằng, kính hiển vi, nhưng cũng 
có những loại khác có độ lớn của một bánh xe ngựa. Tính bất 


186) Aomesis: nữ thần thường lành phạt dir. Trong thân thoại Hy Lạp, hiện thân của 
sự thưởng phạt do quả báo. 


Phản I: Học thuyết về tôn tại. C. Han độ (88107-111) 391 
E 


định nhự thể về han độ cũng thể hiện nơi một số loài thực vật 
đứng ở cấp độ thấp của sự phát triển hữu cơ, chẳng hạn, nơi 
các loài dương xỉ. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 8107 


“Han độ là đại lượng a tính chất cüa} chất; và thoại đầu, 
nhir là [han độ] trực tiếp °. 


- Chân lý của tòn tại không phải là Chất thuần túy, cũng không 
phải là Lượng thuần túy mà là Chất đã chuyển sang Lượng ($98) 
và Lượng. ngược lại. chuyển sang Chất (§§105-106). và Chất ở 
đây cũng không phải là Chất trừu tượng của lúc ban đầu mà là 
Chất chứa đựng Lượng và hợp nhất với nó. Sự hợp nhất này của 
Lượng và Chất chính là Han đó và đó là chân lý cụ thể của tồn 
tat. 


- Như thể, có the nói. hạn độ là một Chất được lượng hóa, nghĩa là 
một Chất được gán cho một lượng nhất định và là lượng của riêng 
nó. Ngược lại, cũng có thể nói. hạn độ là một dar lượng được chát 
hóa. Vi lề hạn độ xuất hiện trong sự quá độ của Lượng sang Chất. 
nên ở đây, cách gọi “dai lượng mang tính chất của Chất " giữ yếu 
tế chủ đạo và được nhấn mạnh. 


- Nhưng, vì bản thân hạn độ cũng là một phạm trü thuộc về Tôn tại, 
nên khi mới xuất hiện, nó là sự thống nhất " "trong môi trường của 
sự Tòn tại” (seiend / [simply] is) hay sự thống nhất (rực tiếp. Do 
đó, Hegel viet: ... "và thoại đầu, như là [hạn độ] trirc tiếp”. Chữ 

“thoat đâu” bao. giò cũng ngu ý räng sır tryc tiếp ây của đại 
lượng mang tính chất của Chất (tức hạn độ) sẽ tiêu bien di. Trước 
khi nó đi đến chỗ tiêu biến, trong, bốn § sau. ta sẽ xem sự rực tiép 
của hạn độ là như thế nào. Nói vẫn tất: nó là sự thông nhất không 
tách rời của Lượng và Chất, nhưng vẫn có tính độc lập tương đối 
chứ chưa phải là được đồng nhất hóa như đòi hai của Khái niệm 
hoàn tät về hạn độ de được thiết định như là các mômen của một 
tién trình sẽ trung giới chúng một cách tuyệt đối (đó sẽ là lĩnh vực 
của Bản chất). 


392 


Phân I: Học thuyết về tån tại. C. Hạn độ ($8 107-111) 


- Tóm lại, ở đây, hạn độ thoạt đầu là một đại lượng được kết nói 


S226 


với một tồn tại-đang có hay một Chất: nó là một Lượng nhất định 
của "cái-gì-đó”, hay một tính quy định nhất định nào đó ve lượng 
gắn liền với một bản tính nào đó về chất. Một ví dụ trong lĩnh vực 
bên ngoài lôgíc: sự kết hợp giữa nhiệt độ của nước (lượng của 
nhiet) với bản tính vè chất (lòng, đặc. hoặc hơi). 


§108 


Trong chừng mực, ở trong hạn độ, Chất và lượng chỉ ở 
trong sự thông nhất trực tip, thì sự khác biệt của chún 
cũng xuất hiện ra nơi chúng một cách trực tiếp như thé. Về 
phương diện Ấy, đại lượng riêng, trong một sô trường hợp, 
chỉ là đại lượng đơn thuần và sự tồn tại-hiện có (Dasein) là 
có thể tăng lên và giảm đi mà không thủ tiêu hạn độ; và hạn 
độ, trong chừng mực đó, là một quy tắc") [một thông dêl, 
nhưng, trong những trường hợp khác, sự thay đổi của đại 
lượng cũng là một sự thay đối của Chất. 


Giảng thêm: 


Sự döng nhất của Chất và Lượng có mặt trong hạn độ thoạt 
đầu chỉ mới là tư-mình [mặc nhiên] chứ chưa được thiêt dinh. 
Điều này có nghĩa mỗi cái trong hai sự quy định — mà sự thống 
nhất của chúng là hạn độ - đều yêu sách có giá trị hiệu lực nơi 
riêng mình. Bằng cách ấy, một mặt, những quy định về lượng 
của cái tổn tại-hiện có (Dasein) có thể được thay đổi mà Chất 
của nó không bị tác động, nhưng, mặt khác, sự tăng lên hay 
giảm đi dừng dưng này cũng có một ranh giới, mà việc vượt 
qua nó sẽ làm thay đổi Chất. Chẳng hạn, đến một điểm nào đó, 
nhiệt độ của nước là dửng dưng trong quan hệ với trạng thái 
lỏng của nó, nhưng có một điểm trong việc tăng lên hay giảm 
đi của nhiệt độ của nước lỏng khi trạng thái cố kết này thay 


®) eine Regel / a rule. 


Phän I: Học thuyết về tôn tại. C Hạn độ ($$107-111) 393 


đổi về chất, và nước bị chuyển sang hơi hoặc chuyển sang 
nước đá. Khi một sự thay đổi về lượng diễn ra, thoạt đầu nó tỏ 
ra là cái gì hết sức “hổn nhiên vô tội”, nhưng thực ra có một cái 
gì hoàn toàn khác đang ẩn khuất ở phía sau nó, và sự thay đổi 
tỏ ra hồn nhiên vô tội này của cái lượng lại hầu như là một 
mánh khóe để lừa bắt cái chất. 


Nghịch lý của hạn độ dien ra ở đây đã được những người Hy 
Lạp [cổ đại] minh họa bằng nhiều dạng ngụ ngôn. Chẳng hạn, 
họ nêu câu hỏi: phải chăng một hạt lúa mì có thể tạo nên một 
đống lúa mì, hoặc: phải chăng nhổ möt sợi lông từ đuôi con 
ngựa sẽ làm cho nó trở thành một cải đuôi trụi lông? Nếu thoạt 
đầu ta có xu hướng trả lời “không” cho câu hỏi này khi xét đến 
tính chất của Lượng như là tính quy định düng dưng và ngoại 
tại của tổn tại, ắt ta sẽ sớm thủ nhận rằng việc gia tăng và giảm 
đi dửng dưng này cũng có ranh giới của nó, và rút cục sẽ đạt 
tới một điểm, nơi đó việc tiếp tục thêm vào chi một hạt lúa mi 
sẽ làm nảy sinh một đống lúa mì cũng như cứ nhổ liên tục chi 
một sợi lông cũng tạo nên một cái đuôi trụi lông, Cùng với 
các ví dụ ấy là cầu chuyện kể về một bác nông dân cứ tăng dần 
gánh nặng từng cân möt lên lưng con lừa khỏe mạnh cho tới 
5227 lúc con lừa này ngã quy vì không chịu đựng nỗi nữa. Thật sai 

lầm nếu xem các ví du như thế chỉ như là một trò đùa nhàm 

nhí ở trường ốc, bởi, trong thực tế, ta đang làm việc với những 

tư tưởng mà việc quen thuộc với chúng là hết sức quan trọng 

trong đời sống thực tế, nhất là trong đời sống đạo đức của 

chúng ta. Chẳng hạn, trong việc chỉ tiêu của ta, thoạt đầu có 


` 


Weil Đây còn gọi là “nghịch I} Sorites" (sorites: gốc Hy lap, nghĩa là {xếp thành] 
đống). Theo Diogenes Laertius, thoat đầu là vi du về một người hói đầu, theo đó, 
Eubulide ở Megana là người đầu tiên lưu y đến khó khăn lôgíc của việc quyết định 
khi nào một người là hói đầu nếu bị nhỏ từng sợi tóc. Về sau, Horace chuyên vi dụ 
này thành ví dụ về cải đuôi ngựa trụi lông. Và Cicero là người nêu ra nghịch lý ve 
"đóng lúa mi”. Cần phân biệt "nghich lý Sorites” này với "lập luận Sorites" (` lập 
luận liên châu" ) khi nhiều suy luận cứ chồng chất ‚len nhau thành một chuỗi duy 
nhất của những tiền de với một kết luận sau cùng néi kết han từ đầu tiên và hạn từ 
cuối cùng (vd: A=B, B=C, C=D, D=E... vậy, A=E). 


394 


Phän I: Học thuyết ve tôn tại. C. Han độ (§$107-111) 


một phạm vi nào đó mà việc chi nhiều hay chi ít không ảnh 
hưởng gì, nhưng nêu, vê phía chỉ hay thu, ta vượt quá hạn độ 
được quy định bởi các tinh huống cá biệt của tình hình, thì bản 
tỉnh về chất của hạn độ sẽ có tác động (như nơi các ví dụ trên 
đây về các nhiệt độ khác nhau của nước), và điểu mới vừa 
được xem là quản lý tốt về chi tiêu sẽ bien thành keo kiệt hay 
lãng phí. 


Điều này cũng được áp dụng cả vào trong lĩnh vực chính trị, 
khi, chăng hạn, thể chế của một nhà nước phải được xem là 
vừa độc lập, vừa phụ thuộc vào quy mô của lãnh thô, số lượng 
dân cư và các quy định về lượng tương tự như thế. Chẳng hạn, 
nếu ta xét một quốc gia có lãnh thổ là một ngàn cây số vuông, 
với số dân là bốn triệu người, thì thoạt tiên, ta ắt không ngẩn 
ngại thừa nhận rằng việc giảm hay tăng vài cây số vuông lãnh 
thổ hay vài ngàn dân ắt không ảnh hưởng gì cơ bản đến thể 
che. Tuy nhiên, ta không thể phủ nhận rằng việc tăng hay 
giảm liên tục, rút cục sẽ đạt tới một điểm nào đỏ, đơn giản bởi 
vì nếu có sự thay đổi về lượng (độc lập với mọi hoàn canh 
khác) thì các phương diện về chất của thể chế cũng không thể 
không thay đổi theo. Thể chế của một “tổng” nhỏ bé ở Thụy Si 
không phù hợp cho một đế chế lớn, cũng như thể chế của 
Cộng hòa La mã không thê phù hợp khi được áp đặt lên các 
“thành phố tự đo” nhỏ bé của đế chế Đúc. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §108 


“Trong chừng mực ở trong han độ, Ci hät và Lượng chỉ ở trong 
sw thông nhät trực tiếp thì sự khác biệt của en cüng xuät 
hiện ra nơi chúng một cách trực tiếp nhu thể", 


Sự hợp nhất giữa Chất và Lượng trong hạn độ chỉ mới là một sự 
thông nhất /rực tiếp. Vi thé. sự khác biệt [hay sw phản bigt] phân 
cách chúng cũng xuất hiện ra theo kiểu /rực tiếp. Khải niệm về sự 
khác biệt (Unterschied / difference, distinction) sẽ được bàn kỹ ở 
$117 trong phần Lôgíc của Bản chất. theo đó. sự khác biệt — 


Phän I: Hoc thuyết về tån tại. C. Hạn độ tÈ€107-111) 395 


tính trực tiếp của nó ~ hạ thấp xuống thành cấp. độ của một sự 
khác nhau (Verschledenheit / divervin) đơn thuần, nơi đó mỗi 
một hạn từ khác biệt. thay vi hoàn đoàn quan hệ với nhau như 
trong sự khác biệt đúng thật, thì vẫn cứ tồn tại-cho-minh và, trong 
chừng mực nào đó. là dừng dưng trong mối quan hệ (còn ngoại 
tat) của nó với cái kia. 


~ Trong sự khác biệt rực tiếp này, Chất và Lượng tuy nối kết với 
nhau nhưng là nối kết trong một dei lượng riêng”, tức trong hạn 
độ (hay đại lượng-chất). Từ đó, hạn độ hay đại lượng được chất 
hóa ~ giống như mọi đại lượng khác — có một sự độc lập tương 
đổi và đưa vào trong hạn độ một phần của sự vô-quy định của 
Lượng. Theo nghĩa đó, trong đại lượng riêng: 


- tồn tại-hiện có hay Chất (gắn liền với đại lượng ấy) có the tăng 
lên hay giảm đi về tính quy định về lượng mà không thủ tiêu 
sự cân bằng giữa Lượng và Chất ở trong hạn độ. Hạn độ 
không bị thủ tiêu. thải hồi mà chỉ là một quy tắc đơn giản chứa 
đựng hai yêu tó của hạn độ trong sự khác biệt trực tiếp và 
trong tính ngoại tại đối với nhau. 


- tuy vậy. mối "liên kết" ấy cũng đặt ra một ranh giới cho sự 
dung dung của Lượng ở bên trong đại lượng riêng. Sự tăng 
hay giảm của Lượng một mặt không tác động đến sự cân bằng 
vè hạn độ, nhưng mặt khác, một sự biển đới (Veränderung ` 
alterity) của đại lượng cũng có thể làm-biển đổi Chất tương 
ứng và thủ tiểu sự cân bằng của hạn độ. (Xem các ví dụ của 
Hegel về biến đổi Lượng dẫn đến biến dôi Chất trong lĩnh vực 
chính trị). 


§109 


Sự vö-han độ”” thoạt tiên diễn ra khi một han độ, do bản 
tính về lượng của mình, vượt ra khỏi tính quy định về chat 


Il Jas Maßlose ; the measureless. 


* Chữ “riêng” (spezifische / specific) dëng nghĩa với chữ “chât” (qualitativ). Dai 
lượng riêng (spezifisches Quantum) là cái gì nối kết với một chất, một ban 
tính, một “loại”. 


396 


S228 


Phân I: Học thuyết vẻ tôn tại. C. Hạn độ ($$107-111) 


của nó. Nhưng, vì lẽ quan hệ [hay tí lê] khác [mới] về lượng 

— là sự vô-hạn độ đối với cái thứ nhất ~ cũng có tính cách 
của chất, nên sự vô-hạn độ cũng là một hạn độ; cả hai sự 
chuyển sang nhau mày, từ Chất sang đại lượng và từ đại 
lượng lại sang Chất, một lần nữa có thé được hình dung 
như là tién trình vô hạn — như là sự tự-thủ tiêu và khôi phục 
của hạn độ trong sự vö-han độ. 


Giảng thêm: 


Như ta đã thấy, Lượng không chỉ có năng lirc biến đổi, tức tăng 
lên hay giảm đi mà, nói chung và xét như là Lượng, nó còn là 
sự vượt ra khỏi chính mình. Và trong hạn độ, Lượng [thực sự] 
khẳng định bản tính này của mình. Nhưng bây giờ, khi Lượng 
hiện dien trong hạn độ vượt khỏi một ranh giới nào đó, Chất 
tương ứng qua đó cũng bị thủ tiêu. Tuy nhiên, cái bị phủ định 
theo cách ấy không phải là Chất nói chung, mà chỉ là Chất nhất 
định này, và vị trí của nó lập tức lại được một Chất khác chiếm 
giữ. Ta có thể hình tượng hóa tiến trình này của hạn độ - thể 
hiện luân phiên như là sự biến đổi đơn thuần của Lượng và 
rôi, như một sự chuyển hóa Lượng thành Chất - bằng hình 
ảnh của một đường nút20%, Ta thấy những đường nút này 
thoạt đầu ở trong Tự nhiên, với nhiều hình thức khác nhau. Ta 
đã đưa ví dụ về các trạng thái khác nhau vê chất của nước 
trong việc cố kết của nó do việc tăng hay giảm [của nhiệt đội]. 
Các giai đoạn khác nhau của việc oxy hóa kim loại cũng là một 
trường hợp tương tự. Cả sự phân biệt các âm thanh cũng có 


(2) Knotentinie / a knotted line. 


(88) Hegel dùng hình ảnh này không chi cho triết học về Tự nhiên, Ông dùng län 
đầu khi bàn về sự tiến hóa về mär lich sử của “Tôn giáo" trong HTHTT (xem $681), 
theo đó. sự tự-quy định tién lên của Tính thằn-tuyệt đối trong lịch sử của nó cũng 
nằm bên trong phạm trù về hạn độ. Ngay "tính nhịp ba” của Logos cũng là biểu hiện 
của hạn độ, và trong Lôgíc của Tòn tại thì Chất, Lượng và Hạn độ cũng là những 
điểm nút. Tuy nhiên, trong Lögic học vẻ Bán chất và Khái niệm, tác dụng của hình 
ánh này chi là tương đối, không còn đủ hiệu lực. (Xem Chú giải dẫn nhập: §109). 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. C. Han độ ($$107-I11) 397 
BE nn Er N a E 


thể được xem như là một ví dụ về việc chuyển hóa sự biến đổi 
ban đầu đơn thuần về lượng thành sự biến dëi về chất diễn ra 
trong tiến trình của hạn độ. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §109 


... “Tiến trình vô hạn như là sự tự-thủ tiêu và khôi phục của 
hạn độ trong sự vô-han dé, 


- Trong đại lượng riêng, sự bién đổi của đại lượng tới một điểm 
nào đó sẽ cũng là một sự biến đổi của Chất riêng, tức vượt ra khỏi 
hạn độ nguyên thủy, Việc "vượt ra khỏi và lên trên” 
(Hinausgehen über / goes beyond / aller-au-delä-de-er-par- 
dessus) này được gọi là sự Vö-han đó theo nghĩa. từ nguyên 
(latinh: ex-cedere: trans-gredi). 


- Sự vö-han độ thoat tiên (ta luôn nhớ rằng chữ “thoat tiên” hay 
“thoat đầu” bao giờ cũng ngụ ý rằng ở bước thứ hai, sự việc - ở 
đây là sự vô-hạn độ — sẽ còn trở thành một cái khác) là một sự 
kiện; hình thành một quan hệ mới về lượng giữa một chất nào đó 
với đại lượng tương ứng. Quan hệ mới này là vö-han độ so với 
quan hệ trước. Tuy nhiên, không có một sự vô-hạn độ trừu tượng, 
nghĩa là hoàn toàn thiếu vắng hạn độ. Quan hệ mới về lượng này 
vẫn luôn nằm trong trình tự Jôgíc của hạn độ: nó không phải là 
việc “vượt-ra khỏi” sự cân bằng về hạn độ một cách trừu tượng, 
thuần túy như mới thoat nhìn lúc đầu. Bản thân nó cũng giöng 
như quan hệ trước đó: là cái gì xác định một Chất. Vậy, vô-hạn 
độ căng la một hạn độ; một sự nói kết khác, nhưng vẫn là một sự 
nối kết giữa một chất và một đại lượng, 


e O däy ta có hai sự quá độ hay hai sự “chuyên sang nhau ` (Ta 
nhớ răng việc “chuyên sang nhau” / Übergehen / pass over (into) / 
transition, passage là đặc điểm của Lögic vê Tồn tại): 


- của Chen vào trong đại lượng: Chất đã được _vượt khỏi nhưng 
tính khả biến về lượng còn chiếm ưu thế, vẫn dửng dưng và 
liên tục trước tính bắt liên tục và tồn tại-cho mình của tính quy 
định về chất. 


398 Phän I: Học thuyết về ton tại. C. Hạn độ ($S$107-111) 


- cna đại lượng vào trong Chất: sự bien dôi dần dàn về lượng 
nhường chô cho một bước nháy về chât. quy định sự ra đời của 
một sự cân băng mới về chât. 


Nhưng. sự cân bằng riói về hạn độ này cũng bị đe dọa bởi sự bắt 
định tiềm ån trong phương diện lượng vốn là bản tính của việc 
"vượt ra khỏi” chính mình. Cái vö-han độ lại xuất hiện và nó 
cũng là một hạn độ v.v... Tóm lại. hai sự quá độ hay chuyển sang 
nhau này (của chất vào trong đại lượng và của đại lượng - mội 
län nữa (wieder / once more)* ~ vào trong C hät) Zai có the được 
hình dung như là tiến trình đến vô hạn: trong vô-hạn độ, hạn độ 
tự thủ tiêu vở tự tái lập trong một sự luân phiên bất định mà ta có 
thể hình dung bằng hình ảnh của một đường nút (những nút về 
chất xuất hiện và mất đi một cách vô hạn tương ứng với những 
hạn độ riêng)**. Nội dung tư biện của tiễn trình mới mẻ đến vô 
hạn này sẽ được bàn ở tiêu đoạn sau §1 10. 


* Câu viết của Hegel ở đây khá tỉnh vi: ... "welche beiden Übergänge von Qualität 
in Quantum und von diesen in jene wieder als unendlicher Progreß vorgestellt 
werden können”... Chữ “wieder” [lại, một län nữa] vừa ứng cho chữ “jene”. vừa có 
thể ứng cho "als unendlicher ProgreR'" [Như là tiến trình vô hạn]. Vì thé, chúng tôi 
muốn giữ cả hai ý bằng cách dich là: ... "cá hai sự chuyên sang nhau này, từ Chất 
sang đại lượng và từ đại lượng /¿¡ sang Chất, một lần nữa có thể được hình dung 
như là tiến trình vô han“... (bản tiếng Anh của G. S. H hiểu chữ “wieder” chỉ trong 
nghĩa sau: ... "both of these transitions, from quality to quantity [đúng ra phái là 
quantum, BVNS] and vive versa, can once more be represented as infinite 
progress”... Wallace lại hiểu chữ “weder” chỉ trong nghĩa trước: “These two 
transitions, from quality to quantum, and from the latter back again to quality, may 
be represented under the image of an infinite progression”... 


A. Leonard để nghị dich sang tiếng Pháp chính xác hơn (và chúng tôi theo cách hiểu 
này): ... “ces deux passages, de la qualité dans le quantum et de celui-ci derechef 
dans celle-là, peuvent ở nouveau être représentés comme Progrès infini“ (1974, tr. 
119). 


“x * Ta lưu ý rằng, như sẽ thấy, các phạm trù của Tön tại trực tiếp (Lượng, Chất. Hạn 
..} sẽ không còn tác dụng trong lĩnh vực Bản chất. Bản chất của tư duy không 
KS tät cạn trong sự trực tiếp của Tòn tại cùng với những tính quy định của nó. 


Phản I: Học thuyết về tôn tại. C. Hạn độ ($ÿ107-111) 399 
EE 


§110 


Điều thực sự diễn ra ở đây là: sự rực tiếp ~ vẫn còn thuộc 
về hạn độ, xét như là hạn độ — được thủ tiêu; bản thân Chất 
và Lượng thoạt đầu ở trong hạn độ như là [sw đồng nhất] 
trực tiếp, và hạn độ chỉ là sự đồng nhất có tính tương quan™ 
của chúng. Nhưng, mặc dù hạn độ tự thủ tiêu chính mình ở 
trong sự vô-hạn độ, nó cũng đồng thời cho thấy chi là di 
cùng với chính mình ở trong sự vö-han độ, vốn là sự phủ 
định của nó, nhưng bản thân là một sự thống nhất cúa 
Lượng và Chất. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §110 


“Điều thực sự diễn ra ở đây là: sự trực tip — vẫn con thuộc ve 
hạn độ, xét như là hạn độ — được thủ tiêu...” (...) nó (hạn đội 
cũng đẳng thời cho thấy chỉ là đi cùng với chính mình ở trong 
sự vô hạn độ”, 


- 895 đã bàn về tiến trình vô hạn về chất, rồi §I05 đã bàn về tiến 
trình vö hạn về lượng và $110 này sẽ cho thấy tiến trình vô hạn 
của hạn độ và của vô-hạn độ diễn ra trong thực tế như thế nào. 
Tiến trình đến vô hạn bao giờ cũng thể hiện sự bất lực trước khi 
đạt tới được một cái vô hạn đúng thật. 


- Nhu đã biết, trong thực tế, hạn độ, xét như là hạn độ (§§107-108) 
vẫn là cái ‚gi truc tiếp, dù nó đã là chân lý cụ thể của tòn tại. 
Nhưng, điều mới me là: trong tiến trình vô hạn của hạn độ, sự 
trực tiếp được thủ tiêu, thải hồi. Tại sao như thế? 


- Hai mömen cấu thành của hạn độ (Chất và Lượng) thoạt đầu là 
trực tiếp, nghĩa là tuy hợp nhất nhưng cái này không được thiết 
định và trung giới một cách tuyệt déi bởi cái kia, và cả hai vẫn 
không được thiết định và trung giới một cách tuyệt đối bởi bản 


Il relative Identität / relational identity. 


400 


Phân I: Học thuyết về tân tại. C. Hạn độ (§§107-111) 


thân sự thống nhất trực tiếp của hạn độ. Vì thé, han dö chi là sır 
đằng nhất tương đối của chúng: Chất là một tồn tại-hiện có trực 
tiếp được đi kèm và gắn liền bởi một lượng được cho. Sự khác 
biệt giữa chúng không phải là sự khác biệt tuyệt đối của cái gì tự 
đồng nhất tuyệt đối (sẽ thấy ở §120) mà chỉ là sự khác nhau 
(Verschiedenheit / diversity) của cái gì gắn liền với cái khác mà 
không hoàn toàn. đồng nhất hóa với nó. Thé nhưng, hạn độ - sự 
đồng nhất trực tiếp của một chất và một lượng mà bản thân là trực 
tiếp — cho thäy bản thân nó / thu tiêu, tự phú định ở trong cái vö- 
hạn độ. Nó tìm thấy sự phủ định của nó trong cái vô-hạn độ. 
nhưng bản thân cái vô-hạn độ cũng là sự tự-phủ định. do đó, hạn 
độ cho thấy là đi cùng với chính mình {mit sich selbst 
zusummengehen / going together with itself), nghĩa là tự tiep tuc 
và tự hop nhất với chính mình ở trong cái khác của nó. Việc quá 
độ hay chuyển sang "trong cái vô-hạn độ” chỉ là sự liên tục vô 
hạn với chính mình. Hegel nhấn mạnh ở đây chữ “tới chính 
mình”. Ngụ ý là nhắn mạnh rằng: ở trong và trải qua tién trinh 
bát định của hạn độ và vô-hạn độ, một hạn độ nên tảng vẫn ở lại. 
nghĩa là, một cơ chất (Substrat) thường tồn của Chất và Lượng 
vẫn duy trì, vì sự quá độ của một chất tiêng sang một chất khác 
chỉ đi kèm với sự biến đổi về lượng của một quan hệ vẻ lượng. 

nghĩa là, của một sự biến đổi ngoại tại và dửng dưng. Sự thống 
nhất nền tảng — theo kiêu một cơ chất — vẫn tiếp tục vô hạn trong 
chính mình ở trong và kinh qua sự luân phiên biến đổi. Cái cơ sở 
thường tồn ấy khẳng định sự liên tục và Sự CÔ kết với chính mình 
bằng sự phú định mọi tính quy định của tòn tại (chất, lượng. hạn 
độ): trong chúng, nó tự phủ định chính mình và tự phân biệt. dó 
chính là cái vô hạn đúng thật. là sự khẳng định với tư cách là sự 
phủ định của phủ định. Cái vô hạn đúng thật äy là cái vô-hạn độ 
đúng thật, cái không do được, khổng so sánh được (vô ước: 
incommensurable) trước mọi tính quy định trực tiếp của tön tại. 
Đó mới là hạn độ mang tính bản chất. vượt lên trên mọi hạn độ 
trực tiếp. 


Tiểu đoạn §111 dưới đây sẽ cho thấy cái vô chạn-đúng thật này - 
xuất hiện xuyên qua mọi tính quy định của tön tại — chính là Ban 
chát. Tiểu đoạn §1†l cüng- đồng thời là một sự tầng kết học 
thuyết về Tòn tại và dan nhập vào học thuyết về Bản chất, phần 
thứ II của Khoa học Lôgíc. 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. C. Han độ (8$107-111) 401 
FE TE ee Re EEE a IL oT 


§I1I 


Thay vì chỉ có các phương diện trừu tượng hơn (như tòn tại 
và hư vô, cái-gì-đó và một cái khác v.v...) thì cái vö-han 
[hay] sự khẳng định như là sự phủ định của phủ định bây 
giờ [dä] có Chất và Lượng làm các phương diện của mình. 
Các phương diện này: 


S229 ai đã chuyển sang một cái khác: Chất thành Lượng (898) va 
Lượng thành Chất (§105), và như thế, chúng tự thé hiện 
như là các sự phü định; 


b) nhưng, trong sự (ống nhất của chúng (trong hạn độ), 
chúng thoạt đầu được phân biệt với nhau, và mỗi cái chỉ 
nhờ vào {sự giúp đỡ của?) cái kia; và 


€) sau khi tính trực tiếp của sự: thống nhất này đã cho thấy 
là tự-thủ tiêu, bây giờ, sự thống nhất này được fhidt định 
như là cái gì fön fgi-tự mình, như là sự tự-quan hệ đơn 
giản chứa đựng bên trong nó tön tại nói chung và cả các 
hình thức của nó như là đã được thủ tiêu. 


- Tòn tại hay sự trực tiếp — thông qua sự tự-phủ định — là sự 
trung giới với minh (mit sich) và sự quan hệ với chính mình 
(auf sich selbst), và vì thế, cũng là sự trung giới tự thủ tiêu 
thành sự quan hệ với chính mình [hay] thành sự trực tiếp: 
[tồn tại hay sự trực tiếp ấy] là Bản chất”), 


© aur vermittelts der anderen / only through the mediation of the other (cäch dich 
này của G. S. H không chính xác, trong khi cách dịch của Wallace tuy nặng 2 
nhưng chỉnh xác hơn: "the one is only through the instrumentality of the other”, 
Hegel không viết: “nur durch die Vermittlung der anderen” / “chi thông qua sự E 
giới của cái khác. Vì thế, A. Leonard dë nghị dich sang tiếng Pháp: ... “elles sont, en 
` tant que différentes, l'une seulement moyenant Vautre“ (chứ không phäi: “par la 
médiation de Vautre). Lý do: trong lĩnh vực của Tôn tại chỉ có sự chuyển sang nhau 
giữa các quy định chứ chưa có sự trưng giới, điều này chỉ diễn ra trong lĩnh vực Bản 
chất, Cánh dich của G. S. H có thể gây hiểu lầm. (Xem thêm: Chú giải đẫn nhập: 


§I11). ®) đas Wesen / the Essence. 


402 Phan I: Hoc thuyết về tôn tại. C. Han độ 188 107-111) 


Giảng them: 


Tiến trình của hạn độ không chỉ đơn thuän là sự vô hạn rổi của 
tiến trình [quy tiến] đến vô hạn trong hình thái của một sự quá 
độ miên viễn của Chất thành Lượng và của Lượng thành Chất, 
mà đồng thời là sự Vö-han đúng ët của việc cùng di chung tói 
chính mình trong cái khác của mình. Chất và Lượng thoạt đầu 
đứng đối lập nhau ở trong hạn độ như là cái-gì-đó và cái khác. 
Nhưng, bây giờ, Chất tir-minh [mặc nhiên] là Lượng, cũng như 
ngược lại, Lượng Hr-mình là Chất. Vì the, do việc hai quy định 
này chuyển sang nhau trong tiến trình của hạn độ, nên mỗi cái 
trong chúng chỉ trở thành cái gì vốn đã là mình, và bây giờ, 
ta có được tổn tại đã được phú định trong các quy định của nó, 
nói chung, có được tổn tại đã được vượt bò: tổn tại như thế 
chính là Ban chất. Ban chất đã là “Hr-mình:” [mặc nhiên] ở trong 
hạn độ, và tiến trình của nó chỉ đơn giản là việc thiết định 
chính mình như là cái gì [vốn đã] là tự-mình. 


- Y thức thông thường hiểu những sự vật như là tổn tại [đơn 
thuän] và xem xét chúng bằng [các hạn từ như là] Chất, Lượng 
và Hạn độ. Nhưng, các sự quy định trực tiếp này cho thấy là 
không bị cố định cứng nhắc mà chuyển thành cái gì khác, và 
Bản chất là kết quả của phép biện chứng của chúng. Trong Bản 
chất, không còn có sự chuyển sang nhau nữa, thay vào đó, chỉ 
có sir quan hê [hrong quan]®™. Trong Tôn tại, hình thức quan hệ 
chỉ là do sự phản tư của ta, còn ngược lại, trong Bản chất, sự 
quan hệ thuộc về nó như là quy định của riêng nó. Khi cái-gì- 
đó trở thành cái khác (trong lĩnh vực của Tôn tại), cái-gi-đó, 
qua đó, bị biến mất. Nhưng, không phải như thế trong Bản 
chất: ở đây, ta không có một cái khác đúng thật mà chỉ có tính 
khác nhau®, [chỉ có] sự quan hệ của cái Một với cái khác cửa 
nó. Như thế, trong Bản chất, sự quá độ (das Übergehen / the 


Il die Beziehung / the relation; ™ Verschiedenheit / diversity. 


Phân E Học thuyết về tån tại C. Hạn độ (107-111) 403 
EE 


5230 passing over) đồng thời không phải là sự quá độ. | Bởi vi, trong 
sự quá độ của cái gi khác sang cái khác, cái trước không, tiêu 
bien đi, thay vào đó, ca hai vẫn ở bên trong sự quan hệ này. 
Chẳng hạn, nếu ta nói “tổn tại” và “hư vô”, thì tổn tại là cho 
chính nó» và hư vô cũng cho chính nó [một cách độc lập]. 
Tỉnh hình hoàn toàn không phải như thế đối với cái “khăng 
định” và cải “phụ định”. Hai cái này tất nhiên cũng có sự quy 
định của tổn tại và hư vô. Nhưng, cái khăng định - cho riêng 
chính nó ~ là vô nghĩa, mà là tuyệt đổi có quan hệ với cái phủ 
định. Đối với cái phủ định cũng hệt như thế, Trong lĩnh vực 
của Tổn tại, tính quan hệ [tính tương quan]'® chỉ là tır-mink; 
còn ngược lại, trong Bản chất, tính quan hệ này được thiết 
định. Nói chung, đó cũng là sự phân biệt giữa các hình thức 
của Tôn tại và của Bản chất. Trong Tôn tại, tất cả đều là trực 
tiếp; còn ngược lại, trong Bản chất, tất cả là [có tính] quan hệ 
[với nhau]®. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §111 


Hegel viết tiểu đoạn §II một cách tất cô đọng. vì thế bước 
chuyển từ lĩnh vực hay học thuyết về Tön tại sang lĩnh vực hay 
học thuyết về Bản chất thường được xem là rất tối tăm. khó hiểu, 
Ta có gắng lần theo từng bước lập luận: 


- §L II mở ra cải tô hạn đúng thật của hạn độ. Trong toàn bộ Lögic 
học vẻ Tôn tại. ta đã nhiều län g gặp cái vô hạn đúng thật: 


- Ò §95. cái vô hạn đúng thật vè chất, rồi ở 8$104-105. cái vô 
hạn đúng thật về lượng. Bản thân sự iro “hành. theo một nghĩa 
nào đó. cũng là cái vô hạn đúng thật của tồn tại và hư vô. 
Trong mọi trường hợp. nó là sự khẳng định như là phủ định 
của phủ định. Bây giờ, ta thir xem cái vô hạn xuất hiện trên cơ 
sở tién trình của hẹn đó có đặc điểm gì trong quan hệ với các 
vô hạn đứng thật đã gặp ở trên? 


@ pe sich: PP die Bezogenheit ° the relatedness: (9 relativ 7 relational. 


404 


Phân I: Học thuyết ve tôn tại. C. Hạn độ ($8 107-111) 


- Cái vô hạn bao giờ cũng có hai phía mà nó là sự thống nhất tư 
biện. Tùy theo các bước phát triên lôgíc của Y niệm mà hai 
phía này là trừu tượng hoặc cụ thê. Các phạm trù ban đầu là 
đơn giản nhất và trừu tượng nhất, rồi ngày càng phức tạp và cụ 
thê hơn. 


Thật thế, với tư cách là sự tro thành, cái vô hạn (sự khăng 
định như là phủ định của phủ định) có các phía trừu tượng 
nhất là tòn tại và hư vô (tồn tại tự phủ định trong hư vô và hư 
vô tự phủ định trong tồn tại khiến cho sự trở thành là sự khẳng 
định đúng thật, kết quả của sự phủ định hai lần). Rồi đối với 
tính vô hạn đúng thật về Chất của tồn tại-cho mình, hai phía đã 
cụ thể hơn (đó là cái- gì -đó và cái khác, thoạt đầu còn rơi vào 
tính vô hạn tôi của tiễn trình vô hạn về lượng, rồi sau đó tự 
vượt bỏ trong tính tự-quy định của tồn tại-cho mình). Bây giờ. 
cái vô hạn của hạn độ ra sao? 


- Như đã thấy, trong sự xuất hiện trực tiếp giữa lòng tién trình của 


a 


Ee? 


hạn độ. hai phía thoạt đầu là chất và đại lượng chuyển sang nhau 
trong tién trình vô hạn của hạn độ và vô-hạn độ (§109). mà chân 
lý của tiến trình ấy là cái vô hạn đúng thật the hiện ra như là cái 
cơ chất động nhất với chính mình, nơi đó hai cái trừu tượng (hạn 
độ trực tiếp và vô-hạn độ cùng tự phủ định) (§110). Ta lưu ý 
rằng: trong $110, hai cực không còn là chất mang hạn độ và đại 
lượng nữa (như $109) mà khái quát hơn như là: C hất và Lượng. 
Điều này muốn nói: tiến trình bây giờ rộng hơn và hai cực tham 
gia là hai lĩnh vực chủ yếu của Tên tại: Chất và Lượng xét trong 
tính toàn bộ của chúng. 


Chính tiến trình vô hạn của Chất và Lượng bao hàm toàn bệ lĩnh 
vực của Lôgíc về Tòn tại. Hegel tóm tắt ba giai đoạn của sự vận 
động này de làm rõ bước chuyên từ Lôgíc hoc về Tổn tại sang 
Lögic học về Bản chất: 


trước hết, Chất và Lượng đều đã chuyển sung nhau: Chất vào 
trong Lượng (cuối §98) và Lượng vào trong Chất (phần I của 
$105). Cả hai cho thấy là những sự phủ định theo nghĩa gäp đôi: 
mỗi cái bị phủ định ở trong cái khác và phủ định cái khác. Mỗi 
cái bị vượt bỏ (aufgehoben): là sự phủ định di phủ định, đồng thời 
là sự phủ định phu định cái bên ngoài nó. Cả hai cho thấy chỉ là 
các mômen của một nhất thẻ mà chúng là hai thành tố cấu thành: 


Phan I: Học thuyết về tån tại. C. Hạn độ ($$107-111) 405 
EE A 


b 


`. 


nhất thể ấy — như đã thấy - là hạn độ: Chất được lượng hóa và 
Lượng được chất hóa. 


Vì sự thống nhất (nhất thể) ấy (hạn độ) là trực tiếp, nên Chất và 
Lượng thoạt đầu chỉ là khác nhau. nghĩa là cái này chỉ là phương 
tiện cho cái kia. Hegel có tình viết: "die eine ist nur vermittelts 
der anderen”; có nghĩa: “chi nhờ sự giúp đỡ của cái khác mà cái 
này tồn tại”, chứ không viết “die eine ist nur durch die 
Vermittlung der anderen” (“cái này chi tön tai thông qua sự trung 
giới của cái khác”). Điều này muốn nói lên sw nghèo nàn và 
khiếm khuyết của một sự “trung giới” bị quy giản thành một 

“phương tiện”, bộc lộ rõ một tính ngoại tại trong mối liên kết vón 
chưa phải là "sự trung giới hoàn tät trọn ven”. Một vi dụ de hiểu: 
một quyên sách nặng I000gr, khổ 16x24cm, giá 100.000 d 
(phương diện lượng của nó) và được i in bằng giấy trắng, mực đen 
(phương diện chất). Các yếu tố Ấy “nhờ vào nhau” và “chuyên 
sang nhau” (đặc điểm của lĩnh vực Tön tại). Còn khi hỏi: ai là tác 
giả, do tôi mượn hay tôi mua... thì mới có sự quan hệ mật thiết, 
sự trung giới, và đó sẽ là các câu hỏi thuộc lĩnh vực “bản chất". 
(Xem lại: chú thích (a) cho §I I1). 


c) Nhưng, sau khi sự trực tiếp của nhất thể về hạn độ đã được thủ 


tiêu (§1 10), sự thống nhất hay nhất thể này của Chất và Lượng từ 
nay được thiết định như là cái gì chúng vôn là /-mình. Trước hết, 
cần hiểu rõ chữ "u mình " và chữ “được thiết định” 


- “tư-minh”, trong thuật ngữ Hegel, là tình trạng nguyên thủy và 
mặc nhiên của cái gì còn ở yên nơi chỉnh mình, chưa được 
minh nhiên hóa, chưa phát triển. (Trong $91, ta đã gặp hình 
thức bị giới hạn của tồn tại về chất như là cái gi “tôn tại-tự 
mình” đôi lập với “tồn tại-cho-cái khác”). Theo nghĩa chung 
nhất, “tự-mình” đối lập lại với "được thiết định”. Cái gì là “tự- 
mình” thì sau đó còn tiếp tục “được thiết định”; được minh 
nhiên hóa, tự hiện thực hóa v.v.. 


Bây giờ, ta xem cái gì là “tyr-minh” trong sự thống nhất về hạn 
độ của Chất và Lượng để hiểu nó được thiết định như thé nào 
sau khi sự trực tiếp của sự thống nhất á ây đã chứng tỏ là bị 
vượt bỏ. 


406 


Phản I: Học thuyết ve ton tại. €. Hạn độ (SS 107-111) 


Sự thống nhất của hạn độ ra đời từ sự chuyển sang nhau của 
Chất trong Lường và Lượng trong Chất. Sự chuyên sang nhau 
Ấy bao hàm điều gì? Đó là: Chất được chứa đựng trong I. tượng 
mà nó chuyên sang và Lượng được chứa đựng trong ,Chất. 
trong đó Lượng quay về: tuy chuyên sang nhau nhung möi ben 
chỉ tim thấy lại chính minh, “cùng đi với chính mình " trong 
cái khác của mình. Cái thực sự có mặt dàng sau sự thống nhật 
trực tiếp này là tính vận động thudn túy, là sự trung giới tuyệt 
đối của Chất và Lượng trong lòng một cái vô hạn mà chúng lå 
các bộ phận cấu thành trực tiếp nhưng chỉ như là các mômen 
mạng tính ý thẻ (ideel) hay bị vượt bo (aufgehoben). ( cái ý 
thể / ý niệm" và "cái được vượt bỏ” là đồng nghĩa với nhau. 
Xem lại chú giải cho §95). Đó chính là cái "f-mình” của sự 
thống nhất của Chất và Lượng ở trong hạn độ. Và đó cũng 
chỉnh là điều được thiết định mình nhiên ở §§109 và 110 trong 
việc thủ tiêu, thải hồi hạn độ trực tiếp và sự khôi phục minh 
nhiên — thông qua cái vô-hạn độ ~ của một han độ nen tảng — 
với tư cách là một cơ chất thường tòn và đồng nhất với chính 
mình - gắn liền vô han với chính mình và không còn chứa 
đựng trong mình sự truc tiếp của những hình thức của Tön tại 
nữa. Những hình thức này (Chất, Lượng, hạn độ và nói chung. 
sự trực tiếp của toàn bộ lĩnh vực Tön tại) deu đã bị vượt bỏ 
hay trở thành tính ý thể (nhưng đều được ' ‘bao lưu ” và ta së 
gặp lại chúng một cách khác trong Lögic học về Bản chất). 


Tóm lại, trong phạm vi của Tön tại. hạn độ từ nay đã được 
thiết định đúng như nó là fự-minh khi nó chứa đựng Tôn tại 
nói chung và những hình thức của Tôn tại như là đã được vượt 
bỏ. 


- Bây giờ là lúc ta phải tìm hiểu câu cuối cùng của tiểu đoạn 211) 


như một định nghĩa hết sức hàm xúc và khá tối tăm về chữ Bun 
chất, mở màn cho phân II của Lögic học: 


"Ton tại hay sự trực tiếp — thông qua sự tu-phù định — là vr 
trung giới với mình và sự quan hệ với chính mình, và vì thể. 
cũng là sự trung giới tự thủ tiêu thành sự quan hệ với chính 
mình, [hay] thành sự trực tiễn: [tôn ii hay sự trực tiếp ấyJ là 
Ban chät”. 


Phần I: Học thuvét vå tån ti. C. Han độ (§§107-HH1) 407 
ES 


Dé để hiểu, ta hãy bắt đầu từ chữ cuối cùng của câu: "Bản chát”. 
Vấn dè sẽ bàn là Bản chất. Vậy, *Bản chất” ấy sẽ là cải gi? 


- Như đã nói ở đoạn trước, Bản chất đang và sẽ là cái gì fır-minh 
nơi Hạn dô, tức. sự thống nhất (nhất thể) không còn là trực 
tiếp nữa mà là trung giới giữa cái chất và cái lượng. Cái chất 
và cái lượng này không còn là Chất và Lượng như là những 
hình thức đã được vượt bỏ cùng với bản thân Tôn tại mà là 
Chất và Lượng đã được tái lập: Chất như là quan hệ dòng nhät 
với chính mình: Lượng như là sự dung dưng đối với dói với 
chính mình và quan hệ với cái khác nguy trong lòng sự trung 
giớt vô hạn với chính mình nay đã chứng tỏ là nên tạng. là cơ 
Sở thường tồn của mọi hình thức của Tòn tại và của bản thân 
Tên tại. 


- Từ đó. ta đi vào phân tích phần đầu của câu viết ở trên: 

"Ton tại hay sự trực tiếp ” (tức "Chất" trước đây) thông qua sự 
tự phủ định (tức: thông qua "Lượng" trước đây) là sự tr ung 
giới với mình và sự quan hệ với chính mình (dây chính là yêu 
tổ mới: Bản chất. đã được dự báo trong “hạn độ" trước đây) 
chính là Bản chất. Trong Bản chất, ta có sự nói kết giữa sự 
trực tiếp và sự trung giới (của quan hệ với chính mình và quan 
hệ với cái khác) bên trong lòng một sự trung giới với mình và 
đây là phương diện mới của lĩnh vực Bản chất. Ở đây, Hegel 
nhän mạnh chữ "với minh” (mit sich / with itself) để lưu ý 
rằng từ nay, sự nói kết giữa sự trực tiếp và sự trung giới không 
còn là "trực tiếp” như trong hạn dö mà là môi trường phức tạp 
của một sự tự-trung giới của tư tưởng. Hegel cũng dùng chữ 
“sự trung giới” (Vermittlung / mediation) như một danh từ 
chủ động chứ không còn dưới hình thức bị động của quá khứ 
phân từ “được trưng giới” hay “tôn tại được trung giới” 
(vermittelt hay Vermitteltsein / mediated, mediated being) chi 
có giá trị trong Lögic học của Tôn tại. 


Điều ấy dir báo tính nội tại. tính chủ thể và cái tổn tại-ở-trong- 
chính mình (das Insichsein / Being within itself) sẽ được phơi 
bày sau này ở trong Lögic học về Khải niệm (phản III). Và đó 
cũng là ý nghĩa của phản sau của câu viết: ... "vở vì thể, cũng 
tà sư trung giới thụ tiêu chính mình thành Thay de hướng tới) 
sự quan hệ với mình và sự trực tiến (hoàn toàn của Khái 


408 


Phân I: Học thuyết về tôn tại. C. Hạn độ (§Ệ107-111) 


niệm "` Nói cách khác, trong khi chờ đợi, Bän chất chủ yếu là 
lĩnh vực của sự /rung giới. Thật ra, việc “trở thành hay hướng 
tới sự quan hệ với mình” chỉ được minh nhiên hóa trong Lögic 
học về Khái niệm. Còn bây giờ, trong Lögic học về Bản chất, 
su trung giới — nơi đó sự trực tiếp của Tôn tai tự phủ định 
chính nó - không đánh mắt mình trong sự trống rỗng hay trong 
cái vô định của một cái vô hạn tôi, trái lại, có xu hướng quay 
lại với chính mình một cách vô hạn và tự vượt bỏ để vươn đến 
hay để hướng tới mỗi quan hệ với chính mình và tới sự (rực 
tiếp được khôi phục hoàn toàn của Khái niệm (trong phân II). 


(Từ đó, ta cũng có thể hiểu khẳng định của Hegel (trong phần 
Giảng thêm cho $111 và trong Đại Lôgíc học, I, 339c, 340a) 
rằng hạn độ tr mình đã là Bàn chất. Thật the, trong hạn độ. sự 
trực tiếp về chất tự phủ định ở trong tính ngoại tại và trong sự 
đứng dưng với chính mình của tính quy định về lượng. Nhung, 
Luong không còn tu dänh mät mình trong sự trông rỗng của 
một tiến trình đến vô hạn mà, đến lượt nó, tự-phủ định trong 
Chất được hạn độ hóa mà nó liên kết. Song, trong hạn độ, hai 
mômen nối kết (với chính mình: Chất; düng dưng với chính 
mình: Lượng) chỉ tạo nên một sự thống nhất hay nhất thể trực 
tiếp, nơi đó chúng chuyến sang nhau chứ chưa phải là một cái 
vô hạn đúng thật "me phản tw” vào trong nhau giữa lòng một 
sự tự-trung giới tuyệt đối như trong Bản chất). 


PHÄN II 


HOC THUYET VE BÄN CHÄT 


a Negativität seiner selbst / its own negativity / Pháp: négativité de soi-même; 


PHÄN II CỦA LÔGÍC HỌC 


HỌC THUYET VE BẢN CHÁT 


DIE 


Bản chất là Khái niệm với tư cách là Khái niệm dä được 
thiết định. Trong Bản chất, những quy định chỉ là [có tính] 
quan hệ, chứ chưa như là đã được phản tư hoàn toàn |vào} 
trong chính mình; đó là lý do tại sao Khái niệm chưa phải 
là cho-minh. Bän chất — như là Tön tại tự trung giới mình 
với mình thông qua tính phủ định chính mình”? - là sự 
quan hệ với chính mình chi bằng cách là sự quan hệ với cái 
khác; nhưng cái khác này, một cách trực tiếp, không phải 
như cái gì đang tồn tại, mà như là một cái gì đã được thiết 
định và đã được trung giới. 


Tần tại đã không tiêu biến, nhưng, một mặt, bản chất - như 
là sự quan hệ đơn giản với chính mình - là tồn tại; trong 
khi đó, mặt khác, tôn tại — dwa theo quy định phiến diện 
của nó, là cái gì tôn tại trực tiếp — bị hạ thấp xuống thành cái 
gì [tồn tai] đơn thuần phủ định, thành một ánh tượng [hay 
một vẻ ngoài”), Do đó, bản chất là tồn tại như là ánh hiện 
[trö thành vë ngoài] ở trong chính mình!°?U”?, 


Cái Tuyệt đối là bán chất. - Trong chừng mực tổn tại 
cũng là sự quan hệ đơn giàn với chính mình. thì định 
nghĩa trên đây giống hệt như định nghĩa cho rằng cái 
Tuyệt đối là sön rai. | Nhưng. đồng thời. định nghĩa này là 


1b} 


zu einen Scheine / to a shine [or semblance}: (9 scheinen in sich selbst / shining 
within itself. 


(189 
$112. 


"ảnh hiện” (scheinen) và “ánh tượng" (Schein): xem Chủ giai dan nhap cho 


412 Phân IT: Học thuyết ve Bản chất (§§112-159) 


một định nghĩa cao hơn. bởi bản chất là tồn tại đã đi vào 
trong chính mình, nghĩa là, sự tự-quan hệ đơn giản của nó 
[của bản chất] là sự quan hệ này [nhưng] đã được thiết 
định như là sự phù định của cái phủ định, [hay], như là sự 
trung giới nội tại của mình với chính mình. 


- Nhưng, khi cái Tuyệt đối được xác định như là bản chất, 
tính phủ định thường được năm lấy chỉ trong nghĩa của 
một sự friu tượng hóa khỏi mọi thuộc tính nhất định. 
Trong trường hợp ấy. việc làm!” phủ định này, [tức] việc 
trừu tượng hóa, rơi ra bên ngoài bản chất, và, do đó, bản 
thân bản chất được năm lấy chỉ như là một kết quả {trần 
trui], không có các tiền đề này của nó [di kèm]; [nói khác 
di], nó là cái caput mortuum!'”® của sự trừu tượng. Song, 
vì lẽ tính phủ định này không phải là ngoại tại đối với tồn 
tại, mà là phép biện chứng của chính nó [của tồn tại], nên 
chân lý [hay sự thật] của tön tại là bản chất, như là tôn tại 
đã đi vào trong chính mình hay tồn tại ở trong chính 
mình. | Chính sự phản tư") này, chính sự “ánh hiện” 
bên trong chính mình [trở thành vẻ ngoài] là cái phân biệt 
bản chất với tổn tại trực tiếp, và nó [sự phản tư] là quy 
định riêng có của bản thân bản chất. 


5232 Giảng thêm: 
Khi ta nói về “bản chất”, ta phân biệt nó với “tổn tại”, nghĩa là, 
với cái gì trực tiếp, còn khi ta so sánh với bản chất, ta xem tổn 
tại nhự là một ánh tượng [hay một ve ngoài don hu äng, 
Nhưng, vẻ ngoài này không đơn giản là “không gì hết”, không 
phải là một hư vô đơn thuầnt®, mà đúng hơn, nó là tổn tại như 
là đã được thủ tiêu, vượt bỏ. 


®) Tụn / activity; ® in sich seiende Sein / is self-contained; © Reflexion / reflection; 
HI ein bloßer Schein / a mere semblance; Il Dieser Schein ist nun aber nicht gar 
nicht, nicht ein Nichts / But this semblance is not simply “not”; it is not an utter 
nothing. 


SS caput mortuum: xem chú thích 112 cho §44 (phần Nhận xét). 


Phân II: Hoc thuyết về Bản chỉ ($$112-159) 413 


(a) 


Nachdenken / "think it over”; 


- Nói chung, quan điểm của bản chất là quan điểm của sự phản 


tư [hay phản chiếu]. Chữ “phản tư” [“phản chiếu”] thoạt đầu 
được dùng để nói về ánh sáng, trong chừng mực ánh sáng - 
trong khi tiến lên theo đường thắng - gặp một mặt gương 
phẳng và được mặt gương này ném trở lại. Như thế, ở đây ta 
có một cái gì nhân đôi: thứ nhät, là một cái trực tiếp, một cái 
đang tổn tại, và rồi, thứ hai, là chính cái đó nhưng như là một 
cái được trung giới hay được thiết định. Và đó chính là trường 
hợp khi ta “phản tư” về một đối tượng hay (như người ta 
thường nói) “suy di nghĩ lại“, trong chừng mực ở đây, ta 
không quan tâm đến dôi tượng trong hình thức trực tiếp của 
nó mà muốn biết nó như là đã được trung giới. Ta thường cho 
rằng nhiệm vụ hay mục đích của triết học là ở chỗ phải nhận 
thức được bản chất của những sự vật, và chỉ hiểu điểu này là: 
không được để nguyên sự vật trong trạng thái trực tiếp của 
chúng, trái lại, chúng phải được chứng minh là được trung 
giới hay được đặt cơ sở bởi cái gì khác. Ö đây, tổn tại trực tiếp 
của những sự vật được hình dung häu như là một lớp vỏ hay 
như một tấm màn che, còn bản chất thì được che giấu ở phía 
đàng sau. 


Còn nếu tiếp tục nói rằng: mọi sự vật đều có một bản chất, tức 
là muốn nói rằng những sự vật không phải là đúng thật như 
những gì chúng đang trình hiện một cách trực tiếp. Một sự län 
quần đơn thuần từ một Chất này sang một Chất khác và một 
sự tiên lên đơn thuần từ cái Chất sang cái Lượng (và ngược lại) 
không, phải là tất cả, trái lại, trong sự vật, còn có một cái 
thường tôn™, và cái này, trước hết, là bản chất của chúng, Còn 
về ý nghĩa khác và việc sử dụng phạm trù “bản chất”, ở đây, 
trước hết ta hãy nhớ lại, trong tiếng Đức, ta đã sử dụng trợ 
động từ “sein” [là, tôn tại] để biểu thị thì quá khứ trong thuật 
ngữ “Wesen” [đã là, đã tổn tại / bản chất] như thế nào, | Đó là 
bằng cách biểu thị sự tổn tại đã qua như là “gewesen” [đã là, đã 


IR ein Bteibendes / someth ing that abides in things. 


44 


Phän II: Học thuyết về Ban chất ($$112-1391 


từng là]. Trong tính bất quy tắc này của việc sử dụng ngôn 
ngữ, quả có cơ sở là một trực quan đúng đắn về mối quan hệ 
của tổn tại với bản chất, trong chừng mực ta có thể xét bản chất 
như là tổn tại đã qua; và, qua đó, ta chi nên lưu ý rằng; cái gì 
đã qua thì không phải vì thế mà bị phủ định một cách trừu 
tượng, trái lại, được thủ tiêu và đổng thời được bảo lưu. Chăng 
hạn, ta nói: "Cäsar đã từng ở xứ Gaulle” (Cäsar ist in Gallien 
gewesen), thì cái bị phủ định ở đây chỉ là tỉnh trực tiếp của 
những gì được khăng định về Cäsar chứ không phải việc ông ở 
xứ Gaulle nói chung, bởi chính việc này tạo nên nội dung của 
câu nói, chỉ có điểu, nội dung ấy ó đây được hình dung như là 
đã được thủ tiêu, vượt bỏ. 


Trong đời sống thường ngày, khi ta nói về chữ “Wesen”, thì nó 
thường chỉ có nghĩa là một sự tập hợp hay một tổng, thể, theo 
đó, ta [người Đức] nói về "Zeitungswesen” [ngành báo chí], về 
“Postwesen” [ngành bưu điện), về “Steuerwesen” {ngành 
thuế] v.v... và điểu này chỉ được hiểu là những sự vật cần phải 
được nắm lấy không phải một cách riêng lẻ trong sự trực tiếp 
của chúng, mà như một phức hợp với tất cả những, mỗi quan 
hệ khác nhau của chúng. Vậy, trong việc sử dụng ngôn ngữ 
như thể, häu như ta đã có tất cả những gì có cùng nội dung là 
“bản chât” đối với ta. 


Ta cũng còn nói về những “bản chât” hữu han, và ta gọi con 
người là một “bản chất” hữu hạn. Nhưng, khí đã nói về “bản 
chât” như thế, tức ta thực sự đã vượt ra ngoài tính hữu hạn, 
và, trong chừng mực đó, việc biểu thị con người như thế là 
không chính xác. Rồi nếu bảo tiếp rằng: “có [es gibt] một Bản 
chất tối cao”, qua đó để biểu thị Thượng để, thì ở đây có hai 
điểm đáng chú ý. Thứ nhất, thuật ngữ “có” (“geben”) là một 
thuật ngữ để chỉ cái hữu han, vì thế, ta nói chäng hạn: “Có 
những hành tinh như thế, như thế...”, hay “Có những cây cối 
với tính chất này và có những cây cối với tính chất kia...”. 
“Có” những sự vật như thế có nghĩa là còn “có” những sự vật 
khác ở bên ngoài và ở bên cạnh chúng. Nhưng, Thượng đế, với 


Phån H: Học thuyết về Ban chất ($$1 12-159) 4/5 


tư cách là bản thân cái Vô-hạn tuyệt đối, không phải là cái gì 
“có” [theo nghĩa “được cho”], và bên ngoài và bên cạnh Người 
cũng còn có những bản chất khác. Những cái gì còn có ở bên 
ngoài Thượng đế, thì không có được tính bản chất®! khi tách 
rời với Thượng đế, mà đúng hơn, phải xem cái gì tổn tại trong 
sự cô lập ấy như là một cái không có-bản chất và không có chỗ 
dựa, như là một vẻ ngoài đơn thuần. Và điểu này còn bao hàm 
một điểm thre hai nữa: đó là, nói về Thượng đế như một Bản 
chất tối cao là không thỏa đáng. Phạm trù Lượng được mang ra 
dùng ở đây, thật ra, chỉ có chỗ đứng ở trong lĩnh vực của cái 
hữu hạn. Chẳng hạn, ta nói: đây là ngọn núi cao nhất trên trái 
đất, và qua đó, ta có hình dung rằng ngoài ngọn núi cao nhất 
ây ra cũng còn có những ngọn núi cao khác. Cũng hệt như thế 
khi ta nói về người giàu nhất hay uyên bác nhất trong một 
nước. Trong khi đó, Thượng, đế không đơn thuần là môt Bản 
chất và cũng không đơn thuän là Bán chất cao nhất, trái lại, 
đúng hơn là bản thân Bản chất (das Wesen), đồng thời cũng 
lưu ý rằng tuy quan niệm này về Thượng đế là một cấp độ 
quan trọng và cần thiết trong sự phát triển của ý thức tôn giáo, 
nhưng, qua đó, vẫn tuyệt nhiên không tát cạn được sự sâu sắc 
của hình dung Kitô giáo về Thượng đế. Nếu ta chi xem 
Thượng để một cách đơn giản và thuần túy như là bản chất và 
dừng lại ở đó, ta biết Người chỉ như là Quyển lực phổ biến, bät 
khả để kháng, hay nói cách khác, như là vị Chúa tê (Herr). Thế 
nhưng, kinh sợ trước vị Chúa tế đã đành là sự bắt đầu, SOng 
cũng chỉ mới là sự bắt đầu của sự hiển minh mà thôi!ten 


- Chính là thoat đầu trong tôn giáo Do Thái rôi muộn hơn trong 


5234 tôn giáo Islam, Thượng đế đã được lý giải như là vị Chúa tê, 


{a} 


(191) 


Wesenlichkeit / essentiality. 


Xem: Hegel, Hoon tirang học Tình thản: ... "cho dù sự kinh sợ trước cha nhàn 


là khởi điểm của sự minh triết, thì, trong việc áy. ý thức vån chưa phải là sự fon rgi- 
cho-minh đôi với chính mình”... ($195), Sdd. BYNS. tr. 451. Ở đầy, Hegel dùng 
hình ảnh “kinh so Chúa Trời” trong Kinh Thánh, Ca vịnh. 100, 10. 


416 


Phân I: Học thuyết ve Bản chất ($§112-159) 


và, về cơ bản, chỉ như là vị Chúa tê. Khuyết điểm của các tôn 
giáo này, nói chung, là ở chỗ không dành quyển [chính đáng] 
cho cái hữu hạn, trong khi đó, việc bám chặt lấy cái hữu hạn 
nơi bản thân nó (für sich) (dù đó là một cái hữu han tự nhiên 
hay trong lĩnh vực tinh thần) là điểm đặc trưng của các tôn 
giáo thế tục và dëng thời là phiếm thần. 


Một lập trường khác cũng thường được khăng định là cho 
rằng không thể có một nhận thức nào về Thượng dë như là về 
“Bàn chất tối cao”. Đó là quan điểm chưng của phong trào Ánh 
sáng hiện đại, vốn tự hài lòng với cầu nói: “I y a un être 
suprême” [tiếng Pháp trong nguyên bản: “Có một Hữu thể tối 
cao”]092, và để cho sự việc dừng lại ở đó. Khi người ta nói như 
thế và xem Thượng đế chỉ như là “bản chất tôi cao” ở phía bên 
kia, thì tức là họ nhìn thế giới như là cái gì cố định, khẳng 
định, và quên rằng bản chất chính là sự vượt bỏ mọi cái trực 
tiếp. Là bản chất trừu tượng ở phía bên kia, còn bên ngoài nó, 
mọi sự phân biệt và tính quy định d&u phải mất hết, thì, trong 
thực tế, chỉ là một tên gợi suông, là một caput mortuum đơn 
thuần"%* của giác tính trừu tượng. Nhận thức đúng thật về 
Thượng dë bắt đầu với việc biết rằng: những sự vật, trong tổn 
tại trực tiếp của chúng, không có chân lý. 


Điều cũng thường xảy ra nữa là, không chỉ trong quan hệ với 
Thượng dë mà cả trong các quan hệ khác, phạm trù “bản chất 
được sử dụng theo cách trừu tượng, và, trong việc nghiên cứu 
về những sự vật, bản chất của chúng bị cố định hóa như cái gì 
dùng dưng với nội dung nhất định của ve ngoài của chúng, 
như cái gì tự tổn nơi chính nó (fũr sich). Cho nên, ta cũng 
thường nói rằng dieu chính yếu nơi con người là bản chất của 
họ, chứ không phải những gì họ làm hay hành xử. Điều hoàn 
toàn đúng trong cách nói này là ở chỗ: những gì con người làm 


(192) gay là khái niệm vè Thượng de của "triết gia” trong thể kỹ Ánh sáng. 


(193) xem lại chú thích cho §44. 


Phân II: Học thuyết về Ban chất ($$112-159) 417 


thì không được xem xét chỉ trong tính trực tiếp của người ấy 
mà như là được trung giới thông qua cái bên trong và là biểu 
hiện của cái bên trong nội tâm. Nhưng, không được quên rằng 
bản chất cũng như nội tâm bên trong chỉ chứng tỏ đúng như 
bản thân nó bằng. cách chuyên sang lĩnh vec của hiện tượng, 
trong khi đó, gốc rễ của việc viện dẫn đến bản chất như là cái 
gì khác với nội dung những gì con người thực sự làm thường 
chi là mục đích khẳng định tính chủ quan đơn thuần của mình 
và thoát ly khỏi những gì có giá trị tự-mình-và-cho-mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §112 
Phần II của Lôgic học: Học thuyết về Bản chất 


Ba tiểu đoạn (§§112. 113, t14) dẫn nhập và cho một cái nhìn 
tổng quan về lĩnh vực mới mẻ của tư tưởng: lĩnh vực Bản chất. Vì 
tâm quan trọng của chúng trong việc tìm hiểu phần II này (và 
cũng vì cách viết quá cô đọng, khó hiểu của Hegel), trước hết, ta 
thử lần lượt phân tích từng câu một của tiêu đoạn SI 12 trong 
phần Chính văn và, sau đó, bàn thêm về phần Nhận xét. 


- — “Bản chät là Khải niệm với tư cách là Khái niệm đã được 
thiết dinh”. 


Như đã nói, Khái niệm là thực tại duy nhất tự triển khai thông qua 
ba lĩnh vực của Y niệm lôgíc: Tòn tại, Bản chất và Khái niệm, 
Câu | này xác định vị trí của lĩnh vực Bän chất bằng cách so sánh 
với hai lĩnh vực kia: Tön tại: và Khái niệm: 


- Trong lögic học về Tön tại, Khái niệm chỉ mới tự triển khai 
trong sự trực tiếp của cái fe-minh của nó. Vì thế, các mối quan 
hệ hợp nhất:chuỗi bất liên tục của những phạm trù của Tön tại 
chỉ là ngoại tại. 


- Ngược lại, Bản chất (viết hoa, để chỉ toàn bộ một lĩnh vực) là 
Khái niệm với tư cách là Khái niệm được thiết định, nghĩa là. 
được minh nhiên hóa, được "thiết định ra bên ngoài”. đi ra 
khỏi tính tự-mình, khiến cho những phạm trù — trong đó Bản 


418 Phân H: Học thuyết vè Ban chát ($5712-159) 


chát thê hiện - mang trong lòng chúng dấu vết của finh quan 
hệ giữa chúng với nhau (chứ không phải chỉ cho một sự phản 
tư từ bên ngoài) của tính nội tại trong vận động phản tư của 
Bản chất, de. cuối cùng, được tiếp thu vào trong tính phủ định 
tuyệt đối (= phủ định của phủ định) của Khái niệm (đúng 
nghĩa). 


- So với trạng thái nguyên thủy và trực tiếp của Khái niệm như 
là Tòn tại, đây là một xự /iến bó. nhưng so với những quy định 
của Khái niệm xét như là Khái niệm (phần 111). cần thấy rõ sự 
khiếm khuyết, nghèo nàn của những quy định của Khái niệm 
với tư cách là Bản chất. Thật thể, trong Bán chất. những quy 
định chi đơn thuần /ương guan với nhau. nghĩa là chỉ được 
thiết định chứ chưa phải như là cho-mình, tức, chưa phải là sự 
tự-quy dinh hay sự tự-thiết định vô hạn, chưa phải là được 
phản tư vào trong chính mình một cách tuyệt đối giống như 
những quy định của Khái niệm (ở cấp độ sau), trong đó mọi sự 
phản chiếu trong-cái khác, hay đúng hơn. mọi sự phản tư- 
trong-cái khác deu là một sự phản tu-trong- -chính mình (giöng 
như ánh sáng đặt trước tắm gương. phản chiếu vào tắm gương 
nhưng hình ảnh ấy không ngừng quay lại với chính nó, nghĩa 
là tự-phản chiếu hay tự-phản tư trong chính mình ngay khi tự 
đi ra khỏi mình). 


Ta cần lưu ý: trong §83, ta đã gọi Bản chất là tồn tại-cho mình, 
theo nghĩa là cơ sở độc lập tự chủ của mọi sự hiện hữu. nhưng, 
trong cái tồn tại-cho mình ấy, nó vẫn còn là cải gi (tòn tại) trực 
tiếp, tương quan với vẻ ngoài (Schein), là nơi nó tự trung giới 
trong sự hữu hạn, vì thế, chưa phải là đã được phản tư-trong- 
chinh-minh một cách tuyệt đối trong hình thức của một cái cho- 
mình tuyệt dói (như cấp độ của “Khái niệm”). 


- Bản chất như là tồn tại tự trung giới mình với mình bởi tính 
phủ định chính mình 


Câu thứ hai này cũng nói lên nét chung của lĩnh vực Bản chất, 
nhưng nhắn mạnh chủ yếu đến cái bên trong của bản thân Bản 
chất chứ không quy chiếu đến hai lĩnh vực khác là Tön tại và 
Khái niệm như câu trước. Vè mặt ngôn ngữ, hình thức của Bản 
chất vẫn còn tạm thời vay mượn thuật ngữ của lĩnh vực trước đó 
là Tên tại. Vì thể, ở câu này, ta thấy có một số thuật ngữ trong 


Phân IE: Học thuyết về Ban chữ (\\/12-159) 4/0 


định nghĩa về Bản chất ở cuối SIEH trước đây. chủ yếu là câu 

“Ban chất là tôn tại tự wung giói mình với mình "*. Hiệu như sự 
trung giới với mình. Bán chất quan hệ với mình đồng thời quan 
hệ với cái khác. Quan hệ với mình ở đây là quan hệ của cải Vô 
hạn đích thực, trở thành cái cơ chát cho mọi quy định của Tên tại. 
và do đỏ. những quy định này. từ nay, không còn là những bộ 
phận cấu thành trực tiếp (như ở trong lĩnh vực Tôn tại) mà chỉ là 
những mömen mang (đính ý thé (Ideel) hay bị thủ tiêu, thải hồi. 
Rồi. ngay với tính cách của tính ý thể và sự thủ tiêu. thải hồi ấy, 
cái khác trực tiếp — mà Bản chất quan hệ và đồng thời cũng là 
quan hệ với mình - thực ra không phải là một cái khác thực SỰ 
(như trong lĩnh vực Tön tại). tức, không còn là một cái đang tån 
tại (Seiendes / what is / étant) mà là cái gì được thiết định và 
được trung giới. (Một ví dụ để de hình dung: khi chiếc chong 
chóng quay tròn, mỗi điểm của ngoại vi không phải là bộ phận 
cấu thành zre riếp (tồn tại) mà chỉ là quy định có tính "ý thể, 
được thiết định và được trung giới” bởi sự trùng hợp với chính 
mình của vận động xoay tròn trong từng “mômen” của vòng 
quay). 


Nói cách khác, thay vì có một sự ben vững tu-minh của cái Khác 
trực tiếp trong lĩnh vực Tön tại, thì cái Khác ở trong Bản chất chi 
có "tỉnh khăng định" (Positivität) trong chừng mục là một 
mômen của tính phủ định vô hạn như là cái tự-mình đích thực. 
Nó được tính phủ định vô hạn này "hier định" như một mômen 
lập tức bị thủ tiêu. thải hồi; và cũng lập tức được trung giới bởi 
tính [vận] động tuyệt đối nảy, và bản thân nó — trong tính òn định 


* Cùng theo nghĩa đó, ta tìm thấy các định nghĩa sau đây về Ban chất trong 
các tác phẩm của Hegel: - “Bản chất là cái độc lập tự chủ tổn tại trong chùng 
mực nó tự trung giới với mình bởi sự phù định của nó với mình; vậy, bản 
chât là sự thống nhất của tính phủ định tuyệt đối và tính trực tiếp“ (Dat) 
Khoa học Lögic H, 11d-12a); - “Bản chất là tổn tại với từ cách là tổn tại don 
giản roi mình thông qua sự thủ tiêu sự tổn tại” (nt, I, 398c); hoặc, còn chính 
xác hơn nữa: “Bản chất là Tôn tại được tải lập trong sự thống nhất đơn giản 
với mình, thoát ra khỏi sự trực tiếp và khỏi môi quan hệ dừng dung với cái 
khác của Tổn tại” (Bài giảng Dự bị triết học / Philosophische Propädentik, II, 
2, 833). 


420 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất ($8 112-159) 


phù du ~ chỉ là vẻ ngoài (Schein / shine 2 semblance / l'apparence 
superficielle) mà thời. 


“Tôn tụi không bị tiêu biển... [nhung] bản chất là tôn tại như 
là “ánh hiện” [trở thành vẻ ngoài] ở trong chính mình. 


Câu thứ ba này có hai nội dung: 


Tòn tại đã không hiến mát, trái lại, bản chất, trong chừng mực 
là quan hệ đơn giản với mình. là tồn tại. (Chữ "bản chất” bây 
giờ không viết hoa để chỉ một phạm trù trong lĩnh vực Bản 
chất). Ví dụ: sự vận động thuản túy. trong chừng mực là sự 
vận động thuần túy, là đồng nhất với chính nó, và. theo nghĩa 
đó, là bất động. Bản chất cũng thế. Trong chừng mực sự phủ 
định /hưđn túy là sự phủ định thuần túy và sự quan hệ đơn 
giản với chính nó, bản chất có sự rire tip của tòn tại. và. theo 
nghĩa đó. là tồn tại. Nhưng, có còn phương diện khác nữa: 


Trong bản chất ("Wesen"). tòn tại (Sein) là tòn tại đã qua (das 
gewesene Sein ¿ the being that is past / l'être passé). Dựa theo 
quy dinh phiến điện trước đây là một cái trực tiêp thuần túy, 

bây giờ, tồn tại bị hạ thấp xuống (herabgesetz / degraded ; 

rabaissé) thành một tôn tại chi mang tính phủ định (trong chữ 
“herab-gesetzt”. ta gặp lại chữ “gesetzt” / "được thiết định” 
trước đó). Chữ “chi” (nur) gắn với chữ "mang tính phủ định” 
cho thấy cái sau được hiểu theo nghĩa bị động của cái gì bị phủ 
định. chứ không theo nghĩa chủ động của cái phủ định. Nếu 
trong lĩnh vực trước đây, tòn tại có vẻ là cái gì mang tính 
khẳng định thì bây giờ “bi hạ thấp xuống” trong quan hệ với 
bản chất và bởi bản chất. Nó chỉ còn là một "ve ngoài” 
(Schein). Nhưng, đó là vẻ ngoài của bản thân bản chất. vi nó 
chính là bản thân bản chất trong quy định bị thải hồi của sự tồn 
tại của nó, tức, của mỗi quan hệ với chính mình. Dói với bản 
chất, vé ngoài từ nay là hình thức hoàn toàn mới me của tòn tại 
với tư cách là tồn tại “ÁNH HIEN" hay "HIEN HÌNH” trong 
chính mình (Scheinen in sich selbst). với tư cách là hành vi 
thuần túy của việc "hiện hình”. “hiện ra” khiến cho tổn tại trực 
tiếp trong lĩnh vực lôgíc trước đây chỉ còn là mômen tĩnh tại. 
vĩnh viễn bị vượt bỏ. vì thé Hegel viết hết sức cô đọng: "Ban 


Phản II: Học thuyết ve Ban chất {$$112-159) 421 


chất là tön tại như là ảnh hiện ở trong chính mình”. Ta cần 
tìm hiểu câu này rõ hơn một chút. 


- Bản chất không còn là tồn tại trực tiếp. mờ đục nữa mà là một 
vận động "lóc sáng”: nó là tôn tại trong sự bùng nö và bành 
trướng sự "Joe sáng" thuần tüv. Sự "Joe sáng”, “ánh hiện" ra 
khỏi chính minh là đặc diem riêng của bản chất. do đó. mọi 
phạm trù của nó đều mang đặc điểm ấy của việc vượt ra khỏi 
chính mình, của rính quan hệ (Relarivirät 2 relationelin) của 
mỗi cái hướng đến những cái khác. một cách vừa nội tại vừa 
mình nhiên. Nói khác đi. bản chất là mỗi quan hệ với sự trực 
tiếp mà nó là sự phủ định tuyệt đối. 


- Song. sự "ánh hiện” thuần túy của bản chất — như là tinh phủ 
định tuyệt đổi - không thể không có “ánh tượng” hay "ve 
ngoài” (Schein) mà nó là sự phủ định. Khi thiết định và phú 
định. sự ánh hiện này của bản chất là một sự ánh hiện ở trong 
chính mình. nghĩa là. sự banh trướng và đây chính mình lại 
dòng nhất với một sự quay về với chính mình: nghĩa là. một 
quan hệ với cái khác đồng nhất với một quan hệ với chính 
mình. Khi ảnh hiện ra trong cái khác — là ảnh tượng của nó —, 
bản chất chỉ ánh hiện ở trong chính nó (sẽ bàn kỹ ở §115). vi 
cải khác của nó lại là ban thân nó trong hình thức cua sịt trực 
tiếp, và, vì: thể, chỉ là một mömen của nó, de, thông qua việc 


* Hegel dùng chù “Schein” / động tù: “scheinen” vì chữ này vừa có nguồn 
gốc lịch sù (“ao tượng siêu nghiệm” / “transzendentaler Schein” nơi Kant, 
Phê phám lý tình thuận tiy, B350 và tiếp) vừa là cách chơi chữ giữa chữ Schein 
và Sein (tổn tại). Ở đây, ta cân nắm vững nội dung tư biện cua chữ này như: 
vừa nói trên: vẻ ngoài hay ánh tượng (Schein) là tôn tai trong chừng mục tổn 
tại được “nâng cao” trong hình thúc tổn tại mới, đó là bản chất. Nó không, 
còn là tổn tại mờ đục trong sự trực tiếp của nó nữa mà là tổn tại đã được 
“soi sảng”, còn bản chất là sự “chiếu sáng” thuần túy. Trong tiếng Đức, 
SE từ scheinen vừa có nghĩa là “sáng lên”, “kóe lên”, vừa có nghĩa là “hiện 
a”, “to ra”. Do đó, tạm dich sang tiếng Việt là: “ánh hiện”, hay “hiện hình”, 
Shin ra như vẻ ngoài”, còn Schein được dịch là “ánh tượng”, “vẻ ngoài”. 
(Xem thêm chú thích 257 trong ban dịch Hiện tượng học Tinh thân về “vẻ 
ngoài” (Schein) và “hiện tượng" (Erscheinung), BVNS, Sdd, tr. 344-346). Về 
“hiện Họng”, ta sẽ gặp ở §131 và tiếp. 


422 Phần I: Học thuyết về Ban chất (s$ 112-159) 


phủ định cải khác này, bản chất tự- -khäng dinh minh trong tinh 
phủ định tuyệt đối của nó. (Ta có thể nói. trong tính phủ định 
tuyệt đối của bản chất như là sự phủ định của phú định. bản 
chất là mômen của sự phủ định làm công việc phu định, còn 
ánh tượng hay vẻ ngoài là mömen của sự phủ định bj phù 
định. Tuy nhiên, cả hai là một và cùng một tính phủ định vô 
hạn, không có sự phân biệt giữa hai hạn từ áy). 


Phần Nhận xét cho §112: 


- Định nghĩa mới về cái Tuyệt đối: cái Tuyết đối là bon chät 

- Là phạm trù cơ bản tạo nên nen tảng của mọi tôn tại. bán chất 
mang lại một định nghĩa mới về cái Tuyệt đối: cái Tuyớt đối là 
ban chất, Nhưng. bản chất ở đây mới chí là sự phủ định đầu 
tiên đối với tồn tại. do đó chưa được quy định một cách cụ thê, 
chưa mang lại cho mình một tôn tại-hiện có đúng nghĩa. Nó 
chí mới là tính phủ định thuân túy trong tính đơn giản và trong 
tính nội tại của mỗi quan hệ với chính mình. Do đó. định nghĩa - 
mới này về cái Tuyệt đối. theo một nghĩa nào đó. cũng không 
khác gì định nghĩa trước đây rằng cái Tuyệt đối là tôn tại. 
trong chừng mực tồn tại cũng là mỗi quan hệ dem giàn với 
chính mình. Tuy nhiên. định nghĩa mới này đồng thời là được 
nàng cao hơn so với định nghĩa trước, vì bán chất là tồn tại đã 
di vào trong chính mình (das in sich gegangene Sein / being 
that has gone into itself / l'être qui est allé dans soi), nghĩa là. 
tôn tại đã được dào sâu thêm, do đó, tồn tại trước đây chỉ còn 
là một mömen hời hot. Như thế. mối quan hệ đơn giản với 
chính mình của bản chất không còn là môi quan hệ đơn giản 
với chính mình của tòn tại nữa. mà là được thiết định: là sự 
rung giới (tức: được đặt trong mối quan hệ) giữa mình (như là 
ánh tượng trực tiếp) ở trong mình (trong và bởi vận động tuyệt 
dói của tính phủ định thuän túy) với chính mình (như là bản 
chất ngang bằng hay đồng nhất với chính mình trong tính phù 
định vô hạn). 


- Cái Tuyệt đối bây giờ được xác định như là ban chát chữ 
không còn như là ron tgi. Nhưng, bản chất là tính phủ định vô 
hạn, Nếu ta hiểu bản chất theo kiểu hình dung bằng biếu tượng 
thông thường, nó chỉ là hình thức trồng rộng vì bị tước bỏ hết 
mọi quy định cụ thể, nghĩa là, tính phủ định có nguy cơ bị ngộ 
nhận là một sự triu tượng (hóa) khỏi mọi thuộc tính nhất 


Phản IH: Học thuyết về Ban chất (\\112-139) 423 


định. Trong trường hợp ấy, sự trừu tượng (và đi kèm với nó là 
tính phủ định) chi con là một sự phan tư ngoại tại. xa lạ với 
bản thân sự vận động của bản chất. Hành vi phủ định trừu 
tượng ấy không phải là vận động phủ định của bản thân bản 
chất mà rơi ra khỏi nó. quy giản nó thành cái caput mortumm 
(xem chú thích cho §44), tức thành cái "cặn bã” của sự trừu 
tượng. thành một phạm trù cơ bản nhưng trống rỗng và trừu 
tượng. thành một kết quả trần trụi mà không có tiên de của 
chính nó, tức không có ar vận động tự-phu định của tồn tại và 
của mọi quy định. 


- Trong khi đó, không phảt một sự phủ định ngoại tai là đủ để 
dẫn tôn tại đến chỗ tự đào sâu chính mình, mà là một phép 
biện chứng nei tai như định nghĩa ở $81 (sự tự thải hồi những 
quy định hữu hạn và chuyển sang cái đối lập). Tuy bản chất 
được gọi là chin IV của tòn tại (và là sự phủ định của nó) 
nhưng đó là kết quả của sự tự-phủ định của tồn tại, nghĩa là: 
không gì khác hơn là tồn tại tự nội tại hóa, tự đi vào trong 
chính mình, tự phủ định mình trở thành “ánh tượng" hay "vẻ 
ngoài” hời hot. Vậy, trong tiễn trình trở thành bản chất. tôn tại 
cho thấy rính nhị bói nội tại: sự trực tiếp và sự trung giới ò 
ngay trong vận động của bản chất. Sự khác biệt g giữa ` “tồn tai- 
dä-di-väo-trong-chinh mình” (tức: bản chất) và tồn tại trực tiếp 
là sự vận động biến đổi tỉnh nội tại (“trong chính mình”) thành 
cái vẻ ngoài hời hot (° ‘tòn tại”) và ngược lại. Vận động nội tại 
của bản chất (không còn sự tĩnh tại trực tiếp của tồn tại) gọi là 
sw PHAN TƯ của bản chất hay sự “ánh hiện ở trong chính 
mình ”, hai thuật ngữ biêu thị quy định riêng có của bản thân 
bản chất. Thế nào là “phàn tư”? Khác với tồn tại trực tiếp, bản 
chất có một sự (vận động HỘI tại (Selhxtbcwcgung ¿ 
antomouvement: xem Đại Lö gic học H. 13a). Như đã nói, bản 
chất là tồn tại với tư cách là “ánh chiếu ở trong chính mình `. 
"Ảnh chiếu” (Scheinen) là vận động đi ra khỏi chính mình để 
quan hệ với cái khác, và, như đã thấy. vận động này là đồng 
nhất với vận động quay về với chính mình và quan hệ với 
chính mình {in sich selbst). Và đó cũng chính là nội dung của 
phạm trù “sự phản tư”. Phản tư là ra khỏi chính mình đẻ di vào 
trong chính mình (như hình ảnh phản chiếu lại từ tắm gương 
hay khi ta “nghĩ đi nghĩ lại" để hiếu một đối tượng). Đó là sự 
vận động nơi chính mình, sự tự-vận động phán tư của bản 
chất, như Hegel định nghĩa rõ hơn trong (Dal) Lôgíc học: khác 


424 Phản IT: Học thuyết vè Bản chát (vỆ112~1359) 
TỶ ———_—_-..--... TC RIVER EBEN ERSTES 


với tòn tại trực tiếp. bản chất là sự phản tư, tức là “vận động 
của sự trở thành và của sự chuyên sang cái khác mà vẫn ở 
trong chính mình, là nơi cái được phân biệt chỉ được quy định 
một cách tuyệt đối như là cái phù định tự mình, như là vẻ 
ngoài {hay “ánh tượng"]” (II, 13c). Hai mômen của vận động 
này là: phán tu- trong-cái khác và phan tư-trong-mình. Khác 
với lĩnh vực Khái niệm (ở phần II). trong lĩnh vực Bản chất. 
mômen trước chiếm ưu thể, vì những quy định của nó. như đã 
thấy, đều ở trong mỗi tương quan với nhau. chir chưa được 
phản tư ở trong chính mình một cách tuyệt dói như trong Khái 
niệm (đúng nghĩa). 


§113 


Trong bản chất, sự quan hệ-với-chính mình là hình thức 
của sự đồng nhất, của sự phản tu-Ö-trong-chinh minh. Ö 
đây, hình thức này đã thế chỗ cho sự trực tiếp của tồn tại; 
[nhung] cå hai dèu là các sự trừu tượng giống như nhau của 
sự quan hệ-với-mình'. 


53235 Tính vô-tư tưởng của cảm năng ? [nhận thức cảm tính] — 
năm láy mọi cái bị giới hạn và hữu hạn như là một cái gì 
đơn thuân tôn rad) _ chuyen thänh tinh ngoan. có của giác 
tính. nắm bắt mọi cái hữu hạn như là cái & đồng nhất với 
chỉnh nó [va] không tụ mâu thuẫn nội tại 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §113 


Hình thức của títh đồng nhất trong bản chất thể chỗ cho sự 
trực tiep của tôn tại... 


mi Beziehung-auf-sich / relation-to-self; ®) Sinnlichkeit / sense-knowledge; 9 ein 
Seiendes / something that [simply] is; (® „is ein mit sich Identisches, sich in sich 
nicht Widersprechendes / as something-identical-with-itself, fand] not inwardly 
contradichtig itself. 


Phân II: Học thuyết vè Bản chất (112-159) 423 
——————————-_S_ Tế) 


- Như đã thấy ở tiểu đoạn trước, bản chất chỉ là mối quan hệ với 
chính mình trong' chừng mực quan hệ này là quan hệ với cái 
khác. nhưng, đó là với cái khác được thiết định và được trung 
giới chỉ như là ve ngoài, ánh tượng. Đó là sự khiếm khuyết 
của cả hai đối cực của bản chất: tồn tại chỉ tồn tại như là vẻ 
ngoài của bản chất, và bản chất chỉ là bản chất của [tồn tại như 
là] vẻ ngoài. 


~ Tuy có sự trung giới của mỗi quan hệ với cái khác, nhưng bản 
chất là gươn hệ với chính mình. Xét một cách trừu tượng. 
nghĩa là. một cách cô lập. quan hệ với chính mình trong bản 
chất là sự trừu tượng hoàn toàn hình thức. hay, nói cách khác. 
là hình thức của sự đồng nhát, của sự phan tr-o trong-minh. 
Rồi. do là sự ánh hiện, Bản chất là sự phản tư, hướng đến cái 
khác, tự di biệt hóa, nhưng sự ánh hiện äy — tuy không tuyệt 
đối — vẫn quay lại với chính mình như là sự ánh hiện ở trong 
chinh mình. nên. xét một cách cô lập, sự phản tu- -ớ-trong-minh 
này của Bản chất cũng là mômen hình thức của sự đồng nhát 
của nó. của môi quan hệ với chính mình. Thế nhưng. quan hệ- 
với-chính mình là định nghĩa về str (rực tiếp của fon tại. Do 
đó, đến từ tổn tại, sự đồng nhất hay sự phản tư-ở- -trong-chính 
mình trong Bản chất bây giờ rhé chỗ cho sir trırc tip của tòn 
tại trong lĩnh vực trước đây. Thật thé, cả hai: sự đồng nhất của 
Bản chất và sự trực tiếp của Tön tại đều là cùng những sự trừu 
tượng của sự quan hệ-với-chính mình. 


- Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt một trời một vực giữa sự 
đồng nhất của bản chất với Sự trực tiếp của tổn tại (sự "thế 
chỗ” hàm nghĩa một sự khác biệt). Những phạm trù trong Bản 
chất sẽ là những hình thức trừu tượng tự thể hiện bản thân 
chúng như là sự đồng nhất quay trở lại với chính mình, điều 
chưa có được trong những phạm trù của Tön tại: [trong lĩnh 
vực Tön tại] chúng bộc lộ khuyết điểm của chúng ở chỗ: 
không phải nhờ một sự ánh hiện chủ động trong cái khác một 
cách nội tại mà chỉ nhờ vào một sự chuyên sang hay quá độ 
sang cái khác một cách dùng dưng. 


- Phần Nhận xét: §113 


Đây là Nhận xét đáng chú ý: 


426 Phân II: Học thuyết về Bản chất ($$ 112-159) 


- Hai sự trừu tượng trên bình diện siêu hình học (một bên là sự 
trực tiếp của tôn tai và bên kia là sự đồng nhất của bản chất) 
có thể được chuyên sang bình diện nhận thức luận, khiến cho 
tòn tại và bản chất trò thành cặp đối ing về mật nhận thức: 
cam năng và giác tính. Khi xem cảm näng và giác tính là hai 
"quan năng của nhận thức”, ta gặp lại một sự trừu tượng tương 
tự. Sự "vô-tư tưởng” sẽ ngoan có bám chặt láy các hình thức 
trừu tượng của tôn tại và của sự đồng nhất: cam nüng xem tất 
cả những gì hữu hạn và bị hạn chế là cái đưng tôn fai trực tiếp. 
không có sự phủ định và thay đổi; giác tinh thì năm lẫy cái 
đang tồn tại này như là cái gì đồng nhất với chính mình. thoát 
khỏi tính phủ định của sự khác biệt với chính mình và do Mở 
không tự-mâu thuần nội tại. Như ta sẽ thấy ở §§I15-116. + 
khác biệt và sự mdu thuần là hai quy định của sự phản tư, liên 
gắn lien một cách mật thiết với sự đồng nhất. 


§114 


Sự đồng nhất này — đến từ tồn tại — [nên] thoat đầu xuất 
hiện ra™ như bị đính chặt chỉ với những quy định của tồn 
tại, và [với tính chất Ấy] quan hệ với tồn tại như với một cái 
gì ngoại tại. Khi tồn tại được nắm láy một cách tách rời với 
bản chất như thế, nó [tòn tại] bị gọi là cái “khöng-ban 
chất”, Nhưng, bản chất là tồn tại-ở trong-chính mình!®; 
nó có tính bản chất chỉ trong chừng mực nó có cái phủ định 
của mình ớ trong chính mình, [nghĩa là] có sự quan hệ-với- 
cái khác hay có sự trung giới ớ bên trong chinh mình. Vi 
thé, nó có cái không-bån chất như là “vẻ ngoài” của riêng 
nó ở trong nö”. Nhưng, vì lẽ ở trong việc ánh hiện [thành 
vé ngoài] hay trong việc trung giới có chứa đựng việc phân 
biệt, nên bản thân cái được phân biệt cũng mang hình thức 
của sự đồng nhất, trong sự phân biệt của nó với sự đồng 
nhất mà từ đó nó náy sinh ra và trong đó nó không “tồn 


Il erscheint / appears; © das Unwesentliche / the “inessential”; (9 Insichsein / 
being-within-self, (9 ats seinen eigenen Schein in sich ¿ as its own shine within 
itself. 


Phân HH: Học thuyết về Bản chất ($$112-159) 427 


” hay [chi] ở trong đó như là “vẻ ngoài”. | Cho nên, bản 
thân cái được phân biệt cũng ở trong hình thức hay phương 
cách (Weise) của sự trực tiếp tự-quan hệ với mình hay của 
tồn tại. | Và, vì lý do đó, lĩnh vực của Bán chất trở thành 
một sự nối kết bất toàn [không hoàn hảo| giữa sự trc tiếp 
và sự trung giới. Tắt cá đều được thiết định ở trong lĩnh vực 
ây theo kiêu tự quan hệ mình với ,chính mình [sự trực tiếp], 
đồng thời đã đi ra khỏi sự trực tiếp Ấy [tức: sự trung giới]. | 
Nó được thiết định như là một tån tại của sự phản tư |hay 
phản chiếu], một tồn tại trong đó một cái khác “chiếu” vào 
và nó “chiếu” vào bên trong một cái khác. — Vì thế, lĩnh vực 
của Bán chất cũng là lĩnh vực của sự mâu thun được thiết 
định, trong khi đó, trong lĩnh vực của Tòn tại, sự mâu 
thuẫn này chi mới là sw-minh (tặc nhiên]. 

Vì lẽ [chí có] Một Khái niệm là cái gì có tính "bản thể"? 
ở trong tät cả. nen những quy định dien ra trong sự “nhát 
trien của Ban chất cũng cùng là những quy định điển ra 
trong sự phát triển của Tôn tại. chỉ có điều. chúng diễn ra 
trong hình thức đã được phản tu [dã được phan chiếu /, 
Do đó. thay vì tôn tại và hư vô thì bây giờ. các hình thức 
của cái khăng định và cái phú định bước vào. | Thoạt dầu. 
cái khäng định — như là sự đồng nhất — tương ứng với tòn 
tại không có sự đối lập. trong khi cái phủ định (ánh hiện ở 
trong enin minh™) phát triển như là sự khác biệt |hay 
phân biet]'®. | Rồi. sự iro thành. cùng cách ấy, thê hiện ra 
như là chính cơ sở ) của fôn (qi-hiện có. và. tồn tại-hiện 
có — như là đã được phản tư về cơ sở của mình - là sự 
hiện hữu} [xem $123] và v.v 


- Phân này của Lögic học là phần khó nhất vì nó chứa dựng 
hâu hết các phạm trù của Sieu hình học và của khoa học 
nói chung: nó chứa đựng chúng như là các sán phâm của 


Il gas Substantielle / what is substantial; TH in sich sheinend ` shining within itself! 


te} 


der Unterschied / difference, distinction: © Grund ¿ ground: © Existenz 


existence. 


438 Phản II: Học thuyết về Bán chất (VỆ112-139) 


giác tính phản tư, tức thứ giác tính via thiết định những 
sự khác biệt như là độc Jon tự tồn [với „nhau I vừa đồng 
thời thiết định ín} quan hệ của chúng) | Nhưng. nó chỉ 
nói kết cả hai điều này lại bên cạnh nhau hay nổi tiếp 
theo nhau bằng một cái C üng, chứ không tập hợp các tư 
tưởng này lại với nhau [trong một thể thông nhất]: [tức]. 
không hợp nhất chúng lại thành Khái niệm. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §114 


Cái “khöng-bän chất” (das Unwesentliche / the unessential / 
l’inessentiel) và cái [có tính] bản chất” (das Wesentliche / the 
essential / l'essentiel) 


- Một cách nào đó. có thể nói: tư tưởng về bản chất đến tir tư 
tưởng vè tồn tại. Vì. ngay từ đầu của sự phát triển lôgíc. tư 
tưởng tự khẳng định trước hết như là "tồn tại”, trong sự trực 
tiếp của nó. Rồi “sau đó". do sự trực tiếp tự phù dinh, nên tư 
tưởng tự khäng định như bản chất, tức như sự trung giới hay 
tính phủ định vô hạn, Về phương dien trình tự lögic. bản chất 
đến từ tồn tại, nhưng trong thực tế. chính bản chất (ëm cơ so 
cho tổn tại vì nó bid định tòn tại như là mômen bị thải hồi 
trong sự quan hệ đơn giản của nó với chính mình. 


- Bản chất ` dën từ” tồn tại nên thoat đầu xuất hiện trong sự trực 
tiếp của mối quan hệ-với-minh, trong sự trừu tượng của sự 
phản tư-trong-chính mình, tức. trong một sự đồng nhất với 
chính mình: nói khác đi. phục hồi sự rực Héi của tồn tại ở cấp 
độ bản chất. 


- Với tư cách ấy, bản chất bị tác động hay bị "dính chặt” với 
những quy định của tön tại. Đối lập với sự trực tiếp của tôn tại, 
bản chất thoạt đầu xuất hiện ra như một sự trực tiếp khác. cũng 
“tôn tại” giống như tòn tại. Cả hai trở thành hai cái "khác” cúa 


: A 3 b) "...— 
in Selbständig ’ independent 7 autosubsistant (Pháp): IN ihre Relativität ? their 


relationality. 


Phần H: Học thuvét về Ban chất f$$112-159) 429 


nhau. với tính ngoại tại và tính hữu hạn vốn thuộc về quy định 
của tồn tại, hay, đúng hơn. cua tồn tụi<hiện có (Dasein Being- 
there ` l'être- là), Theo nghĩa đó. ban chất- dồng-nhất-với-minh 
quan hệ với tồn tại giếng như cái HI ngoại tại quan hệ với mat 
củi ngoai tại. Tòn tại quan hệ với bản chất g giống het như trong 
lĩnh vực tồn tại-hiện có, một cái-pi-đó (Etwas / something / 
Quelque-chose) ở bên cạnh một cái khác. Nếu cái- -gì-đó ngoại 
tại này được năm lấy một cách cô lập. tách rời với bán chất. nó 
được gọi là "cái không-bản chất". 


- Nhưng. mỗi quan hệ ngoại tại như the giữa cải fon tui- không 
ban chát với cái tòn tại khác, gọi là cái có tính bản chất (hay 
bản chất) là không ồn. không đứng vững. Vi lẽ, bản chất - do 
tính phủ định chính mình - là tồn tại tự-trung giới với chính 
minh: nó là "tồn tại- -trong-chính mình”. là “cải có tính bản 
chất" trong chừng mực nó có ben trong nó cái phù định chính 
mình. tức. như § 112 đã nói. có trong chính nó mối quan hệ với 
cái khác (hay sự "trung giới”), nghĩa là, có sự "biển đôi” lĩnh 
vực tön tại, khiến cho cái khác chỉ là một "vẻ ngoài”. một “ánh 
tượng” của nó. Bản chất không the quan hệ với cái không-bản 
chất của ve ngoài nhir với cäi-gi-d6 ở bên ngoài. Ngược lại. 
theo định nghĩa. nó có cái phù định của chính nó ở bên trong 
nó. nghĩa là có cái khöng-bän chất như là ve ngoài hay ảnh 
trong cua rieng nö, 


- Hành vi thuän túy cùa su trung giới tien-giä định một hạn từ 
trực tiếp dé nó trung giới. Do đó, luôn có một sự nahen doi hay 
hóa dói (Ferdoppelung) ở trong lòng bản chất. nghĩa là có một 
sự phân biệt hay một sự dị biệt hóa giữa hai hạn từ. Vi the, 
Hegel viết... “O trong việc ánh hiện hav trong VIỆC mung 
giới có chứa đựng một việc phản biệt” ("Das Unterscheiden 
ist enthalten im Scheinen oder Ver ninh / there is a 
distinguishing contained in the shining or mediating / le 
différencier est contenue dans le paraitre ou le mediatiser). 
Cái được phân biệt ở đây là vẻ ngoài, ánh tượng. Nó đến từ sự 
đồng nhất của bản chất và tạo nên một trong những mömen 
của bản chất, nhưng nó không tôn tại. nói rõ hơn, nó không tön 
tại ở /rong sự đồng nhất này. bởi sự đồng nhất này là su döng 
nhất của sự phủ định tuyệt đôi, ‚qua đó mọi tòn tại trực tiếp đều 
bị ha tháp xuống thành một tòn tại đơn thuần mang tính phú 


430 


Phän II: Học thuyết về Ban chất ($$112-159, 


định, thành một vẻ ngoài. Nó không tòn tại mà chỉ có mặt đơn 
thuần như vẻ ngoài, ánh tượng. Bản chất “ánh hin” (sheint) 
trong ánh tượng này như trong một mömen của nó mà thôi. 


Trong ánh tượng (hay trong cái được phân biệt này), ta thấy. rð 
hai nét tiêu biểu của bản chất: tính phủ định và tính trực tiếp. 
Tính phủ định biển nó thành một vẻ ngoài đơn thuần. Đồng 
thời, tính trực tiếp mang lại cho nó một hình thức trừu tượng 
của sự đồng nhất, nb thể cái gì thuộc về tồn tại. Vậy. cái 
được phân biệt, cải vẻ ngoài hay cái không-bản chất này mang 
tính nghịch ly: có sự tự tồn của một tön tại trực tiếp. nhưng lại 
là phủ định, không tổn tại ngay trong lòng bản chất. Đúng hơn, 
đây không phải là một nghịch lý (Paradox) mà là sự mâu 
thuẫn (Widerspruch / contradiction) cấu tạo nên lĩnh vực 
Bản chất. 


Do đó, Hegel kết luận: lĩnh vực Bản chất trở thành một miếng 
đất phức tạp của “môt sự nói kết bat toàn [không hoàn hao} 
giữa sự trực tiếp và sự trung giới”. Tại sao là * "bất toàn"? Ta 
hãy thử so sánh với lĩnh vực Khái niệm ở phần III. Trong lĩnh 
vực của Khái niệm, sự trung giới sẽ là sự trực tiếp | trong một 
sự liên tục tuyệt dói và tương hỗ: cái phó bien sẽ tiếp tục một 
cách tuyệt đối ở trong cái đặc thù, và sự thống nhät-döi lập của 
hai mômen này sẽ tạo nên Khái niệm trong mômen đơn nhất 
của sự khai triển bản thân và của tính phủ định tuyệt đối. Trái 
lại, ở đây, trong lĩnh vực Bản chất, sự mâu thuần này chỉ được 
thiết định chứ chưa được giải quyết. Sự mâu thuẫn ấy tự thể 
hiện trong Bản chất bằng một cái “Cũng” giản đơn, một sự 
nỗi kết theo kiểu ' "đặt bên cạnh nhau” trừu tượng, và, từ giác 
độ ấy. là một sự nỗi kết bát toàn giữa sự trực tiệp và sự trung 
giới. Mọi mômen có tính bản chất hay không-bản chất đều 
được thiết định như là quan hệ với mình [sự (rực tiếp]. và 

"đồng thời đã đi ra khỏi sự trực tiếp áy [sự trung giớij, nghĩa 
là như tồn tại được trung giới để một cái khác “ánh chiều” vào. 
và. ngược lại. "ánh chiều” trong cái khác. 


Trong lĩnh vực Tòn tại trước đây, sự mâu thuẫn này đã có mặt 
nhưng chỉ mới là '2-mình” (mặc nhiên): nó tự giấu mình 
dàng sau những sự quá độ đột ngột và sự luân phiên của phạm 
trù này sang phạm trù kia: còn thiếu sự liên tục và sự fương 


Phản IE Hoc thuyết về Ban chất (8812-159) 431 


quan trong đó việc "ánh chiếu” qua lại của mọi phạm trù vào 
trong nhau có thể mang hình thức minh nhiên cua sự mâu 
thuẫn. vi không có sự tương quan thì cũng không có sự mâu 
thuẫn. Sự mâu thuần ấy (mỗi phạm trù, vd: nội dung. hình 
thức, khả năng. tất yếu, nguyên nhân. kết quả... là một win tai 
nhưng lại hướng: đến phạm trù kia. tự phản tư / phản chiều 
trong đó, ánh chiếu trong đó, vì thể, là một tôn tại của sự phản 
fir), như đã nói. chỉ mới được thiết định chữ chưa được giải 
quyết, nghĩa là chưa có được nguyên tắc phỏ biển và tự do de 
có được tính khả niệm tuyệt đối [tính có thê hiểu được} về mọi 
quy định đặc thù, 


- Phần Nhận xét cho §114 
Phần Nhận với này có nhiều điểm đáng chú ý: 


- Trong sự phát triển của Bản chất, ta gặp lại chính những quy 
định trong sự phát triển của Tổn tại trước đây. Nhưng, chỗ 
khác biệt, như đã nói, là: trong Bản chất, những quy định 
không còn mang hình thức của sự trực tiếp như trong Tòn tại 
mà dưới hình thức được phán tư, nghĩa là. chúng phản chiếu 
nhau. quan hệ với nhau nhưng không đi khỏi chính mình. 
Trong Tön tại. ta có các phạm trù trực tiếp của tư tưởng là đồn 
tại và hư vỏ trực tiếp. Phép biện chứng vận hành ở đó là sự 
quá độ song đôi của cái này sang cái kia trong hình thức bäi 
liên tục của việc chuyên sang nhau đột ngột và trực tiếp. Trong 
Bản chất. tình hình khác hẳn. Thế chỗ cho đồn tai và hư vô, ta 
có các phạm trù đầu tiên của Bản chất trong hình thức của cdi 
khăng định và cái phú định. (Gọi cái khäng định và cái phủ 
định là "các hình thức” vì chúng thoạt đầu là các hình thức 
của sự phản tư thuần túy của Bản chất /rước khi chuyển hóa 
thành vir hiện hữu (§§123 và tiếp). 


- Cái khẳng định thoạt tiên (như sẽ thấy ở tiêu đoạn sau} thể 
hiện trong hình thức trừu tượng nhất của sự đồng nhớt (§1 15). 
Nhưng. dù là sự đồng nhất đơn giản. nó chỉ tương ứng với 

“tồn tại thuần túy” của lĩnh vực Tòn tại trong chừng mực đưa 
cái sau lên một cấp độ lôgíc cao hơn. Thật thể, tôn tại không 
thực sự đối lập với hư vô, giữa hai cái không có mỗi quan hệ 
nào (xem lại: §88). Ngược lại, sự đồng nhất hướng đến sự 


432 


Phản H: Học thuyết về Ban chất ($8 112-139 


khác biệt vì chí có sự đồng nhất khi có sự phần biệt. và hơn 
thẻ nữa. cái khäng định luôn gän liên với cái đối lập của nó là 
cát phù định, giöng như hai cực của một ram châm. 


Cũng the. cái phu định thoat đầu thể hiện trong hình thức trừu 
tượng nhất của sự khác biệt ($1 16). tương ứng với hư vô trong 
lĩnh vực Tön tại. Nhưng, khác với hư vô còn bị bao bọc trong, 
sự trực tiếp, không có quan hệ và không có sự đổi lập. cái phủ 
định là cái gì để phát triển, là sự phân tư-trong-cái-khác, tức 
trong cái khăng định mà nó vốn gắn lien. Rồi tiếp tục cũng thế. 
trong Bản chất, cơ sở (Grund / Ground / fondemenr) tương 
ứng với sự tro thành trong lĩnh vực Tôn tại. Nhưng. trong khi 
sự Irở thành "sụp đổ" lập tức trong fon tại-đang-có như là kết 
quả trực tiếp của nó. thì cơ sơ lại làm cơ sở cho tồn tại-đang- 
có, vì cơ sở, do bản tính của nö, chỉ là cơ sở trong chừng mực 
nó là cơ sở cho cdi-gi-de, hay. nói khái quát hơn. cho đồn tai- 
hiện có trong chừng mực tôn tại-hiện có — thoát thai từ cơ sở 
và được cơ sở thiết định — không còn mang hình thức đơn 
giản. trực tiếp của tòn tại-hiện có nữa. trái lại, mang hình thức 
được phản tư của sự hiện hin (8123). (Chữ "su hiện hữu" / 
Existenz. như sẽ thấy. nói lên môi quan hệ xuất phát từ nguồn 
góc. cơ sở ("ex` `) đề từ đó có sự tự tôn (Ex-sistenz). 


Hegel bảo Học thuyết. về Bản chất là phần khó nhát của Lögic 
hoc, chira dung chü yếu những phạm trù của Siêu hình học cô 
truyền (chăng hạn: cơ sở hay lý do tồn tại. bản chất và hiện 
hữu. chất liệu và hình thức. khả năng và tất yếu v.v...) cũng 
như những phạm trù của các khoa học nói chung (chẳng hạn: 
sự vật và các thuộc tỉnh của nó, lực và sự ngoại tại hóa của nó. 
nguyên nhân và kết quả v.v...). Nhưng. "khó" ở đây không chỉ 
có nghĩa là “khó hiểu” mà còn là khó ở việc khắc phục tính 
cứng nhắc và phiến diện của chúng. 


Thật thé, các phạm trù này của Siêu hình học và các khoa học 
là sản phẩm của giác tỉnh phản tư theo định nghĩa ở §§0, nghĩa 
là, sản phẩm của tư duy bám chặt lấy các quy định zing nhắc, 
có định, chúng được phân biệt trong mỗi quan hệ với những 
sản phẩm khác nên thường được xem như những sự khác biệt 
đọc lập-tự tòn. 


Phản I: Học thuyết về Ban chất ($$112-159) 433 


- Song. trong chừng mực giác tính thiết định các phạm trù, nó 
mặc nhiên bước vào mômen “biện chứng” (theo định nghĩa ở 
§81). tức, thừa nhận sự tự-thủ tiêu của những quy định hữu 
hạn và sự chuyển sang những cải đối lập của chúng. Từ đó. 
giác tính sẽ trên đường di đến lý tinh. Nhung. sai làm cüa giác 
tính là dùng lại ở sự nối kết đơn giản giữa hai phương diện 

"độc lập tự tòn“ và "tính quan hệ”: nó tự vừa lòng với việc đặt 
hai phương diện này ben cạnh nhau bằng một cái "Ch ững ` đơn 
giản. thay vì tập hợp cả hai cái đối lập vào trong một nhất thể 
cụ thể của Khái niệm. Nói khác đi, giác tính chưa giải quyết 
được sự mâu thuẫn do chính nó thiết định nên bằng một sự fr- 
trung giới và tự-quy định hoàn háo như cấp độ của Khái niệm 
Sau này. 


434 Phân IT: Học thuyết về Ban chất, A. bản chất như là... ($$115-130) 


Bản chất ánh hiện trong mình 


A 


BẢN CHÁT NHƯ LA CƠ SO” 
CỦA SỰ HIỆN HỮU 


a: Các quy định thuần túy của sự phản tư 
1. Sự đồng nhất 


8115 


(b ` hay [nói cách khác] là sự 


phản tư thuần túy. | Bằng cách ấy, nó chỉ là sự quan hệ với 
mình (không phải như là sự quan hệ trực tiếp mà như là sự 
quan hệ đã được phản tư): sự đồng nhất với mình, 


Sự đồng nhất này là sự đồng nhất hình thức hay là sw 
động nhät-cüa-gide tinh”, L trong chừng mực nó bị năm 
chặt lấy và bị (ri tượng Mo [hay bi tước bo] khỏi sự 
khác biệt [hay phân biệt}. Hay, nói đúng hơn. chính sự 
trừu tượng là việc thiết định sự đồng nhất hình thức này. 
là việc bién một cái gi cụ thẻ trong bản thân thành hình 
thức này của tính đơn giản. — hoặc đó là trường hợp một 
bò phận của cái đa tạp hiện dien trong cái cụ thể bị (ước 
ho đi (thông qua cái gọi là sự phản tic h) và chỉ có mới 
trong những yêu tố đa tạp này là được lọc lựa ra: hoặc. 
bằng cách tước bò tinh khác nhan) của chúng. [khiến 
cho} những tính quy định đa tạp bị dên lại thành Một. 


Il Grund ¿ ground; das Wesen scheint in sich / Essence shines within itself < 
I'Essence paraît dans-soi; (© Identität mít sich / identity with itself / Identit& avec soi: 
NI Verstandesidentität / iđentity-of-the-understanding; (9 ihre Verschiedenheit / 


their diversity. 


Phần II: Học thuyết vè Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 435 
REDNER ARE Fe ER ER EEE AA EN; 


1194 


“ab-solut” 


Khi sır döng nhät duoc gän với cái Tuyệt đối như là chủ 
ngữ cúa một mệnh dè, thì mệnh đề ấy là: “Cái Tuyệt đối 
là cải đồng nhất với chỉnh mình ”, — Mệnh đề này tuy là 
đúng nhưng lại không rõ muốn nói gi trong ý nghĩa đúng 
thật của nó. | Hay ít ra mệnh de này cũng không hoàn 
chỉnh trong sự diễn đạt. bởi ta vẫn không biết nó đứt 
khoát muôn nói gì: phải chăng đó chỉ là sır động nhät- 
của-giác tính. tức. sự đồng nhất trong sự đối lập lại với 
những quy định khác của Bản chất. hoặc đó quả thật là sự 
đồng nhất cự thể ở trong chính nó. | Cái sau này (như sẽ 
thấy ở sau) thoat đầu là cơ sở, và ròi, trong chân lý [hay 
sự thật] cao hơn của nó. là Khái niệm. — Và lại. chinh ban 
thân chữ "rner di” cũng thường không có nghĩa gi khúc 
hơn so với nghĩa của chữ "mio tượng ”. cho nên "không 
gian fuer đổi”, “thời gian tuyệt đái" chăng có nghĩa g gì 
khác hơn là không gian trừu tượng và thời gian trừu 
tượng??!, 


Những quy định của Ban chất - nếu được nắm lấy như là 
những quy định có tính bản chất (wesentlich) — sè trở 
thành những thuộc tính [hay những vị ngữ] cúa một chủ 
thể [hay một chủ ngữ] đã được tiền-giá định; và. bởi 
chúng là có tính bản chất, nên chủ thể [hay chủ ngữ] này 
là Tät cả. Các mệnh đề ra đời từ đó được phát biểu như là 
các quy luật phổ bien của tu duy. Theo đó, mệnh để [hay 
nguyên tắc} của sự đồng nhất là: "Tất ca là đồng nhất 
với mình; A=A”, và phủ định là: "A không thể đồng thỏi 
là A và không phải A”. — Thay vì là một quy luật đúng 
thật của tư duy, mệnh để này không gì khác hơn là quy 
luật của giác tính trừu tượng. Ngay bàn thân hình thức 
của mệnh de đã mâu thuẫn lại với nó: vì lễ một mệnh để 
như thé cũng hứa hẹn [có] một sự khác biệt [hay phân 
biệt] giữa chú ngữ và vị ngữ. nhưng lại không làm được 
điều mà hình thức của nó đòi hỏi. Nhất là. nó bị chính các 


` nghĩa từ nguyên là “tách rời”, "độc lập với cải khác”, do đó. đồng 


nghĩa với "triru tượng”, 


436 


S238 


Giảng thêm: 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất. A. bản chát như là... (§Ệ113-130) 


cái gọi là các quy luật của tư duy tiếp theo nó thủ tiêu. bởi 
các cái này biên cái đôi lập của quy luật này thành những 
quy luật. 


Nếu ai đó bảo răng mệnh dè này là không thể chứng minh 
được, mà trái lại. moi ý thức đều tin hành phù hợp với 
nó và lập tức nhất trí với nó như kinh nghiệm cho thấy. 
thì. đổi lập lại với thử kinh nghiệm tự phong này của 
trường ốc, ta có thẻ đưa ra kinh nghiệm phổ bien ngược 
lại. rằng chăng có ý thức nào lại suy nghĩ. hình dung hay 
nói dựa theo quy luật ấy cả. và cũng tuyệt nhiên chăng có 
sự hiện hữu nào, dù thuộc bất cứ loại gì. lại hiện hữu phù 
hợp với nó het! Ăn nói cho phù hợp với cái gọi là quy 
luật này của chân lý (“môt hành tinh là... một hành tinh: 
từ tính là... từ tinh; tỉnh thần... là một tinh thần) thì thật 
là chán phèo: đó mới quả thật là kinh nghiệm phô biến! 
Trường ốc — là nơi duy nhất các quy luật này có giá trị ~ 
đã từ lâu mất hết uy tín trước lý trí con người lành mạnh 
lẫn trước lý tính do cái Lögic học được nó rao giảng một 
cách trinh trọng ấy. 


Sự döng nhất, trước hết, là sự lặp lại của cái ta đã có trước đây 
như là tổn tại, nhưng, bây giờ, như là tổn tại đã tro thành thông, 
qua sự vượt bỏ tính quy định trực tiếp, và, đo đó, nó là tổn tại 
xét như tính y Me™, 


Điểu cực kỳ quan trọng là phải đạt được sự hiểu biết thích 
đáng về ý nghĩa đúng thật của sự đồng nhất, và điểu này có 
nghĩa trước hết là: nó không được phép lý giải đơn thuần như 
là sự đổng nhất trừu tượng, nghĩa là, như sự đổng nhất loại trừ 
sự khác biệt. Đó chính là điểm phân biệt mọi thứ triết học tôi 


(A) [gealität ` ideality ' iđẻalité - phải bị vượt bố (aufgehoben ` sublatcd ` supprimé). 


Phän II: Hoc thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($ÿ115-130) — 437 
EEN Ee 


với nến triết học duy nhất xứng danh là triết học. Trong chân 
lý của nó, như là tính ý thể của cái gì tổn tại trực tiếp, sự đồng 
nhất là một quy định cao vời, vừa đối với ý thức tôn giáo của 
ta, vừa đối với mọi tw duy và ý thức khác nói chung. Có thể 
nói rằng nhận thức đúng thật về Thượng đế bắt đầu ở điểm 
Người được nhận thức như là sự Đồng nhất, nghĩa là, như là 
sự đồng nhất tuyệt đối, và điểu này hàm ý rằng, dëng thời, 
mọi quyển lực và vinh quang của trân thế đều chìm đấm hết 
và chỉ có thể tự tổn như là sự hiện ra [vẻ ngoài] của quyển 
năng và sự vinh quang của Người. 


Cũng thế, chính sự đổng nhất như là ý thức về chính mình là 
cái phân biệt con người với giới tự nhiên nói chung, và nói 
riêng, với thú vật, bởi chúng không đạt được tới chỗ nắm bắt 
chính bản thân chúng như là cái “Tôi”, nghĩa là, như là sự tự- 
thống nhất thuần túy của chúng..- Còn về ý nghĩa của sự đồng 
nhất trong quan hệ với tư duy, việc hệ trọng trên hết là không 
được lẫn lộn giữa sự đồng nhất đúng thật - chứa đựng tổn tại 
và những quy định của tổn tại đã bị vượt bỏ bên trong chính 
mình - với sự đồng nhất đơn thuän hình thức, trừu tượng. Mọi 
sự chê trách về tính phiến diện, cứng nhắc, thiếu nội dung 

... thường đổ vào cho tư duy (nhất là tử quan điểm của tình 
cảm và trực quan trực tiếp) đều có gốc rễ trong giả định lộn 
ngược rằng hoạt động của tư duy chỉ là việc thiết định sự đồng 
nhất một cách trừu tượng; và chính bản thân môn Lôgíc học 
hình thức đã xác nhận giả định này bằng cách để ra cái quy ` 
luật được cho là cao nhất của tư duy như vừa được làm rõ 
trong tiểu đoạn trên. Nếu quả tư duy không gì khác hơn là sự 
đồng nhất trừu tượng, thì ắt phải tuyên bố rằng đó là công việc 
vô bổ nhất và nhàm chán nhất. Song, Khải niệm và hơn thế, Y 
niệm lại là đồng nhất với chính mình, chỉ có điểu: đổng nhất, 
nhưng trong chừng mực sự đổng nhất ấy đồng thời chứa đựng 
sự khác [hay sự phân biệt] bên trong chính mình. 


434 Phân H: Học thuyết về Ban chát. A. bản chất nhie là... ($8113-130) 


CHÚ GIẢI DÁN NHẬP: 8115 
Các quy định thuần túy của sự phản tư: 1. Sự đồng nhất 


- "Cúc quy định thuận túy của sự phản tự” là gì? Để trả lời câu 
hỏi ấy. ta cần có cải nhìn khái quát về nội dung của mục A: 
“Bän chất như là cơ sở của sự hiện hữu `. 


Ta biết rằng Lôgíc học về Tön tại đã cho thấy chân lý đúng 
thật của Tên tại là Bản chất như là vận động thuần túy của tính 
phủ định và sự trung giới. Muc A này của Lôgíc về Bản chất sẽ 
cho thấy: chân lý của Bản chất trong vận động của sự phản tư 
thuần túy của nó lại là sự quay trở lại với sự trực tiếp của Tòn 
tại nhưng là của Tôn tai mang tính bản chất, nghĩa là của sự 
hiện hữu thoát thai từ Bản chất như là từ cơ sở của nó. Sự hiện 
hữu này sau đó sẽ thể hiện như là sự våt (§125). rồi sẽ được 
thiết định như là biện trong (§131, đầu mục B) trong chừng 
mực hiện tượng được suy tưởng một cách minh nhiên như là 
sự hiện hữu cüa Bản chất. 


Vậy. trước khi đi đến với sự hiện hữu, rồi sự vật, trước hết cần 
suy tường về vận động Ihuan túy của sự phản tư của Bản chất 
ở bên trong chính bản thân nó, là nơi Bản chất chưa có các 
quy định nào khác ngoài những gì được thiết định bởi sự ánh 
hiện thuần túy (reines Scheinen / pure shining / pur paraitre) ở 
trong chính mình (in sich / in itself’ / dans soi-même) của Bän 
chất. Đó chính là “các quy định thuần túy của sự phản Ir, 
đối tượng tìm hiểu của mục A. Trong khuôn khổ giới hạn åy. 
quy dinh thuần túy đầu tiên của sự phản tư — trong đó Bản chất 
tự quy định một cách hoàn toàn vo-quy định — là: sự đồng 
nhất. nhan dè của $115. Hai quy định thuần túy còn lại của sự 
phản tư là sự khác biệt (§1 16) và cơ sở (§121). 


- Sau hai tiểu đoạn dẫn nhập (§§I 13-114) khi Bản chất được suy 
tưởng trong mỗi quan hệ song đôi của nó với lĩnh vực Tön tại 
và lĩnh vực Khái niệm, bây giờ là vận động riêng của bản chất 
trong việc ánh hiện ở bên trong chính mình. 


Phân I: Học thuyết vè Bản chất. A. bản chất như là... (S$115-130) — 439 


Trong việc ánh hiện bên trong chính mình của bản chất, cần 
phân biệt hai phương diện: phương diện “ánh hiện” và 
phương diện "ong chính mình " (tức “nội tai”). Phương diện 
chủ đạo của bản chất là “ánh hiện” (Scheinen): chính nhờ đó 
mà bản chất là bản chất chứ không còn là tồn tại (Sein). Chính 
phương diện này, khi đây đến tận cùng, sẽ xác định phần trung 
tâm của Lôgíc học về Bản chát, dó là Lôgíc học về "brén. 
tượng”. tức của việc "xuất hiện ra” (Er-scheinung / ap- 
parition). là nơi bản chất xuất hiện hoàn toàn thành cái đối lập 
của nó là sự trực tiếp của hiện hữu (mang tính) hiện tượng. 
Trong khi đó, ngược lại, phương diện “nội tại” (“trong chính 
mình”) thể hiện ở hai thể cách: 


- _ thể cách còn nghèo nàn ở bên trong chính mình, đó là: sự 
ánh hiện trong mình (Scheinen in sich / in itself / dans 
soi): sır döng nhät. 


- thể cách phong phú hơn ở bên trong chính mình. đó là: sr 
ảnh hiện trong chính mình (Scheinen in sich selbst / 
inward / dans soi-même): sự khác biệt. Cần lưu ý cách 
viết rất chính xác và tế nhị á ấy của Hegel: “ánh hiện trong 
chính mình" (in sich selbst) cô nghĩa: khi ánh hiện ra khỏi 
chính mình vào trong tön tại trực tiếp, bản chất thực ra chỉ 
ánh hiện trong chính mình (in sich selbst) mà thôi, vì tồn 
tại trực tiếp ấy chỉ là “ánh tượng". "vẻ ngoài” như sẽ thấy 
ở 8116 và tiếp. 


- Trước hết, hãy xét việc bản chất ánh hiện trong mình. Ở trong 
mình, bản chất có cái tồn tại-khác bị thủ tiêu, hay, ánh hiện 
thuần túy. Ánh hiện thuần tủy cũng là vận động của sự phản 
tư, vậy, bản chất là sự phản tư thuân túy và (rừu tượng (tương 
đương với “tồn tại-thuần túy” của cấp độ trước, nhưng cao 
hơn). Nó là sự phản tư mà không có những hạn từ được phản 
tư, là sự phản tư chỉ phản tư chính mình, chưa có những cái 

“hiện hữu” trực tiếp như từ §† L3. Hiểu trong tính thuần tủy so 
khởi åy, bän chát chi là möi quan hệ với mình. là sự trực tiếp 
đơn giản. Nhưng, nó là “sự trực tiếp đơn giản như là sự trực 
tiếp được thủ tiêu” (Đại Lôgíc học. II, 26b). vì sự quan hệ với 
mình ấy là sự quan hệ với mình của sự phản tir, tức của cái đỗi 
lập tuyệt đối của sự trực tiếp, hay nói cách khác, là sự trung 


440 Phân IT: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như là... (\€115-130) 


giới tuyệt dói. tức chi quan hệ hay chỉ tương quan với vận 
động ánh hiện trong mình của bản chất. 


- _ Được năm bắt bằng cách ấy, bản chất là sự ĐÓNG NHẤT VỚI 
MINH (chủ ý: "với minh” / mit sich / avec soi chứ chưa phải 
là "với chính mình” / mit sich selbst / avec soi-meme như ở sự 
khác biệt hay sự đị biệt hóa ở sau, vì đó sẽ là dị biệt hóa mình 
với chính mình!). Phạm trù này cho thấy tính hai nghĩa tư biện 
của mômen được bàn ở đây: cái gì đồng nhất với mình có 
nghĩa phải có quan hệ với mình. Đồng thời, quan hệ với mình 
tien-giä định một sự ván động đồng nhất hóa. Do đó. sự nhất 
trí với mình của bản chất không được suy tưởng nhi là trực 
tiếp mà như là được phản tư hay có tính ý thê. 


- Khi chỉ ánh hiện trong mình, bản chất tự xác định và ánh hiện 
trong các quy định của sự phản tư thuần túy (Sự đồng nhất, sự 
khác biệt, cơ sở). Theo giác độ ấy, sự đồng nhất thuần túy 
thoạt đầu là bản thân bản chất trong tính toàn thể sơ khởi và 
trừu tượng, và, do đó, hoàn toàn vô-quy định. Và đó cũng 
chính là chỗ phiến điện của nó. Sự quy định của nó chỉ mới là 
cái Toàn bộ còn vô-quy định của sự phản tư của bản chất. 
Trong đó, tính toàn thể trực tiếp của sự phản tư tự thiết định 
chính minh như là mômen bộ phận và tự-quan hệ với mình. 
(Trong lĩnh vực Tön tại trước đây. tồn tại-thuần túy cũng có sự 
vô quy định tuyệt đối. Nay, trong Bản chất có sự khác biệt cơ 
bản: sự phản tư đồng nhất thuần túy với mình (biết định cho 
bản thân một đặc tính nhất định và phiên diện của sự vô quy 
định và tính toàn thể. Trong “Tòn tại”, chỉ có sự “quá độ” đột 
ngột và bất liên tục của tồn tại-thuần túy sang hư vô. thì trong 
“Bản chất”, sự quá độ có hình thức nội tại của một vận động 
phản tư, hay, đúng hơn, tự-phản tư của việc ảnh hiện “ong 
mình "). 


- Phần “Nhận xét” cho §115 
- Từ phạm trù đầu tiên của sự phản tư, rút ra định nghĩa mới về 
cái Tuyệt đối: “Cái Tuyệt đối là đồng nhất với mình". Định 


nghĩa này sẽ là đúng thật, với điều kiện: 


- Sự đồng nhất không được suy tưởng trong sự trừu tượng, 
đối lập lại những quy định khác của bản chất; 


Phần II: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 441 


3239 


- Sự đồng nhất đúng thật của cái Tuyệt déi là sự đồng nhất 


cu the và chỉ là một mômen của tién trình tự di biệt hóa của 
bản chất. 


Hiểu trong tính toàn thể cụ thể như thế, sự đồng nhất của tư 
tưởng trước hết sẽ là cơ sở (§120, tức là mômen của bản 
chất khi nó được thiết định rằng bản chất chỉ đồng nhất với 
mình khi tự di biệt hóa trong cái Khác mà nó là cơ sở. Röi, 
từ 8$158-159, còn được phát triển lên cấp độ cao nhát là 
Khái niệm, tức mômen của Ý niệm khi mômen ấy được 
thiết định rằng Ý niệm là một vũ trụ chỉ khẳng định tính 
đơn nhất trong sự đồng nhất với mình trong chừng mực nó 
phủ định tính đặc thù. Đây chỉ mới là “dyr đoán” và sẽ còn 
được triển khai sau này. 


2. Sự khác biệt [hay sự phân biệt]“ 


§116 


Bản chất là sự đồng nhất thuần túy và là sự “ánh hiện” é 
trong chính mình?” chi là vì nó là tính phủ định quan hệ 
chính mình với chính mình, do đó, là việc đây mình ra khối 
chính mình; nên nó thiết yếu chứa đựng quy định về sự 
khác biệt [hay sự phân biệt. 


Ở đây, cái tồn tại-khác không còn là cái tổn tại-khác về 
chất. nghĩa là, không còn là tính quy định, ranh giới; trái 
lại, ở bên trong sự tự-quan hệ của bản chất, sự phủ định — 
cũng là sự quan hệ — đồng thời là sự khác biệt, sự [tôn 
tại} được thiết định, sự [tôn tai] được trung giới9. 


(9 Unterschied / Distinction / Difference; ®) Schein in sich selbst / inward shine / 
paraître dans soi-même, (9 Gesetztsein, Vermitteltsein / positedness, mediatedness. 


442 


Phản II: Học thuyết về Ban chät. A. bản chất như là... (X81 15-130) 


Giảng thêm; 


Le? 
D 


Khi hỏi: “sự dëng nhất đến với sự khác biệt như thế nào?”, thì, 
câu hỏi này tiển-giả định rằng sự đồng nhất, - được nắm lây 
như là sự đổng nhất đơn thuần, nghĩa là trừu tượng - là cái gì 
[tổn tại cô lập] cho riêng nó (für sich), và, sự khác biệt, cũng 
thế, là cái gì khác, nhưng cũng [tổn tại cô lập] cho riêng nó. 
Nhưng, chính tiển-giả định này làm cho câu hỏi đặt ra trên kia 
không thể nào trả lời được, vì: nếu sự dëng nhất và sự khác 
biệt được xem như là khác nhau, thì, trong, thực tế, ta chỉ có sự 
khác biệt, và, vì thế, không thể chứng minh được sự Hiến tới sự 
khác biệt, bởi cái được giả định là xuất phát điểm của sự tiến 
tới này hoàn toàn không có mặt nơi người đặt câu hỏi về việc 
tiến tới này “như thể nào”. Như thế, xét kỹ hơn, câu hỏi này tự 
chứng tỏ là một câu hỏi “vô-tư tưởng”, và trước hết, ta phải 
yêu cẩu người đặt câu hỏi cho biết họ hiểu như thế nào về “sự 
đồng nhất”. | Sự việc cho thấy không có tư tưởng nào trong 
việc sử đụng từ ngữ ấy cả và, đối với người hỏi, sự dëng nhất 
chỉ là một danh hiệu trống rỗng. Trong khi đó, như ta đã thấy, 
sự döng nhất tuy quả là một cái phù định nhưng không phải 
chỉ là hư vô trống rỗng, trừu tượng mà là sự phủ định của tổn 
tại và của những quy định của tổn tại. Nhưng, với tư cách là 
sự phủ định này, sự đồng nhất cũng đồng thời là sự quan hệ, 
tuy sự quan hệ này là sự quan hệ phủ định với chính mình hay 
một sự khác biệt [hay sự phân biệt] chính mình với chính 
mình. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: §116 
Sự khác biệt (Unterschied / distinction / difference) 


Trong chừng mực ảnh hiện rong mình và, do đó. là sự phản tư 
thuân túy, bản chất, như vừa thấy ở $115. là sự đồng nhất thuần 
túy với mình. Trong quan hệ åy., nó rơi trở lại vào trong sự trực 
tiếp của tồn tại và /à tồn tại ở trong chính mình. Nhưng. như đã 


Phản IE: Học thuyết về Ban chát. A. bản chất nhir là... ($8 115-130) 443 


biết, tòn tại đã bị hạ tháp xuóng thành vẻ ngoài. ánh tượng. Vậy, 
với tư cách là sự đồng nhất thuần túy thì bản chất là một vẻ ngoài. 
ảnh tượng đơn giản ở trong chính mình. 


- Tại sao? Bản chất là sự đồng nhất thuần túy vì nó là sự phản tư 
thuần túy; còn nó là vẻ ngoài, ánh tượng trong chính mình vì nó 
ảnh hiện trong mình. Sự dëng nhất dựa vào vận động của sự phản 
tư, còn vẻ ngoài, ánh tượng dựa vào vận động của việc ảnh hiện. 
Cả hai xuất hiện trên cái nen chung là tính phủ định vô hạn và 
không gì khác hơn là mômen của sự trực tiếp được thiết định bởi 
việc quay về với mình và việc trùng hợp với mình của tinh phủ 
định của bản chất. Vậy. bản chất chỉ là sự đồng nhất thuần túy và 
là vẻ ngoài, ánh tượng trong chính mình trong chừng mực nó là 
tính phủ định quan hệ với mình. 


- Thẻ nào là "bản chất là tính phú định quan hệ với mình"? Nội 
dung tư biện của nó là ở chỗ: ta gặp lại ở đây tư tưởng về sự quan 
hệ phủ định với mình của cái phủ định. và. qua đó. của sự di biệt 
hóa của cái Mör với chính mình (xem lại: phạm trù “ddy” ở 897). 
Nhưng, chỗ khác căn bản là: phép biện chứng (trước đây) của cái 
Một diễn ra trong khuôn khô trực tiếp của tồn tại. còn bây giờ 
phép biện chứng của sự đồng nhất dien ra trong khuôn khổ phan 
tir của việc ánh hiện Gong cái khác ở trong mình. 


- Bản chất đồng nhất là tính phủ định quan hệ với mình. nhưng: 
quan hệ với mình của tính phủ định là quản hệ phu định với mình, 
nghĩa là, vận động thuần túy của việc dị biệt hóa mình với chính 
mình. Với tư cách ấy, bản chất là hành vi tuyệt đối của việc tự 
đây mình ra khỏi chính mình, tức: thiết yếu chứa đựng quy định 
của sự KHÄC BIET [hay PHÄN BIET], hiểu theo nghĩa tích cực. 
chủ động của hành vi di biệt hóa chứ không theo nghĩa bị động, 
tiêu cực của cái gì được phân biệt. 


- Tính phủ định là đặc điểm cơ bản làm cho bản chất là bản chất 
chứ không còn là tôn tại nữa. Bản chất chỉ đồng nhất với mình. 
chi mang trong mình vẻ ngoài của tồn tại trong chừng mực nó 
khác biệt với mình. Nhưng, sự tự-dị biệt hóa này không gì khác 
hơn là vận động thuần túy của "tính phú định tự quan hệ một cách 
phủ định với mình”: tức là vận động thuần túy phú định, nghĩa là. 
không dựa vào han từ có định hay đang tồn tại nào, mà đi từ cái 


444 


Phân II: Học thuyết về Ban chát. A. ban chất như là... ( \v175-130) 


phủ định này đến cái phù định kia, và. như thế, là “di vào trong 
chính mình”. Nói cách khác, khi tự quan hệ với mình một cách 
phủ định, tức, khi tự phủ định, tính phủ định của bän chất hoàn tất 
việc làm của nó và tự phủ định trong cái đối lập của nó. tức trong 
sự đồng nhất với mình. Hay, nói cách khác nữa, khi đây chính 
mình, bản chất khôn thiết định cái gì ngoài cái đối lập với sự đây 
ấy, tức, sự quay trở lại chính mình một cách phản tư như trong 
một vận động vòng tròn. Bản chất dị biệt hóa với mình một cách 
tuyệt đối, tức cũng là đồng nhất với mình, vì sự đồng nhất là cái 
gì khác biệt với sự khác biệt. Tóm lại. bản chất dị biệt hóa một 
cách tuyệt đối. j 


Trong vận động vòng tròn của sự phản tư thuần tüy, sự khác biệt 
(như là một quy định phản tư) là mômen dị biệt hóa, là “sự tiến 
lên” của tính phủ định; trong khi đó quy định kia là quy định của 
sự đồng nhất là mômen quay vè với mình, trùng hợp với mình 
một cách khẳng định hay tiễn trình đồng nhất hóa. Hai mômen 
này tự trung giới lẫn nhau và ánh hiện trong nhau vì: sự đồng nhất 
là sự đồng nhất của sự khác biệt. và sự khác biệt là sự khác biệt 
của sự đồng nhất! Nói rắc rỗi theo kiểu Hegel: hai quy định phản 
tư này vừa tuyệt dói, vừa "tương đối” hay “tương quan”, nghĩa là: 
mỗi cái vừa là cái toàn bộ bao hàm cái kia như là chính mình, vừa 
là một mômen nhất định của cái toàn bộ quay về với mômen kia. 


- Phần Nhận xét cho §116 


- Sự dị biệt hóa ngụ ý có một cái tôn tqi-khác (Anderssein) như kết 


quả của việc bản chất tự đây mình ra khỏi chính mình. Chỉ có 
điều, cái tồn tại-khác được tạo ra ở đây (trong lĩnh vực Bản chất, 
tức trong lĩnh vực của sự trung giới và sự phản tư) không còn 
giống như trong lĩnh vực Tòn tại. Cái “khác” không còn là một 
cái gì tồn tại mà là cái gì được thiết định và được trung giới, cho 
nên, “tòn tại-khác” cũng thay đổi ý nghĩa. 


Tön tại-khác ở đây không còn là tồn tại-khác của phạm trù Chất 
trước đây, tức không còn mang hình thức tồn tại của ' ranh giới” 

(xem lại: §§90-92). Bây giờ, nó là cái gì f-tạo ra trong bản chất, 
trong đó sự trực tiếp bị hạ thá âp xuống thành một vẻ ngoài đơn 
thuần. Chẳng han, sự đồng nhất và sự khác biệt không bị "giới 
hạn” bởi nhau mà còn được lien kết hay được quy chiếu một cách 


Phån II: Học thuyết ve Ban chåt. A. bạn chất như là... ($$113-130) 445 
nah ee a nr Pe Re SE EOS BE SE u a N: 


minh nhien bäng sợi dây phù định của sự khác biệt với nhau. của 
tồn tại-được thiết định. được trung giới bởi nhau. Tòn tai- -khác 
không diễn ra trên mảnh đất /ĩnb tại của tòn tại như là sự nối kết 
bên cạnh nhau của hai cái đang tòn tại mà trên mảnh đất năng 
động của sự phản tư: sự đồng nhất không chỉ khác với sự khác 
biệt và bị giới hạn mà khác theo nghĩa nó được chính sự vận động 
của sự khác biệt thiết định và trung giới đẻ rồi thu hôi vào trong 
sự khác biệt như một mômen của chính sự khác biệt; và. ngược 
lại, sự đồng nhất. đến lượt nó, thiết định sự khác biệt như là vé 
ngoài của chính mình. Sau đây, trong bốn tiểu đoạn (§§l 17-120). 
ta sẽ theo dõi "phép biện chứng của sự khác biệt". 


§117 
Sự khác biệt [hay sự phân biệt] là: 


1. Sự khác biệt rực tiếp, [hay là] sự khác nhau™, trong đó mõi 
cái là cái gì [tôn tại cô lập| cho riêng nó và dửng dưng trước 
sự quan hệ của nó với cái khác, khiến cho sự quan hệ là 
ngoại tại đối với nó. Do sự dứng dưng giữa những cái khác 

S240 nhau trước sự khác biệt của chúng, nên sự khác biệt rơi ra 
bên ngoài chúng, vào trong một cái thứ ba làm công việc sơ 
sánh [chúng với nhau|. Nếu là sự đồng nhất của những cái 
được đưa vào mối quan hệ [so sánh], sự khác biệt ngoại tại 
này là sự giống nhau™, còn nếu không đồng nhất, là sự 
không giống nhau VO", 


(# Jie Verschiedenheit / diversity; (b Gleichheit / equality / likeness { Wallace): Béi 
Ungleichheit / inequality / unlikeness (Wallace). 


29 Chữ: "Gleichheit" và “Ungleichheit” vừa có thể dịch là "su gióng nhau" (Anh: 
likeness ¿ Pháp: ressemblance) và sự “không ging nhau” (unliKeness / 
dissemblance), vira có the địch là "sự ngang bằng nhau” và "sự khöng ngang bằng 
nhau” {equality ¿ inequality / égalité / inegalite). Tuy nhiên, cách dịch sau gây âm 
hưởng quả mạnh về phương điện ` “lượng”, nên chúng tôi chuộng cách dịch trước. 
Cách dịch này còn có thuận lợi là nhân mạnh den tính ngoại tại của sự phản tư ở cấp 
độ này. vi, hai thực thể "giống nhau” hay "không giống nhau” là dưới mắt nhìn của 
một người quan sát thứ ba. (Ta lưu ý đến cách "chơi chữ” của Hegel trong tiếng Đức 
giữa "so sánh” (Vergleichendes) với “gióng nkau“ (Gleichheit) và "không giông 


+46 Phản IH: Học thuyết về Bản chất. A. ban chất nhu là... ($$115-1301 


Giác tính để eho bản thân các quy định nảy rơi ra khỏi 
nhau theo kiểu: trong việc so sánh. có một và cùng một 
cơ chất"? cho sự giống nhau và không giöng nhau. nhưng 
chúng lại được cho là các phương diện và các khía cạnh 
khác nhau của cơ chất ấy: song. SỰ giống nhau [xét cô 
lập] cho riêng nó, chi là sự đồng nhất nói trước đây. còn 
sự không giông nhau [xét cô lập] cho riêng nó, là sự khác 
biệt. 


Sự khác nhau cũng được chuyển thành một mệnh dé [hay 
nguyên tắc]: "Tất ca deu khác nhau” hay ` không có hai 
sự vật giống nhau hoàn toàn ” [xem Leibniz, Don tir luận. 
Sol, Ở đây, [chữ] ' ‘rät cd” được gán cho thuộc tính đối 
lập lại với thuộc tính " 'đồng nhất” đã được gán cho chữ 

"tất cả" trong mệnh đề hay nguyên tắc thứ nhất [của 
l.ögic học hình thức, xem lại $115].— và như the, là tuyển 
bố một quy luật mâu thuẫn lại với quy luật thứ nhất. 
Nhưng đồng thời. trong chừng mực sự khác nhau chỉ 
thuộc về sự so sánh ngoại tại. còn sự vật [xét cô lập] cho 
riêng chính nö” được giả định là chỉ đồng nhát với chính 
nó thôi, và. bằng cách ây. nguyên tắc thứ hai được cho là 
không mâu thuẫn với nguyên tắc thứ nhất. Nhưng. trong 
trường hợp này. sự khác nhau lại không thuộc về sự vật 
hay tät cả sự vật; nó khong tạo nên một quy định bản chất 
của chủ the này: the thì, tuyệt nhiên không thể phát biểu 
nguyên tắc thứ hai này được! 


- Nhung neu. tương ứng với nguyên tắc [thứ hai] này, han 
thân Cái-gì-đó là khác nhau, thì chỉ là nhờ vào tính quy 
định của riêng nö, song, trong trường hợp này, dièu muốn 
nói không phải là sự khác nhau xét như là sự khác nhau 


Il Substrat / substratum; t me sich selbst / by itself. 


nhau” (Ungleichheit). Tuy nhiên, ngoài văn cảnh này, vẻ sau. hai chữ trên sẽ được 
dịch là “ngang bằng nhau”, "không ngang x bằng nhau” — tùy lúc. 


Phân II: Học Huyết về Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 447 
EE EE 


nữa mà là sự khác biệt nhất định rồi. - Đó cũng là ý nghĩa 
của nguyên tắc [trên đây] của Leibniz. 


Giảng thêm: 


5241 


Khi giác tính bị đặt mình vào việc xem xét su döng nhất thì, 
trong thực tế, nó đã vượt ra khỏi sự đổng nhất rồi, và, đã có sự 
khác biệt trước mắt minh trong hình thái của sự khác nhau 
đơn thuần. Nói cách khác, nếu ta tuân theo cái gọi là quy luật 
về sự döng nhất và nói: “biển là biển”, “không khí là không 
khí”, “mặt trăng là mặt trăng” v.v..., là ta xem các đối tượng 
này như là dung dưng đối với nhau, và, do đó, ta đã có trước 
mắt ta sự khác biệt chứ không phải sự đổng nhất. Nhưng, tất 
nhiên, ta không đơn giản dừng lại ở điểm này khi xem xét 
những sự vật đơn thuần như là khác nhau, ta còn so sánh 
chúng với nhau, và, bằng cách này, ta có được các quy định 


- như: sie giống nhan và sự không giống nhau. 


Công việc của những ngành khoa học hữu hạn phần lớn là ở 
việc áp dụng các quy định này; và khi ta nói về một công cuộc 
nghiên cứu khoa học ngày nay, ta thường hiểu chủ yếu rằng 
đó là phương pháp so sánh những đối tượng được ta lựa chọn 
để nghiên cứu. Rõ ràng là, nhờ phương pháp này, ta đã đạt 
được rất nhiều kết quả quan trọng, và, về phương diện này, ta 
đặc biệt không khởi không nhớ đến những thành tựu to lớn 
trong thời hiện đại trong các lĩnh vực như giải phẫu học so 
sánh và ngôn ngữ học so sánh. Nhưng, ta cũng phải ghi nhớ 
rằng những ai nghĩ rằng phương pháp so sánh này có thể được 
áp dụng vào mọi lĩnh vực của nhận thức để có cùng những 
thành công như thế là đã đi quá xa, trái lại, cần đặc biệt nhãn 
mạnh rằng các nhu cầu của khoa học không thể được thỏa mãn 
tối hậu bằng sự so sánh đơn thuän, và những kết quả như ta 
vừa nhắc lại phải được xem chỉ như là các bước đi ban däu 


446 


5242 


Phän IH: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như là... ($8115-130 


(tuy hoàn toàn cân thiết) để hướng đến nhận thức thấu hiệu 
đích thực [bằng khái niệm]®). 


Ngoài ra, trong chừng mực mục đích của sự so sánh là quy 
những sự khác biệt sẵn cỏ trở lại thành sự dëng nhất thì toán 
học phải được xem là môn khoa học đã đạt được mục tiêu này 
một cách hoàn hảo nhất, và đó là lý đo tại sao những sự khác 
biệt về lượng hoàn toàn là những sự khác biệt ngoại tại. Chăng 
hạn, trong môn hình học, một hình tam giác và một hình chữ 
nhật - vốn khác nhau về chất - vẫn được làm cho giống nhau 
về phương điện lượng bằng cách trừu tượng hóa hay tước bỏ 
sự khác biệt về chất này. Như ta đã nói trước đây (phần Giảng 
thêm cho §99), các ngành khoa học thường nghiệm lẫn triết học 
không việc gì phải ghen tị trước lợi điểm này của toán học, và 
điểu này là hệ quả từ nhận xét trước đó về sự đồng nhät don 
thuần vốn thuộc về giác tinh. 


Tương truyền rằng có một län giữa triểu đình, Leibniz hô hào 
nguyên tắc về sự khác nhau thi quý công tử, quý phu nhân - 
đang nhàn du trong vườn thượng uyen - cố lục tìm hai chiếc lá 
không thể phân biệt được với nhau để, khi trưng ra, phân bác 
được quy luật về tư duy của nhà triết hoc", Hắn nhiên, đỏ là 
một cách thức thoải mái để nghiên cứu Siêu hình học mà ngày 
nay vẫn còn ưa thích, nhưng, dôi với nguyên tắc của Leibniz, 
cần nói rõ rằng sự khác biệt không được phép quan niệm như 
là sự khác nhau ngoại tại và đừng dưng mà phải như là sự 
khác biệt nội tại, và, sự khác biệt là thuộc về những sự vật 
nơi tự thân chúng. 


— ——-c>———— 


t} das whrhaft begreifende Erkennen / genuinely comprehending cognition; 


ib) 


Unterschied an sich / inner distinction. 


N Xem câu chuyện này trong Leibniz, Nouveaux Essais, Quyên 2. Chương 27. 


8. 


Phản IT: Học thuyết về Ban chát. A. bạn chất ntur la... (88115-130) 449 


CHÜ GIẢI DẪN NHÄP: 8117 


Biện chứng của sự khác biệt 


Biện chứng của sự khác biệt sẽ được chia làm hai giai đoạn: 


Bà 


-_ sự khác biệt đực tiếp (§W§117-L18) 

- Sự khác biệt moi bạn than nó (an sich selbst / in its 
own self "en soi-meme) hay sự khác biệt có tinh bản 
chat. 


y giờ. ta di vào sự khác biệt /rực tičp: 


Sự khác biệt là quy định riêng có của sự phản tư bạo hàm hai 
mömen: sự khác biệt như là sự khác biệt và sự đồng ı nhất như 
là sự đồng nhất. Nhưng. như ta đã thäy. bản thân oi mômen 
cũng là cái toàn bộ của sự phản tư. Ngay trong lòng của việc 
được cái kia thiết định và quan hệ với cái kia. mỗi cải có Sự 
"tự mãn” của việc quan hệ với chính mình và phản tư trong 
mình. Sự khác biệt — một khi mang trong mình hai mômen 
hoàn toàn được phản tu trong chính chúng - thì sự khác biệt 
Tei đổi (Unterschied difference) của bàn chất kết thúc và 
đánh mất mình ở trong sự KHÁC NHAU (Versc hiedenheit / 
diversity / diversité), tức trong tình trạng của sự trực tiếp như 
là kết quả (hoàn tät) của tién trình di biệt hóa của bản chất 
(chú y cách chơi chữ: Verschiedenheit / sw khác nhau trong 
tieng Đức có nghĩa: sự khác biệt / schieden đã được ˆ day den 
tận cùng `2 ver”). Nói cách khác, sự khác biệt tuyệt đối (bản 
tính của bàn chất) sẽ trở thành sự khác biệt /rực tiếp hay sự 
khác nhau khi hai mômen của nó định hình trong khuôn khổ 
trực tiếp của sự đồng nhất với mình (phản tư trong mình hay 
quan hệ với mình). Sự khác nhau. do đó, là hình thức của sự 
khác biệt thoạt đầu triển khai theo thể cách của sự đồng nhất. 
Nói rõ hơn. hai mômen của sự khác biệt tuyệt đối (sự đồng 
nhất và sự khác biệU) không dị biệt hóa với nhau, không quan 
hệ với nhau (dù là chỉ bô sung cho nhau), trái lại, môi bên 
quay ve với chính mình trong một sự tự mãn tự túc tuyệt đối. 


450 Phân II: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 


- Trong sự khác nhau hay trong sự khác biệt irge riếp (tức SỰ 
khác biệt trong chùng mực bi khống chế bởi sự độc lập tự tồn 
trực tiếp của hai mömen của nó), mỗi bên (sự đồng nhất và sự 
khác biệt) là ồn tại cho mình (Fürsichsein). Chữ “tòn tại cho 
mình” cho thấy rõ: cái “cho mình” (sự vô hạn) thủ tiêu tính 
quan hệ của mỗi mômen với mômen còn lại và rơi vào cấp độ 
trực tiếp của đồn fqi-cho mình, mâu thuẫn trực diện với quy 
định nên tảng của bản chất (là sự phản tư và quan hệ với cái 
khác). Nó cũng báo hiệu rằng, vận động của bản chất sẽ lại tái 
xuất hiện với tất cả sức mạnh trung giới của tính phủ định của 
nó. 


- Trong khi chờ đợi, mỗi hạn từ (trong khuôn khô của sự khác 
nhau) là cho-minh và, do đó, là đứng dung (gleichgültig / 
indifferent) đối với quan hệ của nó với cái khác, vì nó mang 
hình thức (tạm! thời) của một cái toàn bộ đã hoàn tät nơi bản 
thân nó. 


- Thé nhưng, sự quan hệ với cái khác không vì thế mà mắt đi, 
trái lại, trò thành mới tai trong mỗi mômen; nói cách khác, trở 
thành sự ##-guan hệ. Tính quan hệ trong sự phản tư của chúng 
bị thủ tiêu trong sự vô hạn trực tiếp của cái tồn tai-cho mình 
của chúng. Vì thế, tính quan hệ hay sự quan hệ với cái khác tái 
xuất hiện như là mỗi quan hệ ngoại tại giữa chúng với nhau 
(nhớ lại sự “tái xuất hiện” của cái Mớội loại trừ trong cái Nhiều 

ở §96 và của độ (Grad / degree) trong quy định ngoại tại với 
những độ khác ở $104). 


- Sự phản tư cũng trở thành sự phản tư ngoại tai, trở thành “tù 
binh” của sự trực tiếp dimg dưng của mỗi mômen, nên rơi ra 
bên ngoài chúng và trở thành một hạn từ a ba làm công việc 
SỐ SANH ( Vergleichendes / comparing / comparant). Han tür 
thứ ba này không gì khác hơn là sự phản tư của bản thân bản 
chất, trở thành sự so sánh zù bên ngoài. 


- Sự so sánh hay sự phân biệt ngoại tại Ấy làm gì khi vừa liên 
kết vừa phân ly sự đồng nhất và sự khác biệt? Hat mômen của 
sự khác ‚bier tuyệt đối (là sự khác biệt và sự đồng, nhất) vừa 
đồng nhất vừa không đồng nhất! Chúng là đồng nhất vì cả hai 
là cái toản bộ của sự phản tư của bản chất, tức của tính phủ 
định quan hệ với mình. Chúng là không-đồng nhất vì, trong 


Phän II: Học thuyet về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 451 
—————ề——ễễễ 


cái toàn bộ ấy, mômen thứ nhất (sự đồng nhất) nói lên sự nhất 
trí với mình của sự vận động phản tư, trong khi mömen thứ hai 
(sự khác biệt) nói lên bản thân sự vận động như là sự tiến lên. 
Sự khác biệt ngoại tại thể hiện ra như là sự đồng nhất lẫn như 
là sự không- dòng, nhất của các han từ được sự phản tư ngoại 
tại này đặt vào mối quan hệ. Trong trường hợp thứ nhất, ta có 
sự GIÖNG NHAU hay sự NGANG BẰNG NHAU (Gleichheit), 
trong trường hợp thứ hai, ta có sự KHÖNG-GIÖNG NHAU 
hay sự KHÔNG-NGANG BẰNG NHAU (Ungleichheit). Sự 
giông nhau là hình thức của sự khác biệt trong chừng mực hai 
hạn từ (sự đồng nhất và khác biệt) là đồng nhất trong một quan 
hệ nào đó, còn sự khöng-giöng nhau là hình thức của sự khác 
biệt trong chừng mực nó phân biệt một cách ngoại tại rằng, 
trong một quan hệ nào dé, chúng là không đồng nhất. (Chữ 
Gleichheit / egality / egalite nên hiểu là sự “giống. nhau” hơn 
là sự “ngang bằng nhau” vì chữ sau có âm hưởng về một sự so 
sánh về lượng). 


Vậy, ở cấp độ phản tự ngoại tại (xác định sự khác biệt như là 
sự khác nhau), sự giống nhau và sự không- -giöng nhau täch rời 
với nhau và đông cứng trong tinh ngoại tại và ding dưng, xuất 
phát từ các cách nhìn khác nhau về cùng các hạn từ åy. Tiểu 
đoạn sau (§1 18) sẽ cho thấy: sự phản tư ngoại tại này là không 
đứng vững; và các hạn từ được sơ sánh theo kiểu như thế thực 
ra sẽ quan hệ với nhau bằng một sự phản tư nĝi tai quy định 
chúng một cách tuyệt đối (“nơi-chinh chúng”) và trong mối 
quan hệ qua lại. 


- Phần Nhận xét của §117 


Sự so sánh (tức tạo nên một quan hệ ngoại tại của việc giống 
nhau và không giống nhau giữa sự đồng nhất và sự khác biệt) 
diễn ra trong vận động vòng tròn của sự phản tư của bản chất, 
vi thế việc phân lập thành những “phía”, những “cách nhìn” 
như thế là sự phân lập trừu tượng của giác tinh. Kết quả của 
việc phân lập này là gì? 


- Ta có hai “phía” hay hai phương diện: sự giống nhau và sự 


không giống nhau. Nắm một cách trừu tượng và cô lập với sự 
không-giống nhau, sự giống nhau thuần túy chính là điều đã 
gặp trước đây: sự đồng nhất thuần túy với mình của sự phản 


OI 


La 
ha 


Phân HH: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất mine là... (SS HI5-130) 


tư. Cũng thế, sự khöng-giöng nhau - được năm lấy một cách 
trừu tượng và cô lập với sự giống nhau — là tách rời phương 
diện ánh hiện trong chính mình. Trong khi đó. ván de là phái 
thiết lập sự quan hệ giữa sự đồng nhất và sự khác biệt chứ 
không phải rơi trở lại vào trong sự khác nhau trực tiếp, nguyên 
thüy. Vì thế. biện chứng này chỉ được giải quyết ở cấp độ cao 
hơn. 


- Sự phát triển tiếp theo sẽ cho thấy: cái tồn tại-cho mình của 
mỗi phía sẽ mät đi tính chất “tòn tại” (cứng nhắc) của nó. sẽ 
được quy định bởi quan hệ phủ định và tương quan giữa hai 
phía. Nói cách khác, sẽ có một sự nói kết trọn vẹn và hoàn 
chỉnh hơn giữa sự trực tiếp và sự trung giới đúng theo đòi hỏi 
của Lögic học về Bản chất. Điều này sẽ được đặt ra ở $119 với 
Biện chứng của cái kháng định và cái phu định, và được báo 
hiệu ở $118 khi nó giới thiệu khái niệm về sự khác biệt nhất 
định, tức một sự khác biệt không còn là sự võ-quy định nguyên 
thủy của sự khác biệt tuyệt dói (§116), và cũng không còn là 
sự dựng dưng của sự khác biệt trực tiếp như là sự khóc nhau 
(8117). 


Ta sẽ làm việc với một Cái-gi-đó có sự khác nhau nơi chính no. 
tức sự khác nhau không chi là sự khác nhau đơn giản. Đó là y 
nghĩa của sự “khúc biệt nội tại” mà Leibniz đã nói trong §9 của 
quyền “Đơn tứ luận” (Monadologie). 


DI 


Sự giống nhau là một sự dòng nhất chỉ của những cái gì 
không phải là cùng một cái, của những cái gì không đồng 
nhất với nhau, — và sự không giống nhau là wong quan 
(Beziehung) giữa những cái không giống nhau. Như thế, sự 
giống nhau và sự không giống nhau không tách ròi nhau 
một cách ding dưng thành những phương diện hay khía 
cạnh khác nhau, trái lại, cái này là một sự “ánh hiện"?! ø 


ein Scheinen / a shining. 


Phân II: Học thuyết vê Ban chất. A. bản chết nhự là... (t$È115-/30) 453 
Kee ae AN BESTEN ER 


trong cái kia. Do đó, sự khác nhau là sự khác biệt của sự 


phản vẻ Jg phän chiếu|, hay, là sự khác biệt nơi chinh bản 
thân nở”, là sự khác biệt nhất dinh”, 


Giäng them: 


Trong khí những cái đơn thuần khác nhau cho thấy là dựng 
dung đối với nhau, thì sự giống nhau và không giống nhau, 
trải lại, là một cặp quy định tuyệt nhiên có tương quan với 
nhau, theo kiểu cái này không thể được suy tưởng mà không 
có cải kia. Việc tiến lên từ sự khác nhau đơn thuần đến chỗ đôi 
lập Inhau]‘® ấy cũng đã có thể thấy ngay trong ý thức thông 
thường của ta, khi ta cho rằng việc so sánh chỉ có nghĩa với 
tien-gia định là có một sự khác biệt, và, ngược lại cũng thể, 
việc khác biệt chi có nghĩa với tiển-giả định là có một sự giống 
nhau [nào đói. Thật thế, khi vấn để là phải chỉ ra một sự khác 
biệt, ta ắt không gợi ai đó là sắc sảo nếu người ấy chi phân biệt 
những đôi tượng mà sự khác biệt giữa chúng đã quả trực tiếp 
và rõ ràng (chàng hạn, phân biệt một cây bút với một con lạc 
da); mặt khác cũng thể, ta sẽ bảo người nào đấy không đi đủ 
xa trong việc so sánh, khi chỉ biết so sánh những cái giống 
nhau quá rõ ràng, chăng hạn giữa cây de với cây sôi, giữa ngôi 
đến với nhà thờ. 


Cho nên, khi có sự khác biệt, ta đòi hỏi sự đồng nhất, và khi có 
sự döng nhất, ta đòi hỏi sự khác biệt. Thế nhưng, điểu thường 
xây ra trong lĩnh vực của các khoa học thường nghiệm là 
người ta chỉ lưu ý đến một trong hai quy định và quên quy 
định kia; và sự quan tâm khoa học khi thi chỉ nhằm quy những 
sự khác biệt đã có trở lại thành sự đổng, nhất, và khi thì nhắm 
đến việc phát hiện ra những sự khác biệt mới, nhưng cũng 


II Unterschied an sich selbst / distinction that is in its own self; ™ bestimmter 
Unterschied ` determinate distinction: ( Entgegensetzung / opposition. 


454 


5243 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 


cùng theo một cách phiến điện như thế. Nhất là trong các môn 
khoa học tự nhiên. Các nhà khoa học tự nhiên quan tâm hàng 
đầu đến việc phát hiện những chất, lực, loài, giống v.v... mới 
và lại mới hơn nữa, hoặc, theo chiểu hướng khác, chứng minh 
rằng những vật thể trước nay vẫn được xem là đơn tố thì bây 
giờ là phức hợp; và các nhà vật lý và hóa học ngày nay thường 
chê cười người xưa đã tự thỏa mãn với chỉ bốn nguyên tố (thật 
ra, vốn không hể đơn giản). Nhưng rồi mặt khác, sự đồng nhất 
đơn thuần lại một län nữa trở thành trung tâm điểm của sự 
chú ý, theo đó, chẳng hạn, không chỉ điện và ái lực hóa học 
được xem về cơ bản là cùng một cái mà thậm chi cả các tiến 
trình hữu cơ của việc tiêu hóa và đổng hóa cũng được xét như 
một tiến trình hóa học đơn thuần. Trên đây (phần Giảng thêm 
cho §103) đã nhận xét rằng, khi nền triết học mới đây không 
hiểm khi bị gọi một cách chế nhạo là “Triết học của sự đồng 
nhất”, thì phải khẳng định rằng, chính triết học, và trên hết là 
Lôgíc học tư biện, đã vạch trần tính vô hiệu của sự đổng nhất 
đơn thuần vốn thuộc về giác tính, tức sự dëng nhất bị trừu 
tượng hóa khỏi sự khác biệt. | Và cũng chính nên triết học này 
nhấn mạnh rằng ta không được phép vừa lòng với sự khác 
nhau đơn thuần mà phải nhận thức được sự thống nhất nội tại 
của tất cả những gì tổn tại. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §118 


Khi sự giöng nhau và không giống nhau bị sự phản tư ngoại tại 
xem là "dëng dưng”, tức “rơi ra bên ngoài nhau”, trở thành sự 
khác biệt rực riếp hay sự khác nhau đơn thuần, tư duy tư biện bị 
rơi vào tình trạng “be tắc” tạm thời. Mục §118 cho thấy rõ điều 
này. 


Thật thế, sự giống nhau thực ra không phải là sự đồng nhất thuan 
túy giữa cái này với cái kia mà chỉ là sự đồng nhất giữa các hạn 
từ không phải là cùng một cái. Điều này mặc nhiên bao hàm 
trong bản thân khái niệm “sự giống nhau ` chỉ có sự giỗng nhau 
khi so sánh giữa các hạn từ không giống nhau! Nói cách khác. chi 


Phän Il: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... (88115-130) — 455 


CÓ SỰ giống nhau trong quan hệ hay trong mối tương quan với sự 
không-giếng nhau. Ngược lại cũng thế: chỉ có sự không-giống 
nhau trong tương quan với sự giöng nhau, bởi sự khöng-giöng 
nhau chỉ có khi các hạn từ có thể được đối chiếu, so sánh với 
nhau. Điều này cũng bao hàm ngay trong bản thân khái niệm: “sự 
khöng-giöng nhau”. 


- Như thế, cả hai không còn rơi vào chỗ “dimg dưng” với nhau 
trong các “phía”, các “cách nhìn” khác nhau, trái lại cái này là 
một sự “ánh hiện” trong cái kia và ngược lại. Mỗi cái quan hệ với 
cái kia. ánh hiện trong cái kia, đồng thời không. mắt di sự nội tại 
của việc ánh hiện của nó ở trong chính mình, vì cái này quan hệ 
với cái kia ngay trong chính chúng và bởi chính chúng. 


- Vậy, toàn bộ lĩnh vực của su "khác nhau” (Verschiedenheit / 
diversity) đã được thải hồi, và cấp độ phát triển cao hon sẽ chỉ giữ 
lại (hay “bảo lưu”} mômen “cho-minh” độc lập-tự tồn của các hạn 
từ, nhưng thủ tiêu mômen nối kết kiểu “dừng dưng” và ngoại tại. 


- Nói khác di, sự khác nhau không còn là sự khác nhau đơn giản 
mà là sự khác biệt của sự phản tư, diễn ra trên miếng đất của 
Bản chất chứ không phải của Tön tại nữa. Đó là sự khác biệt. nơi 
đó mỗi hạn từ được phân biệt (sự đồng nhất và sự khác biệt) có 
mặt thông qua một vận động dị biệt hóa, bảo toàn cả hai mômen 
của sự phản tư: sự phản tư-trong- -minh và sự phản tư-trong-cái 
khác. Sự khác biệt vừa phân ly, vừa nối kết sự đồng nhất và sự 
khác biệt như thế sẽ là một SỰ KHÁC BIET NƠI-CHÍNH NÖ 
fan sich selbst / in it own self / en soi-même) và là một SỰ 
KHÄC BIET NHÄT DINH (bestimmte / determinate / 
déterminée), có nghĩa là các hạn từ thiết yếu tương quan với nhau. 


- Nhưng, quy định này không phải được áp đặt từ bên ngoài: sự 
khác biệt nhất định (tự-quy định) là noi-chinh nó, là một sự fr- 
khác biệt. Cần chủ ý: chữ “nơi-chính nó” (an sich selbst) ở đây 
không phải là cái “tồn rgi-tự mình” (An-sich-Sein) của §91 nữa. 
Tát nhiên. sự khác biệt noi- chính nó quả là một sự khác biệt sơ 
khai theo nghĩa nó chỉ xuất phát từ hạn từ “sự khác biệt”, nhưng — 
khác với “tôn tại-tự mình” của Lôgíc học vè Tòn tại —, nó chỉ có H 
nghĩa trong sự quy định của việc tôn tai-cho-cäi khác. Chính điều 
này tạo nên sự khác biệt bản chất hay sự khác biệt có tính bản 
chát như sẽ bàn từ §1 19. 


456 


2. 


s244 


Phân I: Hoc thuyết về Ban chát. A. bản chất nhự là... (Ss 715-130) 


8119 


Sự khác biệt nơi chính bán thâm nó là {sự khác biệt] có tính 
bản chất, là cái khẳng định và cải phủ định: cái khăng định 
là tương quan đồng nhất với chính mình theo kiểu nó không 
phải là cái phú định, trong khí cái phủ định là cái gì được 
phân biệt [xét cô lập| cho riêng nó (für sich) theo kiểu nó 
không phải là cái khẳng định. Sở dĩ mỗi cái trong cả hai là 
“cho riêng nó” là nhờ không phải [không tôn dại như] là cái 
khác, [trái lại, mỗi cái “ánh hiên” bên trong cái khác, và 
chỉ [có thö} như thể, trong chừng mực có cái khác. Vậy, sự 
khác biệt của bán chất là sự döi fập, theo đó cái được phân 
biệt không có môt cái khác nói chung, mà có cái khác của 
mình: đứng đối diện [hay đối lập| với chính mình; nghĩa là, 
mỗi cái chỉ có quy định của riêng mình trong tương quan 
của nó với cái khác: nó chỉ phản tư trong mình trong chung 
mực nó phản tư vào trong cái khác, và cái khác cũng cùng 
một kiểu như thế; cho nên, mỗi cái là cái khác của chinh 
mình. 


Se khác biệt nơi chính bản thân nó mang lại cho ta nguyễn 
“Cái gì cũng là một cái khác biệt (được phản biệt} môt 

e bản chất”. hay cũng được phát bieu cách khác: 
"Trong hai thuộc tính đối lập. chỉ có một thuộc tính là 
thuộc về cdi-gi- -dó ". ya “không có cái thứ ba”. Nguyen 
tắc này về sự dói lập” mâu thuần lại nguyên tắc vè sự 
đồng nhất một cách rõ rệt nhất. vì theo nguyễn tắc sau. cái- 
gi-đó được già định chỉ như là sự rong quan với chính 
mình. trong khi theo nguyên tắc trước, nó được cho là mot 
cái đổi lập. hay. là sự tương quan với cái khác của nó. Quá 
là một sự vô-tư tưởng đặc trưng của sự triu tượng khi đặt 
hai nguyên tắc mâu thuẫn nhau này bên cạnh nhau như là 
hai quy luật mà lại thậm chí không hề so sánh chúng với 
nhau. — Nguyên tắc về cái thứ ba bị loại trừ [nguyên tắc 


Wl Dieser Satz des Gegensatzes / this principle of antithesis. 


Phan HH: Học thuyết về Ban chất. A. bạn chất như là... (215-130) 457 


bài trung hay triệt tam] là nguyễn tắc của giác tinh-bi-quy- 
dinh-nhät định. và trong khi cô tránh sự mâu thuẫn thì lại 
vi phạm nó. A phải là + hoặc — A. mà như thể thì hạn tir 
thứ ba đã được phát biêu. tức cái A không phai + lần -- và 
cũng đồng thời được thiết định như + A và — A. Neu + W 
có nghĩa là 6 däm vẻ hưởng tây. còn - W là 6 däm ve 
hướng đông. và + và ~ triệt tiêu nhau. thì 6 däm đường hay 
không gian vån là chính chúng như cũ. có hay không có sự 
dói lập. Ngay cả khi việc + và ~ đơn thuần của con số hay 
của phương hướng trừu tượng có só 0 làm cái hạn từ thứ ba 
của chúng. thì ta cũng không thể phủ nhận rằng sự döi lập 
trông rng của giác tính giữa + và — cũng không có chò 
đứng cua nó ngay trong các sự trừu tượng như con số. 
phương hướng v.v... 


Trong học thuyết về những khái niệm tương phản nhau? 
thì một khái niệm. chăng hạn. màu xanh (ong một học 
thuyết như the, ngay cá biểu tuong cảm tinh vê một màu 
sắc cũng được gọi là "khái niệm"). còn khái niệm kia là 
khóông-phai-màu xanh, khiến cho cái khác này không phai 
là một cái gi khăng định. chăng hạn mau vàng, trái lại. chì 
có cái phú định một cách trừu tượng [khöng-xanh] là được 
kháng dinh mà thôi. — Như thé, việc khäng định răng cái 
phú dinh cũng là khẳng dinh ở bên trong chính nó sẽ được 
bàn kỹ hơn ở tiêu mục sau [8120]. nhưng điều này cũng đã 
mặc nhiên có mặt trong sự quy định rằng: cái dói lập với 
một cái khác là cái khác cua nó. — Sự trồng rỗng của sự đổi 
lặp giữa những khái niệm được gọi là tương phản nhau 
được trình bảy trọn ven trong cách phát biểu (có thẻ nói là 
"vĩ đại?) về một quy luật phổ hiên. rằng trong A cá mọi 
thuộc tính đối lập [tương phản] nhau. thi chỉ có một thuộc 
tính được áp dụng vào cho oof sự vật. còn thuộc tính kia 
thì không, khiến cho Tỉnh thần thì trång hoặc không trăng. 
vàng hoặc không vàng v.v.... cho tới vô tận. 


™ Kontradiktorische Begriffe 7 contradictory concepts. 


458 


5245 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 


Vì lẽ người ta quên rằng bản thân sự đồng nhất và sự döi 
lập cũng đôi lập "véi nhau, nên nguyên tắc của sự đối lập 
được lấy làm nguyên tắc của sự đồng nhất trong hình thức 
của nguyên tắc về [loại trừ] mâu thuẫn; và [vì thế] một khái 
niệm — mà không có cái nào (xem ở trên) hoặc cả hai thuộc 
tính tương phản áp dụng vào nó — bị tuyên bố là sai về mặt 
lôgíc giống như, chăng hạn, một hình tròn vuông. Thật ra, 
cho dù một hình tròn đa giác hay một đường cung thẳng có 
mâu thuẫn với nguyên tắc này đến mấy đi nữa, thì các nhà 
hình học vẫn không hề ngần ngại xem xét và xử lý hình 
tròn giông như một hình đa giác với các cạnh thắng. Song, 
một hình tròn chẳng hạn (tính quy định đơn thuần của nó) 
thì vẫn chưa phải là một Khái niệm, vì, trong Khái niệm về 
hình tròn. tâm và chu vi đều có tính bản chất như nhau, cả 
hai đặc điểm đều thuộc về nó, dù chu vi và tâm là dëi lập 
và mâu thuẫn với nhau. 


Hình dung về tính đối cuc® được lưu hành rộng rãi trong 
vật lý học, bao hàm bên trong nó một sự quy định đúng dän 
hơn nhiều về sự đối lập: nhưng, néu giả sử vật lý học, về 
mặt tư tưởng, bám chặt vào Lögic học thông thường, ắt dë 
e ngại khi phát triển “tính đối cực” và đi tới những tư 
tưởng vốn bao hàm trong đó. 


Giảng thêm 1: 


Cái khẳng định, một län nữa, lại là sự döng nhất, nhưng bây 
giờ ở trong chân lý [sự thật] cao hơn của nó, như là sự tương 
quan đồng nhất với chính mình, và, đồng thời theo kiểu [phân 
biệt] rằng nó không phải là cái phủ định. Còn cái phủ định, 
[xét cô lập] cho riêng nó, không gì khác hơn là bản thân sự 
khác biệt. Thoạt đầu, cái dëng nhất, xét như cái đồng nhất, là 
cái vô-quy định; ngược lại, [cái dëng nhất khi trở thành] cái 


 Polarität / polarity. 


Phän II: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 459 


khẳng định là cái đổng nhất với chính mình, nhưng, [đồng 
thời] được quy định như là đối lập lại một cái khác, còn cái 
phủ định là sự khác biệt xét như sự khác biệt, được quy định 
như là không phải là sự đồng nhất. Đó là sự khác biệt nội tại 
của bản thân sự khác biệt. 


- Nơi cái khẳng định và cái phủ định, ta tưởng rằng đang có một 


S246 


sự khác biệt tuyệt đối. Tuy nhiên, cả hai, tự-mình [mặc nhiên] 
là một cái, và, vì thế, ta có thể gọi cái khăng định là “cái phủ 
định“ nếu ta thích, và, ngược lại, cũng có thể gọi cái phủ định 
là “cái khẳng định”. Thật thế, “có” và “no” không phải là hai 
loại “có” đặc thù, tự tổn độc lập. Cái “phủ định” đối với người 
mắc nợ là cái “khẳng định” đối với người chủ nợ. Điều ấy 
cũng đúng cho con đường đi về hướng đông: nó cũng đồng 
thời là con đường đi về hướng tây. Như thế, cái khẳng định và 
cái phủ định, về bản chất, điểu kiện hóa lẫn nhau và [chúng 
chi là chúng] trong tương quan của chúng với một cái khác. 
Cực bắc của nam châm không thể có mà không có cực nam, và 
cực nam không thể có mà không có cực bắc. Nếu ta cắt một 
thỏi nam châm ra làm hai, ta không có một phän cực bắc và 
phần kia là cực nam. Cũng thế, nơi điện, điện đương và điện 
Âm không phải là hai dòng điện khác nhau, tự tổn độc lập. 


Nói một cách hết sức khái quát, trong sự đối lập, cái được 
phân biệt không chỉ đối lập với một cái khác, mà với cái khác 
của nó. Trong khi đó, ý thức thông thường xem xét các cái khác 
biệt như là ding dưng đối với nhau. Cho nên ta nói: “Tôi là 
một con người và chung quanh tôi là không khí, nước, thú vật 
và những cái khác nói chung”. Trong ý thức thông thường, tất 
cả đều tách rời nhau. Ngược lại, mục đích của triết học là xóa 
bỏ sự dừng dưng và nhận thức sự tất yếu của những sự vật, 
khiến cho cái khác được xem như đứng đối lập lại cái khác của 
nó. Chẳng hạn, tự nhiên vô cơ phải được xem không chỉ đơn 
thuần như là cái khác với tự nhiên hữu cơ mà như là cái khác 
tất yếu của nó. Cả hai ở trong mối quan hệ bản chất với nhau, 
và mỗi cái trong chúng chỉ là chính mình khi nó loại trừ cái 


4á0 


Phän TH: Học thuyết về Ban chat. A. ban chất nhar là... (SSI13-130) 


khác ra khỏi chính mình và quan hệ với mình chính là nhờ sự 
loại trừ này. Hay cũng thể, không có Tự nhiên nếu không có 
Tính thân, hay - cũng không có Tinh thân nếu không có Tự 
nhiên. Trong mọi trường, hợp, quả là một bước tiến lớn trong 
tư duy khi ta không còn nói rằng “Vâng, cái gì khác cũng có thể 
có”. Khi nói như thể, ta còn bị cột chặt với cái bất tất, trong khi 
đó, như đã nói trước đây, tư duy đúng thật là một tư duy về 
sự tất yếu. 


Trong khoa học tự nhiên gần đây, sự đối lập được tri giác 
trước hết như là tính đối cực trong từ tính đã đi đến chỗ được 
thừa nhận như là có giá trị trong toàn bộ giới tự nhiên, hay, 
như một quy luật tự nhiên phố biến. | Điều này qua là một 
bước tiến cơ bản trong khoa học, trong chừng mực từ nay ta 
cẩn thân không để cho tính khác nhau đơn thuän® lại giữ 
vững vị trí của nó bên cạnh sự đối lập như thể không có gì đã 
xảy ra cả. Chẳng hạn, các màu sắc, một mặt, được xét một cách 
đúng đắn như là đối lập với nhau trong tính đối cực (nên con 
được gọi là các màu sắc bổ sung), rổi, mặt khác, lại cũng được 
xem như là sự khác biệt dừng dưng và đơn thuần về lượng 
giữa màu đỏ, mẫu vàng, màu xanh v.v... 


Giang thêm 2: 


S217 


Thay vì nói theo quy luật loại trừ cái thứ ba {quy luật bài 
trung] (vốn là một quy luật của giác tính trừu tượng), tốt hơn 
ta nên nói rằng: “Tất ca deu ở trong sự đối lập”. Trong thực tế, 
không có gì o trên trời, dưới đất, trong thế giới tự nhiên lẫn 
tỉnh than lại là cái “hoặc là-hoặc là” triru tượng như giác tính 
thường khẳng định. Tất cả những gì tôn tại deu là một cái cụ 
thể, đo đó, là cái được phân biệt nội tại và tự-đối lập. Tính hữu 
hạn của sự vật là ở chỗ sự tổn tại-hiện có trực tiếp của chúng 


Il die bloße Verschiedenheit - the mere diversity. 


Phån I: Học thuyết về Bán chất. A. ban chút nhất là... (SSII5-13th 461 


(Dasein) không tương ứng với những gì là tu-minh (an sich) 
nơi chúng, Chăng han; trong Tự nhiên vô cơ, axit đồng thời tự- 
mình là bazơ, nghĩa là, tổn tại của nó hoàn toàn và duy nhật ở 
trong mối tương quan của nó với cái khác của nó. Tuy nhiên, 
axít không phải là cái gì thường tổn một cách yên tĩnh ở trong 
sự đối lập, trái lại, nỗ lực tự thiệt định chính mình như là cái gi 
vôn là tự-minh, Nói chung, chính sự mâu thuẫn làm cho thế 
giới vận động. và thật là kỳ khôi khí nói rằng sự mâu thuẫn là 
không thể suy tưởng được. Điều đúng trong khăng định này 
chỉ là: nó không thể dừng lại ở sự mâu thuẫn, và sự mâu thuẫn 
tự thủ tiêu chính mình bởi chính mình. Tuy nhiên, sự mâu 
thuần đã được thủ tiêu không phải là sự đổng nhất trừu 
tượng, bởi bản thân sự döng nhất chi là một phương diện của 
sự đối lập. Kết qua sát cận nhất của sự đối lập được thiết định 
như sự mâu thuẫn chính là cơ sò, là cái chứa đựng bên trong 
nó sự döng nhất lẫn sự khác biệt như là những gì đã được thủ 
tiêu và được hạ thấp [hay được quy giản] thành những mômen 
đơn thuần có tính d thể), 


CHỦ GIẢI DÀN NHẠP: §119 


Cái khẳng định (das Positiv), cái phú định (das Negativ) và sự 
đối lập (Gegensatz / opposition) 


- Vậy, sự khác biệt „ơi-chính nó (an sich selbst + in its own self‘ 
en soi-même} được $118 đặt ra, là gì? §118 đã cho câu trả lời: 
bắt đầu từ $1 19. sự khác biệt sẽ không còn là một sự khác biệt 
trực tiếp, tức, theo thể cách của sự đồng nhất (tiêu biểu của 
lĩnh vực Tön tại) mà sẽ là sự khác biệt của sự phan fe, tức, 
theo thể cách tiêu biêu của tình vực Bản chất. đó là của th 
(ương quan, của việc ánh hiện-ở-trong-cái khác. của sự khác 
biệt ding nghĩa. Nói gọn, sự khác biệt nơi-chinh-nó là sự khác 
biệt [mang tính| ban chết. chứ không còn là sự khác biệt 


™ Grund? ground: O bloße ideelle Momente / merely ideal moments. 


462 Phän II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... (8$115-130) 


khöng-ban chất, phục tùng sự trực tiếp và sự vô-quy định của 
tôn tại như ở § 117. 


- Tính “bản chất” thể hiện ở đâu? Ở chỗ: hai mömen của sự 
khác biệt tuyệt đối của bản chất (của tính phủ định vô hạn) 
không còn là hai mômen “rơi ra” khỏi nhau trong một sự dửng 
dưng đối với nhau mà đúng là hai mömen theo nghĩa chặt chế 
của từ này, nghĩa là, hai “tồn tại-được thiết dinh” hoàn toàn có 
tính tương quan với nhau đối với sự vận động duy nhất của sự 
phản tư thiet định chúng và làm cho chúng quan hệ hoàn toàn 
với nhau. 


- Vừa đồng thời được nắm lẫy trong sự tự mãn-tự túc của sự 
tồn tai-cho-minh của chúng và trong sự khiếm khuyết (ban 
đầu) của tính (phải) tương quan với nhau và phủ định nhau, sự 
đồng nhất và sự khác biệt, từ nay, thể hiện như là hai cực của 
sự khác biệt noi-chinh-nö (vi thể cũng gọi là sự khác biệt nhất 
định. được quy định), đó là: cái KHANG ĐỊNH ("dương") và 
cái PHÙ ĐỊNH (“ám”). Cải khẳng định và cái phủ định là hai 
“sự quy định” đúng nghĩa, tuy mang. tính “bộ phận” (hay 
“tương quan”) nhưng vẫn “độc lập tự tồn” của sự phản tư: sự 
phản tư cũng không còn là một sự quan hệ thuần túy (không 
có các hạn từ được liên kết lại) mà là sự phản tư thực tồn của 
hai quy định cụ thể. 


- Cái “khẳng định” - giống, như mọi sự đồng nhất — phân lập 
mômen tĩnh tại trực tiếp, kết quá của sự nhất trí với mình trong 
vận động của sự phản tư. Vậy, cái “khẳng định” là mömen 
được “thiết định” như là kết quả của mối quan hệ với mình, là 
quan hệ với mình của sự đồng nhất của sự phản tư thuần túy. 
Cũng thế, cái “phủ định” phân lập mômen tự-đây chính mình, 
qua đó bản chất tự di biệt hóa với mình: Hegel gọi đó là “cái 
được phân biệt" hay “được di biệt hóa” (das Unterschiedene / 
the distinct / le differencie) tồn tại “cho mình”, nghĩa là, 
mômen thuần túy của sự dị biệt hóa. 


- Nhưng, điều mới mẻ là: cái khẳng định và cái phủ định chỉ 
“khôi phục”. sự đồng nhất và sự khác biệt trước đây bằng cách 
đặt chúng vào mỗi quan hệ va sự độc lập-tự tồn của chúng chỉ 
tự khäng định thông qua tính tương quan cửa việc chúng phủ 
định lẫn nhau: 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 


- cái khẳng định là quan hệ đồng nhất với mình, nhưng theo 
kiểu không phải là cái phủ định. 

- cái phủ định là khác biệt cho-minh, nhưng theo kiểu không 
phải là cái khăng định 


Nói rõ hơn: mỗi cái chi là “cho minh” trong chừng mực không 
phải là cái kia; mỗi cái chỉ quan hệ với mình khi quan hệ với 
cái kia; chỉ “là” (một tön tại) của “sự phản tư” (8114), tức một 

“tồn tại” ánh hiện trong cái kia và cái kia ánh hiện ae nó. 
Nói ngắn. mỗi cái ánh hiên trong cái kia và chi “c trong 
chừng mực cái kia “có”. Nói rắc rối hơn: cái kia mai "CO de 
cái này không phải là cái kia và, nhờ đó. cũng "có" 


- Hai cái (hai hạn từ được phân biệt) không còn được thiết định 
một cách đơn giản (cái này đối điện hay bên cạnh cái kia trong 
sự khác nhau thuần túy), trái lạt, chủng được thiết định cùng 
với và chống lai cái kia trong một quan hệ tien-giä định và 
phủ định lẫn nhau. Nói gọn: chúng là các cái "đổi lập” nhau, 
dưới hình thức quan hệ hợp nhất (một cách phủ định) một dëi 
Cực không phải với bất kỳ hạn từ nào mà với cái khác nhất 
định của nó, tức với đối cực kia. 


- Vậy, sự khác biệt đích thực của bản chất là sự ĐỎ/ LẬP 
(Gegensatz / opposition). Ta phân biệt: 


- trong lĩnh vực Tòn tại, các hạn từ khác nhau chuyển sang 
nhau bằng cách néi kết với nhau bằng cách nào đó; 

- trong lĩnh vực Bản chất ở đây, chúng đối lập với nhau khi 
phản tư trong nhau như là hai hạn từ của một vận 'động 
phản tư duy nhất của Bản chất; 

- trong lĩnh vực Khái niệm (như ta sẽ thấy ở phần ii), các 
hạn từ khác biệt chi tự di biệt hóa khi kết hợp với nhau 
trong sự tự do của một sự phát triển duy nhất và một sự liên 
tục tuyệt đối của cái này trong cái kia. 


- Sự “nội tại” (Immanenz) này của việc triển khai của Khái 
niệm đã báo hiệu ở đây trong việc: cái khác (cái kia) của mỗi 
hạn từ không còn là một cái khác nói chung mà là cái khác 
CỦA NÓ. Thêm vào đó, tính lưỡng cực (Polarität) cũng báo 
hiệu cho thấy zính trôi chảy tuyệt đối của những quy định của 
Khái niệm về sau này. 


464 Phản H: Hoc thuyết về Ban chất. A. bạn chất mine là... (8815-1301 


- Tuy nhiền. trong cấp độ hiện nay của bản chát, vẫn còn thiếu 
việc thiết lập sự đồng nhất sung đói giữa mỗi quan hệ với 
mình và mỗi quan hệ với cái khác. Nói khác đi. trong bản chất. 

cái khác của môi cái khác là cái khác của nó, nhưng cái khác 

này chưa được thiết định như là sự tự-liễn tục đồng nhất và 
tuyệt đối của cái trước. Chúng vẫn còn được thiết định một 
cách "tương đối” hay "tương quan” với cái khác trong một 
quan hệ loại trừ của sự phủ định. 


- Tóm lại. sự khác biệt của bản chất là sự đối lắp một cách đơn 
giản chứ chưa phải là sự đặc thù hóa nội tại của Khái niệm. 
Tuy nhiên. đã là một sự tiến bộ lớn khi sự khác biệt là một sự 
đổi lập {có tinh] bản chất, theo đỏ cái được phân biệt hay cái 
khác (das Unterschiedene / le đifférencié) không đổi diện với 
một cái khác nói chung mà với cái khác của nó. Nói cách 
khác. mỗi cái chỉ có sự quy định củ chỉnh mình trong quan hệ 
với cái khác. 


§120 


[Trong hai hạn từ|, cái khẳng định là cái khác nha") tần tại 
cho riêng nó và đồng thời không dùng dưng đối với sự 
tương quan của nó với cái khác của nó. Còn cái phú định, 
như là tương quan phủ định với minh, cũng phải độc lập-tự 
tồn. | Nó phải tồn tại cho riêng nó, nhưng đồng thời, như là 
cái phú định nghiêm ngặt, nó phải có cái khäng định của 

— [tức| sự tương quan này của nó với nó —, chỉ trong cái 
khác, Vị thế, cả hai đều là sự mâu thuẫn đã được thiết định; 
cả hai, vê mặt fe-minh, là một cái, và cả hai, về mặt cho- 
mình, cũng là một cái, vì mỗi cái là sự thải hồi cái khác và 
thải hồi chính mình. Kết quá là, cả hai đều |tiêu vong, hay] 
đi tới co sở Idée [của chúng]. 


Nói khác di, sự khác biệt bản chất, như là sự khác biệt tự- 
mình-và cho-minh, chỉ là sự khác biệt của mình với chính 


: h S 
5} ene Verschiedene / that diverse [term]: m gehen zu Grund ¿ go to the ground. 


Phản IE Hoc thuyết về Ban chất. A. bạn chất như là... (115-130) 463 


mình một cách trực tiếp; vì thế, nó chứa đựng cái đồng 
nhất; và bản thân sự khác biệt bản chất, cùng với sự đồng 
nhất, thuộc về sự khác biệt toàn bộ tồn tại tự-mình và cho- 
mình. - Như là sự khác biệt tương quan chinh mình với 
chính mình, sự khác biệt (bản chất] cũng đã được phát biếu 
như là cái gì đồng nhất với mình; và cái đối lập, nói chung, 
chính là cái chứa đựng cái Một và cái khác của nó, tức chứa 
đựng bản thân nó và cái đối lập của nó ë bên trong nó. Sự 
tồn tại-ở trong-chính mình”” của bản chất — được xác định 
như thế - là cơ sở. 


CHỦ GIÁI DAN NHÄP: §120 


Từ “Đối lập” (Gegensatz / opposition) đến “Mâu thuẫn” 
(Widerspruch / contradiction) 


Ba tiêu đoạn $$120, 121 và 122 nói lên bước ngoặt biện chứng 
quan trọng từ hai quy định phản tư thuần túy (sự đồng nhất và sự 
khác biệt) Sang sự hợp nhất trong quy định phản tư thuần túy thứ 

ba là "cơ xơ" rồi chuyển hóa thành ` "ste hiện hữu ` (§123) nhưng 
Hegel lại viết quá cô đọng. do đó. ta cân dành cho chúng một sự 
tìm hiệu khá cặn kẽ. 


- Cho tới nay. sự khác biệt [mang tính] bản chất chi mới thể 
hiện ở chỗ: mỗi hạn từ (sự đẳng nhất / sự khác biệt: cái kháng 
định / cái phủ định) bao hàm đồng thời sự khẳng định và sự 
phủ định cái khác cna nó. Tiểu đoạn $120 sẽ di từ đối lập 
sang sự mâu thuẫn bằng cách cho thấy: 


1. mỗi cái chứa đựng cái khác không phải là nó như the 
nào’? 
. khi loại trừ cái khác. nó tự loại trừ chính mình, và. do 
đó. tự-mâu thuẫn như the nào? 


{A das Insichsein ¿ the being-within-self. 


466 Phân Il: Học thuyết về Ban chất. A. ban chất như là... ($$115-130) 


- Đối với điểm I (cái phủ định cũng là cái khẳng định nơi chính 
nó và ngược lại) đã được nêu trong phần Nhận xét của $119 về 
quy định theo đó mỗi cái đối lập với cái khác như là với cải 
khác cja nó. Chữ “của” này cho thấy sự tùy thuộc và sự bao 
hàm tương hỗ ngay trong lòng sự loại trừ khi đối lập hai hạn 
từ. Điều được gợi lên ở §i 19 thì bây giờ được trình bảy minh 
nhiên ở các dòng đầu của §120. 


~ Cái khăng định là một cái “khác” [cái được phân biệt] (ein 
Verschiedenes / a diverse / un "divers 3. nhưng không phải là 
cái “khác nhau” theo nghĩa của $117 (tổn tại cho-minh và 
dừng dưng với quan hệ ngoại tại với cái khác), vì nó chỉ tự xác 
định như là quan hệ đồng nhất với mình trong sự đối lâp lại 
với cái phủ định vốn không phải là nó. Nó không ding dưng 
với mỗi quan hệ của nó với cái khác. Vậy, cái khăng định chỉ 
là một cái “khác” theo nghĩa mâu thudn vì nó là cái “khác” tồn 
tại cho-mình nhưng đồng thời không dùng dung với mỗi quan 
hệ với cái khác cua nd. DE làm nỗi bật sự mâu thuẫn, Hegel 
một mặt nhắn mạnh các chữ “cái khẳng định”, "cái khác” (cái 
được phân biệt) cho thấy sự đồng nhất và sự trực tiếp tôn tại 
cho-mình của cái khẳng định; mặt khác là các chữ “không” và 
“quan hệ với cái khác của nó” cho thấy tính phủ định là nội tại 
nơi cái khẳng định theo kiêu: cái khẳng định cũng có tính phủ 
định ngay nơi nó, và, như thế, là tự mâu thuẫn. 


- Cái phủ định cũng thế, cái phủ định cũng là cái khẳng định nơi 
bản thân nó: Hegel nhắn mạnh chữ ` "phủ định” nói lên sự khác 
biệt thuần túy và sự trung giới tuyệt đối của cái phủ định, đồng 
thời thêm các chữ: “quan hệ với mình”, “tồn tại cho-minh” cho 
thấy sự nhất trí khẳng định với mình và sự độc lập tự tòn trực 
tiếp của cái phù định. 


- Thoạt nhìn, tường như cái phủ định ít tự-mâu thuẫn hơn cái 
‚khäng định, nhưng thực ra sự đồng nhất với mình của cái phủ 
định càng tăng cường tính khẳng định và sự mâu thuẫn nội tại 
của cái phủ định. 


- Sau những gì đã trình bảy, cả hai (cái khẳng định và cái phủ 
định) đều được thiết định minh nhiên. Cả hai đà mâu thuẫn nơi 
chính mình, vì chúng chỉ có sự độc lập-tự tòn dëng dưng và 
loại trừ cái kia là nhờ vào mối quan hệ với cái kia. Trong [Đại] 


Phän II: Hoc thuyết về Bản chất. A, bản chất nhu la... (§§115-130) — 462 
EE 


Khoa hoc Lôgíc (II. 60b), Hegel viết: “Các cái đối lập chứa 
đựng sự mäu thuần trong chừng mực: dưới cùng một giác độ, 
chúng quan hệ với nhau một cách phù định hay thú tiêu län 
nhau va [döng thời] cùng dừng dưng đổi vời nhau”. 


- Cái khẳng định tự khẳng định một cách mâu thuẫn trong sự 
đồng nhất với cái phủ định. Còn cái phủ định càng đây chính 
minh bång cách loąi trù ra khöi minh moi tính khäng dinh thì 
nó càng “khång dinh”, càng hoàn thành “sứ mệnh” của nó. tức, 
cảng tự khẳng định tích cực trong sự đồng nhất với mình (như 
là cái phủ định), cảng tăng cường tính phủ định của mình. Nói 
cách khác, chính cái phủ định minh chứng sắc bén sự mâu 
thuẫn nội tại nơi các quy định của sự phản tư, qua đó, chúng 
chỉ là chúng khi không phải là chúng, và. do đó, cái phủ định — 
còn rõ hơn cả cái khăng định — là sự mâu thuẫn được thiết 
dinh. 


- Không phải một sự so sánh ngoại tại mới phát hiện sự đồng 
nhất của các cái đối lập thuần túy này và phơi bày sự mâu 
thuẫn của chúng. Trải lại, cái khẳng định và cái phủ định chỉ là 

“cho-mình” trong chừng mực mỗi cái là sự thủ tiêu tích cực 
cái kia và chính mình. Cái khẳng định là sự phủ định cái phủ 
định, do đó. bản thân có tính phủ định, và, khi thủ tiêu cái phủ 
định. nó cũng thủ tiêu chính mình. Cũng thế. cái phu định là sự 
phủ định cái khăng định. qua đó. nó tự khẳng định sự đồng 
nhất với mình, tức, khi thủ tiêu cái khäng dinh, nó cũng thủ 
tiêu chính mình, Vậy, mỗi cái là khẳng định và phủ định, là 

“môt cái” (dasselbe / la même chose) và mỗi cái là cùng một 
sự mâu thuẫn minh nhiên của việc mình loại trừ chính mình. 
Qua tién trình åy, chúng “sup di ” cả hai vào trong cái sẽ là cơ 
sở của sự hiện hữu. Hegel lại chơi chữ: "zu Grunde gehen” 
vừa có nghĩa đen là "di xuống tận cơ sở", vừa có nghĩa bóng 
là "sup đồ `, "tiêu vong” (zugrunde gehen). 


- Cái khăng định và cái phủ định là hai quy định dëi lập. trong 
đó sự phản tư độc lập-tự tồn duy nhát của bản chất tự-thiết 
định. Nhờ sự tự-thủ tiêu của các quy định của sự phản tư, bản 
chất - được thiết định hay được quy định một cách mâu thuẫn 
trong chúng — bây giờ lại được thiết định, nhưng được thiết 
định như là cái gì từ nay không còn được thiết định nữa và như 
thế, là ở ngay nơi cơ sở của tất cả những gì được thiết định. 


+65 


Phân H: Học thuyết về Ban chát. A. ban chất nhir là... ($$115-130) 


Nói khác đi. bản chất tự đặt mình vào sự tương quan ở trong 
sự đối lập mâu thuẫn của cái khăng định và cái phủ định: khi 
thủ tiêu cái phú định, nó thiết định cái phú định. và cũng thể, 
sự phản tư của bàn chất chi là khăng định trong chừng mực nó 
phủ định cái khăng định và. qua đó. hoàn thành (một cách 
khẳng định) tính phủ định của mình. Vậy, sự thống nhất độc 
lập-tự tồn của bản chất là ở chỗ: nhờ sự phủ định chính mình 
(chứ không phải phủ định cái khác) mà bản chất là đồng nhát 
tới mình (câu 2 của §120). Nói cách khác. vận động phản tư 
của bản chất không còn được nám lây trong tương quan với 
tòn tại mà từ dó nó ra đời như từ cơ sơ của mình (như trong 
Ÿ§11-1!4) mà là được thiết định như cái gì không được thiết 
định. nghĩa là như cơ sở của chính nó và như là cơ sử cho tät 
cả những gi được thiết định bởi nó và ở trong nó. 


Phần đầu của §120 thiết lập bước quá độ sang cơ sở xuất phát 
từ sự mâu thuẫn của hai quy định (cái khẳng định và cái phú 
định), tạo nên các hạn từ đối cực của sự khác biệt trong chính 
nó hay có tính bản chất. Nhưng. một cách trực tiếp (đầu câu 
2), nghĩa là không z quá độ bảng sự trung giới minh nhiên của 
cái khăng định và cái phú định. sự khác biệt bản chất chi là sự 
khác biệt của mình với chính mình. Tại sao? Sự khác biệt bản 
chất không còn tién hành một sự phản tur ngoại tại như trong 
lĩnh vực Tön tại mà tiến hành một vận động của việc tự-quy 
định. Sự mäu thuẫn diễn ra trong vận động duv nhất của bản 
chất. Trong mọi trường hợp, ta thấy: cái khăng định chứa dyng 
cái phủ định vốn không phải là nó và ngược lại: sự khác biệt 
chứa đựng sự đồng nhất vốn không phải là nó và ngược lại. 
Kết quä của sự mâu thuần giữa các cái dói lập này là: cái đối 
lập. trong bản chất. nói chung. là cái gì chứa đựng bản thân nó 
và cái khác của nó. bản thân nó và cái đối lập của nó. Các kết 
quả này được diễn đạt trong câu cuối cùng của $120: "Tôn tai- 
trong mình của ban chất. được quy định như thé. là Cơ so” 
(Das Insichsein des Wesens. so bestimmt, ist der Grund The 
being-within self of essence, determined in this way. is Ground 
L’etre-dans-soi de l'essence, ainsi déterminé, est le 
fondement). Khái niệm này về “Cơ sơ” sẽ được bản ở $121. 


Trước khi bước vào $121, ta ôn lại các bước đã qua: 


Phần I: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... (§§115-130) 469 
SE EE 


- Cả mục A của Hoc thuyết ve Bản chất: "Bản chất nhu là cơ sở 
cho sự hiện hữu” cô mục đích cho thấy rằng chân lý của bản 
chất trong vận động nội tại của sự phản tư và sự trung giói 
thuån túy [sẽ] là việc quay trở lại với sự trực tiếp của tôn tại 
(ở cấp độ cao hơn là "sự hiện hữu") mà bản chất thoat đầu đã 
phủ định với tư cách là vận động tuyệt đối của tính phủ định. 


- Vi thể, mục A mở đầu bằng một nghiên cứu về vận động 
thuần túy này của sự phản tư của bản chất ở bên trong chính- 
mình, là nơi bản chất không có các quy định nào khác hơn là 
các quy định do nó thiết định nên bằng sự ánh chiếu thuần túy 
trong chinh mình. Đô là dói tượng nghiên cứu của tiểu mục a: 

"Các quy định thuần túy của sự phán tư `. 


- Bất đầu từ §115, ta đã theo dëi phép biện chứng của hai quy 
định thuần túy đầu tiên của sự phản tư, trong đó thể hiện sự 
tån tai- -trong-minh (Insichsein) của bản chát trong chính nö: sır 
đồng nhất và sự khác biệt, rồi sau cùng là cái khăng định và 
cái phủ định. 


- Kết quả của phép biện chứng này là sự đồng nhất mâu thuẫn 
của hai quy định thuần túy này của sự phản tư. Tiếp theo là 
chân lý của sự phản tư thuần túy, đó là sự máu thuẩn và sự sụp 
dò của nó. Điều được phát hiện trong sự mâu thuẫn và sự Sụp 
để này là: chân lý của sự phản tư của bản chất trong chính 
mình không phải là cái khẳng định, không phải là cái phủ 
định, không phải sự đồng nhất. cũng không phải là sự khác 
biệt mà là sự thống nhất của cả hai trong chừng mực sự thống 
nhất này f-máu thuần và tự thái hôi. 


- Sự thống nhất của cả hai, tức sự phản tư thuần túy của bản 
chất trong chính mình va sự trung giới thuần túy, là cơ sở 
chung cho mỗi cái, nhưng chính sự phản tư hay sự trung giới 
của bản chất tự mâu thuẫn và tự thải hồi. "Tön tại-trong- 
mình" — hay tính nội tại phủ định của bản chất — được xác 
định theo cách do chính mình và xuất phát từ chính mình như 
thế, sẽ tự thải hồi và chuyển sang cái đối lập của nó là sự trực 
tiếp của hiện hữu, chính là CƠ SỞ. 


470 Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như la... ($$115-130) 


3. Cơ sở 
§121 


Cơ sở là sự thống nhất của sự đồng nhất và sự khác biệt; là 

S248 chân lý của cái gi do sự khác biệt và sự đồng nhất đã mang 
lại, là sự phản tư-trong-mình, và sự phản tư này cũng đồng 
thời là sự phản tư-trong-cái khác và ngược lại. Nó [cơ sol là 
bản chất được thiết định như là toàn the”. 


Nguyên tắc VỀ cơ sở phát biểu như sau: “Tất cả đều có co 
sở đầy đủ của nó”, nghĩa là, tính bản chất đúng thật của 
cái- -gì-đó không phải là sự quy định của nó như là đồng 
nhất với chính nó hay như là cái khác nhau [đơn thuän], 
cũng không phải như là cái khäng định đơn thuần hay cái 
phủ định đơn thuần, mà chính là sự kiện nó có sự tổn tại ở 
trong một cái khác, và cái khác này — như là cái đồng 
nhất-với-mình của nó - là bản chất của nó. Bản chất này 
cũng không phải là sự phân tư trừu tượng /rong-minh mà 
trong-cái-khác. Cơ sở là bản chất tồn tại ở bên rong 
mình, và bàn chất này là cơ sở một cách bản chất. và chỉ 
là cơ sở trong chừng mực nó là cơ sở của cái-gì- dé. [tức] 
của một cái khác. 


Giáng thêm: 


Khi ta nói rằng cơ sở là sự thống nhất của sự đồng nhất và sự 
khác biệt thì sự thống nhất này không được hiểu là sự đổng 
nhất trừu tượng, bởi nếu thế, thì hóa ra ta chỉ đặt một tên gọi 
khác cho bản thân sự đổng nhất của giác tính mà, về mặt tư 
tưởng, ta đã nhận ra là không đúng thật. Do đó, để tránh một 
sự hiểu lầm như thế, ta cũng có thể nói rằng: cơ sở không chỉ là 
sự thống nhất mà đổng thời cũng là sự khác biệt giữa sự đồng 


(a) Totalität / totality. 


Phân Il: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 471 


5249 


nhất và sự khác biệt. Như thế, cơ sở - thoạt đầu được mang lại 
cho ta như là sự thủ tiêu của mâu thuẫn - lại tỏ ra là một mâu 
thuẫn mới. Nhưng, với tư cách là sự mâu thuẫn, nó không 
đứng yên ở trong chính mình mà đúng hơn là một sự đẩy 
mình ra khỏi mình. Cơ sở chỉ là cơ sở trong chừng mực nó đặt 
cơ sở, nhưng cái được tạo ra từ cơ sở là chính bản thân nó, và 
chủ nghĩa hình thức của cơ sở nằm chính ở chỗ này. Cái được 
đặt cơ sở và cơ sở là một và cùng một nội dung, còn sự khác 
biệt giữa chúng là sự khác biệt đơn thuần vê hình thức giữa sự 
tương quan đơn giản-với-mình và sự trung giới hay sự tổn tại- 
được-thiết định. 


Khi ta hỏi về những cơ sở của sự vật, thì, nói chung, đó là quan 
điểm của sự phản tư đã nói trước đây (§112, Giảng thêm); ta 
muốn nhìn sự vật häu như là nhân đôi: thứ nhất, trong sự trực 
tiếp của nó, và, thứ hai, trong cơ sở của nó, là nơi nó không còn 
là trực tiếp nữa. Đó cũng là nghĩa đơn giản của cái gọi là quy 
luật của tư duy về cơ sở [hay căn cứ, nguyên nhân] đẩy đủ. | 
Quy luật [hay nguyên tắc] này chỉ khẳng định rằng sự vật, vë 
bản chất, phải được xem như là đã được trung giới. Vả lại, khi 
xác lập quy luật này của tư duy, Lögic học hình thức đã nêu 
một tấm gương xấu cho các ngành khoa học khác, vì trong khi 
nó đòi hỏi các ngành khoa học khác không được để cho nội 
dung có giá trị trong tính trực tiếp của nó, thì, vê phân nó, nó 
xác lập quy luật này của tw duy mà không hê diễn dịch nó 
[biện minh tính chính đáng] và chỉ rõ tiến trình trung giới của 
nó. Nếu các nhà lôgíc học [hình thức] có quyển khẳng định 
rằng quan năng tư duy của ta có đặc điểm cấu tạo là, đối với 
mọi sự, ta luôn phải hỏi về một cơ sở, ắt nhà y học, khi được 
hỏi tại sao con người rơi xuống nước thì chết đuối, cũng có 
quyển trả lời rằng con người có đặc điểm cấu tạo là không thể 
sống được ở dưới nước, và, cũng thế, một nhà luật học, khi 
được hỏi tại sao kẻ phạm tội phải bị trừng phạt, cũng có quyền 
trả lời rằng xã hội dân sự có đặc điểm câu tạo là tội ác thì 
không thể không bị trừng phạt! 


472 


5250 


Phän IT: Học thuyết ve Bản chát. A. ban chất như là... (§§115-130) 


Nhưng, ngay cả nêu ta tạm gác lại đòi hỏi đối với Lögic học 
[hình thức] là hãy cung cấp một sự “đặt cơ sở” cho quy luật 
của tư duy về cơ sở, thì it ra nó cũng phải trả lời cho biết nó 
hiểu “cơ sở” như thế nào. Cách giải thích thông thường rằng 
cơ sở là cái gì có một kết quả thoạt tiên tỏ ra sáng sua hơn và 
d& hiểu hơn so với các định nghĩa khái niệm nói trên, Nếu ta 
hỏi tiếp rằng vậy “kết quả” là gì, và nhận được câu trả lời rằng 
kết quả là cái gì có một cơ sở [nguyên nhân] thì rõ ràng là tính 
để hiểu của sự giải thích này chỉ ở chỗ: những gì đã đạt được 
như là kết quả của sự vận động trước đó của tư duy đã được 
đơn giản tiển-giả định ở trong sự giải thích ấy. Song, nhiệm vụ 
của Lögic học chính là phải chỉ ra những tư tưởng vốn chi đơn 
thuần mới được hình dung, và, do đó, chưa được thấu hiểu 
{bằng khái niệm] và chứng minh, như là các cấp độ của tư duy 
tự-quy định để cho những tư tưởng này trở nên vừa được thâu 
hiểu vừa được chứng minh. 


Trong, đời sống thông thường cũng như trong các khoa học 
hữu hạn, ta rất thường sử dụng hình thức phán tư này nhằm, 
qua việc sử dụng ấy, đi đến chỗ biết được những đối tượng 
đang bàn thực sự có tình hình như thế nào. Và mặc dù không 
có gì để phản đối cách nhìn sự vật như thế, bao lâu nó chỉ là 
công việc của cái gọi là những nhu cầu bức thiết nhất của nhận 
thức, thì cũng phải lập tức ghi nhớ rằng phương pháp này 
không thể mang lại một sự thỏa mãn tối hậu về phương diện 
lý thuyết lẫn thực hành. | Đó là vì “cơ sở” vẫn chưa có một nội 
dung được xác định tự-mình và cho-mình, cho nên, khi ta xem 
điểu gì đây như là có cơ sở thì chỉ có được sự khác biệt đơn 
thuần về hinh thức giữa sự trực tiếp và sự trung giới. Chẳng 
hạn, ta nhìn một hiện tượng về điện và hỏi về cơ sở của nó, ta 
nhận được câu trả lời rằng chính điện là cơ sở của hiện tượng, 
này, thì đó đơn giản chỉ là cùng một nội dung mà ta đã có một 
cách trực tiếp, nay được chuyển sang hình thức của cái gì “nội 
tại” mà thôi. 


Phän H: Học thuyết về Bam chất. A. bản chát như la... {$8113-130) 473 


Bây giờ, tất nhiên, cơ sở cũng không phải cái gì chỉ đơn giản 
döng nhất với chính nó, mà còn khác biệt, và vì thế, có thể nêu 
ra nhiều cơ sở hay nguyên nhân khác nhau cho một và cùng 
một nội dung. 1 Như thể, tương ứng với khái niệm về sự khác 
biệt, sự khác nhau của những cơ sở dẫn đến sự đối lập trong 
hình thức của những cơ sở ứng hộ và chöng lại cùng một nội 
dung. Nếu ta xét về một hành vi, chẳng hạn, ăn cắp, thì đây là 
một nội dung có thê được phân biệt vë nhiều phương điện 
khác nhau: đó là một hành vi vì phạm sự tư hữu; rôi, kẻ cắp 
đang quẫn bách và nhờ ăn cắp mà có phương tiện để thỏa mãn 
các nhu cẩu của mình, rổi cũng có thể là kẻ bị mât cắp cũng 
không biết sử dụng tài sản của mình một cách đúng đắn v.v... 
Đúng là ở đây, việc vi phạm tư hữu là phương điện quyết định 
so với mọi phương dien khác, chỉ có điểu, trong quy luật của 
tư duy về “nguyên nhân” [cơ sò], không có sự quyết định này. 
Tất nhiên, theo cách hiêu thông thường về quy luật tư duy 
này, ta không nói về cơ sở nói chung mà về cơ sở đẩu đủ 
[nguyên tắc túc Iyf®, và vì thế, ta có thể cho rằng nơi hành vi 
vừa neu làm ví dụ, ngoài việc vi phạm tài sản, các phương 
điện khác cũng là cơ sở, chỉ có điểu chúng không phải là 
nguyên nhân dây đu. Về điểu này tương cân nhận xét rằng, khi 
nót về một cơ sở “đủ” thì thuộc tính này hoặc là thừa hoặc đã 
vượt ra khỏi phạm trù “cơ sở”. Thuộc tính nói trên [“đủ”] là 
lặp thừa khi qua đó chỉ nói lên năng lực đặt cơ sở cho điểu gì 
đó, vì một cơ sở chỉ là cơ sở trong chừng mực nó có năng lực 
này. Khi một người lính đào ngũ để giữ mạng sống thì tuy là 
ví phạm nghĩa vụ, chỉ có điểu không thể khăng định rằng lý do 
đã khiến anh ta làm như thế là “không đủ”, bởi nếu “đủ”, Át 
anh ta đã không đào ngũ! 


Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, vë mặt này, mọi cơ sở đều là 
đủ, mặt khác, không cơ sở nào là đủ cả. Sở di như thể là vì, 
như đã nói, cơ sở chung có một nội dung được quy định tự-mình 


Il ger zureichende Grund / the sufficient ground. 


474 


5251 


Phân II: Hoc thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... (8$115-130) 


và cho-minh, do đó, nó không tự thân hoạt động va tạo ra [kết 
quả]. Chính Khái niệm sẽ sớm cho thấy chỉ bản thân nö mới là 
một nội dung thuộc loại này, tức, một nội dung được quy định 
tự-mình và cho-minh, và, do đó, là tự thân hoạt động, và đó là 
điểu Leibniz muốn để cập đến khi ông nói về “h/ do hay cơ sở 
đẩy đủ” và nhấn mạnh đến việc phải xem xét sự vật từ quan 
điểm này. Thoạt đầu, Leibniz chỉ có trước mắt phương cách 
tiếp cận đơn thuần cơ giới mà ngày nay vẫn còn được nhiêu 
người ưa thích, vì thế, ông có lý khi cho rằng nó là bất cập. 
Chẳng hạn, khi tiến trình tuän hoàn máu đơn thuän bị quy về 
sự co bóp của quả tim là một cách lý giải đơn thuần cơ giới. | 
Cũng thế, các lý thuyết về luật hình sự xem mục đích của việc 
trừng phạt là làm cho tội ác trở nên vô hại, là nhằm răn đe hay 
là xuất phát từ những cơ sở ngoại tại tương tự như thế deu là 
cách tiếp cận cơ giới. Thật rất bất công đối với Leibniz khi cho 
rằng ông tự hài lòng với cái gì rất nghèo nàn giống như quy 
luật tư duy hình thức về “cơ sở” hay “lý đo”. Cách tiếp cận 
được ông xem là có giá trị là cách tiếp cận trái ngược lại với 
chủ nghĩa hình thức đã nói trên, vì nó chỉ dừng lại với các cơ 
sở đơn thuần khi vấn để là phải có một sự nhận thức thấu hiểu 
bằng khái niệm. Vê phương diện đó, Leibniz đặt causas efficiens 
Inhững lý do tác động] đốt lập lại với causas finales [những lý do 
mục đích] và đặt ra yêu cầu là không được dừng lại ở cái trước 
mà phải thâm nhập vào cái sau. Chẳng hạn, theo sự phân biệt 
này, tuy ánh sáng, hơi ấm, độ ẩm là các causae efficientes, nhưng 
không thể được xem như là các causa finalis của sự tăng trưởng 
của cây cối, vì causa finalis ở đây không gì khác hơn là chính 
Khái niệm của bàn thân cây cối. 


Ở đây, cũng cẩn lưu ý thêm rằng việc đừng lại ở những cơ sở 
[lý do] đơn thuần, nhất là trong lĩnh vực pháp quyển và đạo 
đức, nhìn chung, chính là quan điểm và nguyên tắc của những 
nhà Ngụy biện. Khi nói về “thuyết ngụy biện”, ta thường chủ 
yếu hiểu nó chỉ như là một cách tiếp cận nhằm xuyên tạc 
những gì là công chính và đúng thật, và, nói chung, nhằm diễn 
tả sự việc theo một chiểu hướng sai lầm. Thật ra, khuynh 


Phân Il: Hoc thuyết về Bản chất. A. bản chất như la... ($$115-130) 475 
SE túi ee há AU EE 


5252 


hướng này không trực tiếp hiện diện trong thuyết ngụy biện, 
vì quan điểm của nó, thoạt đầu, không gì khác hơn là quan 
điểm của sự lập luận trừu tượng. Các nhà Ngụy biện bước lên 
vũ đài của Hy Lạp cổ đại vào một thời kỳ mà người ta không 
còn chịu thỏa mãn với quyển uy và truyển thống trong lĩnh 
vực tôn giáo và đạo đức nữa. | Họ cảm nhận nhu cầu phải có ý 
thức về những gì có giá trị với họ như là một nội dung đã được 
tư duy trung giới. Các nhà Nguy biện đã đáp ứng yêu cầu này, 
bởi họ dạy cho người ta biết làm thế nào để tìm ra các quan 
điểm khác nhau từ những sự việc được xem xét, và, những 
quan điểm này, trước hêt, không gì khác hơn là những lý do 
hay những cơ sở cửa sự việc. Song, như đã nói, vì lẽ một cơ sở 
chưa có một nội dung được xác định một cách tự-mình và cho- 
mình, nghĩa là, ta có thể tìm ra những cơ sở [lý do] của những 
gi trái đạo đức và trái pháp luật không khác gì những cơ sở 
của những gì hợp đạo đức và pháp luật, nên việc quyết định 
xem những lý do hay cơ sở nào phải được xem là có giá trị đã 
hoàn toàn rơi vào trong chủ thể. Cơ sở của sự quyết định của 
chủ thể trở thành công việc của ý hướng và ý đổ có tính cá 
nhân. Và như thế là nên tång khách quan của những gì có giá 
trị tu-minh và cho-mình, được mọi người thừa nhận, đã bị 
chôn vùi; và chính phương diện tiêu cực này của thuyết Ngụy 
biện đã mang lại tiếng xấu nói trên một cách đích đáng. 


Như ta đã biết, Socrates đã đấu tranh chống lại thuyết Ngụy 
biện trên mọi trận tuyến, nhưng không phải bằng cách dùng 
quyển uy và truyền thống để đối lập lại lập luận trừu tượng 
của các nhà Nguy biện, mà, đúng hơn, bằng cách vạch rõ một 
cách biện chứng tính bất cập của những “cơ sở” đơn thuần, và 
bằng cách khẳng định giá trị của cái công chính và cái thiện — 
hay, nói chung, của cái Phổ biến hay Khái niệm của Ý chí. 
Ngày nay, không chỉ trong việc tìm hiểu những sự vật thế gian 
mà cả trong các bài thuyết giáo, khi người ta thường ưu tiên 
tiến hành theo kiểu lập luận trừu tượng, chẳng hạn, đưa ra 
mọi lý do khả hữu để tỏ lòng biết ơn Thượng đế, thì ắt Socrates 
cũng như Platon cũng sẽ không ngẩn ngại xem đó là sự Ngụy 


476 


Phân TH: Học thuyết về Ban chất. A. ban chất nine là... (XS 113-130, 


biện, bơi, như đã nói, trong cách tiếp cận này, người ta không 
thực sự làm việc với nội dung vốn bao giờ cũng là đúng thật 
mà chỉ với hình thức của những cơ sở, mà, với chúng, tất cả 
deu có thể được bênh vực, nhưng, tất cả cũng đều có thể bị dä 
kích. Trong thời đại ngày nay của chung ta, - vốn quá thiện 
nghệ về suy tưởng và lập luận trừu tượng -, ai không biết tìm 
ra một cơ sở hay lý đo “tốt” cho mọi thứ, kê cả cho cái xấu xa 
nhất và đổi bại nhất, ät bị xem là xoàng. Tất cá những gì đổi 
bại trên thể gian này deu có lý do “tốt” cho việc trở nên đổi bại 
của chúng! Khi cầu viện đến những “lý do” hay “cơ sở”, người 
ta thường quen nhường bước trước những “cơ sở” như thế, | 
Nhưng, một khi đã thực sự trải nghiệm về [sự bất cập của] 
phương pháp này, ät ta sẽ ngoánh tại lại và không để cho 
chúng cứ tiếp tục lấn áp. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: §121 


CƠ SỞ: quy định thuần túy thứ ba của sự phản tư (của bản 
chất) 


Hegel viết phân Chính văn cho §121 này quá cô đọng. vi thế. ta 
can quảng diễn rộng một chút trước khi đi vào tìm hiểu hai câu 
ngăn ngủi nhưng rất khó ấy: 


- Cứ so là chân lý và đồng thời là sự thống nhất của cái khẳng 
định và cái phủ định giỏng như sự tro thành là chân lý và sự 
thống nhất giữa tồn tại thuân túy và hư vô thuần túy trong lĩnh 
vực Tòn tại trước đây. Nhưng. như ta sẽ thấy: có sự khác biệt 
rất lớn giữa hai trường hợp: tuy cả hai đều là sự bien động 
thuần túy tự- -mâu thuần, nhưng sie trở thành rơi vào trong sự 
tĩnh tại của tồn tại-hiện có ($89) (thế chỗ cho nó một cách trừu 
tượng). còn cơ sơ lại quy chiếu chính mình — bằng một sự liên 
kết nội tại - đến sự hiệm hữu (§122) sẽ di ra từ nó và, ngay 
trong lòng của sự trực tiếp của hiện hữu, sự hiện hữu quay trở 
lại với nó như với cơ sở của mình. Nhưng. trước hết, ta hãy đi 
từng bước. 


Phần IE Học thuyết về Ban chất. A. bạn chết nhir là... 5115-130) 477 


- Sự mâu thuẫn của cát khăng định và cái phủ định là ở chỗ mỗi 
cái là độc lận- -tự tòn vì nó loại trừ triệt để cải khác. nhưng. 
ngay trong môi quan hệ loại trừ ấy, mỗi cái lại tương quan với 
cái kia và thậm chí. chuyển sang cái đối lập của mình. Việc 
phân tích sự mâu thuẫn này sẽ cho thấy kết quả không phải là 
cái hư vô hay sự bé tắc của tư tưởng mà là sự độc lập-tự tồn 
hoàn hảo của sự phản tư hay của Ban chất trong việc phủ định 
hay loại trừ chính mình. Ta thir xem xét lại từng cái: 


- Với tư cách là quy định độc lập-tự tồn của sự phản tư, cái 
khăng định phú định cái phù định bằng cách loại trừ nó. 
Nhưng, như thế là nó tự "tương đối hóa" hay “twong quan 
hóa” nó bằng sự liên kết với cái phủ định mà nó loại trừ. Tuy 
là cái khăng định. nhưng bản thân nó là có tính phu dinh. Khi 
phù định cái phủ định. cái khẳng định dòng thời thiết định cái 
phủ định và thải hồi nó. Vậy. ngay trong việc loại trừ cái khác 
của nö, nó là cái khác này. Từ đó. nó ở trong một sự thông 
nhất khăng định và độc lập-tự tòn tuyệt đối với mình, nhưng 
chỉ trong chừng mực nó loại trừ chính mình, hay, nói cách 
khác, cái khăng định chỉ là khäng định khi thiết định chính 
mình như là cái phú định ngay trong bản thân sự vận động 
thiết định nên cái phù định. Chỉ nhờ đó mà cái phù định ở 
trong một sự độc lập-tự tòn tuyệt dói, Có thể nói: trong việc 

“sup đồ”, "tiêu vong” một cách đầy mâu thuần. cái khäng định 
- trong sự quá độ sang cái đối lập của nó — xác nhận sự thiết 
định chính mình. xác nhận chính cơ sở của mình. Tình hình 
cảng như thế đối với cái phủ định. 


- Qua phép biện chứng nhị bội hay gấp đôi ấy của cái khăng 
định và cái phủ định. sự thông nhất đơn giản của sự phản tư 
thuần túy hay của bản chất như là tỉnh phủ định và sự trung 
giới thuân tủy vừa được khói phục. vừa được vượt bo. Trước 
hết, sự phản tư thuần túy được khôi phục. Cái khäng định và 
cái phú định là hai quy định và, do đó, là sự phu định chung 
đổi với sự phản tư thuần túy. Nhưng. từ khi chủng tự mäu 
thuần trong chính mình, các quy định này của sự phán tur tự 
thủ tiêu và thiết định nên quy dinh thử ba và sau củng của sự 
phản tư thuần túy (tức: cơ sở), qua đó sự đồng nhất được khôi 
phục trong tính thuần túy nguyên thủy của nó. Nhưng. sự khôi 
phục tính năng động tuyệt đối của bản chất không tạo nên một 
sự quay trở lại dơn giản và thuần túy với sự xuất hiện ban đầu 


478 


Phân II: Học thuyết về Bản chát. A. bản chất như là... ($$115-130) 


của bản chất. Vậy, sự khôi phục bản chất hay bản chất được tái 
lập không gì khác hơn là bản thân sự tiêu vong của cái khẳng 
định và cái phủ định, khiến cho bản chất khöng phải là một cơ 
chất được đặt ở phía đàng sau hay ở phía dưới chúng. Bản chất 
được khôi phục trong hình thức mới của hành vi tuyệt đối qua 
đó nó là cơ sở của chính mình. Trước đây, bản chất đã tỏ ra là 
cơ sở d bên ngoài tồn tại vì mọi quy định của tôn tại đều "tiêu 
vong’ "ong nó. Nhưng, đó chỉ là “co sở” đối với sự phản tư từ 
bên ngoài. Còn bây giờ, kinh qua sự phủ định các phạm trù 
của sự phản tư (sự đồng nhất. Sự khác biệt, cái khẳng định, cái 
phủ định), Bản chất được thiết định chính mình và bởi chính 
mình như là cơ sở, và, với tư cách ấy, nó tự thiết định chính 
mình như là tồn tại mà nó là sự phủ định. Vòng tròn khép lại 
một cách hoàn hảo và bản chất được khôi phục và thiết lập 
trong sự độc lập-tự. tôn tuyệt đối của việc tự đặt cơ sở cho 
mình. Bản thè chỉ đẳng nhật với mình trong hành vi dät cơ sở, 
qua đó. trong tính phủ định vô hạn của mình, nó tự di biệt hóa 
và tự thiết định như là cái đối lập cta nó (sự phản tư hay sự 
trung giới được thải hỏi). tức, như sẽ thấy ở §122, là sự tồn tại 
trực tiếp của "sự hiện hitu” được đặt cơ sở bởi bản chất. 


- Bây giờ. ta tạm đủ điều kiện de đi vào câu Chính văn: 


“Cơ sở là sự thống nhất của sự đồng nhất và sw khác biệt ". 
Thật thế, cơ Sở là bản chất như là sự phản tư tự-thải hồi, nghĩa 
là, tự hoàn tät khi tự phủ định hay me đẳng nhất hóa một cách 
khăng định với mình khi fe di biệt hóa một cách phủ định với 
mình. Chính trong hành vi tự phủ định ở trong sự hiện hữu mà 
nó là cơ sở. cơ sở bản chất là sự liên tục khăng định với chính 
mình. Sự phủ định của nó, về bản chất, là sự khăng định theo 
nghĩa: sự hiện hữu di ra fir cơ sở sẽ là bằng chứng của sự phản 
tu-trong-minh của cơ sở. 


Vậy, cơ sở là “chân lý của cái do sự khác biệt và sự đồng nhất 
tạo ra”, hay, nói cách khác, nó là chân lý của cái phủ định và 
cái khẳng định vì nó là sự thông nhất tuyệt đối của chúng. 


Hay, nói cách khác nữa, cơ sở là sự thông nhất động của "sự 
phan tır-trong-minh (khẳng định) và sự phản tư-trong-cái khác 
(phủ định), để sử dụng các thuật ngữ khái quát nhất của Lôgíc 
học về sự phản tư. Nó là sự phản tu-trong-minh đồng thời là 


Phän II: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như la... ($6115-130) 479 
EE 


sự phản tư-trong- cái khác (từ $119, “cái khác” này luôn được 
hiểu là cái khác “của nó”) và ngược lại. Nói rō hơn: tính phủ 
định vô hạn của bản chất chỉ là “phản tư-trong-mình”, và, do 
đó, là hành vi đồng nhát hóa với mình trong chừng mực nó 
đồng thời phản tư-trong-cái-khác-cza nó, tức trong hành vi tự 
di biệt hóa trong cái khác của nó: cái đó sẽ là sự hiện hữu trực 
tiếp do nó vừa làm cơ sở vừa phủ định trong cùng một vận 
động. Ngược lại, sự phản tư-trong-cái khác của cơ sở, tức hành 
vi chuyên hóa vào trong sự trực tiếp của sự hiện hữu cũng 
đồng thời là sự phản tư của nó väo-trong-minh, nghĩa là hành 
vi nhờ đó nó tự khăng định chính mình như là cơ sở và. do đó, 
quay trở lại chính mình một cách khäng định. 


- "Vậy, cơ sở là bản chất được thiết định như là [tinh] toàn 
the”. 


Toàn thẻ hay tính toàn thể (Totalität) là một phạm trù quan 
trọng nhưng lại được Hegel định nghĩa một cách khá tôi tăm 
vả quá ngăn gọn. Trong quyền này, nó xuất hiện nhiều lần, đặc 
biệt ở §§160, 192 và 193. Chỉ ở bien ta có một định nghĩa 
khá rõ ràng: “Khái niệm [...] là [tinh] toàn the trong chung 
mực từng mỗi mömen là cái toàn bộ như ban thân Khải niệm 
và được thiết định như là sự thống nhát không tách rời với 
Khái niệm, do đó, nó [Khái niệm) là cái được quy định ty- 
mình-và-cho mình trong sự đồng nhất với mình ”. (S307). Thử 
áp dụng định nghĩa này vào cho cấp độ của bản chất như hiện 
nay, ta có kết quả như sau: 


- Với tư cách là co sở, bàn chất được thiết định (bằng việc 
tự-thải hồi cái khẳng định và cát phủ định) nhưng nó được 
thiết định như là không bị thiết định [từng phương điện] mà 
được thiết định như là một cái toàn bộ hoàn chinh và tự tổn 
đề bắt đầu một vận động mới, 


- Trong quan hệ với cái bản chät-co sở ấy. các phạm trù 
trước đây của bản chất (sự đồng nhất và sự khác biệt) chỉ 
còn là các mômen mang tính ý thể {ideel = bị thủ tiêu, thái 
hồi) của [tính] toàn thê duy nhất áy. Và từ nay, trong tất cả 
mọi phạm trù tiếp theo, sẽ không còn phải là một phương 
diện của bản chất mà là /oàn bộ bàn chất, giống như ở cấp 
độ Khái niệm, mỗi một mômen của sự phát triển (tính phổ 


450 Phân IE Hoc thuyết về Ban chát. A. bạn chát nine lò... (8815-130, 


bien. tính đặc thù. tính cá biệt) là cải toàn bộ của Khái niệm 
(như sẽ thầy ở phần Ill). 


- Tuy nhiên. có điểm khác cơ bán: trong lĩnh vực Bản chất. 
những mômen tiếp theo — tuy chứa đựng Bản chất một cách 
toàn hộ - đều không được thiết định trong một sự thống 
nhất không thể tách rời với nó. Trong lĩnh vực tổng quát 
của sự phản tư (Bản chất), Bản chất phản tư trong các phạm 
trù do nö làm cơ sở -- và các phạm trù này. ngược lại. phân 
tư trong nó ~ nhưng mới quan hệ này chưa quay Về trong sự 
đồng nhất minh nhiên của một cái vô hạn cho-minh. Sự tự- 
quy định của bản chất-cơ sở chưa phải là sự tự-guy định 
của Khải niệm. vì bản chất chưa được thiết định như là 
CHU THE của sự phát triển của nó mà mới chỉ là CO SO 
cho việc “ánh hiện” tiếp theo của nó mà thôi. Nó còn thiểu 
chiều kích của tính ne ngã (Selbstheit ` ipséité) của một sự 
tự-quy định dich thực. Vi the, trong [Đại] Khoa học Lögie 
1l. 5c. Hegel viết: "Ban chất là tön tại tự-mình-và-cho- 
mình. nhưng [mới] trong sự quy định của tổn tai-te-nuinh”. 


- Phần Nhận xét cho $121: 


- Giống như các quy định trước đây của Logos (kể ca hai quy 
định đầu tiên của sự phản tư thuận túy: sự đồng nhất và sự 
khác biệt). phạm trù thứ ba là cơ sơ cũng mang lại cơ hội de 
định nghĩa ve cái Tuyệt đối: “Cái Tuyệt đối là Cơ sở” hay “Tu 
tưởng là [có tỉnh dāt] cơ sở [cho những quy định của chính 
nó]. Nhưng, ở đây. Lögíc học tư biện không nhám den bän 
thản cái Tuyệt, dói (trừ câu cuối của Nhận xét) mà chủ yếu lý 
giải ý nghĩa vốn gắn liền với nguyên tắc môi tiếng về "WW do 
hay cơ so tòn tại” (“raison d'ètre) hay về “căn cứ hay lý do 
day du”. Vì thế, chủ ngữ của mệnh de không phải là cái Tuyệt 
đổi mà là “Tứ ca” (Alles) [mọi. sự vật] trong nguyễn tắc của 
Leibniz: "tất cả đều có cơ sở dày đủ” hay “căn cứ dày dù”. 
Chủ ngữ "tất cả mọi” cho thấy nguyên tắc này không áp dụng 
cho bản thân cái Tuyệt đối mà cho mọi sự vật hữu han (Satz 
des Grundes / proposition of ground / preposition du 
fondement: nguyên tắc về cơ sở hay căn cứ). 


- Trong Nhån xét cho tiểu đoạn sau (§I22). Hegel cho thấy nội 
dung bố sung cho nguyên tắc này, nghĩa là. theo Hegel. nơi 


Phän IE: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... (\§$115-130) 481 
LEO RE EAN en er 


Leibniz, bản thân khái niệm “co sở đây đủ” có một ý nghĩa sâu 
xa hơn là ý nghĩa hình thức quen thuộc: nó còn nhắm đến 
nguyên nhän mục dich (causa finalis) nữa. Ta tạm gác lại và 
trước hết hãy xét nguyên tắc này ở cấp độ của cái cái- -gì-đó 
hữu hạn. 


- "Tất cả đều có cơ sở đầy dù” nghĩa là: tính bản chất đúng thật 
của cäi-gi-dö không phải là quy định đơn giản của nó như là 
một cái “dòng nhất với mình", cũng không phải như một "cái 
được phân biệt" hay một “cái khăng định”, “cái phủ định" 
thuần túy và đơn giản. Trái lại, tính bản chất đích thực của nó 
là ở chỗ: nó có tổn tại của nó ở trong một cái khác, nghĩa là nó 
rút sự đồng nhät-khäng dinh- -vöi-minh của nó từ mỗi quan hệ 
với cái khác. nhưng vì cái khác ấy /àm cơ sở cho sự đồng nhất- 
với minh của nó nên là ban chất. của nó. Nghịch lý o đây là: 
bản chất của cái-gì đó lại không năm bên trong bản thân nó mà 
trong một cái khác. Nói cách khác, mọi tôn tại-được-đặt-cơ sở 
chỉ phản tư vào trong mình một cách khẳng định là nhờ vào sự 
phản tư trong cái khác phủ định nhưng lại là bản chất-cơ sở 
của nó. Ngược lại, cái bản chất-cơ sở này cũng không phải là 
sự phản tư triu tượng hen trong mình mà là sự phản tư /rong 
cái khác giöng hệt như thế, tức trong cái tổn tại trực tiếp. mà nó 
tạo nên cơ sở hiện hữu. Chính điều này phơi bày một lần nữa 
sự khim khuyét tương hỗ của các quy định của bản chất, vì 
tön tại- được-đặt cơ sở chỉ có sự hiện hữu trực tiếp trong chừng 
mực nó đến sau tính nội tại phủ định của bản chất, còn bản 
chất chỉ thực sự ở bên trong mình trong chừng mực tự ngoại 
tại hóa trong tôn tại khẳng định, trực tiếp do nó làm cơ sở. Đây 
đến tận cùng, khái niệm “cơ sở” áp dụng cá cho bản thân cái 
Tuyệt đối: trong vận động phản tư của mình, cái Tuyệt đối 
(của Tư duy) là cơ sở cho những quy định tòn tại một cách 
trực tiếp. 


$122 


Thoạt đầu, bản chất là sự ánh chiếu và sự trung giới ở bên 
trong mình; [nhung], vöi tw cách là {tính] toàn thé của sự 
trung giới, sự thống nhất của nó (bản chất] với nó, bây giờ, 
được thiết định như là sự tự-thải hồi sự khác biệt, và, do đó, 


482 Phản II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130} 


cả sự trung giới. Vậy, đây chính là sự khôi phục trở lại sự 
trực tiếp hay tôn tại, nhưng là tồn tại trong chừng mực dä 
th trung giới bởi sự thải hôi sự trung giới: - [đó là] sự hiện 
hữu 


Cơ sở vẫn chưa có một nội dung được xác định tự-mình 
và cho-minh lẫn không phải là mực đích, do đó, nó vừa 
không [tự thân] hogt động, vừa không tao ra™ điều gì cà, 
trái lại, một sự hiện hữu chỉ ấi ra rừ hay chỉ xuất đầu lộ 

S253 điện” từ cơ sở mà thôi. Cho nên, cơ sở nhất định [chưa 
phải là cơ sở được xác định tu-minh và cho-minh] là cải 
gì cé tính hình thức, là bất kỳ tính quy định nào đó, trong 
chừng mực tính quy định này được thiết định như là có 
tương quan với chính nó, [tức] như là sự khăng định trong 
mỗi quan hệ của nó với sự hiện hữu trực tiếp gän lien với 
nó. Chính vì nó là co sở, nên cũng là một cơ sở [hay lý 
do] “tót”: vì “tốt”, trong nghĩa hoàn toàn trừu tượng, 
không gì khác hơn một cái gì khăng định, và tính quy 
định nào cũng là “tốt”, theo nghĩa có thể phát biêu về nó 
nbu một cái khẳng định được thừa nhận bằng một cách 
nào đó. vì thế, có thê tìm thấy và nêu lên một cơ sở tý 
do] cho tät cả mọi sự; và một cơ sở “tót” (chăng hạn, có 
lý do “tốt” cho một động cơ hành động) có thê tác động 
lên một việc gi mà cũng có thể không, có ‚the có một kết 
quả mà cũng cá thể không có gì hết. Chäng hạn, nó trở 
thành một động cơ [lý do hành động] để tác động lên một 
việc gì bằng cách được ý chí của một ai đó năm láy, 
nhưng ý chí này trước hết phải làm cho nó trở nên một ý 
chí hành động và một nguyên nhân dat) 


WW die Existenz / existence; ®) hervorbringend / productive; a eine Existenz geht 


aus dem Grund nur hervor / an existence simply emerges from the ground; 
Ursache / cause. 


Phân I: Học thuyết ve Bản chät. A. bản chất như là... ($$115-130) 483 
Ge EE 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §122 


Tiểu đoạn §122 tông kết các bước trước đây (sự vận động của sự 
phản tư thuần túy của bản chất: $$115-121) và cho thấy sự tự-thải 
hồi của bản chất trong sự trực tiếp của tồn tại như là sự hiện hữu. 
Trước khi đi vào nội dung, ta khái lược lại vấn đề: 


- Bản chất là tồn tại như là ảnh hiên trong chính mình (§I I2): 
döi lập lại với tồn tại xét như tồn tại, tức với tổn tại như là sự 
tĩnh tại trực tiếp, bản chất là một vận động của sự phản tu. 
Trước khi đi đến sự hiện hữu đà nơi tính phủ định của sự phản 
tư khôi phục sự trực tiếp của tön tại), ta đã thấy vận động của 
sự phản tư thuần túy của bản chất ở bên trong chính nó (là nơi 
bản chất chưa có các quy định näo khác ngoài những gì được 
thiết định bởi sự ánh hiện thuần túy của. nó bên trong nó: 
$8115-121). Từ khi có khái niệm “cơ sở”, bản chất tự thiết 
định như vận động thuần túy của việc tự-thải hồi để khôi phục 
sự trực tiếp của tồn tại như sẽ trình bày trong $122. 


- Bản chất không còn là tòn tại trực tiếp mà — với tư cách là sự 
trung giới thuận túy — là một vận động lan tỏa của sự “ánh 
hiên” tuyệt đối (xem: Chú giải dẫn nhập: §I 12). Nhưng, thoat 
đầu, bản chất là vận động này của tính phủ định tuyệt dói 
trong cấp độ trừu tượng của việc phản tư thuần túy ở bên frong 
chính mình. Vậy. bản chất thoạt đầu là sự ánh hiện và trung 
giới trong-minh (§115). Sự trung giới này của bản chất nhờ 
vào mömen sự khác biệt, vào phương diện phù định. Nhưng, 
sau đó, với tư cách là “cơ sở”. bản chất được thiết định như là 
[tinh] toàn thé, tức, như sự đồng nhất ý thể [sự đồng nhất được 
thải hồi] của mọi mômen cấu thành. Là “cơ sở”, bản chất 
không con là sự trung giới trực tiếp hay sự khác biệt thuần túy 
lẫn cái phủ định thuần túy nữa, dù đó là các quy định tiêu biểu 
của nó. Nó là sự trung giới tự toàn thể hóa bằng sự tự-thải hồi, 
dẫn nó trở lại với sự đồng nhất với-minh (§120). Như thế, co 
sở là miếng đất của việc toàn thẻ hóa do hành vi của chính 
mình. Trong cơ sở — với tư cách là tính toàn thể của sự trung 
giới — sự thống nhất-với-minh của bản chất được thiét định 
minh nhiên như là sự tự-thải hồi đối với sự khác biệt (hay tính 
phủ định dị biệt hóa) vì, khi tự dị biệt hóa, tính phủ định của 


484 Phản IE Học thuyết về Ban chất. A. bạn chất như là... ($8115-130, 


bản chất tạm thời tự đánh mắt mình trong sự tre tiếp (trong 
đó nó tự di biệt hóa). Nói khác đi, trong cơ xơ, với tư cách là 
tính toàn thể của sự trung giới. sự thông nhất-với- -mình của 
bản chất được thiết định minh nhiên như là sự thải hồi đối với 
sự trung giới. Sự khác biệt thuần túy là đồng nhất với sự trung 
giới thuần túy. Do đó. việc tự-thải hồi đối với sự khác biệt 
cũng là việc tự-thải hồi đối với sự trung giới. Và là sự thiết lập 
mới mẻ đổi với cái trực tiếp xuất phát từ cơ sở. 


- Tiến trình này là sự khôi phục sự /rực riếp hay tön tại. tät 
nhiên không phải là tổn tại thuần túy (nay chi còn là một sự 
trừu tượng) mà là tồn tại được trung giới bơi việc thai hỏi sự 
trung giới. Cái tön tại mới này không con là sự trực tiếp trừu 
tượng làm cơ sở cho sự ra đời của bản chất mà là sự trực tiếp 
cu thể được thiết định bởi việc tự thải hồi đối với sự phản tư 
trừu tượng của bản chất. Cái tòn tại mới xuất phát từ cơ sở Ấy 
chính là sự HIEN HỮU (EXISTENZ). Như Hegel nói. trong sự 
hiện hữu, ta thấy rõ một cách cụ thè rằng: không có gi ở trên 
trời, dưới. đất mà là cái trực tiếp thuần túy mà bao giờ cũng là 
sự trực tiếp đã được trung giới bằng việc thải hỏi sự trung giới 
(tiền tổ “ex” trong chữ “Ex-sistenz” cho thấy: sự hiện hữu rút 
toàn bộ sự tự tôn đực tiếp của nó từ mối quan hệ với căn 
nguyên là bản chất làm cơ sở cho nó). 


- Phần Nhận xét cho §122 


Phần Nhận xét này có mục dich chỉ ra những hạn chế cua phạm 
trù "cơ sở” trong quan hệ với phạm trù "sự hiện hữu `. 


- Trước. hết, theo Hegel, không nên đành cho "co sở” sự phong 
phú về nội dung theo đúng nghĩa sâu xa của chữ “co sở đây 
đu" của Leibniz như là “cơ sở hay nguyên nhân mục dich” 
(causa finalis), vì cái sau mới thực sự lý giải sự vật bằng sự 
tự-tao ra một nội dụng trong sự quy định tuyệt đối tự-mình- 
và-cho-mình. 


- Cơ sở — xuất hiện như là mômen nhất định của Lôgic học ve 
Bản chất — chưa có nội dung nhất định tự-mình-và-cho-minh. 
Bản thân khái niệm “ngi dung” chỉ xuất hiện ở §133. còn nội 
dung tuyệt đối, tự-mình-và-cho-mình chi xuất hiện trong Lôgíc 
về khách thể (Objekt) khi Khái niệm mục đích luận — với tư 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. A. ban chất nur là... (\\/13-130) 485 
CEA 


cách là hoạt động tuyệt đối — sẽ không có nội dung nào khác 
ngoài duy nhất là bản thân mình (ở tận §212). 


- Vậy. cơ sớ-bản chất không chỉ chưa có nội dung tu-minh-va- 
cho-minh mà cũng chưa có cả nguyên nhân mục đích. vì điều 
này tiền- -già định một tính chủ thẻ hay it ra một tính han the 
thuộc cấp độ của mục đích và kỳ cùng là của Tự do. Ở đây. chỉ 
đơn thuần là một sự hien hữu den từ Ces" `} cơ sở, thế thôi. Sự 
hiện hüu cũng không ` ‘ra đời” như một Dasein (tòn tại-hiện 
có) trực tiếp, mà chi "di ra” từ cơ sở mà thôi. 


- Vì thể. cơ sở nhät định. trong Tĩnh vực của cái hữu hạn. hiểu 
như "lý do tồn tdi” (“raison d'étre” trong tiếng Pháp) của một 
“nội dung” nhất định. chỉ là cái gì hoàn toàn mang tinh hinh 
thức. Vẻ mặt nhận thức luận. việc dẫn đến “cơ sơ" là de đáp 
ứng nhu cầu nắm bắt sự vật không chỉ trong Sự trực tiếp thỏ 
thiên của nó må như được trung giới bởi một tiễn trình nào đó. 
chăng hạn như khi ta bảo một hiện tượng về điện là có "cơ sở” 
ở trong điện lực. Cả hai chỉ là cùng một nội dung, chỉ có điều 
cái trước là trong sự trực tiếp đơn giản. cái sau như là cơ sở 
khăng định và tự tồn làm nhiệm vụ trung giới cho sự trực tiếp 
của hiện tượng, dưới hình thức ben trong và bị che giảu của 

“điện lực”. Vì thế. ở cấp độ đơn thuần hình thức. ta có thẻ tìm 
ra "cơ sở” cho mọi sự mọi vật. Chi cần lấy một quy định nào 
đó rồi thiết định nó như là thuộc về chỉnh nó (vd: điện lực) rồi 
biển nó thành cơ sở trung giới cho hiện hữu trực tiếp gắn lien 
với nó (vd: hiện tượng điện tương ứng). 


- Vi thể, mọi "cơ sở" loại này ( đều là cơ sở “tdr” cả, hay đều có 
"lý do hợp lý”, theo nghĩa hết sức trừu tượng của chữ “tốt” (= 
khäng định. đơng giản, đồng nhất với bản thân nó....). 


- Mọi cơ sở hình thức đều hàm hồ: nó có thẻ dùng để biện minh 
cho cái này lẫn cho cái đối lập. Nó chỉ trở thành một động lực 
tạo nên kết quả một cách hiện thực {wirklich / effectiv) khi có 
một ý chí tự-minh-và-cho-mình. bién cơ sở thành một nguyen 
nhân hiện thực, nhưng đó lại là một phạm trù cao hơn nhiều 
trong Lögic học vẻ Bản chất (chỉ xuất hiện ở §§1 53-154). 


486 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. A. ban chất như là... ($$115-130) 


b: Sự hiện hữu 
§123 


Sự hiện hữu là sự thống nhất trực tiếp của việc phản tu- 

trong-minh va sy phän tư-trong-cái khác. Vì thế, nó là số 

lượng không xác định của những cái đang hiện hữu như là 

những cái đã phản .2ư-trong-mình, tức những cái đồng thời 

cũng là sự ánh chiếu-trong-cái, khác, [tức], là có tính quan 

hệ; và chúng tạo nên một thế giới của sự phụ thuộc lẫn 

nhau và của sự nối kết bất tận giữa những cơ sở với những 

cái được đặt cơ sở. Bản thân những cơ sở cũng là những sự 
hiện hữu w; ; và những cái đang hiện hữu”, về nhiều phương ` 
diện, vừa là những cơ sở, vừa là những cái được đặt cơ sở. 


Giảng thêm: 


S254 


Thuật ngữ “sự hiện hữu” (rút ra từ động từ latinh existere) chi 
một tình trạng đã xuất đẩu lộ diện®; và sự hiện hữu là tổn tại 
đã đi ra [xuất đầu lộ diện] từ cơ sở và là tổn tại được khôi 
phục? thông qua việc thải hôi sự trung giới. Với tư cách là tổn 
tại đã được thải hổi, bản chất trước hết đã chứng tỏ cho ta như 
là sự ánh chiếu trong chính mình, và những sự quy định của 
việc ánh chiếu này là: sự đồng nhất, sự khác biệt và cơ sở. Cơ 
sở là sự thống nhất của sự đổng nhất và sự khác biệt, và, với tư 
cách ấy, nó döng thời là việc khác biệt mình với chính mình. 
Nhưng bây giờ, cái được phân biệt với cơ sở thì không còn là 
sự khác biệt đơn thuần nữa, cũng như bản thân cơ sở cũng 
không còn là sự đồng nhất trừu tượng nữa. Cơ sở là sự thải hổi 


tc} 


Wei IR Existenzen und die Existierenden / existences and the existents; ein 
Hervorgegangensein / a state of emergence; ? das durch Aufhebung der 
Vermittlung wiederhergestellte Sein / that (had) become reestablished through the 
sublation of mediation; 


Phân II: Học thuyết ve Bản chất. A. bản chất như la... ($$115-130) 487 


chính bản thân mình, và cái để nó thải hổi, tức, kết quả của sự 
phủ định của nó, chính là sự hiện hữu. Vì thế, sự hiện hữu - là 
cái xuất đầu lộ diện từ cơ sở - chứa đựng cơ sở ở bên trong nó, 
và cơ sở không còn ẩn giấu ở phía sau sự hiện hữu, trái lại, nó 
chính là tiến trình này của việc tự-thải hổi và phiên dịch“ 
thành sự hiện hữu. 


Điểu được bàn cũng được thấy rõ trong ý thức thông thường: 
khi ta xét cơ sở của cái gì, cơ sở ấy không phải là một cái nội tại 
trừu tượng, trái lại, bản thân nó cũng lại là một cái đang hiện 
hữu. Chẳng han, ta xem cơ sở [hay nguyên nhân] của một đám 
cháy là tia lửa đã gây cháy cả một tòa nhà, hay, cũng thế, ta 
xem cơ sở cho thể chế của một dân tộc là những phong tục tập 
quán và những hoàn cảnh sinh sống của nó. Đó là hình thái 
chung để thế giới đang hiện hữu trình hiện thoạt tiên cho sự 
phản tư, nghĩa là, như một số lượng đa tạp không xác định của 
những cái hiện hữu - được phản tư [phản chiêu] dëng thời vào 
trong mình và trong cái khác - hành xử với nhau như là giữa 
cơ sở với cái được đặt cơ sở. Trong trò chơi đẩy màu sắc phong 
phú này của thế giới như là của tổng thể những cái đang hiện 
hữu, thoạt đầu không thấy ở đâu có một chỗ dựa vững chắc; ở 
cấp độ này, tất cả đều tỏ ra chỉ đơn thuần là một cái có tính 
quan hệ [với nhau], được cái khác điểu kiện hóa và làm điểu 
kiện cho cái khác. Giác tính phản tư tự đặt cho mình nhiệm vụ 
tìm hiểu và theo dõi những mối tương quan toàn diện này; chỉ 
có điều: câu hỏi vê một mục dich tự thân hay tối häu® là vẫn 
không được trả lời, và, vì thế, với sự phát triển tiếp theo của Ý 
niệm lôgíc, lý tính đòi hỏi sự nhận thức thấu hiểu bằng khái 
niệm sẽ vượt ra khỏi quan điểm này về sự tương quan đơn 
thuần). 


Il Übersetzen / translation; ®) Endzweck / final purpose; © der Standpunkt die 
bloße Relativität / this standpoint of mere relativity. 


+88 


Phän I: Học thuyết về Ban chát. A. bạn chất niue là... (§81 15-130) 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §123 


Sự Hiện hữu (Die Existenz) 


Sự trực tiếp của sự hiện hiru không còn là sự trực tiếp của vẻ 
ngoài (hay của “ánh tượng” / Schein) nữa. Ta nhớ lại rằng: vẻ 
ngoài hay ánh tượng là mômen trực tiếp. tuyệt dói không bền 
vững, được thiết định ở bên trong sự phản tư thuần túy của bản 
chất bằng sự trùng hop-voi-minh của việc ánh hiện thuần túy 
của bản chất. Vẻ ngoài, vì thể. là sự trực tiếp ở bên trong sự 
phán tư thuần túy. (xem lại: Chú giải cho §1 12). 


Ngược lại, sự hiện hữu là sự trực tiếp được khôi phục bởi việc 
tu-thäi hồi của sự phản tư thuần túy. Nó không còn sự không 
bền vững của vẻ ngoài, bởi nó là sự trực tiếp trong đó có mật 

“cơ sở” của sự phản tư. Thật thế, cơ sở không còn là bộ phận o 
đàng sau hay ở bên dưới sự hiện hữu mà được chuyên vào 
trong nó theo nghĩa: sự hiện hữu là sự phản tư thuần túy ở ben 
trong sự trực tiếp, chứa đựng cơ ser ở bên trong nó như mömen 
bị thải hồi của nó. Vậy. sự hiện hữu cũng là một cái giỗng như 
cơ sở, tức: sự thông nhất tuyệt dói giữa sự phản tư-trong-minh 
và sự phản tu-trong-cäi-khäc (8121), chỉ có điều: nó là sự 
thông nhất này trong hình thức trực tiếp được quy định bói sự 

"sup đỏ" của sự phản tư thuần túy. Nó là sự thông nhất trực 
tiếp của cá hai: sự phan tứ-trong-minh và sự phan hr-trong- 
cải-khác. 


Với sự hiện hữu. tu tưởng rơi trở lại vào trong khuôn khô của 
sự trực tiếp. Do đó. mọi phạm trü của tôn tại trực tiếp deu Zap 
lại ở trong sự hiện hữu, nhất là tính da tạp và số lượng. Đây là 
một tính đa tạp “bát định" vì mômen của sự trực tiếp luôn là 
mômen của sự bất định. chứa đựng một sự trung giới nào đó 
trong mình. Từ đó. ta có "sự số lượng đa tạp bất định của 
những cái hiện hữu” (die unbestimmte Menge von 
Existierenden / the indeterminate multitude of existents / une 
multitude indéterminée d’existants). Bước chuyên từ "sự hiện 
hữu” sang "cái đang hiện hữu” giống, như sự quá độ ta đã gặp 
từ "tổn tại-hiện có” sang “cái đang tồn tại” hay sang “cái-gì- 


Phân II: Học thuyết về Ban chất, A. bạn chất như là... ($s8115-130) 489 


đó” (890), và từ "tồn tai-cho-minh“ sang "cái tổn tại-cho- 
mình” hay "cái Một” (§96). 


- Với tư cách là tồn tại-trong-minh, hay chính xác hơn. là sự 
thống nhất phủ định với mình (tức: sự trực tiếp tự thiết định 
bằng con đường thai hồi sự trung giới của cơ sở) mà "sự hiện 
hữu” là “môt cái đụng: hiện hữu `. Nếu sự hiện hữu (do sự trực 
tiếp của nó) là một số lượng đa tạp bất định của những cái 
đang hiện hữu, sự hiện hữu vån là sự thông nhất (trực tiếp) của 
sự phán tư-trong-minh và sự phản tư-trong-cái-khác. thì những 
cái đang hiện hữu — chứa đựng sự hiện hữu — quả là những gi 
đến từ cơ sở và chứa đựng trong chúng tính phản tư và. cùng 
với nó. là tính phủ định của bản chất. Vậy, trong những cái 
đang hiện hữu. ta gặp lại sự phản tu-trong-minh và sự phản tu- 
trong-cải-khác không còn ở trong trạng thái thuần túy. mà 
dưới hình thức trực tiếp của những cái đang hiện hữu. vừa 
phản tu-trong-minh, vừa phản tư-trong-cái-khác. Tại sao? 


- Vi là những cái trực tiếp. những cái đang hiện hữu rõ ràng 
phản ter-trong-minh, vì phản tu-trong-minh là hình thức của sự 
trực tiếp trong lĩnh vực của Bán chất (§113). Nhưng, cơ sở 
được chứa dung trong sự hiện hữu vå tái tạo trong đó (vi nó 
được bảo lưu dù đã được thải hải) không chi là sự phản tư- 
trong-minh mà còn là phản tư-trong-cái-khác. Sự khác biệt, 
tính phủ dinh, tính tương quan bao hàm trong cơ sở được tái 
lập trên cấp độ của số lượng đa tạp những cái đang hiện hữu 
theo nghĩa: dù có sự phân tu- -trong- -minh trực tiếp của chúng. 
chúng không còn là “những cái khác” đối với nhau như trong 
lĩnh vực Tön tại mä thiết yếu tương quan hay quan hệ với 
nhau. vì đó là lĩnh vực của Bản chất ($112). Do đó, sự hiện 
hữu là sự đa tạp của những cái đang hiện hữu với tư cách là 
những cái phản tư-trong-minh dòng thời ánh hiện-trong-cái- 
khác, tức đều quan hệ với nhau, và. ngay trong lòng của sự 
trực tiếp của chúng, tái tạo tính phản tư của bản chất và tính 
phức tạp của méi quan hệ (đặt cơ sở) của cơ sở với cái được 
đặt cơ sở. 


- Nhờ vào tính quan hệ và sự ánh hiện-trong-cái-khác ấy mà 
những cái đang hiện hữu (phản tư-trong-mình) tạo nên một 
toàn the mạch lạc, một THE GIỚI có trật tur, tức một thê giới 


490 Phân II: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất như là... ($8115-130) 


có sự phụ thuộc lẫn nhau, trong đỏ ngự trị một sự nỗi kết vô 
hạn của những co'sò và những tôn tại được đặt cơ sở. 


- Cái vô hạn nói ở đây là cái vô hạn töi của một chuỗi bất tận. 
Lý do: quan hệ của cơ sở kinh qua mọi cái đang hiện hữu chira 
quay lại với chính mình; một cái đang hiện hữu chưa phải là 
cơ sở vở được đặt cơ sở trong cùng một quan hệ. Nó chưa phải 
là cơ sở của chính mình. Thật thé, bản thân những cơ sở là 
những hiện hữu nhưng chúng là những hiện hữu được đặt cơ 
sở bởi những cơ sở khác hơn là bản thân chúng và cứ thế đến 
vô tận. Cũng thế, những cái đang hiện hữu không chỉ được đặt 
cơ sở mà bản thân cũng là những cơ sở, nhưng chưa tự đặt cơ 
sở cho chính mình như trong trường hợp của một sự vô hạn 
đúng thật, 


- Nếu trong những quy định (huển túy của sự phản tư, chính sự 
phản tư-trong-minh giữ vai trò chủ đạo, thì ở dây. trong the 
giới của hiện hu. sự chủ đạo thuộc về sự phân tư-trong-cái- 
khác, nhưng, sự phản tư-trong-mình vẫn hiện diện ngay trong 
lòng của sự phản tu-trong-cäi-khäc dưới hình thức của sự nói 
kết hay có kết (Zusammenhang), tập hợp những cái đang hiện 
hữu trong một "thế giới” duy nhất. Sự hiện diện của sự phản 
-tư-trong-minh ngay trong lòng sự phản tư-trong-cái-khác của 
cái đang hiện hữu sẽ được thiết định minh nhiên trong phạm 
trù cao hơn ở §125 như là "SU VAT" (DING / THING / 
CHOSE). 


§124 


Nhưng, sự phản tư-trong-cái khác của cái đang hiện hữu là 
không tách rời với sự phản tư-trong-minh; cơ sở là sự thống 
nhất của chúng, để từ đó, sự hiện hữu xuất đầu lộ diện. Vì 
thế, cái đang hiện hữu chứa đựng sự tương quan và sự nối 
kết đa tạp của nó với những cái đang hiện hữu khác ở nơi 
chính nó và đã phản tir trong mình như là cơ sở. Do đó, cái 
đang hiện hữu là sự var”. 


u Ding thing. 


Phân Il: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như la... ($S115-130) — 491 


Vät-tir thản") — đã trò nên nỗi tiếng trong triết hoc Kanı ~ 
cho thấy có nguồn gốc ra đời từ chỗ này, tức. như là sự 
phản tư-trong-minh trừu tượng. bị nắm chặt láy nhy là cäi 


S255 gi dói lập lại với sự phản tư-trong-cái khác, đối lập lại với 
những sự quy định khác biệt nói chung, như là bám chặt 
láy cái nên tảng! o tröng rỗng của chúng. 

Giảng thêm: 


Nếu ta phải hiểu “nhận thức” là việc nắm bắt một dëi tượng 
trong tính quy định cụ thể của nó, thì quả phải thừa nhận sự 
đúng đắn của khẳng định rằng “vật-tự-thân” [“vật-tự mình”] 
là không thể nhận thức được, vì lẽ vật-tự-thân không gì khác 
hơn là sự vật hoàn toàn trừu tượng và không được quy định 
nói chung. Nhưng, nếu ta có quyển nói về “vật-tự-thân”, thì ta 
cũng có thể có quyển nói như thế về “Chất tự-thân”, “Lượng 
tự-thân”, và cũng như vậy về mọi phạm trù khác; và dieu này 
phải được hiểu là muốn nói về các phạm trù này trong sự trực 
tiếp trừu tượng của chúng, nghĩa là, không xét tới sự phát triển 
và tính quy định bên trọng của chúng. Như thế, ta phải xem 
việc cố định hóa sự vật chỉ như cái gì “tự-mình” là một sự tùy 
tiện của giác tính. Tuy nhiên, ta cũng có thói quen áp dụng 
thuật ngữ “tự-mình” cho nội dung của thế giới tự nhiên lẫn thế 
giới tính thần. Vì thế, chẳng hạn, ta nói về điện “tự-mình”, hay 
một cái cây “tự-mình”, và cũng hệt như thế về con người hay 
về nhà nước “tự-mình”; và với chữ “tự-mình” này của những 
đối tượng äy, ta hiểu đó là cái gì đúng đắn và đích thực của 
chúng. 


Ở đây, tình hình cũng không có gì khác so với vật-tự-thân nói 
chung, đó là: nếu ta đừng lại nơi cái tu-minh đơn thuần của 
đối tượng, ät ta không nắm bắt được chúng trong chân lý của 


a) Ding-an-sich / thing-in-itself; in) Grundlage / basis. 


492 


Phân II: Học thuyết về Ban chát. A. bản chất như là... tkề15-130) 


chúng, mà chị trong hình thức phiến điện của sự trừu tượng, 
đơn thuần. Chäng hạn, đứa be là “con người-tự-mình”, nhung 
nhiệm vụ của nó lại là ở chỗ không được ở nguyên trong 
[trang thái tổn tại của] cái tự-mình trừu tượng và không được 
phát triển này, trái lại, phải biến những gì nó thoạt đầu mới là 
“Hr-mình”, tức, một bản chất tự do và có lý tính - trò thành 
“cho-mình”. Cũng thế, nhà nwöc-tu-minh là nhà nước gia 
trưởng, còn chưa phát triển, trong đó những chức năng chính 
trị khác nhau vốn nằm [một cách tự-mình, mặc nhiên] trong 
Khải niệm về nhà nước chưa đạt tới chỗ được “định chế hóa” 
phù hợp với Khái niệm. Trong nghĩa tương tự như thế, hạt 
mầm có thê được xem như là cái cây-tự-mình, Từ các ví du ây, 
điểu rút ra là: sẽ rät sai lâm nếu cho rằng cái tự-mình của sự 
vật hay cái Vật-tự-thân nói chung là cái gì mà nhận thức của ta 
không thể đạt đến được. Mọi sự vật thoat đầu là tư-mình, chi 
có điểu, nó không chịu vừa lòng với tình trạng đó; và cũng 
giống như hạt mẩm vốn là cái cây-tự-mình chi đơn giản là phải 
tự-phát triển, sự vật nói chung cũng vượt ra khỏi cái tự-mình 
đơn thuần của nó - như là sự phản tư-trong-miình trừu tượng ~ 
để tự cho thấy nó cũng là sự phản tư-trong-cái khác; và, kêt 
qua là: nó có những thuộc tính®). 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §124 


Sự phản tu-trong-minh của cái đang hiện hữu không thể được cô 
lập với sự phản tư-trong-cái-khác của nó. Thật thể. sở di sự hiện 
hữu mang hai phường diện ấy trong mình là vì nó mang trong 
mình cơ sở ma nó xuất phát, và cơ sở. như đã thấy, là sự thông 
nhất tuyệt đối của sự phản tu-trong-minh và sự phản tư-trong-cái- 
khác ($121). Vì thế. cái đang hiện hữu cũng phản tu-trong-minh 
ngay trong lòng sự phản tư-trong-cái-khác của nó, hay nói khác 
đi, tỉnh quan hệ của phản tư-trong-cái-khác được khôi phục ngay 
trong lòng sự phản tu-trong-minh. Như the. cái đang hiện hữu 


(a) und so hat es Eigenschaften / and as a result it has properties. 


Phản A. Học thuyết về Ban chất. A. bạn chất như là... ($8115-130) 493 
TE en Eee En u MN ERE EE 


chứa dung ngay noi chính nó (an ihm selbst) tính quan hệ dẫn đến 
sự nói kết da tạp của nó với những cái đang hiện hữu khác. Cải 
đang hiện hữu là phản tu-trong-minh ngay bên trong sự phản tu- 
trong-cái-khác. hay. phản tư-trong-minh như là cơ sơ, vì cơ sở 
chính là sự phản tu-trong-minh này ngay trong lòng sự phản tư- 
trong-cäi-khäc. Vậy, neu những quy định thuần tủy của sự phàn 
tư đã đặt sự phản tư-trong-minh vào vị trí chủ đạo, còn sự hiện 
hữu ưu tiên cho sự phản tư-trong-cái-khác. thì phạm trù mới sau 
đây — tiếp thu hai phuong điện này — sẽ đặt chúng phục tùng sự 
thông nhất của cơ sở. 


- Su thông nhất này đã được báo hiệu ở $123 trong sự nói kết hay 
cô kết của “thé giới” vô hạn của hiện hữu. Còn ở đây, sự thống 
nhất này tập trung vào for (gi-cho-mình của một cái đang hiện 
hữu mang toàn bộ những quan hệ của nó với những phương diện 
khác đang hiện hữu. Được quy định như thé, cái đang hiện hữu sẽ 
là SỰ VẬT: nó là tính toàn thể của thế giới hiện hữu tập hợp lại 
thành một điểm. đó là sự vật: và sự vật thông nhất trong nó tät cả 
những cái đang hiện hữu dưới hình thức là những “thuộc tính” 
(Eigenschaften / propriétés) sẽ bản ở tiểu đoạn sau. 


- Vậy là, để có cái nhìn hồi có, ta thấy: 
Từ những quy định thuån túy của sự phan tie kinh qua sự hiện 
hữu đề di đến sir vớt. ta có một vận động tư biện ở cấp độ đầu tiên 
của Bản chất vượt bo (theo cả ba nghĩa: phủ định — bảo lưu — 
nâng cao) "bộ ba” của cấp độ Tòn tại: tòn tại (thuần túy) — tồn 
tại-hiện có — tồn tai-cho-minh (cái Một) trong phân đầu tiên của 
Học thuyết về Tön tạt (phạm trù: Chất). 


- Phân Nhận xét cho §124: 


- Theo Hegel. mômen của Ý niệm Lô gíc mà ta đang đạt đến chính 
là mômen hình thành khái niệm của Kant về Vät-hr thản. Theo 
đó. trong sự vật, chỉ cần phân lập mômen phán tu-trong-minh ra 
khỏi tính quan hệ nội tại qua đó sự vật the hiện trong những mỗi 
quan hệ đa tạp trong “trò chơi” của những thuộc tính của nó. Với 
tư cách là sự phản tu-frong-minh trừu tượng. sự vật không g gì khác 
hơn là vật-tự thân được năm lấy một cách cứng nhắc, đói lập với 
sự phản tır-trong-cäi-khäc hay với những thuộc tính của nó 
(8125). Trong trường hợp ấy. sự vật — như là cơ sơ cu thẻ cho 


494 Phän IH: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 


những thuộc tính đang hiện hữu của nó — bị quy giản — như là våt- 
tự thân — thành nên từng (Grundlage) trồng röng, dừng dưng đối 
với sự phản tư-trong-cái-khác và với những thuộc tính và chỉ là 
nên tảng ngoại tại và hoàn toàn thụ động. 

(Về cách hiểu này của Hegel đối với thuật ngữ “Vật-tự thân” của 
Kant, xem lại: Chủ giải dẫn nhập cho §§37-60: “Lập trường thứ 
hai của tư tưởng đối với tính khách quan `). 


5256 c: Sự vät” 
§125 


Sw vật là [cái] toàn thể như là sự phát triển đã được thiết 
định tät cå thành Một của những sự quy định của cơ sở và 
của sự hiện hữu. Dựa theo một trong các mômen của nó, 
tức mômen của sự phản (w-trong-cái khác, nó có nơi nö 
những sự khác biệt, theo đó, nó là một sự vật nhấ/ định và 
cụ thê. 


a) Những quy định này là khác với nhau; chúng có sự phản tu- 
trong-mình không phải ở nơi bản thân chúng, mà nơi sự 
vật. Chúng là những thuộc tinh của sự vật, và tương quan 
của chúng với sự vật là việc [sự vật] có [chúng]. 


Có là mối tương quan thay chỗ cho là [tồn tại]. Tất nhiên, 
cái-gì-đó cũng “có” những Chất ở trong nó, nhưng việc 
chuyen trao sự Có này vào cho cái đang tôn tại là không 
chính xác, bởi tính quy định - với tư cách là Chất — là 
Một một cách trực tiếp với cái- -gì đó, và bởi cái-gì-đó 
không tôn tại nữa, khi nó mất Chät của nó. Trong khi đó, 
sự våt là sự phản tư-trong-minh, [tức] như là sự đông nhất 
khác biệt với sự khác biệt, nghĩa là, khác biệt với những 
quy định của nó. - “Có” ( “Haben”), trong nhiều ngôn 
ngữ [Âu Châu], được sử dụng [như là trợ động từ] để chỉ 
quá khứ, và điều này là có lý, bởi quá khứ là tôn tai đã 


Il đạs Ding / the thing. 


Phân II: Hoc thuyết về Bản chất. A. bàn chất như là... ($$115-130, 405 
SE BE AIG 


được thải hồi. và tỉnh thần là sự phản tư-trong-minh của 
quá khứ. | Chỉ trong sự phản tư này mà quá khứ vẫn còn 
có sự tự tòn, nhung tinh thän cũng phân biệt mình với sự 
tồn tại đã được thải hỏi này. 


Giảng thêm: 


S257 


Nơi sự vật, toàn bộ những sự quy định của sự phản tư deu 
diễn ra như là đang hiện hữu. Như thế, sự vật thoạt tiên đồng 
nhất với chính nó như là vật-tự-mình. Nhưng, như ta đã thấy, 
không có sự đổng nhất nào không có sự khác biệt, và những 
thuộc tính ~ mà sự vật có ~ là sự khác biệt đang hiện hữu của 
nó trong hình thức của sự khác nhau [đơn thuän]®. Trong khi 
trước đây, những cái khác nhau đã tự cho thây là dùng dưng 
đối với nhau, và quan hệ của chúng với nhau đã được thiết 
định chỉ thông qua một sự so sánh ngoại tại đối với chúng 
[xem lại: §117], thì bây giờ ta có nơi sự vật một môi dây liên kết 
những thuộc tính khác nhau lại với nhau. Và lại, không được lẫn 
lộn giữa thuộc tính uới Chất. Quả thật, ta cũng hay nói rằng cái 
gì đó “có” những Chất. Nhưng, cách nói này là không [thật sự] 
phù hợp, trong chứng mực vife “Có” biểu thị một sự độc lập 
vốn chưa thuộc về cái-gì-đó đang còn đồng nhất một cách trực 
tiếp với Chất của nó. Cái-gì-đó là cái gì chỉ tổn tại thông qua 
Chất của nó, trái lại, tuy đúng rằng sự vật cũng chỉ hiện hữu 
trong chừng mực nó có những thuộc tính, song nó lại không bị 
gắn chặt với một thuộc tính nhất định này hay với một thuộc 
tính nhất định kia, và vì thế, nó có thể mât thuộc tính mà vẫn 
không ngừng tổn tại như là nó. 


©) in der Form der Verschiedenheit / in the form of diversity. 


+96 


Phån H: Học thuyết ve Ban chất. A. bạn chất nine là... (§X115-130) 


CHÚ GIẢI DÄN NHẬP: §125 


Sự vật (das Ding / the Thing / la Chose) 


Được giới thiệu ở $124 như là “sự var”, cái đang hiện hữu cho 
thấy là sự thông nhất giữa sự hiện hữu và cơ so. Bản chät-co 
sở đã thâm nhập xuyên suốt trong sự hiện hữu: và chính bên 
trong Sự vật, tức ben trong cái đang hiện hữu được đặt cơ sở, 
bây giờ diễn ra những quy định nội tại của cơ sở, đó là sự phân 
tư-trong-minh (hay sự đồng nhất) và sự phản tu-trong- cái-khác 
(hay sự khác biệt). Thật the, ta không còn làm việc với sự 
đồng nhất hay sự khác biệt ri tượng, cũng không còn làm 
việc với sự phản tư-trong-mình và sự phản tư-trong-cái-khác ở 
trạng thái thuản tiy nữa, vì sự var là [tính] toàn the cụ the của 
tät cả các phương diện ấy khi nó phát triển — tức thiết định các 
quy định của cơ sở và của sự hiện hữu “våo trong mội nhát 
the” {in Einem gesetzt). Vậy, từ nay. khi bàn về sự đồng nhất. 
sự phản tu-trong-cäi-khäc v.v.... ta luôn làm việc với các quy 
định như là các mômen trừu tượng của cơ sở đang hiện hữu. 
tức của Sir vớt. 


Ta đã thấy trong §124 tại sao với tur cách là phản tr-trong- 
mình (như là cơ sở). cái đang hiện hữu là sự: vật, thậm chí. là 
våt-tır thản trừu tượng. Nhưng. dựa theo mömen thứ hai là sự 
phán tr-rong-cdi-khác, sự vật có trong nó các sự khác biệt, 
qua đó nó là một sự vật nhát định và cụ thể, một sự vật hiện 
hữu thực sự chứ không phải là một Vật-tự thân thuần túy (chú 
ý: Vật-tự thân ở đây là theo cách hiểu của Hegel). 


Cuối §125 và các tiểu đoạn tiếp theo sẽ phát triển ba giai đoạn 
của phép biện chứng của sự vật trong mömen phản tư-trong- 


cái-khác của nó. Đó sẽ là: 


a) Sir vật và các thuộc tinh của nó 


£ b) Cúc chát liệu và sir vật 


c) Chất liệu (chát thể) và hình thức (chưa phải là "nội 
dung và hình thức” (chỉ xuất hiện từ 8133). 


Phản II: Học thuyết về Bản chát. A. bản chất như là... ($$115-130) 497 


Rồi chính sự mâu thuẫn nảy sinh sẽ làm cho sự våt chuyển 
thành hiện tượng (từ $131). 8125 bàn về điểm a). 


- a) Sự vật và các thuộc tính của nó 


Dựa theo mômen của sự phản tu-trong-cäi-khäc, sự vật có bên 
trong nó các sự khác biệt khiến nó là một sự vật được xác định 
một cách cụ thể. Các quy định này là khác với nhau 
{voneinander verschieden). 


Thật thế, như đã thấy trong $123, những sự hiện hữu da tạp là 
phản tu-trong-minh, dùng dưng với nhau. vì, tuy mang tính 
quan hệ, nhưng chỉ kết nối với nhau trong “thế giới” của sự 
hiện hữu mà thôi. Ở đây cũng thể, trong cái thế giới được cá 
thể hóa là sự vật, các quy định-đang hiện hữu của sự vật là 
“khác với nhau”, vì sự khác nhau (Verschiedenheit / diversity) 
là hình thức trực tiếp của sự khác biệt (Unterschied / 
difference), tức là nơi các cái được dị biệt hóa chỉ là "*cho-bản 
thân nó” (für sich) và ding dưng với quan hệ ~ tuy có thật 
nhưng ngoại tại — với nhau (§117). (Trọng Hiën tượng học 
Tinh than, Chương Il: Sự trí giác hay sự vật và sự lừa dôi của 
nó §§111- 131, Sđd, BVNS. tr. 281-310, Hegel nêu ra ví dụ: 
hạt muối có nhiều thuộc tính: vừa trắng, vừa mặn. vừa có hình 
lập phương v.v... Chúng cùng ở trong sự vật, nhưng dửng 
dưng với nhau. Ở đây, ta cô tránh nêu các ví dụ cảm tính trong 
lĩnh vực của “tư duy thuần túy”!). 


Tất nhiên, sự phản tư-trong-cái-khác của bản thân các quy 
định ấy của sự vật không hè vắng mặt vi chúng vẫn "khác với 
nhau”, nhưng sự khác biệt giữa chúng chỉ ở cấp độ "sự khác 
nhau”, chi là các quy định khi ở trong sự vật. Chúng chỉ là 
chúng khi ở bên ngoài bản thân chúng, nghĩa là... ở trong sự 
vật, là nơi chúng quan hệ với nhau. Chúng ¿(óc vẻ sự vật; 
chúng là các THUÖC TÍNH của sự vật, và sự quan hệ của 
chúng với sự vật là quan hệ của việc CO theo nghĩa sự vật có 
chúng như là các thuộc tính ca nó (nghĩa chiết tự của chữ 

"thuộc tính" trong tiếng Đức: Eigen (của riêng) — schaften). 
Đó là cách giải thích duy nhất của mối quan hệ giữa chúng: 
các thuộc tính không “väy gọi” nhau; chúng chỉ được hợp nhất 
chỉ vì cùng thuộc về chữ “Có”. (Ví dụ trong Hiện tượng học 
Tỉnh than: trắng, män, lập phương... là các thuộc tính cxa hat 


498 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. ban chất như là... ($$115-130) 


muỗi nhưng dimg dưng với nhau). Cái “CÓ” này cho thấy sự 
độc lập-tự tòn của ,sự vật ngay trong việc triển khai của no 
trong các quy định, nên các quy định này chỉ là các thuộc tính. 
Đó là vai trò chủ đạo của sự vật đối với các thuộc tính của nó 
và sẽ bị đảo ngược trong các tiểu đoạn tiếp theo. Bây giờ, ta 
lưu ý đến phần hận xét khá quan trọng của §125. 


- Phần Nhận xét cho §125: 


Vì lẽ sự vật không phải là “một” với các thuộc tính của nó mà, 
có thể nói, chỉ quan hệ với chúng ở tư thể * 'cao” hơn, tức sở 
hữu chúng, nên ở đây “CÓ” thé chỗ cho “LÀ”. Sự vật không 
phải là các thuộc tính của nó, mà có chúng. Vậy, nói một cách 
chặt chẽ, phải chăng cái-gì-đó (ở cấp độ Tön tại) cũng “có” 

các chết? Thật ra, điều äy là không đúng vi, khác với thuộc 
tính, quy định về chất trực tiếp là ' "một” với cái-gì đó theo kiểu 
cái-gì đó sẽ không còn tòn tại (“là”) nếu nó mất đi Chất của nó 
(892). Với tư cách là một phạm trù của Bản chất, sự vật có 
một sự độc lập-tự tồn lớn hơn đối với sự trực tiếp. Sự vật là cái 
đang hiện hữu với tư cách là phản tư-trong-minh, trong sự 
đồng nhät-v6i-minh. Vì thế, bản thân sự vật khác với các quy 
định của nó, dù các quy định ấy tạo nên sự khác biệt cho nó. 
Do sự độc lập-tự tồn åy, sự vật không phải là sự trực tiếp của 
các thuộc tính của nó mä có chúng như là mömen phụ thuộc 
và không- -bàn chất. Mãi về sau này, ở cấp độ của Hiên thực 
(§142) và nhất là, ở cấp độ Khái niệm (§160).mới có việc Bản 
chất quay về lại với Sự trực tiếp của tồn tại, sẽ thủ tiêu mỗi 
quan hệ của việc “có” để thoạt đầu thiết lập quan hệ “bien l6" 
(Manifestation) tự Së trong sự trực tiếp (§142) và sau đó là 
quan hệ của việc đặc (hù hỏa tự ngã trong Sự trực tiếp (§§161, 

163). Còn ở đây, sự vật chỉ đơn thuần “có” chúng mà thôi. 


Trong nhiều ngôn ngữ, nhất là các ngôn ngữ Tây phương, trợ 
động từ “có” (haben / have / avoir) thường được dùng để chỉ 
các hình thức nào đó của quá khứ, khi cái đã qua được suy 
tưởng trong mỗi quan hệ của nó với cái hiện tại trực tiếp. ví 


` dụ: “Nó đã [có] nói”, "nó đã [có] làm”... Quá khứ là rôn oi bi 


thải hồi hay bị-vượt qua, không còn là tòn tại trực tiếp mà là 
tồn tại được trung giới và được “bản chất hóa” đúng theo 
nghĩa từ nguyên của chữ “Wesen” (Bản chất) là hình thức quá 
khứ của động từ Sein (là), đó là: gewesen (đã la). Vậy, bản 


Phän II: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như là... ($S115-130) 499 
SP tà hoàn ER RR TIER A DATEIEN FA LOS HIT IE 


chất là cái gì không “là” mà "đã là". do đó. có lý khi việc “Có” 

được sử dụng để chỉ cái đã qua, như cái gì gän liên với mỗi 
quan hệ về bản chất. Giống như sự vật có các thuộc tính của 
nó và các thuộc tính này chỉ có sự ben vững ó trong sự vật. thì 
đối với Tinh thần — như là sự phản tư-trong mình về quá khứ ~ 
‚sw trực tiếp phù du chỉ có sự bền vững trong đó như là ký ức. 

Tỉnh thần sẽ ôn lại quá khứ và nội tâm hóa nó nhưng không tự 
đồng nhất hóa một cách trực tiếp với nó. Vậy, còn hơn cả sự 
vật, Tỉnh thần có quá khứ và cũng phân biệt mình với cái tòn 
tại bị thải hồi và vượt bỏ này. 


$126 


b. Nhưng, trong cơ sở, sự phản tư-trong-cái khác cũng đồng 
thời là sự phản tu-trong-minh một cách trực tiếp nơi chính 
nó, do đó, những thuộc tính cũng tự đồng nhất với mình 
như thé, [nghĩa là] độc lâp-tr chủ”? và được giải phóng khỏi 
sự gắn chặt của chúng với sự vật. Như là được phản tư- 
trong-minh, chúng là những tính quy định của sự vật, và 
những tính quy định này được phân biệt với nhau, và, vì 
thế, bản thân chúng không phái là những sự vật (bởi những 
sự vật là những sự vật cụ thể), mà là những sự hiện hữu 
được phản tư-trong-minh như là "a tinh quy dinh triru 
tượng: chúng là những Chất liệu) 


Những chất liệu, chăng hạn những chất liệu điện, từ v.v.. 
cũng không được gọi là những sự våt. — Chúng là những 
Chất đúng nghĩa; chúng là mới với tồn tại của chúng (tính 
quy định đã đạt tới sự trực tiếp), nhưng chúng là một với 
một sự tồn tại đã được phản tư hay [với sự tồn tại đã trở 
thành] sự hiện hữu. 


Véi Selbstständing / independent; IN Materien / matters. 


500 


Phân Il: Học thuyết về Ban chát. A. bản chất như la... {§§115-130) 


Giảng thêm: 


S258 


Việc biến những thuộc tính mà sự vật “có” thành những chất 
liệu hay vật liệu “từ đó” sự vật “được tạo thành” qua nhiên có cơ 
sở ở trong Khái niệm về sự vật, và vì thế, được tìm thấy ở 
trong kinh nghiệm. Nhưng thật là trái ngược với tư tưởng lẫn 
với kinh nghiệm khi kết luận rằng: bởi lẽ một số thuộc tính của 
một sự vật, chăng hạn, màu sắc, mùi vị của nó v.v... có thể 
được trình bày như là một chất liệu màu hay chất liệu mùi đặc 
thù, nên đó là tất cả, và, để đi đến tận gốc rễ xem sự vật thực 
sự như thế nào, thì chẳng cẩn làm gì hơn ngoài việc tháo rời 
chúng ra thành những chất liệu, từ đó chúng được tạo nên. 


Thật ra, việc tháo rời sự vật ra thành những chất liệu hay vật 
liệu độc lập chi có chỗ đứng đích thực của nó ở trong giới Tự 
nhiên vô cơ mà thôi; và nhà hóa học có quyển của họ khi họ 
phân tích muối ăn hay thạch cao chẳng hạn thành những chất 
liệu và rổi nói rằng muối ăn bao gồm acid hydro-cloric và 
sodium, còn thạch cao bao göm acid sulfuric và calcium. Và, 
cũng theo cách ây, địa chất học có quyển xem đá granít là được 
cấu thành từ quartz, feldspat và mica. Những chất liệu mà sự 
vật bao gồm này một phẩn là bản thân những sự vật, và, cũng 
thế, đến lượt chúng, lại được phân tích nhỏ hơn nữa thành 
những chất liệu trừu tượng hơn (chăng hạn, acid sulphuric 
được tạo thành từ sulphur và oxygen). 


Nhưng, mặc dù những chất liệu hay vật liệu này, trong thực tế, 
có thể được trình bày như là tự tổn nơi bản thân chúng, nhưng 
điểu cũng rất thường xảy ra là những thuộc tính khác của sự 
vật - cũng được xem như những chất liệu đặc thù - lại không 
độc lập theo kiểu này. Chẳng hạn, ta nói về những chất liệu 
nhiệt, điện, tir..., nhưng những cái này phải được xem như là 
những giả tưởng đơn thuần của giác tính. Nói chung, đó là 
phương cách của sự phản tư trừu tượng của giác tính, luôn 
nắm bắt một cách tùy tiện những phạm trù cá biệt vốn chỉ có 


Phản I: Học thuyết ve Ban chất. A. bản chất như la... (ÿ§115-130) — 501 
SE EE E 


giá trị như là các cấp độ nhất định trong sự phát triển của Ý 
niệm, và rổi sử dụng chúng - chủ yếu nhằm phục vụ cho việc 
giải thích, nhưng đi ngược lại với trực quan ngây thơ và kinh 
nghiệm - bằng cách quy mọi đổi tượng nghiên cứu trở về lại 
với chúng. Thật thế, cái nhìn cho rằng những sự vật bao gồm 
những chất liệu độc lập rất thường được áp dụng vào các lĩnh 
vực mà nó không hể có giá trị hiệu lực. 


Ngay cả bên trong giới Tự nhiên, phạm trù này tự cho thấy là 
không phù hợp trong lĩnh vực của sự sống hữu cơ. Tất nhiên, 
ta có thể bảo một con vật là “gổm có” xương, bắp thịt, dây 
thân kinh v.v... nhưng hiển nhiên rằng đây là sự việc hoàn 
toàn khác so với một tảng đá granit “göm có” những chất liệu 
vừa kể trên. Những chất liệu ấy [của tảng đá] hành xử theo 
cách hoàn toàn dimg dưng đổi với sự kết hợp của chúng, và 
chúng vẫn có thể tự tổn mà không cần có sự kết hợp, trong khi 
đó, những bệ phận và cơ quan khác nhau của một cơ thể hữu 
cơ chỉ có sự tự tôn ở trong sự hợp nhất của chúng và sẽ ngưng 
không còn hiện hữu nữa nếu chúng bị tách rời khỏi nhau. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §126 
b. Các chất liệu và sự vật 


- Là cơ sở đang hiện hữu. sự vật chứa đựng trong mỗi mômen của 
nó [tinh] toàn thể của những quy định của cơ sở (xem lại đầu chú 
giải 3125). Ở đó, sự phản tư-trong-mình gắn liền không thể tách 
rời với sự phản tư-trong-cái-khác, và ngược lại. Chính vì the, 
ngay đầu 8126, Hegel việt: “Nhung. trong cơ sở, sự phản tu- 
trong-cäi-khäc, nơi chính nó, cũng lập tức là sự phản tư-trong- 
mình”. 


- Sự phản tư-trong-cái-khác nói ở đây không còn là ca sự vật 
trong các thuộc tính của nó như ở $125 mà, ngược lại, là của các 
thuộc tính trong sự vật đang có chúng. Các thuộc tính phản tư 
trong cái khác (tức trong sự vật) vì chúng thuộc về sự vật. Nhưng, 
vì lẽ [tính] toàn thể của cơ sở cũng hiện diện ở trong chúng, nên 


302 


Phân II: Hoc thuyết về Ban chất. A. bản chất nh là... ($$115-130) 


sự phản tư trong sự vật của chúng cũng lập tức có mặt sự phản tư- 
trong-minh của chúng. Vì thế, các thuộc tính cũng đồng thời là 
đồng nhất với mình, là đóc i4p-tự tấn và được giải phóng khỏi sự 
gắn lien (Gebundensein) với sự vật. Tất nhiên. bản thân các thuộc 
tính được tách rời khỏi sự vật và phản tu-trong-minh như thế 
không phải là các sự vật (ví dụ: trắng, mặn, vuông... của hat 
muối). Chúng chỉ là các quy định khác nhau của sự vật, với tư 
cách là các cái phản tur-trong-minh, nghĩa là, tuy có sự độc lập-tự 
tồn nhưng vẫn chỉ là những quy định “khác biệt với nhau” của sự 
vật, vì cho đến nay. sự vật vẫn là sợi dây liên kết cụ thể của 
chúng. Các thuộc tính tự tổn khác nhau (mà sır vät dänh mät minh 
„trong chúng) vẫn thiếu tính chất cụ thể. Một khi bị phân lập với 
`nhau và với sự vật (là cái đã hợp nhất chúng lại), các thuộc tính 
chỉ còn là các hiện hữu phản tu-trong-minh như là các quy định 
trừu tượng, tách rời khỏi mọi môi đây liên kết cụ thể giữa chúng 
và trong sự vật (là nơi chúng gặp gỡ nhau). “Hiểu như thế, các 
thuộc tính đã trở thành những CHÁT LIỆU, tức những chất liệu 
trừu tượng mà sự vật bao gôm nhưng không liên kết chúng lại 
một cách thực sự. Qua tiến trình ấy, sự vật tw giải thể thành 
những thuộc tính của nó như những chất liệu tự tồn cho riêng 
chúng. 


- Phần Nhận xét cho $126 


- Phần đầu đưa ra vài ví dụ vật lý (sẽ được nói rõ hơn trong phần 


Giang thêm). Các quy định vật lý (ví dụ: điện. từ, nhiệt...) tạo 
nên một sự vật nhưng bản thân không phải là các sự vật mà chỉ là 
các chát liệu như đã nói ò cuối §126 (phần chính văn). 


- Các chất liệu là các Chất đúng nghĩa. Chúng là chân lý của các 


Chất của cái-gì-đó trong Lôgíc học ve Tòn tại. Giống như các 
Chất trong $90, chúng là một với sự tòn tại của chúng. và đồng 
nhất với mình và trùng hợp hoàn toàn với mình. Nơi chúng, quy 
định của sự vật không còn phản tu-trong-minh ở trong sự vật như 
trường hợp đối với thuộc tính (cuối $125). Ngược lại. các chất 
liệu là quy định (của sự vật) trong chừng mực quy định đã chuyển 
thành sự trực tiếp, sang sự độc lập-tự tôn, giải phóng nó khỏi sự 
phục tùng sự vật. Chỉ có điều: sự trực tiếp này hay sự tồn tại này 
của chất liệu không còn thuộc cấp độ của tòn tại thuần túy ve 
chất, mà là một tồn tại được phản tư, nghĩa là. sự trực tiếp của nó 
là đã được trung giới bởi việc thải hồi sự trung giới ($122). Nói 


Phân Il: Học thuyet về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 503 


rö hon, chåt liĝu là quy dinh tryc tiếp nhưng trực tiếp như là hiện 
hữu, hay, nói cách khác, chất liệu không còn có sự trung giới qua 
đó sự vật quy giản thành thuộc tính của nó. 


§127 


Như thế, chất liệu là sự phán tư-rong-cái khác một cách 
trừu tượng hay bất định. | Hay nói cách khác, nó, là sự phản 
tư-trong- -mình và đồng thời là được quy định nhất định. | Vì 
thế, nó là våt tinh đang tôn tại-hiện có, hay là sự tự tồn của 
sự vật”, Bằng cách ấy, sự vật có sự phản tư-trong-mình nơi 
những chất liệu (ngược lại với §125); nó không tự tồn trong 
chính nó; mà hình thành o những chất liệu” và chỉ là sự 
nối kết hời hot của chúng, một sự nói kết ngoại tại của 
chúng mà thôi. 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: §127 


- Chất liệu độc lập-tự tồn đã được giải phóng khỏi sự liên kết bên 
trong đối với sự vật mà từ nay nó không còn Jà thuöc tinh theo 
nghĩa chặt chẽ nữa. Tát nhiên, các chất liệu vẫn còn là chất liệu 
của sự vật, tạo nên sự vật, và theo nghĩa ấy, chất liệu vẫn còn là 
sự phản tư-trong-cái khác. Nhưng, nó chỉ còn là sự phản tư-trong- 
cái khác trừu tượng và bắt định. 


- Là "rừu tượng", vì sự phản tư của chất liệu trong cái khác của nó 
(sự vật) chỉ đụng chạm đến sự vật một cách hời hợt; nó không 
còn là bộ phận có tính quy định và cụ thể nữa, mà chỉ có tính hình 
thức, hay, đúng hơn, là “bất định”. Là "bát định”, vì sự phản tư 
trong sự vật không quy định gì cho chất liệu, một khi chất liệu từ 
nay có sự quy định của nó trong chính nó chứ không còn ở trong 


® die daseiende Dingheit, das Bestehen des Dings / the thinghood that is there or 


the subsistence of the thing; ®) besteht nicht a ihm selbst. sondern aus den Materien 
it does not subsist in itself, but consists of the matters. 


504 


Phân Il: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất nhu là... (§§115-130) 


sự vật vốn là nơi chön cụ thể và có tính xác định của nó trước 
nay. Vậy, chất liệu là sự phản tư-trong-cái khác trừu tượng và bät 
định. 


Nhưng, nhìn từ đối cực khác. chất liệu lại là sự phản tư-trong- 
mình được xác định (chứ không phải bât định). Chất liệu là sự 
phản tư-trong-mình như đã thấy ở tiểu đoạn trước. Nhưng, nó 
không còn là sự phản tu-trong-minh trống rỗng và bát định của 
vật-tự thân, là cái chỉ có sự quy định cụ thể trong chừng mực có 
sự phản tư-trong-cái khác (tức nơi các thuộc tính) của nó. Nói 
cách khác, các chất liệu là các hiện hữu phản tu-trong-minh và 
được xác định, dù vẫn là trừu tượng theo nghĩa chúng không còn 
liên hệ mật thiết với nhau mà chỉ được hợp nhất một cách hời hợt 
trong sự vật mà chúng tạo thành. 


Vậy, rút cục, chính trong chất liệu được hiểu như thế mà sự vật là 
cải-gì-đó, nghĩa là có sự phản tu-trong-minh đích thực và được 
xác định. Song, chất liệu không phải là bản thân sự vật mà chỉ là 
chất liệu cụ thê của sự vật, là cái mà trong đó sự vật trò nên được 
xác định. Nói như Hegel trong Chính văn, chất liệu là VAT TÍNH 
ĐANG TÖN TẠI (daseiende Dingheit / thinghood that is there / 
choseite etant-lä). Chät liệu không phải là sự vật, cũng không 
phải là mör sự vật mà là cái gì làm cho sự vật thực sự là một sự 
vật cụ thể; nghĩa là: nó là bản thân "vär-tinh” của sự vật. Hay nói 
một cách khác. sự vật sở dĩ có được bản chát của nó là ở trong 
các chất liệu. Hơn thế, chất liệu là “vật tinh-dang-tön tại”, tức, vật 
tính được xác định hay vật tính nhất định của sự vật, là bản chất 
nhất định của sự vật, là cái nhờ đó sự vật có một sự bền vững 
thực sự và cụ thê, đối lập lại với sự bất định tröng rỗng của sự vật 
thuân túy như cái gì phản tu-trong-minh một cách trừu tượng. 


Bảo rằng sự vật có sự phàn tu-trong-minh đích thực ở trong các 
chất liệu, vì chỉ như thé nó mới thực sự là một sự vật cụ thể tức là 
nói điều hoàn toàn ngược lại với tiểu đoạn §125 khi cho rằng các 
thuộc tính chỉ có sự phản tu-trong-minh là ở trong sự vật chứ 
không phải trong bản thân chúng! 


Vậy là: từ mối quan hệ của sự vật với các thuộc tính của nó (tiểu 
mục a), bây giờ ta đã chuyển sang mối quan hệ của các chất liệu 
với sự vật (tiểu mục b). Từ vị trí chủ đạo (“tính thứ nhất” / 
Primat) của sự vật trên với các thuộc tính, ta đi đến “tính thứ 


Phản H: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 305 
SE 


S259 


c) 


nhất” của các chất liệu trên sự vật. Sự vật không "tự tồn", không 
có sự vững bên trong chính mình (* 'besteht nicht an ihm selbst" / 
does not subsist in itself’ / ne “consiste” pas en elle-même) mà "tự 
tồn” hay "hình thành” từ các chất liệu (“besteht aus den 
Materien” / consists of the matters / consiste dans les matières). 
Từ dó, sự vật đã đánh mát mọi tính bản chất cu thể: nó không còn 
gì hơn là sự nối kết hời hợt các chất liệu tạo nên nó và gặp gỡ 
nhau trong nó; hay. không gì hơn một sự liên kết ngoại tại của các 
chất liệu này. những cái nay đã trở thành bán chất đúng thật của 
sự vật. Phép biện chứng của sự vật chưa dừng lại: nó sẽ "kết 
thúc” trong tiểu mục c ở §128. (Xem thêm: Hiện lượng học Tỉnh 
thân, Chương Il: “Tri giác hay là Sự våt và sự lừa dëi của nó". 
§111 và tiếp, Sđd, BVNS, tr. 281 và tiếp. Chú giải dan nhập của 
BVNS: 4: Tri giác: "trò chơi của những cái trừu tượng", Sdd, tr. 
316-317). 


§128 


Như là sự thống nhất trực tiếp của sự hiện hữu với chính nó, 
chất liệu là dirng dưng đối với tính quy định, vì Lé, nhiều 
chất liệu khác nhau hợp nhất lại thành Mör-Chät liệu (hay 
thành sự hiện hữu trong sự quy định phản tư của sự đồng 
nhất). | Đối lập lại với cái Möt-Chät liệu này, những tính quy 
định được phân biệt ấy cùng với mỗi twong quan ngoại tại 
giữa chúng với nhau trong sự vật là bänk thức — [tức] sự quy 
định phản tư của sự khác biệt, nhưng như là đang hiện hữu 
và như là |tính] toàn the. 


Cái Möt-Chät liệu — không có sự quy định nào — cũng hệt 
như là sự vật-tự-mình, nhưng nếu sự vật-tự-mình là cái 
đang tôn tại hoàn toàn trừu tượng ở bên trong chính nó, 
thì cái Một-Chất liệu bất định là cái tòn tại vừa tự-mình 
nhưng cũng vừa cho-cái khác, mà trước hết là cho hình 
thức. 


306 Phần H: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất nhe là... (8$115-130) 


Giảng thêm: 


Về mặt f-mình [mặc nhiên], những chất liệu khác nhau cấu 
tạo nên sự vật là giống hệt như nhau. Bằng cách äy, ta có được 
Một-Chất liệu nói chung, còn sự khác biệt nơi chúng được thiết 
định như cái gì ngoại tại, tức, như là hình thức đơn thuần. Việc 
lý giải rằng những sự vật đều dựa trên một và cùng một chất 
liệu, và chỉ khác nhau ở bên ngoài về phương diện hình thức 
của chúng thôi, thường xảy ra trong ý thức phản tư. Theo cách 
nhìn ấy, chất liệu được xem như cái gì hoàn toàn bất định 
trong chính nó, vừa có thể tiếp nhận mọi sự quy định, vừa 
dëng thời như là thường tổn® và vẫn y nguyên như thế trong 
mọi sự thay đổi và bien dën. 


Sự dung dưng này của chất liệu trong quan hệ với những hình 
thức nhất định đúng là có thể tìm thấy trong những sự vật hữu 
hạn, chẳng hạn, đối với một khối đá cẩm thạch, thì hoàn toàn 
dửng dưng việc nó được mang hình thức của một pho tượng 
hay một cột trụ. Tuy nhiên, không được quên rằng chất liệu, 
chẳng hạn như khối cẩm thạch nói trên chỉ düng dưng với 
hình thức một cách tương đối (tùy thuộc vào nhà điêu khắc) 
chứ tuyệt nhiên không phải là không có hình thức gì cả. Vì thế, 
nhà khoáng vật học vẫn xem cẩm thạch - tương đối không có 
hình thức — như là một cấu tạo hình thue nhất định của đá, 
phân biệt với những cấu tạo hình thức nhất định khác, như của 
sa thạch, poocphia chẳng hạn. Vậy, chỉ có giác tính-trừu tượng 
hóa mới cỡ định chất liệu trong sự cô lập của nó và như là “vô- 
hình thức” về mặt tự-mình, còn, trong thực tế, tư tưởng về chất 
liệu luôn bao hàm nguyên tắc về hình thức ở trong nó, và, vì 
thế, trong kinh nghiệm, không hề có sự hiện hữu của một chất 
liệu nào là [hoàn toàn] không có hình thức. Vả chăng, quan 
niệm về chất liệu như là tổn tại một cách ñguyên thủy và vô- 


bu permanent / permanent; © Wechset und Veränderung / change and alteration. 


Phän Il: Học thuyết ve Ban chất. A. ban chất như là... (§§113-130) 307 


S260 


hình thức về mặt tự-mình là một quan niệm, rất cổ xưa, và ta 
đã gặp nó nơi những người Hy Lạp cổ đại, trước hết, là trong 
hình thái thần bí của sự Hỗn mang, được hình dung như là cơ 
sở vô-hình thức của thế giới đang hiện hữu. Hậu quả của quan 
niệm này là xem Thượng đế không phải như däng Sáng tạo 
nên thế giới mà chỉ như là nhà Kiến trúc sư đơn thuần, như là 
đấng Tạo hóa (Demiurg). Ngược lại, cái nhìn sâu sắc hơn chính 
là quan niệm cho răng Thượng đế đã sáng tạo nên thế giới từ 
Hư vô, qua đó muốn nói rằng, một mặt, chất liệu, xét như là 
chất liệu, không có sự tự tổn độc lập tự chủ, và mặt khác, hình 
thức không phải là cái gì được thêm vào cho chất liệu từ bên 
ngoài, mà như là [tính] toàn thể, mang nguyên tắc của chất liệu 
ở bên trong chính mình. | Hình thức tự do va vô hạn ấu sẽ sớm 
xuất hiện cho ta như là Khái niệm. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §128 


c) Chất liệu [Chät thế] và hình thức 


- O 8126, các chất liệu được giới thiệu như là các hiện hữu phản 


tư-trong-minh với tư cách là các quy định trừu tượng. Rồi ở §127. 

chất liệu được định nghĩa như là phản tư-trong-mình được xác 
định. Theo nghĩa đó, chất liệu là sự hiện hữu nhất định của sự vật. 

Tuy nhiên, chất liệu, xét như là chất liệu. không phải là “kè” 

mang sự quy định này. Thật thế, sự quy định luôn bao hàm cái 
tồn tai- khác và tồn tai-cho-cäi khác (§91). Thé nhung. như dä 
thấy ở đầu $127, sự phản tư-trong-cái khác, tức, trước hết, sự 
phản tư trong sự vật vẫn còn hoàn toàn bất định và trừu tượng đổi 
với chất liệu. Trong sự tự mãn tự túc và sự độc lập-tự tôn. chất 
liệu là sự thống nhất trực tiếp của sự hiện hữu với chính nó 
($100). Do tính “khẳng định” trực tiếp ấy, chất liệu là düng dưng 
với sự quy định và bây giờ là ding dưng với sự quy định mà nó 
mang theo. Sự trực tiếp này là do sự phản tu-trong-minh của các 
chất liệu và sự khác nhau thuần túy của các quy định di biệt hóa 
chúng. Mỗi chất liệu tồn tại cho-minh và dëng dưng với quan hệ 
ngoại tại và hời hợt mà nó có đối với những cái khác ở trong sự 
vật ($117). Từ §125 cho đến §127, ta đã nhiều lần thấy sự khác 


3018 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... ($S115-130) 


nhau giữa các quy định chất liệu cũng như sự dửng dựng và tính 
ngoại tại của môi liên hệ giữa chúng. Do sự dừng dung ` "gấp đôi" 
ấy với sự quy định (với mình và với các chất liệu khác), các chất 
liệu đa tạp, khác nhau hội tụ trong sự vö-quy định chung của 
chúng bằng một tién trình của sự liên tục khiến ta nhớ lại §98 khi 
diễn ra sự “hút” của những cái Nhiều vào trong một nhất thê của 
sự quy định bị thải hồi của chúng, ở câp độ trừu tượng của 
Lượng. Ở đây cũng thể. các chất liệu đa tạp "hỏi ru’ "hay “hỏa 
trộn " (gehen zusammen / merge into / se fondre) vào MỘT C HÁT 
LIEU (die Eine Materie / the One Matter / la Matiere Une) và bất 
định đảm bảo cho sự ben vững của sự vật trong sự đồng nhất của 
nó với nó. Cái "Mët chất liệu”, duy nhất và bắt định này là bản 
thân sự hiện hữu trong quy định phản tư của sự đồng. nhát, tức. sự 
hiện hữu như là đồng nhất, như là sự liên tục khẳng định với 
mình. Sự đồng nhất ở đây không còn là sự đồng nhất thuần túy 
của sự phản tư mà là sự đồng nhất ở bên trong [tính] toàn the 
đang hiện hữu, hay, sự đồng nhất như là sự hiện hữu và như là 
[tính] toàn thể. 


- Đối lập lại với chất liệu đồng nhất và đừng dưng với mọi quy 


định, ta còn có tất cả những quy định của các chất liệu khác nhau 
cùng với sự quan hệ ngoại tại giữa chúng trong sự vật là cái tập 
hợp chúng lại. Vậy, đối lập với “Một chất liệu” bất định này, cái 
tập hợp toàn bộ những quy định tạo nên HÌNH THỨC. Cũng 
giống như chất liệu không được dị biệt hóa, hình thức là bản thân 
sự hiện hữu, nhưng là sự hiện hữu trong sự quy định phản tư của 
sự khác biệt (chữ không phải của sự đồng nhất như Một- chất 
liệu). Nói cách khác, hình thức là quy định phản tư của sự khác 
biệt (làm cho sự vật khác với sự vật khác), nhưng bây giờ với tư 
cách là cái đang hiện hữu và như là tính toàn thê chứ không còn 
là quy định thuân tủy của sự phản tư như trước đây nữa (§1196). 


4 


- Phần Nhận xét cho §128 


- Cái “Một chất liệu” không có quy định và vật-tự thân là cùng một 


cái, nghĩa là sự trừu tượng của sự vô-quy định trống rỗng. Tuy 
nhiên, chỗ khác là: vật-tự thân (khép kín trong sự phản tư-trong- 
mình) là hoàn toàn trừu tượng, trong khi đó chất liệu — đã trải qua 
mômen của sự quy định — không thể hoàn toàn ding dưng và cho 
thấy, ít ra là ở tiềm năng, sự tôn tại “cho-cäi-khäc”. Cái mà nó 
quan hệ trước tiên (như sẽ bàn ở §129) chính là hành thức. (vè 


Phần TIE Học thiết về Ban chất. A. bản chất nhir là... (\€115-130) 309 
CEA e e 


sau, chất liệu sẽ cho thấy là có quan hệ với bản thân bản chất và 
bấy giờ chỉ còn là một mômen bị thải hồi của “hiên (ượng” của 
Bản chất). 


§129 


Như thế, sự vật phân thành Chất liệu và Hình thức; mỗi bên 
là [cái] toàn thë của vật tính và độc lập tự chủ cho chính nó. 
Nhưng, chất liệu, với tư cách là sự hiện hữu và được giá 
định như là sự hiện hữu bất định, khẳng định chứa đựng sự 
phản tu- -trong-cái khác lẫn sự tồn tại-bên trong-mình; và là 
sự thống nhất của các sự quy định này, bản thân nó là [cái] 
toàn thể của Hình thức. Nhưng, với tư cách là [cái] toàn thể 
của các sự quy định, hình thức vốn đã chứa đựng sự phản 
tu-trong-minh, hay, như là hình thức quan hệ mình với 
chinh minh, nö có những gì phải tạo nên sự quy định của 
chất liệu. Cả hai là một cái về mặt f#-mìnk. Mật khi đã được 
thiết định, sự thông nhất này của chúng, nói chung, là mối 
tương quan gìữa chất liệu và hình thức, và đồng thời cũng là 
khác biệt nhau. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: §129 


- Nếu ta tách rời — như phép biện chứng của sự vật đòi hỏi - 
phương diện của rinh kháng định đồng nhất của sự vật với 
phương điện gắn liền với nó là tính phú định nhất định và dị biệt 
hóa. thì sự vật phân ra thành CHAT LIỆU VÀ HÌNH THÚC. 
Mỗi hạn từ trong cặp này là [tính] toàn thể. không phải của sự vật 
(bởi tính chất cụ thể của nó đã đánh mất trong sự giải thể này) mà 
của våt tinh (Dingheit / thinghood / choseite), tức của chính ban 
chát của sự vật. Vậy, chất liệu và hình thức mỗi bên đều là sinh 
toàn thể của vật tính và do đó. mỗi bên đều độc lập-tự tòn cho 
riêng nó (für sich / on its own account / pour soi). 


Chất liệu là [tính] toàn thể của sự vật vì roàn ho sự vật có trong 
nó sự thống nhát trực tiếp của sự hiện hữu của nó trong tinh liên 


510 


Phân H: Học thuyết về Bán chất. A. bản chất như la... (\$113-130) 


tục đồng nhất với mình: toàn bộ sự vật là có tính "chát liệu " thay 
"vật chát ") chứ không phải chỉ một bộ phận của no. 


Tình hình cũng như thể với hình thức. Hình thức là [tính] toàn thẻ 
của sự vật. vì toàn bộ sự vật có trong nó sự trung giới cụ thẻ của 
các quy định dị biệt hóa của nó: toàn bộ sự vật là có tính “hinh 
thức ”, nghĩa là được định hình hoặc không định hình, chứ không 
phải chỉ là một bộ phận của nó. 


Nhung, sự việc „Không dùng lai ở đó! Tính chất “toàn thể hóa” và 
sự độc lập-tự tồn “cho riêng nó” của chất liệu và hình thức còn 
chuyên bien để rút cục cho thấy cái này chứa đựng cái kia ở trong 
mình và là tính toàn thể của vật tính. chứ không phải sự phiến 
diện của sự tự tồn cho riêng mình. 


Thật the, như đã thấy ở §128, chất liệu là sự hiện hữu trong quy 
định phản tư của sự động nhất, Với tư cách ấy, chất liệu phải là 
sự hiện hữu như là khẳng định và bất định. nghĩa là sự hiện hữu 
thoát khỏi mọi quy định phủ định. Nhưng. vì lễ sự hiện hữu là sự 
thống nhất trực tiếp của sự phản tu-trong-minh và sự phản tu- 
trong-cái khác (§123). nên chất liệu hay sự biện hữu vật chất 
không chỉ chứa đựng tön tai-trong-minh khăng định và bát định 
mà cả sự phản tư-trong-cái khác với sự quy định và sự phủ định 
của sự phản tư này. Do đó, với tư cách là sự hiện hữu, chất liệu là 
sự thống nhất của cả hai sự phản tư, tức của tính khẳng định đồng 
nhất và tính phủ định di biệt hóa. Nói rõ hơn: bản thân chất liệu là 
tính toàn thể của hình thức vì nỗ bao hàm trong chính nó tất cả 
tính phủ định cấu thành hình thức ngay trong tính toàn thể duy 
nhất của mình; hay, tuy không “muốn”, nó vẫn chỉ hiện hữu với 
các quy định! 


Ngược lại. như đã thấy, hình thức là [tính] toàn thể của “các quy 
định”. là [tính] toàn the của tính phủ định nội tại nơi sự vật. Vậy, 
với tư cách là tính toàn thè khép kín nơi chính mình. như là vòng 
tròn hoàn tất của sự quy định, hình thức vốn đã bao hàm sự phản 
tu-trong-minh cầu tạo nên tính vật chất hay tính chất liệu của sự 
hiện hữu. Hình thức — là hình thức toàn bộ và nhir ià hình thức 
quan hệ với chính mình —, lại có chứa cái tạo nên sự quy định của 
chất liệu. tức sự "ngang bằng” khẳng định với mình. 


Phân II: Học thuyết về Bản chát. A. bản chất nhu là... ($$115-130) 541 
EE aA 


- Vậy, ve mặt “tu-minh”, chất liêu và hình thức là cùng một cái 
(dasselbe / the same / la même chose). Nhưng, sự đồng nhất nói 
kết chúng lại không chỉ là tiềm năng, không phải chỉ là sự kiện 
của việc phản tư rs bên ngoài. Chúng tự đồng nhất hóa với nhau: 
chất liệu mà hoàn toàn văng mặt hình thức là có hình thức tuyệt 
đối riêng biệt của nö; hình thức mà hoàn toàn vắng mặt nội dung 
là có sự bền vững đặc trưng của chất liệu! Vậy, nếu sự thông nhất 
giữa chất liệu và hình thức là được thiết định như là đòi hỏi của 
phép biện chứng của hai hạn từ, sự thông nhất ấy là ở trong mới 
quan hệ (Be ziehung / relation) khöng the tách rời của cả hai. Ò 
đây, phạm trù “môi quan hệ ” — tỨc sự thống nhất lôgíc của cặp 
chất liệu-hình thức — mới được đề cập một cách khái quát. Ở tiêu 
đoạn sau ($130), ta sẽ thấy ` “mối quan hệ” này, trong thực tế, là 
một sự mâu thuẫn. Thật thế. mỗi quan hệ hợp nhất chất liệu và 
hình thức kết hợp hai hạn từ hoàn toàn khác biệt (chất liệu là cái 
đối lập tuyệt đối với hình thức, và hình thức là cái đối lập tuyệt 
đối với chất liệu). Sự phát triển của sự máu (haen nảy sẽ tạo nên 
bước chuyền lôgíc của sự vật sang Hiện tượng. tức sang phần B 
của Lôgíc học về Bản chất (§131). 


§130 


Như là [cái] toàn thế này, sự vật là sự mâu thuẫn giữa việc 
là hinh thức (dựa theo sự thống nhất phú, định của nó), 
trong đó chất liệu được quy định và bị hạ thấp xuống thành 
những thuộc tinh (xem lại $125) với việc đồng thời được tao 
thành từ những chất liệu; những chất liệu này — ở bên trong 
sự phản tư trong-minh của sự vật - là độc lập, đồng thời bị 
phủ định. Như thế, với việc tồn tại như là sự hiện hữu bản 
chất (tức như là sự hiện hữu tự thái hồi mình ở trong chính 


mình), sự vật là Hiện tượng?) 


Sự phủ định. cũng được thiết định bên trong sự vật như là 
sự độc lập của những chất liệu, có mặt trong Vật lý học 


ia Erscheinung / Apperance [shining forth]. 


312 Phän II: Học thuyết về Bản chất. A. bạn chất nh là... ($$113-130) 


như là sự rỗng xóp 2, Mỗi chất liệu trong nhiều chất 
liệu (chất. màu, chất mùi, và, có khi cả chất âm thanh, chất 
nhiệt, chất điện v.v...) là cũng bị phủ định. và, trong sự 
phủ định này của nó — tức trong những chỗ rộng. xöp của 
S261 nó — nhiều chất liệu độc lập khác, vốn cũng rỗng xếp, 
đều có mặt và chúng để cho những cái khác cũng hiện 
hữu ở bên trong chúng một cách hỗ tương. Những “chỗ 
rỗng xốp" không phải là cái gi thường nghiệm, mà là sản 
phẩm tưởng tượng của giác tính de, bằng cách ấy, hình 
dung mômen của sự phủ định nơi những. chất liệu độc 
lập-tự tồn. và để bao quát được sự phát triển tiếp tục của 
những sự mâu thuẫn gän liền với sự hỗn loạn mập mờ, 
trong đó tät cả chúng deu doc lập, đồng thời đều bj phú 
định & trong nhau. — Nếu trong tinh thần, các quan năng 
hay các năng lực cũng bị cô định hóa [hay tự tôn hóa] 
theo kiểu ấy. át sự thống nhất sống động của chúng cũng 
trở thành sự hỗn loạn của sự tác động của quan năng này 
lên quan näng kia. 


Những “lô hổng” không có được sự kiểm chứng của 
chúng ở trong sự quan sát (vì ở đây ta không nói về 
những chỗ rỗng xốp hữu co, chăng hạn như trong gỗ. hay 
trong da. mà chỉ nói về những "chỗ röng xöp” ở trong 
Dane cái gọi là chất liệu, chẳng. hạn chất màu. chất nhiệt 

. hay trong kim loại, tinh the và những thứ tương tự); 
nên ¡điều này cũng đúng như thé với bản thân chất liệu và, 
từ dó, với bát kỳ hình thức nảo tách rời khỏi chất liệu (là 
sự vật bao göm những chất liệu, hay tự tồn độc lập và chi 
có những thuộc tính). Tất cả điều này là một sản phẩm 
của giác tính phản tư, là cái, khi quan sát và có tham vọng 
nói rõ những gì mình quan sát, lại tạo ra một siêu hình 
học đầy tây mâu thuẫn trên mọi phương diện, nhưng sự 
mâu thuẫn này vẫn còn bị che g giấu đối với giác tính. 


Il Porosität / porosity. 


MT uer thuyết về những "lỗ hồng” trong sự vật có nguồn gốc xa xưa từ 
Empedochles. Nhưng, trong các nhà tư tưởng khoa học đương thời, Hegel đặc biệt 
chú x đến thuyết của John Dalton. (Xem: Hiện tượng học Tinh thân, $136). 


Phân H: Học thuyết về Ban chất. A. bản chất mine là... (55715-130) 513 
AE 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 8130 
Ta ôn lại: 


- Tiểu mục ¢ về “sự vật” có ba điểm: 1) sự vật và các thuộc, tính 
của nó: 2) các chất liệu và sự vật: và 3) chất liệu và hình thức. Ö 
điểm 3, ta đã gặp lại các quy định của sự phản tư, nhưng không 
còn ở trạng thái thuần túy mà như là các cái đang hiện hữu ờ 
trong sự vật. Cái "Mộ chất liệu ” là sự hiện hữu trong quy định 
phản tư của sự đồng nhất, còn “binh thức” là hình thức của Sự 
hiện hữu trong quy định phản tư của sự khác biệt (§128). Sau đó, 
ở $129, ta đã thấy chất liệu và hình thức đi vào mới quan hệ hỗ 
tương hoàn toàn còn khác biệt với nhau. Nghĩa là, giữa chúng, có 
mối quan hệ của sự dei lập (§119). Tuy nhiên, như đã thấy ở 
§120. chữ "sự đối lập lôgíc” có nghĩa là sự máu thun. Vậy, do 
phép biện chứng của riêng nó, sự vật không chỉ lấy lại ở bên 
trong nó các quy định phản tư (thuần túy) là sự đồng nhất và sự 
khác biệt mà cả các quy định của sự đối lập và sự mâu thuẫn. 


- Vậy, sự vật là mâu thuần ở chỗ nào? Trước hết, như đã thấy ở 
$129, sự vật là [tính] toàn thể, hay đúng hơn. là [tính] toàn thẻ nhị 
bội hay gấp đôi của chất liệu và hình thức. Nghĩa là. sự vớt hoàn 
toàn là chất liệu đồng thời hoàn toàn là hình thức. Sự mâu thuẫn 
nảy thẻ hiện như sau: 


- Với tư cách là hình thức, tức là tính phủ định, sự vật không chỉ 
được quy định nhất định, mà còn là sự thông nhất phủ định tập 
hợp mọi quy định của sự vật và đặt chúng vào đưới sự ngự trị của 
sự vật. Dựa theo phương diện này của sự thống nhất phủ định. sự 
vật là hình thức. trong đó chất liệu bị quy định và bị đa tạp hóa 
thành nhiều chất liệu kết hợp với nhau: và. do sự [bi] quy định ấy, 
chúng bị ha thấp xuống thành vị trí của các thước tính đơn giản 
của sự vật [năm cương vị] bản chất (§ 125). 


- Nhưng. đồng thời và một cách mâu thuẫn, sự vật là sự thống nhất 
khẳng định và bèn vững, nhất quán với chính mình. Theo phuong 
điện này, sw vật là chất liệu. hay. chính xác hơn, sự vật câu thành 
từ các chät liệu và chính chúng mới là yếu tố bản chất của sự vật. 


HEI 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. A. bản chất như là... (§§115-130) 


Sự mâu thuẫn này còn tác động lên vị thế của bản thân các chất 
liệu ở bên trong sự vật. Thật vậy. sự vật, về căn bản, là sự phản 
tư- trong-minh (8124). Sự mâu thuẫn sau cùng của sự vật là ở chỗ: 
ở cấp độ của sự phản tu-trong-minh của sự vật, các chát liệu vừa 
độc lập-tự tôn, vừa bị phú định. Tại sao? Chúng là độc lập-tự tổn 
trong chừng mực chính chúng tạo nên sự bền vững, nhất quán của 
sự vật, nhưng, chúng lại bị phủ định trong chừng mực — do sự 
phản tu-trong-minh của sự vật — chúng được tập hợp trong sự 
thống nhất hay nhất thể phu định của sự vật và chỉ hình thành nên 
các thuộc tính của sự vật: những thuộc tính ở trong cả hai mỗi 
quan hệ hay bị “tương đối hóa” gấp đôi bởi môi quan hệ của 
chúng với sự vật và của sự giới hạn lẫn nhau của chúng. Tóm lại, 
đó là sự mâu thuẫn gấp đôi của sự vật, trong đó bản chất tự khẳng 
định như là cơ sở của sự hiện hữu: một mặt, sự vật, như là hình 
thức, hạ thấp chất liệu (hay vật chất) theo nghĩa quy giản chúng 
thành các thuộc tính của mình; mặt khác, chính các chất liệu đảm 
bảo sự bền vững, nhất quán của sự vật, nghĩa là sự vật “tự tồn” ở 
trong chúng. Nói khác đi, từ quan điểm hay với tư cách là các 
chát liệu, sự mâu thuẫn của sự vật là ở chỗ chúng vừa là độc lập- 
tự tồn vừa bị phủ định, hạ thấp. 


Sự việc phải đi đến chỗ được giải quyết! Sự vật là bản chät-hien 
hữu dưới hình thức cụ thể của tồn tại-cho-mình. Hay, nói cách 
khác, nó là sự hiện hữu, nhưng là sự hiện hữu-bản chất, mang 
trong mình trọn vẹn tính phủ định của bản chất. Trong nó, chát 
liệu là sự phàn ánh của sự thống nhất trực tiếp của sự hiện hữu, 
còn hình thức là sự thê hiện tính phủ định mà nó bao hàm. Chính 
sự kết hợp giữa tính phủ định và tính trực tiếp ở trong sự vật sẽ 
quyết định “vận mệnh” của sự vật là phài hién mình cho sự mâu 
thuẫn. Sự vật có sự quy định hay “vận mệnh” (Bestimmung / 
determination / destination) là trở thành sự hiện hữu-bản chất như 
là sự hiện hữu tự thủ tiêu, thải hồi trong chính mình. TỪ nay, nó 
được “kêu gọi” là hãy ` ‘tu tiêu vong” (zugrunde gehen) đồng thời 
hãy quay trở lại với cơ sở (zu Grunde gehen), lặp lại mọi quy 
định thuần túy của sự phản tư của bản chất từ sự đồng nhát cho 
đến cơ sở. 


Khi chuyển sang sự hiện hữu ($$121-122), bản chất đã bị “chìm 
đắm” trong sự trực tiếp mà nó đã khôi phục do việc toàn thể hóa 
quyền năng trung giới của nó. Bây giờ. do chính phép biện chứng 
của sự vật, bản chất, có thể nói, tién hành một sự “phục thù” dói 


Phân Il: Hoc thuyết về Bán chất. A. bản chất như là... ($$115-130) 515 
EE 


với sự hiện hữu khi tái khẳng định sự mâu thuẫn nội tại của sự vật 
và sự tiêu vong của sự vật bằng quyền năng của tính phủ định của 
nó. Khi áp đặt một lần nữa sức mạnh bản chất của cơ sở để thủ 
tiêu mọi tính khăng định, bản chất không quay trở lại sự trừu 
tượng của quy định phản tư của co sở đơn thuần. Khi tự thủ tiêu, 
tự tiêu vong, sự vật không quay về với vẻ ngoài hay ánh tượng 
(Schein) dơn giản, không có sự ben vững mà trở thành nơi chön 
để bản chất thải hồi. sự mờ đục của sự vật-đang hiện hữu. Nó sẽ là 
sự hiện hữu trực tiếp nhưng ' XUAT- HIỆN RA” (er-scheint), tức 
xuyên thấu qua sự hiện hữu, trực tiếp, de tát cạn hết tính phủ định 
ghê gớm của bản chất. Từ đó, sự vật trở thành HIEN TƯƠNG 
(Erscheinung / phenomene) của bản chất. Tiểu đoạn $131 sau đây 
sẽ cho một cái nhìn khái quát vè phạm trù quan trọng này. 


- Phần Nhận xét cho §130 


Phần Nhận xét này khá sáng süa, không cần bản nhiều. Tuy 
nhiên, có mäy điểm đáng lưu ý: 


- Trong sır vät (theo nghia lögic), các chất liệu được thiết định đầy 
mâu thuẫn: vừa độc lập-tự tồn, vừa bị phủ định như đã thấy Ở 
trên. Áp dụng vào sự vật (vật lý), các quy định này dẫn đến sự 
hình dung về “rinh rỗng xóp ' (Porosität / porosity) tương hỗ của 
những chất liệu khác nhau. Mỗi chất liệu là độc lập, vì chúng chỉ 
bị các chất liệu khác phủ định trong cái không phải là nó, tức 
trong sự trồng rỗng (những "lễ ëng") của chúng, đồng thời bị 
phủ định vì các chất liệu khác thâm nhập vào những lỗ hỗng đó. 
Theo Hegel, tất cả những sự hình dung (bằng biểu tượng) này của 
các khoa học thực nghiệm cũng như mọi phạm trù lôgíc về “sự 
vật” thực ra không phải dya vào cơ sở là kinh nghiệm mà là sản 
phẩm của giác tính phản tư. hay, cụ thể hơn, của các phạm trù 
siêu hình học cứng nhắc nhưng chứa đầy những sự mâu thuẫn mà 
chỉ có thể khắc phục được bằng sự vượt bỏ của lý tính trong sự 
phát triển cao hơn của Ý niệm Lögic. 


516 


53262 


Phen H: Học thuyết ve Ban chat. B. Hiện tượng (SSI3I- IH) 


B 
HIEN TUONG 
8131 


Bản chất phải xut hiện ra. Ở trong bản chất (in ihm), sự 
ánh hiện của nó [của bản chất|, là sự thải hồi chính mình để 
trở thành sự trực tiếp”””, | Sự trực tiếp này — như là sự 
phản tư-trong-mình ~ là sự ben vững (chất liệu), con” — 
[nếu] như là sự phản tư-trong-cái khác - thì là Mnh thức, 
[tức] sự bền vững t thải hỗi chính mình. Sự ánh hiện là sự 
quy định nhờ đó bản chất khöng phải là tồn tại mà là bản 
chất; và sự ánh hign-dä-phät-trien chính là hiên rượng. Vì 
the, bản chất không ở phía sau hay ở phía bên kia hiện 
tượng, trái lại, do bản chất là cái gì [đi đến chỗ] hiện hữu, 
nên sự hiện hữu là hiện tượng. 


Giảng thêm: 


(a) 


(198) 


Sự hiện hữu, được thiết định trong sự mâu thuần của no, là 
hiện tượng. Không được lẫn lộn giữa hiện tượng với vẻ ngoài 
[ánh tượng / Schein] đơn thuần. Vẻ ngoài là chân lý [sự thật] 
sát cận nhất của tổn tại hay của sự trực tiếp. Cái trực tiếp 
không phải là cái gì như ta nghĩ về nó, không phải là cái độc 
lập-tự chủ và không dựa trên chính mình mà chi là vẻ ngoài, 
và, với tư cách ây, nó được nắm bắt trong tính đơn giản của cái 
bản chất đơn thuần tổn tại trong chính mình. Ban chất thoat 
däu là [cái] toàn thể của việc ánh hiện trong mình, nhưng nó 


so... als / as well as. 


Xem: Chủ giải dẫn nhập cho $131. 


Phin I: Học thuyết về Ban chất. B. Tiện rượng (SSI31-IH 1} 317 


không dừng lại nơi tính nội tại này, trải lại, với tư cách là cơ sở, 
nó xuất däu lộ điện thành sự hiện hữu; và vì lẽ sự hiện hữu 
không, có cơ sở ở bên trong chính mình mà ở trong một cái 
khác, nên nó hoàn toàn chỉ là hiện tượng. Khi nói về “hiện 
tượng”, ta liên kết với sự hình dung về một sự đa tạp bất định 
của những sự vật đang hiện hữu, mà tổn tại của chúng tuyệt 
nhiên chỉ là sự trung giới, khiển cho chúng không dựa trên bản 
thân mình mà chỉ có giá như là những mômen. 


Tuy nhiên, điểu này dëng thời ngụ d rằng bản chất không ở 
yên ở phía sau hay ở phía bên kia hiện tượng, mà đúng hơn, 
hấu như là “lòng lành” vô tận, buông thả vẻ ngoài của nó [dê] 
trở thành sự trực tiếp và ban cho nó niểm vui được [trở thành] 
tổn tại-hiện có (Dasein). Được thiết định như thể, hiện tượng 
không đứng trên đôi chân của chính mình và không có tổn tại 
của nó ở trong ban thân nó, mà ở trong một cái khác, Giống 
như Thượng để, cái Bản chất, là lòng lành nhờ việc ban sự hiện 
hữu cho các mömen của sự ánh hiện ở trong mình để sáng tạo 
ra một thế giới, thì döng thời cũng tự chứng tỏ là quyển năng 
ngự trị lên thế giới ấy và là sự công chính thể hiện nội dung 
của thế giới đang hiện hữu ấy chỉ như là hiện tượng đơn thuần 
mà thôi, trong chừng mực thể giói ; ấy muốn |tỏ ra] hiện hữu 
bơi chính nó. 


Dù sao, hiện tượng là một cấp độ rất quan trọng của Ý niệm 
lôgíc; và ta có thể nói rằng triết học phân biệt với y thúc thông 
thường là ở chỗ: những gì được ý thức thông thường xem là có 
giả trị như một cái đang tổn tại hay độc lập tự chủ thì chỉ được 
xem như là hiện tượng đơn thuần mà thôi, Nhưng vẫn để ở 
đây là phải hiểu rõ ý nghĩa của hiện tượng, Bởi vì, khi ta nói ve 
cái gì đó rằng nó chỉ là hiện tượng thôi, điểu này có thể gây 
hiểu läm rằng, so với cái đang xuất hiện ra “chỉ như” hiện 
tượng ấy, thì cái dang-tön tại [đơn thuần] hay cái trực Hếp là cái 
gì cao hơn. Trong thực tế, tình hình là hoàn toàn ngược lại: 
hiện tượng là cao hơn tổn tại đơn thuần. Hiện tượng chính là 
chân lý [hay sự thật] của tổn tại và là một sự quy định phong, 


SiS 


5263 


Phân II: Học thuyết về Ban chát. B. Hiện tượng (131-141) 


phú hơn tổn tại, bởi vì hiện tượng chứa đựng trong mình sự 
hợp nhất của các mômen: phản tư-trong-mình và phản tư- 
trong-cái khác, trong khi ngược lại, tổn tại [đon thuần] hay sự 
trực tiếp vẫn còn là cái gì phiến diện, chưa có sự trung giới và 
tưởng nhw chi đơn độc dựa trên bản thân nó. Tất nhiên, chữ 
“chỉ là“ được ta gắn cho hiện tượng quả cũng biểu thị một sự 
khiếm khuyết, và đó là ở chỗ: hiện tượng vẫn là cái [mômen] 
còn bị gãy vỡ ở trong chính mình, chưa có bất kỳ sự ổn định 
nào trong chính nó cả. Cái cao hơn so với hiện tượng đơn 
thuần sẽ chính là Hiện thực — mà ta sẽ bàn tiếp theo đây, 8142 
và tiếp — như là cấp độ thứ ba của Bản chất. 


Trong lich sử của triết học cận kim, chính Kant có cống hiến 
lớn vì là người đầu tiên phục hổi lại sự phân biệt giữa ý thức 
thông thường và ý thức triết học như vừa nêu. Nhưng, Kant đã 
dừng lại giữa đường khi ông lý giải hiện tượng chỉ trong nghĩa 
chủ quan và đã cố định hóa cái bản chất trừu tượng ở bên 
ngoài nó như là “oật-tự thân” ma nhận thức của ta không vươn 
đến được. [Nhưng] chính bản tính riêng của thế giới đối tượng 
trực tiếp là chỉ tổn tại như hiện tượng, và vì lẽ ta biết về thế 
giới ấy như là hiện tượng, tức đồng thời ta cũng biết về bản 
chất của nó. | Bản chất ấy không ở phía đẳng sau hay ở phía 
bên kia của hiện tượng, mà tự biểu lộ ra (manifestieren) như là 
bản chất, chính bằng việc hạ thấp thể giới xuống thành hiện 
tượng đơn thuần. 


Dù sao cũng không thể trách ý thức ngây thơ khi nó ~ trong sự 
đòi hỏi vë một [cái] toàn thể - không an tâm khi thuyết duy 
tâm chủ quan khẳng định rằng ta chỉ làm việc duy nhất với 
những hiện tượng đơn thuần mà thôi. Nhưng, khi cố gắng cứu 
vẫn tính khách quan của nhận thức, điểu dë xảy ra là ý thức 
ngây thơ này sẽ quay trở lại với sự trực tiếp trừu tượng và 
không biết làm gì khác hơn là bám chặt vào những gì [tưởng 
là] đúng thật và hiện thực. Fichte đã bàn về sự đối lập giữa 
thuyết duy tâm chủ quan và ý thức trực tiếp trong tác phẩm 
ngắn mang nhan để: “Báo cáo rõ như ban ngày cho cử tọa rộng rãi 


Phân Il: Học thuyết ve Bán chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 519 


5264 


ve bản chất đích thực của nên triết học mới nhất: một cố gắng buộc 
người đọc phải hiểu” {Berlin, 1801]. | Trong hình thức một cuộc 
đối thoại bình dị giữa tác giả và độc giả, trong đó tác giả ra sức 
chứng minh cho độc giả biết tại sao quan điểm duy tâm chủ 
quan là chính đáng. Trong cuộc thảo luận, độc giả than thở với 
tác giả rằng mình không thể nào lấy lập trường duy tâm chủ 
quan được cả, và thấy “chới với” trước việc những sự vật 
chung quanh không được xem là những sự vật hiện thực mà 
chỉ là những hiện tượng đơn thuần! Chắc chắn không thể trách 
độc giả về sự băn khoăn này được, bởi họ bị buộc phải xem 
mình bị trói chặt bên trong một vòng tròn kín mít của những 
biểu tượng đơn thuần chủ quan; song, độc lập với việc lý giải 
đơn thuần chủ quan này về hiện tượng, thiết tưởng cẩn nói 
rằng tất cả chúng ta đều có lý do để vui mừng rằng, khi làm 
việc với những sự vật chung quanh ta, ta chỉ phải làm việc với 
những hiện tượng thôi, chứ không phải với những sự hiện hữu 
cứng nhắc và độc lập tự chủ, bởi, nếu thế, ắt ta sẽ chết đói hết 
cả, về thể xác lẫn tinh thần! 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8131 


: Hiện tượng 


Tiểu đoạn §131 dẫn nhập vào mục B của Bän chất. và, trước hết, 
xác định một số thuật ngữ quan trọng: phân biệt giữa “ánh hiện” 
(Scheinen), ảnh tượng (Schein), sự hiện hữu (Existenz) với sự 
xuất hiện ra (Erscheinen) và hiện tượng (Erscheinung). Tiểu 
đoạn §131 cũng được viết quá cô đọng, nên cần đọc chung với 
phần Giảng thêm. 


“Bán chất phải xuất hiện ra" [thành hiện tượng] (Das Wesen 
muß erscheinen / Essence must appear / Üessence doit 
apparaitre). 


- chu “phai” ở đây nói lên một sự tất yếu dù bản thân phạm trù 
“sự tất yếu” sẽ chỉ xuất hiện ở $147, do đó, trong sự quá độ từ 
bản chất sang hiện tượng đã có mặt sự tất yếu nhưng còn ở 


$0 Phản Il: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (131-141 


trạng thái "tự-mình” (mặc nhiên). đến gần với sự tät yeu đúng 
nghĩa. ` 


- Mục A ("Ban chất như là cơ sở của hiện hữu"} dä cho thấy sự 
phát triển của bản chất bên trong sự phản tur của nó như là vận 
động của sự ánh hiện trong chính mình. Đó là đổi tượng 
nghiên cứu của tiểu mục đầu tiên: 1) các quy định thuận túy! 
CHA it phan nr. Nhưng röi sır änh Kn thuận túy của bản chất 
cho thây: ngay "ong han chất” ("in (bm "15. sự ánh hiện 
thuân túy là sự thai hỏi hay sự thu tiêu chính mình đề tro thành 
Sự trực tiếp của sự điện hữu (tiêu mục 2) và. sau đỏ. cua xự tới 
(tiêu mục 3). Chính việc tự thải héi chính mình của bản chất 
để lại trở thành sự fryre tiếp của sự hiện hữu và sự vật cho ta 
hiểu tại sao bản chất lại "phải xuất hiện ra”, 


- Sự trực tiếp này của sự hiện hữu và của sự vật mang theo nó 
hai mömen của cơ sơ (cơ sở đã bị "chim đắm" trong sự trực 
tiếp!). đó là: sự phản tu-trong-minh và sự phản tu-trong-cäi 


* Câu thứ hai của Chính tăn (ngay sau câu đầu tiên: “Bản chât phải xuất hiện 
ra”) bắt đầu bằng cách viết: “Sein Scheinen in ihm ist das Aufheben seiner 
zur Unmittelbarkeit”... Chữ “in ihm” (“trong nó”) có nghĩa là gì? Ban dich 
tiếng, Anh cua G. S. H dich là: "Its ged shining ìs...; bạn tiếng Pháp cua 
Bourgeois dich là: “Som paraitre dans-elle-neöme est la suppression... nghĩa là, 
ca hai cùng hiệu chữ “in ihm” là “trong chính mình” hay “trong chính nó”: 
“Sự ánh chiếu cua ban chất o trong chính mình là...”. Đúng là trong bản năm 
1817, Hegel đã viết: “Sein Schein in ihm selbst ist..., nhung trong bản năm 
1830, Hegel không viết “Sein Schein” (“ánh tượng của nó”) ma viết “Sein 
Scheinen” (“sự ánh chiếu của nó”) và cùng không viết “in ihm selbst” 
(“trong chính mình”) mà việt “in ihm” (“trong nó”). Do đó, các tác gia Pháp 
(Vera, Gandillac, A. Léonard...) không đổng ý với cách dịch trên cua 
Bourgeois (và mặc nhiên, cả của G. S. H trong tiếng Anh) và hiểu là: “Son 
paraître (de l’essence) est en elle la suppression”... theo đó, cầu này có nghĩa: 
“Sự ánh hiện của nó ‡của bàn chât} là sự thủ tiêu ở trong ban chất”... chú 
không phải “sự ánh hiện của bản chất trong chinh mind” (bởi nếu thế, ắt 
Hegel sẽ viết: “Sein Scheinen in ihm selbst” hay “Sein Scheinen in sich 
{selbst”). Chúng tôi thấy cách hiệu của ba tác gia Pháp vừa neu hop với nội 
dung và mục đích của §131: vạch rõ tính phú định của việc ánh chiếu chứ 
không chi định nghĩa sự ánh chiếu. 


Phan IE: Hoc thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (131-141) 321 


khác ($$121. 123. 129). Vi thế. sự vật (hiện hữu trực tiến). với 
tư cách là sự Pip tu-trong-minh. là sự ben vững (Bestehen / 
subsistence / consistence) hay chät liệu (93126-130) cũng như. 
với tư cách là sự phản tư-trong-cái khác, là hình (hức (§§128- 
130) và như the, là sự bền vững tr thai hồi. Sự bền vững mang 
tính chất liệu (vật chất) của sự vật bị phủ định từ bên trong bởi 
hình thức, vì hình thức quy định và làm chủ sự mờ đục của 
chất liệu. Trong l.ögic của Bản chất. các phạm trù phú định 
bao giờ cũng tác động lén các phạm trù khác cho tới khi xuất 
hiện sự "hòa giải” tuyệt đối giữa sự trực tiếp và sự trung giới. 
giữa tính khäng định và tính phú định của Tòn tai và Bän chåt 
ở trong Khái niệm về sau. Vì the. (lege) nhắn mạnh trong 
Chính văn: đó là "một sự ben vùng ne thai hô (sich 
aufhehendes Bestehen < subsistence sublating itself / une 
consistance qui se supprime) do sự mâu thuän của chính nó 
(S130). Từ nay. toàn bộ bộ máy khái niệm äy cần được huy 
động để hiểu mối quan hệ giữa bản chất và hiện tượng. 


- Sự "ánh hiện” (Scheinen / paraître) nói chung là quy định đặc 
trưng của bản chất. làm cho bản chất là bản chất chứ không 
còn là tồn tại. Trái ngược với tồn tại. bản chất là tính động 
thuần túy. là tính phú định và sự trung giới vô hạn, Với nghĩa 
tư biện của chữ “ánh hiện”. bán chất là Logos trong sự "lóc 
sáng” và "bùng nö”, lan tỏa tỉa sáng (phú định). 


- Nhưng, sự ánh hiện này của bản chất cũng có mol sir phát 
triển, vì the, Hegel viết: "sự ánh hiện đã phát tr ien chính là 
hiện tượng”. The nào là “dä phát triển”? Ta thấy rằng. o cấp 
độ của sự phát triển hen rong sự phản tu hay của sự "ảnh 
hiện" của bản chất, trước hết ta có bản thân đi? tượng 
(Schein) tức cải tàn dwe của tòn tại ngay trong lòng của bản 
chất và được thiết định trong bản chất bởi vận động của chính 
bản chất. Vì sự ánh hiện thuần túy cua bản chất — như là tính 
phủ định vô hạn ~ không phải không có "ánh tượng” nội tại de 
sự ánh hiện vừa là sự thiết định. vừa là sự phủ định đổi với 
ánh tượng. Nhưng. sự ánh hiện hay sự phản tư của bản chất 
không chỉ tự phát trien hen rong bản chất. Thật thé, với tư 
cách là cơ sơ, bản chất chuyên sang sự hiện hữu (rong đó sự 
trực tiếp được kết hợp với tính phủ định của bản chải không 
chỉ có sự khöng-ben vững của một ánh tượng mà có sự bèn 
vững của một cái đang hiện hữu) và sau đó. chuyển sang sự 


Phân I: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 


våt, hợp nhất bản chất với sự trực tiếp thực tồn (mà không xóa 
bỏ sự tự trị của nối bên). 


Với sự phát triển ấy của sự ánh hiện ("sự ánh hiện đã phát 
triển ") có vẻ như sự trực tiếp của sự hiện hữu và của sự vật 
chiếm ưu thế. Nhưng, như đã thấy, sự ben vững của sự trực 
tiếp này là một “sy ben vững tự thái hör” và sẽ tiếp tục làm 
môi cho tính phủ định của bản chất. Từ đó. bản chất không chỉ 
hiện diện một cách trực tiếp trong sự hiện hữu và bị hòa tan 
trong sự hiện hữu, trái lại nó hoàn toàn xuyên qua sự hiện hữu 
để "xuất hiện ra”. Mang đầy tính phủ định của bản chất, sự 
hiện hữu từ nay không gì khác hơn là một “hiện tượng” của 
bản chất, hay. nói cách khác. sở đắc vị thế của sự tòn tại do 
chính sự phủ định của mình, là nơi bản chất không còn tự giới 
hạn ở việc “ánh hiện" ở bên trong chính mình mà "xuất hiện 
ra” bên ngoài mình. xuyên qua sự bền vững bị phủ định của 
cái trực tiếp. Vậy, hiện tượng chính là "sự ánh hiện đã phát 
triển” của bản chất. Là sự “ánh hiên“ của bản chất, hiện tượng, 
vè mặt nào đó. vẫn là “ánh tượng” của bản chất. nhưng là một 
ánh tượng đang hiện hữu. vì thé, như là “sur ánh hiện đã phát 
triển"; hiện tượng có được sự bền vững đọc låp nhưng sự ben 
vững ấy cũng chi là sự bên vững của một mömen của bản chất. 
Từ đó, hiện tượng luôn phô bày cùng một cấu trúc day mâu 
thuẫn giống như bản chất. Trước khi di đến chỗ hợp nhất bản 
chất và hiện tượng (trong các phạm trù "sự quan hệ ` §135 và 
tiếp. và nhất là trong “hiện thực ”: §142 và tiếp). câu cuối cùng 
của phần Chính văn nhắn mạnh sự kiện: bản chất là hoàn toàn 
nội tại ở trong hiện tượng. 


Thật thé, như đã thấy từ $123, bản chất không nằm “ở đảng 
sau" sự hiện hữu vốn xuất phát từ nó như là cơ sở. Chính bản 
thân bản chất và toàn bộ bản chất đi vào sự hiện hữu. Sự hiện 
hữu, vì the, mang theo toàn bộ tính phủ định của bàn chất. Vì 
the, sự hiện hữu tan vỡ trong sự mâu thuẫn và tự giải the thành 
hiện tượng. Khi “bản chất" hiện hữu, thì sự hiện hữu chỉ là 
hiện lượng của bản chất. Hegel viết câu kết luận rõ rằng hiểm 
thấy: "Vậy, bản chát không năm ở phía đàng sau hiện tượng 
hay ở phía bên kia của hiện tượng mà chính qua việc bạn o hät 
hiện hữu, nên sự hiện hữu là hiện tượng”. 


Phần Il: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($€131-141) 323 


Sau phän dän nhập này. ta di vào Lögic của bản thân hiện 
tượng, gồm ba tiểu mục: a: thể giới hiện tượng: b: nội dung và 
hình thức: c: sự quan hệ. 


a. the giới hiện tượng 
§132 


Cái-xuất-hiện-ra hiện hữu theo kiểu sự bên vững của nó là 
bị thải hồi một cách trực tiếp [một cách lập tức], và chỉ là 
Một mömen của bản thân hình thức; hình thức bao hàm sự 
bền vững hay chất liệu bên trong nó như là một trong 
những sự quy định của nó. Như thế, cái- -xuất-hiện- ra có cơ 
sở của nó ở trong hình thức như là bản chất của nó, hay 
như là sự phản tư-trong-mình của nó đối lập lại với sự trực 
tiếp của nó, - nhưng điều này chỉ có nghĩa là: nó có cơ sở 
của nó trong một tính quy định khác của hình thức. Cơ sở 
này của cái-xuất- -biện-ra cũng chính là một cái-đang-xuất- 
hiện-ra, khiến cho hiện tượng đi vào một sự trung giới vô 
tận của sự ben vüng böi hinh thirc, tức, cũng böj sự không 
bên vững. Sự trung giới vô tận này đồng thời là một sự 
thống nhất của sự tương quan với mình; và sự hiện hữu 
phát triển thành một [cái} toàn thể và một thé giới hiện 
tượng, hay, thành the giới của sự hữu hạn đã được phản tư. 


CHỦ GIẢI DẪN NHÄP: 8132 
Thế giới hiện tượng 


Ta đã thấy ở §123 rằng khi ra khỏi các quy định thuần túy của sự 
phản tư, Y niệm lôgíc tự thê hiện không chỉ trong sự hiện hữu nói 
chung mà trong những cái đáng hiện hữu. Ö đây cũng thế, khi 
xuất phát từ bản chất như là cơ sở của sự hiện hữu, ta không làm 
việc với hiện tượng nói chung mà với những hiện tượng, hay nói 
như Hegel, với cái đang xuất hiện ra (das Erscheinende / 
something that appears / Ï'qpparaissan). sau đây, tạm gọi là "cái 
tån tai-hien tượng" đề dễ phân biệt (lưu ý: chữ "das 


Pin I: Học thuyết ve Ban chát. B. Hiện tượng t\\t31-141) 


Erscheinende” Không biểu thị "bán chất dang xuất hiện ra” mà 
biểu thị cái deng hiện hữu là nơi diễn ra sự xuất hiện này ). 


Tòn tại-hiện tượng hiện hữu giảng như sự vật đã hiện hữu. nhưng 
theo kiểu: sự bên vững của nó lập tức hi thai hỏi. Cái đang hiện 
hữu của §I23 chỉ là "tương đổi”. phụ thuộc. được đặt cơ sở. còn 
tòn tai- hiện tượng cỏ điểm mới là chứng kiến sự hiện diện nhủ 
định của ban chất, rằng nó lập tức là một mömen bị thải hồi bơi 
tính phủ định của bản chất. điều chưa thể hiện minh nhiên trong 
lögie của sự hiện hữu trước dây. 


Nói khác di. sự ben vững của tồn tại-hiện tượng chi là Mor 
mömen của hình thúc (nur eir Moment 7 only One moment 7 un 
senl moment). Điều này có nghĩa là gi? Từ $128. ta biết rằng hình 
thức không gì khác hơn là tính phú định dị-biệt hóa cua bạn chất 
trong chừng mực ban chất không còn là một quy dinh thuần tú\ 
phản tư mà là một /oửn the hiện hữu trực tiến có mömen thứ hai 
là tính khăng định vật chất của một sự ben vững trực tiếp. H däy. 
ta cũng gặp lại ưu thể của tính phủ định đối với tỉnh trực tiếp (vốn 
là đặc trưng cho toàn bộ L.ögic của Ban chấU) nhưng có phản g giam 
nhẹ bởi sự bẻn vững cửa tôn tại-hiện tượng chỉ ka mót mömen của 
hinh thức. và hình thức còn bao ham trong nó sự ben sung cua 
chát liệu nhu là một trong các quy dinh của nó nhur dä được thiết 
lập ở §1^9. 


Phén biện chứng dẫn dät sự vật thành hiện tượng đã lấy lại (ở cấp 
độ cua sự hiện hữu) mọi quy định thuận túy của sur phan tu từ sự 
đồng nhất cho đến cơ sơ. Tiền trình này hoàn tất a $132 này, khi 
ban chất xuất hiện hoàn toàn trong lòng sự hiện hữu như là nen 
tảng biển sự hiện hữu hoàn toàn trở thành hiện tượng cua ban 
chất. Như thẻ. tồn tại-hiện tượng có cơ sơ của nó — tức có sự thiết 
định lẫn sự phú định của nó — trong hình thức trong chừng mực 
hình thức là bản chất phủ định của nó. là sự phản 1ư-trong-minh 
dich thực của nö déi lập lại với sự trực tiếp thỏ mộc của nó. Có 
nghĩa là: tồn tại-hiện tượng. vì lè không còn là một căi dang tòn 
tại đơn giản mà là một hiện tượng cúa bản chất. không có giả trị 
nhờ vào sự trực tiếp của nó. trái lại. chỉ có giá trị. chỉ là chính 
mình. chỉ phản tư-trong-minh, chỉ có cơ sở trong chừng mực nó 
phục tùng tính phú định của hình thức. Và bởi lẽ ta không còn ở 
trong sự phản tư thuần túy của bán chất. nên hình thức nói ở đây 
không phải là hình thức thuần túy trừu tượng của tính phủ định 


Phan IE Hoc thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (5134-141) 3253 


nói chung mà là một hình thức đang hiện hữu va được chết liệu 
hóa, vật chất hóa, một hình thức được quy định cụ thê, Từ nay. vi 
lẽ sự bên vững hay chất liệu chỉ là một trong các quy định của 
hình thức, nên mỗi tönstai-hien tượng trực tiếp không gì khác hơn 
là một sự có định tạm thời. một quy định thoáng qua đến từ sự 
quay trở vè chính mình của tinh phủ định cụ thẻ của hình thức. 


- Tòn tại-hiện tượng có cơ sở của nó trong hình thức phú dinh vốn 
là ban chất cua nó. nhung vi bản thân cơ sơ nàs cũng chi là một 
quy định khác của hình thức, nên cơ sơ cua tòn tại-hiện tượng 
cũng là một tồn tại-hiện tượng chứ không phải một "thế giới" 
giấu mình ở phía sau, bởi bản chất làm cơ sở không phải ở đàng 


sau hay ở phía bên kia hiện tượng mà là một An tai- hiện tong 
khác. 


- Sự bèn vững của tòn tại-hiện tượng được trung giới bởi sự Không- 
bền vững của chỉnh nỏ, và sự không ben vững này lại là sự ben 
vững cũng tạm thời của một cải khác v.v... Nghịch lý này cho 
thấy hiện tượng thực sự mang tính bản chết, thực sự mang đặc 
trưng phú định của bản chất và thực sự là hiện tượng cướ bản 
chất. 


- Thoạt nhìn. sự trung giới vò hạn này thuộc về một cái vô han tdi 
trong chừng mực nó mở ra một sự két nỗi theo kiểu móc xích vô 
tận của sự hiện hữu hiện tượng. Nhưng, đừng quên räng sự trung 
giới vô hạn này đẳng thời cũng là một sự thông nhất của mỗi 
quan hệ với mình. theo nghĩa toàn bộ những tòn tại-hiện tượng và 
những quan hệ qua lại của chúng rút cục tạo nên một thể giới duy 
nhất của hiện tượng nói chung. Nói khác đi, sự đa tạp của những 
tồn tại-hiện tượng không ben vững có được sự bền vững của một 
toàn thé được thông nhất hóa trong quan hệ khăng định với chính 
nó. Sự hiện hữu đã phát triển thành mør toàn thë. thành một THE 
GIỚI hiên tượng theo thuật ngữ của Kant. 


- Đây không còn là một thế giới của phg cái đang hiện hữu mà 
của hiện tượng. nghĩa là của sự hữu han giếng như trường hợp 
của cái đang hiện hữu trực tiếp, nhưng là của sự hữu hạn då phan 

+, nghĩa là hoàn toàn được tước bỏ khỏi sự trực tiếp của nó. đã 

tước trải qua sự phản tư của bản chất mà mạng lưới của những sự 

quan hệ hay của những sự phản tư giữa những hiện tượng cho 
` thấy rõ rệt tính phủ định vô hạn của bản chát. 


326 Phän II: Học thuyết ve Ban chất. B. Hiện tượng (ỆỆ131-141) 


b. nội dung và hình thức 
§133 


Sự đ-bên-ngoài-nhau [sự ngoại tại đối với nhau] của thế giới 
hiện tượng là [cái] toàn thể và được chứa đựng hoàn toàn ở 
trong sự twong quan-với-mình của nó [cüa thế giới hiện 
tượng]. Vì thể, sự tương quan của hiện tượng với chính 
mình là hoàn toàn được xác định; nó có hình thức ở nơi 
chính nó, và bởi vì nó có hình thức trong sự đồng nhất này, 
nên [nó có hình thức| như là sự bền vững bản chất của nó. 
Và cũng vì thế, hình thức là nội dung, và, xét theo tính quy 
định đã được phát triển [của hình thức], nó là quy fuậ của 
hiện tượng. Còn cái phủ định của hiện tượng - tức cái 
không độc lập tự chủ và có thể biến đổi — là thuộc về hình 
thức véi như là đã không được phản tư-trong-mình: đó là 
hình thức dürng dưng, ngoại tại. 


Khi xem xét sự đối lập giữa hình thức và nội dung, điều 
S265 cốt yếu cần nhớ là: nội đung không phải là không có hình 
thức. trái lại, nó không chỉ có hình thức ở bên trong nó 
mà còn có hình thức như cái gì ở bên ngoài {ngoại tai] 
nó. Ta có ở đây sự hóa đôi” của hình thức: một mặt. như 
là sự phản tư-trong-minh, nó là nội dung; mặt khác, như 
là không được phản tu-trong-minh, nó là sự hiện hữu 
ngoại tại, dửng dưng đối với nội dung. Có mặt ở đây một 
cách r-mình (an sích) là mỗi quan hệ tuyệt đối) giữa 
nội dung và hình thức, nghĩa là, sự chuyên hóa qua lại 
của cái này thành cái kia, khiến cho “nội dung” không gì 
khác hơn là sự chuyển hóa của hình thức thành nội dung. 
và “hình thức” không gì khác hơn là sự chuyên hóa của 
nội dung thành hình thức. Sự chuyển hóa này là một 
trong những sự quy định quan trọng nhất. Nhưng nó chỉ 


Wi Verdopplung / doubling; ® absolutes Verhältnis / absolute relationship. 


Phân Il: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-I41) 527 


được thiết định ở trong quan hệ tuyệt đối [xem: $135 và 
tiep]. : 


Giảng thêm: 


Hinh thức và nội dung là một cặp quy định được giác tinh- 
phản tư rất thường dùng, chủ yếu theo cách: nội dung được 
xem là cái bản chất và độc lập tự tổn, còn hình thức, ngược lại, 
là cái khöng-bän chất và không độc lập tự tổn. Tuy nhiên, trái 
ngược với điểu này, cẩn ghi nhận rằng, trong thực tế, cả hai 
dëu là có tính bản chất như nhau cả, và rằng, trong khi không 
có một nội dung vô-hình thức cũng như không có một chất 
liệu vô-hình thức thì cả hai (nội dung và chất liệu) khác nhau ở 
chỗ: chất liệu, tuy tự-mình không phải không có hình thức, 
nhưng tự cho thấy là dửng đưng trong sự tổn tại-hiện có của 
nó đối với hình thức [ví dụ: khối đá cẩm thạch dừng dưng 
trước việc có hình thức của pho tượng hay cột trụ: §128, phần 
Giảng thêm], trong khi đó, nội dung chỉ là nội dung nhờ vào 
việc nó chứa đựng hình thức-đã-phát-triển ở bên trong nó. 
Nhưng ta cũng, thấy hình thức có một sự hiện hữu düng dưng 
với nội dung và ngoại tại với nội dung, đó là trường hợp hiện 
tượng nói chung vẫn còn bị gắn chặt với tính ngoại tại. 


Chẳng hạn, nếu ta xét một quyển sách, thì quả là không có sự 
khác biệt nào liên quan đến nội dung dù nó được viết tay hay 
được ín ra, đù nó được đóng bằng giấy hay bằng da. Nhưng, 
điểu này không hể có nghĩa rằng, độc lập với hình thức ngoại 
tại và dửng dựng ấy, nội dung của bản thân quyển sách là một 
nội dung vô-hình thức. Đúng là có thừa những quyển sách mà 
về nội dung, ta có lý khi bảo rằng chúng là “vô-hình thức”, 
nhưng tính vô-hình thức này trong quan hệ với nội dung döng 
nghĩa với tính “lệch lạc về hình thức”, được hiểu không phải là 
sự vắng mặt của hình thức nói chung mà chỉ là việc thiếu hình 
thức thích đáng. Nhưng, hình thức thích đáng này không hể 
düng dưng với nội dung mà đúng hon, la ban thân nội dung. 
S266 Một tác phẩm nghệ thuật thiếu hình thức thích đáng thì không 


Phản IH: Học thuyết về Ban chát. B. Hiện trọng ($SI3T-I4D) 


thể được gọi là một tác phẩm nghệ thuật chính là vì lý do đó: 
nó không phải là một nghệ phäm đích thực. | Thật là một sự 
cáo lỗi tổi tệ của một nghệ sĩ khi bảo rằng nội dung của các tác 
phẩm của ông ta quả là hay (hay thậm chí: tuyệt điệu) chỉ có 
điểu chúng thiếu một hình thức thích đáng. Những nghệ 
phẩm duy nhất dich thực chỉ là những nghệ phẩm mà nội 
dung và hình thúc của chúng tự cho thấy là hoàn toàn đồng 
nhất. Ta có thể nói về Mind [trường ca sử thi của Homer] rằng 
nội dung của nó là cuộc chiến thành Troie, hay, chính xác hơn, 
là cơn thịnh nộ của Achilles; nói như thế là nói tất cả nhưng 
cũng là chỉ nói quá it, bởi cái làm cho Iliad thành Iliad chính là 
hình thúc thí ca trong ấy nội dung ấy được xây dựng nên. 
Cũng thế, nội dung của [vở kich] Romeo và Juliet là sự tan vỡ 
của hai người yêu nhau đo xung đột giữa hai gia đình, nhưng 
chỉ điểu ây không thôi thi vẫn chưa phải là vở bi kịch bất hủ 
của Shakespeare. 


Hơn nữa, trong mối quan hệ giữa nội dung và hình thức trong 
lĩnh vực khoa học, ta cẩn nhắc đến sự phân biệt giữa triết học 
và cách ngành khoa học. khác. Tính hữu hạn của các ngành 
khoa học đều nằm ở chỗ: tư duy - chỉ là hoạt động đơn thuần 
có tính hình thức ở trong chúng - tiếp thu nội dung của nó 
như là cái gì được mang lại từ ben ngoài, và nội dung chưa 
được nhận thức như là được quy định từ bên trong do tư 
tưởng làm nến tảng, khiến cho hình thức và nội dung không 
hoàn toàn thâm nhập vào nhau. Trong triết học, ngược lại, sự 
phân ly này không còn nữa, vì thế, nó phải được gọi là nhận 
thức vô hạn. Nhưng, ngay cả tư duy triết học cũng rất thường 
bị xem là một hoạt động đơn thuần của hình thức; nhất là đối 
với môn Lôgíc học vốn được thừa nhận là chỉ làm việc với 
những tư tưởng xét như là những tư tưởng, còn việc nó thiếu 
nội dung được xem là đương nhiên. Nếu ta hiểu vê “nội dung” 
chi đơn giản như cái gì hữu hình, cái gì có thể trì giác được 
bằng các giác quan, thì quả phải tự nguyện thú nhận rằng triết 
học, xét như là triết học, và Lôgíc học nói riêng, quả là không có 
nội dung, nghĩa là, chúng không có nội dung thuộc loại có thể 


Phản IT: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (SS 31-141) 329 


5267 


trí giác một cách cam tính như thế. Nhưng, ngay cả ý thức 
thông thường và việc sử dụng ngôn ngữ hàng ngày của ta khi 
hiểu về “nội dung” cũng không chịu dừng lại ở cái gì chi được 
giác quan tri giác, càng không phải chỉ ở những gì đơn thuần 
tổn tại. Khi ta nói về một quyển sách rằng nó không có “nội 
dung” thì ai cũng hiểu rằng điểu này không có nghĩa đơn gian 
răng quyền sách chỉ gổm những trang giấy trắng, mà muốn 
nói rằng nội dung cua nó la “không có gì hết”, và, xét đến 
cùng, một đầu óc có học vấn khi xét đến “nội dung” chỉ muốn 
nói rằng nó là cái gì có tính tư tưởng. Nhưng, điều này cũng có 
nghĩa: ta phải nhìn nhận rằng những tư tưởng không thể được 
xem là dừng dưng đối với nội dung của chúng, hay tự mình 
chỉ là những hình thức trống rỗng, trái lại, trong nghệ thuật, 
cũng như trong mọi lĩnh vực khác, chân lý và sự vững chắc 
của nội dung cốt yếu phải dựa trên việc: nội dung này tự cho 
thấy là đồng nhất với hình thức. 


CHÚ GIẢI DÄN NHẠP: 8133 


b) Nội dung và hình thức 


- Thế giới hiện tượng. do tinh da tap và tinh phù dinh (qua do sır 


ben vững của mỗi tòn tại-hiện tượng được trung giới bởi sự 
khöng-ben vững của chính nó), là thế giới của sự ngoại tại đối 
với nhau giữa những tồn tại-hiện tượng. Nhưng, vì là một ` "thế 
giới”. nên nó cũng là một "toàn the”, theo nghĩa, dù có sự khác 
biệt với nhau. những tön tại-hiện tượng khác nhau hình thành một 
toàn bộ thống nhất và mạch lạc. Cái toàn bộ này không gì khác 
hơn là sự thống nhất được tạo nên bòi mới quan hệ với chính 
mình của hiện tượng. 


Nhưng. bước ngoặt tư biện quan trọng ở đây là: vì lẽ tính ngoại 
tại đối với nhau. tức tính phủ định dị biệt hóa của thế giới hiện 
tượng cũng hoàn toàn được bao hàm ở trong sự quan hệ với chính 
mình của thé giới ấy. nên quan hệ với chính mình này không quy 
giảm thành một sự đồng nhất hay một sự khăng định trừu tượng. 
trái lại, mang trong mình sự khác biệt và tính phủ định của hình 


530 


Phản I: Học thuyết ve Ban chất. B. Hiện tượng ($§131-141) 


thức. Quan hệ với chính mình của hiện tượng là được quy định vì 
nó mang trong mình hình (hức là cái, nhờ tính phủ định của nó, là 
nguồn gốc và nơi diễn ra mọi sự quy định. Hình thức ở đây không 
còn che giấu (như ‹ ở §129) sự dòng nhất của nó với chất liệu, trái 
lại. hình thức tự đồng nhất hóa với tính toàn thể của the giới hiện 
tượng, nghĩa là, như là “sự bền vững" ` (Bestehen). Sự ben vững 
này của hình thức trong lòng tính toàn thể của the giới hiện tượng 
không còn là sự bền vững còn quá trực tiếp của “chất liệu” trong 
các tiêu đoạn trước, mà là sự bền vững cửa hình thức, nghĩa là sự 
bền vững đã trải qua tính phù định, sự bèn vững mang tính bản 
chất. Nói cách khác, hình thức tự khẳng định như dà sự ben vững 
mang tính bản chất của hiện tượng trong tính toàn thể của nó. 
Theo nghĩa đó, hình thức chính là NỘI DUNG (Inhalt / content / 
contem) của hiện tượng. Nội dụng khác với chất liệu, dù ta quen 
với cặp đối lập: chất liệu-hình thức và nội dung-hình thức. Tir nó, 
chất liệu là cái gì dừng dưng với hình thức, trong khi đó, nói 
dung chỉ thực sự là một nội dụng (In-halt) trong chừng mực nó 
giữ lại và chứa đựng (enthalien) hình thức bên trong nó. Ở đây, 
ta có sự đồng nhất tư biện của hình thức va nội dung, khác xa với 
mọi sự phân biệt sai lầm và hời hợt của giác tính. 


Sự đồng nhất của hình thức với nội dung, bước chuyên có vẻ 
nghịch lý từ hình thức sang nội dung sẽ dé hiểu hơn nếu ta nắm 
bắt quy định đã phát triển của nö, đó là: hình thức chính là QUY 
LUẬT của hiện tượng, và, với tư cách là quy luật của hiện tượng. 
hình thức là bản thân nội dung của hiện tượng. Trong “quy luật” 
điều tiết chuỗi hiện tượng, ta gặp lại phương diện khäng định và 
ön định của nội dung lẫn phương diện phủ định và năng động của 
hình thức, điều ấy cho thấy rõ: quy luật-hình thức là nội dung 
nhưng vẫn là hình thức đích thực. Tại sao? 


Trước hết, đó là nội dung tư biện của "guy luật” (Gesetz) quy 
định sự xuất hiện của những quy định khác nhau của hiện tượng. 
Trong quy luật của hiện tượng, ta gặp lại không những tính bản 
chất khẳng định mà cả tính bản chất phủ định của hiện tượng, 
nghĩa là cả nội dung lẫn hình thức. Qua quy luật, hai hay nhiều 
tồn tại-hiện tượng được “nỗi kết” lại với nhau (theo nghĩa từ 
nguyên Latinh: lex, ligare), và qua quy luật (Gesetz), hai hay 
nhiều tồn tại-hiện tượng được thiết định (setzen) cái này với cải 
kia hay những cái này với những cái kia. Trong sự nối kết và thiết 
định tương hỗ này của những tổn tại-hiện tượng có cả hai phương 


Phån I: Học thuyết ve Ban chát. B. Hiện tượng (131-141 531 


dien: bền vững và không bên vững, khăng định và phủ định được 
bàn trong quan hệ giữa nội dung và hình thức. 


- Khi thiết lập sự nỗi kết, quy luật làm cả hai việc: một mặt, khi 
một tòn tại-hiện tượng được thiết định, thì một tồn tại-hiện tượng 
khác cũng được thiết định (phương diện ` "bên vững” "); mặt khác, 
khi mỗi tòn tại-hiện tượng chỉ được nối kết và thiết định với cái 
khác trong chừng mực nó chuyên sang cái khác và bị cái khác 
phủ định hoặc. ngược lại, phủ định và thái hỏi cái khác ở trong nó 
(phương diện “không bền vững"). Hiểu trong tính toàn thê đã 
phát triển như thế, quy luật của hiện tượng là sự thống nhất tuyệt 
đối của nội dung và hình thức của nó. Quy luật-hình thức không 
phải là một công thức ở bên ngoài thé giới hiện tượng mà là bản 
thân tính phủ định và sự vận động của sự phản tư và của sự phát 
triển của nội dung của nó. Còn Quy luật-nội dụng không phải là 
một sự trừu tượng lạnh lùng. nơi đó tỉnh khẳng định của the giới 
hiện tượng đông đặc lại một cách phiến diện mà chỉ là bản thân 
sự ben vững và sự ôn định của thé giới hiện tượng với tư cách là 
tính năng động và sự trung giới toàn diện. 


- Khái niệm "tính hiện tượng” không chỉ gợi lên ý tưởng về sự hợp 
quy luật và tính trật tự của she giới hiện tượng mà cả tính đa tạp, 
tính biến dịch, tính phù du của một thế giới đơn thuần hiện tượng. 
Như thế, những gì có ý nghĩa “tiêu cực” sẽ được gán cho hình 
(hức của hiện tượng như là cái gì không phản tư-trong-minh mà 
chỉ là vận động phủ định của sự phản tư-trong-cái khác. Khi 
mômen ấy bị tách rời một cách trừu tượng. hình thức sẽ không 
trùng hợp với nội dung mà là sự phủ định trừu tượng và mù 
quáng đôi với nội dung. Bấy giờ, nó là hình thức bên ngoài dëi 
với nội dung, dimg dưng với các quy định cụ thể của nội dung: nó 
nói kết các quy định của nội dung nhưng không tạo ra được trong 
chúng một sự mạch lạc tích cực. Phần Nhận xét cho §133 sẽ cho 
thầy rằng hình thức ngoại tại ấy thể hiện ra như một sự hiện hữu 
đứng dưng với nội dung mà không một quy luật bản chất nào có 
thể khắc phục hoàn toàn. 


- Phần Nhận xét cho §133 
- Lĩnh vực của Bản chất ~ như đã nói - là lĩnh vực của sự mâu 


thuẫn được thiết định chứ chưa được giải quyết. (§114). Điều này 
chứng tỏ ngay trong trung tâm của Lôgíc học vẻ Bản chất khi nội 


Phản IE Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng t\31-1410) 


dung và hình thức được thiết định như là vừa đồng nhất. vừa đối 
lập nhau, nhưng chưa được giải quyết như là một nhất the tuyệt 
đôi. 


Trong khi chờ đợi, khi sự đối lập giữa hình thức và nội dung 
được đặt ra theo kiêu siêu hình học. điều cốt yếu cần khäng định 
là: nội dung không thẻ tồn tại mà không có hình thức. không thê 
thực sự dùng dưng với hình thức. Ngược lại. mọi nội dung dich 
thực deu có hình thức o đrong chính mình và đồng nhất với nó. 
Còn hình thức thì kết hợp không thẻ tách rời hai mömen: sự phán 
tu-trong-minh và sự phản tu-trong-cäi-khäc. Nghĩa là: hình thức 
vừa nội tại (immanent) trong nội dung, vừa đồng thời là cái gì 
ngoại tai. vượt khỏi nội dung một cách phủ định và triu tượng, 
Vậy. ta có ở đây sự nhân đói của hình thức: khi phản trr-trong- 
mình. nó là bản thân nội dung trong tính näng động có trật tự của 
nö: khi không-phán tư-trong-miình, là hình thức ding dung và 
ngoại tại. là hình thức phủ định một cách trừu tượng. 


Tuy nhiên. như đã thấy ở $132, trong hiện tượng. hình thức 
không còn là một quy định (huởn túy của sự phản tư mà lả một 
hình thức dang hiện hữu. nghĩa là. được “chát liệu hóa”. “vật chất 
hóa”, Do đó. ngay khi nó là hình thức phủ định trừu tượng do 
khöng-phän tư-trong-minh thì nó vẫn là một hình thức dung hiện 
hữu, nhung ngoại tại, đứng dưng với nội dung: trong trường hợp 
đó. bản thân nó cũng là một wi dung nhưng là một nội dung 
khöng-ban chát, trực tiếp và dung dung với nội dung dúng thật. 
Chính ở đây. sự nhân đôi này tái diễn một lần nữa và là sự kịch 
phát của sự đối lập giữa cái bản chất và cái khỏng-bản chất. giữa 
cái được phản tư và cái trực tiếp vón là đặc trưng của Lôpíc học 
về Bản chất. 


Tuy nhiên. “dinh mệnh” (hay sự quy định bán chất) của hình thức 
và nội dung là cái này phải chuyên sang cái kia và trở thành mår. 
nói khác di. trở thành mäi sự quan Hệ thiệt đổi (das absolute 
Ferheltnis. the absolute relationship - Jo rapport absolu) va cái 
trực tiếp và cái trung giới. giữa sự biện hữu và bản chất. hay. 
chính xác hơn, giữa nội dung và hình thức. Quan he tuyệt đối này 
Ex nội dung và hình thức nằm ở sự CHUYỂN HÓA (das 

Umsce hlagen ` “ the overturning / le renversement) của cải này 
trong cái kia: hình thức thành nội dung (hướng theo sự bên vững 
của nội dung) và nội dung thành hình thức (do tính hợp quy luật 


Phản I: Học thuydt về Bán chất. B. Hiện tượng (§ÿ131-141) 333 
EE 


cua hinh thức). Nhưng. ở đây. sự chuyển hóa tuyệt đối này mới op 
dang tiêm. năng: nội dung không gì khác hơn là xự chuyên hóa 
của hình thức thành nội dung: và hình thức không gì khác hơn là 
sự chuyên hóa cua nội dung sang hình thức. 


- Sự chuyển hóa là một trong các quy định quan trọng nhất của 
Lögic học vì nó hop, nhất — ngay trong lòng sy triển khai của 
Lôgíc học ~ sự trực tiếp và sự trung giới. giữa tồn tại và bản chất, 
vốn là hai về cơ bản của Logos. (Chú ý: trong lĩnh vực Tön tại, ta 

‚chi thấy có sự “quá độ". sự "chuyến sang nhau” / das 
Über: gehen / passage / transition) chứ tuyệt nhiên chưa thể có sự 
chuyên hóa). Tuy nhiên, quan bé tuyệt đối giữa hình thức và nội 
dung và sự chuyên hóa hoàn chính của cả hai sang nhau chỉ mới 
có mặt ở đây (§133) trong trạng thái tự-mình (mặc nhiên, tiềm 
năng). Ở đây, chúng tuy “quá độ" „sang nhau. nhưng, tự mình, vẫn 
còn giữ một sự hiện hữu trực tiếp. một sự ` ‘tyr trị” tĩnh tại theo 
cách nói quen thuộc: hình thức một đàng. nội dung một nẻo. 


Sự chuyển hóa hoàn chỉnh sẽ chỉ được thiết định bởi bản thân 
chúng (chứ không phải ở trong một sự phản tư từ bên ngoài như 
hiện nay) trong “quan hệ trệt dói” đúng nghĩa từ §§1 50 và tiếp. 
Chỉ ở đó mòi quan hệ oi, hai phạm trù sẽ cùng vượt bỏ trong sự 
đồng nhất tuyệt đối. Vì thẻ, ở §134 dưới đây, ta chưa thực sự làm 
việc với “quan hệ tuyệt dõi" mà chi bắt đầu với “quan hệ ” đơn 
giản mà thôi, 


§134 


Tuy nhiên, sự hiën hữu truc điếp là một tính quy định của 
bản thân sự bền vững cũng như cúa hình thức: vì thế, nó là 
ngoại tại đối với tính quy định của nội dung, đồng thời tính 
ngoại tại này — mà nội dung có được thông qua các mômen 
của sự bền vững của nó - là có tính bán chất đối với nội 
dung. Được thiết định như thể, hiện tượng là sự quan hệ, 
trong đó một và cùng một cái, [tức] nội dung, là hình thức 
đã phát triển, [tức| là [cá hai|: tính ngoại tại và sư đối lập 
của những sự hiện hữu độc lập tự chủ cùng với mối quan hệ 
đẳng nhất của chúng, [vi] chỉ duy nhất ở bên trong mỗi 
quan hệ ấy, những sự hiện hữu được phân biệt này mới tồn 
tại như chúng đang tôn tại. 


334 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (ÿ§131-141) 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: §134 


Tiểu đoạn $134 chỉ gồm hai câu, nhưng đều rất khó hiểu: 


Ở câu thứ nhất. ta hỏi: tại sao Hegel bảo rằng: ‘ 'sự hiện hữu 
trực tiếp là tính quy định của bản thân sự ben vững cũng như 
của hình thức”? Tại sao sự hiện hữu trực tiếp “là ngoại tại đối 
với tính quy định của nội dung nhưng tính ngoại tại ây lại là có 
tính bản chất đối với nội dung”? . 


Trước khi sang câu hai với định ¡nghĩa về "sự quan he", ta thử 
có gắng trả lời các câu hỏi khá tối tầm trên đây. 


Trong chừng mực không-phản tu-trong-minh, hình thức không 
chuyên hóa thành nội dung mang tính bản chất và hợp quy luật 
mà thành sự hiện hữu trực tiếp, ngoại tại và dừng dưng với nội 
dung. sự hiện hữu tryc tip này là một tính quy định của hình 
thức vì chính bản thân hình thức — không-phản tu-trong-minh 


- — tự chất liệu hóa hay vật chất hóa một cách nào đó. Nhưng, 


khi sự bền vững hay chất liệu là một trong các quy định của 
hình thức (§132) hay nói cách khác, vì lẽ hình thức - ngay bên 
trong thế giới hiện tượng — thể hiện như là sự bèn vững có tính 
bản chất và là nội dung của thé giới này (§133). thì sự hiện 
hữu (rực tiếp vừa là một tính quy định của bản thân sự ben 
vững, vừa của hình thức. Điều này có nghĩa: sự trực tiếp của 
hiện hữu không chỉ tác động đến nguyên täc hình thức cửa sự 
triển khai của hiện tượng mà cả đến nội dung của nó. Tại sao? 
Vi bản chất không phải là cái gì ở đàng sau hay ở bên kia hiện 
tượng, và hiện tượng không gi khác hơn là sự hiện hữu đã 
được phủ định bởi bản chất, nên có vẻ như, trong the giới hiện 
tượng, sự hiện hữu trực tiếp hoàn toàn được bản chất tiếp thu. 
và do đó, không tạo nên cái gì khác hơn là nội dung hợp quy 
luật cho hiện tượng của bản chất; nói cách khác, một khi được 
thu hồi trọn vẹn, sự hiện hữu trực tiếp chi còn là một mômen 
có tính ý thể (được thải hỏi) của bản chất mà sự trực tiếp của 
nó chỉ có tính “hình thức” vì nó nằm gọn trong vận động thuần 
túy của bản chất. Nhưng, trong thực té, không hån nhu thé ! 
Cả tinh phủ định của bản chất lẫn tính khäng định của sự hiện 
hữu không gói gọn trong khuôn khổ hợp quy luật của cặp nội 


Phän IT: Học thuyết về Bản chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 535 


dung-hình thức. Cả hai the hiện ra bên ngoài (trong tinh ngoại 
tại triệt để) của một-sự hiện hữu trec tiếp về hình thức lẫn nội 
dung, chẳng hạn, trong lĩnh vực ngoài lôgíc, là sự hiện hữu /ự 
nhiên, hay, trên bình diện lôgíc. như là sự trực tiếp chưa được 
phạm trù hóa ngay khi xuất hiện ban đầu. Chính vì thế, Hegel 
bảo rằng sự hiện hữu truc tiếp là một tỉnh quy định của bản 
thân sự ben vững cũng như của hình thức vå sự trực tiếp của 
nó tác động đến bản thân nội dung của Logos. Như thế, lai có 
vẻ như hình thành một cái bên ngoài-tuyệt đổi mà Tư duy 
không bao giờ có thể thu hồi được. Nhưng, sự (bai cũng sẽ 
không phải như thé ! Tuy ở đây có sự ra đời của tính ngoại tại 
này, nhưng sức mạnh và sự tự do của Tư duy (như sẽ thấy!), 
nhờ vào một tính quy luật cao hơn, sẽ đủ sức thu hồi cái khác 
tuyệt đối này của chính mình (dù vẫn bảo lưu sự bền vững của 
nó). Nhưng, trong khi chờ đợi, chỉ có thể khăng định rằng nếu 
sự hiện hữu trực tiếp là ngoại tai dëi với tính quy định của nội 
dung thì bản thân tính ngoại tại này cũng có tính bản chát đôi 
với nội dung, vì: sự hiện hữu trực tiếp rút ra mômen của sự 
ben vững (chính mômen này định nghĩa nó như là nội dung) 
bằng cách đối rz lại với hình thức. 


Vậy, khi nội dung “hiện hữu bền vững” ở bên ngoài mọi hình 
thức hợp quy luật, thì nội dung gắn liền với sự trực tiếp và 
“hình thành một cách bên vững' ” (besteht / consist) từ những 
sự hiện hữu trực tiếp áy! Ta lưu ý đến sự nối kết giữa “tính 
bản chất” và “tỉnh ngoại tại” vì điều này sẽ xác định nội dung 
tu biện ở câu thứ hai, khi hiện tượng sẽ được định nghĩa như 
là “quan hẹ” (Verhältnis / relation / rapport), nghĩa la, trong 
chừng mực hiện tượng nối kết tính ngoại tại của tôn tại và sự 
trung giới của bản chất. Bây giờ, ta bước sang câu thứ hai. 


- “Được thiết định như thế, hiện tượng là quan hệ”... 


“Được thiết định như thế” tức được xác định như là trò chơi 
tương tác giữa tính bản chất và tính ngoại tại, hiện tượng là 
"quan he”. Chữ “quan hệ” (Verhältnis) trong tiếng Đức rút ra 
từ động từ “sich verhalten” có cả hai nghĩa: một sự niện hữu 
“có mỗi tương quan” (Pháp: “se rapporte”) với một cái khác, 
đồng thời “hành xử” (“se comporte”) theo một cách nào đó. 
Vậy, sự Quan hệ (có thể viết hoa theo dè nghị của Bourgeois 
trong bản dịch tiếng Pháp đẻ phân biệt với “quan hệ về lượng” 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$T31-141) 


($8105-106) ở cấp độ Tön tại) nói lên ý tưởng, về một sự hiện 
hữu độc lập-tự tổn. quan hệ với một cái khác bằng một sợi dây 
liên kết khá lỏng lẻo và có một sự phân ly. tách rời nào đó. 
Quan hệ (bản chất) này là ở chỗ: Một và cùng một cái” (ein 
und dasselhe / one and the same / une seule et même chose) 
vừa the hiện như là tính ngoại tại và sự đối lập giữa những 
hiện hữu trực tiếp, độc lập-tự tòn, vừa như là mỗi quan hệ 
đồng nhất, vì chỉ trong đó các hiện hữu khác biệt mới đích 
thực là chúng. Hegel gọi cái “một và cùng một cái” này là ban 
thản nội dung của hiện tượng (của Bản chất). 


Câu đầu đã cho thấy nội dung bị tác động bởi một tính ngoại 
tại — tức tính ngoại tại của sự hiện hữu frực tiếp? — „ nhưng tính 
ngoại tại này cũng có tỉnh bản chất đối với nội dung. Vậy. 
chính bản thân nội dung (của bản chất xuất hiện ra như hiện 
tượng) là cái đi vào trong Quan hệ. Song. đây không còn là nội 
dung tĩnh tại, đối lập lại hình thức một cách trừu tượng (như 
trong sự hình dung của giác tính) mà là nội dung năng động. 
với tư cách là “hình thức đã phát triên ”. Nói khác di, nội dung 
(của bản chät-hien tượng) chỉ được thiết định như là Quan hệ 
trong chừng mực nó thể hiện ở đây như là hình thức đã phát 
triển và gắn liền với vận động phủ định của hình thức. Hegel 
nhân mạnh một ý quan trọng: vận động này của hình thức là 
nhị bội, hai mặt: 


- trong chừng muc không-phản tu-trong-minh, vận động phủ 
định bên ngoài của hình thức dẫn đến việc thiết định những 
sự hiện hữu ngoại tại, dëng dưng với nội dung. trực tiếp và 
độc lập-tự tồn. Trong trường hợp dó, Quan hệ là ở chỗ: nội 
dung — tức bản chất-hiện tượng - thể hiện như là tính ngoại 
tại và sự đối lập (Entgegensetzung / opposition) của những 
hiện hữu độc lập-tự tôn. (Tại sao “dói lập”? Vì, khi không- 
phản tu-trong-minh, hình thức là sự khác biệt thuần túy và 
rút cục là sự đối lập). 


- trong chừng mực phản tu-trong-minh, vận động của hình 
thức là thiết định quy luật của hiện tượng, nối kết chúng 
bằng quy luật bản chất, thủ tiêu sự độc lập-tự tồn của 
chúng. Và chính sự đông nhất của bản chất (tức tòn tai- 
trong-minh: tồn tai-tu-minh-vä-cho-minh của bản chất) sẽ 
thâm nhập vào những cái hiện hữu trực tiếp bằng cách 


Phản IE: Học thuyết về Ban chát. B. Hiện tượng (131-141) 337 


trung giới chúng. quy chiếu chúng vào nhau và, rút cục, 
đồng nhất hóa chủng lại. Trong trường hợp đó, Quan hệ là 
ở chỗ: nội dung — tức bản chắt-hiện tượng - thê hiện như là 
quan hệ đồng nhất của những hiện hữu tự tồn này. 


- Vậy, Quan hệ đúng nghĩa. tức là bản thân hiện tượng bản 
chất ke từ nay, là sự kết hợp cả hai vận động song đôi äy 
của hình thức trong một nội dung duy nhất (vận động song 
đôi ấy là hình thức mới của việc "đây và hút" trước đây: 
mang lại sự tự do ra bên ngoài cho sự hiện hữu trực tiếp. 
đồng thời trung giới và quy vẻ sự đồng nhất đối với những 
sự hiện hữu có sự độc lập-tự tồn phù du của những tổn tại- 
hiện tượng). 


Ở đây. ta chưa làm việc với sự thống nhất tuyệt đối ở cấp 
độ Khái niệm giữa Tön tại và Bản chất, giữa sự trực tiếp và 
sự phản tư mà chỉ mới làm việc với “Quan he” giữa chúng 
ngay trong lòng thế giới hiện tượng. 


c. sự quan hệ) 


§135 


a) Quan hệ zrec tiếp là quan hệ giữa cái toàn bộ và nhng bộ 
phän; nội dung là cái toàn bộ và bao göm [hay được cấu 
thành] từ cái đối lập của nó, tức, từ những bộ phận (của 
hình thức). Những bộ phận là khác [với] nhau và là [những| 
cái độc lập- -tw chủ. Nhưng, chúng là những bộ phận chi 
trong mối quan hệ đồng nhất giữa chúng với nhau, hay, 
trong chừng mực được nắm chung lại, chúng tạo nên cái 
toàn bộ. Tuy nhiên, cái đập hợp chung lại này?” là cái đối lập 
và là sự phủ định của bộ phận. 


; : . (b 
Il das Verhältnis / Relationship; (b) das Zusammen / the ensemble. 


338 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. B. Hiện tượng ($S131-141) 


Giảng thêm: 


5268 


Quan hệ bản chất là phương thức xác định, hoàn toàn phổ biến 
của việc xuất hiện ra [thành hiện tượng]. Tất cả những gì hiện 
hữu deu ở trong mối quan hệ, và quan hệ này là cái đúng thật 
của bất kỳ sự hiện hữu nào. Do đó, cái đang hiện hữu không, 
phải là trừu tượng cho riêng nó, mà chỉ ở trong một cái khác, 
nhưng [khi] ở trong cái khác này, nó là mối quan hệ với mình; 
và sự quan hệ là sự thống nhất của quan hệ với mình và quan 
hệ với cái khác. 


Sự quan hệ giữa cái toàn bộ và những bộ phận là không đúng 
thật, trong chừng mực Khái niệm về nó và thực tại là không 
tương ứng với nhau. Khái niệm về cái toàn bộ là phải chứa 
đựng những bộ phận, nhưng nếu cái toàn bộ được thiết định 
đúng theo Khái niệm vê nó, thì khi bị phân chia, nó ngưng 
không còn là một cái toàn bộ. Tất nhiên cũng có những sự vật 
tương ứng với mối quan hệ vừa nói, nhưng, cũng vì thế, chúng 
chỉ là những hiện hữu thấp kém và không đúng thật. Nhân 
đây ta cẩn lưu ý rằng, khi ta nói về cái “không-đúng thật” 
trong một nghị luận triết học, thì không được hiểu như thể nó 
là cái gì không hiện hữu. Một nhà nước tôi tệ hay một thân thể 
bệnh hoạn vẫn cứ hiện hữu, chỉ có điểu: các đối tượng này là 
không-đúng thật, bởi Khái niệm về chúng và thực tại của 
chúng không tương ứng với nhau. 


Quan hệ giữa cái toàn bộ và những bộ phận - xét như quan hệ 
trực tiếp ~ nhìn chung là mối quan hệ rất dễ lôi cuốn giác tính- 
phản tư, nên giác tính thường vừa lòng với nó, ngay cả ở 
những nơi vốn có nhiều mối quan hệ sâu sắc hơn nhiểu. Chẳng 
hạn, những phân tử và những cơ quan của một cơ thể sống 
không thể được xem xét đơn thuần như những bộ phận của 
nó, bởi chúng chỉ là chúng trong sự thống nhất của chúng và 
tuyệt nhiên không phải dừng dưng dôi với sự thống nhất ấy. 
Những phẩn tử và cơ quan chỉ trở thành “những bộ phận” 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($§131-141) 530 


đơn thuần dưới tay của nhà giải phẫu học, nhưng, cũng vì thế, 
nhà giải phẫu học chỉ làm việc với những xác chết chứ không 
phải với những cơ thể sống. Điểu này không hê muốn nói rằng 
việc tháo rời như thế là không nên xảy ra, trái lại, chỉ muốn nói 
rằng mỗi quan hệ ngoại tại và cơ giới giữa cái toàn bộ và 
những bệ phận không đủ để nhận thức về sự sống hữu cơ 
trong chân lý của nó. 


- Diêu này càng đúng ở mức độ còn cao hơn nhiêu khi áp dụng 
mối quan hệ này vào cho Tỉnh thần và những hình thái của thế 
giới tỉnh thần. Ngay trong môn Tâm lý học, ta cũng không nói 
rành mạch về những “bộ phận” của linh hôn hay của tinh 
thần; nhưng việc nghiên cứu của bộ môn này xuất phát từ 
quan điểm của giác tính vẫn cứ tiếp tục tiển-giả định sự hình 
dung về môi quan hệ hữu hạn ấy, bởi những hình thức khác 
nhau của hoạt động tỉnh thân được kể län lượt từng cái một và 
chỉ được mô tả trong sự cô lập của chúng như cái gọi là những 
“năng lực” và “quan năng” đặc thù. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §135 
Quan hệ 
Ta ôn lại mấy điểm quan trọng: 


- “Quan hệ” vừa được nêu trên đây tuy chưa phải là “Quan hệ 
tuyệt đối (hay còn gọi là Ban the / Substance (§150)), càng 
chưa phải là Khái niệm, nhưng nó không còn là quan hệ đơn 
giản về lượng 6 §105 trước đây, tức không chi diễn tả sự 
tương đương giữa hai đại lượng trực tiếp, chẳng. hạn như trong 
quan hệ a = bíc hay 2 = 6/3, mà là sự đồng nhất, tuy còn trực 
Dën, giữa nội dung duy nhất của bản thê-hiện tượng và sự 
nhân đôi hình thức qua đó nội dung triển khai như sự đối lập 
của các sự hiện hữu trực tiếp, chẳng hạn (như sẽ bản trong 
§135 này) quan hệ giữa "những bộ phận” với “cái toàn bộ”. 
Trong Quan hệ, Bản chất sẽ cho thấy bản tính của nó: nội 
dung hiện tượng của nó chỉ đồng nhất với mình trong chừng 


240 


3 Phản H Học thuyết về Ban chät. B. Hiện tượng SYTIT-H 


mực nó đồng thời kết hợp với tién trình hình thức di biệt hóa, 
qua đó bản chất có được sự ben vững. hay nói đơn giản: "hình 
thành” (besteht / consist) từ những hiện hữu tự tån. nhưng 
những hiện hữu tự tồn này lập tức ra khỏi sự düng dung của 
chúng và quay vẻ lại trong sự thông nhất bản chất. vì chỉ trong 
đó. rút cục, chúng mới có được sự ben vững đích thực. Vi thé. 
Quan hệ này còn được Hegel gọi là “Quan hệ ban chất” 
(Dal Khoa học Lô gic. II, 1366). 


Như thế. Quan hệ (tiêu mục c của Lôgíc học ve hiện tượng) sẽ 
hợp nhất những gì đã bị phân ly trong hai tiểu mục trước: a) 
"The giới hiện tượng" và b) "Nói dung và hình thức” (quy 
luật). tức một bên là tính đa tạp trực tiếp của những cải đang 
hiện hữu và bên kia là mỗi dây lien kết mang tính phù định và 
đồng nhất của quy luật. Theo đỏ. cái đúng thật không phải là 
sự trực tiếp của the giới hiện tượng (là nơi sự ben vững bắp 
bênh của những cái đang hiện hữu bị hình thức (quy luật) phủ 
định một cách trực tiếp). cũng không phái là tính hop quy luật 
làm nhiệm vụ trung giới (là nơi tính phú định của bản chất 
phản trr-trong-minh một cách quá trực tiếp. không "hội nhập” 
được tính ngoại tại của hiện hữu trực tiếp). Cái đúng thật chính 
là Quan hệ, nơi đó nội dung — kết hợp với sự vận động hoàn 
chỉnh cúa hình thức — thể hiện như là sự hòa giải của hai sự 
thật bộ phận trước đây theo nghĩa: nội dung duv nhất vừa the 
hiện như là tính ngoại tại và sự đối lập của những hiện hữu 
độc lập-tự tồn (phương dien cua sự trực tiếp). vừa như là mỗi 
quan hệ đồng nhất. chỉ trong đó các hạn từ được phân biệt mới 
thực sự đúng là chúng (phuong dien của sy trung giới hợp quy 
luật). Bây giờ, ta đi vào Quan hệ giữa “cdi toàn bộ và những 
bộ phận `. 


a) Toàn bộ và những bộ phận: 


- Giống như trong mọi phép biện chứng lögic, ta bắt đầu với 


mômen /rực (iép (hay "tôn tại đơn thuận), ở đây là Quan hệ 
trực tiếp. Sao gọi là “irre tién”? Ta nhớ rằng. trong $134, 
khái niệm ve Quan hệ nói lên rằng: một và cùng một nội dung 
(hiện tượng) the hiện ra theo tính toàn thẻ nhị bội (gấp đôi) của 
hình thức: một bên như là tính ngoại tại và sự đối lập của 
những hiện hữu độc lập-tự tồn với bên kia là quan hệ động 
nhất của chúng. tức quan hệ của sự đồng nhất mà chỉ trong đó 


Phân HH: Học Hund về Ban chất. B. Hiện nrợng tN!31-141) 54 
EE ER 


các hiện hữu ấy tön tại đúng như là chúng. Sự mực tip ban 
đầu của Quan hệ là o chỗ; thay vi thẻ hiện dưới ca hai hình 
thức của sự đối lập và sự dòng nhất thì nội dung bắt đâu bằng 
cách tự đồng nhất hóa với một mômen dur nhất trong ca hai 
(tạo nen về thứ nhất của Quan hệ) còn để vé thứ hai cho sự 
phát triển tính toàn thể của hình thức. Như thể, hai về của 
Quan hệ rơi ra khói nhau trong một sự dung dựng và ngoại tại 
với nhau. 


- Vậy, ta có về Hỏi dung. nhưng nội dụng bị cô lập trong tỉnh 
dòng nhất phiến điện (vì thể là - 'không-bản chất") vi thiếu tính 
phù định bản chất của vận động gắn SD của hình thức. Hiếu 
như thế. nội dung là cái TOÀN BỘ (das Ganze / the whole / le 
Tour). Thoạt nhìn. nội dung này (như cái toàn bộ) là độc lập-tự 
tồn tuyệt đối. nhưng. do sự trực tiếp của nó, mọi sự phong phú 
của sự trung giới hình thire năm ở bên ngoài nó, nghĩa là. nó 
không thực tự tôn mà "ben gom những bộ phận " (besteht aus 
den Teilen / consists of the parts ` “consiste” dans les parties) 
vån là cái dói lập với cái toàn bộ và ` "độc quyền” sự vận động 
gấp đôi của hình thức. Bây giờ. những bộ phận tạo nên cái bản 
chất của Quan hệ. và, theo mômen đầu tiên của hình thức, 

"như là tính ngoại tại và sự đối lập của những hiện hữu độc 
lập-tự tồn” ($134). Những bộ phận là khác nhau, dùng dựng 
vớt nhau. tự tòn với nhau và với cái toàn bộ. 


- Nhưng - và đây là bước ngoặt tư biện — những bộ phận chỉ là 
những: bộ phận trong mỗi quan hệ đồng nhất của chúng. nghĩa 
là. trong chừng mực. năm chung lại, chúng tạo nên cái toàn 
bộ. Vậy. những bộ phận chỉ là chúng khi là những bô phận của 
cái toàn bộ. Song, với việc ấy. tỉnh hình đã được chuyến hóa 
hoàn toàn. Từ nay. mômen thứ hai của hinh thức (từ mömen 
của "quan hệ đồng nhất chỉ trong đó chúng mới là chúng” 
($134) có giá trị trong những bộ phận. Hơn nữa. khi được 
"ẩm chung lai” (zusammengenommen / taken together 2 
prises "ensemble "), những bệ phận tự phủ định thành cái đối 
lặp của nó. vi "cái tập hợp chung lại” (das Zusammen / the 
ensemble / l'ensemble) chính là cái đối lập và sự phủ định döi 
với bộ phận xét như là bộ phận. tức là trở thành cái toàn bộ. 
Tóm lại. được làm phong phú hơn bởi vận động hình thức của 
những bộ phận (từ nay đông nhất với nội dung toàn bỏ). cải 


542 Phân II: Học thuyết về Bản chất. B. Hiện tượng ($S131-141) 


toàn bộ tự khẳng định một cách cụ thê như là hạn từ đầu tiên 
về Quan hệ. 


§136 


b) Cái một và cùng một cái ở trong quan hệ này, {tức| sự quan 
hệ với mình có mặt trong đó, vi thế, là một quan hệ phú 
định trực tiếp đối với mình, như là sự trung giới, nhờ đó cái 
một và cùng một cái là dung dung đối với sự khác biệt và Ié 
quan hệ phú định với mình, — quan hệ này, như là sự phản 
tư-trong-mình, đây chính mình vào trong sự khác biệt, còn, 
như là sự phản tư-trong-cái khác, thiết định chính mình 
[như la] đang hiện hữu, và, ngược lại, dẫn sự phản tư- 
trong-cái khác này trở lại thành sự tương quan với mình và 
thành sự düng dưng, [đó là] đực và sự biểu hiện ra bên ngoài 
của nóc”, 


5269 Quan hệ của cái toàn bộ với những bộ phận là quan hệ 
trực tiếp (và, do đó, là vô-tư tưởng) và là sự chuyên hóa 
của sự tự-đồng nhất thành sự khác nhau. Ta đi từ cái toàn 
bộ đến những bộ phận và từ những bộ phận đến cái toàn 
bộ và quèn [thäy] trong mỗi cái là cái dëi lập với cái kia. 
bới ta nắm lây mỗi cái cho riêng nó: khi thì cái toàn bộ, 
khi thì những bộ phận, như là sự hiện hữu độc lập. Hay 
nói cách khác, vì lẽ những bộ phận được giả định là tôn 
tại ở (rong cái toàn bộ, và cái toàn bộ [được giả định] là 
bao gồm hay hình thành từ những bộ phận. nên kết quả 
là. lúc thì cái toàn bộ tòn tại. lúc thì những bộ phận tòn 
tại. và mỗi lần như thế, cái kia là cái không-bản chất. 
Quan hệ cơ giới chính là ở trong hình thức hời hợt này: 
những bộ phận — như là những bộ phận độc lập — đối lập 
lại với nhau và với cái toàn bộ. 


(a Kraft und ihre Äusserung / force and its utterance. 


Phän Il: Học thuyết vè Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-I41) 543 
EE 


S270 


Tiến trình đến vô hạn — liên quan đến /ính kha phán của 
vật chất — cüng có thể sử dụng quan hệ này. và, khi làm 
như the, nó trở nên sự thay đôi luân phiên một cách vô-tư 
tưởng về cả hai phương diện. Trước hết, một sự vật được 
năm lấy như là một cái toàn bộ. và rồi ta lại chuyển sang 
sự quy định của những bộ phậm: sự quy định này lại bi 
quên đi, và cái mới trước đó là bộ phận. nay được xét như 
cái toàn bộ. rồi sự quy định về bộ phận lại tái xuất hiện và 

. cho tới vô tận. Nhưng, khi được nắm lấy như là cái 
phủ định đang thực tôn. tính vô hạn này là quan hệ phu 
định của môi tương quan với mình: nó là lực, [tức] cái 
toàn bộ đồng nhất với mình như là tồn tại-bên trong- 
mình, — và như là việc [tự] thải hôi [sự tồn tại-bên trong- 
minh] này và tự biểu hiện ra bên ngoài, cũng như ngược 
lại. là việc biểu hiện ra bên ngoài tiêu biến đi và quay trở 
về lại trong lực. 


Dù có tính vô hạn nảy, lực cũng là hữu hạn. vì nội dung ~ 
cái một và cùng một cải của lực và sự biểu hiện ra bên 
ngoài của nó — vẫn mới chỉ là sự đồng nhất này một cách 
tự-mình [mặc nhiên]; hai phương diện — mỗi cái cho 
riêng mình — chưa phải là sự đồng nhất cu Ihe của Sự 
quan hệ, nghĩa là, chưa phải là [cái] toàn thể. Vì the, 
chúng là khác nhau và quan hệ là một quan hệ hữu hun. 
Cho nen, lực cần có sự kích thích!” từ bên ngoài; nó tác 
động một cách mù quảng, và. do tính khiếm khuyết này 
của hình thức mà nội dung cũng bị hạn chế và bắt tất. Nó 
chưa thực sự đồng nhất với hình thức, chưa phải là Khái 
niệm và Mục đích, vốn là cái gì được quy định tự-mình 
và cho-mình, — Sự phân biệt này là cực kỳ cơ bản nhưng 
không dé nắm bắt: nó còn phải tự quy định chính xác hơn 
trong bản thân Khái niệm về Mục đích [§2041]. Nếu 
không lưu y đến sự phân biệt này sẽ bị dẫn dắt sai lạc đến 
chỗ nắm bắt [hiểu] Thượng dé như là Luc ~ một sự nhằm 


® Sollizitation / solicitation. 


Phản H: Học thuyết về Ban chát. B. Hiện tượng (131-141) 

lẫn khiến cho Thượng để của Herder! ™™ phai gánh chịu 
nhiều nhất: 
Người ta thường nói rằng ban tính cua ban thân lực là 
không thê nhận thức được và chỉ có thê nhận thức được 
sự biêu hiện ra bên ngoài của nó mà thôi. Thé nhưng. một 
mặt, toàn bộ sự quy định của nội dung của lực cũng giống 
hệt như sự quy định-nội dung của sự Siêu hiện ra, và vi 
thế. việc giải thích một hiện tượng bằng một lực là một sự 
lặp thừa trông rỗng. Như thể. điều dược giả định là không 
thể nhận thức được. trong thực tế. không gì khác hơn là 
hình thức trồng rộng cúa việc phán tur-trong-minh vốn là 
cái duy nhất làm cho lực được phân biệt với sự biêu hiện 
ra của nó. và hình thức này là cái gì đã hoàn toàn được 
biết. Nó chăng thêm gi vào cho nội dung và quy luật mà 
ta giả định rằng chỉ có thể được biết sir hiện tượng mà 
thôi. Đâu đâu cũng cam kết rằng điều này tuyệt nhiên 
không bao hàm båt kỳ một khăng định nào vẻ [bán thân] 
lực cå. thế nhưng. trong trường hợp ấy. thật khó hiểu tại 
sao hình thức của lực lại đã được du nhập vào trong các 
ngành khoa học! 


Mặt khác. đúng là bản tính của lực là cái gì không được 
nhận thức. bởi lẽ vån còn thiếu ở đây không chỉ sự tắt yếu 
cua sự nối kết nội dung nội tại của nó mà cả sir tắt yếu 
[$147] của nội dung trong chừng mực nó bi han chế cho 
rieng nó và, do đó, tính quy định của nó — nhờ vào sự 
trung giới của một cái khác — vẫn còn nằm ở bên ngoài 
nó. 


Giảng thêm 1: 


So sánh với quan hệ trực tiếp trước đây giữa cái toàn bộ và 


099 Xem: Herder, Got Einige Gespräche / Thượng để. Một số cuộc đối thoại. 
1787. Hegel đã viet một bài điểm sách déi với ấn bàn län II (1800) nhưng không 
công bå và dä mất. Hiện chỉ còn một bản dịch tiếng Anh của F. H. Burkhardt. Xem 
thêm: Chú giải dẫn nhập cho §136. 


Phản H: Học thuyết về Ban chát. B. Hin tượng tt€131-141) 345 
EE 


5271 


những bộ phận, quan hệ giữa lực và sự biếu hiện ra bên ngoài 
của nó ắt phải được xem là vô hạn, bởi lẽ trong môi quan hệ 
này, sự đổng nhất của hai phương diện vốn chỉ có mặt một 
cách mặc nhiên trong “cái toàn bộ / những bộ phận” bây giờ 
đã được thiết định. Mặc đù bao gồm những bộ phận một cách 
tu-minh [mặc nhiên], cái toàn bộ ngưng không còn là một cái 
toàn bộ nữa khi nó bị phân chỉa; ngược lại, lực chỉ chứng tỏ 
mình là một lực bằng cách tự biểu hiện ra bên ngoài. | Nó lại 
quay trở lại chính mình trong việc biểu hiện ra, vì bản thân 
việc biêu hiện ra cũng lại là lực. Thế nhưng, quan hệ này, một 
län nữa, cũng là một quan hệ hữu hạn, và tính hữu hạn của nó, 
nhìn chung, là ở chỗ nó được trung giới, giống như, ngược lại, 
quan hệ giữa cái toàn bộ-bộ phận đã cho thấy là hữu hạn do 
tính trực tiếp của nó. Tính hữu hạn của quan hệ được trung giới 
giữa lực và sự biểu hiện của nó cho thấy trước hết ở việc: bất 
kỳ lực nào cũng là có điều kiện và cần một cái khác hơn bản 
thân nó cho sự ben vững của nó. Chẳng hạn tất cả chúng ta 
đều biết rằng lực từ tính có chỗ dựa là sắt mà các thuộc tính 
của sắt (màu sắc, tỉ trọng, quan hệ với axít v.v...) là độc lập 
trong mối quan hệ với từ tính. Tình hình cũng hệt như thế với 
những lực khác, khi chúng tự cho thấy là có-điểu kiện và được 
trung giới bởi cái gì khác hơn là bản thân chúng. 


Tỉnh hữu hạn của lực còn thể hiện ở việc nó cẩn có sự kích 
thích để tự biểu hiện ra. Cái kích thích một lực thì bản thân 
cũng lại là sự biểu hiện ra của một lực (và là cái cũng phải 
được kích thích để biểu hiện ra). Bằng cách ây, ta lại có ở đây 
một tiến trình đến vô hạn hay một sự tương hỗ của việc kích 
thích và bị kích thích, trong khi môt sự bắt đầu tuyệt đối của sự 
vận động vẫn còn thiếu ở đây. Khác với mục đích, lực chưa 
phải là cái gì tự quy định chính mình từ bên trong; nội dung là 
cái gì được mang lại một cách nhất định, khiến cho lực, trong 
việc tự biểu hiện ra, có thể nói là mù quáng trong hoạt động 
của nó, và đó là điểu được hiểu như là sự khác biệt giữa việc 
biểu hiện ra của lực một cách trừu tượng với mọi hoạt động có 
mục dich. 


546 


Phản II: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (š$131-141) 


Giảng thêm 2: 


S272 


Sự khẳng định thường được lặp đi lặp lại rằng chỉ có thể có 
nhận thức vê sự biểu hiện ra bên ngoài của một lực chu không 
phải về bản thân lực cẩn phải được bác bỏ như là không có co 
sở, bởi vì lực chính là ở trong việc biểu hiện ra của nó, khiến 
cho nhận thức về tính toàn thể của việc biểu hiện ra - được 
nắm bắt như là quy luật - chính là sự nhận thức về bản thân 
lực. ! Song, cũng không nên không thấy rằng, trong khẳng 
định này về tính không thể nhận thức được của cái tự thân của 
các lực cũng có bao hàm một dự cảm đúng đắn về tính hữu 
hạn của mỗi quan hệ này. Những biểu hiện cá biệt của một lực 
thoạt đầu trình hiện với ta trong tính đa tạp bất định và là bất 
tất trong sự cô lập của chúng. ! Sau đó, ta quy giảm cái đa tạp 
này thành sự thống nhất nội tại của nó, ta gọi sự thống nhất ấy 
là “lực”; và một khi đã nhận thức được quy luật ngự trị trong 
nó, ta ý thức rằng những gì tỏ ra là bất tất trước đây thì thực ra 
là tất yếu. Nhưng, bản thân nhieng lực khác nhau thì vẫn còn là 
đa tạp, và chỉ đơn thuần được đặt bên cạnh nhau một cách bất 
tất. 


Vì thế, trong môn Vật lý học thường nghiệm, ta nói nào là về 
trọng lực, từ lực, điện lực v.v..., và, cũng tương tự như thế, 
trong Tâm lý học thường nghiệm, ta nói về ký ức, về sức mạnh 
uc) ký ức, sức mạnh tưởng tượng, sức mạnh ý chí và về mọi 
“lực” khác nữa của linh hổn. Ở đây, nhu cầu có ý thức về 
những lực khác nhau ây như là một cái toàn bộ được hợp nhất 
cũng lại xuất hiện, và nhu câu này tưởng như có thể được thỏa 
mãn bằng cách quy giản đơn giản những lực khác nhau ấy 
thành một lực nguyên thủy chung cho mọi lực. Nhưng, trong 
thực tế, một lực nguyên thủy như thế ắt cũng chỉ là một sự 
trừu tượng trống rỗng, thiếu mọi nội dung, chäng khác gì cái 
vật-tự thân trừu tượng. Vả lại, quan hệ của lực với sự biểu hiện 
của nó côt yếu là một quan hệ được trung giới, nên, nếu ta lý 
giải lực như cái gì nguyên thủy và tự túc tự mãn [chỉ dựa trên 


Phân II: Học thuyết ve Ban chất. B. Hiện tượng ($$ 131-141) 347 
SU A er hr A E E 


5273 


chỉnh mình] thì điểu này mâu thuẫn lại với chính khái niệm về 
lực. 


Về bản tính của lực, ta cũng có thể rất hài lòng khi bảo rằng thế 
giới đang hiện hữu là một sự biểu hiện ra bên ngoài của những 
lực thần linh, nhưng ta lại phải phản đối việc xem xét bản thân 
Thượng đế như một Lực đơn thuẩn, bởi lực vẫn còn là một sự 
quy định hữu hạn và phụ thuộc. Vì thế, chính trong ý nghĩa đó 
mà Nhà Thờ xem nỗ lực của những ai (trong thời kỳ gọi là sự 
thức tỉnh của các ngành khoa học) muốn quy những hiện 
tượng cá biệt của Tự nhiên về cùng một lực làm nên tảng là bất 
kính đối với Thượng đế. | Bởi, nếu quả những lực như trợng 
lực, lực sinh trưởng v.v... tạo nên sự vận động của những 
thiên thể, sự tăng trưởng của cây cối v.v... thì ắt chẳng còn sót 
lại gì để cho sự ngự trị thế giới của Thượng đế phải làm cả, và, 
qua đó, Thượng đế cũng bị hạ thấp xuống thành một khán giả 
nhàn hạ trước trò chơi tương tác này của các lực. Tất nhiên, 
những nhà khoa học tự nhiên, và nhất là Newton tuyên bố rõ 
ràng rằng dù họ sử dụng hình thức phản tư của lực để giải 
thích những hiện tượng tự nhiên, nhưng việc làm ây không hê 
muốn xúc phạm đến danh dự của Thượng đế như là Đấng 
sáng tạo và Däng cai trị thế gian. Tuy nhiên, việc giải thích dựa 
trên những lực như thế dẫn tới hậu quả là giác tinh-Iy sự tiếp 
tục tìm cách cố định hóa những lực cá biệt, mỗi cái cho riêng 
nó, và nâng tính hữu hạn của chúng lên thành cái gì tốt hậu, 
khiến cho: ở bên trên và đối lập lại với thế giới bị hữu hạn hóa 
này của những lực và chất liệu độc lập, chẳng có gì còn lại cho 
sự quy định về Thượng đế ngoài tính vô hạn trừu tượng của 
một “Bản thể tôi cao” ở phía bên kia mà nhận thức của ta 
không thể vươn tới được. 


Song, đây chính là quan điểm của thuyết duy vật [máy móc] 
và của phong trào Ánh sáng hiện đại mà nhận thức về Thượng 
đế giản lược thành sự thừa nhận rằng Thượng dë tổn tại nhưng 
bác bỏ mọi nhận thức về Thượng đế là gì. Như thế, trong cuộc 
tranh biện đang nói ở đây, ta phải nói rằng Nhà thờ và ý thức 


545 


Phân H: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (SRBI 


tôn giáo có lý, trong chừng mực những hình thức hữu hạn của 
giác tỉnh chắc chắm không đủ để nhận thức vê bản tính lẫn ve 
những hình thái của thế giới tỉnh thän trong chân lý của 
chúng. Nhưng đồng thời, ta cũng không được bỏ qua sự biện 
minh [đơn thuần] hình thức cho các khoa học thường nghiệm 
bòi phong trào Ánh sáng. Sự biện minh này là ở chỗ phái dành 
thế giới hiện tổn trong tất cả tính quy định của nó cho nhận 
thức bằng tư duy chứ không thể đơn giản đừng lại ở đức tin 
trừu tượng rằng Thượng đế đã sáng tạo và ngự trị thế giới. Khi 
ý thức tôn giáo của ta ~ được hậu thuẫn bởi quyển uy của Nhà 
thờ — dạy rằng chính Thượng dë là kẻ đã sáng tạo nên thế giới 
bằng ý chí toàn năng của Người, và chính Người là kẻ điểu 
khiển những thiên thể đi đúng theo quỹ đạo của chủng và 
đảm bảo sự tổn tại lẫn hạnh phúc cho mọi tạo vật, thì câu hỏi 
“tại sao” vẫn phải được trả lời, và việc trả lời câu hỏi này chính 
là nhiệm vụ chung của khoa học, thường nghiệm cũng như 
triết học. Trong chừng mực ý thức tôn giáo không chịu thừa 
nhận nhiệm vụ này và cả quyển chính đáng bao hàm trong đó 
để chi viện vào sự bất khả của việc tìm hiểu những sự an bài bí 
ân của Thượng đế thì tức là nó đã chấp nhận quan điểm nói 
trên của bản thân sự khai minh và không đi ra khỏi được giác 
tính đơn thuần. Vå lại, bất kỳ sự viện dẫn nào như thế đều 
phải được xem là sự khẳng quyết tùy tiện, tuyệt nhiên không 
phải là lòng khiêm hạ đích thực mà chỉ là sự hạ mình một cách 
cuổng tín và xu ninh, vì nö đi ngược lại điểu răn minh nhiên 
của Kitô giáo rằng ta phải nhận thức Thượng dë ở trong Tinh 
thần và trong Chân lý [Kinh Thánh, Tin mừng Thánh Gioan 4: 
24]. 


CHÚ GIẢI DÄN NHẠP: 8136 


b) Lực và sự ngoại tại hóa [hay biểu hiện ra bên ngoài] của nó 


DE để hiểu câu viết quá cô đọng của Hegel, ta di từ đưới lên trên, 
tức từ "lực và sự ngoại tại hóa của nó” den nội dung tư biện của 
Quan hệ này. 


Phản IT: Học thuyết về Ban cet B. Hiện tượng tỲy131-141) 340 


- Quan hệ cúa lực và sự ngoại tại hóa của nö (ta đã làm quen một 
cách khá cặn kê trong Hien tượng học Tinh thân: Chương Ill: 
Lực và giác tính. Sđd. BVNS, tr, 330 và tiếp) là hình thức mới 
của Quan hệ. không còn là một Quan hệ (rực tiếp và tĩnh tại nữa 
như giữa cái toàn bộ và những bộ phận mà là một Quan hệ rung 
giới và năng động (chủ ý: Hegel nói trong §135 về "cái toàn bộ" 
và "những bộ phận", trong khi ở đây. Hegel nói về “lực” và sự 
“ngoại tại hóa” của nó: giữa hai về có một sự vận động lien tue). 
Trước hết. cũng như cái toàn bộ, lực là “một vå cùng một ” thực 
tại kinh qua Quan hệ, vả, theo nghĩa đó, là tuyệt đối dung dung 
với sự khác biệt. Nhưng, sự tự tồn và tự trị của một lực. do bản 
tính của nó, là của một hoạt động bền vững đầy mâu thuẫn: tự đây 
mình ra khỏi mình để trở lại với mình (vd: lực và phản lực khi 
người lực sĩ đấm vào một bao cát). Vậy, lực là quan hệ với mình, 
nhưng là quan hệ phu định với mình. Chính trong chừng mực của 
sự phản tư-trong-mình mà một lực tự đầy chính minh và như thẻ. 
tự di biệt hóa trong những biểu hiện của chính nó để tự thiết định 
trong sự hiện hữu trực tiếp với tư cách là sự phản tư-trong-cái 
khác. Trong khi cái toàn bộ ~ dù "tur-minh” hình thành từ những 
bộ phận — sẽ ngưng không còn là một cái toàn bộ khi bị phân chia 
thành những bộ phận, thì lực tiếp tục một cách tuyệt déi trong sự 
hiện hữu trực tiếp (biểu hiện nó và ngoại tại hóa nó ra ben ngoài): 
nó chỉ tự bảo tồn nó như là lực ngay trong việc ngoại tại hóa của 
nó, 


- Trong khi những bộ phận - do sự phản tư bên ngoài “năm lấy 
trong cái tập hợp chung lại" — tự phủ định chính mình trong cái 
toàn bộ, thì ngược lại. việc ngoại tại hóa của lực là sự tiếp tục của 
lực. hay đúng hơn, là sự thể hiện của chính lực. Sự ngoại tại hóa 
của nó là bản thân nó, là lực đẳng nhất với mình trong bản thân 
sự ngoại tại hóa, là "một và cùng một” thực tại mà quan hệ với 
cái khác là đồng nhất với quan hệ với mình. 


- Như thế, ta thầy tại sao trong Quan hệ của lực và sự ngoại tại hóa 
của nó, mỗi về của Quan hệ mát đi sự độc läp-tır tòn trực tiếp, 
hướng đến một sự trung giới tích cực qua đó mỗi bên ~ do sự 
thống nhất phủ định của nó với cái khác ~ chuyển hóa sang bên 
kia. Tiểu đoạn §137 sẽ rút ra các hệ luận từ cấu trúc mới mẻ này 
của Quan hệ (bản chất) để chuyển sang Quan hệ thứ ba: Quan hệ 


550 


Phân H: Học thuyết về Bản chát. B. Hiện tượng ($$ 131-141) 


giữa bên trong và bên ngoài. Nhưng, ta cần dừng lại chút ít ở 
phần Nhận xét quan trọng và dài hơn bình thường. 


- Phần Nhận xét cho §136: 


"Nhän xét” bắt đầu với việc nhìn lại Quan hệ giữa cái toàn bộ và 
những bệ phận dưới ánh sáng của Quan hệ của lực và sự ngoại tại 
hóa của nó. 


Quan hệ giữa cái toàn bộ và những bộ phận là Quan hệ dưới hình 
thức trực tiếp và, do đó, còn thiếu tính tư biện đích thực. Nó chưa 
có sự trung giới, nên sự chuyên hóa là trực tiếp từ sự đồng nhất- 
với mình của cái toàn bộ sang sự khác nhau trực tiếp của những 
bộ phận mà không có dói lập trong chừng mực mỗi bên bị năm 
lấy một cách trừu tượng “cho riêng nó” như là một hiện hữu độc 
lập-tự tồn. 


Hậu quả lôgíc của tình hình này là: vì båt kỳ bên nào cũng được 
xem là "hiện hữu tự tòn”, nên đều có thể nói: những bộ phận là 
không bền vững và chỉ có sự bền vững ở rong cái toàn bộ. cũng 
như cái toàn bộ là không bền vững và chỉ có sự bền vững fir 
những bộ phận, nghĩa là, khi thì cái này, khi thì cái kia là cái bản 
chất, rồi lại là không-bản chất (sự luân phiên này báo hiệu sơ bộ 
rằng một lúc nào đó, sự phân biệt giữa “bản chất” và “không bản 
chát” sẽ không còn nữa, khi bước vào mômen của hien thực và 
nhất là mömen tự do của Khái niệm ở sau). Ở đây, hậu quả lôgíc 
trực tiếp của nó là Quan hệ cơ giới (chăng hạn ở cái toàn bộ vô 
cơ) trong đó những bộ phận - thay vì được hợp nhất bằng sự nói 
kết năng động và toàn bộ của lực ~ chỉ thể hiện như là độc lập-tự 
tồn với nhau và với cái toàn bộ. 


Đây cũng là sự vo han tỏi nỗi tiếng trong các “Nghịch lý" do 
Kant phát hiện liên quan đến tính khả phân vô tận trong vật chất. 
Nhưng, sự vô hạn tôi này cũng phơi bày sự thật về tính phủ định 
của Quan hệ này. Thật thé, cái toàn bộ tự phủ định trong bộ phận, 
rồi bộ phận. đến lượt nó. tự phủ định trong cái toàn bộ và cứ the 
đến vô tận. Điều này dẫn tới Quan hệ như là lực tự ngoại tại hóa. 
Lực là cái toàn bộ đồng nhất với mình, nhưng cái toàn bộ này 
không còn là tính toàn thể trực tiếp mà là tính nội tại được phản 
tư, thủ tiêu một cách năng động cái tòn tại-trong-minh và tự ngoại 
tại hóa trong hiện hữu trực tiếp, đồng thời, sự ngoại tại hóa này, — 


Phân IH: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$I31-141) 551 
SE 


vì là sự ngoại tại hóa của lực, trong đó lực liên tục một cách tuyệt 
đối — tiêu biến như là sự trực tiếp ngoại tại và quay trở vào trong 
lực như một mômen ý thẻ tuyệt đối trôi chảy và được phản tư 
trong lực. 


- Dù có được sự vô hạn này (tính tuần hoàn của vận động ra bên 
ngoài và quay về lại chính mình). lực cũng vẫn là hữu han và mới 
là sự đồng nhất tuyệt. đối giữa hai bên một cách ứ-mình (mặc 
nhiên, tiêm năng). Mỗi bên - lực và sự ngoại tại hóa của nó — 
chưa minh nhiên là sự đồng nhất tuyệt đối của mình và của cái 
khác. Nói ngắn, mỗi bên chưa phải là tính toàn thể minh nhiên 
của ca hai như sẽ diễn ra sau này ở cấp độ cao hơn (“hiện thực `). 
Vi sao? 


- Vi: Lực vẫn còn cần đến tác động của sự kích thích (Sollizitation) 
từ bên ngoài; nó hành động (wirkt) một cách mù quáng, không 
quy chiếu đến một mực đích hoàn toàn được xác định trong chính 
nó. Do các khiếm khuyết về mặt hình thức ấy (càn đến sự kích 
thích bên ngoài: hành động mù quäng...), nên ngi dung cũng bị 
hạn chế và bất tất (ở §133. ta biết răng nội ¡ dung va hình thức luôn 
song đôi, khuyết điểm của cái này luôn dẫn đến khuyết điểm của 
cải kia). Thế là, nội dung của Quan hệ này chưa thực sự đồng 
nhất với hình thức, vì như sẽ thấy ở 8237, chỉ có hình thức tuyệt 
dói mới đồng nhất với nội dung tuyệt đối. (Khái niệm được hiện 
thực hóa tương ứng với mục đích sẽ là sự đồng nhất tuyệt đối của 
hình thức. sự tự do, với nội dung cửa nó, tức tính khách quan mục 
đích luận). 


Và. cũng chính vì chưa đi tới được Khái niệm vẻ tính mục đích 
(8204), nên dẫn đến việc hiểu Thượng đề không phải như là sự tự 
do tinh thần mà chỉ như là lực tự nhiên và mù quáng (như nơi các 
nhà triết học về tự nhiên như Herder)*. 


- Người ta thường bảo chỉ nhận thức được sự ngoại tại hóa của lực, 
còn bản tinh của bản thân lực là huyền bí và không thể nhận thức 
được. Hegel đưa ra hai lập luận phản bác: 


* Lực (Kraft / force): xem thêm: Hiện tượng học Tỉnh thân, §137 và tiếp, và nhất 
là chú thích 249 của BVNS, Sdd, tr. 335-326. 


La 
La 
to 


Phân H: Học thuyết ve Ban chát. B. Hiện tượng (SỆ131-141) 


1. Trong thực tế, mọi quy định về nội dung của lực deu chi là nội 
dung của sự ngoại tại hóa. Không có gì trong lực mà không ơ 
trong sự ngoại tại hóa và ngược lại. Vì the. giải thích một hiện 
tượng bằng một lực thực chất là một sự /äp thừa trồng röng. 
Sự khác biệt duy nhất tách rời lực và sự ngoại tại hóa của nó 
chính là hình (hức của sự phản tư-trong-minh: lực là bản chất 
với tư cách là phản tu-trong-minh, còn sự ngoại tại hóa cũng 
chính là cùng một hiện tượng ấy của bản chất trong sự hiện 
hữu trực tiếp. Điều tưởng rằng không nhận thức được không gì 
khác hơn là cái hình thức fröng rồng này của việc phan tu- 
trong-mình. vốn là điều (§113) hoàn toàn nhận thức được vi 
nó chỉ là sự trừu tượng của quan hệ-với-mình. Cái hình thức 
trồng rộng này chăng thêm gì cho nội dung của hiện tượng và 
cho quy luật điều chỉnh nội dung-và không đóng góp gì vào 
việc nhận thức chúng: nội dung và quy luật của nó chỉ có the 
được nhận thức xuät phát từ hiện tượng. Người ta đã rơi vào 
mâu thuẫn khi vừa bảo rằng lực là không thé nhận thức được. 
trong khi vẫn cứ dùng lực đề giải thích ở trong các khoa học tự 
nhiên! 


2. Bản tính của lực đúng là không thê nhận thức được, chỉ trong 
chừng mực ở cấp độ hiện nay, nội dung tư biện của lực chưa 
được quy định tự-mình-vả-cho-mình. Nói khác di. ta chưa 
nhận thức được sự tát t yéu của sự nói kết giữa lực và sự ngoại 
tại hóa của nó (chỉ xuất hiện từ 8147'). Ngoài bối cảnh â Ấy, mọi 

"định kiến" về sự "huyền bí" của lực chỉ là một sự trồng rỗng 
vô-tư tưởng! 


§137 


Với tư cách là cái toàn bộ — mà nơi chính nó là sự quan hệ 
phủ định với mình —, lực là: sự đây chính mình ra khỏi 
chính mình và sự biểu hiên ra bên ngoài của chính mình. 
Nhưng, vì lẽ sự phản tư-trong-cái khác này, hay sự khác 
biệt giữa những bộ phận, cũng là sự phản tư-trong-mình, 
nên sự biểu hiện ra là sự trung giới, qua đó lực — quay trở 
lại vào trong chính mình - [cüng] /@ lực. Bản thân việc biểu 
hiện ra là sự thủ tiêu tính khác nhau (của hai phương diện) 


Phån IE Học thuyết về Ban chất. B. Hiện trợng (SSI31-14]) 353 


S274 


hiện điện trong quan hệ này và là việc thiết định sự đồng 
nhất mà, về mặt f-mình (an sich), tạo nên nội dung. Vì thể, 
chân lý [sự thật| của nó |của hre] là mối quan hệ mà hai 
phương diện của nó chỉ được phân biệt như là cái bên trong 
và cái bên ngoài. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄAP: §137 


Tigu đoạn $137 chuẩn bị cho sự quá độ từ Quan hệ của lực và sự 
ngoại tại hóa của nö sang Quan hệ của cái bên mong và cái ben 
ngoài. Tiêu đoạn gồm hai phân: 


Läy lại những sự phát triển trước đây để cho thấy: định nghĩa 
về Quan hệ được thực hiện trong lực và sự ngoại tại hóa của 
nó för hơn nhiều so với trong Quan hệ giữa cái toàn bộ và 
những bộ phận. Theo đó, Quan hệ này cho thấy “môt và cùng 
một” nội dung duy nhật thể hiện như là sự ngoại tại và đối lập 
của những hiện hữu tự tön (lúc đầu là những bộ phận rồi đến 
sự ngoại tại hóa của lực) và như là quan hệ đồng nhất của 
chúng (lúc đầu là tập hợp những bộ phận. rồi sự quay trở về 
chính mình của lực ngay trong việc ngoại tại hóa). 


Phần hai nêu mấy khía cạnh mới cho thấy Biện chứng của lực 
sẽ dẫn đến Quan hệ cao hơn giữa cái bên trong và cái bên 
ngoài (§138). 


Như đã biết, Quan hệ toàn bộ-bộ phận là Quan hệ trực tiếp: 
Quan hệ lực-sự ngoại tại hóa của nó là quan hệ gián tiếp, trung 
giới. Trong Quan hệ thứ hai này. lực thể hiện như là hạn từ 
đầu tiên và nguyên thủy giống như những bộ phận trong Quan 
hệ thứ nhất. Nhưng. dù có sự trung giới. hai hạn từ của nó vẫn 
còn là hat phía khác nhau. Nhưng, chính sự ngoại tại hóa của 
lực lại thải hỏi sự khác nhau của hai phía trong Quan hệ. Thật 
thể. việc ngoại tại hóa của lực, tức lực trong chính hành vi của 
mình. thải hồi sự khác nhau của Quan hệ. và thiết định sự 
đẳng nhất tạo nên nội dung duy nhất của Quan hệ. Tuy nhiên, 
trong Quan hệ này của lực, việc làm vừa nói chỉ mới hiện diện 
một cách /-mnh hay tiểm năng do còn có sự khác nhau giữa 
hai hạn từ của Quan hệ. 


Phân II: Học thuyết ve Ban chất. B. Hiện tượng (§$131-141) 


- Sự thật hay Chân lý của lực chính là ở chỗ: hai phía còn khác 
nhau nữa mà chỉ khác biệt như là bên trong và bên ngoài. Sự 
khác biệt này chỉ đơn thuần có tính hình thức trồng röng chữ 
không phải là một sự khác biệt về nội dung, chia cắt Quan hệ 
thành hai hạn từ. Cái bên trong và cái bên ngoài chỉ là hai 
quan điểm đối lập về một thực tại đồng nhất duy nhất. Bây 
giờ, sau Quan hệ trực tiếp và Quan hệ trung giới, ta đi đến với 
Quan hệ trong đó sự trung giới chuyên hóa thành sự đồng nhất 
trực tiếp và tuyệt đối. 


§138 


c) Cái bên trong: là cơ sở, trong chừng mực cơ sở, như là hình 
thức đơn thuần, là một phương diện của hiện tượng và của 
sự quan hệ, là hình thức trồng rỗng của sự phản tư-trong- 
mình. | Đứng đối lập lại với nó là sự hiện hữu, tức hình thức 
của phương diện khác của sự quan hệ, là sự quy định trồng 
rồng của sự phản tư-trong-cái khác, hay, là cái bên ngoài. 
Sự đồng nhất của chúng [của cái bên trong và cái bên 
ngoài] là sự đồng nhất đã được lấp đây, là nội dung, là sự 
thống nhất của sự phản tw-trong-minh và sự phản tư-trong- 
cái khác được thiết định ở trong sự vận động của lực; cả hai 
là cùng mër [cái| toàn thể như nhau; và sự thống nhất này 
biến chúng thành nội dung. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: §138 
c) Cái bên trong và cái bên ngoài 


Cái bên trong là cơ số của cái bên ngoài như là của sự hiện hữu 
của nó. Nhưng, trong sự thật, cái bên trong không còn là cơ sở 
theo nghĩa ở $121 như là cát gì đứng “cao hơn” trong quan hệ với 
sự hiện hữu, mà là cơ sở (trong chân lý, sự thật của nó) như là 
hình thức trồng rồng của môt phía của hiện tượng và của Quan 
hệ. Nói cách khác, ở đây, cơ sở không gì khác hơn là một mômen 
trừu tượng và tuyệt đối mang tính hình thức của bản thân hiện 
tượng và của Quan hệ mà hiện tượng chứa đựng: nó không gì 


Phân I: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 355 


khác hơn là hình thức trồng rỗng của sự phản tư-trong-mình hay 
được thiệt định một cách mạnh mẽ. 


- Đối diện với cái cơ sö-ben trong được hiểu như thế thì sự hiện 
hữu trực tiếp cũng không còn theo nghĩa ở $122, mà là hình thức 
đơn thuần của phía khác của Quan hệ, không có tính quy định nào 
khác ngoài tính quy định trống rỗng và không có nội dụng của sự 
phân tư-trong-cái-khác. Như là một tính quy định thuän túy hình 
thức, sự hiện hữu là hình thức trống rỗng về cái hen ngoài ở trong 
Quan hệ hiện tượng. Tóm lại, ở đây, ta chi có các sự phân biệt 
thuần túy hình thức và hoàn toàn trồng rỗng. nói lên sự đồng nhất 
tuyệt đổi về mặt nội dung của bản chất và của sự hiện hữu. båt 
đầu báo hiệu cấp độ cao hơn; hiện thực (Wirklichkeit / Actuality 2 
Effectivite) (§142 và tiếp). 


- Từ nay, tuy mang hình thức khác nhau. nhưng cái bên trong và 
cái bên ngoài không còn có ý nghĩa cụ thể và không còn quy định 
một sự khác biệt về nội dung như ở 88133. 134; sự đồng nhất của 
chúng không còn chia ra thành hai phía của “môt và cùng một” 
thực tại duy nhất của Quan hệ như ở §136 khi sự đồng nhất trực 
tiếp giữa sự phản tư-trong- -minh và sự phản tư-trong-cái-khác còn 
mang sự phân ly không chỉ về ý the mà còn thực tön giữa lực và 
sự ngoại tại hóa của nó. Từ nay, sự đồng nhất của chúng. là sự 
đồng nhất foàn diện, sự đồng nhất được lấp đầy. nơi đó mọi sự dị 
biệt hóa hình thức đều phai tàn trước tính toàn thể duy nhất của 
bản chất-hiện tượng. 


§139 


Vậy, cái bên ngoài, rước hết, là cùng một nội dung như là 
cái bên trong. Cái gì ở bên trong thì cũng hiện diện ở bên 
ngoài và ngược lại; hiện tượng không cho thấy có gì mà 
[vốn] không ở trong bän chất, và không có gì ở trong bản 
chất mà không được biểu hiện ra. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §139 


Trước khi đi từ “Quan hệ” sang "Hiện thực”, Hegel dành hai tiểu 
đoạn $139 và §140 đề phát triên thêm hai phương điện của phép 


La 
La 
> 


Phän IL Hoc thuyết ve Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 


biện chứng giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Tiêu đoạn $139, 
về phương diện nội dung; §140 về phương diện hinh thức. 


- Trước hết, như là kết quả của $137 và §I38. cái bên ngoài có 
cùng mi dung như cái bên trong. Cái gì ở bên trong cũng có 
mặt ở bên ngoài và ngược lại. Khăng định này không chỉ giới 
hạn đối với hai hạn từ của Quan hệ là cái bên trong và cát bên 
ngoài mà bây giờ có thể mở rộng cho cả hai tiểu mục đầu tiên 
của 1.ögic học về Bản chất: tức bản thân bản chất (như là cơ sở 
của sự hiện hữu) và hiện tượng, 


- Thật thế, như đã nói ở §138. cái bên trong được xác định như 
hình thức của bản chất hay của sự phản tư- trong-minh đối diện 
với cái bên ngoài như là hình thức của tồn tại hiện tượng 
không, bản chất hay của sự trực tiếp phản tư-trong-cái-khác. 
Vậy, nếu cái gì ở bên trong cũng hiện diện ở bên ngoài và 
ngược lại, ta có thể nói hệt như thế ở mức độ bao quát hơn 
răng: hiện tượng không cho thấy điều gì không ở trong bản 
chất. và. trong bản chất. không có gì không được biểu lộ ra 
bên ngoài. Vi lẽ bản chất và hiện tượng có cùng một nội dung 
toàn điện. nên toàn bộ nội dung của bản chất đều ở trong hiện 
tượng, và toàn bộ nội dung của hiện tượng đều ở trong bản 
chất. 


- Luận điểm này hết sức có sức nặng về ý nghĩa. vì theo nó 
không có gì trong hiện tượng mà không có thể được quy vè 
cho bản chất. đồng thời không thể tìm thấy gì trong bản chất 
mà không được bièu lộ ra (manifestiert / manifested / 
manifesté) trong hiện tượng. Nói khác di, luận điểm này xem 
là bản chất tät cá những gì có mặt trong hiện tượng. đồng thời 
bác bỏ một sự ben vững riêng của hiện tượng cũng như dẹp bỏ 
mọi tinh chất huyền bí và xa la của bản chất. 


§140 


Tuy nhiên, điểm /## hai là: cái bên trong và cái bên ngoài 
cũng đối lập với nhau như là các sự quy định của hình thức; 
và, neu như là các sự trừu tượng của sự đông nhất với mình 
[cái bên trong] và của sự đa tạp đơn thuần hay của thực tại 


Phân H: Hoc thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (\\H31-141) 337 
Ee 


[cái bên ngoài], thì chúng đối lập với nhau một cách triệt 
để. Nhưng, vì lẽ đều là các mômen của Một hình thức, 
chúng là đồng nhất về bản chất: cái gì được thiết định trước 
hết chi trong một sự trừu tượng thì cũng chi được thiết định 
một cách trực tiếp [như thế| trong một sự trừu tượng khác. 
Cho nên, cái gì chi là môt cải bên trong thì (đồng thời cũng 
vì thể) chi là cải gì ở bên ngoài; và cái gì chỉ là một cái bên 
ngoài thì cũng mới chi là một cải [còn ó] bên trong. 


Sai lầm thông thường của sự phản tư là năm lây ban chất 
như là cái gì đơn thuần o bên trong. Nếu nó chỉ được nắm 
lấy theo cách ấy. thì cách nhìn này cũng chỉ là một cách 
nhìn hoàn toàn o bên "ngoài và cái "bản chất" ấy là sự 
trùu tượng ngoại tại, trồng rồng. 

Một nhà thơ viết: 


S275 “Không môt tính thân thụ tạo nào 
Có thê thâm nhập vào cái "bên trong " của Tự nhiên. 
290 
Chi biết được vả ngoài của nó đã là may mẫn lắm! Dm 


Lễ ra nhà thơ â Ấy nên nói rằng, đối với một tỉnh thần thụ tạo như 
thế, vi lẽ bản chất của Tự nhiên được quy định như cái ben 
trong, nên nó chỉ biết cái vỏ bên ngoài. 


- Bởi lẽ, trong tôn tại nói chung, hay ngay cả trong tri giác cảm 
tính đơn thuän, Khái niệm vẫn chỉ là cải bên trong; nó là cái gì 
bên ngoài đối với tôn tại: cả hai, tồn tại và tư duy đều là chủ 
quan và không có chân lý. 


200) Thợ của Albrecht von Haller (nhà thơ Thụy SĨ). trong tập Gedichte / Thơ, 1732. 
nguyên văn: “Ins innre der Natur dringt kein erschaffner Geist / Zu glücklich, wenn 
sie noch die äußere Schale weist!” [chữ "weit" trong nguyên bản có nghĩa là "chỉ 

"cho thấy”, nhưng Hegel lại đọc là “weißt”, có nghĩa là “bier”]. Thi hào Goethe 
có đáp trả bằng một bài thơ đài, trong đó có câu nồi tiếng: "... Natur hat weder Kern 
noch Schale / Alles ist sie mit einemmale” / "Tu nhiên không có nhân lẫn vo; nó là 
tät cả cùng một lúc”. Xem: Goethe. Zur Morphologie, tập I, quyên 3. Stuttgart / 
Tübingen 1820, tr. 304. 


Phân II: Học thuyết ve Ban chát, B. Hiện tượng ($$131-I41) 


- Ở trong Tự nhiên cũng như trong Tinh thần, thì Khái niệm, 


Mục đích và Quy luật, bao lâu chúng chỉ mới như là những tó 
chất hen trong, là những khả thể thuần túy, thì chúng vẫn chi 
là một giới Tự nhiên vô cơ ở bên ngoài, được biết đến bởi cái 
thứ ba, bởi một sức mạnh xa lạ v.v... 


Phương thức [hành xử] của một con người ra ben ngoài, nghĩa 
là, trong những hành vi (chứ tất nhiên không phải chỉ trong tính 
ngoại tại đơn thuần của thân xác) chính là những gì ở bên trong 
nội tâm của người ấy; và neu chi là đức hạnh hay luân lý v.v.. 

ở bên trong, nghĩa là, chi như thé trong những ý đồ và tó chất, 
còn hành vi bền ngoài không đồng nhất với chúng, thì cái trước 
cũng rỗng tuếch như cái sau. 


Giảng thêm: 


S276 


Như là sự thống nhất của hai mối quan hệ trước đây, quan hệ 
giữa cái bên trong và cái bên ngoài đổng thời là sự vượt bỏ 
tính tương quan® đơn thuän và hiện tượng nói chung. Nhưng, 
bao lâu giác tính còn bám chặt lấy cái bên trong và cái bên 
ngoài trong sự phân lập lẫn nhau, thì chúng là một cặp hình 
thức trống rỗng, cái này cũng vô hiệu như cái kia. 


Trong việc nghiên cứu Tự nhiên cũng như Tinh thần, điểu rất , 
quan trọng là phải nắm vững đặc tính của mối quan hệ giữa 
cái bên trong và cái bên ngoài và phải thận trọng trước sự sai 
lầm khi nghĩ rằng chỉ có cái bên trong mới là cái bản chất, mới 
là dieu cốt yếu phải nhắm đến, trong khí phương diện bên 
ngoài, ngược lại, là cái không-bản chất và dửng dưng. Ta phạm 
phải sai lầm này trước hết khi, như rất thường xảy ra, quy sự 
khác biệt giữa Tự nhiên và Tỉnh thần về lại với sự khác biệt 
trừu tượng giữa cái bên ngoài và cái bên trong. Ở đây, đối với 
việc lý giải vê Tự nhiên, đúng là Tự nhiên là cái gì o bên ngoài 


‘a Anlagen / dispositions; IN bloße Relativität / mere ralitionality. 


Phản II: Học thuyết về Bản chấn. B. Hiën tượng ($$131-14]) 359 
—————— TT TT TT Tổ T  VÓC 


nói chưng, không chi là bên ngoài đối với Tình thần mà con là 
như thế vê mặt tự-mình [mặc nhiên]. Nhưng, cái “nói chung” 
này không được hiểu theo nghĩa của tính bên ngoài trừu 
tượng, vì đơn giản là không có một tính bên ngoài nào như thế 
cả, mà, đúng hơn, theo nghĩa rằng Ý niệm - tạo nên nội dung 
chung của Tự nhiên lẫn của Tinh thân - hiện điện ở trong Tự 
nhiên chi bằng cách ngoại tại, và, chính vi lý do đó, cũng chỉ 
bằng cách đơn thuần nội tại. Và, cho dù giác tính trừu tượng, 
với cái “hoặc là-hoặc là” của nó, có thể chống lại cách lý giải 
[đúng đắn] này về Tự nhiên đến đầu đi nữa, thì đó vẫn là cách 
lý giải có mặt trong những phương thức khác của ý thức, và rõ 
rệt nhất là ở trong ý thức tôn giáo của chúng ta. Tôn giáo [Kitô 
giáo] của chúng ta nói rằng Tự nhiên, không kém gì so với thế 
giới tỉnh thần, đều là một sự khải thị của Thượng đế; và cả hai 
được phân biệt với nhau ở chỗ: trong khi Tự nhiên không bao 
giờ đạt tới chỗ có ý thức về bản chất thẩn linh của nó, thì 
nhiệm vụ của Tinh thần hữu hạn [của con người] là phải đạt 
tới điểu này. Và đó là lý do tại sao Tinh thần thoạt đầu là hữu 
hạn. Vì thế, những ai xem bản chất của Tự nhiên như là cái bên 
trong đơn thuần, và, do đó, là cái ta không đạt đến được, là 
những người chấp nhận quan điểm của những Người xưa xem 
Thượng đế như là có tính ghen ty, một quan điểm đã bị Plato 
va Aristoteles tuyên bố chống opze. Thượng đế là gì, điểu ấy 
được chính Thượng đế thông báo và khải thị, và, trước hết, 
thông qua Tự nhiên và ở trong Tự nhiên. 


Hơn nữa, sự thiếu sót hay bất toàn của một đối tượng, nhìn 
chung, là ở chỗ chỉ tổn tại như cái bên trong, và, vì thế, đồng 
thời chỉ là cái bên ngoài, hay (cũng đổng nghĩa như thê), chỉ 
tổn tại như cái bên ngoài, và, vì thế, dëng thời chi là cái bên 
trong. Thật thế, chẳng hạn, một đứa bé - xét như là con người 
theo nghĩa khái quát - tất nhiên là một bản chất có lý tính, 


VII em chẳng han: P/ato (déi thoại Phaedrus 247a; Timaeus 29e) va Aristoteles, 
Siêu hình học A.2.983a4. 


560 


Phân Il: Học thuyết về Ban chát. B. Hiện tương (§8131-141) 


S277 


nhưng lý tính của đứa bé thoạt đầu chi hiện điện như cái bên 
trong, nghĩa là, như một tố chất hay thiên chức; và cái này, đơn 
thuần ở bên trong, đối với nó cũng có hình thức của cái bên 
ngoài đơn thuần, tức, đó là ý muốn của cha mẹ nó, việc giảng 
dạy của thẩy giáo và, nói chung, là thể giới hợp lý tính chung 
quanh nó. Cho nên, việc giáo dục và đào tạo đứa be là tiên 
trình nhờ đó đứa bé trở thành cho-minm (für sich) những gì 
thoat đầu mới chi là tự-mình (an sich) và cho nhirng cát khác (tức 
cho những người lớn). Lý tính, thoat đầu chi có mặt trong đứa 
bé như là một khả thể bên trong, được giáo dục làm cho trở 
thành hiện thực, và, ngược lại, đứa bé, cũng, bằng cách ấy, trở 
nên có ý thức rằng đạo đức, tôn giáo và khoa học - mà thoat 
đầu nó đã xem như quyển uy ở bên ngoài ~ là những sự vật 
thuộc vể bản tính riêng và bên trong của nó. 


Về phương điện này, tình hình đối với đứa trẻ cũng giống như 
đối với người lớn, trong chừng mực người lớn, đi ngược lại với 
thiên chức của mình, vẫn cứ để mình bị cột chặt trong trạng 
thái tự nhiên của cái biết và cái muốn; và cũng hệt như thế, 
chẳng hạn, hình phạt mà kẻ tội phạm phải phục tùng, thì, với 
anh ta, có hình thức của một bạo lực bên ngoài, nhưng, trong 
thực tế, nó chỉ là sự biểu hiện ra bên ngoài của ý chí phạm tội 
của chính anh ta. 


Từ điểu vừa bàn, ta cũng có thể biết mình phải có thái độ ra 
sao khi một ai đó viện dẫn đến cái nội tâm hoàn toàn khác của 
mình với nào là những ý đổ và tình cảm tốt đẹp tuyệt vời 
trong khi kết quả việc làm thì không ra gì hay thậm chí tệ hại. 
Tất nhiên, trong từng trường hợp cá biệt cũng có việc những ý 
đồ tốt không thành vì những trở lực bên ngoài, và kế hoạch có 
tính toán kỹ vẫn bị thất bại khi thực hiện. Nhưng, ở đây, sự 
thống nhất bản chất giữa cái bên trong và cái bên ngoài, nói 
chung, vẫn đúng, và, vì thế, phải nói rằng một con người là 
những gì người ấy làm; và, sự huênh hoang đối trá để tự an ủi 
chính mình bằng ý thức về sự tuyệt vời nội tâm cẩn phải được 
đáp trả bằng câu nói sau đây của Phúc âm: “Chính nơi những 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng (S$ 131-141) 561 


5278 


thành quả, mà các ngươi nhận biết họ” [Mathio, 7: 16, 20]. Lời 
nói vĩ đại này đúng trước hết trong phương diện đạo đức và 
tín ngưỡng, nhưng cũng đúng đối với những thành tựu khoa 
học và nghệ thuật. Chẳng hạn, trong lĩnh vực nghệ thuật, một 
ông thầy có mắt tinh đời nhìn thấy những tố chất quyết định 
nơi một đứa bẻ nên bảo rằng trong đứa bé ây “tiêm ân” một 
Raphael hay một Mozart, thì chí có sự thành công mới có thể 
cho biết ý kiên ấy có cơ sở hay không. Nhưng, nếu một họa sĩ 
xoàng xĩnh và một nhà thơ tổi lại tự an ui rằng nội tâm của họ 
đẩy những lý tưởng cao đẹp thì đó quả là một sự an ủi vớ vẩn; 
và khi họ đòi người ta phải đánh giá họ không phải dıra trên 
những thành tựu mà dựa theo những ý đổ của họ thôi, thì đòi 
hỏi ấy đúng là phải bị bác bỏ vì trống rỗng và không có cơ sở. 
Nhưng, ngược lại, cũng thường xảy ra trường hợp, khi đánh 
giá về những người đã có những thành tựu xứng đáng thì lại 
dùng sự phân biệt sai lầm giữa cái bên trong và cái bên ngoài 
để khẳng định rằng đấy chỉ là “bể ngoài” thôi, còn “bên trong” 
là cái gì hoàn toàn khác, chỉ nhằm thỏa mãn sự tự phụ hay 
những động cơ xấu xa gì đây của chính mình. Đó là thái độ 
ghen ty, vừa bất lực không tự làm nên được điểu gì lớn lao, 
vừa tìm cách hạ thấp và tẩm thường hóa sự lớn lao [đích thực]. 
Để bác lại, ta nên nhớ đến câu nói tuyệt đẹp của Goethe: đứng 
trước những chỗ vượt trội của người khác, không có cách gì tốt 
hơn là lòng yêu quý. Rôi cũng để vùi đập những cổng hiến đáng 
ca tụng, người ta lại nói về sự “đạo đức giả” của những cống 
hiến ấy. | Cũng để bác lại, ta cân lưu ý rằng con người tuy có 
thể ngụy trang trong một số trường hợp cá biệt và che đậy một 
điểu gì đấy, nhưng không thể ngụy trang hay che đậy cái bên 
trong nói chung, vì nó sẽ bộc lộ đẩy đủ ngay trong decursus 
vitae [latinh: dòng đời], vì thể, về phương diện này, cũng có thể 
nói: con người không gì khác hơn là chuỗi những [kết quả] 
hành vi của chính mình. 


II. 


Phân II: Hoc thuyết về Bản chất. B. Hiện tượng ($S$131-141) 


Trong thời đại ngày nay của chúng ta, do tách rời một cách sai 
läm cái bên trong với cái bên ngoài, đặc biệt môn gọi là “chép 
sử thực tế hay thạo đời”® rất thích bôi nhọ những nhân vật 
lịch sử vi đại, làm vấn đục và xuyên tac việc hiểu về họ một 
cách trong sáng. Thay vì vừa lòng với việc đơn thuẩn tường 
thuật vê những hành vi lớn mà những bậc anh hùng Gm cỡ 
lịch sử thế giới đã thực hiện và thừa nhận cái bên trong của họ 
tương ứng với nội dung của những hành trạng này, thì người 
ta lại thấy có quyển và có bổn phận phải đò tìm những cái gọi 
là “động cơ bí mật” ẩn giấu phía đằng sau những gì đã phơi 
bày ra ánh sáng ban ngày, để rổi cho rằng việc nghiên cứu lịch 
sử càng sâu sắc khi càng thành công trong việc tước bỏ vâng 
hào quang của tất cả những gì được ca tụng trước nay, và hạ 
thấp nguồn cội và ý nghĩa đích thực của chúng xuống cấp độ 
của sự xoàng xinh tầm thường. Để phục vụ cho lỗi chép sử 
“thạo đời” ấy, người ta cũng thường khuyên nên nghiên cứu 
môn Tâm lý học, vì nhờ đó ta biết được những động cơ đích 
thực đã thúc đẩy con người hành động. Môn Tâm lý học mà 
người ta khuyên nên học ở đây thực chất không gì khác hơn là 
trò “thạo đời” nhỏ mọn®!: thay vì xem xét cái phổ biến và cái 
bản chất của bản tính con người thì biến cái đặc thù, cái ngẫu 
nhiên của những động cơ, đam mê riêng lẻ v.v... thành đối 
tượng nghiên cứu. Đối với những động cơ làm nên tảng cho 
những hành vi vĩ đại, thì, trong lối chép sử này, người viết sử 
thoạt đầu có sự lựa chọn giữa một bên là những lợi ích cơ bản 
của tổ quốc, của sự công chính, của chân lý tôn giáo v.v... và 
bên kía là những lợi ích chủ quan, nhỏ mọn của lòng tự phụ, 
lòng ham quyển lực, ham của cải v.v..., nhưng rồi bao giờ 
cũng xem những cái sau mới là động cơ đích thực, bởi nếu 
không làm thế, ät không chứng thực được cái tiển-giả định về 
sự đối lập giữa cái bên trong (ý đổ của người hành động) với 
cái bên ngoài (nội dung của hành động). Nhưng, vì lẽ, về mặt 


pragmatische Geschichtsschreibung” oder “Menschenkennerei” / “pragmatic 


historiography”: © Menschenkennerei / petty expertise about human nature. 


Phản II: Hoc thuyết vè Ban chát. B. Hiện tượng (S$131-141) 363 


chân lý, cái bên trong và cái bên ngoài có cùng một nội dung, 
nên cân thưa với sự “mẫn tiệp bậc thẩy” ấy rằng: nếu quả 
những nhân vật anh hùng trong lịch sử chỉ quấn quanh với 
những lợi ích chủ quan, nhỏ mon, thì ho ắt đã không làm được 
những gì họ đã làm, và, xét đến sự thống nhất giữa cái bên 
trong và cái bên ngoài, cẩn phải thừa nhận rằng: những vĩ 
nhân đã muốn những gì họ đã làm, và đã làm những gì họ đã 
muốn. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §140 
Bây giờ bàn đến phương diện hình thức. 


- Tuy là cùng một nội dung, nhưng, như là các quy định của 
hình thức, cái bên trong và cái bên ngoài là đối lập vớt nhau, 
và đối lập một cách tuyệt đối vì đây là các sự trừu tượng về sự 
đồng nhất với mình (bản chất bên trong) và tính đa tạp (tồn tại 
bên ngoài). Tuy nhiên, hai quy định hình thức đối lập nhau này 
rút cục là các mômen của một hình thức duy nhất, hay của 

"Một hình thức” như Hegel viết. Thật thế, 88137 và 138 đã 
cho thấy rằng sự đồng nhất tuyệt đối về nội dung của Quan hệ 
này dựa trên sự đồng nhất hóa của sự phản tư- -trong-minh và 
sự phản tư-trong-cái khác, và sau cùng, của cái ‚ben trong và 
cái bên ngoài trong chừng mực sự đồng nhất ấy được thiết 
định bởi vận động hình thức duy nhất của lực mà bản thân sự 
ngoại tại hóa là sự thải hồi sự khác nhau của hai phía có mặt 
trong Quan hệ. Từ đó. dù tuyệt đối đối lập nhau, hai quy định 
hình thức của cái bên trong và cái bên ngoài cũng là đồng nhất 
vè bản chất, vì sự đồng nhất của chúng đến từ tính phủ định 
của hình thức vå, do đó, được liên kết với một sự đối lập tuyệt 
đôi. Do sự dëng nhät däy mäu thuän trong sự đối lập tuyệt dói 
mà sự thống nhất giữa cái bên trong và cái bên ngoài, về mặt 
hình thức, là sự quá độ đột ngột của cái này sang cái kia bằng 
một sự trung giới thuần túy trừu tượng. Ở §141, ta sẽ thấy sự 
thống nhất trực tiếp và cụ thể của cái ben trong và cái bên 
ngoài (được thiết định bởi sự trung giới của hình thức và kết 
hợp với phương điện nội dung) sẽ trở thành “Hiên thực ` như 
thể näo. 


564 


Phän II: Học thuyết vè Ban chät. B. Hiện tượng ($$131-141) 


- Trong khi chờ đợi, từ quan diem đơn thuần hình thức ở đây, sự 
quá độ đột ngột của hai hạn từ có nghĩa là cái gì thoạt đầu cht 
được thiệt định trong một cái trừu tượng hình thức thì cũng chi 
là một cái trừu tượng như thể trong cái kia. 


8141 


Những sự trừu tượng trống rồng — mà vì chúng, cùng một 
nội dung đồng nhất còn bị xem là ở trong sự quan hệ — tự 
thủ tiêu chính mình thông qua việc chuyển hóa trực tiếp 
của chúng từ cái {trừu tượng] này sang cái [trừu twong] 
khác; còn bản thân nội dung không gì khác hơn là sự đồng 
nhất của chúng (§138); chúng là vẻ ngoài của bán chất, 
được thiết định như là về ngoài (Schein). Thông qua sự biểu 
hiện ra của lực, cái bên trong được thiết định thành sự hiện 
hữu; việc thiết đinh này là sw trung giới bằng những sự trừu 
tượng trồng rỗng; nó tiêu biến đi bên trong chính nó thành 
sự trực tiếp, trong đó cái bên trong và cái bên ngoài là đồng 
nhất te-mình và cho-minh, và là nơi sự khác biệt giữa chúng 
được xác định chỉ như là tồn tại-được-thiết định đơn thuần 
mà thôi. Sự đồng nhất này là Hiện thırc®. 


CHÚ GIẢI DÁN NHẬP: §141 


Tiểu đoạn §14!1 phác họa sự quá độ từ Quan hệ-bản chất (hay sự 
tương quan-hiện tượng) sang Hiện thire. phạm trù cuỗi củng của 
Bàn chất trước khi Khái niệm "khai hoa nở nhụy”. Vì thế. §141 
có nội dung “tư biện” rất cao và khó đọc. 


- Quan hệ giữa cái bên trong và cái bên ngoài tuy vẫn còn là 
một Quan hệ nhưng chỉ diễn ra trong “một và cùng một” nội 
dung duy nhất, Nói cách khác. nguyễn tắc hình thức nhằm 
phân chia nội dung này và tạo nên một Quan hệ chỉ có giá trị 


® Wirklichkeit / Actuality. 


Phân I: Học thuyết vè Bản chất. B. Hiện tượng ($$ 131-141) 565 
EE 


như một sự trừu tượng trống rỗng. Thật thế, các Su trừu tượng 
trồng rng (cái bên trong và cái bên ngoài) — qua đó Nội dung 
duy nhất có hình thức của một Quan hệ ~ tự thải hồi trong sự 
quá độ trực tiếp của cái này sang cái kia như đã thấy ở $140. 
Và như $138 đã nhắn mạnh, nội dung của Quan hệ TÚI Cục 
không gì khác hơn là sự đồng nhất của cả hai (tức tiễn trình 
của một sự ngoại tại hóa-nội tại hóa hay nội tại hóa-ngoại tại 
hóa). Nói ngăn, các sự trừu tượng trốn ng röng (cái bên trong và 
cái bên ngoài) là vẻ ngoài của bản chất, được thiết định như 
là vé ngoài (der als Schein gesetzte Schein des Wesens / the 
semblance of essence posited as semblance / Papparence de 
Pessence, posée comme apparence). Điều này có nghĩa là gì? 


- Như đã biết. bản chất của bản chất là phải hiện ra trong một vẻ 
ngoài trực tiếp. Thoạt đầu, vẻ ngoài này chỉ thể hiện như là 
một tàn dư của lĩnh vực Tön tại ở bên trong bản chất (§§112- 
114): rồi. như là sự tric tiếp được thiết định bên trong bản 
chất bởi bản thân bản chất trong vận động quay trở lại chính 
mình của tính phủ định của nó (§§115-] 16); sau đó, vẻ ngoài 
của bản chất có được sự bèn vững trực tiếp khi trở thành sự 
hiện hữu bên ngoài của bản chất (88122, 131) trước khi biến 
thành “hiện tượng ($131), và, cuối cùng, trong Quan hệ bản 
chất chỉ còn có hai hạn từ trừu tượng là cái bên trong và cái 
bên ngoài. Hai phạm trù này vẫn còn xác định sự “ánh hiện ” 
năng động của bản chất. bởi cái này ánh hiện trong cái kia. 
Nhưng, chính trong bản thân nội dung của Quan hệ giữa cái 
bên trong và cái hẻn ngoài (cũng như giữa bản chất và tổn tại, 
giữa cái trung giới và cái trực tiếp) mà mỗi bên đều lột bỏ hết 
sự trực tiếp riêng của nó. Cái bên trong hoàn toàn chuyên sang 
cái bên ngoài và ngược lại. Nói khác đi, không còn một chút 
tàn dự nào của tôn tại — xét như là tồn tại — ở trong hai sự trừu 
tượng trống rỗng Ấy nữa. Chúng không còn là “tồn tại” (Sein) 
mà chỉ là “vẻ ngoài’ " (Schein); chüng là vẻ ngoài từ đầu đến 
cuối, hoàn toàn trong suốt, không còn sự mờ đục của tồn tại. 
Vi thé, đúng như Hegel viết, chúng là "vẻ ngoài của Bản chất 
được thiết định như là vẻ ngoài”, nghĩa là không còn chút tàn 
dư nào của tồn tại. Nhưng phải chăng như thế là sự trực tiếp 
của tòn tại hoàn toàn bị tiêu biến? Thưa không, vì khi mọi tồn 
tại đều tiêu biến, dành chỗ cho vẻ ngoài và sự ánh hiện thuần 
túy, thì chính vẻ ngoài như là vẻ ngoài và chính sự ánh hiện 
như là ánh hiện đều được thiết định như là sự đồng nhất tuyệt 


566 


Phân I: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng tÿÿ131-141) 


đối với chính mình, và như thế, chính sự /rực tiếp của tổn tại 
tuyệt đối. nơi đó mọi sự phản tư và trung giới rút cục đều phai 
tàn. Và chỉ còn lại sự vận động của tư duy mà nội dung của nó 
là "me biểu lộ ra” {sich manifestieren). "Tu biểu lộ ra” mà 
không tự đánh mất mình vì vận động thuần túy này không 
phơi bày điều gì ngoài bản thân sự phơi bày, bởi đó là sự "tur 
biểu lộ thuần túy”, giếng như ánh sáng không phải là một Cái- 
gì-đó hay một sự vật, trái lại. tồn tại của nó chỉ là việc chiếu 
sáng (scheinen) của nó và sự chiếu sáng là bản thân sự đồng 
nhất của tòn tại trực tiếp của nó. (Xem: [Dei] Khoa học Lögïc. 
I, 185a). Sự quay trở về lại với vận động thuần túy của sự 
“chiếu sáng” hay "ánh hiện” không phải là bước thut lùi trở về 
với sự “ảnh hiện thuần túy” của sự phản tư của bản chất trong 
chính mình như ở §§I 15-120. 


Vậy, bản chất ta nói ở đây không còn là sự phân tư thuần túy 
mà là sự thống nhất của bản chất-cơ sở với tôn tai- hiện tượng. 
Ở đây, Hegel mới phác họa sự thống nhất giữa ban chất và tön 
tại như nó sẽ triển khai trong “Hiên thực" (3142 và tiếp) và 
sau đó, trong Khái niệm (§160 và tiễn). 


Việc quay trở lại với sự “ánh hiện” như là sự ánh hiện và với 
“về ngoài” (hay ánh tượng) như la vẻ ngoài cũng thể hiện rõ 
trong cái bên trong và cái bên ngoài, khi chúng không gì khác 
hơn là các mômen đang tiêu bien đi trong sự “tự bièu lộ” của 
nội dung, nghĩa là, chúng không còn là các thực thè tự tồn độc 
lập với nhau nữa. Cà hai bây giờ là bình đăng trong vận động 
duy nhất và cụ the của việc “tự biểu lộ ra’ ` (Selftmanifestation) 
của nội dung. Ta cần hiểu rõ vận động này de de đi vào phạm 
trù “Hiện thực” tiếp theo. 


Do sự ngoại tại hóa của lực, cái bên trong — như đã thây - 
được thiết định trong sự hiện hữu. Việc "thiết dinh” (Setzen / 
position) là hình thức của sự trung giới tích cực ở trong bản 
chất, trong khi én 4qi-được- thiết định  (Gesetztsein / 
Positedness / I être-posẻ) là hình thức của tồn tại được phủ 
định, được trung giới. Qua việc ngoại tại hóa cua nó, cái bên 
trong tự “đây” mình ra khỏi cái tự-mình trực tiếp, được thiết 
định trong sự hiện hữu, được trung giới để trở thành cái bên 
ngoài. 


Phản I: Học thuyết về Ban chất. B. Hiện tượng ($$131-141) 567 
SE 3367 


- Như thế, viec'thiet định này của cái bên trong trong sự hiện 
hữu bên ngoài tuy là một sự trung giới (Vermitteln / 
mediation), nhưng là một sự trung giới (bởi các cái trừu tượng 
trồng röng, tuyệt đối không bên vững. tức Sự triru tượng của 
một cái bên trong và một cái bên ngoài) đang tiêu bien di, 
nhường chỗ cho một sự "-biểu lô” trực tiếp của tư tưởng. 


- Việc thiết định còn có tính nhị nguyên của cái bên trong ở 
trong cái bên ngoài đã tự tiêu biến, nhường chỗ cho sự /ực 
tiếp mới mẻ, trong đó cát bên trong và cái bên ngoài là đồng 
nhất một cách tuyệt đối, không chỉ “tự-mình” (mặc nhiên) hay 
cho một sự phản tư từ bên ngoài mà “cho-minh”, do chính sự 
vận động của chúng, nói ngắn, "-mình-và-cho-mình ". Giữa 
cả hai vẫn còn một sự khác biệt nhưng sự khác biệt Ấy chỉ 
thuần túy có tính hình thức, chỉ là một tôn tại-được thiết định 
chứ không có sự tự tòn, nghĩa là, chi là một tòn tại được bảo 
lưu, được trung giới và được tái-khẳng định hướng tói Sự nr- 
biểu lộ trực tiêp và tuyệt đối như là kết quả của sự đồng nhát 
giữa cái bên trong (bản chất) và cái bên ngoài (sự hiện hữu). 
Sự đồng nhất äy là HIỆN THỰC. 


568 


Phân Il: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($$142-159) 


Hiện 


C 


HIỆN THỰC 
§142 


thực là sự thống nhất — đã trở thành trực tiếp — của 


bán chất và hiện hữu, hay của cái bên trong và cái bên 
ngoài. Sự biểu lộ ra bên ngoài của cái hiện thực"? là bản 
thân cái hiện thực, khiến cho cái hiện thực vẫn mãi là cái gì- 
có tính-bản chất ở trong sự biểu lộ ra này, và, chỉ là cái gì- 
có tính-bản chất trong chừng mực nó tồn tại trong sự hiện 
hữu bên ngoài, trực tiếp. 


S280 


Giảng thêm: 


Tôn tại và hiện hữu đã có mặt trước đây như là các hình 
thức của cái trực tiếp: tôn tại là sự trực tiếp hoàn toàn 
không được phản tư và là sự chuyên sang cái khác™. Còn 
hiện hữu là sự thống nhất trực tiếp của tôn tại và sự phản 
tư, và, vì thé, là hiện tượng: đến từ cờ sở và đi [trở ve] lại 
cơ sở [= tiêu vong]. Cái hiện thực là tôn tai- được-thiết 
định của sự thắng nhất ấy, là sự quan hệ đã trở nên đồng 
nhất với chính mình, nên thoát khỏi sự chuyên, rang cái 
khác; và tính bên ngoài của nó là năng lượng của nó; 
trong tính bên ngoài nảy, nó được phản tur-trong-minh; 
còn sự tồn tại-hiện có (Dasein) của nó chỉ là sự biếu lộ 
của chính nó®, chứ không phải của cái khác. 


Hiện thực và ý tưởng - chính xác là Ý niệm - thường bị dem ra 
đối lập lại với nhau một cách tẩm thường, và, vì thế, ta thường 


@ das Wirkliche / the actual; ® Übergehen / passing -ovet # EE Bi 


overtuming; 


zu Grund gehen / go to the ground; «a Energie / energy; Ẳ 


Manifestation seiner selbst / manifestation of itself. 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (t\\¡42-159) _ 369 


nghe rằng, mặc dù không có gì để chống lại sự đúng đắn và 
chân lý của một ý tưởng nào đó, nhung chăng hê tìm thấy 
trong thực tế một cái gì tương tự như thế hay có thể biến nó 
thành hiện thực. Tuy nhiên, những ai nói như thế chỉ chứng tỏ 
rằng họ không hiểu rõ về bản tính của tư tưởng lẫn của hiện 
thực. Bởi, một mặt, trong mọi cách nói như thế, tư tưởng được 
xem là đổng nghĩa với những biểu tượng, ý đổ, kế hoạch chủ 
quan và v.v..., và mặt khác, hiện thực được xem là đồng nghĩa 
với sự hiện hữu cảm tính, ngoại tại. 


Những cách hiểu như thế có thể đều ổn cả trong đời sống 
thường ngày, khi người ta không cẩn chính xác lắm về những 
pham trù và nội dung biểu thị của chứng; và tất nhiên có thể 
xảy ra trường hợp kế hoạch, hay cải gọi là “ý tưởng”, chăng 
hạn về một phương pháp thu thuế nào đó tự nó là tốt và hợp 
mục đích, nhưng không hê thấy có một loại như thế trong (cái 
gọi là) “thực tế” và không thể thực thị được trong những điều 
kiện nhät định. Nhưng, khi giác tính trừu tượng thống lĩnh 
những phạm trù này và cường điệu sự khác biệt giữa chúng, 
lên đến mức xem đó như một sự đối lập cứng nhắc, cố định, và 
bảo rằng trong thế giới hiện thực, ta phải gạt bỏ hết mọi ý 
tưởng như thế đi, thì, nhân danh khoa học và lý trí lành mạnh, 
ta phải kiên quyết bác bỏ. Một mặt, những “Y niệm” không chi 
được tìm thấy trong đầu óc của ta, và Ý niệm tuyệt nhiên 
không phải là cái gì bất lực đến nỗi nó có được hiện thực hóa 
hay không là tùy thuộc vào y chí tốt lành của ta; trái lại, nó 
đồng thời là cái tác động và là cái hiện thực nữa. | Mặt khác, 
hiện thực không phải là cái gì tổi tàn và phi lý tính như trong 
óc tưởng tượng của những con người “thực tế” vốn vô-tư 
tưởng hay đổi bại về tư tưởng. Hiện thực, khác với hiện tượng 
đơn thuần, trước hết là sự thống nhất giữa cái bên trong và cái 
bên ngoài, vì thế không hề đổi lập lại với lý tính như là một cái 
gì khác lạ, mà đúng hơn, nó chính là cái hợp lý tính đích thực, 
và, cái gì không hợp lý tính, thì, cũng vì lý do đó, không thể 
được xem là hiện thực. Vả chăng, điểu này cũng phù hợp với 
việc sử dụng ngôn ngữ một cách trưởng thành, chẳng hạn, ta 


5281 


Phân IH: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 


dứt khoát không chịu thừa nhận một ai đó chăng làm gì nên 
hổn là một nhà thơ “đích thực” hay một chính khách “đích 
thực”. 


Nguyên do của định kiến rộng rãi vê mối quan hệ giữa triết 
hoc Plato và triết hoc Aristoteles là ở trong cách hiểu thông 
thường về “hiện thực” như ta vừa bàn, và trong việc lẫn lộn 
giữa hiện thực [đúng nghĩa] với cái gì hữu hình và có thể tri 
giác một cách trực tiếp. Theo định kiến này, sự khác biệt giữa 
Plato và Aristoteles là ở chỗ: trong khi Plato thừa nhận Ý niệm 


“ và chỉ có Y niệm mới là đúng thật, thì, ngược lại, Aristoteles 


bác bỏ Ý niệm và gắn chặt với cái gì “hiện thực”, vì thế, 
Aristoteles phải được xem là người sáng lập và lãnh đạo 
thuyết duy nghiệm. Về điểm này cẩn lưu ý rằng: “hiện thực” 
tất nhiên là nguyên tắc của triết học Aristoteles, nhưng “hiện 
thực” của ông là hiện thực của bản thân Ý niệm, chứ không phải 
hiện thực thông thường của những gì hiện diện trực tiếp. Vì 
thế, nói chính xác hơn, sự tranh biện của Aristoteles chống lại 
Plato là ở chỗ ông cho rằng Ý niệm của Plato chỉ là dynamis [Hy 
Lạp: động lực] đơn thuần, và đòi hỏi rằng, Y niệm - đều được 
cả hai ông thừa nhận như là cái duy nhất đúng thật - phải 
được xem một cách cốt yếu như là energeia [Hy Lạp: năng lực], 
nghĩa là, như là cái bên trong hoàn toàn biểu lộ ra bên ngoài, . 
khiến cho Ý niệm là sự thống nhất giữa cái bên trong và cái 
bên ngoài. ! Nói khác di, Ý niệm phải được xem như là Hiện 
thực theo nghĩa nhân mạnh mà ta đã mang lại cho nó ở đây. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §142 
cC 


HIEN THUC 


- Nói rät khái quát, hiện thực kết thúc sự nhị nguyên qua đó bản 


chất thể hiện như là một Quan hệ hữu hạn giữa hai hạn từ: một 
bên hướng về bản chất bên trong, và bên kia hướng về tổn tại hiện 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (88 142-159) 571 


tượng trực tiếp (là nơi bản chắt-bên trong ấy thể hiện ra). Bây giờ, 
Quan hệ giữa cái bên trong và cái bên ngoài vẫn còn là Quan hệ. 
nhưng là vó han, là nơi hai hạn từ tự đồng nhất hóa một cách 
tuyệt đối và phải tàn đi, nhường chỗ cho sự đồng nhất động của 
hiện thực, hiểu như sự thống nhất /rực tiếp của tiến trình xuất 
hiện của bản chất. Tiểu đoạn §142 sẽ đưa ra các định nghĩa cơ 
bản về thế nào là “hiên rhực ”. DE hiểu tiểu đoạn quan trọng này, 
cần trả lời hai câu hỏi: — tại sao hiện thực lại là "sự thống nhất dä 
trở thành trực tiếp giữa bản chất và sự hiện hữu (hay giữa cái bên 
trong và cái bên ngoài)? ~ và cái gì là chủ thể của "hiện thực” 

hiểu theo nghĩa đen của động từ “wirken” (tác động. hành động) 
trong chữ “hiện thực” (Wirklichkeit)? 


- Để dễ hiểu, cần định nghĩa “hiện thire” trong quan hệ so sánh với 
các mômen trước đây của Ý niệm. Ngay cuối $141, ta đã biết 
hiện thực là phạm trù mới nói lên sự thông nhät-döng nhất của cái 
bên trong và cái bên ngoài (hay, nói như ở §139, là sự thống nhất 
giữa bản chất và sự hiện hữu-hiện Tượng). Tất nhiên, các hình 
thức khác nhau của Quan hệ-bản chất (cái toàn bộ và những bộ 
phận; lực và sự ngoại tại hóa của nó; cái bên trong và cái bên 
ngoài) đã tạo nên một sự thống nhất nào đó giữa bản chất và sự 
hiện hữu. Nhưng. ở đây, cân nhân mạnh rằng hiện thực cũng là 
một sự thống nhất. nhưng “đã trở thành trực tiếp” (die 
unmittelbar gewordene Einheit / the unity become immediate / 
l'unité devenue immédiate). Vấn de ở đây là chữ ' HCH tiep”, 
Trong Quan hệ-bản chất, sự thống nhất, xét như sự thống nhất 
(als solche / as such / comme telle). SỞ di chưa thể là ' "pue tiếp” 
chính là vì sự trực tiếp (!) còn kiên có của bản thân các hạn từ mà 
Sự trực tiếp ây kết nói lại. Vi sao? Vì sự thống nhất giữa bản chất 
và tồn tại vẫn còn giữ hình thức nhị nguyên của một Quan hệ 
giữa hai bên. Nhưng, từ khi cái bên trong và cái bên ngoài đã tự 
chứng tỏ chi là các sự trừu tượng trông rỗng quy định một sự 
trung giới vốn không còn đúng nghĩa là một sự trung giới nữa, thì 
sự thống nhất của chúng đã /rở (hành một sự thống nhất đực tiếp 
theo nghĩa: cái bên ngoài là cái bên trong trong một sự liên tục 
tuyệt đối của việc thê hiện cái này trong cái kia. Sự trực tiếp nói ở 
đây không đồng nghĩa với sự tĩnh tại. Trái lại, nó là sự trực tiếp 
của một thực tại đang vận động; sự trực tiếp của một hành động, 
hay đúng hơn, của một sự rác đóng. Đó là một sự trực tiếp ra đời 
từ một sự vận động: sự quá độ hay chuyển hóa của cái bên trong 
sangtäi bên ngoài (hay của bản chất sang hiện hữu) và ngược lại. 


tu 


Phản II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (88142-159) 


Nói ngân, hiện thực không chỉ là sự thống nhất rrực tiếp của bản 
chất và hiện hữu mà là sự thông nhất “đã trở thành” trực tiếp 
giữa cả hai, nghĩa là: trong sự trực tiếp của nó đã chứa đựng toàn 
bộ sự vận động trung giới trong tién trình ở thành của nó. (Lưu 
ý: Hegel vẫn còn dùng chữ "ro thành” và “sw trực tiếp” vốn là 
hai phạm trù của lĩnh vực Tön tại. dù đây không phải là sự trực 
tiếp của tồn tại-thuản túy và cũng không phải là kết quả của một 
sự trở thành trừu tượng. Tuy nhiên, các chữ â ây cũng báo hiệu cho 
thầy sự khiếm khuyết của sự thống nhất còn "đơn thudn trực 
tiếp” này như sự phát triển cao hơn của Ý niệm sẽ vạch rõ sau 
này, 


Tóm lại, trong “sự thống nhất đã trò thành trực tiếp" ở đây, sự 
"thống nhất" được lấy lại (“báo lưu") là sự thống nhất của §141. 
còn sự "trực tiếp đã trở thành” lấy lại sự "tiêu bien” của tiểu đoạn 
ấy. Bây giờ, ta đi vào cầu hỏi thứ hai. 


Giống như trước đây, ta không nói "sự hiện hữu nói chung”, 
“hiện tượng nói chung” mà nói “những cái đang hiện hữu”, và 
“những tôn tại-hiện tượng”. thì bây giờ cũng không nói “hiện 
thực nói chung” mà nói: cái hiện thực (das Wirkliche / the actual 
⁄“I`"efecuƒf”). Vậy phải hỏi: "cái hiện thực” là cái gì hay nói cách 
khác. cái gì là “chù thể” của "hiện thực” (Wirklichkeit / actuality 
/ effectivite) để là “cái hiện thực”? Với Hegel, chính tiz tưởng 
(hay Tir duy) mới là chủ thể của hiện thực; chính nó có tính hiện 
thực và là “cái hiện thực”. Sự thông nhất “đã trở thành trực tiếp” 
(giữa bản chất và hiện hữu / giữa cái bên trong và cái bên ngoài) 
là gì nếu không phải là việc ngoại tại hóa cái bản chất bên trong 
của tư tưởng; là chính bàn thân tư tưởng mả bản chất của nó đang 
“hành động” ngay trong sự hiện hữu là nơi nó tự thể hiện? Đó là 
ý nghĩa sâu xa của chữ "hién (hực ”: chỉ là “hiện thực” cái gì hành 
động hay tác động (wirken / act / agir) và tạo ra được một tác 
động hiệu quả*. Bản chất là “hiện thực” trong chừng mực nó tự 


* Vì thể, ta gặp khó khăn rät lớn khi dịch chù “Wirklichkeit / actuality ! 
effectivitd) sang tiếng Việt. Cách dich sang tiếng Anh và Pháp cũng chỉ nhân 
mạnh được khía cạnh “hành động”, “tác động hiệu quả”, nhưng không nói 
được khía cạnh “thực tại” (Realität). Nhưng cũng không thể dịch là 
“Realität” / reality / realite) vì phạm trù này rất nghèo nàn, thiếu vắng khía 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất, C. Hiện thực ($SS142-159) 573 
FE RE EEE E 


ngoại tại hóa, hr Điêu lộ (sich manifestieren) trong sự hiện hữu- 
hiện tượng. Vậy, trước khi đi tới Khái niệm. “hiện thực” là hình 
thức đầu tiên của sự hòa giải cụ thê và trực tiếp giữa sự phản tư 
và sự trực tiếp, giữa bản chất và tồn tại. Phần “hán xét” sẽ minh 
giải rõ hơn, vì thế cần đọc phàn Nhận xét với tät cả sự chăm chủ. 


- Phần Nhận xét cho §142 


- Hãy so sánh kỹ giữa hình thức mới của cái trực tiếp với các hình 
thức đã gặp trước đây. Trước đây. ta có hai hình thức của cái trực 
tiếp: tổn tại và sự biện hữu. Tòn tại là sự trực tiếp không được 
phản tư, nghĩa là, thuần túy và trừu tượng không có sự phản tư 
lẫn sự trung giới nội tại. khiến cho vận động của tư tưởng luôn ở 
bên ngoài từng mômen của nó và mỗi mömen là một sự qud độ 
hay sự chuyên sang mömen khác. Vì thể. tồn tại không phải là 
một tôn tại tự-mình-và-cho-mình: nó làm mỗi cho sự phủ định, 
chứ sự phủ định không phải là hành vi của chính nó; nói ngắn, tồn 
tại trợ thành nhưng không "tác dong”. không phải là "hiện thực”. 
Trong khi đó, sự hiện hữu (8123) là sự thống nhất trực tiếp Của sự 
phản tu-trong-minh và sự phản tur-trong-cäi khác, hay nói khái 
quát hơn. của tồn tại và sự phán tư. Nó vừa là trực tiếp vừa là 
tương quan. Sở đĩ sự hiện hữu là cao hơn (về lögic) so với tòn tại. 
vì, “được trung giới bởi sự thải hồi của sự phản tư-cơ sở của bản 


cạnh trước. Vì thế, ở nửa trước cua bản dịch quyên Hiện tượng học Tinh thân 
sang tiếng Pháp, J. Hyppolite dich là “réalité etlective”; nhưng thây rườm 
quá, nên o nua sau, ông đành hy sinh chù “realité” để dich thành 
"effectivite”. Trong tiếng Việt, chúng tôi lưu ý đến sự gần güi của hai chữ 
“Realität” va “Wirklichkeit” với hai phạm trù cua Kant (“Realität” / “thực 
tại” thuộc phạm trù Chất nói lên sự khăng định trong tur tưởng: ví dụ: hình 
tam giác có ba góc, còn “Wirklichkeit” (hay Dasein / “hiện thực” thuộc phạm 
trù Tình thái (Modalität) nói lên sự khăng định về sự tổn tại / không tổn tại 
(thực sy) của sự vật đối vol sự nhân thức, ví du: hôm nay trời mưa, hình tam 
giác có thực được vẽ lên giây...) (xem: Kant, PPLTTT, B102 và tiếp. Sdd, 
BVNS, tr. 238 và tiếp), nên để nghị cũng dịch chữ “Wirklichkeit” là “hiện 
thực” cho nhất quán. Đây chỉ là cách dịch có tính “quy tưrớc” tạm thời, trong 
khi chờ đợi có cách dich khác tốt hơn, vì nó vẫn chưa nói lên được khia cạnh 
“tác động hiệu quả” (Dịch là: “hiện thực-hiệu quả” thì quá ruờm; dịch là 
“hiệu thực” thì quá cầu kỳ, khó hiểu). 


Phân II: Học thuyết về Bam chất. C. Hiện thực (8142-159 


chất —, sự trực tiếp của nó mang theo mình sự trung giới và vận 
động phủ định của sự phản tur, thể hiện trong cát đang hiện hữu cụ 
thể là sự våt. Nhưng, sự thống nhất trực tiếp này dành ưu tiên cho 
sự trung giới. Nó không chịu đựng nỗi sức nặng của sự mâu thuẫn 
và vì thế. ngã quy trước tính phủ định luôn kéo nó vào trong một 
sự ánh hiện không ngừng trong-cái-khác. Nó tro thành một tồn 
tại-hiện tượng đơn thuần, và sự hữu hạn của nó găn liền nó với 
một sự vô hạn của những. tồn tại-hiện tượng khác. tạo nên tổng 
thể hiện tượng của bản chất hay của sự ảnh hiện của bản chất. Su 
hiện hữu, khi trở thành hiện tượng. quay trở lại với co so-ban 
chất làm cho nó ngã gục. Vì thế. hiện tượng không phải là ít đúng 
thật hơn sự hiện hữu. trái lại, là đúng thật hơn, vì nó là sự hiện 
hữu-bản chất. tuy không đủ sức mang gánh nặng của sự phủ định. 
Chính sự bát lực này đã phân biệt sự hiện hữu với hiện thực. Cái 
hiện thực tuy vẫn là một cái đang hiện hữu (sự thống nhất trực 
tiếp giữa tồn tại và sự phản tư / hay giữa sự hiện hffu và bản chất) 
nhưng là sự thông nhất đã tro (hành trực tiếp. hay. như Hegel 
viết, là tồn tại-được thiết định (Gesetztsein / positedness / l'être- 

posé) của sự thống nhất này. Có nghĩa là gì? ' ‘Tòn tai-dä-trö- 
thành” hay "tôn tại-được- thiết định” này của sự thống nhất trực 
tiếp giữa tồn tại và sự phản tư có nghĩa: từ nay, trong "hiện thực”. 
sự trực tiếp và sự phản tư deu tuyệt dói được thiết định hay được 
trung giới (định nghĩa ở §116), nghĩa là. chỉ còn là những mömen 
đơn thuần có tính ý the (= bị vượt bỏ. thải hồi) bên trong vận 
động tuyệt đối. Từ nay, sự trực tiếp của sự hiện hữu khêng còn 
ngã gục một cách trừu tượng mà quay trở về đồng nhất với mình 
và phương dien của sự dị biệt hóa chi còn là một mômen của vận 
động duy nhất của hiện thực. Chinh vì thế, Hegel còn gọi cải hiện 
thực là Quan bệ-đã-ro-thành đồng nhät-voi-minh (das mit sich 
identisch gewordene Verhältnis “the relationship that has become 
identical wih itself / le Rapport devenu-identique-avee-soi). Cần 
giải thích rõ hơn: 


Quan hệ — xét như là Quan hệ ~ bao giờ cũng diễn tả tỉnh phản tư 
của bản chất: nó là “tính tương quan“ và được đặt vào mỗi “quan 
hệ" di biệt hóa. Nhưng. kinh qua phép biện chứng-đồng nhất hóa 
của cái bên trong và cái bên ngoài, Quan hệ ấy đã mắt đi tính 
cách phiến diện của “Quan hê” mà trở thành một Quan hệ đồng 
nhất với mình, nghĩa là tính phản tư của nó tự vượt bỏ theo hướng 
trở thành sự trực tiếp và hợp nhất tuyệt đối với Sự trực tiếp. Từ 
đó. cái hiện thực không còn ánh hiện mình trong cái khác theo 


Phần Il: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 575 
————_ NE EI o 


kiểu các mômen trước đây nữa, vì, trong nó. tính phản tư trong 
cái khác của việo ánh hiện chuyển hóa thành sự tái-đồng nhất hóa 
với minh. Hegel dùng cách viết rất ấn tượng: tinh ngoại tại của 
nó là năng lượng của nó. Việc dựa vào khái niệm “nāng lượng” 
hay "tiêm lực” (energia) của Aristoteles có nghĩa: cái hiện thực là 
cái bên trong, trong chừng mực nó là hành động của chính mình ở 
trong cái bên ngoài (là nơi nó tự thể hiện). Thay vì đánh mắt mình 
trong tính ngoại tại, nó gây tác động hiệu quả ở đó: nó tự hiện 
thực hóa mình ở đó. Do đỏ, tön tại-hiện có (Dasein /being-there / 
direct ở bên ngoài của cái hiện thực, tức tồn tại trực tiếp của.nó 
chỉ là sự biểu lộ chính bản thân mình. (Manifestation seiner selbst 
/ Manifestation of itself / Manifestation de soi-meme) chứ khöng 
phät của một cái khác. 


- Trong bản chät-hien thực - nơi hình thức của Quan hệ đã tiêu 
biến —, từ nay bản chất không có nội dung nào khác ngoài bản 
thân hình rhức của sự tự biểu lộ bản thân. Trong hiện thực, hiện 
tượng cũng không còn là sự ánh hiện trừu tượng đến vô tận, 
(Giống như trong lĩnh vực Tôn tại, Lượng được bảo lưu trong sự 
cân bàng về chất của Han đó. hiện thực không còn đơn giản là sự 
phán tư-trong-cái khác mà là sự f-biểu lộ mình cho chính mình ở 
trong mình). 


- Qua đó, hiện thực tự giải phóng đáng kẻ ra khỏi tính phản tư và 
tính nhị nguyệt tiêu biểu của bản chất và tiếp cận với Khái niệm 
như là sự liên tục tuyệt đối chính mình của tư tưởng trong việc /- 
đặc thù hóa của nó. Tất nhiên, hiện thực chưa tự đặc thù hóa, 
chưa tự-quy định. chưa tự-phát triển như một Chu thế ne do, 
nhưng đã là chính mình trong sự tự biểu lộ. Vì thế. Khái niệm 
(88158, 159) sẽ không đến để thay chỗ cho hiện thực mà chỉ thiết 
định mình nhiên sự phát triển này. Bấy giờ, trong Khái niệm. cái 
tác động trong hiện thực sẽ là hành vi cá biệt của một Chủ thè tự 
do. có quyền năng tự-biểu lộ. (Xem thêm các câu văn tuyệt diệu 
của Hegel về điểm này trong /Ðai] Khoa học Lögie, I, 169c- 
170a). 


§143 


Hiện thực, như là cái cụ thể này, bao hàm các sự quy định 


trên đây [bản chất và hiện hữu, cái bên trong và cái bên 


376 Phân H: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (88142-139) 


ngoài] và sự khác biệt của chúng; và, vì thế, n nó cũng là sự 
phát triển của chúng, khiến cho chúng đồng thời được quy 
định ở trong nó như là về ngoài, hay, chỉ đơn thuần được 
thiết định (§141). 


1. Như là sự đẳng nhất nói chung, hiện thực trước hết là Aha 
Hãng, — túc, sự phản tu-trong-minh được thiết định như là 
tính bản chất trừu tượng và không bản chất, đối lập lại với 
sự thống nhất cự thể của cái hiện thực. Khả năng là cái gì, 
về bản chất, [phải| trở thành hiện thực, nhưng theo kiểu 
đẳng thời chỉ là khả năng thôi. 


Có lẽ chính sự quy định về kha năng đã cho phép Kant 
xem nó — cùng với hiện thực và tất yếu — như là các rình 
thái) “vi lẽ các sự quy định này không làm tăng thêm 
(hay mở rộng] gì cho khái niệm nhằm xác định đối tượng 
cả. mà chỉ dien id môi quan hệ [của chúng] Với quan nẵng 
nhận thức thôi” "DI Trọng thực tế. khả năng là sự trừu 
tượng trồng rỗng của sự phản tu-trong-minh. là cái trước 

S282 đây được gọi là cái bên trong. còn bây giò thì được xác 
định như là cái hên trong ngoại tại, bị thủ tiêu. chỉ đơn 
thuân được thiết định. và như thé, bây giờ được thiết định 
như là một tình thái đơn thuần. như một sự trừu tượng 
không đây đủ. hay. cụ thê hơn, như là chi thuộc về tư duy 
chủ quan. Ngược lại, hiện thực và tät yêu quả thật là cái 
gi không chi đơn thuần là cách thức [chủ quan]® cho cái 
gì khác. đúng hơn. chúng là cái đối lập lại. [boi] chúng 
được thiết định như là cái cụ thể không chỉ được thiết 
định mà đã hoàn chính trong chính nó. 


- _ Vị lê khả năng. trước hết, là hình thức đơn thuần của sự 
tự-đồng nhát, ngược lại với cái cụ thể là cái gì hiện thực. 
nên quy tắc dành cho nó chỉ là: cái gì đó không được tự 


Zoch “ir b 3 R H c 
Il Modalitäten ? modalities; ! } das äußerliche Innere / external inwardness; an 
und Weise "mode or manner. 


20? H a 
(202) xem Kant, Phe phản lý tính thuần túy, B266. 


Phein II: Hoc thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 577 


khôi thuần với chính mình; cho nên: “rát ca deu là có thê 
`, bo hình thức này của sự đồng nhất có thê được 
mang lại cho mọi nội dung bằng Sự trừu tượng. Nhưng. 
"tắt cå cũng deu không có thể”, vi trong mọi nội dung 
bất kỳ. — là cái gì cụ thê -. tính quy định của pe chỉ có thể 
được năm bãt như một sự đối lập nhất định. và. do đó, 
như một sự mâu thuẫn. 


- VÌ lý do đó, không có gì trống rỗng hơn cho bảng nói về 
những khá thể và những bät-khä thể thuộc loại này. Nhất 
là trong triết học. càng không được phép cứ nói về việc 
chứng minh rằng "điều này là có thê” hay "điều kia là có 
thể”, và, như người ta thường nói, điều này. điều kia là 
“có thê suy tưởng được”. Và nhà sử học cũng đã được 
cảnh báo trực tiếp là không nên dùng phạm trü “có khả 
năng”. vốn đã tự chứng tỏ nơi chính nó là không đúng 
thật. | Nhưng, sự bén nhạy của giác tính rồng tuếch lại 
vẫn hết sức thích thú trong việc phát hiện không đâu vào 
đâu về những “khả năng” và "'nhiều khả năng” khác nữa. 


Giảng thêm: 


5283 


“Khả năng” [hay khả thể} thoat đầu được hình dung như là sự 
quy định phong phú hơn và bao trùm rộng rãi hơn, còn “hiện 
thực”, ngược lại, là nghèo nàn hơn và bị hạn chế hơn. Vì thế, ta 
nói: “tất cả đều có thể, nhưng không phải vì có thể mà đều trở 
thành hiện thực”. Nhưng, trong thực tế, nghĩa là, trong tư 
tưởng, hiện thực là cái bao trùm hơn, bởi, với tư cách là tư 
tưởng cụ thể, nó chứa đựng khả năng như là một mômen trừu 
tượng ở bên trong nó. Điểu này cũng được tìm thấy dé dàng 
ngay trong ý thức thông thường của ta, bởi khi nói về sự khác 
biệt giữa kha năng và hiện thực, ta gọi khả năng là cái “chỉ có thể 
có” mà thôi. 


Người ta cũng thường nói rằng khả năng đổng nghĩa với “có 
thể suy tưởng được”. Nhưng ¿ o đây, “ suy tưởng” hay “tư duy” 
chỉ được hiểu như là việc nắm bắt một nội đung ở trong hình 


Phän I}: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($$ 142-139) 


thức của sự dëng nhất trừu tượng. Song, vì lẽ mọi nội dung 
đều có thể quy thành hình thức này và bị tách rời với những 
mối quan hệ, nên ngay cả cái phi lý nhất, vô nghĩa nhất cũng 
đều có thể được xem là “có thể có”. Mặt trăng tôi nay có thể rơi 
xuông đất, vì mặt trăng là một vật thể bị tách rời với qua đất 
[tức thoát ly khỏi môi quan hệ với quả đất], cho nên cũng “có 
thể” rơi xuống giống như hòn đá rơi xuống sau khi bị ném lên 
không trung. Một ông vua Hổi giáo ở xứ Thổ Nhĩ Kỳ “có thể” 
trở thành Giáo hoàng, vì ông ta cũng là một con người, có thể 
cải đạo sang Kitô giáo, trở thành linh mục và cứ thế v.v... Khi 
nói về những “khả năng” như thế, người ta chủ yếu dùng đến 
quy luật tư duy về “cơ sở” như đã bàn trước đây, theo đó, cái 
gì đó là “có khả năng” khi đưa ra được một “cơ sở” hay “lý 
do”. Người càng ít học thì càng ít biết đến những mối quan hệ 
nhất định của những đối tượng được xem xét, vì thế càng dë 
có xu hướng nghiên về những khả năng trống rỗng, chăng 
hạn, như nơi những “chính khách phòng trà” trong lĩnh vực 
chỉnh trị. 


Hơn nữa, trong những vấn để thực hành, cũng không hiểm 
những ý đổ đen tối và sự trì trệ núp mình đàng sau phạm trù 
“khả năng” để tránh né những bổn phận nhất định; những 
điểu ta nói trước đây về việc sử dụng nguyên tắc “đặt cơ sở” 
cũng đúng ở đây. Những ai có óc thực tế và hợp lý đểu không 
để mình bị lôi cuốn bởi cái gì “có thể”, chính là bởi vì nó chỉ 
“có thể” mà thôi; thay vào đó, họ nắm vững những gì là hiện 
thực, - và tất nhiên, không hiểu “hiện thực” như cái gì đang có 
mặt một cách trực tiếp. Trong đời sống hàng này cũng không 
thiếu những câu ngạn ngữ nói lên sự xem thường khả thể trừu 
tượng ấy, chẳng hạn: “một con chim sẻ trong tay còn hơn mười 
con bổ câu trên nóc nhà” [hay: “bò môi bắt bóng ”]. 


Và, thêm nữa, nếu tất cả mọi sự đều có thể được xem là “có 
khả năng” thì ta cũng có quyển nói ngược lại: mọi sự đều có 
thể được xem là “không có khả năng”, bởi bất kỳ nội dung nào 
(xét như là nội dung, tức bao giờ cũng là cái gì-cụ thể) không 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 379 


5284 


chỉ chứa dung những quy định khác nhau mà còn đối lập với 
nhau nữa. Chẳng hạn; không có gì “bất khả” hơn việc Tôi hiện 
hữu, bởi cái “Tôi” vừa là sự quan hệ với chính mình một cách 
đơn giản vừa là mối quan hệ với cái khác một cách vô-điểu 
kiện. Tình hình cũng đúng như thế với bất kỳ nội dung nào 
khác trong thế giới tự nhiên và tỉnh thân. Ta có thể nói rằng 
vật chất là “bất khả”, vì nó là thống nhất giữa việc hút và việc 
dây. Cũng hệt như thế với sự sống, luật pháp, tự do, và trên 
hết với bản thân Thượng đế như là Thượng đế đúng thật, 
nghĩa là Thượng để “ba ngôi”, trong khi “tính tam vị nhất thể” 
là một khái niệm đã bị giác tính trừu tượng ở thời Ánh sáng 
thủ tiêu, vì theo nguyên tắc của nó, một khái niệm như thế bị 
xem là mâu thuẫn với tư duy. Nếu giác tính trống rỗng län 
quấn trong những hình thức trống rỗng này thì công việc của 
triết học ở đây là phải vạch rõ tính vô hiệu và tính vô-nội dung 
của chúng. “Có khả năng” hay “không có khả năng” là tùy vào 
nội dung, nghĩa là tùy vào [cái] toàn thể của những mômen 
của hiện thực, mà Hiện thực - trong sự triển khai đẩy đủ 
những mômen của nó - tự cho thấy là sự Tất yếu. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §143 


Sau khi xác định nội dung tổng quan của “hiện thực”, từ §143 
đến §149, bàn về ba mömen của hiện thực: khả năng (khả thể) — 
bát tắt (ngẫu nhiên) — và tắt yếu. Trước hết, ta hỏi: tại sao hiện 
thực lại cũng có các mômen quy định? 


Dù không còn là tồn tại thuần túy, hiện thực vẫn là một hình thức 
của cái trực tiếp. Sự trực tiếp của nó là của một vận động ngoại 
tại hóa, qua đó nó là sự biểu lộ chính mình. Do tính chất cự thể 
của sự trực tiếp của nó, hiện thực vẫn còn là sự phản tư và vẫn 
còn thuộc về lĩnh vực phân dôi — tuy không phải là nhị nguyên — 
của bản chất. Như thế, ta tìm thấy trong nó sự thống nhất cụ thể 
của những quy định khác nhau ngay trong việc ngoại tại hóa: sự 
phân biệt và sự thống nhất của “mình” và “tính ngoại tại”. Nói 
khác đi, là một sự thông nhất trực tiếp nhưng phức tạp giữa bản 
chất và sự hiện hữu, hiện thực bao göm các quy định hình thức 


380 


Phån IT: Học thuyết về Ban chất C. Hiện thực (8$142-159) 


của cái bên trong và cái bên ngoài, của sự phản tu-trong-minh và 
sự phản tưr-trong-cái khác v.v... 


Vì thể, ngay trong lòng sự tự-biểu lộ mình, hiện thực Jën lai các 
quy định ây lẫn các sự khác biệt giữa chúng. nhưng lại “phát 
triển ” chủng một cách mới mẻ bằng chính sự triển khai của mình. 
Chữ "phát trien” (Entwicklung / development) là một phạm trù 
được vay mượn từ Lögic học về Khái niệm ($161) nói lên sự 
phục tùng hoàn toàn của mỗi quy định tự do của Khái niệm dưới 
tính toàn thê của Khái niệm. Như thể, ở đây. đã có sự báo hiệu về 
một sự "phát triển” nơi hiện thực. nơi đó các quy định hình thức 
của hiện thực chỉ được hiện thực triển khai với tư cách là được 
quy định "nơi nó” (an ihr / in it / en elle) chỉ như là vẻ ngoài đơn 
giản, như là các hạn từ đơn thuần được thiết định như §141 đã 
khẳng định. Nói rõ hơn, các hạn từ của Quan hệ là cái bên trong 
và cái bên ngoài nay bị hạ thấp xuống và bị tuong đối hóa thành 
hai phạm trù: kka năng (khá thể) và sw bất tắt (ngau nhiên) như là 
hai mômen của hiện thực. Bây giờ. ta bất đầu xét hai mömen bị 
giáng loại ấy. 


1) Khả năng (khả thể) (Möglichkeit / possibility / possibilité) 


Như vừa nói, hiện thức lặp lại các quy định hình thức trước đây ở 
cấp độ tư biện cao hơn. Các quy định thuần túy trước đây của sự 
phản tư: sự đồng nhất, te khác biệt và cơ sở nay có các quy định 
tương đương, nhưng phong phú hơn nhiều. Trước hết, với tư cách 
là sự đồng nhất nói chung, hiện thực thoat đầu là KHA MĂNG 
(KHẢ THE). Khả năng không gì khác hơn là sự phản tư-trong- 
mình trừu tượng của cái hiện thực, được biểu thị bằng. sự đồng 
nhát trúng rồng, có thê áp dụng cho mọi sự mọi vật: tất cả đều 
đồng nhất với chính nó, thế thì mọi cái thực tồn hay hiện thực đều 
là "khả hữu”, đều “có thể có” cả. 


Tuy nhiên. trong hiện thực cụ thể, sự phản tư-trong-mình một 
cách hình thức ấy không thể là gì khác hơn một mômen được ý 
thể hóa (= được thải hôi) và hoàn toàn được thiết định của sự 
thống nhất cụ thể của cái hiện thực. Đối diện với sự thống nhất 
này, sự phản tư-trong-mình của cái hiện thực (tức khả thể đơn 
thuần) được thiết định như là “tính bán chất trừu tượng và 
khöng-ban chát” (die abstrakte und unwesentliche Wesentliehkeit 
/ posited as the abstract and unessential essentiality / posée 


Phân H: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 381 


Phän 


comme Üessentialitd abstraite et inessentielle). Tại sao nhặc lại ở 
đây chữ "käng hän chất"? Ta nhớ răng ở $114, cái bản chất và 
cái không- bản chất biểu thị bản chất và tàn tại (ngay khi bản chất 
mới xuất hiện) như còn tách rời nhau một cách trừu tượng. thay vì 
được hợp nhất trong nhất thể cụ the của bản chất đúng thật. Ở 
đây, ta gặp lại chính sự trừu tượng và phân ly ấy. “Tinh bản 
chất” (Wesentlichkeit) nói lên tính chất trừu tượng của bản chất- 
hiện thực trong chừng mực nó là sự phản tư-trong- -mình đơn giản. 
tức: là kha the. Tuy răng. vẻ bản chất, bản chất là tồn tại tự-mình- 
và-cho-minh. theo nghĩa đó, nó thiết yếu là sự phản tu-trang- 
minh, nhưng. bao lâu còn mang hình thức này của sự đồng nhất 
got lên sự trực tiếp của tòn tại. tỉnh bản chất của nó vẫn còn trừu 
tượng, và, rút cục, là khöng-ban chất, bởi bản chất chỉ là bản chất 
một cách cụ thể khi mang trong mình cái không-bán chất. tức 
trong quan hệ với cái không-bản chất. Vì thể, theo một nghĩa nào 
đó. kha thẻ là cải bản chất đối với hiện thực (zur Wirklie 'hkeit), vì 
nó bièu thị mömen tr-tön của sự phản tu-trong-minh của bản 
chất. và sự phản tư này rút cục là cơ sở cho sự hien hữu hiện thực. 
Nhưng, vì JE bản chất hiện thực phải là nhất thể cụ thể (giữa sự 
phản tư của bản chất và sự trực tiếp của sự hiện hữu). kha thẻ là 

cải bán chất của hiện thực. nhưng theo nghĩa: đồng thời chỉ là khả 
thể (nur Möglichkeit / only possibility / seulement possibilitẻ). 
Chi là khả thể, bản chất bộc lộ trong sự trừu tượng và khiếm 
khuyết của mình so với hiện thực toàn điện. Không có ton tai (rực 
tiếp thì bản chất tuyệt nhiên không có chân lý mà chỉ còn là một 
khả thẻ đơn thuần. 


Nhận xét cho §143 
Ta chỉ lưu ý nhận xét sau đây: 


LA sự trừu tượng trống rỗng của sự phản tư-trong-mình, khả thể 
chính là cái hen trong dä gặp trước dây. Chỉ có điều, trong hiện 
thực. cái bên trong được xác dinh minh nhiên. trong khi khả the 
đơn thuần — như là cái bên trong bị thải hồi ~ tức là cái bên rong 
khiếm khuyết, không-bản chất, và. do đó, là ben ngoài dói với 
hiện thực đích thực. Hiểu như thế, cái ben trong và cải khả hữu 
không phải là bản thân hiện thực mà chỉ là một phương diện hay 
một "nh thai” (Mode) không có sự ben vững của hiện thực. Nếu 
sự khöng-ben vững lögie của khả thể thuần túy này được lý giải 
một cách nhận thức luận, thì khä thể được xem chi như là một 


Phän H: Học thuyết vè Ban chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


tình thái của tư tưởng chu quan chứ không phải một tính quy định 
khách quan của sự vật. 


Theo Hegel. Kant đã có công và có lý khi xếp “kha the” vào 
hàng ngũ các phạm trù về tình thai (Modalität). (Xem: Kant, 
PPLTTT, B266). (Kant viết: "Các phạm trù ve tỉnh thái có đặc 
điểm riêng là: chúng là các thuộc tính được đưa thêm vào cho 
những khái niệm; chúng không làm tăng lên [hay mở rộng] gì cho 
khái niệm nhằm xác định đổi tượng cả. mà chi dien tả moi quan 
hệ cna chúng VỚI quan näng nhận thức mà thôf"). Do đó. Kant 
còn viết tiếp: "Dù khái niệm của tôi về một sự vật đã hoàn chinh 
rồi. tôi vẫn có the đặt câu hỏi: liệu đối tượng ấy chỉ có thể có hay 
thực sự có, và nếu thực sự có thì có đế! yếu phải có hay không? 
Qua câu hỏi này, tôi không suy tưởng thêm về một quy định nào 
trong bán than đối tượng mà chỉ tự hỏi: đối tượng, ây (cùng với 
tất cả những quy định của chúng) quan hệ như thể nào với giác 
tính”... Như thế, Kant xem "khả năng. hiện thực. tát yếu” "deu là 
các "tình thải” của nhận thức chứ không phải của bản than sự vật, 
Hegel chỉ đồng ý với Kant ở điểm thứ nhất (*khả thể” là tình thái 
chủ quan) còn cho rằng Kant đã sai lầm khi cho rằng “hiên thực” 

và "tät yêu” cũng chỉ là một mömen ý thể hay được thiết định. 
Theo Hegel. hiện thực và tất yếu không phải là phuong dien 
(nhận thức luận) của hiện thực mà là bản thân hiện thực trong sự 
hoàn tất cụ thê của nó! Ở đây, thêm một lần nữa, ta thấy sự khác 
biệt về chat của hai "mô hình" tư duy giữa Kant và Hegel. 


§144 


. Nhưng, trong sự khác biệt với khả năng như là sự phần tu- 


trong-mình, bản thân cái hiện thực chỉ là cái cụ thể ở bên 
ngoài, tức, là cái trực tiếp khöng-ban chất. Hay, [nó chỉ mới 
tôn tai] một cách trực tiếp, trong chừng mực thoạt đầu 
(§142) mới là sự thống nhất đơn giản của cái bên trong và 
cái bên ngoài, một sự thống nhất mà bản thân {còn} là trực 
tiếp, nên cái hiện thực là [hiện thực] như cái bên ngoài 
không-bản chất. | Và như thế, nó đồng thời (§140) là cái gì 
mới chỉ là bên trong, là sự trừu tượng của việc phản tư- 
trong-mình; do đó, bản thân nó được xác định như một cái 
chi có khả năng mà thôi. Khi chỉ có giá trị như một khả 


Phän IH: Học thuyết về Bàn chất. C. Hiện thực ($$142-159) 583 
EE EE 


{a 


năng đơn thuần, cái hiện thực là một cái bắt af”), và, ngược 
lại, khả năng là bản thần sự ngẫu nhiên!) đơn thuần, 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8144 


2) Sự bắt tất (ngẫu nhiên) (Zufälligkeit / contingence) 


Sự bất tät và các phạm trù đi kèm được dành cho ba tiểu đoạn. 
Tiểu đoạn đầu (8144) cho thấy sự quá độ từ biện thực kha hữu 
(có thể có] sang hiện thực ngäu nhiên. Sự quá độ này có thể xét 
bằng hai con đường khác nhau (cùng dẫn đến một kết quả) bằng 
chữ “hoặc” ở giữa phần Chinh văn. 


§143 đã xét hiện thực — như là sự đồng nhất — trước hết, là khả the 
và chi là khả thể. Nhưng, cái hiện thực sẽ còn gì nếu tước đi 
mômen phản tu-trong-minh (sự đồng nhất) vừa bán chất vừa 
không-bản chất? Cái hiện thực chỉ còn cách là phái khác biệt với 
khả thể, tức với sự phản tư-trong-minh đồng nhất của hiện thực. 
Vậy. bản thân cái hiện thực chỉ còn là hiện thực mer tiếp cụ thể 
như là “sự thống nhất đã trở thành trực tiếp của bản chất với sự 
hiện hữu” (§142), nhưng bị tước bỏ mômen (ính nói tai- ban chát. 
nghĩa là, chi còn là cái bên ngoài cu thể, cái trực tiếp khöng-ban 
chất. Cái bên ngoài cu thể này là hời hợt, vì khả thể bên trong của 
nó là ở bên ngoài nó. Trong chừng mực là sự khác biệt với khả 
thể của mình và với sự phản tư-trong mình, cái hiện thực khôn 
gì khác hơn là cái trực tiếp khöng-bän chät. Cũng hệt như khả thê 

“chi là” khả thê trước đây, cái hiện thực mà chỉ là cái cụ thể bên 
ngoài và cái trực tiếp không-bản chất — so với hiện thực toàn diện 
- sẽ cũng "chi là một thực tại hat tất, ngäu nhiên, nghĩa là. một 
tồn tại hay một hiện hữu không có bè sâu bản chất và không có sự 
ben vững của riêng nó. 


Cái hiện thực mà đối lập lại với sự phản tu-trong-minh hay với 
khả thể của hiện thực (§143) sẽ the hiện như là cái hen ngoài 
thuận túy và không-bản chất. Ta nhớ lại phép biện chứng ò §140; 


ein Zufälliges / something-contingent; t) der bloße Zufall / mere chance. 


584 


Phân IF: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực 1 \\/2)-/50) 


cái gì chỉ là một cái bên ngoài thì trước hết cũng chi Jo một cái 
ben trong. nghĩa là, (theo định nghĩa ở §13§). sự trừu tượng trông 
tổng của sự phản tư-trong-mình. Như thế. khi là một cái ben 
ngoài bị cắt đứt với tính bên trong của bản chất. cái hiện thực 
đồng thời là cái gì “chi là” bên trong theo định nghĩa trên. Rồi ở 
8143, ta nhớ rằng sự trừu tượng của sự phản tu-trong-minh là cải 
gì định nghĩa cái hiện thực như “môt cái ch dà khả hữu” ("als ein 
nur Mögliches” / "something oniy possible”). Với tính cách vå 
giá trị của một khả thể đơn thuần như thế. cái hiện thực là một cái 
NGÄU NHIÊN. BAT TÄT (ein Zufälliges ! a contingent). Vì sao? 
Một thực tại ngẫu nhiên. bất tät (gốc latinh: cadere: rơi rụng) là 
một thực tại mà số phận của nó là phải "rơi rụng” (zu fallen): cái 
ngẫu nhiên là một cái hiện thực được quy định như là "chỉ có thể 
có”, nghĩa là, ngược lại, cững có thẻ không có. Nói ngắn, nó vừa 
cö-ca so vừa không-có cơ sở, "Không-có cơ sở” vì không chứa 
đựng sự trung giới làm cơ sở biện minh cho sự hiện hữu của nó. 
"Có-cơ sơ” vi. với tư cách là sự phản tur-trong-minh trừu tượng. 
nó chỉ có cơ sở ở bên ngoài nó: nói khác di. cải ngẫu nhiên không 
có cơ sở bên trong mà chỉ có một cơ sở bên ngoài, nơi một cái 
khác. 


Vấn dè ở đây là phải nhận ra sir đồng nhất trực tiếp giữa khả thẻ 
thuần túy và sự bát tät: khả thể (chỉ là cái bên trong của hiện 
thực) cũng chi là hiện thực bên ngoài hay sự bất tät. Dé hiệu điều 
này, ta cân nhớ rằng đây là tư tưởng hiện thực của L ogos trong 
hành vi ty-bieu lộ cái bản chất phủ định tạo nên bẻ sâu nội tại của 
nó. Nếu năm lấy sự trừu tượng - bên ngoài sự vận động cụ thê 
của mọi sự phản tư bên trong —, Logos còn có thé là gì ngoài kha 
thẻ thuần túy của việc phát trien hiện thực của nó? 


§145 


Khả năng và bất tất là các mômen của hiện thực: cái bên 
trong và cái bên ngoài, được thiết định như các hình thức 
đơn thuần, tạo nên / ngoại tai [hay tính bên ngoài] của 
cái hiện thực. Chúng có sự phản tư-trong-mình của chúng ở 
trong cái hiện thực được quy định ở trong-minh, nghĩa là, ớ 
trong nội dung, như là cơ sở quy ‹ định bản chất của chúng. 
Do đó, tính hữu hạn của cái bất tất và cái khả hữu chính là 


Phân I: Học thuyết về Ban chất, C. Hiện thực 188142-159) 363 


ở trong sự khác biệt của sự quy định-hình thức với nội 
dung; và, vì {ý do đó, liệu một cái gì đó là bât tät và khả hữu 
là tùy thuộc vao nội dung. 


Giảng thêm: 


5285 


Mới chỉ là cái bên trong của hiện thực, nên, vì lý do đó, khả 
năng, chỉ là hiện thực bên ngoài đơn thuần hay cũng chính là 
sir bat tất. Nói chúng, cái bất tất là cái gì có cơ sở [lý do] tổn tại 
của nó không ở trong ban thân nó mà ở trong cái khác. Đó là 
hình thái đầu tiên mà hiện thực tự trình hiện cho ý thức, và rất 
thường bị lẫn lộn với bản thân hiện tực. Nhưng, cái bất tất chỉ 
là cái hiện thực trong hình thức phiến diện của sự phản tư- 
trong-cái khác, hay, cái hiện thực được xét như cái gì đơn 
thuần có thể có. Vì thế, ta xem cái bất tất như là cái gì có thể có 
mà cũng có thể không có, như cái gì có thể là thế này mà cũng 
có thể là thế kia, nghĩa là, như cái gì mà tổn tại hay không-tổn 
tại, tổn tại cách này hay tổn tại cách khác đều không được đặt 
cơ sở bên trong bản thân nó mà ở trong một cải khác. Cho nên, 
một mặt, nhiệm vụ chung của nhận thức là phải vượt qua cái 
bất tất, mặt khác, trong lĩnh vực thực hành, vấn để cốt yếu là 
không được dừng lại ở cấp độ của sự bất tất của ý muốn hay 
của sự he do lựa chaos [đơn giản]. Tuy thế, nhất là trong thời 
đại ngày nay, vẫn thường xảy ra việc người ta quá để cao sự 
bất tất một cách không đúng, dän và gån cho nó một giá trị mà 
nó vốn không có, cả trong lĩnh vực tự nhiên lẫn trong thế giới 
tinh thần. Trước hết, đổi với Tự nhiên, nó thường được ca tụng 
chủ yếu chỉ là ở sự phong phú và đa tạp của những hình thái 
của nó mà thôi. Nhưng, tạm không xét tới sự triển khai của Ý 
niệm vốn có mặt trong Tự nhiên, thì sự phong phú (xét như 
ban thân nó) chẳng mang lại sự đáng quan tâm nào cao hơn 
cho lý tính, và tính đa tạp rất lớn của những hình thái vô cơ và 
hữu cơ chỉ mang lại cái nhìn trực quan về một sự bất tất tự lạc 


Il Willkür freedom of choice. 


386 


5286 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. €" Hiện thục ($8142-159) 


lối trong tính bất định. Dù sao, trò chơi đẩy màu sắc của vô 
vàn những động vật và thực vật cá biệt, những hình ảnh tụ tán 
không lường được của những đám mây v.v..., - tất cả đều bị 
điểu kiện hóa bòi những tình huống ngoại tại ~, không nên 
được đánh giá cao hơn những “tạp niệm” vốn cũng bất tất như 
thế ở trong một đầu óc hiến mình cho sự tùy tiện; và sự thán 
phục đành cho những hiện tượng ấy là một cách hành xứ hết 
sức trừu tượng, từ đó, ta cần phải tiến lên để thức nhận sâu sắc 
hơn sự hòa điệu bên trong và tính hợp quy luật của Tự nhiên. 


Tiếp theo, điều đặc biệt quan trọng là cân phải có một sự đánh 
giá đúng đắn về sự bất tất trong quan hệ với ý chí. Khi người ta 
nói vê sự tự do của ý chí, họ thường hiểu đơn giản rằng đó là 
sự tự do lựa chon®, nghĩa là, ý chí trong hình thức của sự bất 
tất. Ta thấy rằng, sự tự do lựa chọn - như là nàng lực tự quy 
định chính mình theo cách này hay cách kia - đúng là một 
mômen cơ bản của ý chí (vốn là tự đo, xét theo Khái niệm của 
nó), song, đó tuyệt nhiên không phải là bản thân sự tự do, mà 
thoat tiên chỉ là sự tự đo [đơn thuän] hình thire®, Y chí tự do 
đúng thật - chứa đựng sự tự đo lựa chọn ở trong chính mình 
như cái gì đã được vượt bỏ - thì có ý thức về nội dung của 
chính mình như cái gì vững chắc tự-mình-và-cho-mình; và 
đồng thời, nó biết nội dung này hoàn toàn là nội dụng của chính 
mình, Ngược lại, ý chí nào không vượt ra khỏi cấp độ của sự tự 
do hra chọn, cho dù dä quyết định lựa chọn cái đúng thật và 


-_ cái công chính, xét vê nội dung, thì vẫn còn bị gắn chặt với sự 


tự phụ rằng, nếu muốn, vẫn có thể quyết định lựa chọn một 
cái khác. Thêm nữa, nếu xét kỹ, sự tự do lựa chọn cho thấy là 
một sự mâu thuẫn, bởi ở đây, hình thức và nội dung còn đối 
lập lại với nhau. Nội dung của sự tự đo lựa chọn là cái gì được 
mang lại [được cho| và được biết đến như cái gì không được 
đặt cơ sở trong ban thân ý chí mà ở trong những hoàn cảnh 


. bên ngoài. Cho nên, sự tự do đối với một nội dung như thế chỉ 


Il Willkür / freedom of choice; tb) die formelle Freiheit / the formal freedom. 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C Hiện thực ($8 142-159) 557 


có ở trong hình thức của việc lựa chọn, và, trong chừng mực 
đó, sự tự do [đơn thuần] hình thức® phải được xem như là 
một sự tự do đơn thuần theo tư kiến chủ quant, vì nếu phân 
tích đến cùng, ta sẽ thấy rằng chính cùng một loại những hoàn 
cảnh bên ngoài ~ đã làm cơ sở cho nội dung được mang lại cho 
y chí - phải được dùng để giải thích tại sao ý chí đã quyết định 
lựa chọn điều này chứ không phải điều kia. 


Từ tất cả những gi đã bàn, tuy sự bất tất chi là một mömen 
phiến điện của hiện thực (và vì thế, không được lẫn lộn với 
bản thân hiện thực), thì nó vẫn là một hình thức của Ý niệm 
nói chung [xét như cái toàn bộ] và có một quyển tổn tại thích 
đáng ở trong thế giới khách quan. Điều này đúng trước hết cho 
giới Tự nhiên, mà trên bể mặt hời hợt của nó, có thể nói sự bất 
tất tha hô tung ho.iii. | Trò chơi tự do này cần được thừa 
nhận đúng như bản thân nó, nhưng không được có tham vọng 
(như đôi khi được gán cho triết học một cách sai lầm) tìm được 
cái gì trong đó chỉ có thể thể này mà không thể thế khác [sự tất 
yêu]. Cũng thế, như đã nói về ý chí, cái bât tất cũng thâm nhập 
vào trong thế giới của Tỉnh thần, bởi ý chí chứa đựng cái bất 
tất bên trong lòng nó trong hình thái của sự tự đo lựa chọn, dù 
đó chỉ là một mômen đã được vượt bỏ. Đổi với Tỉnh thần và 
hoạt động của nó, ta cũng phải hết sức cẩn thận để không làm 
cho nỗ lực nhận thức hợp lý tính và đẩy thiện chí bị dẫn dắt sai 
lạc đến chỗ cố vạch ra sự tất yếu của những hiện tượng vốn chỉ 
có tính bất tất, hay, như người ta thường nói, cố “cấu tạo nên 
chúng một cách tiên nghiệm”. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ, tuy 
bàn thân nó häu như là “thân xác” của tư duy, thì sự ngẫu 
nhiên vẫn giữ một vai trò quyết định không thể chổi cãi, và 
tình hình cũng là như thế nơi những hình thái của pháp quyển, 
của nghệ thuật v.v... Cho nên, hoàn toàn đúng đắn khi cho 
rằng nhiệm vụ của khoa học, và, chính xác hơn, của triết học, 


8) die formelie Freiheit / the formal freedom; TH eine bloße gemeinte Freiheit / a 
freedom that is only supposed to be such. 


JRS 


5287 


Phản H: Học thuyết vè Ban chất C. Hiện thực tš\143-1$9; 


nói chung là ở phải nhận thức được sự tất yếu bị che giấu dưới 
vẻ ngoài của sự bất tất. ! Song, điểu này không nên hiểu như 
thể cái bất tất chỉ đơn thuần thuộc về sự hình dung chủ quan 
của ta, và, vi thể, muốn dat tới chân lý, phải tuyệt đối loại bỏ 
nó đi. Những nỗ lực khoa học nào theo đuổi phương hướng 
này một cách phiến điện như thế không thể tránh khỏi sự phê 
phán chính đáng rằng đó chỉ là một trò chơi trống rỗng và một 
trò lồn gân của sự thông thái rom mà thôi. 


CHÚ GIẢI DẢN NHẬP: §145 


Như đã thấy ở Ñ132. hiện thực là sự thông nhất đã trở thành trực 
tiếp cua bản chất và tồn tại-hiện hữu. của cái bên trong và cái bên 
ngoài. Trong sự thông nhất cụ thẻ của nó. bản chất và tồn tại hay 
cái bên trong và cái bên ngoài không gi khác hơn là các mômen ý 
thể hóa từ nay đã được thải hỏi, giáng loại (hạ xuống cấp thấp 
hơn). Vậy. rong hiện thực, bán chất chi còn là kha thể, còn tận 
tại chỉ là cái gì ngấu nhiên, bát tất. Kha the là chan Jo hiện thực 
của ban chát ben trong, còn sit bát tắt, nedu nhiên là chän IV hiện 
thực của tôn tại bên ngoài. Nói ngắn. khá the và SỰ bất tất là bản 
thân các mômen của hiện thực, tức bản chất và tòn tại. cái bên 
trong và cái bên ngoài được thiết định minh nhiên như là các hình 
thức đơn thuần của hiện thực cụ the. 


Việc quy định về kha thể và bất tất như là "các hình thức đơn 
thuần" khöng có nghĩa rằng chủng không có nội dụng mà chỉ có 
nghĩa: trong sự trừu tượng chung cúa ca hai. chúng hoàn toàn có 
quan hệ với nói dung vốn bản thân không gì khác hơn là sự đồng 
nhất cụ the của chúng (§141). Là các hình thức trừu tượng. chủng 
chỉ mới tạo nên hai mômen tách rời nhau, ớ ngoài nhau và ở 
ngoài sự đồng nhất chung cua chúng. tức ở ngoài hiện thực cụ 
thể. Nói gọn lại. khả thể và sự bất tất — như là các hình thức đơn 
thuần của hiện thực cụ thể ~ chỉ tạo nên "ink Hgoại tại” 
(Außerlichkeit © the externality + Vexteriorite) của cái hiện thực. 
Chúng không có trong bản thân chúng mômen bản chất của sự 
phản tu-trong-minh của chúng, hay nói đúng hơn. không gì khác 
hơn là sự biên động tuyệt đối do sự chuyển hóa trực tiếp Của cái 
này sang cái kia. vừa khăng định sự đồng nhất tuyệt đối lẫn sự đối 


Phần I: Học thuyết về Ban chat. C. Hiện thực ($$142-139) 589 


läp triêt dê cùa chúng. Chúng chỉ được quy định bởi tính twong 
quan lần nhau của chúng, nhờ vào sự phản tư-trong-cái khác. Vi 
thể. chúng chỉ có được sự phản tu-trong-minh thật sự và cần thiết 
là ở trong nội dung. tức sự đồng nhất cụ thể là nơi chúng chuyên 
hóa qua lại. Vậy. đối lập lại tinh ngoại tại, cải nội dung toàn diện 
này chỉnh là cái hiện thực được quy định trong-minh (das in sich 
bestimmte Wirkliche / the actual that is determined within itself! 
l'effectif déterminé dans-sor), Ta thấy: "cái hiện thực được quy 
định rong-minh” này dự báo sự tất yêu sẽ ià phạm trù quan trọng 
và cao hơn của hiện thực. 


- Thật thé, ci tất yéu là được quy định. tức được đặt cơ sở, nhưng 
trong chân lý của nó, nó chỉ được đặt cơ sở và được trung giới bơi 
chính nó. tức trong-hó (in sich / within itself / dans-soi). và đó sẽ 
là sự #r-gin' định của Khái niệm. 


Hegel tóm tắt: chính cái hiện thực được quy định /rong-mình (tức 
cái nội dung của hiện thực) là "cơ xở quy định mang tính ban 
chát” (wesentlicher Bestimmungsgrunde / the essential ground of 
determination / le fondement de déter: mination essentiel) của hai 
hình thức của hiện thực là khả the và sự båt tät. 


- “Tinh hữu han“ của cái khả hữu và cái bất tất (ngẫu nhiên) — đối 
lập với tính vô hạn nội tại của cái tät yếu — là ở chỗ: “sur quy định 
về hình thức" (Formbestimmung / Form-determinaiton / 
determination formelle) đối với hiện thực chi sam thòi khác biệt 
với bản thân nội dung đang triển khai tự-mình-và-cho-mình. Vậy, 
bảo cái gì đó là "có thể có” (khả the) và ` "ngẫu nhiên" thì không 
chí xét nó về mặt hình thức ở việc nó có mâu thuẫn hay không 
mâu thuẫn nội tại, trái lại, tất cả tùy thuộc vào nội dung toàn dien 
của hiện thực được hiểu trong toàn bộ những sự nỗi kết cụ thể của 
nó. Chỉ có nội dung này mới là “co sở quy định có tính bản chất" 
cho khả thể và sự bất tất. và cũng là "lý do tồn tại” (“raison 
l"Etre”) của cái khả hữu và cái ngẫu nhiên. 


§146 


Chính xác hơn, tinh ngogi tai này của hiện thực bao, hàm 
điều sau dây: su båt tät (nhw là hiện thực trực tiếp) về bản 


590 Phân H: Học thuyết về Ban chát. C. Hiện thực (§$142-159) 


chất là cái gì đồng nhất với chính mình chỉ như là sự fön tai- 
được-thiết dinh, nhung sự được thiết định này cũng bi vượt 
bỏ giống như thế, nên nó là một tính ngoại tại đơn thuần 
tồn tại-hiện có (daseiende). Như thế, nó là một cái được tin- 
giả định mà [cách] tần tại-hiện có trực tiếp của nó đồng thời 
là môt khả năng và có sự quy định |bät buộc| là phải bị thái 
hồi, — nghĩa là, trở thành khả thể cho một cái khác -: tức, 
thành điêu kiện. 


Giảng thêm: 


Là hiện thực trực tiếp, cái bất tất đồng thời là khả năng [khả 
the] cho một cái khác. Nhưng, nó không còn là khả năng đơn 
thuần trừu tượng mà ta có lúc đầu, thay vào đó, nó là khả 
năng đang tôn tại-hiện có [dang hiện điện] (sefend), và, với tư cách 
ấy, nó là điều kiện. Khi ta nói về điểu kiện cho việc này hay việc 
kia, nó có hai hàm nghĩa: thứ nhất, là một tổn tại-hiện có, một 
cái đang hiện hữu, hay, nói chung, là một cái trực tiếp; và, thứ 
hai, sự quy định [hay “số phän”] của cái trực tiếp này là phải 
bị thái hổi đi và phục vụ cho việc hiện thực hóa một cái khác. 


- Ta thấy: hiện thực trực tiếp, nói chung, là cái lë ra không đáng 
tổn tại, mà là một hiện thực hữu hạn, bị gấy vỡ trong chính 
mình, và “số phận” của nó là phải bị [cái khác] tận dụng. 
Nhưng, phương diện khác của hiện thực lại là tính bản chất 
của nó. Thoạt đầu, đó là cái bên trong, và, như là khả năng đơn 
thuần, cũng bị quy định [với số phận] là phải bị thải hổi đi. Với 
tư cách là khả năng đã bị thủ tiêu, thải hôi, nó là sự ra đời của 
một hiện thực mới, có cái hiện thực trực tiếp thứ nhất làm tiên 
để [tiển-giả định, điểu kiện tiên quyêt]. Đó là sự thay đổi mà 
khái niệm “điểu kiện” hàm chứa trong chính mình. Khi ta xem 
xét những điều kiện của một sự việc, chúng tỏ ra là một cái gì 
hoàn toàn “ngây thơ”, “không có góc cạnh”, Nhưng, trong 


Il was ganz Unbefangenes / something quite without bias. 


Phi II: Học thuyết về Ban chát. C. Hiện thực ($$142-159) 591 


S288 


thực tê, hiện thực trực tiếp như thể chứa đựng trong nó mäm 
möng cho một cái gì hoàn toàn khác. Cái khác này thoạt đầu 
chỉ là một cái có thể có, nhưng rổi hình thức này tự thủ tiêu đi 
và tự chuyển dich? thành hiện thực. Hiện thực mới này, — ra 
đời như thế — là cái bên trong riêng biệt của hiện thực trực tiếp, 
bị hiện thực mới tận dụng hay tiêu thụ hết. Như thế, nó trở 
thành một hình thái hoàn toàn khác của những sự vật, nhưng 
cũng không phải là cái gì hoàn toàn khác: vì lẽ, hiện thực thứ 
nhất chỉ được thiết định đúng theo bản chất của nó. Những 
điểu kiện, - tự hy sinh chính mình, đi vào tiêu vong và bị tận 
dụng ~ chỉ đi càng uới chính mình vào trong hiện thực khác mà 
thôi. 


Nói chung, tiên trình của hiện thực dien ra bằng cách ấy. Hiện 
thực không phải đơn thuän là một cái đang tổn tại một cách 
trực tiếp, mà, - với tư cách là tổn tại có tính bản chất, nó là sự 
vượt bỏ sự trực tiếp của riêng mình và, qua đó, tự trung giới 
mình với chính mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §146 


$146 bàn sâu hơn về nội dung pr biện của chữ “tinh ngoại tai” 
(Außerlichkeit) của hiện thực dä đặt ra ở 8145. Chữ này rất quan 
trọng dë hiểu được các tiểu đoạn tiếp theo về "sự tät yêu”. 


Ta đã có ba mômen của “hiện thực”: khả thè, sự bất tất và nöt 
dung hiện thực. Ö một giai đoạn phát triển nhất định của hiện 
thực có mặt sự phân ly và sự ngoại tại đối với nhau giữa ba 
mômen này; vì thế, đây không chỉ là vấn dè nhận thức luận của 
một sự phản tư bên ngoài. trái lại, chủ yếu có ý nghĩa bản thể học 
về bản thân hiện thực. Bây giờ, ta xét ý nghĩa cụ thể của tính 
ngoại tại này liên quan đến sự bát tái, tức tính ngoại tại cố hữu 
của hiện thực. 


Il sich in Wirklichkeit übersetzt / translated itself into actuality. 


Phein I: Hoc thuyết ve Ban chát, C. Hiện thực ($$142-139ı 


Trước hết, “inh ngoại tại” cô nghĩa: sự bất tất — khi nó còn tạm 
thời "ở ngoài” nội dung toàn diện của hiện thực (mà nó là một 
mômen cầu tạo) - chỉ có sự phản tu-trong-minh của nó không 
phải trong chính nó mà trong nội dung này. Ta đã thây ớ §144. 
cải bät tät (ngäu, nhiên) là cái hiện thực trực tiếp, và sự bát tát là 
hiện thực trực tiếp. Với tư cách là hiện thực trực tiếp, sự båt tät là 
đẳng nhất với chính nó và không có cơ sở. Nhưng, do sự bắt tất 
chỉ có sự phản tu-trong-minh là ở trong nội dung (mà nó vẫn còn 
ở bên ngoài), nó chỉ là sự đồng nhất với chính nó như là đồn tai- 
được-thiết định, nghĩa là. như tôn tại được trung giới và có tính 
tương quan (§1 I6). Tóm lại, tính ngoại tai của hiện thực trước hết 
là sự bất tất — với tư cách là hiện thực trực tiếp - chỉ đồng nhất 
với chính nó như là tồn (qi-được thiết định. 


Nhưng, mặt khác, tính ngoại tại của hiện thực còn có hậu quả thứ 
hai: tôn tại-được thiết định ở đây không còn là một mömen thuần 
túy ở bên trong bản chất như ở cấp độ phản tư thuần túy của bản 
chất nữa ($116) mà là một mômen ngoại tại của bản chät-hien 
thực, có một sự ben vững trực tiếp. Nói cách khác. “tn tại-được- 
thiết định” ở đây thực sự là một “tôn tại", như mộ! thực tại o bên 

ngoài được xác định một cách trực tiếp feine daseiende 
Äußerlichkeit / an externality that is there / une realitd extérieure 
immédiatement déterminée). Ở đây. ta gặp lại sự mâu thuần nội 
tại của sự bất tất (vừa có cơ sở vừa không có cơ sở), hay, rộng 
hơn, sự mâu thuẫn của bản chất vốn là sự nối kết bắt toàn giữa sự 
trực tiếp và sự trung giới (xem lại: §114). Ta có kết quả thứ hai: 
tính ngoại tai của hiện thực chỉ đồng nhất với chính nó như một 
tòn tại-được-thiết định, những cái được-thiết định ấy cũng. đồng 
thời được thai hỏi và. vì thể, là một tính ngoại tại đang tôn tai- 
hiện có (daseiende / being-there / ótanf-là). Tại sao? 


Có the giải đáp như sau: Từ khi Y niệm lôgíc hiện thực là Ý niệm 
đã kinh qua và hội nhập mömen của “sự hiên hữu”, thì mọi vận 
động của sự trung giới làm công việc "thải hồi” luôn gắn liền với 
việc hướng tới air (rực tiệp (§122). nghĩa là: mọi mömen được 
thiết định trong và bởi bản chất-hiện thực đều được thiết định 
trong nó và bởi nó như là khóng-được- -thiết định, tức. có được sự 
hiện hữu trực tiếp. Hiện thực há đã không được định nghĩa là sự 
thông nhất giữa bản chất và sự hiện hữu đó sao? (§ 142)? 


Phan H: Hoc thuyết về Bún chất. ©. Hiện thực ( $$142-159) 593 


Vậy, cương vị này của sự /rực (ép ~ không ngừng được tái sinh 
trong lòng của sự phản tư của bản chất — nay được suy tưởng một 
cách mới mẻ ở cấp đệ của sin hät tát hiện thực. Có thể tóm tất Su 
nghịch lý của sự trực tiếp bắt tất ngay trong lòng hiện thực bằng 
một chữ: sự bát tất thè hiện ở đây như là một cái được “tiền- -giả 
định" hay “được thiết định tiên quyết” fein Vorausgesetztes 7 
somelhing-presupposed / "presup-pose”. Trong chữ này, tiên tố 

“Voraus” ("đền") "tiên ") được hiểu nhir là một sự phủ định đối 
với chữ ` "giả định”, "thiết định” (Gesetzes). Với tư cách là cái gì 
được “thiết định", "giả định” đơn thuần, nó là cái gì được trung 
giói, có tính tương quan (relativ), còn với tư cách là cái gì “tiên”, 
"tiên", nó là cái gì "cho-mình". độc lập-tự tồn. có trước mọi sự 
tương quan và ở bên ngoài sự tương quan. (Chú ý: ở đây chữ này 
chưa có nghĩa mục đích luận. chỉ xuất hiện từ §203!). Vậy, tính 
phức tạp của sự bät tất là ở chỗ kết hợp hai phương diện mâu 
thuẫn của “tiền-giả định tiên quyết”. 


Nói rõ hơn, sự bất tất là một tôn tại-hiện có trực tiếp vì nó được 
“rièn-già định tiên quyết", nghĩa là, đi trước thực tại toàn điện mà 
nó là cái được tiền-giả định, là một mômen trung gian. Nhưng, 
"đồng thời”. cái tồn tai- hiện có trực tiếp, ấy là một khả thể. có 
nghĩa. với tư cách được tien-gic dinh (thiöt định), nó mất di sự tự 
tồn. bị trung giới và bị đặt vào mối tương quan, nói khác đi: cái gì 
là kha hữu (có the có) là tương quan với hiện thực cụ thể mả nó là 
kha thể. là cái tien-gid định của hiên thực ấy. Tắt nhiên. khả thẻ 
nói ở đây không còn là khả the zriru tượng & §143. mà là khả thể 
cụ thê của $144, tức một hiện thực (tuy là “có thể có", do đó. là 
“bát tất”) nhưng cững chính là hiện thực. 


Song, với tư cách là khả thẻ, tồn tại trực tiếp Của sự bát tät được 
"tiền-giá định” vẫn còn là một vẻ ngoài và một tồn tại-được-thiết 
định. hoàn toàn có mỗi tương quan với tính toàn thể của hiện thực 
cụ thè. Vi thế, cái tồn tại-trực tiếp này có sự -quy định hay số í phận 
(Bestimmung / destination) là phải bị thải hồi và do đó, là khả thể 
không phải của chính mình mà của một cái khác. tức của hiện 
thực toàn diện mà nó chỉ là một mômen, hay, chính xác hơn, là 
DIEU KIỆN (Bedingung / condition). Vậy, "điều kiện” là gì? Đó 
là một “kha thẻ dang don thuần tôn tại”, hay một "hiện thực 
được tiền-giả định" theo cả hai nghĩa nói trên của chữ 
“vorausgesetzt” S "presupposed ` một tồn tại-hiện éó hay một 
cát dang hiện hữu trực tiep được tien-thiet định de “điều kiện 


5 Phän Il: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-139, 


hóa” hiện thực toàn diện như là một “dièu kiện tiên quyết” 
nhưng số phận của nó là phải được thải hồi đi dë phục vụ cho 
việc hiện thực hóa cái thực tại cụ thể mà nó vốn chi (o "điều kiện 
được tièn-thiét định". Tóm lại. tồn tại của điều kiện di trước bản 
chät-hien thực được điều kiện hóa. nhưng chỉ để "tiêu bien“, 
"chìm đắm" trong bản chất Ấy. Tên tại trực tiếp cua sự bát tắt có 
chân lý hay sự thật của nó ở trong điều kiện. 


§147 


Khi đã được phát triển theo cách ấy, tính bên ngoài này là 
một vòng tròn của các sự quy định: khá năng và hiện thực 
trực tIẾp; sự frung giới qua lại của các sự quy định này là 
khả năng kiện thực nói chung”. Với tư cách là vòng tròn 
như thế, nó còn là [cái] toàn thế, tức, là nội dung, là Sự việc 
[đang bàn] được xác định tự-mình và cho-mình; và, dựa 
theo sự khác biệt giữa các sự quy định ở bền trong sự thống 
nhất này, nó cũng là /cđi/ toàn thể cụ thể của hình thức tồn 
tại cho-minh, là việc tự chuyên dịch trực tiếp của cái bên 
trong thành cái bên ngoài và của cái bên ngoài thành cái 
bên trong. Sự tự-vận động này của hình thức là boer động, 
là hành động của Sự việc như là của cơ sở hiện fhực tự thải 
hồi chính mình để trở thành hiện thực, và là hành động của 
hiện thực bất tất, [tức] của những điều kiện: sự phản tư- 
trong-mình của chúng và việc tụ-thủ tiêu của chúng để 
thành một hiện thực khác, thành hiện thực của Sw việc. Khi 
mọi điều kiện có mặt, thì Sự việc phái trỏ thành hiện thục; 
và bản thân Sự việc là một trong những điều kiện, bởi, như 
là cái bên trong, bản thân nó thoạt đầu chỉ là một cái gì 
được tiền-giá định. Hiện thực đã được phát triển, như là sự 
thay đổi thành Một” cả cái bên trong và cái bên ngoài, hay 
là, sự thay đối của các vận động đối lập của chúng được hợp 
nhất thành Mär vận động, đó là sự tät yếu. 


©) reale Möglichkeit / real possibility: in Eins fallende Wechsel / the coincident 
alternation. 


Phan IH: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (SS 142-159) 395 


B289 


Đúng là sự tät yêu đã được định nghĩa đúng đắn như là sự 
thống nhất của khá năng và hiện thực. Nhưng. khi nó chỉ 
được diễn đạt bằng cách ấy, sự quy định này [sự tất yếu] 
là hợi hợt. vả. vì thé, không thể hiểu được. Khái niệm về 
sự tất yếu là rất khó. chính bởi vì nó là bản thân Khái 
niệm, nhưng. các mômen của nó vẫn còn như là những 
hiện thực phải được năm lấy đồng thời chỉ như là những 
hình thức, hay như là những hình thức [còn] bị gãy vỡ ở 
bên trong và [còn] chuyên sang nhau", Vi lý do đó. việc 
trinh bày các mömen câu tạo nên sự tät yêu phải được nói 
rõ hơn về chỉ tiết ở hai tiểu đoạn tiếp theo (§§148-149). 


Giảng thêm: 


da) 


Khi nói điều gì đấy là tät yếu, câu hỏi đầu tiên của ta là: “Tai 
sao?”, Như thể, cái tất yếu ắt cho thấy là cái gì được thiết định, 
được trung giới. Song, nếu ta dừng lại ở sự trung giới đơn 
thuần, ta vẫn chưa thật hiểu thể nào là sự tất yếu. Cái gì chỉ 
đơn thuần được trung giới là cái gì không tổn tại thông qua 
chính mình mà qua một cái khác, và, vì thế, nó cũng chỉ là cái 
đơn thuần bất tất. Ngược lại, ta đòi hỏi cái tất yếu phải là cái gì 
tổn tại thông qua chính mình, và, như thể, mặc dù nó có thể 
được trung giới, nhưng đồng thời cũng phải chứa đựng sự 
trung giới đã được oượt bỏ ở bên trong chính nó. Cho nên, ta nói 
về cái tất yếu rằng: nó là [tất yêu], và nó có giá trị cho ta như là 
một sự tương quan đơn giản với chính nó, trong đó nó không 
còn có sự tổn tại bị cái khác điều kiện hóa nữa. 


Ta cũng thường nói về sự tất yếu rằng nó là “mù quáng”; điều 
này hoàn toàn đúng trong chừng mực mue đích, xét như là mục 
dich, vẫn chưa hiện diện minh nhiên [cho-minh] trong tiến trình 
của sự tất yếu. Tiến trình của sự tất yếu bắt đầu với sự hiện 


übergehende / in passage. 


Phân IH: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (\v/742-/50) 


5290 


hữu của những tình huống phân tán dưỡng như không, liên 
quan gì đến nhau và không có sự nối kết nội tại. Những tình 
huống này là một hiện thực trực tiếp sụp đổ ở bên trong chính 
mình, và từ sự phủ định này, một hiện thực mới xuất đấu lộ 
dien. Ò đây, ta có một nội dung mang tính hai mặt bên trong 
nó về phương điện hình thức cua no: trước hết, như là nội 
dung của bản thân Sự việc, và thứ hai, như là nội dung của 
những tình huống phân tán tỏ ra là cái gì khẳng định và thoạt 
đầu tự xem là có giá trị. Nhưng, do tính vô hiệu nội tại của nó, 
nội dung sau này bị đảo ngược thành cái phủ định của nó, và, 
như thể, trở thành nội dung của bản thân Sự việc. Với tư cách 
là những điều kiện, những tình huống trực tiếp ây tiêu vong 
đi, nhưng đồng thời, chúng cũng được bảo lưu như là nội 
dung của bản thân Sự việc, Bây giờ, ta nói rằng một cái gì hoàn 
toàn khác đã ra đời từ những tình huống và những điều kiện 
ấy, và, do đỏ, sự tất yếu cấu tạo nên tiến trình này bị gọi là 
“mù quáng”. Ngược lại, nếu ta xem xét hoạt động có mục đích, 
thì nội dung là một mục đích mà ta đã biết từ trước, khiển cho 
hoạt động này không phải là mù quáng mà là “sáng suốt”. 


Nếu ta nói rằng thế giới được sự Thiên hựu®) ngự trị, điểu này 
ngụ ý rằng: mục đích - đã được quy định từ trước một cách tự- 
mình và cho-minh - là cái đang tác động nói chung, khiến cho 
những, gì ra đời đều tương ứng với những gì đã được biết và 
đã được muốn trước đó. Và lại, việc lý giải thế giới như là 
được sự tất yếu quy định và đức tin vào một sự Thiên hựu 
thần linh tuyệt nhiên không được xem là loại trừ lẫn nhau. Ò 
cấp độ của tư tưởng, cái làm nên tảng cho sự Thiên hyu? sẽ 
sớm cho thäy đó là Khái niệm. Khải niệm là chân lý của sự tät 
yếu và bao hàm sự tất yếu đã được vượt bö ở bên trong chính 
mình, cũng như, ngược lại, sự tất yếu, về mặt tr-mình [mặc 
nhiên] (an-sich) là Khái niệm. Sự tất yếu chi là mù quáng trong 


WW Vorsehung / providence. 


203)... ` SCENE r Re SE 1= .:£ Are Pr 
(203) xem thêm Hegel: ¿Lời Dan nhập cho "Các bài giảng về Triệt học vẻ lịch sử”. 


Phản H: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (SS 142-159) 597 


chừng, mực nó không được thâu hiểu [bằng khái niệm], và vì 
thế, thật không có gì ngược ngạo bằng trách cứ Triết học về 
lịch sử là đã rơi vào thuyết định mệnh mù quáng chỉ bởi vì nó 
xem nhiệm vụ của mình là nhận thức về sự tất yếu của những 
gi đã xảy ra. Trong viễn tượng đó, Triết học về lịch sử mang ý 
nghĩa của một “biện thân luận”, và những ai tưởng rằng 
mình đang ca ngợi sự Thiên hựu thän linh bằng cách loại trừ 
sự tất yếu ra khỏi nó, thì, trong thực tế, bằng sự trừu tượng 
này, đã hạ thấp Thiên hựu xuống thành một sự tùy tiện vô-lý 
tính, mù quáng. Y thức tôn giáo ngây thơ nói về những sự an 
bài vĩnh cửu và bất di bất dich của Thượng để; trong cách nói 
ấy, quả có sự thừa nhận mạnh mẽ rằng sự tất yếu là thuộc về 
bản chất của Thượng dê. Con người, khác với Thượng đế, tiến 
hành tùy hứng và tùy tiện cùng với tư kiên và tư dục đặc thù 
của mình, nên mới xảy ra việc muốn một đàng mà làm một 
nẻo, còn Thượng để, ngược lại, biết rõ những gì mình muốn, 
và không để cho sự ngẫu nhiên bên trong hay bên ngoài quy 
định ý chí vĩnh cửu của mình, nên những gì Thượng đế muốn 
thì cũng thực hiện chúng một cách không gì ngăn cản nỗi. 


- Liên quan đến nếp nghĩ và cách hành xử của ta nói chung, 
quan điểm về sự tất yếu cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Khi ta 
xem điểu gì xảy ra một cách tất yếu, thoạt nhìn ta thấy mình 
đường như lâm vào một hoàn cảnh hoàn toàn mất tự do. Như 
ta đều biết, những Người xưa [người Hy Lạp cổ đại] đã xem 
sự tất yếu là “định mệnh “®, trong khi quan điểm hiện đại là 
quan điểm về sự an ni. Nghĩa khái quát của sự “an ủi”® này là: 
khi ta từ bỏ những mục đích và lợi ích của ta, ta làm thế trong 
niềm hy vọng sẽ nhận được sự bù đắp lại. Ngược lạt, dinh 
mệnh thì không có sự an ủi. Thế nhưng, nếu ta xét sự việc kỹ 
hơn, ta thấy rằng nếp nghĩ của Người xưa về định mệnh tuyệt 
nhiên không dẫn ta đến chỗ đối mặt với sự mất tự do, mà 
đúng hơn, với sự tự do. Sở di như thế là vì: sự mất tự do đặt 


Wl Theodizee / theocracy: Schicksal / destiny: Il Trost / consolation. 


598 


5291 


Phần IH: Học thuyết về Bán chất. C. Hiện thực AA 142-139 


nen móng chắc nịch trên sự đối lập, khi ta xem cái đang la, cái 
đang diễn ra là mâu thuẫn lại với cái phái là và cái phải xây ra. 
Trong khi đó, nếp nghĩ của Người xưa lại khác: sự vật la như 
thế bởi nó là như thế; và sự vật là nhir thế nào, thì nó phải như 
thế ấy. Như thế, ở đây, không có sự đối lập, và, do đỏ, không 
có sự mất tự do, không có sự đau đớn, không có sự đau khổ. 


Tất nhiên, như ta đã lưu ý ở trên, thái độ này dëi với định 
mệnh là không có bất kỳ sự an ủi nào, nhưng một nếp nghĩ 
như thế đã không bao giờ cẩn đến sự an ủi, chi vì lẽ: tính chủ 
thể ờ đây vẫn chưa đạt tới được d nghĩa vô hạn của nó. Đây là 
điểm then chốt cẩn ghi nhớ khi so sánh nếp nghĩ cổ đại với nếp 
nghĩ hiện đại, Kitô giáo của chúng ta. Bây giờ, giả định rằng ta 
hiểu “tính chủ thể” trước hết chỉ như là tính chủ thể trực tiếp, 
hữu hạn với nội dung bất tất và tùy tiện của những xu hướng 
và lợi ích riêng tư của nó, hay, nói ngắn, hiểu đó là “con 
người”, phân biệt với Sự việc theo nghĩa nhân mạnh của từ 
này (tức theo nghĩa mà ta thường quen nói ~ và nói một cách 
đúng đắn - rằng “Sự việc mới quan trọng chứ không phải con 
người”). | Nếu hiểu như thế, ắt ta không thể không cảm phục 
việc Người xưa đã an nhiên phục tùng định mệnh, hay không, 
thể không thừa nhận rằng nếp nghĩ này là cao hơn và xứng 
đáng hơn so với nếp nghĩ hiện đại vốn luôn ngoan cố theo 
đuổi những mục đích chủ quan của mình, và, nêu thây buộc 
phải từ bỏ việc đạt được mục đích, thì chỉ có thể tự an ủi với 
triển vọng được dën bù bằng hình thức khác. Thế nhưng, tính 
chủ thể thực ra không phải chỉ là tính chủ thể như vừa nói, tức 
cải gì đối lập lại với Sự việc, là xấu xa và hữu hạn. Không, 
trong chân lý của nó, tính chủ thể là nội tai ở trong Sự iệc, và, vì 
là tính Chủ thể vô han, nên nó là chân lý của bản thân Sự việc. 
Nếu ta lý giải tính chủ thể theo cách này. quan điểm về sự an 
ủi lại có được một ý nghĩa khác, cao hơn, và, chính trong nghĩa 
ấy mà Kitô giáo phải được xem như là nen tôn giáo của sự an 
ủi, và, đúng hơn, của sự an ủi tuyệt đối. Như ta deu biết, Kitô 
giáo bao hàm học thuyết rằng Thượng đế muốn rằng mọi con 
người đều được cứu chuộc [1. Tim. 2: 4] và điểu này có nghĩa 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 599 


5292 


ràng tính chủ thể có một giá tri vô hạn. Nói chính xác hơn nữa, 
sức mạnh an ủi của Kitô giáo là ở chỗ: bản thân Thượng để 
được biết như là tính Chủ thể tuyệt đối, và tính Chủ thể này 
hàm chứa mômen của tính đặc thù bên trong nó. Do đó, tính 
đặc thù cia ta cũng được thừa nhận như cái gì không chỉ bị 
phủ định một cách trừu tượng mà dëng thời cũng được bảo 
lưu nữa. 


Đành rằng những vị thần linh của Người xưa [người Hy Lạp 
cổ đại] cũng được xem như là những ngôi vị®, nhưng tính 
ngôi vị của thần Dót hay của thần Apollo và của những vị thần 
khác nữa đều không phải là một tính ngồi vị hiện thực mà chỉ 
là một tính ngôi vị tưởng tượng. Hay, nói cách khác, những vị 
thần linh ấy chỉ đơn thuần là những sự nhân cách hóa; họ 
không biết chính bản thân họ là như thế; trái lại, họ chỉ được [ta] 
biệt mà thôi. Ta cũng thấy sự khiếm khuyết và sự bất lực này 
của những vị thần linh cổ đại trong ý thức tôn giáo của Người 
xưa ở chỗ họ xem bản thân những vị thân linh - chứ không 
phải con người - mới phục tùng định mệnh (Hy Lạp: phục 
tùng cái pepròmenon hay heimarmene) ~ tức một định mệnh đã 
được hình dung như là sự tất yếu không được khai mở, và vì 
thể, như là cái gì phi-nhän cách, không có Tự ngã và mù 
quáng. Ngược lại, Thượng đế Kitô giáo không chỉ đơn thuần 
được biết mà tự-biết về bản thân mình một cách tuyệt đối, và 
không chỉ là một tính ngôi vị tưởng tượng mà, đúng hơn, một 
tính ngôi vị tuyệt đối hiện thực. 


Thêm nữa, dù ta phải đi sâu vào Triết học về Tôn giáo mới giải 
thích đẩy đủ hơn về các điểm được để cập ở đây, ta cũng có 
thể bổ sung thêm một nhận xét về việc con người nên hiểu như 
thế nào về những điểu xảy ra cho mình đúng theo tỉnh thần 
của câu ngạn ngữ: “Ai lo phận nấy”. Một cách khái quát, câu 
này có nghĩa: con người tự gánh vác lấy công việc của chỉnh 


(A) persönlich / personal. 


600 


Phản II: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực (59142-159) 


mình. Quan điểm ngược lại là: ta đây tội lỗi của chính mình 
vào cho những người khác, vào cho sự bất lợi của những hoàn 
cảnh và v.v... Đó lại chính là quan điểm của sự mất tự do và 
đồng thời là nguön gốc của sự không hài lòng. Ngược lại, nếu 
con người thừa nhận rằng những gì xảy ra nghịch ý mình thì 
đó chỉ là một sự tiến hóa của bản thân mình và rằng chỉ có 
mình gánh vác tội lỗi của chính mình mà thôi, bấy giờ con 
người hành xử như một con người tự do, và, trong tất cả 
những gì mình gặp phải, đều có lòng tin rằng không có gì bất 
công xảy ra cho mình cả. Con người sống bất an với chính . 
mình, và thân phận của mình gặp quá nhiều điểu thất bại và 
đảo điên chính là vì giữ tư kiến sai lầm rằng những người khác 
đã đối xử bât công với mình. Tất nhiên, cũng có nhiều dieu 
ngẫu nhiên xảy ra với ta. Nhưng, sự ngẫu nhiên này cũng có 
cơ sở trong kích thước tự nhiên của con người. Nhưng, vì ta 
cũng có ý thức về sự tự do của ta, nên sự hài hòa của linh hôn, 
sự bình an của tâm thức không thể bị hủy hoại bởi những điểu 
không may xảy đến cho ta. Vậy, chính quan niệm của ta về sự 
tất yếu sẽ quyết định sự an vui và không an vui của ta, và, qua 
đó, quyết định chính số phận của ta nữa. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §147 


. Sự tất yếu (Notwendigkeit / necessity / nécessité) 


Hegel dành ba tiu đoạn có chất lượng tư biện rất cao de bàn về 
sw tất YẾU. §143 trước đây đã bàn về hiện thực như là sự đồng 
nhất và, trước hết, như là khả thể và “chỉ là” khả the. §144 cho 
thấy, trong sự khác biệt với sự phản tư-trong-minh của khả thể, 
bản thân cái hiện thực chi là cái bất tắt (ngẫu nhiên) bên ngoài và 
không-bản chất. Tiểu đoạn §147 này sẽ xem sự tät yếu là mômen 
tối cao của hiện thực. — khi đã trở thành cơ sở hiện thực của chính 
mình — dẫn đến sự thống nhất hai mômen của tính ngoại tại nói 
trên. 


Khả thể và bắt tắt là hai mômen hình thức cấu thành tính ngoại 
tại của cái hiện thực. O §146, ta đã thây tính ngoại tại này phát 


Phen Il: Học thuyết về Bam chất. C. Hiện thực ($$142-159) 601 


triển thành điều kiện, tức. một sự bát tất là kha thể của một cái bất 
tät khác, và cứ thé đến vô tận. Như thế, tính ngoại tại "dd phát 
triên ” này là một vòng tròn được tạo nên bởi các quy định của 
khả thẻ và hiện thực trực tiếp (hay bất tắt). Đây là lần đầu tiên mà 
các quy định đối lập (khả the-bät tất) có the tạo nen môt vòng 
tròn, tức chuyên hóa sang nhau theo đường vòng tròn quay lại véi 
chính mình. Y nghĩa sâu xa của nó là: chỉ với hiën thire, sự thể 
hiện của Tư tưởng (Lögic) trong cái khác trực tiếp cua nó mới 
được thiết định minh nhiên như là “răng Íượng” của nó và "sự 
biểu lộ chính minh” của nó chứ không phải của một cái khác (xa 
la). . 


- Nói rõ hơn, “vòng tròn” của tính ngoại tai-dä-phät-trien được 
hình thành từ sự frung giới qua lại của khả th&-bän chất và hiện 
thực-bất tắt-trực tiếp. Sự trung giới này tác động cụ thể thông qua 
điều kiện "tiên-quyệt” của hiện thực. Điều kiện là một hiện thực 
trực tiếp và được fien-gia định nhưng bản thân nó là điều kiện cho 
một cái hiện thực khác v.v... Cái vòng tròn vô tận này của sự 
trung giới, nói ngăn, chính là KHA THE HIEN THUC nói chung 
freale Möglichkeit überhaupt / real possibility in general / 
possibilité reelle en general). Thật thế, chuỗi các điều kiện không 
còn quy định một khả thể hình thức (chỉ được định nghĩa bằng sự 
phản tu-trong-minh và sự đồng nhất trừu tượng của một thực thể 
không mâu thuẫn). Với tư cách là các hiện hữu trực tiếp. các điều 
kiện của cái gì đó có một tồn tại-hiện có, tức một /e tai (891): 
chúng tạo nên một khá thể hiện trực. Theo nghĩa đó, khả thể hiện 
thực của một sự vật nào đó là tổng thê những điều kiện đang có 
làm cho sự vật trở thành có thể có một cách thực sự chứ khôn 
chỉ có thể có một cách trừu tượng. Vậy, với tư cách là được thiet 
định. các điều kiện tạo nên khả thê của hiện thực, còn với tư cách 
là tiên quyết, chúng bảo đảm thực tại của khả thể này, biến nó 
thành một khả thể hiện thực. 


- Khi thiết lập một sự luân phiên không ngừng nghỉ giữa khả thể và 
hiện thực trực tiếp. các điều kiện đưa vào trong hiện thực một sự 
kết nối theo kiểu móc xích bất tận. Nhưng. vì lẽ sự phản tư này 
khép kín trong tính vô hạn đúng thật của một vòng tròn, nên tính 
ngoại tại-đã-phát triển của hiện thực quay lại trong hiện thực toàn 
diện và, vì thể, không chỉ là khả thể hiện thực nói chung mà là 
tính toàn thê của bản chát, và, là nội dụng (§133). Đã được phát 
triển trong nội dung toàn diện của hiện thực, tính ngoại tại - tức 


602 


Phân U: Hoc thuyết về Ban chất. C. Hiện thục (8$742-159) 


tổng thè những điều kiện cầu thành khả the hiện thực — không còn 
là “tính ngoại tại” thô thiển của hiện thực mà là tính ngoại tại đã 
hoàn toàn được phát triển, hay. theo chữ dùng của Hegel. là SU 
VIỆC được xác định tự-mình-và-cho-minh"” (die an und für sich 
bestimmte Sache / the Matter fie, thing in question] that is 
deter mined i in and for itself 2 la ( hose determinde en et pour soi) 
(ta viết hoa de phân biệt với “sự với ”¿ Dinge ở §125). SỰ VIỆC 
là gì? Không gi khác hơn là bản thân hiện thực trong tính toàn thể 
của nội dung của nó: từ nay. nó là cái hiện thực có sự vô hạn 
đúng thật. nghĩa là có moi quy định của nó ở trong chính nó và, 
do đó, được xác định "'tự-mình-và-cho-minh". 


Tuy nhiên. nội dung toàn điện của Sự việc. xét như là nội dung, 
không phải là roàn bo của hiện thực! Tính ngoại tại đã hoàn toàn 
phát triển vẫn còn chứa đựng sự khác biệt giữa các quy định (cái 
bên trong và cái bên ngoài). Dựa theo mômen này của sự "khác 
biệt” giữa các quy định nội tại, tính ngoại tại đã phát triển của 
hiện thực là HÌNH THÚC. tức. là mômen phủ định của Sự việc 
trong chừng mực mômen ấy dói lập lại với sự đồng nhất n định 
của nội dung của nó. Tất nhiên. đây không còn là hình thức trừu 
tượng trước đây giữa Quan hệ và hiện thực, còn phân ly thành 
một sự đối lập chira được hỏa giai, mà là hình thức toàn dien, là 
tính toàn the cụ thể của hừnh hức không còn là sự phân chia trừu 
tượng thành cái bên trong và cái bên ngoài mà là sự chuyển hóa 
trực tiếp của hai cái này sang nhau. 


Vậy. trong tông the của hiện thực, nếu dieu kiện thuộc về mömen 
bên ngoài của sự hiện hữu trực tiếp. và Sự việc là mômen bên 
trong của nội dung-bản chất thì tính toàn thể của hình thức hiện 
thân cho tính năng động của bản thân việc hiện thực hóa, của 
"năng lượng tích cực và hiện thực”. Sự tự-vận động này của hình 
thức (dies sich Bewegen der Form / this self-mouvement of the 
form / I’automouvement de la forme) là sự HOAT ĐỘNG 
(Tätigkeit / activity / activité). Sự Hoạt động này là sự hiện hữu 
độc lập-tự tồn của tính toàn the phủ định của hình thức vừa tác 
động lên Sie việc vừa lên các điều kiện của nó, và, hành động trên 
chúng theo kiểu chuyên hóa trực tiếp cái bên trong thành cái bên 
ngoài và cái bên ngoài thành cái bên trong. 


Sự hoại động này không còn là một vận động thun túy của việc 
tự-biêu lộ mà là một vận động nối kết cụ the với Sự việc và các 


Phun IE Hoc thuvét về Ben chất C. Hiện thực ($$ 142-159) 603 


điều kiện của nó. Vi thế, boot động của hình thức cũng đồng thời 
là hành động hiện thực hóa (Betätigung / actuation) của Sự việc 
và của các điều kiện của nó. 


- Việc hiện thực hóa các điều kiện bằng hoạt động phú định của 
hinh thức là sự kết hợp sự phản tư-trong-mình của chúng và sự tự 
thai hồi của chúng (ihr Sichaufheben) de hướng den một hiện 
thực khác. tức. hiện thực của Sự vige vốn là bản chất nền tầng tự 
hiện thực hóa nhờ chúng và qua chúng. Sự chuyền hóa qua lại của 
cái bên trong và cái bên ngoài. của khả thẻ và hiện thực- bất định. 
qua đó (bực fai của các điều kiện chuyển hóa một cách hiện thực 
thành kha the của Sự việc, trong khi khá the của các điều kiện 
cũng như của Sự việc (cả hai cái này là khả thể hiện thực nói 
chung) chuyển hóa thành hiện thực mới mẻ như là kết quả của 
một tiến trình toàn diện. Tiến trình vận động này của khả thê hiện 
thực — là nơi khả thé và hiện thực chuyển hóa sang nhau — chính 
là tiến trình của sự TÄT YÊU. 


- Thật thể, khi moi dien kiện đã có mặt (dù xét riêng lẻ. mỗi điều 
kiện là bất tät) thì Sự việc phải tất yếu trở thành hiện thực bằng 
cách hấp thu các điều kiện của nó và tự hiện thực hóa thông qua 
chúng, nói cách khác, băng một sự phú định. vạch rõ sự khiếm 
khuyết của các điều kiện lẫn của Sự việc. Vì bản thân Sự việc — 
xét một cách triru tượng ~ cũng chỉ là một trong những điều kiện, 
nghĩa là: bản thân cái bên trong chỉ là một cái gì được tien-rhiet 
định trong quan hệ với hiện thực toàn diện. 


- Tóm lại. hiện thực đã phát triển là sự tất vếu, vì nó chuyên hóa và 

"hội tụ thành Mör tién trình duy nhất” (in Eins fallende / united 

into One mouvement / “tombant en Un”) cái bên trong và cái bên 
ngoài, khả thể và hiện thực, Sự việc và các điều kiện của nó. 


- Phần Nhận xét cho §147 


- Theo cách nói thông thường, ta nói rất đúng khi bảo rằng sự tất 
yếu là sự đồng nhất g giữa khả năng và hiện thực. Tuy nhiên, neu 
chi nói đơn giản như thế, nghĩa là neu cắt rời sự tất yếu ra khỏi 
tiễn trình hình thành và sự triển khai của nó, thì định nghĩa trên 
tuy đúng, vẫn còn rất hời hot và đo đó, là cái gì hết sức * 'khó 
hiểu”. Hơn nữa, khái niệm về “su tät yếu” là khái niệm rất khó 
bòi nó chính là bản thân Khái niệm mà sự phức tạp được hợp nhất 


6(14 


S293 


Phân II: Học thuyết về Ban chất C. Hiện thực 188 142-159) 


lại cua nö sẽ chứa dung - như ta sẽ thấy — vừa mëi sự phän biết 
hoàn háo, vừa một sự trôi chay tuyệt đổi của cá ba mômen (của 
Khái niệm đúng nghĩa). đó là: tính phô bien, tính đặc thù và tính 
cả biệt (88160-163). Cả ba mômen này đã có mặt trong sự tất 
yếu: Sự việc (bán chất). điều kiện (tön tại) và sự hoạt động (Khái 
niệm đúng nghĩa). hung chỉ mới hiện diện như là các hiện thực 
trực tiếp có sự hiện hữu độc lập-tự tòn và còn thiếu SỰ “rong ` 
suot (méi An" hỗ tương tạo nên sự tự do của Khái niệm. Dù có 
sự hạn chế ấy, nhưng Khái niệm đích thực vẫn không còn xa lắm. 
bởi các mômen nói trên không còn là các nội dung ồn định, mờ 
đục mà được nắm bắt như là các hình thức phú định, bị thai hỏi, 
có tính "tương đối" / "tương quan”. nghĩa là có "số phận” là phải 
chuyển hóa sang cái khác của chúng trong một sự trong suốt và 
liên tục. báo hiệu sự trôi chảy của Khái niệm. 


Do tâm quan trọng của chúng, Hegel dành thêm hai tiểu đoạn de 
đi sâu vào chi tiệt đôi với ba mômen câu thành nói trên của sự tät 
yêu. 


§148 


Trong ba mômen: điểu kiện, Sự việc [đang bàn] và hoạ 
động, thì: 


1. Dièu kiện là: 


a. cái được tien-giä định; và vì chỉ là cái được thiết định, 
nên nó chỉ tồn tại trong quan hệ với Sự việc, nhưng, như 
là cái rin [già định], nên nó là cho riêng mình: là hoàn 
cảnh bất tất, ngoại tại hiện hữu không quan tâm đến Sự 
việc. Ở đây, cái được tiền-giả định (trong sự bắt tất này, 
nhưng đồng thời có quan tâm đến Sự việc, vốn là [cái] 
toàn thể) là một vòng tròn hoàn chỉnh của những điều 
kiện; 


b. Những điều kiện đều là bj động; chúng được sử dụng 
như là chât liệu cho Sự việc và, bằng cách ây, đi vào 
trong nội dung của Sự việc; như thê, chúng phù hợp với 


Phản I: Học thuyết về Bán chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 605 


nột dung này và dä chứa đựng toàn bộ sự quy định của 
nội dung ở trong nó. 


2. Ban thân Sự việc cũng là: 


a. cái được tiền-giả định: như là được thiết định. nó chỉ mới 
là cải bên trong và cái khả năng: và như là cái én [già 
dinh]. nó là một nội dung độc lập tự chủ cho chính nó: 


b. thông qua việc sử dựng những điều kiện. nó có được sự 
hiện hữu bên ngoäi, có sự hiện thực hóa những quy 
định-nội dung của nó tương Ứng ~ về phía chúng - với 
những điều kiện. khiến cho Sự việc tự xác lập chính 
mình như là Sự việc dựa trên cơ sở của những điều kiện 
này và ra đời [xuất đầu lộ điện] từ chúng. 


3. Hoạt động cũng là: 


a. hiện hữu cho chính nó. một cách độc lập tự chủ (một con 
người. một tính cách). và đồng thời nó có khả năng của 
nó chỉ ở trong những điều kiện và trong ban thân Sự 
việc: 


b. nó là sự vận động cúa việc chuyển dịch những điều kiện 
thành Sự việc. và chuyên dịch Sự việc thành những điều 
kiện như là phương diện của sự hiện hữu; nói chính xác 
hơn, nó là sự vận động làm cho bản thân Sự việc đi ra 
từ những điều kiện. trong đó Sự việc đã hiện diện một 
cách tự-mình [mặc nhien], và mang lại sự hiện hữu cho 
Sự việc bằng việc thủ tiêu sự hiện hữu của những điều 
kiện. Trong chừng mực cả ba mômen này có hình thái 
của sự hiện hữu độc lập tự chủ dëi với nhau, tiên trình 
này là sự tất yếu bên ngoài. 


- Sự tất yếu này có mot nội dung >; giới han làm Sự việc 
của nó. Vì lẽ bản thân Sự việc trong cái toàn bộ nảy 
trong tính quy định đơn gian, và vì lẽ cái toàn hô là 
ngoại tại đối với chinh nó trong hình thức của nó. nó 
cũng là ngoại tại đối với chính nó ở trong chính nó và 


606 


Phän II: Học thuyết về Ban chát. C. Hiện thực (vv142-159) 


trong nội dung của nö; và tính ngoại tại này — thuộc ve 
Sự việc — là sự giới hạn của nội dung của nó. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 8148 


Là bản thân tính tién trình, sự tät yêu. như đã thấy, bao hàm ba 
mômen: điều kiện (tön tại), Sự việc (bạn chát) và hoạt động (Khải 
niệm). Bây giờ, xét kỹ từng mômen. 


1. Điều kiện: 


- a) Là "(iển-gid định tiên quyết " (Vorausgesetzte / presup-posed 
/ pr&sup-pose): trong chừng mực chỉ là một cái được "thiết 
dinh” (gesetzt / posed / posé), như đã thấy. nó quan hệ với 
Sự việc. nhưng, trong chừng mực là “tiên”. "ton quyết” 
(Voraus / présup-), nó là “cho-minh ` như là cái trực tiếp độc 
lập-tự tôn, là một tinh huöng ngẫu nhiên. ngoại tại. không 
quy chiếu đến Sự việc. (So sánh: mỗi phạm trù của Sự việc 
tối cao = Ý niệm lògic vừa quan hệ với Ý niệm mà nö chỉ là 
một mömen *được thiết định”. đồng thời, vừa có một sự độc 
lập-tự tồn mà. Xét cô lập. là một cái “tien-quyet” bất tät và 
ngoại tại của Ý niệm, có vẻ như không hè quy chiếu den Y 
niệm). 


Tuy nhiên. ngay trong lòng bản thân sự bất tất nảy. điều 
kiện-tiên quyết rút cục cũng phái quy chiếu đến Sự việc (vốn 
là tính toàn thể). nên cái tiên quyết này là một vỏng trỏn 
hoàn chinh của những điều kiện. Nói khác di, vòng tròn hoàn 
chỉnh của những điều kiện mặc nhiên đồng nhất hóa với khả 
thể hiện thực của Sự việc (cũng giống, như thể. tống thẻ hoàn 
chinh của những điều kiện lôgíc của Y niệm, tự chúng là bát 
tät. đều quan hệ với Ý niệm như là chất liệu của Y niệm). 


- b) Nhưng, các điều kiện không tự giới hạn ở việc làm cái "tiền- 
giá định” tĩnh tại của hiện thực tät yêu mà còn được tác động 
bởi hoạt động của hình thức nhằm hiện thực hóa Sự việc. 
Với cách ấy, các điều kiện là bị đóng. được sử dụng cho Sự 
việc như là chất liệu và. qua đó, di vào trong nói dung của Sự 
việc. Sau cùng. như là vòng tròn hoàn chỉnh của các điều 


Phân IE Hoc thuyết về Ban chất. C. Hiên thực (X8142-159} 607 


kiện, chúng chứa đựng khả thể hiện thực toàn dien của Sự 
việc. phù hợp một cách tiên thiên với nội dụng của Sự việc. 
nghĩa là, ngay từ trước. đã chứa dựng /oàn bộ sự quy định 
Của HỘI dung (giống như các phạm trù đều chứa đựng ngay 
từ trước Y niệm lögie). 


2. Sự việc: 


- a) Cũng là mớt cái tiền-giả định: trong chừng mực là "được thiết 
định”, nó ở trong quan hệ với việc hiện thực hóa ra bên ngoài 
của nó và chỉ còn là một cái bên trong và một cái khả hữu 
không. ben vững: nhưng, trong chừng mực là cái "tiên 
quyet”, nó là một mỏi dung độc lập-tự tôn. Sở di Sự việc chỉ 
mới là möt cái ,tiền-giả định vì chỉ duy có hiện thực mới là 

bản thân sự “tiên-giả định”. vì nó không phải được thiết định 
“ve bản chát ”, mà cũng không phải được tiên-giả định một 
cách “rực tiếp”, trải lại, là cái gi tự triển khai một cách tuyệt 
đổi. gần gũi với “Khái nim” vốn là bản thân sự hoạt động 
của hình thức và kết quả của nó (Sự việc) được hiện thực hóa 
một cách khách quan và chung cuộc. 
(Ví dụ so sánh: Ý niệm Lôgíc — như là "Sự việc "`, “han 
chất” — phải tự hiện thực hóa thông qua các phạm trù làm 
điều kiện cho nó và nhờ vào hoạt động của Tư duy suy tướng 
về chính mình). 


- b) Nhưng. Sự việc cũng không tự giới hạn ở chỗ là mer tiền-giả 
định tĩnh tại của hiện thực tất yếu; trái lại, như đã thấy. nó 
được tác động bởi hoạt động của hình thức làm công việc 
hiện thực hóa nó bằng cách "hy sinh” những điều kiện trực 
tiếp và bất tát. Bằng cách ấy. — tức qua việc sử dụng các điều 
kiện của sự hiện hữu bên ngoài của nó ~, Sự việc có được sự 
hiện thực hóa các quy định của nó về nội dung, làm cho 
những quy định tương ứng tät yếu với các điều kiện cũng 
như làm cho các điều kiện tương ứng về bản chất với nội 
dung của Sự việc. và cũng thể, Sự việc chỉ tự chứng tỏ là Sự 
việc khi xuất phát từ các điều kiện và đến từ các điều kiện. 


3. Hoạt động: 


- a) Cũng giống như Sự việc và các dièu kiện của nö, hoạt động 
cũng có một sự hiện hữu trực tiếp. chẳng hạn, một con người 


60A Phån HH: Học thuyết về Ban chát C. Hiện thực ($8142-139 


(có sự hiện hữu trực tiếp) mà hành động của người ấy cho 
phép hiện thực hóa một công trình. hay một /í cách củ sức 
mạnh hoàn thành một nhiệm vụ. hoặc một nhà Lôgíc học có 
sự phán tư đề tiễn hành Y niệm lôgic v.v... Trong khi Sự 
việc chủ yếu là cái làm công việc tien-giä i định, nhưng ử 
phương diện nào đó, lại cũng là một cải được tien-giä định. 
thì hành động là ban thån hành vi tien-giä định nên Sự việc 
và các điều kiện cũng như là bản thân sự vận động phù định 
chúng bång cách thiet dinh chúng và qua đó. tạo nên hiện 
thực tät yếu. Tuy nhiên. dù là kẻ tiền-thiết định Sự việc và 
các điều kiện, hoạt động đồng thời chỉ có được khả thể hiện 
thực ở trong các điều kiện và trong Sự việc. 


- b} Nhưng. hoạt động không tự giới hạn mình ở việc chí là một 
sự hiện hữu trực tiếp, độc lập-tự tồn: cái tôn tại-hiện có này 
chỉ là chỗ dya cho sự vận động. Do đỏ. như đã thấy, hoạt 
động không gì khác hơn là việc hiện thực hóa Sự việc và các 
điều kiện của nó: nó là vận động ben vững nhằm chuyên hóa 
các điều kiện vào trong Sự việc. và chuyên hóa Sự việc vào 
trong các điều kiện như là vào trong phương diện của sự hiện 
hữu bên ngoài của nó. Nhưng, việc "chuyên hóa” không có 
nghĩa là có một sự “di tính” vè nội dung giữa Sự việc và các 
điều kiện. Thật the, các điều kiện không gì khác hơn là khả 
thể hiện thực của Sự việc, còn Sự việc von đã có mặt tử trước 
ở trong chúng. Cho nên. hoạt động đúng hơn là vận động bên 
vững chỉ làm việc thiết định Sự việc ra bên ngoài, nghĩa là. 
làm cho Sự việc von có mặt một cách mặt nhiên, nr-mình ở 
trong các điều kiện đi ra khỏi chúng. Bảng cách phu định sự 
hiện hữu trực tiếp của các điều kiện của nó mà Sự việc - vẫn 
khả hữu và nội tại ~ tự phủ định mình trong tính ngoại tại, và 
tính ngoại tại này làm cho Sự việc trở nên hoàn toàn hiện 
thực. 


- — Vậy, sự tất yêu không gì khác hơn là bản thân tién trình của 
cả ba mômen cấu thành nó. Tuy nhiên. khác với nơi Khải 
niệm, ở đây, các mômen này chưa hoàn toàn (rong suốt dói 
với nhau cũng như đối với tién trình của sự tất yếu. Mỗi cái 
vẫn còn có sự độc lập-tự tồn cho riêng mình như là một hiện 
thực mim: tiếp. Mã thế. một cách nào đó. tién trình vận động 
của sự tất yếu vẫn còn xa lạ và ngoại tại đối với chúng. 
Trong chừng mực ba mômen này còn mang hình thức của sự 


Phản II: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($$142-159) 609 


tự tồn đối với nhau, tiến trình này thể hiện ra như là sự TẤT 
YEU BEN NGOAI có tính mù quäng và cưỡng chế nhữ là 
định mệnh hay số phận. Sự tät yéu bên ngoài có đặc điểm gì? 


- Theo Hegel, sự tất yếu bên ngoài có một nội dung bị hạn chế 
làm Sự việc của nó. Từ $133, ta biết rằng nor dung là quan 
hệ đồng nhất với mình, là nơi mà một tập hợp nào đó đông 
đặc lại như là hoàn toàn được xác định và tạo nên một toàn 
thể đơn giản. Thế mà Sy vide chính là * vòng tròn” hoàn toàn 
được xác định của các điều kiện của nó, và, do đó, là nội 
dung tät yếu được xác định tu-minh-vä-cho-minh (§14?). 
Nói ngắn, Sự việc là cái toàn bộ như là mồi dung đơn giản và 
ổn định. Thế nhưng, cái toàn bộ của hiện thực-tất yếu, trong 
hình thức của nó, là ở bên ngoäi nó, vì nó chỉ tự khäng định 
trong sự tất yếu của nó khi dra vào việc phủ định các hiện 
thực- bất tất giữ vai trò là các điều kiện: điều này có nghĩa 
rằng sự tất yếu của Sự việc không ở trong bản thân Sự việc 
mà ở trong các điều kiện của nö, và như thế, là một sự tät yếu 
bên ngoài đối với Sự việc. Sự hữu hạn hình thức \ của sự tất 
yếu này là ở chỗ: sự tät yếu dựa vào một cái tiền- -giả định bất 
tät làm điểm xuất phát cho việc hiện thực hóa và việc quay 
về với chính mình. Sự tất yếu (bên ngoài) ấy chỉ được giải 
phóng khôi sự bất tất và tính ngoại tại này trong chừng mực 
nó là sự tät yếu fu- -quy định chính bàn thân nó (như ở §149 
tiếp theo đây). 


- ` Trong khi chờ đợi, sự tắt yếu bên ngoài vẫn còn là hữu hạn 
về hình thức vì nó không xuất phát từ bản thân nó mà từ khả 
thể hiện thực của nó, nghĩa là, xuất phát từ cái vồng tròn này 
của những quy định về khả the và sự bất tất, tạo nên, tính 
ngoại tại của hiện thực (§§I45-147). Là “bên ngoài” với 
mình trong hình rhức, cái toàn bộ cũng là “bên ngoài” với 
mình ở trong chính mình, nghĩa là cũng là “bên ngoài” với 
chính mình trong nội dung, vì nội dung này không gì khác 
hơn là bản thân cái toàn bộ với tư cách là Sự việc ôn định và 
đồng nhất với mình. Ở cấp độ này của bản thân Sự việc, tính 
ngoại tại — do sự hạn chế về nội dung — quay về một nội 
dung hữu hạn khác. Cũng hệt như thế, khi bản thân Ý niệm — 
trong chừng mực xuất hiện một cách tät yêu như là Tên tại, 
Bản chất, Khái niệm và Khách thể (như sẽ thấy), tức như 
những “tiền-giả định” vốn bát tất nếu xét tách rời. cô lập, thì 


610 


S294 


Phân Il: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (§Š142-159) 


không chỉ bị hạn chế về mặt hình thức trong sự tät yếu của 
nó (do sự khiếm khuyết của việc tiền- -giả định này) mà còn bị 
hạn chế ở cấp độ nội dung tät yếu, do đó. mới chỉ là Ý niệm 
của đời sống thông thường chứ chưa phải Ý niệm-tuyệt dói. 


§149 


Vì thế, về mặt tự-mình [mặc nhiên], sự tät yếu là Mör bán 
chất đồng nhất với chính mình nhưng đầy nội dung; nó ánh 
hiện ở trong chính mình theo cách: những sự khác biệt của 
nó có hình thức của +hững hiên thực độc lập; và, với tư cách 
là hình thức tuyệt đối, cái đồng nhất này [bản chất| đồng 
thời là sự hogt động của việc vượt bö {sự trực tiếp] thành 
tồn tại được trung giới và vượt bỏ sự trung giới thành sự 
trực tiếp. - Vậy, cái gì là tất yếu là cái thông qua một cái 
khác; cái khác này đã phân ra thành cơ sở làm nhiệm vụ 
trung giới (sự vật và sự hoạt động) và thành một hiện thực 
trực tiếp, [túc] một cái bắt tất vốn đồng thời là điều kiện 
[cüa nö]. Như là cái gì tòn tại thông qua một cái khác, cái 
tất yếu không tồn tại tự-mình-và- -cho-minh mà chỉ là mëi 
cái don thuận được thiết định: Nhưng, sự trung giới này 
cũng trực tiếp là việc thủ tiêu hay vượt bỏ chính mình; cơ 
sở và điều kiện bất tất được chuyên dich thành sự trực tiếp, 
qua đó tồn tại được thiết định được thủ tiêu [dë] trở thành 
hiện thực, và, Sự việc đã càng di chung với chính mình [mà 
matt", Trong việc quay trở lại vào trong chính mình này, 
cái tất yếu fôn tai môt cách tuyệt dói, như là [một] hiện thực 
vô-điều kiện — Cái tất yếu là như thế: [bởi vil nó được trun 
giới bởi một vòng | tròn của những tình huồng; nó là như thê, 
vì những tình huống là như thế; và, đồng thời, nó [cũng] là 
như the mà không có sự trang giới, — nó là thế [tất yếu], bởi 
nó /à [thế thôi]. 


(® die Sache ist mit sich selbst zusammengegangen / the Matter has gone together 
with itself. 


Phân H: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 611 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8149 


- Định nghĩa về sự tất yếu ò hai đoạn trên đây (§§147-148) cho 
phép ta bắt đầu nhận diện được sự tät yếu của Khái niệm, it ra về 
mặt tiềm năng. Thật the, cuối §147 đã cho thấy, trong sự tất yếu. 
mômen hoàn tät của hiện thực là nơi các vận động đổi lập của Sự 
việc và của các điều kiện hội tự và đồng nhất hóa thành Mor'vän 
động (duy nhất). Là Môf vận động, sự tất yếu là Mor bản chất 
đồng nhất với mình. không còn là bản chất trừu tượng (là sự phản 
tur thuần túy hình thức) mà là bản chất với tư cách một Sự việc 
được xác định tự-mình-và-cho-mình, nói ngắn, là bản chất đây 
nội dụng. Bản chất, theo định nghĩa, là một vận động của sự phản 
tư. tức ¿nh hiện trong mình. Nhưng, như là bản chất "day-ndi 
dung”, nghĩa là đã hòa giải với sự trực tiếp của tồn tại, nó ánh 
hiện trong mình theo kiểu: các sự khác biệt của nó không còn là 
các quy định thuần túy của sự phản tư mà, như đã thấy ở §148, là 
hình thức trực tiếp của “những cái hiện thực độc lập-tự tôn” 
(“die Form selbständiger Wirklicher / the form of independent 
actualities / la forme immédiate ou etante de réalités effectives 
antosubsistantes}: các điều kiện, Sự việc và hoạt động, tất cả 
chúng đều có một sự hiện hữu “cho-minh”. Tóm lại, sự tät yêu là 
Một bàn chất đồng nhất với mình, nhưng đầy nội dung, ánh hiện 
trong mình theo kiểu các sự khác biệt đều có hình thức của các 
cái hiện thực độc lập-tự tồn. (Định nghĩa này gần giống với định 
nghĩa về Khái niệm ở $8158-159 sắp tới). Nói khác đi, sự tất yếu 
là sự hỏa giải tuyệt đối của bản chất và tön tại nhưng còn ở dạng 
tiềm năng, tự-mình. Đề cho sự tät yêu biến thành Khái niệm, cần 
thiết định mình nhiên và vạch rõ sự đồng nhất-bản chất nối kết 
các mômen hiện thực-tự tồn của sự tất yếu, để cho piép bản chất 
chỉ ánh hiện frong-chinh-minh ngay trong sự ánh hiện. Nói rõ 
hơn: sự thông nhất tuyệt đối giữa bản chät-döng nhất và tòn tại 
trực tiếp (tức giữa Sự việc và các điều kiện của nó) đã có mặt một 
cách tr-mình. Nhưng, sự đồng nhất này không chỉ ở trong sự 
đồng nhất của nội dung giữa Sự việc và các điều kiện của nó giữa 
lòng sự tất yếu như là “Bản chất đầy nội dung”. Cái dëng nhất ấy 
đồng thời — và đây là chỗ “dy báo” cho Khái niệm ~ còn là tính 
phủ định, như là hình thức tuyệt đối. nghĩa là, như là hoạt động 
chuyển hóa bản chất thành tòn tại và tôn tại thành bản chất. 
chuyển hóa Sự việc khả hữu-hiện thực thành sự trực tiếp, chuyên 


612 


Phân IE Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


hóa các điều kiện thành những mômen khả hữu của bản chất-hiện 
thực, hay, nói khái quát, là hoạt động làm hai việc: - 


a) thải hồi sự trực tiếp (các điều kiện bất tät), bien nó thành một 
tôn tại-được trung giới, tức thành điều kiện từ nay là mômen 
được bản chât hóa hay dë cho Sự việc tiếp thu nó, và, 


b) thải hồi sự trung giới (của.Sự việc như là cơ sở và hoạt động 
như là việc hiện thực hóa) bằng cách biến nó thành một sự 
trực tiếp, tức, sự trực tiếp của Sự việc đã đạt tới sự hoàn tät 
hiện thực. 


Kết quả trực tiếp của tién trình này sẽ không còn là “sự tät 
yếu” mà là cái tät yếu (das Notwendige / the necessary / le 
nécessaire) hay cái gi có tính tät yếu. Nửa sau của Chính văn 
phát triển tiếp tục các nghịch lý của hiện thực tất yếu. 


Khi nghe nói một thực tại gì đó là “tất yêu”, ta hỏi ngay: 
sao?” Câu hỏi có lý vì cái tất yếu là kết quả của một sự trung giết 
nghĩa là nhờ vào một cái khác và bởi một cái khác. Cái “khác” 
làm nhiệm vụ trung giới này chính là tổng thể cả ba mômen cấu 
thành của sự tat yêu: Sự việc. hoại động và điều kiện. Nhưng, bộ 
ba trung giới này của cái tất yêu phân hóa theo đặc điểm riêng 
của mỗi mômen: 


a) thành cái cơ sở làm trung giới, tức Sự việc trong hoạt động 
hiện thực hóa; 


b) thành một hiện thực frec fiep, tức một cái bất tất là khả the 
hiện thực của cái tät yêu, và, do sự trực tiếp Ay, thực sự là kha 
thể của sự tât yêu, đồng thời là điểu kiện cho sự tốn tại của nó. 


c) Với tư cách là cái gì tồn tại “nhờ vào cái khác”, “bởi cái khác”, 
cái tất yếu không phải là một thực tại tự lập, không “tự-mình- 
và-cho-mình” mà chỉ là một cái tät yêu đơn thuần được "thiết 
định” (tức ở trong mỗi tương quan và được trung giới). Điêu 
này rõ ràng là nghịch lý trong chừng mực ta chờ đợi ở cái tất 
yêu là cải gì tự lập, tự túc tự mãn chứ không phải phụ thuộc 
hay được trung giới bởi một cái khác. Khi cái tät yêu chỉ được 
thiết định bởi một cái khác, thì sự tắt yếu (Notwendigkeit) của 


Phan IE: Học thuyết về Ban chất. C. Niện thực ($8142-159) 613 


nó, chỉ còn là sự "quẫn bách" và sự "rhidu thốn" (Noi) cái 
khác. 


- The nhưng, sự trung giới này của cái tät yếu - tự bản thân nó và 
một cách toàn bộ — là sự thải hồi chính nó! Thật the, cơ sở trung 
giới — tức Sự việc — và điều kiện bất tất (có-điều kiện) cũng là 
một sự trung giới của cái tất yếu, đều được chính hoạt động 
chuyển hóa cả hai thành sự trực tiếp. nói khác di, sự trực tiếp này 
của cái tất yếu-hoàn tất và kết quả của chính hành động hiện thực 
hóa mang tính trưng giới của nó. Qua đó, cái "tổn tại-được thiết 
định" phiến diện của cái tät yếu nói ở trên đã bị thái hồi để trở 
thành hiện thực trực tiếp. Hay nói cách khác nữa. bản thân cái tồn 
tai-duge thiết định của cải tất yêu cũng "bị-thiết định”, nghĩa là. 
bị trung giới bởi việc thai hỏi sự trung giới: do đó. Hegel bảo: 
tính đơn giản trực tiếp của Sự việc tất yêu là "ron hợp chung lại 
với chính mình ” (mit sich selbst zusammengeg gangen 2 has gone 
together with itself / Uest rassemblóe avec soi-même), 


- Trong su trung giới đang phai tàn thành sự đơn giản (vì cả hai cái 
"hư vô”: khả the và hiên thực bắt tất cùng tự vượt bỏ thành sự 
khẳng định trực tiếp). trong việc quay trở lại trong mình (bằng 
cách hợp nhất, ra khỏi các tien- “giả định dä được hấp thu hết trong 
sự quay trở lại ấy). cái tất yếu là (“tổn tại" trực tiếp). thế thôi! Nó 
“là” một cách ruyệ! đốt (schlechthin ¿ absolutement), — là hiện 
thực vô-điều kiện, thoát ly hết khỏi mọi điều kiện bên ngoài. Vì 
thế, khi đối diện với "số phận” hay "định mệnh” nghiệt ngã, ta 
không còn hỏi "tại sao?", trái lại. nhận ra sự vô ích của câu hỏi 
"tại sao”, ta thường nói: "nó vậy thôi!", “nó là như thế!" (“Bắt 
phong trần, phải phong trän”...). Vì, trong chừng mực được trung 
giới, cái tất yêu phụ thuộc vào hàng ngàn lý do, hoàn cảnh ~ xét 
cô lập. đều là bất tất —). nhưng cùng một cái tất yếu ấy. như là 
tổng thể đã hoàn tät và trực tiếp, là tuyệt đối vô-điều kiện. Hegel 
phân tích sâu sắc nghịch lý này ở câu cuỗi của Chinh văn. 


- Cái "vậy thôi” là không-được trung giới, nghĩa là sự trực tiếp ` ‘tàn 
nhẫn” và sự tuyệt đối hoàn hảo. Tuy nhiên, sự trung giới của bản 
chất vẫn luôn có mặt ở trong nó, vì neu không, nó sẽ chỉ „ tån 
tai-thudn túy của lúc khởi đầu (§86)! Nếu nó là “nhu thế", : “vậy 
thôi” thì cũng có nghĩa là... bởi vì.... nghĩa là do một sự ` "trung 


614 Phân II: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 


giới” làm cơ sở cho tôn tại trực tiếp của nó. Sự “trung giới” ấy là 
như sau: nó “vậy thôi” bởi vì nó... vậy thôi! Nói cách khác. ngay 
trong bản thân tôn tại © vậy thôi”) của nó, cái tät yếu có cơ sở 
trung giới, làm cho nó có thể có được: nó là cơ sở của chính nó. 
Nó là Sự việc của chính nó, là điều kiện của chính nó và là sự van 
động hiện thực hóa của nó. Nói ngăn. hiện thực của nó là bản 
thân khả thể của nó và khả the này ở trong nó và chỉ ở trong nó. 
Đó là lý do đợi sao nó "là vậy thôi”! 


- Với sự tất yếu không còn đơn thuần là sự tất yếu bên ngoài mà là 
sự tất yếu tuyệt đối C sự tất yếu tuyệt đối” nói ở đây dù sao vẫn 
còn là... "bên ngoài” trong chừng mực sự đồng nhất — trong đó 
nó triển khai - vân chưa phải là sự đồng nhất của Tự do và Khái 
niệm, nhưng nó đã vượt bô từng phần tính ngoại tại vốn khống 
ché sự tất yêu ở $148, và từ nay tự nó thiết định các điều kiện). ta 
đã đạt tới đình cao của hiện thực, để, xuất phát từ đây. nó sẽ tự 
triển khai một cách tự-mình-và-cho-minh trong sự vắng mặt hoàn 
toàn của sự cưỡng chế bên ngoài. Trong nghĩa đó. hiện thực thoạt 
đầu thể hiện cho ta như là BAN THE (Substanz). Đó sẽ là ba Quan 
hệ: - Quan hệ Bản thể; - Quan hệ Nhân quả và — Quan hệ Tương 
tác được xét lần lượt sau đây. 


a. Quan hệ về tính bản thê 


8150 
Ö ben trong nó, cái tät yếu là Quan hệ-tuyệt đổi OCH, có 
nghĩa: nó là tién trình da phát triển (xem các tiêu đoạn dưới 
đây), trong đó Quan hệ cũng tự thủ tiêu chính mình [để] trở 
thành sự đồng nhất tuyệt đổi. 


04) Chúng tôi viết hoa chữ “Quan hộ-tuyệt đổi” dựa theo dè nghị của Bourgenis 
trong bản dịch tiếng Pháp (le Rapport absolu) để dê phân biệt với cách nói thông 
thường và nhất là với “guan hệ về lượng ” trước đây, 


Phän I: Hoc thuyết về Bán chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 615 


Trong hình thức trực tiếp của mình, né [cái tất yếu| là 
Quan hệ giữa tính bản thể và tính tùy thé”. Sự đồng nhất 
tuyệt đối của mối Quan hệ này với chính mình là bán the xét 
như bản thể. | Là sự tất yếu, bản thể là tính phú định của 
hình thức này của tính bên trong'”, và, vì thế, nó tự thiết 
định chính mình như là kiện thırc. Nhưng, nó cũng đồng 
thời là đính phú định của cái [phương diện] bên ngoài này, 
bởi, thông qua tính phủ định này, cái „hiện thực, như là cái 
trực tiếp, chỉ là một cái tùy thë [cái bắt tät], là cái nhờ vào 
[chính tư cách của] khả năng đơn thuần mà chuyến sang 
một hiện thực khác; và việc chuyển sang này" là sự đồng 
nhất [mang tính] bản thể như là hành động-của-hình thức"? 
(xem: §§148, 149). 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §150 
a. Quan hệ của tính bản thể 


Tiểu đoạn §150 chỉ gồm có hai câu với sự chuyển ý khá đột ngột 
khiến ta khó nhìn ra ý định của Hegel: câu một tông kết các thành 
quả tư biện đã đạt được cho tới nay về sự tất yêu, trước khi 
chuyến sang câu hai de triển khai nội dung của câu một. Vì thé, ta 
nên đừng lại lâu ở câu một để làm rõ vän de. 


- Tổng kết lại các tiêu đoạn trên, Hegel cho ta một định nghĩa: 
Cái tất yếu là “QUAN HE-TUYET DÖI trong mình” (in sich 
absolutes Verhältnis / inwardly absolute relationship / 
Rapport absolu dans soi). Trước hết, "trong mình” nghĩa là 
trong một sự tự mãn tự túc trực tiếp và trong tính nội tại hoàn 
hảo. Còn “Quan hê-tuyêt đối” là sự kết hợp và chuyển hóa 
hoàn toàn giữa các cái đối lập: nội dung và hình thức, sự trực 
tiếp và sự trung giới, tòn tại và bản chất. Nhưng, Quan hệ- 


Il Substantialität und Akzidentalität / substantiality and accidentaliy; t 


Innerlichkeit / inwardness; HI Übergehen / passing-over: 4) Form-tätigkeit / activity- 
of-form. 


616 Phân II: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực (§§142-159) 


tuyệt đối đã được dự báo trước đây chỉ mới có mặt một cách 

"tự-mình ` (mặc nhiên, tiềm năng), vi thế đã chí hiện điện dưới 
hình thức thấp hơn là “Quan hê-bån chất” hay ngắn gọn hon, 
của “Quan hệ” (suông) mà thôi (8134), nghĩa là nơi đó, các 
hạn từ đối lập tuy có quy chiếu den nhau và có chuyên sang 
nhau, nhưng vẫn còn giữ lại một sự hiện hữu trực tiếp. một sự 

“tự tồn” tĩnh tại. Đó là điều có thể kiểm chứng trong ba Quan 
hệ trước đây: giữa cái toàn bộ và những bộ phận. giữa lực và 
sự ngoại tại hóa của nó. và, sau cùng. giữa cái bên trong và cái 
ben ngoài. Bây giò, ngược lại, trong sự tät yêu tuyệt đối, sự 
trực tiếp này của các hạn từ chỉ tự khăng định trong lòng một 
sự trong suốt hoàn hảo, hoàn toàn đưa chúng vào sự trung giới 
và hoàn toàn y the hóa chúng trong cái tất yếu, là cái (như là 
sự đồng nhất tuyệt đối) là (tòn tại một cách trực tiếp) bởi vì nó 
là (được trung giới trong mình và bởi mình). Quan hệ-tuyệt 
đối này không còn là Quan hệ giữa hình thức và nội dung mà 
đúng hơn, là tiến trình đã triển khai trong ba tiểu đoạn trước 
đây (§§147-149), là nơi Quan hệ giữa nội dung và hình thức 
đã phát triển thành Quan hệ giữa khả thể và sự bất tät, hay. 
chính xác hơn, thành Quan hệ tích cực của Sự việc và các điều 
kiện của nó: ở cấp độ của nó, Sự việc lấy lại nội dung: các điều 
kiện lấy lại hình thức bên ngoài, còn hoạt động láy lại hình 
thức phủ định tuyệt đối (là cái bảo đảm sự chuyển hóa qua lại 
của các hạn từ). Tiến trình đã được thực hiện ấy nay được phát 
biểu bằng thuật ngữ: “Quan hệ-tuyệt dër", 


- Thật thế, cái tất yếu vẫn còn là một ‘ "Quan hệ”. Nó là Quan hệ 
hay sự trung giới-bản chất bởi sự trực tiếp của "tổn tai” của 
nó ( “nó là vậy thôi? ”) không phải là sự trực tiếp của tồn tại xét 
như tồn tại mà của tồn tại "bởi vì nó là vậy thôi!" (xem lại 
$149): tồn tại của nó là sự trung giới tuyệt đối của nó với 
chính nó, và, vì thế, là bon chát. Sự trung giới này vận hành — 
thông qua sự “hoạt động” — giữa hai hạn từ trong đó cái tất yếu 
tự dị biệt hóa, đó là Sự việc và các điều kiện của nó, và, rộng 
hơn, là bản chất và tồn tại hay cái trung giới và cái trực tiếp. 
Nhưng, đồng thời, cái tất yêu là Quan he-tuyer đối. Điều này 
có nghĩa: chính sự "hoạt động” làm cho hai hạn từ khác biệt 
cấu thành mối Quan hệ trở nên hoàn toàn trong sudt với nhau 
bằng cách - và đây chính là tính "tuyệt dói” của nó — đồng 
thời tự thải hồi để hướng đến sự động nhất tuyệt đối. Ngay 
trong lòng sự khác biệt tuyệt đối giữa tồn tại và bản chất, bản 


Phản H: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($8142-159) 617 


chất được thiết định một cách tuyệt đối như là đồng nhất với 
tòn tại và tồn tại như là đồng nhất với bản chất, theo kiêu: vận 
động chuyển hóa — và là bản thân "hoat động” của sự tät yếu - 
không còn đứng yên ở bát kỳ cái “tiền-giả định” ngoại tại nào 
nữa mà “thoát ly” khỏi mọi tính quan hệ hữu hạn. Nói rõ hon, 
ngay cả cái tòn tại båt tät thoạt đầu giữ vai trò của điều kiện 
được tiền-giả định cho việc hiện thực hóa của Sự việc không 
còn là một hiện thực ở bên ngoài sự tät yếu tuyệt đối. Cái tồn 
tại tưởng như là khởi điểm của "vòng tròn” tät yêu cũng lại là 
diem kết thúc. Sự tät yếu tuyệt đối tuy có sự tồn tại và sự bát 
tät trong chính nó như là cái “tièn-giå định” nhưng là ` "tiền- -già 
định” nội tại. Từ sự "trôi chảy” này của mọi sự trực tiếp dẫn 
đến kết quả là: trong cái tät yêu như là Quan hệ-tuyệt đối. mọi 
tòn tại mắt đi tính trực tiếp mờ đục và tự “sáng lên" trong sự 
trong suốt. Nghĩa là, ở đây, đã thực hiện được điều đã nói o 
§14I khi định nghĩa về hiện thực rằng đó là bản chất — với tư 
cách là Quan hệ-tuyệt đối — là "vẻ ngoài (ảnh tượng) được 
thiết định như là vẻ ngoài”, giỗng như ánh sáng tự nhiên mà 
“tòn tại” của nó không phải là một “cái-gì-đó” ($90), cũng 
không phải là một ' 'sự-vật) `(§125) mà chỉ là sự “ánh hien” của 
nó. Cũng thế. cái tất yêu không còn sự "tồn tại” nào ngoài việc 
trùng hợp với mình của việc "biểu lộ chính mình" 
(Selbstmanifestation) một cách tích cực. Qua đó. một cách 
mặc nhiên. ta bắt đầu bước vào hình thức đầu tiên của Quan 
hệ-tuyệt dói, tức Quan hệ giữa tính ban thể và tính tùy the. 
Thật thế, cái tất yếu là sự ánh hiện như là sự ánh hiện. Song, 
sự khẳng định này mang hai phương diện không tách rời: 


- cát tät yếu là sự ánh hiện như là sự ánh hiện, tức như sự 
đồng nhất tuyệt đôi và tích cực với mình; 


- cái tất yếu là sự ánh hiện như là sự ánh hiện. tức trong sự 
di biệt hóa và sự lan tỏa của tính phủ định của nó. Cả hai 
trường hợp đều là cùng một tính toàn thể của cái tất yếu, 
nhưng khi thì như là tinh bản thể (hay sự đồng nhất tuyệt 
đối với mình thông qua toàn bộ sự vận động biểu lộ chính 
mình), còn khi thì như là tinh tùy the (hay như sự di biệt 
hóa và tính năng động phủ định) (A. Léonard cho một ví dụ 
để so sánh: trong vật lý học hiện đại, người ta thiết định sự 
tương đương giữa khối lượng và năng lượng: khối lượng là 
thực tại vật lý như là sự đồng nhất tích cực với mình và như 


618 Phân II: Hoc thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


là bản the, trong khi năng lượng là cùng một thực tại ấy 
nhưng như là được-thiết định hay “ánh hiện”. nghĩa là, như 
tính tùy the). 


Bây giờ, ta đi vào câu thứ hai của Chinh văn về Quan hệ tính bản 
thê. 


- Song hành với Quan hê-bàn chất (8135 và tiếp). Quan hệ-tuyệt 
đối cũng có ba hình thức: a) Quan hệ trực tiếp: b) Quan hệ 
gián tiếp hay trung giới và c) Quan hệ nơi đó sự trung giới 
chuyên hóa thành sự đồng nhất trực tiếp và tuyệt đối. 


- Trong hình thức trực tiếp, Quan hệ này là Quan hệ giữa TÍNH 
BẠN THẺ (Substantialität / substantiality / substantialite) và 
TÍNH TÙY THE (Akzidentalität / accidentality / acc identalitd). 
Hai han từ này còn đặt cơ sở ở trong nhau một cách trực tiếp. 
chứ mỗi bên chưa tự phản tư trong mình. Quan hệ này giữa 
bản thể và các tùy thể của nó khiến ta nhớ đến Quan hệ giữa 
cái toàn bộ và những bộ phận trước đây. Nhưng, có một sự 
khác biệt lớn giữa hai cấp độ: cái toàn bộ và những bộ phận — 
cũng như các hình thức khác của Quan hệ-bản chất — là các 
phạm trù của hiện lượng, còn mang dấu ån tàn dư của một sự 
trực tiếp khiến cho mỗi hạn từ trong chúng, tuy mang tính 
quan hệ, vẫn có giá trị cho riêng nó một cách trừu tượng. O 
đây, ngược lại, trong hiện thực, tồn tại trực tiếp phai tàn, 
hướng đến vẻ ngoài, và vẻ ngoài được thiết định một cách 
tuyệt đối như là ve ngoài. Do sự phản tư-rong-cái khác và 
tỉnh lan tỏa tuyệt đối này mä các hạn từ khác nhau trong Quan 
hệ-tuyệt đối là các cái toàn thể minh nhiên. nghĩa là, chúng 
vừa là bản thân chúng, vừa là cái đối lập của chúng: như sẽ 
thấy ngay ở 8151, bản thể không gì khác hơn là toàn the 
(Totalität) của những tùy thể, và tính tùy thè không gì khác 
hơn là bản thân toàn bộ bản thể. Tinh trôi cháy của Quan hệ- 
tuyệt đối sẽ dẫn đến Quan hệ cao hơn giữa nguyên nhân và kết 
quá (8153), tức quan hệ của sự phân tu-frong-minh của mỗi 
hạn từ trong quan hệ. Bây giờ, ta đi vào Quan hệ đầu tiên này. 


- Cái tät yếu, bên trong mình (in sich / in itself / dans-soi), là 
một Quan hệ-tuyệt đối, tức, một sự dị biệt hóa, một tính tương 
quan # thai hồi hướng đến một sự thống nhất tuyệt đối. Ta có 
ở đây hai mômen: a) mômen của sự đồng nhất với mình hay 


Phan II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($8 142-159) 619 


của sự quan hệ với mình 1 “trong mình”, “tuyệt đối”. "sur đồng 
nhất tuyệt đối”) và b) mômen của sự trung giới, của tính phủ 
định hay của Quan hệ đúng nghĩa (“Quan hệ”, “tién trình", 

"tính tương quan"). Vậy, trong mômen thứ nhất, sự đồng nhất 
tuyệt đối với mình của Quan hệ này là BẠN THẺ xét như là 
bản the, là hiện thực duy nhất và tất yếu như là cơ chat 
(Substratum / substrat) gánh vác het mọi phạm trü của Logos, 
là Sự việc vẫn cử đồng nhất trong tồn tại của nó. vẫn nguyên 
vẹn kinh qua những sự phủ định và những lần bị điều kiện hóa 
tác động đến tính ngoại tại bất tất của nó. Tuy nhiên. tính bản 
thể của bản thể không còn là cái cơ chất ding dưng của Chất 
và Lượng như trong lĩnh vực Lôgíc của Tòn tại, cũng không 
phải còn là tính nội tại trừu tượng và không-bản chất như là 
kha thể đồng nhất của mọi sự vật. Thật the. bản thể là một 
phạm trù của sự tất yếu, tức một phạm trù của su thöng nhát 
cu thẻ giữa tồn tại và bản chất. giữa cái trực tiếp và sự trung 
giới. 


- Là sự tất yếu. bản thể có trong nó sự hoạt động của hình thức 
vốn là việc đồng nhất hóa qua lại giữa tồn tại và bản chất. 
Trong $147. ta đã thấy việc đồng nhất hóa này là: 


a) việc hiện thực hóa của Sự việc như là của cơ sở hiện 
thực. được vượt bỏ trong hiện thực: 


b) việc hiện thực hóa đối với hiện thực-bất tất, với các điều 
kiện cho một hiện thực khác, đó là hiện thực của Sự 
việc. 


Ở đây cũng thé, bán thể, như là sự rát yếu. vừa là a) — tính phủ 
định tích cực của hình thức này về tính nội tại với tư cách là cơ 
chát hay “bạn thể”, qua đó nó tự thiết định như là biện thực 
trực tiếp; và vừa là b) tỉnh phủ định của cái bên ngoài trực tiếp 
này, theo đó cái hiện thực — như là cái trực tiếp — chỉ là một cái 
gi “riy thè” (ein Akzidentelles / something-accidental / 
quelque chose d’accidentel)_ là cái, do sự bất tất của nó. chỉ có 
giá trị của một khả thể đơn giản. đó là khá thể cho một cái 
khác và chuyển hóa thành một hiện thực khác. một tùy thể 
khác: bản thân Sự việc. 


620 


Phen II: Học thuyết về Ban chät. C. Hiện thực ($8 142-159) 


Ta thấy có sự gån güi giữa “cái tùy thể" và "cái bất tất" trước 
đây. Cái bát tật ` ‘rot rụng” (zu- fallen) và tiêu bien trong khi 
một cái bất tất khác. ra đời và xuất hiện. Nhưng, trong Quan 
hệ-tuyệt đối. là nơi tồn tại và sự trở thành trực tiếp của nó thiết 
yếu gän liền với nhau, sự chuyển hóa (ra đời và mất di trực 
tiếp) diễn ra trong sự tuần hoản phản tư của bản thể. tập hợp 
mọi sự bắp bênh của sự bất tất vào trong sự đồng nhát tuyệt 
đối của nó. Do đó, cái bất tắt không còn chỉ là một cái ngẫu 
nhiên "rơi rụng” (ein Zu- fälliges) trong sự tất yếu mà là một 
“tùy thể” gån liền với bản thể. Cần lưu ý rằng: các "tùy the” 
của Logos-bän chất, tức các phạm trù khác nhau của Tu duy ra 
đời và tiêu biến trong bản thể-lôgic, không gì khác hơn là bản 
thân sự đồng nhất của bản thể với tư cách là sự tất yếu. là tính 
phủ định vô hạn, nghĩa là hoạt động của hình thức (§§148- 
149), chuyển hóa bản chất thành tön tại và tồn tại thành bản 
chất. Chính vì bản thân bản thể lä vận động phú định gấp dòi 
này (= tính phủ định vô hạn vừa thiết định hiện thực-tùy the. 
vừa thải hồi nó). nên bản thể không phải là những tùy thê trực 
tiếp mà là rính tùy the (Akzidentalität). Cũng giống như inh 
bán thể (Substantalität) không phải là bản thể mà là bản thân 
sự đồng nhát của mỗi quan hệ của nó với nó. tính tùy thể 
không phải là bản thân nAöng tùy thể mà là vån động phu định 
vừa tạo ra vừa thủ tiêu chúng. de chỉ qua dó bản thẻ mới đi 
vào trong chỉnh mình. Vì thé, nếu mömen thứ nhất của Quan 
hệ tỉnh bản thể là bản thè, hay, chính xác hơn, là tinh ban thë 
thi mômen thứ hai là bản thân tính tiy thể của những tùy thể. 
nghĩa là vận động phủ định gäp đôi của việc thiết định và phủ 
định chúng. Ta gặp lại ở đây cấp độ cao hơn của định nghĩa 
(còn trừu tượng) của Quan hệ nói chung ($134) theo đó Quan 
hệ là một và cùng một nội dung (ở đây là bán thể) — với tư 
cách là hình thức đã phát triển - thể hiện như là sự ở bên ngoài 
nhau và sự đối lập giữa các hiện hữu độc lập (ở đây là sự thiết 
định các tùy the khác nhau) và mỗi quan hệ đồng nhất hóa 
giữa chúng (ở đây là sự thai hỏi các tùy thể và việc chúng 
quay trở vẻ lại trong ban thể duy nhất). 


Phép biện chứng phức tạp này cho thấy: Bản thè- lögie là sự 

“hiu lộ chính mình” (Selbsimanifestation) tuyet döi và hoàn 
toàn. Chỗ tế nhị cần lưu ý để hiểu được biện chứng này la: 
trong sự đồng nhất của Quan hệ- “tuyệt đối, tức trong chừng 
mực xét sự "biểu lộ" này quan hệ với minh “như là” sự biểu 


Phân II: Hoc thuyết về Bán chất. C. Hiện thực ($$ 142-159) 621 
EE a 1... 02 


S295 


lộ, thì Quan hệ ấy là “tinh bản the” của bản thể, Còn trong 
chừng mực dựa vào tiễn trình hình thành nên Quan hệ-tuyệt 
đối, tức xét sự “biểu lộ” ` này như là ' viễn trình biếu lộ", thì 
Quan hệ ấy là “tính tùy thể” của bản thé. Tiểu đoạn $151 sau 
đây sẽ làm rõ thêm biện chứng phức tạp này. 


§I5I 


Vì thế, bản thể là [cái] toàn thể của những tùy thể; nó tự 
khai méi? chính mình ở trong chúng như là tính phủ định 
của chúng, nghĩa là, như là sức mạnh hay quyển lực tuyệt 
dëch và đồng thời như là sự phong phú của tất cả nội dụng. 
Ngược lại, nội dung không gì khác hơn là bản thân sự biểu 
lộ [sw khai mô] này“, vì tính quy định đã được phản tu- 
trong-mình [dê] trở thành nội dung thì bản thân chỉ là một 
mômen của hình thức chuyến sang thành sức manh hay 
quyên lực của bản thể. Tinh bän thê là hành döng-cüa- hinh 
thức (một cách] tuyệt đối và là sức mạnh hay quyền lực của 
sự tất yếu; và mọi nội dung chỉ là một mômen chỉ duy nhất 
thuộc về tiễn trình này mà thôi, - sự chuyên hóa tuyệt đối? 
của hình thức và nội dung vào với nhau. 


Giảng thêm: 


(a) 


Trong lịch sử của triết học, ta gặp bản Hiể như là nguyên tắc của 
triết học Spinoza. Về ý nghĩa và giá trị của nên triết học này — 
vốn đã được ca ngợi lẫn bị phản đối - thì ngay từ khi Spinoza 
xuất hiện đã có quá nhiểu sự ngộ nhận và tranh cãi. Hệ thống 
của Spinoza thường bị phê phán chủ yếu ở thuyết vô thần, rổi 
ở thuyết phiếm thần. | Lý do trong cả hai trường hop là vì 
trong hệ thống của Spinoza, Thượng đế được hiểu như là bản 


sich offenbart / reveals itself; ®) absolute Macht / absolute might: to) 


Manifestation / manifestation; WÉI das absolute Umschlagen / the absolute 
Overturning. 


5296 


Phän Il: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


the và chi như là bản thể mà thôi. Ta đánh giá như thể nào ve 
sự phê phán này là tùy vào việc hiểu [phạm trù] bản thể giữ vị 
trí nào trong hệ thống của Y niệm lögic. Bản thể là một cấp độ 
cơ bản trong tiến trình phát triển của Ý niệm, nhưng không 
phải là bản thân Ý niệm, không phải là Ý niệm tuyệt đối, mà là 
Y niệm còn ở trong hình thức bị giới hạn của sự tất yếu. Nay ta 
thấy, Thượng dê tuy quả là sự tất yếu, hay, như ta cũng có thể 
nói, là Sự vide Hiuệt đổi, nhưng đồng thời cũng là Ngôi vi tuyệt 
đối, và đây chính là điểm mà Spinoza đã không dat tới; và, 
trong tình hình đó, phải thú nhận rằng triết học Spinoza còn bị 
tụt hậu so với Khái niệm đúng thật về Thượng để vốn tạo nên 
nội dung của ý thức Kitô giáo. Spinoza xuất thân là một người 
Do Thái, và, nói chung, chỉnh trực quan Đông phương, theo đó 
mọi cái hữu hạn đều tỏ ra chỉ là cái giả tạm, cái tiêu biến đã 
tìm thấy sự diễn đạt bằng tư tưởng ở trong triết học của ông. 
Trong trực quan Đông phương này về cái Nhất thể mang tính 
bản thể tạo nên cơ sở cho mọi sự phát triển đúng thật tiếp theo, 
chỉ có điểu, không thể dừng lại ở đó, vì nó còn thiếu cái 
nguyên tắc Tây phương về tính cá vi hay tính cá nhän đã xuất 
hiện trong hình thái triết học trước hết trong Don tử luận của 
Leibniz, cùng thời với học thuyết Spinoza. 


Nếu xuất phát từ quan điểm vừa nêu để nhìn lại sự phê phán 
triết học Spinoza là thuyết vô thän, thì ta phải bác bỏ sự phê 
phán ấy vì nó không có cơ sở, bởi, theo nên triết học này, 
Thượng đế không chỉ không bị phủ nhận mà, đúng hơn, còn 
được thừa nhận như là cái tôn tại duy nhất đúng bänn Và 
cũng không thể bảo rằng, dù Spinoza quả đã có nói về Thượng 
đế như là cái duy nhất đúng thật, thì Thượng đế của ông vẫn 
không phải là Thượng đế đúng thật, và vì thế, chẳng khác gì 
không hê có Thượng đế. Bởi, nếu chỉ dừng lại ở cấp độ thấp 
của Y niệm [cấp độ “Bản thể”] trong việc triết lý, ắt ta sẽ phê 


ta) Prinzip der Individualität / principle of individuality; II der allein wahrhaft 
Seiende / what alone truly is. 


Phân H: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($$ 42-159) 623 


phán mọi triết gia khác đều chủ trương thuyết vô thân như thế 
ca; và ta ắt không chi phê phán người theo đạo Do Thái, người 
theo đạo Islam vì họ chỉ biết đến Thượng đế như là một vị 
Chúa tê, mà cả nhiều người theo Kitô giáo khác khi họ xem 
Thượng để chỉ như là Bản chất tối cao, bên ngoài thế gian và 
không thể nhận thức được. Xét kỹ hơn, việc phê phán triết học 
Spinoza chủ trương thuyết vô thần quy về điểm: triết học của 
ông đã đành cho nguyên tắc về sự khác biệt hay về tính hữu 
hạn quyển hạn đúng mức của nó, và điểu này có nghĩa: hệ 
thống này lẽ ra không nên gọi là “thuyết vô thẩn” mà đúng 
hơn là “thuyết vö-vü trụ ®, | Vì, nói thật ra, trong triết học ấy, 
tuyệt nhiên không, có một thế giới nào hết cả (hiểu theo nghĩa 
là có một cái gì tổn tại một cách khẳng định). 


Đối với sự phê phán về thuyết phiếm thần cũng như thế. Nếu ta 
hiểu thuyết phiếm thân - như cách hiểu rất phổ bien - rằng đỏ 
là một học thuyết xem mọi sự vật hữu hạn như là những sự 
vật hữu hạn và tổng thể của chúng gộp lại là Thượng đế, thì ta 
không có cách nào khác hơn là phải “tha bổng” cho triết học 
Spinoza trước sự phê phán rằng nó chủ trương thuyết phiếm 
thần, bởi, theo triết học ấy, những sự vật hữu hạn hay thế giới 
nói chung đều tuyệt nhiên không được gán cho một chân lý 
nào cả, ngược lại, triết học này quả là “phiếm thän” là vì 
thuyết “vô-vũ trụ” của nó. Sự thiếu sót được nhận ra ở đây về 
nội dung cũng đồng thời cho thấy là một thiếu sót vê mặt hình 
thức, trước hết là vì Spinoza đã đặt Bản thể lên hàng đầu trong ` 
hệ thống của ông và định nghĩa nó như là sự thống nhất giữa 
tư duy và quảng tính, mà không chứng minh làm thế nào ông 
di đến được sự phân biệt này và làm sao ông quy nó vê lại cho 
sự thống nhất của Bàn thể. Việc trình bày tiếp tục về nội dung 
cũng diễn ra dıra theo cái gọi là phương pháp toán học, bằng 
cách xác lập ngay từ đầu những định nghĩa và tiên để, rồi từ 
đó rút ra một chuỗi những định lý, còn sự chứng minh cho 


WI Akosmismus / acosmism. 


624 


5297 


(a) 


Phân II: Học thuyết về Ban chát. C. Hiện thực (8142-139) 


chúng được tiên hành đơn gián bằng cách suy diễn chúng theo 
cách thức của giác tính, tức từ những tiển-gia định không được 
chứng minh này. Triết học Spinoza thường được ca tụng bởi 
tính nhất quán chặt chế của phương, pháp này của nó, kẻ cả từ 
những kẻ hoàn toàn bác bỏ nội dung và những kết quả của nó. 
Nhưng, việc thừa nhận vô-điểu kiện này về hình thức, trong 
thực tế, cũng không có căn cứ, chẳng khác gì sự bác bỏ vô-điểu 
kiện về nội dung. Về mặt nội dung, thiếu sót của triết học 
Spinoza chính là ở chỗ: hình thức không được biết đến như là 
nội tại (immanent) ở trong nội dung, và, vì lý đo đó, chỉ tiếp 
cận nó như là một hình thức chủ quan, ngoại tại. Bản thể, như 
nó được Spinoza lĩnh hội một cách trực tiếp không có sự trưng 
giới biện chứng trước đó, - với tư cách là quyển lực phổ bien 
của sự phủ định — hầu như chỉ là một hố thăm đen ngòm, 
không có hình thái, nuốt chứng mọi nội dung xác định như là 
những gì tuyệt đối vô hiệu và không sản sinh ra được từ chính 
mình bất kỳ cái gì có một sự bển vững tự tổn khăng định nơi 
chính mình ca®. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §151 


Trong Quan hệ-tuyệt đối, vì lẽ sự đồng nhất-bản thể là bản thân 
hoạt động của hình thức vừa thiết định vừa phủ định các tùy thê. 
nên bản thể là toàn the các tùy the. Tại sao là [tính] toàn thể? Ta 
thấy bản thể là bản thân sự vận động và bao hàm trong nó tät cả 
những gì hình thành trong nó và là bản thể toàn bộ, theo nghĩa: 
mỗi han từ của Quan hệ là cái toàn bó của Quan hệ và theo nghĩa 
đó, bản thể lien tuc trong các tùy thể và chính là [tính] roàn thể. 


Tuy nhiên, ở cấp độ phát triển hiện nay của Ý niệm, bản the 
không còn “toàn thể hóa” các tùy the giống như cái “toàn bệ” bao 
hàm theo kiểu “cộng dồn” những bộ phận như trước đây, Bản the 
toàn thể hóa các tùy thể nghĩa là tự khai mở (sich offenbart / 
reveals itself / se releve) noi chúng như là tính phủ định tuyệt dói 


einem positiven Bestand in sich / a positive subsistence of its own. 


Phån IT: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($8142-159) 625 


của chúng, tức như là hình thức. sự tất yếu hay vận động tuyệt đối 
của chúng. Thế nảo.là "bản the tự khai mở trong các tùy thể như 
là tính phú định vó hạn của chúng”? Trước hết, chữ “tự-khai mò” 

đồng nghĩa với chữ ‘ “tự-biểu lộ” (sich manifestiert). Sự khai mở 
và sự biểu lộ chính mình là đặc trưng của hiện thực nói chung, và 
ở đây, là của bản thể vì chính nhờ xuất phát từ finh bản the mà 
Quan hệ của sự tự biểu lộ được thiết định minh nhiên như là sự 
đồng nhất tuyệt đối của một sự khai mở chính mình. Rõ hơn, vì lẽ 
tính phủ định vô hạn hay tính phủ định tuyệt đối đồng nghĩa với 
sự phủ định của phủ định, tức vừa thiết định vừa phù định, nên 
bản thể không chỉ tự khai mở trong các tùy thể như là SỨC 
MANH TUYET DO (absolute Macht / absolute might / puissance 
absolue) (làm chủ các tùy thể trong, dien trình của tính phủ định) 
mà cỏn tự khai mở (tự biểu lộ) như là sự PHONG PHÜ 
(Reichtum / richness / richesse) của toàn bộ nói dung tùy thể khi 
triển khai. Chữ “con cũng" ' này không chỉ có nghĩa là sự kết hợp 
đơn giản như cái toàn bộ “kết hợp” những bộ phận. Trái lại, ở 
đây, chính một và cùng một vận động duy nhất của sức mạnh phù 
định, phá hủy của bản thể cũng là sức mạnh sáng tao nên mọi sự 
phong phú của nội dung. Giống như chỉ có việc phủ định cái 
khẳng định thì bàn thân cái phủ định mới trở thành cái khẳng định 
mà nó đã phủ dinh, thì chỉ có việc phủ định tính khẳng định trực 
tiếp của các tùy thể mà sức mạnh phủ định của bản thể mới tự 
hoàn tät một cách khẳng định và tự thiết định chính mình như là 
nội dung phong phú của tùy thể mà nó tiếp thu. Ở đây cần hiểu 
điều có vẻ là nghịch lý đối với giác tính thông thường: tính tùy 
thể của những tùy thẻ. tức sự tiêu biến của chúng chính là bản 
thân tính bản thể của chúng, nghĩa là việc đặt chúng vào trong 
tiền trình năng động này hay trong Quan hệ vận động nảy, tức sự 
vận động hay Quan hệ. khi hoàn tät, khäng định sự trực tiếp tuyệt 
đối của bản thể đồng nhất và các tùy thể trong đó — như là đồng 
nhất. bản thê tự chuyển hóa một cách trực tiếp. Vậy, bản thể — 
đồng thời và trong cùng một vận động ~ là sự phong phú khẳng 
định của các tùy thể lẫn sức mạnh phủ định dói với chúng. Từ đó, 

ta hiểu tại sao ngay từ đầu tiểu đoạn, Hegel đã khăng định rằng 
bản thể không phải là những tùy thể mà là (nh đoàn thể của 
những tùy thể, nghĩa là những tùy thể cừng với tính tùy thể của 
chúng, cùng với hoạt động của hình thức đã đặt tính phủ định của 
nó vào trong chúng. 


626 


Phän IE: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực (\\142-139) 


Vậy. bây giờ ta có thể hiểu được rằng: nội dung trực tiếp của bản 
thể không phải ở bên cạnh hay ở bên ngoài hình thức phủ định 
của sự biểu lộ của nó, trái lại, nội dung này không gì khác hơn là 
bản thân sự biểu lộ này trong mômen khăng định của việc trùng 
hợp của mình với mình. Mọi nội dung tủy thể của bản thẻ chỉ là 
một mömen của hình thức có “só phận" là phải “chuyên sang” 
một mômen khác, dưới “súre mạnh” bản the trong hành động của 
chính mình. Bản thể không giữ khoảng cách với nội dung tùy thể. 
Mọi nội dung chỉ là một mômen ý the. không có sự tự tôn của tồn 
tại. Tóm lại, trong chân lý của nö, tính bản thể là bản thân toàn 
thể của Quan hệ: nó là sự chuyên hóa (đảo ngược tuyệt đối) của 
hình thức và nội dung sang nhau, nghĩa là, ở đây, sự chuyên hóa 
triệt để của bản chất sang tôn tại và của tôn tại sang bản chất, hay, 
ở cấp độ ta đang đạt đến. của bản thể thành những tùy thể và của 
các tùy thê thành bản thẻ. 


8152 


Trong hình thức đầu tiên của sự tät yếu, bản thể [chi] là 
bản thế. Rồi, với tư cách là quyền lực tuyệt đối, bản the là 
quyền lực tương quan mình với chính minh như là một khả 
năng bên trong đơn thuần, và, do đó, tự quy định chính 
mình thành tính tùy thể. Dựa theo mômen này [của quyền 
lực]. từ đó tính bên ngoài {tính ngoại tại] - qua đó đã được 
thiết định - được phân biệt; bản thể, vốn là bản thể trong 
hình thức đầu tiên của sự tät yếu, thì bấy giờ là Quan hệ 
đích thực nhất: quan hệ của tính nhân quả. 


CHÚ GIẢI DÁN NHẬP: §152 


Tiểu đoạn §152 đánh dấu bước chuyên từ Quan hệ của tính bản 
thê sang Quan hệ về tinh nhân qua. 


Bản thể chỉ là hình thức đầu tiên của “Quan hệ-tuyệt đối” cầu tạo 
nên cái tát yếu. Nó là hình thức trực tiếp nhát, là nơi tính phủ định 
và sự di biệt hóa - vốn hàm chứa trong bản thân khái mệm về 
“Quan hệ" — còn bị che giấu dàng sau tính khẳng định, và sự bät- 
phân biệt đang còn chiếm ưu thé và có tính phiến dien của bản thẻ 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất C. Hiện thực (\\142-159) 627 


xét như sự đồng nhất tuyệt déi của Quan hệ. Thật thế. bản the 
đang cỏ mặt một cách trực tiếp trong các tùy thê của nó, theo 
nghĩa giữa bản the và các tùy the chưa có sự khác biệt thực sự. Từ 
bản thẻ sang các tùy thể chỉ mới có sự quá độ trực tiếp. sự liên tục 
trực tiếp: bản the là sự diễn tả chính mình một cách tĩnh lặng 
trong cải toàn thê đang vận động của các tùy thê, Nhưng. đó chỉ 
mới là một phương diện. 


- Bản thẻ, rút cục. là tính phủ định tuyệt đổi vì tự "khai mo” như là 
site mạnh tuyệt đối. Với tư cách là tính phủ định tuyệt đối (tức: sự 
phú định của phú định). bản chất cũng là sức mạnh phủ định 
trong quan hệ kháng định với chính mình, Tön tại của bản thê là 
Sự trực tiếp có tính loại trừ của tổn tai-cho-minh, và chỉ như thể 
nó mới có thể tự phân biệt với cái khác op nó (tức: tính tùy thê) 
như là bản thể đúng thật tự khăng định rhır la bản thể chống lại 
tính tùy thể, (Ő tiêu đoạn sau, Hegel sẽ gọi bán thể đích thực này 
là “Sự việc nguyên thuy” bằng cách chơi chữ: Ursache = nguyên 
nhân > Ur-sache = Sự việc-nguyên thủy / original Thing / Chose 
originaire mà ta sẽ bản sau). 


- Quan hệ với minh của sức mạnh phủ định chính là quan hệ phủ 
định với minh. Như dä thấy ở $150, quan hệ ấy là quan hệ của 
bản chất — như là sự tất yêu — là tính phủ định của hình thức nội 
tại và tự thiết định như là hiện thực. LA sức mạnh tuyệt đối quan 
hệ với mình, bản thể là sự tự-dị biệt hóa. là việc "đây" chính 
mình. Nghĩa là: nó chỉ quan hệ với mình như là bán thẻ như là với 
một khả thể chỉ đơn thuần ở bên trong mà nó phủ định và thiết 
định ra ben ngoài. Sức mạnh chi quan hệ với mình và tự thiết 
định như bản the tòn tai-cho-minh cũng là sức mạnh bác bỏ tính 
bản thể đơn thuần nội tại và khả hữu và tự khäng định mình trong 
tính tùy thể, tức trong tính toàn thể của các tùy thể được năm lấy 
trong tính mong manh và bắp bênh của cái tòn tại-được-thiết 
định. Vậy, do sự vận động có tính bản thể, và thông qua việc tu-di 
biệt hóa của sức mạnh, sę khúc biệt đã được thiết định một cách 
minh nhiên giữa bản thê tôn tai-cho-minh nhu là bản thể và tính 
tùy thẻ được thiết định như là tính tùy the (tinh ngoại tại tùy the 
được thiết định là khác biệt cơ bản với sức mạnh bản thẻ làm 
công việc thiết định nó). 


- Như thế, xét như là sức mạnh tuyệt dói, bản thể quan hệ-vói-mình 
như với một khả thê đơn thuân nội tại. còn khi ze khăng định däi 


628 Phân II: Học thuyết về Bản chất, C. Hiện thực (88 142-159) 


với tính tùy thể (là nơi tính ngoại tại được thiết định là khác biệt 
với bản thể), bản thể mới là Quan hệ đúng nghĩa. Ở cấp độ là 
Quan hệ đơn giản của tính bản thể. hình thái của Quan hệ nhường 
chỗ cho sự đồng nhất của bản thẻ. Từ nay, bản thể thoát ly khỏi 
sự bền vững nguyên thủy của cái tồn tai-cho-minh, đồng thời giữ 
khoản cách với tính tùy thể. Dưới hình thức mới này, là nơi sự 
khác biệt chiếm ưu thể so với sự đồng nhất thì bản thể là sự khác 
biệt tích cực cu mình với mình, nó là Quan hệ đúng nghĩa, và đó 
sẽ là điều trở thành minh nhiên trong §153: QUAN HỆ CUA 
TÍNH NHÂN QUA. 


b. Quan hệ vẻ tính nhân quả 
§153 


Bản thể là nguyên nhân”, bởi vì — ngược lại với việc chuyển 
sang tính tùy thể — nó đã được phản tu-trong-minh, và, 
bằng cách Ấy, nó là Sự việc nguyên thüy®. | Nhưng, nó là 
nguyên nhân cũng bởi vì nó đồng thời thủ tiêu, vượt bỏ sự 
phán tư-trong-mình (hay “khả năng” đơn thuần của nó); 
nghĩa là, bởi vì nó tự thiết định mình như là cái phủ định 
của chính mình, và, bằng cách ấy, tạo ra một kết quả: một 
hiện thực như thé chỉ méi là một hiện ı thực được thiết định, 
nhưng đồng thời lại là một hiện thực tất yeu nhờ thông qua 
tién trình nhân quá“. 


Với tư cách là Sự việc nguyên thủy, nguyên nhân có sự 
quy định của sự độc lập-tự chủ tuyệt đôi và của sự tự tòn 
bảo tồn chính mình đối lập lại với kết quả: nhưng. trong 
sự tất yếu — mà sự đồng nhất của nó tạo nên bản thân tính 
nguyên thủy trên đây —, nguyên nhân đã chi đơn thuần 
chuyển sang kết quả. Trong chừng mực ta có thể lại nói 
về một nội dung nhất định, thì không có nội dung nào ở 


Il Ursache / cause; II die ursprünliche Sache / the original Thing; Il Prozess des 
Wirkens /the causal process, 


Phän I: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$ 142-159, 629 
SE SE 


S298 


trong. kết quả lại không ở trong nguyên nhân. Sự đồng 
nhất ấy là bản thân nội dung tuyệt đối, nhưng nó đồng 
thời cũng là sự quy định-hình thức: tính nguyên thủy của 
nguyên nhân đã được thủ tiêu, vượt bỏ ở trong kết quả, là 
nơi nó bien chính mình thành một ¿ổn fgi-được-thiết định. 
Nhưng điều này không có nghĩa là nguyên nhân đã biến 
mất, khiến cho chỉ có kết quả mới là cái hiện thực. Bởi lẽ 
cái tôn tai- duoc- thiết định này cũng được thải hồi một 
cách trực tiếp, nên, đúng hơn, nó là sự tự phản tư-trong- 
mình của nguyên nhân, hay là tính nguyên thủy của 
nguyên nhân: chỉ ở trong kết quả mà nguyên nhân là có 
tính hiện thực và là nguyên nhân [đúng thật]. Vì thế, về 
mặt tự-minh-và-cho-minh, nguyên nhân là CAUSA SUI 
[latinh: nguyên nhân tự thân]. - Do bám chặt vào sự hình 
dung phiên diện về sự trung giới, Jacobi đã hiểu chân lý 
tuyệt đối này của nguyên nhân: causa sui (cũng là một 
như là effectus sui / kết quả tự thân) như là chủ nghĩa hình 
thức đơn thuần (Các bức thư về Spinoza, Ấn bản 2, tr. 
416). Ông cũng tuyên bó răng không được phép quy định 
Thượng dé như là cơ sở (Grund) mà cốt yếu nhu là 
nguyên nhân (Ursache), tuy nhiên, ông sẽ không thu 
hoạch được gì cho điều ông mong muốn, nếu ta Suy Xét 
kỹ hơn về bản tính của “nguyên nhân” - Ngay cả trong 
nguyên nhân hữu hạn và trong sự hình dung về nó, sự 
đồng nhất này về mặt nội dung cũng có mặt: cơn mưa là 
nguyên nhân và sự ẩm ướt là kết quả đều là một và cùng 
một cái: đó là nước đang hiện hữu. Về mặt hình thức, 
nguyên nhân (cơn mưa) đã tiêu biến đi trong kết quả (sự 
âm ướt), nhưng cùng lúc, sự quy định của kết quả [xét 
như là “kết quả”] cũng biến mắt, bởi kết quả không là gì 
cả neu không có nguyên nhân, và chỉ còn lại ở đó sự “âm 
ướt” một cách bất phân biệt. 


Theo nghĩa thông thường của quan hệ nhân quả, nguyên 
nhân là hữu hạn, trong chừng mực nội dung của nó là hữu 
hạn (giống như thế trong bản thể hữu hạn), và trong 
chừng mực nguyên nhân và kết quả được hình dung như 
là hai sự hiện hữu độc lập khác nhau, — nhưng chúng chỉ 


là như thé néu ta trừu tượng hóa khỏi mỗi quan hệ nhân 


630 


S299 


Phân IT: Học thuyết về Ban chất C. Hiện thực (8142-139 


quả khi xem xét chúng. Vì lẽ trong lĩnh vực của tính hữu 
hạn, ta không vượt ra khỏi sự khác biệt giữa các quy 
định-hình thức bên trong mỗi quan hệ của chúng. nên. 
nguyên nhân cứ luân phiên cũng được xác định như là cái 
gì-được-thiết định hay như là một kết quả. rồi kết quả này 
lại có một nguyễn nhân khác và cử thê từ những kết quá 
đến những nguyên nhân một cách vô tận. Một tiễn trình 
di xuống cũng nảy sinh như thế, bởi vì từ sự đồng nhất 
của kết quả với nguyên nhân, bản thân kết quả cũng được 
xác định như là một nguyên nhân. và đồng thời là một 
nguyên nhân khác lại có những kết quả khác, và cứ the 
đến vô tận. 


Giảng thêm: 


Giác tính thường miễn cưỡng bao nhiêu đối với tính bản thể 
thì, ngược lại, càng thấy thoải mái bấy nhiêu với tính nhân 
quả, tức với mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Khi 
thäy cẩn phải lý giải một nội dung gì đấy là tất yếu, giác tính 
phản tư xem nhiệm vụ của mình là phải quy nó về lại với mỗi 
quan hệ nhân quả. Quan hệ này hẳn nhiên là có tính chất của 
sự tất yếu, nhưng bản thân nó chỉ là một phương điện trong tiến 
trình của sự tất yếu. | Tiến trình này chính là việc thải hổi sự 
trung giới đã hàm chứa trong tính nhân quả và là sự chứng 
minh räng nó [sự tät yếu] là sự tự-quan hệ với chính mình một 
cách đơn giản. Nếu ta dừng lại ở tính nhân quả xét như tính 
nhân quả, ta sẽ không có được tính nhân quả trong chân lý 
đúng thật của nó, mà chỉ có một tính nhân quả hữu hạn; và sự 
hữu hạn của quan hệ này là ở chỗ bám chặt lấy nguyên nhân 
và kết quả trong sự khác biệt của chúng. Tuy nhiên, nguyên 
nhân và kết quả không chỉ được phân biệt với nhau mà chúng 
còn döng nhật với nhau nữa, và điểu này thậm chí cũng được ý 
thức thông thường của ta ghi nhận, khi ta nói rằng nguyên 
nhân chi là một nguyên nhân vì nó có một kết quả, và kết quả 
chỉ là một kết quả vì nỏ có một nguyên nhân. Như thế, cả hai, 
nguyên nhân và kết quả đều là một và cùng một nội dung, và 


Phần IT: Học thuyết vè Ban chất. C. Hiện thực ($8142-159) 631 


sự khác biệt giữa chúng trước hết chỉ là sự khác biệt giữa vifc 
thiệt định và viec được thiết định; thế nhưng, sự khác biệt về hình 
thức này lại tự thủ tiêu chính mình, vì nguyên nhân không chỉ 
là nguyên nhân của một cái khác mà cũng là nguyên nhân của 
chính mình, và kết quả không chi là kết quả của một cái khác, 
mà cũng là kết quả của chỉnh mình. Vậy, tính hữu hạn của 
những sự vật là ở chỗ: mặc dù nguyên nhân và kết quả, về mặt 
Khái niệm, là döng nhất, hai hình thức diễn ra một cách tách 
rời chính trong kiểu này: rằng, mặc dù nguyên nhân cũng là 
một kết quả và kết quả cũng là một nguyên nhân, song, 
nguyên nhân không phải là một kết quả trong cùng một mối 
quan hệ trong đó nó là nguyên nhân, và kết quả không phải là 
một nguyên nhân trong cùng mối quan hệ trong đó nó là kết 
quả. Chính điểu này, lại một län nữa, mang lại cho ta một tiên 
trình đến vô tận trong hình thái của một chuỗi vô hạn những 
nguyên nhân vốn đồng thời tự cho thấy như là một chuỗi vô 
hạn những kết quả. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §153 
b) Quan hệ của tính nhân quả 


- Nếu sự trực tiếp của Quan hệ của tính bản thể (§150) gợi lại sự 
tĩnh tại của Quan hệ-hiện tượng của cái toàn bộ và những bộ phận 
thì tính gián tiếp, trung giới của Quan hệ về tính nhân quả khiến 
ta nhớ đến sự năng động của Quan hệ-bản chất giữa lực và sự 
ngoại tại hóa của nó. 


- Như vừa thấy ở §152, bây giờ sự khác biệt trong Quan hệ chiếu 
ưu thé so với sự đồng nhất. Điều này có nghĩa là gì? Bây giờ, bản 
thể không còn chỉ là sự phong phú nơi tính tùy thể mà chủ yếu là 
sức mạnh tuyệt đối quan hệ với-minh “như là” bản thể. Bản thể 
không còn là sự quá độ đơn giản sang các tùy thể, trải lại, nó là 
phan trr-trong-mình như là bản thể, chống lại sự quá độ trong tính 
tùy thể: nó không còn tự đánh mát minh trong [tinh] toàn thé của 
các tùy the mà tự phân biệt về nguyên tắc giöng như nguồn gốc 
phân biệt với cái phái sinh, giếng như đầu nguồn phân biệt với 


632 


` Phần II: Học thuyết ve Bản chất. C. Hiện thực ($$142-159) 


dòng sông. Sự việc-tất yếu không con chỉ là Sự việc-bản thể như 
là cơ chät gánh vác các tùy thể mà như là Sự việc-nguyên thủy 
(die ursprüngliche Sache / Ur-sache / nguyên nhân) (Trong tiếng 
Anh và Pháp, các chữ “Thing / Chose” cũng có cùng từ nguyên 
với chữ “Cause” (nguyên nhân) nhưng không nôi bật chữ 
“nguyên thủy” (“Ur”) như trong tiếng Đức và tiếng Việt: 

“nguyên”: nguön!). N6i ngän, bản thể là nguyên nhân trong 
chừng mực — chống lại sự quá độ của nó sang tính tùy thể - là 
phản tu-trong-minh và, do đó, là "Sự việc nguyên thuy”. Vậy, 
nguyên. nhân là chân lý gần gũi nhất của bản thể khi hiểu nó như 
là "nguồn gốc nguyên thủy”. 


Tuy nhiên, cũng giống như bản thê chỉ là bản thê trong các tùy 
thể như trước đây, thì nó cũng chỉ là “nguyên nhân” trong chừng 
mực nó cüng là sic mạnh tuyệt đối, phủ định ngay sự phản tư- 
trong-minh hay khả thể đơn giản của nó (như trước đây) bằng 
cách pe thiết định tích cực như là cái đói lập của chính nó, và, nhu 
thế, tạo ra một “KÉT QUA” hay “HIEU QUA hiện thực” (eine 
Wirkung hervorbringt / produces an effect / produit 

“effectivement” un effet). DE láy lai vi du & trên, däu nguön chi 
phân biệt mình với dòng sông bằng cách thiết định một cách hiệu 
quả và hiện thực như là dòng sông phát xuất từ nguồn ấy. Do sự 
di biệt hóa tích cực và sự thiết định tích cực chính mình trong cái 
khác của mình, “tinh hoạt động " (Aktuosität) của bản the-nguyen 
nhân không còn tự giới hạn ở sự “diễn tả” thäm lặng chính mình 
ở trong các tùy thể, trái lại, “tạo ra” chính mình một cách phủ 
định, tức là tạo ra một kết quả. Cần chú ý: khi tự phủ định như thế 
(thải hồi sự phản tư-trong-mình) bằng cách thiết định cái phủ định 
của chính mình, nguyên nhân thủ tiêu tính nguyên thủy của mình 
và tự thiết định như một tòn tại-được thiết định. như một tồn tại- 
được-trung giới, nói ngắn, nó tự thiết định chính mình như một 
kết qua. Tuy nhiên, khi tạm thời mất đi tính nguyên thủy của 
mình, nguyên nhân không hè mất đi hiện thực của nó mà trái lại: 
chỉ trong việc tác động hiệu quả thành kết quả mà nguyên nhân 
mới có thể biểu lộ thực sự (manifestieren) hiện thực của nó. 


Khi tự thiết định như là kết quả, nguyên nhân tự thiết định không 
phải như cái gì nguyên thủy mà như một hiện thực chỉ được thiệt 
định (gesetzt / posited / posée) mà nö tự phân biệt với tư cách là 
sức mạnh-nguyên thủy. Nguyên nhân - là chân lý của bản thể — 
giữ khoảng cách trong quan hệ với kết quả như là với chân lý của 


Phân II: Học thuyết ve Bản chát. C. Hiện thực ($$142-159) 633 


tùy thể, vì bán thể là hiện thực nguyên thủy và làm công việc thiết 
định, trong khi kết quả là cùng hiện thực ấy nhưng được thiết 
định như là cái trung giới, cái được thiết định. Tuy nhiên, vì lẽ tất 
cả tính nguyên thủy của nguyên nhân là ở hành động hiện thực 
hóa-thiết định, nên hiện thực chi được thiết định của kết quả vẫn 
hoàn toàn nằm bên trong tién trình duy nhất của hành động gây 
hiệu quả (Prozeß des Wirkens / causal process / l'unique 
processus de l’agir efficient) và tham gia vào sự tät yếu của 
nguyên nhân. Nói khác đi, trong chừng mực tham gia vào tiến 
trình tất yếu của việc hiện thực hóa, nguyên nhân càng có tính cần 
thiết như là nguyên thủy, đồng thời chỉ là nguyên nhân ở trong và 
bởi kết quả (vốn không phải là nó), nghĩa là: bản thân nó là kết 
quả của chính nó đồng thời là nguyên nhân của chính nó. Đó 
chính là sự đồng nhất tư biện giữa nguyên nhân và kết quả ngay 
trong lòng sự đôi lập triệt để giữa chúng. Phän Nhận xét cho §153 
sẽ phát trien thêm “nghịch lý” tư biện này. 


- Phần Nhận xét cho §153 


- Nguyên nhân là “Sự việc nguyên thủy”, Với tư cách là "nguyên 
thủy”, nguyên nhân là cái gì độc lập tự tòn tuyệt đối, tức có tính 
quy định của một sự tự-chủ (Selbst-ständigkeit), nghĩa là có một 
sự bền vững (Bestehen) cho. riêng mình. Nhưng, nguyên nhân 
cũng là một mômen của sự tất yêu. Như đã thấy ở §150, cái tất 
yêu là Quan hệ-tuyệt đối mà tiến trình trung giới chuyên hóa 
thành sự đồng nhát tuyệt đối. Sự đồng nhất của cái tất yếu (sự 
phản tư-trong-mình độc lập tự tòn của nó) không gi khác hon là 
sự hoàn tät của Quan hệ trung giới nơi đó Sự việc và các điều 
kiện, bản chất và tổn tại, bản thẻ và các tùy thể đều đã chuyển hóa 
vào nhau. Như thế, bản thân “tính nguyên thủy” của nguyên nhân, 
mômen tự tön của sự phản tu-trong-minh cũng đều được cấu tạo 
nên từ sự động nhất ấy của sự tät yêu. Do tiễn trình chuyển hóa 
tất yếu của Sự việc sang sự hiện hữu và ngược lại, Sự việc 
nguyên thủy này (tức nguyên nhân) chỉ đồng nhất với chính mình 
và độc lập-tự tôn tuyệt đôi trong chừng mực nó cũng quá độ hay 
chuyển hóa tất yếu sang kết qua. Nói khác đi, tính nguyên thủy 
của nguyên nhân tự cạn kiệt, hay đúng hơn, luôn tät yêu bị cạn 
kiệt (tức được “hiện thực hóa”) ở trong và bởi sự quá độ hoàn tất 
của nó sang kết quả. Nếu còn muốn nói đến “sói dung” (dù ở cấp 
độ này, lögic vê về “nội dung” đã được vượt qua từ lâu) thì có thể 
nói rằng không có nội dung nào trong nguyên nhân mà không có 


634 


Phân H: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


mặt trong kết quả. và ngược lại. không có nội dung nào trong kết 
quả mà không có mặt trong nguyên nhân: giữa cà hai, ngay trong 
lòng sự dói lập triệt để, có một sự đồng nhất tuyệt đối của sự tät 
yếu khiến cho nội dung — không còn là nội dung nhất định mà là 
tuyệt đối ~ mở rộng ra thành cái toàn thể bao trùm hết Quan hệ 
của tính nhân quả. tức, là bản thân sự đồng nhất này. 


Bây giờ. ta cần đặc biệt lưu ý đến "biện chứng” sau đây: 


Sự đồng nhất nói trên tuy là nội dung “tuyệt đối", nghĩa là thoát 
ly khỏi sự đối lập trừu tượng về hinh thức, nhưng sự đồng nhất ấy 
vân còn là “sự quy định hình thức ` (Form bestimmung / Form- 
determination / determination-de-forme). Tại sao? Vì đây muốn 
nói đến vận động tích cực / tiêu cực hay khẳng định / phủ định 
qua đó tính nguyên thủy của nguyên nhân được thải hồi ở trong 
kết quả, nghĩa là: trong kết quả, nguyên nhân — do sức mạnh của' 
mình - í bien bản thân mình (macht) thành môt tôn tại-được 
thiết định. Khi tự-thiết định như thế, nghĩa là khi tự chuyển hóa 
triệt dê thành kết quả, nguyên nhân không tiêu biến theo kiểu cái 
hiện thực từ nay chi còn là kết quả. Như đã nói, tính nguyên thủy 
của nguyễn nhân chỉ cạn kiệt hay trút cạn trong kết quả là khi nó 
đồng thời tw hiện thực hóa chính mình ở trong đó. Giống như 
trước đây (ở cấp độ thấp hơn). lực chỉ là.lực trong việc ngoại tại 
hóa của nó, thì bấy giờ, ở cấp độ cao hơn nhiều. nguyên nhân 
cũng chỉ tự khẳng định mình một cách hiện thực như là nguyên 
nhân ở trong kết quả mà thôi. Như thế, cái "tồn tại-được thiết 
định” của nguyên nhân ở trong kết quả cũng lập tức được thải 
hồi: đúng hơn. nó là sự phản tư của nguyên nhân (rong chính 
mình, tức, trong sự “nguyên thủy” của nó. Nói ngăn, chi trong kết 
quả mà nguyên nhân mới là nguyên nhân một cách hiện thực và 
đúng thật. Vậy. phải nói: nguyên nhân, tu-minh-va-cho-minh, là 
CAUSA SUI (latinh: nguyên nhân tự thân) và kết quả là effectus 
sui (kết quả tự thân). Đó mới chính là chân lý tuyệt đối của Logos 
như là nguyên nhân. Tính nhân quả nguyên thuy không tự đánh 
mắt mình trong vận động hiện thực hóa mà chỉ đi vào trong chính 
mình. Rút cục, nguyên nhân chỉ là nguyên nhân của chính mình 
chứ không phải của một cái khác và, do đó, là kết quả của chính 
nó. Nguyên nhân là kết quả và kết quả là nguyên nhân trong một 
sự đồng nhất và một sự khác biệt tuyệt đối nói lên “rinh tuân 
hoàn" tự đặt cơ sở cho mình một cách tuyệt đối của việc tự-tạo ra 
chính mình của Logos. (Sự đồng nhất tư biện giữa “nguyên nhân” 


Phân II: Học thuyết về Ban chất, C. Hiện thực ($$142-159) 635 


và “két quả` "the hien ve mät ngön tü ngay trong chữ téng Đức 

“Wirkung” / “Két quá ”, trong đó hậu tô “ung” ("việc”, "su [tác 
động]) cho thấy kết quả không chỉ là cái gì được tác động, được 
tạo ra mà cả hành ví tác động, tạo ra. Chữ “ker” trong tiếng Việt 
cũng có ý nghĩa và åm hưởng tích cực, chủ động tương tụ!). 


- Nhân bàn qua về Jacobi, điều đáng chú ý là kết luận của Hegel: 
ngay cả bên ngoài cái “causa sui” vô hạn ám chỉ Thượng đề. thì 
sự đồng nhất giữa nguyên nhân và kết quả cũng được chứng thực 
về mặt nội dung trong lĩnh vực hữu hạn. Läy ví dụ ở bình điện lô 
gíc về môt nguyên nhân hữu han, tức một nguyên nhân mà kết 
quả không phải là bản thân nó mà là một hiện thực khác: một 
phạm trù tạo ra một phạm trù khắc. Hay. trong lĩnh vực tự nhiên 
thường nghiệm, mưa là nguyên nhân của kết quả là sự âm ưới. 
Ngay trong cấp độ hữu hạn không có sự tuần hoàn hoàn hảo của 
causa xui (nguyên nhân tự thân), ta vẫn thấy nguyên nhân và kết 
quả là cùng một nội dung, vì mưa (nguyên nhân) và sự åm ướt 
(kết quả) là một và một nội dung, đó là nước đang hiện hữu: nước 
vừa là cơn mưa "nguyên thủy”, “nguyên nhân”, vừa là sự ẩm ướt 
"được thiết định". 


- Ngược lại, trong tính nhân quả hữu hạn, sự đồng nhất của nội 
dung không còn đối ứng chặt chẽ với sự đồng nhất của hình thức. 
Vi lẽ sự đồng nhất hữu hạn là sự bien đổi của tồn tại chứ không 
phải bởi sự tự trung giới của bản chất, nên sự đồng nhất của nội 
dung kéo theo sự tiêu biến về hình thức của nguyên nhân ở trong 
kết quả thay vì là sự khẳng định tự phản tư-trong-minh của 
nguyên nhân trong cái khác của nó: vi du: trong sự âm ướt, mưa 
đã tiêu biến, nghĩa là, trong kết quả hữu hạn, nguyên nhân hữu 
hạn không còn có mặt tích cực như là nguyên nhân. Ngược lại, 
kết quả — như là kết quả ~ cũng tiêu bien, vi, kết quả không là gì 
cả nêu không có nguyên nhân; khi nguyên nhân phai tàn, kêt quå 
cũng phai tàn: sự âm ướt không còn là con mưa “nguyên thủy”, 
mà chỉ còn là sự âm ướt, đứng đưng với các phạm trù nguyên 
nhân và kết quả vốn là nội dung chung cho cả hai một cách tĩnh 
tại. 


- Vậy là, ở bên ngoài Bản thể duy nhất vô hạn của Logos, vẫn có 
(chăng hạn trong tự nhiên) vô số những bản thể hữu han, nghĩa là, 
bên ngoài cái causa sui duy nhất, vẫn có sự đa tạp của những 
nguyên nhân đặc thù khiến các ngành khoa học (ngoài triết học) 


636 


S300 


Phân H: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($8142-159) 


quan tâm. Nguyện nhân. theo nghĩa thông thường của Quan hệ 
tính nhân quả, rõ rằng là hữu han, trong chừng mực bản thân nói 
dung của nó là hữu hạn như trong mọi bản the hữu hạn, và trong 
chừng mực. từ giác độ hình thức, nguyên nhân và kết quả được 
hình dung như hai sự hiện hữu độc lập-tự tồn khác nhau. Điều 
này xây ra khi ta trừu tượng hóa. về mặt hình thức, khỏi điều cốt 
yêu ở đây là mối Quan hệ nhân quả vốn là sự phủ định sự độc 
lập-tự tồn của chúng. Nhưng, chính sự hữu hạn và sự hình dung 
hữu hạn mới dừng lại một cách phiến diện ở sự khác bić! trừu 
tượng giữa các tính quy định hình thire khi nắm bắt chúng. Vì thé, 
thay vì hiểu một cách hop ly tính tại sao nguyên nhân /a kết quả 
ngay trong mômen khi nó là nguyên nhân và tại sao kết quả /v 
nguyên nhân ngay trong mômen khi nó là kết quả — như trong 
trường hợp cái causa sưi là đồng nhất với effectus sui nói trước 
đây — thì giác tính vừa lòng với việc xác định theo kiểu “hoặc là- 
hoặc là”: đây là nguyên nhân, rồi trong quan hệ khác, như là cái 
gì được (biết định, tức như là kết quả, rồi kết quả cüng la nguyên 
nhân v.v. Chẳng hạn: mưa là nguyên nhân của sự âm ướt, 
nhưng bản thân nó là kết quả của việc nước bóc hơi, trong khi sự 
ẩm ướt là kết quả của mưa, nhưng bản thân nó lại là nguyên nhân 
cho sự tăng trưởng của cây cối v.v... Thế là lại tái sinh một fien 
trình đến vỏ tận, đặc trưng của mọi sự vượt bỏ hữu hạn đối với 
tính hữu hạn. Trong trường hợp trước, khi nguyễn nhân được xác 
định “cũng” như là kết quả, ta có tiễn trình quy thoái (đi lên) đến 
vô hạn. Và cũng thế, ta có tiến trình quy tiên (đi xuống) đến vô 
hạn, trong chừng mực kết quả, dựa theo sự đồng nhất của nó với 
nguyên nhân, bản thân được xác định như là nguyên nhân. và 
đồng thời, trong viên tượng hiu hạn này, như là một nguyên nhân 
khác mà nó là kết quả, và, là “nguyên nhân khác”; còn kết quả, 
đến lượt nó, tạo ra những kết quả khác và cứ thế đến vô tận. 


§154 


Kết quả là khdc với nguyên nhân; xét như là kết quả, kết 
quả là cái tôn tại-được-thiết định. Nhưng, tồn vại-được-thiết 
định này cũng là sự phản tw-trong-minh và là sự trực tiếp; 
và trong chừng mực ta bám chặt lấy sự khác nhau giữa kết 
quả và nguyên nhân, thì tác động của nguyên nhân, hay, sự 
thiết định của nó, đồng thời là một sự fien-giä định. Như thế 


Phân II: Hoc thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 637 


là có một bản thể khác hiện diện để nguyên nhân tác động 
lên nó. Là cái gì rực tiếp, băn thể [khác| này không phải là 
một tính phủ định tương quan mình với chính mình; nó 
không phái chü döng mà là bi döng. Nhung, vöi tw cäch là 
bản thể, nó cũng là chủ động; nó thú tiêu sự trực tiếp đã 
được tiền-giả định và cả hậu quả đã được thiết định ở trong 
nó: nó phản ứng lại, nghĩa là, nó thủ tiêu hoạt động của bản 
thể thứ nhất, nhưng bản thë thứ nhất cũng là sự thú tiêu 
này của sự trực tiếp của nó hay của kết quả được thiết định 
trong nó, khiến cho nó cũng thủ tiêu hoạt động của cái thứ 
hai và phản ứng lại. Kết quả là: tính nhân quả đã chuyên 
sang Quan hệ của sự tác động qua lại [hay sự tương täc|®). 


Mặc dù tính nhân quả chưa được thiết định trong sự quy 
định đúng thật của nó, tiến trình — như là tiến trinh vô hạn 
những nguyên nhân và những kết quả ~ đã được vượt bỏ 
một cách đúng thật như tién trình tác động qua lại. bởi 
tiến trình tuyến tính [theo đường thăng] từ những nguyên 
nhân thành những kết quả và từ những kết quả thành 
những nguyên nhân đã được bẻ cong và bẻ ngược lai™ 
vào chính nó. Giống như trong mọi trường hợp khác, việc 
bẻ cong của tiên trình vô hạn thành một mối tương quan 
t-khép kín chính mình là sự phản tư đơn giản rằng: trong 
tất cả những sự lặp lại vô-tư tưởng nảy. chỉ có một và 
cùng một mối tương quan, đó là: nguyên nhân mày và 
nguyên nhân kia và môi tương quan giữa chúng với nhau. 
Tuy nhiên, tác động qua lại — là sự phát triển của mối 
tuong quan này ~ bán thân là sự luân phiên của việc khác 
bier, nhưng bây giờ không phải giữa những nguyên nhân 
nữa, mà giữa những mômen: trong môi mômen cho riêng 
nó (lại tương ứng với sự đồng nhất rằng nguyên nhân là 
nguyên nhân ở trong kết quả và ngược lại. nghĩa là. tương 
ứng với sự không thẻ tách rời này) thì mômen khóc cũng 
được thiết định. 


WË Wechselwirkung / Reciprocal action; th 


curved and bent back upon itself. 


in sich um-und zurückgebogen ¿ 


638 


Phân I: Học thuyết vẻ Bán chát. C. Hiện thực (59142-159) 


CHÚ GIẢI DÄN NHẠP: §154 


Cho đến nay. phép biện chứng của nguyên nhân và kết quả còn 
diễn ra trong sự chiếm ưu thế của sự đồng nhất và sự phản tư nội 
tại của tiến trình tất yếu của sự tác động thành hiện thực. Đúng là 
nguyên nhân tự thiết định như là cái phủ định của chính nó và do 
đó. tạo ra một kết quả, nhưng, khi làm như the, nguyên nhân chỉ 
làm công việc tự làm nguyên nhân cho chính mình: nói khác di, 
Logos không di ra khỏi tién trình nội tại của causa sui và effectus 
sui. Nhưng, ở cấp độ hiện nay của học thuyết ve Bán chất. ta đã 
vượt qua từ lâu sự nội tại /uẩn túy phản tư của bản chất. Từ 
$122, ta đã đạt được đến chỗ: bản chất không bao giờ chỉ là sự 
ánh hiện thuần túy hay sự trung giới thuận tủy trong mình. mà 
luôn gắn liền với việc tu-thäi hồi chính mình trong sir rực tiếp 
của tôn tại. Quan hệ ve tính nhân quả chỉ có thẻ là hiện thực một 
cách thực sự trong chừng mực nó găn: liền tính phản tư của bạn 
chát và sự hiện hitu bên ngoài trực tiếp. Bây giờ, ta di vào kích 
thước của tính ngoại tại trực tiếp ở ngay bên trong Quan hệ tính 
nhân quả. 


Trước hết. tuy có sự đồng nhất về nội dung. nhưng giữa nguyên 
nhân và kết quả có một sự khác nhau (Verschiedenheit / 
diversity): kết quả là khác (verschieden / divers / different) với 
nguyên nhân. vì nó là wn tai-dieve thiết định. trong khi nguyên 
nhân là "nguyên thủy”. Nhưng. chính vì nó chi là tồn tại-được 
thiết định, nghĩa là, dù khác biệt trực tiếp với nguyên nhân. nó 
vẫn hoàn toàn nằm bên trong sự tự-trung giới của causa stii: nó 
chỉ là một mômen của nguyên nhân với chính mình. Song, bằng 
một phép biện chứng gân gũi với $146, là nơi tồn tại- được thiết 
định của sự bất tät rút cục được thừa nhận như là cái "ën. thiết 
định” trực tiếp "làm điều kiện" cho hiện thực. ta có thể nói rằng 
tòn tại-được- thiết định của kết quả cũng là sự phản tư-rong-mình 
và là sự trực tiếp được tiön-thiet định, nghĩa là, ở đây, sự trực tiệp 
hiện thực của tồn tai- được-thiết định được thiết định “như là" tồn 
tại-được-thiết định. Như thé, hành vi tác động của nguyên nhân 
(das Wirken đer Ursache), tức sự trung giới qua đó nó thiết định 
kết quả như là có quan hệ với nó thì đồng thời là một sự thiết định 
tự thải hồi và tự phai tàn trước sự ben vững trực tiếp của cải mà 
nó fien-thiet định. 


Phần IE: Học thuyết về Ban chất. C. Hign thực (\§142-1359) 639 


Vậy là. đối diện với nguyên nhân nguyên thủy bây giờ có mặt 
một bản thẻ trực tiếp khác được rien-thiet định. Là cái rực tiếp. 
bản thể khác này không có sự tự- -trung giới của bản chất ($1 11), 
nó không phải là tính phủ định-tự-quan hệ-với-minh (§[16). vi 
the khöng phải chủ động (aktiv) mà là bi động (passiv). Với tu 
cách ây, nó chi là một cái được tiền-(hiết định tương đối, tức chỉ 
là điều kiện sớm bị nguyên nhân hoạt động trong nó phủ định. Vì 
thế. bản chất trực tiếp được tien- thiết định không phải là sự trực 
tiếp thuần túy mà là bản Ihe trực tiếp, Nhưng, là ban the hiện 
thực, nó có sự hoạt động tuyệt đối của hình thức và sức mạnh cúa 
sự tất yêu (8151) và do đó, cũng là chu động. Do đó. nó thải hỏi 
sự trực tiếp được tiền-thiết định của nó, nghĩa là, nó thải hồi cái 
kết quả như thải hồi cải kết quả đơn thuần được thiết định trong 
nó như trong một Sự vật tĩnh tại. Nói ngắn, bằng sức mạnh của 
hoạt động được tiên-thiết định, nó phản ứng lại freagiert), nghĩa 
là. "hành động” như là một bản thể cũng có tính ` 'nguyen thủy” 

và "độc lập tự tổn" giống như cái trước. Tính nhân quả đã chuyển 
sang Quan hệ về HANH ĐỘNG TƯƠNG TÁC (Wechselwir kung). 


- Phần Nhận xét cho 8154 


Trong hành động tương tác của hai bản thể với nhau, tính nhân 
quả vẫn chưa được thiết định trong tính quy định đúng thật vốn 
chỉ có với sự tự do của Khái niệm (§158). Tuy nhiên, hành động 
tương tác đã đánh dấu sự “vượt bo một cách đúng thát” 

(Aufhebung auf warhhafie Weise / truly sublated / le dépassement 
veritahle) đối với tiễn trình đến vô tận của những nguyên nhân và 
kết quả như là sự vô hạn rồi. Tạo sao như the? - Bởi vì. trong 
hành động tương tác giữa hai bản thẻ, tiến trình tuyến tính của 
những nguyên nhân sang những kết quả và những kết quả sang 
những nguyên nhân (như trong Nhận xét của $153) nay đã chuyên 
thành tiên trình “guay vòng: trở lại và di vào trong mình " (in sich 
um und-zurückgebogen ist” / curved and bent back upon itself / 
recourbée et replide dans soi). Sự quay vòng trở lại của tiến trình 
tuyển tính vô hạn là một Quan hệ tuần hoàn khép kín vô hạn 
trong minh là sự phản tư đơn giản (như bất kỳ khi nào muốn vượt 
bỏ cái vô hạn tôi) răng: trong sự lặp lại vô định và vô-tư tưởng 
tạo nên tiễn trình đến vô hạn, thật ra chỉ có Möt và cùng một cái 
duy nhất, tức một và cùng một tiễn trình duy nhất khép kín hoàn 
hảo: mới nguyên nhân và một cái khác tự-mình và-cho-mình là 


640 


S301 


a) 


Phân II: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực ($$142-159) 


cùng một cái (như sẽ thấy rõ hơn trong 8155 và §156). Sự phát 
triển của mỗi quan hệ giữa cái này với cái kia, tức sự tương tác, 
thoạt nhìn giống như một sự luân phiên của tiến trình đến vô hạn, 
qua đó bản thê fr di biệt hóa khi thì chủ động khi thì bị động. 
Nhưng, trong hành động tương tác. sự di biệt hóa (Unterscheiden 
/ différenciation) này kỳ cùng không phải là một sự dị biệt hóa 
của những nguyên nhãn triệt để có tính “ ‘nguyên thủy” và tạo nên 
một chuỗi dị loại của những bản thể tự tồn trực tiếp mà là một sự 
di biệt hóa của những mômen tuy là thực tồn nhưng đều được 
thiết định và trung giới. theo đó nguyên nhân là nguyên nhân ở 
trong kết quả và kết quả chỉ là kết quả ở trong nguyên nhân 
(hoặc cũng có thể nói về sự đồng nhất này như sau: nguyên nhân 
là kết quả của kết quả, còn kết quả là nguyên nhân của nguyên 
nhân). 


Vậy, båt đầu từ hành động tương tác, Quan hệ-tuyệt đối của cái 
tất yếu quay trở về /¿¡ với một hình thức phong phú hơn của sự 
đồng nhất sau giai đoạn của sự khác biệt là khí Quan hệ của tính 
nhân quả tiếp lien theo sau sự đồng nhất còn sơ khai của Quan hệ 
về tính bản thể trước đây, 


c. Tác động qua lại [hay sự Tương tác] 
§155 


Những sự quy định được bám chặt lấy một cách cứng nhắc 
như là khác biệt với nhau ở trong tác động qua lại thì: 


về mặt fe-minh (an sich), chúng là cùng một cái; mỗi bên là 
nguyên nhân, nguyên thủy, chú động, bị động v.v... cũng 
hệt như bên kia. Cũng thé, việc tien-giä định cái khác và 
việc tác động lên cái khác ấy, tính nguyên thủy trực tiếp và 
tồn tại-được-thiết định thông qua sự thay đổi [luân phiên] 
đều là một và cùng một cái. Nhờ vào sự trực tiếp, nguyên 
nhân — được xem là nguyên nhân thir nhất — là bị động, 
được-thiết định và kết nh. Sự khác biệt giữa các nguyên 
nhân được bảo là hai ấy, vi thế, là trồng rỗng, và, tw-mình 
(an sich), chi có Mật nguyên nhân hiện diện; nó vừa thủ tiêu 


Phản Il: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159, 641 


chính mình như là bản thể ở trong kết qua của nö, vừa chỉ 
mang lại sự độc'lập-tự chủ cho mình là ở trong sự tác động 
Ấy. 


CHÚ GIẢI ĐÀN NHÄP: §155 
C. Hành động tương tác 


Hegel đành ba tiểu đoạn (§§155-157) để bàn về sự phát triển của 
hành động tương tác, và dành hai tiểu đoạn cuối (§§158-159) của 
Học thuyết về Bản chất để báo hiệu bước chuyển từ sự tất yếu 
sang Khái niệm, 


- a) Các tính quy định được xem là các sự khác biệt trong hành 
động tương tác (nguyên nhân và kết quả, bản thể nguyễn 
thủy dầu tiên và bản thể khác được tiền-thiết định, bản thể 
chủ động và bản thể bị động...) thực ra là “cùng một cái ” 
(dasselbe / the same / la meme chose) nhưng mới chi về mặt 
tụ cmình (mặc nhiên), nghĩa là chỉ cho sự phản tư của ta từ 
bên ngoài làm công việc so sánh chúng với nhau. Thật thế, 
như đã thấy ở phép biện chứng giữa hành động và phân ứng 
ở 8154, mỗi phía trong hai phía của Quan hệ tương tác cũng 
chính là phía kia. Nhưng cần đi xa hơn chứ không chỉ khẳng 
định rằng mỗi bên của Quan hệ có chứa đựng bên kia theo 
kiểu bản thể chủ động cũng là bị động v.v... Nghĩa là phải 
hiểu tại sao các phương diện mâu thuẫn nhau là “cùng một 
cái” về mặt tu-minh, tức tại sao tính chủ động là tính bị 
động. tính nguyên thủy lại là tồn tại-được thiết định. Quả 
thật, ở đây có sự đồng nhất của các cái đổi lập. Có gì d6i lập 
cho bằng việc tiền-khẳng định (tiển-giả định) một cái gì đó 
và việc tác động một cách hiệu quả (wirken) lên nó? Vì tiền- 
giả định điều gì là có nghĩa phải tự-phủ định chính mình, tự 
thủ tiêu chính mình trước sự trực tiếp có tính tiên quyết và có 
tính cách làm điều kiện cho mình, trong khi tác động lên điều 
gì chính là việc thủ tiêu, thải hồi sự trực tiếp ấy để hấp thu 
chính điều kiện tiên quyết được tiền- -giả định. 


- — Ở đây, ta thấy mỗi phía của Quan hệ — do sự thay đổi hỗ 
tương — tác động hiệu quả lên phía kia ngay khi tien-giä định 


642 


Phân II: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực (88142-159) 


phía kia. Thật thế. khi tác động lên bản thê bị động. bản thể 
chủ động thiết định bản thể bị động như là bị động. nghĩa là 
theo đúng tính quy định riêng của nó. Từ đó. bản thể thụ 
động không phải bị thải hồi một cách trừu tượng mà trái lại, 
nó kết hợp với chính nó và tự khẳng định một cách đồng nhất 
ngay trong tính nguyên thủy trực tiếp và được tiền- -già định 
của nó. Ngược lại, bản thẻ bị động tien-giä định bản thể chủ 
động ngay khi nó phản ứng đôi với bản thể chủ động. Cũng 
thế, có gì đối lập hơn là giữa tính nguyên thủy trực tiếp và 
tòn tai-dugc-thiét định? Thé mà ở đây cả hai cũng "là một 

`. Thật thế, trong bản thân hành vi qua đó bản thè được 
gë -giả định bởi bản thể chủ động, thì nó cũng được thiết 
định như là cái gì được tien-giä định một cách nguyên thủy 
và trực tiếp. Ngược lại, vì mọi hành động luôn là phản ứng, 
bản thân tính nguyên thủy trực tiếp của bản thể chủ động và 
làm công việc tien-gid định cũng được thiết định như là một 
kết quả được trung giới bởi hoạt động của bản thể bị động và 
do đó, như là đồn tqi-được thiết định theo kiểu việc trở thành- 
chính-mình-bởi mình kết hợp với tön tại- được thiết định-bởi- 
cái-khác. 


Sự "thông nhất của các mặi đổi lập” (coincidentia 
oppositorum) này sẽ dễ hình dung hơn ta thấy: nguyên nhân 
nguyên thủy được thừa nhận như cái đấu tiên trong sự triển 
khai hành động tương tác thật ra cũng là bị động, được- thiết 
định và là két quả. Tại sao? Chính là do sự trực tiếp của nó 
và nguyên nhân chỉ là nguyên nhân trong chừng mực nó 
hành động hiệu quả. Song, với tư cách là cái đầu tiên và trực 
tiếp, nguyên nhân nguyên thủy mới chỉ là một tồn tại-tự- 
mình trong sự đồng nhất trừu tượng với chính nó. Và bởi lẽ 
“sự bị động” không gì khác hơn là sự trực tiếp không-hiệu 
quả, nên, ngay trong bản thân quan hệ khi bản thể chủ động 
là nguyên thủy và trực tiếp, nó lại là “bị động” một cách đầy 
mâu thuẫn; điều này có nghĩa: trong bản thân nó, nó là tồn 
tại-được thiết định, là kết quả, vì cái trực tiếp bị động bao giờ 
cũng được thiết định và tác động bởi một sự trung giới xa lạ. 


Kết luận rút ra là: hai quy định được phân biệt như thế của 
hành động tương tác là “một và cùng một cái” về mặt tự- 
mình. Tuy nhiên, tính “nhị nguyên” này của các bản thể được 
phân biệt bên trong Quan hệ không còn là sự tiếp cận về 


Phản Il: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (§§142-159) 643 
EN EEE HERE EE 


lượng trực tiếp như trước đây. "Hai" cải này thực ra là tröng 
rồng khí mòi cái cũng là “cùng một cái” như cái kia, bởi ở 
đây chỉ có một sự vận động duv nhất của causa sui Và 
effectus sui trong su dòng nhät cu thè và tuyêt dói. Nói ngăn, 
trong hành động tương tác, nguyên nhân chỉ quan hệ với 
chink mình ở trong kết quả của mình. Hành động thiết 
định và sự bị động bị-thiết định chỉ là hai mômen ý thể của 
một tiến trình duy nhát tạo ra chính mình của bản thể lôgíc 
tất yêu. 


- ` Rút cục. ta có sự tuân hoàn hoàn hảo qua đó causa sui cụ the 
duy nhất thủ tiêu sự trực tiếp (vốn định nghĩa nó trước hết 
như là hình thức đầu tiên của sự tất yếu), và. trong hành động 
hiệu quả. mang lại cho mình sự tự-tồn (một cách gián tiếp) 
trong bản thể-kết quả đã được tiền-giả định và có tính bị 
động mà trước đây nó phú định. Vậy là chỉ có Mot nguyên 
nhân duy nhát tự thù tiêu chính mình như là bản thể ở trong 
kết quả của nó cũng như chỉ trong hành động hiệu quả này, 
nó mới mang lại cho mình sự độc lập-tự tôn (sich 
verselbständigende / gives itself independence / se donne 
Vautosubsistunce). 


8156 


b) Nhung, sır thöng nhất này cũng là cho-minh (für sich), vi 
toàn bộ sự thay döi [luân phiên] là việc thiết định của chính 
nguyên nhân, và vi chỉ có việc thiết định này của nó mới là 
tổn tai của nó. Tính vô hiệu {tính hư vô} của những sự khác 
biệt thì không chỉ là rank hay [nhờ vào] sự phản tư của 
ta (xem tiểu đoạn trên). Ngược lại, bản thân tác động qua 
lại [sự tương tác] cũng là việc lại-thủ tiêu từng mỗi những 
quy định được thiết định này và là xiệc đảo ngược nó thành 
cái đối lập; và, vì thế, nó là sự thiết định tính vô hiệu [vốn 
thoạt đầu là tự-mình] của những mômen. Trong tính 
nguyên thủy, một kết quả đã được thiết định, nghĩa là, tính 
nguyên thủy đã được thủ tiêu; hành động của một nguyên 
nhân trở thành phản ứng [hay phản-hành döng] và v.v... 


644 


Phân II: Học thuyết về Ban chát. C. Hiện thực ($8142-159) 


Giảng thêm: 


5302 


Tác động qua lại là Quan hệ nhân quả được thiết định trong sự 
phát triển hoàn chỉnh của nó, và, vì thế, sự phản tư [của giác 
tính] có xu hướng cầu viện đến nó khi việc xem xét những sự 
vật từ quan điểm của tính nhân quả cho thấy là không thỏa 
mãn bởi tiến trình vô hạn như đã bàn ở trên. Chăng hạn, khi 
nghiên cứu về lịch sử, câu hỏi được thảo luận đấu tiên là phải 
chăng tính cách và những tập tục của một dân tộc là nguyên 
nhân của thể chế và những luật pháp của nó, hay ngược lại, 
phải chăng chúng là kết quả của thể chế. Rôi cuộc thảo luận 
tiến lên lý giải cả hai mặt: một bên là tính cách và tập tục và 
bên kia là thể chế và luật pháp từ quan điểm của sự tác động 
qua lại, khiến cho nguyên nhân cũng là kết quả trong cùng 
một môi tương quan trong đó nó là nguyên nhân, và kết quả 
đồng thời là nguyên nhân trong cùng mỗi tương quan trong 
đó nó là kết quả. Hay cũng hệt như thế khi tìm hiểu về giới Tự 
nhiên mà nhất là về sinh thể hữu cơ, là nơi những cơ quan và 
chức năng riêng lẻ cũng cho thấy là đứng ở trong Quan hệ 
tương tác. 


Dĩ nhiên, sự tương tác là chân lý gần gũi nhất của Quan hệ 
giữa nguyên nhân và kết quả, và có thể nói, nó đang đứng trước 
ngưỡng cửa của Khái niệm, nhưng, cũng chính vì lý đo đỏ, ta 
không được phép thỏa mãn với việc sử dun#Quan hệ này, khi 
vấn để là phải có được sự nhận thúc thấu hiểu bằng khái niệm. 
Nếu ta dừng lại ở việc xem xét một nội dung được cho chỉ từ 
quan điểm của tác động qua lại, thì, trong thực tế, ta đang tiến 
hành một cách hoàn toàn vö-khäi niệm; ta chỉ làm việc với một 
sự kiện khô khan, và đòi hỏi của sự trung giới vốn có mặt ngay 
từ khi ta bắt đầu sử dụng Quan hệ nhân quả vẫn không được 
đáp ứng. Nhìn kỹ hơn, việc sử dụng Quan hệ của sự tương tác 
là không thỏa mãn ta được, bởi - thay vì có thể xem như đã đạt 
được một cái gì tương đương với Khái niệm - bản thân Quan 
hệ này vẫn còn đòi hỏi phải được thấu hiểu bằng khải niệm. 


Phân I: Học thuyết về Ban chất. ©. Hiện thực ($€142-159) 645 


-b 


Và sự thâu hiểu bằng khái niệm chi đến khi hai phương dien 
cua nó không còn được để nguyên như là cái gì được mang lại 
một cách trực tiếp, mà (như ta đã trình bày trong hai tiểu đoạn 
trước) chỉ khi chúng được nhìn nhận như là các mômen của 
möt cái [toàn bộ] thứ ba, cao hơn, là cải, trong thực tế, chính là 
Khái niệm. Chẳng hạn, việc xét những tập tục của người 
Sparta [cổ đại] như là kết quả của thể chế của họ, và rôi, ngược 
lại, xem thể chế như là kết quả của những tập tục của họ có thê 
là đúng trong chừng mực nào đó. Nhưng, việc lý giải này 
không mang lại cho ta sự thỏa mãn tối hậu, bói không cái nào 
trong cả hai (thể chế và tập tục của dân tộc ấy), trong thực tế, 
là được thấu hiểu thực sự bằng cách tiếp cận này. Sự thấu hiểu 
chỉ đến khi cả hai - và cũng như mọi phương diện đặc thù 
khác diễn ra trong đời sống và lịch sử của người Sparta - được 
nhìn nhận như là đặt cơ sở trong Khái niệm này [của chúng]. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §156 


Tới nay, chỉ có sự so sánh từ sự phản tư bên ngoài của chúng ta 
đã chỉ ra sự thống nhất của hai tính quy định đối lập của hành 
động tương tác. Nhưng, sự thống nhất này không chỉ là ne-mình 
(đồng nghĩa với: “cho ta”. “cho sự phản tư từ bên ngoài”) mà còn 
là cho-mink (für sich) nữa. Điểm b) này bản về phương diện ấy. 


Tiểu đoạn $155 đã cho thấy sự đồng nhất trong tiềm năng (mặc 
nhiên, tự-minh) của hai bản thể nhân quả tham gia trong Quan hệ 
của hành động tương tác. Như vừa nói. sự thống nhất này không 
chi là tự-mình (hay cho-cäi khác) mà còn là cho-minh trong 
chừng mực tất cả sự thay đổi qua lạt được trình bày trong hai tiêu 
đoạn trước chính là việc rhiết định của chính nguyên nhân (das 
eigene Setzen der Ursache / the cause e own positing / le poser 
propre de la cause) chứ không phải chi là sản phẩm của sự phản 
tư của ta. Chính bản thân hoạt động cúa nguyên nhân: thiết định 
nên tính bị động của chính mình, không phải do ta mà do chỉnh 
nguyên nhân. Vậy, hoạt động tương tác - trong đó hai bản thể 
nhân quả trong Quan hệ đồng nhất hóa với nhau - chỉ là sự triển 
khai của bản thân tính nhân quả của nguyên nhân tự phân thành 


646 


Phản II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (XS 142-159 


hai hạn từ của Quan hệ và. khi thiết định sự dòng nhät tuyêt dói 
cua chüng, kỳ cừng chỉ thiết định sự thống nhất cụ thế của quan 
hệ của nó với chính mình. Nói khác di, sự thông nhất này là bản 
thân hành động của cái tất yêu chứ không phải của ta. 


Nhưng cần đi xa hơn: nếu sự thông nhất của các quy định đối lập 
của Quan hệ là cho-minh, thì bởi vì bản thân tôn tại của causa sui 
chi duy nhát ở trong vận động của sự thiết định, trong việc ` “thiết 
định” vốn là hành động của bản thân nguyên nhân. Mọi tòn tại 
của causa sui là ở chỗ thải hồi sự trực tiếp-bản thể và tính nguyên 
thủy của nó, để tự thiết định chính mình một cách phủ định như là 
kết qua (tồn tại-được thiết định), rồi bằng việc phu dinh sự trung 
giới này, rút cục tự thiết định một cách gián tiếp như là sự trực 
tiếp và tính nguyên thủy cự thể như là tồn tại độc lập-tự tồn đúng 
thật thoát thai từ sự phủ định của phủ định hay từ sự phai tàn của 
sự trung giới. Hành động tương tác không gì khác hơn là sự irung 
giới tích cực này của Sự việc với chính mình. tức sự trung giới 
qua đó nguyên nhân nguyên thüy tự quy định chính mình bằng 
cách tự làm cho mình được-thiết định. tự-phản tư-trong-mình 
ngay trong lòng việc quy định này và, rút cục, tự khẳng định như 
là tính nguyên thủy đứng (hát bằng sự phản tu-trong-minh này. 

Vậy, trong chán lý của hoạt động tương tác, tn tại- tir-minh-vä- 
cho-minh của Logos-tät yếu vừa là sự phản tư và tồn tại-được 
thiết định vừa ngược lại. tồn tại-được thiết định là tồn tại-tự- 
mình-và-cho-mình. Sự trôi chảy tuyệt đối này của Tư tưởng sẽ 
sớm thể hiện như là chân lý của Khái niệm. Nhưng, ngay từ bây 
giờ. nó là chân lý cu thẻ của causa sui, vi causa sui (nguyên nhân 
tự thân) chỉ có thẻ là nguyên nhân nguyễn thủy của chính mình 
khi nó được thiết định như là ker qua của chính mình trong một 
sự tuần hoàn hoàn hảo nơi nó mọi sự khác biệt của Quan hệ phai 
tàn đi. 


Như thé, “inh vỏ hiệu”. "tính hư vd ` (Nichtigkeit ¿ nullity / 
nullité) của các sự khác biệt giữa nguyên nhân và kết quả. giữa 
tính nguyên thủy và tån tại-được quy định. giữa bản thể chủ động 
và bản thể bị động. giữa hành động và phản ứng v.v... không chí 
là “tu-minh” (“cho ta”) như tiêu đoạn trước, mà được thiết định 
minh nhiên và cho-mình. Như the, hai phía của Quan hệ không 
còn là hai cái gì "được mang lại” một cách trực tiếp. bị động mà 
được nhận thức, nhờ vào tính hư vô của chúng. như là các 


Phản II: Hoc thuyết về Ban chát. C. Hiện thực ($§142-159) 647 
Fe nhu a en Er ee INTER SE... 


mömen ý thể của một hiện thực cao ơn bao trùm và bao hàm 
chúng: đó sẽ là Khái niệm như sẽ sớm thấy. 


§157 


c) Như thế, sự thay đối [luân phiên] thuần túy này với chính 
mình là sự tất yếu được thiết định, hay [nöi cách khäc], 
khöng bi che giấu. Sợi dây của sự tất yếu, xét như bản thân 
nó, là sự đồng nhất còn ở ben trong và bị che giấu, bởi nó là 
sự đồng nhất của những hạn từ được xem như là điện thực, 
mặc dù sự độc lập-tự chủ của chúng lẽ ra phải chính là sự 
tất yếu. Vì thế, diễn trình" của bản thê thông qua tính 
nhân quả và sự tương tác chỉ là sự thiết định [của sự kiện} 
rằng sự độc lập-tự chủ là mỗi tương quan phú định vô han 

S303 rới mình — đúng là phú định [vì] trong đó sự phân biệt và 
trung giới trở thành tính nguyên thủy của những hiện thực 
vốn độc lập-tự chủ đối với nhau; và — đúng là sự (ương quan 
vô hạn với chính mình vì sự dër lập-tự chủ của những hạn 
từ này không gì khác hơn chí là sự đồng nhất của chúng. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §157 


- Mômen (o ha của sự phát triển của hành động tương tác cho 
thấy hành động åy khi là z-mình-và-cho-mìinh sẽ là chân lý tói 
hậu của sự tất yếu. Điều này sẽ diễn ra trong sự TỰ DO của Khái 
niệm như là sự thành tựu hoàn toàn của hiện thực tất yếu. 


- c) Cuối tiểu đoạn $147 trước đây đã giới thiệu sự tất yếu như là sự 
"thay đổi qua lại" (W 'echsel) của các vận động đối lập nhưng 

"hội tụ” lại với nhau, nói kết các mômen khác nhau Của sự tất yêu 

và, do đó, xác định sự thống nhất tuyệt đối của sự tất yếu. Bây 
giờ, với tiền trình phát triền của sự tất yếu, trong hành động 
tương tác (Wechselwirkung). hai hạn từ của Quan hệ-tuyệt đối 


Il Verlauf der Substanz / the course of substance. 


648 Phân I: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực (88 142-159) 


của cái tất yếu là ' 'cùng một cải” một cách tu-minh-va-cho-minh. 
Ở đây, chữ "thay đổi qua | lại" — tạo nên tính chất gián tiép hay 
phản tư của Quan he-tät yêu — cho thấy một sự thay đổi qua lại 
thuận túy với chính mình. Nó nói lên sự trung giới và tỉnh phản tư 
của Quan hệ “bản chất" (8147), trong khi "tính thuần túy” tức 
tính “ty ngã“ của mỗi quan hệ "với chính mình” nói lên tính đơn 
giản đã được khói phuc của sự đồng nhất "trực tiếp” của nó với 
chính mình. Khi sự đồng nhất ấy đã trở thành minh nhiên hay 
được thiết định. sự "thay đổi qua lại thuần túy với chính mình" từ 

là sự far yếu đã được phoi bày hay đã được thiết định. Thật 
thế trước đây, sự nối kết tät yếu (tức việc đồng nhất hóa một cách 
phủ định các mômen khác nhau của sự tät yêu: Sy việc và các 
điều kiện, bản thể và các tùy thể. nguyên nhân và kết quả, bản the 
chủ động và bản thể bị động) là sự đồng nhất của các hạn từ được 
nó phủ định và nối kết như là sự đồng nhất còn mói tai và bị che 
gidu. Tại sao? lý do thật đơn gián: chính Quan hệ của sự tất yếu 
thoat đầu bị khống chế bởi tính ngoại tai được quy định bởi tôn 
tại trực tiếp hay bởi sự phản tư-trong-mình độc lập-tự tồn của các 
phía của Quan hệ. 


- — Bây giờ, khi các han từ của Quan hệ của sự tät yếu tự thiết định 
chính mình như là đồng nhất với nhau (“là cùng một cái”) và ở 
trong sự “thay dòi (tương tác) với chính minh thuän túy”, tức 
trong sự đồng nhất qua lại với nhau, Sự tät yêu női kết và đồng 
nhất hóa chúng lại không còn bị che giấu nữa mà được phơi bày: 
sự tät yếu không còn là một định mệnh mù quảng dp đặt lên 
chúng một cách trừu tượng mà là sự biểu lộ (Manifestation) của 
sự tự-vận động cụ thể cúa chúng. Nói khác đi, đây không còn là 
một định mệnh mà là một vận mệnh (Destination), tức một định 
mệnh đã được nội tại hóa. Nói rõ hơn, trong hành động tương tác, 
chính bản thân các mômen hiện thực và trực tiếp của cái tät yếu 
(“cho-minh” chứ không chỉ “tự-minh” hay “cho-cái-khác”) tìm 
thấy sự độc lập-tự tồn đúng thật của chúng ngay trong việc danh 
mát sự độc lập này vào trong sự đồng nhất mà chúng tự đồng nhất 
một cách minh nhiên bởi chính sự vận động của chúng, tức sự 
vận động mà khi chuyển sang nhau, chúng tự phản tu-trong-minh 
và, chỉ là sự “thay đôi” hay tương tác qua lại với chính mình trong 
cái khác cua mình. Tiểu đoạn $158 sau đây sẽ phát triển ý tưởng 
của SIS? này để cho thấy: tại sao từ nay sự tất yếu và bản thể sẽ 
là sự t do, và là Khái niệm, trong chừng mực chúng có được 


Phiẩn IE: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực ($$142-159) 649 


chân lý của chủng ở trong sự tương tác thuần túy cua Logos với 
chính minh. : 


$158 


Qua đó, chân lý này của sự tät yếu là sự Tự do, và chân lý 
của bản thể là Khái niệm, nghĩa là, sự độc lập-tự chủ đấy 
chính mình ra khỏi chính mình thành những hạn từ độc lập 
được phân biệt, nhưng, với tư cách là sự đấy, nó là đồng 
nhất với chính mình và là sự vận động này của sự thay đổi 
[luân phiên| chỉ với chính mình và vẫn ở-trong-nhà-với- 


chính mình), 


Giảng thêm: 


Sự tất yếu thường được gọi là “cứng rắn” [tàn nhẫn], và quả 
đúng như thể, trong chừng mực ta dừng lại nơi sự tất yếu xét 
như sự tất yếu, tức, nơi hình thái trực tiếp của nó. Ở đây, ta có 
một trạng thái, hay, nói chung, một nội dung tự tổn cho riêng 
nó; và sự tất yếu bao hàm trước hết điểu sau đây: nội dung này 
bị một nội dụng khác vượt qua và đưa nó vào chỗ tiêu vong. 
Đó là chễ “tàn nhẫn” và đáng buôn của sự tất yếu trực tiếp hay 
trừu tượng. Sự dëng nhất của hai phia tỏ ra gắn liên với nhau 
ở trong sự tất yếu - và, vì thế, đánh mất sự độc lập-tự chủ của 
chúng - thoat đầu chi là một sự đồng nhất bên trong chưa hiện 
dien cho những cái đang phục tùng sự tất yếu. | Và, cũng thế, 
từ quan điểm này, sự tự do thoat đầu chi là sự tự do trüu 
tượng mà chỉ có thể cứu vân được bằng cách tử bỏ những gì ta 
trực tiếp đang có và đang là. 


Nhưng, như ta đã thấy, tiến trình của sự tất yếu là tien trình 
vượt qua cái đang hiện diện thoạt đầu như là tính bên ngoài 


Il diese bei sich selbst bleibende Wechselbewegung nur mit sich ¿ this movement of 
exchange with itself alone that remains at home with itself. 


630 


Phản U: Học thuyết ve Bản chất, C. Hiện thực ($$142-159) 


5304 


nghiêm ngặt, khiến cho cái bên trong được khai mở ra. | Tiến 
trình này sẽ cho thäy rằng những hạn từ thoạt đầu tỏ ra gắn 
chặt với nhau, trong thực tế, là không xa lạ đối với nhau, mà 
thay vào đó, chúng chỉ là các mômen của Một cái toàn bộ: mỗi 
cái, trong sự tương quan với cái khác, là ở-trong nhà-với-chính 
mình và cùng di chung với chính mình. Đó là sự “thăng hoa” 
của sự tất yếu thành sự tự do, và sự “tự do” bây giờ không chi 
là sự tự do của sự phủ định trừu tượng mà, đúng hơn, là sự tự 
do khẳng định và cụ thể. Từ điểm này, ta có thể thấy thật phi 
lý biết bao khi cho rằng sự tự do và sự tất yếu là loại trừ län 
nhau. Chắc chắn là, sự tất yếu, xét như sự tất yếu, chưa phải là 
sự tự đo, nhưng sự tự do tiển-giả định sự tất yếu và bao hàm 
nó - như đã được vượt bò - ở bên trong chính mình. Con 
người đạo đức có ý thức về nội dụng việc làm của mình như là 
cái gì tất yếu, như là cái gì có giá trị tự-mình-và-cho-minh; và 
qua đó không hể thấy bị tön hại về sự tự do của mình, mà trái 
lại, chi thông qua ý thức này mà sự tự do trừu tượng của mình 
mới trở thành một sự tự do hiện thực và phong phú về nội 
dung, khác biệt với sự tự do lựa chọn, tức với một sự tự đo vẫn 
còn thiếu nội dung và chi đơn thuần là khả năng. Một ke tội 
phạm bị trừng phạt có thể xem sự trừng phạt đối với mình 
như một sự hạn chế tự do, tuy nhiên, trong thực tế, sự trừng 
phạt không phải là một bạo lực xa lạ mà kẻ tội phạm phải phục 
tùng, trải lại, chỉ là sự phơi bày của hậu quá việc làm của chính 
mình, và chính khi nhận ra điều đó, kẻ phạm tội hành xử như 
một con người tự do. Nói khái quát, sự độc lập-tự chủ cao nhất 
của con người là biết chính mình như là được quy định hoàn 
toàn bởi Y niệm tuyệt đối; đó là ý thức và thái độ mà Spinoza 
gọt là amor intellectnalis Dei [latinh: tình yêu trí tuệ đối với / của 
Thượng de}. 


Il die Verklärung der Notwendigkeit zur Freiheit ¿ the transfiguration of neccesity 
into †reedom. 


(20% Xem: Spinoza, Ethik / Dao đức học, 5. các định lý 27, 32, 36 v.v... 


Phản I: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (88142-159) 651 


‘CHÚ GIẢI DÁN NHẠP: 8158 


- Chân lý của sự tắt yếu chính là sự tương tác thuần túy của Logos 
với chính mình. là việc *tự-quy định chính mình". Thật thế. trong 
chừng mực bản thê lögie ở trong trạng thái meong (ác. tức trong 
quan hệ tranh chấp với mình như là với một cái khác, nó được tự 
quy định và di biệt hóa nhờ vào méi quan hệ phủ định với mình 
làm cho nó tan vỡ thành những hiện thực trực tiếp khác nhau, 
nhưng. trong chừng mực nó là sự tương tác thudn túy với chính 
mình, thì bản thể ấy vẫn là chính mình trong sự thay đổi. vẫn ở 
trong quan hệ vå hạn với chính mình ngay trong lòng sự tan vö-di 
biệt hóa nói trên. nghĩa là: sự quy định hiện thực của nó, trong sự 
thật. là một sự quy định chính mình ở trong mình và bơi mình, nói 
ngắn là: sự (rä định. Và, với Hegel, sự fir do không gì khác 
hơn là sự tất yếu nội tại và trong suốt nhờ đó Tư tưởng làm chủ 
những quy định lôgíc ter yếu như là làm chủ những quy định của 
chính mình về mình và bởi mình. Do đó chán I} này của sự rất 
véu chính là sự TỰ DO. 


- Nói chung, sự tự do là chân lý của sự tät yếu. và cần hiểu đúng 
rằng tự do không phải là sự phủ định trừu tượng đối với sự tất yếu 
mà là sự VƯỢT BO nó. đúng theo nghĩa chặt chẽ của chữ 
“AUFHEBUNG” của Hegel. Nhưng. cụ the hơn và đặc thù hơn. 
sự tất yếu thể hiện ra ở đây như là bản thể tất yếu. Vì thế, nếu 
chân lý của sự tất yếu là sự tự do. thì chăn fr của bản thể, một 
cách cụ thể và đặc thù. chính là KHÁI MIỆM (Begrif/( oncept). 


- Chữ “Khái nim” cực kỳ hệ trọng này có nhiều âm hưởng khác 
nhau tùy theo cách ta hiểu nó. Ở đây. với Hegel. âm hương chủ 
đạo của từ này xuất phát, từ nghĩa từ nguyên của nó trong tiếng 
Latinh: CONSIPERE € “nắm chung lại”) và cũng đẳng nghĩa như 
thế trong tiếng Đức: BEGREIFEN (“năm bắt toàn bộ", "nắm 
chung lại”). Trong khi "han the” lập tức đỏ dồn vào và đánh mắt 
mình trong tính toàn the tất yếu của các tùy the, thì Khái niệm — 
như là sự tất yếu đã được vượt bỏ trong sự tự do - là cái Logos- 
bản thể tuy tät yêu thiết định các mômen được phân biệt và độc 
läp- -tự tôn, nhưng ngay trong lòng sự quy định ây. vẫn ráp hợp 
các mômen khác nhau ấy trong một sự đồng nhất tự do của môi 
quan hệ với chính mình, hay, của sự tự-quy định chính minh. 


Phân H Hoc thuyết về Ban chất, C. Hiện thực ($8142- 139) 


Tom lại, Khái niệm — với tu cách là chán iý của ban thỏ và tất 
nhiên. cúa tính nhân qua và sự tương tác — là sự độc läp-tu tòn: a) 
là hành vi tự đây chính mình thành những hạn từ độc lập-tự tòn 
được dị biệt hỏa: b) ngay trong chừng mực là bản thân việc ` “đây” 
ấy. là đồng nhất với mình, vì những hạn từ phân ly â ấy đồng nhất 
hóa tích cực với nhau và đều phục tùng sự thống nhất của nó: và 
c) chính là vận động của sự tương tác chi với mình. 


Do đó, Khái niệm vẫn là mình ở trong cái khác cua mình, và vì lẽ 
nó đi vào sự tương tác chỉ với chính mình. nên Khái niệm là tự 
do. Tiểu đoạn §159 sẽ quy chiếu định nghĩa tổng hợp vừa nêu về 
Khái niệm vào hai lĩnh vực khái quát là Tên tại và Bản chất. 


§159 


Vi thé, Khdi niệm là chân lý của tòn tại và của bản chất, vì 
việc ánh hiện (Scheinen) của sự phản tư-trong-mình đồng 
thời là sự trực tiếp độc lập tự chủ, và rëm tai này của [một] 
hiện thực khác chỉ trực tiếp là một sự ánh hiện rong chính 
mình. 


Vì lẽ Khái niệm đã tự chứng t6 là chân lý của tổn tại vå 
bản chất khí cả hai dä quay trớ về lại vào trong Khái niệm 
như là trong cơ sơ của chúng. thì ngược lại. Khái niệm đã 
tự phát triển chính mình ra khỏi von tai như tà ra khoi cơ 
xơ của mình. Phương điện thứ nhất của SỰ tiễn lên có the 
được xem như là một sự đi scu của tổn tại vào trong 
chính nó, mà cái bên trong của nó đã được phơi mở ra 
[không còn bị che giấu] thông qua sự tiễn lên này: trong 
khi phương diện thứ hai có thê được xem như là một sự ra 
đời của cải hoàn thiện hơn từ cái kém hoàn thiện hon. O 
dâu sự phát triển này được xem xét chỉ từ phương diện 
sau, triết học đã bị che trách về điều này. Nội dung thực 
chất xác định hơn - mà những tư tưởng hời hợt có ở đây 
vẻ cái kém hoàn thiện hơn và cái hoàn thiện hơn — là sự 
phân biệt sån tai — như là sự thống nhất ực tiếp Với 
chính nó — với Khối niệm như là sự trung giới ne do với 
chính nó. Vì lẽ sôn tai đã tự cho thấy là một mömen của 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (SSIH2-159) 653 
EE 


Khái niệm. thì, qua đó, Khái niệm dä tự cho thấy là chân 
lý cúa Ain tai: như là sự phản tu-trong-minh và như là 
việc thủ tiêu sự trung giới. Khái niệm la việc tiên-thiết 
định cái trực tiếp — một việc tiền-thiết định đồng nhất với 
việc quay trở lại-vào trong-chính mình: sự đồng nhất tạo 
nên sự tự do và Khái niệm. Như thé, neu mömen được gọi 
là cái không hoàn thiện. thì Khái niệm — như là cái hoàn 
thiện -, một cách chính xác hơn. là sự tự-phát triển của 
chính nó từ cái không hoàn thiện. bói nó cốt yếu là việc 
thủ tiêu này đối với tiền-giá định của nó. Nhưng đồng 
thời, chỉ duy nhất Khái niệm tạo nên sự tiền- giá định 
bằng cách tự thiết định chính mình. Điều này đã cho thầy 
chính là trường hợp trong tính nhân quả nói chung và, 
chính xác hơn, trong sự tương tác. 


Vậy, Khái niệm được xác định trong méi tương quan với 
tôn tại và bản chất như là ban chất đã quay trở lại với tần 
tại như là sự trực tiếp đơn gian. Thông qua sự trở lại này. 

việc ánh hiện (Scheinen) của bản chất có hiện thực. trong 
khi hiện thực của nó đồng thời là mót sự ánh hiện tự do ở 
bên trong chính nó. Bằng cách này, Khái niệm có [sự] tồn 
tại nhu là sự tự-tương quan đơn giản của nó hay như là sự 
trực tiếp của sự thông nhất của nó, ở bên tr. ong chính nó: 

tòn tại là một sự quy định quá nghèo nàn khiến cho nó là 
cái tối thiêu có thê được chỉ ra trong Khái niệm. 


Sự quá độ từ sự tất yếu đến tự đo. hay, từ cái hiện thực 
đến Khái niệm là sự quá độ g gay go nhất, vì hiện thực độc 
lập-tự chủ phải được suy tưởng như là có tinh bản thẻ chỉ 
trong sự quả độ, và trong sự thống nhất của nó với hiện 
thực độc lập-tự chủ khác với bản thân nó; như thế. Khái 
niệm cũng là cái gay go nhất. vì bản thân nó chính là sự 
đồng nhất này. Tuy nhiên, bản thẻ hiện thực, xét như bản 
thể hiện thực (nguyên nhân, trong sự tòn tại-cho-minh 
của nó sẽ không cho phép bất kỳ cái gì thâm nhập vảo 
bên trong nó) đã phục tùng sự tát yếu, hay. phục tùng 
định mệnh, của việc quá độ sang sự được thiết định. và 
chính sự phục tùng này mới thực sự là cái gay go nhất. 
Ngược lại, tư duy về sự tất yêu lại là việc giải quyết sự 


634 Phản I: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực € l\\/J2-150) 


gay go này. bởi vì nó là việc "hôn phối” mình với chính 
mình ở trong cái khác” - sự gidi phóng: không phải là sự 
trón chạy của sự trừu tượng và không phải là việc có 
chính mình ở trong hiện thực khác kia (tức với cái mà cái 

S306 hiện thực đã cùng gắn chặt thông qua sức mạnh của sự tất 
yếu) như là cái gì khác, mà là có chính sự tổn tại và sự 
thiết định của riêng mình ở trong nó. Với tư cách là dung 
hiện hữu cho-minh, sự giải phóng này được gọi là "cái 
Tôi”: với tư cách là đã phát triển vào trong tính toàn thể 
cua nó, nó là (¡nh thần tự do: với tu cách là cảm xúc. nó 
là tình yêu: với tư cách là sự hưởng thụ, nó là hạnh phúc. 
— Trực quan vĩ đại về bản thể của Spinoza la sự giới 
phóng khỏi cái tồn tại-cho-minh hữu hạn, nhưng mới chỉ 
là tq-mình [mặc nhiên]; còn bản thân Khải niệm mới là 
quyền lực của sự tät yếu cũng như là sự tự do biện thực 
một cách cho-minh. 


Giảng thêm: 


Khi Khái niệm được gọi là chân lý của tổn tại và bản chất (như 
đã dien ra ở đây), ta phải đối phó với câu hỏi: våy tại sao ta đã 
không bắt đầu ngay uới nó? Câu trå lời là: nếu vấn để là phải có 
nhận thức bằng tư duy, thì ta không thể bắt đầu với chân lý, vì 
chân lý, khi nó tạo nên cái bắt đầu, vẫn dựa trên sự cam kết 
đơn thuần, trong khi chân lý được suy tưởng phải tự chứng tỏ 
rằng mình là chân lý ¿rước tư duy. Nếu giả sử Khái niệm được 
đặt ngay lên đầu Lôgíc học và được định nghĩa [ngay từ đầu] 
như là sự thống nhất giữa tổn tại và bản chất (điểu ấy ät là 
hoàn toàn đúng xét về nội dung của nó), thì câu hỏi ắt nảy sinh 
là hiểu như thế nào về “tổn tại” và về “bản chất”, röi làm sao 
cả hai lại được đưa vào sự thống nhất của Khái niệm. Điều này 
hẳn có nghĩa là ta đã chỉ bắt đầu với Khái niệm chỉ bằng danh 
hiệu suông chứ không phải trong bản thân Sự việc. Sự bắt đầu 


Il gas Zusammengehen Seiner im Anderen mit Sich selbst / its going-together with 
itself in the other. 


Phân I: Học thuyết ve Ban chất. C. Hiện thực (§§142-159) 655 
E 


đích thực ắt phải xuất phát với “tổn tại” đúng như ta đã làm ở 
đây; và chỉ với sự khác biệt duy nhất là: các sự quy định về tổn 
tại cũng như về bản chất thường được trực tiếp nắm lấy từ sự 
hình dung bằng biểu tượng, còn ở đây, ta đã xem xét tổn tại và 
bản chất ở trong sự phát triển biện chứng của chính chúng và 
đã nhận thức được chúng thủ tiêu và vượt bỏ bản thân chúng 
như thế nào để trở thành sự thống nhất của Khải niệm. 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: §159 
“Khái niệm là chân lý của Tòn tại và Bản chất”... 


Tiểu đoạn §I59 kết thúc phần II (Học thuyết về Bản chất) de 
chuyen sang phän III (Hoc thuyet ve Khäi niệm) với phần Chính 
văn rät ngắn nhưng có nhiều thuật ngữ tỉnh tế. khó hiểu, cùng với 
phần Nhận xét dài hơn bình thường và cũng rất hàm xúc. Ta cần 
đọc tiểu đoạn này thật chăm chú. 


- Định nghĩa về “Khái niệm” ở đây quy chiếu đến hai “học 
thuyết” trước đó (Tòn tai và Bån chát), dòng thòi rát gån gũi 
với định nghĩa về sự tắt yếu & §149 trước đây. Điều này dễ 
hiểu vì: Nếu sự tất yếu tuyệt đối mới chỉ đơn thuần là tu-minh 
thì Khái niệm là sự tät yếu đã trở thành cho-minh. Sự tất yếu 
đã là sự thống nhất tuyệt đối — nhưng còn bị che gidu, — giữa 
cái trực tiếp và sự trung giới trong chừng mực cái tất yêu “là” 
(một cách trực tiếp) bởi vì (một cách gián tiếp) nó la, thế thôi 
(§149). Còn Khái niệm — là chân lý của sự tát yéu — cüng së là 
chân lý của sự trực tiếp và sự phản tư, hay nói rộng hơn, là 
chân lý của Tôn tại (sự trực tiệp) và Bản chất (sự phán tr). 
Bây giờ, ta tìm hiểu tại sao như the. 


- Ta ôn lại: Bản chất là Tên tại đã đi vào trong mình và là ò 
trong mình ($112): Bản chất, về cơ bản, là tồn tại-trong-minh 
(§114) hay “tính nội tại”, "tính bên trong”. Nói cách khác. Bản 
chất là sự trung giới với mình và là quan hệ với chính mình 
(§111): nó là Tôn tại tự trung giới với mình (GI 12) và, do đó, 
là sự phản te-trong-minh (§I 13). Trong tất cả các điều á ấy, Bản 
chất chỉ là Bản chất là nhờ sự phủ định hay đúng hơn, nhờ tính 


656 


Phân IT: Hoc thuyết về Ban chất. C. Hiện thực tv!42-159) 


phủ định chính mình (§§111-112). mặc dù sự trực tiếp- -đồng 
nhất của quan hệ-với- -minh của nó không dän đến sự trực tiếp 
không-phản tư của Tôn tại (§113). Nó chỉ quan hệ-với-miình 

và phản tu-trong-minh trong chừng mực quan hệ-với-cải-khác 
và phản tư-trong-cái-khác ($$112, 114, 121). Nói ngắn. việc 
quay trở lại với chính mình theo kiểu nội tai hóa của Bản chất 
(hay nói theo thuật ngữ của Hegel: "sự phan tr-trong-chính- 
mình " 2 Reflexion in sich selber) gắn liền một cách không thẻ 
tách rời với vận động phủ định và phân tán của sự phản tu- 
tronp-cái-khác (hay theo thuật ngữ của Hegel: của việc "oni 
hiện " / Scheinen). Vì thể, ở đây. khi Hegel dùng thuật ngữ: 

"ảnh hiện trong-chính-mình"” / Scheinen in sich selbst, ông 
vừa biểu thị sự vận động riêng có của Bản chất, đồng thời 
nhắn mạnh ưu tiên đến việc "ánh hiện" để lưu ý rằng: vận 
động của sự "ánh hiện” mang Bản chất ra khỏi mình de đi vào 
quan hệ với cái khác ("Scheinen” / shining / paraitre) là đồng 
nhất với vận động quay về trong mình và quay hệ-với-chính- 
mình fin sich selbst} vì thể cần lưu ý: khác với sự trực tiếp của 
Tòn tại (trước đây) và cũng khác với sự phản tu-trong-minh 
hoàn hảo của Khái niệm (sắp tới). chính sự "ánh hiện". sự 
“xuất hiện ra” là phương diện chủ yéu của Bản chất: nhờ nó 
mà Bản chất là sự phản tư chu không còn là Tôn tại trực tiếp, 
nhưng cũng vì nó mà Bản chất là "tính quan hệ”. "tính tương 
đối” chứ chưa phải là sự tự do của Khái niệm. 


Từ đó Hegel mê tả vận động riêng của bản chất là "sự ánh 
hiện của sự phản tu-trong-chinh-minh" (das Scheinen der 
Reflexion in sich selber / the shining of reflection within itself / 
paraitre de la réflexion-dans-soi-même). Tai sao? Bòi vì: nêu 
giả thử bản chất chi là sự "phân tư-trong-minh”, nó sẽ chăng 
khác gì tön tại (tồn tại cũng là một sự phản tu-trong-minh ít ra 
theo nghĩa nó không phản tư-trong-cái-khác một cách mình 
nhiên), đồng thời cũng sẽ không được phân biệt với Khái niệm 
vì sự phát triển tự do của Khái niệm luôn mang hình thức của 
một sự phản tư-trong-minh hoàn hảo, kính qua mọi sự phần 
chia. Vì thế, cái làm đặc trưng cho hình thức "phản tu-trong- 
chính-minh” của bản chất chính là việc ¿nh hiện của sự phản 
tu-trong-chinh-minh này. (Trước khi đi xa hơn. ta nên làm rõ 
thêm định nghĩa về bản chất như là "ánh hiện trong-chính- 
mình”. Như vừa nói. bản chất chủ yếu là "ánh hiện”, khác với 
Khái niệm và nhất là khác với tổn tại (§112). Nhưng, khi mới 


Phän H: Học thuyết về Ban chất C. Hiện thực ($$142-159) 657 


phát triển, bản chất bắt đầu với việc chí "ánh hiện-rong-mình" 
fin sich / dans soi) theo nghĩa còn thiếu thốn, vì đây mới chỉ là 
sự phản tư thuan rúy, còn xa lạ với sự trực tiếp của sự hiện hữu 
(§131). Nhưng, qua quá trình phát triển, bản chất hoàn tất ở 
việc chỉ “ánh hiện-ở-trong-chính-mình" (in sich selbst / dans 
soi-même) theo nghĩa phong phú, bởi khi xuất hiện một cách 
hiện thực (ra khỏi chính mình) vào trong tổn tại trực tiếp (của 
hiện thực), nó thực ra chỉ làm công việc ánh hiện hay xuất hiện 
ở frong-€ hính-mình: sự biểu lộ của nó (Manifestation) duoc 
thiết định một cách mình nhiên và đông nhất như là sự khẳng 
định nội tại của sự tiếp tục chinh mình ở trong cái khác “cửa 
mình”. 


- Nhưng, từ nay. sau phép biện chứng của hành động tương tác 
(8§155- 157), chân lý của bản chất là sự kết hợp một cách 
“khai mở" với sự trực tiếp của tòn tại trong tính toàn thể bao 
trùm của Khái niệm. Thật vậy, ta ôn lai các buóc truóc däy: 
ngay từ đầu, với tư cách là “cơ sở” của sự hiện hữu, bản chất 
tuy thoat tiên là sự phản tư thuån túy và là sự ánh hiện-rong- 
mình trừu tượng, chính sự vận động phản tư của nó đã luôn có 
xu hướng khỏi phục sự trực tiếp của tồn tại và hòa giải với sự 
trực tiếp ấy. Đó chính là ý nghĩa của việc bản chất thiết định 
nen “ve ngoài”, "ánh tượng" (§§112 và 116), của sự quá độ 
của bản chất sang sự hiện hữu (§122). rồi sang hiện lượng 
($131) và cuối cùng sang hin thực (§142). Ngay ở cấp độ của 
hiện thực tất yếu. sự hòa giải giữa bản chất và tồn tại đã thè 
hiện ở chỗ Sie việc (bản chất) được đặt vào mỗi quan hệ với 
các điều kiện (tồn tại) mà nó tiền-giả định bằng sự hoại động 
(tiền-khái niệm) của sự tät yêu: sự hòa giải này cụ thể hóa lần 
lượt trong ba Quan hệ (của tính bản thể. của tính nhân quả và 
của hành động tương tác), là nơi bản thẻ thê hiện lần lượt như 
là bản thể, nguyên nhân nguyên thủy và bản thể chủ động. và 
như thé, sự (rực tiếp đã được khôi phục và chuyển hóa của tôn 
tại dần dần có được sự bèn Kou và the hiện lần lượt như là 
tính tùy thể, rồi kết quả, rồi bản thể bị động. Nói khác đi. 
mômen của sự tương tác là nơi hai hạn từ có được tầm quan 
trọng ngàng nhau theo nghĩa chúng là “một và cùng một cái” 
một cách tự-mình-và-cho-minh và tự đồng nhất hóa một cách 
mình nhiên trong sự tuần hoàn tự đo có tính “biểu lộ”, “khai 
mở” của Khái niệm. 


658 


Phân II: Học thuyết về Ban chất. C. Hiện thực (\\142-139) 


Khi đưa ra định nghĩa ở đây (§I59) rằng Khái niệm lå chân lý 
của tồn tại và bàn chất, thì định nghĩa ấy. về mặt cấu trúc. lẫy 
lại tät cả các định nghĩa trước đây nhưng đã cải thiện và hoàn 
chinh chúng. Khái niệm là chân lý này trong chừng mực sự 
ảnh hiện của sự phản tư-trong-chính- -mình của bản chất, khi 
loại bỏ sự trực tiếp (không-phản tư} của tön tại. đồng thời là sự 
trực tiến độc lập-tự tòn (đã được khôi phục và vượt bỏ), do đó 

“tòn tại” một cách khăng định: đó chính là vận động của Khái 
niệm khi nó di từ ban chất sang tôn tại và chuyên hóa tính phú 
định năng động nhất của Logos thành “tồn tại trực tiếp". 


Nhưng. trong chân lý của Khái niệm. neu bản chäf cũng là sự 
trực tiếp hay là tồn tại thì đừng quên rằng phương diện khác 
của Logos cũng có mặt: tòn tại trực tiếp re ý Ihe hóa trong sự 
ánh hiện của bản chất. nghĩa là. trong Khái niệm, bản chất 
đúng là tồn tại nhưng tòn tại ấy cũng là bản chất! Vì thế, sau 
khi nói rằng Khái niệm là chân lý của tồn tại và của bản chất 
(trong chừng mực sự ánh hiện của phản tu-trong-chinh-minh 
đồng thời là sự /rực tiếp độc lập tự tòn), Hegel lập tức bå sung 
ở câu cuối của phần Chinh văn rằng: Khái niệm chỉ là chân lý 
nảy trong chừng mực "cái tôn tại của Ju cấu tạo nẻn| một 
hiện thực khác lập tức chỉ là một sự ánh hiện trong-chinh- 
mình” [của bản chất tự phản tur]. Tại sao? Có thể trả lời rằng: 
vận động phú định di liên với sự phản tư-/owg-mình cua bản 
chất tuy phân tán trong "biện thực khác” của một hay nhiều 
tòn tại trực tiếp. nhưng sự đa tạp này lập tức cũng được bao 
hàm trong sự tuần hoàn của bản chất, là cái - thông qua cái tồn 
tại bên ngoài và trực tiếp này - vẫn chi ánh hiện ở-trong- 
chính-mình mà thôi. Và däy cũng chính là vận động của Khái 
niệm khi nó đi từ tôn tại sang bản chất (ở trên là đi từ bản chất 
sang tòn tại!) và chuyển hóa sự trực tiếp của tòn tại thành 
mômen y rhé (= bị thải hồi. vượt bỏ) của tính phủ định tuần 
hoàn của Logos. Sở di Khái niệm là chân lý của tòn tại và bản 
chất là vì nó là sự thống nhất tuyệt đôi giữa vận động này (đi 
từ tòn tại sang bản chất) với vận động trước đó (đi từ bản chất 
sang tổn tại). 


- Phần Nhận xét cho §159 


Phần Nhận xét này có thể xem là một (trong rất nhiều!) đoạn văn 
“kiệt tác” tiêu biểu cho lôi hành văn vừa phức tạp, hàm xúc, vừa 


Phân IT: Học thuxét về Ban chất, €. Hiện thực (X$142-159) 659 


uyên chuyén, kỳ áo của Hegel. Ta nên chịu khó đọc kỹ để đừng 
bo mát cơ hội /B ương thức văn phong độc đáo á ấy của ông!: 


Trước hết, bảo Khái niệm là chân lý của tồn tại và bản chất có 
nghĩa là: Khái niệm là chân lý đoàn dien năm bắt tất cả 
(begreift) o bên trong nó: tính khẳng định của tòn tại lẫn tính 
phủ định của bản chất. Vậy. ta có thê xem quan hệ giữa tån tại 
và bản chất với Khái niệm đựa theo mô hình quan hệ trước đây 
giữa cải khăng định và cát phủ định tới cơ sở (§§120. 121). 
Giống như cái khăng định và cái phú định bị cuốn hút vào 
trong cơ sở như là vào trong tính nội tại nguyên thủy làm chò 
dựa cho cả hai, thì sự phát triển của tôn tại và bản chất thẻ hiện 
như là vận động thut lùi. qua đó cả hai đã được quay trở vào 
trong Khái niệm như là vào trong cơ xơ của chúng fheide in 
ihn als in ihren Grund zurückgegangen sind - both returned 
into it as their ground 2 tous deux sont retournes dans lui [le 
concept] comme dans leur fondement), Nhưng. ngay khi Khải 
niem duge suy tưởng như là cơ sở phủ định và khăng định mà 
cả tòn tại và bản chất đều quay trở vào thì đồng thời ngược lại, 
đừng quên rằng Khái niệm đã phái triển và đã tiễn lên phía 
trước xuất phát từ tổn tại như từ cơ chất hay cờ so của nó. 
Nghĩa là. trên cơ sở — đã tiêu bien ~ của tòn tại mà Khái niệm 
đã xuất hiện như là một vận động không còn đi thut lùi mà di 
tới trước. Vậy là ta có hai phương điện trong dien trình lògic 
của tư tưởng: 


Phương diện thứ nhất: tôn tại. được trung giới bởi bản chất, đi 
ngược lại vào trong Khái niệm như väo trong cơ sở của nó. Đó 
có thể được xem là một sự “dào sn hơn” vào trong chinh- 
mình của tồn tại. qua đó bè sâu và tính nội tại - thoat đầu bị 
che giấu dưới tính ngoạt tại hời hot của sự trực tiếp thuần túy 
hay trừu tượng — được “khai mở” ra nhờ vào tién trình này. 


Phương diện thứ hai: ngược lại. Khái niệm tự phát triển trên 
cơ sở của tồn tại nhờ vào sự trung giới của bản chất. Có the 
xem phương diện này như là một tiên trình đi từ cái it hoàn 
thiện đến cái hoàn thiện hơn. 


Trong chừng mực người ta chỉ xét phương diện (ứ hai như là 
phương điện duy nhất của sự phát trien lôgíc thì người ta mới 
có thé phê phán triết học Hegel là rút cái hoàn thiện hơn từ cái 


660 


Phän IH: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực (§§142-159) 


ít hoàn thiện như thẻ đã rút sự phong phú, tròn đầy của Khái 
niệm từ sự nghèo nàn và khiếm khuyết của tồn tại. Thế nhưng, 
người ta đã quên rằng tön tại chỉ làm cơ sở cho Khái niệm là 
khi nó đi vào trong Khái niệm như đi vào cơ sở nguyên thuy 
của nó. Vå lại. các cách nói “hoàn thiện hơn”, “it hoàn thiện” 

là cách nói hời hợt dễ gây ngộ nhận. Trong thực tế, nội dung 
tự biện chặt ch là ở trong sự khác biệt lögic giữa tån tại như 
là sự thống nhất ¿rực tiếp với mình. trong khi Khái niệm là sự 
trưng giới tự do với mình. Tön tại và Khái niệm chỉ có điểm 
chung ở chỗ cả hai đều là sự “thống nhất với mình”. Song tổn 
tại là sự thống nhất này với mình trong hình thức khiem 
khuyết của sự trực tiếp ban đầu. trong khi Khái niệm cũng là 
cùng một sự thống nhất ấy nhưng dưới hình thức đã hoän tất 
không phải của sự trung giới trừu tượng của bản chất (xét đơn 
giản như là bản chất) mà của sự trung giới với mình đã hoàn 
tất, nghĩa là qua đó. trong quan hệ với cái khác, Khái niệm chỉ 
quan hệ với mình (như là chân lý của hành động tương tác), 
và, đo đó, là sự trung giới tự do với mình ở trong cái khác của 
mình. 


Vậy, qua đó. tôn tại đã biểu lộ (manifestiert) trong chân lý của 
nó, vì nó tự cho thäy là một mômen đơn giản của Khái niệm. 
tức mômen của sự trùng hợp trực tiếp của Khái niệm với chính 
nó. Và cũng vì tồn tại chỉ là một mömen, nên Khát niệm cũng 
cho thấy là chân lý bao mim của tồn tại. Câu hỏi: tồn tại là 
một mômen của Khái niệm theo nghĩa nào? Như đã biết. tồn 
tại là một mômen-cơ sở của Khái niệm (trong khi Khái niệm là 
chân lý của tòn tại). bởi vì nó là một cái được rien-thidt định, 
nghĩa là được Khái niệm hay được bản chất trên đường đi đến 
Khái niệm thiết định một cách /rực tiếp khi quay về với chính 
mình. Ta đã thấy rằng: với tư cách là chân lý của bản chất và 
tồn tại, Khái niệm - ngay trong sự phát triển của bản chất - 
như là bản thể lôgíc chỉ quan hệ vớt mình khi đây chính mình 
vào trong khuôn khổ của sự trực tiếp ($158), hay, như là bản 
chất chỉ là một sự ánh hiện trong chính mình ngay trong các 
tồn tại trực tiếp ($159). Khi quay lại với mình và trùng hợp với 
mình trong cái khác của mình, Khái niệm là sự phần tư-trong- 
mình và thải hồi sự trung giới. Vậy. ta có các nghịch lý là: 
Khái niệm - là sự phản tu-trong-minh và thải hồi sự trung giới 
— khi xuất hiện thì lại khói phục bản thân sự trực tiếp mà nó đã 
phủ định và vốn là cơ sở đã tiêu biến của nó. Nghịch lý này 


Phân H: Học thuyết về Bản chất. C. Hiện thực (§Ệ142-159) 661 
SE EE 


được dien dat hoàn hảo trong phạm trù “tien-thiet định” 
(Vorausseizen). Khi thải hồi sự trung giới, Khái niệm /hiết 
định sự trực tiếp của việc quay trở lại chính nó. Nhưng, sự trực 
tiếp này chính là tồn tại tiên quyết mà nó đã ra khỏi như ra 
khỏi một cơ sở được tiễn-thiết định. Nói khác đi, Khái niệm — 
khi tự thiết định chính mình — cũng thiết định cái trực tiếp mà 
nó tien-thiet định. Ta có ở đây một sự tuần hoàn hoàn hảo. vì 
việc tiền-thiết định — qua đó Khái niệm có quan hệ với tön tại 
trực tiếp vả tiên quyết như là điểm xuất phát - đồng nhất với 
việc quay trở về chính nó. Khái niệm thiết định sự trực tiếp 
của tồn tại như là nguyên tắc của riêng nó, tức như là cái me 
mình mà nó sẽ làm cho phong phú lên, sâu sắc hơn. Vậy là, sự 
đồng nhất vừa nói đã có mặt nhưng chỉ là /-mình & trong sự 
tuần hoàn của sự tất yếu. Còn ở đây, sự đông nhất giữa việc 
quay trở về mình và việc tiền-thiết định lại được thiết định 
mình nhiên và được khai mở, và chính điều này tạo nên sự me 
do của Khái niệm và bản thân Khái niệm. 


- Do đó, nếu tồn tại — nhu là mömen của Khái niệm ~ được gọi 
là cái “không hoàn thiện”, trong khi Khái niệm là cái hoàn 
thiện lại xuất phát từ nó, thì cách nói äy cũng đúng ở chỗ Khái 
niệm chỉ thành Khái niệm nhờ vào việc phú định của bản chất 
đối với tồn tại, hay nói khác đi, là việc thải hồi sự tiền-thiết 
định (tồn tại) của nó, tức tự phát triển xuất phát từ cái không 
hoàn thiện. Nhưng, sự phụ thuộc tất yếu của Khái niệm vào 
tòn tại chỉ là một phương diện bộ phận của sự tự do của nó, 
bởi đồng thời chỉ có Khái niệm — trong chừng mực tự thiết 
định mình thông qua sự phát triển của bản chất ~ mới có thể 
chủ động tạo ra việc tiền-thiết định bằng chính sức mạnh của 
mình. như đã thể hiện rõ trước đây trong Quan hệ tính nhân 
quả và nhất là trong Quan hệ tương tác, vì kết quả và nhất là 
bản thể bị động được tiển-thiết định như là sản phẩm trực tiếp 
của việc tự-hiện thực hóa của nguyên nhân nguyên thủy. Vậy, 
có thể kết luận rằng: Khái niệm có tồn tại ở trong chính mình 
như là một trong các mômen của mình. Hiểu như thế, tồn tại — 
như Hegel nói — là một tính quy định quá nghèo nàn để có thể 
được chỉ ra ở trong Khái niệm. 


- Sự quá độ trong các tiêu đoạn $8157-159 là sự quá độ của hiện 
thực ~ hay của cái hiện thực ~ sang Khái niệm. Trong chừng 
mực sự dt yếu là phương cách riêng của bản thể-hiện thực, 


662 


Phan H: Hoc thuyết về Bán chất. C Hiện thực ($\\142-159) 


còn sự fir do là phương cách riêng của Khái niệm trong quan 
hệ với mình và với cái khác của mình, thì sự quá độ của cái 
hiện thực sang Khái niệm cũng là sự quá độ từ sự iår yếu sang 
sự tw do. Trong sự phát triển của Logos. sự quá đệ này là khá 
khăn, gay gät nhất. vì lẽ: hiện thực độc lập-tự tồn của mỗi thực 
tại đang tön tai lại phải được suy tưởng như là chì có tính ban 
thê hoàn tät của nó và sự độc lập-tự tôn đích thực ở trong sự 
quá độ trực tiếp sang một hiện thực độc lập- -tự tồn khác và có 
sự đồng nhất bản chát và tät yếu với cái hiện thực vốn là cái 
khác đôi với nó. Chi là chính mình trong sir đồng nhất với cái 
khác của mình, đó là điều khó khăn, gay gắt nhất dói với tư 
duy và đó là lý do tại sao đổi với tư duy. Khái niệm là cái khó 
khăn nhất bởi nó chính là sự đồng nhất vừa nêu: nhất là khi sự 
đồng nhất này không phải là sự đồng nhất mù quáng và mặc 
nhiên của sự tất yếu bên ngoài mà là sự đồng nhất minh nhiên 
và khai mở công khai. 


Khái niệm là khó khăn vì nó là sự đồng nhất phủ định của 
những hiện thực độc lập-tự tồn. Như thế, nó là # tưởng hay 
đúng hơn, là Tw duy (Denken / Thinking / Penser) VỀ Sự tất 
yêu, không phải chỉ là ur tưởng chủ quan “hiểu” sợi dây liên 
= của sự tät yêu từ bên ngoài mà là; bản thân Sự việc ` Tập 

gp” hay “nắm chung lại” (con-cipit — Begreifen) những cái 
Eu lập được hợp nhất trong hiện thực duy nhất của Logos. Vị 
thé, Hegel bảo rằng: Khái niệm là sự “giao phối tuyệt đối của 
Minh ở trong cái khác với Chính Mình” (das 
Zusammengehen Seiner mit Andern mit Sich selbst / its:going- 
together with Itself in the Other / l'absolue “coition” de Soi 
dans l’ Autre avec Soi-même). 


Khái niệm — hay tư tưởng về sự tät yếu — không chỉ là sự tự do 
tuyệt đối cho bản thân nó mà là sự G147 PHÖNG (Befreiung / 
liberation) khỏi sự hữu han cho mọi thực tại hiện thực. Đó 
không phải là sự tự do giả ngụy trốn chạy vào trong sự trüu 
tượng mà là sự giải phóng đúng thật: 


- Khái niệm là sự tự do và sự giải phóng ở cấp độ của 
Logos hay của tư tưởng thuần túy. 


- Còn khi sự giải phóng, sự tự đo này hiện hữu cụ thể cho- 
mình ở cấp độ của Tỉnh thản (chứ không chỉ là của Tu 


Phân H: Học thuyết về Bản chất. ©. Hiện thực ($8142-159) 663 
See 


duy thuän tüy), nó được gọi là TÔI hay MÌNH: nó là cái 
Tôi tự-ý thức về mình trong ý thức về cái khác cúa mình 
(xem: Bách khoa thư III: §413 và tiến). 


- Khi đã phát triển trong tính toàn thè tỉnh thần không chỉ 
về lý thuyết mà cả thực hành, sự giải phóng và sự tự do ấy 
là bản thân Tinh thần trong sự tự do chủ quan hoàn chinh. 
gọi là TINH THÂN TỰ DO, tức Tinh thần biế/ rằng mình 
là tự do và uốn là tự do một cách khách quan trong hiện 
hữu hiện thực (§§481-482). 


- Với tư cách là "cam xúc” hay "tình cam” (Empfindung / 
sentiment), nó là TINH YÊU, nghĩa là năng lực làm cho 
mình trở thành một với cái được yêu và tìm thấy lại chính 
mình trong cái (hay người) được yêu (§§399-402; 518- 
522). 


- Với tu cách là sự zhu hướng thực hành và hiện thực như là 
tính chủ thẻ trong thực tại bên ngoài. nó là hạnh phúc hay 
thiên phúc (Seligkeit / félicité) (83444, 479, 480). 


- Trực giác hay dự cảm vĩ đại của Spinoza về “Bản thế” đã là sự 
“giải phóng”, “sự tự do” này ở bên ngoài mọi tòn tai-cho-minh 
hữu han, vì, theo Spinoza, tồn tại-cho-mình của Bản thể xét 
như là Bản thể là cái tự thiết định và làm chỗ dựa cho mọi “thể 
cách” (Modi) hữu han, rồi những thể cách này, đến lượt chúng, 
không còn khép kín nơi bản thân chúng mà hoàn toàn trong 
suốt đối với sự tất yếu của Bản thể. Chỉ có điều, theo Hegel, 
Bản thể của Spinoza chỉ mới là sự giải phóng và tự do “(w- 
mình” (mặc nhiên, tiềm năng) vì sự tất yêu chưa tự vượt bỏ 
trong sự tự do được “biểu lộ”, “khai mở” (manifest) của chủ 
thể phản tư chính mình một cách tuyệt đối trong cái khác của 
mình. 


Trong khi đó. Khái niệm là “cho-minh”, không phải là một sự 
tự do trống rỗng hay tùy tiện mà là sự tự do<ban the (có thực 
chất) hay hiện thực (hiệu quả), nghĩa là không giải ,phóng ở 
bên ngoài sự tất yêu-bàn thể mà bởi và ở trong sự tất yêu, vì 
thế, là sự tự do cho-minh vô hạn. 


KHOA HOC LÖGIC 
PHÄN III 


HỌC THUYET VE KHÁI NIM 


` KHOA HỌC LÔGÍC 
PHẢN III 


HỌC THUYET VE KHÁI NIỆM 


§160 


Là sức mạnh bản thể tên fai-cho-minh, Khái niệm là cái gi 
tự do; và, vì lẽ từng mỗi mômen của nó là cái toàn bộ Igiöng] 
như Aën thân Khái niệm và được thiết định như là sự thống 
nhất không thể tách rời với nó, nên Khái niệm là {cái] roàn 
thể; vì thế, trong sự đồng nhất của nó với chính nó, Khái 
niệm là cái được xác định tự-mình và cho-minh. 


Giảng thêm: 


Nói chung, quan điểm về Khái niệm là quan điểm của thuyết 
đuy tâm tuyệt đối; và triết học [sẽ] là nhận thức thấu hiểu bằng 
khái niệm, trong chừng mực tất cả những gì có giá trị đối với 
những hình thức khác của ý thức như là cái gì tổn tại - và đo là 
trực tiếp, nên độc lập-tự chủ - đều được nhận biết trong triết 
học chỉ đơn thuần như là một mômen có tính ý thể mà thôi. 
Trong Lögic học của giác tính, Khái niệm thường được xem 
như là một hình thức đơn thuẩn của tư duy, và, chính xác hơn, 
như một biểu tượng phổ biến; và chính quan niệm thứ cấp này 
về Khái niệm đã làm cơ sở quy chiêu cho khẳng định được lặp 
đi lặp lại - nhân danh cảm xúc và trái tim - rằng Khái niệm, 
xét như là Khái niệm, là cái gì chết cứng, trống rỗng và trừu 
tượng. Nhưng, trong thực tế, tình hình là hoàn toàn ngược lại: 
nói một cách đúng đắn, Khái niệm chính là nguyên tắc của mọi 
sự sống, và qua đó, đồng thời là cái gì hoàn toàn cu thể: 


668 


S308 


(a) 


Phan Hl: Học thuyết về Khái niệm (88160-244) 


Diêu như thế là kết quá của toàn bộ vận động lôgíc cho tới nay 
và vì thể, ta khổng cẩn đến bây giờ mới phải chứng minh ở 
đây. Sự đối lập giữa hình thức và nội dung - có giá trị hiệu lực 
khi Khái niệm bị nhầm tưởng là cái gì đơn thuần có tính hình 
thức - bây giờ đã bị bỏ lại sau lưng chúng ta, cùng với tât cả 
những sự đối lập khác mà sự phản tư [của giác tính] đã bám 
chặt vào. | Tất cả chúng đã được vượt qua một cách biện 
chứng, nghĩa là, thông qua chính bản thân chúng; và, Khái 
niệm thực sự là cái bao hàm tất cả mọi tính quy định tư duy 
trước đây như đã được vượt bỏ bên trong chính mình. Hẳn 
rằng Khái niệm phải được xem như một hình thức, nhưng chỉ 
có điều đó là một hình thức vô hạn và sáng tạo, vừa bao ham 
sự phong phú của tất cả nội dung ở trong mình, vừa buông thả 
[nội dung ấy] ra khỏi chính minh®. Tất nhiên, Khái niệm cũng 
có thể được gọi là “trừu tượng”, nếu ta hiểu “cụ thể” chỉ như 
cái cụ thể cảm tính, và, nói chung, như cái gì có thể tri giác 
được một cách trực tiếp, bởi Khái niệm, xét như Khái niệm, 
không để cho ta có thể dùng tay mà nắm bắt được nó, và, nói 
chung, khi nói về Khái niệm thi việc nghe và thấy là những gì 
đã thuộc về quá khứ. Dù vậy, như đã nói, Khái niệm cũng là 
cái gì hoàn toàn cụ thể, chính bởi vì nó chứa đựng cả Tổn tại 
lẫn Bản chất, và, do đó, chứa đựng tất cả moi sự phong phú 
của cả hai lĩnh vực này ở bên trong nó trong sự thống nhất 
mang tính ý thể. 


Như ta đã nói trước đây, các cấp độ khác nhau của Ý niệm 
lôgíc có thể được xem như một chuỗi những định nghĩa về cái 
Tuyệt đối. | Do đó, định nghĩa được mang lại ở đây là: “cái 
Tuyệt đối là Khái niệm”. Để được đúng là như thế, chắc chắn ta 
phải hiểu Khái niệm theo một nghĩa khác và cao hơn so với ý 
nghĩa về “Khái niệm” trong Lögic học của giác tính, là nơi nó 
chỉ đơn thuần được xem như một hình thức của tư duy chủ 


‘quan của ta, mà không có bất kỳ nội dung nào cua riêng nó, Ò 


aus sich entläßt / releases it from itself. (Xem: Chú giải cho §244). 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm ($$160-244) 669 
ee EE EE 


đây, trong Lögic | học tư bien, vì lẽ Khải niệm có một ý nghĩa 
hoàn toàn khác so với ý nghĩa mà ta thường nối kết với thuật 
ngữ này, nên thoạt tiên câu hỏi có thế được đặt ra là: “tại sao 
một cái gì hoàn toàn khác như thế mà vẫn được gọi là “Khái 
niệm”? Há nó không tạo cơ hội cho sự hiểu lầm và lẫn lộn hay 
sao? Câu trả lời cho câu hỏi này phải là: cho dü khoảng cách 
giữa Khái niệm của Lôgíc học hình thức và Khái niệm tư biện 
có lớn den đâu đi nữa, thì một sự xem xét cặn kẽ hơn sẽ cho 
thấy rằng ý nghĩa sâu xa hơn của Khái niệm tuyệt nhiên vẫn 
không xa lạ với việc sử dụng ngôn ngữ nói chung như mới 
thoạt nhìn. Ta vẫn nói về việc “diễn dịch” một nội dung từ 
Khái niệm của nó; chẳng hạn, về việc diễn dich những quy 
định luật pháp liên quan đến tư hữu ttr Khái niệm về tư hữu; 
và ngược lại, ta nói về việc quy một nội dung thuộc loại ấy về 
lại cho Khái niệm của nó. Điều này cho thấy sự thừa nhận rằng 
Khái niệm không đơn thuần là một hình thức không có bất kỳ 
nội dung nào của riêng nó, bởi, một mặt, không có gì có the. 
được diễn dịch hay suy diễn từ một hình thức như thế cả, và 
mặt khác, quy một nội dung được cho vê lại với hình thúc 
trống rỗng của Khái niệm không, khác gì tước bò nội dung của 
tính quy định của nó, chứ không phải là nhận thức được nó. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 8160 
PHÄN III: HỌC THUYET VE KHÁI NIỆM 


Trước khi di vào việc phân chia nội dung của Khái niệm, Hegel 
đành ba tiểu đoạn đầu tiên (8§160- 162) để dẫn nhập chung về 
Khái niệm như là sự fie do đồng nhất với mình và như là cái toàn 
thể được quy định tự-mình-và-cho-mình. 


“Khái niệm là cái tự do như là sức mạnh bản thể tồn tại cho- 
mình và là [cái] toàn thế".. 


- Là một sự thống nhất với mình. tức là sự trực tiếp tự thiết định do 
việc thải hồi sự trung giới, Khái niệm (như đã thấy ở các tiến 
trinh trước đây) không chỉ là "sự pr do” nói chung mà là "cái gi 


670 Phân HIT: Học thuyết về Khái niệm (SS 160-244 


dang tự do”, hay cái tự do (das Freie / what is free / le libre). 
Thật ra, bản thể đã mang trong mình man móng của sự tự do 
trong chừng mực sức mạnh tuyệt đối của nó Zum chủ (một cách 
phú định) đối với tất cả sự phong phú của nội dung của nó (§1 51). 
Tuy nhiên, bản thể vẫn còn gän bó quá trực tiếp với nội dung-tùy 
thể của nó, và nội dung-tùy thể này. vì thế. chửa có được một sự 
độc lập-tự tồn đầy đủ để cho sự thống nhất phủ định của hình 
thức tạo nên một sự tự do đúng thật. nghĩa là, tạo nên một sự 
phản tư-trong-mình ở trong cái khác của mình. Ngược lại. 
trong Khái niệm — như là tác động hiện thực hóa mình trong cái 
khác-hiện thực của mình — ta đã thấy sức mạnh-ban the này từ 
nay là tuyệt đối cho-mình như là sự phủ định-hiện thực đối với 
một sự phủ định hiện thực. Vì the, khi kết hợp bé dày: của bản thể 
và sự rong suốt chủ quan của cái cho-minh ("sức mạnh-bản thể 
tôn tại-cho-miình "). Khái niệm thực sự là tự do. 


- Sự tự do-khäi niệm (kết hợp cả hai điều trên đây) không phải là 
một sự trừu tượng nữa mà là một sự fr-quy định hiện thực. đo đó. 
là toàn thể. Toàn thể chỉ là đoàn the trong chừng mực nó thống 
nhất ¿oàn bộ các mômen cầu thành ở trong sự tự do. Sau này, các 
mômen khác nhau này sẽ là: cái phö biển, cái đặc thù và cái cá 
bit. nhưng ở đây, chính là những gì đã được nêu ở §159 trước 
đây: a) sự phản tư-trong-chính-mình của Ban chát ánh hiện: b} 
tản tại hiện thực là nơi sự ánh hiện có sự tự tồn trực tiếp. và c) cái 

"tự ngã”. tức cái "rong-chính-mình ” của việc ánh hiện. Song. vì 
lẽ bản chất đã thể hiện triệt để trong tồn tại. và tồn tại chuyển 
hoàn toàn sang bản chất. nên Khái niệm không ở bên ngoài hay ở 
bên kia các tính quy định cấu tạo nên các mômen khác nhau của 
nó. trái lại. luôn là cái toàn bo Sn tüng mỗi mômen Ấy. và chỉ 
qua đó. Khái niệm là "toàn the“. Ta biết rằng. bản chất — với tư 
cách là cơ Sơ — cũng đã là cái đoàn thẻ vì nó hoàn toàn có mặt 
trong từng mỗi mômen về sau của nó (dm bộ bản chất có mặt 
trong "hiện hữu”, ong "su vật”, trong "hiện tượng” v.v...). Tuy 
nhiên, vì vẫn còn thuộc vẻ lĩnh vực chung của sự phan ur, nên 
bản chất-cơ sở tự-phản tư trong các phạm trù mà nó đặt cơ sở. 
đồng thời các phạm trù này tự-phản tư trong nó, nhưng quan hệ 
hai chiêu này vẫn chưa triển khai trong sự đồng nhất minh nhiên 
của một cái vô hạn cho-minh. Trái lại, trong Khái niệm. mỗi một 
mômen khác nhau chứa dựng cái toàn bộ. còn Khái niệm-toàn bộ 
tự tiếp diễn tuyệt đối trong mỗi một mômen cấu thành (cái cá 
biệt, cái đặc thù và cái phổ biến đều có mặt ở trong nhau). do đó, 


Phần IH: Học thuyết về Khải niệm ($$160-244) 671 


là ur do ở trong và bởi bản thân cái toàn thể. Vì thế, Hegel bảo; 

"sự đồng nhất với mình” tương ứng với sự "tự do” của Khái 
niệm, còn "tồn tại được quy định tự-minh-và-cho-minh” tương 
ứng với "toàn thê" của nó. Ta cần làm rõ hơn một chút về định 
nghĩa này ở cuối phân Chinh van: ... "ong sự đồng nhất với 
mình, Khái niệm là cái được quy định (nhát định} hr-minh-va- 
cho-minh " tdas an und für sich Bestimmte / what is in and for 
itself determinate “có qui est déterminé en et pour soi): 


- Ngay trong sự động nhất với mình, Khái niệm không phải là sự 
vie định trông rỗng và trừu tượng mà là được quy định nhất 
định một cách tự-mình-và-cho-mình. Tại sao? Ta đã gặp cái "tồn 
tại được quy định nhất định tự-minh-và-cho-mình” này ở §98 trên 
bình điện chát của cái Mor. Ö đây cũng thể nhưng ở cap độ cụ the 
hơn nhiều. Ta lần lượt xét: 


- Trước hết. Khái niệm là “được quy định nhất định” ngay trong sự 
đồng nhất với mình, vi nó chỉ là tự do như là cải toàn the, có 
nghĩa, chỉ là tự do trong từng mỗi mômen được quy định nhất 
định, là nơi Khái niệm có mặt hoàn toàn trong mỗi mômen nhí 
định åy. 

- Nó còn được quy định "-minh", vì mọi tính quy định của nó 
đều được bao hàm trong tính tuyệt đối đơn giản và trong sự đồng 
nhất bản thể của sự ngang bằng của nó với nó. 


- Nó cũng được quy định “cho-mình” vì sự quy định của nó bởi và 
cho một cái khác là đồng nhất với sự quy định của nó trong 
chính-mình. Nó tuy là cái gì tự quy định một cách hiện thực. 
nhưng chỉ boi chinh mình và vẫn minh nhiên là chính mình ngay 
trong sự quy định của mình. (xem lại định nghĩa về “rån tai cho- 
minh” ở cuối 895). 


Nói ngắn, Khái niệm là sự tự do ngay ong lòng cái toàn thể 
được quy định nhất định. nghĩa là, ngay trong sự quy định de di 
biệt hóa cái tự-mình của nó, nó vẫn tuyệt đối là cho-minh, Đó 
chính là sự (-gup' định (Selbstbestimmung / Autodetermination) 
hay “sự quy định fe-minh-va-cho-minh) (xem lại định nghĩa dự 
báo trước đây về "Khái niệm" "trong §83). 


672 Phân TII: Học thuyết về Khải niệm ($$ 160-244) 


§161 


Diễn trình tiến lên của Khái niệm không còn là sự chuyên 
sang cái khác lẫn sự ánh hiện vào trong cái khác nữa mà là 
sự phát trin; bởi những mômen được phân biệt đồng thời 
lập tức được thiết định như là cái đồng nhất với nhau và với 
cái toàn bộ, và [mỗi] tính quy định là một cái tần tại tự do 
của toàn bộ Khái niệm. 


Giảng them: 


Trong lĩnh vực của Tổn tại, tiến trình biện chứng là việc chuyển 
sang cái khác, còn trong lĩnh vực của Ban chất, nó là việc ánh 
hiện vào trong cái khác. Ngược lại, vận động của Khái miệm là 
sụt phát triển, qua đó chỉ được thiết định những gi đã có sẵn đó 
một cách tự-mình [mặc nhiên]. Tương ứng với cấp độ này của 
S309 Khái niệm ở trong giới Tự nhiên, đó là sự sống hữu cơ. Chàng 
hạn, một cái cây phát triển từ hạt mäm của nó: hạt mäm đã 
chứa đựng toàn bộ cái cây bên trong nó, nhưng trong một cách 
có tính ý thể, khiến ta không được xem sự phát triển của nó như 
thể các bộ phận khác nhau của cái cây: rễ, thân, lá v.v... như là 
đã hiện điện một cách realiter [latinh: thực tön] ở trong hạt 
mầm, dù chỉ ở trong một hình thức rất nhỏ bé. Đỏ là giả thuyết 
gọi là “đóng vào hộp”®!2; khuyết điểm của giả thuyết này là 


a) Einschachtelungshypothese / Chinese box hypothesis / Involution. 


206) 
CH Trước Kant, thuyet tién hóa (theo nghĩa cũ) xem toàn bộ sinh thê hữu cơ - với 


tät cả mọi bộ phận của nó ~ ~ deu dä có sẵn trong trứng và tình địch (thuyết tiền lập). 
Kant đã thành công trong việc để nghị gọi thuyết này la "Invalution” hay 

"Euwchuchtching To thuyết cuộn (vào) reng, còn dành chữ ' nen hóa” (Evolution 
(theo nghĩa ngày nay) cho quan niệm về "Epigenesis” ("hậu thành”). Epigenesis (từ 
gộc Hy Lạp: epi: thêm vào: genesis: ra dòi) là sự hình thành sinh thể hữu cơ thông 
qua sự phát triển những tố chất mầm mông chứ không phải dä được kiến tạo hoàn 
y 1ừ trước như chủ trương của Chr. Wolff (1759). (Kant cũng chủ trương 
"hậu thành” hay "nội sinh” về các phạm trù tiên nghiệm, bác bó thuyết bằm 


Phän HI: Hoc thuyết về Khái niệm (59760-244) 673 


những gì thoat đầu chỉ có mặt theo kiểu có tính ý thể lại được 
xem là đã hiện hữu. Tuy nhiên, chỗ đúng của giả thuyết này 
chính là ở chỗ: Khái niệm vẫn ở-trong-nhà-nơi-chính mình 
trong, tiến trình của nó, và tiến trình không thiết định dieu gì 
mới về mặt nội dung, mà chỉ tạo ra một sự biến đổi về hình 
thức. “Bản tính” này của Khái niệm - thể hiện trong tiến trình 
của nó như là sự phát triển chính nó - là điểu người ta luôn 
nghĩ tới khi nói vê những ý niệm bẩm sinh trong con người, 
hay khi người ta nói - như bản thân Plato đã làm - rằng mọi 
việc học chí đơn thuần là sự nhớ lại, nhưng, tuy vậy, việc “nhớ 
lại” không nên hiểu như thể những gì tạo nên nội dung của ý 
thức đã được đào tạo bằng việc học là đã có sẵn trước đó trong 
ý thức ấy trong sự phát triển nhất định của nó. 


- Có thể nói sự vận động của Khái niệm phải được xem chỉ như 
là một trò chơi: cái khác được thiết định bời sự vận động của 
nó, trong thực tế, không phải là một cái khác. Trong học thuyết 
của Kitô giáo, điểu này được phát biểu bằng sự khẳng định 
rằng Thượng dë không chỉ đã sáng tạo nên một thế giới đối lập 
lại với Người như một cái khác, trái lại, Người đã tạo ra một 
Người Con trai từ vĩnh hằng, và ở trong Người Con ấy, Người 
~ với tự cách là Tinh thân - tổn tại-trong nhà-nơi chính mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §161 


- Tiểu đoạn dẫn nhập thứ hai này bàn về phong cách hay kiểu tiến 
lên về lôgíc của Khái niệm so với của tổn tại và bản chất trước 
đây. 


Thật thế, theo Hegel, vì lẽ Logos là tính phủ định, là sự mâu 
thuẫn và vận động, nên Khái niệm (nói chung) — dù thể hiện Ku 
là Tòn tại. Bản chất hay Khái niệm (đúng nghĩa) — nó chủ yếu 


sinh. Xem: Phe phản lý tính thuần túy. B167 và Phê phún năng lực phán don, 
B376) 


Phân HI: Hoc thuyết về Khái niệm (SS 160-244) 


vẫn là sự tiến lên phía trước (Fortgehen / progression). Nhưng, 
có sự khác biệt sâu sắc giữa phong cách và kiểu “tién lên” của cả 
ba. 


Trong lĩnh vực Tòn tại — hay là nơi Khái niệm chi mới là 0-mình 
—, tính phủ định năng động của Khái niệm còn giấu mình đàng 
sau sự thay đổi trực tiếp của các tính quy định dang-tön tại don 
thuần (seiend / being-there / etantes) của Logos (884). Vì thé, khí 
phơi bày ra bên ngoài, tính phủ định ấy chỉ thể hiện như là sự guá 
đó bät-lien tục hay sự chuyên sang nhau một cách di tính của một 
phạm trù trực tiếp này sang một phạm trù khác; nói ngăn. sự tiến 
lên lôgíc của Tôn tại (hay của Khái niệm tr-minh) chỉ là một sự 
“chuyền sang cải khác ` (Übergehen in Anderes / the passing into 
the other / passage-dans-de-l autre). 


Trong lĩnh vực Bán chất (hay Khái niệm đã được thičt định). tính 
phủ định của Khái niệm đã nội tại hóa, vì nó thể hiện trong tính 
tương quan nội tại, nhờ đó Tòn tại chi trung giới với mình nhờ 
vào sự phủ định chính-mình, nghĩa là, chỉ quan hệ với chính-mình 
như là quan hệ với cái khác (§112). Tuy nhiên, vì cái khác này — 
trong đó Bán chất khäng định chính mình bằng cách ánh hiện 
trong đó - (khi chưa đạt đến cấp độ của hành động tương tác 
($155)), chưa có được "phẩm giá” ngang hàng với bản chất: tính 
phủ định của Khái niệm chỉ thể hiện trong bản chất như là sự 
phản tư (của nó) trong cái đối lập: sự tiễn lên lôgíc của bản chất 
(hay của Khái niệm chỉ đơn thuần được thiét định) chỉ là một sự 
“ánh hiện” (mình) trong-cái khác” (Scheinen in Anderes / shining 
in the other / paraître (de soi)-dans-de-|° Autre). 


Ngược lại, trong lĩnh vực của sự tự do (tự do là toàn thể và toàn 
the là tự do) hay nói khác đi, trong lĩnh vực của Khái niệm vừa là 
tự-mình (= cho-cdi khác), vừa tuyệt đối là cho-minh (= là mình 
ngay trong bản thân cái khác), sự tiến lên lôgíc của Khái niệm 
không thé bị quy giản thành một sự “quá độ” hay “chuyên sang" 
cái khác, cũng không thành một sự ánh hiện đơn thuân trong cái 
khác, mà từ nay là sự PHÁT TRIÊN ( Entwic cklung , / development / 
développement). Khái niệm “sự phát triển” rất gần gũi với khái 
niệm “năng lượng" và "sự tự biéu lộ chính mình” đã gặp trong 
phần Nhận xét của §142. The sự “phát triển” là gi? Mör thực tại 
tự phát triển là một thực tại tự phản tự trong mình và di sâu möt 
cách bản chát vào trong chính mình tương ứng chính xác với sự 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm ($8160-244) 675 
I bi nhà ng AAKER RE S AINEISSA e EE 


biểu lộ ra bên ngoài và với sự ngoại tại hóa trực tiếp. (Trong 
phần Giảng thêm, Hegel nêu một ví dụ trong lĩnh vực tự nhiên để 
minh họa: một cái cây (bản chất-bản thẻ) khi tạo ra bộ rễ, cành, lá 

"ở bên ngoài” mình (tồn tại trực tiếp) thì cũng là chính mình và tự 
khäng định trong tính cá biệt của mình (Khái niệm tự do). Trong 
sự tiên lên (sự tăng trưởng của cây). có nhiều yếu tố bien thành sự 
vật khác một cách trực tiếp (ví dụ: nụ thành hoa hay lá) và cũng 
có sự "ảnh hiện-trong-cái khác” mà thực chất là sự tự phân chia 
và tự dị biệt hóa trong tòn tại trực tiếp (rễ. nụ, hoa, lá...). nhưng 
rút cục. sự qud độ của một sự trực tiếp này sang sự trực tiếp khác 
và sự phản tư của bản chất trong sự trực tiếp đều được bao hàm 
hết ở trong sự phát triển duy nhất chính mình của cái cây: nó thu 
hồi mọi vận động của sự trực tiếp mà nó thiết định và chỉ làm 
công việc tự khẳng định chính mình bằng cách ánh hiện trong 
những mömen khác nhau của nó). 


- Như sẽ thấy, vì lẽ mỗi mömen của Khái niệm là bản thân toàn bộ 
Khái niệm, nên mỗi hạn từ trong những hạn từ được dị biệt hóa (ở 
đây, trong cấp độ Khái niệm sẽ là cái phö bien, cái đặc thù và cái 
cá biệt) lập tức đồng thời được thiết định như là đồng nhất với 
han từ khác và với cái toàn bộ. Sự ` ‘tién lên” từ nay là một sự re 
phát triển liên tục của Khái niệm ngay trong sự khác biệt của các 
mômen nhất định của nó. Tính quy định (“phỏ biến”, "đặc thù“, 

"cá biệt”) ở đây cũng không còn là một tồn tại-khác hiểu như một 
ranh giới và một sự chuyển sang cái khác, cũng không còn là một 
tòn tại-được thiết định nhu là ánh tượng hay vẻ ngoài được tien- 
thiết định, một sự ánh hiện trong cái khác; trái lại, tự khẳng định 
như là một tồn tại tự do của toàn bộ Khái niệm, nghĩa là không 
còn như một ranh giới hay một cái tien-thiet định mà như cái tồn 
tại trực tiếp. và, trong mọi sự thay đổi, Khái niệm tìm lại chính 
mình hoàn toàn, và, như thế, chỉ ánh hiện một cách hiện thực 
trong-chính-mình. Nói cách khác, Khái niệm là nguồn suối và là 
cơ sở tuyệt đối tự do của các tính quy định của chính nó. Ta có ở 
đây khía cạnh khác trong nghĩa từ nguyên của chữ “Khái niệm”: 
khái niệm (conceptus) còn là “quan nim” (conceptio) và là sự 
sản sinh mọi tính quy định lôgíc: chúng ra đời từ nó như từ 

"nguyên tắc sáng tạo” của chúng. 


676 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm (95160-244) 


§162 


Học thuyết về Khái niệm chia ra thành: 


S310 


học thuyết về Khái niệm chú quan hay Khải niệm |đơn 
thuän] hình thức 


8), 


học thuyết về tính khách quan [hay tính khách thể| hay về 
Khái niệm như là được quy định |đê] trở thành sự trực 


học thuyết về Ý niêm, hay về Chủ thế-Khách thé, về sự 
thống nhất của Khái niệm với tính khách quan, về Chân lý 
tuyệt đối. 


Lögic học thông thường chi bao gòm những chất liệu 
được ta bàn ở đây như một phän thuộc về phän thứ ba [kê 
trên đây] của cái toàn bộ, cùng với những cái gọi là 
"những quy luật của tư duy” ta đã gặp trước đây. | Và. 
trong Lôpíc học ung dung, có thảo luận thêm một ít về 
nhận thức. kết hợp với chất liệu tâm lý học, siêu hình học 
và thường nghiệm khác. bởi lẽ bản thân những hình thức 
nói trên của tư duy rút cục cho thấy tự chúng là không 
còn dủ nữa. nhưng kết qua là môn khoa học này đã đánh 
mát phương hướng vững chắc của nó. - ‚Va lại, những 
hình thức nói trên ~ tuy ít ra cũng thuộc vẻ lĩnh vực đích 
thực của Lôgíc học — vẫn chỉ được năm lấy như là những 
sự quy định của tư duy có ý thức, nhưng chính xác hơn. 
chỉ là của tư duy có ý thức ở cấp độ của giác tính chứ 
không phải ở cấp độ của lý tính. 


Những quy định Lögic trước đây — tức những quy định 
của tồn tại và bản chất - tät nhiên. không chỉ là những 
quy định đơn thuần của tư tưởng; [thật ra], trong mômen 
biện chứng của việc chuyên sang hay quá độ của chúng 


A formell: [merely] formal. 


Phản HH: Học thuyết về Khái niệm (5160-244) 677 


và trong việc chúng quay tro về lại vào trong bản thân 
chúng và trorig [tính] toàn thể của chúng. chúng tự chứng 
10 là những Khái niệm. Nhưng. chúng (xem: §&4 và §122) 
chỉ là những Khái niệm nhát định. những Khái niệm [còn 
là] tụ-mình [mặc nhiên] (an sich) hay. cũng đồng nghĩa 
như thẻ. là những Khái niệm cho-td đủ uns). VÌ lề. cái 
khác (mà mỗi một sự quy định chuyên sang hay qua đó 
sang no. hay ¿nh hiện vào trong nö, và. vì thé. như là cái 
pi-có-tinh-quan hệ) không được xác định như là cứ đặc 
thù™ mà cũng không phải ci [mmen] thử ba của nó 
được xác định như cái cá biết" hay như chu thẻ: sự đồng 
nhất của sự quy định ở trong cái dói lập của nó. [tức] sự 
tự do cua nó. là không được thiết định, hởi nó không phai 
là tính phô biển, - Những “khái niêm’ ` được hiệu thông 
thường như là ER xự quy định của giác tính, hay cũng 
chi như là những Biểu tượng phô bien: do đó. những 
“khái niệm” như thế bao giờ cùng là những sự quy định 
hữu han (endliche Bestimmungen) (xem $62). 


l.ögie học về Khái niệm thường được hiệu như là một 
khoa học đơn thuần có tính Đình thức, theo nghĩa những 
gi đáng kể ở đây chi là hình (hức đơn thuần của khải 
niệm. nhán đoán và suy luận, chứ tuyệt nhiên không quan 
tâm liệu cái gì [trong đó] là đứng thật: chân tý đúng thật 
được giả định là phụ thuộc duy nhất vào moi dung. Nếu 
quả thật những hình thức !ögie cúa Khái niệm chỉ là 
những "thùng chứa". những biểu tượng hay những tư 
tưởng chết cứng. bát động và dimg dung. d 3 kiến thức 
vẻ chúng chí là một sự mô ta có tính lịch sie hoàn toàn 
hời hợt và không cần thiết. Nhưng. thật ra. hoàn toàn 
ngược lại: những hình thức cua Khải niệm là Tinh /hân 
sång động cua cúi Hiện thực; và những gì là đúng thật 
của cái Hiện thục chỉ o đúng thật là nhờ vào những hình 
thức này, thông qua chúng và o wong chúng. Thé nhưng 
(tiếc rằng] chân lý của những hình thức này. xét cho riêng 


ta) 


Besonderes / semething-particular: 


(b) (t) 


Einzelnes ¿ something-singular: 


Allgemeinheit 2 universality; IÉI Historie description. 


678 


Phân HD: Học thuyết vê Khái niệm (§€160-244) 
chúng (für sich). cho đến nay vẫn chưa bao giờ được xem 


xét và nghiên cứu, và càng ít hơn nữa về sự nối kết tất 
yếu của chúng. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: §162 


Tiu đoạn dẫn nhập thứ ba này giới thiệu ba bộ phận của Phần 
học thuyết về Khái niệm: 


. Học thuyết về Khái niệm chủ quan hay Khái niệm hình thức. 


Ta nên cần thận với chữ "chủ quan” (subjektiv / subjective / 
subjectif) ở đây! Trước het, Khái niệm được gọi là "chủ quan” 
không theo nghĩa là "chủ quan của đầu óc con người” mà có ý 
nghĩa tich cực răng với nó, Logos đã không chỉ là bán thế mà 
còn là chú thể nữa*. Tính “chù thế” hay tính “chủ quan” này của 
Logos là ở chỗ: trong Khái niệm. bản chất đã thải hồi quan hệ của 
nó với một tồn tại hay với ánh tượng được tien-thiet định. và. vi 
thế. không còn ở bên ngoài chính mình khi tự quy định. trái lại. là 
sự độc lập-tự tồn tuyệt đối tự quy định một cách tự do ở trong 
chính mình. Do đó, tính chủ thể hay tính chủ quan là sự phản tu- 
trong-minh một cách vô han, là sự tự do đã được mở rộng của nó 
như là vận động tuân hoàn của việc thiết định chính mình một 
cách tuyệt đối trong cái tồn tại-khác của mình. Nhưng. nếu tính 
chủ thể biểu thị rich cực tính nội tại của cái gì tự phản tư trong 
mình ở ngay trong cái khác. thì nó cũng biểu thị một cách rien 
cực về tính nội tại còn quá /rực tiếp của Khái niệm. vì sự tự do 
của nó thoạt đầu chỉ mới tự khẳng định như là miền móng. như là 
“nguyên tắc" hay "quan niệm" còn phong kín mọi tính quy định 
xa hơn, chứ chưa như là sự trực tiếp CÓ Sự ben vững đã phát trien 
một cách hiện thực. Chính trong nghĩa Ấy mà Khái niệm thoạt đầu 
chỉ là hình thức thuần túy của nội dung mà nó tự mang lại cho 
mình: chữ “chù quan”. vì thể. còn hiểu theo nghĩa là: đơn thuần 
“hình thức”. (Vì thể, trong thuật ngữ Hegel. chữ “Khái niệm " có 


* Xem: Lời Tựa ($17) của quyền Hiện unn học Tình thân, “Theo cách nhìn 
của tôi [Hegel].... tất cå vấn de là ở chỗ phải lĩnh hội và dien đạt cái Đúng thật 
không [chi] như là bản thể mà cả như là chủ thể", Sđd. tr. 30; Chủ giải dẫn nhập 
của BVNS, 1.3. Sđd, tr. 147-150. 


Phän IH: Học thuyết ve Khái niệm (S$ 160-244) 679 


hai ý nghĩa tùy theo cấp độ: là "mầm móng“, “nguyên täc mäc 
nhiên” của một thực tại, và “là Khải niệm dä phát triển". Trong 
Hiện tượng học Tình than, ta luôn gặp hai ý nghĩa khác nhau này 
của chữ "Khái niệm`). 


Tóm lại, Khái niệm chủ quan không có nghĩa là hành vị hay sản 
phẩm của tính chủ the suy tưởng cua chúng ta. nó cũng không 
phải là "hình thức” theo nghĩa là sự trừu tượng chủ quan khỏi mọi 
nội dung cụ thể. Trái lại. nó là sự tự do nội tại của lúc ban đầu. 
chưa biéu JO minh nhiên, và là "hình thức”. vì nội dung của nó 
còn mặc nhiên và chưa được hiện thực hóa ra bên ngoài. 


2. Học thuyết về “tính khách quan” hay “tính khách thế” 


(Objectivität) (§§194-212) 


Học thuyết về khách thé sẽ là học thuyết về Khái niệm đã đi ra 
khỏi chính mình, ra khỏi lĩnh vực còn bất định (vô-quy định) của 
sự trung giới thuần túy nội tại và, do đó. tự guy định thành sự trực 
tiếp ngoại tại của sự tòn tại-hiện có hiện thực của nó. Khi tự 
khách thẻ hóa. Khái niệm cũng mang lại cho chính mình tät cá 
nội dung-ban thể phong phú mà khi xuất hiện như là tính chú thể, 
nó đã häp thu sự ben vững tất yếu vào trong sự trong suốt của sự 
tự do của nó. 


3. Học thuyết về Ý niệm (§§213-243): 


Học thuyết về Ý niệm là học thuyết về Khái niệm đã trút bỏ hay 
thoát ly khỏi xự phiến dien của tỉnh chủ quan lần của tính khách 
quan trực tiếp của nó. Vậy, đó là học thuyết ve Chủ the-Khäch 
thể. nghĩa là về sự thông nhất của Khái niệm chủ quan và khách 
quan. tức về C hân hi tuyệt đổi của Logos. 


- Phần Nhận xét cho 8162 


Ta cần chú ý phần thứ hai của Nhận xét khi Hegel nêu câu hỏi: 
trong chừng mực nào các quy định lôgíc của Tòn tại và Bản chất 
(trước khi có các quy định của Khái niệm đúng nghĩa) vẫn có tính 
khái niệm? Hegel trả lời như sau: 


- Các quy định lôgíc của Tòn tại và Bản chất không phải là 
“những quy định đơn giản của từ tưởng" 


6A0 


Phản HI: Học thuyết về Khái niệm (SS 160-244, 


(Gedankenbestinmungen) theo nghĩa là các quy định trừu 
tượng và bị cô lập, không có quan hệ hữu cơ với nhau. Trái lại. 
trong sự tự-thải hôi và quá độ sang các tính quy định đối lập 
(tức mömen biện chứng như định nghĩa ở $81), chúng đi vào 
mối quan hệ với nhau. qua đó chúng tự đào sâu hơn. quay ve 
trong chính mình và từng bước tạo nên những "toàn the” ngày 
càng rộng hơn. đó là cả lĩnh vực của Tèn tại nói chung vả lĩnh 
vực của Bản chất trong tính toàn diện của nó. Với tu cách là sự 
quay về trong mình, là sự toàn thể hóa. chúng quả là các khái 
nim (theo nghĩa: "nằm chung lại” / con-capere). Nhưng. như 
đã thấy. các cái "toàn thể” do chúng tạo nên chưa phải là Khái 
tiệm tự-mình-và-cho-minh mà chỉ méi là các khái niệm được 
quv định nhất định. tức các khái niệm hữu hạn. là nơi Khải 
niềm không tự phát triển bản thân nó dựa theo các đòi hỏi của 
sự tự do của chính nó mà chỉ theo kiểu phiên. điện do sự trực 
tiếp của Tön tại hay tính phản tu của Bán chất áp đặt lên nó. 
Tôn tại và Ban chất tuy có chứa đựng sự năng động của Khái 
niệm nhưng chưa triển khai minh nhiên nhir Jo Khái niệm, do 
đỏ. còn là “0-øzb ` (theo hai nghĩa: "tiềm năng” và "cho ta” 
chứ chưa phải "cho mình” [cho bản thân nó]). Như thé, Tôn tại 
chi moi la Khải niệm trực tiếp. trừu tượng trong sự đồng nhất 
trông rộng: “Khái niệm nr mink” {984 và §§91. 92). Cũ üng thẻ. 

Bản chất chi là Khải niệm được thiết định. tức bị lôi cuỗn vào 
một (nh quan hệ, chưa tự phản tu hoàn hào trong chinh minh 
($112). 


Khiểm khuyết chủ véu của Tòn tại và Bán chất là thiếu bản thân 
sự tự do cua Khái niệm khi tự phát triển tự-minh-và-cho-minh. 
nói khác di, thiếu xức mạnh dé tuyệt đối tiếp tục là chính minh 
trong cái khác cna minh. Câu trúc hình thức này của sự tự do-khäi 
niệm sẽ được phân tích ở $163 tiếp theo nhờ vào ba phạm trù: 
tính phó biển, tính đặc thù và tính ca biết. Cả ba mômen này của 
Khái niệm đã được dir hao ở đây: là chính mình một cách tuyệt 
đổi (tức: là chu rhé hay cải cá bier) nghĩa là tự tiếp tục mới cách 
động nhất (tức: một cách phó biển) ở trong cái khác cua mình 
(tức: trong ab đặc thứ quy định từ bên trong), đó là sự tự do cua 
Khái niệm xét như là Khải niệm (Begriff als solcher 2 che Concept 
as such ¿le Concept comme tel). 


DE có cái nhìn sơ bộ. ta thấy: chính các tỉnh quy định của Tôn tại 
và Bản chất đều thiểu sự tự do này của Khái niệm: 


Phån HE Học thuyết về Khái niệm (S$160-244) 681 


- Vì tử chat sự trung giới, Tòn tại chuyển /rực ti» sang cái khác 
(trung giới nó từ bên ngoài): 


~ Vi từ chỗi sự trực tiếp. Ban chät änh hien một cách trung giới 
trong một cải khác được tiền-thiết định trực tiếp. 


- Tóm lại, ca Tòn tại và Bán chất đều là các Khải niệm được 
om" định nhất định. vì cải khác — trong đó mỗi quy định 
Chuyên sưng hay trong đó nó ánh hiện (như cái gì có quan hệ) 
— chưa được quy định (như sẽ xảy ra trong Khái niệm đúng 
nghĩa) như là môt đính đặc thù hay mot cái đặc thủ, trong đó 
(tức trong cái khác của nó) tinh-quy định vẫn tuyệt đối ngang 
bằng với chính mình, không có sự thay đồi. 


- Nói cách khác. trong Tòn tại và Bản chất. cái hạn từ thứ ba 
(rong đó mỗi tính quy định hợp nhất chính nó và cái khác của 
nó) chưa được quy định như là chi thể tự do hay như là Khái 
niệm cứ bit tự thiết định nên chúng. 


Sở dĩ tính quy định của Tön tại và Bản chất chưa có duge finh 
phö biến, là vì chúng không phải là những cái "phỏ bien” tự 
"đặc thù hóa” một cách tự do trong "chính mình”: nghĩa là. 
không có quy định nào trong chúng. được thiết định trong sự 
đồng nhất của nó với và rong cải dói lập của nó, tức. trong sự 
tự do của việc liên tục là "chính mình” một cách “phå bien” 
trong cải khác. là cái làm công việc "đặc thù hóa” hay phân 
chia nó), Ngược lại, trong Khái niệm. cái khác không phai là 
cái de Khái niệm chuyến sang hay ánh hiện vào, mà là tính 
đặc th nội tại trong đó nó tự liên tục một cách phó biển và tự 

khăng định một cách tự do như là chu (hé cá biết. 


682 Phần II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


S311 


A 
KHÁI NIỆM CHỦ QUAN 


a. Khái niệm xét như là Khái niệm 


§163 


Khải niệm, xét như là Khái niệm, chứa đựng: 


- mômen của tính phổ biến như là sự ngang bằng tự do với 
chính mình trong tính quy định (Bestimmheit) của mình; 


mômen của tính đặc thù, hay của tính quy định, trong đó cái 
phô biên vẫn cứ ngang băng với chính mình một cách 
không bị vân đục; và 


mômen của tính cứ biệt, như là sự phản tư-vào trong-minh 
của những tính quy định: tính phô biến và tính đặc thù. | Sự 
thống nhất phủ định với mình của tính cá biệt này là cái 
được xác định tiw-minh và cho-minh, và, đồng thời là đẳng 
nhất với mình hay là {cái] phố biến. 


Cái cá biệt cũng như cái hiện thực. ngoại trừ việc nó [cái 
cá biệt] ra đời từ Khái niệm, và. do đó, được thiết định 
như cái phê bien, hay. như là sự đồng nhất phủ định với 
mình. Vì lẽ cái hiện thực chỉ mới là sự thống nhất của bản 
chất và hiện hữu một cách fır-minh hay rực riếp. nên nó 
có thê tác động [có tiềm năng trớ thành hiện thực]. trong 
khi tính cá biệt của Khái niệm hoàn toàn là cái tác động 
(das Wirkende) ~ và, tất nhiên, nó không còn tác động 
như là nguyên nhân với vẻ ngoài là tạo nên một cái khác. 
mà là cái tác động [cái gì tự tạo nên] chính mình. — Tuy 
nhiên. tỉnh cả biệt không được hiểu theo nghĩa của tính cá 
biệt đơn thuần (rực iếp. giống như khi ta nói về những sự 
vật cá biệt hay những con người cá biệt v.v...; tính quy 


Phân II: Học thuyết về Khải niri. A. Khải niệm chủ quan ($$!63-193) 683 


định này về tính cá biệt chỉ có mặt khi [ta] có sự phán 
đoán. Bất kỳ mômen nào của Khái niệm thì bản thân 
cũng là toàn bộ Khái niệm (§160), nhưng. tính cá biệt. 
chủ thể. là Khái niệm được thiết định như là [cái] toàn 
the. 


Giảng thêm 1: 


5312 


Khi ta nói vê Khái niệm, ta thường chi có tính phổ bien trừu 
tượng ở trong đấu; và Khải niệm, do đó, thường được định 
nghĩa như là một biểu tượng khái quát. Theo đó, ta nói về khái 
niệm màu sắc, cây cối, thú vật v.v..., và những khái niệm này 
sở đĩ ra đời là do sự gạt bỏ cái đặc thù làm cho những màu sắc, 
cây cối, thú vật... khác nhau có thể được phân biệt với nhau, 
và ta nắm chặt lấy cái gì chúng có chưng với nhau, Đó là cách 
hiểu vê khái niệm của giác tính; và tình cảm có lý khi bảo rằng 
những khái niệm như thế là trống rỗng và không có nội dung, 
là những sơ đổ và những bóng mờ đơn thuần. Thế nhưng, cái 
phổ biến của Khái niệm không phải đơn thuần là một cải 
chung, còn cái đặc thù có sự tự tổn cho riêng mình, đối lập lại 
với nó, mà đúng hơn là: cái phổ biến là cái gì tự đặc thù hóa (dị 
biệt hóa) và vẫn trong nhà-nơi-chính mình trong cái khác của 
nó, trong sự trong sáng không bị vấn duc, 


Điều cực kỷ quan trọng đối với nhận thức lẫn cho sự hành xử 
thực tiễn của ta là không được lẫn lộn giữa cái "chung" đơn 
thuần với cái phổ bien đúng thật, hay với cái phổ quát». Mọi 
sự che trách đối với tư duy nói chung và, nhất là đối với tư 
đuy triết học từ quan điểm của tình cảm, cũng như sự khẳng 
định thường lặp đi lặp lại về tính nguy hiểm của một tư duy 
gọi là bị đấy đi quá xa như thế đều có nguồn gốc ở trong sự län 
lồn này. Và chăng, cái phổ biên trong ý nghĩa đúng thật và bao 
trùm của nó là một tư tưởng mà ta phải nói rằng nó đã cẩn 


a : A ' . : 
Il gem wahrhaft Allgemeine, dem Universellen / what is truly universal. 


684 Phản IH: Học thuyết vẻ Khỏi niệm. A. Khái nim chủ quan (88163-193, 


nhiều thiên niên kỷ trước khi di vào được trong ý thức của con 
người, và là tư tường chỉ mới đạt được sự thừa nhận trọn vẹn 
là nhờ Kitô giáo. Những người Hy Lạp [cổ đại] tuy đã được 
đào luyện rất cao về văn hóa vẫn chưa biết về Thượng để cũng 
như cả về con người trong tính phổ biến đúng thật. Những vị 
Thần linh của người Hy Lạp đã chỉ là những quyển lực đặc thù 
của Tỉnh thần, còn Thượng đế phổ biến, Thượng để của mọi. 
quốc gia-dân tộc thì, đối với họ, vẫn là một Thượng đế còn bi 
ân giäu. Chính vì thế mà đối với người Hy Lạp, có một hố 
ngăn cách tuyệt dôi giữa bản thân họ với những người “đã 
man”; và, con người, xét như là con người, vẫn đã chưa được 
thừa nhận trong giá trị vô hạn và trong sự biện minh [tính 
chính đáng] vô hạn của con người. Ta cũng có thể đã tự hoi 
đầu là lý do khiến cho chế độ nö lệ đã biến mất ở Châu Au 
hiện đại, và khí thì viện đến hoàn cảnh này, khí thì viện đến 
hoàn cảnh đặc thù khác để giải thích hiện tượng này. Nhưng, 
lý do đúng thật tại sao ở Châu Âu Kitô giáo không còn những 
người nô lệ nữa không thể tìm ở đâu khác hơn là trong nguyên 
tắc của bản thân Kitô giáo. Kitô giáo là nến tôn giáo của sự Tự 
do tuyệt đối, và chỉ đối với người Kitô hữu thì con người mới 
có giá trị như là con người, trong tính vô hạn và tính phổ biển 
của con người. Cái thiểu đối với người nỗ lệ là sự thừa nhận 
“tính nhân vị” hay “tính nhân cách” (Persönlichkeit) của họ; 
song, nguyên tắc của tính nhân vị hay tính nhân cách là tính 
phổ biên. Người chủ nô không xem kẻ nô lệ nhự một “con 
người”, “một nhân cách” (Person) mà như là một Sự vật- 
không có tự ngã, và bản thân người nô lệ không được xem là 
có giá trị như một “cái Tôi”, bởi lẽ kẻ chủ nô mới là cái “Tôi” 
của người nô lệ. 


Sự phân biệt trên đây giữa cái “chung” đơn thuần với cái phổ 
biến đúng thật đã được phát biểu một cách đúng đắn trong tác 
phẩm nổi tiếng Khê ước xå hội (Du contrat social) của J. J. 
Rousseau, khi ông nói rằng, những luật pháp của một Nhà 
nước phải được ra đời từ “Y chí phố biến” (volonté generale) chứ 
không cẩn phải tính tới ý chí “của tất ca mọi người” (volonte de 


Phån IH: Hoc thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (ÈÈ163-!93) 685 


tous) [tiếng Pháp trong nguyên bản]. Đối với lý luận về Nhà 
nước, ắt Rousseau đã đạt được nhiều điểu thấu đáo hơn nữa, 
nếu ông lúc nào cũng nhớ kỹ sự phân biệt này, Ý chí phổ biến 
là Khải niệm của nguyện vọng, còn những luật lệ là những sự 
quy định đặc thù của nguyện vọng được đặt cơ sở ở trong 
Khái niệm này. 


Giảng thêm 2: 


Ta phải bổ sung thêm một nhận xét về việc giải thích nguồn 
gốc và sự hình thành của những Khái niệm thường được đưa 
ra trong, Lögic học của giác tính. Không phải chúng ta là kẻ 
“hình thành” nên những Khái niệm, và, nói chung, Khái niệm 
không nên được xem như cái gì “được sinh ra đời”. Chắc chắn 
Khái niệm không phải chỉ là Tổn tại hay là cái gì trực tiếp, vì, 
tất nhiên, nó cũng có sự trung giới. Nhưng, sự trung giới nằm 
ngay trong bản thân Khái niệm, và Khái niệm là cái gì được 
trung giới bởi chính nó và vor chính nó. Vì thế, sẽ là một sai läm 
khi cho rằng, trước hết, có những đối tượng hình thành nên 
nội dung của những biểu tượng của ta, và rồi, hoạt động chủ 
quan của ta se đến sau để hình thành những Khái niệm về 
chúng thông qua thao tác trừu tượng hóa nói trước đây và 
tổng kết những gì những đối tượng có chung với nhau. Thay 
vào đó, Khái niệm là cái thực sự đến trước, còn những sự vật 
sở di tổn tại như chúng đang tổn tại là thông qua hoạt động 
của Khái niệm vốn ở bên trong chúng và tự khai mở ở trong 
chúng. Điểu này có mặt trong ý thức tôn giáo của ta, khi ta nói 
rằng Thượng, dë đã sáng tạo nên thế giới từ hư vô, hay, nói 
khác di, mọi sự vật hữu han deu đã ra đời từ sự tròn đẩy của 
những tur tưởng của Thượng đế và từ những an bài thần linh 
của Người. Điểu này thừa nhận rằng tư tưởng, và, nói dúng 
hơn, Khái niệm là hình thức vô hạn, hay, là hoạt động sáng 
tạo, tự đo không cẩn một chất liệu có sẵn nào ở bên ngoài nó 
để hiện thực hóa bản thân nó. 


686 Phản I: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (83163-193) 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §163 
A. Khái niệm chủ quan: a) Khái niệm xét như là Khái niệm 


- "Khái niệm xót như là Khái niệm " nghĩa là gi? Ta biết rằng Khái 
niệm đánh dấu một sự bất deu mới trong việc trình bày cái 
Logos. Đây mới thực sự là sự bắt đầu đứng thật việc triển khai 
của Tư tưởng, tức tu-phät triên dựa theo quy luật riêng của nó là 
sự tự đo. Vậy, Khái niệm đánh dấu sự hät deu của việc phát triển 
chính mình một cách / do của Logos. Tất nhiên. tuy không còn 
một sự bắt đầu trừu tượng vô-quy định như tồn tại-thuần túy hay 
thậm chí bản chät-thuän túy, nhưng vẫn là một sự hät đâu như là 
mắm móng mà các tính quy định của nó vẫn tạm thời bị phong 
kín trong một tính nội tại còn trực tiếp. Vi thế. thoat dàu. nó chi là 
Khái niệm chu quan hay hình thức. hay nói một cách trừu tượng 
hơn nữa, là KHẢ? NIỆM XÉT NHƯ LÀ KHÁI NIEM, nghĩa là: 
Khái niệm chte bắt đầu tự triển khai ở bén trong chính mình như 
là “phán đoán ` (§L66 và tiếp) và “suy lugn” (§I§T và tiếp) mà 
còn tự giới hạn ở việc trình bảy cấu trúc còn tuyệt đối mang tính 
hinh thức của sự tự do của nó khi mới xuất hiện. 


- Như thế. trước hết cần nêu các mômen đích thực mang tính khái 
niệm của "Khái niệm như là Khái niệm”. tức của Khái niệm 
không côn là bản chất nữa nhưng cũng chưa phai là phán đoán. 
Các mömen này chính là ha mômen đã nêu ở $159 khi nói về đặc 
điểm của Khái niệm khi so sánh với Tôn tại và Bán chất. trong đó 
các mômen này bây giờ được suy tưởng một cách minh nhiên 
đưới ánh sáng của mômen quyết định trong chúng là mömen (hg 
ba của sự tự do hay của "tự ngã" của Khái niệm. Ta ôn lại ba 
mômen ở §159 để thấy rõ sự chuyên hóa của chúng trong sự tự do 
của Khái niệm: 


1. sự phản tư-trong-minh một cách đồng nhất hay là tính ban 
thé-bản chất của Logos mà sự ánh hiện tự phủ định bằng 
cách kết tỉnh thành sự trực tiếp độc lập-tự tên; 


2. bản thân sự trực tiếp độc lập-tự tồn này — mà tồn tại được 
quy định nhất định của nó cũng trực tiếp tự phủ định trước 


Phản HI Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan ($8163-193) 687 


1) 


bản chất dä thiết định nó — chi là chỗ đế cho bản chất ánh 
hiện tự do “trong-chinh-minh” ở trong cái khác của nó; 


3. cái "trong-chính-mình” này quy định bản thân “tự ngã” hay 
sure do chủ quan, là nơi hai mômen trên hợp nhất lại (do 

- sw phù định lẫn nhau) (tức mömen của sự đồng nhất-bản 
thể và của tính quy định trực tiếp hay tòn tại của nó). 


Chính ba mömen này bây giờ phải được suy tưởng không phải ở 
trong sự trừu tượng tiên-khái niệm của chúng - nêu thê. ta sẽ rơi 
vào lại trong các lĩnh vực Tön tại và Bản chất trước đây — mà như 
là các mömen đã hợp nhát và đã được toàn thể hóa bởi sự tự do 
có mặt khắp nơi của Khái niệm đúng nghĩa. Trong viễn tượng ấy. 
Khải niệm xét như là Khái niệm bao gòm ba mômen sau đây: 1) 
tính phó biến: 2) tính đặc thù và 3) tính cá biết. 


TÍNH PHÓ BIẾN (Allgemeinheit / universality / universalite: 
là sự lấy lại o cấp độ Khái niệm sự đông nhất-bán the (vốn là 
mômen thứ nhất ở §159 nói trên), tức là sự phản tư-trong-minh 
của bản chất luôn ngang bằng với chính mình trong bản thân sự 
ánh hiện của nó (việc dùng chữ “ngưng bằng với chính minh” 
Gleichheit mit sich selbst / equal to itself “ égale ù soi — vốn là 
một phạm trù của Bản chất ($11 7) nói lên sự phản tư ngoại tại 
làm công việc so sánh sự đồng nhất của hai hạn từ còn tách biệt 
nhau ~ cho thấy Khái niệm chủ quan chưa thật sự tự phát triển 
bằng sự phán đoán tự lập của nó). Nhưng. tính phổ bien “ngang 
bằng với chính mình” này (mômen thứ nhất) lại được suy tưởng 
minh nhiên trong sự thống nhất khöng tách rời với hai mômen 
còn lại, tức với roàn bộ Khái niệm (§§160-161). vì thế, Khái niệm 
xét như là Khái niệm chứa đựng bên trong nó tính phố biến như là 
sự ngang bằng iur do với-chính-mình (als ‚freie Gleichheit mit sich 
selbst), nghĩa là có cả mômen thứ ba (“v6i-chinh-minh”) ngay 
trong lòng tính quy định hay sự bien đổi của nó (mômen thứ hai). 


Vì thế, ta kháng được hiểu “tính phổ bien” ở đây như là “tính. 
chung” (generality / genéralité collective) theo nghĩa “cái gì có 
chung döi với mỗi cái và mọi cái” như cách hiểu thông thường. 

Đúng hơn, tính phổ biến biểu thị sức mạnh tự do của Khái niệm 
để tự tiếp tục chính mình ngay trong bản thân sự trở thành vẫn 
bao hàm trong sự phát triển của nó, giống như thể một “vũ trụ” 

(“univers” trong chữ “universality / universalité) tự quy định và 


688 Phản HI: Hoc thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (vÀ163-193) 


tự triển khai vô hạn nhưng không hề đi ra khỏi chính mình. không 
ngừng bảo tồn chính mình một cách tuyệt đối trong bản thân cái 
khác của mình. Nói ngắn. “Khái niệm như là Khải niệm” là có 
tính phỏ biến & chỗ: nó tự quy định ben trong bởi một sự phán từ 
hay ánh hiện nội tại bảo tổn sự đồng nhất tuyết đối của nó ngas 
trong lòng tính quy định đặc thù (để qua sự phú định của tính quy 
định đặc thủ, nó tự trung giới một cách cụ thể với mình). Chính 
trong nghĩa đó mà cái phô biến của Khái niệm được gọi là “cu 
the”, bởi nó “bao ham” tính quy định trong chinh-minh. Do đó, 
sự phát triển tiếp theo của Khái niệm sẽ khöng phái la một sự quá 
độ hay chuyên sang một cải gì khác. trái lại. với tư cách là cái phô 
biến, Khải niệm vẫn là chính mình ở trong cái khác của mình. nói 
rõ hơn, vẫn tự bảo tồn ngay trong bản thân việc đặc thù hóa của 
nó. 


TÍNH BÄC THÙ (Besonderheit / particularity / 
particularité): là sự lấy lại ở cáp độ Khái niệm một cái dn tại 
diroc-guy dinh- nhát dinh {mömen thứ hai ở §] 59). tức sự trực tiếp 
độc lập-tự tồn của bản chất-hiện thực. Nhưng. bây giờ. tính đặc 
thù cúa tính quy định này được suy tưởng minh nhiên trong sự 
thông nhất không tách rời của nó với hai mômen kia. và. qua đó. 
với cái toàn bộ của Khái niệm. Vị thế, đính đặc thù khöng còn là 
tính quy định trừu tượng vốn thuộc vẻ tồn tại về chất và quy chiếu 
với cải khác của nó như với cái gì ở ben kia ranh giới của nó. Trái 
lại. nó là một mômen nội tại ngay bên trong cái phố biến. và cái 
phỏ biến cũng ở ngay bên trong nó như là ở nơi chính mình chứ 
không phải nơi một cái khác. Vậy. tính đặc thù là zinh quv định 
(mômen thứ hai), trong đó cái phỏ biön vẫn là nó (mômen thứ 
nhất) một cách tự do và tuyệt đối ngang bằng với-chính-mình 
(mômen thứ ba). (Chú y: bước chuyển tù “zink phö biến” 

(Allgemeinheit) sang “cai phổ bien” (das Allgemeine / the 
universal / l'universel) là sự chuyen hóa quen thuộc từ triu tượng. 
sang cụ the, Chính Khái niệm — như là chủ thể cự the — có tinh 
phổ bien, và do đó, là cái phô bien). 


Tóm lại, tỉnh đặc thù chứa đựng đầy đủ tính phö bien như là han 
thể của nó. và vi thể, tính phổ bien tiếp tục một cách tự do trong 
tính đặc thù, đồng thời tính đặc thù cũng tự do, ít ra là theo nghĩa 
nó là độc lập-tự tôn một cách tuyệt đối vì chứa đựng trong nó tính 


- toàn thể của Khái niệm. 


Phân HI: Hoc thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan ($8163-193) 689 
KEN EE 


3. 


TÍNH CÁ BIET (Einzelheit / singularity / singularite): là sự 
lấy lại ở cấp độ Khái niệm tính tự ngã chủ quan (tức mômen thứ 
ba ở $159 như là sự phủ định của phủ định đổi với hai mömen 
trước), tức là sự tự do đích thực-mang tính khái niệm của cái 
“trong-chính-mình ", qua đó bản chất tự phân tư trong chính mình 
ngay khi ánh hiện trong cái khác của nó. Nhưng. bây giờ. tỉnh cá 
biệt — là sự phản tư trong chính mình này — được suy tưởng minh 
nhiên trong sự thống nhất không tách rời với hai mômen kia mà 
nó là sự thống nhát. và. qua đó. với cái toàn bộ của Khái niệm ze 
tập trung Ò trong nó, Vì thể, "Khái niệm như là Khái niệm” chứa 
đựng trong nó tính cá biệt trong chừng mục tính cá biệt thể hiện 
minh nhiên sự phán tư tự do trong chính mình (mômen thứ ba) 
của các tính quy định phủ định lẫn nhau giữa finh phö biến 
(mômen thứ nhất) và tinh đặc thù (mômen thứ hai). 


- Phần Nhận xét cho §163 


- Ở đầu $I60, ta đã có định nghĩa về Khái niệm-tự do như là “sức 


mạnh-bản thê-tôn tại-cho-mình ", nghĩa là: với tư cách là ren tại, 
Khái niệm là đặc thù: với tu cách là sức manh-ban thë, nó là phố 
biến. còn với tư cách là cho-minh, nó là cá biệt. Tính cá biệt của 
Khái niệm là bản thân sự tự do hay tính chủ thé của Khái niệm. 
Nhưng. Khái niệm không phải là một sự "phủ định của phủ dinh“ 
nói chung. Nó là sự phàn tư rong-minR của sự phủ định gấp đôi 
này và tự khăng định như là quan hệ của cái phủ định với chính 
mình. nghĩa là, như tinh duy nhất tuyệt đối và loại trừ. Do dó, 
Khái niệm tồn tai-cho-minh không chỉ là "tính cá biệt” trừu tượng 
mà là cái cá biệt (das Einzelne / the singular / le singulier). 


- Cái cá biệt là bán thân Khái niệm trong sự tự do cụ thê của việc 


tự-quy định. Theo một nghĩa nào đó. nó là “cùng một cái” như cái 
hiện thực đã gặp trước đây (142), bot cái hiện thực cũng không 
gì khác hơn là sự thống nhất phủ định giữa bản chất và sự hiện 
hữu-hiện tượng giöng như cái cá biệt là sự thống nhất phù định 
giữa cái phó bien và cái đặc thù. Nhưng. có một sự khúc biệt lớn: 
cải cá biệt đến từ Khái niệm chứ không còn từ bản chất nữa. Với 
tư cách là mômen của Khái niệm. nó là phổ biển theo nghĩa tiếp 
tục một cách minh nhiên trong sự phú định vả chỉ đồng nhất với 
mình trong chừng mục tự khăng định như là tính phủ định tuyệt 
đối: là sự tự do hay tính chủ thẻ hoàn hảo. Cái hiện thực. vì lẽ nó 
thoạt đầu chỉ mới là sự thống nhất - tuy là phủ định nhưng về 


690 Phản III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


nguyên tắc, là kháng định. nhu là bản thể còn "tu-minh” và một 
cách trực tiếp — giữa bản chất và sự hiện hữu. nên chỉ có sức 
mạnh tác động (Hegel viết: “nó có thẻ tác động” ` kann es 
wirken) không theo nghĩa đơn thuận có khả thể mà theo nghĩa có 
sức mạnh (Macht / might / puissance): cải hiện thực là sức mạnh 
tác động, nhưng chi là sức mạnh mà thôi, nghĩa là, chi là một sức 
mạnh mù quáng của việc tiếp tục là chính mình trong cải khác 
của mình. Trong khi đó, tính cá biệt của Khái niệm, hay chính xác 
hơn, ci cá biệt lại là chủ thể tự do làm chủ sức mạnh nảy một 
cách sáng tỏ. Nó không chi là cái hiện thực dung hành động mà 
tuyệt đối là bản thân cái hành động (schlechthin das Wirkende / 
striclly whai is effective / U effectuant” même de manière 
absolue), nghĩa là: không chi là bản thể-hiện thực mà là cái (tức 
chủ thẻ) đang hiện thực hóa. 


- Thoạt nhìn, có vẻ như cái cá biệt cũng giống với “nguyên nhân 
nguyên thủy" (Ur-sache) vì ngay khí tạo ra kết quả của nó. 
nguyên nhân cũng đã là tính chủ thể tác động, tự phản tư một 
cách nguyên thủy trong mình, trong một sự độc lập tự tòn tuyệt 
đối. Tuy nhiên, trước khi chuyển sang “hành động tương tác”, 
nguyên nhân tạo ra kết quả của nó hầu như là tác động den một 
cái khác với nó, nên kết quả là cái gì được tiền-giả định trục tiếp. 
khác với nguyên nhân ($$153-154). Trong khi đó. cái cá biệt 
không chỉ là sự tác động lên một cái khác mà tuyệt đối và trong 
suốt là cái tác động chính mình. 


- Vì thế, tính cá biệt của Khái niệm “xét như là Khái niệm" không 
nên được hiểu theo nghĩa thường nghiệm trực tiếp như cách nói 
thông thường về những sự vật hay những con người cá biệt: 
quyền sách này, con người này... một cách cá lẻ. Tính quy định 
cá biệt hóa này của tính cá biệt sẽ dien ra sau này trong phán 
đoán. là nơi tính cá biệt của Khái niệm sẽ tạm thời được tháo rời 
ra thành hai mômen của nó (cá biệt và phỏ biến) và được năm lấy 
trong sự trừu tượng của sự trực tiếp. Trong trường hợp ấy. tính cá 
biệt vẫn là sự thống nhất phủ định với mình nhưng. vì đã trớ 
thành trực tiếp, nö có tính phủ định ở ben ngoài nó quy định no: 
ví dụ: con người cá biệt này được xác định bởi quan hệ phủ định 
của người äy với những cá nhân bên ngoài. Tính cá biệt trực tiến 
ấy cũng sẽ chỉ gắn liền với tính phổ biến một cách hời hợt như là 
với một tính “chung” trừu tượng, có được khi phân loại mọi cá 
thể mang cùng một thuộc tính nhất định. 


Phån THỊ: Học thuyết về Khái tiệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 691 
———————————. L AAA) 


S314 


Trong khi đó. tỉnh cá biệt của Khái niệm xét như Khái miệm — là 
chủ thé cụ thể — không phải là một tính cá biệt trực tiếp nào đó 
mà là đo¿n thé của Khái niệm. hay, cũng chính là bản thân Khái 
niệm phổ biến. Do đó. tỉnh cá biệt không ở bên ngoài tính phố 
bien của Khái niệm. mà là cái cho-minh. là nơi tính phô biến tự 
khăng định trong sự tự do và sự trong suốt của tính chủ thẻ của 
nó. Tất nhiên. mömen nào của Khái niệm cũng là bản thân toàn 
bộ Khái niệm ca (8160), nhưng tính cá biệt. hay Khái niệm niur Jo 
chủ thẻ. là Khái niệm không chi /ờ toàn thể có zirh ban the mà là 
việc ăn thẻ hóa của hành vi chí thể: cái đơn nhất hay chủ thẻ lả 
Khái niệm được hier định minh nhiên như là toàn thé có mặt mọi 
nơi (trong cái phö bien và cái đặc thù) và tự do tận hưởng sự hoàn 
hảo của mình. 


$164 


Khái niệm là cái hoàn toàn cự the, vì sự thống nhất phủ 
định với mình như là tồn tại-được-quy định-tự-mình-và- 
cho-minh (tức là tính cá biệt) tạo nên sự quan hệ của nó với 
chính nó, hay, |tạo nen] tính phố biến. Từ quan điểm ấy, 
những mômen của Khái niệm không thế tách rời nhau 
được; những sự quy định về sự phản tư tuy được gid định là 
được năm bắt và có giá trị mỗi cái cho riêng nó, tách rời với 
cái Một đối lập lại với nó, nhưng, vì lẽ sự đồng nhất của 
chúng được thiet định ở trong Khái niệm, nên mỗi một 
mömen chỉ có thể được nắm bắt một cách trực tiếp zé 
những cái khác và cùng với những cái khác. 


Xét một cách /rừw Geng thì tính phổ biến. tính đặc thù và 
tính cá biệt cũng giếng hệt như sự đồng nhất. sự phân biệt 
và cơ sở [như đã bàn o §115-§122]. Nhưng, cái phỏ biến 
là cái gì đồng nhất với nó HỘI cúch mình nhiên theo 
nghĩ nó dòng thời chứa đựng cái đặc thù và cái cá biệt, 
Tiếp theo. cái đặc thù là cái gì được phân biệt hay là tính 
quy định. nhưng theo nghĩa răng nó là phổ biến ở bên 
trong nó và như là cái cá biệt [trong hiện thực]. Cũng thẻ. 
cái cá biệt có nghĩa rằng nó là chủ thể. là nền tảng, chứa 


692 Phản IH: Học thuyết vẻ Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (§È163-193) 


WA 


đựng Loài [phổ bien] và Giống |däc holl ở bên trong nó 
và bản thân có tính bản thể. Đó là tính không thế tách rời 
được (biết định của các mômen trong sự phân biệt của 
chúng ($160) - sự mong sáng của Khái niệm. trong đó 
mỗi một sự phân biệt không tạo nên một sự cắt đứt. một 
sự vân đục mà vẫn trong suốt [như bán thân Khái niệm]. 


Không có gi thường được nghe hơn là cầu nói: Khái niệm 
là cái gì inu tượng. Điều này đúng ở hai mật: trong 
chừng mực môi trường của Khái niệm chỉ là tư duy chứ 
không phải là cái cảm tính trong tính cụ thể thường 
nghiệm của nó: và. {thứ hai]. trong chừng mực Khái niệm 
chưa phải là F niệm. Từ quan điểm như trên. Khải niệm 
chủ quan vẫn còn có tính [đơn thuần] hình hức. nhưng 
điều này không hè có nghĩa rằng nó phải có hay phải tiếp 
nhận bất ký tính quy định nào khác với bản thân nó. 


- Như là bản thân hình thức tuyệt đối, nó là bất kỳ [hay mọi] 


tính quy định, nhưng theo nghĩa: tính quy định này là ở 
trong chân lý của nó. Vì thế, mặc dù là trừu tượng. Khái 
niệm cũng là cải gì cụ thê, và. nói đúng hơn. nó là hoàn 
toàn cụ thể. là chủ thể xét như chủ the. Cái cụ thể một 
cách tuyệt đối chính là Tỉnh thần (xem §159: Giảng 
thêm): Khái niệm. trong chừng mục nó hin hữu 
(existiert) như là Khái niệm. phân biệt minh với tính 
khách quan của riêng nó (tuy nhiên, tính khách quan này 
vẫn là của riêng nó, bất kế sự phân bist), Còn tät cả 
những gì là cụ thé khác. dù có phong phú đến máy. cũng 
không döng nhất với mình một cách mật thiết như the, và. 
vì thể. không phải là [thực sự] cụ thể nơi chính mình. ít ra 
không phải như tät cả những gì thường được hiểu là "cụ 
thế", theo nghĩa một cái đa tạp được tập hợp lại với nhau 
một cách ngoại tại. — Những gi cũng được gọi là Khái 
niệm, và, thậm chí. là Khái niệm nhất định. chăng hạn. 
con người. ngôi nhà. con vật v.v... đều là những sự quy 
định đơn giản và những biểu tượng trừu tượng: chúng là 


nh Gattung und Art / genus and species. 


Pheän HI: Hoc thuyết tẻ Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (89163-193) 693 
————————— ẤT N I 


những sự trừu tượng chi lọc ra tính phổ biến từ Khải 
niệm. bỏ lại tính đặc thù và tính cá biệt. khiến cho chúng 
không được phát triển ở trong bản thân chúng. và. vì thé. 
chính là đã bị trừu tượng hóa khỏi Khái niệm. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §164 


Khái niệm là cái hoàn toàn cụ thể [hay: là cái cụ thể một cách 
tuyệt đối / das schlechthin Konkrete / alltogether concrete / 
l’absolument concret]... 


- Nếu không kè “tòn tại thuần tủy” và "hư vô" (§§86-§8) thì mọi 
phạm trù lôgíc còn lại đều là “cự thể” theo nghĩa từ nguyên triết 
học là cái gì tập hợp trong mình nhiều tính quy định và tạo nên 
một sự thông nhất [nhất thẻ]. Tuy nhiên, chỉ có Khái niệm mới là 
cái cụ thẻ một cách hoàn toàn. một cách tuyer đối. Tại sao? 


` Trong các phạm trù trước đó. sự thống nhất cụ thể này vẫn còn 
chưa hoàn hảo. Ta hãy xem các phạm trù trong lĩnh vực Ton tại 
và Ban chát: 


- Mỗi phạm trù cu thé của Tòn tai, một mặt. ở trong mỗi quan 
hệ trực tiếp với mình và, mặt khác, tìm thấy tính quy định 
hoàn chỉnh của nó ở trong tính phủ định ngoại tại làm cho nó 
chuyên sang cái khác. Hai mômen này của mỗi phạm trü của 
Tòn tại được hợp nhất lại trong nö nhưng lại không được đồng 
nhất hóa một cách tuyệt đối, vi bản thân sự phủ định quy định 
phạm trù ấy từ bên ngoài không tạo nên quan hệ trực tiếp của 
nó với chính mình. chăng hạn, độ (Grad / degree) — là nơi đại 
lượng (Quantum) được quy định hoàn toàn — không phải là cái 
tạo nên sự rực tiep của đại lượng trong quan hệ ban đầu của 
nó với chính mình. 


-_ Tình hình có khác ở trong Lögic học về Bản chất nhưng không 
thay đổi căn bản. Ở đây, mỗi phạm trù tìm thấy tính quy định 
hoàn chỉnh của mình ở trong tính phủ định nội tại qua đó nó 
ánh hiện trong cái khác, nhưng sự trực tiếp ra đời từ sự thông 
nhất phủ định với mình này không phải là sự đồng nhất khăng 
định của bản thân phạm trù ấy mà đúng hơn là sự đồng nhất 


694 Phản IH: Học thuyết vẻ Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (V6 3-1093) 


của cái khác được tien-thiet định trong đó nó ánh hiện. bòi vì. 
như đã biết §1 14). lĩnh vực Bản chất. nói chung. là sự kết hợp 
cụ thể nhưng chưa hoàn hảo g giữa sự trực tiếp và sự trung giới: 
chăng hạn. nguyên nhân tìm thấy tính quy định hoàn chỉnh của 
nó ở trong sự thống nhất phủ định nôi liền nó với ker qui, 
nhưng sự trực tiếp ra đời từ sự hoàn tät của việc trung giới này 
không cấu tạo nên quan hệ của chính nó với mình mà tạo nền 
quan hệ của bản thể bị động được tien-thiet định. 


- Ngược lại. trong Khái niệm (như đã thấy ở §163). bán thân 
tính cá biệt của Khái niệm - như là sự thống nhất phủ định với 
mình ~ tạo nên quan hệ của mình với mình (khác với lĩnh vực 
Tòn tại). đồng thời. quan hệ này (khác với cái gì được thiết 
định trong Bản chát), không phải là ở bên ngoài tính cá biệt. 
trải lại, là rính phô biến bao hàm cả tính cá biệt và tiếp tục ở 
trong đó. Như thế, Khái niệm là cụ thế một cách tuyệt dói vi 
nó hợp nhất cå ber mômen đổi lập mà nó bao ham ở trong một 
sự tuần-hoàn hoàn hảo: cả ba mômen của Khái niệm (phô bien 
~ đặc thủ — cá biệt) tập hợp lại trong một nhất thé và một sự cụ 
thể hóa tuyệt đối, vì mỗi cái là yếu tố cấu tạo nên hai cái kia 
và chứa đựng hai cái kia trong mình. và nhất là tính cá biệt — 
như là chủ thể tự do ~ vừa chứa đựng vừa cầu tạo nên bản thân 
tính phổ biến của Khái niệm! 


- Vì thế, các mômen của Khái niệm không thé tách rời với nhau. 
Ta nhớ rằng ba tính quy định thuần túy của sự phản tư trước 
đây (tức: sự đồng nhất / hay cái khẳng định: sự khác biệt / hay 
cái phủ định, và cơ sở) tuy cũng không thể tách rời nhau vì 
đều ánh hiện trong nhau về bản chất, nhưng vẫn còn được nắm 
láy và vẫn muốn có giá trị riêng biệt cho mình như là các quy 
định đối lập có sự độc lập-tự tồn rừu tượng (do còn có tàn dự 
của sự trực tiếp của Tôn tại). Trong khi đó, trong Khái niệm, 
ba tính quy định này — tương ứng với ba mômen của Khái 
niệm — đêu được thiết định một cách mình nhiên và tuyệt đối. 
nghĩa là: mỗi mômen của Khái niệm chỉ có thể được năm lấy 
một cách rực tiếp khi xuất phát từ hai mômen khác và cùng 
vớt chúng. 


Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($ÈI63-193) 695 
E EE 


- Phần Nhận xét cho 8164 


- Một cách trừu tượng. nghĩa là thoát ly khỏi việc là các tính quy 
định của Khái niệm cụ thẻ thì tính phỏ biến, tính đặc thù và tính 
cá biệt thoat nhìn không khác gì sự đồng nhất. sự khác biệt và cơ 
sở. vốn là các tính quy định thuần túy của sự phản tư (thuộc lĩnh 
vực Bán chất) trước đây. 


- Tính phổ bien và sự đẳng nhất là “cùng một cái” (dasselbe / the 
same / la même chose), vi, giống như sự đồng nhất. nó là quan hệ 
với mình, không còn là trực tiếp mà được phản tư, của Khái niệm 
ngang bằng với chính mình trong tính quy định của nó (so sánh 
với 8115). Tính đặc thù và sự khác biệt là “cùng một cải”. vì nó 
cũng là tính phủ định-tự-quan hệ-với-mình (so sánh với §121). 
Sau cùng, tính cá biệt là “cùng một cái” như cơ sở, vì nó là Khái 
niệm được thiết định như là cái toàn the, tức sự phản tư trong 
minh của các quy định đối lập (tính phổ biến và tính đặc thù) 
giống như cơ sở là bản chất được thiết định khi nó là tön tại- 
trong-mình hợp nhất các tỉnh quy định đối lập của bán chất thuần 
túy. (so sánh với §§120-121). 


- Tuy nhiên. có một sự khác biệt cơ bạn giữa hai loại quy định này: 
như đã thấy ở $163: 


- cái phổ biến là cái đồng nhất với mình. nhưng với ý nghĩa 
minh nhiên rằng nó đồng thời chứa đựng trong nó cái đặc thù 
và cái cá biệt, khác với trường hợp sự đồng nhất quan hệ với 
sự khác biệt và cơ sở: sự đồng nhất tuy cũng chứa đựng sự 
khác biệt và cơ sở (§§I 16-120). nhưng chưa được thiết định 
mình nhiên như là cái chứa đựng hai cái kia như chứa đựng 
các mômen trong sự phát triển nội tại và liên tục của mình: 


- cái đặc thù, cũng giống như sự khác biệt trực tiếp. là cái được 
phân biệt, hay tính quy định. nhưng với ý nghĩa mình nhiên 
rằng nó đón nhận trong nó mọi tính phê bien của Khái niệm, 
và, như thế, là cái phổ biến ở trong nó. đồng thời là nơi để tính 
chủ thể của Khái niệm tự khẳng định một cách phủ định như 
thể được thiết định như là cái cá biệt, khác với trường hợp sự 
khác biệt tuy có chứa đựng sự đồng nhất (trong chừng mực 
quan hệ với mình) và cơ sở (trong chừng mực là bản thân sự 


696 Phản II: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


trung giới tự thải hồi) nhưng không được thiết định minh 
nhiên như là cái chứa đựng sự đồng nhất của bản chất và tự 
vượt bỏ trong sự thống nhất phủ định cúa cơ sở. 


- cũng thé, cái cá biệt tuy cũng là một chủ thể (sub-iectum) theo 
nghĩa từ nguyên của chữ Hy Lạp hypokemenon là chỗ dựa nền 
tảng. giống như cơ sở chứa đựng trong nó Loài (hay cái phổ 
biến) và Giống (hay cái đặc thù), nghĩa là không mất đi sự 
phong phú của bản thể tôn tai-cho-minh (ở $177 sau này, ta sẽ 
thấy rõ hơn sự khác biệt giữa cái phó biển với Loài và giữa cái 
đặc thù với Giống). Trong thực tế, tính chủ thể của Khái niệm 
có một nội dung pe biện cao hơn so với tính nền tảng của cơ 
sở, vì nó là sự tự do và sự tự-quy định tuyệt đối. trong khi cơ 
sở không có nội dung nào được quy định tự-mình-và-cho- 
mình (§122). Nói khác đi, tuy cái cá biệt chứa đựng tính phổ 
biến và tính đặc thù của Khái niệm giống nhu cơ sở là sự 
thống nhất giữa sự đồng nhất và sự khác biệt, nhưng cái cá 
biệt chứa đựng chúng một cách minh nhiên, tức, được quy 
định tuyệt đổi tự-minh-và-cho-mình trong sự phát triển tự da 
tiếp theo. (Trong khi đó, các sự hiện hữu được dị biệt hóa đi ra 
khỏi cơ sở và đi vào trong lĩnh vực của hién twong và của sự 
tắt yến). 


- Tóm lại, trong sự tự do, Khái niệm có sự nội tại hỗ tương của 
các mômen cäu thành, nghĩa là có sự "khöng tách rời” 
(Ungetrennheit / non-separation) của các mômen ngay trong 
sự khác biệt giữa chúng. Vì thế, theo nghĩa tư biện lôgíc chứ 
không phải theo nghĩa tâm lý học của Lôgíc hình thức, đó là 
sự trong sång (Klarheit / clarity / clarté) của Khái niệm. trong 
đó không có sự khác biệt nào, dù sâu đậm đến mäy. có thể tạo 
ra một sự đút đoạn hay làm tói tăm sự phát triển tự do của 
Logos. 


- Cuối Nhận xét. Hegel còn nói tới cái Cự thể- Tuyệt đối (das 
Absolute-Konkrete), tức. Tinh thân. Ta sẽ bàn kỹ hơn về nó ở 
Chú giải cho Nhận xet của §213 sau này, vì hiện nay, khi chưa 
tìm hiểu học thuyết về phán đoán và về khách thể, ta chưa đủ 
điều kiện để đề cập đến. 


Phån HE Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chú quan (163-193) 697 


§165 


Chi có mômen của tinh cá biệt là thiết dinh những mômen 
của Khái niệm như là những sự phân biệt, trong chừng mực 
tính cá biệt là sự phản tư-vào trong-minh có tính phủ định 
của Khái niệm. Vì thế, "boer đầu nó [tính cá biệt] là sự phân 
biệt tự do của Khái niệm, là sự phú dinh thứ nhất. | Qua đó, 
tính quy định của Khái niệm được thiết định, nhưng, như là 
tinh đặc thù, nghĩa là, những mômen được phân biệt trước 
hết chỉ có tính quy định của những mômen của Khái niệm 
đối lập lại với nhau, và rồi, thứ hai, sự đồng nhất của chúng 
(rằng mômen này là mômen kia) cũng được thiết định giống 
như thế. Tính đặc thù được thiet định này của Khái niệm là 
phán doán™. 


Việc phân loại thông thường những Khái niệm ra thành 
những Khái niệm rõ ràng, sáng stia và phù hop!” 
không thuộc về [lĩnh vực đích thực của] Khái niệm. mà 
chỉ thuộc về môn Tâm ly học, trong chừng mực liên quan 
đến những bien tượng, theo đó, một khái niệm "rõ rằng” 

được hiểu là một biểu tượng trừu tượng, được xác định 
một cách đơn giản: còn một khái niệm “sáng sủa” thì 
cũng "rõ ràng” nhưng theo kiểu trong đó có một đặc điểm 
hay đấu hiệu”, nghĩa là, một tinh quy định nào đó được 
nhân mạnh như là một ký hiệu!” [để được nhận diện] cho 
nhận thức chu quan. Không có “đấu hiệu" hay “đặc 
điểm” nào tiêu biểu cho tính hời hot vả sự xuống cấp của 
Lögic học cho bằng bản thân phạm trù “däu hiệu”, “đặc 
điểm” được ưa thích ấy! Khái niệm “phù hợp” thì quả có 


II das Urteil / the judgment; tb) klare, dentliche und adäquate Begriffe / clear, 
distinct and adequate concepts; We ein Merkmal / characteristic, mark; WW ein 
Zeichen / a sign. 


H F ` 
WE rùng, sáng sua và phù hợp”: sự phân biệt xuất phát từ Descartes (Các suy 


niệm Siêu hình học. IT) và Leibniz. Khi Hegel nói về "sự phân loại thông thường", 
ông chủ yêu nhäm đến các sách giáo khoa Lögic học của trường phái Wolff. 


698. Phản HE Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan f$$163-193,) 


5316 


đến gần hơn với Khái niệm [đúng nghĩa]. và thậm chí. với 
Y niệm. nhưng nó vẫn chỉ mới biću thị phương diện [đơn 
thuần] hình thức (formelle) của sự trùng hợp hay tương 
ứng giữa một khái niệm hay một biểu tượng với đổi 
tượng của nó. nghĩa là. với một sự vật bên ngoài. — 
Những khái niệm gọi là "phụ thuộc” hay “két hợp””? là 
dựa trên sự phân biệt vö-khäi niệm giữa ca phö bién và 
cái đặc thù và về mỗi quan hệ-tương quan™ của chúng ở 
trong một sự phản tư ngoại tại. Thêm nữa, việc kẻ ra 
những loại hình khái niệm nào là "wong phản", "mâu 
thuận". "khäng định", “phu định" v.v... thì không gì 
khác hơn là một việc kê lễ có tính cầu may [ngẫu nhiên] 
vè những tính quy định của tư tưởng. mà ban thân chỉ 
thuộc vẻ lĩnh vực của Tôn tại hay của Bản chất như ta đã 
xem xét trước đây ở đúng chỗ của chúng: và chủng không 
có liên quan gì đến tính quy định của GES niệm xét như 
là Khái niệm. 


{Vậy]. chỉ duy nhất những sự phân biệt đúng thật về Khái 
niệm như là: Khái niệm phổ biến. Khái niệm đặc thù. 
Khái niệm cá biệt mới thực sự tạo nên các loại hình” của 
Khái niệm; và chỉ là như thé khi chúng được giải phỏng 
khỏi một sự phản tư ngoại tại. — Việc phân biệt mội tai 
(immanent) và việc xác định Khái niệm được mang lại ở 
trong việc Phán đoán, bởi phán đoán chính là xác định 
Khái niệm. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §165 


Tiểu đoạn §165 rất quan trọng đánh đấu bước chuyển tư biện từ 

“Khái niệm xét như là Khát niệm” (als solcher / as such / comme 
tel) sang "Khái niệm nhái định”, tức sang học thuyết về phán 
đoán. vì thé ta cần đọc một cách chăm chú: 


(a) 


subordinierte und koordinierte Begriffe / subordinate and coordinate concepts; 


(b) 


Verhältnis-Beziehung / relational connection; © Arten /types: 


Phein HE Học thuyết về Ähải niệm. A. Khái niệm chủ quan (88163-193) 699 


Như đã thấy, các mômen của Khái niệm là khác biệt. nhưng. 
trong Khái niệm xét như là Khái niệm, sự khác biệt ấy không 
được /hiết định. bởi mỗi mômen lập tức đồng nhất với hai mômen 
còn lại và với cái toàn bộ (§161). Sự khác biệt ấy đi ra khỏi tiem 
the nguyện thủy và được thiết định mình nhiên bởi vận động tự- 
quy định của sinh cá bier. Tinh cá biệt là sự thống nhất phủ định 
với mình (§163). Điều này có nghĩa: Khái niệm. như là tính cả 
biệt. là tinh phủ định tự quan hệ một cách phu định với mình. tức. 
tự đây chính mình. tự di biệt hóa mình. hay. /-gưp định. Nói 
cách khác. nếu mômen của tính cả biệt thiết định các mômen của 
Khái niệm nhir là các cái khác biệt. thì đó là trong chừng mực nó 
là sự phản tu-trong-minh phu định của Khái niệm. Vậy. tính cá 
biệt tự-quy định của Khái niệm /ho¿ ddu chính là hành vi di hier 
hóa Khát niệm: nó là sự di biệt hóa tích cực của Khải niệm. Chữ 
"thoạt đâu ” muốn nói rằng lĩnh vực của phán, đoán bắt đầu mở 
ra (nói theo ngôn ngit của lĩnh vực Tön tai: giỏng như sự “dày”. 
để rồi tự vượt bỏ trong việc "hot, tức hợp nhất lại trong lĩnh vực 
của suy luận ở sau ($$181 và tiếp)). 


Vì thế, việc đị biệt hóa này của Khái niêm {hay Việc ` "phán đoán”) 
mới chỉ là sự phu định thứ nhất. rồi sự phát triển của phản đoán 
trong suv luận sẽ là sự phú định thứ hai. Nhung. ta cần lưu ý 
rằng: đây là sự di biệt hóa của Khải niệm nên là sự dị biệt hóa 
chính mình một cách me do (sự fr-dj biệt hóa). Nghĩa là: Khái 
niệm vẫn "ở trong nhà của chính mình” (bei-sich-sein) ngay trong 
việc dị biệt hỏa: việc dị biệt hóa chi là công cụ cho sự phát triển 
của chính nó. Nói theo thuật ngü Hegel, sự di biệt hóa của Khái 
niệm được quy định bởi sự phản tư-tronp-mình phú định. dù vậy. 
vẫn cú là sự phản tư-trong-mình. 


Vậy. bây giờ “Khái niệm xét như là Khái niệm” bị phu định bòi 
sự dị biệt hóa. tách rời các mômen vốn đồng nhất một cách trực 
tiếp. và. đó chính là sự quv định của Khái niệm, hay Khái niệm 
(được quy định) nhất định (bestimmt / determinate ¿ determine). 
Sự quy định này (không phải là sự luân phiên một cách triru 
tượng như trong lĩnh vực Tön tại) mà là sự quy định trong đó 
Khái niệm vần ngang bằng với mình và tính phỏ biến của nó vẫn 
không bị suy suyen. Nói ngắn. sự quy dinh của Khái niệm (dược 
thiết định bởi sự dị biệt hóa của nó) chỉ như là nb đặc thù chứ 
không phải như là cái tồn tại-khác hay ánh tượng trước đây nữa. 
Nói rõ hơn, trong phán đoán. Khái niệm tuy được quy định nhất 


700 Phản IH: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (63-193; 


định. nhưng không còn theo nghĩa như khi nó cũng là khái niệm 
nhất định trong lĩnh vực Tòn tại và Bản chất nữa (Ta nhớ lại: 
trong Tön tại, các hạn từ được phân biệt chuyển sang nhau: vi dụ: 
Chất sang Lượng, và Lượng sang Chất trong hạn độ: còn trong 
Bản chất. cái này ánh hiện trong cái kia: ví dụ: bản chất trong 
hiện tượng và hier. tượng trong hiện thực...), trái lại. trong sự 
phát triển tự do của Khái niệm. các hạn từ /ien tue ở trong nhau: 
cái phô biển tự cá biệt hóa trong cái đặc thù, hay cái cá biệt tự 
phô bien hóa trong cái đặc thù. Vi thế. trong sự di biệt hóa của 
Khái niệm, khi bào sự quy định cúa nó được thiết định như là sinh 
đặc thù thì có nghĩa rằng, cùng với sự khác biệt, sự đồng nhät của 
các hạn từ khác biệt cũng được brét định, nghĩa là: cái cá biệt là 
cái phổ biến v.v... và ngược lại: tức không phải một sự đồng nhất 
nội tại còn khép kin nhu trong sur tát yêu mà là môt sự đồng nhất 
mình nhien. 


- "Khái niệm xét như là Khái niệm” uốn đã la đặc thù, vì nó có 
năng lực tự-guy định. Nhưng. trong sự di biệt hóa được tác động 
bởi sự phản tu-trong-minh phủ định của Khát niệm với tư cách là 
tính cá biệt, tính đặc thù này của Khái niệm được thiết định một 
cách minh nhiên. Hegel gọi tính đặc thù được thiết định của Khái 
niệm — qua đó Khái niệm tự dị biệt hóa hay / phán chia cái bên 
trong của nó nhưng vẫn không đánh mát sự đồng nhất nguyên 
(úy, là sự phân chia nguyên thủy (Ur-teilung / original 
division / division originaire) của Khái niệm, hay, gọn hơn. sự 
PHÁN ĐOÁN (Urteil / judgment / jugement). 


- Ta lưu ý một khäng định quan trọng trong phần Nhận xét: khác 
với sự phản tư bên ngoài thiết định các sự khác biệt đúng thật của 
Khái niệm-(các Khái niệm phổ biến, đặc thù và cá biệt) như là các 
kiểu (hay: các Giống) (Arten / types / espèces) phán đoán thì 
ban thản phán đoán là sự phản tư, là sự di biệt hóa hay sự quy 
định nội roi của Khái niệm, vì hành vi phản doan (das Urteilen £ 
to judge / l'acte de juger) (tức hành vi thiết định các mômen của 
Khái niệm như là khác biệt đồng thời khäng định sự đồng nhất 
của chúng) là phương cách của chính Khái niệm để quy định, 
không phải bằng sự quá độ. chuyên sang cái khác hay ánh hiện 
trong cái khác như trước đây nữa, mà bởi sự phát triển đồng nhất 
của mình ở trong cái được dị biệt hóa. Vì thể, ta lưu ý câu cuöi 
cüng trong phän Nhän xet: “Die immanente Unterscheidung und 
Bestimmen des Begriffes ist im Urteile vorhanden, denn das 


Phản HE Hoc thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan (Š§163-193) 701 


Urteilen ist das Bestimmen des Begriffs” / The immanent 
distinguishing and determining of the Concept is given in the 
judgment, for to judge is to determine the Concept”, Chù 
“bestimmen” / "việc quy định” trong về trước là cái gì khách 
quan (Urteil: phán đoán như là quan hệ giữa các mômen), còn 
trong về sau là hành ví chủ quan của bản thân phán đoán 
(Urteilen / to judge “le juger: phán đoán như là hành vi). 


b. Phan đoán 
8166 


Phän đoán là Khái niệm trong tính đặc thù của nó, như là 
möi twong quan phân biệt giữa các mômen của nó. | Các 
mômen này được thiết định vừa như là tồn tại-cho-minh, 
vừa đồng thời như là đồng nhất với mình, nhưng không 
phải là döng nhất với nhau. 


Khi bàn về phán đoán, ta thường trước hết nghĩ đến sự 
độc lập-tr chủ của các dói cực (chủ ngữ và vị ngữ): rằng. 
cái trước là một sự vật hay một sự quy định [đứng] cho 
riêng nó (für sich), còn cái sau, vị ngữ. cũng là một sự 
quy định phô bien đứng bên ngoài chủ ngữ (chăng hạn, ở 
trong đầu óc tôi), rôi được chính zôi gän nó vào với chủ 
ngữ, và như thế. là “dā được phán đoán". Nhưng. vì lẽ hệ 
từ , (Kopula) ` !a” gån vị ngữ với chủ ngữ, nên việc "/hảu 
gồm "% có tính chủ quan, ngoại tại ây lại được vượt bỏ, 
và phán đoán được năm läy như một sự quy định của bản 
thân đối tượng. - Nghĩa zir nguyên của chữ "Urteil" 
[phán đoán] trong ngôn ngữ của chúng ta [tiếng Đức] thì 
sâu xa hơn. và diễn đạt sự thống nhật của Khái niệm như 
là cái Thứ nhất [cái có trước]. và rồi sự phân biệt về nó 
như là "sự phân chia nguyên zb" [Ur / teilung]; chính sự 
"phân chia nguyên thủy” này mới là phán đoán theo chân 
lý đúng thật của nó. 


(a 


I subsumieren / subsumption. 


%02 Phản HE Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chu quan (5163-193) 


Phán đoán'trừu tượng là mệnh de: “Cái cd hier là cái phố 
biển". Đây là những sự quy định mà chu ngữ và vị ngữ 
thoat đâu có đối với nhau. khi những mômen của Khái 
niệm được năm lấy trong tính quy định trực tiếp của 
S317 chúng hay [là] sự trừu tượng đầu tiên. (Các mênh dè: 
"Cái đặc thù là cái phô biến” và "Cái ca biệt là cải đặc 
thử" thuộc về sự quy định tiếp theo của phán đoán). Quá 
là một sự thiếu tỉnh tường đáng kinh ngạc khi ta không hè 
thäy nhüng täc phäm lögic hoc nhäc dën sự kiện [hiên 
nhiên] răng: một mệnh dè thuộc loại ấy đều được phát 
biểu trong hät E một phán đoán nào: “Cái cá biệt là cải 
phố biến". hay. chính xác hơn: “Chu ngữ là vị ngữ” (vd: 
"Thượng de là Tinh thần tuyệt đối”). Đúng là những sự 
quy định như: "tính cả biệt”. "tính phô biến”. hay “chu 
ngữ”. “vi ngữ” là phân biệt với nhau. nhưng Sự kiện có 
giá trị phô bien một cách tuyệt đối vẫn mãi mãi là: bất kỳ 
phán đoán nào cũng phát bieu về chúng như là đồng nhất, 


Hệ từ "Jar" xuất phát từ bản tính tự nhiên của Khái niệm: 
là đồng nhất với mình trong sự xuất nhượng”? của mình: 
với tư cách là các mômen của Khái niệm. cái cá biệt và 
cái phổ biến thuộc vào loại những tính quy định không 
thể bị phân lập khỏi nhau. Những tinh quy định ước đán: 
của sự phản tư — trong số những quan hệ giữa chúng với 
nhau — cüng có một sự tương quan (Beziehung). nhưng sự 
nổi kết này của chúng mới chi là sự nối kết của việc 
"Co" chứ không phải của việc “Là”. tức chưa phải là ae 
đồng nhất được thiết định như là sự đẳng nhất hay như là 
tính phô biển. Vì thể. phán đoán mới thực sự là /ính đặc 
thù đúng thật của Khái niệm. bởi nó là tính quy định hay 
sự phân biệt của Khái niệm vốn cứ tiếp tục mãi mãi là 
tỉnh phổ biến. 


Il die Entäußerung / the uttering. 


Phản HE Học thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan 1 SS163-1931 "o 


Giang thêm: 


S318 


Phán đoán thường được xem như là một sự nối kết*' các khái 
niệm, và, rõ hơn, là sự nối kết các khái niệm thuộc các loại 
khác nhau [dị loại]. Chỗ đúng trong quan niệm này là: Khải 
niệm quả tạo nên điểu kiện tiên quyết của phán đoán và xuất 
hiện trong phán đoán với hình thức của sự phân biệt. | Ngược 
lại, quan niệm này là sai khí nói về các khái niệm thuộc về các 
loại khác nhau, bởi Khái niệm, xét như là Khái niệm, tuy là cụ 
thể, nhưng, về bản chất, vẫn là Một, và những mömen được 
chứa đựng trong nó không được xem là những loại khái niệm 
khác nhau; cũng thế, là sai khi nói về một sự “nối kết” các 
phương dien của phản đoán, bởi, khi nói về một sự nối kết, ta 
nghĩ đến những cái được nối kết như là những gì vẫn có thê 
tổn tại cho riêng chúng (für sich) mà không cẩn có sự nối kết. 


Quan niệm ngoại tại [hời hot] này càng rõ ràng hơn khi nói về 
một phản đoán rằng sở đĩ nó hình thành được là nhờ một vị 
ngữ hay một thuộc tính (Prädikat) được "gan våo cho" một 
chu ngữ hay một chủ thể (Subjekt). Theo cách hiểu này, chủ 
ngữ hay chủ thể có giá trị như cái gì tự tổn cho riêng nó ở bên 
ngoài, còn vị ngữ hay thuộc tính là cái gì ở trong däu óc của ta, 
Ngay hệ từ “Là” đã mâu thuẫn lại với một sự hình dung như 
thế. Khi ta nói: “Hoa hồng này là màu do”, hay “Bức tranh này 
là đẹp”, thì tức là phát biểu rằng: không phải ta là người, từ bên 
ngoài, gản màu đỏ cho hoa hổng, hay gán cái đẹp cho bức 
tranh, trái lại, chính chúng mới là những sự quy định riêng của 
các đối tượng này. Một khuyết điểm khác của việc lý giải 
thông thường vê phán đoán trong Lögic học hình thức là việc, 
trong, viễn tượng này, phán đoán bao giờ cũng tò ra là cái gì 
đơn thuần bất tất, và không chứng minh được sự tiến lên từ 
Khái niệm đến phán đoán. 


die Verbindung combination: bài beigelegt werden / ascription. 


"4 Phản HE Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193} 


Thế nhưng, Khải niệm, xét như là Khái niệm, không phải là cái 
gì ở yên trong chính mình một cách không có tiến trình (như 
giác tính nhầm tưởng), mà đúng hơn, như là hình thức vô hạn, 
tuyệt đối có tính hoạt động, hầu như là cái punchon saliens 
[latinh: điểm nổi bật, điểm “thụ thai”]?%® của moi tính sống, 
động, và, vì thể, nó phân biệt mình với chính mình. Sự phân 
hóa®' này của Khái niệm thành sự phân biệt những mömen 
của nó - được thiết định bởi hoạt động của riêng nó - chính la 
phán đoán, theo đó, ý nghĩa của phán đoán phải được hiểu như 
là việc đặc Hù hóa® của Khái niệm. Tät nhiên, Khái niệm, về 
mặt tir-minh (an sich), đã là cái đặc thù, nhưng cái đặc thù chưa 
được thiết định trong Khải niệm xét như là Khái niệm; ó đó, nó 
vẫn còn ở trong sự thống nhất trong suốt với cái phổ biến. 
Như đã nhận xét trước đây (§160, Giảng thêm), chăng hạn, hạt 
mẩm của một cái cây tuy đã chứa dung cái đặc thù của rê, 
nhánh, lá v.v...; chỉ có dieu cái đặc thù này chi mới có mặt một 
cách tır-minh [mặc nhiên], và nó chỉ được thiết định, khi hat 
mầm phát triển; sự phát triển này cũng có thể được xem như 
sự “phán đoán” của cái cây. Do đó, ví dụ ấy cũng có thê dùng, 
để làm rõ rằng: Khái niệm lẫn phán đoán không phải chi có 
trong đầu óc chúng ta và không chỉ được hình thành nên bởi 
chúng ta. Khái niệm ở ngay bên trong bản thân những sự vật; 
chính thông qua Khái niệm mà chúng mới là những gì chứng 
đang là; và, do đó, hiếu một đối tượng có nghĩa là có ý thức về 
Khái niệm của nó. | Nếu ta đi từ Khái niệm để tiến tới phán 
đoán về đối tượng, thì phản đoán không phải là việc làm chủ 
quan của ta, qua đó thuộc tính này hay thuộc tính kia được 
gan vào cho đối tượng; mà trải lại, ta xem xét đối tượng trong 
tính quy định được thiết định bởi Khái niệm của nó. 


Il Diremtion ¿ sundering: IN Besonderung / particularisation. 


(208) 


Xem chẳng han: Aristoteles. Lich sự động våt 6.3. 


Phan HI: Hoc thuyết về Khái niêm. A. Khải niệm chủ quan (\\163-193) 703 


CHỦ GIẢI DÁN NHẠP: §166 


b. Phán đoán 


Phán đoán không gi khác hơn là tính đặc thù được thiết định của 
khái niệm ($165% nói rõ hơn, nó là việc "đặc thù hóa” 

(Bexonlerung ` particularisation) hay sự nhân chia của Khái 
niệm. Nhưng. đồng thời. phán đoán là sự bảo tòn Khái niệm và là 
sự liên tục của Khái niệm. Như thế, phản đoán là môt sự máu 
thuận tu biện: là Khái niệm trong tính đặc thù của nó và là bản 
thân tính toàn thể ngay trong sự phân hóa hiện thực của Khái 
niệm, 


“Phán đoán” — theo nghĩa từ nguyên “ngẫu nhiên” trong tiếng 
Đức: Urteil > Teilung: "sự phân chia”. Rôi trong phần Nhân xét 
cho $166. Hegel tại cho rằng nghĩa từ nguyên khoa học hơn (hay 
chỉ là cách chơi chữ của riêng Hegel!) của chữ Ur-teil nói lên sự 
thông nhất “nguyên thủy” (Ur) và sau đó mới đến việc “phản 
chia” (Teilung) xuất phát từ sự thông nhất nguyên thủy nảy cho 
thấy cả hai mặt: sự “đặc thủ hóa” của Khái niệm. tức sự di biệt 
hóa. sự phân chia các mömen của nó. dëng thời, phán đoán là sự 
phân chia "nguyên thủy” của MOT Khái niệm, nghĩa là. ngay 
trong lòng sự phân chia, Khái niệm vẫn là sự thông nhất. và. do 
đó. dät các mömen ý thể của nó vào trong sự tương quan 
Beziehung relation) (ta chủ ý; sự “Hương quan” / Beziehung chi 
néi lên một sự thông nhất trừu tượng và bất định. Chi trong suy 
Tuấn ở sau thì sự thống nhất này mới có sự bẻn vững của một hạn 
từ-trung gian được láp đầy một cách cụ thẻ). 

Khi nói như thể. ta thấy rð bản tính âu thuần của phán đoán: nó 
là "Khát nëm" (tức: sự thông nhất ó trong sự "đặc thù hóa” (tức: 
sự phân chia). the hiện ở sự tương quan di biệt hóa của các 
mömen của nó. kết hợp sự thông nhất và sự khác biệt. 


Trong sự "tương quan”. các mômen được thiết định như là "tôn 
tại~cho-minh "`. nghĩa là có sự tự tồn trực tiếp của một cái. tòn tại- 
cho-minh ở hen ngoài cái toàn bộ hợp nhất chúng lại. Cần đi xa 
hơn và khăng định rằng các mômen của Khái niệm được phản 
đoán (hay được nhân chia) có sự tự mãn tự túc trực tiếp không 


706 Phân III: Học thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 


chỉ trong quan hệ với cái toàn bộ của Khái niệm xét như là Khái 
niệm mà còn trong sự Deng quan của chúng với nhau (hay đúng 
hơn: sự vắng mặt của sự tương quan hỗ tương!): phán đoán là 
Khái niệm trong tính đặc thù của nó, trong chừng mực tương 
quan di biệt hóa, tất cả các mômen của nó được thiết định như là 
tôn tai-cho-minh, và döng thời như là đồng nhất với mình chứ 
không phải với nhau. 


Điều vừa nói có vẻ đi ngược lại với điều đã nói ở 8165 khi thiết 
định sự đồng nhất giữa các mômen với nhau. Nghịch lý này sẽ 
được giải quyết khi thấy rằng: trong thực tế (trong thuật ngữ 
Hegel, chữ "rong thực tế” / in der Tat / in fact / de fait trái nghĩa 
với chữ “thoat tiên”, “thoat đầu” / zunächst / at first / tout 
d'abord), phán đoán là mâu thuẫn do chính bản tính tự nhiên của 
nó, và, thứ hai, các mômen tòn tai-cho-minh và đồng nhất với- 
mình này của phán đoán thoat đâu chỉ mới được thiết định như là 
đồng nhất với nhau bằng sự trung giới trừu tượng, từ bên ngoài 
của hệ r: “LÀ” (hệ từ / Copula là động từ nói kết chủ ngữ và vị 
ngữ trong phán đoán) như sẽ thấy trong “phán đoán trực tiếp” 

(8172), ròi sẽ được thiết định như là đồng nhất với nhau ở nơi 
bản thân chúng (an ihnen selbst / in themselves / en eux-memes) 
bằng tính tương quan zới tai khi bắt đầu có “phán đoán phản tu” 
(ở tận 8174). Việc này sẽ từng bước trở nên sáng tỏ. 


- Phần Nhận xét cho §166 


Đoạn I đã được bàn ở trên; ta đi vào đoạn 2 và đoạn 3 vì có nhiều 


“ý quan trọng. 


"Phản đoán trừu tượng” mà Hegel nói ở đây là phán đoán được 
diễn đạt một cách “hình thức” nhất, làm mẫu số chung cho các 
phán đoán khác nhau sau này. Trong mệnh để nói lên hành vi 
phán đoán, hai hạn từ chủ yêu là: chứ ngữ và vị ngữ. Hai tính quy 
định của Khái niệm được tách rời và được hợp nhất bởi phán 
đoán thê hiện bằng ngôn từ trong hai hạn từ ấy. Ta hỏi: trong ba 
tính quy định của Khái niệm: cái phổ biến, cái đặc thù và cái cá 
biệt, các tính quy định nào sẽ được bảo lưu trong chủ ngữ và vị 
ngữ? Vì lẽ các mômen của Khái niệm, như đã nói, thoạt đầu được 
sự phán đoán thiết định như là tồn tai-cho-minh và đồng nhất-với- 
mình (chứ chưa phải “với nhau”), nên hai tính quy định tiêu biểu 
nhất cho hai tính chất ấy là cái cá biệt và cái phổ biến, do đó: cái 


Phân IH: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khải niệm chu quan ($$163-193) 707 


cả biệt. về mặt lögic. là Khái niệm như là chủ the được diễn tả 
như là chủ ngữ ngữ pháp của mệnh đẻ. còn cái phô biến ở trong 
vị ngữ. Mệnh đề được phát biểu một cách trừu tượng nhất cho 
phán đoán nói chung là: “cái cá biệt là cái phổ bien” [vd: 
“Socrate là người”]. 


- Nhưng đó chỉ là cách diễn đạt bät định nhất của phán đoán. Nó 
chỉ là phán đoán trực tiếp vè chất (8172), tức các mômen thoat 
deu được năm lấy trong tính quy định trực tiếp hay trong sự trừu 
tượng ban đầu. Về sau, các mômen khác nhau của Khái niệm sẽ 
được phán đoán thiết định “nơi chính chúng” dựa theo tính tương 
qua nội tại và ta sẽ có các mệnh dë theo kiểu: “cái đặc thù là cúi 
phố biến" và “cái cá biệt là cái đặc thù” ( "phán đoán của sự 
phản tư”: $174 và "phán đoán của sự tất yêu”: §177). 


- Nhưng. các phán đoán cụ thể hơn ấy cũng luôn được diễn dat ve 
hình thức bởi quan hệ giữa một chủ ngữ và một vị ngữ, nên mệnh 
đề: ' 'cái cá biệt là cái phố bien“, tuy là khái quát nhất và bất định 
nhất. vẫn là hình thức chung mặc dù các phán đoán về sau không 
thể được quy giản vào phán đoán trừu tượng này. 


- Ta đi vào đoạn 3 của Nhän xéi: trong hệ từ của phán đoán, tức 
trong chữ “LÀ” vừa tách rời vừa hợp nhất chủ ngữ và vị ngữ, sự 
thống nhất phủ định - vốn là linh hồn của Khái niệm — được diễn 
tả một cách còn nghèo nàn nhất, nhưng, theo nghĩa ấy, hệ từ 
“LÀ” đến từ bản tính của Khái niệm. Hệ tür diễn tả bản thân sự tự 
do của Khái niệm. nghĩa là sức mạnh có thê đồng nhất với mình > 
ngay trong lòng sự ngoại tại hóa và sự phân hóa của mình, Trong 
mọi trường hợp. cái cá biệt và cái phổ biến vẫn là các mômen ca 
Khái niệm, và, với tư cách ấy, là các tính quy định không thể 
được tách ròi, cô lập hóa, Ta nhớ rằng: các quy định phản tư của 
Ban chất vön cũng không thể tách rời nhau nhưng chưa hoàn hảo: 
đo thể hiện hình thức của các mỗi Quan hệ (cơ sở — sự hiện hữu; 
sự vật — các thuộc tính v.v...), nên tuy chúng cũng quan hệ với 
nhau, nhưng sự nối kết ấy chỉ là sự nôi kết của cái “CÓ” chứ 
không phải của cái "LA", vì cái “LÀ”, trong Khái niệm, không 
còn biểu thị sự thống nhét trực tiếp của tôn tại trừu tượng, mà 
biểu thị sự thông nhật mang tính cu thể của Khái niệm và được 
thiết định minh nhiên; nói khác đi, chính tính phổ biến của Khái 
niệm tự liên tục một cách tuyệt đối và vẫn ngang bằng với chính 
mình một cách hoàn hảo ngay trong sự khác biệt của tính quy 


"ris Phản HE Học thuyết vẻ Khái nệm. A. Khải niệm chu quan (63-103) 


định: nói ngắn. sự vật có những thuộc tính: ban thể có những tùy 
thể: nguyen nhân tó một kết quả. nhưng không hạn từ nảo trong 
đó là cái khác của mình trong sự đồng nhất đã phát triển và minh 
nhiên. theo kiểu: cả ba mômen của Khái niệm tự đo (phô biển. 
đặc thù. cá biệt) được thiết định trong sự liên tục hỗ tương và 
tuyệt đối. 


- Trong Tòn tại (Khái niệm tu-minh, $84) và Bán chất (Khái niệm 
được thiết định. $112). Khái niệm tuy cũng tự đặc thù hỏa theo 
nghĩa chuyển sang hay ánh hiện trong cái khác. nhưng chưa được 
thiết định như là quav về trong mình bàng sự dòng nhất. Vì the. 
chỉ đuy có phán đoán mới là tính đặc thù hay sự đặc thù hóa (xự 
phán chia) đúng thật của Khái niệm. vì nó là sự quy định hay sự 
di biệt hóa cua Khái niệm như là Khái niệm tự do (8160). Nghĩa 
là: sự quy định hay sự dị biệt hóa vẫn cứ là tính phó biển vi trong 
đó, Khái niệm tự tiếp tục một cách đồng nhất ngay trong sự phân 
chia của nó. Và phán đoán diễn đạt chính sự dòng nhất này của 
Khái niệm trong sự khác biệt dưới cách phát bieu khái quát nhất: 

"cái đơn nhát là cái phô bien“ (dù hai cái là khác nhau!), Cách 
dën đạt này còn nghèo nàn. vi hệ từ chỉ kháng định sự đồng nhất 

này một cách trừu tượng. mà. chưa mang lại một cơ so irung giói, 
Trong suy luân. ta sẽ thäy rằng cơ sở trung giới này là tính đặc 
thù của Khái niệm, là cái nỗi kết tính cá biệt và tính phô bien đã 
bị phán đoán tách rời (§§180-182). Và vì lẽ phán đoán chính là 
Khái niệm bị đánh mất zrong tính đặc thù (hay sự đặc thù hóa. sự 
phân chia), nên ở đây ta chỉ mới có ker qua của sự đặc thù hóa ấy 
(tức sự phân ly trừu tượng giữa cái cá biệt và cái phö bien) chứ 
chưa phải ban thân tính đặc thù này sẽ là nhân tổ hợp nhất chúng 
lại (như trong “suy ludn” © sau). oO đây. nhân tố này chi mới the 
hiện trong sự trung giới và trong tỉnh quy định trừu tượng của hệ 
từ “LA”. 


§167 


Phán đoán thường được hiểu theo nghĩa chủ quan, như là 
một thao täc'” và hình thức chi đơn thuần xuất hiện trong 


` 


a : ` : 
ia Operation operation. 


thân IH: Học thuxét về Khái niềm. A. Khái niệm chu quan (XX 163-193: 709 


5319 


tư duy /u-gidc. Thé nhưng, sự phân biệt này chưa hiện diện 
ớ trong [lĩnh vực} lôgíc; [ở dây], phán đoán được năm lây 
một cách hoàn toàn phổ biến: moi sự vật deu la một phản 
doan, — nghĩa là, mọi sự vật đều là những cái cá biệt, có một 
tính phổ biến hay bản tính tự nhiên nội tại ớ bên trong 
chúng; hay nói cách khác, có một cải phố biến được ca biệt 
hóa: © trong chúng, tính phố biến và tính cá biệt phân biệt 
với nhau, nhưng đồng thời, chúng là đồng nhất. 


Nghĩa nhằm tưởng là đơn thuần chủ quan vè phán doán 
(như thè nó là một cái “6i” gún một thuộc tính hay vị 
ngữ cho một chủ thể hay chủ ngữ) mâu thuẫn lại với sự 
diễn đạt khách quan của TA đoán: “Hoa hồng Jo màu 
đỏ”, "Vàng Jo kim loại” .. nghĩa là. không phải cái 
“Tôi” gán một điều gì đó Er chúng. 


- Những phán đoán phai được phân biệt với những mệnh 


để“: những mệnh dè chứa đựng một sự quy định của 
những chủ the hay chủ ngữ: sự quy định này không đứng 
trong một mối quan hệ giữa tính phỗ biến với chúng. mà 
đó [chi} là một trạng thái. một hành vi cá biệt và những 
thứ tương tự như thẻ. Chäng hạn: "Cäsar sinh ra o Roma 

Vào nām này hay năm nọ: đã tiễn hành chiến tranh ở 
Gallien suốt mười năm. đã đi qua Rubikon“ v.v... là 
những mệnh đẻ, chứ không phải những phán doán. Và 
cũng thật là rằng tuéch khi báo răng những mệnh đẻ đại 
loại: “Tối qua, tôi đã ngu rất ngon”. hay, thậm chí: "Hay 
xuất trình vũ khi!” đều "có thê" được chuyên thành hình 
thức của một phán đoán. Chi có một mệnh đẻ, chăng hạn: 
“Có một chiếc xe chạy qua” là có thể trò thành một phán 
đoán. tuy chỉ là chủ quan thôi. khi ta nghĩ ngờ rằng không 
biết vật đang chạy qua đấy có phai là một chiếc xe hay 
không: hay. phái chăng đối tượng chuyến động chứ 
không phải vị trí từ đó ta quan sát nó. vì bấy giờ điều ta 
quan tâm là phải tìm một sự quy định [đúng] cho biểu 
tượng còn chưa được xác định rõ ràng [của ta]. 


(a) 


Sätze / propositions. 


710 Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8167 
“Tất cả [mọi vật mọi sự] đều là một phán đoán”... 


- Trong ngôn ngữ triết học thông thường. phán đoán thường có 
nghĩa chù quan, hời bot như một thao tác diễn ra trong tính thần 
hữu hạn, hay, đúng hơn, trong ý thức fr giác (của con người). 
Nhưng. một mặt, tư tưởng nhu là ÿ /hức fir giác (của con người) 
chưa hiện diện ở đây trong lĩnh vực của Lôgíc học và chỉ thuộc về 
tư tưởng như là hành vi tinh thân tự giác ($§424 và tiếp: Bách 
khoa thư HI. Mặt khác, vì lề phán đoán ở đây là một mômen của 
Logos phỏ biến tác động đến mọi lĩnh vực (Tư tưởng thuần túy, 
Tự nhiên và Tình thân), ‚nen cần phải hiểu theo nghĩa phổ bien 
nhất: không chỉ là một số thao tác của ý thức tự giác mà trái lại. 
tät cả mọi vật mọi sự đều là một phán đoán. Ý nghĩa tư biện cúa 
khẳng định này là gi? 


- "Tất ca deu là một phán đoán” có nghĩa là: tất cả mọi thực tại 
lôgíc. tự nhiên lẫn tỉnh thần đều là những cái cá biệt (vd: cơ sở, 
cây cối, tâm hồn...) tự thân chúng (chứ không phải cho một sự 
phán đoán từ bên ngoài) là một tinh phổ biến hay một bản tính 
bên trong (vd ở đầy là: sự phản tư, giới thực vật, tỉnh thần nhận 
thức) vừa “vượt lên trên” chúng, vừa “thâm nhập” vào chúng như 
bản tính “bên trong”. Hay nói ngược lại cũng thế. câu trên có 
nghĩa: tất cả mọi sự vật đều là một cái phổ bien được cá biệt hóa. 
Trong mọi trường hợp. đây chính là một phán đoán: “cái cá biệt 
là cái phố biến” hay "cái phô biến là cái cá biệt". Trong mọi sự 
vật, tính phổ biến và tính cá biệt vừa được phân biệt vừa đồng 
nhất, vi, trong phán đoán, chủ ngữ tuy không phải là vị ngữ 
nhưng được dòng nhất hóa một cách trừu tượng nhờ vào hệ từ. 
Chính sự máu thuän này sẽ đưa phép biện chứng của phán đoán 
vào sự vận động và làm cho nó chuyên hóa thành suy luận. 


§168 
Quan điểm của phán đoán là sự hữu han; và sự hữu han 


của sự vật là ở chỗ [sự tồn tại của] chúng là một phán đoán, 
nghĩa là: tồn tại-hiện có (Dasein) của chúng và bản tính phô 


Phan III: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (§§163-193) 711 


biến của chúng (thể xác và linh hồn của chúng) tuy là được 
hợp nhất (vì nếu không, chúng không thể tồn tại), nhưng, 
những mömen này của chúng đã vừa khác nhau, vừa có thé 
tách rời khỏi nhau về nguyên tắc. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: §168 


- Cấp độ tư biện của phán đoán xét như là phán đoán là cáp độ của 
sự hữu hạn của Khái niệm, vì đó là nơi Khái niệm đi ra khỏi 
chính mình nhưng chưa tự khẳng định (như trong Suy ludn và 
nhất là trong Ý niệm) sự tuần hoàn vô hạn của các mômen cầu 
thành của nó mà còn tách rời nhau một cách trực tiếp. Và vì lẽ 

“mọi sự vật đều là một phán đoán”, nên tính hữu hạn của chúng ở 
ngay trong việc chúng chỉ là “một phán đoán”, bởi chúng chỉ là 
sự đồng nhất chưa được trung giới, nghĩa là còn ở trong trạng thái 
bắp bênh của tính cá biệt trực tiếp và tính phổ biến bản the. 


- Tính cá biệt trực tiếp ~ tức tòn tại-hiện có là nơi hiện thân của bản 
tính phổ biến còn bất định — và bản tính phổ biến mới được kết 
hợp lại trong sự vật giống như giữa thân xác và linh hồn trong cá 
thể hữu cơ. Thật thể, một tính cá biệt “thuần túy” hay một tính 
phö bien “thuần túy” thì không khác gì hư vô. Nhưng tính cả biệt 
và tính phổ biến ở đây đã được kết hợp với nhau, tuy một cách 
lỏng lẻo và vẫn còn düng dưng với nhau. Và sự phân ly, dừng 
dung này chính là cái Chất của chúng. Tóm lại, vì lẽ trong sự vật. 
trong chừng mực chỉ là một phán đoán, tính cá biệt và tính phổ 
bien cầu tạo nên nó chỉ quan hệ với nhau bằng. Sự trung giới trừu 
tượng và giả tạm của hệ từ “LÀ” , nên sự vật Ấy SẼ tiêu vong, sẽ 
chết đi vì chính sự hữu hạn ấy. 


§169 


Trong phán đoán trừu tượng: “Cái cá biệt là cái phố bien”, 
S320 thì chủ thể hay chủ ngữ, như là cái gì quan hệ mình với 
mình một cách phú định, là cái cu thé một cách trực tiếp, 
còn thuộc tính hay vị ngữ, ngược lại, là cái rừu tượng, cái 
bát định, cái phô bien. Nhưng, bởi lẽ chúng được nối kết lại 
với nhau bằng hệ từ “fà”, nên thuộc tính hay vị ngữ cũng 


"17 Phần HE Hoc WI ve Khải niệm. A. Khải niệm chu quan tỳv163-193) 


phải chứa đựng tính quy định của chủ thể hay chủ ngữ ở 
trong tính phô biến cüa nó, cho nên, tính quy định này là 
tinh đặc thủ; và tính đặc thù này là sự đồng nhất được thiết 
định: giữa chủ thế (chủ ngữ) và thuộc tính (vị ngũ), nhưng, 
như là cái gi düng dưng đổi với sự phân biệt này về hình 
thức, nó [tính quy định cua chủ thể (chú ngü)] là øô¿ dung. 


Chu thẻ (chủ ngừ) chi có được tính quy dinh minh nhiên 
và nội dung là ở trong thuộc tỉnh (vị ngữ). và. vi thể. néu 
được năm lấy cho riêng nó (für sich). nó chi là một biểu 
tượng đơn thuận hay chỉ là một tên gọi suông. Trong 
phán đoán: "Tierm để là cái thực tòn nhất trong tất cả” 
vv... hay: “Cái Tuyết đối là dòng nhất với chính nó“ 
v.v.... thì "Thượng đế”. “cái Tuyệt đổi” chi là một danh 
hiệu đơn thuần: chủ thẻ (chủ ngữ) ấy Jo gi. chỉ được nói 
ra ở trong thuộc tính (vị ngữ). Chủ thể ấy còn là gì nữa 
như là cái cụ thể thì không liên quan gì đến phản đoán 
nav cả (Xem 31). 


Giảng thêm: 


Thật là qua tấm thường khi nói rằng “chủ thể (chủ ngữ) là cái 
gi được nói đến, còn thuộc tính (vị ngũ) là cái gì nói về chu thể 
(chủ ngữ)“, vi qua đó, ta không biết thêm được gì về su phần 
biệt giữa hai cái. O cấn độ tu tưởng, chủ thể trước hết là cái cá 
biệt, con thuậc tính là cái phố biến. Sự phát triển Don tục của 
phần đoán sẽ cho thâi 


chủ thể không đứng yên đơn thuận 
như cái cá biệt trực tiếp, và thuộc tính không phải là cái phố 
bien trau tượng. | Bước tiếp theo, chủ thể và thuộc tính cũng, 
còn mạng Ý ighis của cải đặc thù và cai phô bièn (trong 
trường hợp của cku thô), và cua cải đặc thù và cái cả biết 
(trong, trường hợp của thuộc tính). Sự thay đổi qua lại về y 
nghĩa giữa hai phương điện cua phản đoàn chính là điểu diễn 
ra trong, hai cái được mệnh danh là “chủ thế” (chủ ngũ) và 
“thuộc tính” (vị ngũ). 


Phan II: Học ihuyer vd Khái niệm. A. Khải niệm chu quan (163-193) 713 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: 8169 


- Sau hai tiêu đoạn dẫn nhập ($$167-168). ba tiểu đoạn tiếp theo 
đây sẽ xác định rõ hơn nội dung tư biện của ba han từ của phán 
đoán: chủ ngữ, vị ngữ và hệ từ và cách kết hợp của hu đính quy 
định của Khái niệm: tính cả biệt, tính phố bién và tính đặc thù. 


- Phản đoán riu tượng (hình thức chung của mọi phán đoán} 
trong ứng với phán đoán vè chất (8172 và tiếp) và được diễn đạt 
trong mệnh de: “edi cá Biệt là cái phó biến` '(§166). Trong mệnh 
dë này. chủ ngữ là cái cá biệt. Cái cá biệt nói ở đây thoạt đầu là 
cái cá biệt trực tiếp và triu tượng. giữ khoảng cách với cái phô 
biến. trong sự độc lập-tự tån của tồn tai-cho-minh của nö (§166). 
Nhưng. ngay trong lòng sự triu tượng và sự biệt lập với cái phô 
biến. chủ ngữ - trong chính nö và với tư cách là tính cá biệt của 
Khải niệm — tự quan hệ với mình một cách phủ định. và. do đó. là 
sự phủ định của phủ định (hay sự quy định nhất định tu-minh-va- 
cho-minh, sự quy định tuyệt đối, sự tự-quy định). Nói ngắn. với 
tư cách là cái cá biệt quan hệ với mình một cách phú dinh. chủ 
ngữ là cái cụ thẻ một cách trực tiếp {§164). Nhưng. sự trực tiếp 
này cũng có mặt tiêu cực: vi lẽ trong phán đoán triru tượng. cải cå 
biệt bị cô lập hay bị trừu tượng hóa khỏi tính phô bien nhất định 
của nó. nó “chi là" cái cụ thể rực (iếp (chưa được phản tư trong 
minh lẫn trong tính phỏ biến nhất định. điều chi dien ra trong 

“phán đoán phản tur” sau này). 


- Đổi lập với chủ ngữ cụ thể được hiểu như the, vị ngữ của phán 
đoán trừu tượng cũng là cái rừu tượng hệt như the. Vị ngữ là cải 
phổ biến. Nhưng. cái phô bien đứng thåt phát là sự ngang băng 
tích cực và là sự liên tục đồng nhất với mình. nghĩa là ở ngay hen 
trong tỉnh quy định đặc thù và tính cá biệt. Trong khí đó. cái phô 
biến ò đây (trong phán đoán trừu tượng) là cái phô biển bị cô lập 
và bị tách rời khỏi sự thống nhất của Khái niệm: bản thân nó cũng 
là cái rừu nượng và cát bát định. Tôm lại. vị ngữ ở đây là cái phô 
biến trừu tượng giống như chủ ngữ là cái cụ the trừu tượng hay 
cải cá biệt trực tiếp. 


- Tuy nhiên. dù trừu tượng den mäy, chú ngữ và vị ngữ vẫn được 
nói kết về mặt hình thức bởi cái "1. A" của hệ từ và. như thể. được 


714 Phần HH: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


thiết định như là đồng nhất với nhau, dù một cách trừu tượng. 
Vậy, bản thân vị ngữ - trong tính phổ biến của nó - cũng phải 
chứa đựng một quy định tuyệt đối nào đó của chủ ngữ. Nói khác 
đi, do được hệ từ đồng nhất hóa với chủ thể cá biệt. vị ngữ không 
. thể là cái gì hoàn toàn bất định: tính phổ biến trừu tượng của nó 
cũng phải chứa đựng tính quy định của chủ ngữ mà bản thân chủ 
ngữ tuy có chứa đựng một cách ý thë nhưng không dien tả minh 
nhiên vì nó là cái cụ thể mót cách trực tiếp. Được quy định nhất 
định như thế, tính phổ biến của vị ngữ rõ ràng là finh đặc thù 
(§163): nó không còn nói lên sự đồng nhất trừu tượng và hình 
thức mà hệ từ áp đặt như một sự tät yêu còn ấn giấu mà một sự 
đồng nhất được thiết định và minh nhiên. Thật ra, trong phán 
đoán trừu tượng, hệ từ dä diễn đạt mômen của tính đặc thù của 
Khái niệm. Nhưng, ở đó, nó chỉ mới là hình thức thuân túy nỗi 
kết hai cái hình thức khác của Khái niệm một cách trừu tượng: 
tính cá biệt trừu tượng và tính phö biến trừu tượng. Ngược lại, 
tính đặc thù của vị ngữ là cái trong đó chủ ngữ và vị ngữ là đồng 
nhất một cách cụ thể, bất chấp sự phân ly hình thức. Trong phán 
đoán, chính nó là cái dimg dưng trước sự khác biệt của hình thức 
và vẫn duy trì sự đồng nhất của nó kinh qua tính phủ định của 
hình thức. Từ nay, với tư cách là sự đồng nhất dừng ‚dung với sự 
khác biệt của hình thức, tính đặc thù của vị ngữ phö biến là mới 
dung chung của chủ ngữ và vị ngữ. (ta nhớ lại sự quá độ từ hình 
thức sang nội dung và sự đối lập của chúng ở §133 trước đây). 


- Phần Nhận xét cho §169 


- Chủ ngữ cá biệt - như là quan hệ phủ định với mình ~ là được 
quy định nhất định. Nhưng, trong chừng mực thoạt đầu chỉ là cái 
cụ thể trực tiếp hay trừu tượng. nó chỉ có tính quy định của nó 
một cách minh nhiên ở trong vị ngữ mà nó loại trừ đo tính cá biệt 
trực tiếp của nó. Vậy, chủ ngữ chỉ có nội dung nhất định và cụ thể 
của nó ở trong vị ngữ. Hiểu một cách trừu tượng, chủ ngữ thoat 
đầu chỉ là một biểu tượng hay một tên gọi trống rỗng, chứ không 
phải một tính quy định của tư tưởng. 


Phần HI: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (163-193) 715 


S321 


ta) 


§170 


Liên quan đến tính quy định chính xác hơn về chú thé và 
thuộc tính, ta thấy rằng: chü thë, như là quan hệ phủ định 
với chính mình (§163, §166, Giảng thêm), là cơ sở vững 
chắc, trong đó thuộc tính có sự tự tồn và có tính ý thể (nó 
“thuộc về bản tính cỗ hữu” của chủ thế); và vì lẽ chủ thể là 
cụ thể một cách hoàn toàn và trực tiếp, nên nội dung nhät 
định của thuộc tính chỉ là môt trong nhiều tính quy định của 
chủ thể; và [theo nghĩa đó| chủ thể là phong phú hơn và 
rộng hơn thuöe tính. 


Ngược lại, thuĝc tính, như cái phố biến tự tôn cho riêng nó 
(für sich) và dửng dưng với việc chủ thể có tồn tại hay là 
không; nó vượt ra khỏi chủ thé, âu gồm chú thể vào dưới 
nö, và, về phía nó, là rộng hơn chủ thể. Vậy, chí duy có 
nội dung nhất định của thuộc tính ($169) mới tạo nên sự 


đồng nhất của cả hai. 


CHÚ GIẢI DÁN NHẠP: §170 


Tiểu đoạn này xác định rõ hơn tính quy định của chủ ngữ và vị 
ngữ trong các mối quan hệ hỗ tương giữa chúng. 


Ta biết rằng mỗi mômen của Khái niệm, về nguyên tắc, là cái 
toàn bộ của Khái niệm (§160). Điều này đúng cho cả tính đặc thù, 
tính cá biệt lẫn tính phổ bien. Nhưng, trong phán đoán trừu Tượng, 
thoạt đầu chỉ có tính cá biệt và tính phô biến là được nêu một 
cách minh nhiên ($166), trong khi tinh däc thù thật ra chỉ CO vai 
trò tư biện khi bắt đầu có phán đoán vè sự tất yếu và về Khái 
niệm (ở sau). Cũng thế, trong phán đoán, thoạt đầu chủ ngữ (như 
là cái cá biệU và vị ngữ (như là cái phỏ biến) thay phiên nhau thẻ 


es inhäriert dem Subjekt / it inheres in the subject: Í ? subsummiert dasselbe unter 


sich / subsumes it (subject) under itself. 


"in Phần IT: Hoc thuxdt về Khái niềm. A. Khái niệm chu quan (8163-193, 


biện như là meinen làm công việc “toàn thể hóa” về mặt khái 
niệm cho cả cái kia thông qua sự trung giới của hệ từ (*1.A”), 


- Vậy. trước het, chủ no — như là quan hệ phú định vớt mình — là 
"co so vững chắc” (das zu Grunde liegende Feste ¿ the solid 
ground le fondement solide} toàn thê hóa tính phö bien (khăng 
định) và tính đặc thù (phù định) của vị ngữ phỏ bien trong nội 
dung của nó. Như thẻ. chủ ngữ ca biệt tự khăng định như là cơ sơ 
toàn the hóa. trong đó vị ngữ mới có được sự ben vững. và trong 
quan hệ ấy. vị ngữ là min thuộc finherent) vào chủ ngữ là cái 
mang nó trong mình như một mömen (vd: vị ngữ "#gữ¿`” tùy 
thuộc vào chủ ngữ: "Socrate”). Thêm nữa. $169 đã cho thấy chủ 
ngữ là cái cụ thẻ (trực tiếp). Điều nảy có nghĩa tích cực ở chỗ chủ 
ngữ là một toàn the được quy định hoàn chỉnh. do đó. nội dung 
nhất định tạo nên tính đặc thù của vị ngữ phô biến khöng có sự 
phong phú hằng chủ ngữ cụ the. Nhưng nó cũng có nghĩa tiêu cực 
ở chỗ: chủ ngữ chỉ là cụ thể một cách trừu tượng như cái gi tôn 
tại-cho-minh phân tán thành tỉnh da tạp (897). nên rơi lại vào 
trong khuôn khô của Tên tại theo nghĩa: nội dung nhất định của 
vị ngữ chỉ là mot trong nhiều tính quy định của chủ ngữ cụ thể. 
và, trong chừng mực đó, chu ngữ được xem là (có ngoại dien) 
rộng hơn vị ngữ ($91 gọi là "bẻ rộng của tòn tại-hiện có” / Breite 
des Daseins). 


- Nhưng. vị ngữ cũng là một mömen của Khái niệm chứa dung tính 
toàn the. Vì thé. ngược lại. vị ngữ. trong chừng mực là cái phố 
bien. liên tục một cách tự do kinh qua mọi sự đặc thù hóa và cả 
biệt hóa, nen cũng có một sự bèn vững riêng và. do đó. dũng 
dung với việc chủ ngữ cá biệt có tôn tại hay không. Như thé. với 
tư cách là cái phó biển tự tồn và bao ham quy định của chủ ngữ 
trong nội dung đặc thù của mình. vị ngữ “vuot lên trên” chu ngữ: 
thay vì tùy thuộc vào chủ ngữ, nó lại "hc gồm” (subsummmeren 
< subsume) chủ ngữ vào dưới no. và. do đó, có (ngoai diễn) ròng 
hơn chủ ngữ. Hegel cho một vi dụ dễ hiểu: câu “hoa hỏng là màu 
do” vừa cho phép hình dung chủ ngữ là phong phú hơn vị ngữ vì 
hoa hồng còn có nhiều thuộc tính khác hơn là màu đỏ. vừa cho 
thấy vị ngữ là phong phú hơn chủ ngữ vì màu đỏ là vị ngữ của 
nhiều chủ ngữ khác nữa chứ không chỉ của hoa hòng. Thật ra. sự 
phân thuận giữa sự tùy thuộc và sự thâu gồm chi được giải quyết 
cụ thẻ hơn khi phán đoán về chất (là phán đoán vẻ sự tùy thuộc) 


Phân HI: Hoc thuyết vẻ Khái niệm. A. Khúi niệm chat quan (SS 163-193, 717 


chuyên thành phán đoán của sự phản tư (là phán đoán vẻ sự thầu 
gồm) ở sau (§I74 và tiếp). 


§171 


Trong phán đoán, mối quan hệ giữa chủ thể, thuộc tính và 
nội dung nhất định, hay, sự đồng nhất [của chúng| thoạt 
Dën được thiết định như là khác nhau hay ở bên ngoài 
nhau. Nhung, về mặt tụ-minh [mặc nhiên], nghĩa là, xét theo 
Khái niệm, chúng là đồng nhất, vì [cái] toàn thể cụ thể của 
chủ thể không phải ở chỗ tồn Ki như là một cái da tạp bắt 
định nào đó mà, trong thực tế, chí ở chỗ nó là tính cá biệt, 
Inghia là] nó là cái đặc thù và cái phô biến trong môt sự 
đồng nhất, và chính sự thống nhất này mới là thuộc tính 
(8170). 


- Hơn nữa, trong hệ từ, sự döng nhất của chủ thể và thuộc 
tính tuy là được (biết định, nhưng, thoạt đầu mới chỉ được 
thiết định như là cái “LA” trừu tượng. Dựa theo sự döng 
nhất này, chủ thể cũng phải được thiết định trong Sự quy 
định của thuộc tính, và, vì thế, qua đó, thuộc tính cũng 
nhận được sự quy định của chủ thể, và hệ từ [“lã”] tự lấp 
dër chính mình. Đó là sự guy định tiếp theo của phán đoán 
nhớ vào hệ từ đã được lấp đầy nội dung và sẽ dän đến SHY 
luận, Nhưng, đối với [riêng| phán đoán, thì trước hết, sự 
quy định tiếp theo của bản thân phán đoán là sự quy định 
đi từ tính phổ biến cam tinh, thoat dàu còn triru tượng, đến 
tính tất cả, Loài và Giống" và đến tính phố bien dä được 
phát triển của Khái niệm. 


Chi có nhận thức về sự quy định tiếp theo của phán đoán 
mới mang lại sự nói ker chặt che lẫn ý nghĩa cho những gi 
thường được gọi là những "Giống" hay những “oai 
hình” phán đoán. Ngoài tính chất hoàn toàn bất tất. thì 


Il Sehluss / Syllogism: ™ Allheit, Gattung und Art ¿ Allness, Genus and Species. 


718 Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193, 


thói quen kể ra những “loại hình” phán đoán là hời hợt 
và thậm chí là hỗn độn, vô trật tự trong việc chỉ ra những 
sự phân biệt giữa chúng. | Các phán đoán gọi là “khăng 
định”, “nhất quyết”. "xác định" "9 khác nhau như thế nào 
thường chỉ 'à đoán mò hoặc mơ hồ. không xác „dinh. 
Những phán đoán khác nhau phải được xét như là nói tiếp 
theo nhau một cách tät yếu và như là môt sự tiếp tực 
[được] quy định của Khái niệm. vì bản thân phán đoán 
không gì khác hơn là Khái niệm nhất định [được xác 

S322 dinh]. Trong mỗi quan hệ với hai lĩnh vực trước đây là 
Tân tại và Ban chất, những Khái niệm nhất định, với tu 
cách là những phán đoán, là những sự tái tqo” › các lĩnh 
vực này, nhưng chúng là được thiết định trong mối quan 
hệ đơn giản của Khái niệm. 


Giảng thêm: 


Những loại hình [hay những “Giống”] khác nhau của phán 
đoán phải được hiểu không chỉ như một tính đa dang thường 
nghiệm, mà như là một [cái] toàn thể được xác định bởi tư 
duy; và một trong những thành tựu lớn của Kant là ở chỗ län 
đầu tiên lưu ý đến điều này. Kant đã phân loại những phán 
đoán dựa theo sơ đổ của bảng phạm trù của ông thành bốn 
loại: “Chất”, “Lượng”, “Tương quan” và “Tình thái”*. Sự phân 
loại này tuy không thể được xem là thích đáng, một phän vì 
việc áp dụng bảng phạm trù một cách đơn thuần hình thức, 
phẩn khác vì nội dung của nó, nhưng, nến tảng của sự phân 
loại này là trực giác đúng thật rằng những loại hình khác nhau 
của phán đoán đều được xác định bởi những hình thức phổ 
biến của bản thân Ý niệm lôgíc. Như thế, trước hết, ta [sẽ] có 
- được ba loại hình phán đoán chính yếu, tương ứng với các cấp 
độ: Tôn tại, Bản chất và Khái niệm. Rôi, tương ứng với tính 


(a) positives, kategorisches, assertonisches Urteil / positive, categozial, and 


assertonic judgment; (b) Reproduktionen / reproductions; to) Qualität, Quantität, 
Relation, Modalität / Quality, Quantity, Relation, Modality. 


Phản II: Hoc thuyết vẻ Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($È163-193) T10 


chất của Bản chất như là cấp độ của sự phân biệt, loại hình thứ 
hai của các loại hình chính yếu này lại chia ra làm hai trong 
bản thân nó. Cơ sở nội tại cho hệ thống này của các phán đoán 
{các tiểu đoạn tiếp theo: §172-180] phải được đi tìm ở trong sự 
kiện rằng: vì lẽ Khái niệm là sự thống nhất có tính ý thể 
(ideelle) của Tổn tại và Bản chất, nên sự phát triển của sự thống 
nhất này trong phán đoán, trước hết, phai tái tạo lại hai cấp độ 
này [Tổn tại và Bản chất] ở trong sự “cải biến” phù hợp với 
Khái niệm, trong khi bản thân Khái niệm tự cho thây là cái gì 
quy định chính mình như là phán đoán đứng thật. 


- Những loại hình phán đoán khác nhau không được xem như 
là đứng bên cạnh nhau; phán đoán nào cũng có giá trị như 
nhau, trái lại, chúng phải được xem như là đang tạo nên một 
chuỗi những cấp độ, và sự phân biệt giữa chúng dựa trên ý 
nghĩa lôgíc của thuộc tính. Thật ra, ta có thế tìm thấy điều này 
ngay trong ý thức thông thường của ta, khi ta không ngẩn ngại 
bảo rằng những ai chỉ thường đưa ra được những phán đoán 
đại loại “Bức tường này màu xanh”, “lò sưởi này đang nóng” 
v.v... là có năng lực phán đoán yếu ớt, trái lại, ta bảo một kẻ là 
thật sự biết phán đoán, khi phán đoán ấy liên quan đến cái đẹp 
của một tác phẩm nghệ thuật hay cái tốt của một hành vi luân 
lý v.v... Trong phán đoán thuộc loại trước, nội dung chỉ tạo 
nên một “chất” trừu tượng, chỉ cẩn dùng trí giác trực tiếp là có 
thể quyết định được, trong khi ngược lại, bảo một nghệ phẩm 
là đẹp hay một hành vi là tốt, thì các đối tượng ấy phải được so 
sánh với phẩm chất mà chúng phải là, nghĩa là, phải được so 
sánh với Khái niệm của chúng. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §171 


- Như đã thấy, phán đoán - như là Khái niệm trong tính đặc thù 
hay trong sự phân chia của nó — là quan. hệ dị biệt hóa giữa các 
mômen thoạt đầu được thiết định như là tồn tai-cho-minh và đồng 
nhất với mình chứ không phải với các mömen khác (§166). Kết 
quả: trong phán đoán trừu tượng hay trực tiếp, chủ ngữ cá biệt, vị 


=20 Piaf HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($8 163-1931 


ngữ phỏ biến và nội dung nhất định (đặc thù hóa vị ngữ phỏ bien 
và là chỗ de nó đồng nhất với chủ ngü) thoạt đầu được thiết định 
như là Eich nhau. do đó. roi ra ngoài nhau (§117). Va, dù là mới 
tụ minh (mặc nhien), tức dựa theo sự đòi hoi cua sự thông nhất cụ 
thể được thiết định bởi Khái niệm. các mômen khóc nhau này là 
đồng nhất một cách tiềm näng, mặc nhiễn. Thật the, là bản thân 
Khái niệm trong chân lý nen tảng cúa nó ($164). chủ ngữ là cái 
toàn thẻ cụ the, và. với tu cách ây. nó buộc phải tự triển khai lần 
lượt trong phán đoán và suy luận. Song. điều này chưa diễn ra 
trong phán đoán trực tiếp lúc ban đầu. Trong phán đoán này, Khải 
niệm rơi trở lại vào trong khuôn khổ của sự ực tiếp. đó là lý do 
khiến cho chủ ngữ chi là cái toàn thể cụ thể trực tiếp theo nghĩa 
về chất, là nơi nó bao gòm “hiếu” tỉnh quy dinh mà vị ngữ chi 
diễn đạt “mor” trong số đó mà thôi, Và cũng vi thé mà toản thể 
cụ thẻ của chủ ngữ (trong phán đoán trừu tượng) chỉ la một tính 
da tạp nào đó còn bất định chứ chưa phái là toàn thể cụ the đúng 
thật của Khái niệm chủ quan. Cái toàn thể cụ thê đúng thật này 
phải là bản thân tính cá biệt của Khái niêm (3163). tät nhiên. 
không còn là tính cá biệt chưa được dị biệt hóa của "Khái niệm 
xét như là Khái niệm” mà là tính cá biệt dā phát triển tụ-toàn the 
hóa kinh qua tién trình của phán doän và suy luận. bao hàm trong 
nó cái đặc thù và cái phô biến trong một sự đồng nhất cụ thê và 
tuyệt đối. Chính sự động nhất giữa cái phố bien và cái đặc thù 
(còn tiềm năng) ấy đã được diễn đạt một cách còn hết sức nghèo 
nàn trong nội dung nhất định của vị ngữ được xem như “tùy 
thuộc” {inherent} vào chủ ngữ cá biệt ở đây. 


- "Fan mệnh "hay "dich đến” (Fortbestimmung / destination) của 
Khái niệm chủ quan (bị phân hóa thành chủ ngữ. vị ngữ và nội 
dung nhất định) sẽ là việc tập hợp các mômen khác nhau ấy lại 
một cách cụ the. và, trong tỉnh cá biệt tuyệt đối (đúng thật) của 
Khái niệm, thiết định sự đồng nhất này một cách minh nhiên. Đó 
là điều sẽ triển khai trong các phán đoán và các suy luận cao hơn 
tiếp theo đây. 


- Sự đồng nhất mang tính Khái niệm đúng thật giữa chủ ngữ cá biệt 
với vị ngữ vừa đặc thù vừa phỏ biến thật ra đã được thiết định 
một cách nào đó trong hệ từ CLA” L vi chữ " LA" báo hiệu sự 
dòng nhất giữa các hạn từ bị nó tách rời. Chỉ có điều: sự đồng 
nhất dưới hình thức của một cái “I A" trừu tượng này chí nói lèn 
sự đỏi hoi Khái niệm phải tiếp tục tự triển khai. 


Phän HR: Học thuyết về Khái niêm. A. Khái niệm chủ guan (8163-193) 721 


- Dựa theo xự đẳng nhái được hệ từ báo hiệu ấy, vấn dè còn lại là: 


a) Chủ ngữ cá biệt trực tiếp phải dược tiếp tục "bid định ở trong 
tính quy định của vị ngữ, tức. như là đặc thù và phố bien: 


b) Qua đó. vị ngữ cũng phải nhận được tỉnh quy định của chủ 
ngữ. tức phải được quy định như là tính phố bien có một tính 
cá biệt loại trừ và toàn thẻ hóa. 


Vận động a) sẽ được thực hiện trong phán đoán của sự phản tir 
(§I74 và tiếp). còn vận động b) sẽ được thực hiện trong phản 
đoản của sự tắt yếu (X 177 và tiếp). 


- Qua việc đồng nhất hóa cụ thể giữa chủ ngữ và vị ngữ. hệ từ trừu 
tượng (LACH đã tự lấp đây: nó không còn dien tả một mối dây 
liên hệ thuần túy về chát giữa các han từ của phán đoán. trái lại. 
län lượt diễn tả mối dây liên hệ phan tr, tồi rar trêu và sau cùng là 
cô tính khái niệm dich thực (§178 và tiếp). bau quy định tién lên ñ äy 
của phán doan sẽ đẫn phán đoán đến vin: ludn (S181 và tiện) nhờ 
vào hạn từ đã được lấp đầy nội dung. Vào thời điểm ấy. sự thông 
nhất giữa chủ ngữ và vị ngữ sẽ được diễn ta bằng hệ từ là ban 
than Khái niệm (§ | 80). 


- Trong bản thân phán đoán (chưa đạt den cấp độ sun Judr). sự quy 
định tién lên của phán đoán là phải quy định tính phó bien thoạt 
đầu một cách trừu tượng. cám tính thành cái “tàng thè” ( tính tật 
ca” / Allheit ¿ allness < ensemble), rồi thành Loci (Gattung genus 
/ genre) và Giöng {Art species 2 espèce) Và cuối cùng trong Truh 
phỏ ` biển-cha-Khái niêm ` đã phái ` triển  fentwickelte 
Begriffsallgemeinheit 4 developed universality of the Concept ` 
universalitö-de-concept développée). Bán tinh quy định lần lượt 
nảy của tính phö biến của vị ngữ dự báo bón loại phán đoán tiếp 
theo đây (phá đoán vè chất. phán đoán phản tư. phán đoán tất véu 

và phán đoán khái niệm). 


(Lưu ý: vì mỗi mômen của Khái niệm gắn lien với các mômen 
khác. nen tính quy định ngày cảng cụ thè của vị ngü-phö biến sẽ 
tác động den chủ ngü-ca biệt. đồng thời góp nhân làm phong phú 
cho hệ từ). 


722 Phản III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


- Phần Nhận xét cho $171 
Ta lưu ý hai điểm trong phần Nhân xét này: 


- Các phán đoán khác biệt bắt đầu phát triển từ §172 không tạo nen 
một sự đa tạp thường nghiệm. Chúng phải được xét như kết quả 
tất yếu của nhau và như là một sự quy định tiến lên của Khái 
niệm, vì ban thân phán đoán không gì khác hơn là Khái niệm 
trong tính đặc thù được thiết định hay là Khái niệm nhất định 
(§§I65-166). Sự phát triển này cũng là ge do, vì đây không gì 
khác hơn là sự thiết định các Khái niệm nhất định nhw là các phán 
đoán khác nhau bởi chính bản thân Khái niệm. 


- Ta biết rằng trong những ` "Khái niệm [được quy định] nhất định” 
có mật cả Tôn tại và Ban chát (§162). Do đó. các Khái niệm nhát 
định sẽ là các phán đoán (như là phân hóa sự thống nhất của Khái 
niệm xét như là Khái niệm) sẽ mang lại một sự "khôi phục” hai 
lĩnh vực ấy của Logos. Nhưng, đó sẽ là sự khôi phục xuất phát từ 
Khái niệm và từ cái bên trong của môi quan hệ đơn giản và tự do 
với chinh-minh: 


- phán đoán về Chất (sẽ bản ngay ở $172) khôi phục lĩnh vực 
Ton tại: 


- phán đoán của sự phản tư và của sự tất yếu sẽ khôi phục lĩnh 
vực Ban chät-hien tượng và Ban chät-hien thực (nhưng trong 
chân lý của chúng, tức như là các mômen do sự tự phân chia 
của Khái niệm tạo ra). 


Ta hiểu tại sao chỉ từ phán đoán, Khải niệm mới tự triển khai 
trong sự tự do tuyệt đối và (ự thiết định các tính quy định vốn 
trước nay vẫn được xem như các tiền-piả định. 


Phân III: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (§163-193) 723 
AE EE 


8323 1. Phán đoán về Chất” [phán đoán trực tiếp] 
§172 


Phán đoán trực tiếp là phán đoán về tôn tại-hiện có 
(Dasein), chủ thể được thiết định trong một tính phố biến 
(tính phố, biến này là thuộc tính của nó). | Thuộc tính này là 
một “Chất” trực tiếp (và, do đó, là cám tính). Nó có thé là: 
1. Phán đoán khäng định: cái cá biệt là một cái đặc thù. 
Nhưng, cái cá biệt không phải là một cái đặc thù, hay nói 
chính xác hơn, một Chất cá biệt như thế không tương ứng 
với bản tính cụ thé của chủ thể. 2. Phán đoán phú định. 


Một trong những tiên kien co bän nhát của Lögic học 
[hinh thức] là cho rằng những phán đoán về Chất như 
“Hoa hồng là màu do” [khäng dinh], hay: “khöng phäi 
màu đỏ” [phủ định] có thể chứa đựng chân lý, Chúng chỉ 
có thể là đứng frichtig / correct) [chứ không phải là 
"đúng thät”], nghĩa là. chỉ “düng” trong khuôn khổ hạn 
chế của tri giác, của sự hình dung và tư duy hữu hạn; điều 
nảy phụ thuộc vào nội dung vốn cũng chỉ có tính hữu hạn 
và không-đúng thật xét cho riêng nó (für sich). Trong khi 
đó, chân lý chỉ dựa vào hình thức, nghĩa là. dựa vào Khái 
niệm được thiết định và vào thực tại tương ứng với Khái 
niệm ấy, tuy nhiên, chân lý như thé không có mät ò trong 
phán doän vè Chät. 


Giảng thêm: 


Trong đời sống thông thường, sự đúng đắn® và chân lý rất 
thường được xem là đồng nghĩa với nhau, và, vì thế, ta thường 
nói vê chân lý của một nội dung, trong khi thật ra đó chỉ nói vê 

ự “đúng đắn” đơn thuần mà thôi. Nói chung, sự đúng đắn chỉ 


w Qualitatives Urteil / qualitative Judgment; ®) Richtigkeit / correctness. 


724 Phản II: Học thuvét về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


5324 


liên quan đến sự nhất trí hình thức giữa biểu tượng của ta với 
nội dung của nó [của biểu tượng ấy], trong khi nội dung này 
thực ra có thê là một cái gì khác. Ngược lại, chân lý là ở trong, 
sự nhất trí của đối tượng véi bản thân nó, nghĩa là, với Khái niệm 
của nö. Chắc hẳn là “đúng” (richtig) rằng một ai đó bị bệnh hay 
một ai đó đã ăn cắp, nhưng nội dung như thế không phải là 
“đúng thật” (wahr), bởi một thân xác bệnh hoạn thì không 
tương ứng với Khái niệm về sự sống; và cũng thể, ăn cắp là 
một hành vi không tương ứng với Khái niệm về việc làm của 
con người. Từ các ví dụ ây, dieu rút ra là: một phán đoán trực 
tiếp, trong đó một “Chất” trừu tượng được phát bieu về một 
cái cá biệt trực tiếp dü có thể là “đúng” đi nữa, thì vẫn không 
thể chứa đựng “chân lý”, bởi trong phát biểu ây, chủ thể và 
thuộc tính không cùng đứng với nhau trong mỗi quan hệ giữa 
thực tại và Khái niệm. 


Hơn nữa, sự vô-chân lý của phán doän trực tiếp còn ò chỗ: 
hình thức của nó và nội dung của.nó không, tương ứng, với 
nhau. Khi ta nói: “Đóa hoa hổng này là màu đỏ”, hệ từ “là” 
ngụ ý rằng chủ thể và thuộc tính nhất trí với nhau. Nhưng, tất 
nhiên, hoa hồng, như cái gì cụ thể, không chỉ đơn thuần là 
màu đỏ, trái lại, nó còn có mùi hương, một hình thức nhất định 
và nhiều sự quy định khác nữa vốn không được bao hàm 
trong thuộc tính “da”. Mặt khác, thuộc tính này, như là một cải 
phố biển trừu tượng, không chi thuộc về chủ thể này, Còn biết 
bao loài hoa khác, và, nói chung, còn nhiều đối tượng, khác 
cũng có màu đỏ. Vậy, trong phán đoán trực tiếp, chu thể và 
thuộc tính hầu như chỉ tiếp xúc với nhau ở một điển chứ không 
trùng hợp với nhau hoàn toàn. Phán đoán của Khái niệm lại có 
tinh hình khác. Khi ta nói: “Hành vi này là tốt”, thì đó là một 
phán đoán của Khái niệm. Ta lập tức nhận ra rằng ở đây, giữa 
chủ the và thuộc tính không diễn ra một mối quan hệ ngoại tại 
và lòng lèo như trong phán đoán trực tiếp. Trong khí ở phán 
đoán trực tiếp, thuộc tính là một Chất trừu tượng nào đó, có 
thể thuộc về chủ thể mà cũng có thể không, thì, ngược lại, 
trong phán đoán của Khái niệm, thuộc tính có thể nói là linh 


Phän IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (98163-193) 725 
a a CS He I BEER EEE BEN T aa 


hôn của chủ thể, qua đó chủ thể, như là thể xác của linh hôn 
này, được quy định từ đầu đến cuối. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §172 
a) Phán đoán về chất 


- Phản đoản đầu tiên là phán đoán trừu tượng hay trực tiếp (là nơi 
sự thông nhất cu the của Khái niệm tách rời thành hai tính quy 
định trừu tượng hay cô lập: tính cá biệt và tính phổ biến được nỗi 
kết bằng hệ từ “LA” trồng rồng). Trong phán đoán trực tiếp, cái 
cá biệt và cái phô biến chưa quan hệ với nhau một cách cự thể 
bằng sự nồi kết của sự phản tư, của sự tät yếu hay của Khái niệm: 
tôi cái có một tồn tại-hiện có trực tiếp. vì thé, phán đoán trực 
tiếp thể hiện như là PHÁN ĐOÁN VE TON TAI-HIEN CO (Urteil 
des Daseins ` judgment of thereness / jugement de | etre-là). 


- Tuy, nhiên, trong phán đoán, vì lẽ chủ ngữ chi có nội dung nhất 
định và cụ thể của nó Ở trong vị ngữ. nên bản tính của vị ngữ cho 
thấy phán đoán trực tiếp là một phán đoán về fån tai- hiện có. vì vi 
ngữ của nó khăng định hay phù định (xác nhận hay phú nhận cho 
chủ ngữ) một tính phổ bien đơn giản hay trừu tượng, đó là một 
Chất trực tiếp làm tôn tại-hiện có của nó, chứ không phải một 
tỉnh phö bien phức tạp hơn hay cụ thể hơn về bản chất, bản thê 
hay vẻ Khái niệm đúng thật của nó. Bây giờ. ta đi vào chỉ tiết: 


- Trong phán doän trực tiếp, một mặt. nơi chủ ngữ của phản đoán. 
ta có tỉnh cá biệt trừu tượng của Khái niệm. mặt khác, nơi vị ngữ, 
ta có một tính phö bien cũng trừu tượng và trực tiếp, trong khi đó 
tính đặc thừ thì thẻ hiện vẻ mặt hình thức ở trong hệ từ (“Là”). và. 
vè mặt nội dung, ở trong nội dung nhát định của vị ngü-phö biến. 


- Vậy, chủ ngữ và vị ngữ của phán đoán vè "tồn tại-hiện có" thể 
hiện nhu thế nào? Tất nhiên. chủ ngữ sẽ là bản thân Khái niệm. 
thé nhưng. đó là Khái niệm trong tính cá biệt trừu tượng hay Khái 
niệm như là cái cá biệt trừu tượng. Tại sao? Ta biết rằng, tính cá 
biệt (đúng nghĩa!) của Khái niệm phải là sự thống nhất phủ định 
với mình và là tòn tại-được quy định-tự-minh-và-cho-mình 

(§163), phải là Khái niệm trong chừng mực tự hiện thực hóa 


726 Phần II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($§163-193) 


1) 


chính mình (§163, Nhän xét), trong chừng mực đó. nó là chu thẻ. 
là cơ sở của mọi quy định khác của Logos (8164). Thé nhưng, 
bây giờ. trong trường hợp của phán đoán trừu tượng, tính cá biệt 
này của Khái niệm bị cô lập một cách trừu tượng với các tính quy 
định khác của Khái niệm: ta không còn có tính cá biệt zoàn điện 
và toàn thê hóa của Khái niệm nữa, mà chỉ có tính cá biệt trực 
tiếp. tức chỉ có sự trừu tượng trống rỗng, theo đó Khái niệm cá 
biệt chỉ có giá trị như là một cái tôn tại-tự-minh (892). Nói ngắn, 
chủ ngữ cá biệt trừu tượng của phán đoán trực tiếp là Khái niệm 
tự-mình, mang toàn bộ sự trực tiếp của Khái niệm (§84). và rộng 
hơn, biểu thị mọi Khái niệm nhát định của tồn tại và bản chất bị 
năm lấy trong sự trừu tượng và cô lập của cái tồn tại-tự-mình tách 
rời và trực tiệp của chúng. 


Đồng thời. vị ngữ phổ biến của nó cũng chỉ là một tính phổ biến 
tối thiểu, đơn giản và không được phản tư của một Chất trực tiếp. 
Là vị ngữ của một cái cá biệt ¿ổn fqi-tự-mình, tính phổ bien này 
không thể là ‚gi khác hơn một Chät, tức chi là một tính quy định 
hữu hạn và tồn tại đơn thuần (§§90-92). Nhưng, là Chất tác động 
đến một chủ ngữ (chủ ngữ này dù sao cũng là Khái niệm). nên 
tính quy định hữu hạn này cũng không còn là sự trực tiếp hoàn 
toàn trừu tượng của một phạm trù của Tön tại, trái lại, được thiết 
định như một mômen (tuy còn nghèo nàn và trực tiếp) của tính 
phổ biến lôgíc. 


Từ đó, trong phán đoán trực tiếp, chủ ngữ được thiết định rong 

một tính phô biến làm vị ngữ cho nó, đồng thời vị ngữ này là một 

Chất trực tiếp. Vì thế, phán đoán của “tồn tại-hiện có” được gọi 

một cách đúng đắn là PHÁN ĐOÁN VE CHÁT. Phán đoán này 

chia ra thành: 1) phán đoán khẳng định; 2) phân đoán phù định và 

3) cặp đôi 3a: phán đoán đồng nhất; 3b: phán đoán vô hạn (hay 
“bất định”, “han dinh”). 


PHÁN ĐOÁN KHÄNG ĐỊNH 


là hình thức trực tiếp nhất của phản đoán về tồn tại-hiện có: cái cá 
biệt trừu tượng được thiết định một cách khăng định trong một vị 
ngü-phö bien tự quy giản thành một Chất trực tiếp. Hình thức 
mệnh đề của phán đoán này là: "cái cá biệt là cái đặc thù”. Tất 
nhiên, phát biểu khái quát nhất của phán đoán này là: "cát cá Biệt 
là cái phổ bien”, nhưng vì lẽ cái phổ biến bây giờ có tính đặc thù 


Phän IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chù quan (Ệ§163-193) 727 
SE bsiá ER cong ki đua O ORNER CAU GUAN (9S MILII) (AI 


aa: 


bb: 


của một nội dung nhát, định (§§169- 170), nên ta nói: “cái cá biệt 
là môt cái đặc thù”, tức, là một tính phổ biến nhất định: nó không 
phải là “Chất” nói chung mà là “mộ” Chất đặc thù trực tiếp. (Ví 
dụ phán đoán: “Một cái-gì-đó không phải là “tồn tại”, “Chất”, “sự 
trực tiếp” hay “bản chất” nói chung mà là một phạm trù nhất định 
của chúng, chẳng hạn: là sự trở thành, đại lượng, độ... hay cơ sở, 


nguyên nhân nhất định, trực tiếp”). 


Phán đoán-khăng định chứa đựng sự khăng định rằng cái cá biệt 
là một cái đặc thù (tức: một Chất đặc thù). Nhưng, mặt khác, cái 
cá biệt cũng khóng phải là một cái đặc thù! Bởi ta biết rằng, về 
mặt hình thức, vị ngữ ở đây (cái đặc thù) là một quy định rộng 
hơn chủ ngữ (ví dụ: không phải chỉ có cái cá biệt trực tiếp này 
mớt là “sự trở thành”, “nguyên nhân”... mà Bản chất, Ý niệm, Tự 
nhiên, Tinh thần cũng là “sự trở thành” cả, hay: màu đỏ không chỉ 
đúng riêng cho hoa hồng). Ngược lại cũng thế, về mặt nội dung. 
chủ ngữ lại rộng hơn vị ngữ (ví dụ: “cái-gì đó” còn có nhiều Chất 
khác hơn là “sy trở thành”, hay: hoa hồng còn có nhiều chất khác 
hơn là màu đỏ...). Tóm lại, cái cá biệt không phải là một cái đặc 
thù: đó sẽ là PHÁN ĐOÁN PHỦ ĐỊNH. 


§173 


Vì lẽ sự phủ định này [trong phán đoán phủ định] là sự phủ 
định thú nhất và mỗi quan hệ của chú thê với thuộc tính vẫn 
còn có mặt trong đó, và, vì thế, thuộc tính là cái phô biến 
mang tính quan hệ mà chỉ có đính quy định của nó là bị phủ 
định mà thôi (“Hoa höng không phải đỏ” ngụ ý rằng nó vẫn 
có một màu; — nếu một màu khác nào, đó được nhận diện, ắt 
nó lại trở thành một phán đoán khắn định). Nhưng, cái 
đặc thù cũng không phải là một cái phố biến. Vì thế, [điểm 
thứ ba là| 3. phán đoán chia ra trong bán thân nó thành: 


mối quan hệ-đông nhất trồng rồng: cái cá biệt là cái cá biệt, 
tức phán đoán đồng nhất; và: 


thé hiện một sự không tương ứng [hay sự vô ước: không so 
sánh được] hoàn toàn giữa chü thể và thuộc tính: tức, cái . 
gọi là phán đoán vô han. 


728 Phản HE Hoc thuyết ve Khải niệm. 4. Khái niệm chủ quan (SX163-193) 


Một vài ví dụ về “phán đoán vô hạn”: “Tinh thần không 
phải là một con voi". “Một con su tử không phải là một 
cái bàn“ v.v... — Các mệnh de nảy. tuy đúng (richtig / 
correct), nhưng chăng có ý nghĩa gì, và chúng chính là 
các mệnh đề đồng nhất: "Mat con sư tử là một con sư tử”, 
“Tinh thần là Tinh thần". Các mệnh dè như the tuy đúng 
là chân lý của phản đoán trực tiếp. hay gọi là phán đoán 
về Chất. nhưng thật ra hoàn toàn không phải là phán 
đoán; chúng chỉ có thê diễn ra trong một tư duy chú quan, 

S325 vốn có khá năng bám chặt lấy một sự trừu tượng không- 
đúng thật. — Xét một cách khách quan. chúng diễn đạt bản 
tính cúa cái gì dung tổn tai (môt cách vô han] hay của 
những sự vật cam tính, rằng chúng là một sự phân hóa 
thành một sự đồng nhất tröng rồng và một quan hệ được 
láp däy, nhưng quan hệ này là cái tôn tại-khác vè chất 
của những hạn từ có quan hệ với nhau. là tính không 
tương ứng hoàn toàn của chúng. 


Giảng thêm: 


Phán đoán phủ dinh-vö hạn, trong đỏ chủ thể và thuộc tính 
tuyệt nhiên không có mối quan hệ nào, thường được dẫn ra 
trong Lögic học hình thức chi như một sự hiểu kỳ không có ý 
nghĩa gì. Nhưng, trong thực tế, phán đoán vô hạn này không 
được phép xem chỉ như là một hình thức bất tất của tư duy 
chủ quan; trái lại, nó cho thäy là kết qua biện chứng gän gũi 
nhất của những phản đoán trực tiếp trước đây (phán đoán 
khäng định và phán đoán đơn thuần phủ định), mà tính hữu 
hạn và vô-chân lý của nó thể hiện một cách minh nhiên trong 
nó. Một tội ác có thể được xem như là một ví du khách quan về 
phán đoán phủ định-vô hạn. Một người phạm một tội ác, — 
chẳng hạn, ăn cắp - không chỉ đơn thuần phủ nhận một quyển 
đặc thù của một người khác về một sự việc đặc thù (như trong 
trường hợp tranh chấp theo luật dân sự), trái lại, người phạm 
tội đã phủ định quyển của nạn nhân nói chung, và, vì thể, 
người phạm tội không chỉ bị buộc phải trả lại vật đã đánh cắp 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (8$163-193) 729 


ma còn bị trừng phạt, bởi đã vi phạm luật pháp xét như là luật 
pháp, nghĩa là, vi phạm luật pháp nói chung. 


Ngược lại, một tranh chấp theo luật dân sự là một ví dụ vẽ 
phần đoán phú định đơn giản, vì nó liên quan đến những, 
trường hợp khi chỉ có một quyển đặc thù bị vi phạm, và pháp 
luật nói chung vẫn được tôn trọng. Đó là tình hình giống như 
trong phán đoán phú định: “Boa hoa này không phải mau 
đỏ”; ở đây, cái bị phủ định đối với đóa hoa chỉ là màu sắc đặc 
thù này, chứ không phải màu sắc nói chung, bởi đóa hoa vẫn 
có thể là xanh, vàng v.v... Cũng tương tự như thế, cái chết là 
một phán đoán phủ định-vô hạn, trong khi đau ốm chi là một 
phán đoán phủ định đơn giản. Trong tình trạng đau ốm, chi có 
chức năng sông đặc thù này hay khác là bị cản trò hoặc phú 
định, còn trong cái chết, thì - như ta thường nói ~ “hôn lìa khỏi 
xác”, hay nói cách khác, chứng hoàn toàn tách rời khỏi nhau. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 8173 
2) PHÁN ĐOÁN PHỦ ĐỊNH 


Phán đoán-phủ định là sự phủ định deu rien của phán doän-khäng 
định về chất. nhưng nó không phải là sự phủ định (éi đối. Thật 
thể. phán đoán-phủ định không loại trừ moi quan hệ giữa chủ ngữ 
và vị ngữ, hay chính xác hơn, giữa chủ ngữ cá biệt trực tiếp và 
tính phô bien của vị ngữ. Nó chỉ phủ định (phủ nhận) tính quy 
định hay tính đặc thù nhát định về chất chứ không phú định toàn 
bộ lĩnh vực của vị ngữ. Chäng hạn khi nói: “Khái niệm (nhất 
định) không phải là sự trở thành” hay “hoa hồng không phải màu 
đỏ”, ngụ ý răng nó có một Chất khác ngoài “sự trở thành” hay 
"màu đó”. Vậy. sự mở rộng về chất của phán đoán này không 
phải là sự phủ định đoàn dien; nó chỉ dẫn đến một phán đoán- 
khẳng định khác (ví dụ: Khái niệm - như là ` "eäi-gi-dö- cüng lä 
độ", hay "hoa hồng là đẹp, là thơm..."). và vì lẽ bất kỳ phán 
đoán- khäng định nào cũng có the bị phủ định. ta có sự vå hạn tôi 
về chất của những phán doän-khäng định-về-chất khác nhau: vi 
dụ: "Khái niệm là sự trở thành, là tồn tại-hiện có. là đại lượng. là 


730 Phän HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($X163-193) 


độ, v.v.... hay: hoa hồng là đẹp, là thơm, là mềm mại. là có nhiều 
cánh v.v...). 


3. Tuy nhiên, phán doän-phü định không thải hồi sự bất cập của 
phán đoán- -khẳng định. Trước hết, vì lẽ nó phục hỏi phán đoán- 
khẳng định ngay khi nó phủ định phán đoán ây (như vừa nói 
trên). Mặt khác, và quan trọng hơn, nó không thải hồi hay phủ 
định tính phố biến của các lĩnh vực về chất: 


- về mặt hình thức, cái cá biệt không phải là một cải phỏ biến, vì 
tính phổ biến, dù còn trừu tượng, vẫn rộng hơn nhiều so với 
tính cá biệt trực tiếp: 


- thêm nữa, về mặt nội dung (ở đây Hegel không để cập một 
cách minh nhiên), tính phô bien về chất (trong phán đoán- 
khẳng định) vẫn là cái gì còn quá hời hợt không tương ứng với 
bản tính cu the của chủ ngữ cá biệt, vì. tuy còn là trực tiếp. 
nhưng cái cá biệt dù sao cũng là ''Khái niệm” và do đó. đòi hỏi 
ở vị ngữ những tính chất khác hơn là những “Chất” trực tiếp. 


Từ hai phương diện (hình thức và nội dung) ấy, phán đoán về 
chất phân hóa thành một cặp phán đoán khác: 3a: phán đoán 
đồng nhất và phân đoán vô hạn, 


- 3.a: PHÁN ĐOÁN ĐÔNG NHÁT 


- Về mặt hình thức, cái cá biệt khöng phải là một cái phổ biến, 
cũng không phải là một cái đặc thù ($1 72). Vậy, nó chỉ còn có 
thể là quan hệ đồng nhất trồng rồng. "cái cá biệt là cát cå 
biệt ", đó là phán đoán đồng nhất. 


- Vị lẽ nó phủ định cả hai tính quy định (tính phê biến và tính 
đặc thù), cái cá biệt quay trở lại trong chính mình một cách vô 
hạn nhir là cải cá biệt, như là sự phu định của phủ định và 
phản tu-trong-minh như là tính phủ định chỉ quan hệ với- 
chính-mình. Nếu Khái niệm cá biệt muốn có một tính đặc thù 
và một tính phổ biến (đã vượt lên trên nö), nó chi còn cách làm 
cho các tính quy định ấy (bet sự thuộc về nó với tư cách là một 
Khái niệm-cá biệt đứng nghĩa chứ không chỉ là một-cái-gi-đó 
đơn thuần tổn tại trực tiếp. Nói ngán, phán đoán đồng nhất 
(“Khái niệm cả biệt chi là Khái niệm cá biệt”) là dei hỏi khách 


Phản III: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chu quan ($$163-193) 731 


quan để. trong các bước phát triển cao hơn của phán đoán, 
Khái niệm-chủ quan-cá biệt phải được thiét định một cách bản 
chất đúng như là bản thân nó. 


-3. b: PHÁN ĐOÁN VÔ HAN 


Vẻ mặt nội dung, rút cục toàn bộ lĩnh vực của sự trực tiếp về 
lượng đều bị phán đoán- -phủ định về chất loại trừ: “cái cá biệt 
không phải là một cái phố bien”. Sau quan hệ đồng nhất trồng 
rỗng, hạn từ thứ hai trong đó phán đoán phân hóa nói lên sự 
không tương ứng giữa chü ngữ (Khái niệm đã được phản tư- 
trong-minh một cách bản chât như là cái cá biệt) với vị ngữ 
(lĩnh vực của tòn tại-hiện có trong tất cả và trong từng “Chät” 
trực tiếp của nó). Se - không tương ứng này 
na... theo nghĩa từ nguyên, có nghĩa: thiếu 
"THƯỚC ĐO” (GEMESSEN — MASS) chung giữa chủ 
SE đã phân tư như là chu thé với vị ngữ trực tiếp: nó nói lên 
sự vô ước, tức sự không thể so sánh được 
(Inkommensurabilität), hay sự “vô-hạn độ” giữa chủ th&-ban 
chất trong quan hệ với lĩnh vực đơn thuần tön tai của Chất 
trực tiệp: đó là phán đoán vô hạn (vô định). (Có thể nói phán 
đoán-khẳng định là sự khôi phục lĩnh vực Chät ở cấp độ Khái 
niệm; phán đoán-phủ định khôi phục lĩnh vực Lượng, còn 
phán đoán vô hạn khôi phục lĩnh vực hạn độ và vö-han dö). 


Phán đoán vô hạn có dạng: “Khái niệm cá biệt xét như ie 
niệm cá biệt (đúng nghĩa) là ar KHÖNG-TRUC TIẾP: 
không có một thước đo chung giữa chủ ngữ quan hệ-với- Gët 
(thuộc Bản chất) với vị ngữ là sự trực tiep về chất (ví dụ dễ 
hiểu của Hegel: “Tinh thần khöng phải là một con voi”: hai 
hạn từ thuộc về hai lĩnh vực khác nhau, không thể so sánh 
được, và qua đó, vị ngữ (“không phải voi”) không xác định 
được chủ ngữ (“Tinh thần”) là gì, do đó là “vô định”, “vô 
han”). 


Phän đoán này được gọi là “vô han” là do quy chiếu đến thuật 
ngữ quen thuộc của Kant (xem: Phê phán lý tính thudn túy: 
Bảng các phán đoán, B95 và tiếp), theo đó, khác với phán 
đoán-phủ định, phán đoán được gọi là “vô han” (hay “vô 


_ định”, “hạn định”) không nhằm phủ định sự tùy thuộc của một 


Chất nhất định nào đó đối với chủ ngữ cụ thể, mà chỉ khẳng 


732 Phần IH: Học thuyết về Khái nệm. A. Khái niệm chu quan {$S$163-193) 


S326 


định rằng chủ ngữ này thuộc về một lĩnh vực vô hạn hay vô 
định của một (nh phỏ bien còn bất dinh, do đó. cũng có nghĩa 
là nó chi "hạn định” hay loại trừ hoàn toàn một lĩnh vực khác. 
ở đây là lĩnh vực của sự trực tiếp vẻ chất. (Ví dụ của Kant: 

"linh hồn là hät re”, ở đây chủ ngữ (linh hồn) là bộ phận của 
vô tận những sự vật bị phu định ở vị ngữ (bất tử) nhưng không 
nhờ thể mà biết được chủ ngữ thực sự là thể nào). Còn ở đây. 
phán đoán vô han: “Khái niem ca Biệt ding nghĩa là sw không- 
trực tiếp " báo hiệu khoảng cách vò hạn giữa Khái niệm được 
thiết định như phản tư trong-minh một cách bán chất với toàn 
bộ lĩnh vực của Chất trực tiếp. nhưng không xác định Khái 
niệm cá biệt ấy sẽ được thâu gồm vào tỉnh phô biển mới me 
nào: nö chỉ đòi hỏi rằng tính phố bien này nhất thiết không còn 
thuộc lĩnh vực của tồn tại-hiện có trực tiếp. Đó là đòi hỏi dẫn 
đến “Phán đoán cua sự phan ne” tiếp theo đây. 


2. Phán đoán phản tư 
§174 


Được thiết định ở trong phán đoán, cái cá biệt — với fir cách 
là cái cá biệt (tức: được phản tư-vào trong-minh) — có một 
thuộc tính; và, dói lập lại với thuộc tính này, chú thé - như 
là cái quan hệ mình với mình - vẫn đồng thời cứ mãi là mër 
cải khác. — JNgược lai], ở trong sự hiện hữu, chủ thể không 
còn là “Chất” một cách trực tiếp nữa, mà ở trong mối quan 
hê và trong sự nỗi kết với một cái khác, nghĩa là, với một thế 
giới bên ngoài. Vì thế, tính phö biến [nay] có được ý nghĩa 
của fính quan hê này (chăng hạn: [tinh] hữu ích, [tinh] nguy 
hiểm; [tính có| trọng lượng, |tinh] axit; và {ở một cấp độ 
cao hơn] [tinh] động lực v.v...). 


Giảng thêm: 


Phán đoản-phản tư khác cơ bản với phán đoán ve Chất [8172] 
ở chỗ: thuộc tính của phán đoán-phản tu không còn là một 
Chất trừu tượng, trực tiếp nữa, mà là cái qua đó chủ thể tự cho 


Phán IE: Học thuyết về Khái niềm A. Khái niềm chủ quan (À\63-/703) 733 


thäv nó có quan hệ vòi cái gì khác. Ví du, khi ta nói: “Hoa 
hông này màu đỏ”, ta chỉ xem xét chủ thể [hoa hổng này] 
trong tinh cå biệt trực tiến của nó, không có liên hệ gì đến cái 
khác. | Ngược lại, khi ta đứa ra phản đoán: “Cây này có tác 
đụng chữa bệnh”, tức, ta xem xét chủ thể (cải cây Ay) ở trong 
môi quan hệ với cái gì khác (căn bệnh có thể được cây này cứu 
chữa) nhờ vào thuộc tinh “có thê chữa bệnh” của nó. Tình hình 
cũng hệt như thế với các phán đoán, chăng hạn: “Vật thế này 
là đàn hổi”, “Dụng cụ này là hữu ích”, “Hình phạt này có tác 
dung rän đe” v.v... Thuộc tính của các phán đoán ây là những 
quy định-phản tư, tuy đã vượt ra khỏi tỉnh cá biệt trực tiếp của 
chủ thể [như trong phán đoán về Chất], nhưng Khái niệm của 
chủ thể ấy vẫn chưa được vạch rõ, - Đây là phương cách phán 
đoán thường được dùng nhất ở trong lập luận thường, ngày 
của ta. Đối tượng càng cụ thê bao nhiêu, nó căng mang lại 
nhiều khía cạnh bây nhiều cho việc phản tư, thế nhưng, su 
phần tư không bao giờ tát cạn được hết bạn tính riêng có cua 
đổi tượng, nghĩa là, không tät cạn được hết Khi niệm của nó. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: §174 
Phán đoán của sự phản tư 


Chủ ngữ và vị ngừ của phán đoán về chất là tính cá biệt và tính 
phỏ bien {riru tượng. Trong khi đỏ, trong phán đoán đồng nhất. 
cái cá biệt được thiết định ø/ la cá biệt trong sự phản tư-trong- 
mình (một cách ban chất). Cũng thé, phán đoán về hạn đòi hỏi 
rằng: tính phỏ biến của vị ngữ không còn là một tính phó biến 
đơn giản hay một Chất trực tiếp mà phải là một cái phổ biển được 
thiết định nhre Ià phê biển. nghĩa là. một cái phô biển thể hiện sức 
mạnh cht hop các mômen khác nhau của sự quy định của nó 
trong sự ngang bằng với mình (§163). Phán doán phan tr là phần 
đoán thực hiện dei hoi song dòi av. 


Chủ ngữ của phán đoán phản tu là Khái niệm được thiết định nhu 
là cơ xơ, tức như là bản chất vừa tòn tại-trong-minh. vừa trong 
quan hệ với sự hin hữu mà nó làm cơ sở. Vi lẽ cái cá biệt đã 


734 Phần III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 


phản tư-trong-mình (và cũng bắt buộc phản tư trong-cäi-khäc) 
như là cá biệt. nên chủ ngữ của phán đoán không còn là một Cái- 
gi-đó (có những thuộc tính trực tiếp thuộc Tòn tại) mà lå mr cải 
dung hiện bữu (thuộc Bản chất). nghĩa là: những thuộc tinh của 
nó quan hệ một cách phản tư với một thể giới hiện tượng. là nơi 
tập hợp những ` "chất liệu" vốn tạo nên vật tính của né (§§124- 
132). Trong sự hiên hữu (tức trong sự thống nhất trực tiẾp của sự 
phản tu-trong-minh và sự phản tư-trong-cái-khác). chủ ngữ trừu 
tượng của phán đoán không còn mang tính chất của "Chất" trực 
tiếp. mà là ở trong mỗi Quan hệ và trong sự Hỏi kết với môt cái 
khác. tức với một thé giới hiện tượng bên ngoài. nơi thể hiện sự 
phụ thuộc của nó vảo cái toàn thể bao trùm và có tính đặt cơ sở 
của bản chất. Như thể. vi zøữ của phán đoán phản tư chính là zinh 
quan hệ của chù ngĩ-hiện hữu với những sự hiện hữu khác. và. 
qua đó, với cái toàn thể của bán chất-hiện tượng. Tính phó bién 
của vị ngữ không còn có sự trừu tượng. đơn giản của một Chất 
tùy thuộc (inherent) trực tiếp vào chủ ngữ, trái lại. tương ứng với 
tính phản tư của chủ ngữ. cũng đón nhận ý nghĩa của tính quan hệ 
này, dien đạt Quan hê của một cái đang hiện hữu với những cái 
đang hiện hữu khác trong một tông the hiện tượng gắn lien với 
bản chất-cơ sở. Hegel cho nhiều ví dự trong lĩnh vực thường 
nghiệm, nhưng néu ta chuyển chúng thành vi dụ trọng lĩnh vực 
lôgíc, ta có chăng hạn: phán đoán phản tư sau đây: "cái Khải 
niệm cá biệt này (chẳng hạn: tòn tại-hiện có. độ, sự đồng nhất. 
nguyên nhân v.v...), về bản chất. là một bộ phận của Khái niệm 
được thiết định trong tính toàn thể của nó” (hay: là một mômen 
có tính hiện tượng, là nơi lực nội tại của Khái niệm được thiết 
định = bản chất bièu hiện ra bên ngoài hay ngoại tại hóa thành 
hiện tượng). Tất nhiên, ở cấp độ này, tính phô biến của vị ngữ 
chưa có được tính tuyệt đối của một tính phô biến hiện thực hay 
mang tính khái niệm (như hai loại phán đoán tiếp theo) mà chỉ là 
một tính phổ biến có tính trong quan của một bản chät vẫn tự 
duy trì kinh qua tính đa tạp-hiện tượng của những cái đang hiện 
hữu. 


- Tóm lại. tính phô. biến của vị ngữ không còn là trực tiếp như 
` trang phán đoán về chất. mà mang tính bản chất. Tương ứng với 
nó. rính đặc thù của phán đoán phản tư đã được làm phong phú 
lên bởi quan hệ với tính đặc thù của phán đoán về chất: hệ từ 
(LA? không còn dien tả sự tùy thuộc trực tiếp của một Chất với 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (6163-1903) 735 


S327 


chủ ngữ mà nói lên sự tùy thuộc ve bản chất của chủ ngữ với một 
cái toàn thể mạch lạc của hiện tượng. 


§175 


. Chủ thể - cái cá biệt nhir la cái cá biệt (trong phán đoán cá 


Aën ~ là một cái phổ biến; 


Trong quan hệ này, nó được nâng lên khỏi “tính cá biệt” 
của nö. Sự mở rộng này [chi] là một sự mở rộng ngoại tại, là 
sự phản tư chủ quan [chỉ mang lại} thoat đầu ik đặc thủ 
båt định (trong phán đoán đặc thù — vốn vừa khẳng định 
vừa phủ định một cách trực tiếp -, cái cá biệt bị phân làm 
đôi bên trong nó: một mặt, quan hệ mình với mình, và, mặt 
khác, quan hệ với cái gì khác); 


Mật số [cái cá Mëtt là cái phö biến, và, vì thế, tính đặc thù 
được mở rộng thành tính phố biến; hay nói khác đi, tính 
phố biến này — được xác định bởi tính cá biệt của chú thể — 
là tính tất cả“ (tính “có chung”, tức tính phổ biến thông 
thường của sự phản tir). 


Giảng thêm: 


Khi được xác định ở trong phán đoán cá biệt như là một cái 
phổ biến, chủ thể vượt ra khỏi chính nó, không còn là cái cả 
biệt đơn thuần nữa. Khi ta nói: “Cây này có khả năng chữa 
bệnh” thì có nghĩa: không phải đơn thuần chỉ có cây ấy mới có 
khả năng chữa bệnh mà có möt số hay có nhiều cây như thế, và 
điều này mang lại cho ta phán đoán đặc thù (“Một số cây là có 
khả năng chữa bệnh”, “Một số người là có óc phát minh” 
v.v...). Nhờ vào “tính đặc thù” này, cái cá biệt một cách trực 
tiếp mất đi tỉnh độc lập-tự chủ của nó và trở nên có sự nối kết 


Ia Allheit / allness: tt) Gemeinschaftlichkeit / communality. 


736 Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193} 


với cái khác. Với tư cách là con người [cá biệt] may, người Av 
không còn đơn thuần là một con người riêng lẻ, cô độc mà ở 
bên cạnh những người khác và là một trong số đông. Và, chinh 
vì lý do đó, người ấy thuộc về cái phô bien cna chính mình, và, 
do đó, đã được nâng lên. Phán đoán đặc thù vừa khäng định 
vừa phủ định. Nếu chỉ có một số vật thể là có tỉnh đàn hôi 
[khäng định], thì những vật thể còn lại là không đàn hổi [phu 
định]. 


- Đến lượt nó, điểu này lại bao ham việc tiến lên hình thức Hur 
ba của phản đoán-phân tư, đó là, phán đoán về tính ët cñt® (vd: 
“Tất cả mọi người đều sẽ chết”; “Tât ca mọi kim loại déëu dän 
điện”...). Tính tất ca là hình thức dën tiên của tỉnh phổ bien ma 
sự phản tư thường gặp nhất. Ở đây, những cái cá biệt tạo nên 
cái nen táng, và chính thông qua việc làm chủ quan của ta mà 
chúng được tập hợp chung lại và được xác định như là “tất 
cả”. Ở đây, cái phổ biến tỏ ra chỉ như là một sợi đây ngoại tại 
bao bọc hết mọi cải cá biệt vốn tổn tại mỗi cái cho riêng nó (für 
sich) và đứng dưng đối với nhau. Thế nhưng, trong thực tế, 
chính cái phổ biến mới là cơ sở và nến dän, là gốc rễ và bản 
thể của cái cá biệt. Chäng han, khi ta xem xet Caius, Tius, 
Sempronius [tên riêng, tương tự như “anh Xoài, anh Ôi, anh 
Mít...] cùng với tất cả những cư dân còn lại của một thành phố 
hay một đất nước, thì việc tất cả họ đều là những con người 
không phải đơn thuần là cái “chung” giữa họ; trái lại, “con 
người” là chi phổ biến của họ, là Loài của họ; và tất ca mọi ca 
nhân này đều không thể là chính mình nếu không phải là 
thuộc Loài này. 


Tình hình lại hoàn toàn khác với cái gọi là “tính phổ bien” bo 
hợt, là cái, trong thực tế, cũng thuộc vẽ tất cả mọi cái cá biệt 
như cái gì có “chung” giữa họ với nhau. Ta đã tùng nói rằng 
một cái mà con người có chung khác với thủ vật là “trái tai”. 


ĐỀ die Allheit ý the allness: IN Grund und Boden / ground and soil. 


Phản HE: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 737 


Nhưng, rõ ràng là nếu giả sử ai đó không có trái tai thì điểu 
này ắt cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến những phẩn còn lại 
của sự tổn tại, của tỉnh cách, của những năng lực... của người 
ấy, trong khi thật vô lý khi cho rằng Caius có thể rất düng cảm, 
rất thông thải v.v... mà lại không phải là một con người#®), 
Con người cả biệt là gì trong cái đặc thù chỉ trong chừng mực 
trước hết là “con người xét như là con người” và ở bên trong 
cái phố biến; và cái phô biến ấy không phải chỉ là cái gì ở bên 
ngoài và ở bên cạnh những Chất trừu tượng khác, hay chỉ là 
những sự quy định phản tư, mà đúng hơn, là cái thâm nhập 
vào tất cả mọi cái đặc thü và bao hàm chúng ở trong chính nó. 


CHÚ GIẢI ĐÀN NHẠP: §175 


Tiểu đoạn này trình bày ba Jogi phán đoán phản tư: a) phán đoán 
"đơn nhất ” ("singuläres” Urteil), 2) phán đoán “đặc thù” hay 
“một số cái đơn nhất " ("particuläres” Urteil). và, 3) phán đoán 

“phó biến" hay “tất Cũ mọi cải” ("allgemeines” Urteil). Hegel 

viết quá ngăn gọn nên ta cần làm rõ hơn một chút: 


I) Phán đoán về lượng. như đã biết, là một phán đoán về sự tùy 
thuộc. ví dụ: “Khái niệm là một Cäi-gi-d6 có Chất là một đại 
lượng”, (Chúng ta thử láy ví dụ ở lĩnh vực lôgíc thay vì lấy ví dụ 
trong lĩnh vực cảm tính thường nghiệm). Trong khi đó. ở đây, 
phán đoán phan tư (tức, có tính bản chất) là cái cá biệt. xé! niur 
một cái đơn nhất. là một mômen có tính hiện tượng của một cái 
phê biến-bản chất: ví dụ: "cái đơn nhất này (tức cái đưng hiện 
hữu don lẻ: độ, cơ sở, nguyên nhân v.v.) là hiện tượng của Khái 
niệm được thiết định (= bản chất)”. Đó là PHÁN ĐOÁN DON 
NHẬT HAY BON LẺ (das singuläre Urteil) mà chủ ngữ của nó 


Flies pn trong bản dịch tiếng Anh, đưa ra một nhận xét thú vị: Lögfc học của 
Hegel bàn về những chân lý p2 biến của sự quan sát khoa học và quy luật tự nhiên. 
Nhưng. ví dụ trên đây (về "trái tai của con người") cho thấy ` "chân lý” triết học thật 
ra cũng là một Khái niệm có tính chất "đánh giá”: “Nếu trái tai biết nói, ät ta phải 
xét lại triệt để các Khái niệm của con người chúng ta”. (Sdd, tr. 332, chú thích 15 / 
$I75A). 


738 Phản Ill: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (8$163-193) 


là một cái đang hiện hữu đơn lẻ một cách trực tiếp: cái này hay 
cái kia, tức: cái khái nệm đang hiện hữu đơn lẻ này hay cái khái 
niệm đang hiện hữu đơn lẻ kia... (Chú ý: trong §163, đã có Nhân 
xét rằng "tính cá biệt” / Einzelheit đơn thuần trực tiếp chỉ có mặt 
trong phán đoán. Và, để phân biệt giữa "tính cá biệt (phổ biến) 
đúng nghĩa” của Khái niệm với tính “don nhất” trực tiếp của chủ 
ngữ trong phán đoán “đơn E Hegel dùng hai tính từ khác 
nhau: "einzeln" / "ca biệt”, v “singulär / (tam dich là) don nhät 
hay don le. (G. S. H dänh dich chữ “singulär” này sang tiếng 
Anh bằng cách đặt trong ngoặc kép: “singular°; còn Bourgeois de 
nghị dich sang tiếng Pháp: “individuel-singulier”). 


2) Trong quan hệ "báu gồm" (Subsumption) của vị ngữ, qua đó một 
“cái này” riêng lẻ trở thành một cái phö biến của sự phản tư, chủ 
ngữ được nâng cao lên khỏi “tinh đơn nhất" (Singularität) trực 
tiếp của diem 1. Thật thế, vị ngữ của phán đoán này biểu thị cái 
tồn tại-tự-mình phức tạp của Khái niệm được thiết định như là 
bản chất. và, trong quan hệ với nó, chủ ngữ đơn nhất chỉ là một 
mômen hiện tượng không ben vững, không gắn liền với tính phö 
biến của vi ngü. Väy, khöng phải một “cái này” riêng lẻ là một 
cái phô bien-bän chất, vì cái tw-minh phức tạp và mạch lạc của 
bản chắt-toàn diện rõ ràng là rồng hơn nhiều so với một “cái này” 
riêng lẻ. Vì thế, chán lý sát cận nhất của phán đoán đơn nhất là 
phán đoán "đặc thù” (das particuläre Urteil) được phát biêu: 
“Một số Khải niệm đơn nhất đang hiện hữu là những hiện tượng 
của Khải niệm được thiết định" (& đây cũng thế. để phân biệt 
giữa tính đặc thù của Khái niêm xét như Khái niệm và tính "đặc 
thù” triu tượng và ngoại tại của chủ ngữ của phản đoán, Hegel 
phân biệt hai tính từ: “besonder” và "“particulär"). 


- Khi đi từ “một cái này” đơn nhất sang “một số cái này”, chủ ngữ 
tự mở rộng và tiếp thu tính phổ biến được bao hàm trong vị ngữ. 
Nhưng, sự mở rộng này của chủ ngữ vẫn là “ngoại tại" đối với 
bản thân chủ ngữ. Quy định mang tính khái niệm cho chủ ngữ của 
phán đoán đơn nhất là đính "đơn nhất” trực tičp (Singularität) 
chứ không phải finh cá biệt (Einzelheit) toàn thê hóa của Khái 
niệm. Kết quả của sự mò rộng này (hay của ngoại dien lớn hơn 
này) của chủ ngữ thoat đầu chỉ là mb đặc thù còn bất định của 

“một SỐ cái này”. 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 739 
SEA 


3) “Môt ső cái (Einige / some / qualques- -uns) là cái phö bién”: ï đó là 
phát biểu trừu tượng nhất của phán đoán “đặc thù”. Nó tất yếu có 
tính bất định và hàm hồ. Nhưng, đó chỉ là một trạng thái tạm thời 
trong, sự triển khai của phán đoán. Thật thế, nếu “một số cái” là 
phô biến, có nghĩa cụ the là: Khái niệm được thiết định là một cái 
phö bien (một “vũ trụ”) hay một thế giới có thể làm cho mọi hiện 
hữu đơn nhất trở nên trong suốt, nghĩa là không có một “vật-tự 
thân” khép kín chống lại lực nội tại và toàn diện của Khái niệm tự 
thiết định như là bản chät- -phổ biến. Cái phỏ biến của sự phản tư 
(bản chất) bao trùm lên bất kỳ “cái này” nào, nghĩa là nó thâu 
gốm không chỉ tính “đặc thù” bất định của “một số cái” mà là cái 
toàn thé cu thể của “rát ca” mọi Khái niệm đang hiện hữu. “Tính 
toàn thể” này được hình thành xuất phát từ tính “đơn nhất riêng 
lẻ” nên cũng không phải là tính Toản the (Totalität) bièu thị sự 
thông nhất hay nhất thẻ của các mômen, mà là tính Tät cả 
(Allheit) như là tổng số được hình thành bởi tính đa tạp đã hoàn 
tát. Đó là tính “đặc thù” của chủ ngữ “đơn nhất” đã được mở rộng 
theo kích thước bao trùm của tỉnh phổ biến. Dù sao, tính phö biến 
của Khái niệm được. thiết định chỉ được quy định cu the là ở 
trong và fie sự trực tiếp-hiện tượng của sự hiện hữu đơn nhất, nếu 
không, nó chỉ vẫn là tính phö bien không hiện thực của một sự 
phản tư (huẩn túy. Do đó. trong tính toàn thể như là "Tod cả" "hay 

“Tông the” (Allheit), cái đơn nhất của sự phản tư đã được phổ 
biến hóa; nói khác đi, sự thống nhất giữa cái cá biệt mu là cá biệt 
và cái phổ bien n#ữ ià phổ biến được khỏi phục thông qua sự 
phân hóa Khái niệm bằng phán đoán, nhờ vào loại phán đoán 
phản tư này. 


Đồng thời, trong cái toàn thể xét như là tổng the này, cái phổ biến 
của sự phản tư bị cá biệt hóa. Tất nhiên, tính phổ biến của Khái 
niệm chira được cu thê hóa trong một tính cá biệt-phổ biến như sẽ 
thấy trong các phán đoán tiệp theo, mà chỉ mới được phản tư của 
Quan hệ hay của sự nối kết bản chất, nghĩa là chỉ có thể thâu gồm 
trong nó tính đơn nhất bằng cách töng the hóa hay tập hợp mọi 
cái đang hiện hữu cá biệt trong một thế giới đuy nhất. Như là 

“tông the” đầy đủ của những cái đang hiện hữu đơn nhất, chủ ngữ 
là chủ ngữ của PHÁN ĐOÁN "PHÔ BIẾN" (lẽ ra Hegel phải 
dùng chữ “universelles Urteil” thay vì “allgemeines Urteil, tương 
tự như đã dùng các tính từ ‘ "singulär” và “particulär” thay cho 

“einzeln” và “besonder” trước đó!): "tất cả đều là cái phỏ biến” : 
chẳng hạn trong phát biểu: “tát cả mọi Khái niệm đơn nhất đang 


740 Phần IH: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


3328 


hiện hữu deu, về bản chất, là hiện tượng của Khái niệm được thiết 
định”. Ta thấy ở đây "tính phổ biến” ở chủ ngữ (chỉ mới như là 
tính phổ bien của sự phản fr) rất quen thuộc với giác tính, vì nó 
diễn tả tính phö biến chưa phải như một *Loài-bản thể" mà chỉ 
mới như là một tính quy định có chung cho mọi cá thế được tập 
hợp trong tính "tất cả” (Allheit) của chủ ngữ. 


§176 


Vi lẽ chủ thể cũng được xác định như là cái phố biến, nên 
sự đồng nhất của nó với thuộc tính, và, do đó, cả sự quy 
định của bản thân phán đoán cũng được thiết định như là 
düng dưng. Sự thống nhất này của nồi dung — như là tính 
phố biến đồng nhất với sự phản tư-vào trong-mình một 
cách phú định của chủ thể - biến quan hệ-phán đoán thành 
một quan hệ rät yếu). 


Giảng thêm: 


(a) 


Sự tiến lên từ phán doän-phän tư về tính tät ca đến phán đoán 
tất yếu cũng đã có mặt trong ý thức thông thường của ta, khi ta 
nói rằng: điểu gì thuộc về tät ca thì cũng thuộc về Loài, và, vì 
thế, là tất yếu. Khi ta nói “tất cả mọi cây”, “tất cả mọi con 
người” v.v..., điểu này cũng đồng nghĩa như khi ta nói: “Cá 
xét như cái cây”, “Con người xét như con người” v.v...) 


CHÚ GIẢI DÄN NHẠP: §176 


Tiểu đoạn §176 chuân bị cho bước chuyên từ phán đoán phản tư 
sang phán đoán về sự tất yếu. 


notwendige Urteilsbeziehung / necessary judgmental relation; (b) „gie Pflanze”, 


"der Mensch” ¿ “the plant as such”, “man as such”. 


Phần II: Hoc thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (S$163-193,; 741 
Baia E Eech 


- Trong phán đoán phô biến, tính phổ biến không còn là đặc quyền 
của vị ngữ nữa, vi chủ ngữ cũng được quy định như là phỏ biến. 
Đảnh rằng tính phổ biến của chủ ngữ thoat đầu chỉ mới là tính 
phổ biến của sự phản tư. nghĩa là tập hợp một cách ngoại tại Zar 
cá mọi cá thể có chung một tính quy định bản chất. Nhưng cái 
phô bien đứng thật cũng không còn xa nữa. vì ngay trong phản 
đoán quen thuộc: ` “Tất cả mọi người deu phải chết”. ta có thẻ thay 
thé chữ "tất cả mọi người" ` bằng chữ "con người". tức, đó là phán 
đoán phô biến khăng định rät ca mọi cải đang hiện hữu đơn nhät- 
đều là art cái đơn nhất hiện hữu mói chung như là Loci (Gattung 

7 genus / genre). Vậy. phản đoán phö bien đã thiết định ste động 
nhất của chủ ngữ và vị ngữ, dù tính phö bien của chủ ngữ lẫn của 
vị ngữ thoat đầu chỉ mới là một cái phö biến của sự phản tư. 


- Thế mà. sự khác biệt về hình thức giữa chủ ngữ và vị ngữ vẫn còn 
guy định hình thức cua phán đoán (die U 'rteilsbestimmung). Tuy 
nhiên. do sự dòng nhất giữa chủ ngữ và vị ngữ đã được bản thân 
phản đoán thiết định. nên sự thiết định ây đã trở nên "ding 
dung” (gleichgültig / indifferent) với bản thân hình thức quy định 
ấy cua phán đoán. Sự “ding dưng” này (của hình thức phán đoán. 
trong đó hai quy định hình thức là chủ ngữ và vị ngữ tự đồng nhất 
hóa và chuyên sang nhau) không có nghĩa là sự tiêu biến trừu 
tượng của phán đoán mà chỉ biểu hiện việc chuyên sang một loại 
hình phán đoán khác. Nói khác đi, phán đoán mới sẽ khôi phục 
lĩnh vực bản chất. nhưng & mômen cao hơn. đó là mömen hiện 
thực nhw một sự (biểu l6 tuyệt đối của Khái niệm. Nói ngắn. 
trong phán đoán mới, Khái niệm không còn làm công việc phán 
đoán về chất lẫn phản đoán phản tư mà phán đoán một cách hiện 
thre, theo nghĩa: các sự khác biệt hình thức giữa chủ ngü-hien 
hữu và vị ngữ-bản chất được vượt bô trong sự thống nhất của sự 
trien khai möt nội dụng duy nhất luôn đồng nhất kinh qua mọi 
khác biệt về hình thức. 


- Vậy, kết quả của phép biện chứng của phán đoán phản tư là sự 
thống. nhät-döng nhất minh nhiên của mồi dung kinh qua sự dị biệt 
hóa về hình thức giữa chủ ngữ cá biệt và vị ngữ phô bien. Bây 
giờ, ta có một sự tương ứng giữa một bên là chủ ngữ đã được phổ 
biến hóa và bên kia là Sự việc-bản chất đã được cá biệt hóa một 

cách cụ thẻ, khiến cho mối quan hệ hợp nhất của phán đoán ~ nhờ 
vào sự thông nhất này của nội dung — trở thành một quan hệ rát 


742 Phân III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


yếu (88147-149). Từ nay. hệ từ của phán đoán sẽ diễn tả một mối 
"đây liên kết rät yếu giữa các hạn từ mà nó tách rời; và ban thân 
phán đoán sẽ là một PHÁN DOÄN CỦA SỰ TÁT YEU. 


3. Phán đoán tất yếu 
§177 


Phán đoán về sự tất yếu là phán đoán về sự đồng nhất của 
nội dung ở trong sự phân biệt của nó: 


1. Thứ nhất, trong thuộc tính (vị ngữ) của mình, chứa đựng 
bản thể hay bản tínk của chủ thể, tức, chứa đựng cái phô 
biến cự the: Loài; và thứ hai, (vì lẽ cái phô bien này cũng 
bao hàm bên trong nó tính quy định như là [tính quy định] 
phủ định) nên thuộc tính chứa đựng tính quy định cơ bản 
có tính loại trừ: Giống. Ta gọi đây là phán đoán nhất 
quyế/°), 


2. Tương ứng với tính bản thể của chúng, cả hai phương diện 
[chủ thể / thuộc tinh} đều nhận được hình thái của hiện 
thực độc : lập-tự chủ; sự đồng nhất của chúng chỉ là một sự 
đồng nhất bên trong, khiến cho hiện thực của cái này đồng 
thời không phải là hiện thực của riêng nó, mà là tôn tại của 
cái kia. Ta gọi đây là phán đoán giả thuyế£), 


3. Vi lẽ trong sự xuất nhượng” của Khái niệm, sự đồng ı nhất 
bên trong đồng thời được thiết định, nên cái phố biến là 
Loài; Loài này là đồng nhất với chính mình [ngay ell trong 
tính cá biệt loại trừ của nó. Phán đoán có cái phổ biến này 
nơi cả hai ¡ phương diện của nó [chủ thế / thuộc tính]: khi thì 
như là cái phô biên, khi thì như là vòng tròn [toàn bộ phạm 
vif”? của việc đặc thù hóa mang tính tự loại trừ của nó (Loài 


Ve kategorisches Urteil / categorial judgment; ® hypothetisches Urteil / hypothetical 
judgment; o Entäußerung / uttering; | } Kreis / circle. 


Phän III: Hoc thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 743 


ở đây là “Hoặc là-Hoặc là”, cũng như “Vừa là-Vừa là”). Ta 
gọi đây là phán đoán phân đôi hay ly tiep”. 


S329 Như thế, tính phố biến - thoat đầu đã được thiết định như 
là Loài, và bây giờ như là toàn bộ phạm vi® của những 
Giống của nó — qua đó được xác định và thiết định như là 
[cái] toàn thể. 


Giảng thêm: 


Phán đoán nhất quyết (“Vàng là kim loại”; “Hoa hông là một 
cây”) là phán đoán trực tiep về sự tất yếu, và tương ứng với 
mỗi quan hệ vê tính bản thể trong lĩnh vực Bản chất [88150- 
152]. Sự vật nào cũng là một phán đoán nhất quyết; nghĩa là, 
sự vật nào cũng có bản tính mang tính bản thể của nó; bản 
tính này hình thành nên nên tảng vững chắc và bất bien của 
nó. Chỉ khi nào ta xem xét những sự vật từ quan điểm về Loài 
của chúng, và như là được xác định một cách tất yếu bởi Loài, 
thì phán đoán mới bắt däu là một phán đoán đúng thật. Nếu ta 
xem các phạm trù: “Vàng là đắt tiển”, và “Vàng là một kim 
loại” là có cùng một cấp độ như nhau, thì phải gọi đấy là một 
khiếm khuyết trong đào tạo về Lôgíc học. Vàng đắt tiên là một 
quan hệ ngoại tại của nó với sự yêu thích và nhu câu của ta, 
với phí tổn phải bỏ ra để sở đắc nó và v.v...; và vàng vẫn là 
vàng cho dù quan hệ ngoại tại này thay đổi hay biến mất. 
Ngược lại, việc nó là một kim loại tạo nên bản tính mang tính 
bản thể của vàng, mà nếu không có bản tính này thì bất kỳ 
điểu gì khác hay bất kỳ điểu gì được khẳng định về nó deu 
không thể tổn tại. Tình hình cũng hệt như thế khi ta nói: 
“Caius là một con người”; nhờ vào điểu này, bất kỳ điều gi 
khác được ta khẳng định về anh ta cũng chỉ có giá trị và ý 
nghĩa, trong chừng mực tương ứng với bản tính-bản thể ấy của 
anh ta, tức của việc “là một con người”. 


P disjunktives Urteil / disjunctive judgment; IN Umkreis / range; (9 substantielle 
Natur / substantial nature, 


744 Phän III: Hoc thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chu quun (š\163-193) 


5330 


Nhưng, tất nhien, ngay ca phán đoán nhất quyết cũng còn 
khiểm khuyết ở chỗ trong nó, mômen về tính đặc thù chưa có 
chỗ đứng thích đáng. Chäng hạn, vàng tất nhiên là một kim 
loại, nhưng bạc, đồng, sắt và nhiều thứ khác cũng là kim loại; 
và việc “là kim loại" dừng dưng với những loại đặc thù [của 
kim loại] mà chúng thuộc vê. Đó chính là nơi dien ra sự tiến 
lên từ phán đoán khẳng quyết đến phán đoán gửi thiết. Phán 
đoán giả thiết có thể được diễn đạt bằng công thức: “Nếu A, 
thì B”. Ở đây, sự tiến lên cũng giống như sự tiến lên trước đây 
tử mối quan hệ về tính bản thể đến mỗi quan hệ về tính nhân 
qua [§§153-154]. Trong phán đoán giả thiết, tính quy định của 
nội dung tự cho thấy là được trung giới, là phụ thuộc vào một 
cái khác, và, đây chính là quan hệ giữa nguyên nhân và kết 
quả. Nói chung, ý nghĩa của phán đoán giả thiết la: thông, qua 
nó, cái phổ biến được thiết định trong tinh đặc thủ của nó; và 
điểu này mang lại cho ta phán đoán phân đôi như là hình thức 
thứ ba của phán đoán về sự tất yếu. ”A là B hoặc là C hoặc là 
D”; “Một tác phẩm thi ca thì hoặc là sử thi, hoặc là trữ tình, 
hoặc là bi thảm”, “Một màu sắc thì hoặc là đỏ, vàng hoặc 
xanh”... Cả hai phương diện [chủ thể / thuộc tính] của phán 
đoán phân đôi là dëng nhất; Loài là toàn thể những Giống của 
nó, và toàn thể những Giống là Loài. Sự thông nhất này giữa 
cái phổ biên và cái đặc thù là Khái niệm; và chính Khái niệm sẽ 
hình thành nên nội dung cho [loại] phán đoán tiếp theo đây. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §177 
Phán đoán của sự tất yếu 


Cùng với phán đoán của sự phản tư. phán đoán của sự tất yếu 
cũng là việc khôi phục lĩnh vực của Bản chất bởi Khái niệm. Dé 
làm trung giới giữa phán đoán ve chất (hay vẻ tổn tại-hiện có) với 
phán đoán của Khái niệm ở sau (§178), lôgíc của phán đoán còn 
phân biệt hai mômen của sự phản tư của bản chất: mömen sự vật- 
hiện trong và mômen bản thê-hiện thực: cái trước thuộc về phán 


Phản H: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chú quan (163-193) 745 


đoán phản tư, cái sau thuộc về phán đoán tät yếu. Vậy, về mật 
hình thức. ta thấy ở đây có sự phân chia thành bón bước (thay vì 

“ba bước” quen thuộc). Lý do một phân là ở chỗ Hegel muốn suy 
tưởng lại theo kiểu của mình đối với bón loại phán đoán đã được 
Kant phần tích trước đây (trong Phẻ phán ly tính thuận un. B95, 

Kant de ra "Bang các phản đoán” gôm bốn “dè mục" / Titeln: 
phán đoán về Lượng (phô biền. đặc thù. đơn nhất). về Chữ 
(khẳng dinh, phủ định. bất định): về Tương quan (nhất thiết. giả 
thiết. phân đôi) và về Tình thái (nghi vân, xác định. tät nhien)). Ở 
đây. mục dich của Hegel là muôn đặt cơ sở / bien cho bến loại 
phán đoán ấy. Ta ôn lại: 


- Lôgíc học về Tòn tại cho thäy tôn tại chỉ là một ánh tượng 
của bản chất. 


- Hai phần của Lögic học về Bản chất cho thấy bản chất chỉ 
ánh hiện trong tôn tại, hay, chính xác hơn. trong sự điện 
hữu-hiện tượng, Nhưng, chỉ với hiện thực mới bắt đầu có 
sự thống nhất tuyệt đối g giữa sự phản tư và sự trực tiếp. uiữa 
bản chất và sự hiện hữu để trở thành sự tự do và tính chủ 
thể trong L.ögic học về Khái niệm. 


- Vậy, trong phán đoán phản tư phê bien. chủ ngữ và vị ngữ đều 
được nâng lên thành tính phổ biến cụ thể: frt: her, đưới hình 
thức cửa một Zodi tập ‚hop cụ the tất cả mọi cá thể mà Loài thâm 
nhập nhờ tính phổ biến của nó; và thit hai, dưới hình thức của 
một bản chät-hien thực tự triển khai một cách tất yếu trong sự 
trực tiếp của sự hiện hữu. Sự đồng nhất này về nội dung — ở bên 
ngoài các sự khác biệt từ nay đã trở nên “dùng dung” của hình 
thức — cho thấy sự quá độ sang một loại phán đoán hoàn toàn 
mới, trong đó sự phân chia theo kiêu phán đoán. ngay trong sự dị 
biệt hóa của nó, van được bao hàm trong sự thông nhất minh 
nhiên và tất yếu của Khái niệm như là biện thực-bản thể chữa 
dựng những tính quy định nội tại của chính nó. Tóm lại, phán 
đoán của sự tắt yêu là phán đoán khăng định sự đồng nhät-hien 
thực-bản the-tät yéu của nội dung ở trong và thông qua sự phân 
biệt của nó. Tương ứng với câu trúc trừu tượng của mọi phán 
đoán, ta thấy nơi phán đoán tät yếu: trong vị ngữ là nội dung phố 
biến như là phổ biến. còn trong chủ ngữ cũng chính là sói dung 
ấy nhưng như là tính cá biệt trực tiếp. được thiết định bởi sự tự-dị 
biệt hóa một cách minh nhiên và hiện thực của nội dung phỏ biến. 


746 Phân III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


- Phán đoán của sự: tất yêu tự phát trin trong ba mômen: 1) phản 
dodn nhất quyết (kategorischh, 2) phán đoán giá thiết 
thypothetisch) và 3) phản đoán phân đôi hay ly tiếp (disjunktiv). 


1) Như đã nói, phán đoán của sự tät yêu, một mặt, ở trong vị nøgữ, 
chứa đựng bản the phổ biến của chứ ngữ cá biệt. Bản thể này là 
tính phô bien đúng thật mang trong mình chủ ngữ cá biệt như một 
mômen của sự triên khai hiện thực của nó, chứ không còn là tính 
phổ biến thuần túy về chất hay chỉ đơn thuần phản tư của các loại 
phán đoán trước đây (chi dẫn đến một Chất trừu tượng của chủ 
ngữ hay đưa chủ ngữ đi vào trong một “tổng the” hiện tượng) mà 
là cái phổ biến cự the và nội tại, nghĩa là: cái phổ biến tự quy 
định chính mình, còn cái tồn tại-hiện có cá biệt là sự bóc lô cụ thể 
của chính mình. 


- Nói cách khác. phán đoán của sự tất yếu, một mặt. chứa đựng 
trong vị ngữ hình thức cụ thể của cái phổ biến. đó là LOAI 
(Gattung). “Loài” (vön là một phạm trù của Triết học ve Tự 
nhiên!) biểu thị cái phổ bien cu thể trong chừng mực đối lập lại 
tính cá biệt trực tiếp như đối với một mômen hat tät. Ö đây. trong 
bình điện lôgíc. vị ngữ-bản thể đối lập lại chủ ngữ bất tất, mặc dù 
nó tự cụ thể hóa mình trong đó. 


- Vị ngữ của phán đoán tất yếu chứa đựng cái phố biến cụ the vốn 
là kết quả của phán đoán phản tư. Là cụ thể, cái phổ biến được 
quy định nhất định: nó có cả tính quy định tuyệt đối của chủ ngữ 
và đồng nhất hóa với sự phản tu-trong-minh phủ định của chủ 
ngữ. Nói ngắn, trong chừng mực bản thân được quy định cụ the 
như là một chủ ngữ (chủ thể), cái phổ bien của Loài chỉ hiện hữu 
ở trong những GIÓNG (Art) đặc thù và trong những CÁ THE cá 
biệt. Không thể có Loäi-phö biến-cụ thể mà không chứa đựng 
hiện thực cụ thể đặc thù, và nhất là, nêu không có sự cụ thể tuyệt 
đối của chủ ngữ cá biệt, tức như là loại trir những tính quy định 
khác (giống như cái tồn tai-cho-minh loại trừ những tòn tại-cho- 

„minh khác: §§96, 97): tinh quy dinh bän chất và loại trừ này của 
LOÀI chính là GIÓNG. Sự cá thể hóa của Giống được tiên-giả 
định như là tính loại trừ, và cũng có nghĩa là tập hợp trong nó mọi 
cá thể thuộc Giống của mình, đối lập lại một Giống khác. Vậy, 
chủ ngữ của phán đoán chứa đựng Giống-loại trừ này. Nói cách 
khác, được quy định một mặt như là chứa đựng trong vị ngữ tính 


Phản HI: Học thuyết về Khải nicm. A, Khái niệm chủ quan ($$163-193) 747 


phô bien cụ the của Zodi, và, mặt khác. chứa đựng trong chủ ngữ 
tính đặc thù-loại trừ — và, do đó, cá thể hóa của Giống. phán đoán 
åy là PHÁN ĐOÁN NHẬT THIẾT (kalegorisch). 


- Vậy là sự thống nhất của Khái niệm tự khôi phục một cách cụ thể 
trong phán doän, vì cái phổ biến của Loài là hiện rhực duy nhất 
tập hợp các Giống và các cá thể trong đó nó tự phân chia và phân 
hóa. Ở cấp độ lôgíc, phán đoán okt quyết là phán đoán nơi đó 
bản thể-duy nhất đúng thật của Logos (tức sự Tự do) tự khăng 
định như là Loài phổ biến, qua đó nó thiết định cái hiện thực bo 
tät (như là tiền-giả định của nó trước đây) như là Giống được quy 
định nhất định (tức: tắt yếu), trong đó nó tự đặc thù hóa (hay tự di 
biệt hóa). Nói cách khác, sự Tự do là * *Loài”-lôgíc tối hậu mà /ồn 
tại (với tất cả mọi phạm trù đơn nhất) tát yêu là một Giống (bản 
thân Giống. cũng được cá thể hóa trong từng mỗi phạm trù). Déi 
với bản chất cũng thé: sự Tự do là bản thể của Logos. còn bản 
chất là một tien-giä định tät yếu nhưng vốn bät tất của sự tự do 
này, và, bây giờ, được khôi phục trong sự thống nhất của Khái 
niệm bản chất (với những phạm trù cá biệt khác nhau tạo nên nó) 
quan hệ với sự tự do của Khái niệm giống như một Giống (đặc 
thù và loại trừ) quan hệ với Loài phổ biến của nó. 


2) Trong phán đoán nhất quyết ở trên, Khái niệm tự phân thành hai 
phía để cho hệ từ hợp nhất lại bằng sự liên Kết rực tiếp của tính 
bản thể ($150). Nhưng, ta biết rằng vận động của bản thể chính là 
ở chỗ thiết định rinh tùy thê (hay: tính bất tät) như là khác biệt với 
mình. để trong đó, nó thể hiện sức mạnh tuyệt đối của nó ($152). 
Ta cũng nhớ rằng tính bản thẻ thể hiện như một Quan hệ phản tư, 
trong đó hai hạn từ đối lập một cách trung giới như là nguyên 
nhân và kết quả. Nói cách khác, dựa theo tính bản thể. hay đúng 
hơn. dựa theo sự khác bier do bản th&-dä-phät triển thiết định, hai 
phía của phán đoán (tức chủ ngữ = Giống được cá thê hóa) và vị 
ngữ (Loài) đều mang hình thái (Gestalt) của một hiện thực độc 
lập-tự tôn, Tất nhiên, sự đồng nhất tuyệt đối của sự tất yếu vẫn 
bảo tòn và tác động cả hai, nhưng chỉ như là một sự đồng, nhất 
bên trong và bị che giấu (§157). Hiện thực của phía này rar yếu 
gắn liền với hiện thực của phía kia. nhưng vì sự đồng nhất này 
chưa được “khai mở” như là sự tự do, nên hiện thực của mỗi phía 
chưa phải là cưa chính nó mà là của phía kia, do đó, trước đây 
(§159), Hegel đã gọi chân lý của sự tất yếu là sự “giao phối với 
chính mình & trong cái khác”. Vậy, phán đoán khôi phục. ở cấp 


"AN Phản III: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 


độ Khái niệm. Quan hệ của (đính nhân qua, nơi dó nguyên nhân và 
kết qua "tạo ra” nhau một cách hỗ tương nhưng bus được thiết 
dinh minh nhiên như là CAUSA SUI (nguyên nhân tự thân). tức 
như là Khái niệm: phán đoán ấy chính là PHÁN DOAN GIA 
THIET. 


- Gọi là "giả thiết” (hypothetisch) vì nó không còn khẳng định sự 
hiện hữu trực tiếp của hai hạn từ do nó (phán đoán) nỗi kết mà chi 
khăng định tính hình thức thuản túy của việc đặt điều kiện hỗ 
tương và tất yếu. điển đạt trong mệnh để: "nếu A thì B“ và “néu 
B thi A”. 


- Khuyết diem của phán đoán nhát quy él {kategorisch) trước đây là 
ở chỗ khăng định một cách trực tiếp rằng Loài phö bien có sự tồn 
tại trực tiếp của nó ở trong một Giống được cá thể hóa. nhưng 
không làm rõ sự liên kết et ver khiến chúng chuyền sang nhau. 
Trong khi đó, đặc điểm của phán đoán giá hier chính là mömen 
cho thấy rằng, khi phân hóa thành Loài và Giống độc lập-tự tỏn. 
thì Loài xét như là Loài và Giống xét như là Giống không hè cé 
sự bên vững riêng của chúng (cũng nhu “nguyên nhân” và "kết 
quả” trong lĩnh vực Bản chất). trải lại, do sự nói kết tät yếu. chi là 
những cát đặc thù luân phiên nhau một cách thuần túy ở bên trong 
một tính phổ biến rộng hơn vốn bao hàm chúng trong sự thông 
nhät-döng nhất của nö và (tự toàn thể hóa một cách cụ the ở trong 
chúng. Tính toàn thể ấy sẽ được thiết định trong phán đoán phân 
đổi hay phán đoán ly tiếp sau đây. 


3. Bây giờ, Hegel dùng lại chữ "melt nhượng" fEntäußerung) dä 
gặp ở 8166 với nghĩa: đối với Khái niệm, phán đoán lå sự "xuất 
nhượng” của nö, nghĩa là, nó thái hồi hay ` "nhượng bó” sự trực 
tiếp của mình. qua đó tạo ra những điều kiện để thẻ hiện chính 
mình một cách cụ thể (ta nhớ răng “Viết nhượng” vốn là một 
phạm trù tm ñ học: 88451. 462. 463. tập III nói lên mômen của 
sự hình dung bằng biểu tượng, khi chủ the nội tại hóa däi tượng 
được trực quan băng cách mang lạt trong nội tâm mình sự ngoại 
tại của một tên gọi tái tạo đối tượng ấy trong ký ức de không cần 
dựa vào một trực quan hay một hình ảnh cảm tính nữa. Ở đây. 
phạm trù này được áp dụng vào cho phán đoán. trong chừng mực 
Khái niệm thiết định bên trong chính minh một tính ngoại tại (tức 
phán đoán). là nơi nó chỉ tự "nhượng bỏ” chính mình de di den 
với chính mình một cách töt hơn. 


Phân HH: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chu quan (S8163-193) 749 
EE EE 


Su "nhượng bỏ” bản thân mình của Khái niệm ở trong phán đoán 
đạt tới cao diem trong phán đoán gie thiét, vì phán đoán này là 
một mệnh de hơn là một phán đoán: nå không có chủ ngữ lẫn vị 
ngữ mà chỉ thiết định sự nỗi kết tất yếu của tính nhân quả qua lại 
giữa Loài và Giống. là hai hạn từ tự phân chia của Khái niệm. 
Song, ta nhớ Tăng chân lý của “hành động tương tác” (§155) 
chính là ở chỗ: hai hạn từ được dị biệt hóa. về mặt tự-mình và 
cho-minh. là “càng một cái” „ theo kiểu: sự đồng nhất còn ở bên 
trong và bị che giấu của sự tät yếu nay đã được thiết định minh 
nhien và chuyên hóa thành sự trao đổi đồng nhất thuần túy của 
Khái niệm với chính mình. Ở đây. chính sự vận động biện chứng 
của hành động tương tác được khôi phục ở cấp độ Khái niệm và 
thể hiện trong phán đoán phản đổi hay phản đoán by tiếp 
fdisjunktiv). Vậy, phán đoán thứ ba của sự tất yếu (tức PHÁN 
DOAN PHÄN ĐÔI hay PHÁN DOAN LY TIẾP (disjunktiv)), tức 
phán đoán có cái phó bien được quy định ở cả hai phia, để làm 
chủ ngữ lẫn vị ngữ, Trong chủ ngữ. ta có cái phố biến xét như cái 
phê bien. tức Lodi trong hình thức đơn giản. còn trong vị ngữ. ta 
cùng có cùng một cải phó biến áy nhưng. như là vòng tròn của 
mọi Giống đặc thù nhất định và loại trừ lẫn nhau bởi sự cá biệt 
hóa của Loài. Cái phổ biến tức là cái phổ bien đơn giản hay là 
lĩnh vực phô bién của Khải niệm xét như Khái niệm ($$163-165). 
còn cái phổ bien sau (Giống) là cái toàn thể được hình thành bởi 
Khải niệm đã được phán đoán, tức đã được phân chia như là tồn 
tại, bản chất hoặc nhự là bản thân Khái niệm (như ở tiểu đoạn 
sau). Nói cách khác, neu dựa theo mömen của sự đồng nhất- 
khăng định với mình. thì Loài đơn giản (như thè hiện trong chủ 
ngữ) hoặc là một Giống, vì sự tự do của Khái niệm có mặt khắp 
nơi trong từng mômen. Còn dựa theo mômen logi trir của việc 
đặc thù hóa và cá biệt hóa của nó. Loäi-nhät định (như thẻ hiện 
trong vị ngữ) hoặc la một Giống hoặc la một Giống khác vì mỗi 
Giống là một sự khác biệt nhất định của Khái niệm. Nói tóm, 
trong phán đoán phân đôi hay ly tiếp, Loài vừa hoặc là-hoặc là 
vừa không chi-mä còn là những Giống của nó. 


- Vậy, trong phán đoán phân dôi, tính phó bién thoat đầu dược 
phán đoán như là Loài ở trong chủ ngữ. rồi bây giờ, trong vị ngữ. 
cũng như là vòng tròn hoàn chỉnh của những Giống. của nó. Nói 

cách khác. tính phỏ biến không chỉ được quy định vẻ nguyên tắc 
mà được thiết định minh nhiên như là cái toàn the, nơi đó cái toàn 


750 Phần II: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193, 


bộ được diễn đạt bởi chủ ngữ hiện diện trong từng mỗi mômen 
được phân biệt ở trong vị ngữ. 


~ Tóm lại, phán đoán từ nay có nội dung là bản thân Khái niệm với 
tư cách là cái toàn thể hoàn chỉnh đồng nhất hóa với tính phê bien 
đơn giản của sự tự do của nó: chăng hạn khi nói: “sự tự do đơn 
giản của Khái niệm thì hoặc là Khái niệm xét như Khái niệm, 
hoặc là Khải niệm được phán đoán thành tồn tại. bản chất hay 
Khái niệm”. Sau cùng, phán đoán có nội dung là ban thán Khái 
niệm sẽ là PHÁN DOAN CUA KHÁI NIÊM. 


4. Phán đoán của Khái niệm 
§178 


Phän đoán của Khái niệm có Khái niệm - cái toàn thể trong 
hình thức đơn giản — như là nội dung của nó, |hay nói khác 
đi], có cái phổ biến với tính quy định hoàn chỉnh của nó. 
Chú thể [chủ ngữ] trước hết: 


1, là cái cá biệt có thuộc tính [vị ngä] của nó là sự phán tw của 
cái đặc thù về cái phô biến của nó: sự nhất trí hay không 
nhất trí của hai sự quy định này. Đó là phán đoán khẳng 
ee (assertorisch) về cái gì là töt, là đúng thật, là đúng đắn 
Az 


Chỉ phản đoán nào xét xem một đối tượng, một hành vi 

v... là tốt hay xấu, là đúng thật. là đẹp đẽ v.v... mới 
được xem là một phán đoán [thực sự] ngay ở trong đời 
sống thông thường chứ ta không bao giờ gọi ai đó là có 
“năng lực phán đoán” {chi} vì người ấy biết cách đưa ra 
được những phán đoán khẳng định hoặc phủ định đại 
loại: “Đóa hồng này màu đỏ”, hay: "Bức tranh này màu 
đỏ, màu xanh, bám bụi” v.v... 


Do dựa vào nguyên tắc của cái biết trực tiếp và của lòng 
tin, nên phán đoán khẳng quyết dä được biến thành miệng 
đất và hình thức cơ bản của học thuyết. kể cả trong triết 


"hân IE: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 751 
——-—-—-_-..-.. TS CÔ. 2 ni vs. VỊ 


học. | Nhưng, trong xã hội, phán đoán khẳng định phải 
được xem là không ồn, khí nó có tham vọng khäng dinh 
giá trị cho riêng nó (für sich). Trong những tác phâm gọi 
là “triết hoc” — dựa vào nguyên tắc của cái biết trực tiếp 
và của lòng tin — „ nguòi ta có thể đọc hàng trăm những sự 
cam két, khẳng quyết về nào là lý tính, tri thức, tư duy 
v.v...; và vì lẽ quyền uy bên ngoài không còn được đếm 
xia đến nữa, nên chúng cứ tìm cách có được sự chấp nhận 
bằng việc lặp di lặp lại bất tận cùng một khăng quyết. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §178 
d. Phản đoán của Khái niệm 


- Thông qua sự vận động của phán đoán phän đổi (hay ly tiến) vừa 
nói, PHÄN ĐOÁN CỦA KHÁI NIỆM có nội dung là Khái niệm 
được thiết định như là Khái niệm, nghĩa là, theo định nghĩa ở 
$160, Khái niệm được thiết định như là cái toàn thể- nhất định tập 
trung trong hình thức đơn giản, tức trong sự tự do tổn tại-cho- 
mình, hoặc, ngược lại, Khái niệm được thiết định như là cái phố 
biến đơn giản với tính quy định đầy đủ của nó. Bây giò, tính phổ 
biến cụ thể một cách tuyệt đối này của Khái niệm - với tư cách là 
tính cá biệt — tự dị biệt hóa một cách tự do và thiết ee minh 
nhiên ba phán đoán sau cùng của Khái niệm toàn diện: |. phán 
đoán xác định (asserlorisch); 2. phán đoán nghỉ vån 
(problematisch) và 3. phán doän tắt nhiên (apodlistisch). (xem 
thêm: Kant, Phê phán lý tính thuần túy. B95, Bảng các phán 
đoán, đề mục thứ 4: Phái đoán tình thái / Modalität: nghỉ vẫn — 
xác định - tät nhiên). 


I. Vì lẽ bây giờ Khái niệm cá biệt — khi đối điện với Khái niệm toàn 
dien - không còn là một “cái này” ` thuần túy, mà là một “cái này” 
có một tôn tại-hiện có đặc thù (chẳng hạn, Khái niệm cá biệt 

“này” là độ, là cơ sở, là cái bên trong v.v...), nên vị ngữ của 
phán đoán của Khái niệm diễn. tả chính xác Quan hệ nhất định 
của cái tôn tại-hiện có đặc thù á ấy của chủ ngữ với tính phố biến 
của Khái niệm toàn diện (hay nói như trong Chính văn, vị ngữ là 
sự phản iw của tồn tại-hiện có đặc thù về cái phổ biến cụ thể và 
bao trùm của nó). 


752 Phần II: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (8$163-193) 


- Việc quy chiều" này của chủ ngữ cá biệt với toàn thé cụ thể của 


S331 


Khái niệm tất yêu phải là việc nong ứng hay không-tương ứng 
của Khái niệm trực tiếp với tính phỏ biến toàn diện, và, qua đó, vị 
ngữ có diễn đạt sự phù hợp hay không-phù hợp của sự tòn tai- 
hiện có đặc thù ấy của cái cá biệt với cái phố bien của Khái niệm 
hay không. ví dụ: "độ (Khải niệm cá biệt này) là đúng thật”. 
nghĩa là tương ứng một cách hiện thực với cái toàn thể của Khái 
niệm hay của cái phỏ bien. Phán đoán nào khäng định rằng một 
Khái niệm cá biệt trực tiếp nào đỏ là phù hợp hoặc không phù 
hợp với sự tu-di biệt hóa của Khái niệm toàn diện lå PHÁN 
ĐOÁN XÁC ĐỊNH. theo đó. khi thiết định bất kỳ một Khái niệm 
cá biệt nhất định nào. thì Khái niệm toàn diện thiết định một tòn 
tại-hiện có rương ứng hoặc khöng-twong ứng một cách rực tiếp 
với bản tính phổ bien và cụ thể của mình. 


§179 


Trong chú thể [chủ ngữ| thoạt đầu còn trực tiếp của nó, 
phán đoán khẳng quyết không chứa đựng mỗi quan hệ giữa 
cái đặc thù và cái phố biến được diễn đạt ở trong thuộc 
tính. Do đó, phán đoán này chỉ là một sự đặc thù hóa chủ 
quan, và, do đó, khẳng quyết ngược lại cũng cùng có quyền 
và có lý như nó, hay, nói đúng hơn, cùng không có quyền và 
có lý gì cả! Và vì thế, nó đồng thời cũng chỉ là: 2. một phán 
đoán nghỉ vẫn (problematisch). Nhưng, 3. khi sự đặc thù hóa 
khách quan được thiết định ở trong chủ thể, hay, khi tính 
đặc thù của nó được thiết định — như là phương cách đặc 
biệt để tồn tại-hiện có (Dasein) của nó được mang đặc điểm 
cấu tạo — thì chú thé diễn tả mối quan hệ của đặc điểm cấu 
tạo này với sự quy định của nó, tức, với Loài của nó. Như 
thé, nó diễn tả những gì cầu tạo nên nội dung của thuộc tính 
(xem tiểu đoạn trên). Ở đây, ta có phán đoán tắt nhiên 
(apodiktisch) (nghĩa là: vd: Cái ~ tính cá biệt trực tiếp — “tà 
này — Loài — có đặc điểm cấu tạo như thể, nhir thể — tính đặc 
thù — là tốt hay xấu). 


Sự vật nào cũng là một Loäi (là sự quy định và mục đích 
của nó) ở trong một hiện thực cá biệ/ với một đặc điểm cầu 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (§€163-193) 753 


tạo đặc thù; và sự hữu hạn của chúng chính là ở chỗ: cái 
đặc thù của chúng [phương cách tồn tai] có thể (hoặc có thể 
không) tương ứng với cái phố biến. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §179 


- Phán đoán xác định có dạng chẳng hạn như sau: "Mömen nhát 
định này của sự tự do {vi dụ: tòn tại-cho-mình) là dung thät”, 
nghĩa là, mômen ấy tương ứng với đặc diem toàn điện của sự tự 
do phổ biến của Khái niệm. Ta thấy gì trong phán đoán ấy? Trước 
hết, ta thấy chính vị ngữ mới diễn đạt mỗi quan hệ (ở đây là "sự 
tương ứng) `) giữa tính đặc thù của chủ ngữ (ở đây là “tôn tại-cho- 
mình”) và tính phổ bien của nó (“sur tự do”). Trong khi đó, ngược 
lại, bản thân chủ ngữ (“mômen này”) không diễn tả được quan hệ 
này vì nó thoat đầu chi là một cái đơn nhất trực tiếp (“mömen 
này”) trong đó cái đặc thù (tức tính quy định là “tên tại-cho- 
mình”) và cái phổ biến (“sự tự do”) tuy đều có mặt nhưng không 
được đặt vào môi quan hệ với nhau. Vậy, phán đoán xác định 
(axserforisch), không chứa dung mối quan hệ của cái đặc thù và 
cái phổ biến ở trong chủ ngữ (thoạt đầu còn trực tiếp của nó) mà 
ở trong vị ngữ (như là mỗi quan hệ về sự tuong ứng khẳng định 
giữa cái này và cái kia). 


- Vì thể, phán đoán ấy chi đơn thuần là một “tính đặc thù" chú 
quan. Nó là một tính “đặc thù” (Partikularität) vì nó là sự khẳng 
định một tính quy định trong đó cái phô bien ngang băng với 
chính mình. Nhưng, nó chỉ là “chu quan”, vì cơ sở cho sự liên 
tục của cái phô bien trong tính quy định của nó không được thiết 
định một cách khách quan ở trong bản thân chủ ngữ. mà chi ở 
trong sự vận động — còn chưa được dien tả — của sự phản tư. hay 
đúng hơn, của sự phán đoán của Khái niệm chủ quan. (Chú ý: 
phán đoản xác định không phải là một tính đặc thù chu quan theo 
nghĩa chỉ thuộc về sự phản tư chủ quan từ bên ngoài của chứng 
ta, trái lại, theo nghĩa rằng phải đi tìm cơ sở hay "ý do tổn tại" 
của nó trong một vận động của Khái niệm chu quan chưa được 
thê hiện trong cấu trúc khách quan của chü ngữ của phán đoán). 


- Từ cách nhìn ấy, phán đoán xác định chỉ là một sự cam két 
(Versicherung / assurance) chưa được biện mình (nghĩa là cũng 


754 Phần III: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (§§163-193) 


có giá trị ngang với "cam kết" ngược hän lại. ví dụ: “mômen của 
tồn tai-cho-minh ấy Jà không đúng thật'...). Do đó. phán đoán 

xác định chỉ "có thể” là đúng thật, nhưng chân lý của nó chưa 
được đặt cơ sở một cách khách quan. 


2. Với tính chất ấy, phán đoán xác định cũng chính là một PHÁN 
DOÄN NGHỊ VAN (problematisch), theo nghĩa: trong sự trừu 
tượng của tính cá biệt trực tiếp. chủ ngữ chưa thiết định trong 
mình tính quy định chứa đựng một cách khách quan mối quan hệ 
trùng hợp giữa cái tồn tại-hiện có của nó với Loài phổ biến của 
nó. Nói khác đi, nó chỉ là đúng thật với một sö điều kiện nào đó 
chưa hề được diễn tả trong chủ ngữ mà chỉ có mặt một cách mặc 
nhiên. “tu-minh” trong sự triển khai được tiền-giả định của Khái 
niệm chủ quan. 


3. Nhưng, phán đoán này sẽ không còn là “nghi vấn” nữa khi tính 
“đặc thù” (Partikularität) được /hiết định ở trong bản thân chú 
ngữ và thể hiện như là một tính đặc thù không còn chủ quan mà là 
khách quan, nghĩa là, như một tính đặc thù chứa đựng trong chính 
mình nguyên tắc của sự tương ứng mà nó diễn tả. Trong trường 
hợp đó, tính đặc thù đích thực (Besonderheit) của chủ ngữ không, 
còn giới hạn ở chỗ diễn tå một cách trừu tượng tính quy định của 
tồn tại-hiện có của mình (ở đây, ví dụ là “tôn tai-cho-minh”) mà 
diễn tả cụ thể cách thức mà cái tön-tai-hien có này được “cấu tao” 
nen, tức mang lại cho nó “đặc điểm cấu tao” (Beschaffenheit / 
constitution / manière d'être). “Đặc điểm cấu tao” hay “cách thức 
tòn tại” này là điều kiện đặc thù nơi bàn thân chủ ngữ, nhờ đó tồn 
tại-hiện có của nó /ương ứng với Khái niệm của nó, mà vì thiểu 
điều á áy nên phán đoán xác định trước đây chi là một phán đoán 
nghi vân. Nếu "nh quy định” (Bestimmhei) nói lên cái tồn tai- 
hiện có thì việc tương ứng của chủ ngữ cá biệt với cái phô bien về 
Loài chính là “sự quy định” hay "van mệnh” (Bestimmung / 
determination-destination) của nó, hiểu nhu sự hoàn tät đích thực 
có tính “quy pham” hay “chuẩn mực” (normativ) cho nó. tức 

"Loch" của nó. Một khi đã phát triển đến mức ấy, phán đoán của 
Khái niệm là PHÁN ĐOÁN TẤT NHIÊN (apodiiktisch). nghĩa là. 
một phán đoán, thông qua bản thân sự triển khai của mình, cho 
thấy cơ sở của những gì nó thiết định hay khăng định. Bây giờ, 
chính chủ ngữ tạo nên nói dung cho vị ngữ, tức khẳng định quan 
hệ tương ứng hay không tương ứng giữa tính đặc thù của cái tồn 
tại-đang có nhất định (chủ ngữ) với tính phổ biến về Loài của sự 


Phân IH: Học thuyết vè Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 755 
EE EE 


Tự do (vị ngữ). Ví du của Hegel: cöng trinh xäy dựng này chí là 
một ngôi nhà düng thật nêu tôn tại-hiện có của nó đáp ứng các 
tính quy định được thiết định bởi việc triển khai nội tại của Khái 
niệm về ngôi nhà. Nếu ta phát biểu bằng ngôn ngữ lôgíc. ta có ví 
dụ sau đây ve phán đoán tát nhiên: “Mômen này (tính cá biệt trực 
tiếp của “tòn tai-cho-minh” chăng hạn) của sự e do (Loài phổ 
biện), được cấu tạo theo cách thức hay có đặc điểm cầu tạo như 
thế nào đó (tính đặc thù trung giới) là đứng thật hay không đúng 
thật (tức tương ứng hay không tương ứng với sự tự dị biệt hóa - 
cá the hóa của sự tự do)". 


Nói ngắn, phán đoán tt nhiên là phán đoán qua đó một cái cả 
biệt quan hệ một cách hiện thực với cái phô biên của nó, tức. với 
Khái niệm của nó, thông qua đặc điểm cau tạo của chính nó. Từ 
đó, ta hiểu được ý nghĩa của công thức nồi tiếng của Hegel: chân 
lý là sự trùng hợp của sự vật (hay của tồn tại-hiện có) với Khải 
niệm cra no. 


- Cuöi $179, Hegel nêu một ý quan trọng: “tất cả mọi sự vật” (tức 
tät cả mọi thực thể lögic, tự nhiên và tỉnh thần) đều là một phán 
đoán của Khái niệm bởi tất cả chúng đều là một Lodi phó bien 
(tức: "sự quy định” hay “vận mệnh” của chúng cũng là tính hữu 
hạn khách quan của chúng), ở trong một hiện thực cứ bier mang 
theo mình một đặc điểm cầu tạo đặc thù. Vậy, mọi phán đoán 

“xác định” sẽ trở thành “nghi vấn" hoặc ` “tät nhiên" là tùy vào 
việc tính đặc thù của sự vật cá biệt ấy có tương ứng hay không 
với tính phô biến của nó. 


Ta sẽ thấy rằng: chỉ ở cấp độ của Ý niệm-lôgíc (là cái "Dong thật 
tự-mình-và-cho-minh”: 8213) và ở cấp độ của Tinh thän-tuyet dôi 
(là cái Chân lý hiện thực vĩnh cửu: §552. tập II), sự tương ứng 
này, về nguyên tắc, bao giờ cũng được hiện thực hóa một cách rar 
nhiên; ngược lại, tính hữu hạn của mọi sự vật khác trong Tự 
nhiên và Tinh thần đều có đặc điểm là: cái đặc thù của chúng có 
the tương ứng mà cũng có thể không tương ứng với cái phổ bien. 
Và chính sự hữu hạn này làm cho chúng trở thành “nghi vẫn" và 
làm mỗi cho sự phá hủy và tiêu vong. 


756 Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan t$$163-193} 


§180 


Bằng cách này, bản thân chủ thể và thuộc tính jchủ ngữ và 
vị ngữ của phán đoán] mỗi gái là [mật sự] phán đoán toàn 
bộ. Thoạt đầu, đặc điểm cấu tạo trực tiếp của chủ thể tự 
cho thấy như là co sở làm nhiệm vụ trung giới giữa tính cá 
biệt của cái hiện thực với tính phố biến của nó, như là co sö 
của phán đoán. Trong thực tế, cái được thiết định là sự 
thông nhất giữa chủ thể và thuộc tính như là bản thân Khái 
niệm. Khái niệm là sự lấp đầy của cái “Là” trồng rỗng của 
hệ từ; và vì lẽ (với tư cách là chú thể và thuộc tính) các 
mômen của nó đồng thời là phân biệt nhau, nên Khái niệm 
được thiết định như là sự thông nhất của chúng, như là mối 
quan hệ [làm nhiệm vu} trung giới giữa chúng với nhau. — 
{Đó là] Suy luĝân™. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: §180 


Tiểu đoạn quan trọng, chuẩn bị cho bước chuyên từ phán đoán 
sang suy ludn. 


- Tadä thấy: trong phán đoán của Khái niệm (§179). chủ ngữ lẫn vị 
ngữ đều diễn tả mỗi quan hệ giữa một hiện thực cớ Bier với tỉnh 
phô bien /oà/ của nó thông qua cái tồn tại-hiện có đặc thù của nó: 
chính quan hệ nảy là bản thân nor dung của phán doän-khäi niệm. 


- Từ đầu đến cuối. nghĩa là trong vị ngữ lẫn chủ ngữ, ta thäy một 
sự trung giới thành công giữa tính cá biệt của cái hiện thực với 
tính phô biến của nó. Sự hoàn tất này của việc trung giới tien-giä 
định một cơ so làm trung giới: 


- Cơ sở này không thẻ nằm trong cái hiện thực cá bigi. vì, 
với tur cách là “cái (Khái niệm) này”, nó chi là một mômen 
nhất định của sự tự do. có thé là đúng thật. tức có the tương 


Il Schluß / Syllogism. 


Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 757 
Se E d 


ứng với tính phô biến có tính quy phạm của sự tự do khi 
thỏa ứng một số điều kiện đặc thù nào đó. 


- _ Cơ sở này cũng không thể tìm ở trong tính phố bien về Loài 
của cái hiện thực, vì Loài là cái phổ biến tu-minh-vä-cho- 
mình, không thể hiện minh nhiên trong quan hệ với tính 
hiện thực cá biet trực tiếp. 


- Vậy, trước hết. chính tính đặc thù của chủ ngữ, tức “đặc 
diem cấu tạo trực tiếp" (Beschaffenheit) mới cho thấy là cơ 
só làm trưng giới giữa tỉnh cá biệt của cái hiện thực với 
tính phổ biến của nó. 


- Chính phán đoán tất nhiên đã thiết định nên sự thống nhất tuyệt 
dëi giữa chủ ngữ và vị ngữ, xuất phát từ chỗ mỗi bên là đồng nhất 
với toàn bộ phán đoán. Sự thống nhất đã vượt bỏ sự phân ly của 
phán đoán không gì khác hơn là cái /oan the của Khái niệm dä 
được khôi phục như là sự thống nhất của ba mômen: tính phố 
biến — tính đặc thù — tính cá biệt. Vậy, trong thực tế, điều được 
thiết định là sự thống nhất của chủ ngữ và vị ngữ — như là sự 
thống nhất của bản thân Khái niệm. Chính Khái niệm là cái đã lấp 
đây hệ từ “LÀ” trồng röng trước đây, vì từ nay nó là sợi dây liên 
kết cụ thẻ, hợp nhất các hạn từ bị phân ly của phán đoán. 


- Sự thống nhất của phản đoán thoat đầu chỉ được "cam kết” bởi 
cái hệ từ trừu tượng. Nhưng, bây giờ, Khái niệm-toàn diện đã tự 
khôi phục ngay trong lòng của phán đoán (là nơi nó đã "me xuất 
nhượng”: §§166, 177), tức trở thành tính đặc thù nhằm cụ thé hóa 
hệ từ, qua đó. khôi phục tính toàn thể của Khái niệm ở trong phán 
đoán. Tuy nhiên, sự khôi phục lại Khái niệm trong phán đoán 
không có nghĩa là quay trở về lại với sự bät-phän biệt của “Khái 
niệm như là Khái niệm" (8163). Sự phân ly của phán đoán đã 
được khắc phục nhưng không phải bị phủ định một cách trừu 
tượng, “sạch trơn”. Các mômen của Khái niệm vẫn còn được dị 
biệt hóa như là chủ ngữ cá biệt và vị ngữ phö biến, đồng tnöi, 
Khái niệm xuất hiện giữa chúng như là sự thông nhất toàn thể hóa 
của chủng, và được thiết định — thông qua sự trung giới của tính 
đặc thù — như là quan hệ trung giới chúng một cách cụ thể. 


758 Phần III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


3332 


Được thiết định như là sự thống nhất-toàn thẻ hóa và là quan hệ 
trung giới ngay trong bản thân phán đoán, như thế, Khái niệm sẽ 
là SUY LUẬN. 


e, SUY LUẬN 


§181 


Suy luận là sự thống nhất của Khái niệm và phán đoán; — 
nó là Khái niệm như là sự đồng nhất đơn giản mà những sự 
phân biệt-hình thức của phán đoán đã quay trở lại vào 
trong đó; và, Lu là phán đoán, trong chừng mực nó đồng 
thời được thiết định ö trong thực tại, nghĩa là, ở trong sự 
phân biệt của những sự quy định cua Zug Suy luận là cái /ý 
tính và là rất cả những gì hợp lý tính?) 


Lē tät nhiên, suy luận thường được nêu như là bình (hức 
của cái lý tính, nhưng [chi] như là một hình thức chủ 
quan và không hề chứng minh một sự nối kết nào giữa 
hình thức ấy với bất kỳ nội dung hợp lý tính nào cả, 
chẳng hạn, một nguyên tắc hợp lý tính, một hành vi hay ý 
tưởng hợp lý tính v.v.. . Nói chung, người ta nói rất nhiều 
về “lý tính” và cũng rất thường viện dẫn đến nó, nhưng 
tính quy định nó là gì thì không được nêu rõ, và cùng lắm 
thì chỉ nghĩ đến nó như là việc “suy luận” [thông thường] 
mà thôi. Trong thực tế, việc suy luận [đơn thuần] hình 
thức?) cũng là “cái lý tính”, nhưng theo một kiểu vô-lý 
tính, không ăn nhập gì với một nội dung hợp lý tính thực 
chất cà”. Song, vì lẽ bất kỳ một nội dung thực chất nào 
như thế chỉ có thể là hợp lý tính khi nhờ vào tính quy 
định, qua đó ru duy được biến thành lý tính, nên nó chỉ có 
thê là hợp lý tính nhờ vào hình thức ây, tức hình thức của 
suy niệm. — Và hình thức này không gì khác hơn là Khái 


(a das Vernünftige / what is rational; 


t (b) p 9 


vemünftig, vernunftsmäßig / rational; 


das formelte Schließen / formal syllogising; Wéi vernünftiger Gehalt / rational basic 


import. 


Phản HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 59 
SE 


Giäng them: 


5333 


niệm thực tên được thiết định?” (thoat đầu còn đơn thuần 
hình thức) như tiểu đoạn trên đây (§180) đã trình bày. 
Như thế. suy luận là cơ sở bản chất của mọi cái đúng 
thật; và, từ nay. định nghĩa về cái Tuyệt đối là định nghĩa 
rằng: cái Tuyệt đối là suy luận. | Diễn đạt dưới dạng một 
mệnh đẻ, sự quy định nảy trở thành: “Tất cả mọi sự deu 
là một suy luận”, [Bởi vì:] tất cả mọi sự la một Khải 
niệm. và cách thức dé Khái niệm [có thê là] tồn tại-hiện 
có (Dasein) chính là sự phân biệt các mômen của nó. theo 
kiểu: bản tính phổ biến của nó mang. lại cho nó thực tại 
bên ngoài thông qua (ah đặc thù; và. qua đó, nghĩa là, 
với tư cách là sự phản tư phủ định väo-trong-minh, Khái 
niệm tự làm cho minh trò thành cái cá biệt. — Hay, nói 
ngược lại: cái thực tòn là một cái cá biệt tự nâng mình lên 
thành đính phổ biến nhờ thông qua tính đặc thù, và làm 
cho bản thân mình đồng nhất với chính mình. — Cái hiện 
thực là cái Một. nhưng đồng thời cũng là sự phân hóa 
thành những mômen-khái niêm; và, suy luận là vòng tuần 
hoàn của sự trung giới giữa những mômen của nó, và, qua 
vòng tuần hoàn ấy. cái hiện thực thiết định chính mình 
như là cái Một, 


Giống như Khái niệm và phán đoán, suy luận cũng thường bị 
xem chỉ như là một hình thức của tư duy chủ quan của ta, vì 
thế, người ta hay nói rằng suy luận là việc đặt cơ sở cho phán 
đoán. Đúng là phán đoán dẫn ta đến suy luận, nhưng đó 
không chỉ đơn thuần là việc làm chủ quan của ta để sự tiến lên 
ấy có thể diễn ra, trái lại, chính bản thân phán đoán tự thiết 
định chính mình như là suy luận và quay trở lại vào trong suy 
luận [để] di đến sự thống nhất của Khái niệm. Nói chính xác 
hơn, chính [loại] phán đoán tät nhiên (apodiktisch) tạo nên bước 
. chuyển sang suy luận. Trong phán đoán tất nhiên, ta có cái cá 


Wl der gesetzte, reale Begriff / the posited, real concept. 


760 Phản H: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (8$163-193) 


biệt quan hệ với cái phô biến của nó, nghĩa là, với Khái niệm 
của nó, nhờ dựa vào đặc điểm cấu tạo của mình. Ở đây, cái đặc 
thù xuất hiện ra như là cái trung gian làm nhiệm vụ trung 
giới®! giữa cái cá biệt và cái phổ biến; và đó là hình thức cơ bản 
của suy luận, mà sự phát triển tiếp theo của nó - được lý giải 
một cách hình thức ~ là ở chỗ: cái cá biệt và cái phổ biến cũng 
giữ vị trí của cái trung gian này. | Đó là tiến trình tạo nên sự 
quá độ từ tính chủ quan sang tính khách quan. 


CHỦ GIẢI DẪN NHẬP: §181 
C. Suy luận 


- Suy luận (Schluss / syllogisme) là phán đoán có cơ sơ, tức là phán 
đoán nơi đó quan hệ giữa tính cá biệt của chủ ngữ và tính phö 
bien của vi ngü đặt cơ sở trên sự trung giới toàn thê hóa của bản 
thân Khái niệm xuất hiện thoat đầu nhờ vào tinh đặc thù như là sự 
thống nhất của các hạn từ đối cực của phán đoán. Vậy, một khi đã 
trở thành suy luận, phán đoán minh nhiên là một phán đoán cua 
Khái niệm, hay, nói cách khác, vì suy luận là sự khôi phục hoàn 
toàn của Khái niệm trong phán đoán, nên suy luận tỏ ra là sự 
thông nhất của Khái niệm và phán đoán. 


- Ta nhớ lại rằng: 


“Khái niệm như là Khái niệm” còn giữ ba mômen cấu thành 
của nó trong sự thống nhất đơn giản và sự bắt-phân biệt 
nguyên thủy của tính phổ bien thuần tủy của nö; 


- Rồi phán đoán là Khái niệm được thiết định trong sự dị biệt 
hóa của tính đặc thù của nó, khi đặt các hạn từ đối cực độc 
lập-tự tồn trong tồn tại-cho-mình của chúng vào trong mỗi 
quan hệ; 


(3) die vermittelnde Mitte / the mediating middle. 


Phein II: Hoc thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 761 


- Sau cùng, suy luận là sự thống nhất phủ định của hai giai đoạn 
trên đây của Khái niệm chủ quan. và, do đó, là Khái niệm chủ 
quan được thiết định trong tinh ca biết cụ thể như là sự phản 
tu-trong-minh của hai giai đoạn trước. 


- Vậy, nếu phán đoán là sự phủ định br nhát của Khái niệm 
chủ quan như là sự dị biệt hóa tự do déi với các mômen cấu 
thành, thì suy luận. đến lượt nó, là sự phu định của sự phú 
định này như là khôi phục sự thông nhắt-toàn thể hóa của Khái 
niệm ngay trong lòng sự phân ly của phán đoán. Và, chính 
theo nghĩa ấy mà suy luận được gọi là sự thống nhất cự thể 
của Khái niệm và phán đoán. 


- Như thế, suy luận vừa là Khái niệm vừa là phán đoán. Tại sao? 


- Nó là Khái niệm, trong chừng mực nó là sự thông nhất đơn 
giản trong đó các sự khác biệt-hình thức (Formunterschiede / 
form-distinctions / differences-de-forme) của phán đoán (tức: 
chủ ngữ cá biệt và vị ngữ phö biến) đã quay trở vè lại, nghĩa 
là, từ nay, sự thống nhất tuyệt đối của chủ ngữ và vị ngữ (do 
chỗ mỗi cái deu là roàn bỏ phán đoán) đã cho phép Khái niệm 
xuất hiện (trong hình thức phán đoán) như là roàn thể tập hợp 
chúng lại trong sự thống nhất đơn giản và cụ thể của mình. 


- Nhưng, đồng thời, sự thống nhất này chỉ là cự thể (trong sự 
đơn giản của nó!) là vì suy luận cũng còn là phán đoán nữa! 
Nó là phán đoán, trong chừng mực đó là nơi nó đồng thời 
được thiết định trong thực tế (in Realität), nghĩa là, trong cái 
tồn tại-hiện có nhất định và được dị biệt hóa của các mômen 
của mình. Nói tóm lại, suy luận không chỉ là Khái niệm đơn 
giản mà còn là phán đoán thực sự, vì không chỉ được thiết 
định trong sự dòng nhất (quay trở lại hợp nhất với mình ở 
trong hạn từ-trung gian) mà còn trong sự khác biệt của các 
tính quy định bị tách rời (tức trong các đối cực: cá biệt và phổ 
biến). 


- Và vì lẽ ý tính ~ khác với giác tính — là tư tường nắm bắt sự 
thống nhất của các tính quy định ngay trong sự đối lập của 
chúng (§82), nên suy luận như là sự thông nhật của Khái niệm 
và phán đoán - là bản thân cải lý tinh (Ít ra ở cấp độ của Khái 
niệm chủ quan, vì lý tinh-hoän tät sẽ là Y niệm (§214). 


762 Phản Ill: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


- Suy luận không chỉ là “cái lý tính” trong chừng mực nó nắm 
bắt tính toàn thê phức tạp của Khái niệm, mà còn là "dr ca 
(những gì là] lý tinh” (Alles Vernünftige / everything that is 
rational / tout rational), theo nghĩa: mọi thực tại hop lý tính - 
như là sự thống nhất của các tính quy định ngay trong sự đối 
lập của chúng - thể hiện ra trong sự triển khai của chủ thể tự 
do như là một suy luận, nghĩa là như sự thống nhất tuyệt đối 
của bản thân Khái niệm với các sự khác biệt mang tính phán 
đoán của nó. 


- Phần Nhận xét cho §181 


“Tất cả đều là một suy luận” (Alles ist ein Schluß / 
Everything is a syllogism / Tout est un syllogisme) 


Phần Nhận xét được viết sáng sủa, do đó ta chỉ tập trung tìm hiểu 
câu "Tat cả deu là một suy luân”. 


- Suy luân, tuy chura phäi lä bån thân chân lý của Ý niêm, nhưng, 
với tư cách là Khái niệm được thiết định và thực tôn, nó là co sơ- 
bản chất của tắt cả những gì là đúng thật. Là một sự thống nhất- 
toàn thể hóa của sự đồng nhất và sự khác biệt, hay, cụ thể hơn, là 
sự thông nhất của Khái niệm và phán đoán, suy luận là nguyên 
tắc hình thức của mọi chân lý trong hành vi tự hiện thực hóa. Vì 
the, bây giờ, ta có định nghĩa: ` ‘chi Tuyệt đối là suy luân”, hay 
phát biểu như mệnh đề, ta có: “Tát cả đều là một suy luận ”. 


- Trước hết, như đã thấy từ $160, câu này cũng có nghĩa: tất cả là 
Khái niệm. Tát nhiên, không phải là sự trừu tượng của Khái niệm 
“xét như là Khái niệm”, mà cái tät cả này đã có cái tồn tại-hiện có 
nhất định trong sự khác biệt của các mômen của Khái niệm nhờ 
vào sự phán đoán. Hơn nữa, việc hiện thực hóa này của Khái 
niệm bằng con đường dị biệt hóa của phán đoán khong dẫn tới sự 
phân ly trừu tượng của các mömen mà đến sự cố kết chặt chẽ của 
suy luận, tức đến sự triển khai hợp nhất hóa. Sự có kết chặt chẽ 
này có thể được hình dung từ hai cách khác nhau: 


- theo cách hình dung thứ nhất, “tát cả là một suy luận" có 
nghĩa: bản tính phố biên của tät cả tự mang lại cho mình một 
thực tại khách quan nhờ vào tính đặc thù, và, băng cách ây, 


Phân DI: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (§§163-193) 763 


biến mình thành một cái cứ biệ? (đó là vận động ở $163). (Vi 
dụ ở cấp độ hệ thống toàn bộ: Logos phổ biến tự mang lại một 
thực tại bên ngoài là giới Tự nhiên đặc thù. ròi qua đó, ngay 
trong lòng giới Tự nhiên, biến mình thành Tỉnh thần ca bier 
($575, tập HI). 


- theo cách hình dung thứ hai, “iát ca là môt suy luận” có 
nghĩa: cái hiện thực là một cái cá bit, rồi thông qua tính đặc 
thù, tự nâng mình lên / phö biến và làm cho mình dòng 
nhất với mình (đó là vận động của phán đoán tát nhiên: §179) 
(ví dụ: cũng ở cấp độ của cái toàn thẻ tinh thần, Tinh thần chủ 
quan ca öiệt, thông qua tính đặc thù của vận động lịch su 
khäch quan, tur näng minh len tinh phô biến của Tĩnh thần 
tuyệt đổi, nơi đó sự tự do của nó tự khẳng định một cách vô 
hạn trong sự đồng nhất với mình (§§385 và 552, tập II). 


Như thế, cái hiện thực vừa là cái “một”, vì nó là “Khái niệm”, 
nhưng vì nó cũng là “phán đoán”. tức có sự phân ly các mômen 
của Khái niệm, nên với tư cách là suy luận, nó là vòng tròn của sự 
trung giới của ba mômen của nó (phố biến — đặc thù — cá biệt). 
qua đó nó lại tự thiết định như là cái “một”, tức là khôi phục sự 


. döng nhät don giản của Khái niệm mà sự trung giói có mät khäp 


nơi thoat đầu xuất hiện trong vai trò trung gian của tính đặc thù. 


§182 


Trong suy luận rực tiếp, những sự quy định của Khái niệm 
— còn là zru tượng — đứng trong một sự quan hệ đơn thuần 
ngoại tại đối với nhau; vì thế, hai đối cực là nb ca biệt và 
tính phổ biến, còn Khái niệm (như là hạn từ trung gian kết 
hợp hai đối cực) cũng chỉ là một tính đặc thù trừu tượng, 
Kết quả là: các đối cực được thiết định như thể tự tồn cho 
riêng chúng (für sich), vừa ding dung đối với nhau, vừa 
dửng dưng đối với hạn từ trung gian của chúng. Vì thế, sự 
suy luận này là cái lý tính vô-khái niệm; nó là say luân {don 
thuän] hình thức của giác tính. — Ö đây, chủ thể được kết 
hợp [được “kết luận”] với một tính quy định khác; hay [tùr 
phwong diĝn khác}, nhờ vào sự trung giới này mà cái phổ 
biến thâu göm möt chü thể tồn tại ö bên ngoài nó. Ngược 


764 Phản III: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quun (163-193) 


lại, trong suy luận-lý tính [đúng nghĩa| điều xảy ra là: nhờ 
vào sự trung giới, chủ thê kết hợp [“kết luận”| minh với 
chính minh. Chỉ có nbw thế, nó mới là Chủ thể [đúng thật], 
hay, nói khác đi, Chủ the là suy luận-lý tính ở nơi chính nó 
(ihm selbst). 


Trong sự xem xét tiếp theo đây. suy luận của giác tính 
được diễn đạt trong phương thức E quan của nó, dựa 
theo ý nghĩa thông thường của nó”, Phương thức này 
thuộc về nó khi ta nói: chính ta tạo nên những suy luận 
này. Và, trong thực tế. suy luận của giác tính chi là một 
công việc suy luận ch} quan, nhưng, điều này cũng có ý 
nghĩa khách quan rằng suy luận nảy chỉ nói lên tính hữu 
hạn của những sự vật. nhưng theo phương thức nhất định 
mà hình thức {suy luận] đã đạt đến ớ đây. Trong những sự 
vật hữu hạn. tính chủ thể của chúng — như là một vật tính 
tách rời với những thuộc tính của chúng. nghĩa là. với 
tính đặc thù cua chúng — cũng bị tách rời khỏi tính phö 
bien cüa chúng, không chỉ trong chừng mực tính phö biến 

S334 này là "Chất" đơn thuần của sự vật và là sự nối kết ngoại 
tại của nó với những sự vật khác, mà cả trong chừng mực 
nó là Loài và Khái niệm của nó. 


Giảng thêm; 


Tương ứng với cách lý giải nói trên về suy luận như là hình 
thức của cái lý tính, bản thân lý tính được định nghĩa như là 
quan năng của sự suy luận, trong khi giác tỉnh, ngược lại, được 
định nghĩa như là quan năng hình thành những khái niệm. 
Không nói đến sự hình dung hời hot làm cơ sở cho quan niệm 
về Tinh thân như là một tổng thể đơn thuần của những “năng 
lực” hay “quan năng” tổn tại độc lập bên cạnh nhau, ta cũng 


UI A nghĩa thông thường” của sự phân biệt giữa “suy lugn của giác tinh” và GN 
luận cua tý tính” là do Kant mang lại: xem; Phê phán lí tính thuần túy, B359 và tiếp 
(lưu ý của F. A. S trong bản dịch tiếng Anh, Sdd, tr. 332). 


Phän II: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (89163-193) 765 
EE 


cẩn lưu ý đến điểm sau đây khi người ta gắn Dën giác tính với 
khái niệm và lý tính với suy luận; đó là: Khái niệm không được 
xem đơn thuần như là sự quy định của giác tỉnh, và suy luận 
cũng không phải là “hợp-lý tính” một cách đơn thuần, không 
được bổ sung gì. Bởi vì, một mặt, những gì thường được bàn 
trong Lôgíc học hình thức như là học thuyết về suy luận thì 
không gì khác hơn là suy luận đơn giản của giác tính. | Nó 
không xứng đáng được xem như là hình thức của cái lý tính, 
càng không thể được xem là cái lý tính một cách tuyệt đổi. | 
Mặt khác, Khái niệm, xét như là Khái niệm, không phải chỉ là 
một hình thức đơn thuần của giác tính, mà chính giác tinh- 
trừu tượng hóa đã hạ thấp Khái niệm xuống như thế, 


Cho nên, mặc dù người ta thường hay phân biệt giữa những 
khái niệm đơn thuần của giác tính với những Khái niệm của lý 
tính, ta không nên hiểu sự phân biệt này như thể có hai loại 
khäi niệm; trái lại, chính ta phải lựa chọn: hoặc dừng lại ò hình 
thức trừu tượng và đơn thuần phủ định [tiêu cực] của khái 
niệm, hoặc, ta phải lý giải nó như là cái gì khẳng định [tích 
cực] và cụ thể, tương ứng với bản tính đúng thật của nó. 
Chẳng hạn, “khái niệm” về Tự do - được hình thành bởi giác 
tính đơn thuần ~ hiểu sự tự do như là sự đối lập trừu tượng 
của sự tất yếu, trong khi đó, Khái niệm thuần lý và đúng thật 
về Tự do chứa đựng cả sự tất yếu - đã được vượt bỏ - ở bên 
trong chinh nó. Cũng thế, định nghĩa về Thượng để của cái gọi 
là “Thượng đế luận”® chì là khái niệm của giác tính về 
Thượng đế, trong khi Kitô giáo - nhận thức Thượng đế như là 
Tam vị nhất thể —- bao hàm Khái niệm về Thượng đế của lý 
tính. 


® Deismus 7 Deism. 


766 Phân IH: Học thuyết vè Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (S$163-193) 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: §182 


Logos tự triển khai như là chủ thể tự do thì không chỉ là phán 
đoán (tự phân chia chính mình) mà còn là suy luân hay “kết luận” 
với chính mình thông qua sự tương tác của cả ba tính quy định 
của Khải niệm. Nhưng, giống như phán đoán thoạt đầu là phán 
đoán trừu tượng hay trực tiếp. thì suy luận cũng bắt đầu bằng suy 
luận /rực tiếp. Sự trực tiếp này thoat đầu thể hiện ở chỗ: các tính 
quy định của Khái niệm chưa quan hệ với nhau rừ bên trong 
(bằng sự phản tư hay sự tất yêu) mà còn dựa vào sự độc lập-tự tổn 
trực tiếp của mỗi cái như là những cái rừu tượng hay tách rời đối 
với nhau. tức chỉ có một Quan hệ ø0goợi tai (8134). 


Suy luận rực tiếp có cầu trúc tương tự với suy luận truyền thông 
trong Lôgíc học hình thức, ví dụ: 

- “Hoa hồng này (tiểu tiền đề / đổi cực nhỏ) là dò (hạn từ 
trung gian) thể mà đô (hạn từ trị rung gian) là [một] màu sắc 
(dai-tien đề / đối cực lớn). 

Vậy, hoa hồng này (tiểu- -tiền de / đối cực nhỏ) là [một] màu 
[hay có mäu] (dai-tien đề / đối cực lớn). 


Giống như trong phán đoán #ực tiếp, suy luận trực tiếp có “đối 
cực nhé” là đính cá biệt, và "déi cực lớn” là tinh phỏ biến, còn 
hạn từ trung gian chỉ là tính đặc thù đơn giản hay trừu tượng (tức 
tính đặc thù của một Chdi trừu tượng như sẽ thấy ở $183) chir 
không phải tính đặc thù cự the, tức tính đặc thù — tương ứng với 
bản tính của Khái niệm ~ phản tư vào hai tính quy định kia hay 
chỉ cùng tạo ra với hai quy định kia một bản thể duy nhất. Tất 
nhiên, dù còn ngoại tại, nhưng trong quan hệ giữa hai đối cực, 
tính đặc thù mon tượng vần tạo nên một Sự trung giới cụ thể hơn 
nhiều so với sự trung giới của hệ từ ‘ "LA" trống rỗng trước đây 
trong phán đoán trực tiếp, vì ít ra đã "khẳng định sự đồng nhất 
nhất định giữa tính cá biệt và tính phô biến. Tuy nhiên, do tính 
ngoại tại và trừu tượng, tính đặc thù trừu tượng của suy luận trực 
tiếp chỉ phản ánh chức năng trung giới của Khái niệm một cách 
còn quá hời hot. Chữ “han từ trung gian” (Mitte) gợi lên hình 
ảnh của tính không gian về một cái “ở giữa” hơn là tư tưởng về 
một sự “trung giới” đích thực (Vermittlung / mediation). 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan (8$163-193} 767 
ee WERL Be) Wan Er NEE 


- Mdu thuần ở đây là: trong khi hạn tir- -trung giới. ve nguyên tắc, là 
SỰ thông nhất của Khái niệm thì ở đây lại * 'dừng dưng” và "ngoại 
tại” đối với các đối cực. Do đó, dù suy luận, về nguyên tắc. là cái 
thuần lý của Ié tính, nhưng ở đây lại là "cái thuần lý vô-khái 
niệm” (das Vernünftige, als begrifflos). vì bản tính của lý tính là 
khăng định sự thống nhất cụ thể của các tính quy định ngay trong 
lòng sự đối lập của nó (§82). 


Vì thế, thay vì là suy luận cụ thể của lý tính, suy luận trực tiếp 
này chỉ là SUY LUẬN CỦA GIÁC TÍNH (Verstandesschluß) 
mang tính hình thức và trừu tượng: nó bám chặt vào tính quy định 
cứng nhắc và vào sự khác biệt giữa các hạn từ trừu tượng tưởng 
rằng có thẻ độc lập-tự tồn. Phần hai của Chính văn đi vào các hệ 
quả của tình hình ây. 


- Do tính ngoại tại hay "ở bên ngoài nhau” giữa các hạn từ của suy 
luận trực tiếp, chủ thể cá biệt C "đối cực nhỏ”) hợp nhất và "ker 
luận " với "đối cực lớn” phổ bien như với một tính quy định khác, 
hoặc, ngược lại. cái phố bien, do sự trung giới trừu tượng ấy, thâu 
gồm một chủ thể cá biệt ở bên ngoài nó. Vậy, quan hệ giữa hai 
bên nói lên sự trực tiếp và sự trừu tượng của suy luận của gi 
tính. 


Trong khi đó, suy luận Zý tính lại là ở chỗ: chủ thể cá biệt. thông 
qua sự trung giới của han từ đặc thù, tự-hợp nhất hay tự “két” 
luận với chính mình ("sich mit sich selbst zusammenschließt” / 
con-clude itself with itself / se réunit ou se “conclut” avec soi- 
même) bằng cách tự nâng lên trong tính phổ biến của “dói cực 
lớn” (như trong trường hợp của suy luân nhất quyết / 
kafegorische) (§191) khí tính phổ biến của đối cực lớn là tính phổ 
biến của Loài, trong đó chủ thể cá biệt tìm thấy sự đồng nhất- bản 
thể với mình. Và ngược lại. cái phö biến cũng không thâu gồm 
một chủ thể ngoại tại, mà. với tư cách là Loài (ví dụ trong Suy 
luận nhất quyết) ne tiếp tục một cách tuyệt đối trong chủ the cá 
biệt vốn là nơi cái. phổ biến tự cá biệt hóa. 


- VI lẽ tính chủ thể không gi khác hơn là sự đồng nhất zw do với 
mình ở trong cái khác cứ mình (sự “giao phối của mình với 
chính mình trong cái khác”, §§ 159-162), nên chỉ trong suy luận lý 
tính thì chủ thể rút cục mới thực sự và minh nhiên là chủ thê, hay, 
nói cách khác, kinh qua sự trung giới của cái khác của mình, chù 


768 Phần HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


thể chi hợp nhất mình với chính mình. tức có được sự thông nhát 
cu thể giữa sự đồng nhật mang tính khái niệm với sự khác biệt 
của phán đoán. 


- Phần Nhận xét cho $182 


1. 


Suy luận của giác rính thường được xem như là một thao túc hình 
thức của tư tưởng chứ quan. Nhưng, vì giác tính không chi là một 
mömen của Tinh thần chủ quan (§422. tập III) mà còn là một 
mômen khách quan của Logos (§§79. 80). nên suy luận của giác 
tính cũng có một y nghĩa khách quan: đó là nói lên sự hữu han 
của những sự vật. Sự hữu hạn của những sự vật (hữu hạn) chính 
là ở chỗ không thẻ tự triển khai bằng cách nào khác hơn là dưới 
hình thức của một suy luận trực tiếp hay của một suy luận của 
giác tính (tính chủ thể — như là vật tính cá biệt — tách rời khỏi tính 
đặc thù của các thuộc tính (§§125 và tiếp) cũng như khỏi tính phổ 
biến của chính mình (§§168. 179)). 


1. Suy luận về Chất 
8183 
Như đã chi ra ớ tiêu đoạn trước, suy luận đầu. tiền là suy 
luận về tôn tại-hiện có (Dasein) hay suy luận về Chất, [tức 


suy luận với dang]: 


c-D-P [viét. tät của: Cá biệt - Đặc thù - Phö biến|, theo 
đó một chủ thể — với tư cách là cái cá biệt ~ được ker hợp 


S335 [het luän”] với một tính quy định phổ biến thông qua một 


Chất [đặc thù]. 


Ở đây. ta chỉ xét đến những hình thức qua đó chủ thể và 
thuộc tính tạo nên một suy luận — chứ không xét việc chủ 
thể (tiön-tien đề / terminus minor) còn có những sự quy 
định khác ngoài sự quy định vẻ tính cá biệt. cũng như 
không xét việc đối cực kia (dei-tien đề / terminus maior, 
tức. thuộc tính của mệnh de kết luận) còn được quy định 


Phản HIE: Học thuyết về Khái niệm. 4. Khái niệm chu quan (\$163-/93) 769 


trong những phương thức khác và không chỉ đơn thuần là 
cải phô biên. ` 


Giang thêm: 


Suy luận vể tổn tại-hiện có (Dasein) chỉ đơn thuần là một suy 
luận của giác tính; bởi vì ở đây, tính cá biệt, tính đặc thù và 
tính phổ bien đối lập lại với nhau một cách hoàn toàn trừu 
tượng. Như thế, suy luận này là đỉnh điểm của tiến trình, 
trong đó khái niệm trở nên ngoại tại với chỉnh mình“. Ò đây, 
ta có chủ thể là một cái cá biệt một cách trực tiếp; rổi một 
phương dien đặc thù nào đó hay một thuộc tính nào đó của 
chủ thể này được nêu bật, và, nhờ vào thuộc tính này mà cái cá 
biệt cho thấy là một cái phổ bien. Chẳng hạn suy luận sau đây: 
“Hoa hông này màu do; dò là một màu, nên hoa hổng này là một våt 
có mau”. Môn Lögic học thông thường làm việc chủ yêu với 
suy luận thuộc hình thái này. 


Xưa kia, suy luận đã được xem là quy tắc tuyệt đối của mọi 
nhận thức; và một khẳng quyết khoa học chỉ được xem là 
chính đáng hay được biện minh là khi nó chứng tỏ là được 
trung giới bằng một suy luận. Ngày nay, hầu như ta chỉ gặp 
những hình thức khác nhau của suy luận duy nhất ở trong các 
sách giáo khoa về môn Lögic học, và việc am tường chúng chi 
được xem là một sự uyên bác thuần túy sách vở, không có ích 
lợi gì trong đời sống thực tiễn län trong khoa học. Nhận định 
đầu tiên của ta về điểm này là: quả là vô bổ và thông thái rởm 
khi lúc nào cũng đi vào toàn bộ chỉ tiết của lối suy luận đơn 
thuần hình thức ấy, nhưng, ta vẫn phải thừa nhận rằng những 
hình thức khác nhau của suy luận vẫn liên tục khẳng định giá 
trị của chúng trong việc nhận thức của ta. Chẳng hạn, khi thức 


(#) das höchste Außersichkommen des Begriffs / the notion at the very height of self- 
estrangement (Wallace) / the last extreme of the process in which the Concept 
becomes external to itself. (G. S. H). 


770 Phần III: Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (58163-193) 


5336 


dậy vào một buổi sang mùa đông, ta nghe tiếng xe nghiên trên 
mặt đường, thì điểu ấy dẫn ta đến kết luận rằng đường sá bị 
đóng băng rất nặng; ở đây, ta đã tiến hành một thao tác của sự 
suy luận, và ta lặp lại thao tác này hàng ngày bằng nhiều cách 
hết sức đa tạp. Tất nhiên, sự quan tâm tối thiểu đến việc làm 
hàng ngày này của một con người biết suy nghĩ cũng không 
kém hơn sự quan tâm mà ai cũng thấy cẩn thiết không chỉ về 
những chức năng của sự sống hữu cơ của ta chẳng hạn như về 
chức năng tiêu hóa, tuần hoàn, hô hấp... mà cả về những tiến 
trình và câu tạo của giới Tự nhiên chung quanh ta. Nhưng, ta 
cũng không ngẩn ngại thừa nhận rằng việc rút ra những kết 
luận đúng không nhất thiết phải dựa vào việc trước đó phải 
học Lôgíc học, cũng như chẳng cần phải học môn giải phẫu 
học và sinh lý học để biết tiêu hóa hay biết thở... . 


Aristoteles là người đầu tiên đã quan sát và mô tả những hình 
thức khác nhau và những cái gọi là “dạng thức” (Figuren) của 
suy luận trong ý nghĩa chủ quan của chúng. | Ông đã làm việc 
này với sự chắc chắn và chính xác đến độ, về cơ bản, không 
còn có gì có thể bổ sung thêm được nữa. Nhưng, mặc dù thành 
tựu này mang lại vinh đự lớn lao cho Aristoteles, bản thân ông 
cũng không dùng các hình thức suy luận này của giác tính 
trong những công trình nghiên cứu triết học đích thực của 
mình, cũng như ông không bao giờ sử dụng lối tư duy hữu 
hạn nói chung (xem thêm: §189, Giảng thêm). 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8183 


. Suy luận về Chất 


Song hành với phán đoán, suy luận cũng chia ra làm: 1) suy luận 
về chất, 2) suy luận của sự phản tư và 3) suy luận của sự tắt yếu. 
Vì suy luận là nơi khôi phục tính toàn thể của Khái niệm sau sự 
phân hóa của phán đoán, nên trong đó không có chỗ cho" ‘suy 
luận của Khái niêm” như đã từng có “phán đoán của Khái niệm” 

bởi mọi suy luận, theo định nghĩa, đều là một suy luận của Khái 


Phån IH: Hoc thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 771 
EE EE e 


niệm. Nói cách khác. do nhiệm vụ chủ yếu của suy luận là phát 
triển một sự trung giới của Khái niệm. nên bản tính tự nhiên của 
nó là tính tát nhiên fapodistisch). Còn suy luận xúc định 
tassertorisch) hay suy luận nghi vẫn (problematisch), néu có, thì 
cũng không phải là suy luận đúng thật. 


- Suy luận đầu tiên là SUY LUẬN CỦA TÓN TAI-HIEN CÓ 
(Schluss des Daseins) như đã giới thiệu ở tiểu đoạn trên. Trong 
suy luận trực tiếp. các tính quy định (phổ biến, đặc thù. cá biệt) 
có một "tồn tại-hiện có” trực tiếp, và hạn từ trung gian chỉ là một 
tính đặc thù đơn giản hay trừu tượng của đối cực nhỏ, tức của một 
Chất trực tiếp vốn là một phương diện của cái tồn tại-hiện có của 
nó. Theo nghĩa đó, suy luận của tồn tại-hiện có đúng là một SUY 
LUẬN VẺ CHÁT. 


- Suy luận về Chất của tổn tại- hiện có có ba "dạng thức” (Figur) 
mà dạng thức thứ nhất tạo nên sơ đồ chung và bình thức của mọi, 
suy luận. 


1. Dạng thức thử nhất: C-D-P 


Vè mật hình thức. sơ đồ của dang thức thứ nhất là: C (tính cá 
biệt) — Ð (tính đặc thù) ~ P (tính phö bien), viet gọn: C — Ð - P, 
vi tính cá biệt của tiều-tiền dè được “kết” lại với tính phổ biến của 
đại-tiền đẻ bằng tính đặc thù. Hai dạng, thức còn lại của suy luận 
về chất sẽ vượt bỏ tính thuần túy về chất và là bước chuyển sang 
suy luận của sự phản tư. 


Về mặt nội dung, ta có mới cái cá biệt được kết hợp với mội tính 
quy định phổ biến thông qua một Chất đặc thù. Sự trừu tượng về 
nội dung của ba hạn từ này (một chủ thể cá biệt ực tiếp: một 
Chất đặc thù nào đó; một tính quy định về chát phô biến nào đó) 
chỉ là sự phản ánh sự trừu tượng của suy luận này ở cấp độ hình 
thức. Ta thấy môt cái cá biệt ở đây không phải là tính cá biệt đích 
thực (vì tính cá biệt đích thực căng la tính đặc thù và tính phổ 
biến) mà chỉ là tính cá biệt (trừu tượng); và cái ,đặc thù !ẫn cái 
phö biến cũng thế (mỗi cái “không chi” là cái tòn tại- cho-minh 
trừu tượng mà cũng là hai tính quy định kia). Thật thế, tính phổ 
biến, tính đặc thù và tính cá biệt không phải chỉ là các Chất trừu 
tượng mà còn là cái “toàn bộ”: là “Loài” phổ bien, là “Giống” đặc 
thủ và là “cá the” cá biệt. Các tính quy định cụ thể như thế của 


S3 


37 


772 Phản IH: Học thuyết vè Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (§§163-193) 


Khái niệm vượt ra khỏi khuôn khô của suy luận về chất và báo 
hiệu các suy luận cao hơn: suy luận của sự phan f và của sự tắt 
yếu. 


§184 
Suy luận này: 


là hoàn toàn bất tät xét về những sự quy định của nó, bởi, 
với tư cách là một tính đặc thù trừu tượng, han tir trung 
gian có thể là bất kỳ tính quy định nào của chủ thë cũng 
được cả. | Như là một cái gì trực tiếp, do đó, là cụ thế một 
cách thường nghiệm, chủ thể có nhiều tính quy định như 
the. | Cho nên, chú thể cũng có thể được kết hợp với nhiều 
tính phố biến khác nhau. Thêm nữa, vì lẽ ngay một tính đặc 
thù đơn độc cũng lại có thể có nhiều tính quy định khác 
nhau ở trong nó, nên chủ thể có thể được liên hệ với nhiều 
cái phổ biến khác nhau thông qua mëi và cùng môt hạn từ 
trung gian [cái đặc thù]. 


Việc suy luận [đơn thuần theo Lôgíc học] hình thức ngày 
càng hết thời thì người ta càng có ý thức vè tính không 
đúng dän của nó và nỗ lực biện minh việc không đùng 
đến nó nữa theo cung cách â åy. Tiểu đoạn này và tiểu đoạn 
tiếp theo (§185) sẽ cho thấy việc suy luận theo kiểu này là 
hoàn toàn vô hiệu trong việc nắm bắt chân lý. 


Dựa theo phương diện đang bàn ở đây, có thể nói tất cả 
mọi thứ deu có thể được chứng mình bằng loại suy luận 
này. Ta chỉ cần chọn ra hạn từ trung gian hay “trung- -tien 
de” [cái đặc thù] (medius terminus) để từ đó có thể 
chuyển sang sự quy định mà ta muốn. Nhưng. với một 
hạn từ trung gian khác, điều gì đó cũng có thể được 
chứng minh, thậm chí chứng minh được cả cái đối lập! - 

Một đối tượng càng cụ thể bao nhiêu, nó càng có nhiều 
phương diện bấy nhiêu, và những phương diện này đều 
có thể được dùng như medius terminus. Phương diện nào 
trong chúng là có tính bản chất hay cơ bản hơn phương 


Phân TH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (ÿ€163-193) 773 


dien khác lại tùy thuộc vào một sự suy luận theo kiểu như 
thé; [bởi] kiểu suy luận ấy bám chặt láy một tính quy định 
đơn độc và có thê dễ dàng tìm ra một phương diện và mot 
khía cạnh trong tính quy định này để bien nó thành quan 
trọng và có giá trị tät yếu. 


Giảng thêm: 


Dù ta thường khó nghĩ den suy luận của giác tính trong công 
việc hàng ngày của cuộc sống, nó vẫn tiếp tục đóng vai trò của 
nó ở đây. Chẳng hạn, công việc của một trạng sư trong một 
cuộc tranh chấp dân sự là biên các quy định pháp luật có lợi 
cho thân chủ của mình thành những quy định duy nhất có giá 
trị hiệu lực. Nhưng, về phương điện lôgíc của nó, một quy 
định pháp luật không gì khác hơn là một medius terminus [một 
hạn từ trung gian]. Điểu này cũng diễn ra hệt như thế trong 
những cuộc thương lượng ngoại giao, chẳng hạn, khi có nhiều 
quốc gia cùng yêu sách về một vùng lãnh thổ. Trong trường 
hợp ây, quyển thừa kế, vị trí địa lý, nguồn gốc xuất thân và 
ngôn ngữ của cư dân trên lãnh thổ ấy, hay bất kỳ một căn cứ 
nào khác, đều có thể được nêu bật như một medius terminus. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §184 


Hai tiêu đoạn $184 va $185 đi sâu hơn de vạch rõ khiếm khuyết 
của suy luận về chât thể hiện trong dụng thức thứ nhát (C — Ð - 
P) về nội dung (§ 184) và hình thức (8185). 


- Trước hết, suy luận C - Ð - P là hoàn toàn bắt tät „(kontingent), 
nghĩa là một hiện thực chi khả hữu chứ không tät yếu. xét vè nội 
dung của các tính quy định. Thật thế, hạn từ trung gian là tính đặc 
thù mim tượng chứ không phải tính đặc thù hợp nhất với tính cá 
biệt và tính phổ biến một cách bản chất (phản tư) hay bản thẻ (tất 
yếu) mà là tính đặc thù đơn giản trực tiếp, chỉ như là một tính quy 
định nào đó của chủ thể, tách rời khỏi mọi quan hệ phản tư của 
một toàn bộ hay một toàn thể. Chủ thể trực tiếp ở đây không ở 


774 Phản II: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) - 


trong cấp độ những tính quy định phản tư hay ban thê của Khải 
niệm mà chỉ ở cần độ tính đa tạp vô hạn và thường nghiệm của 
những tính quy ‹ định đặc thù: chủ thể còn có “nhiều vô số” những 
tính quy định về Chất khác nữa có thê dùng làm hạn từ trung gian 
để kết hợp với tính phổ biến cũng vỏ số (mancherlei / a variety 4 
nombreuses). Vi dụ: hãy xét suy luận sau đây: “Cái ben trong (C) 
là Quan hệ {D). thể mà Quan hệ (Ð) là Ban chất (P). vậy, cải ben 

tr rong (C) là Bán chất (P). Ta thấy suy luận å ấy đúng nhưng ` "bất 
tất". vì "cái bên trong” không phải chi là Quan hệ: nó cũng còn có 
the là ` tồn tai-cho-minh”, và, trong chừng mực đó. nó không phải 
là bản chất mà là tồn tại. Cũng thế, “Quan hệ" không chỉ là bản 
chát, mà cũng có thể là hiện tuong, và, trong chừng mực đó. 
không phải là bản chất mà là hiện tượng. Tóm lại. dựa theo dạng 
thức thứ nhất. suy luận này là bát tät vẻ nội dung. (Trong Nhận 
xét, Hegel cho thấy ở cấp độ Lögic học hình thức. dạng suy luận 
này thật ra không thể ` "chứng minh” được gì. dù nó tự nhận là có 
thê chứng minh được tät cả. 


§185 


b. Suy luận này cũng bất tất bởi hình thức của sự quan hệ ở 
bên trong nó. Dựa theo Khái niệm [đúng nghĩa] về suy luận, 
cái đúng thật là mỗi quan hệ giữa các hạn từ được phân 
biệt với nhau thông qua möt han tir trung gian là sự thống 
nhất của chúng. Thế nhưng, ở đây, những. mỗi quan hệ của 
các đối cực (gọi là các “tiên đề”: đại tiền de và tiểu tiên dën 
với hạn từ trung gian lại là những mối quan hệ #rực tiep. 


Sự mâu thuẫn này của suy luận. một lần nữa. thể hiện rõ 
thông qua một diễn trình quy tiến đến vô hạn, — như là sự 
đòi hỏi rằng các tiền đề cũng phải được chứng minh băng 
một suy luận. Nhưng, vì lẽ suy luận mới cũng lại có hai 
tiền de trực tiếp, nên déi hỏi này - tất nhiên bao giờ cũng 
nhân đôi — được lặp lại đến vô hạn. 


(A) Prämissen (Obersatz und Untersatz) / premises (major and minor). 


Phản HE: Học thuyết vẻ Khái niệm. A. Khải niệm Chủ quan WEI 63-193) 775 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: 8185 


- Suy luận với dạng thức C - Ð — P cũng hoàn toàn bất tất do hình 
thức của mới quan hệ ở trong nó. Thật thế, dựa theo Khái niệm về 
suy luận (đã phát triển ở $$180-181), cái đúng thật không phải là 
phán đoán trong đó hai tính quy định quan hệ với nhau một cách 
trực tiếp mà không có sự trung giới nào khác ngoài một hệ từ 
trông rỗng (“LA”), trái lại. cái đúng thật phải là quan hệ của các 
hạn từ khác biệt thông qua một hạn từ trung giới vốn là sự thông 
nhät-khäi niệm mình nhiên ce chúng. Khái niệm này của suy 
luận phải tự hiện thực hóa ở trong ker Jude, nơi đó tính cá biệt 
quan hệ với tính phö biến nhờ vào tính đặc thù. Nhưng, đó không 
phải là trường hợp mà trong Lôgíc học hình thức. ta gọi là các 

"tiền dè” (đại tiền đề: Ð — P và tieu-tien để: C — BD). Khác với kết 
luận đúng thật, hai tiền de này chỉ mới là các quan hệ /rực tiếp, 
tức chỉ là các phản đoán: điều này không phù hợp với bản tính 
trung giới của suy luận với yêu cầu thống nhất về Khái niệm của 
nó. Tóm lại, suy luận về chất của dạng thức thứ nhất là bất tất cả 
về mặt hình thức, vì kết luận của nó dựa trên cơ sở Khái niệm còn 
bắp bênh của phán đoán trực tiếp. 


- Phần Nhận xét cho $185 


- Sự mâu thuẫn này giữa tính trung giới-bản chất của suy luận với 
tính rực tiếp của các tiền dè còn thể hiện một rien trình đến vô 
tận. Thật thể, mâu thuẫn của suy luận chỉ có thể được khắc phục 
nếu các quan hệ (giữa hạn từ trung giới và đại đối cực lớn = đại- 
tiền de và giữa đôi cực nhỏ và hạn từ trung giới = = tiểu-tiền đề) để 
được trung giới như là quan hệ giữa hai đối cực. Nhưng. nếu sự 
trung giới tất yêu này chỉ điển ra bằng việc lặp lại suy luận C -D 
- P (trong tiểu tiền dè C — Ð, quan hệ có thé được trung giới bằng 
tính đặc thù. vì Ð quan hệ với C như là một thuộc tính P; và trong 
đại-tiền de Ð — P, quan hệ được trung giới bòi tính đặc thù, vì Ð 
quan hệ với P như một chủ thể C) thì tiến trình là không có kết 
thúc, vì bản thân mỗi suy luận — nhằm chứng minh hai tiên de - 
deu có hai tien đề cũng trực tiếp, và cứ thế đến vô rên. Tinh vô 
hạn zåi này — vốn đặc trưng ở lĩnh vực Tòn tại và sự phản tư hữu 
hạn — chỉ lặp lại ở đây, trong lĩnh vực của tính võ hạn đúng thật 
của Khái niệm, do đặc điểm về chất đơn thuần “tòn tại” của suy 


776 Phản III: Hoc thuyết ve Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($€163-193) 


S338 


luận. Điều này cho thấy: giải pháp cho sự mâu thuẫn chỉ có thè có 
trong cập độ lôgic cao hơn. tức trong loại hình khác của suy luận. 


§186 


Điều vừa nhận xét trên đây (do tàm quan trong thwöng 
nghiệm của nó) như la một khuyết diem của suy luận - trong 
hình thức này, nó lại được xem là tuyệt đối đúng đắn ~ phải 
tự vượt bỏ chính minh trong tiến trình tiếp tục được quy 
định của suy luận. Ở đây, bên trong lĩnh vực của Khái niệm 
cũng như của Phán đoán, tính quy định đối (ër không đơn 
thuän hiện diện một cách /-mình mà là được thiết định; và, 
vì thế, để tiếp tục quy định cho suy luận, ta chỉ cần tiếp thu 
những gi do bản thân suy luận fhiet định từng lúc một. 


Thông qua suy luận trực tiếp [với dạng thức:] C- Ð — P, cái 
cá biệt được trung giới với cái phô biến; và trong mệnh de 
kết luận, nó [cái cá biệt| được thiết định như cái gi phố bien. 
Như thế, cái cá biệt — với tư cách là một chủ thê mà bản 
thân là cái gì phố biến - bây giờ là sự thống nhất của hai đối 
cực và là cái làm trung giới: điều này mang lại deng thức 
(Figure) thứ hai của suy luận: 2. P-C-D. Dạng thức này 
diễn đạt chân lý của dạng thức thứ nhất, răng: vì lẽ sự 
trung giới đã diễn ra ở trong tính cá biệt, nên là cái gì bất 
tät. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8186 


Trong lịch sử của Lôgíc học hình thức, người ta đặc biệt xem 
trọng dạng thức suy luận thứ nhất (C - Ð — P) và xem mọi dạng 
thức đều chỉ hoàn hảo khi dẫn đến dạng thức thứ nhất. hay, nỗi 
tiếng hơn, khi được “quy giản về dang thức thứ nhất”. Vi thể, 
Hegel đã đành cả tièu đoạn trên để vạch ra chỗ khim khuyết về 
nội dung lẫn hình thức của dạng thức này. Nhưng, ván dè không 
chi là vach ra chö khiém khuyét áy bång một sự phản tư fie ben 
ngoài, trái lại. cho thấy suy luận ấy phái tät yếu tự thải hồi trong 
tính quy định cao hơn. 


Phản HT: Học thuyết về Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan (88163-193) 777 


- Trong lĩnh vực của Khái niệm, sự vận động của Logos đã trò nền 
một phép biện chứng hoàn toàn tự do. hay một sự tự-vận động tất 
yếu. vì tính quy định đối lập không chỉ có mặt mặc nhiên hay fw- 
mình trong tính quy định trước như trong lĩnh vực Tôn tại. cũng 
không chỉ được thiết định như là quan hệ như trong lĩnh vực Bản 
chát, mà như là đồng nhất: cái cá biệt tà cái đặc thù; cái đặc thù 
là cát phổ biến và cái cá biệt la cái phô biến. Như thể, tính quy 
định tiễn lên của suy luận chi cần tiếp thu những gì đã được thiết 
định bòi bản thân suy luận. Do đó, dạng thức thứ nhất của suy 
luận về chất tự phơi bày khiếm khuyết của mình bằng cách tự 
thiết định nên dung thức thứ hai: P- C- Ð. 


Bản thân cái cá biệt từ nay là sự thống nhất của hai đối cực. vì nó 
vira là chủ thê của suy luận. tức. là đối cực nhỏ cá biệt, vra là đối 
cực lớn phö bien. vì nó được thiết định như là mót cái phỏ biến. 
Bây giờ, cái cá biệt giữ vai trò trung giới thay cho tính đặc thủ 
trước đây, 


2. Dạng thức thứ hai: P- C -Ð 


Có hạn từ trung gian là tính cá biệt trừu tượng. dang thức thứ hai 
chỉ điễn đạt chân lý mặc nhiên của dạng thức thứ nhất. Trong 
dang thức thứ nhất, một chủ thể cá biệt được "kết luận” với một 
tính quy định phổ biến trừu tượng (hay về chất), nhưng kết luận 
này. về nội dung, không dựa trên bản tính Khái niệm tät yếu. tức 
bản tính phổ biến của bản thân chủ thể. trái lại. dựa trên một 
thưộc tính nào đó trong rät nhiều thuộc tính khác; và về hình thức. 
kết luận ä Ấy lại dựa vào tien-giä định trực tiếp và ngoại tại của hai 
tiền dè không được trung giới. Từ đó, suy luận trong dạng thức 
thứ nhất có cơ sở đúng thật trong tính trực tiếp ngoại tại của chủ 
thể cá biệt. Suy luận P ~ C — Ð chỉ thiết định những gì đã được 
chứa đựng một cách mặc nhiên trong dạng thức thứ nhất: C — Ð— 
P. Chính tính cá biệt làm trung giới cho suy luận và là nơi gặp gỡ 
một cách het sức bát tät giữa tính đặc thù và tính phổ bien: như vi 
dụ theo dạng thức suy luận thứ hai sau đây: 


“Khái niệm cá biệt này (C) (ví dụ: cái bên trong) là bản chất (P): 
The mà cái cá biệt này (C) lại là Quan hệ (Ð), 
Do dó, bản chất (P) — quy định C như là cái bên trong ~ là 
Quan hệ (Di. 

Tiểu đoạn sau sẽ đi sâu phân tích. 


778 Phản Ill: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


§187 


Dạng thức thứ hai kết hợp cái phô bien với cái đặc thù (vì lẽ 
cái phố biến đã đến từ mệnh đề kết luận trước đó, do tính 
cá biệt quy định, nên bây giờ giữ vị trí của chú thé trực 
tiếp). Qua đó, cái phổ biến — được thiết định như là cái gi 
đặc thù - cũng là cái làm trung giới giữa các đối cực, mà vị 
trí của chúng bây giờ được các hạn từ khác chiếm giữ. Đó là 
dang thức thit ba của suy luận: 3. Ð — P-C. 


Aristoteles đã có lý khi chi thừa nhận ba dang thức của 
suy luân; dạng thức fhır / là một sự bô sung thira thãi và 
thậm chi vô lý của người thời nay. | Trong việc nghiên 
cứu thông thường vè những cái gọi là “dang thức” ấy, 
chúng chỉ được đặt bên cạnh nhau, chứ không ai nghĩ đến 
việc vạch rõ tính tất yếu của chúng, càng không cho thấy 
rõ ý nghĩa và giá trị của chúng. Vì thế, không có gì ngạc 
nhiên khi các đạng thức này về sau chỉ được xem như là 
ột "chủ nghĩa hình thức” trống rỗng. Nhưng, thực ra. 
chúng có một ý nghĩa hết sức cơ bản dựa trên sự tất yếu 
rằng, với tư cách là một sự quy định của Khái niệm, bản 
S339 thân mỗi một mömen là cái Toàn bộ và là cơ sơ làm trung 
giới. 


- Việc tim tòi xem những mệnh de phải được xác định như 
thé nào — phải chãng chúng có thể là phố biến. v.v. hay là 
phủ định — nhằm tạo ra một suy luận đứng trong nhiều 
đạng thức khac nhau: đó chỉ là một việc tìm tòi đơn thuần 
máy móc, và. vì the, đã rất có lý khi bị rơi vào lãng quên, 
bởi việc làm áy là vô nghĩa trong nội dung bên trong và 
cơ chế máy móc ấy là vô khái-niệm. 


- Viện dẫn đến Aristoteles để bảo vệ cho tàm quan trọng của 
những việc tìm tòi như thé và của suy luận của giác tính 
nói chung, là việc vô ích. bởi Aristoteles quả thật chí mô 
tả chúng giống như ông đã làm như thế với vô số những 
hình thức khác của Tự nhiên cũng như của Tỉnh thần, và 
ông đã nghiên cứu và trình bày tính quy định của chúng. 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (88163-193) 779 
EE EE 


Nhưng. trong những Khái niệm siêu hình học [dich thực] 
của ông. cùng như trong những Khái niệm vẻ the giói tự 
nhiên lẫn thé giới tinh thần. Aristoteles không hè muốn 
biến hình thức suy luận của giác tính thành cơ sở vả tiêu 
chuân. khiến ta có thể nói rằng không một Khái niệm duy 
nhất nào trong số những Khái niệm siêu hình học lại đã 
có thể ra đời và đứng vững trên cơ sở của nó. nếu giả sử 
nó bị bắt phải phục tùng những quy luật của giác tính. 
Thậm chí, ngay cả khi ông đã có những cống hiến rất cơ 
ban trong lĩnh vực của sự mô ta và của giác tính. thì A’hdi 
niệm tr biện bao giờ cũng giữ vị trí chủ đạo nơi ông: và 
ông không cho phép việc suy luận theo kiểu giác tính - 
mà ông là người đầu tiên trình bày nó một cách chính xác 
~ được län sang lĩnh vực tư biên”, 


Giảng thêm: 


Nói khái quát, ý nghĩa khách quan của các dang thức (Figuren) 
của suy luận là: tất cå mọi cái gì hợp lý tính đều tự cho thấy là 


EU) Các "dạng thức” (Figuren ‹ ! shemata) của suy luận nảy sinh từ trật tự của các 
han từ trong hai tiền để và kết luận. Dùng S, M và P để chỉ ba hạn từ trong båt kỳ 
suy luận "thành" hay "hợp thức” nào. các suy luận có thể được cấu tạo theo ba dạng 
thức (xem: Aristoteles, Phân tích pháp I, 1.4.26a21): 


- dang thức I: S-M, M-P —› S-P 
- dạng thức 2: M-S. M-P > S-P 
- dạng thức 3: S-M, P-M -> S-P 


Theo Aristoteles, các suy luận cũng có thể hợp thức trong dạng thức 4: P-M. M-S > 
S-P, nhưng mọi suy luận thuộc dang thức này dèu có thể quy vẻ dạng thức 1 một 
cách dễ dàng. 


Vì thế. Aristoteles không thừa nhận có bón dạng thức. bởi học thuyết của ông không 
dựa trên vị trí đơn thuần hình thức của các hạn từ S và P ở trong kết luận. Ông định 
nghĩa S và P "dựa theo ngoại điên cúa chủng. do đó, không phải là một định nghĩa 
hình thức mà là một định nghĩa dựa trên ý nghĩa của chủng" (Xem: Af. Bochenski, 
Một lịch sử của Lêgíc học hình thức, 24.30 — 24-34). Hegel tán thành quan điểm của 
Aristoteles và cũng bác bó "dạng thức thứ tu” trong học thuyết về "suy luận tư bien“ 

của mình. 


780 Phần IH: Hoc thuyet về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($À163-193) 


5340 


một suy luận ba län hay ba mặt*®; và nó làm như thế bằng cách: 
mỗi một mắt xích của nó đều vừa giữ vị trí của một đối cực, 
vừa giữ vị trí của cái trung gian làm trung giới. Đó chính là 
trường hợp với ba “mắt xích” hay ba “bộ phận”! của khoa hoc 
triết học; tức Ý niệm-lôgíc, giới Tự nhiên và Tinh thân. e đây, 
trước hết, chính giới Tự nhiên đứng ở giữa như là mắt xích kết 
hợp. Với tư cách là [cải] toàn thể trực tiếp, giới Tự nhiên tự 
triển khai chính mình trong hai đối cực là Ý niem-lögie và Tinh 
thân. Tuy nhiên, Tỉnh thân chi là Tinh thần khi được trung giới 
thông qua giới Tự nhiên. Thit hai, Tỉnh thần ~ được ta biết như 
là cái cá thể và cái tác động [để hiện thực hóa] - là cái trung 
gian, còn Tự nhiên và Ý niệm-lôgíc là các đối cực. Chính Tinh 
thân mới nhận thức được Ý niệm-lôgíc ở trong Tự nhiên và 
nâng Tự nhiên lên {cấp độ] bản chất của nó. Cũng thế, thứ ba, 
bản thân Ý niệm-lôgíc là cái trung gian; nó là Bản thể tuyệt đối 
của Tỉnh thần và Tự nhiên, là cái gì phổ biển và thâm nhập vào 
tất cả. Đó chính là các mắt xích [hay các “bộ phận”] của Suy 
luận tuyệt đối. 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: 8187 


Dạng | thức thứ hai có chủ thẻ cá biệt làm han từ trung giới, Nó có 
vẻ giống với đạng thức thứ ba của Aristoteles, vì đặc điểm của 
dạng thức này là: hạn từ trung gian là chủ thể trong cả hai tiền đề. 
Là hạn từ trung gian. tính cá biệt-trừu tượng quan hệ vớt cả tính 
phó biến lẫn tính đặc thù. Trong đại- tiền dè C — D, cái cá biệt 
được thiết định trực tiếp như một cái đặc thù. giống như trong 
đạng thức thứ nhất. Trong tieu- tiền đề C — P (hay P~ C) - là kết 
luận của dạng thức trước — cái cá biệt được thiết định gián tiếp 
như là mot cái phö biến được cả biệt hóa: ví dụ suy luận sau: 

“bán chất (P). trong chừng mực là Quan hệ (D). là cái bên trong 
co)", 


Il ein dreifacher Schluß / a threafold syllogism: II Glied / “member”. 


Phân HH: Học thuyết vè Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (163-193) 781 


Như thể, đặc điểm của dạng thức thứ hai là kết nối cái phó bién 
với cái đặc thù qua trung gian của cái cá biệt. Nhờ vào sự tương 
ứng hình thức giữa cải cá biệt và chủ thể trực tiếp, bây giờ, chính 
cái phổ bien bị cá biệt hóa giữ vị trí của chủ thể trực tiếp. theo đó 
kết luận của suy luận P — C — Ð sẽ là: cái phổ biến. được trung 
giới bởi tính cá biệt, là cái đặc thù. Nói ngăn. qua kết luận ấy, cái 
phó biển được thiết định như [một] cái đặc thù. 


- _ Ý nghĩa khách quan của suy luận này là: hai tính quy định về chất 
ít hay nhiều trừu tượng (từ nay là cái phê biến và cái đặc thù) chỉ 
kết hợp được với nhau một cách bái (ái nhờ vào trung gian của 
tính cá biệt của một chủ thẻ trực tiếp có cả hai: việc hai C hät ä äy 
tùy thuộc vào cùng một cá thẻ không thẻ kết luận về sự đồng nhất 
tuyệt đối của chúng được. nói khác đi. sở di kết luận P — D là 
đúng thật là do nó đúng tự-mình-và-cho-mình chứ không phải 
nhờ vào suy luận rõ rằng là bät tất này. Thật thế, trong suy luận 
này, cái phô bien chi là một cái đặc thủ nhất định hay, nói cách 
khác, bị cá biệt hóa chứ không phải tỉnh toàn thể của tính đặc thù 
của nó: các cái đặc thù khác bị loại trừ bởi tính cá biệt trực tiếp, 
loại trừ của hạn từ trung gian. Ví dụ, ta xét suy luận trên đây: 

"Bản chất (P), với tư cách là cái bên trong (C), là Quan hệ (D) `. 
Ta thấy. ở đây. sự liên hệ giữa “bàn chất" (P) và “Quan hệ” (Ð) là 
bất tất và giá trị hiệu lực tuyệt đốt của nó phải đi tìm & chỗ khác, 
đó là trong sự triển khai tất yếu và tiếp tục của bản chất ở trong 
“cơ sở” và trong "au hiện hữu hiện tượng". Ngược lại, chính sự 
trung giới của "cái bên trong” (C) là sự hạn chế vào một mömen 
nhất định của sự triển khai của bản chất”, khiến "bản chất" là 
“Quan hệ” hơn là "sự phản tư thuần túy” hay “hiên thực tất yếu". 


- Vậy, trong dạng thức thứ hai này, cái phö bien được thiết định ở 

WE kết luận như là (một) cái đặc thù: ví dụ: “ban chất là Quan 

', Qua đó, bản thân cái phô bién từ nay là sự thống nhất của hai 

ag cực, vì, kết hợp cái phó biến và cái đặc thù, nó vừa là đối cực 

lớn phô bien, vira là đối cực nhỏ đặc thù của suy luận. Với tư 

cách ây, bây giờ, bản thân cái phô biến giữ vai trò trung giới mà 

tính đặc thù và tính cá biệt đã giữ cho tới nay, và, đó chính là 
DẠNG THÚC THỦ BA của suy luận về chất: Ð — P — C. 


3. Dạng thức thứ ba: Ð— P—C 


782 Phản IH: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chu quan (163-193; 


Dang thức thứ ba có cái phö bien làm hạn từ trung giới và nói lên 
chân lý của suy luận theo dang thức thir hai. tức nói lên rằng việc 
hai tính quy định thuộc vẻ nhau chỉ dựa trên tính phổ bien tự- 
minh-vä-cho-minh của một bản tính chung. Xét theo sự tương 
ứng hình thức ấy giữa cái phö bien và vị ngữ (8166). dạng thức 
thứ ba này có vẻ giông với đạng thức thứ hai của Aristoteles. vì 
đặc điểm cửa dạng thức này là: hạn từ trung gian là vị ngữ trong 
cả hai tiền đề. Trong dai-tien để P — Ð hay DP (la kết luận của 
suy luận trước), cái phô biến được thiết định g gián tiếp như là một 
cải đặc thù (hay ngược lại, cái đặc thù được thiết định gián tiếp 
như là một cái phổ biến), T. rong tieu-tien đề C — P (là kết luận của 
đạng thức thứ nhất). cái cá biệt được thiết định gián tiếp như là 
một cái phỏ biến. Như thế. đặc điểm của dạng thức thứ ba là: kết 
hợp cái đặc thù:với cái cá biệt thông qua cái phô biến. Nếu trong 
dạng thức thứ hai, cái đặc thù đã được nâng lên thành tính phô 
biến và vì ở đó. cái phổ biến là chủ ngữ của suy luận và của kết 
luận, thì bây giờ cái đặc thù — được phổ biến hóa — giữ vị trí của 
chủ ngữ trực tiếp. khiến cho kết luận của suy luận D — P — C sẽ là: 
cái đặc thủ. được trung giới bởi tính phổ biến, là cái cá biệt. Nói 
ngắn, cái đặc thù được thiết định như là (một) cái cá biệt. 


Y nghĩa khách quan của suy luận này là: việc tính đặc thù và tính 
cá biệt thuộc về nhau chỉ có thể có cơ sở là bản tính phổ biến 
chung của chúng. Tuy nhiên, vì tính phổ biến ở đây là thuần túy 
về chất và chỉ được cá biệt hóa và đặc thù hóa một cách trừu 
tượng thông qua hai suy luận trước đây, nên, tuy có tính chất bao 
trùm về nguyên tắc, nhưng vẫn không thể nối kết hai tính quy 
định còn lại của Khái niệm bằng cách nào khác hon là bắt tät hay 
bắt định: từ việc hai tính quy định được thâu gồm vào dưới cùng 
một cái phổ biến trừu tượng. ta không thẻ kết luận rằng chúng 
được nói kết một cách bản chất như là chủ ngữ và vị ngữ. Thật 
thé, hãy xét lại một lần nữa suy luận trên: 


"Quan hệ (D) là bản chất (P); 
Thé mà cái bên trong (C) là bản chất (P), 
Nên Quan hệ (Ð) - trong chừng mực được thâu gồm vào 
trong bản chất (P) — là cái bên trong (C) cũng được thâu 
gồm trong bán chất `. 


Kết luận này là đúng thật chỉ trong chừng mực hai đối cực thuộc 
vê nhau một cách hiện thực. Nhưng, hiện thực này vẫn còn là một 


Phân HH: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chu quan (163-103) 743 
EE EA 


kha thé đơn thuần bao lâu tính phổ biến làm trung giới chỉ là quy 
định về chất trừu tượng 'chứ không he là cụ thể và không phải là 
sức mạnh trung giới của một cái toàn bộ phản tư hay của một cái 
toàn thể về Loài. Ở đây, ta gặp lại cùng một sự bất tất của hai 
dang thức trước. Sự bất tät này là ở chỗ: hạn từ trung gian, trong 
cả ba dạng thức, do bản tính về Chat của nó. không thẻ kết hợp 
các đối cực lại với nhau, bao lâu quan hệ giữa chúng chỉ có tính 
hình thức trừu tượng. Cái phổ biến trừu tượng này là dừng dưng 
với các tính quy định của hai đối cực. Đó là lý do khiến cho sự 
trung giới đích thực của suy luận phải di tìm ở nơi khác. chứ 
không thẻ ở trong suy luận hink thức hay suy luận về chát. 


§188 


Vì lẽ möi mômen đã trải qua vị trí của hạn từ trung gian 
cũng như của các đối cực, nên sự phân biệt tất định giữa 
chúng với nhau đã được tụ-thủ tiêu; và, trong hình thức 
này của sự bät-phän biệt giữa các mômen của nó 6°, suy luận 
thoạt đầu có sw dòng nhát-ngoąi- -tại-của-giác tính, hay, có 
sự bằng nhat) như là mỗi quan hệ của nó, — và đó chính là 
suy luận về lượng hay suy luận foáu học. Nếu hai sự vật 
bằng một sự vật thứ ba, chúng là bằng nhau. 


Giảng thêm: 


Như ta đều biết, suy luận về lượng được bàn ở đây xuất hiện ở 
trong toán học như là một tiên dër, mà nội dung của nó — giống 
như của những tiên để khác — thường được bảo là không thể 
chứng minh được, và thật ra cũng không cần phải chứng 
minh, bởi nội dung ây là hiển nhiên một cách trực tiếp. 
Nhưng, trong thực tế, những tiên để toán học không gì khác 
hơn là những mệnh để lôgíc; và, trong chừng mực chúng phát 
biểu những tư tưởng nhất định và đặc thù, chúng phải được 


Il in dieser Form der Unterschiedslosigkeit seiner Momente / in this form where its 
moments are not distinguished; IN Gleichheit / equality; Il Axiom / axiom. 


784 Phản HE Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8 163-193} 


diễn dịch [được rút ra] từ tư duy tự-xác định và phổ biến, và 
sự diễn dịch này phải được xem là luận cứ chứng minh của 
chúng. Luận cứ chứng minh này tuy được mang lại cho suy 
luận vê lượng, thể hiện trong toán học như là một tiên để, 
nhưng, nó tự cho thäy là kết quả trực tiếp của suy luận vê Chất 
hay trực tiếp. 


- Và lại, suy luận về lượng là suy luận hoàn toàn không có tính 
hình thức, bởi sự phân biệt giữa các “mắt xích” - được Khái 
niệm quy định - đã được thủ tiêu ở bên trong suy luận. Ở đây, 
chính những tình huống bên ngoài quy định những mệnh đề 
nào phải là những tiên để (Prämisse), và, vì thế, khi sử dụng 
suy luận này, ta tiển-giả định cái gì đã xác lập và đã được 
chứng minh ở nơi khác. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §188 


- Trong ba dạng thức của suy luận về chất, mỗi mômen của Khái 
niệm (tính phố biến, tính đặc thù và tính cá biệt) lần lượt St vị trí 
của hạn từ trung gian và của các đối cực: mỗi cái, đến lượt mình, 
là hạn từ trung gian, là đối cực nhỏ và đối cực lớn. Xét toàn bộ 
tiến trình, mỗi mömen đều giữ các vai trò cấu tạo nên suy luận, 
nên sự khác brét nhất định của chúng đều bị thú tiêu 
{aufgehoben}, và do đó, suy luận thoat đầu ở trong hình thức của 
sự bät-phän biệt hay không được di biệt hóa 
(Unterschiedslosigkeit / indifferenciation) của các mömen, vì 
không mômen nào giữ một vai trò duy nhật, 


- Trong hình thức này, suy luận không thể có mối tương quan De 
biện hay có tỉnh Khái niệm đích thực (tức một tương quan của sự 
đồng nhất trong sự khác biệt về hình thức) mà chỉ có sự đồng 
nhất ngoại tại của giác tính: giác tính chỉ nỗi kết các hạn từ lại 
với nhau một cách ngoại tại dựa theo sự giống nhau hay ngang 
bằng nhau (Gleichheit / egality / égalité) ($117). 


- ÖĞ cấp độ của sự /rực tiếp hiện nay của suy luận về chất, Lượng là 
Chất hay là tính quy định ding dưng, bị thải hồi (899), nên suy 


Phân HE Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (88163-193) 785 


S341 


luận được thiết định bởi mömen của sự dửng đưng tuyệt đối của 
hình thức là SUY LUÄN VE LUONG, hay nöi cäch khäc, vi toän 
hoc là khoa học về độ lớn và con số, nên là SUY LUẬN TOÁN 
HỌC: nếu hai cái bằng một cái thứ ba (không cần biết cái nào 
trong ba cái là cái thứ ba!) thì bằng nhau. Chẳng hạn, ở đây. tính 
cá biệt. tính đặc thù và tính phổ biến là “ba” mômen của Khải 
niệm một cách thuần tủy và đơn giản, thì. nếu tính cá biệt và tính 
phô biến là “bằng nhau” từ quan điểm về lượng với tính đặc thù, 
ät tính cá biệt và tính phổ bien cüng “bằng nhau”. Sự “cào bằng" 

các tính quy định hình thức về chất này của suy luận chính là kết 
quả tiêu cực của suy luận về chất. Còn kết quả (ích cực — được 
bản trong tiểu đoạn $189 tiếp theo — sẽ là: sự trừu tượng về chất 
của các tính quy định của suy luận sẽ được khắc phục, không phải 
trong việc làm cho ngang bằng về lượng mà trong sự đồng nhất 
cụ thể hơn nhiều (tất nhiên còn sơ bộ) của sự phản fie của chúng 
trong nhau. Nói khác đi, suy luận cua ae phản tư (§190) sẽ là sự 
vượt bỏ cụ thể và tích cực đối với suy luận về chất. 


§189 


Về mặt hình thức, nay ta đã có hai điều được xác lập: 


. Vị lẽ mỗi mômen đã có được sự quy định và vị trí của cái 


[han tèr] trung gian, do đó, của cái toàn bộ nói chung, nên nó 
đã mất đi tính phiến diện của sự trừu tượng của nó một 
cách fe-minh (§§182, 184); 


. Sự trung giới ($185) đã được hoàn tất, nhưng cũng chỉ một 


cách fự-mình [mặc nhiên], nghĩa là, chỉ như một vòng (rèn 
[tuần hoàn] của những sự trung giới tien-giä định lẫn nhau. 
Trong dạng thức (Figur) thứ nhất, C- Ð ~ P hai tiền dè C — 
Ð và D- P, vẫn chưa được trung giới; tiền đề trước được 
trung giới ở trong dạng thức thứ ba /Ð ~ P— C], còn tiền đề 
sau d trong dạng thức thứ hai /P — c- Ð]. Nhưng, ae trung 
giới cho các tiền đề của chúng, mỗi dạng thức trong hai 
dạng thức này lại tiền-giả định cả hai đạng thức kia. 


Do đó, sự thống nhất làm nhiệm vụ trung giới của Khái 
niệm phải được thiết định như là sự thông nhật đã-được- 


786 Phản HI: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chú quan (§§163-193) 


phát triển của tính cå biệt và tính phổ biến. chứ không 
còn chí như là tính đặc thù trừu tượng. | Thật thể, trước 
hết. nó phải được thiết diinh như là sự thông nhất di. 
được-pham-tr của những sự quy định này: [nghĩa là, như 
là] tính cá biệt nhưng động thời được xác định như là tính 
phố biến. Han từ trung gian như thể mang lại cho ta Suy 
luận {của sw] phản tư. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: §189 


Giống nhu trong Lôgíc học về Tòn tại. nhất là ở phạm trù sau 
cùng của nó là "hun độ” (Maß / measure / mesure), sự dừng 
dưng tuyệt dói báo hiệu sự xuất hiện của bản chát, thì sự bắt-phân 
biệt về hình thức của suy luận về lượng chỉ là mặt tieu cực của cái 
sẽ mang ý nghĩa (ích cực: một loại hình mới của hình thức suy 
luận. thoát thai từ vòng tuần hoàn của ba dạng thức của suy luận 
vẻ chất. Sự vượt bỏ suy luận về chất không còn là sự vượt bỏ 
bằng suy luận về lượng nữa mà bằng suy luận phan tıe ($190) 
được giói thiệu sơ bộ trong tiêu đoạn §189 này. Trước hết ở cấp 
độ của hình thức (tức: a) của môi tương quan dị biệt hóa của các 
hạn từ: vai trò và sự quan hệ của chúng với nhau, và b} sự nối kết 
giữa các tiên de với két luận), rồi sau dó, ở cấp độ của mội dung. 


Trước hết, ve hình thức: 


-a) Mỗi mômen của suy luận, tức tính đặc thù, tính cá biệt và tính 


phổ biến lần lượt có được sự quy định (Bestimmung / 
determination-destination) hay giữ “vai trò” của han từ trung 
gian. Thế nhưng. hạn từ trung gian lại chính là cơ sở làm nhiệm 
vụ trung giới và toàn thẻ hóa của suy luận (§§180, 187), nghĩa 
là tập hợp và hợp nhất hai hạn từ còn lại ($182). Với tư cách là 
hạn từ trung gian. mỗi mômen có sự quy định của cái toàn bộ. 
Trong ý nghĩa đó, mỗi mômen cũng đã mặc nhiên (hay “tr- 
mình `) mắt đi sự phiến diện của sự trừu tượng ban đầu trong 
suy luận về chất, là nơi các quy định của Khái niệm chỉ ở trong 
một Quan hệ đơn thuần ngoại tại đối với nhau. Thật thế, trong 
dạng thức thứ hai, tính cá biệt làm hạn từ trung gian đã được 
phổ biến hóa bởi dạng thức thứ nhất, và. trong dạng thức thứ ba. 
tính phổ biến làm hạn từ trung gian đã được cá biệt hóa và đặc 


Phän TH: Học thuvét về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 787 


thù hóa bởi hai dang thức trước. tuy nhiên, đây chi mới là một 
sự phô biến hóa. cá biệt hóa hay đặc thù hòa còn thuần túy vè 
chất. nghĩa là còn trừu tượng. Suy luận của sự phan tư tiếp theo 
sẽ vượt bỏ sự trừu tượng này băng sự thiết định điều ây một 
cách cụ the. 


-b) Cũng về mặt hình thức, nhưng liên quan đến mối quan hệ giữa 


các tiền dè và kết luận. tinh hình sau cùng của suy luận về chất 
là như sau: sự tr ung giói thoat đầu không có cách thực hiện nào 
khác ngoài một tién trình đến cái vô tận tỏi. Nhưng. khi mang 
hình thức của một vòng tròn tuần hoàn. sự trung giới “ba nhịp” 

(qua ba dạng thức) cua suy luận vè chất. theo một nghĩa nào dó, 
đã vượt khỏi vận động tuyến tính (om tượng của sự vô tận tôi. 
Tuy nhiên, trong chừng mực mỗi dạng thức tự giới hạn ở việc 
tiền-giả định một cách rực tiệp hai dạng thức kia khi lấy lại các 
kết luận của chúng trong các tiên de của mình nhưng không thiến 

định sir phán tw trong ban thân các hạn từ dy. thì sự trung giới 
toàn diện mới chi thẻ hiện như một vòng tròn của những tèn- 
giá định hỗ tương nhưng còn trực tiếp. và, vì thế. chi mới hoàn 
tät sự trung giới một cách mặc nhiên. "ur-minh” hay zièm năng, 
bói sự trung giới của mỗi dạng thức chưa ở ngay ben trong các 
mômen cấu thành mà còn ở bên ngoài nó. nghĩa là. ở trong các 
dạng thức khác mà nó tiển-giá định một cách trực tiếp. Nói 
ngăn, ở cấp độ hình thức. từ ba dang thức của suy luận về chất. 

điều đạt được chỉ mới là việc vượt bö sự trực tiếp về chất một 
cách mặc nhiên, tiềm năng. De chuyển sang hình thức suy luận 
mới và cụ thể một cách hiën thực, cần phải thè hiện sự vượt bỏ 
này ngay trong bản thân mội dung của các hạn từ của suy luận và 
nhất là của han từ trung gian. 


Vậy, ó cấp độ của nói dung, sự thống nhất được trung giới của 
Khái niệm. tức hạn từ trung gian của suy luận không còn được 
thiết định chỉ như là tính đặc thù trừu tượng nữa (88182-184) mà 
phải như là tính đặc thù cự (hé, tức như là sự thông nhất đã phát 
trin (không phải về chất) của tính cá biệt và tính phổ biến, 


Sự thông nhất này thực ra cũng chi mới là cái toàn thể cu thể dein 
tiên. chưa thể ngay lập tức là sự thống nhất tuyệt đối và tät yếu 
của Khái niệm mä thoạt đầu chỉ như là sự thống nhất phan tie của 
các tính quy định do nó tập hợp. theo nghĩa rằng mỗi tính quy 
định được trung giới bởi hạn từ trung gian cũng ánh hiện (scheint 


788 Phản HE: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 


/ parait) trong quy định kia: trong tính đặc thù làm nhiệm vụ 
trung giới đã trở nên cụ thể, tính cá biệt sẽ đồng thöi được quy 
định như là tính phô biến (lưu ý: chữ ' "đồng thời ” / "zugleich" 
cho thấy tính chất vẫn còn khiếm khuyết. chưa hoàn hảo của sự 
thống nhất phản tư). 


Một hạn từ trung gian như thế — nối kết các quy định của Khái 
niệm thành một sự thông nhất phản tư ~ sẽ do SUY LUẬN CA 
SỰ PHAN TU mang lại. 


- Cho tới nay, cái toàn thể của suy luận vè chất bị khống ché bởi 
tỉnh đặc thù trực tiếp. dù với hình thức minh nhiên như là hạn từ 
trung gian trong dạng thức thứ nhất hay với tư cách là tỉnh cá biệt 
hoặc tính phô biến riru tượng trong hai dạng thức còn lại. Vì lẽ 
đó, cả ba dạng thức của suy luận về chất, nhìn chung, đều bị điều 
khiển bởi dạng thức thứ nhất: C — Ð — P. Nhưng. từ nay, bản thân 
tính đặc thù - làm hạn từ trung gian của suy luận - sẽ được thiết 
định như là sự thống nhất phan tir của tính cá biệt và tính phô 
biến trong chừng mực tính cá biết sẽ động thời được quy định 
như là tính phö biến. Nói chung, hạn từ trung gian của suy luận 
phan o sẽ là tính cá biết trong các hình thức khác nhau của việc 
phổ biến hóa của nó: và suy luận này sẽ được điều khiển bởi dạng 
thức thử hai: P — C — Ð. Tiểu đoạn 8190 sẽ cho thäy tại sao. 


2. Suy luận phản tư 
§190 
Vì lẽ, thoạt đầu: 
1. hạn từ trung gian không chỉ là một tính quy định đặc thù, 
trừu tượng của chủ thể, mà đồng thời là tắt cả mọi chủ thể 
cụ thể, cá biệt mà tính quy định ấy thuộc về (dù chỉ là một 


tính quy định trong số nhiều tính quy định khác), nên ta có 
suy luận về finh tät ca [mọi cäif”. Nhưng, bây giờ, đại tiên 


© Schluß der Allheit / syllogism of Allness. 


Phân III: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 789 
——— ẨẤẶỐẶcC sẻ O7 


đề — có tính quy định đặc thù, [tức] có terminus medius [hạn 
từ trung gian], như là tính tất cả mọi cái làm chủ thể của nó 
_ ‚hät ra dä tiön-giä dinh mệnh đề kết luận, mà đại tiền đề 
vốn đã được giả định là tiền-giả định của nó [của mệnh đề 
kết luận]. Do đó, 2. đại tiền đề dựa trên sự quy nagp” mà 
hạn từ trung gian của nó là ff cả mọi cái cá biệt, xét như 
mọi cái cá biệt hoàn chỉnh: a, b, c, d và v.v... Song, vì lë tính 
cá biệt thường nghiệm, trực tiếp là khác với tính phö biến, 
và, vì thé, không thể nào bảo đảm mang lại một tính hoàn 
chỉnh trọn vẹn được, nên: 3. sự quy nạp dựa trên một sự 
tượng tu” L [aghia là] bạn từ trung gian của nó là cái gì cá 
biệt, nhưng theo nghĩa của tính phö biến bản chất của nó, 
của Loài của nó hay của tính quy định bản chất: 


- Suy luận thứ nhất quy chiếu đến suy luận thứ hai cho việc 
trung giới của nó, và cái thứ hai lại quy chiếu đến cái thứ 
ba; nhưng một khi những hình thức của mối quan hệ bên 
ngoài giữa tính cá biệt và tính phố biến đã trải qua hết 
những đạng thức của suy luận phần tư, thì suy luận thứ ba 
cũng đòi hỏi một tính phố biến được xác định ở bên trong 
nó, nghĩa là, đòi hỏi một tính cá biệt với tư cách là Loài. 


Khuyết điểm của hình thức cơ bản của suy luận của giác 
3342 tính đã được nêu ở $184 đã được suy luận về tính tät cả 
moi cái chỉnh sửa, nhưng chỉ theo kiểu. làm nảy sinh một 
khuyết điểm mới, đó là: bản thân đại tiền dè tiền- -giä định 
cái đã được giả định là mệnh đề kết luận, khiến cho kết 
luận [lại] là một mệnh đề rực tiếp: vd: “Tất cả mọi người 
đều phải chết; do đó, Caius phải chết”; “Tất cả mọi kim 
loại đều dẫn điện; đo đó, chăng hạn, đồng cũng dẫn điện 
Trong sự khäng định của các dai-tien de này — được giả 
định là phải dien đạt những cái cá biệt /rực tiếp như là 
“tất cả mọi trường hợp” và lại buộc phải là những mệnh 
de thường nghiệm -, thì điều thực sự diễn ra là: những 
mệnh đề về [trường hợp] cái cá biệt của Caius, về [trường 
hợp] cái cá biệt của đồng, đã được xác tin fir /rước là 


Il die Induktion / the induction; ®) Analogie / analogy. 


790 Phän HI: Học thuyết ve Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


đúng. - Ai trong chúng ta cũng đều ngán ngâm không chi 
bởi tính thông thái róm mà cả vì chủ nghĩa hình thức 
trồng rỗng, chăng nói lên được gì của suy luận kiểu: "Tất 
cả mọi người đều phải chết: nay Caius là người. nên cũng 
phải v.v... 


Giảng thêm: 


Suy luận về “Tất cả mọi cái” chỉ ra suy luận quy nạp, trong đó 
những cái cá biệt tạo nên cái trung gian làm nhiệm vụ kết hợp. 
Khi ta nói: “Tất cả moi kim loại đều là những vật dẫn dien” thì 
đây là một mệnh để thường nghiệm, rút ra từ việc thẩm tra 
mọi kim loại cá biệt. Bằng cách này, ta có được suy luận quy 
nạp, mang hình thái sau đây: 
D-C-P 
C 
C 


[đến vô tận] 


“Vàng là kim loại, bạc là kim loại, rôi đồng, chì đều như thế 

v... Đó là đại tiên để. Rôi đến tiểu tiền để: “Tất cả mọi vật thể 
này đều là những vật dẫn điện”, và từ đó, rút ra kết luận: 
“Vậy, tất cả mọi kim loại deu là những vật dän điện”. Như thế, 
ở đây, sự nối kết được hình thành bởi tính cá biệt trong hình 
thức của tính “tất cả mọi cái”. 


Bây giờ, suy luận này cũng lại dẫn ta đến một suy luận khác. 
Nó có những cái cá biệt hoàn chỉnh như là hạn từ trung gian 
của nó. Điểu này tiển-giả định rằng sự quan sát và kinh 
nghiệm là hoàn tất trong một lĩnh vực nhất định. Nhưng vì lẽ 
vấn để ở đây là những cãi cá biệt, nên lại có một sự quy tiên vô 
tận (C, C, C...). Những cái cá biệt không bao giờ có thể được 
tát cạn trong một sự quy nạp. Nếu ta nói: “tất cả mọi kim loại”, 


Phân III: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan (8$163-193, 791 


5343 


“tất cả mọi cây” v.v..., thì chi có nghĩa: “Tất cả moi kim loại, 
tất cả mọi cây được ta Biết đến cho tới nay”. Vì thế, sự quy nạp 
nào cũng là không hoàn hảo. Tất nhiên, ta đã có vô số những 
sự quan sát về chúng, nhưng không phải tất cả mọi trường 
hợp, tất cả mọi cá thế đều được quan sát. Chính khuyết điểm 
này của sự quy nạp dẫn ta đến với sự tương tự. Trong suy luận 
tương tự, nó kết luận rằng: vì lẽ những sự vật cùng một Loài 
có một thuộc tính nào đó, nên những sự vật khác cùng Loài 
cũng có cùng một thuộc tính nào đó. Ví dụ về suy luận tương 
tự là: “Ta đã thấy rằng mọi hành tinh đã được quan sát deu 
tuân theo một quy luật vận động như thế, nên bất kỳ một hành 
tinh nào mới được phát hiện có lẽ cũng vận động theo cùng 
một quy luật”. 


Sự tương tự [hay phép loại suy] đã được đánh giá rất cao trong 
các khoa học thường nghiệm, và rất nhiều thành tựu quan 
trọng đã đạt được nhờ vào cách này. Chính bản năng của lý 
tính luôn dự cảm rằng sự quy định nào đó được phát hiện một 
cách thường nghiệm là có cơ sở ở trong một bản tính tự nhiên 
nội tại hay trong Loài của đối tượng, và đối tượng này tiếp tục 
dựa trên bản tính ấy. Nhưng, cũng phải nói thêm rằng sự 
tương tự hay loại suy có thể nông cạn hay có cơ sở ít hay nhiều 
tùy lúc. Chẳng hạn, nếu ai đó nói: “Caius là một con người và 
là một nhà thông thái; Titus cũng là một con người, nên anh ta 
cũng có thể là một nhà thông thái”. Đó là một sự loại suy rất 
tổi, bởi vì việc con người là một nhà thông thái chắc chắn 
không chỉ có cơ sở trong việc là con người. Thế nhưng, những 
cách loại suy nông cạn như thế vẫn rất thường xảy ra. Chẳng 
hạn, người ta thường bảo rằng: “Quả đất là một thiên thể và có 
người ở”; mặt trăng cüng là một thiên thể, vậy có lẽ cũng có 
người ở”. Loại suy này cũng không khá hơn loại suy trước tí 
nào cả. Việc quả đất có người ở không chỉ dựa vào sự kiện nó 
là một thiên thể, ngược lại, cẩn có những điều kiện cần thiết 
khác nữa, nhất là phải được bao bọc bởi một bầu khí quyển, có 
sự hiện diện của nước và v.v..., và đó chính là những điểu 
kiện mà trong chừng mực ta biết hiện nay, mặt trăng không có 


792 Phän IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (8$163-193) 


được. Môn học được gọi là “Triết học về Tự nhiên” trong, thời 
cận đại phẩn lớn là trò chơi vô bổ như thế với những sự loại 
suy trống rỗng và ngoại tại mà cứ muốn được xem là những 
kết quả sâu sắc. Đó là lý do tại sao việc nghiên cứu triết học về 
Tự nhiên đã bị mất uy tín đến thết”?, 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8190 
b. Suy luận của sự phản tư 


- Nhìn chung, suy luận về chát triển khai dựa theo dạng thức thứ 
nhất € ~ Ð - P; hạn từ trung gian của nó lần lượt là mỗi quy định 
của Khái niệm được nắm lấy trong tính đặc thù trừu tượng hay về 
chất, kết luận chung của nó là: cái cá biệt được thiết định như là 
cái phö biến (C — P) và bản thân cái cá biệt là sự thống nhất của 
hai đối cực và là yếu tó trung giới của suy luận. từ đó mang lại 
dạng thức thứ hai: P— C — Ð (8186 b). 


- Cũng nhìn chung, suy luận của sự phản tư sẽ triển khai dựa theo 
dạng thức thứ hai này: P - C - Ð; hạn từ trung gian của nó là tính 
cá biệt cu Ihe, nghĩa là, tính cá biệt nhất định đồng thời như là 
tính phö biến và tính đặc thù. Tuy nhiên, vì lẽ tính ca biệt toàn the 
hóa trong chính nó các quy định khác của Khái niệm, nên nó chưa 
giữ vai trò trung giớ: đúng với tư cách là tính cá biệt. Ö bước 
đầu, chính tính đặc thà mä nó chứa đựng sẽ giữ vai trò chủ đạo 
như là tính phổ bien bản thể và loài. Vì thế, bản thân suy luận của 
sự phản tư ~ tương ứng nói chung với dạng thức P ~ C ~ Ð - triển 
khai trong ba bước, lần lượt tương ứng với ba dạng thức, theo đó 
yếu tő trung giới chủ đạo ngay trong lòng tính cá biệt cụ thể sẽ 


(12) Theo Hegel, "ký tính quan sát" (xem: Hiện tượng học Tỉnh than, Chương V A) 
chi là "bản măng” đôi với Lý tính-lôgíc. Nhà quan sát (nhà khoa học thường 
nghiệm) phải đi từ những trường hợp được quan sát đến “trực quan” vè bản chất. 
Vậy, bản thân phương pháp khoa học (thường nghiệm) là còn ở cập độ bản năng, và, 
rút cục, phải cân có một bước nhảy "00 tinh” dè tương ứng với “Khái niệm” về cái 
Toàn bộ. "Môn triết học về Tự nhiên bị mắt uy tín” ám chỉ các môn đệ và các người 
ủng hộ triết học của Schelling, mặc dù bản thân Schelling không phải lúc nào cũng 
sử dụng phương pháp loại suy. 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 793 


lần lượt là tính đặc His bản thân tính cá biệt và sau cùng. tính phö 
biến. 


Vậy. trong lòng a luân phån tu với dạng thức chung là P- C — 
Ð, ta có lần lượt: I. suy luận về tông thể (trong dạng thức thứ 
nhất: € ~ Ð — P); y suy luận của sự guy nap (trong dang thức thứ 
hai: P- C = Ð; và 3. suy luận về sự ương tu (trong dạng thức thứ 
ba: ÐĐ— P—C). 


1. Trong suy luận đầu tiên của sự phản tu, tương ứng với dạng thức 
thứ nhất C- Ð — P, sự quy định hay tính đặc thù của chủ ngữ cá 
biệt (bản thân tính đặc thù là chủ ngữ của đại tiền đề Ð — P) giữ 
vai trò của hạn từ trung gian nối kết tính cá biệt và tính phö bien. 
Nhưng, vì lẽ trong suy luận phản tư nói chung. sự thống nhất làm 
nhiệm vụ trung giới của Khái niệm không còn chỉ là tính đặc thù 
Drun tượng mà là tính đặc thù với tư cách là sự thống nhất đã phát 
triển của tính cá biệt và tính phổ bien (8189), nên hạn từ trung 
gian thoat đầu thể hiện không chỉ như là sự quy định trừu tượng. 
cô lập hay “đặc thù” của chủ ngữ (chữ “đặc thù” / besonder / 
particular có nghĩa từ nguyên trong tiếng Đức gần gũi với động từ 

“absondern” và động từ Latinh “partiri” = phân ly, tách rời), tức 
như một quy định trừu tượng về chất mà còn là tất cà mọi chủ 
ngữ cá biệt cu thể thuộc quy định đặc thù â ấy. Quy định đặc thù 
nói ở đây là tính phổ biến của “Loài”, vượt ra khỏi tính “don 
nhất” của “cái này” thuần túy (đã thể hiện trong phán đoán phản 
tư đặc thù: ví dụ: “Mör số Khái niệm cá biệt đang hiện hữu là 
những hiện tượng của Khái niệm được thiết định” (§!75). Quy 
định đặc thù này không còn là một Chất trừu tượng - ví dụ: sự 
trừu tượng của “Quan hệ nói chung” — như trong suy luận về chất, 
trái lại, vì hạn từ trung gian từ nay bao hàm các đối cực, nên nó 
chứa đựng tính cá biệt và thể hiện như là một chủ ngữ đặc thù cụ 
thể thuộc về tính phô biến “đặc thù” ấy, do đó, trong suy luận 
phản tư, hạn từ trung gian sẽ không còn là “Quan hệ nói chung” 
chăng hạn, mà là các chủ ngữ cá biệt cụ thể có thuộc tính là “các 
Quan hệ” bên cạnh các thuộc tính khác (§170). Đồng thời, tính cá 
biệt ở đây cũng được nâng lên tính phô biến một cách phản tư, 
hay nói cách khác, tính phổ biến của sự phản tư thể hiện như là 
"tổng the” hay "tất ca” (Allheit / allness / ensemble / totalité). 
Hạn từ trung gian của suy luận phản tư thứ nhất sẽ là: tät cả mọi 
chủ ngữ cá biệt cụ thể đều có một tính phổ biến đặc thù của 
“Giống”. Chẳng han, ta có SUY LUẬN VE TÓNG THE dưới đây: 


794 Phän II: Học thuyết ve Khái niệm. A, Khái niệm chu quan ($$163-193) 


“tät cá mọi Khái niệm cá biệt đang hiện hữu (Ð được thiết 
định như tång the phản tư của C. Ð và P) dèu là nhüng hiên 
tượng của bản chât (P); 

thẻ mà cái này (C) là một Khái niệm đang hiện hữu (Ð): 

vậy. cái này (C. ví dụ “cái bên trong”) là hiện tượng của bản 
chất (P). 


Suy luận này cho thấy: 


một chủ thể cá biệt cụ thể chỉ thuộc về một the giới hiện tượng 
phổ biến trong chừng mực được đặt vào trong một tông thê 
nhất định, nơi đó nó tự toàn thể hóa một cách phản tư với 
những cái khác. 


nhưng, bản thân tiễn trình này không có cơ sở của riêng nó. 
Thật thế, ta nhớ lại rằng một trong các khuyết điểm của suy 
luận về chất (của giác tính) là sự bát tất của nó ($184): ví dụ: 
bảo “cái bên trong” là “Quan hệ” thì không có nghĩa duy nhất 
rằng nó là hiện tượng của bản chất. bởi ` ‘cái bên trong” vẫn có 
thê là "tôn tai-cho-minh”, và, với tư cách â Ấy, nó là tồn tại (chứ 
không phải bản chát). Suy luân vè töng thể đã sửa chữa khuyết 
điểm này, vì: neu tất cả mọi Khái niệm (với tư cách là các 
“Quan hệ") là những hiện tượng của bản chất, thì “cái bên 
trong” chắc chắn là hiện tượng của bản chất, cho dù nó không 
chỉ là “Quan hệ” mà còn có các thuộc tính khác nữa. Như vậy, 
khuyết điểm về sự bất tät trong kết luận đã được sửa chữa, 
nhưng lại nảy sinh khuyết điểm mới của suy luận này: đại tiền 
đề của suy luận về tng the idy chính kết luận của nó làm điều 
kiện tiên quyổi. Thật thế, ta xem lại ví dụ vừa nêu: tất cả mọi 
Khái niệm cá biệt đang hiện hữu chỉ có thể là những hiện 
tượng của bản chất néu bản thân cái Khái nim cả biết này (vi 
dụ: “cái bên trong” này) đã chứng tỏ là hiện tượng của bản 
chất. 


Vậy, cái cá biệt xét như là cái cá biệt chính là hạn từ trung 
gian đích thực của suy luận về tổng thê và nó phäi dira vào suy 
luận về sự quy nạp ở sau. Nói khác đi, mỗi dạng thức của suy 
luận từ nay quy chiếu một cách phân tư và minh nhiên đến các 
dang thức khác mà nó /ay làm tiên dè thay vì chỉ nỗi kết đơn 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (§$163-/93) 795 


giản như trong suy luận về chất. Ở đây, trong suy luận phản tư, 
mỗi dạng thức det vào dạng thức sau một cách minh nhiên. 


2. Nếu tính cá biệt, xét như (nb cá biệt, là hạn từ trung gian đích 
thực của suy luận ° ‘tông thể", thì cái cá biệt, xét như cái cá biệt. 
trở thành yêu tó trung tâm của suy luận, và suy luận quy nạp nảy 
sinh từ đó sẽ có dạng thức thứ hat P- C - Ð. Vậy, SUY LUẬN 
CUA SỰ QUY NẠP là suy luận phản tư mà hạn từ trung gian là 
tính cá biệt xét như tính cá biệt. tuy nhiên không phải là tính cá 
biệt trừu tượng như trong suy luận vè chất của dang thức thứ hai 
mà là những cái cá biệt cụ thể với tư cách là tổng số của chúng 
hướng dần đến cái “tổng thể" (Allheit). Như thế, sự quy nạp có 
hạn từ trung gian là những cái cá biệt ELECE CÍ v.v... cho 
đến hoàn tät ("die vollständigen Einzelnen als solche, a, D c, d 
usƒ/”). Dạng thức của nó là: 


v.v..., cho tới vô tận 


Ví dụ suy luận sau đây: 
- ee sở” (C'), sự vật (C?), nội dung (C°), cái bên trong (C*) 
. là những Khái niệm đang hiện hữu (Ð); 
- Thể mà tất cả mọi Khái niệm đang hiện hữu này (CC, 
CH. C* v.v...) đều là những hiện tượng của bản chất (P): 
- Vậy, tät cả mọi Khái niệm đang hiện hữu (Ð) đều là những 
hiện tượng của bản chất (P)” 


e NI nghĩa khách quan của suy luận này là: một Loài (hay một cái gi 
giöng như Loài) nhất định chỉ nỗi kết với một thuộc tính phổ bien 
thông qua tổng số cộng dần của những cái cá biệt tạo nên Loài â Ấy, 
nghĩa là: chính bằng sự trung giới của tắt cả mọi Khái niệm đang 
hiện hữu trực tiếp được nắm lấy một cách cá biệt mà Khái niệm 
đang hiện hữu nói chung là hiện tượng của bản chất. 


- Nhưng, khuyết điểm của suy luận này là: tính cá biệt trực tiếp 
(theo nghĩa đó là tính cá biệt thường nghiệm) là khác với tinh phô 
biển đích thực của một Loài, do đó không có một tiến trình đến 
vô tận nào trong việc toàn thể hóa những cá thể cá biệt có thể 


"ue Phản III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan (S$163-193, 


tương ứng với tính vô hạn dung (hát của Loài. Và cho dù có được 
toàn thê hóa đến vô tận đi nữa (điều không thé có được) thì tính 
cá biệt trực tiếp cũng tuyệt nhiên không thể bảo dam bắt kỳ một 
sự hoàn tất trọn vẹn đúng thật nào cả. 


Vì thể. suy luận của sự quy nạp chỉ khả tín dựa vào chân lý tự- 
minh-vä-cho-minh của kết luận của nó. nghĩa là, giống như suy 
luận về "tổng thể" trước đây, nó lại “dự đoán” hay lấy kết luận 
làm điều kiện tiên quyết. Nói ngắn, suy luận của sự quy nạp phải 
dựa vào suy luận của sự tương tự tiếp theo đây. 


3. Chân lý của suy luận quy nạp là: tính cá biệt chỉ có giá trị trung 
giới trong chừng mực nó là đồng nhất trực tiếp với cái phô biến. 
Đó chính là điều:được thiết định trong suy luận tương tự, được 
hình thành dựa theo dạng thức thứ ba Ð ~ P-C. Vậy, SUY LUẬN 
CỦA SƯ TUONG TỰ HAY LOẠI SUY (Schluß der Analogie) là 
suy luận phản tư mà hạn từ trung gian của nó là một cái cá biệt 
(giống như trong mọi suy luận phản tu P — C - Ð) nhưng không 
phải là một cái cá biệt trừu tượng mà là một cái cá biệt được phổ 
bien hóa một cách cu the, nghĩa là, tính phö biến không còn là 

“tổng thế” lẫn chuỗi quy nạp vô tận mà như là Lodi phỏ biên. Han 
từ trung gian luôn là một cái cá biệt, nhưng được năm lấy theo 
nghĩa của tính phổ biến-bản chất của nó, tức của Loài tät yêu, hay 
Ít ra cũng của sự quy định bản chất hay cơ sở (đã ra khỏi suy luận 
phản tư nhưng trước khi bước vào suy luận của sự tát yếu tiếp 
theo: §191, tính phổ biến trung giới dao động giữa tính phê bien 
phản tư của bản chất và tính phố biến hiện thực hay tắt yêu của 
Loài). 


Ta có ví dụ sau đây: 


- “Cơ sở - như là một Khát niệm đang hiện hữu (P) - là hiện 
tượng của bản chât (Ð): 

- thể mà, cái bên trong (C) là một Khái niệm đang hiện hữu 
(P); : 

- _ Páy, cái bên trong (C) là hiện tượng của bản chất (D)”. 


Y nghia khách quan của suy luận này là: một cá thể chỉ nối kết 
với một quy định đặc thù bằng bản tính loài phổ biến đồng hóa nó 
với những cá thể khác có cùng bản tính, nghĩa là có cùng thuộc 
tính đặc thù ấy. 


Phän HH: Học thuyết về Khải niệm, A. Khái niệm chủ quan (VŠ©163-193) 797 


- Khuyế! điểm của suy luận này là: tính phê bién- -trung giới chưa 


S344 


được thiết định một cách tuyệt đối như là Loài cr yếu tự triển 
khai thành những Giống và những cá thê. 


Tóm lại, để rút ra được kết luận đích thực. phải có một sự thống 
nhất đã phái triển của tính cá biệt và tính phổ biến thực sự hien 
thực và tắt yếu chứ không chi phản tư. Thật thế, trong ba dạng 
thức của suy luận phản tư, chỉ duy nhất có bình thire tương quan 
bên ngoài giữa tính cá biệt và tính phổ biến, nghĩa là, tính cá biệt 
chỉ hợp nhất với tính phö biến không phải để tạo nên một biện 
thực duy nhất tát yếu. trái lại, tính cá biệt chỉ được quy định theo 
kiểu: nó CỮNG như là tính phổ biến. hoặc với tư cách cái tông 
thể (8190, 1) hoặc với tư cách là sự hoàn tät quy nạp (§190. 2) 
hoặc như là tính phố biến có vẻ như là Loài (§190. 3). Suy luận 
tương tự rút cục đòi hỏi phải suy luận đích thực sao cho tính phố 
biến được thiết định một cách hiện thực — chứ không chỉ một 
cách phản tư — như là tính cá biệt tồn tại như là Loài được quy 
định một cách tuyệt đối trong-minh (88163, 177), hay, nói ngược 
lại, tính cá biệt phải được thiết định như là Loài. nghĩa là. tìm 
thấy sự phö biến hóa của nó không phải ở trong một sự mở rộng 
nào đó của tinh cá biệt trực tiếp mà trong tính phổ biến đích thực 
mang tính Khái niệm của tư tưởng, Điều này sẽ dẫn đến SUY 
LUẬN CỦA SỰ TÄT YẾU. 


3. Suy luận tất yếu 
8191 


Dựa theo những sự quy. định đơn thuần trừu tượng của nó, 
suy luận này có cái phö biển như là hạn từ trung gian của 
mình, — giống như suy luận phản tư có (nh cá biệt [như là 
hạn từ trung gian]; suy luận sau dựa theo dạng thức thứ 
hai, còn suy luận rước dựa theo dạng thức thứ ba. [Nhưng, 
trong suy luận tất yếu, hạn từ trung gian là] cái phổ biến 
được thiết định như cái gì, về bản chất, là được xác định 
[nhất dinh] ở bên trong nó. Sự quy định [làm nhiệm vyj 
trung giới này thoạt đầu là: 


"ua Phản D: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 


1. cái đặc thù (heo nghĩa của một Loài hay Giống nhất định: 
đó chính là trường hợp trong suy luận nhất quyết 
(kategorischer Schluss). [Röi, nó là|, 


2. cái cd biệt theo nghĩa của tồn tại trực tiếp, khiến cho nó vừa 
làm công việc trung giới, vừa được trung giới: đó là trường 
hợp trong suy luận giả thiết (hypothetischer Schluss); 


3. cái phổ biến làm công việc trung giới cũng được thiết định 
như là [cái] toàn thể của những sự đặc thù hóa™ của nó và 
như là một cái đặc thù cá bier [hay như là] tính cá biệt loại 
trừ {những cái khác|: đó là trường hợp trong suy luận phân. 
đôi hay ly tiếp (disjunktiver Schluss). Vậy là chi có một và 
cùng một cái phố biến ở trong tät cả mọi sự quy định này, 
nhưng chỉ trong những hình thức của sự phân biệt. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 8191 
c. Suy luận của sự tät yếu 


- Ta ôn lại: - Nhìn chung. suy luận về chất có hạn từ trung gian là 
tính đặc thù và hình thành trong dạng thức thứ nhất C — Ð — P. 
Cũng giống như thé, suy luận phản tư có hạn từ trung gian là tứ? 
cứ higi và hình thành trong dạng thức thứ hai P - C - Ð. Còn döi 
với suy luận của sę tät yêu. hạn từ trung gian sẽ là cái / hổ biến và 
hình thành trong dạng thức thứ ba Ð - P - C (§187). 


- Trong suy luận của sự tất yếu. chính tính phổ bien sẽ giữ vai trò 
trung giới, nhưng — như đòi hỏi của suy luận tương tự — sự trung 
giới đích thực phải là một tính phê biến được quy định trong- 
mình, nghĩa là, cái phd biến cụ thể của một Loài tự đặc thù hóa 
thành những Giöng, và sự cá biệt hóa thành những cá the. SUY 
LUẬN CUA SỰ TẤT YÊU có đặc điểm: hạn từ trung gian phô 
biến của nó the hiện như một Loài tự khẳng định tính cá thẻ cụ 


w Besonderungen / particularisations. 


Phân HE Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 799 
E Eed 


the của nó ngay trong lòng những Giống mà nó tự đặc thù hóa. 
Trong tính phô biến cụ thể này, tùy theo mômen đặc thù hay cá 
biệt hay phô biến đúng nghĩa giữ vai trò trung giới chủ đạo, ngay 
bên trong suy luận tät yêu với dạng thức chung là Ð — P - C, ta sẽ 
có ba Ihe cách nhất định (Modi): I. suy luận nhất quydi 
fkategorisch) trong dang thức thứ nhất C - Ð — P; 2. suy luận gia 
thiết (hypothetisch) trong dạng thức thứ hai P — C - Ð: và 3. suy 
luận phân đổi hay ly tiếp (disjunctiv) trong dạng thức thứ ba Ð — 
P-C. 


1. Suy luận tất yếu thử nhất là suy luận nơi đó một chủ ngữ cá biệt 
(C) nối kết với một tính phó biến riêng biệt (P) của Loài đã được 
dị biệt hóa. thông qua trung gian của L.oài-bản thể nhất định. tức 
thông qua trung gian của giỗng đặc thù (Ð). Ta có ví dụ sau: 


- "Khái niệm cả biệt nay (ví dụ: độ) (C). về bản thẻ, là sự tự do 
trực tiếp (hay là: tồn tại) (Ð): 

- Thé mà. sự tự do trực tiếp (Ð) có bản tính là chuyển sang cái 
khác (P): 

- Vậy. độ (C), với tư cách là tồn tại (Ð). tät rếu có tính quả độ 
(P)" 


Như thé, quy định trung giới của suy luận tất yếu thoat đầu là tính 
đặc thù, tất nhiên không phải là tính đặc thù trừu tượng của suy 
luận về chất của đạng thức thứ nhất, cũng không phải là tính đặc 

` thù về Loải của suy luận về tổng thể mà là cái đặc thù cụ thể có H 
nghĩa của một Lodi nhát định. hay. chặt chẽ hơn, cúa ‚Giöng. Vi 
thể. suy luận ấy được gọi là SUY LUẬN NHÄT QUYET. 


2. Giống đặc thù chỉ có mặt trong những cá thê vốn là tính tùy thể cá 
biệt của nó. Đây cũng không phải là cái cá biệt xét như cái cá biệt 
hay tính cá biệt nói chung mà là cái cá biệt cá the. Suy luận tät 
yêu thứ hai có tiền de thứ nhất là một phán đoán gia thiết khäng 
định tính hình thức thuần túy của việc đặt điều kiện hỗ tương và 
tất wën giữa các hạn từ: “néu A thì B” và “néu B thì A" (8177). 
Tiền đề thú hai khäng định sự tồn tại trực tiếp của A (hay của B): 

“thé mà A” (hay ' ‘thé mà B”). Còn kết luận thì khẳng định tòn tại 
trực tiếp của B (hay của A) trong chừng mực nó được tạo nên bot 
sự tự-thải hồi của A (hay của B): “vây thì B” (hay "vậy thì A”). 


son Phản HE Hoc thuyết vẻ Khái niệm. A. Khải niệm chu quan (SS163-193) 


Suy luận nảo nói kết mör cách nhân qua Giöng đặc thù với Loài 
phố bien và ngược lại. bằng vai trò trung gian của những cá the cá 
biệt hay của tính cá thể cá biệt thì được gọi là SUY LUẬN GIÁ 
THIẾT. 


3. Chân lý của những cá thẻ cá biệt là phải phai tàn trong Loài phố 
biến. Bản thân Loài phổ biến — với tư cách là tính cá biệt tự-quy 
định-tự thiết định như là Giống đặc thù (§191, 2). Hạn từ trung 
gian đích thực của suy luận tất yếu bây giờ là cái phó bién xét 
như cái phổ bién chứ không phải như tính phö biến thuần tủy về 
lượng của suy luận của tòn tại-hiện có. cũng không phải là tính 
phổ bien đơn thuần phản tư hay có vẻ như là Loài của phán đoán 
phản tư, mà là cái phô biến cụ the và là cải trung giới cụ thể. 
nghĩa là, cái phổ biến cũng được thiết định như là toàn thể của 
những sự đặc thù hóa riêng biệt của nó, và. như là một cái đặc thù 
cá biệt, và, do đó, như một tính cá biệt /ogi trir: là Giống cá biệt 
này chứ không phải Giống cá biệt khác. Vậy. suy luận tắt yếu thứ 
ba này có tiền để thứ nhất là một phán đoán phán đôi hay ly tiễn, 
nơi đó tính phổ biến đơn giản của Loài được thiết định như là cái 
toàn thể phổ biến bao gồm những Giống đặc thù của nó (P). 
Trong tiền để thứ hai, cũng cùng một cái phô biến ấy được thiết 
định nhất định như là một Giống đặc thù (Ð), và, rút cục. trong 
kết luận, nó được thiết định như là Giống cá biệt và loại trừ (C): 
“A là B, hoặc là C, hoặc là D; thé mà A là B; vậy A không phải là 
C, cũng không phải là D“; hoặc: trong tiên đề thứ hai, cùng một 
cái phỏ biến ấy được thiết dinh như là tính cá biệt loại trừ (C). và, 
trong kết luận. nó được khăng định như là Giống, đặc thù nhất 
định (Ð). ví du: “A là B, hoặc là C, hoặc là D; thé mà A không 
phải là C, cũng không phải là D, váy A là B”. 


- Suy luận nối kết tính đặc thù của một Giống nhất định của một 
Loài với tính cá biệt loại trừ những cái khác của nö, hay, ngược 
lại. nối kết tính cá biệt loại trừ này với quy định đặc thù của nó 
thông qua trung gian của Loài chứa dung tất cả à chúng và tự phân 
chia trong chúng. được gọi là SUY LUẬN PHÂN ĐỐI HAY LY 
TIẾP. 


- Câu trúc của suy luận này cho thấy: mới và cùng môt cái phó biến 
duy nhát vừa là phö bién. vừa là đặc thù và vừa là cá biệt, va, như 
thể, giữ vai trò của hạn từ trung gian, của tiểu tiền de (đối cực 
nhỏ) và của đại tiền để (dói cực lớn) tùy theo nó tự thiết định 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 801 
Ee Eege 


chính mình trong từng mỗi quy định khác nhau ä Ấy của Khái niệm 
chi như trong, các hình thức thuần túy của sự khác biệt vốn không 
tác động gì đến nội dung đồng nhất của nó cả. Hay nói đúng hơn. 
chúng cho thấy sức mạnh hay quyền năng của Khái niệm — được 
khôi phục trong suy luận phân đôi — tự khăng định mình bằng sự 
trong suốt trong sự đồng nhät-bän thê của mình với mình kinh 
qua mọi tính quy định khác nhau. 


Trong tiểu đoạn tiếp theo. ta sẽ rút ra các hệ quả của việc mở rộng 
hạn từ trung giới cho đến cái toàn thẻ tính này của Khái niệm bao 


hàm trong nó sự quy định hay "vận mệnh". “vai trò“ 
(Bestimmung / đétermination-destination) hoàn chỉnh của các đối 
cực. 

§192 


Suy luận đã được nắm lẤy dựa theo những sự phân biệt mà 
nó chứa đựng; và kết quả chung, phổ biến cúa diễn trình 
này là sự tự-thủ tiêu, vượt bỏ của những sự phân biệt này 
cũng như của “sự tồn tại bên ngoài chính mình” của Khái 
niệm. Và thật thế: 


1. mỗi mömen đã tự cho thấy là [cái] toàn thể của những 
mômen, như là toàn bộ suy luận: bằng cách này, chúng là 
đồng nhất [xét về mặt] #-mình [mặc nhiên], và, 


2. sự phủ định những sự phân biệt của nó và sự trung giới của 
chúng tạo nên tôn tai-cho-mình (das Fürsichsein) [của Khái 
niệm|, khiến cho một và cùng một cái phô biến là ở trong 
các hình hức này, và, do đó, cũng được thiết định như là sự 
đồng nhất của chúng. Trong tính ý thể (Idealität) này của 
những mômen, việc suy luận có được sự r quy định mang đặc 
tính là: chứa đựng một cách bản chất sự phú dinh của 
những tính quy định mà qua đó việc suy luận đã tiến lên, — 
và, do đó, là một sự trung giới thông qua việc thủ tiêu, vượt 
bỏ sự trung giới, và một sự kết hợp của chú thể không phải 
với [một| cái khác mà với [một] cái khác đã được thü tiêu, 
vượt bó, [nghĩa là] với chinh mình. 


802: Phần HI: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$ 163-193) 


Giảng thêm: 


5345 


Trong môn Lôgíc học thông thường, người ta thường kết thúc 
phân thứ nhất, gọi là phần “Học thuyêt vê những uếu tố cơ bn "ai 
bằng một sự nghiên cứu “Học thuyết vê suy luận”. Rồi sau đó 
mới den phần thứ hai gọi là “Học thuyết vë phương pháp "H có 
nhiệm vụ cho thấy làm thế nào áp đụng những hình thức của 
tư duy đã bàn trong “Học thuyết về những yếu tổ cơ bản” vào 
những đổi tượng được cho để tạo nên một nhận thức khoa học 
toàn bộ“, Còn những đối tượng này từ đâu đến và, nói 
chung, tư tưởng về tính khách quan là như thế nào thì môn 
Lôgíc học này của giác tính không hể cho ta biết. Ò đây, tư duy 
có giá trị như là một hoạt động [đơn thuần] hình thức và chủ 
quan, còn cái khách quan - đối lập lại với tư duy - có giá trị 
như một cái gì cố định và có sẵn cho riêng mình (für sich 
vorhanden). Thế nhưng, thuyết nhị nguyên này không phải là 
cái đúng thật, và việc tiếp thu các sự quy định như “tính chủ 
quan” và “tính khách quan” một cách trần trụi và không xét 
đến các nguồn gốc của chúng là một cách làm vô-tư tưởng. Cả 
hai, không chỉ tính chủ quan mà cả tính khách quan, cũng đều 
là những tư tưởng, hay nói đúng hơn, là những tư tưởng nhất 
định, nên chủng cẩn phải tự chứng minh là được đặt cơ sở ở 
trong tư duy vốn có tính phổ biến và tự-quy định chính mình. 


Đó chính là điểu ta đã Am ở đây, trước hết, liên quan đến tính 
chủ thể hay tính chủ quan. Chúng ta đã đi đến chỗ nhận thức 
về tính chủ quan, hay về Khái niệm chủ quan ~ bao hàm bên 


Il Elementarlehre / Doctrine of Elements; (b) Methodenlehre / Doctrine of Methode. 


HI Đây cũng là cách làm của Kanı trong công cuộc Phê phán lý tính, và ở đây, 
Hegel có ý muốn đả kích. Theo Hegel (và cả Aristoteles), “suy Juin” là Phương 
pháp của khoa học. Ở đoạn sau, ta thấy Lôgic học về Tôn tại và Bản chất là phần 
"học thuyết về các yếu 16 co bản”, còn Lögic học về Khải niệm là “học huyết ve 
Phương pháp” của Hegel. Ở đây, ta lưu ý sự khác biệt lớn giữa Hegel và thói quen 
“truyền thống” (được Kant định nghĩa trong Phê phán lý tính thuận túy, B735-736). 


Phän I: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 803 
ee EE 


trong nó Khái niệm xét như là Khái niệm, Phán đoán và Suy 
luận — như là kết quả biện chứng của hai cấp độ cơ bản đầu tiên 
của Ý niệm-lôgíc, đó là Tôn tại và Bản chất», Hoàn toàn đúng 
khi nói về Khái niệm rằng nó là chủ quan và chỉ là chủ quan, 
bởi chắc chắn nó là bản thân tính chủ quan. Và cả phán đoán 
län suy luận deu là chủ quan giống nhw Khái niệm xét như 
Khái niệm. Chúng, cùng với cái gọi là “những quy luật của tư 
duy” (nguyên tắc về sự dëng nhất, về sự phân biệt và về cơ sở 
dây đủ) tạo nên nội dung của phân gọi là “Học thuyết về các 
yếu tố cơ bản” trong Lögic học truyển thống. Thế nhưng, tính 
chủ quan này - cùng với những sự quy định đã được nêu ở 
trên (Khái niệm, phán đoán, suy luận) không thể chỉ được xem 
như là khung sườn trống rỗng, phải chờ đợi được lấp đẩy bởi 
những khách thể từ bên ngoài, có mặt cho riêng chúng, trái lại, 

_ bản thân tính chủ quan hay tính chủ thể - với tư cách là tính 
biện chứng - phá vỡ ranh giới hạn chế của mình và tự mở ra 
cho tính khách quan thông qua suy luận. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §192 


- Trải qua ba giai đoạn (suy luận về chất; suy luận phản tư và Suy 
luận tất yếu), suy luận đã được khảo sát dựa theo các sự khác biệt 
mà nó chứa đựng, tức các sự khác biệt của ba hạn từ của nó: hai 
đối cực và hạn từ trung gian. Cà ba sự khác biệt này, hay. nói đơn 
giản, cả ba hạn từ khác nhau này đã trải qua một sự tiên hóa trong 
diễn trình ( Verlauf) hát triển của suy luận với kết quả khái quát 
là: trong dien trình ây, suy luận tạo ra sự tự-thải hôi của các sự 
khác biệt này. 


- Các sự khác biệt â áy là các khác biệt qua đó ba vai trò (của hạn từ 
trung gian và hai đối cực) đã lần lượt được tính đặc thù, tính cá 
biệt và tính phổ bien chiếm git. Sự phân phối vai trò này có kết 
quả là: trong suy luận — giống như trong phán đoán trước đó — 


Wi đọc: “Tên tại và Bản chất” chứ không, phải * ‘Tòn tai hay Bàn chát” nhu trong bàn 
Suhrkamp. 


804 Phân II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193} 


Khái niệm tòn tại ở-bên-ngoài-mình, nghĩa là, trái ngược với ban 
thân Khái niệm: từng môi mômen khác nhau â ấy không còn là cái 
toàn bộ như là bản thân Khái niệm nữa. (Tất nhiên. giöng như 
trong phán đoán, ta cũng có ở đây sự thống nhất, vì hạn từ trung 
gian được thiết định như là sự thông nhất của hai đối cực, nhưng. 
thoat đầu, hạn từ-trung gian nhất thể hóa này vẫn còn là tính đặc 
thù mu rượng: §182). 


Vì thế, việc rự-thái hồi các sự khác biệt này đã khôi phục trở lại 
tính toàn thể của Khái niệm, kết hợp với việc thủ tiêu sự tôn tại- 
ở-bên-ngoải-mình của Khái niệm. 


- Và, trong sự thật, điều kiện de quay trở lại trong-minh của Khái 
niệm từ nay đã hội đủ. Thật thể, 


- Vue hết, từng mỗi mômen (tính cá biệt, tỉnh đặc thù, tính phổ 
biến) đã tự cho thấy như là cái toàn thể của các mômen. Trong 
mỗi loại hình suy luận. từng mỗi mômen - lần lượt theo ba 
dạng thức — đã giữ vai trò của hạn từ trung gian, tức hạn từ đại 
dien cho sự thông nhất của Khái niệm toàn diện ($182), và. 
như thế, đã tự-cho thấy mình là roàn bộ suy luận: 


a. ở cấp độ suy luận vê chất, sự toàn thể hóa này của mỗi 
mômen chỉ mới là một dor hỏi (hay một cái "phai-la”), khi 
mỗi mömen bị cô lập lần lượt là hạn từ trung gian và hợp 
nhất hai mömen kia một cách trừu tượng (§§ 182-189); 


b. sự toàn thể hóa trong suy luận phản tw đã trò nên cụ thể 
hơn, trong chừng mực môi mômen lần lượt giữ vai trò của 
một hạn từ trung gian tập hợp một cách phản tư các quy 
định của hai đối cực (§§189-190), 


c. và sau cùng, trong suy luân tät yếu, sự toàn thể hóa của mỗi 
mômen lần lượt giữ vai trò của một hạn từ trung gian được 
gắn kết möt cách tắt yếu với hai đối cực, và, cùng với 
chúng, hình thành một sự thống nhất hay một nhất thẻ-bản 
thể, nghĩa là, một nhất thể — kinh qua các sự khác biệt - chỉ 
giao lưu với bản thân mình (§191). Nói khác đi, trong sự 
phát triển của suy luận, các mômen là đồng nhất với nhau 
một cách /-rmmình, mặc nhiên, vi mỗi cái, về nguyên tắc và 
chỉ mới trong tiềm năng. là đồng nhất với các mômen khác. 


Phản III: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 405 
EE 


mà bản thân chúng cũng đã tạo ra cùng một sự toàn thê hóa 
ây. ` 


- Hơn nữa. sự đồng nhất này của các mômen không chỉ có tinh 
bán the của một cái f-mình do một sự phản tư bên ngoài vạch 
ra. trái lạt, còn là cho-minh. nghĩa là, đo chính vận động cua sự 
phủ định hỗ tương của chúng khiển cho các mömen tự thiết 
định như là đồng nhất một cách hiện thực. 


- Sự đồng nhát. tự khôi phục bởi sự phủ định của phủ định nav 
cũng là cái tồn tại-cho-minh của Khái niệm được tái-khãng 
định nhờ vào sự triển khai của phán đoán và suy luận. theo 
kiểu: từ nay. chỉ có một và cùng một cái phố biến. tức Khái 
niệm toàn diện, rút cục “két luận” với tính toàn thể ban đầu 
của nó. Sự "két! luận ” của suy luận hay sir "kết luận” xét nhw 
sự “kết luận" (Sc hließen / conclure) nhận được sự quy định 
(Bestimmung / determination- destination) là phải chúa đựng 
một cách bản chất sự phú định đối với các tính quy định 
(Bestimmtheiten / determinations). "Suy luận” hay “kết luận” 
là diễn trình: các zin quy định là các mômen khác nhau của 
Khái niệm và các han từ khác nhau của các suy luận. vậy. “suy 
luận" hay ` 'kết luận" là một sự trung giới thải hỏi sự trung 
giới: nói cách khác, “suy luận” hình thức (Schließen) từ nay 
trở thành một “kết luận” cu thê (Zusammensc hließen) của chủ 
ngữ. ở đây, chính là của Khái miệm-chủ the toàn diện chứ 
không còn của một chủ ngữ cá biệt riêng lẻ (§182). không phải 
với cái khác (tức của các tính quy định ngoại tại với hạn từ 
trung gian) mà với cái khác đã được thủ tiêu, nghĩa là. với 
chính mình. 


Tóm lại, vì lẽ Khát niệm-trung, giới đã tiếp thu vào trong mình 
các đối cực (§192), và các đối cực đã phát triển tương ứng 
thành hạn từ trung giới- toàn diện (§192). nên Khái niêm- -trung 
giói dä hoàn toàn thäi hòi tính xa la cùa cái mà nó trung giới, 
và, như thế, là quay trở lại vào trong chính-mình một cách 
tuyệt đối, xuất phát từ tính xa lạ đã được thủ tiêu này. 


806 Phân IH: Học thuyết vê Khải niệm. A. Khải niệm chu quan ($8163-193) 


S3 


46 


Việc thic hiện 
biến là Mör [cái] toàn thë đã quay trớ lại vào trong mình — 
mà những sự phân biệt của nó cũng đồng thời là [cái] toàn 
thé ấy - và thông qua sự thủ tiêu, vượt bô của sy trung giói, 
đã tự quy định chính mình như là sự thống nhất rực /iếp, 
chính là khách thể (Objekt). 


§193 


II này của Khái niệm, trong đó cái phố 


Sự quá độ này từ chủ thể, từ Khái niệm nói chung. và. 
chính xác hơn, từ suy luận sang khách thể, thoạt nhìn có 
vẻ thật lạ lùng (nhất là neu ta chỉ nghĩ về suy luận của 
giác tính và xem việc suy luận là một công việc của ý 
thức). | Nhưng, dù vậy, vấn de không phải là muốn làm 
cho sự quá độ nảy tỏ ra dë hiểu đối với sự hình dung bằng 
biểu tượng [của ta]. Ta chỉ cần nhớ lại xem hình dung 
thông thường của ta về cái được gọi là “khách thé” có 
tương ứng ít hay nhiều với những gi tạo nên sự quy định 
của khách thể ở đây mà thôi. Ta vẫn thường . hiểu một 
"khách thể” không chi đơn thuần như cái gì đồn tai một 
cách trừu tượng. hay như một sự vật đang hiện hữu. hay 
một cải hiện thực nói chung. mà là cái gì độc lập-tự chủ. 
cụ thê và hoàn chính ở trong chính nó: sự hoàn chính này 
chính là /cải} toàn thê của Khải niệm. Việc khách thê 
(Objekt) cũng là một đổi-tượng (Gegen-stand ¿ Ob-ject) 
và là cái gì ở bên ngoài đối với một cái khác sẽ được quy 
định sau, trong chừng mực nó tự thiết định chính mình 


BỊ Realisierung / realisation. 


CID en ý vẻ chuật ngữ. Hegel gọi một phạm trù còn ở cấp độ đực tiếp hay thoại 
đầu là "Khái niệm của nó” {ihren Begriff). Rồi việc phát triển tính quy định bên 
trong của phạm trù. tức việc tăng cường quan hệ với chính mình và tự dị biệt hóa là 
việc "thực hiện Khái niệm " (Realisierung). Sau cùng. mômen thứ ba, tức phạm trù 
đã hoàn toàn tự-quan hệ với chỉnh mình, là [cái] toàn thể của nó fibre Totalität). 
Trong [cái] toàn thể. phạm trù đã đạt tới nội dung-thite chát trọn vẹn. tới ý' nghĩa 
đúng thất của nó. 


Phần II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chủ quan ($$163-193) 807 
AE E 


trong sự đối lập lại cái gì là chủ thể, chủ quan?!®_ Còn ở 
đây, khách the — như cái må Khái niệm đã ra khỏi sự 
trung giới của nó de quay trờ về lại trong đó ~ thoat đầu 
là khách thể trực tiếp, không bị tác động, giống như Khái 
niệm cũng chỉ được xác định như là cái gì chu guan trong 
sự đối lập [với đối tượng] về sau. 


Hơn nữa, khách thể, nói thật khái quát, là Möt cái toàn bộ 
vẫn còn chưa được xác định ở bên trong nó; nó là thế giới 
khách quan nói chung, là Thượng dé, là Khách thẻ tuyệt 
đối. Nhưng khách thê cũng có sự phân biệt ó trong nó; 
với tư cách là thé giới khách quan, nó phân hóa ở bên 
trong nó thành [một] sự đa tạp bất định; và môi một cái 
được cả biệt hóa [bi phân lập} này cũng là một khách 
thể, một cái tồn tại-hiện có độc lập tự chủ, hoàn chỉnh. cụ 
thể. ở trong chính nó. 


Ta đã so sánh tính khách quan với tön tại. hiện hữu và 
hiën thực; cũng the, sự quá độ den hiện hữu và hiện thực 
(bởi tồn tại là tính quy định đầu tiên. hoàn toàn trừu 
tượng) đã được so sánh với sự quá độ sang tính khách 
quan. Co sở từ đó sự hiện hữu xuất đầu lộ điện; quan hệ 
của sự phản tư tự thủ tiêu. vượt bỏ chính mình vào trong 
hiện thực không gì khác hơn là Khái niệm vấn còn được 
thiết định một cách không hoàn hảo; nghĩa là, chúng chỉ 
là các phương diện trừu tượng của nó. Cơ so chỉ là sự 
thống nhát của Khái niệm ở cấp độ của bản chát; quan hê 
chi là mối quan hệ của các phương diện thuc tôn được g giả 
định như là chỉ được phản tr-vào trong-mình: — [trong 
khi đó], Khái niệm là sự thông nhất của cả hai, và khách 
thể là một sự thông nhất không chỉ phù hợp với (cấp độ] 
bản chất mà là một sự thống nhất phổ bien ở bên trong 
chính mình: nó không chỉ đơn thuần chứa đựng những sự 


(15) Chị từ 9223, chữ “Objekt” (khách thể) được hiếu như là “Gegenstand” (đối 
tượng) {của sự nhận thức lý thuyết và thực hành]. (Xem: Chú giải dan nhập cho 


$223). 


808 Phản HE Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chu quan (v16 3-193) 


S347 


(a) 


phân biệt thực tồn, mà chứa đựng chúng như là những 
[cái] toàn thê bên trong chính mình. 


Và lại. cũng rõ ràng rằng điều cốt yếu trong tät cả những 
sự quá độ này không phải chỉ nhằm cho thấy tính không 
thể tách rời giữa Khái niệm (hay của tư duy) với tôn tại. 
Ta đã thường lưu ý rằng ¿ổn tai không gì khác hơn là sự 
quan hệ đơn giản với chính minh, và răng, sự quy định 
nghèo nàn này ~ không nghĩ ngờ gì — là được bao hàm ở 
trong Khái niệm (hay trong tư duy). Y nghĩa của những 
sự quá độ ấy không phải là tiếp thu những sự quy định 
một cách đơn giản như là "được bao gồm” {ở trong Khái 
niệm] (theo kiểu đã xây ra trong “luận cứ chứng mình về 
sự tön tại-hiện có (Dasein) của Thượng đế". dya vào 
mệnh đề cho rằng: “tồn tại là môt trong những tính thực 
tại [của Thượng đế]”. | [Nhiệm vụ ở đây], đúng hơn, là 
nắm lấy Khái niệm như cách nó thoat đầu phäi được quy 
định cho riêng nó (für sich) như là Khái niệm (mà : sự trừu 
tượng của “tòn tại” và cả của “tính khách quan” vẫn chưa 
liên quan gi đến nó cả vì còn xa mới được bàn đến); de 
rồi. trong tính quy định của nó như là /ính quy định của 
riêng một mình Khái niệm mà thôi, mới xét xem phải 
chăng, [và quả đúng như thế], tính quy định này quá độ 
sang một hình thức khác với tính quy định "thuộc ve” 
Khái niệm và xuất hiện ra “ở trong” Khái niệm. i 


Néu khách thể. như là sản phẩm của sự quá độ này, được 
đặt trong mỗi quan hệ với Khái niệm (trong chừng mực 
Khái niệm đã biển mất trong sự quá độ này xét về hình 
thức đích thực của riêng nó), thì kết quả có thể được diễn 
đạt một cách dung đắn (richtig / correct) bäng cách nói 
răng Khái niệm (hay, thậm chí nếu muôn, tính chủ quan) 
và khách thể là cùng một thứ về mặt tw-minh™. Nhưng, 
lại cũng đúng khi nói rằng chúng là khác nhau. Chính vì 
lẽ phát biểu này cũng đúng như phát biểu kia, nên phát 
biểu này cũng không đúng. giống như phát biểu kia vậy! | 


an sich dasselbe / in-themselves the same. 


Phân HE Học thuyết ve Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 809 


S348 


Các phát biểu thuộc loại này không thể nào trình bày 
được sự quan hệ đúng thật. Cái "me mình giống nhau ` nói 
trên là cái gi trừu tượng và còn phiến diện hơn cá bản 
thân Khái niệm. bởi tính phiến điện của Khái niệm tự thủ 
tiêu, vượt bỏ chính mình. nói khái quát. trong sự kiện 
rằng Khái niệm tự thủ tiêu đẻ trở thành khách thé, thành 
tính phiến diện đối lập. Vì thế. cái “tự mình giống nhau" 
ấy cũng phải tự quy định chính mình thành (ổn (gi-cho- 
mình thông qua việc phu định chỉnh mình. Bao giờ cũng 
the. sự đồng nhất te biện không phải là một sự đồng nhất 
nông cạn khi bảo rằng Khải niệm và tính khách quan là 
đồng nhất “tu-minh”; đây là một nhận xét đã thường được 
lặp đi lặp lại quá nhằm nhưng vẫn không bao giò là đủ, 
neu ý då là két liễu hắn sự ngộ nhận cũ rích và đầy ác ý 
vè sự đồng nhất này. | Nhưng, tất nhiên. ta cũng không có 
hy vọng là sẽ đạt được điều này ở cấp độ của giác tính. 


Nói thêm răng. nếu sự đồng nhất này được nắm lấy một 
cách chung ‚chung mà không nhờ đến hình thức phiên 
điện của “rôn tại trminh ` [đã nói trên đây] của nó. thì, 
như ai cũng biết, đó chính là sự đẳng nhất [giữa tư duy và 
tòn tại] được tiền-giả định ở trong luận cứ ban the học về 
sự tôn tại-hiện có của Thượng dé. như là cái gì hoàn hao 
nhất. Đúng là [Thánh] Anselm (tu tướng đáng chú ý nhất 
vè luận cứ chứng minh này xuất hiện lần đầu tiên nơi 
ông) thoạt đầu chỉ đơn thuần thảo luận: phải chăng một 
nội dung chỉ tồn tại ở trong tr duy của ta mà thôi, Ông 
viết mây câu ngăn Bọn: “Certe id, quo maius cogitari 

nequit, non potest esse in intellectu solo. Si enim vel in 
solo intellectu est, potest cogitari esse et in re: quod 
maius est. Si ergo id, quo maius cogitari non potest, est in 
solo intellectu: id ipsum, quo maius cogitari non potest, 
est, quo maius cogitari potest. Sed certe hoc esse non 
potest” (Proslogion 2). [latinh: “Chäc chăn rằng ` "cái mà 
ta không thể suy tưởng có cái nào lớn hơn nö’ ' không thể 
chỉ tồn tại ở trong giác tính được. Bởi, nếu nó chỉ tồn tại 
ở trong giác tính, thì có thể suy tướng răng nó cũng: tôn 
tại ở trong hiên the, — tức cái lớn hơn nó. Vậy, neu‘ ‘cái 
mä ta không the suy tưởng có cái nào lớn hơn nó” chỉ tòn 


810 Phan IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


8349 


tại trong giác tính thì quả là có một cải lớn hon nó có thể 
suy tưởng được: Mà như the là không thể được”, Thuyér 
thoại, Chương 2]. 


Dựa theo những sự quy định mà ta đã dat được hiện nay, 
những sự vật hữu hạn là những sự vật mà tính khách quan 
của chúng không nhất trí với những tư tưởng về chúng, 
nghĩa là. không nhất trí với sự quy định phổ biến của 
chúng. với Loài của chúng và với mục đích của chúng. 
Descartes, Spinoza và nhiều người khác đã dien đạt sự 
thông nhất này bằng một cách khách quan hơn. nhưng 
nguyên tắc của sự xác tín trực tiếp hay của lòng tin lại 
hiểu về nó nhiều hơn theo kiểu chủ quan của Anselme, 
nghĩa | la, cho räng sự quy định của Thượng để thiết yếu 
gän lien với biểu tượng của ta về Người ở hen trong ý 
thức của ta. Nhưng, nêu nguyên tắc của lòng tin này cũng 
hiểu những biểu tượng ve những sự vật hữu hạn ở bên 
ngoài ở trong tính không thể tách rời với ý thức về chúng 
và về sự tôn tại của chúng (vì chúng gän lien với sự quy 
định về hiện hữu ở rong trực quan của tu) thì cũng hoàn 
toàn đúng. Nhưng. sẽ là cực kỳ vö-tu tưởng nêu nghĩ rằng 
sự hiện hữu gän liền với biểu tượng về những sự vật hữu 
hạn ở trong ý thức của ta cũng cùng một kiểu giống như 
với biểu tượng về Thượng để. Giá định như thé là quên 
rằng những sự vật hữu tận là biến dịch và có thể tiêu 
vong, nghĩa là, sự hiện hữu gắn liền với chúng chỉ là cái 
gì nhất thời, và sự liên kết này là không vĩnh cửu mà có 
thể bị phân ly. Vì the, Anselm đã gạt bỏ loại liên kết dien 
ra trong những sự vật hữu hạn này. và có lý khi tuyên bố 
răng chỉ có cái [tồn tại] hoàn hao là cái gì không chi đơn 
thuần tồn tại một cách chủ quan mà cả khách quan nữa. 
Mọi nỗ lực xem thường luận cứ gọi là bản thể học và xem 
thường sự quy định của Anselm vè cái hoàn hảo [ Thượng 
dé] là vô ích, bởi sự quy định này vừa mặc nhiên có mặt 
trong bất kỳ đầu óc không định kiến nào. vừa tìm cách 
quay trở lại trong bát kỳ triết học nảo, dù triết học áy 
khong hề mong muốn. kể cả trong nguyên tắc của lòng tin 
trực tiếp. 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 811 


KR 


50 


Tuy nhiên. khuyết diem trong lập luận của Anselm - mả 
Descartes. Spinoza cũng như nguyên tắc của cái biết trực 
tiếp cùng chia sẻ - là: sự thông nhất này, được tuyên bố 
là cái hoàn hảo nhất (hay. một cách chủ quan, là cái biết 
đúng thật). là cái gì được fien-gic định, nghĩa là. được giả 
định chi như là f-mình (mặc nhiên]. Do đó. sự thông 
nhất này [giữa tư duy và tôn tại] là trừu tượng. và sự khác 
nhan của hai sự quy định lập tức xuất hiện chống lại nó, 
như đã xảy ra trước đây với Anselm. Nói khác đi. chính 
biểu tượng về cái hữu hạn và sự hiện hữu của cái hữu han 
đối lập lại với cải Vô han, bởi. như đã nhận xét ở trên, cái 
hữu han là một loại tính khách quan đồng thời khöng 
tương ứng và khác với mục đích, bản chất và Khái niệm 
của nó. hay, đó là một loại biểu tượng, một cái gì chủ 
quan không thẻ có sự hiện hữu [vĩnh cửu]. Sự phản bác 
và đối dập này chi có thể khắc phục bằng cách chứng 
minh rằng cái hữu hạn là cái không-đúng thật. hay, rằng 
những sự quy định này, xé! cho riêng chúng (für sich), là 
phiến diện và vô hiệu, và rằng sự đồng nhất của chúng. vì 
thế, phải Ié sự động nhất mà bản thân chúng phai chuyên 
sang và được hòa giải ở trong do. 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: §193 


- Khái niệm chủ quan ($163) đã tự do mang lại cho mình một sự 
"thực hiện” (Realisierung / realisation) dáu tiên trong phán đoán 
và suy luận: 


trong phán đoán, Khái niệm đã được thiết định trong thực tại 
của nó. nghĩa là, trong sự khác biệt minh nhiên của các tính 
quy định của nó ($181); 


rồi, trong suy luận, bản thân nó xuất hiện đối điện với các tính 
quy định bị tách rời như là quy định thực tòn de trung giới và 
hợp nhất chúng lại ($$180, 181). 


Nhưng, sự rực hiện tôi cao của Khát niệm chủ quan, tức suy 
luận phản đổi hay ly tiếp (disjunktiv), nơi đó Khái niệm tự 


812 Phản HI: Học thuyết ve Khải niệm. A. Khải niệm chủ quan ($8163-193) 


khăng định như một (cái) toàn thể phô biến đã hoàn toàn phát 
triển, tự phân chia thành những Giöng đặc thù, và. rút cục khi 
tự cá biệt hóa. thiết định môi cái như là những cái toàn thể đã 
hoan tất. qua đó, nó quay về trong chính mình. Từ đó, suy luận 
tự thải hồi như là suy luận. vì hạn từ trung gian mang trong 
mình các đối cực nên không còn có sự khác biệt. không còn có 
sự trung giới-suy luận giữa Khái niệm-trung giới và thực tại 
của các đổi cực nữa, và. do sự trung giới đã được thải hồi, sự 
trực tiếp của Khái niệm toàn diện duv nhất tự thiết định tự- 
minh-vä-cho-minh như là ` "kết luận” sau cùng và tuyệt đối của 
toàn bộ tién trình của sự tự do chủ quan. 


- S "đực hiện” này (Realisierung) của Khái niệm, trong dó 
cái phố biến là một sự quay trở lại ong mình mà các sự khác 
biệt cũng chính là cùng một (cái) toàn thể ấy. và. do việc thải 
hỏi sự trung giới. cải toàn thể ấy đã được quy định như là sự 
thông nhất trực tiếp với mình, và đó chính là KHÁCH THE 
(Objekt). 


- Phần Nhận xét cho 8193 


Phần Nhận xét rät đài và quan trọng. lý giải sâu hơn về sự chuyển 
hóa từ suy luận sang khách the. Ở đây, ta tập trung lưu ý den nội 
dưng lögie tư biện của nó. ` 


- Suy luận, về bản chất, là sự trung giới: nó là Khái niệm hoàn 
chỉnh trong sự ton tại-được thiết định của nö, nghĩa là. trong tính 
tương quan, nơi đó từng mỗi mômen trong ba mömen (tính cá 
biệt. tính đặc thù. tính phổ biến) bị tách rời sẽ tự toản thê hóa dän 
dẫn nhờ vào sự trung giới của mỗi mômen khác. Kết quả sau 
cùng của sự trung giới đã hoàn tất này là bản thân sự thai hỏi và 
sự phai tan của sự trung giới ($193) trước sự /rực tiếp của Logos 
(như là Khái niệm chu quan “kết luận” tự do với chính mình như 
là Khái niệm khách quan). 


- Khi tự triển khai như là phán đoán vä suy luận. Khải niệm chủ 
quan của Logos, tức Logos như là nguyên tắc của sự tự-quy định 
tuyệt dói, đã xuất phát từ chính mình dè lần lượt thiết định như là 
tồn tại (88172, 183), rồi như là bản chất-hiện tượng ($$174, 190), 
hiện thực (88177. 191). bản thân Khái niệm xét như Khái niệm 
(§178). và, sau cùng, như là phán đoán và suy luận (§§177. 191) 


Phân II]: Học thuyết về Khải niệm. A. Khái niệm chủ quan ($8163-193) 813 
EE 


như là bây nhiêu mômen của sự fe thec hiện chính mình. Và bây 
giò. nó phai tàn trước sự dn tại (rực tiếp của việc "kết luận" đã 
hoàn tắt của nó như là trước ok khách quan hay tinh khách thể 
của cái gì vốn là chính nó từ nguyên thủy và đã hiện diện cho tới 
nay một cách tiềm năng trong cái tự-mình của tồn tại. của bản thể 
hay của sự tự do đã triển khai một cách chira hoàn chỉnh. Nói 
cách khác, Khái niệm không còn chi là nguyên tắc của sự triển 
khai tự do mà là đỡ triển khai, do dó, đã “là” (* ‘tôn tại”). và khách 
thể không gì khác hơn là cái tồn tại này của Khái niệm. là sự ben 
vững của “kết luận” như là chân lý của sự tự do của nó. 


- Sự chuyển hóa từ chủ ngữ hay Khái niệm nói chung, hay, chính 
xác hơn, từ suy luận sang khách thể (hay “tính khách quan") là 
điều khó hiểu đối với sự hình dung thông thường. Khi sự hình 
dung thông thường nghĩ đến một “khách thế”, nó nghĩ đến một 
cái gì đang tồn tại “trüu tượng” (mệt Cái gì đó trực tiếp), một sự 
vật đang hiện hữu hay một cái hiện thực nào đó nói chung theo 
cách gọi guen thuộc là "đối rượng” (như trong chữ tieng Đức 

"nëm na”: Gegenstand), trải lại, ở đây là chữ Đức "bác học”: 
khách thể = Objekt như là một tồn tại tự tồn một cách tuyệt đối. 
cụ thể và hoàn chinh trong bản thân nó. Chính trong nghĩa ây khi 
ta gọi các nguyên tắc lý thuyết hay luân lý. các tác phẩm nghệ 
thuật hay các chân lý tín ngưỡng là (có giá trị) "khách quan ” 
(objektiv), vì, tuy thuộc về và được thiết định bởi tính chủ thể của 
tỉnh thần, nhưng chúng có một sự ben vững tự do tu-minh-vä- 
cho-minh và thoát ly khỏi mọi sự bất tất và tùy tiện chủ quan. 
Tính hoàn chỉnh của cái gì được gọi là “khách quan” đến từ việc 
thực hiện trọn vẹn Khái niệm về nó, và đối với khách thể đích 
thực (tức khách thể lôgíc), sự hoàn chỉnh này là (cái) toàn thể của 
bản thân Khái niệm đã hoàn toàn phát triển. 


- Về sau, từ §204, khi “khách thể” (Objekt) cũng là “đối tượng” 
(Gegenstand) theo nghĩa tư biện, nghĩa là, khi nó đối lập hay 
“đứng đối diện” với sự vật khác và ở bên ngoài sự vật ấy. và, do 
đó, xét theo phạm trù mới là “myc đích luận" (8204), nó sẽ tự 
thiết định trong sự döi lập với cái chủ quan (chủ thể), còn hiện 

nay, nó chỉ mới là khách thể rực tiếp, "hôn nhiên ngäy thơ” 
(unbefangen), tức như là cái toàn thể bên vững và hoàn chỉnh của 
Logos đang tôn tai vì nó đã được thiết định một cách tự do. Cũng 
tương tự như thể, Khái niệm chỉ sẽ thực sự được quy định như là 
“cái chủ quan” hay “cái chủ thế" (das Subjektiv) là ở trong sự đối 


814 Phän HE Hoc thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chủ quan ($$163-193) 


lập về sau này. còn cho den nay. sở di Khái niệm được goi là 
"chủ quan” chỉ chủ yếu là vì để đối nghịch lại với “bản thể” chữ 
chưa xét tới mỗi quan hệ với sự phát triển khách quan cao hơn 
của nó. 


-_ Với tư cách là sự fire tip của Khái niệm. tính khách thẻ hay tính 
khách quan bây giờ cần được đem so sánh với các hình thức khác 
của cái trực tiếp trước nay: tước nay, ta đã cô các cái trực tiếp 
sau đây: tòn tại (tồn tại-hiện có). sự hiện hữu và hiện thực. Đó là 
các bước chuyên từ sự trở thành sang rôn tai-hien có (Hegel quên 
nhắc đến điểm này!), từ cơ sơ sang sự hiện hữu và từ Quan hệ 
sang hiện thực: 


- sự trò thành chuyển sang tôn tại-hiện có (889) chi la Khäi 
niệm trực tiếp một cách trừu tượng (không xét đến sự chuyên 
sang, "tồn tại thuần túy” trước đó vì “tôn tại thuần túy” là cái 
trực tiếp đầu tiên, hoàn toàn tricu tượng ($86)). 


- cơ sở chuyển sang sự hiện hữu ($122), rồi Quan hệ-phản tư 
chuyển sang hiện thực (§141) không gì khác hơn là Khái niệm 
được thiết định ($112) nhưng được thiết định một cách không 
hoàn hảo (§114), nghĩa là: cơ sở và Quan hệ chỉ mang lại các 
phương diện trừu tượng hay phiên diện của Khái niệm trong 
khi chỉ duy có Khái niệm đúng nghĩa mới là (cái) toàn thể cụ 
thể (§160). Thật thế, cơ sở tuy là sự thống nhất của sự đồng 
nhất và sự phân biệt, và, qua đó, là hình thái tiền thắn của tính 
cá biệt tự do của Khải niệm với tư cách là sự thông nhất toàn 
diện giữa tính phô biến-đồng nhất và tính đặc thù dị biệt hóa 
(§§163, 134), nhưng, nö chỉ là sự thống nhất và tính toản thể 
này theo phương cách của bản chát. là nơi các hạn từ chỉ phản 
tư trong nhau thay vì ter liên tuc một cách tuyệt dói ở trong 
nhau (8161). Còn Quan hệ thì, o bước đầu của sự phát triển 
của nó, chỉ là quan hệ của sự đồng nhất được hợp nhất một 
cách ngoại tại giữa những hiện hữu tự tồn hay những phương 
điện rhực tôn trực tiếp theo nghĩa chúng chỉ có xu hướng muôn 
phản tw-trong-minh (§134). 


- Trong khi đó, ngược lại, khi tự phát triển trong suy luận, Khái 
niệm là sự thông nhất của cả hai: là Khái niệm-trung giới. nó 
là sự thống nhất có tính đặt cơ sở; và là Khái niệm được phán 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. A. Khải niệm chu quan ($$163-193) 815 
BE TEE Se e Co ser đi VAO ET te Re 


đoán ở trong cái đối cực, nó là sự dị biệt hóa hiện thực của các 
mömen của nó ($8180, 182). 


- Vì thế, không được lẫn lộn giữa tính khách quan hay tính 
khách thể (thành tựu của Khái niệm) với tôn tại-hiện có 
(Dasein / being- there / Ƒêtre-là) vón chỉ là tồn tại với một tính 
quy định trực tiếp (890) cũng như không được lẫn lộn với sự 
hiện hữu vốn chỉ là sự thống nhất trực tiếp của tồn tại và sự 
phản tư (äi 22) hoặc với hiện thực như là sự thống nhất đã iro 
thành trực tiếp của bản chất và sự hiện hữu ($142). Là kết quả 
của Khái niệm (hợp nhất một cách tuyệt đối trong mình các 
chân lý bộ phận của cơ sở và Quan hệ). khách thể không còn 
chỉ là một sự thông nhất theo kiểu bản chất hay phản tư giống 
như cơ sở mà là một sự thống nhất có tính pd biến trong 
minh, nghĩa là, các mômen của nó sy liên tục một cách tuyệt 
đổi ở trong nhau: và sự thống nhất này không chỉ bao hàm 
trong mình những sự khác biệt hiện thực có xu hướng tự 
khẳng định trong tính đặc thù độc lập tự tön như trong trường 
hợp của Quan hệ-phản tư, trái lại, chứa đựng các sự khác biệt 
này như là các cái toàn thê cũng có tính toàn diện giống như 
bản thân nó. Tính phô biến và tính toàn thể này của khách thẻ 
sẽ rõ ràng hơn trong §194 tiếp theo đây. 


- Tóm lại, tồn tại của Khái niệm không còn là tòn tại sơ khai lúc 
ban đầu của Logos: nó là tôn tại do Khái niệm tự mang lại cho 
mình, và, vì thế, không còn đơn giản như là tồn tại thuần túy ở 
bên trong Khái niệm với tư cách là tính đặc thù của nó (8163). 


- Khi so sánh Khái niệm và khách thể, ta nói không sai khi bảo 
rằng về mặt fw-minh, Khái niệm (hay tính chủ thể) và khách 
thể là cùng mội cái, vì cái này chuyển hóa sang cái kia. 
Nhưng, cũng đúng khi nói rằng chúng là khác nhau vì khách 
thể không phải là chủ thể. Tuy nhiên, cả hai cách nói đều sai 
như nhau và đều không có chân lý. Tại sao? Chỗ sai trong 
cách nói ấy là đã xem sự đồng nhất của các hạn từ là ' 'cùng 
mội cải” mà lại không xem xét sự khác biệt của chúng (§1 I6), 
nhất là, vẫn còn ở trong sự trừu tượng của cái f-mình, trong 
khi ta đã biết từ lâu rằng cái tự-mình tự phủ định trong tön tại- 
cho-cái-khác và, do sự ty- -phủ định của cái sau, nên cũng có 
nghĩa là tự-phủ định thành son tai-cho-minh (§§91-95). 


&16 Phần II: Học thuyết về Khái niệm. A. Khái niệm chu quan (88163-193) 


- Ở doan cuối của Nhận xé, Hegel đưa ra một sự đánh giá (vừa 
khen vừa che) đối với luận cứ bản thế học về sự tòn tại của 
Thượng để nơi Thánh Anselme, Descartes và Spinoza. Ta lưu 
y den nội dung tư biện của vấn đề: sự chuyên hóa tùr Khái 
niệm sang khách thể (như ý đồ của luận cir bản thể học nói 
trên) chỉ có nghĩa là: sự tự-quy định tự do của Logos không 
phái là một hình thức trống rỗng. một phép lạ hay một ảo ảnh 
ma là một sự triển khai vön đã có thực tại trực tiếp của nó ở 
trong tính toàn thể đã phát triển của Logos. Chính điều sau 
cùng này là sự bền vững khách quan hay là khách thể của 
Logos. 


Phân HH: Học thuyết ve Khái niệm. B. Khách the ($8194-212) 


B. KHÁCH THE“ 


§194 


817 


Do sự dëng dưng của nó đối với Ki khäc biệt dä được tự 
vượt bỏ ở bên trong nó, khách thể là tồn tại-trực tiếp và là 
[một cái] toàn thể nội tại), | Đồng thời, nó cũng dừng dưng 
đối với sự thống nhất trực tiếp của nó, vì lẽ sự đồng nhất 
này [tức: cái toàn thế| là sự đồng nhất chỉ mới là tte-minh 
của những mômen của nó. | Nó là một sự phân hóa thành 
những mömen được phân biệt, [nhưng] bản thân mỗi 
mômen là [cái] toàn thê. Do đó, khách the là sự mäu thuẫn 
tuyệt đối của [một bên là] sự độc lập-tự chủ hoàn toàn của 
cái đa tạp |những mômen được phân biệt] và [một bên là] 


sự không độc lập-tự chủ cũng hoàn toàn của chúng. 


Định nghĩa: “Cái Tuyệt đối là khách thể" được hàm chứa 


một cách xác định nhất ở trong Don ru“ 


của Leibmiz. | 


Đơn tử được giả định là một khách thể, nhưng là một 
khách thể [có năng lực] hình dung một cách fir mình, và, 
chính xác hơn, là [cái] toàn thể của sự hình dung vẻ thé 
giới. | Trong sự thông nhất đơn giản của đơn tử này, mọi 
sự phân biệt chỉ có mặt như là một sự phân biệt mang tính 
ý thế”, không độc lập-tự chủ. Không có gì từ bên ngoài 
đi vào trong đơn tử; nó là toàn bộ Khái niệm bên trong 
chính mình, chỉ được phân biệt dựa vào sự phát triển ít 
hay nhiều của Khái niệm [ở bên trong nó]. [Tính] toàn thẻ 
đơn giản này cũng phân hóa thành tính đa thế? tuyệt đối 
của những sự phân biệt, khiến cho những sự phân biệt 
nảy là những Don từ độc lập-tự chủ. Nhưng, trong Don tử 
của những đơn tử và trong sự hòa điệu tiền lập'” của 


9) Das Objekt / The Object, IR ? ist in sich Totalität / an inward ale S Il Monade / 
Monad; (® ideelle / ideal; Il absolute Vielheit / absolute plurality; Í N prästabilierte 


Harmonie / preestablished harmony. 


818 Phân III: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê ($S$ 194-212) 


những sự phát triển nội tại của chúng, những bản thể này 
cũng lại bị quy giản thành sự không độc lập-tự chú và 
tính ý thể. Như thế, triết học của Leibniz là sự máu thuấn 
đã được phát triển một cách hoàn chỉnh. 


Giảng thêm 1: 


Khi cái Tuyệt đối (Thượng de) được hiểu như là khách thể và 
ta dừng lại ở cách hiểu äy, thì nói chung, đó là quan điểm của 
5351 sự mê tín và của sự khiếp sợ mang tính nö lệ. | Trong thời gian 
gần đây, chính Fichte là người chủ yếu nhân mạnh một cách 
đúng đắn về điểu này#9, Tất nhiên, Thượng để là khách thể, 
và quả là một khách thể tuyệt đối mà đối diện với khách thể 
ấy, tư kiên và ý muốn (chử quan) đặc thù của ta không có chút 
chân lý và giá trị hiệu lực nào cả. Thế nhưng, với tư cách là 
khách thể tuyệt đổi, Thượng để không phải là một quyển năng 
đen tối và thù địch, đối lập lại với tính chủ thể, mà đúng hơn, 
bao hàm tính chủ thể như một mômen cơ bản ở trong chính 
mình. Trong giáo lý Kitô giáo, điều này được nói rõ khi cho 
rằng Thượng de muốn mọi người đều được cứu rỗi và được 
hưởng ân phước. Con người được cứu rỗi và đạt được ân 
phước là khi trở nên có y thức về sự thống nhất của mình với 
Thượng để. | Bấy giờ, Thượng đế không còn là một khách thể 
đơn thuần nữa, và, như thế, không còn là một đổi-tượng®) của 
sự khiếp sợ và khủng bố giống như Thượng đế trong ý thức 


Hi Gegen-stand / ob-ject. 


18) Các nhà chủ giải chưa tìm ra đoạn văn chính xác nào của Fichte nói về điều 
này. Wallace nghĩ đến “Lôi dan nhập thứ nhất cho Hoc nh học” ! Erste 
Einleitung zu Wissenschafislehre (1797) (Fichte. Tác phẩm, 1 : 430), nhưng ở đỏ 
Fichte chỉ nói đến ` “thuyết định mệnh” (Fatalismus) chử không nói đến “sự mê tin vå 
khiếp sợ". Có thể nghĩ tới cuộc "anh luận ve chủ nghĩa vd than” khi Fichte khäng 
định lập trường chống lại "sự mê tin và khiếp sọ”, dù ông không nói về Thượng de 
như một “khách thể". (Xem: Fichte: Lời kêu gọi công luận. (1799). Tác phẩm. J: 
209). Ở đây chủ yêu Hegel nói lên cảm nhận của thé hệ ông đối với triết học Fichte 
ở những năm đầu Cách mạng (Pháp). 


Phản II: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thể ($$194-212) 519 


tôn giáo của người La mã nữa. Rôi về sau, trong Kitô giáo, 
Thượng đế tiếp tục được nhận thức như là tình yêu thương, vì 
Thượng để đã tự khải thị cho con người trong Con Trai của 
mình - vốn là một với Thượng đế; Thượng de đã tự khäi thị 
như là con người cá biệt này và cứu chuộc nhân loại bằng cách 
ấy. | Diêu này cũng có nghĩa là sự đối lập giữa tính khách quan 
[tính khách thế] và tính chủ quan [tính chủ the] đã được khắc 
phục một cách tır-minh [mäe nhiên]; và công việc của chúng ta 
là tham dự vào sự cứu rỗi này bằng cách đẹp bò tính chủ thể 
trực tiếp (thoát ra khỏi người đàn ông Adam cổ xưa) và trở nên 
có ý thức về Thượng đế như là Tự ngã bản chất và đúng thật 
của mình. 


Bây giờ, giống như tôn giáo và sự thờ cúng của tôn giáo là 
nhằm vượt bỏ sự đối lập giữa tính khách quan và tính chủ 
quan, thì nhiệm vụ của Khoa học, nói chính xác hơn, của triết 
học, không gì khác hơn là vượt bỏ sự đối lập này bằng He duy. 
Trong nhận thức, điểu phải làm là gạt bỏ tính chất xa lạ của thể 
giới khách quan đối lập lại với ta. | Như ta thường nói, đó là 
việc “tìm thấy chính. mình ở trong thế giới”, đổng nghĩa với 
việc quy tất cả những gì là khách quan trở lại với Khái niệm 
vốn là cái Tự ngã thâm sâu nhất của ta. Sự giải thích vừa nêu 
cho thấy việc xem tính chủ quan và tính khách quan như là 
một sự đối lập cứng nhắc và trừu tượng là phi lý biết bao. Cả 
hai mômen ấy đều có tính biện chứng một cách tuyệt đối. Khái 
niệm, thoat đầu chỉ có tính chủ quan, tiến lên đến chỗ tir khách: 
quan hóa chính mình nhờ vào hoạt động của chính nó chứ 
không, phải nhờ sự giúp đỡ của một chất liệu hay vật liệu» 
ngoại tại nào cả. Và, cũng thế, khách thể không phải cứng nhắc 

và không có tiến trình; ngược lại, tiến trình của nó là ở chỗ tự 
cho thấy rằng nó dëng thời là cái gi chủ quan [chủ thể], và 
chính điểu này kiến tạo nên sự tiến lên tới Y niệm. Ai không 
quen thuộc với những sự quy định này của tính chủ quan và 


Il Material oder Stoffe / material or stuff. 


820 


5352 


Phân II: Học thuyết vẻ Khải niệm. B. Khách thể ( $$194-212) 


tính khách quan, và muốn bám chặt lấy chúng trong sự trừu 
tượng đối với nhau, người ấy sẽ thấy rằng những quy định 
trừu tượng ấy tuột khỏi tay mình mà không ngờ tới và sẽ nói 
ra điểu trái ngược hẳn lại những gì mình muốn nói. 


Giảng thêm 2; 


Tính khách quan [tính khách thể] bao gồm ba hình thức: cơ 
giới luận, hóa học luận và mục đích luân. Một khách thể 
được xác định một cách cơ giới là khách thể trực tiếp, không 
được di biệt hóa™. Khách thể này tät nhiên bao ham sự phân 
biệt, nhưng những bộ phận khác nhau của chúng hành xử 
đứng dieng? với nhau, và sự nối kết của chúng chi là ngoại tại 
dëi với chúng. Ngược lại, trong hóa học luận, khách thể cho 
thấy chúng thiết yếu được dị biệt käng. khiến cho những khách 
thể chỉ là chúng thông qua sự quan hệ của chúng đối với nhau, 
và sự di biĝt® tạo nên Chất của chúng, Hình thức thứ ba của 
tính khách quan, quan hệ mục đích luän, là sự thống, nhất của co 
giới luận và hóa học luận. Giống như khách thể cơ giới, mục 
đích lại là một toàn thể tự-gói gọn chính mình", nhưng đã 
được làm cho phong phú bằng nguyên tắc của sự di biệt đã 
được hình thành trong hóa học luận, và, như thế, tự quan hệ 
với khách thể đối lập lại với nó. Vì thế, việc thực hiện mục dich 
tạo nên bước quá độ sang Ý niệm. 


Il Mechanismus. Chemismus und Zweckbeziehung (Teleologie) / mechanism. 


chemism and teleology: 


IN indifferent / undifferentiated: là gleichgültig / 


indifferentiy; WI different / differentiated; Il Differenz / difference; D in sich 
beschlossene Totalität / self-enclosed totality. 


Phản III: Học thuyết ve Khải niệm. B. Khách the ($$194-212) 821 
SE 


CHÚ GIẢI DÀN NHẬP: 8194 
B. 
KHÄCH THE 


- Trong kết quả chuyên hóa của suy luận thành khách thê trực tiếp, 
các sự khác biệt của các mômen của Khái niệm đều đã được phủ 
định, hay, chính xác hơn, đều đã được vượt bỏ (aufgehoben) đúng 
theo nghĩa của Hegel về từ này (phủ định - bảo lưu ~ nâng cao). 
Việc thải hồi sự trung giới không có nghĩa rằng sự khác biệt nói 
chung đã tiêu biển một cách trừu tượng trong khách thể, mà chỉ 
có nghĩa: khách thể đã trở nên “ding dưng” với sự khác biệt từ 
khi mỗi mômen dị biệt hóa cũng là (cái) toàn thể của khách thẻ. 


- Do sự đứng dưng (Gleichgültigkeit / indifférence) dëi với str khäc 
biệt (Unterschied / difference) vón dä bị thải hồi trong khách thẻ, 
khách thê là ổn tai trực tiếp, tät nhiên không phải là cái tồn tại 
trực tiếp của lúc bắt đầu của Lôgíc học mà là tòn tại trực tiếp như 
là kết quả của việc hoàn tắt, và, do đó, là sự phai tàn của sự trung 
giới của phán đoán và suy luận. Chính vì sự trực tiếp của khách 
thể chứa đựng tắt cả sự phong phú của Khái niệm mà khách thể là 
(cái) toàn thể ngay trong khi là tồn tại trực tiếp. Vậy, nó là tổn tại 
trực tiếp của Khái niệm toàn diện. 


- Từ khi khách thể là một toàn thể dừng dưng với sự khác biệt của 
các mômen của nó, thì, với tư cách là một sự thống nhất trực tiếp 
của cái toàn thể của Khái niệm đã được thực hiện (8193), khách 
thể là sự đồng nhát của các mômen của Khái niệm, nghĩa là, các 
mômen ấy đều đã được “ý thể hóa” (= vượt bỏ) trong khách thẻ 
trực tiếp. Tuy nhiên, vì lẽ sự thống nhất phù định hay đúng hơn là 
sự phủ định tuyệt đối (= phủ định của phủ định) hay tòn tai-cho- 
mình của Khái niệm lại bị vượt bỏ trong tính khăng định trực tiếp 
của khách thể. nên sự đồng nhất chỉ mới là sự đồng nhất rón tại- 
tự-mình của các mômen, nghĩa là, một sự đồng nhất còn thuần túy 
ở bên trong và mặc nhiên, chưa thực sự fhdu hiểu sự bien đổi của 
các sự khác biệt ở bên trong mình và để cho các sự khác biệt này 
tự thiết định tùy theo sự khác nhau trực tiếp của chúng ($$91. 
117). Vậy, sự dëng nhất của các mômen là một sự đồng nhất chưa 


822 


Phản HH: Học thuyết về Khái niệm. B. Khúch thê ($8194-212) 


thực sự đồng nhất hóa chúng, nói khác đi, khách thể cũng ding 
dieng đối với sự đồng nhất này của các mômen của nó cũng như 
dói với sự khác biệt của chúng. Như thế, khách thể cũng ding 
dưng với chính sự thống nhất trực tiếp của riêng nó, chấp nhận sự 
khác biệt ở trong mình, nhưng đó chỉ là một sự khác biệt dửng 
dưng, tức, một sự khác biệt không thực sự di biệt hóa. 


Song, ta đã thấy trước đây rằng: Lượng và đại lượng (Quantum), 
hay nói rộng hơn, sự đa tạp đều là nơi có tính quy định không- 
quy định và có sự khác biệt khöng-di biệt hóa (8398, 99, 117, 
123). Nay cũng thế, khách thể nào dùng dưng với sự thống nhất 
của chính nó sẽ tự phân hóa thành nhiều mômen đa tạp bị dị biệt 
hóa mà sự khác biệt của chúng lại là dừng dưng với nhau, không 
chỉ vì đó là đặc điểm của cái đa tạp mà chủ yêu ở đây là vì bản 
thân mỗi một hạn từ được dị biệt hóa lại là (cái) toàn thể của 
khách thể (§193). 


Vậy, khách thể là một sự đồng nhất vừa loại trừ vừa bao hàm sự 
khác biệt; và là một sự khác biệt vừa bao hàm vừa loại trừ sự 
đồng nhất, vì thế, nó là sự mâu thuẫn (§120) và là sự máu thuần 
tuyệt đổi, bởi các hạn từ của sự mâu thuẫn không còn chỉ nảy sinh 
từ sự phản tư của bản chất mà của sự tự-quy định tuyệt đôi của 
Khái niệm. 


Do đó, khách thể là sự máu (huấn tuyệt đối giữa một bên là sự 
độc lập-tự tồn hoàn toàn của cái đa tạp (des Mannigfaltigen) (do 
chỗ bản thân mỗi mômen là cái toàn thể của Khái niệm khách 
quan) và bên kia là sự khöng-döc lập-tự tôn cũng hoàn toàn 
(Unselbständigkeit) của bản thân sự độc lập-tự tồn ấy (bởi mỗi 
mômen khác biệt, tuy là cái toàn thể, cũng chi la möt mömen cüa 
khäch thể toàn diện duy nhất). Tóm lại, mỗi cái trong những 
khách thể đa tạp (do thé giới khách quan duy nhất của Khải niệm 
tự phân hóa ra) vừa là hoàn toàn độc lập-tự tồn, vừa hoàn toän 
không-độc lập tự tồn. Đó chính là sự máu thuẫn tuyệt đối của 
khách the. 


Phần Nhận xét cho §194 


Định nghĩa mới: "Cái Tuyệt đối là khách the” được Hegel minh 
họa bằng "Don tr” (Monad) của Leibniz và bằng nhiều ví dụ rất 
đẹp trong phần Giảng thêm. Ở đây, trong khuôn khổ của Chú giải 


Phản HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($$194-212) 823 


dän nhäp. ta chi tập trung ở khía cạnh /ögíc hoc của vấn đề. là nơi 
quan niệm về khách thể được minh họa bởi bản thân Logos chứ 
không phải bằng "Don tử" của Leibniz. 


- Khách thể lôgíc là tôn tại trực tiếp và bền vững để Khái niệm — 
khi tự khai triển một cách tự do — “kết luận” với nó như với bản 
thân chân lý (hay sự thật) của sự tự do của nó. Khách thẻ là cái 
toàn bộ duy nhất và còn bắt định của Logos. Tuy nhiên, dù là trực 
tiếp và ding dưng với các sự khác biệt (đã được vượt bỏ trong 
nó), khách thè lôgíc này chứa đựng một cách /-mình, nghĩa là, 
trong tính nội tại thuần túy, (cái) toàn thể của thế giới lögic. 
Trong sự thống nhất đơn giản của khách thể toàn diện. mọi sự 
khác biệt giữa rôn tại, hư vo, sự trở thành v.v.. . không gì khác 
hơn là cái gì mang tính ý thể và không-độc lập- -tự tôn. Không có 
gì đến từ bên ngoài ở ' trong khách thể lôgíc cả (khác với những gi 
đã diễn ra đối với “tồn tại-hiện có", “hạn độ", “co sở”... như là 
các mômen quá độ mang tính bản chất của Logos), vì khách thẻ 
từ nay là Khái niệm toän diện đã phát triển hoàn toàn. Những sự 
khác biệt mang tính ý thể (= bị thải hồi) tự tạo ra trong nó ít hay 
nhiều đều từ sự phát triển của bản thân Khái niệm tùy theo việc 
a niệm “phán đoán” và “suy luân” với chính mình như là “tồn 

i”, “bản chất", “hiện thực” hay “Khái niệm” (đúng nghĩa). 


- Tuy nhiên. các sự khác biệt-ý the này đều là các sự khác biệt của 
Khái niệm khách quan toàn điện tự khách thể hóa hoàn toàn trong 
mỗi mômen của nó. Nhưng, do sự tổn fại-ty-mình ở lúc ban đầu 
hiện nay, khách thé tự phân hóa trong tính đa tạp tuyệt đối của 
những sự khác biệt, đồng thời nó lại * "ý thể hóa" (= thải hồi) 
chúng trong chính mình một cách đầy mâu thuẫn. Từ nay, cái 
toàn thế đơn giản của khách thể tự phân hóa thành tinh đa tạp 
tuyệt đối của những sự khác biệt theo kiểu: những sự khác biệt, 
đên lượt chúng, lại là những khách thể độc lập-tự tồn tuyệt đối; 
như thế, “tồn tại”, “bản chất” và “Khái niệm” vừa chỉ là các 
mömen-y thê của Khái niệm khách | quan toàn diện, vừa đồng thời 
(và một cách mâu thuẫn) lại là: “tồn tại ` không phải với tư cách 
là “tồn tại thuần túy” mà như là Khái niệm tự-mình, như là một 
khách thê lôgíc toàn diện, là nơi lại có mặt (ở cấp độ của sự phát 
triển nhất định) sự trực tiếp, sự phản tư và sự tự do. cùng tạo nên 
bản thân sự vận động của Khái niệm. Cũng thế, đối với “bản 
chất", nó là Khái niệm đã được thiết định; đối với phán đoán và 
suy luân, nó là Khái niệm tự triển khai một cách tự do. Như thế, 


824 


Phän III: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê ($$194-212) 


mỗi cái, ở cấp độ của mình, là một khách thẻ độc lập-tự tồn như 
một “tiêu vũ trụ” lôgíc phản ánh tính toàn thể khách quan của 
Logos (so sánh với “Đơn tử” của Leibniz). Nhưng rồi, trong Ý 
Hiệm ở bước sau cùng ($213 và tiếp) — sẽ thê hiện như là khách 
thể của những khách thể và trong tính mục đích hài hòa do nó đặt 
lên trên những khách thê với tư cách là “Mục đích luận” -. chính 
cùng những khách thể có tính bản thể và độc lập-tự tôn ấy sẽ, một 
lần nữa, bị quy giản thành sự không-độc lập-tự tồn và thành tính 
ý thể, vì chúng, từ đó, không còn gi khác hơn là các mômen của 
sự triển khai có phương pháp của Ý niệm-tuyệt đối (§236 và tiếp). 
Lôgíc của khách thể — mà triết học của Leibniz về Đơn tu là sự 
minh họa xuất sắc trong lịch sử — chính là Sự mẫu thuấn tuyệt đối 
hay là sự mâu thuẫn đã hoàn toàn phát triển. 


a. Cơ giới luận 


§195 


. Trong sự trực tiếp của nó, khách thể chi là Khái niệm t- 


mình; thoạt đầu nó có Khái niệm ở bên ngoài nó và mọi tính 
quy định đều [có mät] như là một cái gi được thiết định một 
cách ngoại tại. Vì thế, với tư cách là một sự thông nhất của 
những [hạn tùr] được phân biệt, nó là một cái phức hop; là 
một tập hợp hỗn tạp, và tác động của nó lên cái khác vẫn là 
một mối quan hệ ngoại tại: đó là cơ giới luận [don thuần 
hình thức. — Trong mô: quan hệ này và trong sự không độc 
lập-tự chủ, những đối tượng vẫn đồng thời là độc lập- -tự 
chủ; chúng tiến hành sự đề kháng và là ngoại tại đối với 
nhau. 


Giống như ép và va chạm là những quan hệ cơ giới thì ta 
cũng nhận thức một cách máy móc: ta "thuộc lòng”, trong 
chừng mực những từ ngữ là vô nghĩa đôi với ta và là 
ngoại tại dëi với giác quan, sự hình dung và tư duy; 
nhưng từ ngữ cũng ngoại tại đối với bản thân chúng: 
chúng tạo nên một chuỗi vô nghĩa. Hành động. lòng 
ngoan đạo v.v... cũng máy móc như thế, bao lâu những gì 
con người làm đều được định đoạt bởi những quy tắc lễ 


Phân HE: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($§194-212) 825 


5353 


nghỉ, bởi sự răn dạy của lương tâm v.v..., và tỉnh thần lẫn 
ý chí của ëng: mmh không có mật trong những hành vi 
của minh. khiên cho những hành vi cũng là ngoại tại ngay 
ở bên trong con người. 


Giảng thêm: 


Là hình thức thoat đầu của tính khách quan, cơ giới luận cũng 
là phạm trù đầu tiên trình hiện cho sự phản tư khi xem xét thế 
giới “đối-tượng”; và sự phản tư cũng rất thường dừng lại ở 
phạm trù này. Tuy nhiên, đây là một cách xem xét hời hợt và 

nghèo nàn về tư tưởng, không thích hợp đối với giới Tự nhiên 
và càng không thích hợp đổi với thế giới tinh thần. Trong Tự 
nhiên, chỉ có những quan hệ hoàn toàn trừu tượng của vật chất 
vẫn chưa được khai thông bên trong chính nó mới phải phục: 
tùng cơ giới luận [cơ chế máy móc], trái lại, ngay cả những 
hiện tượng và tiên trình trong lĩnh vực gọi là “vật lý” theo 
nghĩa hẹp của từ này (chẳng hạn như những hiện tượng của 

ánh sáng, nhiệt, từ tỉnh, điện v.v...) đều không còn có thể được 
giải thích đơn thuần theo cách máy móc được nữa (nghĩa h, 

chỉ bằng áp lực, va chạm, chuyển dịch những bộ phận v.v...). | 

Việc áp dụng và vận dụng phạm trù này vào lĩnh vực của giới 

Tự nhiên hữu cơ càng tỏ ra bất cập hơn nữa, khi vấn để ở đây 

là phải thấu hiểu đặc điểm riêng có của giới hữu cơ, mà cụ thể 
là sự dinh dưỡng và tăng trưởng của giới thực vật hay thậm 

chi cảm giác của giới động vật. Vì thể, ta phải xem là một 
khuyết điểm lớn — thậm chí là khuyết điểm chú yếu - của việc 
nghiên cứu về Tự nhiên ở thời hiện đại, khi nó cứ ngoan cố 
bám chặt lấy những phạm trù của cơ giới luận đơn thuần ngay 
cả ở những nơi phải làm việc với những phạm trù hoàn toàn 
khác và cao hơn. ! Khi làm như thế, nó mâu thuẫn lại với 
những gì được mang lại cho một trực quan không-tiên kiến và 
ngăn cản con đường di đến sự nhận thức phù hop về giới Tự 
nhiên, 


826 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thẻ (S$194-212) 


B354 


Cũng thế, trong việc nghiên cứu tiếp theo đỏ vê những hình 
thái của thế giới tỉnh thần, quan niệm cơ giới cũng thường 
được áp dụng một cách hết sức đa dạng và tùy tiện. Chẳng 
hạn, đó là trường hợp khi nói rằng con người “bao gồm " hôn và 
xác. Theo cách nhìn này, hổn và xác được xem như là tự tổn 
cho riêng mình và chỉ được nổi kết lại với nhau một cách ngoại 
tại. Cũng hệt như thế khi bản thân linh hổn được xét như là 
một phức hợp đơn thuần của những “lực” và những “quan 
năng“ tổn tại một cách độc lập, cái này bên cạnh cái kia. 


Thế nhưng, nêu, một mặt, ta phải kiên quyết bác bỏ quan điểm 
cơ giới khi nó có tham vọng giành hoàn toàn vị trí của việc 
nhận thức thấu hiểu bằng khải niệm và xác lập cơ giới luận 
như là phạm trù tuyệt đối, thì, mặt khác, ta vẫn phải thừa nhận 
quyển và ý nghĩa của nó như là một phạm trù lôgíc phổ biển, 
và, do đó, không được hạn chế nó chỉ ở trong lĩnh vực của Tự 
nhiên vốn là nơi phát nguyên tên gọi của nó. Thật thế, ta 
không có lý do gì để phản bác khi cần chú ý đến những hành 
động cơ giới bên ngoài lĩnh vực của môn cơ học theo nghĩa 
hẹp, tức, trong, vật lý học và sinh lý học (chẳng hạn, trọng 
lượng, đòn bây v.v...), chỉ có điểu không được quên rằng 
trong các lĩnh vực này, những quy luật của cơ giới luận không 
còn giữ vai trò quyết định nữa, mà, có thể nói, chỉ tham gia ở 
vị trí bổ trợ. 


Cũng cẩn lưu ý thêm rằng, trong Tự nhiên, khi những chức 
năng cao hơn, tức những chức năng hữu cơ bị rối loạn hay bế 
tắc trong vận hành bình thường của chúng, thì bây giờ cơ chế 
máy móc ở vị trí bổ trợ trở thành chủ đạo. Chäng hạn, người bị 
đau da dày chỉ ăn một lượng thức ăn nhỏ đã cảm thäy “sức ép” 
trong đạ dày mà người có bộ máy tiêu hóa lành mạnh không 
cam thấy tuy vẫn ăn một lượng thức ăn tương tự; hay khi cơ 
thể bị đau yếu, người ta có cảm giác “nặng” ở tứ chỉ v.v... 
Ngay trong lĩnh vực thế giới tỉnh thần, cơ giới luận vẫn có vị 
trí của nó, dù vẫn chỉ là thứ yếu. Ta hoàn toàn có lý khi nói vê 
trí nhớ “máy móc”, về mọi loại hoạt động “máy móc” như đọc, 


Phản II: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê ($$194-212) 82° 


viết, chơi nhạc v.v... Riêng đối với ký ức, ta có thể ghi nhận 
rằng phương thức hành xử máy móc thậm chí thuộc về bản 
chất của nó; một sự kiện vốn không hiếm khi bị xem nhẹ trong 
ngành su phạm hiện đại do quá nhiệt tinh ủng hộ sự tự do của 
trí tuệ; nhiệt tình ấy là sự ngộ nhận, gây thiệt hại lớn cho việc 
giáo dục trẻ em. Tất nhiên, sẽ là một nhà tâm lý học tổi khi cầu 
viện đến môn cơ học để tìm hiểu bản tính của ký ức và muốn 
áp dụng những quy luật của môn học này một cách trấn trụi 
vào cho linh hön. Cơ chế máy móc của ký ức chỉ là ở chỗ: ở 
đây, người ta lĩnh hội một số ký hiệu, âm thanh v.v... trong sự 
nối kết đơn thuần ngoại tại của chúng và rổi có thể tái tạo lại 
chúng trong sự nối kết ây mà không cẩn tập trung chú y đến 
nội dung ý nghĩa và sự nối kết nội tại của chúng. Để nhận thức 
được tình hình này của ký ức máy móc, không cẩn phải nghiên 
cứu kỹ môn cơ học, và việc nghiên cứu ấy chẳng giúp gì cho 
sự tiến bộ của môn tâm lý học cả. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §195 
a. Cơ giới luận 


- Ba hình thức của tính khách quan (hay tính khách thể) là: cơ giới 
luận, hóa học luận và mục đích luận. Sự gần gũi ve tên gọi của 
hai hình thức đầu với cách nói trong khoa học tự nhiên dễ khiến 
ta lầm tưởng rằng ta đã đi ra khỏi lĩnh vực của Logos thuần túy. 
Ta cần lưu ý: cơ giới luận và hóa học luận là các phạm trù của tư 
duy cho phép ta quan niệm đúng đắn về một số thực đại vớt lý cơ 
bản và sơ đẳng nào đó. tuy nhiên. ta không quên rằng cũng có 
một “cơ giới luận” vẻ những thực tại tính thân không khác gì döi 
với giới Tự nhiên (§195, Nhân xét). Bên cạnh đó. cũng có một cơ 
giới luận (và một hóa học luận) đúng theo nghĩa lôgíc. và đó là 
đặc trưng của các mỗi quan hệ ngoai tal (bên ngoài nhau) giữa 
các khách thể của tư duy. Ở đây, Hegel tập trung xét về cơ giới 
luận và hóa học luận theo trên lögic chặt chẽ này. Vậy, cơ giới 
luận lögic chia làm ba loại: 1. Cơ giới luận hình thức: 2. Cơ giới 
luận di biệt hóa hay được né biệt, và 3. Cơ giới luận tuyệt đội. 


828 


Phân IH: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thể ($$194-212) 


1. Cơ giới luận hình thức: 


- Trong sự trực tiếp ban đầu của nó, khách thể là Khái niệm, nhưng 


còn ở trạng thái /-mình fan sich) (mặc nhiên, tiem năng). Ta 
không được lẫn lộn hay đồng nhất hóa trạng thái tự-minh này của 
khách thể với “tồn tại" ` (thuần túy) lúc ban đầu (884) vốn chi mới 
là Khái niệm /-mình, vì "tồn tại” (884) chỉ mới là sự trực tiếp 
của tư Wong. chưa tự triển khai như là Khái niệm. Có thể nói: nó 
là sự trực tiếp của Khái niệm, trong khi đó, khách thể là sự trực 
tiếp như là kết quả của tién trình khai triển hoàn toàn của Khái 
niệm: khách the là sự trực tiếp của Khái niệm. Tuy nhiên, cho dù 
khác với tòn tại (thuần túy) vì chứa đựng trong mình tất cả sự 
phong, phú của Khái niệm đã được vượt bỏ ở trong nó, khách the 
vần còn chứa dung sự phong phú ấy một cách /- mình do bản 
thân sự trực tiếp thoạt đầu của nó, và, như đã thấy, chính điều này 
tạo nên sự máu thudn nội tại của khách thể: vừa là Khái niệm, 
vừa không hoàn toàn và tuyệt đối là Khái niệm. Nó là Khái niệm, 
nhưng Khái niệm chưa tự khẳng định nơi nó như là Khái niệm, 
Để tránh lẫn lộn. ta nên làm rõ sự khác biệt g giữa khách thể ở đây 
với "tồn tại” ở 884 bằng cách quy chữ “tự-mình” (an sich) vào 
cho động từ “1A” (ist) thay vì cho danh từ “Khái niệm” (Begriff): 
ở §84, ta đọc: “tòn tại [thuần túy] là Khái niệm chi trong trạng 
thái /#-mình {của Khái niệm]; còn ở đây, ta đọc: “khách thê, trong 
sự trực tiếp của nó. chỉ mới tw-minh là Khái niệm” (cách đọc của 
M. de Gandillac trong một bản dịch sang tiếng Pháp). Như sẽ 
thấy, Khái niệm chỉ thể hiện như là Khái niệm minh nhiên ngay 
trong lòng của khách thể ở trong hóa học luận và mục đích luận 
mà thôi. Còn trong cơ giới luận, khách thể chỉ mới là Khái niệm 
ở dạng tiềm năng. hay nói cách khác, Khái niệm chỉ mới là Khái 
niệm mặc nhiên hay nội tại ở trong khách thẻ, nói ngắn: khách thể 
thoat đầu cớ Khải niệm ở bên ngoài mình (§140). 


Và vì lẽ mọi tính quy định lôgíc đều thoát thai từ sự tự-quy định 
của Khái niệm, nên tính ngoại tại này của Khái niệm trong quan 
hệ với khách thẻ sẽ dẫn đến kết quả là: bất kỳ tính quy định nào 
trong khách thể đều như là một tính quy định được thiết định một 
cách ngoại tại chứ không hè được tạo ra một cách nội tại bởi bản 
thân khách thể. Thế nhưng, với tư cách là (cải) toàn thể của Khái 
niệm đã trở về lại với sự trực tiếp, hay, với tư cách là sự động 
nhất tự-mình của mọi mômen của Khái niệm (§194), khách thể 


Phân HI: Học thuyết và Khái niệm. B. Khách thê ($$194-212) 829 


chứa đựng trong chính mình mọi tính quy định và, do đó. là sự 
thông nhất của các hạn từ khác biệt. Song. vì lẽ mọi tính quy định 
đị biệt hóa đều được thiết định trong khách thê như là một tính 
quy định ngoại tại, nên bản thân sự thông nhất này của các hạn từ 
khác biệt chỉ có thể là một sự thống nhất phức hop của các hạn từ 
phân lập với nhau. Trong mối quan hệ ấy, khách thể là mới phức 
hợp hay một hỗn hợp (ein Zusammengesetztes / ein Aggregat) 
thiếu văng sự thống nhất đúng theo nghĩa của Khái niệm. Bản 
thân mỗi thành tố của cái hỗn hợp toàn bộ này là một khách thẻ. 
và, với tư cách là khách thẻ, nó chứa đựng trong mình toàn bộ sức 
mạnh tác động của Khái niệm ($163), nhưng, do tính ngoại tại đối 
với nhau giữa các khách thể, hiệu qua tác động (Wirksamkeit) 
này của mỗi khách thể lên những khách thể khác (hay lên cái 
khác nói chung) vẫn còn là một tương quan ngoại tại không hẻ tác 
động đến câu trúc bên trong của những khách thể. Loại hình của 
các mối quan hệ ngoại tại này giữa những khách thể tạo thành 
một phức hợp đơn giản không có sự thống nhất nội tại chính là 
CƠ GIỚI LUẬN HINH THÜC (chữ “hình thức” nhắn mạnh đến 
ưu the của tính ngoại tại của sự tương tác giữa những khách thé). 


- Trong mối quan hệ đơn thuần cơ giới hay ngoại tại này (là nơi 
các khách thể lôgíc quan hệ với nhau nhưng quan hệ này không 
tác động lên chúng), các khách thể vira không- -độc lập-tự tồn (vì 
chúng chịu tác động của các khách thể khác và cùng nhau tạo nên 
một khách thể toàn bộ duy nhất), nhưng lại vừa độc lập-tự tön (vì 
hành động tương tác và sự phức hợp. vẫn là ngoại tại đối với 
chúng), và, với tư cách là độc lập-tự tồn. chúng tién hành sự de 
kháng (Widerstand / resistance) dói với các khách thể khác và 
vẫn ở ben ngoài nhau, 


- Phần Nhận xé! nêu một số ví dụ về cơ giới luận hình thức ở trong 
giới Tự nhiên và trong tỉnh thân hữu hạn. Ở bình diện lögic, ta 
thấy rằng cơ giới luận hình thức là cấu trúc (hay đúng hơn: sự 
vắng mặt của cấu trúc) vốn là đặc trưng của các khách thẻ lôgíc 
khác nhau (chẳng hạn: rn tai. đại lượng. hạn độ. sự vật v.v...) 
trong chừng mực chúng chỉ được mang lại cho tư duy như là 
những thực thè lôgíc tự tồn, đối lập nhau một cách trừu tượng ở 
bën trong sự phức hop của các phạm trù mà chúng chứa đựng. 


830 


[CH 


Phån HI: Học thuyết về Khái niệm, B. Khách thë ($$ 194-212) 


§196 


Khách thé có sự không-độc lập-tự chủ [thiếu sự ôn định| 
khiến nó chịu đựng bgo lực cưỡng bức, nhưng nó chỉ có điều 
này (xem tiểu mục trên §195) trong chừng mực nó là độc 
lập-tự chủ [có một sự ön định nào đó]. | Và, với tư cách là 
Khái niệm được thiết định [mới ở giai doan] f-mình (mặc 
nhiên], không có sự quy định nào tự thủ tiêu ớ trong một sự 
quy định khác, trái lại, khách thể, thông qua sự phủ định 
của chính mình (sự không-độc lập tự chú), kết hợp với bản 
thân chính mình và bao lầu còn làm như thế, nó là độc lập- 
tự chủ. Sự độc lập-tự chủ này của khách thể — phân biệt với 
tính ngoại tại và phù định tính ngoại tại này trong sự độc 
lập-tự chú ấy - là sự thông nhất phú định với chính mình, là 
tính trung tâm”) |hay] tính chủ thể, trong đó bản thân khách 
thể hướng đến và quan hệ với cái gì ở bên ngoài [nó]. Cái ở 
bên ngoài này cũng có “tính trung tâm” nơi chính nó, và 
cũng chỉ quan hệ với cái trung tâm khác giống như thế, nên 
cũng có tính trung tâm cüa nó ở trong cái khác: {Đó la] 2: 
cơ giới luận được di biệt hóa! h) [co ché máy móc có mang 
tính ái lực hay tính xu hướng| (có thể minh họa bằng các 
hiện tượng như: sự rơi, ham muốn, bản năng hợp quần 
V.V...). 


CHÚ GIẢI DAN NHẠP: 8196 


. Cơ giới luận dị biệt hóa 


Như đã thấy, sự mâu thuẫn của khách thè cơ giới là vừa độc lập- 
tự tòn. vừa khöng-döc lập-tự tồn. Dựa theo mômen khöng-döc 
lập-tự tồn. nó hứng chịu BAO LỰC, vì, khi nó là độc lập-tự tån, 
sức mạnh tác động lên nó là tuyệt đối xa lạ và mù quáng. 


Zentralität / centrality: II ditferenter Mechanismus / differentiated Mechanism / 


Mechanism with Affinity (with bias, or "different”) [Wallace]. 


Phản TH: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách the ($$194-212) 431 


ˆ Tuy nhiên. bạo lực nảy không phải mù quảng giống như sự tất 
yêu chưa được khai mở (8157). vi khách thể chỉ chịu đựng bạo 
lực trong chừng mực nó là độc lập-tự tôn (§195): chính vì nó là 
(cái) toàn thê của Khái niệm và, do đó. là độc lập-tự tổn mà khách 
thể chịu dung sức mạnh tác động của một khách thể khác như là 
một bạo lực. chứ không chỉ như là một sự tất yêu. Bao lực là 

“mạnh” hơn sự tät yếu trong chừng mực nó xâm hän một đơn tử 
độc lập. nhưng nó là ` "yêu hơn” sự tất yếu trong chừng mực, xét 
đến cùng. một cái toàn thê đã thoát thai từ Khái niệm (như khách 
thẻ) không còn phục tùng một "định mệnh” hoàn toàn trừu tượng 
nữa. 


- Hơn nữa, cả hai tính quy định mâu thuẫn nhau (sự độc lập-tự tòn 
và không-độc lập-tự tồn) không tự thải hồi một cách trừu tượng ở 
trong nhau như trong lĩnh vực của Tòn tại (§84), vì, khách thể. 
tuy bản thân là Khát niệm (một cách tự mình. tiềm năng) nhưng 
nó không còn là cái tự-mình trừu tượng theo kiểu của tòn tại: nó 
là Khái niệm đã tự-thiết định như là một cái trực tiếp t-minh 
($195) (thể hiện ở việc bị bạo lực tác động). Nói ngán, khách thė 

“tự-mình” là Khái niệm, nhưng là Khái niệm được thiết định tự- 
mình, và, với tư cách ấy, nó là một tòn tại tự trung giới với mình 
bằng tính phủ định của chính mình. nghĩa la, những tính quy định 
của nó là có tính tương quan nội tại (§112) (Ta thấy ở đây toàn là 
các phạm trù của Bản chất: sự tự tồn. sự không-tự tồn, tön tai- 
được thiết định v.v. -- Vậy, có thể nói cơ giới luận hình thức năm 
trong khuôn khô của Tên tại. còn cơ giới luận dị biệt hóa năm 
trong khuôn khổ của Bản chất). 


- Ödäy, sự độc lập-tự tön của khách thể không tự thải hỏi một cách 
trừu tượng ở trong sự không-độc lập tự tòn, trái lại, do sự ‚khöng- 
độc lập tự tồn như là sự phủ định mình. khách thể chi "ker ludn” 
với chính mình, và, như thé, chính là chỗ độc lập-tự tòn của nó. 
(Chúng tôi tạm dịch chữ "zusammenschlielen " là ` ‘két luận ” de 
biểu thị “suy luận” (Schluß) sẽ còn tái xuất hiện ở $197 tiếp 
theo). 


- Trong khi nói kết với những khách thể bên ngoài (vi phạm 
mômen độc lập-tự tòn của nó). khách thể độc lập-tự tồn đồng thời 
tự khäng định một cách phủ định trong sự khác biệt với tính ngoại 
tại nói chung, và, nó phủ định tính ngoại tại này bằng và ở trong 
sự độc lập-tự tồn trước tính ngoại tại ây. Nói khác đi, sự độc lập- 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thế (194-212) 


tự tồn phủ định cái bên ngoài (đang phủ định nó), qua đó. đi vào 
trong chính mình theo kiểu của một cái tổn tai-cho-minh cá biệt 
do sự phủ định của phủ định mang lại, sự độc lập-tự tòn này của 
khách thê là sự (hông nhát hay nhất thể phú định với mình, và 
qua đó, tự khẳng định như là "irung tâm cá biệt” mà khách thể 
bên ngoài bao quanh nó giống như vị ngữ bao quanh chủ ngữ làm 
nhiệm vụ "thâu gồm”. Vậy, trong chừng mực nó tự dị biệt hóa 
với mọi khách thê bên ngoài và bắt chúng phục tùng quy luật của 
sự độc lập-tự tồn của mình. khách thê cơ giới có một TÍNH 
TRUNG TÂM (Zentralität) hay một tính chủ the theo nghĩa nó là 
nơi thu hút mọi khách the ben ngoài (mà cái bản thể ban đầu của 
nó đã tự phân hóa ra). Nhưng. trong tính trung tâm này (nơi khôi 
phục tính chủ thể cá biệt của Khái niệm), bản thân khách thể 
hướng đến cái bên ngoài và quan hệ với bên ngoài, vì nó chỉ là 
trung tâm của hệ thống cơ giới trong chừng mực nó quy chiếu đến 
khách the đa tạp mà nó là trung tâm. 


Chỉ có dièu, sự quy chiếu này là việc của bản thân khách thể, vi 
chỉ do nó và ngay trong sự độc lập-tự tồn của nó mà khách thể 
quan hệ với cái bên ngoài dè kháng lại với nó. Còn về phía cái 
bên ngoài này, vì lẽ nó cũng là một khách thẻ, nen cũng là “trung 
tâm” trong chính nó: nó cũng là một “trung tâm” có sự tương 
quan với những khách thể khác ở bên ngoài, dù ở trong sự phục 
tùng cái trung tâm "bk nhát của thé giới cơ giới. Như thế, ngược 
lại với trung tâm thứ nhất. trung tâm thứ hai cũng có tính trung 
tâm riêng của nó, nghĩa là, có tính trung tâm qua đó nó có được 
tính chủ thể và tự khẳng định mình như một tự ngã, khóng ở 
trong chính mình mà ở trong trung tâm khác. Đó chính là CO 
GIỚI LUẬN DỊ BIỆT HÓA (differenter Mechanismus) có đặc 
điểm là: những khách thể độc lập-tự tồn không còn tồn tại dừng 
dung, trái lại, có mối tương quan nội tại với những khách thể 
khác này. mặc dù mỗi tương quan này không tác động gì đến bán 
tỉnh của chúng, bởi ở đây vẫn chỉ là một môi tương quan cơ giới, 
ngoại tại. chi có điều: đó là do chính mình — bởi một tính chủ thể 
tự phát — mà một khách thể hướng đến một khách thể khác, chứ 
không phải dưới tác động của một bạo lực từ bên ngoài. (Hegel 
cho một số ví dụ về cơ giới luận dị biệt: sự hút và sự rơi của sự 
vật, hay sự hấp dẫn, ham muốn do bản năng hợp quần với những 
người đồng loại... Ở bình diện lôgíc, đó là ` ‘súc hút” giữ mọi 
khách the lôgíc để chúng hấp thu lẫn nhau hay de tự phán đoán và 
tự "kết luận” với mình). 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê ($$194-212) 833 


8197 


Quan hệ này khi được phát triển tạo nên [một dang] suy 
luận. | Trong suy luận này, tính phủ định nội tại — với tư 
cách là tính cá biệt (rung tâm của một khách thể (tức: trung 
tâm trừu tượng) quan hệ chính mình với những khách thê 
không-độc lập-tự chủ (như là với đối cực khác) thông qua 
hạn từ trung gian (trung tâm “tương đối” hay “có tính 
quan hệ” hop nhất tính trung tâm với sự không-độc lập- 
tự chủ của những khách thể [khác] với chính mình. Điều 
này mang lại: 3: cơ giới luận tuyệt dar”. 


CHÚ GIÁI DẪN NHÄP: §197 
3. Cơ giới luận tuyệt đối 


- Cho tới nay, cơ giới luận hình thức đã tự triển khai trong khuôn 
khổ của sự trực riếp, con cơ giới luận dị biệt hóa trong khuôn khö 
của str phan nr. Nhưng, sự phát triển của Quan hệ- -phän tư này (là 
nơi sự độc lập-tự tòn và sự không-độc lập-tự tồn. tính trung tâm 
chủ quan và tính ngoại tại khách quan phản tư vào nhau trong 
một sự hỗ tương vốn là đặc trưng của cơ giới luận dị biệt hóa) rút 
cục tạo nên một suy ludn nhờ đó chân lý của Khái niệm e khói 
phục ngay trong lòng cơ giới luận. Bây giờ ta tìm hiểu tại sao như 
thể. 


- Ta có ba hạn từ trong hệ thống những khách thể: 1. trung tâm 
tuyệt đối và phổ biến của hệ thống. nhưng đó cũng chi là một 
trung tâm trửu tượng trong chừng mực tính phổ bien toàn năng 
của nó cũng chỉ tự tån một cách trừu tượng như là tính cá thể. ở 
bên ngoải mỗi tương quan của nó với hai hạn từ khác: 2. trung 
tâm hay những trung tâm tương đối đặc thù. và 3. những khách 
thè cá biệt đa tạp không-độc lập-tự tồn của hệ thông. Tương ứng 


y : b : 
Il relatives Zentrum / the relative centre; IN Absoluter Mechanismus / Asolute 
Mechanism. 


834 


S356 


Phản III: Học thuyết vè Khái niệm. B. Khách thê (194-212) 


với sự phát triển của Quan hệ bao hàm trong cơ giới luận dị biệt 
hóa. ta có suy luận thuộc dạng thức thứ nhất P - Ð - C. là nơi 
tỉnh phủ định nội tại (là tính cá biệt un tām và, do đó. là tính cá 
biệt phổ biến của một khách the vån là trung tâm tuyệt déi của hệ 
thống (trung tâm trừu tượng) (P) quan hệ với những khách thẻ cá 
biệt không-độc lập-tự tòn như với đối cực khác (C) không phải 
một cách trực tiếp mà nhờ vào một hạn từ trung gian (là trung tâm 
hoặc những trung tâm tương đối đặc thù) (Ð) hợp nhất trong mình 
tính trung tâm và sự không- -độc lập-tự tồn của những khách the 
trong chừng mực, với tư cách là trung tâm tương đối, nó chỉ là 
trung tâm của những khách thể khác khi cỏ trung tâm của mình ở 
trong một khách thể khác với mình, và như thé. két hợp trong 
minh tính trung tâm của trung tâm tuyệt đối và su không-độc lập- 
tự tồn của những khách thể đa tạp. Một hệ thẳng cơ giới như thé 

— là nơi bản thân các tính quy định của Khái niệm tái xuất hiện và 
kéo theo nhau - là cơ giới luận ở trong chân ly đã được nâng cao 
hơn: CƠ GIỚI LUẬN TUYET DO, (Vi du: trong lĩnh vực Lôgíc: 
Khái niệm (khách thể) là trung tâm tuyệt đối quan hệ với những 
phạm trù trực tiếp và phản tư đa tạp (những khách thể không-độc 
lập-tự tồn) nhờ vào sự trung gian của các trung tâm tương dói 
(các “khách thể” như: “Tòn tại” và “Bản chất"). 


§198 


Suy luận mà ta dä đạt được hiện nay (C - Ð — P) là một cặp 
ba của các suy luận. Là sự không-độc lập-tự chủ, tinh cá 
biệt tồi của những khách thể không-độc lập-tự chủ - xứ sở 
của cơ giới luận [đơn DACH hình thức [xem lại 8195} — thật 
ra chỉ là tính phổ bien ngoại tại. Vì thể, những khách thé 
này cũng là han tir trung gian giữa cải tuyệt đối và cái trung 
tâm gong đối [có tính quan hê] (đó là hình thức của suy 
luận P-C-D), vì chính thông qua sự không-độc lập-tự chủ 
này mà cå hai [trung tâm tuyệt đối. và trung tâm tương đối] 
bị phân hóa thành hai đối cực, đồng thời có quan, hệ với 
nhau. Cũng tương tự như thế, tính trung tâm tuyệt đối là cái 
làm nhiệm vụ trung giới giữa frung tâm tương đối với những. 
khách thể độc lập-rự ‹ chủ i (hình thức của suy luận Ð —- P— C). 
| [Bởi| chính cái phố bien mang tinh bản thể (có thể minh 
họa bằng trọng lượng vẫn đẳng nhất) — là tính phủ định 


Phân Ill: Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($$194-212) 835 
SE 


thuän tüy ~ cũng bao hàm tính cá biệt bên trong chính nó; 
và, tất nhiên, cũng làm nhiệm vụ trung giới vừa ớ trong 
hành động phân hóa (dựa theo tính cá biệt nội tại của nó) 
vừa ở trong sự cố kết đồng nhất hay trong, sự tôn. tại yên 
tĩnh-bên trong-chính mình (dựa theo tính phổ biến của nó). 


Chẳng hạn, trong lĩnh vực thực tiễn, Nhà nước là một hệ 
thống gồm bư suy luận giống hệt như hệ thông mặt trời: 


1. Cái cá biệt (“con người” [pháp nhân]J“ kết hợp bản 
thân mình với cái phö bien (xã hội, pháp quyên, luật 
pháp, chính quyền) thông qua finh đặc thù của mình 
(những nhu câu vật chất và tình thần, một khi tự phát 
triển sẽ hình thành xã hội dân sự). 


2. Ý chí hay hoạt động của những cá nhân [là hạn từ] 
trung giới mang lại sự thỏa mãn cho những nhu câu 
của họ ở trong bối cảnh xã hội, pháp quyên v.v... và 
cũng mang lại sự hoàn thành và sự hiện thực hóa cho 
xã hội và pháp quyền v.v.. 


3. Nhưng chính cái phổ biến (Nhà nước, chính quyền, 
pháp quyền) là cái hạn từ trung gian mang tỉnh bản 
thể, trong đó những cá nhân và sự thỏa mãn của họ có 
được và bảo tòn được thực tại trọn vẹn, sự trung giới 
và sự tự tồn. Chính nhờ sự trung giới kết hợp từng. môi 
sự quy định này với cái đối cực khác. nên từng mỗi sự 
quy định trong chúng kết hợp chính mình với chính 
mình băng cách ấy hay, nói cách khác, tự “sản xuất" ra 
chính mình”: và sự “sản xuất” này là sự tự-bảo tồn 
chính mình. — Chí có thông qua bản tính của việc kết 
hợp này, hay, thông qua cặp ba của các suy luận này 
với cùng những hạn từ (latinh: terminorum) như nhau 
mà một cái Toàn bộ mới được hiểu một cách đúng thật 
ở trong sự tô chức của nó. 


(b} 


Il Person / person, ` ˆ sich produziert / produces itself. 


536 


Phần HH: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thể (S$194-212) 


CHÚ GIẢI DÄN NHẠP: 8198 


Chân lý của mọi suy luận có một “bå ba” các suy luận, not đó 

mỗi mômen của Khái niệm lần lượt m vai trò cùa han tù trung 

gian (§189). Chân lý của suy luận C - D- P (hoặc ?~ DO: 

thế hiện cơ giới luận tuyệt đối như vừa a ra ở trên — cũng là một 
"bộ ba” của các suy luận. 


Tiếp thu suy luận C— Ð — P. thoat đầu ta có suy luận P- C - Ð 
là nơi sự trung giới của hệ thông cơ giới tuyệt đối tác động nhờ 
vào những khách thể cá biệt không-độc lập-tự tồn. Cơ giới luận 
hình thức ($195) ở yên trong những khách thê cá biệt trong chừng 
mực chúng. hình thành nên một phức hợp hỗn tạp và ngoại tại, 
độc lập với trung tâm tuyệt đổi và những trung tâm tương đối. 
Nhưng. tính cá biệt tồi của những khách thê không-độc lập tự tôn, 
tức tính cá biệt trực tiếp của chúng (bị tách rời một cách trừu 
tượng khỏi tính phô bien của khách thể trung tâm) lại giữ một vai 
trò trung giới trong hệ thống cơ giới tuyệt đôi, vì chính ở trong vå 
nhờ vào những khách thể này mà toàn bộ hệ thống (kế cả trung 
tâm tuyệt đối và những trung tâm tương đối) có sự không-độc lập 
tự tồn của nó. Thật thê, tính khách quan (tính khách thể) chính là 
cái vũ trụ dày mäu thuän này, là nơi một tính tương quan tuyệt 
đối hợp nhất những khách thê tuyệt đối độc lập-tự tồn. Là những 
"đơn tử” (Monade) khép kín. chúng có tính độc nhất loại trừ. 
đồng thời có chung đặc diem là không-độc lập tự tòn. Và chính 
mômen không-độc lập tự tồn này là mômen tự khẳng định rõ nhất 
trong toàn bộ những khách thể cá biệt không-độc lập tự tôn. Tính 
cá biệt tôi của chúng — như là không-độc lập tự tòn — là tỉnh phố 
biển ngoại tại tập hợp mọi mömen của hệ thống. không phải một 
cách bản thể như là trung tâm tuyệt dói mà một cách phản tư. 
Dưới tác động bạo lực của trung tâm phổ biến. được trung giới 
bởi tác động bạo lực của những trung tâm đặc thù. những khách 
thể cá biệt dòng thời được thiết định như là tính phö bien ngoai 
tại của hệ thống (C ~ P); chúng tạo nên sự thông nhật của các đôi 
cực của suy luận C- D- P và trở thành yêu tô trung giới của hệ 
thống cơ giới (§186). Chính xác hơn, bản thân chúng là hạn từ 
trung gian giữa trung tâm tuyệt đổi phố bien và trung tâm tương 
đối đặc thù. Thật thẻ. trung tâm tương däi chỉ là tương đối là vì 
nó chỉ quan hệ với chính mình như trung tâm chủ quan khi hướng 


Phân IH: Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách the (\\194-212) 83° 


den trung tâm tuyệt đối. và điều này là do tính ngoại tại của quan 
hệ với mình của nó: Thế mà, trung tâm tương đối có tính ngoại tại 
này ở ngay trong những khách thẻ cá biệt đa tạp mà nó nhân hóa 
ra. Vậy, nếu trung tâm tương đổi phục tùng trung tâm tuyệt dói. 
đỏ là nhờ vào những khách thể cá biệt không-độc lập tự tòn. 
Những khách thể cá biệt (C). sau đó, cũng là hạn từ trung gian 
giữa trung tâm inet đổi phô bien (P) và trung tâm eme đổi đặc 
thù (Ð). mang lại hình thức suy luận P - C - Ð. Thật vậy. neu 
trung tâm tuyệt đổi và những trung tâm tương döi không kết hợp 
với nhau mà vẫn bị tách rời và tạo nên các döi cực. thì chính nhờ 
vào sự không-độc lập tự tồn của những khách thẻ ca biệt tập hợp 
chung quanh các trung tâm tương đổi và tháo rời những trung tâm 
tương dói này ra khỏi nhau. đồng thời khỏi trung tâm tuyệt đối: 
và. chính nhờ vào cùng một sự không-độc lập tự tòn này của 
những khách thể cá biệt mà trung tâm tuyệt đối và trung tâm 
tương đối quan hệ được với nhau. vì chính sự phai tàn và sự bắp 
bênh của những khách the cá biệt sẽ tác động để có được sự quá 
độ từ một trung tâm tương đói này sang một trung tâm tương déi 
khác, và, rút cục. buộc trung tâm tương đối phải phục tùng trung 
tâm tuyệt đối. 


- Nhờ vào suy luận P - C -- Ð., cái phö bien đã được thiết định như 
là đặc thù và. de đó, như là cái trung giới giữa các đối cực mà các 
vị trí bây giờ do các hạn từ còn lại chiếm giữ: điều này mang lại 
hình thức suy luận Ð - kr ac ($187). Not cách khác, tinh trung 
tầm tuyệt đối ~ như là yêu tó phổ bien-ban thể (P) - cũng là hạn 
tù trung gian giữa trung tâm tương đối đặc thủ (Ð) và những 
khách thẻ cá biệt không-độc lập tự tòn (CH, Thật thế, trung tâm 
tuyệt đối giống như “trọng lực” (Schwere / gravity / gravité hay 
pesanteur) luôn đồng nhất và thâm nhập vào mọi khách thể và 
làm cho chúng tham dự vào một xu thé chung hướng đến trung 
tâm. (Hegel đặt chữ “trong lực vẫn luôn đồng nhất" vào trong 
vòng ngoặc vì đây chi là một ví dụ được rút ra từ giới Tự nhiên, 
được bàn kỹ trong tập Il của Bách khoa thư: §§262-27). 


Vậy. tính trung tâm tuyệt đối là bản thể phố bien thâm nhập vào 
mọi khách thể xét như là tùy thẻ của sức mạnh của nó. Tuy nhiên, 
tính phó bien-bän thể này không thủ tiểu sự phân biệt giữa mọi 
khách thể và không đồng nhất hóa chúng một cách trừu tượng với 
cái trung tâm. Thật thế. như là sự đồng nhất phú định với mình và 
là tính phủ định nội tại, tính trung tâm tuyệt déi chỉ là cái phổ 


KÉN 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thẻ (8194-212) 


biến-bản thể khi kết hợp cả tính phủ định thuần túy của tính cá 
biệt. Song, như là tính cá biệt. trung tâm phổ biến tự đị biệt hóa 
và tự đây chính mình và phân ly trung tâm đặc thù và những 
khách thê cá biệt. Do đó. tính phô bien-bän thể của trung tâm 
tuyệt đối là nhân tổ trung giới đích thực giữa trung tâm tương đổi 
và những khách thé không-độc lập tự tồn trong hình thức của suy 
luận D-- P ~ C. Nó là hạn từ trung gian vừa theo cả hai nghĩa: là 
mômen của tính phủ định hay tính cá biệt nội tại. vừa là mômen 
của tính phổ biến đồng nhất. Theo mômen trước, nó trung giới 
trung tâm tương dëi với những khách thể khöng-döc lập tự tồn 
bằng cách phân ly chúng bằng phán đoán phân dòi hay ly tiếp 
(§177): còn theo mômen sau. nó trung giới hai cái trên băng cách 
tự khäng định như là sự cô kết đồng nhät và sự tôn tai-trong-minh 
không bị xáo trộn de trong đó. cả hai cái trên có được thực tại và 
sự bên vững. 


- Phần Nhận xét cho §198 


Hegel đưa ra hai ví dụ khá sáng súa: 

-_ mượn một số thuật ngữ của chính ông trong lĩnh vực cơ học 
trọng lực (“trung tâm tuyệt đối”, "trung tâm tương đối”, “trong 
lực”...) để cho thấy thái đương hệ là một ví dụ của sự tô chức 
thành một hệ thông gòm “ba suy luận” của cơ giới luận tuyệt 
dói. 

-trong lĩnh vực Tinh thần khách quan thực hành. đó là ví dụ ve 
“ba suy luận” của Nhà nước. Các vi dụ này khá sáng to và 
không cần chủ giải. 


Ở đây. ta có thể bỏ sung: ba suy luận của cơ giới luận tuyệt đối 
cũng triển khai ngay trên bình diện /ögie, trong chừng mực Y 
niệm cũng có the được xét như một hệ thống những khách the: 


1. Mỗi phạm trù lôgíc cớ bigr “két luận" với khách thé lögic phö 
biển tuyệt đối (tức. với Khái niệm và Ý niệm) qua sự trung 
giới của lĩnh vực lôgíc đặc thù của nó (Tòn tại. Bản chất. Khái 
niệm) theo dạng thức suy luận C — Ð - P. 


2: Döng thời. các khách the lògic cá biệt và không-độc lập tự tồn 
(tồn tại-hiện có. sự vật, sự bất tất, cái đặc thù v.v...) tạo nên 
thực tại của các trung tâm đặc thù cũng như của Khái niệm 
phổ biến. vừa đảm bảo sự phân ly của chúng thành những đối 


Phản III: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách the ($$194-212) 839 
EE 


cực (“sự trở thành”, “tồn tại-hiện có”... D: "trung tâm” nên (ồn 
tại không phải là Khái niệm với tư cách là trung tâm của toàn 
bộ hệ thông) vừa có kết chúng lại (chính vì "eu trở thành”, 

“tôn tại-hiện có” v.v... chuyên sang các tính quy định phản tư, 
tồi Khái niệm mà Tên tại và Bản chất quan hệ được với Khái 
niệm đích thực) theo dang thức suy luận P - C — Ð. 


3, Nhung, điều quyết định là: chính cái phö biến của Khái niệm 
và Ý niệm là hạn từ trung gian-bản thể. trong đó những khách 
thể cá biệt và những trung tâm đặc thù có được thực tại của 
chúng, theo dang thức Ð — P — C. 


Vậy, chỉ nhờ vào bản tính của “két luận” của suy luận, chỉ nhờ 
vào "bộ ba” suy luận mà một cái đoàn bộ mới thực sự được 
thấu hiểu trong sự tổ chức hợp lý tính của nó. 


§199 


Tính trực tiếp của sự hiện hữu mà những khách thé có ở 
trong cơ giới luận tuyệt đối bị phú định một cách tự-mình 
/mäc nhiên} bởi sự kiện: sự độc lập-tự chủ của chúng được 
trung giới thông qua những quan hệ của chúng với nhau, 
nghĩa là, thông qua sự không-độc lập-tự chủ của chúng. Vì 
thế, khách thể phái được thiết định như là được “dị biệt 
hóa” [như là có một “ái lực” hay một “xu hướng”| trong sự 
hiện hữu của nó đôi với cái khác của chính nó. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §199 


- Điều làm cho cơ giới luận, kể cả cơ giới luận tuyệt đối. vẫn chỉ là 
một cơ giới luận ngoại tại, chính là do sự rực tiếp của sự hiện 
hữu của những khách thể trong cơ giới luận tuyệt đôi này. Những 
khách thẻ này là kết quả của việc tự thải hỏi của sự trung giới của 
Khái niệm và. trong nghĩa å Ấy, là những cái đang hiện hữu (88122, 
193), nhưng đó là những cải đang hiện hữu che giấu sự trung giới 
— mà từ đó chúng thoát thai ra — đàng sau sự độc lập-tự tôn /rực 
tiếp của chúng. 


40 


S357 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thẻ (§§194-212) 


Tuy nhiên, sự trực tiếp này của sự hiện hữu của những khách thẻ 
cơ giới thực ra đã được phủ định một cách su-minh hay mặc nhiên 
ở chỗ: sự độc läp-tır tồn của chúng đã được trung giới bởi những 
mi tương quan giữa chúng với nhau, tức, bởi sự không- -độc lập- 
tự tồn của chúng, Như thé, tät cả ván de còn lại phải giải quyết về 
mặt lögic là phải tier định khách thè như là được di biệt hóa 
(different) đối với cái khác eut nó ngay trong sự hien hữu. Thật 
thế. cho đến nay. do sự trực tiếp còn giữ vai trò chủ đạo, nên 
chúng còn dung dưng với nhau (ngay cả trong cơ giới luận di biệt 
hóa là nơi tính tương quan qua lại là rất mật thiết, nhưng tính 
tương quan này, như đã nói. không tác động gi đến bản tính của 
chúng (§196)). 


Sự dung dung này đã được mặc nhiên thải hồi trong dien trình 
ngày cảng phức tạp của các mối tương quan giữa những khách 
thể kinh qua các sự phát triển của ba cơ giới luận: hình thức, dị 
biệt hóa và tuyệt đối. Do đó, HÖA HOC LUẬN sẽ có nghĩa là: từ 
nay, trong sự hiện hữu của mình (tức trong việc xuất hiện ra ở 
bên ngoài Khái niệm làm nhiệm vụ trung giới), khách thể được 
thiết định như là ` 'khöng-düng dung” hay như là được “di biệt 
hóa” đối với cái khác của nó, nghĩa là, không phải đối với một cái 
Khác nói chung mà với một cái Khác có môi tương quan mật 
thiết khiến cho mỗi cải và cái khác chỉ là chính mình một cách 
bán chất là ở trong méi tương quan qua lại của chúng ($119). 
Tiểu đoạn sau sẽ đi vào HÓA HỌC LUẬN. 


b. Hóa học luận”? 


§200 


Khách thể được di biệt hóa có một tinh quy định nội tại tạo 
nên bản tính của nó và, trong đó, nó có sự hiện hữu. Nhưng, 
với tư cách là [cái] toàn thể được thiết định của Khái niệm, 
nó là sự mâu thuẫn giữa [một bên] là {cái] toàn thể này của 
riêng nó và [bên kia| là tính quy định của sự hiện hữu của 
nó: vì thế, nó là nỗ lực thủ tiêu, vượt bỏ sự mâu thuẫn này 


II Chemismus / Chemism. 


Phản II: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the (S$194-212) s41 


và làm cho tòn tại-hiện có (Dasein) của nó ngang bằng với 
Khái niệm. , 


Giảng thêm: 


Hóa học luận là một phạm trù của tính khách quan vốn 
thường không được nêu bật một cách đặc biệt mà được don 
chung, với cơ giới luận, và, với tên gọi chung là “quan hệ cơ 
giới” để đối lập lại với quan hệ của tính hợp mue dich“. Lý do là 
vì cơ giới luận và hór học luận quả có điểm chung ở chỗ chúng 
chỉ là Khái niệm đang hiện hữu tir-minh [mặc nhiĉn], trong khi 
niuc dich phải được xem là Khái niệm đang hiện hữu cho-minn 
[minh nhiên]. Nhưng, thật ra, cơ giới luận và hóa học luận cũng 
khác nhau một cách rõ rệt, nhất là bởi vì, trong hình thúc của 
cơ giới luận, khách thể thoạt däu chi là sự liên hệ (Beziehung) 
dừng dung với chính mình, trong khi đó, khách thể hóa học 
cho thấy là cái gì tuyệt đối liên hệ với cái khác. Tất nhiên, khi 
đã tự phát triển, nơi cơ giới luận cũng đã xuất hiện những mỗi 
liên hệ, cht có điều: mối liên hệ giữa những khách thể cơ giới 
đối với nhau chỉ mới là mối liên hệ ngoại tại, theo kiểu những 
khách thể - ở trong mối liên hệ với nhau - vẫn giữ vẻ ngoài 
của sự độc lập-tự chủ. Chẳng hạn, trong Tự nhiên, những, 
thiên thể khác nhau tạo nên thái dương hệ của ta ở trong môi 
quan hệ (Verhältnis) của sự vận động, và qua đó, cho thấy có 
liên hệ với nhau. Nhưng, sự vận động, như là sự thống nhất 
của không gian và thời gian, lại chi là môi liên hệ trừu tượng, 
và hoàn toàn ngoại tại; và có ve như thể những thiên thể liên 
hệ với nhau một cách ngoại tại ấy có thể tổn tại và vẫn tổn tại 
như bản thân chúng mà không cẩn có mối liên hệ với nhau 
này. - Tình hình là ngược hän lại nơi hóa học luận. Những 
khách thể hóa học được di biệt hóa chỉ tổn tại như chúng đang 
tổn tại là thông qua sự dị biệt [có ái lực và xu hướng] và có 


ta) 


Zweckmäßigkeit / purposiveness. 


“42 


Phản Hl: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách the ($8194-212) 


động lực tuyệt đối là hội nhập bản thân chúng thông qua nhau 
và vào trong nhau. 


CHỦ GIẢI DẪN NHÄP: 8200 
Hóa học luận 


Khách thể hóa học hay KHÁCH THE DI BIỆT HÓA HAY 
KHÁCH THE ĐƯỢC PHAN BIỆT (das differente Objekt) là 
khách thể có một (ob quy định (Bestimmtheit) nột tại phân biệt sự 
hiện hữu của chính nó với cái khác của nó. Thật thẻ, khách the cơ 
giới di biệt hóa trước đây cũng có một tính quy định nội tại (xu 
hướng tự phát hướng đến trung tâm) làm cho nó có mỗi tương 
quan với cái khác ($196), nhưng điều nghịch lý là: tính quy định 
nội tại này vẫn còn là ngoại tại đối với khách thể cơ giới. vì nó 
chỉ tác động đến khách thể trong sự vận động tự phát nhưng dung 
dieng của "trọng lực” làm cho nó xoay quanh khách thè trung tâm 
chứ không phải trong bản thân bản tính của nó. Trái lại. ở đây. 
khách thể dị biệt hóa hay khách thể hóa học có một tính quy định 
thực sự nội tại. tạo nên bản tính của riêng nó, và chính ở trong và 
thông qua tỉnh quy định này mà khách thê có được sự hiện hữu, 
nghĩa là. di ra khỏi Khải niệm trung giới và phản tư-trong-cái- 
khác đồng thời với việc phân tu-trong-minh. Nói ngắn. do tính 
quy định nội tại, khách thể hóa học mới là chính bản thân nó và 
đối lập với cái khác của nó một cách rõ rệt: tính quy định nội tại 
của khách thẻ là nguồn gốc của sự đối lập trong chừng mực. nói 
như Spinoza. tính quy định ấy là sự khăng định. đồng thời là sự 
phủ định (cái khác). và càng nội tại bao nhiêu cảng tạo nên bản 
tính thâm sâu của khách thê bấy nhiêu. 


Tuy nhiên, với tư cách là khách the. khách thể lögie, dù được 
phân biệt và xác định bao nhiêu đi nữa. vẫn là cái toàn thể được 
Khái niệm thiết định. Chính toàn bộ Khái niệm được thiết định 
một cách minh nhiên ở trong nó, chứ không chỉ là mội tính quy 
định bộ phận của Khái niệm. Như thể. là (cái) toàn thẻ được thiết 
định của Khái niệm, khách thê hóa học nhất định là sự man (huẩn 
của (cái) toàn thể này, vi (cái) toàn thể này vừa là của chính nó, 
vừa của tính quy định của sự hiện hữu của nó. Do đó, khách thể 
hóa học là xu hướng năng động và tự phát nhằm tới việc thủ tiêu. 


Phần HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể (8194-212) 843 
EE 


3 


58 


thải hồi sự mâu thuẫn nảy. Thật ra, nó đã mặc nhiên khắc phục sự 
mâu thuẫn trong chừng mực nó là (cái) toàn thể. vì, với tư cách là 
toàn thể, khách the là cái toàn thể của tính toàn the lẫn của tính 
quy định nhất định của no. 


Nhưng, từ nay. xu hướng hay nỗ lực (Streben) này không còn tự ' 
giới hạn ở việc khôi phục trừu tượng một vận động lògic theo 
kiểu - Trọng lực”, trải lại. qua đó, khách the di biệt hóa nỗ lực làm 
cho cái tồn tại-hiện có trực tiếp, tức cái tổn tại-được quy định 
nhất định của nó ngàng bằng với Khái niệm toàn diện vôn là bản 
thân nó, bằng cách hội nhập cái tồn tại-hiện có này vào với tồn 
tại-hiện có của cái khác có tính đối lập và bô sung của nó. 


Một ví dụ mình họa trong lĩnh vực lôgíc về Quan hệ hóa học luận 
này: 
Ta có các phạm trù của Logos, chẳng hạn “khách the-tön tại”, 
“khách thể-bản chất" v.v...: Tôn tại (với các phạm trù của nö) 
không tự giới hạn ở việc xoay quanh (trọng trường) của Bản chất 
như là vẻ ngoài của Bản chất mà được quy định nhất định một 
cách nội tại ngay trong bản tính của nó bởi mỗi quan hệ với cái 
khác cứ nó, tức với Ban chất: và. với tư cách là khách thể toàn 
diện (là nơi toàn bộ Khái niệm tự thực hiện), Tön tại là xu hướng 
hay nỗ lực năng động và tự phát đề tự ngang bằng với tính toàn 
thể của Khái niệm (vốn là nó một cách tự mình. mặc nhiên) bằng 
cách kết hợp với Bản chất như với nguyên tắc thứ hai cưa nó. 


§201 


Vi thế, tiến trình hóa học có sản phẩm của nó là cái [trang 
thái] (rung lập hay trung tính giữa hai đối cực căng thăng 
của nó (các dói cực này, về mặt fir-minh, cũng là trạng thái 
trung tính này). | Thông qua sự di biệt của những khách thể 

¬ [túc] việc đặc thù hóa của chúng -, Khái niệm, với tư cách 
là cái phô biến cụ thé, két hop chinh mình với tính cá biệt, 
nghĩa là, với sản phẩm, và, như thế, là chỉ với chính minh. 
Và các suy luận khác cũng lại được bao hàm trong tién 
trình này; vị trí của cái hạn từ làm trung giới được cả hai 
bên cùng giữ: tính cá biệt, với tư cách là hoạt động, và cái 
phố biến cụ thể {như là] bản chất của các đối cực căng 


^4 


Phân HE Học thuyết vå Khái niệm. B. Khách thẻ (SSI94-212) 


thăng. | [Việc này làm cho] cái bản chất này di đến chỗ tồn 
tại-hiện có (Dasein) |hay tôn tai-nhät định| ở trong sản 
phẩm. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: 8201 


Tiến trình qua đó khách thể hóa học hướng đến việc vượt bỏ sự 
mâu thuẫn của nó và de trở nen ngang bäng với Khái niệm là tién 
trình hóa học. Vì lẽ tiễn trình này là nhằm "hội nhập" giữa khách 
thể dị biệt hóa và cái khác của nó. nên san phẩm (Produkt) của 
tién trình này là cái phức hợp TRUNG TÍNH (das Neutrale) của 
các đối cực (chữ "sơn phẩm ” cho thấy tính chất ngoại tại của sự 
tông hợp "hóa học” giữa các khách the. Còn chữ “edi trưng tính” 
cũng biểu thị rằng sản phẩm này cũng có tính ngoại tại. qua dé 
các đối cực "trung hòa” trong một sự khăng định cạn cợt thay vì 
hợp nhất ngay trong sự căng thẳng của sự déi lập phủ định, bởi lẽ 
hóa học luận vẫn còn tiếp tục dựa trên tien-giä định về sự trực 
tiếp độc lập-tự tòn của các khách thể của nó). 


Các đối cực. tuy phân tán, nhưng cũng là tính toàn the của Khải 
niệm. do đó, fir-minh hay mặc nhiên là sản phẩm trung tính thoát 
thai từ sự phối hợp của chúng. Dù còn có chỗ khiếm khuyết ve 
mặt tu biện (do vẫn còn mang sự /rực tiếp giống như cơ giới luận 

và chỉ mới là sự phủ định rhiz nhất dói với cơ giới luận. chứ chưa 
phải là sự phú định của phủ định). Quan hệ hóa học đã có tính 
"suy luận” trong chừng mực thực tại của nó là thực tại của một 
tỉnh khách quan (tỉnh khách thể) ra đời từ Khái niệm. Khái niệm 
— hay cái phö biến cụ thể — là cái toàn thể hợp nhất hai đối cực 
một cách mäe nhiên, nghĩa là. về mặt nội tại. là mỗi cái trong cả 
hai, nhưng chưa được cá thể hóa một cách minh nhiên như là cái 
toàn thể trong từng đối cực. Cho tới nay, cái toàn thể chỉ mới hiện 
điện như là x tướng năng động từ bên trong. thức đây mỗi khách 
thé tự kết hợp với cái khác của nó. Trong sản phẩm cá biệt -- như 
là kết quả của sự phối hợp các khách thê hóa học —. cái toàn thể 
(cho tới nay bị tách rời thành hai hay nhiều khách thể đặc thù) đã 
đạt tới sự hiện hữu như là cải toàn the, và, như the, "kết luận” 
mình (như là bản chất phö biến) với mình (như là tính cá biệt hiện 
thực) bởi xu hướng đặc thù hóa thành những khách thê dị biệt hóa 
và bởi tién trình hỏa hợp giữa các khách thê này, 


Phân IH: Học thuyét về Khái niệm. B. Khách thê (\\194-212) S45 


Vậy. ta có suy luận thuộc dạng thứ nhất: € — Ð - P: Khái niệm, 
tức cái phö bien cu thể (P)— ví dụ: Khái niệm như là bản chất phó 
biển của Logos — hợp nhất với tính cá biệt (C), tức với sản phẩm 
nhất định và duy nhất của tiến trình — vi dụ: cái hiện thực hay cái 
tất yêu — bằng sự trung giới của sự phân biệt (Differenz) giữa các 
khách thể hay bởi sự đặc thù hóa (Ð), ví dụ: phản đoán dựa theo 
sự phân chia thành khách thể-tỏn tại và khách thẻ-bản chất. 


Nhưng, trong tién trình này cũng có mặt cả hai dạng thức còn lại 
của suy luận. Thật thẻ. tính cá biệt không chỉ hiện diện trong tiễn 
trình này theo nghĩa sự thống nhất phủ định với mình kết hợp một 
cách khăng định với tính cá thẻ của sản phẩm. mà tính cá biệt. 
còn là tác động hiện thực hóa của Khái niệm (8163) như là hoạt 
động tuyệt đối. và. với tư cách là sự hoạt động. nó dàng thời cũng 
là yêu tô làm nhiệm vu trung giới của suy luận của tiễn trình hóa 
học, từ đó ta có dạng thức suy luận thứ hai: P - C - Ð. Tương tự 
như the, cái phö bien cụ thể trong sản phẩm trở thành tön tại-hiện 
có không chỉ là điểm xuất phát của tién trình hóa học mà, với tư 
cách là bản chất chung hay phó biến của các đối cực. đến lượt 
mình, cũng là yếu tố trung giới của suy luận. tức là nơi diễn ra 
tiễn trình tự phát triển, và ta có dạng thức thứ ba của suy luận: D 
-P-C. 


8202 


Lä quan hệ phản tư của tính khách quan, hóa học luận vẫn 
còn lấy không chỉ bản tính dị biệt hóa của , những khách thể 
mà còn lấy cả sự độc lập-tự chủ ứrực tiếp của chúng làm 
tiền- -giä định [làm điều kiện tiên quyết]. Tiến trình hóa học 
là tiễn trình đi lui và đi tới từ một hình thức này sang hình 
thức khác, nhưng những hình thức này vẫn cứ là ngoại tại 
đối với nhau. 


- Trong sản phẩm trung tính, những thuộc tính nhất định 
của các đối cực déi Rp nhau deu được thủ tiêu, vượt bỏ. 
Điều này quả là phần phù hợp với Khái niệm, thế nhưng, 
nguyên tắc kích hoạt hay gợi hứng”) cho việc dị biệt hóa 


Il Jas begeistende Prinzip ` the inspiriting principle. 


44a Phản HH: Học thuyết về Khái niệm, B. Khách the í: 8794-212) 


không hiện hữu o trong nó, bởi nó lại bị chìm đấm trở lại 
thành sự trực tiếp. | Vì thế, sản phẩm trung tính là một cái 
gì có thê được tách rời, phân ly. Nhưng, cả hai: nguyên tắc 
“phán đoán” [hay “phân chia"J”” - phân hóa cái trung tính 
thành những đối cực được dị biệt hóa và, nói chung, mang 
lại cho khách thể sự di biệt và sự kích hoạt” đối với một cái 
khác — lẫn tiến trình như là một sự phân ly căng thăng, đều 
rơi ra bên ngoài tiến trình đầu tiên này. 


Giảng thêm: 


Tiến trình hóa học vẫn còn là một tiên trình có-điểu kiện, hữu 
hạn. Khái niệm, xét như là Khái niệm vẫn chỉ mới là cái 
[phương diện] bên trong của tiến trình này, và, ở đây, chưa đi 
đến sự hiện hữu trong sự tổn tại-cho-minh của nó. Trong sản 
phẩm trung tính, tiến trình bị triệt tiêu, và cái kích thích nó rơi 
ra bên ngoài nó. 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: 8202 


- Nằm giữa một bên là sự tồn tại trực tiếp của khách thể cơ giới và 
bên kia là sự tái-khẳng định tự do của Khải niệm cho-mình ở 
trong mực đích luận (§204), hóa học luận là mômen quan hệ phản 
tir ngay trong lòng của khách thể. Với tư cách là quan hệ phản mr 
của tính khách thé, hóa học luận láy hai điều sau đây làm tiền đề: 
bản tính hóa học di bier hóa của những khách thể và sự độc lập-tự 
tòn rực riếp của chúng, Đó là lý do tại sao tiến trình hóa học 
không có được tinh trôi chay hoàn hảo của việc tự-vận động của 
Khái niệm. Nó chỉ là sự “đi lui và đi tới” của hình thức này sang 
hình thức kia (tức từ trạng thái xung đột sang trạng thái trung tính 
hóa), nghĩa là những hình thức ở bên ngoài nhau và chưa có sự 
thống nhất tư biện. Việc “đi lui và di tới” (das Herüber-und 


® đạo urteilende Prinzip / the judging [or dividing] principle; (b) Begeistung / 
inspiration. 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($$194-212) 44? 
EES 


Hinübergehen / going back and forth / le va-et-vient) cho thấy sự 
thiếu cân bằng tư bien: trong trạng thái xung đột trừu tượng, các 
khách thể hóa học ở “bên này” của sự thống nhất đích thực. còn 
trong trạng thái trung tính dëng dung, ròi lại ở phía "bên kia", và 
cả hai trạng thái đều không được hòa giải với nhau. 


- Trong sản phẩm trung tính, các thuộc tính phân lập và xung đột 
đã được thải hồi. Điều này cho thấy: sản phẩm trung tính vừa phù 
hợp với Khái niệm (sự thống nhất bao hàm các tính quy định. 
giöng như trong “hiện thực”, thì "bản chất" và "tồn tại" không 
còn giống như trước). đồng thời vừa không phù hợp với Khái 
niệm. và, do đó, là một tính khách thể hữu han, vì lẽ, trong kết 
quả phủ định của phủ định (tức sự phủ định qua lại của những 
khách thể hóa học), phương diện khăng định (sự trung tính đồng 
nhất hay dëng dung) logi trir phương diện phủ định của việc tự-dị 
biệt hóa. Chính sự Gab tai của sản phẩm trung tính, chính việc 
thiểu tính năng động nội tại là cái giá phải trả cho sự trực tiep của 
khách thể hóa học. Thật thế, trong chừng mực bản thân sản phâm 
trung tính bị rơi trở lại vào trong sự rực tiếp (là đặc điểm của 
toàn bộ tién trình), thì nguyên tắc kích hoạt của việc dị biệt hóa 
(das begeistende Prinzip der Differentiierung / the inspiriting 
principle of differentiation / le principe actif et stimulant de la 
différenciation) không có mät trong bän thân sån phäm mà & bên 
ngoài nó, vì tính khẳng định trung tính đã ngăn càn tính phủ định 
năng động của việc tự-dị biệt hóa. Vì thế, sản phẩm trung tính 
không thực sự dị biệt hóa bởi chính mình mà chỉ là một cái gì “có 
thể tách rời được " (ein trennbares) mà thôi. Như thể, nguyên tắc 

“phản đoán” (“phân chia” / urteilend) cũng như tién trình tách rời 
(tạo nên xung đột) rơi ra bên ngoài tién trình thú nhất (tiến trình 
trung tính hóa). 


- Vậy, trong hóa học luận, ta không có được đồng nhất mang tính 
Khái niệm đích thực giữa phủ định của phủ định (như là sự khăng 
định đồng nhất và phố biến) với sự phủ định của phủ định (như là 
sự đị biệt hóa tự do, có tính phủ định với chính mình). Nói khác 
đi, hai tiến trình (trung tính hóa của cái khác biệt và dị biệt hóa 
cái dừng dưng) rơi ra khỏi nhau. Và đó cũng chính là sự hữu hạn 
hay tính bị giới hạn của nó. 


x4 


S359 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the (§§194-212) 


§203 


Nhưng, finh ngoại tgi làm cho hai tién trình này (tiến trình 
quy giản cái được dị biệt hóa thành cái trung tính và tién 
trinh di biêt höa của cái không-được di biệt hóa hay cái 
trung tính) xuất hiện ra như là độc lập-tự chủ đối với nhau 
cũng cho thấy tính hữu hạn của chúng khi chúng quá độ 
sang những sản phẩm, trong đó chúng đều được thủ tiêu, 
vượt bỏ. Và ngược bại, tiễn trình trình bày [cho thấy] sự 
trực tiếp được tiền-giả định của những khách thể được dị 
biệt hóa là một sự trực tiếp trống rỗng, vô hiệu. — Thông 
qua sự phú định của tính ngoại tại và tính trực tiếp, vốn là 
nơi Khái niệm đã bị chìm đắm với tw cách là khách thể, 
Khái niệm được thiết định như là ser do va cho-minh, döi läp 
lại với tính ngoại tại và tính trực tiếp áy; — nghĩa là, nó 
được thiết định như là mực dich”. 


Giång thêm: 


Sự quá độ từ hóa hoc luận sang quan hệ mục đích luận bao 
ham trong sự kiện: hai hình thức của tiến trình hóa học thủ 
tiêu, vượt bò lẫn nhau một cách tương, hỗ. Kết quả mang lại là: 
Khái niệm - vốn chỉ mới hiện điện một cách trr-mình [mặc 
nhiên] & trong hóa học luận và cơ giới luận - trở thành tự do; 
và bây giờ, Khái niệm hiện hữu cho-minh ấy là mục đích. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8203 


Tính ngoại tại (hay việc "ở bên ngoài nhau”) của hai tiễn trình 
cho thây sự hữu hạn (giới hạn) của chúng ở chỗ: chúng "trung lập 
hóa" nhau bằng cách trở thành những sản phẩm trong đó chúng bị 
thải hồi và đánh mất tỉnh năng động thay vì tự hợp nhất trong sự 


Il Zweck ’ Purpose. 


Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the ($$194-212) 849 


vå hạn của một vòng tròn vận động. Tình hình này sẽ phải tự “stra 
chữa" ngay trong lòng của hóa học luận. nghĩa là. hai tiến trình 
phải hòa giải với nhau trong tính phủ định tuyệt đối duy nhất của 
Khái niệm (vừa di biệt hóa. vừa quay trở lại với chính mình). 


- Thật thế, tính ngoại tại của hai tiễn trình hóa học Có cơ sở trong 
sự độc lập-tự tồn /rực tiệp của những khách the (tiền de của hóa 
học luận: $202). Song, nêu tính ngoại. tại và tính hữu hạn của các 
tien trình ấy bị phơi bày bởi sự trực tiếp của những sản phẩm tĩnh 
tại thì ngược lại. chính bản thân tién trình hóa hoc, hay. đúng hơn, 
chính bản thân rính tiễn trình của hóa học luận thể hiện như là 
tiến trình thu tiêu hay làm tiêu biến sự trực, tiếp được tiền- -giä 
định cua những khách thể dị biệt hóa. Nói ngắn, sự trực tiếp tĩnh 
tại của những sản phẩm hóa học tö cáo tính hữu hạn và tính ngoại 
tại của tiên trình hóa học luận, và, ngược lại, bản thân sự có mặt 
của rien rrình hóa học này lại tó cáo sự trực tiếp của bản thân 
những khách thể hóa học. 


- Như thẻ, tính ngoại tại của tién trình hóa học và tính trực tiếp của 
những khách thé hóa học phủ định lẫn nhau. Một mặt, chính Khái 
niệm. với tư cách là khách thẻ. đã "bị chìm däm" (versenkt war) 
trong tính ngoại tại và tính trực tiếp này. Từ đó, do chính xự phù 
định döi với tính ngoại tại và tính trực tiếp (trong đó Khái niệm 
khách quan đánh mất tính chủ thẻ tự do của mình) mà Khái niệm, 
một lần nữa. lại tỏ ra là / do một cách minh nhiên. và, hơn thế 
nữa, được thiết định cho-mình, đối láp lại tính ngoại tại và tính 
trực tiếp này (gegen jene Äußerlichkeit und Unmittelbarkeit). 


- Một khi sự / do của Khái niệm không còn phát triển một cách 
thuần túy nội tại như trong phán đoán và suy luận nữa. mà đối lập 
lại với tính ngoại tại và tính trực tiếp của khách thể, Khái niệm 
được thiết định như là MỤC ĐÍCH (Zweck) hay như là nguyên 
nhân mục đích. 


550 


3360 


u Teleologie / Teleology 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the t$ÿ194-212) 


c. Mục đích luận“? 
§204 


Mục đích là Khái niệm đã đi vào trong sự hiện hữu tự do và 
tồn tai-cho-minh nhờ vào sự phú định tính khách quan trực 
tiếp. Nó được xác định như là chu quan, böi sự phú định 
này thoạt đầu là treu tượng, và, do đó, mới chỉ đơn thuần 
đối lập lại với tính khách quan. Nhưng, tính quy định này 
của tính chủ quan là phiến điện so với tính toàn thể của 
Khái niệm, và cũng là phiến diện đối với bản thân mục dich, 
bởi mọi tính quy định đã tự thiết định trong mục đích như 
là đã được thủ tiêu, vượt bỏ. Vì thế, cả đối với mục đích, 
khách thê được tien-giä định chỉ là một thực tại mang tính ý 
thể, trắng rỗng và vô hiệu về mặt tu-minh”. Là sự mâu 
thuẫn này giữa một bên là sự đồng nhất cüa nó với chính 
mình với bên kia là sự phủ định và đối lập được thiết định ở 
bên trong nó, bản thân mục đích là sự thú tiêu, vượt bó, là 
hoạt động phủ định sự đối lập bằng cách mục đích thiết 
định nó [sự đối lập| như là đồng nhất với chính mình. Đó là 
việc thực hiện mục dich, trong đó mục đích đã thải höi sự 
phân biệt giữa cả hai bên, tức giữa tính chú quan và tính 
khách quan, vì nó tự biến mình thành cái khác của tính chủ 
quan của nó và tự khách quan hóa chính mình. Nó [mục 
đích| đã kết hợp mình chỉ với mình mà thôi và đã bảo tôn 
chính mình. 


Một mặt. thật là thừa thãi, nhưng, mặt khác. hoàn toàn 
đúng khi Khái niệm “muc đích” được gọi là một Khái 
niem-cua-Iy tỉnh, — và khi nó được đặt dôi lập lại với cái 
phổ bien trừu tượng của giác tính [vì] giác tính quan hệ 
mình với cái đặc thù chỉ bằng cách thäu gồm cái đặc thù 
mà nó vẫn không có ở nơi chính mình. 


Deine ideelle, an sich nichtige Realität / an ideal reality, 


that is null and void in-itself. 


Phản IH: Học thuyết ve Khải niệm. B. Khách the ($$194-212) xã! 
EE E 


- Hon nữa. việc phän biệt giữa mục đích xét như nguvèn 
nhân cứu cảnh? vor nguyên nhân đơn thuần tác động w 
(tức với cái thường được gọi là “nguyên nhân") là điều 
cực kỳ hệ trọng. Nguyên nhân [tác động] thuộc vè sự tất 
yêu chưa được phát lộ và còn mù quäng, vì thế. nó tỏ ra 
chỉ chuyên sang cái khác của nó. và. như the. đánh mát 
tính căn nguyên?” của nó ở trong tôn tại-được-thiết định. | 
{Có nghĩa là] nguyên nhân quay trở lại vào (rong chính 
mình chỉ một cách trr-mình (am sich) hay cho-ta (für uns) 
mà thôi. bởi nguyên nhân chỉ là nguyễn nhân ở trong kết 
quả. Ngược lại, mục đích được thiết định như là chứa 
đựng tính quy định o bên trong chinh mình, tức chứa 
đựng ker quả (vốn là cái gì vấn tỏ ra là cái tòn tại-khác ở 
trong quan hệ nhân quả). | Băng cách ä ấy. mục đích không 
chuyên sang [cái khác} mà tự bdo tân chính mình o trong 
sự vận hành của nó. nghĩa là. nớ chỉ thực hiện chính bản 
thần minh, và ở chỗ ké! thúc những gì vån là nó ở chỗ har 
đâu. hay vôn là nó ở trong tính căn nguyên của nó: củi 
căn nguyên đúng thật chỉ có được ở trong sự hr-bao tån 
chỉnh mình này. — [ Vậy]. mục đích đòi hỏi một sự lý giải 
tự biện. như là Khái niệm (trong sự thông nhất của nó và 
trong /ính ý thể của những sự quy định của nó) chứa đựng 
phán đoán hay sự phủ định, nghĩa là. chứa đựng sự đối 
lập giữ cái chủ quan và cái khách quan. và đồng thời là sự 
thủ tiêu, vượt bỏ sự đối lập này. Khi bàn vẻ mục đích, ta 
không được lập tức hay không được đơn thuần nghĩ đến 
hình thức mà nó diễn ra trong ý thức như là một sự quy 
định có mặt “trong sự hình dung bằng biểu tượng. Với 
Khải niệm về "tính hợp mục đích bên trong "E . Kani dä 
làm sống dậy Ý niệm nói chung và nhất là Ý niệm về sự 


sống. Việc quy định về sự sông nơi Aristoteles em cũng 


© Endursache / final cause; ™ bloß wirkende Ursache / merely efficient cause; e 
Urprünglichkeit / Originality; ® innere Zweckmäßigkeit ‘ internal purposiveness. 


HI" Xem: Aristoteles: De Anima VE lĩnh hòn 2.1.12 a 14:~ ‘Chúng ta hiểu sự sống 
là sự tự-dinh dưỡng cùng với sự tăng trường và suy tàn“; 2.415 b 15: “Linh hỗn là 
nguyên nhân cứu cánh của thể xác của nó“ , Ngoài ra, Aristoteles bàn ve mục đích 
luận / Teleologie chủ yếu trong: “Våt lý học” . 2.8. Học thuyết cúa Kunt về “tinh 


S361 


Phản IN: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the ($$194-2123 


đã bao hàm tính hợp mục đích bên trong. và. vì thê, vượt 
xa vô hạn so'với khái niệm cua mục đích luận hiện đại 
vốn chỉ có tính hợp mục dich hen ngoài, hữu hạn trong 
tầm mắt mình. 


Nhu câu và động lực bản năng là những ví dụ gắn gũi 
nhất về mục đích. Chúng là sự mâu thuẫn được cảm nhận 
ở bên rong bản thân chủ thể sống: và chúng dän đến 
hành động de phủ định sự phù định này (vốn còn là cái gì 
đơn thuản chủ quan). Sự thoa mãn thiết lập sự hòa bình 
gita chủ thê và khách thé, vì cái khách quan. cái còn 
đứng ở về bên kia trong sự mâu thuẫn (tức. trong nhu 
cầu). được thủ tiêu, vượt bỏ tính phiến diện của nó bằng 
cách được hợp nhất với cái chủ quan. - Những ai nói quá 
nhiều về tính kiên có và tính bất khá khắc phục của cái 
hữu hạn (cả chủ quan lẫn khách quan) có thể tìm thấy một 
ví dụ ngược lại ở trong båt kỳ một động cơ bản năng näo. 
Có thể nói rằng động cơ là sự xác tin rằng cái chủ quan 
chi là phiến điện và răng nó không có nhiều sự thật hơn là 
cái khách quan. Hơn nữa. động cơ là việc turc hiện sự 
xác tín vốn thuộc về nó: nó hoàn tät việc thu tiêu. vượt bỏ 
sự dói lập này (giữa một bên là cái chủ quan đang và vẫn 
tôn tại chỉ như cải gì chủ quan với bên kia là cái khách 
quan đang và vẫn tôn tại chỉ như cái gì khách quan) và 
thủ tiêu. vượt bỏ tính hữu hạn này của mỗi bên. 


Liên quan đến hoạt động của mục dich. thiết tưởng nên 
ghi nhận thêm rằng: ở trong suy luân (bản thân hoạt động 
này là suy luận và kết hợp mục đích với bản thân nó 
thông qua việc hiện thực hóa của nó). thiết yêu có mật 
việc phú định của những hạn từ: đó là việc phủ định tính 
chủ thể trực tiếp có mặt trong mục đích như vừa nẻu. 
cũng như việc phủ định tính khách thể trực tiếp (cua 
phương tiện và của những khách thể được tien-gia định 
[dói tượng của mục đích]). Cũng chính cùng một sự phu 


họp-mục dich bên trong”, xem: Phé phản năng lực phản đoàn, §§61-66, Bùi Văn 
Nam Sơn. Sdd, tr. 359-381. 


Phân HE Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách thê (\€194-212) 833 
RL AR ABA HE EE 


c. 


dinh áy trong thực tế đã tác động trong việc nâng Tỉnh 
thần lên đến Thượng để, vượt lên trên những sự vật hất 
tät của trần gian cũng như vượt lên trên tính chủ quan của 
riêng ta. | Như đã có nhắc đến trong phần “Dẫn nhạp " và 
trong §192, đó là mômen bị bỏ qua và bị gạt bỏ đi trong 
hình thức được mang lại cho việc "nâng lên” này ớ trong 
cái gọi là những "luận cứ chứng minh sự hiện hữu của 
Thượng đế”. nghĩa lå, trong hình thức của những suy luận 
của giác tính. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §204 


Mục đích luận 


- Khách thể nói chung là tồn tại /rực tiếp, nơi đó sự tự do của Khái 


niệm chủ quan bị đông cứng lại ($194). Từ nay, sự triển khai 
lôgíc của Khái niệm khách quan không gì khác hơn là sự khỏi 
phục từng bước sự tự do hay sự tự-quy định của Khái niệm ngay 
trong lòng khách the. Ta ôn lại mây bước phát triển của sự tự do 
này: 


- Là tính chủ thể (§162), tính cá biệt hay tính thống nhất phủ 


định với mình (8163), sự tự do này đã bắt đầu tự tái- -khăng 
định ngay trong lòng cơ giới luận dưới hình thức cực kỳ sơ 
đăng của tính trung tâm ($8196-198). Thật thế. tuy cơ giới 
luận tự triển khai một cách " ‘suy luận” và, do đó, phù hợp với 
nhịp điệu của sự tự do chủ quan. nhưng. nơi cấp độ phát triển 
này, sự tự-quy định một cách tự do của Khái niệm chủ quan 
không có đính khách quan nào khác hơn là của một khách thẻ- 
trung tâm gây nên một sức hút hay sức häp dẫn ngoại tại đối 
với những khách thé khác để tạo ra một hệ thống thông nhất. 


- Ngược lại, trong hóa học luận. cái tồn tại-cho-minh tự do của 


Khái niệm đã tái xuất hiện dưới hình thức cuo hơn của xu 
hướng tự phát, nhờ đó một khách thể hóa học tự tìm cách hợp 
nhất với khách thẻ-bỗ sung để khôi phục tính toàn thẻ-khái 
niệm vốn đã có mặt trong nó một cách mặc nhiên (§200). 
Nhưng. tién trình nảy vần không thực sự là tự do. trong chừng 
mực chưa quay về với chính mình một cách vô hạn. mà chỉ cô 


452 


Phän HI: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê r$§194-212) 


định hóa ở trong ste irung tính của sản phẩm của nó và cân có 
một tiến trình ngoại tại để thực hiện điều ấy. 


- Như đã biết, lý do của sự thiếu vắng việc tự-quy định đích thực ở 


trong cơ giới luận và hóa học luận là sự độc-lập-tự- -tồn trực tiếp 
của những khách thể (§§199-202). Chính sự (rực tiếp này giải 
thích tại sao sự tự do “bi chim đắm” ở trong cái tòn tại-tự-mình 
của tính khách quan (§195). Song, như cũng đã thấy, chính nhờ 
xu thé của tién trình hóa học song đôi mà sự trực tiếp - phủ định 
sự tự do của khách thể —, đến lượt nó. lại bị phủ định (8203) 
thông qua sự phù định của tính khách quan trực tiếp của cơ giới 
luận và hóa học luận: Khái niệm-tự do thoát ra khỏi cái tồn tại-tự- 
mình (là nơi nó giấu mình như là tính chủ thể nội tại) để từ nay 
trở thành /ồn tai-cho-minh, nghĩa là, Khái niệm không còn sa lầy 
trong cái tw-minh của tính khách quan, mà. nhờ sự phủ định của 
phủ định, tự khẳng định một cách cho-mình ngay trong lòng the 
giới khách quan. và, như thế. thoát ra khỏi the giới này de đi vào 
trong sự hiện hữu (Ex-istenz) tự do. Đạt đến cấp độ phát triên 
này. Khái niệm là MỤC ĐÍCH hay CỨU CÁNH (Zweck): quả 
thật, khi thừa nhận răng thế giới khách quan có một mục đích hay 
những khách thể tuân theo một cứu cánh có nghĩa là khăng định 
sự hiện diện tích cực (ngay trong lòng tính khách quan) của một 
nguyên tắc vượt thoát một cách tự do, vì nó tạo nên tiêu chuân 
hoàn toàn tự trị của sự phát triển. Nguyễn tặc này vượt xa vô hạn 
so với “trung tâm cơ giới" " lẫn “khách thể hóa học dị biệt hóa”, 
bởi, ngay bên trong một hệ thông khách quan, mục đích là cái gì 
tự đổi lập với hệ thông ấy; nó là hạt mäm có mặt từ trước, và khi 
triển khai minh nhiên, sẽ là điểm khởi đầu và điểm kết thúc 
(alpha và omega) của sự phát triển khách quan, của nguyên tắc và 
cứu cánh của sự phát triển. Nói ngắn, mục đích là sự thống nhất 
khá niệm dự đoán sự phát triển của thế giới khách quan. 


Vậy, mục đích là chán lý của cơ giới luận và hóa học luận, vì nơi 
nó, tính chủ the nội tại đạt tới sự tồn tại-cho-mình tự do. Và, với 
tư cách là chủ thể, nó vừa là sự tự do vươn đến việc tự triển khai 
trong khách thể. vừa là sự tự do để khách thể vươn đến như là sự 
hoàn tất của chính mình. Tuy nhiên, mục đích không chỉ là chu 
quan theo nghĩa khái quát rằng trong nó, tính chủ thê-Khái niệm 
đạt được sự hiện hữu tự do một cách khách quan. Sở dĩ nó được 
quy định chính xác như là chứ quan là vì sự phủ định qua đó nó 
đi tới chính mình (tức sự phủ định tính khách quan trực tiếp) 


Phản HE Học thuyết về Khải niệm, B. Khách the ($$194-212) 855 


thoat đầu chi mới là một sự phủ định 0u tượng, nghĩa là, một sự 
phủ định chưa tự phủ định chính bán thân mình một lần nữa dé 
hướng đến tính khách quan như sẽ diễn ra trong việc (hực hiện 
mục dích. và. vì thế. ở giai đoạn đầu tiên này, tỉnh khách quan đối 
điện với mục đích một cách trừu tượng giöng hệt như mục dich 
đối điện với tính khách quan. Đối diện với mục đích vốn chỉ mới 
là một mục đích chủ quan, ở đây ta chỉ có một khách thế cũng 
triu tượng (tính khách quan đơn thuần có tính cơ giới và hóa học) 
dối lập lại với mục đích chủ quan. 


- Hiểu như thế. tính chủ thể (chủ quan) là một giới hạn đã hạn định 
tính toàn thể của Khái niệm và chỉ ưu tiên một trong các mômen 
của Khải niệm, đó là mômen của sự phản tư, còn bỏ qua mômen 
của sự tòn tại, trong khi Khái niệm là sự thống nhất tuyệt đối của 
sự tön tại va sự phản tư-trong- -minh ($159) và mỗi mômen của 
Khái niệm. về nguyên tắc, là cái toàn bộ của bản thân Khái niệm. 


- Việc quy định này của tính chủ thể thoat đầu cũng chỉ là phiến 
điện so với tính toàn thẻ của Khái niệm. và điều này không chỉ là 
cho ta (cho sự phan tu từ bên ngoài) mà còn cho bản thân mục 
đích. vì mục đích là Khải niệm tồn tai-cho-minh hay vô han, 
trong đó mọi tính quy định đều được thiết định như là bị thải hồi. 
Cho tới nay, Khái niệm chủ quan vẫn chưa được thiết định như 
thế, vì lẽ: Khái niệm chi có thể được thiết định một cách chứ quan 
(đúng nghĩa) khi đối lấp lại với Khái niệm được thiết định như là 
khách quan. Sự đối lập này „bây giờ dä xuät hiện và đó là lý do 
khiến cho mục đích sẽ là chỗ chuyên hóa sang Ý niệm (vốn là sự 
thống nhất tuyệt đối giữa chủ thể và khách thẻ). Trong khi chờ 
đợi, trong xu hướng vươn đến khách thể. Khái niệm chủ quan 
được thiết định chi nhir là chủ quan. và, như thế. nó là chân lý 
không chỉ của khách thể cơ giới và hóa học mä của cả chủ thể. 


- Nhưng, dëi với bản thân mục đích. nếu tính chủ thể phiến diện 
chỉ là một bộ phận so với tính toàn thể của sự tön-tai-cho-minh 
mang tính Khái niệm của mục đích, thì cũng thế, đối với mục 
dich, khách thè cơ giới và hóa học chi là một thực tại đơn thuần 
mang tính ý thể. nghĩa là. một thực tại. về nguyên tắc. chỉ là một 
mômen hữu hạn của tính vô hạn tồn tại-cho-mình của Khái niệm 
được thiết định như là mục đích. do đó, cũng tự bộc lộ là một bộ 
phận (phiến diện); nói khác đi. khách thé ấy, xét về mặt tr-minh 
hay mặc nhiên, chỉ là "hư vå” ("nur eine ideelle, an sich nichtige 


856 


Phần HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($ÿ194-212) 


Realität” / only an ideal reality, one that is null and void in-üself 
/ une réalité qui, prise en soi, n'est virtuellement que du néant). 
Như thế. trong chân lý cao hơn so với chủ thể và khách thể thuần 
tủy. mục dich là cái gì đây máu thuần. 


Thật thế, một mặt, với tư cách là Khái niệm tôn tại-cho-minh có 
sự hiện hữu tự do, mục đích có sự đồng nhất với mình, nhưng, 
mặt khác. do tính chủ thể ban đầu và sự đối lập ngoại tại và triru 
tượng với tính khách quan. mục đích mang đậm đấu án của một 
sự phú định và một sự đổi lập. Do đó, bản thân mục đích là hành 
ví tự phát de thải hỏi sự déi lập này. Nó là sự hoại động nhằm phủ 
định sự đối lập bằng cách thiết định sự đối lập như là dòng nhät 
với chính mình, nghĩa là, bằng cách không còn tự biển mình 
thành một trở ngại đối với sự đông nhất của mình với mình, trái 
lại. đồng nhất hóa với chính tiến trình vận động để hoàn tất chính 
mình. Hoạt động thải hồi sự đối lập với khách thể (nhờ vào sự 
mâu thuẫn nội tại) chính là VIỆC THUC HIEN MỤC DICH, 
trong đó. khi tự biến mình thành cái khác của tính chủ thể của 
mình. nghĩa là. khi tự-khách th hóa. mục dich đã thủ tiêu sự khác 
biệt và sự đối lập trừu tượng giữa tính chủ thể và tính khách thẻ, 
và, do đó. thay vì chuyển sang cái khác của mình. mục đích chí 
“kết luận” với mình và tự bảo tân sự ngang bằng với mình. 


Tính tuần hoàn này của mục dich (tự bảo tồn sự đồng nhất với 
mình ngay trong lòng sự khách the hóa của mình). mục đích vượt 
bỏ sự trực tiếp của Khái niệm chủ quan hình thức (§162) lẫn của 
Khải niệm khách quan cơ giới và hóa hoc (§194). Nó đang đứng 
trước ngưỡng cửa của Ý niệm, trước chân lý cao nhất của chủ thê 
lẫn khách the, nghĩa là, trong Y niệm, chủ thể được thiết định 
phiến diện như là mục đích hướng đến khách thể một cách mình 
nhiên để thực hiện chính mình ở trong đó, ngược lại khách thê 
(được tiền giả định trực tiếp) được hấp thu trong chủ thể thiết 
định nó như là phương tiện cho việc thực hiện chính mình. 


- Phần Nhận xét cho §204 


- Truyền thống triết hoc Kant gọi khái niệm “myc đích" là Khái 


niệm của lý tính (Vernunfibegriff / concept of reason / concept de 
la raison). (Xem: Kant, Phê phán năng lực phán đoán. $$61-68, 
Bùi Văn Nam Sơn, Sdd, tr. 363-392). Định nghĩa này, theo Hegel. 
thật ra là thừa, vì mọi Khái niệm, do bản tính của chúng, đều là 


Phân IH: Hoc thuyết về Khải niệm. B. Khách thể ($8194-212) “$7 


thuần lý. bởi Khái niệm là bản thân lý tính. Nhưng. định nghĩa â Ấy 
là cần thiết và chính đáng trong chừng mực ta muön đối lập tỉnh 
phó biến cụ thể của mục đích (tự quy định ở trong và bởi chính 
mình khi tự khách thê hóa) với cái phó biến trừu tượng của giác 
tính (tự vừa lòng với việc thâu göm những tính đặc thù được 
mang lại cho nó từ bên ngoài). 


- Sau đó, Hegel phân biệt rất khéo giữa mục đích như là nguyên 
nhàn muc dich hav cứu cánh (Endursache / causa finalis) với 
nguyên nhân thông thường. đơn thuän là nguyên nhân tác động 
(wirkende Ursache / causa efficient). Thật thé, “nguyên nhân tác 
động” thuộc vẻ sự tất yêu còn có tính mù quäng, do đó. có vẻ như 
chuyển sang cái Khác của nó (tức: kết quả) và đánh mất (ính căn 
nguyên của mình ở trong tồn tại-được thiết định. Thật vậy. 
nguyên nhân không biến mắt ở trong kết quả, mà chỉ là hiện thực 
thực sự ở trong kết quả, và là causa sui (nguyên nhân tự thân) ty- 
mình-và-cho-minh. Tuy gọi là "tự-mình-và-cho-minh” có vẻ 
tuyệt đổi, nhưng nguyên nhân thực ra chưa phải là "tự-minh-và- 
cho-minh” một cách minh nhiên "®cho-mình”: nguyên nhân chi là 
nguyên nhân ở trong kết quả một cách tự-mình hay là "cho-ta". 
còn đối với bản thân nguyên nhân thi sự đồng nhất này vẫn còn bi 
che giấu. Ở đây, ta nhận rõ tính hàm hò của Lôgíc học về Bản 
chất, vì đó là nơi những tính quy định chưa được phản tư "trong- 
mình” một cách tuyệt đối (§112). trái lại, các phạm trù của nó chỉ 
được suy tưởng bởi Khái niệm phơi bày một sự chặt chẽ nội tại 
vẫn còn mặc nhiên. Trong khi đó. mục đích được thiết định một 
cách minh nhiên như là phải chứa dựng trong chính nó sự quy 
định rằng nó tự thực hiện và tự khách thể hóa, nghĩa là một tính 
hiện thực mà ở cấp độ của tính nhân quả-tác động. còn tỏ ra là 
một tòn tai-khäc, tức là kết quả như là cái gi tách rời khỏi nguyễn 
nhân. Nói khác đi. khi tác động. mục đích không tạo ra điều gì 
khác hơn là cái đã có, tức bản thân nó. vi, về nguyên tắc. trong 
khi còn ån chứa cái toàn thể bên trong cái tòn tại-cho-minh. nó đã 
“dy đoán” sự triển khai khách quan của nó. Khác với nguyên 
nhân là cái chỉ đạt được hiện thực đích thực khi thiết định két 
quả. mục đích lập tức có được sự đồng nhất-với-minh, và. khi 
thiết định sự khách thê hóa chính mình. nó không “di tim” sự 
đồng nhất này mà chi đơn thuần xác nhận và phát triển sự đồng 
nhất một cách nội tại. Đó là lý do tại sao trong "hoat động hiệu 
quả: " (Wirksamkeit), mục đích không chuyển sang một cái khác 
mà f-báo tôn mình, nghĩa là, chỉ tuyệt đi tạo ra chính mình như 


NIS 


S362 


Phân IH: Học thuyết ve Khái niệm. B. Khách thẻ {$8194-212, 


là kết quả (er bewirkt nur sich selbst), là chỗ ker thic những gì đã 
có ngay tir đâu trong tính nguyên thủy của nó, nghĩa là. chỉ nhờ 
Sự trung giới cúa việc bảo tôn tích cực chính mình này mà cái gì 
đích thực là nguyên thủy và trực tiếp được tòn tại như là nguyên 
thúy và trực tiên. 


“Muc đích” đòi hỏi ta phải năm bắt nó một cách tư bien: tức, 
trong sự đồng nhất của các tính quy định đối lập của nó (882). 
Thật thé. một mặt, nó là Khái niệm tồn tai-cho-minh một cách tự 
do, tập trung các tính quy định vào trong sự thông nhất và trong 
tính ý thể của cái tồn tai-cho-minh của nó. nhưng mặt khác, do 
tính phiến diện của tính chủ thể ban đầu, cũng chính mục đích ấy 
chứa đựng cái đối lập lại sự thông nhất, tức, chứa đựng sự phủ 
định, hay. chính xác hơn. chứa đựng "phán đoán” phân chia, 
nghĩa là. sự đối lập giữa một ben là cái chủ quan và bên kia là cái 
khách quan (trớ thành một bực rai dëi lập ram thời với tính ý thể 
của mục đích). để rồi, khi tự thực hiện một cách tích cực, mục 
đích cũng lại là việc thải hồi sự đối lập này. Nhiệm vụ của tư duy 
tư biện là phải näm bắt sự thống nhất này giữa tính ý thể và mục 
đích. giữa sự đối lập bên trong và việc thải hồi. khắc phục sự đối 
lập ấy. 


Các đoạn còn lại của Mh¿n xé: được viết khá sáng sủa. do đó 
không cần phải chủ giải. 


§205 


Trong sự trực tiếp của nó, quan hệ mục đích luận thoạt đầu 
là tính hợp mục đích ngoại đại; và Khái niệm đối lập lại 
khách thể như cái gì được ‚tien-giä định {hay được tiön-thiet 
định / vorausgesetzt]. Vì thế, mục dich là hu han, một phần 
về phương diện oëi dung của nö, VÀ, phần khác, vì nó có 
một điều kiện bên ngoài, đó là một đối tượng đã cá sẵn dè 
làm chät liệu cho việc thực hiện nó; trong chừng mực đó, 
việc tự-quy định của nó chỉ đơn thuần Mnh thức. Chính xác 
hơn, sự trực tiếp của nó bao hàm rằng: tinh đặc thù (như là 
một sự quy định vê hình thức thì đó là tính chủ thể của mục 
đích) xuất hiện ra như là đã được phản tu-vào trong-minh; 
và, nội dung xuất hiện ra như là được phân biệt với tính 


Phản HIT: Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($$194-212) 859 


toàn thể của hình thức, nghĩa là, với tính chủ thể tự-mình, 
hay, nói khác đi, với Khái niệm. Sự khác nhau này tạo nên 
tính hữu hạn của mục đích ở bên trong chính nó. Cũng do 
đó mà nội dung của mục đích cũng là một cái gì bị hạn chế, 
bất tät và được mang lại”, không khác gì khách thể là một 
cái đặc thù và có sẵn do”. 


Giảng thêm; 


Khi nói đến “mục đích”, ta thường chỉ nghĩ đến tính hợp mục 
đích ngoại tại. Trong cách nhìn này, những sự vật không được 
xem như mang những sự quy định ở bên trong bản thân chung 
ma chỉ đơn thuần được xem như phương tiện để được sử dụng 
và tận dụng nhằm thực hiện một mục đích nằm ở bên ngoài 
chúng. Nói chung, đó là phương diện của tính hữu ích, vốn 
trước đây đã giữ một vai trò lớn cả trong những ngành khoa 
học, nhưng gần đây đã bị mất tin nhiệm ~ một cách chính đáng 
- và được nhìn nhận như là không đầy đủ để có được nhận 
thức đúng thật vê bản tính của những sự vật. Tất nhiên, những 
sự vật hữu hạn, xét như những sự vật hữu hạn, qua đó được 
dành cho đúng vị trí của chúng, khi ta xem chúng như là một 
cái gì không phải là cái tối hậu và như là cái gì còn phải được 
vượt ra khỏi chính mình. Tuy nhiên, tính phù định này của 
những sự vật hữu hạn là phép biện chứng của riêng bản thân 
chúng, và, để nhận thức được điểu này, trước hết, ta phải đi 
sâu vào nội dung khẳng định, tích cực của chúng. Tuy nhiên, 
vi lẽ trong cách tiếp cận mục đích luận, ta cũng làm việc với sự 
quan tâm đẩy thiện ý là nhằm vạch rõ sự hiển minh của 
Thượng đế tỏ lộ ở trong Tự nhiên, nên cũng cẩn lưu ý rằng với 
việc đi tìm những mục đích để những sự vật phục vụ cho 
chúng như là phương tiện, ta vẫn không vượt ra khỏi cái hữu 
hạn và để bị rơi vào những sự phan tư nghèo nàn, chẳng hạn, 
không chỉ cây nho được xét theo phương điện hữu ích mà ai 
cũng biết đối với con người mà cả cây dien điển cũng thế, xét 


( 


a ` . 
Fein Gegebenes / given; 


bị... Tả. 
W gin Vorgefundenes / given in advance. 


X60 


Phần UT: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ($§194-212) 


5363 


trong quan hệ với nút chai được cắt từ vỏ cây này đề nút chặt 
những chai rượu! Trước đây, hàng khối sách vo đã được viết 
ra theo tinh thân này và thật dé thấy rằng chúng chẳng giúp 
tăng tiến được chút gì cho lợi ích đích thực của tôn giáo lẫn 
của khoa học. Tính hợp mục đích ngoại tại tiếp cận Ý niệm một 
cách sát sườn nhất, chi có điều: cái gì đứng sát ngay bên thêm 
lại thường là cái bất cập nhät! 


CHÚ GIẢI DÀN NHÄP: §205 


Quan hệ mục đích luận tuy là sự vận động qua đó Khái niệm và 
khách thể cùng tự vượt bỏ để hướng đến Ý niệm. nhưng nó vẫn 
còn ở bén trong tính khách thẻ và. do đó, còn mang (ính trực tiếp 
và tỉnh ngoại tại của tính khách thể (tính khách quan). Trong 
chừng mực còn gắn liền với tính trực tiếp của mục đích chủ quan 
phiến dien và của khách thẻ đối lập lại mục đích ä ấy (8204). bản 
thân quan hệ mục đích luận này là /rực tiếp, và, với tư cách là 
trực tiếp. nó thoat đầu là tính mục đích đơn thuần ngogi tai. là nơi 
Khái niệm chủ quan chưa hoàn toàn nội tại trong khách thể như 
trong Ý niêm sắp tới, mà đối diện với khách thể như với một 
khách thể được tien- -gia định hay tien-thiet định. nghĩa là, một 
khách thê không được hoàn toàn thiết định và tạo ra bởi Khái 
niệm tuyệt dói. 


Déi với khách the cơ giới và hóa học nói chung. ta có thể nói rằng 
khách thể ấy có Khái niệm ở bên ngoài mình (§195): mục đích 
chú quan chính là Khái niệm còn ở bên ngoài khách thể và vẫn 
còn ở bên ngoài bao lâu Khải niệm và khách thể chưa cùng nhau 
được vượt bỏ trong Y niệm. Trong khi chờ dợi. Khái niệm và 
khách thể vån ở bên ngoài nhau. hạn che lẫn nhau. do đó. mục 
đích là hữu hạn. về cả hai mặt hình thức và nội dung (8133). 


Về nội dung. mục đích chủ quan, một mật. là hữu hạn theo nghĩa 
nó không lập tức nhằm đến tính khách quan của Logos toàn diện 
hay của Ý niệm tuyệt döi (8236 va tiếp) mà chỉ nhằm đến khách 
thê nhdit định của việc thực hiện chính mình cúa nó trong cơ giới 
luận. hóa học luận và sự sông (§216 và tiếp), và. mặt khác. vẻ 
hình thức theo nghĩa sự tự thực hiện của nó bị cột chặt với những 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê ($$194-212) s61 
EE 


điều kiện ràng buộc sự tự do của nó: mục đích chú quan päp một 
điều kiện bên ngoài ở trong một khách thẻ được cho như là char 
liệu của sự thực hiện của nó. Như thé. mục đích tuy có sự tu- -quy 
dinh, nhung còn gắn liền với sự hiện diện được cho của một 
khách thể có sẵn. chứ không phải là một sự tác tạo tuyệt đối chính 
mình. và trong chừng mực đó, là đơn thuần bình thức theo nghĩa: 
sự tự do của việc tự-quy định này tác động đến tiến trình chủ 
quan của việc thực hiện mục đích hơn là đến nội dung toàn diện 
của nó. 


- Phần sau của Chính văn bàn sâu hơn về các hệ quả lôgíc của sự 
trực tiếp ban đầu của quan hệ mục đích luận. 


Ta biết rằng tính đặc thù. ở cấp độ của Khái niệm. tạo nên 
mnômen của sự quy định nội tại của nó ($163) và của sự phán 
đoán tự do của nó (§168). Thế mà, trong chừng mực có tính quy 
định ở trong chính minh và bảo tồn sự đồng nhất với mình bằng 
việc liên tục tạo ra chính mình. mục đích chú quan. về nguyên 
tắc. là sự tự-quy định và do đó. là tinh đặc thà. Là sự quy định 
cua hình thức (Formbestimmung), tức, là sự quy định của tính 
phủ định của việc đây chính mình và của việc phản tư-trong-cái- 
khác ($131), tính đặc thù này không gi khác hơn là bản thân sinh 
chủ thẻ của mục dich, không theo nghĩa "xấu" (mục đích trực tiếp 

"cht" có tính chủ quan) mà theo nghĩa mạnh mẽ rằng mục đích là 
chu thẻ, tức là tính cá biệt tích cực, là tính thống nhất phủ định 
với mình và sự phát triển tự do. Nhưng, kinh qua sự khai triển 
hình thức của mục đích trong hành vi tự thực hiện, vẫn có một cái 
gì tuyệt đối đồng nhất với mình và dừng dưng với những sự khác 
biệt này của hình thức: đó là mômen dei ứng lại với sự phản tw 
phu định trong cái khác. tức, cái mömen đối lập của sự phan từ 
khăng định trong mình, qua đó mục đích. ngay trong lòng sự vận 
động tự-quy định. vẫn cứ đồng nhất với mình {§204) và. ngay 
trong lòng sự đặc thù hóa. vẫn là một cái toàn thể ngang bằng với 
mình. 


- Trong chừng mực là phản tư trong mình dựa theo mömen khẳng 
định của quan hệ toàn diện và đồng nhất với chính mình. tính phú 
định của mục đích (tức tính đặc thù) chính là nói dung nhất định 
của nó. Trên bình điện nội dung hay tính đặc thù như là phản tu- 
trong-minh. tính trực tiếp ban đầu của quan hệ mục đích luận sẽ 
có hệ quả là: nội dung. trong khi chờ đợi tinh hiện thực hoàn toàn 


562 


Phân II: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê ($$ 194-212) 


của Ý niệm. tò ra tạm thời khác biệt với tính toàn thẻ của hình 
thức. Sır khác biệt giữa hình thức của Khái niệm chủ quan mục 
đích luận và nói dung của sự tự thực hiện của nó. hay, nói rò hơn. 
sự khác nhau trực tiếp giữa hai cái (§117) tạo nên sự hữu hạn của 
mục đích như đã nói ở trên. Nội dung của quan hệ mục dich luận 
sẽ là cái gì bị hạn chế. bắt tất. nghĩa là cái gì thiểu vắng sự vô tận. 
Sự tät yếu và sự tự-sản xuất vốn thuộc về Khái niệm, Bán thân 
khách thể cũng là cái gì đặc thù một cách triu tượng như cái gi 
"có sẵn đây”. tức cái gì thiểu vắng tính phö biến cá biệt (hay tính 

cá biệt phỏ biển) và sự tự-sản xuất của Khái niệm toàn điện. Nói 
tóm. sự hữu hạn của quan hệ mục dich luận rực ticp (hay cua 
tính mục đích ngoại tại). ở cấp độ này của sự phát triển của mục 
dich, thể hiện ở sự hữu hạn cå ba mặt: của mục dich chủ quan 
hình thức. của khách thê tien-gid định làm chất liệu của mục dích. 
và của nói dung cua quan hệ mục dich luận trong tién trình đồng 
nhất hóa cái thứ nhất với cái thứ hai. 


§206 


Quan hệ mục dich luận là suy (uậm, trong đó mục đích chủ 
quan kết hợp mình với tính khách quan 6 bên ngoài nó 
thông qua một hạn từ trung gian là sự thống nhất của cả 
hai cái này. | Sự thông nhất này vừa là hoạt động có mục 
đích, vừa là tính khách quan được thiết định môt cách: trực 
tiếp như là phục vụ cho mục đích, đó là phương tiên. 


Giảng thêm: 


Sự phát triển của mục đích để đi tới Ý niệm [hoặc: sự phát triển 
từ mục dich đến Ý niệm]®' diễn ra qua cấp độ: thứ nhất, mục 
đích chủ quan; thứ hai, mục đích trong tiến trình đang tự hoàn 
thành và, Has ba, mục đích đã hoàn thành. - Trước hết, ta có 
mục đích chủ quan; và bản thân mục đích này - với tư cách là 
Khái niệm tổn tại cho-minh - là [cái] toàn thể của những 


# die Entwicklung des Zwecks zur Idee / the development of purpose into Idea. 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê (194-212) 863 


mömen của Khái niệm. Trong những mômen này, mömen đầu 
tiên là tính phố biến đổng nhất với chính mình, có thể nói như 
là [nguốn] nước đầu tiên trung tính? chứa đựng tất cả nhưng 
chưa được phân biệt. Rổi mômen thứ hai là việc đặc thù hóa 
của cái phô bien này, qua đỏ, nó có được một nội dung nhất 
định. Một khi nội dung nhất định này được thiết định bởi sự 
xác nhận của cái phổ biến, cái phổ biến quay trở lại vào trong 
chính mình thông qua nội dung này và kêt hợp mình với chính 
mình®), 


Cho nên, theo đó, khi ta đặt racho mình một muc dich, ta nói 
[trong tiếng Đức] rằng ta “beschließen” [“quyết định”] một điểu 
gL và, với cách nói này, ta xem ra thoat däu häu như là “mở 
ra” và “đón nhận vào“ sự quy định này hay sự quy định nọ. 
Nhưng, dëng thời ta cũng có thể nói rằng mình đã 
“entschlossen” ‚Fquyet định”] về điểu gì đó, để, bằng cách nói 
này, dien tả rằng chủ thể đi ra khỏi tính nội tâm vốn chi tổn tại 
cho riêng mình và bắt đầu làm việc với tính khách quan đứng 
đối diện với mình#"!, Điều này mang lại sự tiên lên từ mực 
đích đơn thuần chủ quan đến hành động hợp mục đích hướng 
ra bên ngoài. 


CHÚ GIẢI DÄN NHẬP: 8206 


- Quan hệ mục đích luận là suy luận, trong đó mục đích chủ quan 
"kết luận" với tính khách quan ngoại tại bằng một hạn từ trung 


Il Sich mit sich selbst zusammenschliessen / con-clude itself with itself. 


118 2 : 
VI? "nguồn nước ddu tiên”: am chi quan niệm của Thales về nước như là luận 


điểm đầu tiên của triết học (Tây phương). Riêng đối với Hegel, nước cũng là “moi 
trường trưng tinh” trong học thuyết của Hegel về các yếu tổ. (Xem: Bách khoa thư 
ił. Triết học về Tự nhiên. $284). 


EN eer hließen" và "sich entschließen” (tiếng Đức) đều có ngiữa là ° mn di dimh” 
(to decide), nhưng hai cách nói này cho phép Hegel phân biệt hai phương điện của 
sự “quyết định": lầy một quyết định và quyết tâm thực hiện quyết định ä ây. 


Só4 


Phân II: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê (§§194-212) 


L 


S364 


gian là sự thông nhất của cả hai. Đẻ là sự thống nhất đúng thật 
của cả hai, hạn từ-trung gian này phải vừa là tính chủ thể của 
Khái niệm-hợp mục đích, vừa là tính khách thể của khách thể- 
mục đích. Và vì lẽ suy luận điễn ra ở đây không còn ở trong sự vô 
hạn của sự tự do fhuan rúv mà trong sự hữu hạn của quan hệ mục 
đích luận giữa mục đích chủ quan và khách thể được tiền-giả 
định. nen hạn từ-trung gian có sự hàm hồ của việc kết hợp bm 
hạn giữa hai phương điện: 


- về phương diện chủ quan. hạn từ-trung gian của suy luận sẽ là 
HOẠT ĐỘNG HỢP MỤC DICH (zweckmäßige Tätigkeit / 
purposive activity /. Pactivitế finalisee), hướng đến việc 
chuyên mục đích chủ quan (như là Khái niệm hiện hữu cho- 
mình mot cách tách rời) vào trong tính khách quan: 


- và, về phương diện khách quan. hạn từ-trung gian của suy luận 
sẽ là PHƯƠNG TIẾN (Mittel / means / moyen), tức bộ phận 
hay phương diện của tính khách quan phục vụ cho mục đích 
của chủ thẻ. vì nó được thiết định mới cách (rực tiếp. Ö §208. 
ta sẽ đi sâu hơn, còn ở đây chi lưu ý rắng: tính hữu hạn của 
quan hệ mục dich luận thể hiện ở sự hữu hạn của hạn từ-trung 
gian về cả hai phương diện: chúng ở ben ngoài nhau, trong 
chừng mực. một mặt. hoạ động hợp mục đích có thể sử dụng 
những phương tiên khác, và, mặt khác, các phương tiện là 
đừng dưng với các mục dich, Suy ludn của tính mục đích ngoại 
tại này là một suy luận hinh (hức (§182) và bất tất ($184). 
trong đó hạn từ-trung gian (Mitte) có sự trừu tượng và dung 
dưng cúa một phương tiện đơn thuần (Mittel). khién cho 
Khái niệm và khách thê chỉ được hợp nhất trong đó một cách 
ngoại tại. và tính khách quan của nó. trong quan hệ ä ấy. không 
vượt ra khỏi tính khách quan của khách thẻ cơ giới. 


§207 


Mục đích chủ quan là suy luận trong đó Khái niệm phổ biển 
tự kết hợp mình với tính cá biệt thông qua tính đặc thù, 
theo kiểu là: với tư cách là sự tự quy định chính mình, tính 
cá biệt “phán đoán” [“phân ly”, “phân chia” một cách 
nguyên thủy], nghĩa là, nó không chỉ đặc thù hóa cái phổ 


Phản IH: Học thuyết ve Khái niệm. B. Khách the ($$194-212) 865 
SE 


bien con mang tính trực tiếp và bien nó thành một nội dung 
nhất định, mà tòn thiết định sự đối lập giữa tính chủ quan 
và tính khách quan. Đằng thời, tính cá biệt, nơi chính mình, 
là sự quay trở lại vào trong chính mình. | Vì nó xác định 
rằng tính chú thể của Khái niệm — được tiền-giá định như là 
đối lập lại với tính khách quan - là một cải gì khiếm khuyết 
so với [tinh] toàn thë đã được kết hợp lại bên trong chính 
nö; và, qua đó lập tức hướng bản thân mình ra bên ngoäi. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8207 


- Ta ôn lại “đàn bài”: ba tiểu đoạn dẫn nhập trên đây dành cho mục 
đích luận chỉ mới phát triển các phương diện tông quát nhất của 
nó: tính chất chủ quan của việc thực hiện tích cực một mục đích 
(§204): sự hữu hạn ban đầu của nó (§205); và cấu trúc “suy luận” 
hình thức C — Ð - P, trong đó mục đích chủ quan (C) kết hợp với 
tính khách quan bên ngoài (P) bằng hạn từ trung gian được nhân 
đôi: hoạt động hợp mục đích và các phương tiện dë thực hiện nó 
(Ð) (8206). 


- Bây giờ, trên con đường từ mục đích chủ quan đến Ý niệm, sự 
phát triển cao hơn của phép biện chứng mục đích luận sẽ diễn ra 
trong ba giai đoạn được bàn lần lượt sau đây: 


1. về mục đích chủ quan nơi chính nó và sự vận động của nó 
(8207); 

2. vê quan hệ trực tiếp của nó với khách thể, và, qua đó, về sự 
quy định khách thể như là phương tiện (§208); và 

3. về quan hệ trực tiếp của phương tiện với tính khách quan 
bên ngoài, và, qua đó, các khách thể cơ giới và hóa học 
phải phục tùng tính nhân quả của mục đích. 


1. Cái toàn thể của quan hệ mục đích luận thể hiện như một suy luận 
chủ quan C ~ Ð — P, có điểm xuất phát trong tính cá biệt của mục 
đích chủ quan phiến diện (§206). Nhưng, từ khi mục đích chủ 
quan là Khái niệm tòn tai- cho-minh đã đi vào trong sự hiện hữu 
tự do (8204), mục đích cũng tòn tại trong-chinh-minh, và, tuy có 
tính phiến diện, nhưng vẫn là một cái toàn thể, và, do đó. là một 
suy luận, trong đó Khái niệm phổ bien còn bất định. kết hợp với 


866 


Phän II: Hoc thuyết ve Khái niệm. B. Khách thê ($$194-212) 


tính cá biệt được xác định một cách tuyệt đối bằng tính đặc thù 
nhất định của hạn từ-trung gian (8163): mục đích chủ quan được 
thiết định trong đó như là tính phô biến thoạt đầu còn nội tại của 
một quyền lực hành động còn bất định (P). nhưng, khi tự quy 
định dựa theo một ý đồ đặc thù (Ð), nó chỉ còn có việc tự xác 
nhận chính mình và chứng minh quyên lực cá biệt của việc tự quy 
định (C) (8204). Chính tính cá biệt đã hoàn tất của mục đích chủ 
quan (quyền lực tự-quy định) sẽ thúc đây sự phát triển cao hơn 
của tỉnh mục đích. Giống như Khái niệm-xét-như-là-Khái niệm 
(§165), tức với tư cách là cá biệt, tự di biệt hóa và tự phân chia 
chính mình một cách tự do. và, qua đó. tái tạo sự hữu hạn của các 
tĩnh vực trước đó (8171), mục đích chủ quan cũng là suy luận. 
trong đó Khái niệm phỏ bien kết hợp (thông qua tính đặc thù) với 
tính cá biệt theo kiểu: tính cá biệt (là sự tự-quy định) phan đoán 
(“phân chia”) mục đích chủ quan, nghĩa là, xuất phát từ bản thân 
mục đích chủ quan, thiết định tình hình của sự phân chia và sự 
hữu hạn vốn đã được nêu ở §205 như là dữ kiện xuất phát của 
tính hợp mục đích. Vậy, chính tính cá biệt hay bản thân sự quy 
định tuyệt dói của mục đích chủ quan có tính phổ biến một cách 
cụ thê đã đặc thù hóa cái phô. bien vẫn còn bát định về nguyên tắc 
như là ý dò thuần túy ban đầu của mục đích và tạo nên một nor 
dung nhất định. Và, cũng giống như ở cấp độ của phán đoán chủ 
quan của Khái niệm. tính cá biệt chỉ có thể quy định nội dung của 
vị ngữ (§§] 69-170) khi trước đó đã tách rời chủ ngữ cá biệt với vi 
ngữ phố bien ($161.), như thế, tính cá biệt (tạo nên suy luận bên 
trong của mục đích chủ quan) chỉ mang lại một nội dung nhất 
định khi đồng thời thiết định sự đối lập giữa tính chủ quan và tính 
khách quan (§205). 


Tuy nhiên. khi.tự-phán đoán như thế, tính cá biệt-toàn-thể-hóa 
cửa mục đích làm cho bản thân nó trở thành bó phán. vì nó không 
còn là kết luận của suy luận bên trong của tính mục đích nói 
chung nữa, mà chỉ là một trong các hạn từ của sự đối lập hữu hạn 
của tính mục đích bên ngoài (giống như ở cấp độ của phán đoán 
chủ quan, cái cá biệt không còn là “đỉnh cao” của Khái niệm-xét- 
như-là-Khái niệm mà chỉ là chủ ngữ của phán đoán hữu hạn: 
§166). Song, ngay lúc nó tự hữu hạn hóa bằng phán đoán, tính cá 
biệt lại đồng thời tự khẳng định và quay trở lại trong mình, trong 
chừng | mực chính nó tự cho thấy tính phiến diện của chính mình 
(khi vẫn là tính toàn thể suy luận của Khái niệm). Vậy. nếu tính 
cá biệt của mục đích chủ quan đã tự thay dëi khi gắn liên với một 


Phân IH: Học thuyết vẻ Khái niệm. B. Khách thể (54194-212) 867 


nội dung hữu hạn nhất định và đối lập với tính khách quan một 
cácñ trùu tượng. nó đồng thời quay trở lại trong chính mình. nhận 
ra mình là cái gì khiếm khuyết so với tính toàn thể. Từ đó. nó 
cũng lập tức hướng ra ben ngoài. vì chỉ có cách tự bien mình 
thành cái khác với tính chủ quan của mình, hay, nói khác đi, tự 
khách thể hóa, thì nó mới có thể vạch trần tính chủ quan phiến 
diện, và, do đó, tự bảo tòn trong sự ngang bằng với mình và hoàn 
toàn “kết luận” mình với mình (§204). 


- Ở cấp độ hiện nay của Ý niệm trong việc thực hiện mục đích, 
Khái niệm mục đích luận cá biệt chỉ quay trở về lại rong-mình 
bằng cách quay ra bên ngoài. Sự hữu hạn phản tư này (nhờ đó 
mục đích chủ quan chỉ quan hệ với mình bằng cách quan hệ với 
cái khác ($112)) vốn đã được hàm chứa trong bản thân tỉnh cả 
biệt của mục đích chủ quan, trong chừng mực chỉ bằng cách “so 
sánh”, nghĩa là bằng một sự phản tư bên ngoài ($117) mà tính cá 
biệt mới vạch trân được tính chủ quan hữu hạn này, nhân danh 
tính toàn thể “suy luận” tiềm năng của nó. Vận động khách thể 
hóa thoát thai từ sự phủ nhận chính mình của tính cá biệt của mục 
đích chủ quan sẽ được phát triển ở tiểu đoạn tiếp theo đây. 


§208 


2. Trong mục đích chủ quan, hoạt động hưởng ra bên ggoài 
này là tinh cả biệt đồng nhất với tính đặc thù, trong đó cùng 
với nội dung, tính khách quan bên ngoài cũng được bao 
hàm. | Hoạt động này, trước hết, quan hệ chính mình một 
cách trực tiếp với khách thể và tự biến mình thành kẻ làm 
chủ khách thể ấy như làm chủ một phwong tiện. Khái niệm 
là sức mạnh trực tiếp, bởi nó là tính phủ định đồng nhất với 
mình, trong đó toàn bộ tôn tại của khách thể chỉ được quy 
định như là một tồn tại mang tính ý the. — Bây giò, đoàn bộ 
hạn từ trung gian là sức mạnh bên trong của Khái niệm như 
la sır hoat döng, [vi] khäch thể được hợp nhất một cách trực 
tiếp với hoạt động ấy với tư cách là một phương tiện và 
phục tùng nó. 


Trong tính hợp mục đích hữu hạn, hạn từ trung gian bi đổ 
vỡ thành hai mômen ở bên ngoài nhau: sự hoạt động và 


568 


Phän IH: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thể (88194-212) 


khách thể như là phương tiện phục vụ cho hoạt động ấy. 
Quan hệ của mục đích — với tư cách là sức mạnh — với 
khách thê và sự phục tùng của khách thể đối với sức 
mạnh ấy là quan hệ rực tiếp (đồ là tiễn de thứ nhất của 
suy luận), trong chừng mực khách thể được thiết định một 
cách or mình như là “hư vô” ở bên trong Khái niệm với tư 
cách là tính ý thể tồn tại cho-minh. [Nhưng] bởi lẽ mục 
đích kết hợp mình với tính khách quan thông qua mỗi 
quan hệ này - sự hoạt động trong đó mục đích được bao 
hàm. và mục đích tiếp tục thống trị sự hoạt động này —, 
nên bản thân quan hệ [trực tiếp] này hay tiên de thứ nhất 
này Go thành cái hạn từ trung gian mà đồng thời cũng là 
suy luận một cách nội tại. 


Giảng thêm: 


S365 


Việc Hiến hành mục đích là con đường được trung giới của việc 
thực hiện mục đích, nhưng việc thực hiện trực tiếp cũng cẩn 
thiết không kém. Mục đích nắm lấy khách thể một cách trực 
tiếp, vì nó là sức mạnh đối với khách thể: tính đặc thù được 
bao ham ở bên trong nó; và ò bên trong tính đặc thù này, tính 
khách quan cũng được bao hàm. 


Sinh thể có một thân xác; linh hổn nắm lấy thân xác, và khi làm 
như thế, nó đã tự khách thể hóa chính mình một cách trực tiếp. 
Linh hổn con người có rất nhiều việc phải làm khi biến tính 
thân xác của mình thành phương tiện. Con người hấu như 
trước hết phải chiếm hữu thân xác mình để cho thân xác là 
công cụ của linh hổn mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §208 


. Mục dich chủ quan, nơi bản thân nó, là vận động khách thể hóa. 


phát xuất từ sự mâu thuẫn nội tại của nó (§207). Bây giờ. ta sẽ 
phân tích kỹ hơn về quan hệ giữa chủ thể và khách the quy định 


Phản HI: Học thuydt về Khái niệm. B. Khách thẻ (§§194-212) 869 
SEET 


việc mục đích chù quan hướng đến khách thể bên ngoài. Nói cách 
khác. ta phải phân tích bản tính và các kết quả của hoạt động này 
(mới được phác họa ở §204). đó là việc thải hôi sự đối lập bên 
trong và bên ngoài của mục đích chủ quan và việc thực hiện nó. 


- Tính cá biệt của Khái niệm là sức mạnh tác động tuyệt đối 
($163). Và §207 đã xác nhận: với tư cách là tính cá biệt mà mục 
đích chú quan tự phán đoán. tự mang lại một nội dung, thiết định 
trong chính mình sự đối lập giữa tính chủ thể và tính khách thẻ, 
và. khi quay về lại trong mình bằng cách quay ra bên ngoài, nó tự 
vạch trần sự phiến dien của nó và khắc phục sự phiến điện ấy. 
Vậy. chính là tính cá biệt khiến cho hoạt động hướng ra bên 
ngoài quan hệ với khách thể bên ngoài và mở ra suy luận mục 
đích luận hoàn chỉnh đã trình bày ở §206. Tính cá biệt nói ở đây 
là tính cá biệt của mục đích chủ quan (207). Thế mà, trong mục 
đích chủ quan. tính cá biệt lại lập tức đồng nhất với tính đặc thù, 
vì, khác với cái cá biệt được thiệt định trừu tượng bởi phán đoán 
vẻ mình của Khái niệm (8163, cuối Nhận xét), mục đích chủ quan 
cá biệt không phải là cải gì tröng rỗng mà là một sức mạnh tuyệt 
đổi của việc quy định và tự-quy định. chir không dừng lại ở tính 
phó bien và sự vô-quy định lúc ban đầu. Giống như Khái niệm 
chủ quan lấy lại tính đặc thù vốn quy định nó ở trong tính cá biệt 

($163). de, tự đặc thù hóa tích cực trong phán: đoán ($8165-166) 
và rút cục. tự quy định như khách the trực tiếp (162), thì mục 
đích. như là tính cá biệt cụ thẻ, là sức mạnh Me) dói để đặc thù 
hỏa tính phö bien ve nguyen tắc của nó, bien nó thành một nội 
dung mục dich luận nhất định va, trong các tính quy định đặc thù 
của khách thể bên ngoài, buộc khách thè bên ngoài phải phục 
tùng Khái niệm chủ quan đã thiết định nó (§207). Theo nghĩa ây. 
tính đặc thù của mục đích chủ quan bao hàm tính đặc thù của nội 
dung, hay đúng hơn. tinh đặc thù của tính khách quan bên ngoài. 
Từ đó. hoạt động mục đích luận hướng ra bên ngoài thoat đầu sẽ 
quan hệ mör cách trực tiếp với khách thể, trong chừng mực hoạt 
động ấy chính là tính cá biệt này, tức tính cá biệt. trong mục đích 
chủ quan. lập tức đồng nhất với tính đặc thù, trong đó, ngoài nội 
dung ra, cũng buo hàm cả tính khách quan bên ngoài. 


- Điều quan trọng cần chú ý ở đây là: thoạt đầu có một quan hệ 
trực tiếp của hoạt động được triển khai bởi mục đích chủ quan cá 
biệt với tính khách quan bên ngoài, trước khi có sự triển khai gián 
tip (được trung giới) của suy luận mục đích luận hoàn chỉnh. qua 


870 


Phän II: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê (§§194-212) 


đó mục đích chủ quan. chỉ “kết luận” với tính khách quan bên 
ngoài bằng sự trung giới của hoạt động hợp mục đích và của 
những phương tiện ($206). Nhung, quan hệ trực tiếp nói ở đây là 
quan hệ, qua đó tạo nên hạn từ-trung gian của suy luận mục đích 
luận. tức tạo nên sự thống nhất trực tiep giữa hoạt động và khách 
thê-phương tiện làm nhiệm vụ trung giới giữa mục đích chủ quan 
và khách thẻ bên ngoài. Hay. nói khác đi, vì lẽ quan hệ mục đích 
luận hoàn chỉnh là suy luận C - Ð — P, trong đó mục đích chủ 
quan (C) “két luận” với tính khách quan bên ngoài (P) bằng hạn 
từ-trung gian gấp đôi của hoạt động mục đích luận và những 
phương tiện của việc thực hiện (D), nên quan hệ trực tiếp là quan 
hệ tạo nên tiền de thứ nhất C - Ð của suy luận này, tức quan hệ 
qua đó hoạt động của mục đích chủ quan cá biệt (C) lập tức 

“chiếm doat” khách thê bên ngoài như một phương tiện đặc thù 
(Di cho việc thực hiện phổ biến hóa chính mình trong cái toàn thể 
của tính khách quan bên ngoài, Hoạt động của mục đích. tức cái 
Tự ngã chủ quan hay Khái niệm của nó, là sức mạnh (Macht) trực 
tiếp "chiếm doqt” hay "làm chủ” (bemächtigen) khách thể và 
buộc khách thể phục vụ cho nó như là phương tiện, vì Khái niệm 


-là tính phủ định đồng nhất với mình, nghĩa là, sự phủ định của 


phủ định hay tính phủ định tuyệt đối, là cái tồn tại-cho-mình vô 
hạn và được quy định một cách tuyệt đối bao hàm trong sự đồng 
nhất năng động của nó mọi tồn tại và mọi sự thay đổi trực tiếp 
như một mômen đơn thuần có tính ý the của tính vô hạn đúng thật 
của nó, 


Trong tính phủ định đồng nhất với mình tạo nen sức mạnh tuyệt 
đối của Khái niệm mục đích luận này, tån tại trực tiếp của khách 
the cơ giới và hóa học trở nên trong suốt trong sự ánh hiện-trong- 
chinh-minh của Khái niệm (§159) và hoàn toàn bị quy định như 
là một tồn tại ý the (§95), không thể kháng cự lại sức mạnh bản 
thẻ của mục đích chủ quan. Tuy nhiên, tính hữu hạn và tính ngoại 
tại của quan hệ mục đích luận ($205) có hệ quả là: tính chủ quan 
của mục đích và tính khách quan của khách thể (phục vụ như là 
phương tiện) chira hợp nhất lại trong sự tự do tuyệt đổi của Ý 
niệm. Do đó. việc chiếm đoạt hay làm chủ trực tiếp của mục đích 
đối với khách thẻ (là phương tiện để nó tự thực hiện) không có sự 
sáng süa tự do của Khải niệm hay của Ý niệm. mà thoạt đầu còn 
giäu mình trong sự tất yếu mù quáng của một sức mạnh bản thể 
($151); ngược lại, tính công cụ (tính phương tiện) bị thiết định 
trực tiếp của khách thể vẫn còn ngoại tại đối với khách thể theo 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the ($$194-212) 871 


nghĩa, một mặt, khách thể có một phương diện độc lập-tự tồn 
khiến nó không chi là phương tiện, và, mặt khác. tính phương tiện 
của nó cũng có the dành cho những mục đích chủ quan khác hoặc 
düng dung với các sự áp dụng khách quan khác nữa. 


- Nhờ vào sự phát triển của tiền dè thứ nhất này. suy luận mục đích 
luận được phác họa ở §206 bắt đầu triển khai cụ thê hơn: §207 đã 
phơi bày suy luận bên trong của đối cực nhỏ (mục đích chủ 
quan). và, từ nay. hạn. từ-trung gian toàn diện của suy luận mục 
đích luận không phải là một tính đặc thù mim tượng nào đó mà là 
sự thông nhất cụ thể của mục đích chủ quan và tính khách thẻ bên 
ngoài như là kết quả trực tiếp của việc làm chủ của mục đích déi 
với khách thể phục vụ như phương tiện, Tương ứng với điều đã 
được nói ở §206, hạn từ-trung gian toàn hộ của suy luận mục 
đích luận, từ nay, là sự thống nhất kết hợp hoại động hợp mục 
đích và phương tiện, tức sức mạnh còn nội tại và ån giâu nhung 
có tư thể làm chú của Khái niệm như là hoạt động mà khách thể. 
như là phtong tiện được hợp nhất một cách trực tiếp và ở tư thé 
phục tùng. 


§209 


3. Ngay cả trong việc gắn kết với phương tiện của mình, hoạt 
động có mục đích vẫn còn bị hướng ra bên ngoài, vì mục 
đích cũng không đồng nhất với khách thế, cho nên mục đích 
vẫn còn phái được trung giới với khách thể. Trong rien de 
thứ hai này, phương tiện — như là khách the — ở trong mối 
quan hệ trec tip với cái đối cực khác của suy luận, đó là với 
tính khách quan như cái gì đã được tiền-giá định, tức với 
chất liệu. Mỗi quan hệ này là lĩnh vực của cơ giới luận và 
hóa học luận nhưng bây giờ phuc vu cho mục đích, [vì] mục 
đích là chân lý và là Khái niệm tự do cứa cả hai. Việc sau 
đây: mục đích chủ quan - với tư cách là sức mạnh đối với 
hai tiến trình này (trong đó cái khách thể bị tận dụng thông 
qua việc cọ xát lẫn nhau và tự thú tiêu) — giữ mình đứng bên 
ngoài các tiễn trình á Ấy và t bảo tôn chính mình ở trong các 


872 Phuẩn III: Hoc thuyết ve Khải niệm. B. Khách thê (8$ 194-212) 


tién trình ấy chinh là Mẹo lừa hay Trò ranh mãnh của lý 
tính), 


Giảng thêm: 


Lý tính cũng ranh mãnh không kém gì việc nó dëi sức manlı. 
Mẹo lừa hay trò ranh mãnh của nó nói chung là ở trong hoạt 
động làm trung giới, nghĩa là, trong khi nó để cho những khách 
thể tác động lên nhau dựa theo bản tinh tự nhiên của chúng và 
để cho chúng vắt kiệt sức nhau mà không tự can thiệp trực tiếp 
vào trong tiến trình Ấy, nó chỉ nhằm tiến hành mục đích cửa 
chính mình. Trong nghĩa này, ta có thể nói rằng, đối với thế 
gian và dien trình của thế gian, Thượng đế Quan phòng? hành 
xử như là Mẹo lừa tuyệt dôi. Thượng để để cho con người tha 
hổ làm những gì ho thích dıra theo những đam mê và lợi ích 
đặc thù của con người, và kết quả là sự hoàn thành những, ý đồ 
của Thượng để. | Những ý đổ này là cái gì khác so với những, 
mục đích của những con người được Thượng để sử dụng lúc 
đầu. 


CHÚ GIẢI DÄN NHẬP: 8209 


3. Sau khi bàn về mục đích chủ quan nơi chinh nó (8207), rồi ve 
việc "làm chủ" trực tiếp của nó đối với khách thể (xét như 
phương tiện) (3208). bây giờ, trong bước thứ ba. ta nghiên cứu 
quan hệ trực tiếp của khách the- phương tiện với tính khách quan 
bên ngoài. qua đó. cho thấy rằng những khách thể cơ giới và hóa 
hoc deu phục tùng tính nhân quả của mục dich. 


- Giai đoạn sau cùng này là giai đoạn của mục đích đã được thực 
hiện hay đã được tiên hành, vì đó là sự cùng thâm nhập vào nhau 
giữa mục đích chủ quan và tính khách quan bên ngoài thông qua 


(A) die List der Vernunft / the cunning of Reason; t die göttliche Vorsehung ¿ divine 
Providence. 


Phan IH: Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ( 8194-212) 873 
eg 


sự trung giới hoàn tät của hoạt động mục dích luận và của phương 
tiện cua nó. Ở giai" đoạn làm chú trực tiếp đôi với phương tiện 
(3208). hoạt động mục đích luận này, cùng vớt phương tiện của 
nó. còn hướng ra bên ngoài. Thật thể. trong phương tiện. mục 
đích là đồng nhất với khách thẻ, vì tính phủ định tuyệt dối của nó 
làm chủ bằng sức mạnh đối với rån tai của khách thể và biến nö 
thành phương tiện. Nhưng, sự đồng nhất hóa này vẫn còn mang 
tính trực Mën, ngoại tại và dựng dưng và không đạt được cái toàn 
thể của khách thể. vi khách thể vẫn còn giữ lại một phương diện 
độc lập-tự tồn trực tiếp, qua đó nó không dëng nhất với mục dich. 


- Nói ngắn. do sự trực tiếp của tiền de thứ nhất. vận động ~ qua đó 
mục đích chủ quan đồng nhất hóa với một bộ phận của khách thê 
như là với phương tiện của nó — chỉ là một phán đoán khäng định 
quay trở lại thành phán đoán phủ định ($172): mục đích tà đồng 
nhất với khách thể ở trong phương tiện xét dư là phương tiện, 
nghĩa là. trong phương tiện tỏ rō là phương tiện; nhưng. đồng 
thời, mục dich khöng đồng nhất với khách thể ở trong phương 
tiện xét như là phirong tiện, nghĩa là. trong phương tiện như là cái 
trung gian đứng dung. Vì thế, khi hướng ra bên ngoài, mục dich. 
trước khi là hoàn tät. trước hết phải được trung giới với khách thể 
bên ngoài. và, như thể. là đồng nhất hóa mới cách cụ thẻ với 
khách thể ấy. Sự irung giới (cho phép có sự đẳng nhất hóa hoàn 
tất ấy) chính là sự trung giới của phương tiện giữa mục đích và 
khách thé bên ngoài. mà các hạn từ (tức phương tiện và khách thẻ 
bên ngoài) tạo nên tiền de thứ hai của suy luận mục đích luận, rút 
cục cho phép mục đích chủ quan hợp nhất một cách cụ thẻ với 
tính khách quan được tien-giä định. 


- Trong tiên đề thứ hai này (Ð — P) của suy luận mục đích luận C — 
Đ-P. phường tiện đặc thù (Ð), trong chừng mực không chi là 
phương tiện đôi với mục dich mà còn là một khách thẻ liên hệ với 
những khách the khác, mở ra cả một the giới khách quan bên 
ngoài (P). Chính xác hơn. phương tiện, với tư cách là khách thẻ, 
trong tiền đề thứ hai này, ở trong quan hệ /rực tiép với đổi cực 
khác của suy luận. tức. không còn là mục đích chủ quan như 
trong tiền de thứ nhất {C - Ð) (8208) mà là tính khách quan như 
là được tiền giả định đối với mục đích và thể hiện ra như là chár 
liệu cho sự thực hiện nó (8205). Quan hệ này giữa phương tiện 
với khách thẻ bên ngoài là trực tiếp (và tạo nên một tiền đề: 
§185), vì bản thân khách thẻ-phương tiện và khách thể bên ngoài 


874 


Phân III: Học thuyết ve Khái niệm. B. Khách thể (§§194-212) 


là những khách thè ngoại tại đối với nhau. Tuy nhiên. trong quan 
hệ trực tiếp này, chính khách thể-phương tiện trực tiếp "làm chủ” 
đối với khách thể bên ngoài. vì, nhờ vào tiền đề thứ nhất, nó gắn 
lien với hoạt döng-däy sức mạnh của mục đích chủ quan trong 
tính phủ định tuyệt đối của nó. Đó là lý do tại sao quan hệ này 
giữa phương tiện với chất liệu cơ giới và hóa học của tính khách 
quan bên ngoài là lĩnh vực. not đó. qua sự trung gian của phương 
tiện và hoạt động của nö đối với khách thể. mục đích buộc các 
tiên trình cơ giới và hóa học phục vụ cho mình. Đó là lĩnh vực 
của cơ giới luận và hóa học luận phuc vụ cho mục đích ("dem 
Zweck dienenden‘), còn mục đích là chân lý và là Khái niệm tự 
đo của chúng. Ta thấy: trong tính hợp mục đích, cơ giới luận và 
hóa học luận lại tái xuất hiện ở đây. nhưng không còn như trong 
lĩnh vực của bản thân chúng trước đây nữa mà được năm lấy mới 
cách ý thẻ. nghĩa là: chúng không gì khác hơn là chất liệu cho 
việc thực hiện của mục đích. Tuy nhiên, việc buộc tính khách 
quan cơ giới và hóa học phải phục tùng mục đích hoàn toàn 
không phải là việc làm tùy tiện. Thật vậy, các tién trình cơ giới và 
hóa học đã cho thấy: chúng chuyền vào trong mục đích một cách 
tự phát như vào trong chân lý sát cận của chúng. tức vào trong 
Khái niệm hiện hữu cho-mình một cách tự do của chúng. Khi 
phục tùng mục đích. tính khách quan chỉ quay trở về lại trong 
Khái niệm của chính nó. vốn trước nay chỉ mới được tien-giä 
định một cách chủ quan. Như thế. hoạt động phủ định do mục 
đích áp đặt lên khách the cơ giới và hóa học (thông qua phương 
tiện) không phải là một sự áp đặt trừu tượng. từ ben ngoài mà là 
sir thay dòi, s chuyen hóa, va, rút cục, là sự thai hỏi của tính 
khách quan trong chính mình. Chính phương diện quan trọng này 
cần được xem xét kỹ hơn dưới đây. 


Mục đích chủ quan, — như đã thấy, là chân lý để cơ giới luận và 

hóa học luận quay vè — là bản thân sức mạnh làm chủ các tiến 
trình này, trong đó khách thể bên ngoài, nhờ vào lao động của 
khách the- -phương tiện. tự thải hồi chính mình nhằm phục vụ cho 
mục đích. Thế giới khách quan — hay, nói như Hegel, "cái khách 
quan” - được hình thänh từ tông thể những khách thể và phương 
tiện — tỏ ra là một the giới day bạo lực. nơi đó những khách thể 
va chạm nhau, kết hợp với nhau, tận dụng lẫn nhau. và rút cục, tự 
thải hồi vì lợi ích của mục đích vốn tự thực hiện ở bên trong 
chúng và thông qua chúng. nghĩa là: sử dụng chúng cho ý đề của 
mình. Trong tién trinh này, mục đích là cái gì thoat đầu mang tính 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê (§€194-212) 875 


S366 


chủ quan và. do đó, được tien-giä định một cách trừu tượng. 
nhưng rôi. qua tién trình. đã hoàn toàn tự thực hiện phù hợp với ý 
đồ ban đầu. Nói cách khác. trong bản thân những khách thể, mục 
đích ftr-bao tån mình (“das in ihnen sich Erhaltende”, §204). Khi 
làm chủ tính khách quan cơ giới và hóa hoc. mục đích đúng là 
sức mạnh cưỡng chế các tién trình Ấy. Tuy nhiên, mục đích không 
còn thuộc về lĩnh vực của sự tif yếu mù quáng giống như bản thẻ: 
hoạt động của nö cũng không còn chỉ là một sự hiện hữu bên 
cạnh những hiện hữu khác, đánh mắt chính mình trong sự tất yếu 
ngoại tại. Ngược lại, mục đích là Khái niệm đang hiện hữu cho- 
mình: nó chỉ tự “báo tån" (erhält) trong những khách thể bằng 
cách luôn "giữ mình ” (hält) ở bên ngoài những khách thể với tư 
cách là nguyên tắc tự do và hoàn tất của ý đồ. Đó là lý do tại sao 
mực đích không chỉ là sức mạnh mà còn ranh mãnh nữa. 


Thật thế. nó không can thiệp trực tiếp và khöng phó thác tính 
khách quan cơ giới và hóa học cho sự tất yếu mù quáng và bạo 
lực để cũng bị tiêu vong như bất kỳ một khách thể bất tất nào 
khác. Trái lại, nó đây sự trung giới của khách thể-phương tiện vào 
giữa nó và khách thể :bên ngoài, mả số phận của khách the- 
phương tiện là phải đương đầu đầy bạo lực với tính khách quan 
cơ giới và hóa học, tận dụng và khai thác cho lợi ích của mục 
đích như là Khái niệm thống trị. Qua đó. mục đích thoát ra khỏi 
sự hỗn độn cơ giới và hóa học dê gián tiếp tự thực hiện chính 
mình như là Khái niệm tự-mình-và-cho-minh. Tom lại, kết quả 
của các tiến trình cơ giới và hóa học là: trong chúng. "cái khách 
quan" ` bị tận dung và tự-thải hồi trong sự và chạm lẫn nhau giữa 
các yếu tố. Vi thể. việc mục đích chủ quan — vừa là sức mạnh làm 
chủ các tiến trình. vừa giữ mình đứng bên ngoài những khách thê 
và là cái gì tự bảo tôn trong chúng — chính là TRÒ RANH 
MÄNH hay MEO LÜA (LIST) của lý tính hay của Khái niệm, 


§210 


Như thế, myc dich đã được thực hiện là sự thông nhất đã 
được thiết định giữa cái chủ quan và cái khách quan. 
Nhưng, sự thống nhất này, về cơ bản, được xác định theo 
kiểu: cái chủ quan và cái khách quan chỉ được “trung lập 
hóa” và được thủ tiêu, vượt bỏ trong đính phiến dien của 


876 


Phản II: Học thuyét về Khái niệm. B. Khách thể ($$194-212) 


chúng, trong khi cái khách quan phải phục tùng và được 
làm cho phù hợp với mục đích [vì] mục đích là Khái niệm 
tự do, và, do đó, là sức mạnh hay quyền lực thống trị lên cái 
khách quan. Mục đích mr bäo tôn chính mình đổi lập lại và 
ở bên trong cái khách quan, bởi nó không chỉ đơn thuần là 
mômen chủ quan phien điện, tức cái đặc thù, mà còn là cái 
phö bien cụ thể, là sự đồng nhất tồn tại tw-minh của cả hai 
(cái chủ quan và cái khách quan). Được phản tư một cách 
đơn giản vào trong-minh, cái phô biến này là nội dung; nội 
dung nảy vẫn giữ nguyên la möt, xuyen suöt qua mọi han từ 
này của suy luận và xuyên suốt qua sự vận động cúa chúng. 


CHỦ GIẢI DẪN NHÄP: 8210 


Sau ber bước phát triển của suy luận mục đích luận ($§207-209), 
phần dành cho Muc dich luân kết thúc cũng bằng ba tiêu đoạn: 
$210 xác định: mục dich đã được thực hiện (kết quả của suy luận 
mục đích luận) là str thống nhất của chú the và khách thể: §211 
nhân mạnh sự hữu hạn của bản thân mục đích khi đã được tién 
hành: và §212 đánh dấu bước chuyển từ mục đích đã được thực 
hiện sang Ý niệm. 


Khi phát triển giai đoạn thứ ba của suy luận mục đích luận 
(3209), ta đã thấy mục đích chủ quan tự thực hiện bằng sức manh 
và sự ranh mänh ngay trong lòng tính khách quan bên ngoài như 
thế nào. Bây giờ. trước hết cho thấy mục đích đã được thực hiện 
là sự thống nhất hoän tät của cái chủ quan và cái khách quan như 
thế nào. Như đã thấy. mục đích chủ quan, về nguyen tắc hay một 
cách mặc nhiên. tiêm năng, đã là sự thông nhất giữa chủ thê và 
khách thể, vi. khi tự vạch trần tính phiến dien của chính mình 
cũng như tính hư vô của khách thể được tien-giä định. mục đích 
chủ quan tự nó là hoại động nhằm thủ tiêu. thải hồi sự đối lập này 
giữa cái chù quan và cái khách quan. cũng như thiết định hoạt 
động này một cách mình nhiên như là đẳng nhất với tính toàn thé- 
khái niệm của chính nó (4204). Mục đích đã được thực hiện là kết 
quả cúa tién trình này và. do đó, là sự thông nhất được thiết định 
của cái chủ quan và cái khách quan. 


Phân II: Hoc thuyết về Khái niệm. B. Khách the t\§194-212) ATT 
—— Zn EE SES 


- Mục đích chủ quan và khách thể bên ngoài không còn là các 
khách thể ở trong mối quan hệ cơ giới và hóa học đối với nhau 
nữa: trong hai khách thè này, thì một bên là mục đích vốn là 
Khái niệm tôn tại tự do, cho-minh như là Khái niệm và từng bước 
khẳng định sức mạnh khống chế và ranh mãnh đối với mọi tính 
khách quan. Do đó, mục dich đã được thực hiện là sự thống nhất 
được thiết định của cái chü quan và cái khách quan. nhưng sự 
thống nhất này được quy định một cách bản chất theo kiểu: cái 
khách quan phục tùng và tương ứng với mục đích chủ quan, trong 
chừng mực mục đích chủ quan là Khái niệm tự do và là sức mạnh 
không ché cái khách quan. Cái bị "trung lập hóa" trong việc thực 
hiện mục đích chi là tính chủ thẻ zrừu tượng của mục đích, cũng 
như tính khách thể được tien-giä định một cách trừu tượng của 
chát liệu của mục đích luận ($204). Một mặt, tính khách quan tiếp 
tục tôn tại như là sự bền vững của mục đích đã tự mang lại cho 
mình một thực tại. nơi dé mục đích tự bảo tồn trong sự ngang 
bằng với Khái niệm của chính nó. Và, mặt khác. tính chủ quan 
tön tại theo nghĩa là sự thống nhất của chủ thể và khách thẻ-đã- 
được-thực hiện không chỉ là một sự thông nhất mang tính ban the 
(mù quáng) mà là một sự thống nhất mang tính Khái niệm đúng 
thật (§158). nghĩa là, một sự thống nhất nơi đó Khái niệm — vừa 
là tự do, vừa toàn dien của Logos — tự phát triển bằng cách tiếp 
tục chính mình một cách tuyệt đối ở trong cái khác của nó 
(88160, 161). Vậy. mục dich đã được thực hiện là chủ quan theo 
nghĩa mạnh mẽ và tích cực rằng. trong nó. mục đích đã tự phát 
triển như là một chủ thể, tức nhự một cái phö bien tự khẳng định 
trong tính cá biệt tự do của nó ngay trong lòng (ính quy định đặc 
thù của mình (§§ 162, 163). Thật thể, mục đích me báo rôn đối dien 
với cái khách quan và ở trong cái khách quan. nghĩa là, tự thực 
hiện và tự “két luận" với mình (§§204., 209). Nó tự bảo tồn dei 
diện hay đối lập lại cái khách quan theo nghĩa: nó chỉ tự thực 
hiện trong cái khách quan khi giữ mình đứng ben ngoài cái khách 
quan với tư cách là chủ thể làm chủ khách thẻ và buộc khách thể 
phải phục tùng cho việc thực hiện chính mình (8209). Sở di mục 
dich tự bảo tồn đố; điện với khách thể và /rong khách thẻ là vì nó 
không chỉ là cái chủ quan phien điện (§204) và đã được phủ định 
một cách hiện thực bởi sự phát triển của suy luận mục đích luận 
(nêu giả thử nó chỉ là chủ thể phiến diện. mục đích chi là mômen 
nhất định và bộ phận của tính đặc thù). Thay vì là cái chủ quan 
phiến diện và do đó. là cái đặc thù, mục đích — trước hết với tư 
cách là Khái niệm tòn tại tự do, cho-minh - là cái phố biến cụ thẻ 


878 Phân III: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách the ($$194-212) 


theo nghĩa nó tự tiếp tục một cách tuyệt đối trong cái khác của nó 
và tuyệt đối đồng nhất với mình ngay trong lòng sự quy định răng 
nó phải tự cá biệt hóa. Nó là sự đồng nhất thường trực của chủ the 
và cái khác khách quan của nó, tức về mặt “-mình (mặc nhiên). 
nó là một tinh phô bien. 


- Nhưng, sự đồng nhất của mục đích phổ biến (sự tiếp tục một cách 
tuyệt đối trong tính khách quan đặc thù và kết hợp với tính cá biệt 
tự do của mình) không chỉ ở bình điện hình thức của sự phản tư 
lẫn nhau giữa các tính quy định khác nhau của Khái niệm, mà cả 
ở bình diện nói dung, vì, khi vẫn đồng nhất về mặt hình thức với 
mình thông qua sự phát triển dị biệt hóa của mình, tỉnh phổ biến 

cụ thề của mục đích tự phản tư đơn giản trong mình và, do đó, là 
nội dung đồng nhất của mục đích: nội dung này vẫn là cùng một" 
cái kinh qua toàn bộ ba hạn từ của suy luận và sự vận động của 
chúng. Thật thế, nói dung của mục đích vẫn luôn là “cùng môt 
cái”, vì mục đích đã được thực hiện không gì khác hơn là mục 
đích chủ quan ban đầu. Chính theo nghĩa đó mà mục đích đã 
được thực hiện là sự thông nhất được thiết định của cái chủ quan 
và cái khách quan. Trước khi đặt chân đến ngưỡng cửa của Y 
niệm, ta cần xét xem sự thống nhất này vẫn còn hữu hạn ở chỗ 
nào. 


§211 


Nhưng, trong tính hợp mục dich #tữu han, ngay cả mục đích 
đã được hoàn tất vẫn còn là một cái gì bị gãy vỡ ở bên trong 
nó, không khác gì cái hạn từ trung gian và cái mục đích ban 
đầu. Ở đây, chỉ có một hình thức đã được thiết định mör 
cách ngoại tại ở trong chất liệu có sẵn từ trước là được xác 
lập mà thôi; và do nội dung bị hạn chế của mục đ đích, hình 
thức này cũng đồng thời là một sự quy định bất tất. Vì thé, 
mục dich đã dat được chi đơn thuần là một khách thế để rồi 
một lần nữa lại trở thành một phương tiện hay một, chất 
liệu cho những mục đích khác, và cứ như thế cho đến vô 
tận. 


Phản HI: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thể ($$194-212) 379 
SE DE 


CHÚ GIẢI DÀN NHẬP: 8211 


- Mục dich đã được thực hiện hay tién hành là cái phổ biến cụ thể 
tự bảo tồn trong tiến trình khách quan và tự mang lại cho mình 
tính khách quan vön thoạt đầu thiếu tính chủ quan phiến diện. 
Nhưng, vì lẽ trong tính mục đích hữu hạn hay ngoại tại. tính 
khách quan (mà mục đích chủ quan sẽ hợp nhất) là một cái tien- 
giả định, một chất liệu được cho, do đó. bản thân mục dich được 
tiên hành cũng là một cái gì "bi độ vỡ trong chính mình " (ein in 
sich Gebrochenes) giöng như han từ-trung gian và mục đích ban 
đầu. Mục đích ban đầu nảy là cái gì bị đô vỡ trong chính mình. 
trong chừng mực, do tính chủ quan phiến diện đối lập với tính 
khách quan được tiền-giả định, nó là sự mâu thuẫn nội tại của sự 
đồng nhất với mình và do đó là hữu hạn ngay bên trong bản thân 
nó khi sự đối lập bên trong dẫn đến một sự khác nhau giữa nội 
dung của mục đích và cái toàn thể Khái niệm của hình thức chủ 
quan của nó (8205). Tương tự như the, sự hữu hạn của tính mục 
đích ngoại tại có hệ quả là: hạn từ-trung gian của suy luận là một 
tồn tại bị đỗ vỡ thành hai mômen ở bên ngoài nhau, đó là hoạt 
động và khách the- -phuong tiện (§§206. 209). Sau cùng cũng thể, 
mục đích đã được tién hành cũng là cái gì bị đồ vỡ trong chính nó 
giống như hạn từ-trung gian và mục đích ban đầu. Suy luận hoàn 
tắt của mục đích luận chỉ thiết lập một hình thire được thiết định 
möt cách ngoại tại giống như chất liệu “duge cho“. Chất liệu 
được cho này tuy có một tính quy định hay một hình thức mới, 
qua đó sự độc lập-tự tòn trực tiếp của nó bị phủ định và nó phải 
phục tùng mục đích chủ quan, nhưng, vì là một tính khách quan 
“được cho”, tự mình là dừng dưng với mục đích, nên hình thức 
mới mẻ này vẫn ở bên ngoài nó và chỉ tạo nên cùng với nó một sự 
thống nhất “bị dô vỡ”. Tính ngoại tại này của hình thức mục đích 
luận trong quan hệ với chất liệu được cho vẫn còn thể hiện sự bát 
tất của tính quy định hình thức đang bàn. 


Thật thế, hình thức này là sự phủ định, qua đó hành động hợp 
mục đích áp đặt lên chất liệu khách quan cái nội dung theo ý đỗ 
của mục đích chủ quan. Thế mà, trong tính mục đích bên ngoài 
hiện nay của Logos, cái nội dung mục dich luận (Zweck-Inhalt) 
này là hữu hạn, bị hạn chế và bát tất (§205). Từ đó, tính hình thức 
tương ứng với nội dung bắt tất này bản thân cũng là tính quy định 


880 Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể (§§194-212) 


bất tất trong quan hệ SE sự tät yêu bên trong của khách thẻ bên 
ngoài. 


- Do đó. việc tiền hành mục đích không thay döi triệt de tính khách 
quan bên ngoài, vì nó tự giới hạn ở việc áp đặt một, hình thức bät 
tät, ngoại tại. Cũng thế, mục đích đã đạt được vẫn chỉ là một 
khách thể như mọi khách thể khác. dửng dưng với tính hợp mục 
đích ngoại tại được tién hành ở trong nó. một khách thể. đến lượt 
nó, là dừng dưng đổi với việc là chất liệu ngoại tại cho những 
mục đích khác. rồi bản thân những mục đích này. khi đã được 
thực hiện. lại vẫn là những khách thể có thể phục vụ một cách 
dừng dưng cho những mục đích khác nữa. và cứ thé den vỏ tån. 


Đầu tièu đoạn sau §212, ta sẽ xem cái gì ån giấu đàng sau tién 
trình đến cái vô tận för này. 


§212 


Nhưng, trong việc thực hiện mục đích, điều xảy ra một cách 
tự-mình là: tính chủ quan phiến diện được thủ tiêu, vượt bỏ 
cùng với vë ngoài của một sự độc lập-tự chủ khách quan 
đứng đôi lập lại với nó. Khi nắm läy phương tiện, Khái 
niệm thiết định chính mình như là bản chất của khách thể. | 
Về mặt f-mình, sự độc lập-tự chủ của khách thể đã bị tiêu 
tan ở trong các tiến trình cơ giới và hóa học; và khi chúng 
diễn ra dưới sự ngự trị của mục đích, thì ngay ‹ cá ve ngoài 
của sự độc lận-tự chủ này - tức cái phủ định đối lập lại với 
Khái niệm — cũng tự thú tiêu chính mình. Nhưng, vì lẽ mục 
đích đã được thực hiện chi được xác định như là phương 
tiện và chất liệu, khách thé này đã được thiết định lập tức 
như là cái gì trồng rỗng, vô hiệu tự-mình và chỉ đơn thuần 
có tính ý the. Và, qua đó, sự đối lập giữa nội dung và hình 
thức cũng tiêu biến luôn. Song, bởi lẽ mục đích kết hợp 
chính mình với chính mình thông qua việc thú tiêu, vượt bỏ 
những sự quy định-hình thức, nên hình thức được thiết 
định như là đồng nhất với mình, và, đo đó, như là nội dung, 
khiến cho Khái niệm, với tư cách là sự hoạt động của hình 
S367 thức, chỉ có bản thân mình làm nội dung. Cho nên, thông 


Phản HT: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê ($$194-212) 88] 
SE EE ee ER 


qua toàn bộ tiến trình này, cái trước đây là Khái niệm của 
mục đích thì nay đã được thiết định: sự thông nhất tụ-mình 
của cái chủ quan và cái khách quan bây giờ được thiết định 
như là fön tai-cho mình: Đó chính là Ý niệm). 


Giảng thêm: 


Tỉnh hữu hạn của mục dich là ở chỗ: trong việc thực hiện nó, 
chất liệu đã được sử dụng như phương tiện chỉ được thâu gốm 
vào bên dưới nó một cách ngoại tại và được làm cho phù hop, 
thích nghi với nó. Nhưng, trong thực tế, khách thể t-mìnj 
[mặc nhiên] là Khái niệm, và khi Khái niệm, với tư cách là mục 
dich, đã được thực hiện ở trong khách thể, mục đích này chi là 
sự bộc lộ ra bên ngoài của cái bên trong của chinh khách thể. 
Như thể, tính khách quan hấu như chỉ là một cái vỏ bọc mà 
Khái niệm nằm ẩn mình ở bên trong. Trong lĩnh vực của cái 
hữu hạn, ta không thể trải nghiệm hay nhìn thấy rằng mục 
đích đã đạt được một cách đúng thật. Vì thế, việc hoàn tất của 
mục đích vô hạn chỉ là ở chỗ thủ tiêu, vượt bỏ ảo tưởng lừa dối 
rằng nó [mục đích vô hạn] vẫn chưa được hoàn thành, Cải 
Thiện, cái Thiện tuyệt đối tự hoàn tất chính mình một cách 
vĩnh cửu ở trong thế gian, và kết quả là: nó đã hoàn tất tu- 
mình-và-cho-mình và không cẩn phải chờ đợi ta [mới diễn ra 
điểu ấy]. Đó là ảo tưởng lừa dối, trong đó ta đang sống và 
đồng thời, chính duy nhất ảo tưởng này mới là yếu tố hành 
động làm nên tảng cho sự quan tâm [của ta] ở trong thế gian. 
Chính ở bên trong diễn trình của nó mà Ý niệm tạo ra ảo tưởng 
này cho chính nó; nó thiết định một cái khác đối lập lại với 
chính nó, và hành động của nó là ở chỗ thủ tiêu, vượt bỏ ao 
tưởng lừa đối này. Chỉ tử sai lẩm này mà Chân lý mới ra đời, 
và chỉ ở trong sai lầm ấy mới có sự hòa giải [của chúng ta] với 
sai lầm và với tính hữu hạn. Bản thân cái tổn tại-khác hay sai 
lầm - khi đã được thù tiêu, vượt bỏ - là một mômen tät yếu 


™ die Idee / the Idea. 


882 


Phần HI: Học thuyết về Khải niệm. B. Khách thê (8$194-212) 


[và cân thiết] của Chân lý: Chân lý chỉ [có thể] tôn tại bằng cách tự 
biên chính mình thành kết quả của chỉnh mình. 


CHÚ GIẢI DAN NHẬP: §212 


Kết quả của hoạt động mục đích luận không gì khác hơn là một 
khách thẻ được quy định bởi một mục đích ở bên ngoài nó. The 
mà, đó chính là định nghĩa vẻ một "phương tiên” ($$206, 208). 
Vâng, bản thân mục đích được tiến hành là một phương tiện phục 
vụ cho những mục đích khác, và cứ thế đến vô tận. theo kiểu 
không có båt kỳ một khách thể lôgíc nào lại không thể được xem 
một cách dừng dưng như là phương tiện hay như là mục đích đã 
được thực hiện (ví dụ: “hạn độ" sử dụng các phạm trù về chất và 
lượng như là phương tiện để thực hiện chính nó. Rồi, do sự trực 
tiếp của nó, “hạn độ”, tuy là Khái niệm đã được thực hiện trong 
lĩnh vực Tòn tại, nhưng cũng chỉ là một phương tiện cho một mục 
đích cao hơn, đó là để cho Khái niệm tự thực hiện ở trong Bản 
chất v.v...). 


Cơ sở của sự hữu hạn và sự không-hoàn tất này của bản thân tính 
mục dich đã hoàn tất chính là sự truc tiếp của các hạn từ của suy 
luận mục đích luận. Suy luận này cũng có cùng những khuyết 
điểm giống như suy luận hình thức hay suy luận ve chất nói 
chung, tức, các tiền đề là những quan hệ trực tiếp. khiến cho chỉ 
có chân lý trong quan hệ của các hạn từ dị biệt hóa được nói kết 
bằng một hạn từ-trung gian vốn là sự thống nhất của chúng 
($185). Ta ở trong một vòng xoay không ngừng. từ sự trung giới 
này đến sự trung giới khác, từ mục đích thành phương tiện và từ 
phương tiện thành mục đích và ta tơi vào một cái vô tận tôi. Tuy 
nhiên, trong thực tế. finh hình lại khác. 


§207 đã cho thấy: bản thân chủ ngữ của suy luận mục đích luận là 
một suy luận. Bản thân hạn từ-trung gian cũng là một suy luận. 
Ngay cả quan hệ trực tiếp giữa phương tiện và khách thể bên 
ngoài (§209) cũng là một suy luận. Thật thé, phuong tiên båt tính 
khách quan bên ngoài phải phuc tùng bởi tiến trình cơ giới và hóa 
học lại tái xuất hiện ở đây, nhưng dưới sự chế ngự của mục đích 

(8209). Các hạn từ của suy luận mục đích luận thực ra ít có tính 
trực tiếp hơn và lại phức tạp hơn so với thoạt đầu. cho thấy sự 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thê ($$194-212) 383 


hữu hạn của tính mục đích ngoại tại đã mặc nhiên được khắc 
phục. Đây là điều.cần làm rõ trong §2 12 này. 


- Sự hữu hạn của tính mục đích ngoại tại có cơ sở ở trong sự (rực 
tiếp của các hạn từ của suy luận mục đích luận và thể hiện bởi 
tính ngoại tại (tính ở bên ngoài nhau) của mục đích được tien-giä 
định một cách chủ quan và chất liệu được tiền- -giả định một cách 
khách quan (§205). Tuy nhiên, điều gì ån giấu trong sự thực hiện 
của mục đích và sự xuất hiện của tiến trình đến vô tận của nó? 


Điều trước hết ~ không phải cho bản thân mục đích mà là tır-minh 
hay cho-ta —, đó là: tính chủ quan phiến diện của mục dich đã 
được thủ tiêu. thải hồi. Thật thế. mục đích đã được thực hiện là sự 
thống nhất được thiết định của cái chủ quan và cái khách quan, 
và, trong sự thống nhất này, tính phiến diện chủ quan của mục 
đích đã bị vô hiệu hóa (§210). Đỏng thời. vẻ độc lập-tự tồn của 
khách thể đối diện với mục đích chủ quan cũng bị thủ tiêu, thải 
hồi. vi mục đích chỉ tự thực hiện khi phát hiện trong khách thể 
được tiền- -giá định möt thực tại ý the tự-mình là "hư vê" (§204) 
theo kiểu: cái khách quan. vè bản chất, phải phục tùng sức mạnh 
của khái niệm tự do (§210). Vậy. điều diễn ra một cách tu-minh 
trong việc thực hiện mục đích không chỉ là tính chủ quan phiến 
diện của mục đích mà cả sự độc lập-tự tồn khách quan đổi lập 
cũng đều bị thủ tiêu, thải hồi. Thật thé, trong tiến trình cơ giới và 
hóa học (§§I95-202), sự độc lập-tự tồn của khách thể đã bị tiêu 
bien nự-mình, và mặc nhiên bị hạ thấp xuống thành một “hư vô”, 
vì nó đối diện với sự xuất hiện của cái tôn tai-cho- mình tự do của 
mục đích (§203). Tuy nhiên. giống như Tòn tại -- khi phai tàn 
trước Bản chất - thoat đầu vẫn còn hiện diện trong Bản chất như 
là ánh tượng, vẻ ngoài (§§112. 114), khách the-bi-tieu-bien vẫn 
còn tạm thời giữ vẻ ngoài của sự độc lập-tự tồn (§205). Nhưng. 
trong điễn trình phát triển của suy luận mục đích luận, dưới sự 
thông trị của mục đích. sự độc lập-tự tồn của khách thẻ bị thách 
thức và ngay cả vé ngoời của sự độc lập-tự tòn này cũng bị thủ 
tiêu, thải hồi. Thật thé, một khi mục đích đã được thực hiện. thì 
mục đích đã được tién hành chỉ còn là một khách the, đến lượt nó, 
trở thành phương tiện hay chất liệu cho những mục đích khác. Có 
vẻ như khách thê còn giữ được một phần sự độc lập-tự tồn đối lập 
lại mục dich, vì nó là cái gì bị “dô vë trong chính mình: một 
mặt, hoàn tất ý đồ của mục đích chủ quan, mặt khác, lại dừng 
dưng với nó. Nhưng, thật ra, sự kiện rằng mục dich-dä-hoän-tät 


884 


Phân HE: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể ( $8794-212) 


chi được quy định như là phương tiện và chất liệu bao hàm ý 
nghĩa rằng: dù còn giữ vẻ ngoài của sự độc lập-tự tồn, khách thể 
này thực ra đã được thiết định như một khách thể đơn thuần mang 
tinh ý thể, như một cái gì. trong hiện thực, là # vó do phải phục 
tùng mục dich. 


Vậy, tiến trình đến vô tận của tính mục đích hữu hạn thoạt nhìn 
tưởng như là sự bất lực của việc làm chủ tuyệt đối của mục đích 
đối với khách thể, nhưng nó sẽ sớm đi đến với sự vô han của Y 
niệm như là chân lý sắp tới của nó, khi cho thấy. rút cục, khách 
thể không thẻ dè kháng lại hoạt động của chủ thẻ. và chỉ hiện hữu 
trong viễn tượng của sự thực hiện tuyệt đổi của chủ thể. (Ta đã 
thấy điều này trong kết quả của mọi tiên trình đến vô tận trước 
nay). Thật vậy, ngay từ đầu. khách thể đã được quy định như là 
Khái niệm /z-mình ($195), bởi sự mờ đục của thế giới khách 
quan chỉ là tắm màn hay vẻ ngoài, còn dàng sau lưng nö là sự än 
mình đầy sức mạnh và có mặt khắp nơi (Allgegenwart / 
omnipresence) của Khái niệm. He ngoài của việc không-thực hiện 
mục đích tuyệt đối lại chính là một mômen của việc thực hiện của 
nó, và, chỉ bằng sự phủ định của sự phủ định này (bằng cách thải 
hồi vẻ ngoài đối lập giữa tính chủ quan và tính khách quan) mà 
mục đích đi vào trong mình một cách vô hạn. Vấn de bây giờ là 
giải thích tại sao chân lý này chính là F migm. 


Sự hữu hạn của tính mục đích ngoại tại dựa trên tien-giä định và 
sự ở bên ngoài nhau của Khải niệm và khách thể. Tình hình này 
dẫn đến một sự đối lập giữa mỏi dung (bất tất, bị hạn ché, "được 
cho”) với hình thức toàn diện của mục đích. vốn là sự tự-quy định 
tự do. chủ quan (§205). Nhưng. vì trong việc thực hiện mục đích, 
tính chủ thể phiến diện và vẻ ngoài độc lập-tự ën của khách thé 
đều được thải hồi. nên sự đổi lập này giữa nói dung và hình thức 
cũng đã tiêu biến. Từ nay, mục đích luận không còn bị giäng xé 
trong sự phản tu-trong-cäi khác không ngừng nghỉ của mục đích 
chủ quan đối với khách the được tien-giä định và ngược lại: toàn 
bộ dien trình phản tư của những tính quy định dị biệt hóa về mặt 
hình thức đều phai tàn trước sự thông nhất được thiết định giữa 
chủ thể và khách thẻ. 


Từ nay, trong chừng mực mục đích tự "kết luận” với chinh mình 
thông qua sự trung giới của việc thải hồi các tính quy định-của- 
hình thức. thì hình thức (hay vận động phủ định và dị biệt hóa) 


Phan HI: Học thuyết về Khái niệm. B. Khách thể (Q\194-212) 885 
EECH 


của mục đích luận không còn di biệt hóa thành mõt hình thức hữu 
hạn. phien diện đối lập lại mór nội dung bị hạn chế. trái lại. hình 
thức được thiết định như là đồng nhất với mình, Qua đó, hình 
thức vỏ hạn được thiết định như là nội dung, vì nội dung không gì 
khác hơn là hình thức trong mômen đồng nhất với mình (§133), 
tuy nhiên. đây không còn là nội dung bị hạn chế bởi tính mục 
đích hữu hạn trong khách thé được tien-giä định, mà là nói dụng 
vỏ hạn, nơi đó sự ben vững của hình thức vỏ hạn tự khäng định. 
Như thé. Khái niệm về mục đích không còn có nội dung là một 
hình thức hữu hạn thể hiện trong một chất liệu được cho, mà trái 
lại. như là hoạt động-vô-hạn-của-hinh-thức (Formtätigkeit / 
activity-of-the-form / activite-de-la- -forme): Khái niệm lấy 
chính mình và chỉ lấy chính mình làm nội dung. 


- La "hoạt động-của-hình thức”, Khái niệm là tính phủ định trong 
hành động: nó chuyên hóa mục đích chủ quan thành mục đích 
khách quan và ngược lại. và. khi làm như thế, nó không còn tác 
động đến một nội dung bắt tất nào đó mà chỉ tác động đến mình, 
vi. là khách thể của mình cho chính mình, nó chỉ lấy chính mình 
làm nội dung. Qua tiến trình ấy. Khải niệm ban đầu của mục đích 
rút cục đã được /hiếr định, tức với tiến trình đã hoàn tất của mục 
đích luận, cái trước đây chỉ mới là Khái niệm (nguyên tắc) tự- 
mình, mặc nhiên. tiềm năng của mục dich nay đã được thiết định, 
và sự thông nhất /#-minh trước đây của cái chủ quan và cái khách 
quan nay trở thành cho-minh, Đó là hành động vô hạn của Khái 
niệm, khi tuân theo một tính mục đích nội tại tuyệt đôi, bao hàm 
trong mình một cách minh nhiên sự thay dôi trong suốt của việc 
khách thể hóa chính mình. Khái niệm không chỉ tự-mình mà còn 
cho-minh là sự thông nhất tuyệt đối của chủ thể và khách thể, 
chính là Ý NIÊM. 


886 


S368 


Phân III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($§213-244) 


C 
Ý NIỆM 
§213 


Ý niệm là cái Đúng thật tw-minh-va-cho-minh, là sự thống 
nhất tuyệt đỗi giữa Khái niệm và tính khách quan. Nội dung 
có tính ý thể (ideel) của nó không gì khác hơn là Khái niêm 
ở trong những sự quy định của nó; nội dung thực tồn (reell) 
của nó chỉ là sự trình bày mà Khái niệm mang lại cho chính 
mình trong hình thức của tồn tại-hiện có (Dasein) ngoại tại, 
và, vì lẽ hình thái này được bao hàm trong tính ý thế của 
Khái „niệm hay trong sức mạnh của nó, n nên Khái niệm tự 
bảo tồn chính mình ớ trong hình thái Ấy. 


Bản thân định nghĩa: "cải Tuyệt đối là Ý niệm" bây giờ là 
[có giá trị] tuyệt đối. Tất cả mọi định nghĩa trước nay [về 
cái Tuyệt đối] đều quay về lại trong định nghĩa này. 


- Ý niệm là Chán lý; bởi chân lý có nghĩa là: tính khách 
quan tương ứng với Khái niệm, — chứ không phải những 
sự vật bên ngoài tương ứng với những biểu tượng của tôi 
(những biểu tượng thuộc loại này chỉ là những biểu tượng 
đúng của Tôi, con người cá biệt này). Trong Ý niệm, ta 
không làm việc với cái này hay cái kia, dù đó là những, 
biểu tượng hoặc những sự vật bên ngoài. 


- Và, một län nữa, råt ca mọi cái hiện thực, trong chừng 
mực là một cái Đúng thật, đều là Ý niệm và chỉ duy nhất 
có được chân lý của nó là thông qua và nhờ vào Y niệm. 
Tön tại cá biệt là một phương diện nào đó của Ý niệm; đó 
là lý do tại sao nó vẫn cần den những hiện thực khác. tức 
những hiện thực cũng tỏ ra là tự tôn một cách đặc thù. 
cho riêng mình. | Chỉ ở trong tất cả mọi hiện thực ấy và 
trong sự quan hệ của chúng với nhau mà Khái niệm được 


Phân II: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niêm ($8213-244) 887 


S369 


thực hiện. Chỉ bởi chính mình (für sich) thì cái cá biệt 
không tương ứng được với Khái niệm: chính tính bị hạn 
chê này của sự tôn tại-hiện có của nó tạo nên finh hữu 
hạn và sự tiêu vong của cái cá biệt. 


Ta không được năm lấy bản thân Y niệm như là ý niệm 
về một cái gì đó. cũng như Khái niệm tuyệt nhiên không 
phải đơn thuần là khái niệm nhất định nào đó. Cái Tuyệt 
đối là Mör Ý niệm. phô bien, tự đặc thù hóa trong hành vi 
"phán đoán” [phân chia nguyên thủy] thành Hê thống 
những Ý niệm nhất định, nhưng những Ý niệm nhất định 
này chỉ tồn tại khi quay trở về lại trong Một Ý niệm, 
trong chân lý của chúng. Chính từ sự “phán đoán” này mà 
Ý niệm (hoạt däu chỉ là Một Bản thể [mang tính] phổ 
biển. nhưng Hiện thực đúng thật và đã được phát triển 
của nó phái là Chri the, và, do đó, phải là Tinh thần. 


Trong chừng mực Ý niệm chưa có một sự hiện hữu làm 
điểm xuất phát và điểm tựa, nó thường bị nắm lấy [một 
cách sai lầm] như cái gì chỉ thuộc về Lôgíc học hình thức. 
Ta hãy nhường lại quan niệm [sai lầm] này cho những 
quan điểm xem sự vật đang hiện hữu và mọi sự quy định 
chưa được thâm nhập để thành Ý niệm như là những cái 
gọi là “thuc tại” hay thậm chí, như là những “hiện thực 
dich thực `. 


- Cũng sai lầm không kém là quan niệm cho rằng Y niệm 


chỉ là cái gi /rừu heong. Y niệm đúng là cái gì trừu tượng 


-theo nghĩa tất cả những gì khöng-düng thậi đều bị “tiêu 


thụ” hết ở trong nó, nhưng, nơi chính nó, Ý niệm cốt yếu 
là cụ thể, bởi nó là Khái niệm tự do tự quy định chính 
minh, và, khi làm như thế, làm cho mình trở thành thực 
tại. Nó Át chi là cái gi trừu tượng và đơn thuần hình 
thức”), néu Khái niệm, vốn là nguyên tắc của nó, bị nắm 


(® sich selbst und hiermit zur Realität bestimmende Begriff / ... determines itself 
and in so doing makes itself real: IN das Formell-Abstrakte / what is formally 


abstrakt. 


SSE Phân HE Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (\4213-244) 
lấy như là sự thông nhất trừu tượng chứ không phải như 
là chính nö.'nghia là. không được năm lấy như là sự quay 
tro lại-vào trong-mình một cách phu định? và như là tính 
chủ thê. 

Giảng thêm: 


Thoạt đầu, chân lý có nghĩa là: tôi Mët cái gì đây tổn tại như thế 
nào. Nhưng, đây chỉ là chân lý trong quan hệ với ý thức, hay 
chỉ là chân lý [đơn thuần] hình thức, chỉ là sự “đúng đắn” đơn 
thuần (Richtigkeit / correctness). Ngược lại với “chân lý” này, 
Chân lý theo nghĩa sâu hơn có nghĩa là: tính khách quan là 
đồng nhất với Khái niệm. Chính trong ý nghĩa sâu hơn này của 
Chân lý khi ta nói, chẳng hạn, về một Nhà nước “đúng thật” 
(wahrhaft) hay một tác phẩm nghệ thuật “đúng thật”. Những 
đối tượng này là “đúng thật” khi chúng là cái gì chúng “phái” 
là, nghĩa là, khi thực tại của chúng tương ứng với Khái niệm 
của chúng. Hiểu như thế thì cái “không-đúng thật” cũng döng 
nghĩa với cái thường bị gọi là “tổi”, “dở”. Một con người tổi tệ 
là một con người “không-đúng thật”, “không-đích' thực”, 
nghĩa là một người không hành xử tương ứng với Khái niệm 
về mình hay với sự quy định [hay “sứ menh”]® của mình [như 
của một con người]. Nhưng, không có gì tổn tại được nếu 
tuyệt nhiên không có một sự đổng nhất giữa Khái niệm và 
thực tại. Ngay cái tôi tệ và cái không-đúng thật cũng chỉ tổn tại 
được, trong chừng mực thực tại của nó hành xử tương ứng một 
cách nào đó với Khái niệm về nó. Do đó, cái gì hoàn toàn xấu 
hay hoàn toàn đi ngược lại Khái niệm là một cái gì đang phân 
hủy trong bản thân nó. Vậy, chỉ đuy nhất có Khái niệm mới là 
cái duy nhất, qua đó những sự vật ở trong thế giới mới có 
được sự tự tổn của mình, nghĩa là, nếu nói theo ngôn ngữ của 
biểu tượng tôn giáo: những sự vật tổn tại như chúng đang tổn 


: s Ta ES SEO bị 
IW de negative Rückkehr seiner in sich / the negative return into itself; m 
Bestimmung / determination-destination. 


Phần HT: Học thuyết về Khái niệm. C. E niệm (88213-244) 859 
SE EE 


5370 


tại chi là nhờ tư tưởng thần linh, và, do đó, nhờ tư tưởng sáng, 
tạo nằm ngay bên trong lòng chúng. 


Khi nói về Y niệm, ta cũng không nên hình dung đó là cái gì xa 
vời và ở phía bên kia. Đúng hơn, Ý niệm là cái thực sự hiện 
tiên, và, vì thể, nó hiện dien trong bất.kỳ ý thức nào, cho dù bị 
vấn đục va què quặt đến mây đi nữa. - Ta hình dung thế giới 
như một cái Toàn bộ vĩ đại do Thượng đế sáng tạo nên, có 
nghĩa là, Thượng để đã tự biểu lộ mình cho ta thấy ở trong thế 
giới. Cũng thể, ta xem xét thế giới như là được Thượng đế 
Quan phòng ngự trị; điểu này ngụ ý räng thế giới, trong tính 
ngoại tại đối với nhau, vĩnh viễn được dẫn trở lại vào trong 
nhất thể mà từ đó nó ra đời và được bảo tổn phù hợp với sự 
thông nhất hay nhất thể ấy. 


Triệt học xưa nay không bận tâm đến điều gì khác hơn là nhận 
thức bằng tư duy về Ý niệm®; và tất cả những gì xứng danh là 
Triết học đểu luôn lấy ý thức sau đây làm cơ sở cho mình: ý 
thức về một sự thống nhất hay nhất thể tuyệt đối của những gì 
chỉ có giá trị đối với giác tính ở trong sự phân ly của chúng. 


Không phải đến bây giờ ta mới biết đòi hỏi bằng chứng rằng Ý 
niệm là Chân lý; toàn bệ việc trình bày và phát triển cho dën 
nay của tư duy đều chứa dung bằng cớ chứng minh này. Y 
niệm là kết quả của [toàn bộ] diễn trình äy; tuy nhiên, kết quả 
này không thể được hiểu như thể là cái gì chỉ được trung giới 
thôi, nghĩa là, được trung giới bởi một cái gì khác với bản thân 
nó. Đúng hơn phải nói rằng, Ý niệm là kết quả của chính nó, 
và, với tư cách ấy, kết quả vừa là cái gì trực tiếp, vừa là cái gì 
được trung giới. Những cấp độ đã được xem xét cho tới nay: 
“Tổn tại” và “Bản chất”, cả “Khái niệm” và “tính khách quan”, 
trong khi được phân biệt với nhau, thì vẫn không phải là một 
cái gì cố định, và chỉ dựa trên chính bản thân chúng, trái lại, 


(# die denkende Erkenntnis der Idee / the thinking cognition of the Idea. 


00 


Phần II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


chúng đã tự cho thấy là có tính biện chứng, và Chân lý của 
chúng chi là ở chỗ: chúng đều là những mômen của Y niệm. 


CHÚ GIÄI DAN NHẬP: 8213 
Ý NIỆM 


Chân lý - theo định nghĩa cổ dien - là udaequatio rei ei 
intellectus, nghĩa là, sự tương ứng giữa khách thể và tư tưởng 
(hay giữa tư duy và sự vật). Ý niệm chính là sự tương ứng này, tất 
nhiên không theo nghĩa chủ quan hời hợt khi những biểu tượng 
của ta tỏ ra phù hợp với một thực tại bên ngoài tỉnh thần, mà theo 
nghĩa siêu hình học. khi mục đích của Khái niệm đã được hoàn 
tất một cách khách quan. thì tính khách quan từ đó phù hợp với 
Khái niệm. còn bản thân Khái niệm được thực hiện một cách 
tương ứng ở trong tính khách quan. Một cách cụ thể, trên bình 
điện lögic, đây là sự tương ứng giữa Tır duy-suy tưởng (như hành 
vi chủ quan của việc tạo ra chính mình) và Tie đưy-được suy 
tưởng (như cái toàn thể của những tính quy định lôgíc được tạo ra 
bởi hành vi Khái niệm này). Sau sự phát triển của Tổn tại. Bản 
chất. Khái niệm chủ quan và khách thể, bảy giờ. rút cục, Ý niệm 
là nơi Tư duy hån thưởng sr Tự do hoàn hao của việc hòa giải 
tuyệt đối của mình với mình. 


Vậy. Ý niệm không phải chỉ là “đúng thật" nói chung mà là bản 
thân cái đúng thåt. Không có một thực tại lôgíc, tự nhiên hay tính 
thần nào có được chân lý nếu không tham dự vào Ý niệm, nghĩa 
là không có một tính khách quan phù hợp với Khái niệm của 
mình và, như thế, là hiện thực những gì von phải là về nguyên 
tắc. Ý niệm, theo nghĩa áy, là cái đúng thật fr-minh-va-cho-minh 
theo nghĩa đầy đủ của chữ “tự-mình-và-cho-mình”. Là cái đúng 
thật “f-mình-và-cho-minh”, vì đó là chân lý không có sự giới 
hạn, là chân lý được năm lấy một cách tuyệt đối như là chân lý. 
Nó cũng còn có nghĩa chính xác: không chỉ là cái đúng thật một 
Sa u-minh” mà con "cho-mình ” nữa. Trong chừng mực “tôn 

", “bản chất”, “bàn thể” v.v... đều là các mômen tät yếu của Ý 
niệm, chúng là đúng thật. và thực tại của chúng tương ứng với 
Khái niệm của chúng. Nhưng. chúng "thực thí” sự tương ứng này 
mà không có ý thức. Chúng "tương ứng” trong bản thân chúng 


Phân III: Hoc thuyết về Khái niệm. Č. Ý niệm ($$213-244) 89] 


"một cách hiện thực”, "một cách bản the” vv... nhung khöng 
phải là bản thân hành vi của sự tương ứng này một cách "cho- 
mình”. Ngay mục đích ($212) cũng còn là một sự thông nhất fr- 
mình của cái chủ quan và cái khách quan. Trong khi đó. Ý niệm 
là '"cho-minh”, nghĩa là bản thân hành vi của sự tương ứng này 
giữa thực tại và Khái niệm của nó một cách chủ động, cá biệt và 
chủ quan. Theo nghĩa ấy, Ý niệm là sự thong nhất tuyệt đổi của 
Khái niệm và tính khách quan. Nghĩa là: không còn là sự thống 
nhất trực tiếp /ự-mình hay mặc nhiên. như trong mục dich chú 
quan nguyên thủy (§§8204-207), cũng không còn là sự thống nhất 
đơn thuần được /hiết định nên vẫn hữu han và tương dói như 
trong mục đích đã được thực hiện bởi sự hợp mục đích ngoại tại 
{§§210-211). mà là sự thống nhất thodt ły khoi mọi sự hữu han, 
hay, cũng đồng nghĩa như thế, là "tuyệt dói” (ab-solut). 


- Sự thống nhất tuyệt đối này thể hiện như sau: khi chuyên sang cái 
tồn tai-tu-minh của tính khách quan, Khái niệm chủ quan tön tại- 
cho-mình đã mang lại cho tính đặc thù nội tại của nó một tồn tai- 
hiện có ở bên ngoài, và qua đó. nó đã phủ định sự hữu hạn của 
mục đích chủ quan phiến diện. Khái niệm không còn chi là. một 
cải Phái-là (Sollen / ought to be / devoir-dtre) hay một nỗ lực 
vươn tới (Streben / tendance) mà là một cái toàn thê cụ thể từ nay 
đã tự đồng nhất hóa với tính khách quan trực tiếp. Song, vì le sự 
đồng nhất này là kết quả của một sự trung giới tích cực. nên Khái 
niệm cũng đồng thời là sự phủ định của tính khách quan của nó; 
nó là cái gì tự phân biệt với tính khách quan bằng cách buộc cái 
khách quan phải phục tùng, và. thế là: chỉ tự đồng nhất với tính 
khách quan khi ngay trong bản thân là sự tự quy định tự do. Bằng 
cách như thế, Khái niệm là Ý niệm. 


- Vị lẽ Khái niệm khóng phải là tính khách quan. nên, trong bản 
thân Ý niệm duy nhất, ta có thể phân biệt một nội dung ý thẻ 
fideell) và một nội dung thực tôn (reell). Nội dung y thé là nĝi 
dung của Ý niệm ở trong cái tồn tai-cho-minh vô hạn của Khái 
niệm. Còn nội dung thực tổn là nội dung của Y niệm thể hiện ra 
trong tính khách quan bên ngoài. Nhưng. vì lẽ Y niệm là sự thông 
nhất tuyệt đối của Khái niệm và tính khách quan. nên gita hai 
mömen không có sự khác biệt ve nội dung mà chỉ có sw khác biệt 
về hình thức. Hơn- nữa. vận động tích cực của việc chuyển hóa 
chủ thể vào trong khách thể và khách thé vào trong chủ thẻ. tức 
vận động tạo nên tính phủ định của bình thức, thì, do sự đồng 


892 


Phân I: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


nhất với mình, bản thân vận động ấy là nội dung của chính nó. 
theo kiểu; cả hai nội dung (ý thể và thực tồn) rút cục không gì 
khác hơn là hai cực mà giữa chúng chói lọi "ánh sáng” phủ định 
của hình thức. 


Trong bối cảnh ấy, nệi dung ý thể không gì khác hơn là bản thân 
Khải niệm trong những tính quy định của nó: trước hết, Khái 
niệm sẽ tự mang lại cho mình một nội dung tương ứng (một nội 
dung vẫn còn khép kín một cách ý thê trong sự vô hạn của nó, vì 
những tính quy định sẽ được mang lại là bản thân những tính quy 
định của Khái niệm xét như Khái niệm dè Khái niệm tự triển khai 
một cách tự do trong chúng). Còn về phía nội dung thực tổn, nö 
chỉ là sự “trình bày” (seine Darstellung / exposition) của Khái 
niệm: một sự trình bảy do Khái niệm tự mang lại cho mình trong 
hình thức của một tön tại-hiện có bên ngoài, tức của tính khách 
quan trực tiếp. (Chú ý: chữ “trừnh bày / Darstellen " không được 
định nghĩa chật chẽ. nhưng nó gợi lên ý tưởng về cái gì “được dar 
ở đó” / "da stellt” gần gũi với “tồn tại-hiện có” / ”Da-sein". 
Khác với sự "hình dung” (Vorstellung / representation), sự trình 
bày (Darstellung / exposition / presentation) không phäi lä möt 
phạm trù tâm lý học bieu thi một nội dung được trien khai cho 
tinh thần chủ quan mà muốn nói: nó tự phát triển một cách khách 
quan tự-minh-và-cho-minh). 


Cái tön tại-hiện có bên ngoài này sẽ được gọi là “hình thái” 
(Gestalt), tức, cái toàn thể khách quan trực tiếp mà Khái niệm tự 
mang lại cho mình khi tự thực hiện một cách phù hợp. Khái niệm 
tự bảo tòn trong hình thái như trong một sự liên tục tuyệt đối với 
mình ở trong cái khác-khách quan của mình, và, như thế, là Ý 
niệm. 


- Phần Nhận xét cho §213 


Vì tầm quan trọng đặc biệt của chữ “Ý niệm” trong triết học 
Hegel, ta nên chịu khó tìm hiểu thêm phần sau của Nhận xét. 


Trong Ý niệm, ta không làm việc với một chủ thể nhận thức nhất 
định, cũng không phải với những biểu tượng hay những sự vật 
bên ngoài. Thế nhưng, tắt cả mọi cái Hiện thực. để là một tổn tại 
dung thật (tức một tôn tại mà thực tại tương ứng với khái niệm) 
thì đều là Y niệm và chỉ có chân lý là nhờ Y niệm. vì Ý niệm là 


Phän IH: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ýniệm ($8213-244) 893 
A FE EEE OR DR ES e a A 


bản thần chân lý. Tất nhien. tồn tại cá biệt (lẫy ví dụ là một phạm 
trù lôgíc nhất định, "chăng hạn: “han độ”) chỉ là một phương diện 
nào đó của Y niệm. nghĩa là có trong lòng nó chân lý của Ý niệm, 
vi chỉ duy có Ý niệm trong tính toàn thể của nó mới là đúng thật 
một cách tuyệt đối. vô giới hạn. Cái cá biệt. được nắm lấy một 
cách cô lập. không tương ứng với Khái niệm của nó. Nhu thể. o 
bình diện lögic. cäc pham trù như "sự trở thành”, "đại lương”, 
bản chất”. “cái tät yêu”, “phán đoán” vu... được nắm lấy trong 
tính cá biệt trừu tượng của chúng. đều không tương ứng với Khái 
niệm của chúng. Chi duy có Ý niệm mới là sự thống nhất tuyệt 
đối của Khái niệm và tính khách quan. của mục dich và cái tön- 
tại-hiện-có của nó. Tön tại- hiện có của cái cá biệt. xét cô lập. là bị 
hạn chế, vì nó cần có những, hiện thực cá biệt khác đề cùng nhau 
tạo nên cái toàn thẻ của Ý niệm của nó. Tính chất bị hạn chế này 
của tồn tại-hiện có tạo nên sự hữu hạn và sự tiêu vong của nó 


(892). 


- ea: ngön ngữ thông thường. ta thường bảo "ý niệm vẻ môt cái 
. Cách nói åy de gây ngộ nhận ở dây. Nhüng gi ta đã biết ve 
Khải niệm thì cũng có giá trị như thẻ dëi với Ý niệm. Khái niệm 
trước hết phải được hiểu như là toàn bộ vũ trụ của Logos tự triển 
khai một cách tự do, chứ không chỉ như một Khải niệm nhät định. 
tức như Khái niệm tự phân chia (tự phán đoán") thành Khải 
niệm của Tòn tại và của Bản chất, Cũng thế. cải Tuyệt dói là Ý 
niệm phó bien và duy nhất, không nhải là ý niệm ve cái này hay 
cái kia, mà là H niệm trong bản thân sự tuyệt đối của nó. TẤt 
nhiên. như là tiền trình vận động hay là sự thống nhất (hay nhất 
thể) phủ định với mình (§215). Y niệm tách biệt các mỏmen của 
chính nó, đi vào trong lĩnh vực của phán đoán và. như thế. tự đặc 
thủ hóa để mang lại He thông những Ý niệm nhất dinh, nghĩa là. 
ở cấp độ bao trùm nhất, mang lạt bu Y niệm: Logos. giới Tự 
nhiên và Tỉnh thần: còn ở cấp độ của Y niem lögic (nói riêng), đó 
là các Ý niệm về "sự song“ (8216 và tiếp); về “Nhân thức” 
(§223 và tiếp) và “Ý muốn" "(8233 và tiếp). 


Y niệm tuyệt đổi tự tổ chức thành hệ thống, vì nó là chân lý cự 
thể. tức chân lý tự triển khai như là cái toàn the (§ 14). Nó thiết 
định các Y niệm nhất định khác nhau. nhưng các Ý niệm này 
không có ý nghĩa gì khác hơn là quay trở về lại trong chân lý của 
chúng. như quay về lại với Ý niệm- duy nhất trong sự tuyệt đối và 
sự siêu-quy định cúa Ý niệm. 


894 


Phän IH: Học thuyết ve Khái niệm. C. Ý niệm (Èÿ213-244) 


- Do sự "phán đoán” (“phân chia”) này mà Y niệm thoat đâu chỉ là 


Ban the duy nhất va» phö bien (theo nghĩa của Spinoza), tức. ở 
bình diện toàn bộ hệ thống, là Logos bản thể phổ bien, còn ở bình 
diện lögic, là bản thể sống động bất phân, trong khi hiện thực đã 
phát triển của nó. trong sự thật. bao hàm rằng nó tự khăng định 
như chủ thể, nghĩa là. ở bình dien của Hệ thông toàn bó. nhw là 
Tinh thản, và o bình diện của bản thân lògic, như là sự nhận 
thức. 


Ý thức thông thường chỉ quen nâng những sự vật đang hiện hữu 
lên thành những khái niệm trừu tượng. rôi gọi chúng chỉ là những 
“ý niệm”. Cho nên, vì không có một chỗ dựa thường nghiệm, nên 
ý niệm, theo lỗi tư duy không-triết học, bị xem là một thực the 
lôgíc đơn thuần hình thức. một sự trừu tượng. dành cho tư duy chủ 
quan. Theo Hegel. cần từ bỏ lối xem xét ấy của ý thức thông 
thường khi tiếp cận với Ý niệm đích thực. Mọi tính quy định hữu 
hạn từ lâu đã cho thäy sự không-phải chân lý của chúng và đều 
phải quay về trong Ý niệm như là trong cơ sở tói hậu của chúng. . 
Cũng sai lắm khi hình dung rằng Y niệm là cái gì Gin tượng, 
trong khi những thực tại hữu hạn lại được xem là cự (hé đích 
thực. Thật ra. chính Y niệm mới là cái cụ thể một cách tuyệt đối. 
Hoàn toàn không phải ở hen trên thể giới khách quan hay ở hen 
ngoài nó. Ý niệm hiện dien một cách tuyệt đôi trong tät cả những 
gì có chân lý. Nói theo ngôn ngữ của Kant, Y niệm là “siêu 
nghiệm” (transzendental) chữ không phải là "siết việt” 
(transzendent). 


8214 


Ý niệm có thế được nắm bắt như là Lý tính (đây mới là ý 
nghĩa triết học đích thực cho chữ “Lý tính”), và tiếp theo 
như là Chú thê-Khách thể, như là sự thẳng nhất hay nhất thể 
của cái Ý thể và cái thực tôn, của cái hữu han và cái vô han, 
của hôn và xác, như là khả thể có hiện thực ở trong chính 
mình, như cái gì mà bản tính của nó chỉ có thể được thấu 
hiểu bằng khái niệm nhw là đang hiện hitu v.v... | [Sở di Ý 
niệm có thể được nắm bắt trong tất cả những cách ấy| là vì 
tất cả mọi quan hệ của giác tính đều được chứa đựng ở 
trong Ý niệm, nhưng là ở trong sự quay trở lại vô han và 
trong sự tự-đồng nhất của chúng. 


Phän IT: Hoc thuyết ve Khải niệm. C. Ý niêm ($8213-244) 895 


S371 


Thật là một công việc de dàng cho giác tính khi chi ra 
räng tät cå những gì nói về Y niệm đều là fự-móu thuận 
cả! Nhận xét này xin được g gửi trả lại cho giác tính, hay. 
nói đúng hơn, chính đó là điêu đã được thực hiện từ lâu ở 
trong Ý niệm: - đó là một công việc của lý tính và là công 
việc hoàn toàn không để dàng tí nảo như công việc của 
giác tính. 


- Giác tính chỉ ra rằng Y niệm tự mâu thuẫn với chính mình. 


bởi. chăng hạn, cái chủ quan chỉ đơn thuần là cái chủ 
quan, và cái khách quan là thực sự đối lập lại với nó: tòn 
tại là cái gi hoàn toàn khác với Khái niệm, nên không thể 
"đánh cắp” tòn tại ra từ Khái niệm được; cũng thể. cái 
hữu hạn chỉ là cái hữu hạn và chính là cái đối lập lại với 
cái vô hạn. nên không thể là đồng nhất với cái vô hạn 
được và cứ thế, lần lượt đi từ sự quy định này đến sự quy 
định khác. | Trong khi đó, Lôgíc học [tư biện] lại chứng 
minh điều ngược hắn lại, rằng: cái chủ quan được giả 
định chỉ đơn thuần là chủ quan. cái hữu hạn đơn thuần là 
hữu hạn, cái vô hạn đơn thuần là vô hạn và v.v... thì 
không hề có được chân lý nào cá; trái lại. chúng tự mâu 
thuẫn với bản thân chúng và chuyển sang cái đôi lập của 
chúng. | Kết quả là: việc chuyển sang này và sự thống 
nhất trong đó những đối cực đang có mặt đều được thủ 
tiêu, vượt bỏ ~ như là một sự ánh hiện [ra bên ngoài] hay 
như là những mômen ~ mới tỏ lộ ra như là chân lý của 
chúng, 


Giác tính đem áp dụng chính mình vào cho Y niem la möt 
sự ngộ nhận gäp đôi. | Trước hết, nó vẫn năm lấy những 
đổi cực của Ý niệm (chúng có thể được diễn đạt cách nào 
cũng được bao lâu chúng còn ở trong sự thöng nhất của 
chứng) trong ý nghĩa và trong sự quy định mà chúng có 
khi chúng khöng ở trong sự thông nhất cụ thể cua chúng 
mà chi là những sự trừu tượng ở bên ngoài sự thông nhất. 
Giác tính cũng không nhận ra mỗi quan hệ, ngay cả khi 
mối quan hệ này đã được thiết định rõ ràng. | Chăng hạn, 
nó không thấy được bán tính đích thực của hệ từ (Kopula) 
ở trong phán đoán. khi hệ từ nói lên rằng cái cá biệt. hay 


396 Phần HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (\$213-344) 


chủ thê [chủ ngữ] không chỉ là cá biệt må còn là phô biến 
nữa. — Thir hai, giác tính năm lẫy sự phản tư cươ chỉnh nó 
rằng Y niệm-tự-đồng nhất chứa đựng cái phu định của 
chính mình (sự mâu thuẫn) là một sự phản tư ngoai tại 
không rơi vào bên trong bản thân Ý niệm. Nhưng. trong 
thực tế. đây không phải là một sự khôn ngoan chỉ thuộc 
về giác tính. mà đúng hơn, chính bản thân Y niệm mới là 
phép biện chứng bao giờ cũng phân chia và phân biệt cái 
tự-đồng nhất với cái được di biệt hóa. cái chú quan với 
cái khách quan, cái hữu hạn với cái vô hạn, linh hồn với 
the xác; va, chỉ bằng cách này, Ý niệm mới là sự sáng tạo 
vĩnh cửu, là sức sông vĩnh cửu, là Tỉnh thần vĩnh cửu. 
Trong khi bản thân Y niệm là việc "chuyển sang”. "quá 
độ sangf" ° hay, đúng hơn. là việc "tự-chuyến dich” m 
sang giác tính trừu tượng. cũng [vån] tà lý tính một cách 
vĩnh cửu; nó là phép biện chứng làm cho sản phâm này 
của giác tính, làm cho tính khác nhau này hiểu một lan 
nữa về bản tính hữu hạn cúa chính nó. làm cho nó thấy 
rằng sự độc lập-tự chủ của những gì do nó tác tạo nên"? là 
một vẻ ngoài sai lầm và dẫn nó trở vào lại trong sự thông 
nhất hay nhất the. Vì lẽ sy vån döng gäp dôi näy khöng 
phải là có tính thời gian” „ cũng không, thể chia cất và 
phân biệt bằng một cách nào đó (bởi neu thế. ät nó lại 
thuộc về giác tính trừu tượng). nên nó là việc äre quan 
hay (rực nhận!” vĩnh cửu chính mình ở trong cái khác: 
Khải niệm dä thực hiện chính mình ở trong tính khách 
quan [hay tính khách thể] của mình. (hay nói cách khác]. 
5372 khách thể lại là atb hợp mục đích nội tại. là tính chủ 
quan [hay tính chu thể] một cách bản chất, Những cách lý 
giai khác nhuu về Y niệm — như là sự thông nhất giữa cái 
ý thể và cái thực tồn, giữa cái hữu hạn và cái vô hạn. giữa 
sự động. nhất và sự dị biệt v.v... — đều ít nhiều có tỉnh 
đơn thuần hình thức. vì chúng biểu thị một cấp độ nào đó 
cúa Khải niệm nhất dinh. Chỉ có bản thân Khái niệm mới 


™ das Übergehen ` the passing-over; II das sich Übersetzen / the self-translation; Hl 


seine Produktionen 7 its productions: (N zeitlich / temporal; (9 das ewige Anschauen 
/1he eterna! intuiting. 


Phan HE Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (55213-244) 897 


là tự do và mới là cái phô biển đúng thật: vì thé, trong Ý 
niệm. tinh ant định của nó đồng thời chỉ là bản thân nó: 
một tính khách quan. trong đó Khái niệm, với tư cách là 
cái phê biến. tiếp tục tự thiết định chính mình. và trong 
đó nó chỉ có tính quy định của chính nó. {nghĩa là] tính 
quy định toàn bộ. Y niệm là phán đoán vô hạn, mà mỗi 
một phương dien của nó đều là [cái] toàn thể độc lập-tự 
chú. và chính vì nó hoàn thiện chính mình bằng cách ày. 
nên mỗi một phương dien cũng chuyên sang một phương 
điện khác. Không một Khái niệm nào được quy định một 
cách khác mà lại có thể là [cái] toàn thể được hoàn thiện 
ở trong cả hai phương điện như thế: vừa như là bản thân 
Khái niệm. vừa như là tính khách quan. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8214 


Trong khi chờ đợi sự phát triển cao hơn, định nghĩa có vẻ đúng 
nhát (dù là tạm thời) về Y niệm là: † niệm là sự thông nhấn rund 
đổi của Khái niệm vå tính khách quan. Thông qua lịch sử triết 
học. ta gặp nhiều nỗ lực khác nhau để năm bắt cái Tuyệt đôi hay 
cái Thực tòn nói chung về mặt bản thẻ học. Thoạt đầu, Ý niệm có 
thể được nắm bất như là fe tinh, và đó là ý nghĩa đích thực triết 
học của từ "lý tính”. Thật thế, với chữ "A ak", người ta không 
hiểu cái gì khác hơn là thể giới tuyệt đối của chân lý tụ-mình-và- 
cho-minh. bao hàm cái cho-minh của ý thức tự giác lẫn cái tự- 
mình của dỗi tượng của ý thức. Y niệm là lý tính trong tính thuần 
túy lögie của nó. là sự đồng nhất đơn giản giữa tính chủ thể cá 
biệt của Khái niệm và tính khách quan phô biến của nó. Tiếp 
theo, Ý niệm có thè được nắm lấy như là € KI the-Khäch thể. như 
là sự thông nhất của cải ý the và cát thực tên (§2 13), của cái vo 
hạn và cái hitu hạn (§95, Nhận xét 2), của linh hôn và thể xác (đề 
sử dụng các phạm trù nhân loại học: §§388 và tiếp. Bách khoa 
thư, tập I) như là kha thể có hiên thực của nó ở trong chính 
mình, chứ không phải ở trong hoàn cảnh hay điều kiện bên nào 
ngoài; hoặc, cũng trong truyền thống bản thể học, như cái gì mà 
bản tính của nó chỉ có thể được quan niệm như là dung hiện hữu 
v.v... Chuỗi những thuật ngữ trong tich sử triết học của Spinoza, 
Leibniz, Kant và Schelling... trên đây còn có thê tiếp tục. Tuy 
nhiên, theo Hegel, điều cốt tủy cần hiểu rõ ở đây là: tät cả những 


898 Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Y niêm ($8213-244) 


cách nói áy đều ‘ đúng ” (richtig / correct), nhưng chúng deu suy 
tưởng sự thông nhát của Ý niệm xuất phát từ những tính quy định 
cứng nhắc của giác tỉnh (§80). 


- Như thế, Ý niệm có thể được nằm bắt một cách "dung dän" dưới 
hình thức của tất cả mọi Quan hệ ấy của giác tính, vì chúng đều 
được chứa đựng trong sự thống nhất tuyệt đối và thuần lý của Ý 
niệm ($$213, 82). Tuy nhiên, trong Ý niệm, các Quan hệ này của 
giác tính không còn được chứa đựng dựa theo sự hữu hạn của sự 
đối lập trừu tượng giữa các hạn từ của chúng mà trong sự quay 
trở về vô hạn và sự đồng nhất trong chính mình của chúng, Thật 
the, trong Y niệm, các hạn từ di biệt hóa (tức Khái niệm và tính 
khách quan) không đổi lập nhau một cách trèu tượng. trái lại. mỗi 
cái là vô hạn theo nghĩa nó kết hợp chính mình trong cái khác của 
mình (§96), và là đồng nhất với mình một cách cụ the, vi nó là 
mình và cái đối lập của mình (§120 c): mỗi cái quay vẻ trong 
mình một cách vô hạn ngay trong khi chuyên sang cái khác, và 
đồng nhất với mình ngay trong sự đối lập với cái khác. Do đó, ta 
hiểu tại sao trong Y niệm (như là sự thống nhất của Khái niệm và 
tính khách quan), tất cả mọi Quan hệ của giác tính đều được chứa 
đựng, nhưng được chứa đựng trong sự quay trở vè vô hạn và 
trong sự đồng nhất với chính mình. 


§215 


Ý niệm cốt yếu là tién trình ®, vì sự đồng nhất của nó chỉ 
trong chừng mực là sự đồng, nhất tuyệt đối và tự do của 
Khái niệm, và vì sự đồng nhất này là tính phủ định tuyệt 
đối, và, do đó, có tính biện chứng. Ý niệm là diễn trình”, 
trong đó Khái niệm (như là tính phố bien mà là tính cá biệt) 
tự quy định chính mình vừa trở thành tính khách quan, vừa 
trở thành sự đối lập với tính khách quan; và trong đó, tính 
ngoại tại này - mà Khái niệm có đối với bản thể cúa nó - tự 
quay trở lại vào trong tính chủ quan thông qua phép biện 
chứng nội tại của nó [của tính ngoại tại]. 


a Prozeß / process; © Verlauf / Course. 


Phân HI: Học thuyết ve Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 899 
SE Ee, EE 


Giảng thêm: 


(a) 


Vi lẽ Y niệm: 


a: là tiễn trình. nên cách nói quen thuộc về cái Tuyệt đối 
rằng đó là "sự thông nhất hay nhất thể giữa cái hữu 
hạn và cái vô hạn, giữa tư duy và tổn tại” v.v... là sai, 
vì sự "thống nhất” diễn đạt sự đồng nhất đứng yên, 
triru tượng. 


b: vì lẽ Ý niệm là finh chủ thể hay tính chủ quan, nên 
cách nói ấy cũng là sai, bởi sự “thống nhất” äy [chỉ] 
diễn đạt cái Tự-mình, cái [phương diện] Bản thể Của sự 
thống nhất đúng thật. Như thế, cái vô hạn chỉ xuất hiện 
ra như là được "ung lập hóa "®) với cái hữu hạn, và 
cũng giống như thế giữa cái chủ quan với cái khách 
quan, giữa tư duy và tôn tại. 


Nhưng, [ngược lại] trong sự thông nhất phú định của Ý 
niệm. cái vô hạn lại bao trùmt® lây cái hữu hạn; tư duy 
bao trùm lấy tồn tại: tính chủ quan bao trùm lấy tính 
khách quan. Sự thống nhất của Ý niệm là tính chủ thẻ, là 
tư duy, là tính vô han, do đó càn phân biệt nó một cách cơ 
bản với ý niệm xét như là Ban the, cũng giống như tính 
chủ thể, tư duy hay tính vô hạn có tính bao trùm này cần 
được phân biệt với tính chủ thể, tư duy hay tính vô hạn 
phiến dien mà sự thống nhất đã tự quy giản chính mình ở 
trong việc phán đoán và quy định. 


Là tiến trình, Ý niệm trải qua suốt ba cấp độ trong sự phát 
triển của nó. Hình thức thứ nhất của Ý niệm là Sự sống, nghĩa 
là, Ý niệm trong hình thức của sự trực tiếp. Hình thức thi hai là 
hình thức của sự trung giới hay của sự dị biệt, và đó là Ý niệm 
với tư cách là sự nhận thức; sự nhận thức xuất hiện trong hình 


neutralisiert / neutralised; © ) übergreifend { overgrasping. 


900 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($§213-244) 


thái nhân đôi của Ý niệm lý thuyết và Ý niệm thực hành. Kết 
quả của tiến trình nhận thức là việc khôi phục hay tái lập sự 
thống nhất đã được sự phân biệt làm cho phong phú lên; và 
việc này mang lại hình thức thứ ba của Ý niệm tuyệt đối. | Cấp 
độ cuối cùng, này của tiến trình lôgíc đổng thời tự cho thấy 
chính là cái [cấp độ] duy nhất đúng thật và là cái gì chỉ thông 
qua chính bản thân mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8215 


Việc cho rằng Ý niệm là sự thống nhất tuyệt đối và sự đồng nhất 
vô hạn của Khái niệm và tính khách quan dë khiển ta ngộ nhận 
răng Y niệm là một nguyên tắc bất di bất dịch hay một thực thẻ 
tĩnh tại. Đoạn hai của phần Nhän xét cho §214 đã nêu (nhưng 
chưa chứng minh) rằng không phải như thế: Y niệm là vận động 
biện chứng làm công việc “phán đoán” (phân chia) và hợp nhất 
các mômen däy mâu thuần của nó. Tiểu đoạn ÿ215 này sẽ phân 
tích và chứng minh chi tiết vận động có tính tiễn trình này của Y 
niệm. 


Về bản chất, Y niệm là tiến trình, vì sự đồng nhất của nó không 
phái là sự đồng nhất của một Cái-gì-đó hay của một sự vật v.v. 

mà là sự đồng nhất cùa Khái niệm. Như đã biết, Khái niệm chỉnh 
là cái làm nên nội dung vừa thực tổn vừa ý thế của Ý niệm 
(§213). Trong khi đó, sự đồng nhất của Khái niệm là sự đồng nhật 
của sự tự do tuyệt đối của nó hay của sự quy định tự-mình-và- 
cho-minh (8160), của sự thống nhất phủ định với mình hay của 
tính phủ định tuyệt đối (§§163, 164). Do đó, Ý niệm, về bản chất, 
là tiến trình, vì sự đồng nhất của nó chỉ là sự đồng nhất tuyệt đối 
và tự do của Khái niệm trong chừng mực nó là tính phủ định 
tuyệt, dói, tức, là sự phủ định của phủ định. Cho nên, sự đồng nhất 
của Y niệm là có tính biện chứng. “Biện chứng” ở đây không theo 
nghĩa hẹp (ở $81) biểu thị vận động tự-thải hôi các tính quy định 
hữu hạn của giác tính mà theo nghĩa rộng hơn, được phát trien 
trong Nhän xét cho §214, biểu thị vận động gäp dôi, qua đó Ý 
niệm không ngừng tách rời các mômen hữu hạn của nó và không 
ngừng đưa chúng vào lại trong sự thống nhất của nó. Vận động 
gấp đôi này được bao hàm trong tính phủ định tuyệt đối đang bàn. 


Phản II: Học thuydt về Khái niệm, C. Ý niệm (273-244) 9 
CC ER REES GEBE BEER Eh 


- Chính xác hơn, Y niệm là tién trinh (Prozeß) hay là "diễn trinh” 
(Verlauf course : pargours) phức tạp sau đây; 


Khái niệm. vốn là tính phô biến nhưng xuất hiện ra như tính cá 
biệt ($163). thoạt đầu tự quy định chính mình một cách tự do ở 
bên trong tính chủ thẻ hình thức của nó như là phán đoán và 
suy luận (§§I65- 181), ròi sau đó. ở bên ngoài tính chủ thể của 
nö. tức ở trong tòn tại-hiện có trực tiếp. như là khách thẻ 
(88193 và 194). Nhưng, Khái niệm không chi tự quy định 
thành tính khách quan nói chung. mà còn tự quy định (hành sự 
đổi lập đối với tính khách quan bên ngoài. trong chừng mực nó 
tự thiết định đối lập lại với tính khách quan như là chủ the hữu 
han. tức, như là mục đích chủ quan phiến diện (§§203- 205). 
Đó là phản thứ nhất của tiên trình hay của diễn trình của Y 
niệm. 


Nhưng nó cũng đồng thời là một tiến trình đối lập. qua đó tính 
ngoại tại của cơ giới luận và hóa học luận (chỉ có Khái niệm 
như là "tự-mình” hay như là bàn thể: §195) quay trở lại theo 
cách mục đích luận (thông qua trung giới của phép biện chứng 
nội tại) vào trong đính chủ thể (từ nay là) vò hạn của Khái 
niệm đã được thực hiện hoàn chỉnh hay của Y niệm (§§209- 
212). Cả đoạn Chính văn lẫy lại sự phát triển chung của Khái 
niệm chủ quan và của khách thể, nhưng với sự chủ đạo của 
quan niệm về tiễn trình. Đề hiểu sâu hơn Chinh van, ta cần 
xem tiến trình đã nêu diễn ra ở hơi cúp độ khác nhan: 


Cấp độ thứ nhấn là cấp độ của sự hữu hạn và không hoàn hảo. 
Nói khác đi. ở cấp độ nảy, Ý niệm là “giác tính" hơn là ` "lý 
tính”: Ý niệm xuất phát tỪ Sự thống nhất tuyệt đối của nó để 
tién hành việc tách rời tính chủ thê hữu hạn và tính khách quan 
bên ngoài, đối lập lại với Khái niệm. 


Nhưng. trong chừng mực là "lý tính” hơn là ' 'giác tính”. 
niệm phát triển cùng một tiền trình â áy nhưng ở cấp độ Dr su 
DC the để nó thực hiện và hoàn tät ở bên kia lĩnh vực hữu hạn 
của tính hợp mục đích ngoại tại. Như sẽ thấy. cấp độ thứ hai 
này là nơi diễn ra ha Ý niệm nhất định: về sự xông, nhận thức 
và# muốn (hay ý chí). 


KR 


Phần IH: Học thuyết ve Khải niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 


- Ta sẽ gặp lại ở đây chính các tính quy định và chính các sự đối 
lập trong cấp độ thứ nhất. nhưng ở trong chân lý dt đổi của 
sự động nhát và sự dòng nhát vô hạn của chúng: sự sóng (như 
sẽ thấy ở §216 và tiếp) không còn là tính khách quan cơ giới 
và hóa học (dù có cùng tính bản thẻ). vì lẽ sự sông bản thẻ lập 
tức được tính chủ thể của Khái niệm thâm nhập. Cũng tương 
tự như thế, nhận (hức (§223 và tiếp) và ý muốn (§233 và tiếp) 
không thể được quy giản thành tính hợp mục dich ben ngoài. 
dù cũng hướng đến một mục đích. Chúng ta sẽ đề cập kỹ hơn 

ở những chễ thích hợp. 


Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là: giữa hai cấp độ của phép 
biện chứng của Ý niệm, không có một sự phản cách trừu 
tượng hay một sự kết nỗi hời hot mà là một sự thông nhất biện 
chứng. Thật thé, thành tựu của Ý niệm - với tư cách là Lý tính 
vô hạn — không thể tách rời với sự hữu hạn do nó thiết định 
với tư cách là giác tính phân ly. Ý niệm không vừa lòng với 
một sự vô hạn mà cửu? den sự khiểm khuyết của cái hữu hạn 

-_ để. trong việc phủ định cái hữu han, càng làm cho sự vô hạn 
của chính nó them rực rỡ! Ý niệm cần den cái tự-mình-bản the 
nảy (là nơi nó tién lên trong sự hữu hạn như là quan hệ chưa 
hoàn hào của chủ thể và khách the) để. ở trong và thông qua sự 
phủ định đối với cái phủ định này của chính nö. khäng định 
hiện thực và sự tự do tuyệt đối của tính phủ định tuyệt đối của 
nó. Ta thäy: thế giới khách quan và chú quan #ữu hạn, do 
khiếm khuyết của mình, ngã quy và sụp đỗ trước tính phủ định 
này. Trong khi đó. ngược lại. Y niệm lại dựa trên sự hư vô hóa 
này để, băng việc hư vô hóa cái hư vô. biểu lộ rằng mình là 
tồn tại vô hạn; và sự máu thuấn, đối với nó, là nguyên tắc của 
sự sông chứ không phải là giới hạn của cái chết, bơi nó không 
ngừng tạo ra và liên tục khắc phục sự mâu thuần. 


- Phần Nhận xét cho §215 


Vì lẽ Ý niệm là én trình vận động. chứ khong phải là sự đồng 
nhất tĩnh tại ($215), nen cách nói quen thuộc về cái Tuyệt đổi như 
là "sự thông nhất [nhất thể] của cái vô hạn và cái hữu hạn. giữa tư 
duy và tồn tại v.v..." là không phù hợp. thậm chi là sai. vì "sự 
thông nhất”. "nhất thể” diễn tả một sự đồng nhất /rừu (ương, tĩnh 
tại. trì trệ chứ không phải một sự đồng nhất biện chứng. 


Phần HE: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 903 
BES RES A RER EE, 


- Thứ hai, vi lẽ Y niệm là tính chủ thể, vì lẽ nó là sự thông nhất zw- 
mình của chủ thê và khách thể nay đã trở thành cho-minh (§212). 
nền cách nói trên đây cũng sai nôt, bởi sự thống nhất ấy chỉ mới 
nói lên được cái fự-mình, cái ban thể của sự thông nhất đúng thật, 
chứ chưa nói lên được cái cho-mình năng động và tự do của tính 
chú thê ong hành động của nó. Cái vô hạn chỉ tỏ ra là bị ` Trung 
tính hóa” hay bị "trung hòa” với cái hữu ‚han (cũng thé đối với cái 
chủ quan và cái khách quan: tư duy và tòn tại) nhir thể hai hạn từ 
cộng đồn vào nhau và thủ tiêu lån nhau de tạo ra một phức hop 
tĩnh tại và dừng dưng. bát phân biệt ($§201-202). Đó là do quên 
rằng sự đồng nhất của Ý niệm. về nguyên tắc. là sự đông nhất 
tuyệt đối tự do của Khái niệm. do đó, là một sự đồng nhất phủ 
định và biện chứng (§215). nghĩa là, một sự đồng nhất sở hữu 
tính cá biệt của một tác vụ chủ quan ($§162. 163. 164) chứ không 
đơn thuần là một tính phỏ biến khẳng định của một cái tự-mình- 
bản the. 


- Trong thực tế, trong sự thống nhất phu định của Ý niệm, cái Vô 
hạn “bao trùm” cái hữu hạn f"greifi über das Endliche hinüber"), 
tư duy "bảo mòn” tồn tại. và tính chủ thể "nằm bắt”. "bao hàm“ 
(be-greifen) tính khách thể trong chính mình. Như thế, sự thống 
nhất của Ý niệm không thủ tiêu tôn tại hữu hạn của tính khách 
quan một cách trừu tượng, mà chứa đựng nó như một mömen ý 
the của hoạt động vô hạn của mình, nhưng đẳng thời bản thân nó 
vẫn là tính chủ thể. là tư duy, là tinh vò hạn: nói ngăn: Ý niệm là 
sự thống nhất “chú quan", suy tưởng và vô hạn của chủ thể và 
khách the, của tư duy và tòn tại. của cái vô hạn và cái hữu han. 


- Vậy, nhất thiết cần phải phân biệt sự thống nhất của Ý niệm với 
Ý niệm xét như là Ban thể, Chẳng hạn. trong tính hợp mục đích 
ngoại tại, Y niệm chi đơn thuần hiện diện như là bản the và như 
là sự tứ yếu. vì mục dich chí mới là sự thống nhất của chủ thể và 
khách thể một cách tự-mình. mặc nhiềm nói khác di, chi là sự 
thống nhất nội tại và còn giấu mặt của các hạn từ xét như những 
hiện thực độc lập-tự tồn (§157) theo kiểu: mục đích chủ quan chỉ 

"làm chủ” tính khách quan dưới hình thức giấu mặt của một sức 
mạnh ranh mãnh ($š209. 210). 


- Nhưng. nếu sự thống nhất đúng nghĩa của Ý niệm phải được phân 
biệt với Ý niệm xét như bản thẻ, thì tính chủ thể. tư duy, sự vô 
hạn cũng phải được phân biệt với tính chủ thẻ hữu han phiên 


9/2 


Phân II: Hoc thuyết ve Khải niệm. C. D niệm (SEI 3-244) 


điện. với tu duy trừu tượng phiến dien và với sự vô han phiên 
diện. "éi" của giác.tính. Những cái “phiến diện” này — cùng với 
tính khách quan hữu hạn - là những mômen hữu hạn do tính chủ 
thê vô hạn của Y niệm không ngừng fr ha thấp mình xuống bằng 
ự “phán đoán" (sự phân chia) chính mình. Thật thế. trong chừng 
mực chỉ là phản đoán vè chất và phản đoán phản tư. sự phản đoán 
này thiết định cái hữu hạn như là hữu hạn. nghĩa là, sự tách rời và 
sự nỗi kết trừu Tượng các mômen của Y niem E 8172-175): đó là 
những gì đã diễn ra trong sự phát triển trực tiếp của Khái niệm 
chủ quan phiến điện (8$163-t91). của tính khách quan phiến dien 
(§§194-203). của sự phán tư hữu hạn trong mục dich luận ngoại 
tại ($8204-21 L). 


Nhưng. trong chứng mực nó cũng luôn là một phán đoán cúa sự 
tất yêu và của Khái niệm. phán đoán này thiết định các mômen 
hữu hạn của Ý niệm như là các mômen được y thể hóa vô hạn 
trong sự đồng nhất bản thể và sự đồng nhất khái niệm của Ý niệm 
(8§177-179): đó chính là chỗ dẫn den sự phát triển cao hơn của 
các Y niệm nhất định của sự sóng. nhận thức và ý muôn (như sẽ 
bàn tới đây). Trong các Y niệm khác nhau này. tính chủ the và 

tính khách thể lại xuất hiện nhưng sự phân biệt giữa chúng vẫn 
phục tùng sự đồng y nhất của Ý niệm: 


- trong sự sóng (8216 và tiếp), sự thống nhất của chúng là 
thuộc loại ban the, nhưng không phải theo nghĩa rơi trở 
lat vào trong sức mạnh bản thể, tất yếu (§150), khách 
quan (99196, 198) hay mục đích luận (§210) xa cách với 
Y niệm. mà theo nghĩa: chính ban /bản Y niệm thoat đầu 
là sự /rực tiep-han the: 


- réi trong hai lĩnh vực của nhận (hức (8223) và ý muön 
8233). các tinh quy dinh của Y niệm sẽ phát triển bằng 
cách lấy lại một cách ý thể các Quan hệ của tính nhân quả 
và của hành động tương tác, để, sau này, Ý niệm tuyệt đói 

(8236 đến hết) sẽ xuất đầu lộ diện như là Chân lý đầu tiên 
va sau cùng. là nơi Y niệm có Khái niệm của chính mình 
làm đối tượng. 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ÿ niệm (\\313-244) 905 


S344 


a. Sự sống 
§216 


Ý niệm rực tiếp là sự sống. Khái niệm, với tư cách là linh 
hôn, được thực hiện trong một thân xác. | Linh hồn là nh 
phố biến trực tiếp, tự- quan hệ với chính mình cúa tính 
ngoại tại của thân xác; linh hồn cũng là việc đặc thù hóa của 
thân xác, khiến cho thân xác không diễn đạt những sự phân 
biệt nào ở trong chính mình ngoài những sự quy định của 
Khái niệm, và, sau cùng, linh hồn là gab cá biệt như là tính 
phủ định vô hạn: phép biện chứng của tính khách quan tồn 
tại tách rời. nhau” của thân xác; tính khách quan này được 
quay trở về lại trong tính chủ quan từ ve ngoài của sự tôn 
độc lập-tự chủ. |Điều này diễn ra] theo kiểu: mọi bộ phận 
của thân xác đều vừa là phương tiên, vừa là mục đích đối 
với nhau theo từng thời điểm; và sự sống ~ trong khi nó là 
việc đặc thù hóa ban đầu của những bộ phận - trở thành Adr 
quả của chính nó như là sự thống nhất phú định tôn tại-cho- 
mình, và, trong phép biện chứng của tính thân xác, sự sống 
kết hợp chính mình chi với chính mình. - Như thế, sự sống 
cốt yếu là sinh thể söng'”, và trong tỉnh trực tiếp này của 
nó, sự sống là Cái sinh thể sống Cá biệt Này. Trong lĩnh vực 
này, sư quy định của tính hữu hạn là ở chỗ: do tính trực 
tiếp này của Ý niệm mà linh hồn và thân xác là có thể tách 
rời nhau được; điều này tạo nên tính có thể chết của sinh 
thể sống. Nhưng, chỉ trong chừng mực sinh thể sống đã chết 
thì hai phương diện này của Ý niệm mới là hai thành phän'” 
khác nhau. 


(a) 


being: 


auseinanderseiende Objektivilät ¿ scattered objectivity: Wéi Lebendiges ¿ living 
(9 Bestandstücke “components. 


906 


Phân HI: Học thuyết ve Khái niệm. C. Y niệm (X2 13-244) 


Giảng thêm: 


{ 


Những bộ phận riêng lẻ của thân xác chi tổn tại như chúng 
đang tổn tại là thông qua sự thống nhất và ở trong mối liên hệ 
với sự thống nhất này. Chẳng hạn, một bàn tay khi bị cắt lia 
khỏi thân xác thì chỉ còn là bàn tay trên đanh nghĩa chứ không 
phải trên thực tế nữa, đúng như Aristoteles đã nhận xét. - Từ 
quan điểm của giác tính, sự sống thường được xem như là một 
bí nhiệm và, nói chung, là cái gì không Aë thấu hiểu được. 
Nhưng, ở đây, giác tính chi thú nhận tính hữu hạn và tính vô 
hiệu của mình. Trong thực tê, sự sống không phải là một cái gì 
không the hiểu nổi, mà trái lại, ở đây ta có trước mắt ta bản 
thân Khái niệm ở trong nó, nói chính xác hơn, ta có Ý niệm 
đang hiện hữu như là Khái niệm, [túc] Ý niệm (rực tiöp. 
Nhưng, chính điểu này cũng lập tức nói lên sự khiếm khuyết 
của sự sống. Sự khiếm khuyết này là ở chỗ: ở đây, Khái niệm 
và thực tại vẫn chưa tương ứng với nhau một cách đúng thật, 
Khái niệm của sự sống là linh hổn, và Khái niệm này có thân 
xác làm thực tại của nó. Linh hồn hầu như được rót vào trong, 
tính thân xác của nó, và, vì thế, nó vẫn chì mới ở [cấp đội] cảm 
thụ, chứ chưa phải là tổn tai-cho-minh một cách tự do. Vì thế, 
tiến trình của sự sống là phải vượt qua tính trực tiếp mà trong 
đó sự sống còn bị ràng buộc; và bản thân tiến trình này — một 
län nữa lại là một tiến trình ba mặt hay ba bước ~ có kết quả là Ý 
niệm ở trong hình thức của phán đoán, nghĩa là, Ý niệm với tư 
cách là sự nhận thức. 


W empfindend / sentient. 


Phản HIE Học thuyết vè Khải niệm. C. Ý niệm (59213-244) Wu" 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8216 


d D 
a. Sự sông 


Y niệm- -nhất định đầu tiên là Ý niệm trong sự trực tiến của chính 
việc xuất hiện của nó từ mục đích luận. Ý niệm-1rực tiếp này 
không phải là sự thống nhất trực tiếp và mặc nhiên của Khải niệm 
và của tính khách quan giống như khách thẻ nói chung và mục 
dich chủ quan nói riêng, Tất nhiên, trong mọi cấp độ phát trien 
của nó, Y niệm luôn là sự thông nhất tuyệt đổi của chú thể và 
khách thể (8213). Do đó. Y niệm-trực tiếp cũng là sự thống nhất 
tuyệ êt đối này. nhưng là sự thống nhất tuyệt đổi với tư cách là trực 
tiếp: nó là sự trực tiếp của sự tuyệt đối của Ý niệm. 


H miéim-Arime tidp này là SỰ SÓNG. Sơ dĩ Hegel chọn thuật ngữ 

"sự sống” de biểu thị Y niệm-trực tiếp rõ ràng là vi Y niệm-trực 
tiếp có một cấu trúc tương tự với cầu trúc của sự sông theo nghia 
thông thường. tức theo nghĩa sự sông tự nhiên hay sự sống tỉnh 
thần. Tuy nhiền. sự sống bàn ở đây. trong khoa học Lôgíc. không 
phải là sự sông như là đối tượng của Triết học về Tự nhiên. Thật 
thẻ. trong Tự nhiên. sự sống gắn liền một cách mật thiết với 
những tiên de tự nhiên nói lên hiện thực không-thời gian của Ỷ 
niệm trong sự tòn tại-hiện có ngoại tại của nó. Trong khi đó, 
trong Ý niệm lögie thuần túy. sự sông thoát ly khói mọi tiền đề vũ 
trụ học (hay cả nhân hình hoc), trong chừng mực ta vấn có thè nói 
VỀ một “sự sống” ở bên trong Tỉnh thân. Vậy, sự sống-lôgíc bàn ở 
đây không có tiền đề nào khác hơn là bản thân Khái niệm trong 
tỉnh thuän túy lögie của nó, tức Khái niệm chủ quan và Khái niệm 
khách quan, và chi do cấu trúc lôgíc của nó mà Tư duy được xem 
xét ở đây như là một sinh thế xông. Câu hỏi duy nhất đúng thật 
euer đặt ra ở đây là: Y niệm thoạt đầu là ` "Trực tiếp” có hạ HẠ là 

i? Và tại sao Y niệm-trực tiếp lại là Ý niệm về "sự sống” 


Y niệm nhất định đầu tiên này là đúng thật hơn so với mục đích 
luận. dù vẫn chưa có được chân lý hoàn tất của Y niệm về "nhận 
thức” hay “Y niệm-tuyệt đối”. Trong nó. thực tại khách quan là 
tương ứng với Khái niệm, và đây là một bước tiến bộ lớn so với 
tính hợp mục đích ngoại tại. vì trong mục đích ngoại tại, khách 
thẻ chưa hoàn toàn từ bỏ mômen của sự ngoại tại đối với Khái 


904 


Phần HI: Hoc thuyết về Khái nệm. C. Ý niệm (59213-244) 


niệm chủ quan. Từ nay, tính hợp mục dich đã trở nên hoàn toàn 
nội tại nơi khách thể, và chính vì thế mà Ý niệm. dù còn trực tiếp. 

vẫn là chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên, trong Ý niệm-trực tiếp này. 
Khái niệm - thâm nhập vào khách thẻ như Tà tỉnh thuần lý - chưa 
thực sự được phân biệt với bản thê được nó kích hoạt với tw cách 
là tính chủ the: nói cách khác. chưa thực sự được giải phỏng như 
là Khái niệm tự do. N6 thê hiện ra giöng như “linh hẳn” kích hoạt 
một "co thể sống”: lĩnh hồn thâm nhập hoàn toàn vào cơ thẻ như 
là tính năng động chủ quan. nhưng, với tư cách ấy, nó không 

"năm láy“ chính mình. nghĩa là. không ` "năm lấy" chính mình như 
là linh hồn. Nói cách khác. linh hồn "sơ hiu” hoàn toàn khách 
thể của mình. nhưng không “so hữu chính minh”. Chỉ với tw cách 
là linh hồn-nhận thức (tức như là sự nhận thức) thì lĩnh hồn mới 
đạt tới sự tự do của tồn ‚tai-cho-minh. Chính trong nghĩa này mà 
Y niệm-trực tiếp là sir sóng. 


Ý niệm là sự sóng theo nghĩa zich cực rằng trong nó. giỗng như 
giữa linh hån và cơ thẻ, có một sự tương ứng hoàn hảo. một tính 
hợp mục đích hỗ tương hoàn tất giữa chủ the và khách thể. Đẳng 
thời nó là sự sông theo nghĩa tiêu cực hay khiêm en A räng 
trong nó, giống như linh hồn chỉ được "trút vào” "lan tỏa” 

trong cơ thẻ nhung không tự nhận thức một cát tự GE? “cho- 
mình”. do đó. Khái niệm là "một” một cách trực tiếp với thực tại 
cúa nó nhưng không di biệt hóa để nhận thức chính mình như là 
Khải niệm. Song. như ta dä thäy (8215). Y niêm, vė nguyen täc, 

là sự thông nhất chu quan giữa tính chủ quan và tính khách quan. 

Do đó. nó chỉ hoàn toàn là Y niệm khi. giöng như "nhận thức” và 
nhất là “Y niệm-tuyệt đối”. Ý niệm có đối tượng của nó tương 
ứng tuyệt dái với nhận thức vè chính mình ở trong khoa học hoàn 
tät ve Logos ($$236- 243). Trong khi chờ đợi, Y niệm-/rực tip 
chi mới là sự söng. nhưng dù sao phẩm giá của nó đã là Y niệm 
đang hiện hữu chứ không còn là một mục đích luận ngoại tại nữa. 


Trong Y niệm vẻ sự sống. Khái niệm, với tư cách là linh hồn, đã 
được thực hiện trong tính khách quan ngoan ngoän, thụ động cúa 
một cơ the (Leib). Tuy nhiên. các phạm trù như “linh hồn”, "cơ 
the” ở đây không được hiểu theo nghĩa nhân hình học 1$3388. 
Bách khoa thự, tập II). Đây chi đơn thuần là “linh hồn” va’ co 
thể” của Logos sống động. trong đó mot Sự sống tự nhiên và tỉnh 
thân có cơ sở nguyên thuy và chân lý tôi hậu của chúng. Quan hệ 
giữa Khái niệm-linh hòn với khách thể-cơ thể cho thấy là quan hệ 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§ÿ213-244) 919 


của sự sống. chứ không còn là quan hệ của tính hợp mục đích 
ngoạt tại nữa, trong đó tính ngoại tại của khách thể — với tư cách 
là cơ thể - được khôi phục một cách trực tiếp và hoàn toàn trong 
tính phổ bien có mặt khắp nơi của linh hôn. 


- Vậy đâu là phép biện chứng nội tại thâm nhập vào trong “co the” 
bởi tính phủ định vô hạn hay bởi tính cá biệt của Khái niệm vốn 
là “linh hồn" của nó? Ö đây. ta có phép biện chứng phù định gáp 
döi (theo nghĩa đã trình bay ở $214 và $215). qua đó tinh khách 
quan của “cơ the” tự tập trung một cách chủ quan-trong- minh 
ngay trong lòng tính ngoại tại đối với nhau của các yếu tó cầu 
thành. Dé hiểu rõ hơn. ta cÂn nhận ra vận động đã kích hoạt tỉnh 
khách quan đa tạp và tách rời nhau của “co thế” 
(auseinanderseiende Objektivität). Dựa theo mömen thứ nhát. tức 
mömen phân ly và dị biệt hóa của phép biện chứng, tính khách 
quan-co thể. trong các yếu tổ cầu thành khác nhau của nó. tuân 
theo mömen của sự ben vũng độc lập-tự tồn. theo nghĩa mỗi 
thành 16 (chăng hạn. mỗi thực thể lôgíc) thoạt đầu có giá trị cho- 
mình như một bộ phận tự trị. Nhưng, sự độc lập nảy của các bộ 
phận chi là một ve ngoài, một tòn tại trực tiếp nhất thời, chỉ tạm 
thời che giấu sự trung giới đầy sức mạnh làm chủ của Khái niệm 
tự do. Thật thế, dựa theo mömen thứ hai, tức mömen nhất thẻ hóa 
và đồng nhất hóa của phép biện chứng (8214, Nhân xé: 2). tính 
khách quan-cơ thẻ đa tạp và tách rời nhau nói trên (với vẻ ngoài 
độc lập-tự tồn của các bộ phận) được quy vẻ trong tính chủ thẻ. 
Như thẻ. chân lý của cái tòn tại trực tiếp của nó là ở trong cái tồn 
tại-được thiết định một cách phủ định. trong cái tòn tại đơn thuần 
ý thể mà bản chất vô hạn của Khái niệm hay của chủ thể áp đặt 
lên nó. và bản chất. từ nay. không gì khác hơn là tính phö bien 
nội tại (§170). Nói cách khác. vận động gấp đôi (kết hợp sự bành 
trưởng khách quan và sự tập trung hóa chủ quan của cơ thể sống) 
không gì khác hơn là việc lây lại (ở cấp độ riêng biệt của sự sông) 
tiến trình biện chứng tiêu biểu của Y niệm nói chung: đó là diễn 
trình, trong đó Khái niệm — với tư cách là tính phổ biến trở thành 
tính cá biệt - tự quy định thành tính khách quan, đồng thời đối lập 
lại với tính khách quan, và trong đó, tính ngoại tại này (túc có 
Khái niệm như là bản thẻ), nhờ vào phép biện chứng nội tại, quay 
vè lại vào trong tính chủ thể (3215). Theo cách ấy, các yếu tô cầu 
thành của cơ thế không còn là những bộ phận tương đối độc lập 

($135) mà là những chi phận (Glieder / membres) của một sinh 
thể hữu cơ được nhất thé hóa về mặt Khái niệm. tức. những chi 


9/0) 


Phân HE Học thuyết ve Khái niệm. C. Y niệm ($$2 13-244 


phận chỉ là bản thân chúng là nhờ sự thông nhất và sự tương quan 
hỗ tương của chúng. Nói ngắn. cơ thẻ không còn là một sự räp 
nói những bộ phận mà là một hệ thống mạch lạc và hữu co. 


Nói rõ hơn. sự làm chủ của tính chủ thể cá biệt của Khái niệm déi 
với tính khách quan-c- thẻ (vốn tách rời và đa tạp) thẻ hiện ở chỗ: 
tất cả mọi chỉ phận vua là những phương tiện vừa là những mục 
dich döi với nhau. Thật thế. trong chừng mực sự di biệt hóa dựa 
theo chính nguyên tắc đặc thù hóa của Khái niệm. và, do đó. là 
những tính quy định của Khái niệm. những chi phận của cơ thể 
(lôgíc). chẳng hạn: lượng. hạn độ, hiện tượng, bản thể v.v... có sự 
tự do của Khái niệm cho-minh, và tự khẳng định như là những 
mục đích có năng lực bắt tính khách quan bên ngoài chúng phải 
phục tùng (§§203, 204). Nhưng, trong chừng mực những Khải 
niệm hình thức (được thiết định bởi sự phán đoán của Khái niệm) 
luôn đồng thời được vượt bò một cách suy tuân trong sự đồng 
nhất đơn giản của Khái niệm ($181), thì những chi phận — ngay 
khi chúng là những mục đích buộc những chỉ phận khác phải 
phục tùng ~, dựa theo mömen khác của chúng, lại là những 
phương tiện phục vụ cho những chi phận khác và cho sinh thể 
hữu cơ toàn bộ (88208, 209) (ví dụ: “hạn độ” là phương tiện cho 
bước chuyên từ tôn tại sang bản chất: nhưng, nó cũng là mục đích 
nhằm vượt bỏ cái vö-han độ dé đạt được sự cân bằng về hạn độ 
vv...) 


Như thế, tính hợp mục đích nội tại của Ý niệm được kiểm chứng 
một cách cu thể ngay ở cấp độ (rực tiếp khi Ý niệm mới chỉ là 
một sinh thể hữu cơ. Thật thế, trong sự sống, ta gặp lại ở đây 
những quan hệ hữu hạn của tính hợp mục dich, vì sinh the hữu cơ 
được điều tiết bởi những quy luật không còn đơn thuần là cơ giới 
hay hóa học nữa mà là mục đích luận. Chỉ có điều, sự trung giới 
mục đích luận cũng không còn có tính ngoại tại đối với khách thẻ 
phục tùng mục đích, nói cách khác, sự hữu hạn của tinh hợp mục 
đích ngoại tại đã hoàn toàn được ý thể hóa: mục đích cũng là 
phương tiện và ngược lại, theo kiểu sinh thể hữu cơ chứa đựng 
(trong bản thân) các nguồn lực của sự trung giới mục đích luận 
của nó với chính mình. Một thực tại được náng cao như thế (vừa 
là mục đích lẫn phương tiện trong chính mình) có khi được Hegel 
gọi là một “Selbsizweck” (“mục dich tự thân”). (Xem: Khoa học 
Lögie II, 412c). 


Phản III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm t§§213-244) 91 
See EE EE 


- Kết quả rút ra từ phép biện chứng nội tại này nơi “cơ thế" lôgíc 
là: vận động của sự sống không tự giới hạn ở việc đặc thù hoá 
bạn đầu, qua đó cơ thẻ (được kích hoạt) tự phán đoán một cách 
phủ định và tự tô chức thành những chỉ phận khác nhau xuất phát 
từ tính phổ bien trực tiếp nguyên thủy. Nó còn gắn liền với vận 
động ngược chiêu, qua đó sự khác nhau khách quan này dẫn đến 
(một cách phủ định) tính chủ thể vỏ hạn của Ý niệm vẻ sự sông. 
theo kiểu. thông qua vận động phù định gäp đôi này, sự sống có 
két qua như là sự thống nhất phi định tồn tại cho-minh. nghĩa là. 
như là tính cá biệt tựo ra chính mình một cách tự do và tuyệt déi. 
Bằng cách như thế, sự sống, với tư cách tà tính cá biệt tự do, chỉ 
tự "kết luận” với chính mình trong tính cơ thẻ tLeiblichkeit / 
corporeity / corporéité) của mình, nghĩa là, ngay trong lòng việc 
đặc thù hóa khách quan (thành những chỉ phận da tạp), tính cơ thể 
này là có tính biện chứng, tức được kích hoạt bởi tính phủ định 
tuyệt đối của Khái niệm (§215). Vậy. chính trong chừng mực sự 
sông là một "vũ trụ” quan hệ möt cách cá biệt với mình bởi Sự 
phủ định ý thể hóa của sinh đặc thù (phù định sự đồng nhất 
nguyên thủy) mà sự sống này — kinh qua mọi tính cơ thể của nó — 
lå một linh hồn có mặt khắp nơi một cách tích cyc- 


- Tiến trinh này của sự sống. được bắt nhịp bởi ba mômen của Khái 
niệm là tính phỏ biến. tính đặc thù và tính cá biệt. sẽ còn phát 
triển cao hơn trong suy luận thú nhát hay trong tiến trình có hệ 
thống của cái sinh thể (das Lebendige / living being / le vivant) 
(8218). Phần cuối của Chính văn bàn về bước chuyen từ sự súng 
sang cái sinh thể. 


- Bước chuyên này thật ra không xa lạ, vì ta đã từng gặp trong 
bước chuyên từ “tön tại-hiện có” sang “Cái gi-d6” (§90), từ “tòn 
tại-cho-minh” sang “cái Một” (896), từ "sự hiện hữu” sang “cái 
đang hiện hữu” ($113), từ “sự tự do” sang “cái tự do” (§160) 
v.v... Đó luôn là một vận động, qua đó méi thực tại-bản thể tự 
chủ the hóa thông qua sự phan tu phu định của mình trong chinh- 
mình. Ö đây, Ý niệm về sự sống đã tự thiết định như là tién trình 
vận động, trở thành sự đồng nhất phủ định với mình thêng qua 
quan hệ biện chứng của nó với tinh cơ thể. Bằng cách ấy, Ý niệm 
trực tiếp không còn chỉ là “sự sống” nói chung, mà, về bản chất, 
là một cái sinh the. Nói ngắn. nhờ thông qua tiến trình phủ định 
gấp đôi của nó, sự sống đã chuyển từ tinh bản thẻ sang tính cá 
biệt. Ö cắp độ của sự trực tiếp của Ý niệm hiện nay, tính chủ thể 


912 


Phân IH: Học thuyết về Khái nim. C. Y niêm (šš213-244) 


cùa sır sóng không (chưa) tự khäng định đơn thuần như là tính cá 
biệt cụ thể phố biên mà vẫn còn như là tính cá thè trừu tượng hay 
thường nghiệm, tức như một. “edi này” (§163. Nhân xét. bì. 


Trong chừng mực là sự trực tiếp ban đâu của Ý niệm. tiễn trình 
của sự sống thể hiện như một phán đoán về chất hay phản đoán 
phản tư, là nơi tính cá biệt thoát iy hay "trưu tượng hóa” khói tính 
toàn thể của Khái niệm và có tính phủ định này ở bền ngoài mình. 
tức ở trong những cá thẻ trực tiếp khác. Như thé, Y niệm trực tiếp 
không chi là "méi" cái sinh thẻ cụ thể (nói chung) mà. một cách 
trừu tượng. mới là cái vinh the cå biệt này. đối lập lại những cả 
thẻ dang sống khác. Vậy. chính phán đoán đầu tiên (qua đó Y 
niệm trục tiếp tự phân chia thành những sinh thể cá biệt đa tạp 
cùng tham gia vào tính phỏ biến của sự sông: §167) đã "du nhập” 
sự hữu hạn và cái chói vào ngay trong lòng sự sống (§ 168). 


Quan diem của phản đoán là quan điểm của sự hữu hạn. và sự 
hữu hạn của những cá thể là ở chỗ: do tính cá biệt trừu tượng của 
chúng. cái tòn tại-hiện có từng hợp nhất với bản tính phố bien của 
chúng (néu không, chúng sẽ không là gì cả). nhưng đồng thời 
cũng có rhé tách rời (š168). Ở đây. rò ràng là do sự trực tiếp của 
Y niệm, linh hòn và cơ thể của từng mỗi sinh thê don nhất đều cỏ 
thẻ tách rời được. Chỉ duy có Y niệm-tuyệt đối. hay hơn thể, Tỉnh 
thằn-tuyệt đối mới là sự sống vĩnh cửu không thể hủy hoại: còn 
nơi những “sinh thể” cá biệt, đù là của Tự nhiên hay Tỉnh thần 
(kể ca của Logos), thì sự sống là giả tạm. nhất thời. Chính tính 
ngoại tại hữu hạn của tính phô biến của sự sống trong quan hệ với 
tính cá biệt trừu tượng của cái sinh thê cá lẻ, và. do đó chính tính 
có thể tách rời nhau được giữa linh hồn và cơ thẻ là cái tạo nên 
ban tính hữu tie (Sterblichkeit) của cái sinh thể. Tuy nhiên. cũng 
chính trohg chừng mực cái đang sống chết đi. thì hai phương diện 
của Ý niệm, tức linh hồn và cơ thể, mới thật là hai bộ phận cầu 
thành (Bestandsticke) khác nhau. Khi ngôn ngữ thông thường 
quen nói ve sự kết hợp giữa linh hồn và cơ thể trong cái sinh the 
thì nó quên rằng nó đang xem xét cái sinh thể åy như là đã chen 
Thật the. chỉ trong chừng mực một cái sinh thể [đang sống] (dù là 
tự nhiên hay linh hồn) đang đến gần cái chết thì ta mới có thẻ tách 
rời lĩnh hön và cơ thê, hình thức và nội dung, tính cá biệt và tính 
phö bien v.v... ở nơi nó như là các thành tố khác nhau. Còn cái 
đang sống thật, bao lâu còn sống, thì không hề có sự phân biệt 


Phiẩn IH: Học thuyết ve Khải niệm, C. Ý niệm ($\213-243) 0/3 


như thế. bơi bản thân nó là Y niệm. và thật là nghịch ly và vô 
nghĩa khi bảo một xác:chết là một “co thẻ hữu co”! 


§217 


Sinh thể sống là suy luận mà bản thân những mômen của 
nó cũng là những hệ thống và những suy luận ở bên trong 
nö (§§198, 201, 207). | Nhưng, chúng là những suy luận tích 
cực, chủ động, hay, là những tiến trình; và, bên trong sự 
thông nhất chủ quan của sinh thể sống, chúng chỉ là Mör 
tiễn trình. Như thé, sinh thê sống là tién trình của việc kết 
hợp của nó với chính nó; việc kết hợp nảy trái qua ba tiến 
trình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §217 


- Trong chừng mực sự: sống tự cá biệt hóa một cách trừu tượng 
thành những cá thể sống này, mỗi sinh the riêng lẻ như thể. từ 
nay. quan hệ với tính phö bien hao trùm của sự sông như với một 
thé giới khách quan được tien-giä định. Thé giới khách quan này 
rộng hơn rất nhiều so với cơ Ihe riêng của sinh thể sống (von 
cũng là một bộ phận của thé giới khách quan nhưng trực tiếp 
phục vụ cho Joh hôn cá biệt). Đó chính là "phản đoán (sự phân 
chia) nguyên thủy triệt để nhất của sự sóng: khi tự khép kín một 
cách trực tiếp và trừu tượng nơi chính mình như là chủ thể riêng 
lẻ. sinh thể tự tách rời khỏi tính phô bien khách quan toàn dien 
của nó và tự đặt mình đối lập lại một thế giới khách quan ‚dung 
dung: the giới này tuy chi là một tồn tại-được thiết định đối với 
bản thân sự sông. nhưng, đối với chủ thể riêng lẻ trừu tượng, lại 
là một tien-giä định và một điều kiện (tiên quyết) (§§146-148). 
Từ đó. sự vận động /ớn (là nơi sự sóng chỉ "kết luận” với chính 
mình kinh qua sự triển khai của mình) bị cột chặt trong tính cá 
biệt trừu tượng của những cá thẻ, và. do đó, mang hình thức của 
một suy luĝn. trong đó cá thể sống “két luận” với chính mình 
ngay trong lòng môi quan hệ của nó với tính khách quan bên 
ngoài thông qua sự trung gian là tinh cá thể của nó. 


9/4 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 


- Tương ứng với sự quy định (hay vận mệnh) của mọi suy luận 


S375 


(8189), sinh thể cñng là một suy luận mà bản thân các mômen 
cũng là các suy luận (hay các hệ thống). vì ở đây là một chân lý 
cụ thể, khi tự triển khai, chỉ đi vào trong sự thống nhất của mình. 
Ta đã từng gặp nhiều län sự tổ chức của một suy luận von ở trong 
ba suy luận khác: trước hết, trong học thuyết hình thức về suy 
luận chủ quan, rồi ở cấp độ của tính khách quan, trong sự triển 
khai của cơ giới luận tuyệt đối ($198), trong sự phát triển của tiến 
trình hóa học (8201), và, sau cùng. trong việc tiên hành mục đích 
chủ quan (§§207 và tiếp). Tuy nhiên, vì lẽ từ nay ta đã ở trong 
lĩnh vực mang tính tự do, biện chứng và tiến trình của Y niệm. 
nên cần nhấn mạnh rằng: hơn lúc nào hết, các suy luận khác nhau 
Ấy không còn là các chuỗi diễn trình áp đặt lên chủ thể một cách 
tät yếu và mù quäng nữa, mà là các suy luận diễn ra trong sự tự 
do của Ý niệm. nghĩa là. các suy luận hay tién trình chủ động. qua 
đó Ý niệm của sự sông làm chủ chính mình một cách tự do và 
khăng định tính chủ thể vô hạn vến là chân lý cao nhất của nó. 


Hơn lúc nào hết, các tién trình chủ động này chỉ tạo nên một tiễn 
trình duv nhát (ngay trong lòng sự thống nhất chủ quan của sinh 
thể), đó là tiễn trình của việc "kết luận” tự do với chính mình của 
sinh the. Nói tóm lại. sinh thẻ là tiến trình của sự “két luận” với 
chính mình. thể hiện ra thông qua ha tién trình sau đây. 


§218 


. Tiến trình thứ nhất là tiến trình của sinh thể sống ở bên 


trong chính nó. | Trong tiến trình này, nó tự phân hóa chính 
mình và bien tính thân xác của nó thành khách thế của nó, 
hay, thành bản tính vô cơ của nó. Như là cái gì ngoại tại một 
cách tương đối, bản tính vô cơ này, về phía nó, đi vào trong 
sự phân biệt và đối lập của những mômen của nó, mỗi 
mômen từ bỏ bản thân mình cho những mömen khác, đồng 
hóa những mômen khác thành chính mình, và bảo tồn 
chính mình bằng việc tự-tạo ra chính mình. Nhưng, hoạt 
động này của những bộ phận chỉ là Mör hoạt döng] của chủ 
thể; và những gì chủ thể tác tạo ra đều quay trở lại vào 
trong hoạt động ấy, khiến cho trong tất cả hoạt động ấy, 
chủ thế được tạo ra, nghĩa là, chỉ tự-tái tạo chính mình. 


Phản HIT: Hoc thuyết về Khái niệm. C. niệm (88213-244) 915 


Giang them: 


Ở trong Tự nhiên, tiến trình của sinh thể sống ở bên trong chính 
nó có hình thức ba mặt: sự cảm thụ, sự cảm ứng và sự tái 
tao'a, Là sự cảm thụ, sinh thế sống là mối liên hệ đơn giản, 
trực tiếp với chính mình: là lính hôn có mặt khắp nơi trong thân 
xác của nó, khiến cho tính ngoại tại đối với nhau của những bộ 
phân thân xác không có chân lý nào đổi với nó cả. Là sự cảm 
ứng, sinh thể sống xuất hiện ra như là bị phân hóa ở bên trong 
chính mình; và, là sự tái tạo, nó liên tục tái khôi phục chính 
mình từ sự phân biệt nội tại của những bộ phận và cơ quan 
của nó. Chỉ với tư cách là tiến trình nội tại thường xuyên được 
đôi mới này mà sinh thể sống mới tẩn tại được. 


CHỦ GIẢI DẪN NHẬP: §218 


l. Trong tính toàn thể của nó. sinh thẻ là suy luận ia. qua đó sinh 
thể riêng lẻ “kết luận” với chính mình ngay trong lòng mối quan 
hệ của nó với tính khách quan bên ngoài thông qua trung gian của 
tính cơ thể của nó. Vì lẽ đây là một suy luận của Ý niệm chứ 
không còn là một suy luận đơn thuần chủ quan hay khách quan. 
nên suy luận g gần gũi nhất với nó là suy luận muc đích luận, là nơi 
chủ thể và khách thể đã có xu hướng “hop lưu” trong sự thống 
nhất của Ý niệm. nhưng. với sự khác biết rằng: ở cấp độ của tính 
hợp mục đích ngoại tại. suy luận còn “dô vỡ” thành những tiền đề 
trực tiếp (mới māc nhiên là các suy luận: $$208-209), trong khi 
đó. suy luận của sự sóng triển khai trong ba suy luận đã hoàn tất. 
trong đó mỗi suy luận là một sự “két luận” hoàn hảo của sinh thể 
với chính mình. 


@ Sensibilität. Irritabilität und Reproduktion / sensibility, irritability and 


reproduction. 


233 ` 
220 xem: Điện tượng học Tinh than. Chương V. 


916 


Phän II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ÿ niệm (§§213-244) 


- Giông như mômen đâu tiên của suy luận mục đích luận vốn là sự 


triển khai nội tại của mục đích chủ quan trong chính mình (§207). 
suy luận đầu tiên của sự sống là tiến trình của sinh thể ngay hên 
trong chính mình. Tiến trình này đã được đề cập ở 8216 một cách 
khái quát. Ở đây, tién trình này sẽ được thiết định như là một tiến 
trình bó phận déi lập lại hai tién trình khác của sinh thể. Để dễ 
hiểu các tiến trình này, ta nên tham khảo phần tương ứng trong 
tập I! của Bách khoa thư (` 'Triết học ve Tự nhiên”) khi Hegel hàn 
về sinh thể động vật (88350-376), tuy nhiên. ở đây. ta chỉ lưu ý 
đến hạt nhân thuân túy /ögic hơn là den lĩnh vực Tự nhiên. 


Suy luận thứ nhất là tiễn trình định hình (Gestaltung / figuration), 
qua đó sinh thẻ riêng lẻ chỉ tự quan hệ với chính mình, và. khi tự 
“kết luận” với mình ở ben trong chính mình. tạo ra hình thái hữu 
cơ riêng của mình. Suy luận zhet hai (§219) sẽ là tién trình đồng 
hóa (Assimilation). qua đó sinh the quan hệ với cái khác của nó. 
tức với tính khách quan bên ngoài và thiết định nó một cách ý the 
ở trong chính mình. Suy luận /hứ ba (8220) sẽ là tién trình của 
Loài (Gattung / genre), qua đó sinh thế quan hệ với một cái khác 
mà bản thân cũng là một cá thể sống, và như thế, chỉ quan hệ với 
chính mình ở trong cái khác này (xem: Bách khoa thự H. 3352 và 
tiêp). 


Bây giờ ta bàn về tién trình thứ nhất. tức về tién trình định hình 
triển khai bên trong sinh the riêng lẻ. Một cách cụ thể. trước hết 
đây là vận động, qua đó sinh thể tự phân chia hay tự phán đoán 
(sich dirimiert) nơi chính mình, tức, chưa đi ra khỏi chính minh 
và thiết định đính cơ thể của chính mình như là khách thể ben 
ngoài hay như là bản tính vỏ cơ của mình. Đây là mömen tạm 
thời (như đã nói ở §216). nơi đó sinh thè duy nhất được kích hoạt 
tự phân chia trong tính khách quan đa tạp và tách rời nhau của 
các bộ phận khác nhau có vẻ ngoài của sự độc lập-tự tòn, trong 
khi chờ đợi sẽ tự rap trung lai vào trong tính chú the cá biet. Bån 
tính này gọi là “vö cơ” theo nghĩa ở bên ngoài linh hồn. nhưng 
thật ra vẫn là ở bên trong bàn thân sinh the. Bản tính vô cơ bên 
trong của sinh thê (tức: cơ thể của nó) chỉ tạm thời là "võ cơ”, tuy 
nhiên, là một tính ngoại tại thực tôn (reell). Vậy, là cái gì "ở bên 
ngoài” một cách tương dói. bản tính vô cơ này tạm thời thoát ly 
khỏi sự thống nhất có mặt khắp nơi của lĩnh hồn và đi vào trong 
sự khác biệt và sự đối lập giữa các mômen của nö, tức trong trò 


Phần III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§$213-244) 917 


chơi tương tác của những cơ phận da tạp. Bây giờ, ta di sâu hơn 
vào “trò chơi tương tác” này. 


- Giống như mục đích chủ quan là một suy luận hàm chứa cái toàn 
bộ của suy luận mục đích luận (§207), nhưng theo một cách hoàn 
chinh hơn (vì bây giờ là một tiễn trình ý thể), suy luận đầu tiên 
của sinh thể dir đoán hai suy luận còn lại ở ngay trong chỉnh 
mình. Thật thế, một mặt, với tư cách là sự độc lập-tự tôn tum thời, 
các mômen (của Logos) hay các chi phận của cơ thể) ` "bỏ rơi 
nhau” (sich gegenseitig preisgeben). chuyển sang nhau. tiếp nói 
nhau và. do đó, cho phép cái tôn tại-trong-mình của chủ thể sống 
có thể tự-tiếp tục mới cách phổ bien trong tính cơ thẻ ngoại tại đa 
tạp của nó, theo kiểu mọi tính đặc thù khách quan lập tức được 
dùng như là phương tiện trong tính phỏ biến đồng nhất và có mặt 
khắp nơi của linh hồn. Mặt khác, với tư cách là các mômen tạm 
thời nhưng thye ton và ở bên ngoài nhau, các chỉ phận của cơ thể 
vừa phản tu-trong-minh, vira phän tư-trong-cái khác. tự thiết đập 
ở trong mômen đặc thù (là nơi mỗi chi phận có xu hướng ` "đồng 
hóa“ hay "hấp thu” cái khác vào trong sự thống nhất của chính 
mình). phản ứng một cách ngoại tại chỗng lại ảnh hưởng tác động 
lên chúng bởi những chi phận khác và tìm cách tự nội tại hóa 
chúng như là phương tiện để phục vụ cho các mục đích và cho 

“tính trung tâm” riêng của chúng. Sau cùng, trong chừng mực qua 
sự vận động gấp đôi nói trên, mỗi chỉ phận vừa cộng tôn với 
những cơ phận khác vừa bắt những ch¡ phận khác phải phục tùng 
“tính trung tâm” của chính mình. các chỉ phận - trải qua sự phủ 
định của phủ định này — là hành vi quay trở lại một cách phủ định 
vào trong chính mình, nhờ đó, chúng liên tục khôi phục bản thân, 
xuất phát tür sự dị biệt hóa hỗ tương của chúng. Nhờ vảo sự quay 
trở vê lại một cách phủ định vào trong chính mình này, các chi 
phận của sinh thể sản sinh và liên tục thiết định chính mình dựa 
theo mômen của finh cá biệt, nghĩa là tự bảo tồn và tái tạo chính 
mình một cách năng động. Trong "Triet học ve Tự nhiên” (Bách 
khoa thư II, 8353 và tiếp; xem thêm: Hiën tượng học Tình thân, 
8265 và tiếp), Hegel mô tả ba tiến trình song hành trong hệ thống 
tự nhiên là sự cảm thụ (Sensibilität), sự cảm ứng (Irritabilität) và 
sự tái tạo (Reproduktion) tương ứng với ba lĩnh vực của phán 
đoán về chất. phán đoán phản tư và phán đoán tất yếu theo nghĩa: 
đó là nơi mọi phạm trù tách rời nhau của Logos “bỏ rơi” nhau, 
tiếp thu hay đồng hóa nhau và tự bảo tồn bằng cách tái sản sinh 
chính mình. Nhưng. ở đây. ta cần ghi nhớ rằng: sự biến động và 


9/8 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm, €". Ý niệm ($$213-244) 


sự năng động luôn đảo lộn cơ thè bên ngoài của sinh thẻ chỉ là sự 
biểu lộ của Khái niệm nơi bản thân nó: thông qua sự tự thải hỏi 
thé giới đa tạp do Khái niệm đã tự "phán đoán” (“phân chia"). 
Khái niệm, một län nữa. lại tự “kết luận” với chính mình. 


Đó là kết quả của sự “ranh mãnh ” (List) của lý tính: sinh thể thực 
hiện mẹo lừa hay trò ranh mãnh của lý tính bằng cách phục vụ 
cho hoạt động sáng tạo của lý tính khi trải qua ba giai đoạn của sự 
phán đoán dé tự tái tạo chính mình một cách chủ động và tự do. 


§219 


` Nhưng, phán đoán của Khái niệm, trong sự tự do của nó, 


tiếp tục tién lên để “buông thả"! cái khách quan ra khỏi 
chính mình như là một [cái] toàn thể độc lập-tự chủ; và, 
như là tính cá biệt rực tiếp, quan hệ phủ định của sinh thể 
sống với chính nó tạo nên tiên de ttiền- giả định] của một 
bản tính vô cơ đối lập lại với nó. Vì lẽ cái phủ định này của 
chính mình cũng: là một mömen [có tinh] Khái niệm của 
bắn thân sinh thê sống, nó [cái phủ định| có mặt ở trong 


_ sinh thể sống — vốn đồng thời là một cái phố biến cụ thể — 


như một sự khiem khuyết [một sự thiếu thốn]. Phép biện 
chứng, qua đó khách thể (như là vô hiệu về mặt ứ-mìn/t) 
thủ tiêu chính mình, là hoạt động của sinh thể sống xác tín 
về chính mình: ở trong và thông qua tién trình này để chống 
lại một bản tinh vô cơ, sinh thë sống tự bảo tôn chinh mình, 
tự phát triển chỉnh mình và tự khách thể hóa chính mình. 


Giảng thêm: 


(a) 


Sinh thể sống đứng đối lập với một bản tinh vô cơ mà nó có 
quan hệ, với tư cách là sức mạnh đứng lên trên bản tính ấy và 
đồng hóa bản tính ấy. Kết quả của tiên trình này - khác với 
tiến trình hóa học — không phải là một sản phẩm “trung tính” 


aus sich zu entlassen / to release out of itself. (Xem thêm: Chú giải cho §244). 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 919 
SE 


5376 


trong đó sự độc lập-tự chủ của hai phía đối lập nhau được thủ 
tiểu, vượt bỏ; trái lại, sinh thể sống tự cho thấy bản thân nó là 
cái bao trům™ cái khác của nó; cái khác này không thể để kháng 
lại sức mạnh của nó được. Bản tính vô cơ - bị sinh thể sống 
khuất phục - chấp nhận sự phục tùng này, bởi vì về mặt ty- 
mình, nó là cùng một cái giống như sự sống về mặt cho-mình. 
Như thể, ở trong cái khác, sinh thể sống chỉ đi cùng với chính 
mình. Khi linh hổn đã thoát ra khỏi thân xác, bấy giờ những 
sức mạnh sơ däng® của tính khách quan mới bắt đầu màn 
trình diễn của chúng. Có thể nói, những sức mạnh sơ đẳng này 
thường xuyên tìm mọi cách để bắt đầu tiến trình [hủy hoại] 
của chúng ở trong thân xác hữu cơ, và sự sống là cuộc đấu 
tranh liên tục để chống lại chúng. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §219 


. Suy luận thứ nhất của sinh thể là tién trình chủ quan của việc định 


hình của riêng nó ở bên trong Khái niệm (nguyên tắc tiềm thẻ) 
của Ý niệm về sự sống, tức như là chủ thể sống riêng lẻ. Tính hợp 
mục đích nội tại của sự sống tự triển khai một cách tự do ở trong 
đó theo nghĩa rằng sinh thể riêng lẻ thiết định những chỉ phận của 
nó như là bản tính vô cơ của chính minh, và biến chúng thành 
những phương tiện. Bằng cách Ấy, sinh thể hữu cơ tìm thấy nơi 
chính mình các điều kiện để phát triển và tạo ra cái toàn thể của 
các chi phận để hoạt động, theo kiểu mọi chỉ phận đều là mục 
đích và phương tiện đối với nhau và tự bảo tön xuất phát từ 
những cái khác và đối lập với những cái khác (§§216, 218, 356). 


Sinh thể riêng lẻ (tự phát triển bên trong chính nó) tồn tại giống 
như Khái niệm của Y niệm về sự sông ($$161, 162). Khái niệm 
này đã là phán đoán trong chừng mực cá thể sông tự phân chia và 
biển cơ thẻ thành khách thể của chính mình (§2 18). Nhưng, giống 
như phán đoán của Khái niệm chủ quan không chỉ thiết định các 


m übergreifend ? overgrasping; IN die elementarischen Mächte der Objektivität / the 
elementary powers of objectivity. 


920 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($S2 73-244) 


lĩnh vực của tồn tại, sự hiện hữu và hiện thực (&8172-177) mà rút 
cục còn dän đến việc thiết định nên tính ngoại tại tuyệt đối của 
khách thể (§193), phán đoán của Khái niệm về sự sông không chỉ 
dẫn đến sự tổ chức nội tại của sinh thể riêng lẻ mà còn kết hợp cả 
với tính ngoại tại triệt để của tính khách quan cơ giới và hóa học. 
Chính vì là tự do, là sức mạnh tuyệt đối để tìm lại chính mình 
trong cái khác của mình mà Khái niệm — khác với Tön tại và Bản 
chất — có the tự phân chia một cách tuyệt đối và tự mang lại cho 
mình một tòn tại-hiện có có sự độc lập-tự tồn hoàn hảo. tức khách 
thể (là cái không tự do, và chỉ là sự trực tiếp hay sự phản tư 
không có sự tự do làm chủ đối với mình và với cái khác của nö). 
Cũng tương tự như thế, ở đây, nơi cấp độ của Y niệm vẻ sự sống. 
phản đoán của Khải niệm không tự giới hạn ở việc thiết. định tính 
ngoại tại của cơ thể, mà, với tư cách là sur do, nó còn In tục tiền 
lên (geht fort) đến chỗ "giái phóng” hän ra khỏi mình cải mömen 
trực tiếp của tính khách quan cơ giới và hỏa học vốn là ngoại tại 
một cách tuyệi đối. Nói cách khác. nó “buông thả” (entlassen / 
release / délaisse) cái khách quan, cho phép nó đi ra khỏi chính 
mình. dë cho nó có cái toàn thê độc lập-tự tôn. 

Vậy. chỉnh vì lẽ nó là tuyệt đối tự do. là tỉnh phủ định tuyệt đối 
mà H niệm về sự sông đi đến tận sự đối lập tuyệt đối này (§215). 


Song, vì lẽ quan hệ phủ định với mình này (qua đó Ý niệm tự đây 
chính mình và giải phóng mômen của sự trực tiếp của mình) mới 
là quan hệ phủ định vớ! mình của Y niệm về sự sóng, hay. đúng 
hơn. về xinh thể trực tiến, nên nó chưa tự. khẳng định như là cái gì 
sáng tạo nên khách thê củ: mình (như D niệm-tHyệt đối sau này: 
§244). trải lại, chỉ mới tier giá định hay tièn-thiĉt định một cách 
trực tiếp những gì nó thiet định. (Xem: Sự khác biệt giữa sự 
“sáng tạo ” của Khái niệm với sự “ien-gid định" của sự phân tư 
ở §384, tập IM. Bằng cách á ấy, quan hệ phủ định với mình của sinh 
thể — với tư cách là tính cá biệt wc An — chỉ tạo nên tien-gia 
định về một bản tinh vô cơ, nhưng, lần nảy, là một bản tỉnh vô cơ 
tuyệt đối ngoại tại déi với sinh thể và đối lập với sinh thể như là 
tính khách quan cơ giới và hóa học hay như là sự sống hữu cơ xa 
lạ. Tính khách quan bên ngoài hay bản tính vô cơ xa lạ này không 
còn là bản tính vô cơ cửa nó nữa, mà, với tư cách là sự trực tiếp 
được tiền-giả định. tà cái phủ định của sinh thể (xét như chủ thể). 


Nhưng. một cách đầy mâu thuẫn, cái nhủ định này đồng thời cũng 
lại là một mömen có tính Khái niềm của sinh thể, vì, như là Khái 


Phån HE Học thuyết về Khái nim. C. Ÿ niệm (v\213-344; 037 


niệm và Y niệm, sinh thể. về nguyên tắc. là cái phổ bien cụ thể tự 
tiếp tục một cách tuyệt dói trong tính đặc thù hay trong tính khách 
quan phủ định của nó. Vậy. bản tính vẻ cơ, một cách đầy mâu 
thuần. vừa phù định sinh thè, vừa là nơi để sinh thể tự tiếp tục 
một cách tuyệt đối và luôn đồng nhất với mình. Mômen br: nhát 
(tức mômen qua đó khách thể không phải là sinh thể). trong quan 
hệ giữa sinh thể và bản tính vô cơ, thê hiện ở chỗ: sinh thể đương 
đầu với tính khách quan bên ngoài như với một ranh giới hay môt 
giới hạn (892). cho thäy sự hữu han tạm thời của phán đoán của 
nó. Còn dôi với mômen hit hai, (tức mômen qua đó khách thé. về 

nguyên tắc, chi là một mômen có tính Khái niệm của sự đồng 
nhát cụ thê và bao trùm của chủ thể) thể hiện ở chỗ: sự phủ định 
tác động đến sinh thể chỉ là một sự thiểu thốn, tức một khiểm 
khuyết ngay nơi sinh thể mà, về mặt tiềm năng hay mặc nhiên, 
sinh thể đã là sự khắc phục, vượt bỏ sự thiếu thôn ấy. Thật thế. 
ranh giới hay giới hạn chỉ là một sự phủ định ngoại tại và hữu 
hạn của tồn tại-hiện cỏ, còn ngược lại, sự thiểu thốn là möt sự 
mâu thuận nằm ngay D tong chu the, tức, là một mâu thuẫn nội tại 
mà hoạt động của chủ thẻ là nhằm khắc phục. vượt bó nó. 


- Vị lẽ Y niệm vẻ sự sông là “cho-minh” những gì khách thể chi 
mới là "?-mình ” (tức sự đồng nhất cụ thể của chủ thể và khách 
thể), nên bản tính vô cơ thực ra chỉ còn là “hư vô” khi đối diện 
với tính phủ định vô hạn của sinh thể: nó bị giao phó hoàn toàn 
cho bạo lực chiếm lĩnh của sinh thể (88209-212). Vậy, phép biện 
chứng. qua đó khách thẻ vô cơ (“tự mình” là hư vô) tự thủ tiêu, 
thải hồi vì lợi ích của chủ thể không gì khác hơn là hoạt động 
toàn năng của sinh thể xác fin về chính mình, nghĩa là, trong tién 
trình chóng lại một bản tính (hay một tự nhiên) vô cơ, nó /ự bao 
tôn chính mình, tự phái triển và tự khách the hóa. 


- Vậy, khi đi ra khỏi sự nội tại của Khái niệm, chủ thê tự phát triển, 
tự khách thê hóa, và. qua đó, trở về lại trong mình một cách tuyệt 
đối. Thuật ngữ của Hegel về tiến trình khách quan này là sự 

"đồng hóa”. Nói cách khác. sinh the, trong quan hệ với tính 
khách quan bên ngoài, sinh thể không chỉ tự thiết định như là tính 
phủ định hay như là sự mâu thuẫn ` 'cho-mình”, tức như sự thiếu 
thôn mà còn như sự đồng nhất tồn tại cho-minh hay như sự xác 
tin sống động của việc tìm thấy lại chính mình trong cái khác cua 
mình. Kết luận ấy sẽ dẫn đến bước chuyên sang tiến trình thứ ba, 
tién trình của Loài. 


22 Phản Hl: Học thuyết về Khải niệm. C. Y niệm ($$213-244) 


~ §220 


3. Cá thể sống tự hành xử bên trong chính mình như là chủ 
thể và Khái niệm ở trong tién trình tứ nhất, rồi đồng hóa 
tính khách quan ngoại tại của nó thành chính nó ở trong 
tiến trình thứ hai, và, bằng cách này, nó thiết dinh tính quy 
định thực tồn ở bên trong chính mình, thì bây giờ [trong 
tiến trình thi ba], nó là Loài mini", hay, nói khác di, là 
tính phô biến [mang tính] bản thể. Việc đặc thù hóa của 
tính phö biến này là mắi quan hệ của chủ thể với một chủ 
thể khác trong cùng một Loài, và phán đoán là quan hệ của 
Loài với những cá thể nhất định đối lập nhau này: đó là sự 
dị biệt về giới tính"), 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8220 
3. Ta ôn lại: 


- Trong tiến trình (hứ nhất. tức tién trình định hình, sinh thể riêng 
lẻ hành xử như là chủ thể và Khái niệm trong-minh: nó tự bảo tòn 
một cách tích cực trong sự sóng và thể hiện sự tự do của minh 
qua việc tái sinh sản nội tai và tính mục đích hå tương của các chi 
phận của nó. Chăng hạn. với tư cách là Khái niệm chủ quan, 
Logos (xét như sinh thể) tự tạo ra chính mình băng những nguồn 
lực bên trong của sự tự do của mình. Nhưng, sinh thể không khép 
kín mãi trong tính chủ thể hình thức: nó tự "phán đoán” (phân 
chia) và tự quy định thành sự trec tiep bằng cách thiết định và 
tiền-giả định tính khách quan bên ngoài (§§162, 193, 215). 


Trong lĩnh vực của sự phán đoán fhực tån này. cá thể tự bảo tồn 
tích cực trong sự sống. và thể hiện sự tự do nhờ vào tién trình thır 
hai, tức tién trình đồng hóa, qua đó nó hấp thu. đồng hóa tính 
khách quan bên ngoài của nó. nghĩa là. tự khách thể hóa trong khi 


® an sich Gattung / Genus in-itself, IN die Geschlechtsdifferenz / the difference of 


the sexes. 


Phân IH: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (59213-2474) 923 
EE EE 


chủ thẻ hóa tính khách quan. Chäng han, nhờ vào tien trình mục 
đích luận. Logos đi ra khỏi tính nội tại ban đầu của Khái niệm 
chủ quan và tự tạo ra chính mình một cách khách quan, nghĩa là. 
tự bảo tôn tích cực bằng cách hấp thu và tận dụng tính khách 
quan. Qua tién trình đồng hóa này. sinh thê không còn tự quy 
định một cách ý thể ở bên trong tính phô bién trừu tượng của cá 
thế mà Ihiet định minh nhiên sự quy định (đc tôn. tức sự quy 
định đến từ quan hệ của nó với tính khách quan bên ngoài. Bây 
giờ, ta hãy xem bước chuyển sang tiến trình suy luận thứ ba như 
thế nào. 


- Trong tién trình thứ hai, sinh the mang đặc điểm của tinh đặc thù 
của phán đoán ($8166. 219). Tính đặc thù (hay sự phân chia của 
„ Khái niệm) thể hiện ở chỗ: ở cấp độ này. sự sông tách rời sinh thể 
riêng lẻ trừu tượng và tính khách quan bên ngoài được tiền-giả 
định và dừng dưng của nó, theo kiểu cá thẻ thoạt đầu khép kin 
trong tính phố biến trừu tượng hay đặc thù của tính cá biệt trực 
tiếp của nó, và tự phát triển ở đó bằng một sự tái tạo thuần túy nội 
tại. Nhưng, chính tính đặc thù trừu tượng này bị thủ tiêu, thải hồi 
bởi tiền trình thứ hai (tién trình đồng hóa), nhờ đó cá thể quy định 
một cách shuc tån tính phổ biến thực sự của Khái niệm ban đầu 
của nó bằng cách đồng hóa tính khách quan bên ngoài phỏ biến. 
Như thế, từ nay, cá thể được thiết định như là Loči tự-mình, hay 
nói khác di, nó là tính phổ biến (mang tính) ban thế. 


- Trong phän đoán về sự tät yêu ($177). ta dä từng gặp Khát niệm 
về Loài với cùng một ý nghĩa như the của cái phỏ biến cụ thể, 
Loài là cái phö biến mang trong mình chủ thè cá biệt như một 
mômen của sự triển khai hiện thực của nö, hay, ngược lại, Loài là 
cá thể với tư cách là bản tính phö biến của nó. Thật ra. "Loài" là 
một Khái niệm của Tridt học về Tự nhiên. Còn ở cấp độ của 
Lögic học, nó biểu thị cái phổ biến cụ thẻ, trong chừng mực nó 
còn đối lập (theo kiểu ' "phán đoán”) với tính cá thể trực tiếp cụ 
thể hóa nó. Loài theo nghĩa "sinh vật học” hay “sự sống" bản ở 
đây không phải lä-Loäi theo nghĩa lögic đã gặp trong học thuyết 
về phán đoán chủ quan, vì từ nay, ta làm việc với một Loài khách 
quan và ý thể, chứ không còn làm việc với bản thân tính hình 
thức (lôgíc) của Loài. Vì thế, cá thể sống đã đồng hóa tính khách 
quan bên ngoài của nó, từ nay, là cái phö bien cự thế, là Loài. 
nhưng mới chỉ là Loài một cách mặc nhiên, te-minh, vì: chỉ trong 
bản thân sự triển khai của tién trình của Loài mà cá thể sống mới 


924 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$2 13-244) 


sẽ tự khẳng định một cách hiện thực như là phổ biến một cách cụ 
thể. Nói cách khác; cá thể sống tuy đã là tính phổ biến-bản thể, 
nghĩa là tính phö bien rất phong phú về nội dung nhất định 
($151), nhưng, tính phổ bien này mới chi có tính bản thế và chưa 
có được tinh chu thê của một cái gì tự do "cho-minh” (8159). 


Cá the chỉ thire sự là Ì .oài hay cái phö bien cụ the khi. với tư cách 
là Khái niệm của sự sống, nó tự tiếp tục bằng cách vån là đồng 
nhất trong sự thay đổi (cho đến nay vẫn còn "dừng dưng”) của 
tính khách quan bên ngoài. Trong chừng mực là sự tiếp tục đồng 
nhất với mình ngay trong lòng sự thay dòi thực tòn quy định nó. 
tính phổ bien-bän thể (tù nay là sinh thé riêng lẻ như là chủ thể) 
tự đặc thù hóa, tức, vẫn ngang bång với mình trong quan hệ quy 
định với tính ngoại tại. Chính xác hon, sự đặc thù hóa này có 
nghĩa: trong quan hệ với một tính khách quan thực tồn khác với 
mình. chủ thê chỉ quan hệ với mình và tự xác nhận mình trong 
tính cá biệt (§163). Ở đây, khi không còn là Khái niệm xét như là 
Khái niệm. nhưng chưa phải là Ý niệm-tuyệt đổi. vận động đặc 
thù hóa và cá biệt hóa này không dẫn đến tính cá biệt vô hạn của 
Khái niệm thuần túy hay của Y niệm-tuyệt đối (§237). trái lại, 
đến hình thức đồng. nhất hóa /rực riếp trong cái khác khách quan, 
nghĩa là: chủ thể sống quan hệ với mới chủ thể khác cùng Loài 
nhưng khác Giống. và qua việc hợp nhất với Giống này, tạo ra 
chính mình như là cá thể riêng lẻ. Do việc đặc thù hóa của tính 
phổ biến (đến nay mang tính bản thể) trong quan hệ của chủ thể 
với một chủ thể khác thuộc Loài của nó, phán đoán của cá thể 
sống có một bước ngoặt mới. Bây giờ không còn là phán đoán 
nhất quyết (kategorisch) qua đó cá thể tự phân chia trong chính 
mình và lẫy cơ thê làm khách thể của mình, cũng không còn là 
phán đoán giả thiết (hypothetisch) qua đó cá thê tiên- giả định một 
tính khách quan bên ngoài hoàn toàn độc lập tự tòn (88177, 219). 
Trái lại, bây giờ là phán đoán phán đổi hay fu tiếp (disjunktiv): 
trong quan hệ của Loät với những cá thể nhất định này. mỗi cá 
thể đối lập với cá thè khác như là hai chủ thể riêng biệt vừa loại 
trừ vừa bô sung cho nhau ngay bên trong bản thân Loài, nói khác 
đi, phán đoán của sự sống từ nay là sự khác biệt giữa các giới 
tính (hiểu theo nghĩa thuân túy lögic, là hạt nhân khả niệm của 
mọi giới tính tự nhiên hay tinh thần). 


Sự khác biệt giới tính nói ở đây là quan hệ vừa loại trừ vừa tiếp 
tục, chủ thể sinh vật học khăng định bản thân (một cách đầy mâu 


Phản THỊ: Học thuyết về Khái diệm. C, Ý niệm (982 13-244) U35 


thuần!) trong cái khác đối lập của mình và. như thế. hiện thực hóa 
một cách cụ the tính phö biến về Loài của mình, nghĩa là hiện 
thực hóa quyên năng tìm thấy lại chính mình và tự cá thể hóa 
ngay trong lòng quan hệ đặc thù với cái khác của mình. Vậy. tién 
trình của loài là suy luận của sự tái san xuất hay tái xinh xan theo 
nghĩa mạnh mẽ của từ này, qua dó, khi tự hợp nhất với cái dói lập 
của mình, cá thể sống tự "kết luận” với mình để “tái sinh sản” 
một hay nhiều cá thẻ cùng Loài với mình và với cái khác của 
mình. Ví dụ. trong cấp độ lôgíc. khi hợp nhất với Khái niệm 
khách quan bị động. Khái niệm chủ quan chủ động "tái sản xuất 
những hinh thức Khái niệm nhất định như “sir sông”. "sự nhận 
thức”, "ý muốn” v.v.... hay. khi hợp nhất với tỉnh bị động của 
Khái niệm tự- minh. : sự i phản tư chủ động của Khái niệm được 
thiết định sẽ “sån sinh” các Khái niệm nhất định khác nhau như 
"chủ thể", “khách the” “Y niệm" v.v... 


- Tóm lại, trong tién trình thứ ba và sau cùng này, tức tiễn trình của 
Loài. cá thể sống tự bảo tòn tích cực trong sự sống và thẻ hiện sự 
tự do không còn bằng sự định hình nội tại. cũng không còn bằng 
sir đồng hóa tính khách quan bên ngoài, mà bằng sự bảo tòn sự 
trưởng tổn của Loài (mà nó là một cá thê) và tái tạo tính cá thể 
bằng cách sinh sản những cá thể khác thuộc cùng một Loài. 


§221 


Tiến trình của Loài mang Loài đến với sự fôn fai-cho mình 
[của nö]. Vì lẽ sự sống vẫn còn là Ý niệm trực tiếp, nên sản 
phẩm cúa tiến trình này phân hóa thành hai phương, diện: 
möt mặt, cá thể sống nói chung, thoat dàu được tiền-giá 
định như là tồn tại một cách trực tiếp, thì nay dā ra đời như 
một cái đã được trung giới và được sản sinh rat), nhưng mặt 
khác, tính cá biệt hay cá thể sống — do tính trực tiếp ban 
đầu cúa nó đứng trong một quan hệ phù định với tính phổ 


Il das Erzeugtes / the generated. 


93⁄4 


Phan HH: Học thuyết về Khải niệm. C. Y niệm (§ 213-244) 


biến — [sē] tiêu vong de trong tinh phố biến này như trong cái 
gì có sức mạnh hay quyền lực |ở trên nó]. 


Giáng thêm: 


5377 


Sinh thể sống chết đi, bởi nó là sự mâu thuẫn giữa việc tốn tại 
trình như là cái phổ bien, là Loài, và bây giờ hiện hữu một 
cách trực tiếp chỉ như là một cải tổn tại cá biệt. Trong cái chết, 
Loài tự chứng tỏ là sức mạnh hay quyển lực đứng lên trên cái 
tổn tại cá biệt, trực tiếp. 


Đối với thú vật, tiến trình của Loài là cực điểm của đời sống, 
của chúng. Nhưng, thú vật không đạt được tới chỗ tổn tại cho- 
mình ở trong Loài của mình, mà tiêu vong đi dưới sức mạnh 
quyển lực của Loài. Trong tiến trình của Loài, sinh thể sống 
một cách trực tiếp tự trung giới mình với chỉnh mình và nâng, 
mình lên trên sự trực tiếp, nhưng röi chỉ chim đấm trở lại vào 
trong sự trực tiếp. Như thế, thoạt đầu, sự sống chi dien ra 
trong tính vô hạn tôi của tiên trình đến vô tận. Nhưng, dựa 
theo Khái niệm, kết quả mang lại thông qua tiên trình của sự 
sống, là sự thủ tiêu và vượt qua sự trực tiếp mà Ý niệm - với tư 
cách là sự sống - còn bị rang buộc. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8221 


Cá thể chỉ mới là Loài một cách tr-minh (§220) chứ chưa phải 
cho-minh. Còn Loài cũng chưa phải với nr cách là Loài phổ bien 
có giá trị hiệu lực ở trong và cho cá thể. Thật thế. dù cái thoat đầu 
có giá trị cho cá thể là một cá thể khác thuộc cùng một Loài. 
nhưng đặc điểm giới tính và tính cá biệt đều là rực (tiếp giống 
như của cá thẻ. Do đó. Loài chỉ có cái tòn tại-Lự- minh của nó ở 
trong những cá the trực tiếp hiện thân cho nó. Bằng mỗi quan hệ 


(a) 


untergehen ? to go under. 


Phân HE Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (\§213-24-4) 977 
———————— CC 1 


vừa đối lập vừa bổ sung cho nhau giữa các giới tính, Loài đi vào 
trong lĩnh vực của tôn tại-cho-cái-khác. Trong khi đó. ta biết rằng 
tiễn trình hoàn tất của Zoči sẽ dẫn Loài đến sự tồn tai-cho-minh 
($$91 và 95). Thật thẻ, trong quan hệ "giới tính”. các cá the đói 
lập và bỏ sung cho nhau (chẳng hạn. trong lĩnh vực Lôgic là: Chất 
và Lượng. sự đồng nhất và sự khác biệt. chù thể và khách thẻ 
vv.) deu mắt đi tính đặc thù phiến dien của chúng và để cho 
tính phỏ biến của Loài (có mặt trong chúng) tự khẳng định trong 
chúng một cách tự do. Qua sự phai tàn của những tính cá the /rc 
tiep (trong đó Loài tự đặc thù hóa), Loài phủ định chính sự phù 
định của nó. và. đo đó. tự khăng định một cách vô han trong cái 
tồn tai-cho-minh. 


- Ở đây, Loài là cách dën tả "sinh vật học” về tinh phó biến của Ý 
niệm, nên sự phản tự trong-minh một cách phủ định của Loài de 
thoát ra khói sự dị biệt hóa ve giới tính đặc thù. về nguyên tắc. 
nhất định dẫn tới tính cå thể cu the hay phố biến của bản thân sự 
sóng như là cái gi tự thiết định và tự sản sinh chính minh một 
cách tuyệt déi theo ba tiền trình nói trên của sinh thể, và nhất là, 
theo tiễn trình sau cùng mà hai tiên trình trước chỉ là tiền đề. Nói 
cách khác, do sự phủ định gấp đôi đối với tính phö bien ban đầu 
(chỉ có tính bản the) cũng như đổi với sự đặc thù hóa thành những 
cá thể khác nhau một cách trực tiếp, Loài. về nguyên tắc, nhất 
định sẽ tự thiết định như là tính phỏ bién chủ quan, tức. như lä 
Loài hiện hữu cho- mình một cách tự do và tuyệt đối. Nhưng, 
trong thực tẻ, vì lẽ sự sống còn là Y niệm (rực tiếp (3216). nên 
sản phẩm của tiến trình của Loài không đạt được sự thông nhất 
tuyệt đối này của tính cá biệt phô biến. trái lại, về bản chất, là bị 
phân ly. Thật thế, thoát thai từ Khái niệm khách quan. Ý niệm vè 
su sông còn mang däu án của sự trye tiếp của Khái niệm khách 
quan: tính chủ thể loài của nó tuyệt nhiên không thể tự khẳng 
định như là rinh cá biệt cụ thể phỏ biến mà chỉ nhu là tính cá the 
trit tượng riêng le hay thường nghiệm, tức. như một "cái này” 
vẫn còn bị chia cắt (“phán đoán") với tính phö biến của nó và, 
qua đó. bị phó mặc cho sự hữu hạn và cái chết (§§163. 168). Như 
thế, thông qua tiến trình của Loài, Loài chỉ đạt được cái tòn tai- 
cho-minh khi đồng thời sán sinh ra một tính cá thể riêng lẻ mới. 
rồi. tính cá thẻ này, khi kết hợp với một tính cá thể khác. sẽ lại 
sản sinh ra một sinh thể riêng lẻ mới. và cứ thé đến vô tận. 


y28 


Phần HI: Hoc thuyết về Khái niệm, C. Ý niệm (88213-244) 


- Ở đây. ta lại gäp một tién trình đến vo rin. nói lên sự bất lực cua 


một lĩnh vực lôgíc khổng thể dat den một sự vỏ ıdn như đã hứa 
hẹn. Từ đó. san phâm hay kết quả của tién trinh của Loài nr phän 
hóa thành hai phía tách rời (do sự mâu thuẫn trừu tượng và sự 
không hòa giải được của chúng), cho thấy sự sáng không đú sức 
hiện thân cho chân lý tuyệt đôi của Ý niệm. Thật vậy. mör mặt. 
qua sự sản sinh vô định những cá thể mới. cá thê nói chung (cho 
tới nay vốn chỉ là một “cái này” riêng lẻ, trực tiếp được tien-giä 
định) không còn được tiön-giä định như là trực tiếp giống như lúc 
ban đầu. mà là “ra đời” thervorgeht) như cái gi được trung giới 
và được san sinh ra, chi có điều: không phải được thiết định một 

cách cụ thể như là tính cá biệt phô biến của Loài xét như là Loài. 
mà chỉ là tính cá thẻ trừu tượng của những sinh the "có đó”. Do 
đó, việc "cụ thê hóa” này là "sai lâm" và chỉ dần đến một sự vo 
tận tôi. 


Mặt khác. một tién trình øgược lai cũng đồng thời diễn ra trong 
lĩnh vực cúa sự sống. qua đó những cá thể sống cher đi một cách 
không thể thay thể được. Thật thế, với tư cách chỉ là Ý niệm /rực 
tiếp. sự sông chỉ hiện hữu trong những cá thể trừu tượng mà tính 
cá biệt trực tiếp của chúng hành xử một cách phu định, riéu cực 
đối với tính phô biến cúa Loài: do đó, tính cá higi (không ngừng 
được sinh ra và được tái sinh sản bởi tiến trình của Loài, luôn döi 
lập với tính phổ biển) không còn cách nào khác là "(ii vong ` 
{untergehen} trong tính phö biến ấy như là trong sức mạnh mù 
quáng — phú định nó một cách triu tượng. vì cân nhẫn mạnh 
rằng: chi duy có tinh cá biệt phố. biển mới có thể hòa giải một 
cách tích cực với tính phố bien của Loài. chứ tuyệt nhiên không 


` thể là tinh cá biệt trừu tượng của những cd thể. Tính cá biệt trừu 


tượng chỉ có thể quy ngã và tiêu vong trong tính phö biến của 
Loài mà thôi. Như thể, su söng kỳ cùng là một thể giới đỗ vỡ. 
chết chóc: do sự trực tiếp còn chiếm vị trí chú đạo nơi Ý niệm. 
tiễn trình cua Loài không mang lại một sự trung giới nào khác 
ngoài việc sản sinh một cách bát định và vô định những cá thể 
riêng lé; và, ngược lại. tính phổ bien của Loäi chi có thể thể hiện 
quyền lực phủ định của mình ở trong đó bằng cái chết riru tượng 
của chúng. Vậy, sự trực tiếp của sự sông chính là việc rơi trở lại 
của Y niệm xuöng cäp độ của quan hệ båt tät của những tùy thê 
đối với bản the tất yêu (§§150, 151). Đó là lý do tại sao sự sống 
phải phục tùng định mệnh mù quáng của cái chết và đạt đến cao 


Phân HE Học thuyết ve Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 929 


dièm dày nghịch lý trong việc không ngừng hư vô hóa những sinh 
thể do nó liên tục sản sinh ra. 


§222 


Tuy nhiên, kết quả là: Ý niệm Sự sống không chỉ tự giải 
phóng mình ra khôi Mört cái này trên tai] trực tiễn (đặc thù) 
nào đó, mà tự giải phóng khỏi sự trực tiếp đầu tiên này nói 
chung. | Qua đó, Y niệm Sự sống đi đến với chính mình, 
hay, đi đến với Chân Je của mình; và, vi thế, nó đi vào trong 
s hiện hữu cho-chinh-minh với tw cách là Loài tu do. Cái 
chết của cái hữu cơ — chi đơn thuần cá biệt, trực tiếp — là sự 
ra đời của Tinh thân. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: §222 


- Nhưng. sự việc không dừng lại ở đó! Khi nhắn chìm những sinh 
thẻ riêng lẻ vào trong tính phê biến “háu ăn” của Loài, Ý niệm về 
Su sống không chỉ tự giải phóng khỏi một ' edi-gi đó trực tiếp-ở 
div". tức một sinh thể riêng lẻ đặc thù. mà còn tự giải phóng khỏi 
SỰ (ru tiếp ban đầu đã tác động đến toàn bộ lĩnh vực của sự sống. 
Thật thé, tính phö bien-loäi của Logos kết thúc bằng cách đặt tái 
ca mọi sinh thể riêng lẻ vào trong cái chết; và, như ta đã biết, từ 
khi xuất hiện phán đoán phố biến (§175, 3). cái * "tổng thê tất cả” 
(Allheit / allness / ensemble total) chỉ là sự dự báo (ò cäp độ tính 
đa tạp của những cái riêng lẻ đang hiện hữu) cho tính phổ biến 
đúng thật của Loài. Cho nên, việc Loài “sinh vật học” (Y niệm 
phố biến như là sự sống trực tiếp) đưa “tät cả moi” sinh thể vào 
cái chết cho thấy một cách dứt khoát rằng bản thân Loài “sinh vật 
học” (với tỉnh trực tiếp và tính bản thể của nó) rút cục là không 
thẻ tương thích với tinh phô bién về nguyên tắc của Ý niệm. 


- Băng cái chết của những sinh thể, hay, đúng hơn, bằng sự khẳng 
định sự sống của Y niệm nói chung mà bản thân Ý niệm về sự 
sống tự giải phóng khỏi những xieng xích của mình, và, bằng sự 
phủ định chính mình cúa mình, nó dat đến chính mình, tức, đạt 
đến Chân lý của mình, trong khi tién trình đến vô tận của việc 
không ngừng sản sinh những cá thể chỉ là một việc làm nhàm 


930 


Phân IH: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (SS2 13-244) 


chán và vô hiệu quả. Giống như bản thê-tåt veu trước đây ($159) 
chỉ là sự giải phóng còn “tu mình" (mặc nhiên) khỏi tồn tại cả 
biệt hữu hạn, trong khi chú thể hay Khải niệm mới là bản thân sự 
tự do “cho-minh”, tiến trình mang tính bản thể của sự sông chưa 
cho phép Ý niệm về sự sống tự giải phóng một cách cho-minh dê 
di vào trong tính thuần túy của Loài phê biến. Như đã nói, sinh 
thể đã tự mình là Loài (8220), còn cái chết, ngược lại, như là việc 
dứt bỏ xieng xích của sự sông trực tiếp, mới là bản thân hành 
động giải phóng hiện thực, và qua đó. từ nay bản thân Y niệm về 
sự sống mới bước vào trong sự hiện hữu như là Loài tự do cho- 
chính-mình. 


Vậy, việc phủ định tinh bản thể trực tiếp của Ý niệm về sự sống 
là đồng nghĩa với việc xuất đầu lộ diện của Y niệm như là ok 
chủ the phổ biến tồn tại cho-mình một cách tự do (8213). Nhưng. 
đây cũng chỉ raới là sự xuất hiện như là sự hiện hữu đi ra khỏi cơ 
sở-bản thể của sự sống hữu cơ. Như sẽ thấy, ở cấp độ cao hơn và 
tiến bộ hơn, các Ý niệm về sự nhận thức (§223) và ý muốn 
(§233). và nhất là Ý niệm-tuyệt đối (8236) sẽ là sự phát triển ru- 
mình-và-cho-mình của sự tự do của Y niệm. Trong khi chờ đợi. 
cái chết của sinh thể cá biệt trực tiếp chính là sự ra đời 
(Hervorgehen) của Tình thân. 


Qua đó, Loäi-y thể không chi đạt tới cái zồn tui-cho-minh ($221) 
mà còn đến cái cho-minh tuyệt đối của nó. Như thế, cái chết của 
sinh thể là sự giải phóng đích thực khỏi cái chết, vì, khi phù định 
sự sông xét như đời sông đơn giản, trực tiếp, cái chết cũng là sự 
phủ định bản thân cái chết mà định mệnh mù quäng của nó vốn 
tất yêu gắn liền với sự (rực tiếp của sự sống. Vậy, về mặt lögic, 
cái chết là chiếc nôi của Tinh thân, nghĩa là, của Y niệm trong 
chừng mực Ý niệm là cho-minh, tự nhận thức, có ý muỗn và tự 
thực hiện một cách tuyệt đối như là Ý niệm. 


Tỉnh thần xuất hiện ở đây tất nhiên chỉ là Ý niệm lôgíc của Tỉnh 
thân chứ không phải là tinh thần chủ quan thoát thai từ giới Tự 
nhiên như là linh hồn và ý thức [của con người] (tập III, §§376, 
381 và 387). Cũng thế, sự sống được bàn cho đến nay là sự sống 
lögic chứ không phải sự sống fur nhiên theo nghĩa hẹp. Nhưng, sự 
ra đời của Tình thần (như là lĩnh vực được phân biệt với Logos) 
sẽ không có thể có được nếu Ý niệm lôgíc của Tinh thần không 
có chỗ trong hệ thống vĩnh cửu của Logos. Vì thế, sở dĩ Tỉnh thần 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 931 
EE 


đúng nghĩa có được sự bất tử là vì, khi tự nâng mình lên ø ân 
thức tự giác như WY niệm, Y niệm lôgíc đã chiến thăng cái chết. 


- Y niệm tồn tại cho-mình như là sự nhận thức (§223) và ý chí 
(§233) tuy cũng là một sinh thể hữu cơ, nghĩa là bản thân cũng tất 
yêu lấy sự sông làm tiền đề (mà nó là sự phủ định), nhưng trong 
Ý niệm Ấy, sự sóng đã bị phủ định như là sự sống đơn giản, trực 
tiếp. Sự sống trực tiếp chỉ còn là một mômen mả tính ngoại tại và 
tính mờ đục của nó đã được chuyển hóa và ý thể hóa bởi tính phủ 
định của cái chết, còn tính bản thể của nó từ nay tự tập trung lại 
trong tính chủ thể của Ý niệm tòn tại cho-minh một cách tự do. 
Chäng han, con người-tinh thần cũng là một sinh thể tự nhiên, 
nhưng, với tư cách là Tỉnh thân. cái sinh thê-động vật đã chết 
trong con người ấy một cách ý thể, nghĩa là: tính tỉnh thần của 
con người là bản thân cái chết của người Ấy và ngược lại, còn cái 
chết sinh vật của con người, theo nghĩa thường nghiệm của sự 
hiện hữu riêng lẻ, chi là sự thần phục của sự sông trước sự uy 
nghiêm của Tính thản. là sự xác nhận tối hậu về sứ mệnh sâu 
thăm nhất của con người. (Tất nhiên, ví dụ trên đây chỉ có giá trị 
ở cấp độ của Ý niệm Lögie. chứ không nên hiểu theo nghĩa nhân 
loại học). 


b. Nhận thức [theo nghĩa rộng] 
§223 


Ý niệm hiện hữu cho-minh một cách tự do, trong chừng 
mực nó có tính phổ biến làm môi trường?) cho sự kiện hữu 
của nó, hay, [nói khác đi| bản thân tính khách quan tồn tại 
như là Khái niệm, [nghĩa 2! trong chừng mực Ý niệm có 
chính mình làm đối-tượng”” cho mình. Tính chủ quan của 
nó — bây giờ đã trở nên được xác định như là tính phố biến 

- là biệc phân biệt thuần túy ở bên trong chính nó: một việc 
trực quan hay trực nhận!” giữ vững chính mình ở bên trong 
tính phö bien đồng nhất này. Nhưng, như là việc phân biệt 


Il Element / element; m Gegenstand / ob-ject; II Anschauen / intuiting. 


Phän IT: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 


nhất định, Ý niệm tiếp tục là sự phán đoán đấy mình ra 
khói chính mình nhir là một [cái] toàn thể, và, nói rõ hơn, là 
sự phán đoán trước hết tien-giä định chính mình như là vå 
trụ bên ngoài. Ở đây, có hai phán đoán và dù chúng /-mmình 
là đồng nhất, nhưng chưa được thiét định như là đồng nhất. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §223 
Sự nhận thức 


Như đã thấy, sự sống là Ý niệm trong sự trực tiếp-bản thể của nó. 
Đó là nơi Khái niệm bị chìm đắm trong khách thẻ do chính tính 
chủ thể của Khái niệm kích hoạt. thay vì tự giải phóng cho-minh 
như là Khái niệm, nghĩa là: đù sở hữu khách thẻ của mình, nhưng 
Khái niệm lại chưa sở hữu chính mình như là Khái niệm. Bây giờ. 
trong lĩnh vực của sự nhän thức, ta có tình hình mới: Y niệm đi ra 
khỏi tính bản thể ban đầu, và, /dn đều tiên tự khäng định như là 
tính chủ the, và Khái niệm, rút cục, triển khai như là Khái niệm 
ngay trong lòng tính khách thể (tính khách quan) của nó. Nói 
ngăn, từ nay, Khái niệm hiện hữu cho-minh một cách tự do. 
Trước hết, ta cần hiểu rõ nghĩa chính xác của thuật ngữ này. 


Ý niệm, ra khỏi sự sống trực tiếp, chỉ mới hiện hữu cho-mình một 
cách tự do như vừa nói trên (8222). Điều này có nghĩa: sự tự do 
của cái cho-minh của nó khi mới xuất hiện chỉ vừa mới ra khỏi cơ 
sở-bản the của sự sống chứ chưa thực sự ở trong tỉnh tuyệt đối 
của sự triển khai tự-mình-và-cho-mình như là Ý niệm- tuyệt dói. 
Vậy, câu hỏi đặt ra là: sự hiện hữu mới mẻ này của Ý niệm dựa 
trên cơ sở gì và làm sao nó đạt đến được cái cho-mình tự do của 
nó? 


Bao lâu chỉ mới là Ý niệm về sự sống, Ý niệm vẫn còn bị cảm tù 
trong sự (rực tiếp của sự sống: môi trường của nó là sự tồn tai- 
hien có (Dasein), nghia là: khách thể của nó là sự đa tạp trực tiếp 
của những cơ thể sông riêng lẻ (8216). Vì thế, tính khách quan 
(“co thể”) của Ý niệm về sự sống, từ bản tính, là không tương 
ứng với "linh hồn” (Khái niệm) của nó, vì, về nguyên tắc, tính cá 
biệt trừu tượng của những sinh thể riêng lẻ không thực sự hòa giải 
được với tính phổ biến về Loài của Ý niệm (§221). Nhưng. như 


Phân III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 933 


vừa thấy, nhờ vào cái chết của sinh thể riêng lẻ-trực tiếp. Ý niệm 
đã được giải phóng khỏi sự trực tiếp ban đầu: khách thể của nó từ 
nay là tính cá biệt đã được phú định của những cá the, trong đó 
Loài phê biến lan tỏa; nói khác đi, khách thể của nó là Loài tự- 
phản tư trong-minh một cách phủ định như là Loài hay như là 
tính phỏ biến của Ý niệm đang trở thành sự phủ định của sự phủ 
định, nghĩa là, Y niệm đi vào trong sự hiện hữu như là Loài tự do 
cho-chinh-minh (§222). 


- Nói tóm, nếu Y niệm (thoát thai từ sự sông) hiện hữu cho-ninh 
một cách tự do, thì đó là trong chừng mực từ nay Ý niệm có bán 
thân tính phố biến của Khái niệm của nó làm mồi ır wong cho sir 
hiện hữu của nó. hay. nói cách khác, là trong chừng mực bản thân 
tính khách quan của Y niệm là Khái niệm. là nơi Ý niệm có 
chính-bán thân mình làm đối tượng (Gegenstand). Thật thé. với 
tư cách là linh hòn sống của Y niệm, Khái niệm (trong quan hệ 
với tính khách quan-cơ thể) là ab phó biến quan hệ-với-mình 
một cách trực tiếp (8216). Trong khi đó. Ý niệm từ nay có chính 
bản thân rin phố biển này làm môi trường cho sự hiện hữu của 
nó. Do đó, bản thân tính khách quan có được hình thức của Khái 
niệm và. do đó, tương ứng với Khái niệm. Vì lẽ bản thân Y niệm, 
về nguyên tắc, là sự tương ứng tuyệt đổi của Khái niệm và tính 
khach quan (8213), nên khách thể-tương ứng-với-khái niệm 
không gì khác hơn là chính bản thân Ý niệm: nghĩa là, khi đổi 
diện với chính mình. Ý niệm có chính mình làm đối tượng 
(Gegenstand). [Ta chú ý: từ nay chữ "khách th” / Objekt được 
Hegel chuyển thành “đối tượng" / Gegenstand: nghĩa chiết tự: 
"đứng đối dien”). 


- Từ đâu có sự đổi lập với mình ngay trong lòng sự đồng nhất với 
mình của Ý niệm, thể hiện ở chữ "dör- "tượng ` ` fGegen-stand) 
này? Phần Chinh văn viết quá cô đọng. ta cần khai triển dé hiểu 
rõ hơn. 


Câu hỏi trên thực chất là hỏi: tính cá biệt rie (iếp sẽ như thé nào, 
sau khi Y niệm dä đi ra khỏi tính cá thể trừu tượng của sự sống? 
Ta biết rằng tính cá biệt triru tượng này đã được thải hồi. nhường 
chỗ cho tính phố biến của Loài. và, do đó. ta không còn có ở đây 
tính cá biệt trực tiếp của sự sống nữa. trái lại, có bán thân tỉnh cá 
biệt của Khái niệm phö bien, không phải một chủ thể riêng lẻ nào 
đó mà là tính chủ thể vô hạn hay tuyệt đối ($163). Thé mà. với tư 


934 Phần HE Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§§2 13-244) 


cách là sự phản tur-trong-minh phủ định của Khái niệm, tính ca 
biệt là bản thân hàn" vi của sự di biệt hóa chính mình một cách tự 
do, nghĩa là, hành vi của sự phán đoán tự do (3165). Cho nên. 
nếu Ý niệm (hiện hữu tự do cho- mình) tự đối lập với mình như là 
đối tượng (Gegenstand) của chính nó. thì đó là do tính chủ thể 
(hướng đến tính phô biến) của nó, với tư cách là tính cá biệt tuyệt 
đối của Khái niệm, là sự di biệt hóa thuần túy ở bên trong bản 
thân Ý niệm. Sự đị biệt hóa này là thuân túy. vì nó diễn ra ngay 
trong lòng Ý niệm và bản thân các hạn từ (do sự đị biệt hóa tạo 
ra) chính là Y niệm trong tính toàn thê của nó. Như đã biết. ở cấp 
độ của Khái niệm chủ quan, phán đoán tuy cũng là sự dị biệt hóa 
tự do của Khái niệm (§165). nhưng. vì Khái niệm bấy giờ còn 
mang tính hình thức (§162). nên các hạn tử của sự phân chia này 
(tức: chủ ngữ và vị ngữ) không phải là cái toàn thể của Khái niệm 
(§§166, 171): ta còn phải chờ có sự trung giới cụ thể của suy luận 
($§180. 181. 192). 


- Ngược lại, ở đây, Khái niệm, như là Y niệm. về nguyên tắc, luôn 
có một tính khách quan tương ứng với nó, và khách thể này là bản 
thân Khái niệm phö bien, nên sự dị biệt hóa nảy — dù có tính thực 
tồn và khách quan — vẫn là một sự di biệt hóa thuần tủy ở ngay 
bên trong lĩnh vực ý thể. với sự đồng nhất mình nhiên với mình. 
Y niệm — đã được giải phóng khỏi sự trực tiếp của sự sống — hơn 
bao giờ hết là Y niệm (mà Khái niệm của nó vốn đã luôn được 
thực hiện một cách thích ứng) nắm bát chính mình trong cái khác 
của mình và, như thế, là sự rực quan vĩnh cuu ve chính-mình ở 
trong cải khác của mình (§214). 


- Tuy nhiên, neu. với tư cách là tỉnh chủ thể bet biển. Ý niệm là sự 
di biệt hóa (huấn túy ở bên trong sự đẳng nhất với mình của no. 
thì. với tư cách là ob chu thể trong sự đồng nhất này. nghĩa là. 
với tư cách là (ính cá biết thiết định việc tur-di biệt hóa của cái 
toàn thể, tính chủ thể là sự dị biệt hóa nhất định (hay thực tôn) 
chứ không phải thuần túy ý thê. Bản thân sự đối lập giữa các hạn 
từ được dị biệt hóa càng sau sắc hơn khi nó diễn ra bên trong bản 
thân Y niệm, theo kiểu trong cả hai hạn từ. mới hạn từ đều là Y 
niệm trong sự toàn thể của nó. Là sự dị biệt hóa nhát định, Y 
niệm không phải là một sự trực quan thuần túy, dëng nhất với 
mình một cách trừu tượng, mà là sự phản đoán sâu hơn, nghĩa là: 
sự đây chính mình (như là cái toàn thẻ), và, trong thực tế, thoạt 
đầu tự tien-giä định như một "vũ trụ bên ngoài” (als äußerliches 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 935 


Universum). Thät thế. vì lẽ sự phán đoán này là một sự di biệt 
hóa (rein túy của Ý niệm ở bên trong chính mình. nên, trong sự 
phán đoán này. Ý niệm chỉ tự tiền- “giả định chính mình. Song, 
một khi sự phán đoán này là một sự di biệt hóa nhát định. việc 
tien- -giả định trực tiếp này thoat đầu the hiện như một “v trụ bên 
ngoài”. trong đó Ý niệm tự döi lập với chính mình một cách tuyệt 
đôi và chứng tỏ sự tự do tuyệt đối của nó (§219), 


- Cái "vũ trụ bên ngoài” này không còn là thế giới cơ giới hay hóa 
học. cũng không phải là the giới mục đích luận lẫn sự sống, trái 
lại. như sẽ thấy sau đây. là "vũ trụ” của sự nhận thức và của ý chí, 
tức vũ trụ vira la Ý niệm, vừa là cái (tên tại) khác của Ý niệm. 
Quan hệ của hai Ý niệm này (Ý niệm-Khái niệm và Ý niệm-đỏi 
tượng hay Ý niệm-chủ quan và Y niệm-khách quan) là một phan 
đoán vừa phân ly, vừa hợp nhất hai hạn từ của nó. Hay. nói đúng 
hơn. đây là hai phán đoán. Ta nhớ rằng phán đoán chỉ đạt tới 
chân lý của nó như là phán đoán của sự tất yêu và của Khái niệm 
bằng sự ngang bằng gấp đôi của vị ngữ với chủ ngữ. trong phán 
đoán vẻ chất (§§172, 173), của chủ ngữ với vị ngữ, trong phán 
đoán phản tư (§§174-L76). 


- Còn ở đây. cùng một sự đồng nhất của Ý niệm-chủ quan và Ý 
niệm-khách quan chỉ được thiết định mính nhiên ở trong và bởi 
phán đoán phân ly chúng nhờ vào sự vận động gấp đôi: một mặt. 
Ý niệm-chủ quan thải hồi tính chủ thể phiến diện của nó bằng 
cách đón nhận vào trong mình thé giới khách quan thông qua sự 
nhận thức, và, mặt khác, Y niệm-khách quan được cởi bỏ khỏi 
tính khách quan phiến diện bằng cách được điều chỉnh và biến 
đôi thông qua ý chí chủ quan. Như thế, Ý niệm-tuyệt đối có thể 
xuất hiện như là sự thông nhất tuyệt đối của Ý nim- lý thuyết và Ý 
Hiệm-thực hành. Trong khi chờ đợi, ta làm việc với hai phán đoán 
tạm thời còn phân biệt với nhau (Y niệm về sự nhận thức và Ý 
niệm vẻ ý chí). Hai phán đoán này là đồng nhất một cách rr- 
mình, mặc nhiên. vì thực ra chỉ có Ý niệm- duy nhất tự phân chia 
thành Ý niệm-chủ quan và Ý niệm- khách quan mà thôi. nhưng cả 
hai chưa được thiết định như là đồng nhất. 


936 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Y niệm (§Ÿ213-244) 


5378 


§224 


Mối quan hệ giữa hai Ý niệm này _ chúng | tự mình là đồng 
nhất hay như là sự sống —, vì thế, là một mỗi quan hệ twong 
đối, và chính điều này tạo nên sự quy định về tính hữu han 
ở trong lĩnh vực này. Ta có ở đây quan hệ của sự phản tw, vì 
việc phân biệt của Y niệm ở bên trong chính nó chỉ là phán 
đoán thứ nhất, [bởi] việc tiỀn-giả định chưa phải là một việc 
thiết định, [và bởi] vì lý do đó, Ý niệm khách quan ~ đối với 
Ý niệm chủ quan — là một thế giới trực tiếp được tìm thấy 
như đã có sẵn ở đấy, hay, Ý niệm — như là Sự sống - tồn tại 
ở đây trong hiện tượng của sự hiện hữu cá biệt. |Nhwng] 
đồng thời cùng một lúc, trong chừng mực phán đoán này là 
việc phân biệt thuần túy ở bên trong bản thần Ý niệm (xem 
tiểu đoạn trước: §223), thì, về mặt cho-minh, Ý niệm vừa là 
chính mình, vừa là cải khác của mình. | Như thế, Ý niệm là 
sự xác tín về sự đồng nhất fự-mình {mặc nhiên] giữa the giới 
khách quan này với chính nó. 


Lý tính đi vào thế giới với lòng tin tuyệt đối ở năng lực của 
mình là có thể thiết định sự đồng nhất này và nâng sự xác 
tín của mình lên thành Chân lý; và cùng với động lực [bản 
năng| là thiết định sự đối lập von trồng röng và vô hiệu |giữa 
chính mình và thế giới] như là trắng rỗng và vô hiệu ”, 


CHÚ GIẢI DÁN NHÄP: 8224 


Sau những gì đã nói, ta thấy [ĩnh vực của nhận thức có đặc điểm 
là tính nhị nguyên giữa Ý niệm-chủ thể và Y niệm-đối tượng xuất 
phát từ chỗ: từ nay, Ý niệm quan hệ với mình như là Y niệm, và. 
đo đó, có chính mình làm dói tượng (Gegenstand) (8223). ). Về mặt 
tự mình, cà hai Ý niệm này là đồng nhất với nhau. vì Ý niệm, về 
nguyên tắc, là sự thống nhất tuyệt đối của Khái niệm và tính 


fa) nichtig / null and void. (Xem: Hiên tượng hoc Tinh than. Chương V: Lý tinh}. 


H 


Phản HE Hoc thuyệt về Khải niệm, C. Ý niệm (t\§213-244) 93? 


khách quan (8213). Sự sống. như đã thấy. là môi trường của sự 
đồng nhất zim năng này, bòi. trong sự sông, Khái niệm đã được 
thiết định cho-minh như là linh hồn phỏ bien phân biệt với thực 
tại cơ the bên ngoài của nó. nhưng nó chi có cái tôn tai-cho-minh 
này trong hình thức của một mỗi tương quan với mình. còn bị 
chìm đảm trong tính khách quan. là nơi nó cư ngụ theo kiêu một 
hình thức mang tỉnh bản thể (3216). 


- Xuất lộ ra từ sự sống, Ý niệm đã được giải phóng khỏi tỉnh bản 
thể này của cái tòn tại-tự-minh và đi vào trong lĩnh vực nhị 
nguyên của hành động tương tác. là nơi Ý niệm chủ quan có quan 
hệ đối đập với Ý niệm khách quan như là với cái khác nhất định 
của nó. Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Ý niệm- tuyệt đối. 
tương quan giữa hai Ý niệm này (về mặt tự mình hay như lå sự 
sống. chúng là đồng nhất) thoạt đầu là mỗi tương quan /wơng dit 
(relativ), nghĩa là mëi tương quan của sự đổi lập và của sự phiền 
diện giữa cả hai, hình thành trong lĩnh vực của sự bës han khi Y 
niệm này dëi đầu với Ý niệm kia như với một ranh giới hạn chế 
mình thay vì sự đồng nhất hóa mình với Y niệm kia một cách vô 
hạn. 


- Trong chừng mực Ý niệm chủ quan bắt đầu bằng cách ne tiên- 
thiết định chính mình như là một the giới: khách quan ben ngoài 
(§223). mỗi tương quan này giữa hai Y niệm là mỗi quan hệ tiêu 
biểu của sự phản tr (Reflexionsverhältnis / relationship of 
reflection / Rapport-de-la-röflexion). Tại sao? Bòi vì, “quan hệ 
của sự phản tư” có nghĩa: mỗi hạn từ quy chiếu đến hạn từ khác 
và ảnh hiện trong nó chứ không tự đồng nhất hóa trong nó một 
cách cụ thể (§§1 12-1 14). Sở di về phương diện này. Ý niệm của 
sự nhận thức chưa vượt khỏi cấp độ hữu hạn của sự phản tư chính 
là vì sự di biệt hóa của Ý niệm nơi chính nó thoạt đầu chi mới là 
su phản đoán thứ nhát. Sự “phán đoán thứ nhất” là gì? Đó là khi 
Ý niệm chủ quan từ bỏ tính chủ thể phiến điện của mình để đón 
nhận thế giới khách quan được tien-thiet định vào trong mình 
bằng sự nhận thức, nhưng quan hệ phiến diện này vẫn chưa được 
điều chỉnh. sửa chữa tương ứng bằng phán đoán thứ hai, tức là 
nơi Ý niệm chủ quan tước bỏ tính khách quan phiến diện cua the 
giới khách quan bằng cách cai biến nó băng ı y chí của mình, Nói 
khác đi. quan hệ giữa hai Y niệm mới chí ở cấp độ phan tir, trong 
chừng mực thoạt đầu. việc tien-thiet định chưa phải là một việc 
thiết định. nghĩa là, trong chừng mực Y niệm chú quan thoạt đầu 


034 


Lë 


Phần IH: Học thuyết ve Khái niệm. C Ý niêm (§§213-244) 


quy chiếu đến tính khách quân đực tiếp của thé giới ben ngoài. 
nhưng thể giới bêr ngoài này không được thiết định tương ứng 
bằng hành động ý chi của Ý niệm chủ quan. Trong khi đó. ta biết 
rằng chân lý-khái niệm của việc tien-thiet định, đó là hành vi rien- 
thiết định một cái trực tiếp phải tương ứng với hành vi (biết định 
nó bằng cách tác động lên nö (§155) như là sự phù định của phủ 
định ($159). Ở cấp độ của Ý niệm, chân lý-khái niệm này của 
việc tien-thiet định chỉ bộc lộ rõ trong Ỷ niệm-tuyệt đối. Còn ở 
đây. trong khi chờ đợi. việc tiển-thiết định vẫn còn lấn át việc 
thiết định, khiến cho. đối với Y niệm chủ quan, Y niệm khách 
quan thoat đầu là thể giới trực tiếp được tìm thấy: như đã có sẵn o 
đến: (vorgefunden = vorausgesetzt = tiön-thiet định) và là đối 
tượng của nhận thức tiếp thu hơn là của ý chí cải biến. Và. vì lẽ 
SỰ sống — cùng với thé giới của những sinh thể cá biệt ~ là hình 
thức rte tiếp của. Y niệm. nên the ,piới trực tiếp này thể hiện như 
là Ý niệm về sự sống. tức. như là Ý niệm trong hiện tượng hay sự 
xuất hiện ra của sự hiện hữu cá biệt trực tiếp. Ý niệm chỉ hiện 
thực hóa một cách tuyệt đối như là Y niệm ở trong Y niệm-tuyệt 
đối, còn với tư cách là sự sóng, nó vẫn còn gắn liền một cách 
phản tư với sự trực tiếp của sự hiện hữu cá biệt và chỉ tìm thấy 
"tình trạng hiện tượng” chứ không phải "hiện thực” của nó ở 
trong những sinh thẻ cá biệt. Vì lẽ thoat đầu chi là một cái được 
tien-giä định trực tiếp. Y niệm khách quan chỉ trình hiện cho Y 
niệm chủ quan dưới hình thức trực tiếp của Ý niệm về sự sống. 


Nhưng "đồng thời cùng một lúc " hay chính xác hơn: "đồng thời 
về tát ca trong mt" (Zugleich in Einem / en même temps et tout 
en un / At the same time and all in one), trong chừng mực phán 
đoán thứ nhất không phải chỉ là sự đị biệt hóa nhát định của Y 
niệm mà là sự di biệt hóa thudn túy ở bên trong chính mình 
(8223). nên sự “phân ly” giữa Y niệm chủ quan và Y niệm khách 
quan đã khác xa với sự phân ly trong mục đích luận giữa mục 
đích chủ quan và khách thể. vì mục đích chi là sự thông nhất sr- 
mình giữa cái chủ quan và cái khách quan, trong khi Y niệm là sự 
thống nhật cho-minh (š212). Trong chừng mực phán đoán thứ 
nhất là sự đị biệt hóa thuần túy bên trong chính mình của Ý niệm 
hiện hữu tự do và phố bien cho-minh, Y niệm chủ quan là chính 
mình và cái khác cư minh một cách cho-mình, và trong cùng 
mức độ ấy. nó đồng thời là sự xác tín về Sự đồng nhất tự mình của 
thé giới khách quan với chính nó. Ta biết rằng sự xác tin 
(Gewissheit / certitude) thật ra là một phạm trù hiện tượng hoc 


Phän IH: Hoc thuyết vẻ Khái mem. C. Ý niệm (SS2 13-244) 939 


cùa Tinh thän chù quan (§§413-420. Bách khoa thự, tập HI, va 
Hiện tượng học Tỉnh nhân, Chương IV): nó biểu thị sự đông nhất 
chủ quan của Tỉnh thân với chính mình ngay trong lòng môi quan 
hệ giữa ý thức với dói tượng của nó. trong chừng mực sự đồng 
nhất này chưa có sự xác nhận mình nhiên trong cái Biết (Wissen) 
về đối tượng mà chỉ mới là sự cam kér mặc nhiên. Khác với mục 
đích chủ quan. Y niệm — „hay lý tính (8214) — không chỉ là sự 
đồng nhất rự-mình giữa the giới khách quan và Ý niệm chủ quan. 
mà, như là sự thống nhất tuyệt đối của Khái niệm với tính khách 
quan. nó còn là sự xác tin tuyệt đối về sự đồng nhất này. 


- Nói đơn giản, Jo tính tiếp cận thé giới với một lòng tin (Glauben) 
tuyệt dói - tuy chưa được chứng thực (giống như “tòn giáo khải 
thị” phải chờ được "chứng thực” bởi Triết học tư biện!) — về 
quyền lực thiết định minh nhiên sự đồng nhất này (tuy mới còn 
tiềm năng) giữa Y niệm chủ quan và Ý niệm khách quan. Do đó, 
Lý tính di vào thé giới với lòng tin tuyệt déi là có đủ năng lực để 
näng sit xác lin (còn chủ quan mot cách trực tiến) cua mình len 
thành chân lý của một cái Biết được trung giới một cách khách 
quan. Vì lẽ khoảng cách giữa sự xác tin của lý tính và cái Biết của 
lý tính dya trên sự dói lập trực tiếp của việc tiền-giá định ban đầu 
của Ý niệm, nên việc đồng nhất hóa cự (hé của hai Y niệm chủ 
quan và khách quan này dòi hỏi một sự thải hồi minh nhiên sự đối 
lập này. Sự thải hồi ấy đã mặc nhiên được báo hiệu bởi St xác tín 
của lý tính là sẽ /¿ rim thấy chính mình ở trong thé giới của minh. 
Cho nên. lý tỉnh cũng tiếp cận thể g giới với một động lực bán năng 
(Trieb) là hư vô hóa sự đi lập vốn là hư vỏ về mặt tự-mình này! 


Tiểu đoạn tiếp theo sẽ mô tả khái quát. tiến trình thải hồi sự đối 
lập ban đầu g giữa. Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách quan. Ta sẽ 
thấy sự thải hồi ấy diễn ra ở cả hai mặt: lý thuyết và thực hành. 
(Xem thêm: Hiện tượng học Tình thân, Chương V: LÝ tính, $231- 
437). 


940 Phân II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (š§213-244) 


§225 


Nói khái quát, tiễn trình này là sự Nhận thức), Trong tiến 
trình này, sự đối lập, sự phiến diện của tính chủ quan cùng 
với tính phiến diện cúa tính khách quan đều được thủ tiêu, 
vượt bỏ một cách íứự-mình [mặc nhiên] bên trong Một hoạt 
động. Nhưng, thoạt đầu, việc thủ tiêu, vượt bỏ này chỉ xảy 
ra một cách f-nh, do đó, bản thân tiến trình, xét như là 
tiến trình, bị tác động trực tiếp bới sự hữu hạn của lĩnh vực 
này, và nó phân hóa thành sự vận động gấp đôi {nhị bội} của 
động lực [bản năng này], được thiết định như là kai sự vận 
động khác nhau. | [Trước hết,} đó là sự vận động nhằm thủ 
tiêu tính phiến diện của tính chủ quan của Ý niệm nhờ dựa 
việc tiếp thu thé giới - vốn đang tồn tại đơn thuần” ~ vào 
trong chính mình, vào trong sự hình dung [bằng biểu 
tượng] và tư duy chú quan và lấp đầy sự xác tín triu tượng 
về chính mình bằng tính khách quan này (vốn được xem là 
cải gì đúng thật) như là “ội dung của mình. | Và, ngược lại, 
vận động thứ bai là nhằm thủ tiêu tính phiến diện của the 
giới khách quan, vì thế, thế giới này được xem chỉ như là 
một vé ngoàf", một tập hợp của những cái bất tẤt và của 
những hình thái f#-mìnk là trồng rỗng và vô hiệu. | Đây là 
sự vận động nhằm xác định thể giới này thông qua cái bên 
trong của cái chủ quan (bây giờ được xem như cái khách 
quan đúng thật) và nhằm “uốn nắn” thế giới bằng tính chú 
quan này. Vận động trước là động lực của ẩn tức hướng, 
về Chân lý, hay nhận thức xét nhw là nhận thức: hoạt động, 
lý thuyết của Y niệm; — vận động sau là động lực của cái Tốt 
hướng đến việc hoàn thiện chính mình, hay ý muốn: hoạt 
động thırc hành của Ý niệm. 


(a) Jas Erkennen / the Cognition; (M die seiende Welt / the world that [simply] ist: o) 


ein Schein / a semblance, 


Phän HH: Học thuyết về Khái niệm. C. Y niệm ($$213-244) 941 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8225 


- Sự vận động - qua đó Ý niệm (hiện hữu tự do cho-minh) khắc 
phục "phán đoán” ban đầu của nó và tự thực hiện một cách cụ thể 
— là một tiên trình kép tương ứng với hai "phán đoán” đã nêu ở 
tiểu đoạn trước (§223). Hegel gọi tiến trình này là sự NHAN 
THỨC (ERKENNEN) theo nghĩa rộng nhất và bao quát nhất. với 
hai mômen: nhận thức lý thuyết và ý muốn thực hành. Tại sao “y 
muốn" ` hay "ý chí” thực hành lại thuộc về “nhận thức”? Vì, theo 
cách hiểu rất rộng của Hegel, "nhận (hức " là tiễn trình qua đó 
một chủ thẻ tự do tự đồng nhất hóa một cách cụ thế với một đối 
tượng bằng cách tự thâm nhập hoàn toàn vào đối tượng và đề cho 
đối tượng hoàn toàn thâm nhập vào mình fEr-k ennen). Và vì lẽ 
chính Mor Ý niệm duy nhất tự di biệt hóa thành Ý niệm chủ quan 
và Y niệm khách quan, nên hai phán đoán của nhận thức (lý 
thuyết và thực hành) là mặc nhiên đồng nhất với nhau, và toàn bộ 
sự phát triển cúa tién trình chỉ là ở chỗ rAiet định chúng đúng như 
là bản thân chúng ($223). 


- Vị lẽ hai phán đoán là mặc nhiên đồng nhất, nên hoạt động đẻ 
thải hồi sự đối lập (tức thủ tiêu tinh phiến diện của tính chủ quan 
lần tính khách quan) cũng là Mör tiễn trình đồng nhất một cách 
mặc nhiên, tiềm năng. Nhưng. việc thủ tiêu, thải hồi sự đối lập 
này thoạt đầu cũng chỉ mới là ứ-mình, mặc nhiên. Cái đang trực 
tiếp chiếm wu thé trong phán đoán của Ý niệm là sự khác nhau 
ban đầu của hai phán đoán. Do đó, tién trình ~ xét như là tiến 
trình. nghĩa là, tiên trình trong bản thân sự dën ra chứ chưa phải 
trong kết quả của nó — cũng trực tiếp bị tác động bởi sự hữu hạn 
ban đầu của lĩnh vực này và tự phân hóa thành một vận động kép 
với hai mômen còn được thiết định như là khác nhau một cách 
trực tiếp. Vận động kép â ấy là: xu hướng hay động lực bản năng 
(Trieb) hướng đến cái Đúng that (cái Chân) và cái Tót (cải 
Thiện), nói khác đi, xu hướng lý (huyết và xu hướng thực hành. 


- Vận động hữu hạn (hứ nhất có nhiệm vụ thải hè: sự phiến diện 
của tinh chu quan của Ý niệm nhờ vào việc tiếp nhận the giới 
khách quan đang "tồn tại đơn thuần” vào rong mình (in sich), tức 
trong việc hình dung bằng biểu tượng và tư tưởng chủ quan, và 
lắp dày sự xác tín trừu tượng bằng tính khách quan này. nay được 


942 


Phần HH: Học thuyết về Khái niệm, C. ý niệm ($\213-244) 


xem như là nói dung đúng thật. Thật the, Y niệm chủ quan "hoat 
đầu tự tiền- -già định hay tiền-thiết định một thế giới khách quan 
bên ngoài. Đối diện với cái “dữ kiện” khách quan trực tiếp này. 
phương tiện đầu tiên tỏ ra cân thiết dói với tính chủ quan phiên 
diện của Y niệm là näng sự xác tín hình thức này của Ý niệm chủ 
quan lên thành chân l7 bằng cách đón nhận nội dung phong phủ 
của thế giớt khách quan này (như là "chân lý” tạm thời và sơ bộ 
của Y niệm) thông qua việc nhận thức thụ nhận. Các thuật ngữ de 
mô tả việc thụ nhận thế giới khách quan vào trong Ý niệm chủ 
quan được vay mượn từ bộ phận triết học về Tỉnh thân chủ quan. 
nhật là phân Tinh thän lý thuyết (Bách khoa thư III, §§445-468) 
gồm ba yếu tố: sự trực quan, sự hình dung bằng, biểu tượng và tư 
duy. Ta đã gặp sự rực quan (tức việc nắm bắt đối tượng một 
cách trực tiếp) ở §214 và §223: còn sự hình dung bằng biểu tượng 
là sự năm bät đổi tượng một cách gián tiếp. phân tư, và gắn liền 
với nó là tư duy, Điều cốt yếu cần thấy ở đây là: trong vận động 
thứ nhất này. ta có hai hướng đối ngược nhau: một bên là thể giới 
khách quan được đón nhận vào trong tính nội tại phổ biến của Ý 
niệm chủ quan; bên kia là Y niệm chủ quan đi ra khỏi sự trừu 
tượng của sự xác tín trực tiếp của mình de cụ thể hóa nó, tức lấp 
dày bằng nội dung đặc thù của tính khách quan. 


Vận động hữu hạn /h hai, ngược lại. là thủ tiêu, thải hồi sự phien 
điện của thé giới khách quan. Trong quan hệ này, thế giới khách 
quan chỉ có giá trị như một vé ngoài, một tập hợp của những cái 
bất tät và những hình thái tự-mình là hư vô nhäm quy định nó 
bằng cái bên trong của cái chủ quan có giá trị ở đây như là cái 
khách quan tồn tại đích thực và tìm cách “hiện thân” 

feinzubilden) cái bên trong chủ quan này trong the giới khách 
quan. Thật thế, Ý niệm chủ quan thoat đầu tự tiên-thiết định một 
thé giới khách quan bên ngoài. Bây giờ, qua vận động thứ nhất. Y 
niệm chủ quan đã hấp thu nội dung khách quan và tự triển khai 
một cách tự do ở đó, phương tiện dè xóa bỏ sự phân ly trực tiếp 
giữa Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách quan là để cho Y niệm 
chủ quan tích cực định hình hay cải biến Y niệm khách quan. Từ 
nay, sự xác tin của lý tính rằng mình có quyền năng thiết định sự 
đồng nhất cụ thể của mình với thế giới trở thành sự khäng quyết 
rằng, đối diện với tính chủ the-thuän lý tự khẳng định như bản 
chất phô bien, thé giới khách quan phiền diện không gì khác hơn 
là một vẻ ngoài bất tất mà tính “hư vô” của nó phải được vạch 
trän. Như thế, vận động thứ hai nỗ lực quy định thế giới khách 


Phản III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 943 


S379 


quan tương ứng với các đòi hỏi nội tại của Ý niệm chủ quan: Ý 
niệm chủ quan bây giờ có giá trị như là cái khách quan đích thực 
mà thé giới khách quan không bên vững phải phục tùng: nói cách 
khác, tính ben trong chủ quan của Y niệm đặt dấu ấn, "uốn nắn". 
định hình và cải bien thế giới khách quan. Ở đây, ta lại cũng thấy 
hai hướng trái ngược nhau: một bên là Y niệm chủ quan biểu lộ ra 
ben ngoài sự phong phú bên trong bằng cách tự thực hiện tích cực 
trong thế giới khách quan thiếu bền vững: và bên kia là thé giới 
khách quản chỉ có được sự bền vững tuyệt dói băng cách để cho 
nội dung của mình tương ứng từng bước với bản thân sự tự đo 
của Y niệm chủ quan đã được thực hiện. 


Vận động hay động lực bản năng Abr nhất là xu hướng của cái 
Biết hướng đến chän lý, tức SỰ NHẬN THÚC XÉT NHƯ SỰ 
NHẬN THỨC. tức xét nghĩa hẹp như là hoạt động LÝ THUYÉT 
cùå Y niệm. Còn vận động hay động lực bản năng thir hai là xu 
hướng vươn đến cái Tor nhằm hoàn thành nó, hay nói cách khác, 
là xu hướng của cái Tốt tự thực hiện chính mình. tức Ý MUÓN 
hay Ý CHÍ: hoạt động THỰC HÀNH của Ý niệm. 


1. Nhận thức [lý thuyết] 
§226 


Tính hữu hạn phổ biến của nhận thức (tính hữu hạn nằm 
trong phán đoán thứ nhất, trong (ën Sté định về sự đối lập 
18224] [giữa Ý niệm chú quan và Ý niệm khách quan| mà 
để chống lại tiền-giả định và tính hữu hạn ấy, chính bán 
thân việc làm của sự nhận thức là sự mâu thuẫn được du 
nhập vào) tự xác định rõ hơn, trong Ý niệm của chính 
mình, bằng cách mang lại cho những mômen của Ý niệm 
này hình thức của sự khác nhau; và, vì lẽ những mômen 
này là hoàn chỉnh, nên chúng di đến chỗ đứng trong quan 
hệ của sự phän tư đối với nhau, chứ không phải trong quan 
hệ của Khái niệm. Do đó, việc đồng hóa chất liệu — như 
[đồng hóa] một cái gì được mang lại — xuất hiện ra như là 
việc tiếp thu chất liệu vào trong những quy định-khái niệm, 
nhưng những quy định này vẫn cứ đồng thời là ngoại tai déi 
với sự nhận thức, và chúng cũng xuất hiện ra như là khác 


944 


Phản IH: Hoc thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (213-244) 


hắn nhau, Đó chính là lý tính hoạt động như là giác tính. 
Cũng thế, chân lý mà nhận thức này đạt được chỉ là chân lý 
hữu hạn; còn chân lý vô hạn của Khái niệm lại được cố 
định hóa như là một mục tiêu chỉ tồn tại f-thân Itw-minh] 
hay như một cái gì ở phía ı bên kia [không thể đạt đến được] 
dói với sự nhận thức. Thế nhưng, trong việc làm ngoại tại 
này, sự nhận thức vẫn phục tùng sự hướng dẫn của Khái 
niệm, và chính những sự quy định của Khái niệm mới tạo 
nên đường dây nội tại của sự tiễn lên [của nhận thức]. 


Giảng them: 


Tính hữu hạn của nhận thức nằm trong tiển-gia định về một 
thế giới đã có sẵn ở đây, và chủ thể nhận thức xuất hiện ở đây 
như một sự tabula rasa. Người ta đã gán sự hình dung này vào 
cho Aristoteles, mặc dù [ta biết rằng] không ai xa lạ với quan 
niệm ngoại tại như thế về nhận thức cho bằng chính 
Aristoteles. Nhận thức hữu hạn vẫn chưa biết về chính mình 
như là hoạt động của Khái niệm; hoạt động này chỉ mới là fr- 
mình chứ không phải là cho-minh. [có ý thức]. Với bản thân sự 
nhận thức, hành xử của Khái niệm tỏ ra là một hành xử thụ 
động, nhưng trong thực tế, nó là chủ động. 


CHÚ GIẢI DÄN NHÄP: 8226 


. NHẬN THÚC {xét như là nhận thức = nhận thức lý thuyết| 


Ta ôn lại: sự sống là Y niệm với tư cách là bản thể. Nhưng. chân 
lý của bản thể là Khái niệm, và, thoạt đầu, là Khái niệm chủ quan. 
Các hình thức khác nhau của Khải niệm chủ quan (Khái niệm như 
là Khái niệm. phán đoán và suy luận) không gì khác hơn là các 
lĩnh vực trước đây: Logos, Tön tại và Bản chất, nay được tái tạo 
lại ở cap độ Khái niệm. Bây giờ, nhận thức, theo nghĩa hep, chính 
là Ý niệm với tư cách là tính chủ thể (tính chủ quan) bình (hức. 
Tuy nhiên, Ý niệm-lý thuyết ấy tuyệt nhiên không phải là sự lặp 
lại trừu tượng lôgíc của Khái niệm. Bởi vì, Ý niệm-lý thuyết 


Phån HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 945 


không phải chỉ là sự tái tạo đối tượng của mình bằng Khái niệm, 
mà. với tư cách là sự hiện hữu tự do cho-minh. nó còn là sự xác 
tin về sự đồng nhất của nó với the giới khách quan và là cái Biết 
chủ quan về sự đồng nhất này. 


Nhưng, trước khi đi vào tìm hiểu các phạm trù khác nhau của sự 
nhận thức (theo nghĩa hẹp), ta cần nêu rõ sự hu hạn của mômen 
nhất định này của Ý niệm. 


- Sự hữu hạn nói chung của sự nhận thức (hiểu theo nghĩa rộng, tức 
bao gồm cả ý muốn thực hành) chính là ở trong phán đoán thứ 
nhất đã nêu ở §223. làm khởi điểm cho toàn bộ Các tiêu mục a và 
b(§§226- 235). đó là việc tien-thiet định hay tin- -gia định sự đối 
lập giữa Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách quan (§224). Như thế, 
chính bản thân hành động lý thuyết lẫn thực hành (tức sự nhận 
thức theo nghĩa rộng) có nhiệm vụ chống lại việc fien-thier định 
này: do đó, cũng chöng lại sự hữu hạn bằng cách du nhập hay đặt 
vào trong đó mòt sự måu thuận (der eingelegte Widerspruch / the 
built-in contradiction / l'insertion de la contradiction). Bàng sự 
nhận thức và ý chí, Y niệm chủ quan “chóng lại” sự “tòn tại-có- 
sẵn đó” của thế giới bên ngoài đối diện với mình. Nói khác đi, 
bằng hành vi nhận thức và hành động thực tiễn, Ý niệm chủ quan 
hình thành một thái độ "tranh chấp” với thế giới khách quan, vạch 
trần sự hữu hạn của mối quan hệ đối lập này. 


- Tuy nhiên, sự hữu hạn của nhận thức theo nghĩa rộng thể hiện rõ 
nhất ở cấp độ nhận thức lý thuyết: hai mömen của Ý niệm lý 
thuyết (tức chủ thé nhận thức và đối tượng được nhận thức), do 
sự tiền-thiết định ban đầu nói trên, quan hệ với nhau dưới hình 
thức của sự khác nhau đơn thuần, nói cách khác, chỉ ở trong 
Quan hệ của sự phản tw chứ không phải ở trong Quan hệ của 
Khái niệm (8224). Thật thế, Ý niệm-chủ quan-lý thuyết không 
được hoàn tất như là Khải niệm mà mới như là v xác tin tuyệt 
đối về sự đồng nhất rim năng của nó với the giới khách quan. Và 
Ý niệm-khách quan- -được nhận thức cũng chưa được hoàn tät như 
là cái toàn thể trực tiếp của Khái niệm mà cũng chi mới đồng nhất 
một cách tiêm năng với Ý niệm chủ quan. Do méi quan hệ thoạt 
đầu của sự tiền-thiết định trực tiếp. nên quan hệ ấy chỉ có tính 
phan tie chứ không phải có tính Khái niệm. nghĩa là: chúng quy 
chiếu đến nhau. nhưng đồng thời vẫn còn trực tiếp phản tư trong 


946 


Phân III: Học thuyết ve Khái niệm. C. Ý niêm ($§213-244) 


mình và ở bên ngoài nhau, chứ chưa tự đồng nhất với nhau một 
cách tuyệt đối như là các mómen của Khái niệm (§1ó1). 


Do đó. việc tiếp thu chät liệu nhận thức như một dữ kiện ben 
ngoài trực tiếp (qua đó, sự xác tín chủ quan tự lấp đầy bằng nội 
dung khách quan của thế giới bên ngoài) tỏ ra như là sự (hự nhận 
dù kiện này vào trong các tính quy định của Khái niệm chủ quan, 
nhưng chúng vẫn là những gì ở bén ngoài Khái niệm chủ quan và 
thẻ hiện như là các tính quy định khác nhau. (Hegel có ý dùng rất 
nhiều những SCH từ mang tính phản tư: "động thời”, “cüng”. 

"cũng như là" v.v...). Việc tiếp thu thé giới khách quan vào 
trong các phạm EN của Khái niệm mới chi là một hiện tượng của 
Ý niệm, vì. về nguyên tắc, Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách 
quan chỉ là Mẹ! Y niệm duy nhất khi sự đồng nhất này sẽ tự triển 
khai một cách hiện thire (chứ không còn mang tính “hiện wong”) 
ở trong Ý niêm vè ý muôn (nhận thức thực hành) và ở trong Y 
niệm-tuyệt dói (88235. 236). Trong khi chờ đợi, hoạt động tuyệt 
đối của Y niệm còn giấu mình đàng sau việc thụ nhận 0 động 
trong các tính quy định Khái niệm như tính phö bien, tính đặc 
thù. tính cá biệt vẫn còn ngoại tại trong bản thân sự thụ nhận này. 
Các tính quy định này tự thể hiện một cách phản tư trong một sự 
khác nhau trực tiếp (8117), tạo co hội cho các tác vụ nhận thức 
còn tách rời nhau như sẽ thấy ở các tiểu đoạn sau: sự định nghĩa 
phó bien (5229); sự phản loại đặc thù (3230) và vide \ du tạo và 
chứng mình cả biệt đối với một định lý ($231). 


Như vậy, từ quan điểm rằng các mömen của tư tướng vẫn còn 
được phân biệt vớt nhau một cách trừu tượng ($80), sự nhận thức 
hữu hạn chính là Lý tinh hành động như là giác tính (Verstand / 
understanding / entendement). Về mặt tw-minh. Y niệm là Lý tính 
{Vernunft / Reason / Raison) (8882. 214, 224). Nhưng, ở cấp độ 
hiện tượng hiện nay. khi lý tính còn bị thống trị bởi tỉnh phản tư 
của Quan hệ ban đầu của việc tiền-thiết định, nó chỉ mới hành 
động như là giác tính. Vậy, mômen này của nhận thức lý thuyết 
hữu hạn là sự lấy lại ở cấp độ Y niệm cái phương dien phẩm tır 
của bản chất vôn là biểu hiện của sự hữu hạn của giác tính. Tuy 
nhiên. cần lưu ý rằng: giác tính nói ở đây trong nhận thức lý 
thuyết khöng con là giác tính của Lögic học về Bản chất nữa, vì 
lề nó không còn đơn thuần /ở sự hữu hạn của các phạm trù ánh 
hiện ở trong nhau, mà nói lên sự hữu hạn của nhng nhận thức, 
bởi, với tư cách là Ý niệm, nó bây giờ là cái Bier về thể giới phạm 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 947 


S380 


trù đế được triển khai thông qua Bản chất. Ý niệm lý thuyết - là 
lý tính hành động nhir la giác tính — có chán lý DES han, đó là 
những định nghĩu, những sự phân loại, những định lý như ta sẽ 
thấy ở các tiểu đoạn tiếp theo. Ngược lại. chân lý vå han của Khái 
niệm (mà sự sång là việc thực hiện đầu tiên mang tính bản thể và 
sẽ phát triển thành Ý niêm tuyệt đối) mới chỉ là một mục tiêu (Ziel 


"7 goal / terme final) còn mặc nhiên, tự-mình dói với nhận thức 


hữu hạn. Nói cách khác, chân lý vô hạn vẫn còn mang hinh thức 
của một For (hân theo nghĩa của Kant, tức cái gì "ở phía bên 
kia” (Jenseits) thuần túy, không bao giờ đến được với chủ thể 
nhận thức. 


Song. båt chấp t tính ngoại tại này của giác tính hữu hạn. hoạt động 
của giác tính vẫn được điều chỉnh bởi các đòi hỏi của Khái niệm. 
bởi. trong nhận thức hữu hạn, chỉnh Ý niệm (tức cũng là Khái 
niệm) là cái đang tự triển khai một cách thực sự. dù còn không 
hoàn háo. Do đó. trong hành động ngoại tại và hữu han, nhận 
thức lý thuyết vẫn được Khái niệm dẫn đường: và chính những 
tính quy định của Khái niệm (tính phổ biến, tính đặc thù và tính 
cá biệt) sẽ tạo nên đường đáy nói tại của sự tiến lên của nhận 
thức. 


§227 


Vì lẽ sự nhận thức hữu hạn tiền- -giä định cái được phân biệt 
như là một cái đã có sẵn d đấy, döi lập lại với chính mình — 
[tức] những sự kiện đa tạp của giới Tự nhiên bên ngoài hay 
của ý thức —, nên sự nhận thức: 


Thoạt đầu có sự đồng nhất hình thức hay sự ireu tượng của 
tính phố biến như là hình thức của sự hoạt động của nó. Vi 
thế, hoạt động này là ở chỗ tháo rời cái cụ thể được cho, cá 
biệt hóa những sự phân biệt của nó và mang lại cho những 
sự phân biệt này hình thức của tính phổ bien tricu tượng: 
nói khác đi, để cho cái cụ thể làm cái cơ sở, rồi, bằng sự 
trừu tượng hóa khỏi những đặc điểm tỏ ra là không-bản 
chất, nêu bật một cái phố biến cụ thể, chăng hạn: Loài, Lực 
hay quy luật; đó là phương pháp phân tích. 


948 Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 


Giảng thêm: 


Ta thường nói về các phương pháp “phân tích” và “tổng: hợp” 
như thể đây đơn thuần là một công việc tùy nghỉ lựa chọn của 
ta để theo phương pháp này hoặc phương pháp kia. Thật ra 
tuyệt nhiên không phải như thế mà trái lại: phương pháp nào 
trong hai phương pháp kể trên - vốn ra đời từ Khái niệm của 
nhận thức hữu hạn - được ta áp dụng là tùy thuộc vào hình 
thức của bản thân những đối tượng mà sự nhận thức nhắm 
vào. Trước hết, sự nhận thức là có tính phân tích: đối với sự 
nhận thức, đối tượng mang hình thái của sự cá thể hóa [của cái 
được cô lập], và hoạt động của nhận thức phân tích là nhằm 
quy cái cá biệt đang hiện diện Ấy về lại với một cái phổ biến. Ờ 
đây, tư đuy chỉ có ý nghĩa của sự trừu tượng hóa hay của sự 
đổng nhất hình thức. Đỏ là quan diem của Locke và của tất cả 
những nhà theo thuyết duy nghiệm. Nhiểu người cho rằng sự 
nhận thức tuyệt nhiên không thể nào đi xa hơn được cách làm 
này: đó là tháo rời những đôi tượng cụ thể được cho thành 
những yếu tố trừu tượng của chúng và röi xem xét chúng ở 
trong sự cô lập hóa này. Nhưng, ta lập tức thấy ngay rằng đây 
là một việc làm ngược ngạo và bất kỳ nhận thức nào muốn 
näm bắt sự vật đúng như chúng dang là sẽ rơi vào chỗ tự mâu 
thuẫn với chính mình khi đi con đường này. Chẳng hạn, một 
nhà hóa học bỏ một miếng thịt vào cái bình cô cong dùng làm 
thí nghiệm, “hành hạ” nó đủ điểu, rôi bảo đã thây miếng thịt 
gồm có nitơ, các-bon và hydrô v.v... Nhưng, những chất liệu 
trừu tượng này đâu còn là miếng thịt nữa! Tình hình cũng, hệt 
như thế khi nhà tâm lý học thường nghiệm tháo rời một hành 
vị thành những phương diện khác nhau trong sự quan sát và 
röi bám chặt lây chúng trong trạng thái bị phân lập với nhau 
như thế. Có thể nói, đổi tượng được xử lý một cách phân tích 
giống như một cu hành bị lột län lượt từng lớp vỏ. 


Phản II: Hoc thuyết ve Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 949 


CHÚ GIẢI DÄN NHẬP: 8227 


- Như đã nói. sự nhận thức hữu hạn thoạt đầu quan hệ với đối 
tượng bằng một mỗi quan hệ phản tư của việc tiễn-thiết định: sự 
nhận thức tiền-thiết định đối tượng của nó như là một dù kiện 
trực tiếp và ngoại tại. Vì thế, sự phân biệt giữa chủ thể nhận thức 
và đối tượng được nhận thức không phải chỉ là một sự dị biệt hóa 
thuần túy, trong suốt ở bên trong Ý niệm mà còn là một sự di biệt 
hóa nhất định, qua đó cái khách quan-được-phân-biệt thể hiện 
như là một tồn tại-có-sẵn-ở-đó và đối dien với chủ thể nhận thức 
(§223). Như thế, khi tiền-thiết định cái được phán biệt như là một 
tôn tại có-sẵn-ở đó, sự nhận thức hữu han: 


1. Ò trong giai đoạn thứ nhất, có tính thụ động: hoạt động của nó tự 
giới hạn ở việc tiếp nhận đối tượng như nó trình hiện: vấn đề chỉ 
là phát triển và minh nhiên hóa những gì có sẵn ở trong đối 
tượng. Động lực thúc đây sự nhận thức là thiết định sự đồng nhất 
tiêm năng với the giới khách quan. Đối diện với đối tượng được 
tiền-thiết định và đa tạp, sự nhận thức có xu hướng thiết định sự 
đồng nhất của mình với đối tượng, tiếp nhận đối tượng vào trong 
tính phö biến của mình, nhưng. do ở cấp độ này, đối tượng là một 
cái được tien-thiet định, nên sự đồng nhất này là ở bên ngoài 
mình. Do đó, sự nhận thức hữu hạn thoạt đầu chỉ có hình thức 
hoạt động là sự đồng nhất hình thức hay sự trieu tượng của tinh 
phó bien. Nói rõ hơn, hoạt động hình thức đầu tiên của sự nhận 
thức hữu hạn là /háo rời cái đôi tượng cụ thể được cho, cô lập 
những sự khác biệt của đối tượng và mang lại cho mỗi sự khác 
biệt hình thức của một ok phổ bien trừu tượng. Nhận thức ở đây 
chính là sự phản đoán của Khái niệm để tái tạo mọi thực tại, 
nhưng, trong Ý niệm, phán đoán này đi liền với sự xác tín, nên, 
với tư cách là sự nhận thức, Ý niệm là sự xác tín tuyệt đối rằng, 
nhờ vào phán đoán vè chất của Khái niệm, e e “Khái niệm tự 
mình”, là, “đại lượng”, là “độ”, là “hạn dër . (8172). Mät 
khác, ở cấp độ của Khái niệm chủ quan, sự hết đoán bắt đầu 
bằng cách xem chủ thể là một cái phó. biến trừu tượng (§169), 
nghĩa là, sự nhận thức lý thuyết thoạt đầu chỉ tháo rời đối tượng 
cụ thể được cho bằng cách lại khoác cho nd một tính phổ biến 
trừu tượng của một Chất mà nó đã cô lập ở trong đôi tượng 
(§172). Chăng hạn, đối diện với đối tượng cụ thể được cho vốn là 


950 


Phän IH: Học thuyết về Khải niệm. C. H niệm (SS213-244) 


Khái ni&m-tu-minh, Y niem chi nhän thức nó thoạt đầu bằng cách 
tháo rời nó thành: “tồn tại-hiện có” "tồn tai-cho-minh”, "đại 
lượng" v.v.... rồi làm cho mỗi yếu tó bị cô lập ấy trở thành một 
cái phổ biển won tượng: “tồn tại-hiện có nói chung”, "tôn tại-cho- 
minh nói chung”, “dai lượng nói chung” v.v... 


Tiền trình nhận thức dựa trên sự đồng nhất hình thức hay tính phổ 
biến trừu tượng ấy cũng có thể được hình dung một cách khác. 
Theo viễn tượng này. hoạt động hình thức của sự nhận thức hữu 
hạn không còn nhằm đến việc (háo ròi dói tượng cụ thể thành 
những yếu tó phổ, biến trừu tượng nữa, mà xem đổi tượng cụ thể 
ấy như là co sở, rồi trừu tượng hóa hay gạt bỏ hết những tính đặc 
thù tỏ ra không có tính bản chất để còn lai một cái phê biến cụ 
the: như là “Loài”, “lực” hay “quy luật”. Theo cách nhìn này. đối 
tượng được cho không được xem như là một sự vật bao gồm 
những chất liệu cấu thành ($127) cho bằng một sự vật sơ hữu 
những tính quy định như là những (huộc tính (§125). Hay, nói 
khác đi, thay vì lĩnh hội đối tượng của phán đoán nhận thức như 
một cái cụ thể trực tiếp bị cô lập thành một cái phö bien mn 
tượng thì nằm lẫy nó như là cơ sở vững chắc làm cho thuộc tính 
có sự bên vững (§170). Khi dói tuong cu thể được xem như cơ sở 
phức tạp, không bị tháo rời, thì tién trinh nhận thức lý thuyết 
không có hoạt động nào khác ngoài sự trừu tượng. nghĩa là, bỏ 
qua những tính đặc thù tỏ ra không có tính bản chât đê chỉ rút ra 
cái phổ biến cụ thể như là “Loài”, “lực” hay * ‘quy luật trong sự 
biểu hiện ra bên ngoài của nö” v.v... Tính phô biến thu hoạch 
được trong chủ thể nhận thức không c còn dua trên một sự tháo rời 
đối tượng mà trên việc trừu tượng hóa hay tách riêng một tính 
phỏ biến bản chất (như là một Loài. một lực hay một quy luật...) 
nhằm cắt nghĩa tính phức tạp của đối tượng. Chẳng hạn. ở khởi 
điểm của phán đoán về chất và phán đoán phản tư, toàn bộ lĩnh 
vực của Tên tại được trừu tượng hóa như tính phổ biến về Loài 
của “tån tại-hiện có” " hay của “Chất” nói chung ($172), hay. toàn 
bộ lĩnh vực của Bản chất được hiểu như là nơi mà “Lực” của 
Logos tự triển khai dựa theo quy /uái của sự Quan hệ và của sự 
nối kết với một cái khác (§1 74). 


Tóm lại. tiến trình nhận thức thit nhất, khi Y niem-Iy thuyết tiếp 
nhận một cách thụ động đối tượng được cho bằng cách (báo rời 
những yêu tó cầu thành hay phân lập nguyên tặc nội tại của đối 
tượng. chính là PHƯƠNG PHÁP PHÄN TÍCH (đúng theo nghĩa 


Phän HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (8213-244) 951 


từ nguyên Hy Lạp: phương pháp (methodos): con đường di, tién 
trình; phản tích (analysis): thảo rời, phân lập). 


§228 


2. Nhưng, tính phố biến này cũng là một tính phổ biến nhấ: 


5381 


định; và ở đây hoạt động [nhận thức] tiến lên thông qua 
những mômen của Khái niệm; nhưng ở trong nhận thức 
hữu hạn, Khái niệm không. phải là Khái niệm trong tính vô 
hạn của nó, mà là khái niệm nhất định của giác tính. Việc 
tiếp thu đối tượng trong những hình thức của Khái niệm 
nhất định này là phương pháp tổng hợp. 


Giảng thêm: 


Vận động của phương pháp tổng hợp ngược lại với vận động 
trong phương pháp phân tích. Trong khi phương pháp phân 
tích đi từ cái cá biệt để tiến tới cái phổ biến, thì phương pháp 
tổng hợp, ngược lại, xuất phát từ cái phổ biến (như là một định 
nghĩa) rồi tiến tới cái đặc thù (trong định lý)® thông qua việc 
đặc thù hóa (trong sự phân chia). Như thế, phương pháp tổng 
hợp cho thây là sự phát triển của những mômen của Khái niệm 
ở trong đối tượng. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §228 


Sự nhận thức phân tích sẽ tự thải hồi cbính mình. Tuy nó đã thể 
hiện như là sự (bn động nhưng thật ra, trong thực tế, nó đã chủ 
động tiễn hành hai hoạt động kép: vừa (háo rời đối tượng. vừa rút 
ra (trừu tượng hóa) cái phố bien. Y định chủ quan của nó chỉ là 
nắm bắt cái đang hiện diện và để yên các tính quy định của đối 
tượng (do nö tháo rời hay trừu tượng hóa) trong tính đơn giản của 


Il Theorem / theorem. 


952 


Phần II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


mối quan hệ đồng nhất với chính mình. nhưng. do ban thân tính 
được quy định của chúng, các tính quy định đơn giản và phổ biến 
này, trong thực tế, đã ở trong mối quan hệ với nhau. Nói ngắn, 
giöng nhur moi tién trình của Lögic học, tư duy tất yếu đi từ sự 
trực tiếp, đến sự trung giới. từ sự đồng nhất trừu tượng sang sự 
đồng nhất cụ thể, nghĩa là, sang sự đông nhất như là sự thông 
nhất của những gì được phân biệt. (So sánh với hai chương đầu 
của Hiện tượng học Tinh thân: Sự xác tín cảm tính và Tri giác). 
Như thế, sự nhận thức hữu han sẽ đi vào 2. trong giai đoạn thứ 
hai của tiễn trình, vì tính phố bien (do nó mang lại cho các tính 
quy định bị phân lập của đối tượng hay do sự trừu tượng hóa de 
tương ứng với tính phố bien đồng nhất của chủ thể nhận thức) 
cũng là một tính phö biến nhất định (hay được quy định). 


Trong tiền đề thứ hai này của tiến trình nhận thức hữu hạn. từ nay 
sự nhận thức tiễn lên dua theo các mỏmen của Khái niệm (an den 
Momenten des Begriffs), bởi Khái niệm không gì khác hơn là tính 
phổ biến của tư tưởng trong vận động nội tại của việc tự-quy định 
(8163). Nghĩa là, từ nay, khác với giai đoạn phán (ích, sự nhận 
thức không còn xuất phát từ đối tượng cụ thể cá biệt de rút ra cái 
phổ biến đơn giản được chứa đựng trực tiếp trong đó. trái lại, xuất 
phát từ tính phổ, biến này đề hiểu tại sao tính phổ, biến tự dị biệt 
hóa và được thiết định như là sự đồng nhất tất yếu của các tính 
quy định khác nhau. Nói ngắn, hoạt động nhận thức không còn tự 
giới hạn ở việc tiếp nhận cái đang tồn tại một cách càng thụ động 
cảng tốt. mà là “nám bát” (be- greifen) nó dựa theo sự vận hành 
của các mômen của Khái niệm nhằm đồng nhất hóa nó với tính 
phổ biến của chủ thể nhận thức. 


Tuy nhiên, ở đây, Khái niệm cũng chỉ có thể vận hành trong các 
giới hạn của sự nhán thức hữu hạn. Khái niệm không còn Jà Khái 
niệm chủ quan trong tính vô hạn hình (hức nữa, nhưng vẫn chưa 
phải là Khái niệm đã hoàn toàn tự giải phóng để trở thành sự vô 
hạn của Ý niệm-tuyệt đối. Nói cách khác, nó không phải là Khái 
niệm ở lúc ban đầu lẫn ở lúc kết thúc mà là Khái niệm nhất định, 
hơn nữa, là Khái niệm nhát định của giác tính (der verständige 
bestimmte Begriff $226). Chinh vi the, trong hình thức nhận thức 
mới mẻ này, các tính quy định của Khái niệm chỉ mới xuất hiện 
trong tính ngoại tại (ở bên ngoài nhau), nghĩa là, tuy có mối liên 
hệ trong sự thông nhất trực tiếp, chúng là độc lập-tự tòn và dung 
dung với nhau ($80). Mặt khác, phương pháp nhận thức này vẫn 


( 


Phân TE Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 933 


aa. 


chưa vượt khỏi cấp độ hết sức bị giới hạn như là một mômen của 
sự nhận thức hữu hạn. 


Tiến trình trong đó đối tượng không còn được phô biến hóa một 
cách trừu tượng mà đã được tiếp thu trong các hình thức đã phát 
triển (tuy còn hữu hạn nảy) của Khái niệm vận hành như là giác 
tính, chính là PHƯƠNG PHÄP TÖNG HOP. Sò dĩ gọi như thé 
vì các tính quy định khác nhau không được mang lại một cách 
trực tiếp bằng sự phân tích đơn gian mà được kiên tao phù hợp 
với vận động của Khái niệm. Tất nhiên, sự tông hợp này chưa 
phải là sự “sáng tạo tuyệt đối", vì đối tượng vẫn là cái gì được 
tiền-thiết định, và nhận thức hữu hạn (dù mang tính tổng hợp) tự 
giới hạn ở việc áp đặt các tính quy định của Khái niệm len đối 
tượng từ bên ngoài, chứ các hình thức này chưa kết hợp một cách 
tuyệt đối với bản thân sự vận động của nội dung. 


Từ đó, dựa theo các mômen của Khái niệm (tính phổ. biến, tính 
đặc thù, tính cá biệt), ta sẽ lần lượt gặp lại sự phát triển của đối 
tượng được nhận thức dựa theo các trọng điểm ây; tinh phô bién 
nguyên thủy (Định nghĩa, §229): tính đặc thù nhất định (sw phân 
chia hay phán loại: 8230) và tính cá biệt cụ thể (Định lý: §231) 
được bàn lần lượt sau đây. 


§229 


Đối tượng thoạt tiên được sự nhận thức đưa vào trong hình 
thức nhất dinh nói chung khiến cho qua đó Loài và tính quy 
định phố biến của nó được thiết định, chính là định nghĩa. 
Chät liệu và cơ sở biện minh [cho định nghĩa] là do phương 
pháp phân tích mang lại (§227). Tuy nhiên, tính quy định 
[được định nghĩa] chỉ là một đặc điểm”, nghĩa là, chi để 
phục vụ cho mục đích của một sự nhận thức vốn chỉ có tính 
chú quan và ngoại tại đối với đối tượng. 


® ein Merkmal / a characteristic. 


U54 


Phân HH: Học thuyết về Khái niệm. C. H niệm (\\2313-242) 


Giảng thêm: 


S382 


Bản thân djnh nghĩa bao ham ba mômen của Khái niệm: cái phổ 
biến như là Loài gần gũi nhất (genus proximum); cái đặc thù 
như là tính quy định của Loài (qualitas specifica) và cái cá biệt 
như là bản thân đối tượng được định nghĩa. 


Đối với định nghĩa, câu hỏi nảy sinh đầu tiên là: nó từ đâu ra? 
và câu trả lời nói chung là: chúng ra đời bằng con đường phân 
tích. Câu trả lời này lại lập tức gây nên sự tranh cãi về sự đúng, 
đắn của định nghĩa được nêu, bòi vấn để là người ta đã xuất 
phát từ những tri giác nào và có những quan điểm nào trong 
đầu khi đưa ra định nghĩa. Đối tượng cẩn được định nghĩa 
càng phong phú bao nhiêu, thì những phương diện nó mang 
lại cho sự quan sát càng nhiều, và từ đó, những định nghĩa 
được nêu ra cũng càng khác nhau bấy nhiêu. Cho nên, chăng 
hạn, ta có vô số những định nghĩa về sự sống, về nhà nước 
v.v... Trong khi đó, môn hình học dễ dàng mang lại những 
định nghĩa, vì đối tượng của nó - không gian - là một đối 
tượng rất trừu tượng. 


Va lại, không có sự tất yếu nào trong nội dung của đổi tượng 
được định nghĩa cả. Ta sẵn sàng chấp nhận rằng có một không 
gian, có cây cối, thú vật v.v... và công việc của môn hinh học, 
của môn thực vật học v.v... không phải là chứng minh sự tất 
yếu của những déi tượng ấy. Cũng cùng lý do đó, đối với triết 
học, phương pháp tổng hợp lẫn phân tích đều không phù hợp, 
bòi nhiệm vu hàng đầu của triệt học là biện minh vë am tất yếu của 
những đôi tượng của mình, Tuy thế, trong triết học, cũng vẫn có 


- nhiều người ra sức sử dụng phương pháp tông hợp. Nhất là 


nơi Spinoza, khi ông bắt đầu bằng những định nghĩa, rổi tuyên 
bố, chäng han: Bản thể là cansa sui [latinh: nguyên nhân tự 
thân]. Yếu tố [có giá trị] tư biện nhất được thể hiện trong những 
định nghĩa của ông, nhưng [tiếc rằng] trong hình thức của 
những “khẳng quyết” suông. Về sau, tình hình cũng hệt như 
thể ở Schelling. 


Phân HI: Học thuyết ve Khải niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 955 
SE EE 


CHÚ GIẢI DAN NHAP: 8229 
aa: Định nghĩa 


- Tính phö bien kich hoat hoat döng tổng hợp của nhận thức cũng 
như nỗ lực của nhận thức để nâng đổi tượng lên tính phö biến 
không còn là tính phổ bien trừu tượng của một chất thuần túy hay 
của một quan hệ phản tư đơn giản nữa. như trong phương pháp 
phân tích (8227) mà là một tính phô biển nhất định, mang tính 
khải niệm (§228). 


- Tất nhiên, Khái niệm vận hành ở đây chưa phải là Khái niệm 
trong sự vô hạn của nó. Vì thé, các tính quy định của Khái niệm 
(tính phố biến, tính đặc thù. tính cá biệt) chưa tự phát trien dựa 
theo sự hoàn hảo của Lôgíc của chính chứng mà còn ở trong mỗi 
tương quan với sự fruc tiếp của đổi tượng được tien-thiet định. 
Như đã thấy ở §177. ở đây, tính phổ bien có hình thức của Loài, 
còn tính đặc thù có hình thức của Giống hay của tính quy định 
bản chất, loại trừ. Ta cũng đã thấy T tại sao trong giai đoạn thứ 
nhất, nhận thức phân tích lấy lại (ở cấp độ của Ý niệm- lý thuyết) 
Su phán đoán về chất (§§172 và 227) vì nó nhắm đến một tính 
phổ biến trừu tượng. bị cô lập, trong khi ở giai đoạn thứ hai, cũng 
chính nhận thức phân tích đã láy lại sự phán đoán phan tư (§§174 
và 227) vì cái được nó rút ra (trừu tượng hóa) từ đối tượng là một 
Loài cơ bản, một Lực hay một quy luật. Ngược lại, nhận thức 
tổng hợp là sự lấy lại sự phán đoán của sự tät yếu (88177 và 229), 
trong đó, Khái niệm tự triển khai tương ứng với các tính quy định 
của chính nó, song, do các tính quy định này. như đã nói, còn gắn 
liền với sự trực tiep của một sự hiện hữu hay của một tính khách 
quan được tiền-thiết định. nên chúng cũng chỉ mới có thể phát 
triển dưới hình thái của Loài và Giống. 


- Sau khí ôn lại như thế. ta dễ hiểu tại sao giải đoạn thứ nhát của 
nhận thức ứóng hợp nhằm mục đích nâng đối tượng lên một tính 
phô biến phong phú hơn bằng cách đưa tính phố bien vào trong 
hình thức của Khái niệm nhá! định nói chung, nghĩa là, để qua đó. 
Loài và Giống (tức tính quy định dị biệt hóa) được thiết định một 
cách mình nhiên. Hình thức cơ bàn và sơ khöt của nhận thức tông 
hợp (tiếp thu đối tượng và tái tạo nó về mặt lý thuyết bằng cách 


bb. 


Phân IH: Học thuyết ve Khải niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 


mang lại cho nó Loài sát cận nhất ¿ genus proximum Và Giöng 
đặc thù / qualitas specifica) chính là ĐỊNH NGHĨA. 


Trong định nghĩa, ta gặp lại ba mômen của Khái niệm: cái phö 
bien như là Loài; cái đặc thù như là Giống và cái cá biệt như là 
bản thân đổi tượng được định nghĩa. Tuy nhiên, ở đây. sự nhắn 
mạnh được đặt vào tính phô bien, vì tính đặc thù chưa được phát 
triển cho riêng nó và mới chỉ là một mômen của cái phổ biến. (Ta 
biết rằng tiến trình tổng hợp của nhận thức hữu hạn chủ yếu diễn 
ra trong việc nghiên cứu thế giới tự nhiên và tỉnh thần để đặt 
chúng vào trong một trật tự lý thuyết, tuy nhiên. trong việc trình 
bày bản thân Khoa hoc-lögic, dù nhận thức hữu hạn đã được vượt 
bỏ. nhưng ngay đầu mỗi chương hay mỗi phân đoạn đều có một 
“định nghĩa” dành cho tư tưởng chủ quan, chẳng hạn, giác tính 
luôn hình dung mỗi tính quy định Lôgíc như là một “dinh nghĩa” 
về cái Tuyệt đối: “Cái Tuyệt đối là tồn tại, là sự trò thành. là bản 
chất” v.v... và v.v...). 


Sự hữu hạn của định nghĩa thể hiện ở hai điểm: thứ nhất, Khái 
niệm nhất định chỉ là một hình thức được “áp đặt” lên đối tượng 
chứ không phải là một nguyên tắc của sự tự-quy định tuyệt đối tự 
do; và thứ hai, chất liệu và cơ sở của nó là do phương pháp phân 
tích mang lại và. do đó, dựa vào một cái gì được tiền-thiết định, 
Nói rõ hơn, để xác định một đối tượng. định nghĩa dựa vào xuất 
phát điểm là cái phổ biến được rút ra từ dữ kiện cụ thể bởi nhận 
thức phân tích. Còn đối với tính quy định đặc thù, tính quy định 
này cùng lắm chỉ là một đặc diem (Merkmal / caractéristique), 
tức một phương tiện hỗ trợ cho nhận thức hữu hạn, ở bên ngoài 
đối tượng và chỉ có tính chủ quan. “Đặc điểm” này có thể phù 
hợp với Khái niệm, nhưng cũng có the chỉ giúp cho chủ thè nhận 
thức trong việc phản tư ngoại tại về bản thân đối tượng mà thôi. 
(Chẳng hạn, khi “định nghĩa” Lôgíc học về Bản chất là “phần khó 
nhất của Lôgíc học”: §114 thì “đặc diem” ấy chỉ có ý nghĩa chủ 
quan đối với chủ thể nhận thức). 


§230 


Việc trình bày đặc điểm của mômen thứ hai của Khái niệm, 
tức của tính quy định của cái phổ biến như là việc đặc thù 


Phần IH: Học that về Khái tiệm. C. Ý niệm (§8213-244) 957 


hóa, chính là việc phân chia nó dựa theo một phương diện 
ngoại tại nào đồ. 


Giảng thêm: 


Đòi hỏi đối với việc phân chia là phải hoàn chỉnh; vì thế phải 
có một nguyên tắc hay một cơ sở để phân chia có đặc điểm là: 
sự phân chia dựa trên nguyên tắc hay cơ sở äy bao hàm toàn 
bộ nội dung của lĩnh vực được biểu thị trong định nghĩa. Nỏi 
rõ hơn, nguyên tắc của sự phân chia phải được rút ra từ bản 
tính của chính đối tượng được phân chia, khiến cho việc phân 
chia được tiễn hành một cách tự nhiên chứ không phải đơn 
thuần giả tạo, nghĩa là, tùy tiện. Vì thế, chẳng hạn, việc phân 
chia những, vật có vú ó trong môn động vật học dựa vào răng 
và móng; và việc làm này là có ý nghĩa trong chửng mực 
những sinh vật có vú phân biệt nhau bằng các bộ phận này của 
cơ thể và loại hình phổ biến của những loại [vật có vú] khác 
nhau có thể được quy về các bộ phận äy. 


Nói chung, bất kỳ sự phân chia nào được xem là đúng thật khi 
nó được Khải niệm xác định. Sự phân chia đúng thật thoạt đẩu 
là thành ba phẩn, và rổi, do tính đặc thù thể hiện như là gấp 
đổi, nên sự phân chia lại cũng tiến lên thành bốn phân. Trong 
lĩnh vực của Tỉnh thân, việc chia làm ba chiếm vị trí chủ đạo, và 
một trong những cổng hiến của Kant là đã lưu ý đến tinh hình 
này. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 8230 
bb: Việc phân chia hay phân loại 


- Nhu vừa thấy, tính phỏ biến được diễn đạt trong định nghĩa 
không còn là tính phổ biến (ru tượng (hay là tính phô biến cụ thể 
nhưng chưa được phát triển của phương pháp phân tích: §227). 
trái lại, đây dä là một 0Ð phỏ biến nhất định (được xác định). 


BEA 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$2 13-244} 


Tuy nhiên. ở đây, tính đặc thù vẫn còn phụ thuộc vào tính phô 
biến được mang lại một cách trực tiếp bằng sự phân tích chứ chưa 
tự phát trien cho-chính nó. Cái đặc thù chỉ mới tự thiết định cho- 
mình như là cái đặc thù khi quy chiếu đến một cái đặc thù khác. 
đối lập với nó, và đây chính là mömen thứ hai của định nghĩa. 
Cũng giống nhu trong phán đoán của sự tät yêu (§177). ta có sự 
quá độ từ phán đoán nhất quyết (kategorisch) sang phán đoán 
phân đôi hay ly tiếp (disjunktiv) và sự đặc thù hóa minh nhiên 
của nó. thì, ở cấp độ của Ý niệm-lý thuyết hiện nay, định nghĩa 
chỉ có thể xác định tính phô bien cụ thể của một đôi tượng bằng 
cách cho thấy sự khác biệt của nó đối lập với những tính đặc thù 
nào, và. do đó, bản thân cái phổ biến này chỉ là một mômen nhất 
định của toàn bộ sự đặc thù hóa cúa Khái niệm. Việc vạch rõ 
mômen thứ hai này của Khái niệm. hay, nói khác đi, việc chỉ ra 
tính quy định của cái phổ bien với tư cách là xự đặc thù hóa, 
chính là SỰ PHÂN CHIA hay SỰ PHÄN LOẠI (Einteilung / 
division / classification). Với sự phân chia, Y niệm-lý thuyết nhận 
thức được đối tượng như là một Loài được phân loại trong cái 
toàn thể hoàn chỉnh và có hệ thống của những Giống của nó. 


vè bån chất. sự phân chia hay phân loại có cùng những ưu vå 
khuyết điểm của định nghĩa. Ưu điểm của nó là việc tự phát triển 
dya theo các yêu cầu hình thức của sự tién lên ve mặt Khái niệm 
nghĩa là đã đi những bước tông hợp và có hệ thống từ cái phê 
bien đến cái đặc thù được triển khai dày đủ. Còn chỗ nhược hay 
sự hữu hạn của nó vẫn là ở chỗ: đối tượng bị khuôn theo tính quy 
định hình thức của Khái niệm chứ không có được sự # do. Lý do: 
giống như định nghĩa, sự phân chia tiếp tục tiền-thiết định các hạn 
từ đo nó phân chia cũng như tien-thiet định nguyên tắc của sự 
phân chia chứ không “sån sinh“ ra các hạn từ ấy. 


Do đó. việc phân chia hay phân loại này có thể được tién hành 
một cách hết sức ngẫu nhiên, båt tất, căn cứ trên một sự xem xét 
ngoại tại nào đó. Đó cũng thường là cách làm trong việc phát hiện 
và phân loại những thực tại tự nhiên. Tuy nhiên, trong lĩnh vực 
lögic, việc phân chia hay phân loại không dựa trên một sự xem 
xét ngoại tại (chăng hạn như trong động vật học và thực vật học) 
mà dựa theo việc rur-phän chia của Khái niệm. (Việc tự-phân chia 
lôgíc này, về nguyên tắc, thường thành ba, nhưng có khi lại thành 
hai: 88117, 119, 225, 227, 228 hay thậm chí thành bốn: §§172. 


Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý nim ($8213-244) BEI 


174. 177 và 178. và đó dù sao cũng là một yếu tố bất tất và tùy 
tiện). ` 


8231 


ec. Trong tính cá biệt cụ thể của nó - là nơi tính quy định (là 
đơn giản ở trong định nghĩa) được nắm lấy nhw một mối 
quan hệ —, đối tượng là một mối quan hệ tông hợp của 
những sự quy định được phân biệt với nhau: một định (ý. Vì 
lẽ chúng là những sự quy định khác nhau, nên sự đồng nhất 
của chúng là một sự đồng nhất được trung giới. Việc mang 
lại chất liệu — để tạo nên những hạn từ hay những thành 
S383. viên trung gian ~ là sự cấu tao™; còn bản thân sự trung giới 
— từ đó ra đời sự tất yếu của mối quan hệ ấy cho nhận thức 

~ là sự chứng minh. 


Cách trình bảy thông thường về sự phân biệt giữa phương 
pháp tổng hợp với phương pháp phân tích làm cho ta có 
cảm tướng rằng việc sử dụng phương pháp nào hoản tòan 
là việc tùy tiện. Nếu cái [trường hợp] cu thê — được trình 
bày nhu một ker qua dựa theo phương pháp tống hợp - 
được tien-gid định, thì những sự quy định triru tượng (tạo 
nên những tien-gid định và chất liệu cho việc chứng 
minh) có thể được tháo rời ra khỏi nó như là những hệ 
luận của nó. Những định nghĩa đại số học về những 
đường cong tré thành những định nghĩa trong phương 
pháp của hình học. Và ngay cả định lý Pythagore. nêu nó 
được xem như một định nghĩa về tam giác vuông, thì. 
bằng con đường phân tích. ät sẽ mang lại những định lý 
đã được chứng minh nhằm chứng minh bản thân nó ở 
trong hình học. Tính tùy tiện của việc lựa chọn [giữa hai 
phương pháp] dựa vào sự kiện sau đây: cả hai phương 
pháp đều xuất phát từ một cái gì được tien-gid định từ 
bên ngoài. Còn dựa theo bản tính của Khái niệm thi 
phương pháp phân tích đến trước, vì nhiệm vụ đầu tiên 


da) die Konstruktion "the construction. 


960 


53 


84 


Phản III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (88213-244 


của nó là nâng cái chất liệu cụ thê được mang lại một 
cách thuöng nghiệm lên hình thức của những sự triru 
tượng phổ biến: bấy giờ những sự trừu tượng åy mới có 
thể được thiết định như là những định nghĩa xuất phát 
trong phương pháp tông hợp. 


Mặc dù các phương pháp này là cơ bản và thành công 
xuất sắc trong lĩnh vực riêng của chúng, nhưng chúng lại 
không thê dùng được cho nhận thức triết học. | Điều này 
thật dễ hiểu vì chúng đều có những tiền-giả định, vì sự 
nhận thức vận hành trong chúng là nhận thức của giác 
tính và chỉ tién tới sự đồng nhất hình thức. Nơi Spinoza. 
người chủ yếu sử dụng phương pháp hình học cho những 
Khái niệm re biện. chủ nghĩa hình thức của phương pháp 
này cảng bộc lộ rõ ràng. Triết học của Wolff, — dä đưa 
phương pháp này đến đỉnh cao của sự uyên bác rởm đời — 

cũng là một thứ Siêu hình học của giác tính. xét về nội 
dung của nó. — Trong thời gian gän đây, việc lạm dụng 
phương pháp [hình học] này và chủ nghĩa hình thức của 
nó ở trong triết học và các ngành khoa học đã nhường chỗ 
cho việc lạm dụng cái gọi là "sự cấu tạo”), Quan niệm 
đã trở thành thông dụng cho rằng toán học cd tuo nên 
những khái niệm của nó bắt nguồn từ Kant?” nhưng ý 
của Kant chỉ muốn nói rằng toán học tuyệt nhiên không 
làm việc với những khái niệm mà chỉ làm việc với những 
sự quy định trừu tượng của những (rực quan cam tính. 
Thế là. việc đề ra những sự quy định cam tinh (được rút 
ra từ fri giác, bỏ qua khái niệm) cùng với chủ nghĩa hình 
thức nhằm phân loại theo kiểu sơ đồ hóa những đối tượng 
triết học và khoa học dựa theo một sơ đồ được tiền-giả 
định. và cả sự tùy tiện và tùy hứng nữa, lại được mệnh 
danh là một "sự cẩu tạo những Khái niêm”. Tất nhiên. ở 


{A} die Konstruktion / the construction. 


2 xem; Kant: Sơ thuận / Prolegomena Séi và T; và Phê phản lý tính thuần túy 


B741. Việc "cấu tao Khái niệm trong trực quan trí tuệ” đã trở thành Phương pháp 
chính thức của Schelling. Việc "lạm dụng” nó là nơi các môn đệ của Schelitng. 
Xem: Hegel; Lõi Tựa quyền Hiện tượng học Tinh thân: 8850-53. 


Phản I: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 961 


S 


382 


đây. tận. nền tảng cũng có một hình dung mo hỗ về Ý 
niệm. về: sự thông nhất giữa Khải niệm và tỉnh khách 
quan cũng như về tính cụ thể cua Y niệm. Thé nhưng. trò 
chơi gọi là "cấu tạo” như thé còn rất xa mới trình bày 
được sự thống nhất này. [bởi] sự thống nhất này là Khái 
niệm xét như là Khái niệm: và, cũng thế, cái cụ thể-cảm 
tính của trực quan còn lâu mới là một cái cụ the của lý 
tính và của Ý niệm. 


Và lại, vì lẽ môn hinh học làm việc với trực quan cam 
tính (tuy là trừu tượng) về không gian, nên nó không gặp 
khó khăn nào trong việc cô định hóa những sự quy định 
đơn giản của giác tính ở trong không gian; đó là lý do tại 
Sao chỉ riêng có hình học mới sử dụng được phương pháp 
tông hợp trong nhận thức hữu hạn ở sự hoàn hảo như the. 
Tuy nhiên, điều hết sức đáng chú ý là, trong bước đi của 
mình. hình học rút cục sẽ gặp phải những sir vô ước 
[những cái không thê so sánh với nhau được] và phi lý mà 
néu nó muốn tiếp tục xác định được chúng thì nó sẽ phải 
vượt ra khoi nguyên tắc của giác tính. Và, cũng như 
thường xảy ra, ở đây cũng có một sự đảo ngược vè thuật 
ngữ: những gì được gọi là “hợp lý tính” (rational) thì thật 
ta là cải [hop] giác tính (dus Verständige) mà thôi, còn 
những gì được gọi là “phi lý tinh” (irrational) thì lại là 
một sự bất đầu và là dầu vet đầu tiên của tính lý tính [dich 
thực] (Vernünftigkeit). Khi những ngành khoa học khác 
đạt tới giới hạn trong sự tién lên của chúng dựa theo giác 
tính (điều vốn tất yêu và thường xảy ra nơi chúng. bởi 
chúng không chịu khép mình trong tính đơn giản của 
không gian hay của con số [như toán học]), chúng dē 
dàng tìm được lỗi thoát. Chúng phá vỡ diễn trình tién lên 
chặt chẽ của chúng và tiếp thu những gì chúng cần 
(thường là cái đối lập lại với những gì trước đây) từ bên - 
ngoài. từ biểu tượng. tư kiến, tri giác hay từ bất kỳ nguồn 
nào. Nhưng, vì lẽ sự nhận thức hữu hạn này không có Ỷ 
thức về bản tính của phương pháp của nó hay của mỗi 
quan hệ giữa phương pháp này với nội dung. nên nó 
không thể nhận ra răng nó được tiếp tục dẫn dắt bởi sự rät 
yếu cna những sự quy định của Khái niệm trong tién trình 


962 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (8$213-244) 


tiến lên của nó thông qua những định nghĩa, những sự 
phân chia v.v...:.nó cũng không thể nhận ra đâu là chỗ 
mà nó đạt đến giới hạn; và, một khi nó đã vượt qua được 
giới hạn này, nó vẫn không có ý thức răng bán thân mình 
đang ở trong một lĩnh vực mà những sự quy định của giác 
tính (mà nó vẫn tiếp tục sử dung một cách hồn nhiên và 
thô thien) không còn có giá trị hiệu lực nữa. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8231 
cc: Sự chứng minh một định lý 


Định nghĩa mang lại cho đối tượng tính phổ biến nhất định của 
Khái niệm. Sự phân chia phát triển mômen của tính quy định đặc 
thù này, tức mang lại sự phân loại một Loài được cho thành 
những Giống khác nhau của nó.. Nhưng, như ta thấy, trong cả hai 
(định nghĩa và sự phân loại), mômen của tính cá biệt chưa được 
phát triển: nó chỉ mới có mặt dưới hình thức (ron tượng của cái cá 
biệt trực tiếp này như là bản thân đối tượng được định nghĩa hay 
được phân loại. Tuy nhiên, nếu sự nhận thức tông hợp muốn tiếp 
thu đôi tượng, trong tính toàn thể các mômen của Khái niệm, nó 
cũng phải thiết định đối tượng trong mômen của tính cá biệt cự 
thể. 


Trong khi định nghĩa chỉ mang lại cho đối tượng một tính quy 
định phổ bien, duy nhất và đơn giản, còn tính đặc thù nằm một 
cách mặc nhiên trong tính phổ biến của Loài, còn sự phân chia 
minh nhiên hóa tính đặc thù này nhưng chỉ thông qua sự đối lập 
với tính đặc thù của cái đối lập khác, thì giai đoạn thứ ba của 
phương pháp tổng hợp trình bày sự vận động qua đó đối tượng tự 
diễn đạt trọn vẹn, nghĩa là, cho thấy có một sự thống nhất phức 
tạp ở trong đối tượng, nhờ đó đối tượng tự đồng nhất một cách cụ 
thể với chính mình thông qua mối quan hệ đã phát triển của 
những tính quy định của nó. Nói ngắn, về tính cá biệt cụ thể, néu 
tính quy định ở cấp độ định nghĩa chỉ là. một tính quy định đơn 
giản thì nay đã được lĩnh hội như là môt mỗi Quan hệ. Từ nay, 
trong tính cá biệt cụ thể, đối tượng là một sự tương quan tông hợp 
giữa nhiều tính quy định khác biết, và, trong nghĩa đó, nó là một 
ĐỊNH LÝ, vì định tý là một khẳng định sự thống nhất của nhiều 


Phân HI: Hoc thuyết ve Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 963 
EE 


tính quy định không được trừu tượng hóa bằng sự phân tích mà 
sự đồng nhất cũng không được mang lại một cách trực tiếp như là 
một cái gì-có-sẵn-đó, trái lại, là vice trung giới của môt sự chứng 
mình. 


- Cống hiến của mömen thứ ba này của nhận thức tông hợp chính 
là mang lại sự đồng nhát của dói tượng chứ không chỉ sự khác 
biệt giữa các tính quy định có quan hệ với nhau. Thật vậy. nếu đó 
không phải là Quan hệ phức tạp của những tính quy định thực sự 
dị biệt hóa thì định lý ät rơi trò lại vào trong tính đơn giản trừu 
tượng của định nghĩa. Nhưng, nếu Quan hệ này không tự tập 
trung thành một sự thống nhất cụ thể. thì nó không vượt bỏ được 
sự phân ly của việc phân loại với sự đối lập ngoại tại. Vậy, định 
lý đòi hỏi và thiết định sự đồng nhất của các tính quy định: sự 
đồng nhất của chúng không phải được mang lại một cách trực tiếp 
mà là một sự đồng nhất đã được trung giới: sự trung giới tien- -giả 
định sự tham gia của các “bô phận trung gian’ ` (Mittelglieder) hay 
của các hạn từ trung gian nhằm chỉ ra sự đồng nhất cụ thể của 
những tính quy định khác biệt được hop nhất ở trong định lý. 


- Tuy nhiên, vì lẽ sự nhận thức Aiu han bao giờ cũng ở trong các 
giới hạn của sự phản tư hay của giác tính (§226), nên các hạn từ 
Tạo nên chuỗi trung giới không thể hiện sự ‚w-quy định của Khái 
niệm về đối tượng và không có được sự triển khai của " *suy luận” 
nội tại. Các hạn từ ấy đến từ những chất liệu ngoại tại đối với 
Khái niệm về đối tượng. tức từ những chất liệu mä sức mạnh 
trung giới của chúng không có méi quan hệ mục đích luận nội tại 
với các tính quy định cần trung giới, trái lại, chỉ có một tính mục 
đích ngoại tại hay chủ quan. De dễ hình dung về sự nhận thức 
tổng hợp, ta dùng ví dụ tương tự của tién trình hình học: đây là 
hành vi chú quan, sử dụng các chất liệu cầu tạo nên các hạn từ- 
trung gian cho định lý, gọi là sự ‘ "cầu tạo" hình học. Còn dói với 
bản thân sự trung giới vôn dựa vào Các chất liệu ngoại tại này của 
sự cấu tạo và từ đó nảy sinh sự tất yếu của mối quan hệ do định lý 
để ra cho sự nhận thức chủ quan, sự trung giới ây chính là sự 
CHỨNG MINH định lý. 


- Như vừa nói, sự hữu hạn của nhận thức tông ‚hop chính là tính 
chất giả tạo hay ngoại tại của sự cầu tạo. Sự cấu tạo không chứa 
đựng trong bản thân nó mối đây liên kết Khái niệm của sự mạch 
lạc. nghĩa là, nó thiểu đi tinh chu thể của Khái niệm. Tính chủ thể 


964 


Phản HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ýniệm ($8213-244) 


chi hoàn toàn thuộc về hành vi chứng minh định lý của chủ thể 
nhận thức. Hành vi này là hữu hạn, vì đó là một hành vi chủ quan: 
sự cấu tạo không phát xuất từ Khái niệm về đói tượng, không kết 
hợp với sự hình thành của đối tượng đúng như nó tự triển khai tu- 
mình-và-cho-mình, vì thé sự tät yếu của luận cứ chứng minh chỉ 
quan hệ với sự nhận thức hữu hạn. 


Sự chứng minh một định lý là đính cao của nhận thức tông hợp. 
Sở đĩ như thể là vì: khác với định nghĩa và sự phân loại dựa trên 
sự liên kết được vay mượn trực tiếp từ tình hình được cho của đối 
tượng, sự chứng minh chi ra một sự liên kết tät yếu. Nó mang lại 
một định nghĩa mới về dëi tượng. đúng thật hơn và phức tạp hơn 
rất nhiều so với định nghĩa trực tiếp. Nói khác đi, sự phát triên đã 
đạt được kết quả là: dinh lý được chứng minh là sự lấy lại ở cấp 
độ Y niệm-lý thuyết không chỉ phán đoán nhất quyết như trong 
định nghĩa hay phán đoán ly tiếp như trong sự phân loại mà lấy 
lại phán đoán zát nhiên tapodiktisch) (8179). 


- Phần Nhận xét cho 8231 


- Phần Nhận xét rät quan trọng. nhưng nhờ cách viết sáng sủa. nên 


không cần chú giải nhiều. Ta chỉ cân lưu ý bốn điểm của phần 
Nhận xét này: 


I. Vì lề ta còn ở trong lĩnh vực của sự tien-thiet định hữu hạn và 
ngoại tại, nên các kết quả của phương pháp tổng hợp, tức các 
định lý có thể được xem như các định nghĩa có thể tùy nghi rút 
ra (bằng sự phân tích) những tiền-giả định và những chất liệu 
phục vụ cho việc cấu tạo và chứng minh định lý: 


2. Theo bản tính của Khái niệm, sự phân tích đi trước sự tổng 
hợp. trong chừng mực sự phân tích mang lại những cái phố 
biến tạo nên những định nghĩa được đặt ở đầu các chứng 
minh; 


3. Do vẫn dựa trên các tiền-thiết định và tiễn lên theo sự đồng 

nhất hình thức của giác tính, phương pháp tổng hợp (cũng như 

. phương, pháp phân tích) là không thích hợp và không thể sử 
dụng được cho nhận thức triết học düng nghĩa: 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm, C. Ý niệm (58213-244) 965 
EE eh E 


4. Nếu ta lạm dụng phương pháp "cầu tạo Khải niệm” của Kant 
nhờ dựa vào-các tính quy định có tinh sơ đỗ được rút ra từ trì 
giác hay trực quan. ta sẽ không ` “ur duy” gì cả mà sẽ có một 
hình dung mo hö ve Y niệm. vi Y niệm (theo Hegel) là sự 
thống nhất của Khái niệm và tính khách quan. và, trong sự 
thống nhất ấy. Khái niệm cản có đối tượng như một sự “cấu 
tạo” (của bán thân Khái niệm!) de nhờ đó Khái niệm chứng 
minh một cách cụ thẻ rằng nó chính là Y niệm. 


§232 


Sw tät yếu mà nhận thức hữu hạn tạo ra trong sw chứng 
minh của nó, thoạt đầu là một sự tät yếu ngoại tại, chỉ được 
xác định cho sự thức nhận chú quan®, Nhưng, trong sự tät 
yếu xét như sự tät yếu, bản thân sự nhận thức hữu hạn đã 
từ po tiền-giả định và điểm xuất phát của nó, [tức từ béi 
việc “có săn đó” và việc “đã được mang lại” của nội dung 
của nó. Sự tẤt yếu xét như sự tất yêu, một cách fu-minh 
[mặc nhiên, là Khái niệm quan hệ mình với chính mình. 
Bảng cách ấy, Ý niệm chủ quan (về mặt tự-mình) đã đạt tới 
cái gì được quy định nhất định tự-mình-và-cho-mình, 
[nghĩa là] không phái-được mang lại, được cho, mà là nội tại 
(immanent) ở trong chủ thể; và nó chuyển sang Ý niệm về Ý 
muön”. 


Giảng thêm: 


Sự tất yếu mà sự nhận thức đạt được thông qua sự chứng 
minh là cái đối lập lại của cái gì tạo nên điểm xuất phát của nó. 
Trong điểm xuất phát, nhận thức có một nội dụng được cho và 
bất tất, nhưng trong “kết luận” của sự vận động của nó, nó biết 
rằng nội dung của nó là tất yếu; và sự tät yếu này được trung 
giới bởi hành động chủ quan. Cũng thế, tính chủ quan [ hay 


u subjektive Einsicht / subjective insight; (b) [dee des Wollens ’ Idea of Willing. 


966 


Phản II: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm t\\213-244) 


tính chủ thể] thoat đấu đã là hoàn toàn trừu tượng, một sự 
“tabula rasa” đơn thuần, trong khi ngược lại, fir nay, nö cho 
thấy là một việc xác định. Nhưng, ở đây, chinh là bước chuyển 
từ Ý niệm của nhận thức sang Ý niệm của Y muốn. Chính xác 
hơn, sự quá độ này là ở chô: cái phổ biến trong chân lý cúa nó 
phải được hiểu như là tính chủ thể, như là Khái niệm tự-vận 
động và hoạt động tích cực, là Khái niệm thiết định những sự 
quy định. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8232 


So sánh với sự tát yếu sẽ được phơi bày trong Y niệm-tuyệt đổi 
sắp đến (8236 đến hét), sự tät yếu do nhận thức hữu hạn mang lại 
trong sir chứng mình thoat đầu chỉ là một sự tất yếu bên ngoài. 
nghĩa là, chỉ phục vụ cho sự hiểu biết chủ quan, trong đó cả ba 
mômen: sự việc cần chứng minh (định lý), các điều kiện để chứng 
minh (hay sự ` ‘cäu tạo”) và bản thân hành vi chứng minh deu 
mang hình thái của một sự hiện hữu độc lập-tự tôn (8148). Cũng 
thể, sự tất yu của định lý được chứng minh chưa phải là sự tất 
yếu quy định bản thân đối tượng được chứng minh với tư cách là 
một sự việc tự- -minh- và-cho-minh mà chi là sự tất yếu tác động 
đến bản thân tién trình nhận thức tông hợp của chủ thể nhận thức 
giống như tính quy định (trong định nghĩa) chỉ là một đặc điểm 
để chủ thể lưu ý hơn là sự khác biệt đích thực nội tại (8229) hay 
tiêu chuẩn của sự phân loại chưa phải là một nguyên tắc bên trong 
của sự phát triển (§230). 


Tất nhiên, khi tiếp tục tiền-thiết định nội dung thực tön hay tính 
cá biệt trực tiếp của đối tượng và chỉ mới thiết định tính cá biệt 
nảy một cách không hoàn hảo bằng cách cho thấy sự tất yếu bên 
ngoài, nhận thức tổng hợp vẫn còn là hữu hạn do còn bị găn liền 
với nội dung nhất định của cái gì-có-sẵn-đó, Tuy nhiên, ngay khi 
làm công việc chứng minh. tức đứng trên quan diem phúc tạp của 
sự tất yêu (chứ không đơn thuần của định nghĩa thuần túy trực 
tiếp hay của sự phân loại thuần túy phản tư). sự nhận thức hữu 
hạn dä không côn xem đổi tượng nhie là một dữ kiện được cho 
đơn thuần. Nói mạnh mẽ hơn, trong sự tất yêu xét như sự tắt yêu 
(tức: sự trừu tượng hóa được tién hành một cách ngoại tại). bản 


Phân IN: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niềm ($8213-244) 967 


thân sự nhận thức hữu hạn đã tir ho sự tiền-thiết định của mình và 
từ bỏ điểm xuất 'phát đã gây nên sự hữu hạn của nó, tức. từ bỏ cái 

"tần tại~cỏ¬ sẵn-đáu ” (Vorfitrdcn) và cái “tòn tại~Äược -cho " 
(Gegehensein) của nội dung của mình. Thật vậy, sự tät yếu, về 
mặt tự mình hay mặc nhiên là Khải niệm quan hệ với mình 
(§§157- 159). bởi, trong nó, Quan hệ của sự phản tư trung giới và 
cái tön tại-được cho trực tiếp đã được thải hôi, hướng tới sự đẳng 
nhất tuyệt đối, có thể tự mình khai triển trong hành động tương 
tác để cho sự tự do hay sự tự-quy định tuyệt dôi của Khái niệm có 
thể xuất hiện như là sự phơi bày đơn giản những gì còn ở bên 
trong và còn bị ån giấu (8157). 


- Từ nay, khi cháp nhận đến cùng quan điểm về sự tất yếu, Ý niệm 
chủ quan của sự nhận thức đã thực sự đạt đến chỗ: bản thân däi 
tượng của nó là Khái niệm, nghĩa là, đối tượng không còn phục 
vụ như một dữ kiện trực tiếp mà là cái gì được quy định tu-minh- 
va-cho-minh trong sự tự do sáng tạo của Khái niệm của nó. . Giống 
như trong ¿ôgíc học về Ban chát, bước chuyển từ sự tất yếu sang 
Khái niệm chỉ mới là (ự-mình hay cho-ta, vì Khái niệm chỉ tự 
thiết định trong bước chuyên từ phán đoán ly tiếp của sự tất yếu 

(§177) sang phán đoán của Khái niệm ($178) thì Y niệm chủ 
quan của nhận thức lý thuyết cũng chỉ mới là f-mình hay cho-ta, 
nhưng nay, trong quan hệ với Y niệm khách quan, đã đạt đến một 
đối tượng mà bản thân là Khái niêm, tức đến một đối tượng được 
quy định tự-mình-và-cho-mình, khöng phải được-cho mà như là 
Hội tại nơi chú the (dem Subjekte Immanente) và được chu thẻ 
thiết định như là đối tượng. 


- Xét riêng mình, nhận thức tổng hợp vẫn còn bị glam häm trong sự 
hữu hạn: nó tín rằng hoạt động của nó tự giới hạn ở chö tiếp thu 
thụ động đối tượng bên ngoài và chỉ áp đặt en đối tượng hình 
thức của Khái niệm. Nó không hè nghi ngờ rằng khi cầu tạo nên 
đối tượng dựa theo vận động của sự tất yếu. nó /hực sự đồng nhất 
hóa đối tượng với sự tự do của chính mình, nghĩa là, với tính cá 
biệt của chủ thê vốn là chân lý Khái niệm của sự tất yếu này. Như 
the, Ý niệm-chủ quan-lý thuyết chuyên sang hình thức sau đây 
của Y niệm chủ quan: hình thức trong đó chủ thể quy định đối 
tượng một cách tw đo, tức trong Y niệm Ý MUÓN hay Ý CHÍ như 
thể chuyên sang möt Ý niệm khác. Nhưng dói với ta, tức đối với Ý 
niệm-tryệt đối, ý chi thực hành, về mặt tự mình và cho-minh, 
chính là chän lý của sự nhận thức lý thuyết. 


968 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($S213-244) 


S386 


2. Ý muốn [hay Ý chí] 
§233 


Là cái gì được quy định nhất định tự-mình-và-cho-minh và 
như là một zội dung đơn giản, ngang bằng với chính mình, 
Ý niệm chủ quan là cái Tod") Động lực hiện thực hóa chính 
mình có sự quan hệ trái ngược lại với quan hệ của Ý niệm 
về cái Đúng thật [cái Chân} và mục đích của nó là quy định 
the giới đang có sản đấy dựa theo muc dich của chính mình. 
_ Mật mặt, ý muön này có sự xác tín rằng khách thể được 
tien-giä định là trắng rỗng và vô hiệu, — nhưng, đồng thời o 
mặt khác, với tư cách là cái hữu hạn, nó năm lấy mục đích 
của cái Tốt như là một Ý niệm chú quan đơn thuần và tiền- 
giả định sự độc lập-tự chủ của khách thể. 


CHÚ GIẢI DAN NHÄP: 8233 
Ý muốn (hay Ý chí) 


Sau tiến trình nhận thức tổng hợp. Y niệm chủ quan-lý thuyết chi 
còn có đối tượng mà bản thân là Khái niệm, vì khi tự phát triển 
thành sự tất yếu, tính quy định bên ngoài hay tính “dù kiện” của 
đối tượng đã được vượt bỏ trong cái tôn tại nhất định tự-mình-và- 
cho-minh của chủ thể, nói lên bước chuyền từ sự tất yếu sang sự 
tự do. Từ nay, Y niệm chủ quan hay Khái niệm về sự nhận thức 
theo nghĩa rộng không còn làm nhiệm vụ đón nhận thụ động tính 
quy định và nội dung từ tính khách quan được tien-thiet định của 
thể giới bên ngoài nữa, vi Y niệm chủ quan thực sự chỉ con có 
chính mình làm đối tượng, bởi đổi tượng, vè nguyên tắc, là ban 
thân Khái niệm giống như Ý niệm chủ quan. 


Il das Gute 7 the good. 


Phân TH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (SSPP3-244 969 


Vậy. Ý niệm chủ quan tử nay là cái gì được quy định tự-mình-và- 
cho-minh: nó không còn là cái phô biến bất định đi tìm nội dung 
nhất định de lấp đầy chính mình ở trong Y niệm khách quan bằng 
con đường nhận thức (lý thuyết) nữa (§225) mà là cái phô biến tự 
quy định một cách tự do như là tính cá biệt cu thể. tự mang lại nội 
dung nhất định cho mình và. do đó. có tính khách quan của riêng 
mình ở nơi chính mình. Ý niệm chủ quan không còn vừa lòng với 
việc áp đặt một hình thức khái niệm ngoại tại vào cho một nội 
dung được mang lại một cách khách quan, trái lại. bán thân nó 
chính là nội dung và là toàn bộ nội dung: và bởi lề nội dung này 
từ nay kết hợp với cái tồn tại-được-quy định-tự-minh-và-cho- 
mình hay với sự tự-quy định tuyệt đối của Ý niệm chủ quan. nên 
nó ngang bằng hoàn hảo với chính mình ngay trong lòng sự phát 
triển của nó. vì cát gì được quy định tu-minh-vä-cho-minh thì 
đồng nhất với mình hay là phö biến trong sự đặc thủ hóa của 
mình hay trong bản thân các tính quy định của mình. (88163, 
164), 


Ý niệm chủ quan — khi không còn là một khoảng không tìm cách 
tự lấp đầy. khi là cái được quy dinh-tu-minh-va-cho-minh và là 
nói dung đơn giản — chính là cái TOT hay cái THIỆN. Từ nay nó 
là trung tâm của thé giới và mọi cái còn lại deu xoay quanh nó: nó 
là bản chất bên tr ong của vũ trụ. và. so sánh với bản chất Ấy, tất 
cả tính đa tạp của thể giới khöng gì khác hơn là một ve ngoài 
không-bản chất. một cái bất tất chăng có giá trị gi hơn là "hư vô” 
(8225). 


The nhưng. Ý niệm chủ quan về cái Tot vẫn còn đứng dói lập lại 
với một thể giới bên ngoài. trực tiếp. Thật thế, Y niệm thực hành 
vẫn còn được bao hàm trong vận động (hay đúng hơn. trong sự 
“phán đoán”) của Y niệm quy định toàn bộ lĩnh vực của sự nhận 
thức theo nghĩa rộng. qua đó. Y niệm toàn diện thoat đầu tự 
"đầy" chính mình, và tự tien-thiet định như là thé giới bên ngoài, 

trước khi tự thiết định như là Y niệm-tuyệt đối. Như đã thấy, 

quan hệ “phán đoán” này (là nơi Ý niệm chủ quan và Ý niệm 
khách quan dói lập nhau và hợp nhất thành một chủ ngữ và một 
vị ngữ) bao gồm hai phán đoán. theo đó chủ ngữ (Y niệm chủ 
quan) phải phù hợp với vị ngữ (Ý niệm khách quan). hay, ngược 
lại. vị ngữ {Y niệm khách quan) phải được làm cho phù hợp với 
chủ ngữ (Y niệm chủ quan). Nhưng. cho dù có sự däi lập này, 

phán đoán thực hành — cũng như phán đoán ly thuyết — đều mang 


970 


Phần IH: Học thuyết về Khái niệm. C. SR (882 13-244) 


däu ấn của phán đoán tuyệt đối của Ý niệm. theo đó Ý niệm tự 
tiền-thiết định chính mình như là một thế g giới bên ngoài. Chỉ có 
điều, ngay ben trong sự tiền-thiết định cơ bản này. quan hệ giữa 
hai hạn từ thay đôi hoàn toàn tùy vào việc đó là phán đoán của sự 
nhận thức (lý thuyết) hoặc phán đoán của y muôn (thực hành). 
Trong sự nhận thức xét như sự nhận thức (tức nhận thức lý 
thuyết. theo nghĩa hẹp), chính Ý niệm khách quan trực tiếp — là 
tiền-thiết định cơ bản của mọi tién trình nhận thức nói chung ~ 
thoạt đầu tạo nên tính khách quan đích thực và là nội dung đúng 
thật. trong khi Y niệm chủ quan chỉ là một sự xác tín trừu THỢNG 
về mình (8225). Ngược lại. trong Y niệm thực hành của ý chí. tuy 
vẫn còn có thế giới bên ngoài được tièn-thiét định. nhưng bây giờ 
chính Ý niệm chủ quan mới là tính khách quan đích thực ($225), 
là nội dung nhất định tự-minh-và-cho-minh và ngang bằng hoàn 
hảo với mình, trong khi Ý niệm khách quan trực tiếp không còn 
có giá trị gì hơn là một vẻ ngoài. 


Vì còn gắn liền với sự hữu hạn của một tiền-thiết định trực tiếp 
nên Y niệm chủ quan về cái Tốt thể hiện trong vận động hữu hạn 
cúa một động lực bán năng (Trieb): nó muỗn biếu lò tỉnh giá trị 
tuyệt đối tự-mình-và-cho mình ở trong tính khách quan trực tiếp, 
không | ben vüng bằng cách mang lại cho mình hình thức cửa sự 
trực tiếp: nói ngắn, muốn tự thực hiện mình ở trong đó. Nhưng. 
ngược lại với Y niệm về cái Đúng thật (cái Chân), xu hướng tự 
thực hiện ở đây không phải là đón nhận đối. tượng và làm cho 
mình phù hợp với đối tượng, mä là quy định đối tượng theo muc 
đích của mình. Nó không năm bắt the giới như cái gì dang là mà 
làm cho thế giới trở thành cái gì phải là. Thật ra, một cách mặc 
nhiên, điều này đã dien ra ở cấp độ lý thuyết trong chừng mực 
phương pháp phân tích chuyên sang phương pháp tông hợp de đi 
từ sự định nghĩa trực tiếp sang việc chứng minh định lý (§§227- 
231). Nhưng, xu hướng tự-thực hiện của cái Tốt mới là bản thân 
việc đảo ngược này: với nó, tính chủ thể đích thực bắt đầu thể 
hiện quyền năng ở trong Ý niệm. nó “bảo mòn” tính khách quan 
trực tiếp bằng cách quy định tính khách quan theo các mục tiều 
của chính mình. Bây giờ. ta xét them điểm sau đây: ý muốn về 
điều Tốt lấy lại ở cáp độ Ý niệm phạm trù “muc dich” mà ta đã 
tìm hiểu ở phần Mục đích luận như thế nào. 


Trong nhận thức lý thuyết, Ý niệm chủ quan lặp lại ở cấp độ Ý 
niệm tính chủ the hinh thức của Khái niệm để tái tạo trong chính 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. C., Ý niêm ($$213-244) 971 


mình các lĩnh vực trước đây của Logos (Tön tại. Bản chất, Khái 
niệm). Trong ý chí thực hành. Ý niệm chủ quan lặp lại ở cấp độ Ý 
niệm tính chủ thể hành động của mục dich nhằm tự thực hiện 
bằng phương tiện là tính khách quan trực tiếp. Thật thế. giống 
như mục đích, cái Tốt là sự thực hiện tự do của chủ thể (xem tính 
khách quan bên ngoài được tiền- thiết định như là "hư vô”). 
Nhưng. có một sự khác biệt lớn: ò cấp độ Y niệm, cái Tốt tự thực 
hiện trong tình hình Ý niệm lần đầu tiên hoàn tất tính quy định cụ 
thê của mình là chỉ có chính bản thân mình làm khách thé (chú ý: 
từ $233. Hegel dùng lại chữ "khách thế” / Objekt thay vì chữ 

"đối wong” ‘ Gegenstand. Dường nhu Hegel dành chữ ` "đối 
tượng” cho sự dëi lập lý thuyết và hữu hạn giữa chủ thê và đổi 
tượng). trong khi myc đích chỉ tự thực hiện ở cùng một cấp độ 
của tính khách quan đối lập lại với nó (§203). Do đó. với tư cách 
là Y niệm hiện hữu tự do cho-minh kinh qua toàn bộ các sự phát 
triển. Y niệm về cái Tốt có một điều mà mục đích đã không có 
được. đó là sự xác fin về Sự dòng nhất rure sự của mình với thé 
giới khách quan trực tiếp: hơn thé nữa. đây không chí là sự xúc 
tín Iý thuyết về việc hấp thu đối tượng bằng nhận thức må là Sự 
xác tín thực hành có thể buộc đôi tượng phải phù hợp với ý chí. 
Tất nhiên, đối với mục đích chủ quan, đổi tượng được tiền-thiết 
định chỉ là một thực tại mang tính ý thể của hư vô (§204). nhưng. 
với nó, đối tượng trực tiếp chỉ /à hư vô về mặt /-mình, trong khi 
đó. Ý niệm chủ quan thực hành có sự xác tin hiện thực rằng đỗi 
tượng là hư vò một cách fr-minh-va-cho-minh. Khác với mục 
dich, Y niệm chủ quan thực hành không còn gän liền với đối 
tượng theo kiểu đối lập mà hoàn toàn được giải phóng khỏi đôi 
tượng và có sự xác tín răng bản thân mình là tính khách quan đích 
thực và duy nhất của the giới. Cũng thế, khi tự thực hiện nó cũng 
không tìm cách mang lại cho mình tỉnh khách quan như nơi mục 
dich. bởi nó có tính khách quan nơi bản thân minh. trong chừng 
mực nó là nội dung hoàn toàn ngang bằng với mình. Điều nó tìm 
kiểm chỉ là việc cải tạo thể giới không ben vững de mang lại cho 
mình thực ti duy nhất mà nó còn thiếu. đó là sự trực tiếp thuẫn 
tủy và đơn giản của sự tån tại. Nhưng, nó không hè chờ đợi từ sự 
thực hiện trực tiếp nảy một sự xác nhận cho tính chân lý và tính 
thiện hảo của nó. Bởi. tự-minh-và-cho-mình, Y niệm chủ quan là 
"tắt" và chính cái Tót khách quan là ở from nó chứ không phải ở 
trong cái "hư v6” của những gì đang ` "tồn tại đơn thuần”. Cải Tốt 
là tốt ¿rong chính mình và che chinh minh, trong sự xác tin räng 
tät cå những gi còn lại là "hư vô" và chỉ có giá trị là nhờ cái Tốt; 


g7» 


xa Phản HT: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (88213-2441 


nó tự thực hiện một cách tự do ở trong "hư vô” của tính khách 
quan trực tiếp. nhưng nó vẫn cứ là cái Tốt tự-mình-và-cho-minh 
và là cứu cánh tuyệt đối của thể giới. Mục đích không có được 
"phẩm giá" ấy. Thật thé, tuy mục đích "làm chủ" döi tượng và tự 
bảo tön tích cực trong đối tượng, nhưng, khi chi áp đặt một tính 
mục đích ngoại tại lên đối tượng. nó đã không quy định dói tượng 
với tư cách là cái gì cỏ giá trị tuyệt dói tu-minh-va-cho-minh, và. 
vì không phải là cứu cảnh tói hậu và khách quan của thế giới. nên 
một khi được thực hiện, bản thân mục đích lại trờ thành một 
phương tiện đơn giản dê thực hiện các mục đích khác (§221). 


Phần hai của Chính vấn cho thấy phương dien khác của vấn de. 
đó là: ý chí tốt. dù có nhiều ưu thế so với mục đích. vẫn là một ý 
chí hữu hạn. Sự hữu hạn này chỉ được khắc phục khi đạt tói ý chi 
méi ddi với tư cách là Ý niệm ur biện ở cuỗi con đường, Do dó. 
có thể nói ý chí tốt hay Ý niệm chủ quan thực hành là chặng 


đường sau đề trước khi rời bỏ “vuong quốc của cải hữu han”. 


Thế nào là "sự hiu han“? Như ta đã gặp nhiều lần. sự hữu hạn 
bao giờ cùng có nghĩa là: mội sự mau thuần chưa được khắc 
phục. thai hồi. Thật the, như đã thấy. Ý chí hay Ý muốn, một mặt. 
có sự xác tín về rinh chät-hır vô (Nichtigkeit) của “khách thể” 
(Objekt) được tiền-thiết định, nhưng, mặt khác, tương ứng với sự 
hữu hạn nói chung må phán đoán thứ nhất của Ý niệm tác động 
đến toàn bộ lĩnh vực nhận thức theo nghĩa rộng (§§223-226). Y 
chi, với tư cách là (bực tại hữu han (als Endliches), döng thời 
tiền-thiết định mục đích của cái Tốt vừa như là Y niệm đơn thuần 
chủ quan, vừa như là sự đóc läp-tw tån của khách the. Điều này 
có nghĩa là gì? Trong Y niệm vè cái Tốt, cần phải phân biệt cái 
Tót như là Bản thân-Sự việc (tức: Bản thân Y chí) với điều kiện 
bên rigoäi để thực hiện né (tức: tính khách quan trực tiếp) và chủ 
thế thực hiện mục đích ấy (tức: Y niệm chủ quan thực hành). Sự 
hữu hạn thể hiện ở chỗ: thay vì thiết định một cách tryệt đối mục 
đích chủ quan của cái Tốt và thế giới khách quan (là nơi nó tự 
thực hiện) như là các công cụ tùy thuộc và trong suöt ı của việc tụ 
biểu lệ chính mình (Selbstmanifestation). thì Y chí vẫn còn tien- 
thiết định chúng một cách trực tiếp. Nói khác di. thoat đầu ý chí 
tien-thiet định ý đồ thực hành, qua đó cái Tốt theo đuôi việc thực 
hiện, chỉ như là Ý niệm đơn thuận chủ quan. tức, như một tính 
chủ thẻ chưa được thực hiện, còn phải vất vả tự thiết định ở trong 
sự trực tiếp của tồn tại. Đồng thời. ý chí cũng tien-thiet định sự 


Phän HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý nim (\\213-244) 973 
en SEA Eher Er EL FEN EE 


(a) 


độc lập-tự tồn của đối tượng (mà nó sẽ xem là “hu vô”). nghĩa là. 
với ý chí hữu han. cái "hư vô” này vẫn còn là một sro /ực cho 
việc thực hiện hoàn hao của Y niệm thục hành. 


Tiểu đoạn sau (§234) sẽ phát triển thêm về sự hữu hạn đầy mâu 
thuẫn này của hoạt động ý chí của Ý niệm và chỉ ra lỗi thoát. 


§234 


Vì thế, tính hữu hạn của hoạt động này là sự mäu thuẫn 
rằng: mục đích của cái Töt vừa được thực hiện và đồng thời 
vừa không được thực hiện ở trong những sự quy định mâu 
thuẫn nhau của thế giới khách quan; rằng mục đích được 
thiết định như là một mục đích cơ bản län không-cơ bản, 
như là một mục đích hiện thực, đồng thời là một mục đích 
chỉ đơn thuần khả hữu. Sự mâu thuẫn này thể hiện ra như 
là điển Arình vô tân của việc hiện thực hóa cái Tốt: trong tiến 
trình Ấy, cái Tốt chỉ được cố định hóa như là một cái Phải 
là, ve mặt [don ,thuần| hình thức, việc tiêu biến của mâu 
thuẫn này là ở chỗ sự hoạt động thủ tiêu tính chủ quan của 
mục đích, và, do đó, thủ tiêu cả tính khách quan, thủ tiêu sự 
đối lập làm cho cả hai là hữu hạn; nó không chỉ thủ tiêu sự 
hữu hạn của tính chủ quan này hay tính chủ quan ne mà 
thủ tiêu tính chủ quan géi chung: một tính chủ quan khác, 
nghĩa là, việc #di-tao ra sự đối lập, không được phân biệt với 
tính chủ quan đã được tiền-giá định như là tính chủ quan 
trước đó. Sự quay trở lại này vào trong chính nó đồng thòi 
là sự “hồi tưởng” hay “Hội tâm hỏa” ’ của nội dung vào 
trong chính nó - một nội dung vốn là cái Tốt và là sự đồng 
nhất tồn tại tự-mình của cả hai phương diện. | Đó là sự “hồi 
tưởng” hay “nội tâm hóa” cái tien- -giả định của thái độ lý 
thuyết (§224) rằng khách thể là cái gì có tính bản thể và 
đúng thật ở nơi chính nó. 


ein Sollen / a mere ought; b die Erinnerung / the recollection. 


974 Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm 188213-244) 
Giảng thêm; 
Trong khi nhiệm vụ của frí tuệ (Intelligenz) chỉ đơn giản là nắm 
bắt thế giới như nó đang la, thì nhiệm vụ của Ý chí (Wille), 
ngược lại, là làm cho thế giới rút cục trở thành cái nó pi:ải là. Ý 
5387 chí xem cái trực tiếp, cái có sẵn ở đấy không phải là một tổn tại 


cố định, cứng nhắc mà chỉ là một vẻ ngoài, là cái gì f-mình 
trống rỗng và vô hiệu [như là hư vô]. Ò đây ta gặp phải những 
sự mâu thuẫn mà, trên quan điểm của luân lý (Moralität) cứ 
đẩy ta län quấn tới hun, 


Nói khái quát, đó là quan điểm của Kant và cả của Fichte về 
phương diện “thực hành” [của hành vi con người]. Cái Tốt phải 
được thực hiện; ta phải nỗ lực để tạo ra cái Tốt và ý chí không 
gì khác hơn là cái Tốt đang tự-hoạt động. Thế nhưng, nếu giả 
sử thế giới đúng là cái nó phải là, kết quả là: hành động của ý 
chí ắt cũng tiêu biến luôn. Vì thế, bản thân y chí cũng đòi hỏi 
rằng mục đích của nó [phải] không được thực hiện. Chính điểu 
này nói lên một cách chinh xác sự hữu hạn của ý muốn. Song, 
tất nhiên, ta không được phép dừng lại ở sự hữu hạn này; và 
chính thông qua tiến trình của bản thân ý muốn mà sự hữu 
hạn này được thủ tiêu, vượt bỏ cùng với sự mâu thuẫn chứa 
đựng trong nó. Sự hòa giải nằm ở chỗ ý chí - trong kết quả của 
nó - quay trở lại với tiển-giả định của sự nhận thức; nghĩa là, 
sự hòa giải ở trong sự thống nhất giữa Ý niệm lý thuyết và Y 
niệm thực hành. Y chí biết vê mục dich nhw là cái gì của chính 
mình; và trí tuệ lý giải thế giới như là Khái niệm ở trong hiện thực 
của nó. Đó là lập trường đúng thật của nhận thức lý tính. 


Cái gì trống rỗng, vô hiệu và cái gì tiêu biến đi chỉ tạo nên mặt 
ngoài hời hợt chứ không phải bản chất đúng thật của thế giới. 


2? xem: Hiện tượng học Tình thân: “Cái nhìn luân lý về thế giới” và "sự giả vờ" 
§§599-63I: Bùi Văn Nam Sơn, Sdd, 1195-1221. 


Phän HI: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niêm (8$213-244) 975 
———— —“————— 


Bản chất là Khái niệm tổn tại tự-mình-và-cho-mình, và cũng 
thể, bản thân thế giới là Ý niệm. Nỗ lực không được thỏa mãn 
tiêu biến đi, khi ta nhận thức rằng mục đích-tôi hậu®' của thế 
giới cũng đã được hoàn tất giống như nó đang tự hoàn tất một 
cách vĩnh cửu. Nói chung, đó mới là lập trường của con người 
trưởng thành, trong khi người trẻ tuổi thì cho rằng thế giới 
đang ở trong trạng thái tuyệt đổi thâm hại và từ thế giới Ay, 
phải tạo ra một thế giới hoàn toàn khác. Ngược lại, ý thức tôn 
giáo xem thế giới như là được Thượng đế Quan phòng ngự trị, 
và, đo đó, như là tương ứng với những gì nó phải là. Sự nhất trí 
này giữa cái đang là và cái phải là không phải là một sự nhất trí 
cứng đờ và vö-tien trình, bởi cái Tốt, cái muc dich-töi hậu của 
thế giới sở di chi tôn tại, là vì nó không ngừng tạo ra chính 
mình; và, giữa thế giới tinh thần và thế giới tự nhiên vẫn còn 
có một sự phân biệt, đó là: trong khi thế giới tự nhiên cứ đơn 
giản quay trở lại vào trong chính mình, thì trong thế giới tinh 
thần, rõ ràng cũng có diễn ra một sự tiến bộ đi lên®). 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: 8234 


- Như vừa thấy, hoạt động thực hiện cái Tết là hitu han vì chủ thể 
được ý chí ~ như là Ý niệm đơn thuần chủ quan — tien-thidt định 
như là đối điện với một tính khách quan trực tiếp cũng được tiền- 
thiết định như là độc lập-tự chủ, nhưng lại bị xem như là một "hư 
vô” không có giá trị. Như thế, sự hữu hạn của hoạt động thực 
hành của Y niệm thể hiện một sự mäu Ihudn kép. Nhưng. sự mâu 
thuẫn này không chỉ tác động đến. tình hình xuất phát của hoạt 
động thực hành của Ý niệm: nó còn thể hiện thành nhiều mâu 
thuẫn phái sinh trong sự triển khai cái Tết trong sự trực tiếp của 
thế giới không ben vững này, vốn được tiền-thiết định như một 
thực tại độc lập-tự tòn. Ta lưu d rằng: bản thân những tính quy 
định của the giới khách quan trực tiếp (là nơi cái Tốt tự thực hiện) 
cũng đầy mâu thuẫn, vì thế giới vừa khöng-ben vững, vừa độc 
lập-tự tòn, vừa có thể bị khuất phục, vừa không thể khuất phục 


Il Endzweck / final Purpose; © ein Fortschreiten / a Progression. 


976 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 


được. Sự hữu hạn của hoạt động thực tiễn của Y niệm thể hiện sự 
mâu thuẫn phức tạp này băng nhiêu cách khác nhau: 


Máu thuần thứ nhất: khi tự thực hiện bên trong những tỉnh quy 
định mâu thuẫn của thé giới khách quan. mục đích cua củi Tot 
{tuc hoạt động tự thực hiện của cái Tốt) cảng được tién hành 
(ausgeführt / executed} thì càng không-được tiên hành! Thật thể. 
việc tién hành cái Tốt chỉ mang lại cho nó một tồn tại-hiện có 
ngoại tại và độc lập: và vì lẽ cải tôn tại-hiện có này được xem như 
là một thực tại hư huyễn và vô-giá trị. nên cái Tốt. theo định 
nghĩa. không tìm thấy, một sự thực hiện tương ứng với phẩm giá 
của nó. do đó. có thể nói: càng tiến hành bao nhiêu, nó càng 
không được tién hành bảy nhiêu! 


Máu thuẫn thứ hai: Mục đích của cái Tốt được thiết định như là 
một mục đích vừa có tính bản chất, vừa không có tính bản chất. 
Thật thé, vì cái Tót có một giá trị tuyệt đối tự-mình-và-cho-minh. 
nên mục đích nó theo đuổi là có tính bản chất so với tồn tại trực 
tiếp không-bản chất. là nơi nó tự thực hiện, nhưng, ngược lại. vì 
lẽ the giới trực tiếp phục tùng những sự tất yếu của chính nó và 
có bản chất của nó ở trong đó. nghĩa là không gắn liền với sự tự 
do của Ý niệm thực hành, nên, theo nghĩa ax, là dừng dưng với 
cái Tốt, và. do đó, mục đích của cái T ót là khöng-bän chất so với 
những quy luật bản chất tạo nên sự tất yếu của thế giới và của 
diễn trình của thé giới. 


Sau cùng, máu thuẫn thứ ba: mục đích của cái Tết được thiết định 
như một mục đích hiện thực, đồng thời lại như một mục đích kha 
hữu. nghĩa là. có thể có, có thể không. Thật vậy, với tư cách là cái 
gì được quy định tự-mình-và-cho- mình một cách tuyệt dói, cái 
Tốt là hiện thực tối cao và xác tín về sự không- -hiện thực của the 
giöi, nhung, trong chüng muc the giới trực tiếp không thể thể 
hiện giá trị tuyệt đối của cái Tốt và đổi lập lại cái Tốt bằng sự 
dừng dưng của những quy luật của riêng mình, mục đích của cái 
Tốt sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. thậm chí trờ nên bất tắt, 
và chỉ là khả hữu mà thôi. Bao lâu chưa được giải quyết, sự mẫu 
thuẫn trên đây vẫn cứ có mặt như là một dien trinh đến vỏ tận hay 
là sự vd tån tôi của việc hiện thực hóa (Verw irklichung / 
effectuation) cái Tết: cái Tốt là một dòi hỏi luôn gặp một giới han 
phải vượt bỏ một cách vô hạn nhưng lại không bao giờ vượt bỏ 
được một cách chung tất. Qua đó, cái Tót bị có định hóa thành 


Phản HH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (S$213-244) 977 


một cái Phai-la (Sollen / Quyhf-to-be / devoir-etre): nỗ phải là 
một cách tuyệt đối, nhưng không Ié và không bao giờ có the Jà! 


- Ta đang vướng vào một sự mâu thuẫn toàn điện và vẫn đẻ bây giờ 
là hãy xem Y niệm khäc phục sự mâu thuần này như thê nào. 


Về mặt hình thức, tức từ quan điểm của hình thức hay của vận 
động phủ định của hoạt động thực hành, việc (ën biển của sự 
rhâu thuẫn này là ở chỗ: bản thân hoạt động của cái Tốt thủ tiêu 
tính chủ quan của mục đích, theo nghĩa “tính chủ quan” nói lên 
một sự khiếm khuyết. Thật thế, hoạt động của cái Tốt, dù bất toàn 
đến đâu, vẫn là việc tự thực hiện một cách hiện thực, qua đó tự 
mang lại một cách hình thức một tồn tại trực tiếp. Từ quan điểm 
hình thức, hoạt động của mục đích thực hành không gì khác hơn 
là sự chuyển hóa thành sự trực tiếp. Đồng thời, khi thủ tiêu tính 
chủ quan thuần tủy của mục đích, hoạt động của cái Tốt cũng thủ 
tiêu tính khách quan vốn là hư vô của hiện thực bên ngoài đẻ biến 
nó thành một thực tại tự-mình-và-cho-mình về mặt hình thức. tức 
làm cho nó là khách quan theo nghĩa đích thực. Vậy. khi thủ tiêu 
vè mặt hình thức tính chủ quan “tồi” của mục dich lẫn tính khách 
quan “tôi” (trực tiếp và hư vô) của thế giới bên ngoài. hoạt động 
của cái Tốt cũng thủ tiêu về hình thức sự đối lập “làm cho cå hai 
thành hữu han”. Bởi, neu cái Tốt tự thực hiện một cách trực tiếp 
mà không gặp trở ngại nào, ắt nó sẽ trượt dài vào trong tính khách 
quan bên ngoài. và, như thế. không đồng nhất với mình. tức 
không tự do mà chỉ đồng nhất với cái khác của nó. Trái lại. khi 
chi tự thực hiện thông qua sự phủ định cái hư vô vốn là trực tiếp 
kia. cái Tết mới tự khăng định như là tòn tai-cho-minh, tức như là 
tính phủ định tuyệt đối (= phủ định của phủ định) hay như là sự rir 
do. 


- Két quả của nö lực thực hành của ý chi là sự quay trở về lại trong 
mình của hành động thực hành, thoát ly khỏi sự hữu hạn của các 
sự dói lập hình thức cúa nó. Khi còn là nạn nhân của các sự dói 
lập này, hoạt động của cái Tốt phân tán trong tính đa tạp của 
những ý chí cá biệt và đương đầu với một thế giới thù địch. 
Nhưng, hoạt động là bản thân việc thủ tiêu chính các sự đối lập 
này. Qua việc thải hồi ấy, tức qua việc phủ định cái phủ định (tức 
sự hữu hạn của nó), hoạt động thực hành quay trở lại vào trong 
chính mình một cách vô hạn về mặt hình thức và, như the, tự 
khăng định như là tính cá biệt vô hạn hay như là sự tự do của cái 


978 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ( $2 13-244) 


Tốt, trong đó mọi hành vị cá biệt của ý chí ¡chuyển hóa một cách 
phổ bien và sự de kháng của thé giới trực tiếp chi còn là một công 
cụ cho việc thực hiện chính mình của nó. 


Việc quay trở về lại trong mình (về mặt hình thức là sự tiêu biến 
của mâu thuần) cũng có tác động cả đến nội dưng của hoạt động 
thủ tiêu sự đối lập. Thật thé, qua việc vượt bỏ các sự đối lập hình 
thức làm tê liệt nó, Ý niệm về cái Tốt từ nay có thể hội nhập mọi 
nội dung, vì nội dung không gì khác hơn là tính toàn the cúa hình 
thức trong sự quay trở lại trong mình và sự đồng nhất với mình 
(88133 và 212). Sự quay lại trong mình của Ý niệm về cái Tốt, ở 
cấp độ của hình thức, đồng thời là việc “nói tâm hóa” 
(Erinnerung / interiorisation) trong mình, tức trong Y niệm thực 
hành, của nội dung, và không phải của nội dung đơn giản và 
ngang bằng với mình của Ý niệm chủ quan tu-minh-vä-cho-minh 
mà là toàn bộ nội dung của thé giới khách quan trực tiếp, cho tới 
nay bị xem là không bên vững và không có giá trị do sự hữu hạn 
hình thức đối lập nó với cái Tốt. 


Chính toàn bộ nội dung của thé giới từ nay được "nội tâm hóa” và 
được “thu hồi” vào trong Y niệm về cái Tốt, và bản thân nội dung 
ấy cũng là cái Tốt, khi, từ nay, Ý niệm chủ quan không còn xem 
thế giới khách quan như là hư vô mà như là cái Tốt tự-mình-vả- 
cho-minh đã được thực hiện bởi sự tự do tuyệt dói hay bởi tính cá 
biệt vô hạn của Ý niệm phô biến. Vậy, nội dung toàn diện được 
nội tâm hóa bởi Ý niệm về cái Tốt không chỉ là cái Tốt nói riêng 
mà là sự đồng nhát đã hòa giải hai nội dung đối lập nhau. tức nội 
dung của mục đích tuyệt đối vè cái Tốt và của the giới bên ngoài. 
Nói rõ hon, nội dung được nội tâm hóa là sự đồng nhất của hai 
phương diện ấy, tức không chỉ là sự đồng nhất phiến diện của ý 
chí thực hành chủ quan. cho-minh mà là sự đồng nhất fr-minh 
của cả hai, tức sự đồng nhất có hình thức truc tičp của sự tòn tại. 


Tóm lại, hai phán đoán phiến điện phân ly sự nhận thức nói 
chung và cho đến nay chỉ là đồng nhất một cách tự-mình hay chơ- 
ta (§223) thì nay, rút cục, được thiết định như là đồng nhất. Trong 
phán đoán thứ nhất, nhận thức lý thuyết chỉ mới tự nhận thức như 
là tính phổ biến bất định, ra sức lấp đầy sự trống rỗng nguyên 
thủy bằng cách hấp thu thé giới khách quan vốn xuất hiện như 
tính khách quan đích thực. Trong phản đoán thứ hai, ý chí tự 
khẳng định như là sự tự-quy định tuyệt đối nỗ lực thể hiện giá trị 


Phân I: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($S2 13-244) 979 
AE ER 


S388 


hiệu lực tự-mình-vả-cho-mình ở trong sự trực tiếp của tòn tại 
bằng cách cải biến thế giới khách quan không bền vững đang là 
trò lực dói với mình. Nhưng. từ nay. nhận thức (lý thuyết) và ý 
chí đều đã được giải phóng khỏi sự hữu han bằng cách Ada giai 
với nhau: Y niệm lý thuyết nhận ra kết quả hoạt động thực hành 
của Y niệm ở trong chân ly của thể giới khách quan: còn Y niệm 
thực hành chỉ tạo ra cái Tốt của thế g giới bằng cách phát hiện chân 
lý nội tại vốn có sẵn trong thế giới. Sự thông nhất minh nhiên này 
giữa Y niệm lý thuyết và Ý niệm thực hành bây giờ sẽ dẫn tới Ý 
NIEM-TUYET ĐÔI. 


§235 


Kết quả là: Chân lý của cái Tốt đã được thiết định — như là 
sự thông nhất giữa Ý niệm lý thuyết và Ý niệm thực hành: 
[chân lý] räng cái Tốt đã đạt được tự-mình-và-cho-mình; 
rằng thể giới khách quan, bằng cách ấy, cũng tự-mình-và- 
cho-mình là Ý niệm đang thiết định chính mình một cách 
vĩnh cửu như là myc dich và đồng thời tạo ra hiện thực của 
nó thông qua hoạt động của chính nó. 


Sự sống này — đã quay trở lại vào trong chính mình từ sự dị 
biệt và sự hữu hạn của nhận thức và đã trở thành đồng 
nhất với Khái niệm thông qua hoạt động của Khái niệm -, 
chính là Ý niêm tir biện hay Y niệm tuyệt di”. 


CHÚ GIẢI DANN NHẬP: 8235 


Khi tự hòa giải với the giới khách quan - là nơi Ý niệm về cái Tốt 
nhận ra rằng mục dich của nó đã luôn được thực hiện — . Ý niệm 
về cái Tốt (cải Thiện) rút cục kết ‚hop với Ý niệm về cái Đúng 
thật (cái Chân). và Tư tưởng đạt đến Chân lý [cái Đúng thật] của 
cái Tốt. Chỉ có điều mới mẻ là: chân lý khách quan này — vốn dä 
luôn được mang lại như một hiện thực trực tiếp - thay vì chỉ đơn 


Il die spekulative oder absolute Idee / the speculative or absolute Idea. 


960 ` 


Phân IH: Học thuyết vê Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


thuần được tiön-thiet định bởi Ý niệm như trong trường hợp của 
phán đoán nói chùng về sự nhận thức (§§223-224), thì nay nó 
được thiết định như là Chân lý bởi tiền trình đã hoàn tất của cái 
Tôt. 


Và vì lẽ tiến trình này đạt đến cao điểm trong sự đẳng nhất hóa cụ 
thè và minh nhiên của hai phán đoán (của sự nhận thức lý thuyết 
và của ý chí thực hành), Chân lý của cái Tốt được thiet định như 
là sự thông nhất của Ý niệm lý thuyết \ và Ý niệm thực hành. Nắm 
láy một cách riêng lẻ, tách rời trong sự trừu tượng của tính hữu 
hạn của chúng, môi Ý niệm tự khép kín trong sự mdu thuần của 
một nỗ lực bät định hướng đến một cứu cánh không bao giờ có 
the đạt đến được: đó là nỗ lực tái tạo Chân lý cua the giới về mặt 
lý thuyết ở ngay trong kiện tính (tính chất đữ kiện) trực tiếp của 
nó, cũng như nỗ lực mang lại thiện tính của chủ thẻ tuyệt đối về 
mặt thực hành ở ngay trong sự hư huyễn của tôn tại-hiện có của 
thế giới. Nhưng, tiên trình thực hành đã thiết định nên sự đồng 
nhất — mà cho đến nay mới chỉ ở dạng tiềm năng. — giữa hai Y 
niệm: về cái Đúng thật và về cái Tốt. Điều này có nghĩa rằng sự 
hoàn tất của cái Tót không còn là một cái mãi mãi "ở phía bên 
kia“ như trong ý chí hữu han, trái lại, cải Tốt đã đạt được tu- 
minh-va-cho-minh, tức: không chỉ đạt được "cho-minh” trong 
mục dich cúa cái Tốt mà còn "tự-mình" o trong thé giới khách 
quan trực tiếp: và cũng có nghĩa rằng the giới khách quan đúng 
thật là Ý niệm tự-mình-và-cho-mình, tức là sự thông nhất giữa 
chủ thẻ và khách thê, không chỉ là "tự-minh” như là sự tiền-thiết 
định mà còn là “cho-minh” như là kết quả được thiết định bởi 
hoạt động chủ quan của y chí tuyệt đối. 


Tuy nhiên. khi lại hướng về thế giới khách quan như đối điện với 
Chân lý đang tôn tại. Ý niệm không quay trớ lại với sự nhận thức 
hữu hạn và với những tiền-thiết định của nó. Vì lẽ. nếu the giới 
khách quan — một cách tự-miình-vả-cho-minh — là Ý niệm. thì 
đồng thời Ý niệm — như là mục đích tự khăng định tự do cho- 
mình đối điện với mọi tính khách quan — me thičt định một cách 
vĩnh cửu và rgo ra hiện thực của mình, tức tạo ra bản thân thể 
giới khách quan bởi hoạt động thực hành tuyệt đôi. 


Chính viễn tượng bao quát này cho phép ta nắm bắt mối tương 
quan ở trong sự thống nhất mang tính tiến trình của ba Y niệm: Y 
niệm vẻ sự sống. Ý niệm vè sự nhận thức (theo nghĩa rộng) và Ý 


Phân HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (S$2 13-244) 981 


niêm vè Khoa hoc-tuyet đối (cũng có thể nói là bắn Y niệm: Ý 
niệm về sự sống. về cái Đúng thật, về cái Tốt - nếu ta chia sự 
nhận thức theo nghĩa rộng thành Y niệm lý thuyết và Ý niệm thực 
hành - và về Khoa học-tuyệt đối). 


- Kết quả của tién trình (thực hành) của ý chí là một sự /rc tiếp 
mới mẻ. không phải thoát thai từ một sự tien-thiet định mà từ việc 
phai tàn của sự trung giới: cái Tốt đã được thực hiện tự-mình-và- 
cho-minh; tính khách quan của Khái niệm lại được mang lại một 
cách trực tiếp, nhưng hiện diện như một thế giới khách quan dä 
được thiết định bòi Khái niệm. có cơ sở và sự bền vững ở trong 
Khái niệm và là nơi Khái niệm nhận ra tính chủ thể tự do của 
minh. Nói ngắn, cứu cánh tối hậu của thế giới đã được hoàn tất 
một cách /rực tiép, nhưng chỉ là trực tiếp vi cứu cánh tự thực hiện 
và đã được thực hiện một cách gián tiếp (được trung giới) từ vĩnh 
cửu, 


- Khi quay lại với sự trực tiếp, Ý niệm là sự sóng, vi sự sống là Ý 
niệm trực tiếp (8216). Nhưng, sự sống lôgíc tự khôi phục ở đây 
không còn là sự söng trong sự trực tiếp ban đầu hay là sự đồng 
nhất trừu tượng với mình mà là sự sông đã đi đến với mình một 
cách gián tiếp. ra khỏi sự dị biệt hay phân biệt (Differenz) và sự 
hữu hạn của nhận thức được phân chia một cách phản tư theo 
kiểu giác tính thành Ý niệm lý thuyết và Ý niệm thực hành. Đây 
không còn là sự đồng nhất trực tiếp như trong sự sống nguyên 
thủy mä là sự thống nhất đã tro thành đồng nhất với Khái niệm. 
thông qua bản thân hoạt động của Khái niệm. Sự sống mới mẻ 
này thoát ly khỏi cái tự-mình phiến diện. nguyên thủy cũng như 
khỏi cái cho-mình phiến diện, chủ quan của sự nhận thức (lý 
thuyết) và ý chí (thực hành), và, do đó. là Ý niệm tòn tại tự-mình- 
vä-cho-minh. Từ nay, nó là Ý niệm đã trút bỏ hết mọi sự hữu hạn, 
nghĩa là: Khái niệm của nó trge quan cái Tự ngã ở trong cái khác 
khách quan cua mình một cách trong suốt như trong môt tám 
Sương (speculum); sự sống ấy chính là Ý NIỆM TƯ BIỆN HAY 
Ý NIỆM TUYET ĐÓI (SPEKULATIVE ODER ABSOLUTE 
IDEE). 


`. niệm-tuyệt đối là Sự sống. Nhưng, vì lẽ sự sống này không còn 
là sự sông trong sự trực tiệp ban đầu. nên Khái niệm cũng không 
còn đơn thuần là linh hôn của sự sống mới mẻ này. Sở dĩ nói như 
thể vì “linh hồn” là cái gì bị sa lầy trong “thể xác”, trong khi Khái 


Phần IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Y niệm (\§213-244) 


niệm của Y niệm-tuyệt đối tự khẳng định như là Khái niệm-chủ 
thê tuyệt đối tự do, tức như một “nhân cách” vô hạn. Tính "nhân 
cách” này của Ý niệm không có tính chất cô độc. khép kín của 
một cá thể hữu hạn, vì nó nhận ra tinh khách quan và sự ben vững 
của sự tự do của mình ở trong đổi tượng (Gegenstand) không 
phải là mình. Chỉ khi tự soi mình ở trong đối tượng và tự khẳng 
định trong sự thống nhất tuyệt đối với đối tượng, Khái niệm áy 
mới là Ý niệm tư biện hay tuyệt đối. 


Ở đây, trước ngưỡng cửa của Y niệm-tuyệt đối (§236 đến hét), ta 
ôn lại bản thân „Lögie học như là ví dụ tiêu biểu cho tiến trình 
biện chứng di đến Y niệm-tuyệt đối: ra khỏi cơ giới luận của Tön 
tại và hóa học luận của Bản chất, Khái niệm chú quan thoạt đầu 
nö lực tái tạo tính khách quan trực tiếp bằng lý thuyết & trong 
phán đoán và suy luận. Sau đó, khi đã thiết định bản thân mình 
như là tính khách quan đích thực. nó lại quay trở lại một lần nữa 
với cơ giới luận và hóa học luận nhằm bắt chúng phục vụ cho 
mình, và, do đó, thiết định phán đoán và suy luận dıra theo 
mômen thie hành và mục dich luận. là nơi phán đoán và suy luận 
không chỉ hấp thu Tön tại và Bản chất mà còn quy định va thiết 
định chúng nữa. Đối với Khái niệm, kết quả của tién trình này là 
nhận ra rằng tất cả mọi phạm trù trực tiếp (của Tön tại) và phản tư 
(của Bản chất) mà nó hấp thu và cải biên đều là sản phẩm của Ý 
niệm và chính trong chúng, Ý niệm nhận ra một cách tuyệt đối cái 
chân lý mà nó đã thiết định từ lúc ban đầu. 


3.Ý niệm-tuyệt đối 
8236 


Là sự thống nhất giữa Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách 
uan, Ý niệm là Khái niệm về Ý niệm: đối với Khái niệm 
ây, Ý niệm xét như là Y niệm là đối tượng của nó, và khách 
thể là bản thân Ý niệm; ~ [tức] một khách thể, trong đó tät 
cå mọi sự quy định đều đã đi cùng với nhau. Vì thé, sự 
thống nhất này là Chân d tuyệt döi và là tất cả Chân lý; nó 
là Ý niệm tự suy tưởng về chính mình; và, ở cấp độ này, nó 
hiện điện nhe là Ý niệm đang tư duy, như là Ý niệm lögic. 


Phần II: Học thuyết vè Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 983 
E EE A 


Giảng thêm: 


Trước hết, Ý niệm-tuyệt đối là sự thống nhất giữa Ý niệm lý 
thuyết và Ý niệm thực hành, và, đo đó, cũng là sự thống nhất 
của Ý niệm về sự sống với Ý niệm về sự nhận thức. Trong 
nhận thức, ta đã có Y niệm trong hình thái của sự dị biệt; tiến 
trình của nhận thức đã tự cho chúng ta thấy như là việc vượt 
qua? sự di biệt này và như là việc tái lập sự thống nhất ấy. ! 
Sự thống nhất ấy — xét như là sự thống nhất và trong sự trực 
tiếp của nó - thoat đầu là Ý niệm về sự sống. Khuyết điểm của 
sự sống là ở chỗ nó vẫn mới chỉ là Ý niệm tự-mình; còn nhận 
thức, ngược lại, mới chỉ là Ý niệm cho-mình, nghĩa là cùng một 
kiểu phiến diện như nhau. Sự thống nhất và Chân lý của cả hai 
cái này [sự sống và nhận thức] là Ý niệm tổn tại t-mình-oà-cho- 
mình, do đó, là tuuệt đổi. - Cho tới nay, trong sự phát triển 
thông qua những cấp độ khác nhau, Ý niệm đã là đối tượng 
(Gegenstand) của chúng ta, nhưng từ nay, Y niệm là đối tượng 
của chính nó. Đó là cái no#sis noeseös như đã được Aristoteles 
gọi là hình thức tối cao của Ý niệm», 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8236 
c. Ý niệm-tuyệt đối 


- Ta sẽ đễ hiểu tiểu đoạn quan trọng này hơn khi so sánh với tiểu 
đoạn §223 trước đây, vì tiêu đoạn này là chân lý và là sự hoàn tất 
của những gì đã nêu ở 8223. Ta hãy ôn lại các chặng đường vừa 


(d die Gestalt der Differenz / the shape of difference; II die Überwindung / the 
overcoming. 


(323 Bän thân Aristoteles định nghĩa “noèsis nokseòs” là nosis của riêng Thượng để 
(xem: Siêu hình học / Meiaphvsica, quyển Lambda 9. 1074 b 33. Hegel trích dẫn câu 
này ở cuối bộ Bách khoa chư, nhưng, theo Hegel, ông cho rằng ở cấp độ này, chính 
tư duy cứa chúng ta đã trở thành “linh thánh ”, 


954 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($8213-244) 


qua. O §223. tạ đã thấy rằng: khi ra khỏi sự đrực (tiếp của đời 
sống, Ý niệm rút cục hiện hữu một cách tự do cho-mình như là Y 
niệm, tức, như là tính chủ thể (8215). trong chừng mực tính khách 
quan của nó là bản thân nó với tư cách là Khái niệm. nghĩa là, 
trong chừng mực Ý niệm có chính mình làm đối tượng, có sự 
ngang bằng giữa Khái niệm và tính khách quan. Ý niệm tồn tại 
"cho-mình” như thé là sự dị biệt hóa ở bên trong chính mình, vì, 
chỉ có chính mình làm đối tượng. nó trực quan trực tiếp chính 
mình mà không đi ra khỏi sự đồng nhất với mình. 


Tuy nhiên, trong chừng mực là được quy định ($116), sự dị biệt 
hóa này"là phán đoán hữu hạn. qua đó Y niệm tự däy chính mình 
và, do đó, thoạt đầu riên-thiét định chính mình như là thé giới bên 
ngoài. Như ta đã thấy, chính tình trạng hữu hạn khi Ý niệm khách 
quan được tien-thiet định một cách trực tiếp bởi Y niệm chủ quan 
đã quy định hai phán đoán (và hai Ý niệm chủ quan và khách 
quan) chỉ mới đồng nhất với nhau một cách tiềm năng, mặc nhiên 
và chỉ gắn liền với nhau bằng mỗi tương quan chứ chưa phải 
tuyệt đôi (§224). Ta nhớ lại răng lĩnh vực hữu han này của Ý 
niệm chính là lĩnh vực của sự nhận thức và của ý chí hữu hạn. 
Nhưng, cũng ı như đã thấy, toàn bộ lĩnh vực của sự hữu hạn phản 
tư này của Y niệm đều đã được phủ định và vượt bỏ với sự hoàn 
tất của cái Tốt đã đạt được một cách tự-mình-và- cho-minh, từ đó 
Ý niệm khách quan tuyệt đối được mang lại trực tiếp cho Y niệm 
chủ quan tuyệt đối như là kết quả đã hoàn tất của hoạt động vô 
hạn của nó (8235). 


Vậy. Ý niệm-tuyệt đối là kết qua vó hạn của sự phủ định của phú 
định. tức, của sự phú định này đối với sự dị biệt hóa nhất định 
của Ý niệm, sự phủ định qua đó bản thân đôi tượng, đối diện với 
nó không còn được tien-thiet định một cách trực tiếp nữa mà là 
bản thân nó với tư cách là cái gì được thiết định trong toàn bộ 
chân lý như là Ý niệm, tức, như là Ý niệm vô han, chứ không chỉ 
đơn thuần như là Y niệm khách quan phiến điện. 


Với kết quả của tiễn trình này (tức sự tuyêt đối của Ý niệm) như 
là sự thống nhất hoàn tất của Y niệm chủ quan và Y niệm khách 
quan, Ý niệm là Khái niệm ve Y niệm, có nghĩa là tính chủ thể tự 
do có đối tượng (Gegenstand) là Ý niệm xét như là Ý niệm. Hay, 
đúng hơn. vì lẽ mọi sự dói lập hữu hạn giữa Ý niệm-chủ thể và 
một đới /ượng đôi lập (Gegen-stand) đã được vượt bỏ, nen việc 


Phản II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (ÿ$213-244) 085 


quy chiếu đến phạm trù "đối-tượng" không còn cần thiết nira và 
Hegel đùng lạt phạm trù ' 'khách the” (Objekt) (8193, xem lại chú 
giải cho §233). Ta có thể nói rằng: với tư cách là sự thống nhất 
tuyệt đổi của Y niệm chủ quan và Y niệm khách quan, Ý niệm- 
tuyệt đối là Khái niệm về Ý niệm có bản thân Y niệm làm khách 
thẻ (Objekt). Khách thê này không còn chỉ là tính khách quan của 
Khái niệm theo nghĩa hẹp của "khách thể" khi mới xuất hiện län 
đầu tiên (85193, 194). vì khách thể của Y niệm-tuyệt đối là bản 
thân Ý niệm này: nó bao g gồm toàn thê những phạm trù chủ quan 
của Ý niệm: nói ngắn, nó là một khách thẻ trong đó moi tính quy 
định của Y niệm deu “hợp lưu”, deu "tập hợp lại", hay ' đều cùng 
di chung với nhau” (zusammengegangen sind) (ta nhớ rằng theo 
cách nói phản tư ở cấp độ của sự đa tạp cúa những phạm trù, cái 
“tát cả moi cái” / Allheit / allness / ensemble total của mọi tính 
quy định được gọi là “tính phổ bien ý the” / ideale Allgemeinheit 
của khách thể này: §175). 


- Theo Hegel, nếu đúng khi bảo rằng Y niệm nói chung là Chán lý 
hay là cái Đứng thật tự-mình-và-cho-mình khi nó là sự thống nhất 
tuyệt đối của Khái niệm. và tính khách quan (§213, Nhận xót 1), 
thi càng düng khi båo rằng Y niệm-tuyệt đối, với tư cách là sự 
thống nhất tuyệt đối không chỉ của Khái niệm và đối tượng mà 
còn của Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách quan. là Chẩn lý tuyệt 
đối. Và không chỉ sự thống nhất hoàn hảo này là Chân lý tuyệt 
đổi mà còn là /oàn bộ Chän by trong chừng mực toàn bộ thực tại 
lôgíc hữu hạn cũng như toàn bộ thực tại tự nhiên và tinh thần đều 
chỉ có thể có được chân lý, nghĩa là, chỉ có thể tương ứng một 
cách khách quan với Khái niệm của chúng khi chúng tham dự vào 
Ý niem-tuyet đi phó biến như là một trong những mömen của nó. 
Và chân lý tuyệt đối này có mặt ở trong mọi cái gì có tính chân 
lý, vị đấy là Y niệm tự tư duy chính mình, nghĩa là, có chính mình 
làm đối tượng cho Khái niệm của mình. Ta nhớ lại định nghĩa SƠ 
bộ trước đây (ở $18) về Ý niệm-tuyệt đối, theo đó Y niệm là tư 
tưởng đồng nhất tuyệt đối với mình. Tư tưởng này cũng đồng z thời 
là hoạt động, nghĩa là: de trở thành cho-minh như là Tỉnh thần, nó 
tự thiết định chính mình đối điện với mình, và, trong cái khác này 
(tức giới Tự nhiên), nó lại là nó với tư cách là Logos phö biến 
tuyệt đối. Nói khác đi, vì lẽ Ý niệm-tuyệt đối vừa là giới Tự 
nhiên, vừa là Tỉnh thần và vừa là Lôgíc học thuần túy, và mỗi Y 
niệm nhất định ä ấy đều chỉ là một mômen bộ phận và tạm thời của 
Ý niệm-tuyệt đối duy nhất. trong đó bản thân Ý niệm-lôgíc chỉ là 


986 


Phän IH: Học thuyết vẻ Khái niềm. C. Ý niệm {$$213-244) 


mömen phó bien của sự đồng nhất thuần túy của Tư tưởng với 
chính mình. 


Vậy. chính do sự quy chiếu đến các mömen khác nói trên của Y 
niệm-tuyệt đối (đó dà giới Tự nhiên và Tinh thần) mà tiểu đoạn 
§236 này kết luận rằng Y niệm-tuyệt đối, — trong chừng mực xuất 
hiện như là kết quả cúa Khoa học Lôgíc và sự thống nhất hoàn 
hảo giữa Ý niệm chủ quan và Ý niệm khách quan ~ là Y niệm me 
tu duy chính mình. hay nói chính xác hơn. chính Ý niệm với tư 
cách là Ý niệm tư duy, tức với tư cách là Y niệm-/2gíc, tự vận 
động trong môi trường đồng nhất với mình một cách trừu tượng 
CỦa fir (OH thuần túy (§19). 


Với tư cách là Tỉnh thần, Y niệm-tuyệt đối cũng tư duy chính 
mình, nhưng, khác với giới Tự nhiên, Y niệm-Tinh thần chỉ là Ý 
niệm-tuyệt đối với cách là Ý niệm-tư duy. nghĩa là, chỉ tư duy 
như là sự quay trở lại chính mình một cách phản tư. ra khỏi thời 
gian và không gian (là nơi Ý niệm-Tự nhiên tự trực quan một 
cách trực tiếp). Vậy, chỉ có Ý miệm-lógíc là Tư tưởng của Tư 
tưởng như là Tir tưởng thuần túy, là cái noèsis noeseös đúng 
nghĩa. Nö là “Ngôi lời”, là "Logos căn nguyên”, trong đó Ý 
niệm-tuyệt đối chi tw duy chính mình möt cách vĩnh cửu. Tất 
nhiên, giới Tự nhiên và Tỉnh thần cũng là một biểu hiện của Y 
niệm-tuyệt đối, nhưng, với tư cách là Logos thuần túy, Ý niệm- 
lôgíc (dưới hình thức Ngôi lời căn nguyên hay qua ngôn ngữ của 
con người) là một sự “ngoại tại hóa” nhưng không phải là một sự 
“ngoại tại hóa”, bởi tính ngoại tại đã bị tiêu bien ngay noi bän 
thân việc thiết định nó. Đó chính là Ý niệm-tuyệt đổi với tư cách 
là Ý niệm-Lôgíc. 


§237 


Vì lẽ không có sự quá độ [hay “chuyển sang”] nào bên 
trong Ý niệm-tuyệt đối cả, cũng không có sự tiön-giä định 
[hay sự tiền-thiết định] và không có tính quy định nào mà 
không trôi chảy và trong suốt, nên Ý niệm này, về mặt cho- 
mình, là hình thức thuẫn túy của Khái niệm: Khái niệm trực 
quan nöi dung của mình: nhw là bản thân mình. Nó là nội 
dung của bán thân nó, trong chừng mực nó là sự phân biệt 


Phần Hl: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niêm ($§213-244) 987 
A E e E SNA EEE 453 


mang tính ý thể (ideel) chính nó với bản thân nó và [bởi vì| 
S389 một trong những hạn từ được phân biệt là sự đồng nhất của 
nó với bản thân nó, thế nhưng, trong sự đồng nhất này cũng 
chứa đựng cả [cái| toàn thể của hình thức (như là Hệ thông 
của những sự quy định về nội dung). Nội dung này là Hệ 
thông của cái Lögie. Với tư cách là Hình thức, ở đây không 
còn lại gì cho Ý niệm ngoài thương pháp của nội dung này, 
~ [đó là] cái biết nhất định về “trj giá" của những mômen 
của nó. 


Giảng thêm: 


Khi nói đến “Ý niệm-tuyệt đối”, ta có thể nghĩ rằng đây mới 
thực sự là cái gì thích đáng; đây mới là chỗ phải có tất cả mọi 
thứ. Tất nhiên, ta có thể tha hổ ca tụng “Ý niệm-tuyệt đổi” một 
cách “trường giang đại hải” và trống rỗng, nhưng thật ra, nội 
dưng đúng thật chắng gi khác hơn là toàn bộ Hệ thống mà sự 
phát triển của nó đã được ta xem xét từ trước đến nay. Ta cũng 
có thể nói rằng Ý niệm-tuyệt đối là cái Phổ biến, nhưng cái Phổ 
biến [ò đây] không phải đơn thuän là hình thức trừu tượng, 
trong khi nội dung đặc thù đứng đối lập lại với nó với tư cách 
là một cái khác, trái lại, cái Phổ biến này là Hình thức tuyệt 
đối, trong đó tất cả mọi sự quy định, toàn bộ sự phong phú 
của nội dung được thiết định bởi nó đều đã quay trò về lại. 
Trong viễn tượng ây, Ý niệm-tuyệt đối có thể so sánh với một 
vị lão trượng cùng phát biểu những câu nói về tôn giáo giống 
hệt như một đứa trẻ, thế nhưng, những câu nói này mang 
nặng ý nghĩa của toàn bộ cuộc đời của cụ. Cho dù đứa trẻ cũng 
hiểu được nội dung tôn giáo, nhưng với đứa trẻ, bên ngoài nội 
dung ấy còn có cả toàn bộ cuộc đời và toàn bộ thế giới nữa. — 
Tình hình cũng giống như thế đối với cuộc đời con người nói 
chung và đổi với những sự kiên tạo nên nội dung của cuộc đời. 
Mọi nỗ lực lao động đều chỉ hướng về một mục tiêu; và khi 


Mu Währung / value and currency. 


HAN 


Phân 1H: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($§213-244) 


mục tiêu này đã đạt được, người ta lại thảng thốt thấy rằng 
mình chẳng tìm thầy được điều gì ngoài chính điểu mình đã 
mong muốn. [Vậy] điểu đáng quan tâm nằm ngay bên trong 
toàn bộ sự vận động ấy. Khi con người theo dõi cuộc đời mình, 
thì mục đích cuộc đời có thể tỏ ra hết sức hạn chế, nhưng thật 
ra cả toàn bộ cái decursus vitac [latinh: dòng đời] cùng được bao 
hàm hết ở trong đó. Cũng thế và cũng vì lý do đó, nội dung 
của Ý niệm-tuyệt đối là toàn bộ sự triển khai đã bày ra trước 
mắt ta cho tới thời điểm này. Bước đi sau cùng là sự thức nhận 
rằng chinh toàn bộ sự triển khai và phát huy ây là cái tạo nên 
nội dung và sự quan tâm của mình. 


Hơn nữa, đây còn là tầm nhìn triết học: tất cả mọi sự, xét cho 
riêng nó, tỏ ra là một cái gì bị hạn chế, lại có được giá trị của nó 
khi nó thuộc về cái Toàn bộ và khi nó là mômen của Y niệm. 
Đó là lý do và cách thức mà ta đã có được nội dung, và điểu 
bây giờ ta còn có thêm là sự nhận biết rằng: nội dung là sự 
phát triển sống động của Ý niệm, và cái nhìn hổi cố đơn giản 
này được hàm chứa ở trong hình thức. Mỗi một cấp độ được 
xem xét cho tới nay là một hình ảnh về cái Tuyệt đối, nhưng 
thoạt đầu còn ở trong một cách thức bị hạn chế, và, vì thế, nó 
tự thôi thúc tiến lên đến cái Toàn bộ mà sự triển khai của nö 
chi là điểu mà ta đã gọi là Phương pháp. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8237 


Cho tới nay. ta chỉ mới xem xét Y niệm-tuyệt đối trong mối 
tương quan với những gì đi trước nó trong diễn trình của Lôgíc 
học; và nhận thức hữu hạn của ta đã định nghĩa nó như là sự 
thông nhất của Ý niệm lý thuyết và Ý niệm thực hành (§235) hay 
như là Ý niệm mà Khái niệm của nó có bản thân Y niêm làm 
khách the (§§223-236). Bây giờ là lúc ta cần tim hiểu Ý niệm- 
tuyệt đối nơi chính nó và xem nó là “cho-minh” như thế nào. 


DE làm việc đó, trước hết. ta cần lưu y räng từ nay ta không thể 


| trình bày hay giới ước Y niệm-tuyệt đối bằng một nội dung nhất 


Phân IHI: Hoc thuyết ve Khải niệm. C. Ý niêm ($$213-244) 989 


định nào cả. như ta đã làm trước nay dói với những thực tại lôgíc 
trước đó. Thật thế. vì lề đất cả mọi tính quy định d&u hợp lưu vào 
trong Y niệm-tuyệt đối cũng như Ý niệm-tuyệt đối bao hàm hết 
mọi sự quy định, nên tuyệt nhiên không còn có thể xác định đặc 
trưng của nội dung của nó bằng cách quy chiếu với “cái có trước 

hay “cái đến sau". Nói rõ hơn. vì lẽ Y niêm- -tuyệt đối vừa là Tôn 
tại, Bản chất, Khái niệm. cái phô biến. cái đặc thù, cái cá biệt, 
phán đoán, suy luận. khách thê, Ý niệm v.v.. vừa không phảt là 
cái nào trong tất cả những cái Ấy cả. nên không thể giới ước nó 
bằng bắt kỳ tính quy định trực tiếp và quá độ nào của Tôn tại. hay 
phản tư và tiền-thiết định của Bản chất lẫn bất kỳ tính quy định 
đặc thù nào của Khải niệm cả. Nói ngắn. vì lẽ trong nó không có 
sự quá độ hay sự tièn-thiét dinh nào, cũng không có tính quy định 
nào là không trôi chảy và trong suốt. do đó. Ý niệm-tuyệt đối là 
hình thức thuần túy của Khải niệm trực quan nội dung của mình 
như là chinh mình. Ta hiểu thé nào về cách nói áy của Hegel? 


- Theo Hegel, vì lẽ Ý niệm-tuyệt đối — thoát ly khỏi mọi sự hữu 
hạn ~ không còn cho phép ta giới ước nó băng bất kỳ một nội 
dung nhát định nào thuộc bất kỳ bản tính gi, nên thử hỏi bản thân 
nó là gì nếu không phải là hình thức thuần túy của Khái niệm ` 
trong tính tuyệt déi (không bị giới hạn hay quy định) của nó? 


Thật thế, như phép biện chứng của sự nhận thức đã cho thấy, Ý 
niệm là được quy định tu-minh-vä-cho-minh một cách tuyệt đối 
(8233). Nhưng. vì tính quy định này không còn có thể là tính quy 
định của một nội dung đặc thù nào cả, nên từ nay chỉ là tỉnh quy 
định thuần túy cơ động hay có tính tương quan. là tính phủ định 
thuần túy phản tư và toàn thể hóa của hình thức (8$128-134). Tất 
nhiên, “hinh (hức ” nói ở đây không còn là hình thức mang tính 
bản chất của Lögic hoc về Sự vật và về hiện tượng. mà là ban 
thân hình thức cua Khải niệm. là hoạt động phủ định toàn năng 
của Khái niệm đã trở nên đồng nhất với sự sóng lôgíc (8235). 


- Tuy nhiên, tuy là hun rúy, nghĩa là. thoát ly khỏi mọi nội dung 
đặc thù, hình thức thuần túy này của Khái niệm không phải là 
thiếu nội dung một cách trừu tượng, do đó, Ý niệm-tuyệt đối 
không phải là một hinh thức trông rồng. Trái lại, nó là khách thể 
đổi với chính nó, và, trong khách thể này. tất cá mọi tính quy định 
của nội dung đều được tập hợp lại (8236). Nhưng, cần nhắc lại 
rằng. Y niệm-tuyệt đối không hè thay đôi tỉnh thuần túy của nó 


990 


Phân DI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 


bởi bất kỳ tính quy định nào cũng được hợp lưu trong nội dung 
khách quan của nó. nghĩa là, bản thân nó không Chuyên sang båt 
kỳ tính quy định nào của nội dung. cũng không tièn-thiét định hay 
bị dè kháng bởi tính quy định nào. trái lại, trong một sự trong suốt 
hoàn hảo. nó irec quan trực tiếp và đơn giản nội dung của mình 
như là chính mình. như là Tự ngã của mình, như là “tám gương” 
tư biện của sự tự do tuyệt đối của mình. 


Ta có thể tự hỏi: tại sao Y niệm-tuyệt đối lại vẫn còn có một moi 
dung trong khi mọi tính quy định ben vững và đồng nhất với 
mình dường như đã tan hòa trong sự 1u-trong suốt thuần túy của 
hình thức? Ta không nên quên răng Ý niệm-tuyệt đối vẫn là sự 
nhận thức. dù nó không còn là sự nhận thức A: hạn mà là sự 
nhận thức rruệf đói, tức. là e duy về chính mình (§236). The mà, 
với tư cách là sự nhận thức, Y niệm tự dị biệt hóa mình ở bên 
trong mình và tự trực quan chính mình ngay trong lòng tính phö 
bien đồng nhất này (§223). Tất nhiên, trong nhận thức vô hạn của 
Y niệm-tuyệt đối, sự dị biệt hóa này không còn có chỗ cho bät kỳ 
việc tiền-thiết định nào về một thế giới bên ngoài, trái lại. bắt ký 
tính quy định hữu hạn hay thực tòn nào cũng đều đã được vượt bỏ 
hay được ý thể hóa trong Tư duy vô hạn. vè mình của Ý niệm. 
Vậy, trong chùng mực là sự nhận thức về mình (sự tự giác), Y 
niệm-tuyệt döi đúng là sự dị biệt hóa chính mình với mình. và. do 
đó, là mội dung đối với chính mình. vì với tư cách là tính chủ thế 
phán đoán. dị biệt hóa hay phủ định v.v. Ý niệm là hình thức 
thuần túy phủ định của sự dëng nhất với ‘minh của Ý niệm: tức, 
của nội dung của nó. 


Nhưng. trong chừng mực nó là sự nhận thức vỏ han về mình. Y 
niệm-tuyệt đối là sự di biệt hóa chính mình với mình một cách ý 
thể (idecll). và. trong sự vô hạn này, chính mình là nội dụng cho 
chính mình, theo nghĩa. trong sự di biệt hóa này, hình thức thuần 
túy của Khái niệm trực quan nội dung này như là chinh-minh. 
Nhờ vào sự trùng hợp tuyết đối này giữa hình thức thuần túy của 
Y niệm-tuyệt đối và nội dung của nó. nên bản thần tính toàn thể 
được dị biệt hóa của hình thức. tức tinh cơ động thuần tủy (tách 
rời và tập hợp mọi tính quy định của Logos) E được chứa 
đựng trong sự đồng nhất với mình (với tu cách là nội dung), và 

dòng thời có mặt ở đó như cái gì triển khai cái toàn the cụ the vừa 
tät yếu vừa tự do của nội dung. 


Phân HI: Học thuyét về Khái niêm. C. Ý niêm ($$213-244) 907 


S390 


Nói cách khác. Ý niệm-tuyệt đối là cái gì tạo nên sự có két mach 
lac của nội dung, tức. như là HE THÔNG của những tính quy 
định của nội dung như cái gì thâm nhập và xuyên suốt mọi tính 
quy định để tạo nên sự mạch lạc và tính hữu cơ tuyệt đối của 
chúng. 


Vậy, nội dung mà hình thức thuần tủy của Khái niệm trực quan 
như là chính mình chính là “Hê thống của cdi Lögic°: "cái lógíc " 
/ das Logische ¿ le logique bieu thị nội dung của Y niem-lögic, 
trong khi "Logic học” / die Logik / la Logique là cái biết có hệ 
thống về nội dung này, là nơi thuật ngữ "hệ thông” nói lên hình 
thức có tổ chức. Do sự đồng nhất cụ the của nội dung và hình 
thức. Y niệm — với tư cách là hình thức — không còn gì khác hơn 
là bản thân sự vận động của nội dụng trong chừng mực vận động 
mang tính khái niệm này là hoạt động tuyệt đối phô biến kích 
hoạt cái toàn thể mạch lạc của nội dung; nói khác đi, với tư cách 
là hình thức, Ý niệm không gì khác hơn là PHUONG PHÄP của 
nội dung này, nghĩa là. không phải cái gì ngoại tại mà là nguyen 
tắc ne do mang tính khái niệm của sự phát triển của nó. Và, vì lẽ 
Y niệm-tuyệt đối. về mặt lôgíc, là Y niệm ter ne duy chính mình 
(8236). nên diễn trình phương pháp này của nội dung cửa nó sẽ là 
cái Bier nhất định về "trị giá ` / Währung / value / valeur) của các 
mömen khác nhau của Y niệm. tức là: cái Biết được dị biệt hóa và 
có tính hữu cơ về tình hình tương tác, ve chuỗi tiếp diễn và về “tri 
giá” của các mômen khác nhau, trong đó tỉnh cơ động của hình 
thức tạo nên sự cố kết có hệ thống của nội dung toän bộ. 


8238 
Các mômen của Phương pháp tư biện là: 


Cái bắt đầu [hay khởi điểm| là fn tgi hay cái trực tiĉp; tồn 
tại cho riêng nó (für sich) bởi lý do đơn giản rằng nó là cái 
bắt đầu. Nhưng [từ quan điểm của| Ý niệm tư biện, nó là 
viec ff-quy' định chính mình, vì — với tư cách là tính phủ 
định tuyệt đối hay sự vận động của Khái niệm - phán đoán 
[phân chia nguyên thủy] và thiết định chính mình như là cái 
phủ định của chính mình. Bằng cách ấy, zën tại — xuất hiện 
ra như là sự khăng định trừu tượng đối với sự bắt đầu xét 


Phản IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý nim ($8213-244) 


như sự bắt đầu — —, ngược lại, là sự phú định, là tôn tại được- 
thiet-dinh, là tôn tại-được-trung-giới nói chung và là tồn tại- 
dırgc-tien-giä định. Nhưng, với tư cách là sự phủ định của 
Khái niệm (triệt để đồng nhất với chính mình cả trong cái 
tồn tại-khác của mình và là sự xác tín về chính mình), nó 
jtồn tại là Khái niệm chưa được thiết định như là Khái 
niệm, nghĩa là; nó là Khái niệm |còn trong cấp độ] z#-mình. 
— Như là Khái niệm còn chưa được xác định nhất định, 
nghĩa là, mới chỉ được quy định một cách tự-mình hay trực 
tiếp, nên tồn tại này cũng giống như là cải phô bien [trừu 
tượng]. 


Sự bắt đầu theo nghĩa của tổn tại trực tiếp được năm lẫy 
từ trực quan [cảm tính] và từ tri giác: đó là sự bắt đầu của 
phương pháp phán tích trong nhận thức hữu han. Và 
trong ý nghĩa cúa tính phổ biến. tồn tại là sự bắt đầu của 
phương pháp tông hợp trong nhận thức hữu hạn. Nhưng, 
vì lẽ cái Lögie vừa trực tiếp là cái gì phổ biến và vừa là 
cái gì [đơn thuần] tồn tại, hay, vì lẽ nó vừa là cái được 
Khái niệm tiền giả định cho chính nó, vừa là bản thân 
Khái niệm trong sự trực tiếp của nó, nên sự bắt đầu của 
nó là một sự bắt đầu töng hợp lẫn phân tích. 


Giảng thêm: 


Phương pháp triết học vừa là phân tích, vừa là tông hợp, 
nhưng không phải theo nghĩa của một sự đơn thuần đặt bên 
cạnh nhau hay một sự tự do lựa chọn đơn thuần giữa hai 
phương pháp ấy của nhận thức hữu hạn; trái lại, Phương pháp 
triết học bao hàm cả hai như đã được thủ tiêu, vượt bỏ ở bên 
trong nó, và, vì thế, trong mọi sự vận động của mình, nó hành 
xử vừa phân tích vừa tổng hợp. Tư duy triết học tiến hành một 
cách phân tích bằng cách đơn giản nắm lấy đối tượng của nó, 
Ý niệm, và để cho Ý niệm tự đi riêng con đường của mình, 
trong khí nó häu như chỉ đơn giản quan sát sự vận động và 
phát triển của Ý niệm. Trong chừng mực đó, việc triết lý là 
hoàn toàn thụ động. Nhưng, tư duy triết học cũng có tính tổng 


Phân IH: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 993 


5391 


hợp và nó tự chứng tỏ là hoạt động của bản thân Khái niệm. 
Nhưng, điểu này đòi hỏi nỗ lực giữ khoảng cách với những 
phát kiến riêng tư và những tư kiến đặc thù vốn luôn muốn 
trỗi dậy. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §238 


Các tiểu đoạn sau cùng của Khoa học Lôgíc này dành để phát 
triển các mômen khác nhau của Phương pháp mà Khái niệm của 
nó đã được đặt ra ở 8237. Hegel viết rät cô đọng: mỗi câu trong 
phần Chính văn dường như là một câu kết luận, vì thế. ta cần tách 
ra từng phần đẻ dë tìm hiểu. 


Trước khi di vào vấn de, ta cần lưu ý rằng Phương pháp nói ò đây 
không còn là một tién trình chủ quan, ngoại tại đối với sự vận 
động của bản thân Sự việc giống như phương pháp phân tích và 
tổng hợp trước đây (§§227-228). Trái lại, từ nay, nó là PHUONG 
PHÁP TƯ BIEN (SPEKULATIVE METHODE), nghĩa là: hình 
thức thuần túy của Khái niệm tự biết chính mình nhu là vận động 
tuyệt đối, vừa khách quan vừa chủ quan, kích hoạt và ý thể hóa 
nội dung vốn là bản thân Y niệm-tuyệt đối đối với chính nó 
(8237). Phương pháp tư biện sẽ phát triển các mômen của chính 
nó ngay bên trong sự nội tại và sự trong suốt hoàn hảo này với 
mình. Các mômen åy từ nay thay vì gắn lại với nhau hay loại trừ 
nhau như chúng đã làm ở bên ngoài Y niệm-tuyệt đồi thì rút cục 
được nắm lấy dựa theo “trị giá riêng” mà phương pháp tư biện 
dành cho chúng dựa theo việc thiết định tương hỗ của chúng ở 
ngay trong lòng Y niệm-tuyệt đối. Các mômen của phương pháp 
tư biện là: a) sự bắt đầu; b) sự tiến lên; và, c) sự kết thúc. 


a) Vì lẽ “Phuong pháp" hiểu ở đây đúng theo nghĩa từ nguyên của 


“methodos” là "trên con đường" hay "dien trình”, nên mômen 
thứ nhất của Phương pháp tư biện là sự BÅT DÄU hay diem xuất 
phát của “diễn trình” này. Mọi sự phát triển lôgíc, bắt kỳ ở cấp độ 
nào, đều dựa trên một sự bắt đầu. Và sự bắt đầu này là rëm tai hay 
cái trực tiếp (§86). Tại sao cái bắt đầu lại là tồn tại hay cái trực 
tiếp? 


994 


Phân III: Học thuyết ve Khái niệm. C. Y niệm ($§213-244) 


- Ở đây, ta cần phân biệt hai giác độ: giác độ của bán than sự bắt 


đầu và giác độ của Ý niệm tư biện. Xét theo bản thân nö, cái bắt 
đầu là tôn tại hay là cái trực tiếp vì lý do giản dị rằng nó... là cái 
bắt đầu. Thật thế, cái bắt đầu không thể là cải gì được trung giới 
hay đã được quy định xa hơn. Trong khi đó, như đã thấy, tòn tại 
(chưa nói lên một nội dung nào hết) là cái trực tiếp bắt định (chưa 
được quy định). Vậy, từ giác độ của bản thân cái bắt đầu, nó nhất 
thiết phải là cái tồn tại trực tiếp (§86). 


Nhưng, từ giác độ hay từ quan điểm của Ý niệm tư biện — tức 
quan điểm từ nay tự đồng nhất hóa với quan điểm "của ta”, V 
bản thân Y niệm tư biện la cái Biết nhất định về “trị gia” của các 
mömen của nó (§237) -, tòn tại của cái bắt đầu ‚khöng còn là sự 
khẳng định rực tiếp như đối với bản thân cái bắt đầu mà là một 
kẾt quả của sự tự-quy định của Ý niệm. Ý niệm- -tuyệt đối — trong 
chừng mực là cái Tốt được quy định tự-mình-và-cho- minh vón 
luôn tự thực hiện và đã được thực hiện trong sự trực tiếp của tòn 
tại (§§233-235) — là một tác vụ của sự tự-quy định tuyệt đối, tức 
một hành vị của sự tự do vô hạn. Và, với tư cách ấy, Y niệm là 
tính phù định tuyệt đối theo cả ba nghĩa đồng thời của thuật ngữ 
này: 1. một quan hệ phủ định với chính mình, tức một vận động 
phủ định của việc tự-thiết định; 2. một sự phủ định đối với sự phủ 
định này; và, 3. kết hợp với hai nghĩa trên, đó là một sự phủ định 
không còn là sự phủ định trong quan hệ với cái gì bị-phủ định ở 
bên ngoài mà là tính phủ định tuyệt đối, là sự tự-phủ định hoàn 
hảo, hay cũng đồng nghĩa như the, là sự tự-quy định và sự tự do 
vô hạn. 


Trong chừng mực là tính phủ định tuyệt đối hay là vận động vô 
hạn này của Khái niệm, sự tự-quy định của Ý niệm tự quan hệ 
một cách phủ định với mình, tự dị biệt hóa một cách tự do với 
mình, và, như thế là làm công việc “phán đoán ” (8165). Và, vì lẽ 
phán đoán này thoat đầu là có tính trực tiếp hay phán đoán về 
chất, nên chủ ngữ (chủ thể) không chỉ được thiết định ở đó như là 
được phân biệt với vị ngữ (mà nó đồng nhất hóa một cách trừu 
tượng thông qua hệ từ); nghĩa là, nó tự-thiết định như là sự trực 
tiếp, tức như cái phủ định đối với bản thân nó, xét như là chủ ngữ 
(§172). Như thế, khi tự-phán đoán, việc tự-quy định của Ý niệm 
tự thiết định như là cái phủ định của chính mình, tức, như tòn tại 
trực tiếp. Sự trực tiếp tĩnh tại của tồn tại tất nhiên là sự phủ định 
đôi với tính cơ động thuần túy của việc tự-quy định. Khi tự-thiết 


Phân HI: Học thuyết ve Khái niệm. C. Ý niêm (§§213-244) 995 
ET hãi áo dc Dán ko LEER T ARE 


định chính mình như là cái phủ định chỉnh mình. sự tự-quy định 
của Ý niệm không quan hệ với một sự phủ định ngoại tại, mà là 
một phán đoán của mình, một sự “tự-phân chia” (nghĩa từ nguyên 
của “phán đoán”: Ur-teil), bởi nó mang trong mình sự trực tiếp 
này như một mômen của chính mình. Và chính việc. phủ định sự 
phù định chính mình này (tức phủ định sự trực tiếp của chính 
mình) mà Ý niệm là tính phủ định tuyệt đối (phủ định của phủ 
định), qua đó, sự tự-quy định được hoàn tät. 


- Do đó, nếu tôn tại thoạt đầu xuất hiện như một sự khẳng định 
thuần túy hay trừu tượng, tức như một sự thiết định nguyên thủy 
thì, từ giác độ của Ý niệm tư biện và của sự tự-quy định tự do của 
nó, thật ra là sự phu định trong đó sự tự-quy định này của Ý niệm 
tự phán đoán (tự phân chia) và tự dị biệt hóa. Vậy, nó không phải 
là cái trực tiếp thuần túy và đơn giản mà, như là kết quả của việc 
di biệt hóa này, là tôn (qi-được-thiết định, là tôn tại- được- (rung 
giới nói chung, hay, rõ hơn, trong chừng mực vừa là trực tiếp vừa 
được trung giới, nghĩa là trong chừng mực là cái trực tiếp được 
thiết định bởi sự vận động của Ý niệm, nó là tôn tại-được-tiển- 
thiết định (theo nghĩa đã bàn ở §146). 


- Tóm lại, bản thân cái tồn tại trực tiếp hay cái bắt đầu cũng là Khái 
niệm, nhưng, do chỗ nó là sự trực tiếp, nên là Khái niệm chưa 
được thiết định như là Khái niệm, chưa được phát triển hay còn ở 
dạng tiêm năng, hay, nói cách khác, là Khái niệm f-mình, Nói 
theo kiểu Hegel, trong chừng mực là sự phủ định của Khái niệm, 
bản thân tôn tại-trực tiệp là Khái niệm tự-mình; còn trong chừng 
mực là sự phu định của Khái niệm, nó chỉ là Khái niệm tw-minh. 


- Từ đó, ta hiểu tại sao du đại nói ở đây không chỉ là tồn tại thuần 
túy (886) như là phạm trù đầu tiên của Lögic học, mà còn là toàn 
bộ fĩnh vực của Tôn tại (§84), hay, rộng hơn, là sự bắt đầu có tính 
phương pháp của toàn bộ sự phát triển lögic (§238). Thật thế. 
trong chừng mực là Khái niệm còn chưa được quy định, tức, như 
Khái niệm chỉ mới được quy định tự-mình hay trực tiếp, tön tại 
cũng còn là cái phỏ biến. Điều này có nghĩa là gì? "Ton tại” 
đúng là một tính quy định của Khái niệm, bởi nó là mômen trực 
tiếp của Khái niệm. Nhưng, vì lẽ mômen này là mômen qua đó 
Khải niệm mới chỉ là tiềm nằng thuần tủy, nên “tồn tại” chỉ là 
Khái niệm tự-mình hay trực tiếp, nghĩa là, Khải niệm còn chira 
được quy định nhưng có the được quy định một cách tuyệt đối. 


996 


Phân HI: Học thuyết ve Khái niệm. C. Ý niệm (8213-244) 


Song, như đã biết, trong Khái niệm, mômen của sự không-được- 
quy định chính là mômen của tính phổ biến trừu tượng (8163). 
tức, là cái phổ biến trong sự trừu tượng ban đầu của nó. Tinh phô 
biến trừu tượng này của tòn tại được chứa đựng mặc nhiên trong 
phán doän trực tiếp của việc tự-quy định của Ý niệm. Ngay cá 
trong phán đoán về chất, thì Chất trực tiếp được gän cho chủ ngữ 
cá biệt cũng được thiết định như là một tính phô biến. dù còn trừu 
tượng, đến mäy thì vẫn là thuộc tính cua Khái niệm. Như thế, “tồn 
tại” của sự bắt đầu không chỉ là tồn tại thuần túy hay lĩnh vực hạn 
hẹp của Tòn tại mà còn là cái phổ bien trừu tượng của sự bắt đâu 
mang tính phương pháp nói chung. đúng như nó có mặt ở bất kỳ 
sự bắt đầu lôgíc nào khác, nghĩa là, không chỉ trong “Tòn tại” mà 
cả trong “Bản chất”, nguyên nhân nguyên thủy. Khái niệm xét 
như Khát niệm, Khái niệm chủ quan v.v... Tóm lại, ở đây, Y 
niệm-tuyệt đối không chi tự mang lại cho mình sự bắt đâu của 
Lögic học mà cả tur tưởng lôgíc về sự bất đầu nói chưng và về mọi 
sự bắt đầu. 


- Phần Nhận xét cho §238 


- Phần Nhận xét so sánh sự bắt đầu Lógíc trong Phương pháp tu 


biện với sự bắt đầu trong hai phương pháp phân tích và tông hợp 
của nhận thức hữu hạn. Ta sẽ thấy răng SỰ bắt đầu, trong chân lý 
lôgíc của nó, là không thể tách rời giữa tön tại trực tiếp và tính 
phổ bien trừu tượng. Nếu được hiểu một cách phiến diện theo 
nghĩa của tồn tại trực tiếp, tức theo nghĩa trừu tượng của dữ liệu 
thường nghiệm cụ thể, sự bắt đầu được vay mượn trực tiếp từ 
những dữ kiện của sự trực quan và tri giác, và, như the ta có sự 
bắt đầu của phương pháp phân tích của nhận thức hữu hạn. nghĩa 
là, của phương pháp xuất phát từ những sự kiện đa tạp của Tự 
nhiên bên ngoài hay của Ý thức, rồi mang lại cho chúng hình thức 
trừu tượng của tính phỏ biến (§227). Ngược lại, neu hiểu một 
cách phiến diện theo nghĩa của tính phố biến, tức theo nghĩa của 
các định nghĩa đầu tiên giới ước Loài tối cao và sự phân biệt của 
đói tượng, thì sự bắt đầu dựa vào tính phổ. biến này của nguyên 
tắc, và, ta có sự bắt đầu của phương pháp tông hợp của nhận thức 
hữu hạn, nghĩa là, của phương pháp xuất phát từ tính phô biến 
được trừu tượng hóa một cách phân tích để tái tạo đôi tượng và, 
thông qua sự chứng minh, ở trong tính cá biệt trực tiếp của đối 
tượng. (§§228-232). 


Phân I: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (8213-244) 907 


ta} 


224, 


- Sự lưỡng phân (Dichotomie) này giữa hai „phuong pháp về sự bắt 


đầu không còn đứng' vững được nữa ở cấp độ của Y niêm lôgic. 
Thật thé, như dä nói ở §238, cái lôgíc, ngay từ sự bắt đầu, vừa là 
một cái phö bien vừa là cái đang tôn tại. Ngay cả “tồn tại thuần 
túy”, tuy chỉ là sự trực tiếp đơn giản của tư tưởng, cũng đồng thời 
là tư tưởng phó biến về cái trực tiep nay. Ta thấy ngay điều ây (sự 
thống nhất không tách rời giữa cái trực tiếp và cái phổ bien) ở 
trong cấp độ của ngôn ngữ (là nơi tư tưởng hiện diện có tính nhân 
học. (Xem tập II: $$411, 459). Trong ngôn ngữ con người. cái cá 
biệt nhất và trực tiếp nhất (vd: “tôi”, “cái này”, “ở đây”, “bây 
giờ"...) đều luôn có một nội dung phổ biến (mọi cái ` "tôi" đều là 
một cái “tôi”; mọi cái đều là cái “ở đây”, “bây giờ”, "cái này”. 
Xem: Hiện tượng học Tình than, Chương I, Sự xác tín cảm tính. 
Sđd. Bùi Văn Nam Sơn, tr. 229- 278). Vậy, mọi thực tại lôgíc đều 
luôn dòng thòi là cái gi truc tiếp của Khái niệm, vừa là Khái niệm 
phổ biến trong sự trực tiếp này. Sự bắt đầu của Lôgíc học cũng 
vừa là tông hợp lẫn phân tích. Ở cấp độ nào cũng the, Ý niệm 
lôgíc tự phát triển xuất phát từ một cái trực tiếp mà cũng là một 
cái phê biến và ngược lại. Sự tién lên của nó xuất phát từ sự bái 
ddu này cũng vừa là phân tích lẫn tổng hợp. Phần Nhận xét cho 
§239 sẽ trở lại điểm sau cùng này. 


§239 


._ Việc tién lên là phán đoán được thiết định của Ý niệm. Là 


Khái niệm tw-minh, cái phô biến trực tiếp là phép biện 
chứng quy giản [hạ tháp] tính trực tiếp và tính phổ biến của 
mình thành một mômen nơi chính mình [một cách tự 
phát |”. Như thế, cái phú định của sự bắt đầu, hay cái thứ 
nhất bây giờ đã được thiết định trong tinh quy định của nó; 
nó là fön tại cho một ca”, là quan hệ của những hạn từ 
được phân biệt, hay, là mömen của sự phần tư. 


an ihm selbst / on its own part: spontaneously; h für eines / for one. 


"tổn tại cho một cal” / ist für eines / is for one: (Xem thêm: Tei! Khoa học 


Lögie, 1. 149 và tiếp). Thuật ngữ này lưu ý về bản tính ý thể [= bi thai hôi, vượt bỏ] 
của mọi hạn từ được phân biệt do sự tiến lên của Khải niệm tạo ra. Tất cả chủng, ké 


998 


Phân HI: Học thuyết về Khái niệm. C, Ý niệm ($§213-244) 


Sự tiến lên này vừa là phân (ích. vì thông qua phép biện 
chứng nội tại, chỉ cái gì được chứa đựng ò trong khái 
niệm trực tiếp mới được thiết định, và vừa là {ông hop. vi 
sự phân biệt này đã chưa được thiết định ở trong Khái 
niệm trực tiếp. 


Giảng thêm: 


Trong sự tiên lên của Ý niệm, sự bắt đầu tự cho thấy là cái gì 
vốn đã là tự-mình, nghĩa là, cái gì đã được thiết định và trung 
giới chứ không phải tổn tại một cách đơn giản và trực tiếp. Chi 
cho ý thức vốn bản thân là trực tiếp thì giới Tự nhiên mới là cái 
bắt däu và cái trực tiếp, còn Tỉnh thân là cái được Tự nhiên 
trung giới. Nhưng, trong thực tế, chính Tự nhiên mới được 
Tỉnh thần thiết định, và chính bản thân Tỉnh thần làm cho Tự 
nhiên trở thành tiển-giả định của mình. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: §239 


b} Mômen hir hai của Phương pháp là sự TIÊN LÊN (Fortgang / 


Progression). Mömen này đã được ham chứa mặc nhiên trong 
phán đoán này của Ý niệm tu biện đã bàn ở §238, Thật thể. phân 
đoán này đã đi ra khỏi sự tổn tại của cái bắt đầu, là một sự “tién 
lên” trong chừng mực nó thể hiện sự tön tại ấy như là sự phủ 
định. là tòn tại-được-thiết định, được-trung-giới và, do đó. được- 
tiên-thiết-định. Nói cách khác, nó là cái gì không tự túc tự mãn và 
đồi hỏi một sự thải hồi. Chỉ có điều: ở cấp độ của Y niệm tư biện, 
không còn có tính ngoại tại của phương pháp trong quan hệ với 
sự vận động của bản thân Sự việc như trong nhận thức hữu hạn. 
trái lại, sự tién lên của Phương pháp gắn liền với sự tự-vận động 
của nội dung mà Phương pháp chính là diễn trình nội tại của 
chính nó. Hay, nói khác đi, phán đoán trực tiếp của sự tự-quy 


cả bản thân sự bắt đầu, đều là được thiết định và trung giới chứ tuyệt nhiên không 
phải là cải gi đơn thuần tôn tại một cách trực tiếp, (Xem thêm; Chý giai dan nhập 
cho §239). 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§€213-244) 999 
See 


định của Y niệm cũng chính là phán đoán phản tw, qua đó bản 
thân cái bắt đầu tự quy chiếu với bản chất phổ biến (§174). Vậy, 
sự tiến lên không gì khác hơn là phán đoán của Ý niệm trong 
chừng mực phán đoán được thiết định trong sự tòn tại của cái bất 
đầu. 


Tòn tại của cái bắt đầu là Khái niệm tự-mình (§238), và, với tư 
cách äy, nó vừa là cái toàn thể của Khái niệm, vừa tự “tố cáo” sự 
phiến điện của tính phổ biến trực tiếp của nó. Là Khái niệm tự- 
mình. cái phổ biến trực tiếp (tức cái bắt đầu) tự phán đoán chính 
mình. tự quy định chính mình như là cái khác của chính mình: nó 
tự thủ tiêu chính mình thành cái đối lập của mình; nói ngắn, nó là 
phép biện chứng ($81), qua dó, ngay nơi bản thân, nó hạ thấp tính 
trực tiếp và tính phö biến ban đầu của mình thành một mômen 
của một Chân lý bao trùm hơn và tự cho thấy bản thân là cái gì 
được thiết định, được trung giới như một vẻ ngoài đơn giản của 
bản chất, tức, như một mômen chi đơn thuần có tính y thể (= 
được vượt bỏ) của cái toàn thể đích thực của nó. Khi nó tự phủ 
định tính trực tiếp và tính phö bien (đã khiến nó là cái bắt đâu), 
cái phó biến trực tiếp — do chính phép biện chứng của nó - là cái 
phủ định của sự bắt đầu. hay, cũng đông nghĩa như thế, là cái rån 
tại thứ nhất (das Erste), tức, cái bắt đầu được thiết định trong tính 
(được) quy định của nó (Bestimmheit). Thật vậy, dù ở sự bắt đầu, 
tính trực tiếp và tính phổ biến trừu tượng thè hiện như là thuần 
túy không được quy định, nhưng thực ra bản thân chúng cũng có 
tính quy định và hạn chế, đó là: sự bắt đầu là cái phổ biến trực 
tiếp được quy định nhw là không có tỉnh quy định. Vậy, cái phổ 
biên trực tiếp này, trong chân lý của nó, không phải là trực tiếp, 
trái lại, như Chính văn đã viết, là tồn tại cho một cái (für eines / 
‚for one / pour un). "Tôn tại-cho-một cái” (Sein-für-Eines) là một 
phạm trù chỉ được triển khai minh nhiên trong bộ (Đại) Khoa học 
Lögic (tập I, 149-153). Nó biểu thị vị thế ý thể (= cần được thải 
hài) của tồn tai- hiện có hữu hạn ở bên trong cái tồn tại-cho-minh 
vô han: quan hệ của cái hữu hạn với cái vô hạn không phải là 
quan hệ của một cái khác với một cái khác: nó không phải là một 
tôn tại-cho-cái-khác, vì chỉ có cái vô hạn | duy nhất mà cái hữu hạn 
là một mômen thuần túy ý thể. Do đó, tổn tại- hiện có ở trong cái 
vô hạn là tồn tại cho-mội-cái, nghĩa là chỉ có tính tương quan, 
không phải với một cái khác, mà là "cho-Möt-cdi duy nhất " là cái 
vô hạn ở ngay trong chính mình: tức, cho-một cải nhưng không 
phải cho-cái-khác mà chỉ là cho-minh. (Ví dụ dễ hiểu nhất của 


1000 


Phân III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


“tổn tại-cho-một cái" là tu thế của “vẻ ngoài” ở trong bản chất. 
Vẻ ngoài hay ánh tượng là “cho” một cái gì đó, nhưng không phải 
cho một cái khác, bởi bản chât cũng là chính nó và là cái xuất 


. hiện ra, và, khi xuất hiện ra trong vẻ ngoài, cũng là “cho” cái gì 


đó, nhưng cũng không phải cho một cái khác mà chỉ là “cho-một 
cái”, vì, trong việc ánh hiện, bản chất chỉ ánh hiện ở trong chính 
mình (§112). Sự thống nhất tuyệt đối và sự nội tại hoàn hảo này 
của “tồn tại-cho-một-cái” của Bản chất và vẻ ngoài của nó thể 
hiện rõ nhất trong việc ánh hiện hoàn häo-trong-chinh mình của 
Khái niệm ($159)). Vậy, cái bắt đầu, hay tön tại phỏ biến trực 
tiếp, là "cho-mội-cái” khi nó tự hạ thấp mình xuống thành một 


` mômen ý thè của cái toàn thể đích thực của nó. Thật ra, tính vô 


hạn hay tính ý thể hoàn hảo của tôn fgi-cho-möt-cdi này chỉ bộc 
lộ hoàn toàn trong mômen /hứ ba của Phương pháp (giống như sự 
nội tại của Tön tại trong Bản chất và sự ánh hiện trong chính- 
mình của bản chất chỉ tỏ lộ hoàn toàn trong Khái niệm). Là tồn tại 
cho-möt-cäi, cái phô biến trực tiếp của sự bắt đầu chỉ mới xuất 
hiện ở đây như là mối tương quan bàn chät của các hạn từ khác 
nhau, chứ không phải là sự thay đôi trực tiếp của hai cái đang tồn 
tại, và cảng không phải là sự liên tục tuyệt đối của hai tính quy 
định khái niệm. Vậy, trong Phương pháp. sự tién lên là mómen 
của sự phản ti, tức của môi tương quan với mình như thể là 
tương quan với cái gì khác. 


Nếu tư duy phương pháp về sự bắt đầu là sự lây lại tư tưởng về 
Tôn tại (không phải là tôn tại thuần túy mà toàn bộ lĩnh vực của 
Tên tại. tức sự bất đầu lôgíc nói chung), thì tư duy phương pháp 
của mômen phản tư. tức của sự tién lên, là sự láy lại tư tưởng về 
bản chất (cũng không phải là sự phản tư thuần túy đơn thuần mà 
toàn bộ lĩnh vực của Bản chất, hay, rộng hơn, của toàn bộ sự phản 
tư). Nói cách khác, đó là toàn bộ sự tién lên nội tại hay biện 
chứng của cái lôgíc như thè hiện trong các phán đoán phản tư nội 
tại: cái trực tiếp là tòn tại- -được-thiết dinh, cái hữu hạn là cái vô 
hạn, cái Một là cái Nhiều, cái đang hiện hữu là hiện tượng. cái cá 
biệt là phổ biến v.v.. 


- Phần Nhận xét cho §239 


Phần Nhận xét bàn về tính chất kết hợp giữa phân tích và tông 
hợp trong Phương pháp tư biện, nhưng lần này là trong mỗi tương 


Phân IH: Học thuyết về Khái niệm. € Ý niệm ($§213-244) 1001 


quan với sự tien lên của Phương pháp chứ không còn với sự bắt 
đâu như trong Nhận xét cho §238. 


- Trong khi sự nhận thức hữu hạn phân chia thành phương pháp 
phân tích và phương pháp tổng hợp và tién lên khi thì Deg 
phương pháp này. khi thì theo phương pháp kia (§§227 và 228) 
thì sự tiên lên của Phương pháp tư biện lại vừa phân tích vừa 
tổng hợp. 


Nó là phán tích va, do đó, không thêm gì từ bên ngoài vào cho sự 
bắt đầu, trong chừng mực cái được thiết định - thông qua sự phán 
tư hay phép biện chứng nội tại của sự bắt đầu - chỉ là cái gì đã 
được chứa đựng trong Khái niệm trực tiếp hay tự-mình, Còn nó là 
tông hợp, nghĩa là. sự tiễn lên thực sự ra khỏi sự bắt đầu trực tiếp. 
vi. trong Khái niệm trực tiếp, sự đị biệt này (tức sự phủ định nội 
tại này của sự bắt đầu) đã chưa được thiết định. 


`. Sự kết hợp tuyệt đối — chứ tuyệt nhiên không phải chỉ là sự liên 
kết hay luân phiên thay dëi - của hai mömen phân tích và tổng 
hợp của phán đoán phương pháp của Y niệm tư biện rõ ràng là 
định nghĩa hoàn chỉnh nhất của phép biện chứng như là sự vượt 
bỏ nội tại của mọi sự hữu hạn. Hình dung mới có tính cách dự 
đoán về phép biện chứng ở $81 trước đây nay được lấy lại và 
nâng cao nhờ sự triển khai có phương pháp của Y niệm-tuyệt đối. 


§240 


Ở bên trong [cấp géi Tòn tại, hình thức trừu tượng của sự 
tiến lên là một cái khác và là sự chuyển sang một cái khác; 
còn ở bên trong [cấp độ] Bän chất, nó là sự ánh hiện ở bên 
trong cái đối lập: và ở [cấp đội] Khái niệm, là sự phân biệt 
của cái cá biệt với tính phổ bien; nhưng tính phö bien này 
tiếp tuc là bản thân nó ở trong cái phân biệt với nó và tồn 
tại như là sự đồng nhất với cái sau này. 


1002 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


CHÚ GIẢI DẢN NHẬP: 8240 


- Trong Phương pháp, sự tién lên là mômen của sự phản tư. Do đó, 


trong học thuyết về sự phản tư, tức, trong học thuyết về Bản chất. 
sự tiến lên về phương pháp thẻ hiện trong tất cả sự thuần túy và, 
do đó, trong tất cả sự trừu tượng của nó. Tuy nhiên, như ta đã 
thấy. mômen phản tư này của Phương pháp không chỉ quy định 
phép biện chứng của Bản chất mà còn nắm ngay trong lòng sự 
tiến lên nội tại của Logos. Tắt nhiên, sự tiến lên biện chứng này 
(giữ vai trò là cái tạo nên sự tự-vượt bỏ) mỗi lần mang một hình 
thức riêng tùy theo các nội dung lögic khác nhau. Bây giờ, đứng 
từ quan điểm bao trùm của Phương pháp tư biện, ta có thể rút ra, 
một cách khái quát hay trừu tượng. hình thức của sự fien lên biện 
chứng tùy theo nó đã diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau: lĩnh 
vực Tön tại, lĩnh vực Bản chất và lĩnh vực Khái niệm. Ở §84 và 
§161, ta đã bàn vè đặc điểm của sự tién lên ở lĩnh vực Tön tại và 
Bản chất. Ở §240 này, ‚Hegel chỉ muốn vạch rõ việc áp dụng 

*mômen của sự phản tu” làn nêu ở §239) vào cho cả ba lĩnh vực 
lôgíc ấy. 


Sự phản tư — có mặt trong mọi sự tiễn lên — là vận động phu định. 
qua đó một hạn từ thứ nhất, khi được thiết định trong tính quy 
định và được hạ thấp xuống dựa theo sự trực tiếp của nó, là "cho- 
một-cái”. nghĩa là, nói lên sự đương quan giữa các hạn từ được 
phân biệt. Chẳng hạn, trong lĩnh vực Tön tại, hạn từ thứ hai — 
phân biệt với hạn từ thứ nhất, ví dụ: “hư vô thuần túy" ` đối lập lại 
"tồn tại thuần túy" — vẫn chỉ là một hạn từ “đang tổn tại đơn 
thuần”, nghĩa là. möt cái khác. Cũng thé, trong lĩnh vực Tòn tại. 
hình thức trừu tượng của sự rien lên là một cái khác và là một sự 
chuyên sang hay quá độ sang một cái khác (§§84, 161). Ngược 
lại. trong Bản chất. hạn từ thứ hai (trong đó hạn từ thứ nhất tự đị 
biệt hóa bằng phán đoán) không còn đơn thuần là một cái khác 
đối với hạn từ thứ nhất, trái lại, một cách phản tu, là cái khác cra 
hạn từ thứ nhất, tức, là cái đói lập của hạn từ thứ nhất. (§119). 
Cũng thể. trong Bản chất, hình thức trừu tượng của sự tién lên là 
sự ánh hiện trong cái đối lập (§§114. 118. 119 và 161). Sau cùng, 
trong lĩnh vực Khái niệm, sự tiễn lên vừa thải hồi sự thay đôi 
(thành cái khác) của Tòn tại. vừa thải hồi sự phán tư thuần túy 
của Bản chất mà là sự phái triển bên trong chính mình ($161). 


Phân III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 1003 


5392 


Nói rõ hơn. sự tién lên trong Khái niệm không còn là sự chuyên 
xang cái khác, cũng không còn là sự ánh hiện trong cái đối lập 
mà là sự (phán chia tuyệt đối hay là sự phán đoán theo đúng 
nghĩa của từ nảy (§ 66). 


Vậy, trong lĩnh vực Khái niệm. các hạn từ của sự tiến lên tự dị 
biệt hóa như là chủ ngữ và vị ngữ, hay. chính xác hơn. tùy theo 
mỗi quan hệ của sự thâu gồm (Subsumption) chủ ngữ vào trong vị 
ngữ, vì đây là mômen phản tư của sự tiên lên và phán đoán phản 
tư là một phán đoán của sự thâu g gòm (8175): cái cá biệt (ở đây là 
cái phö bien truc tiếp của sự bắt đầu) là một mömen được bao 
hàm trong tính phê biến của cái toàn thể đích thực của nó. Và cái 
toàn thể (Totalität) này tuyệt nhiên không phải là một cái khác 
trong tương quan với sự bắt đầu trực tiếp. cũng không phải đơn 
giản là một cái đối lập để nó ánh hiện trong nó, mà là một “vũ trụ 
phổ biến" tự tiếp tục một cách tuyệt đối trong cái cá biệt. còn cái 
cá biệt — tức toàn bộ Khái niệm trong sự tôn tại-tự-mình trực tiếp 
của nó — cũng tự tiếp tục trong cái "vũ trụ phỏ, bien” bằng sự đồng 
nhất biện chứng ($16 1). 


Nói tóm. trong Khái niệm. hình thức trừu tượng của sự tiến lên là 
sự di biệt hóa, hay, đúng hơn. là tính chất được phân biệt 
(Urterschiedenheit) giữa cái cå biết với tính phô biến: tính phê 
bien Ae /iếp tực với tư cách là tính phô biến ở trong cái được phân 
biệt với nó, đồng thời là đồng nhát với cái sau này. 


§241 


Trong lĩnh vực thứ hai [trong Bản chất], Khái niệm (mới là 
tự-miình trong lĩnh vực thứ nhất, Hĩnh vực Tôn taij) đã đi 
đến sự ánh hiện, và kết quả là: về mặt ứg-;mình, nó đã là Ý 
niệm. — Sự phát triển của lĩnh vực này trở thành một sự 
quay trö lại vào trong lĩnh vực thứ nhất, giống như sự phát 
triển của lĩnh vực thứ nhất là sự chuyển sang lĩnh vực thứ 
hai. | Chỉ thông qua sự vận động nhân đôi [nhi bội] này mà 
sự phân biệt có “thẳm quyền” (Recht) của nó, vì mỗi cái 
trong cá hai cái được phân biệt này, xét nơi bản thân nó, 
đều hoàn chỉnh thành toàn thể và, bằng cách Ấy, tự khăng 
định mình thành sự thống nhất với cái kia. Chỉ có sự tự thủ 


1004 


Phân HI: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (\$213-244) 


tiêu-vượt bỏ này đối với tính phiến diện của cá hai phía noi 
bán thân chúng Yam cho sự thống nhất không bị trở thành 
phiến diện. 


CHÚ GIẢI DẪN NHÄP: 8241 


Trước khi vạch rõ bước chuyên từ mômen thứ hai (sự tien lên) 
sang mômen thứ ba (sự kết thúc) của Phương pháp, tức. như thấy 
ở 8242, sự quay trở lại của lĩnh vực của sự phản tư vào trong lĩnh 
vực thứ nhất của sự trực tiếp. Hegel dänh tieu doan 8241 này de 
cho thäy y y nghĩa của việc “đi tới” và “quay trở về lại” của mômen 
thứ nhất sang mômen thứ hai, và của mômen thử hai sang mömen 
thứ nhất như là sự chuẩn bị cho bước chuyển từ mômen thứ hai 
sang mômen thứ ba. (Ta đã gặp nhiều lần việc "đi tới" rồi “quay 
trở lại” này: vd: bước chuyên từ (ổn tại sang tån tại-hiện có. rôi 
tái lập hay khôi phục tôn tại bằng bước chuyên từ tồn rại-hiện có 
sang fôn tai- cho-minh (895): hay bước chuyên từ Chät sang 
Lượng, rồi trong hạn độ là sự trò lại của Lượng vào trong Chat 
($111), hay. sau cùng, bước chuyển từ tån tai sang bản chất, ròi 
trong sự hiện hữu (§122) và xa hơn, trong hiện thực (§142) và 
trong Khái niệm (§159) là sự quay trở lại của bản chát vào trong 
tån tại trực tiếp. Nói chung. mỗi một "cặp ba” lôgíc là một vi e 
của sự vận động này của phương pháp). Vậy, việc “di tới” 
"quay trở lạt” có tính tư biện này chính là bản thân vận động de 
phép biện chứng vả đó là lý do tại sao bây giờ cần trình bày nó 
một cách minh nhiên trong sự triển khai của Phương pháp tuyệt 
đổi. 


Trong mômen thứ hai của Phương pháp (tức mômen của sự tién 
lên hay cùa phán đoán được thiết định của Ý niệm tư biện), Khái 
niệm, trong mômen thứ nhất (sự bắt đầu) thoạt tiên chỉ là #ự-mình 
(nghĩa là khép kín nơi mình như là tòn tại phổ bien trực tiếp) thì 
bây giờ chuyển sang việc ánh hiện trong chừng mực nó đã đi vào 
trong lĩnh vực của sự phản tư, Từ nay, Khái niệm (rực tiếp ánh 
hiện (tức: phản tư, phản chiếu) trong Khái niệm toàn điện vốn là 
sự phủ định của nó; ‚va ngược lại, Khái niệm toàn dien ánh hiện 
trong tồn tại /rực tiếp vốn cũng là sự phủ định của nó. Nhờ vào 
môi dây nói két có tính phån tu giữa hai hạn từ của sự khác biệt 
(tức giữa tön tại trực tiếp và Khái niệm toàn diện) mà Khái-niệm- 


Phân HI: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 1005 


tòn tại-tự-mình của sự båt đầu đã là Ý niệm toàn diện của Phương 
pháp một cách fy>mình hay tiêm năng. Ta biết rằng Ý niệm là sự 
thông nhất tuyệt đối giữa Khái niệm và tổn tại, giữa cái ý thể và 
cái thực tồn, giữa cái vô hạn và cái hữu hạn (§§2!3, 214). Thế mà 
chính sự thống nhất tuyệt đối này — dù bằng một cách còn khiếm 
khuyết vả. do đó, chỉ mới là tiềm năng — nói lên một sự tương 
quan bản chất, nên tön tại trực tiếp của sự bắt đầu và sự tự-quy 
định có tính Khái niệm của Ý niệm đã ánh hiện vào trong nhau 
một cách minh nhiên. 


- Như sẽ thấy ở §242 sau đây, sự phát triển của mômen thứ hai (sự 
tiến lên) — qua đó, dự đoán sự thống nhất tuyệt đối và sự đồng 
nhất với mình của Ý niệm — trở thành một sự quay trở lại vào 
trong sự trực tiếp của mômen thứ nhất (sự båt đâu), cũng giống 
như sự phát triển của mômen thứ nhất là bước chuyên sang 
mômen thứ hai do sự phán đoán được thiết định của Y niệm. Chỉ 
nhờ vào vận động kép này mà sự khác biệt giữa tồn tại trực tiếp 
ánh hiện trong Khái niệm và Khái niệm ánh hiện trong tòn tại 
trực tiếp có được “thẩm quyền chính đáng” của nö (erhält sein 
Recht / gets its due / regoit son droit), tức được thừa nhän trong 
tính phức tạp của nó. Thật thế, nhờ vận động kép này, mỗi hạn từ 
được dị biệt hóa (được phân biĝt) tự hoàn tät trong cái toàn thẻ và 

"chứng thực” (betätigt) như là thống nhất với cái kia: mômen thứ 
nhất trở thành mômen thứ hai và tự toàn thể hóa với nó, và ngược 
lại. 


- Chính việc tự thải hồi hay tự vượt bỏ tính phiến diện của cả hai 
hạn tir (chứ không phải của chỉ một trong hai) ở nơi chính chúng 
(an ihnen selbst / in themselves / en eux-mêmes) chứ không phải 
chỉ cho một sự phản tư bên ngoài, đã ngăn chặn không đề cho sự 
thống nhất trở thành phiến dien và làm cho sự thống nhất ấy thực 
sự có tính biện chứng. 


- Sau khi bàn kỹ về sự phát triển của mômen phản tư của sự tiến 
lên biện chứng, bây giờ ta tìm hiểu mômen /hứ ba của Phươn 
pháp tư biện mà nhiều yếu tổ đã được báo hiệu khi trình bày về 
mömen thứ hai. 


1006 


Phân HI: Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


§242 


Lĩnh vực thứ hai phát triển mối quan hệ của những hạn từ 
được phân biệt thành cái nó tồn tại lúc đầu, tức, thành sự 
mâu thuẫn nơi bản thân chúng ~ tức trong fin trình vô tận. 
| Sự mâu thuẫn này tự giải quyết: 


thành sự kết thúc, nơi cái dị biệt được thiết định như cái gì 
tồn tại ở trong Khái niệm. Đó là cái phú định của cái thứ 
nhất, và, trong sự đồng nhất của nó với cái phủ định å ày, nó 
là tính phủ định của bản thân nó; vì thế, nó là sự thống 
nhất, trong đó cả hai hạn từ đầu tiên này vừa có tính ý thể, 
vừa như là các mômen; ở đây, chúng đều bị vượt bỏ, nghĩa 
là, đồng thời được bảo lưu. Kết hợp mình với chính mình 
bằng cách này từ #ön fqi-f-mìnk của nó nhờ vào sự dị biệt 
và thông qua việc vượt bỏ sự dị biệt này, Khái niệm là Khái 
niệm đã được thực hiện, nghĩa là, đó là Khái niệm chứa 
đựng tôn tai-dwoc-thiöt định của những sự quy định của nó 
bên trong tôn tai-cho-minh của nó. | Nó là Ý niệm mà, đối 
với nó, với tư cách đồng thời là cái thứ nhất tuyệt đối (ở 
trong Phương pháp), cái kết thúc này chỉ như tà sự điêu biển 
đi của cái ve ngoài như thể cái bắt đầu là một cái trực tiếp, 
còn Ý niệm là một kết quả. | Đó chính là nhận thức rằng Ý 
niệm là Möt [cái] Toàn thể. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẠP: 8242 


. Sự kết thúc 


Như đã thấy, mômen thứ hai của Phương pháp là mômen của cái 
phủ định. Xét một cách chặt chẽ, nó có thể được xem như một 
tính quy định đơn giản, cứng nhắc, chăng hạn: cái vô hạn, bản 
chát, phán đoán v.v..., nhưng, trong sự thật. nó là một mối tương 
quan giữa các hạn từ được dị biệt hóa, bởi nó không phải là cái 
phủ định trừu tượng (chẳng hạn: cái vô hạn là phủ định của cái 
hữu hạn...) mà thật ra là cái Khác CUA cái bắt đầu, là cái đối lập 
CUA cái trực tiếp, nghĩa là, nó bao hàm cái Khác này trong chính 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 1007 
ln ee em (SSAA 100 


mình và bản thân nó cũng là cái Khác hay là sự phú định nhất 
định (§239). 


Vậy, mômen thứ hai của Phương pháp (tức sự tiến lên bằng sự 
phản tư) phát triển mối tương quan giữa các hạn từ di biệt hóa 
bằng cách thoat đâu tạo ra sự mâu thudn trong chính nó. Gọi là 
“thoat đầu”, vì chính mối tương quan ấy sẽ trở thành mômen Aa 
ba, tức mômen của việc khắc phục sự mâu thudn này trong finh 
phú định tuyệt đối (= phù định của phủ định). 


- Như thế, thoat đầu, tương quan nảy phát triển trong sự mâu 
thuẫn, nhưng đây là sự mâu thuẫn nội tại chứ không phải đơn 
thuần “cho ta” hay cho một sự phản tư từ bên ngoài. Thật thế, cái 
Khác mà cái phủ định mang trong minh không phải là một Cái gì 
đó xa lạ, dừng dưng với cái phủ định, mà hàm chứa trong mình 
như là cái khác cửa mình, như là cái đối lập của mình ($119), dù 
quan hệ giữa hai hạn từ là quan hệ của sự mäu thudn được thiết 
định ($120): chăng hạn. cái vô hạn không phải chỉ là moar cái 
Khác quan hệ đừng dưng với cái hữu hạn mà là cái khác, cái đối 
lập cüa cái hữu hạn và là sự hợp nhất với cái hữu hạn (cái hữu 
hạn là vô hạn: cái vô hạn là hữu hạn thoạt đầu là một sự mâu 
thuẫn thuần túy giống như giữa hạn độ và cái vô-hạn độ, cái 
khẳng định và cái phủ định, cái cá biệt và cái phỏ biến, sự nhận 
thức và đối tượng của nó v.v...). 


- Bao lâu sự mâu thuẫn này chưa được khắc phục, vượt bỏ, nó sẽ tự 
phát triển trong một sự tiến lên đến vo tận như ta đã gặp nhiều 
lần. Về nguyên tắc tiến trình đến vô tận này có thè được phát hiện 
trước khi có bước chuyển từ mômen thứ hai Sang mômen thứ ba. 
Giải quyết sự vô tận tôi ấy thành sự vó tân đúng thật, tức việc 
khắc phục và vượt bỏ mâu thuẫn nội tại nói trên chính là mômen 
thứ ba và sau cùng của Phương pháp: SỰ KÉT THÚC (das Ende). 
Khoa học Lôgíc đã bắt đầu với tư tưởng về sự bắt đầu (§§86 và 
238) nay kết thúc với tư tưởng về sự kết thúc của nó và của mọi 
sự kết thúc lôgíc. 


- Theo Hegel, để thấy rõ việc giải quyết mâu thuẫn này, cũng tức là 
cho thấy bước chuyên từ mômen của. sự tiến lên sang mômen của 
sự kết thúc, chỉ cần thier định cái dị biệt (das Differente: tức cái 
đối lập, cái được phân biệt như hạn từ thir hai so với hạn từ thứ 
nhất) như là cái gì, trong thực tế, tồn tại ở trong Khái niệm, nghĩa 


1008 


Phän IH: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 


là. xét nó từ quan điểm của Y niệm tư biện. Hạn từ thứ hai — hay 
cái được phân biệt'(das Differente) — là cái phủ định của hạn từ 
thứ nhất (8239). Nhưng. như đã thấy, hạn từ thứ hai này là đồng 
nhất với hạn từ thứ nhất. Thật thế. không chỉ nó bao hàm cái thứ 
nhất trong chính mình mà không gi khác hơn là cái thứ nhất được 
thiết định trong tính quy định nhất định cua nó. Nói khác di, từ 
quan điểm của Ý niệm tư biện, tồn tại của sự bắt đầu đã là sự phú 
định, đã là cái phủ định, nên khi phủ định nó, hạn từ thứ hai là cái 
phủ định của phủ định, hay, là cái phủ định của chính mình. Vậy, 
sự mâu thuẫn tưởng không: thè khắc phục được của mômen thứ 
hai tự giải quyết trong sự kéf thúc, trong chừng mực cái phủ định 
(cái được phân biệt) rút cục biểu lộ chân tướng của nó khi được 
thiết định như cái gì ở /rong Khái niệm: nó là cái phủ định của cái 
thứ nhất trong chừng mực nó là sự đồng nhất với cái thứ nhất, tức 
là tính phủ định của chính mình. Từ đó, cái phủ định không còn là 
bản thân nó, không còn là mômen thứ hai nữa. mà là mômen thứ 
ba; nó chỉ còn là sự thống nhất vô han. trong đó hai hạn từ đầu 
tiên này deu chỉ là các mômen có tính ý the, nghĩa là đã được 
vượt bỏ (aufgehoben) theo đúng nghĩa của từ này: phú định, bảo 
lưu và nâng cao. 


Diễn trình này của các mômen của Phương pháp từ sự phủ định 
trực tiếp (sự bắt đầu) cho đến tính phủ định tuyệt đối (sự phủ định 
của phủ định nơi sự kết thúc) thông qua tính phủ định phản tư (sự 
tiến lên) cho phép Y niệm tư biện năm bắt sự vận động của Khái 
niệm của chính nó trong sự năng động và sự có kết của tính tuần 
hoàn của nó. Ta hãy xem lại diễn trình: Khái niệm của Ý niệm tư 
biện đã “làm gi” với tư cách là linh hòn sống động của Phương 
pháp, và, qua đỏ, của mọi nội dung? 


Thoạt đầu, Khái niệm là ¿ổn tai-tr-minh (§238). Nhưng, trong 
việc tién lên, nó tự di biệt hóa ($239), và, nhu là tinh phü dinh 
tuyệt đối, nó là sự phủ định đối với sự phân biệt này và, do đó. 
quay trở lại với sự trực tiếp, với sự khẳng định nguyên thủy của 
nó với tư cách là sự thải hồi việc trung giới (nghĩa là phù định sự 
phân biệt và phủ định cái phủ định: §242). Nói ngắn, xuät phát từ 
cái tồn tại-tự-mình, Khái niệm “kết luận” với chính mình thông 
qua sự phân biệt và thải hồi sự phân biệt. 


Nhờ vào sự phát triển này, Khái niệm đã được thực hiện như là 
Khái niệm. Nó tự thực hiện bằng cách triển khai sự khác biệt hay 


Phän HI: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niêm ($$213-244) 1009 


thiết định cái toàn thể của những tính quy định nối liền Sự (rực 
tiếp ban đầu với sự trực tiếp sau cùng của nó. Trong su trien khai 
này, thay vi tự đánh mắt chính mình. nó bao hàm cái (ồn tại-được 
thiết định của những tính quy định của nó trong cái tổn tai-cho- 
mình của nó (§95), tức trong sự tự do vô hạn. 


- Nói khác đi, trong chừng mực là sự vận động tuyệt đối đi từ cái 
tôn tại-tự mình sang cải tôn tại-cho-minh bằng cách thiết định và 
phù định cái tôn tai-duoe thiết định của mình, Khái niệm về 
Phương pháp là Khái niệm đã hoàn toàn được thực hiện, tức là 
bản thân Ý niệm của Phương pháp. vì Ý niệm không gì khác hơn 
là bản thân Khái niệm trong chừng mực nó chứa đựng và bao 
hàm hình thái đã phát triển của tôn tại-hiện có của nö (8213) ở 
trong tính ý thẻ. 


- Nhung, qua đó, Ý niệm tư biện lại trở về với điểm xuất phát. Bởi 
vì, từ giác độ của Ý niệm tư bien, sự bắt däu là một sự khẳng 
định trực tiếp trừu tượng được tien-thiet định cho chính mình mà 
thôi. Còn ở đây, sự kết thúc của sự phát triển của Phương pháp lại 
là tính phủ định tuyệt đối. thiết định sự bắt đầu chỉ như là mômen 
phủ định của sự trực tiếp. Như thế, trong trình tự của sự trình 
bày, sự kết thúc là mômen sau cùng, nhưng, rong Phương pháp, 
tức cho bản thân Ý niệm tư biện, nó lại chính là cái Thứ Nhất một 
cách tuyệt đổi (absolut Erstes / what is absolutely First / 
L'absolument Premier) chữ không phải là cái Thứ nhất tương đổi 
như là sự bắt đầu. 


- Vậy, Y niệm về Phương pháp không phải là két quả phiến diện 
của Phương pháp mà là cái Thứ nhất một cách tuyệt đối, theo 
nghĩa là sự sieu biển của ve ngoài. Điều này không có nghĩa rằng 
không có sự bắt đầu đối với Y niệm. Trái lại, sự bắt đầu (tương 
đối) là một mômen cần thiết và tất yếu. (notwendig / necessary / 
nécesscaire) của Phương pháp, bởi Ý niệm chỉ có thể là sự tự-quy 
định tuyệt đối khi trở về lại với mình một cách trung giới bằng sự 
phủ định sự trực tiếp của cái bắt đầu. Như thế, bản thân sự bắt 
đầu cũng không phải là một vẻ ngoài đơn giản, vì lẽ nó được thiết 
định một cách hiện thực bởi tính phủ định tuyệt đối này, tức bởi 
sự tự-quy định vô hạn của Ý niệm. Cũng thế, Ý niệm tuy đúng là 
kết quả của Phương pháp, nhưng nếu bảo nó chỉ là một kết quả 
thì lại là một sai lầm. vì. thoát thai từ sự bắt đầu, Ý niệm chỉ thoát 
thai fir chính mình, và, theo nghĩa đó, nó không phải là kết quả 


1010 


Phân III: Học thuyết vè Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 


mà là sự bắt đầu tuyệt đối, vì bản thân nó thiết định sự bắt đầu 
trực tiếp như là cái được tiền-thiết định sẽ tiêu biến đi trong tiến 
trình tự khẳng định. Sự tiêu biến gấp đôi của sự bắt đầu (như là 
cái trực tiếp đơn thuần-và như là kết quả đã được trung giới của Y 
niệm sau cùng) cho thấy bản chất đích thực duy nhất của Phương 
pháp. đó là sự tuân hoàn tuyệt đối và sự có mặt khắp nơi của Y 
niệm, trong khi sự bắt đầu chỉ là sự bắt đầu và sự kết thúc chỉ là 
sự kết thúc, và sự tién lên và sự quay trở lại chỉ là các vẻ ngoài 
hữu hạn của sự vận động vô hạn này. 


Tóm lại, sự kết thúc của Phương pháp. tức Khái niệm-đà-được- 
thực hiện hay Y niệm, là sự nhận thức mà Ý niệm-tuyệt đối có về 
Ý niệm, tức về chính mình như là cái Toàn thể DUY NHẤT VÀ 
ĐỘC NHÁT (die Eine Totalität), vira tuyệt, đối tự do với tư cách 
là tồn tai-cho-minh vô hạn, vừa có mặt khắp nơi trong từng mỗi 
mômen của nó, nghĩa là trong sự bắt đầu và trong moi sự bắt đâu. 
trong sự tién lên và trong mei sự tién lên, trong sự kết thúc và 
trong moi sự kết thúc. 


Tiểu đoạn sau (§243), — thực chất là tiểu đoạn “kết thúc” của 
Khoa học Lögic — sẽ nhắn mạnh sự có mặt phổ biến hay sự phổ 
hiện (Omnipresenz: có mặt khắp nơi) của Ý niệm trong những 


.mômen của nó, đúng theo hình ảnh: Y niệm như là vòng tròn của 


những vòng tròn. 


§243 


Bằng cách ấy, Phương pháp không phải là hình thức bên 
ngoài mà là linh hồn và Khái niệm của nội dung. | Nó chỉ 
được phân biệt với Khái niệm trong chừng mực những 
mômen của Khái niệm, mỗi cái nơi chính nó và trong tính 
quy định của nó, đạt tới chỗ chúng xuất hiện ra như là toàn 
thê của Khái niệm. Vì lẽ tính quy định này, hay nội dung, 
dẫn bản thân nó, cùng với hình thức, quay trở lại với Ý 
niệm, nên Ý niệm thể hiện chính mình như là một Toàn thể 
có hệ thông; Toàn thể có hệ thống này chi là Môt Ý niệm. | 
Những mômen đặc thù của nó fe-minh là cùng một Ý niệm, 
và cũng thế, thông qua phép biện chứng của Khái niệm, 


chúng tạo ra sự tôn tai-cho-minh đơn giản của Y niệm. — 


Phản 1H: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm ($§213-244) 101) 
SE EE 


Kết quả là: Khoa học [lögie] “kết luận” bằng cách nắm bắt 
Khái niệm của chính nó như là Khái niệm của Ý niệm 
thuần túy vốn là Ý niệm cho nó. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: 8243 


- Tiểu đoạn §237 đã thiết lập sự đồng nhất cụ thể của nội dung và 
hình thức trong Ý niệm-tuyệt đối. và cho thấy rằng ở đây. hình 
thức không gì khác hơn là bản thân sự vận động của nội dung chứ 
tuyệt nhiên không phải là một tính hình thức ngoại tại nào đó 
được áp đặt lên nội dung bới một sự phản tư chủ quan. Vậy, hình 
thức duy nhất ở đây là tính cơ động thuần túy của dien trình của 
nội dung của nó. tức. tương ứng với nghĩa từ nguyên của chữ 
"Phương pháp ` của nội dung. 


- Tính tuyệt dëi này của Phương pháp gắn liền với sự phát triển 
của ba mômen của Phương pháp tư biện, đó là sự bắt đầu. sự tién 
lên và sự kết thúc. Nếu, ở một cách hiểu nào đó. ta xem biện 
chứng của sự bắt đầu như là biện chứng của lĩnh vực Ton tại. biện 
chứng của sự tiễn lên là của Bán chất và của sự kết thúc là của 
Khải niệm thì cũng, cần nhắn mạnh rằng cả ba mômen này của 
Phương pháp đều gắn liền không thê tách rời ở bất kỳ một điểm 
nút lôgíc nào. Như thế, nếu xem Ý niệm tư biện như một dei song 
được thâm nhập hoàn toàn bởi hoạt động của Khái niệm (§235) 
thì Ý niệm-tuyệt đối là một tính chủ thể vô hạn như một “sinh 
thế” mà các mômen của Phương pháp của nó không đồng nhất 
với bất kỳ “co phận” nào của "thể xác” ` (tức của "nội dung” của 
nö). trái lại, Phương pháp, trong tính toàn the của nó, là linh hồn 
bên trong và có mặt khắp nơi của "thể xác” này và là Khái niệm 
thuần túy của nội dung này (§216). 


- Tuy nhiên, sự đồng nhất tuyệt đối này giữa nội dung của Ý niệm- 
tuyệt đối và hình thức phương pháp của nó là một sự đồng nhất 
cụ thể, nghĩa là, một sự đồng nhất bao hàm sự khác biệt ($116). 
tắt nhiên không phải là một sự khác biệt hữu hạn hay một sự sai 
khác mà là một sự dj biệt hóa có tính ý thể, hay, nói cách khác, 
một sự dị biệt hóa chính mình (§237). Theo nghĩa áy, Y niệm là 

“toàn thế" (Totalität) vì một cải roàn the là cái mà bản thân mỗi 
mômen là cái toàn bộ ($$160. 192). Nhưng, trong chừng mực 


1012 


Phân II: Học thuyết về Khải niệm. C. Ÿ niệm (§§213-244) 


hình thức phương pháp, biểu lộ tính phủ định tuyệt đối của nó 
không chỉ trong việc triển khai rộng rãi các mômen được di biệt 
hóa của nội dung mà còn quy chúng lại vào trong sự thống nhất 
tự do và năng động của Ý niệm, thì Y niệm không chi thê hiện 
hay trình bày (stellt sich dar / s 'expose) như là cái toàn thể mà, 
chính xác hơn, còn như cái toàn thè có hệ thống, tức như cái toàn 
thể được hợp nhất hóa một cách mạch lạc, là nơi Ý niệm tự khăng 
định sự tự do của mình một cách cụ the. Cái toàn thể có hệ thông 
này chỉ là MOT Ý niệm duy nhất (“nur Eine Idee” / “only One 
Idea” / une Idee une) chứ khöng phải một sự da tạp vô trật tự của 
những Ý niệm. Tất nhiên. cái Möt-Y niệm này là vòng tròn của 
những. vòng tròn tạo nên chuỗi nội dung của nó, và, theo nghĩa 
đó, mỗi mômen đặc thù của Một- Ý niệm cũng là bản thân Y niệm 
này một cách fir mình hay tiềm năng. Nếu mỗi mômen đặc thù 
của Một- Ý niệm duy nhất tự hào chứa đựng trong mình cái toàn 
thể của Ý niệm, thì mỗi vòng tròn nhất định ấy deu quy vẻ tính 
tuyệt đối và tính vô hạn của Ý niệm do tính phủ định của hình 
thức phương pháp: mỗi vòng tròn của nột dung chuyển Sang vòng 
tròn kế tiếp theo nghĩa sự kết thúc của nó là sự bắt đầu của một 
cái khác, và, khi vượt bỏ một cách biện chứng cái này trong cái 
kia, chúng thải hồi tính đặc thù trừu tượng của mình để chỉ tạo 
nên một chuỗi duy nhất của sự tự do vô hạn của Ý niệm. Nói 
ngắn, những mômen đặc thù của Möt-Y niệm tuy là bản thân Ý 
niệm ấy một cách tự-mình. nhưng, do phép biện chứng của Khái 
niệm đã ý thể hóa chúng, chúng tự phai tàn đi để làm cho cái tồn 
tại-cho-mình của Ý niệm xuất đâu lộ diện (hervorbringen). Đó 
chính là đính cao của Phương pháp: càng phát triển phong phú về 
nội dung. Ý niệm tư biện càng tập trung sự phức tạp vô kế này 
vào trong tính đơn giản vô hạn của sự tự do của Y niệm, vào 
trong tính chủ the của “nhân cách” thuần tủy của Ý niệm. 


Ta có thể mở một ngoặc đơn ở đây để lưu ý vài điểm khác biệt, 
thậm chí mâu thuẫn cơ bản giữa quan niệm của Hegel về Ý niệm- 
tuyệt đối như là Phương pháp biện chứng với quan niệm của 
Lôgíc học hình thức truyền thông. Theo Hegel. Y niệm-tuyệt dëi 
xuất phát từ (Ính chú thể. tức từ Khái niệm như là tính phô biến cụ 
thể. Điều này có nghĩa, tính phổ biến chứa đựng những cái đặc 
thù mâu thuẫn với nhau ở Gong chính mình. Điều này hoàn toàn 
ngược lại với các quy luật của lôgíc học hình thức, theo đó, cái 
đặc thù được thâu göm vào đưới cái phổ biến chứ không phải 
được chứa đựng ở trong cái phố biến, bởi nếu thế, cái phổ biên ắt 


Phân HIE Hoc thuyết về Khái niệm. C. Ý niêm ($$213-244) 1013 
EE 


3393 


sẽ chứa đựng những đặc điểm mâu thuẫn nội tại. Vì thế, theo 
Lögic học truyện thông, những Khái niệm phö biến là nghèo nàn 
hơn về nội dung và trừu tượng hơn những Khái niệm đặc thù, bởi 
trong chúng, những đặc điểm đặc thù đã được trừu tượng hóa hay 
tước bỏ. Một khác biệt nữa với Lôgíc học hình thức là ở chỗ 
Hegel cho răng sự mâu thuẫn lôgíc là có thể suy tưởng được một 
cách có ý nghĩa, trong khi, với Lôgíc học hình thức, đó là một 
Khái niệm trông rồng và vô nghĩa. Đây |: là các khó khăn lớn trong 
khuôn khổ của học thuyết của Hegel về Ý niệm. 


Trở lại với Hegel, Khoa học Lögic kết thúc với tư tưởng về Y 
niệm tư biện như là Ý niệm thuän túy, tức như là tư tưởng về 
chính mình, bởi khoa học không gì khác hơn là hành vi tư duy 
này.của Y niệm. Nói cách khác, Khoa học kết thúc & việc nắm bắt 
Khái niệm về chính nó như về Ý niệm thuần túy, vì hành vi của 
khoa học là bản thân Ý niệm thuần túy, VÀ, đối tượng của khoa 
học cũng chính là Ý niệm. Vậy, khi suy tưởng về Ý niệm-tư biện, 
khoa học tự nắm bắt chính mình dựa theo Khái niệm của chính 
nó. Nói gọn, bản thân Ý niệm-tuyệt đối hay tư biện là Khoa học 
Lôgíc. 


Cho tới nay, Khoa học Lô gíc đã xuất hiện ra như là khoa học mà 
ta có về Ý niệm lôgíc. Nhưng, phương diện hiện tượng hay hiện 
tượng học này của sự phát triên của khoa học nay đã được vượt 
bỏ, và sự phân tư cửa ta từ bên ngoài rút cục có thể phai tàn di 
trước “Khoa học Lôgíc” /à M niệm-tuyệt đôi cho chính nó và bởi 
chính nó. Trong sự hoàn tất tối hậu này của Ý niệm tư biện, mọi 
sự phản tư chủ quan cũng như mọi nội dung đặc thù đều tự ý thể 
hóa trong hành vi tuyệt đối của Ý niệm-tuyệt đối tồn tại-cho- 
mình. Tóm lại, trong Chân lý tuyệt đối của nó, Ý niệm tư biện' 
hay Khoa học Lôgíc không còn là cái Biết về bất kỳ một nội dung ` 
hữu hạn nào nữa. Nó hoàn toàn và đơn thuần là khoa học của 
khoa học. 


§244 
Được xem xét dựa - theo sự fhöng nhất này mà nó có với 


chính nó, Ý niệm tồn tại cho-minh là VIỆC frực quan, và Ý 
niệm-trực quan là giới Tự nhiên. Nhưng, với tư cách là sự 


Phân II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 


1014 


trực quan, Ý niệm được thiết định trong sự quy định phiến 
diện của sự trực. tiếp hay của sự phú định, thông qua sự 
phản tư ngoại tại. Tuy nhiên, sự Tự đo tuyệt đối của Y niệm 
lại là: nó không ‚don thuần chuyển sang sự sống, cũng 
không để cho sự sống ánh hiện ở bên trong nó như là nhận 
thức hữu hạn, mà là: trong Chân lý tuyệt đối về chính 
mình, nó tự quyết định buông thất? cái mômen cüa tính đặc 
thù của chính mình hay của việc quy định ban đầu và sự 
tồn tại kise, nghĩa là, buông thä Ý niệm trực riếp như là sự 
phản chiếu" của nó, ra khỏi chính minh một cách tự do, 
[hay nói khác di], tự buông thả chính mình như là giới Tự 
nhiên. 


Giảng thêm: 


(a) 


Bây giờ, ta đã quay trở lại với Khái niệm của Ý niệm mà ta đã 
bắt đầu. Đồng thời, sự quay trở lại này với chỗ bắt đầu là một 
bước tiến len. Ta đã bắt đầu với tổn tại, với tổn tại trieu tượng, 
trong khi bây giờ ta có Ý niệm như là tổn tại; và, Ý niệm tôn lại 
[đơn thuần] chính là giới Tự nhiên. 


CHÚ GIẢI DẪN NHẬP: §244 


"Khoa học Lôgíc ” kết thúc ở tiểu đoạn §243. Tuy nhiên, vì Chân 
lý sát cận của Ý niệm lôgíc là bước chuyển của nó sang giới Tự 
nhiên, cũng như Khoa học Lögie sẽ chuyển sang Triết học ve Tự 
nhiên, nên ta cần tìm hiểu ngän gọn về ý nghĩa của bước chuyển 
này trong §244. Đây là bước chuyên khá tôi tăm, khó hiểu và đặt 
ra yêu cầu phải tiếp tục theo dõi triết học tư biện của Hegel về Tự 
nhiên (Bách khoa thư, tập II) và sau đó, về Tĩnh thản (tập III). 


sich entschließt frei aus sich zu entlassen / it resolves to release out of itself into 


freedom; WW Widerschein / reflection. 


Phần III: Học thuyết về Khải niệm. C. Ý niệm (§§213-244) 1015 
EE HER N FE nnd / BEE 1° 5) 


Với tư cách là Khái niệm tự nhận thức chính mình như là Khoa 
học Lôgíc. Yy niệm-uyệt déi là cho-minh một cách tuyệt đối và vô 
hạn (§243). Và, trong quan hệ này, thực ra Y niệm-tuyệt déi đã là 
Tinh thần (Geist / Spirit A Esprit), bởi Tinh thần, theo Hegel. 
chính là sự hiện hữu chù quan của Y niệm tuyệt. đối (tập II, 
§247) Tuy nhiên, ở đây, mômen “tinh thần” của Y niêm- -tuyệt 
đối vẫn còn khép kin trong tính hỗ biến đơn giản của Ý niệm 
lôgíc như là tư tưởng thuần túy về chính mình, những rồi sẽ đến 
lúc (trong Triết học về Tình than, tập III), khoa học sẽ tư duy về 
hành vi của cái cho-minh cá bier của Ý niệm. Trước mắt, cái cho- 
mình tuyệt đối này mới chỉ được lĩnh hội như là mômen của Ý 
niệm lôgíc, còn gắn liền trực tiếp với mình và trong sự thống nhất 
với mình. Bây giờ. ta hãy xét mômen này của Ý niệm. 


Là Ý niệm thuần túy, Ý niệm từ nay là sự thống nhất tuyệt đối 
giữa Khái niệm của nó và thực tại của nó. Nghĩa là, nó lại tự thiết 
định trong sự trực tiếp của fon tai. Cái tồn tại mà ta đã vạch rõ 
như là sự trừu tượng thuần túy ở bước đầu tiên của Lôgíc học 
(§87) nay trở thành sự truc tiếp thuần túy, trong đó Ý niêm lôt bò 
hết moi sự hữu hạn trước đây để tương ứng rực tiếp với mình. 
Nói cách khác, tương ứng với Phương pháp, cái tôn tại trực tiếp 
này bây giờ được thiết định như là cái tiền-thiết định (8238), 
không còn chi la tồn tại thuần túy của lúc ban đầu. Tuy là tồn tại, 
nhưng đây là quan hệ đơn giản với mình, là tồn tại của Khái niệm 
tự nhận thức chính mình, là tòn tại được lấp đầy; nói gọn: không 
phải là tồn tại thuần túy mà, như Hegel nói, là tồn tại của Ý niệm. 


Ở đây có hai cách tiếp cận: của ta và của bản thân Ý niêm- -tuyệt 
đối. Theo cách xem xét của ta, Ý niệm-tuyệt đối là việc lĩnh hội 
chính mình bằng, tư tưởng (§236) trong tính. diễn trình của tính 
phủ định tuyệt đối (§215), tức, trong tính tuần hoàn cơ động võ 
hạn của diễn trình phương pháp của chính nó (§§242, 243). Song, 
Sự (rực tiếp trong đó Ý niệm tương ứng với mình lại chính là sự 
phủ định đối với tính cơ động thuần túy này: sự trực tiếp là quan 
hệ trừu tượng với minh, là tính khăng định tĩnh tại, là sự thống 
nhất và đồng nhất với mình một cách chết cứng. Tất nhiên, trong 
Sự trực tiếp này (như là sự phủ định đối với sự trung giới tuyệt 
đối). Ý niệm vẫn là Ý niệm, vẫn là sự nắm bắt sự thống nhất tuyệt 
đối của Khái niệm của nó và tính khách quan của nó, nhưng, với 
tư cách là Y niêm tryc tiếp, nó là sự năm bắt bản thân nó mới 
cách trực tiếp, nghĩa là, việc nắm bắt một cách trực quan chứ 


1016 


Phän II: Học thuyết về Khái niệm. C. Y niệm ($8213-244) 


không còn một cách tư duy nữa, bởi trực quan là nhận thức được 
quy định nhất định mộ: cách truc tiếp (xem lại tương quan giữa 
trực quan, biểu tượng và tư tưởng trong §223). Nói tóm, Ý niệm 
trực tiếp, xét như Ý niệm trực tiếp, là một sự (rực quan 
(Anschauen / intuiting / intuitionner). Trong sự trực quan ngoại 
tại này, Ý niệm không còn lĩnh hội tính khách quan của nó như là 
sự triển khai của nội dung lôgíc của nó nữa, trái lại, năm bắt tính 
khách quan dựa theo hình thức thuần túy của sự trực quan cảm 
tính: đó là KHÔNG GIAN. Và, Y niệm cũng không còn lĩnh hội 
Khái niệm của nó như là tính năng động của Tự ngã của chính 
mình, mà nắm bắt Khái niệm của nó dıra theo hình thức trừu 
tượng khác của trực quan cảm tính. đó là THỜI GIAN. Nói tóm, 
nếu Y niệm-cho-mình được xem xét (bởi chúng ta) dựa theo sự 
thông nhất với mình, nó là một sự trực quan; và, Ý niệm trực 
quan (như là Không gian và Thời gian) chính là giới TỰ NHIÊN. 
(Nếu xét Ý niệm-tuyệt đối dựa theo các phạm trù tâm lý học + 
(8247, tập ID của sự trực quan, biểu tượng và tư tưởng, thì có the 
nói Tự nhiên là Ý niệm như là trực quan; Tinh thần hữu hạn là Ý 
niệm như là sự hình dung bằng biểu tượng, còn Ý niệm lôgíc như 
là Tinh thần tuyệt đối, tức như Ý niệm tư duy). 


Là sự trực quan, tức, là Ju nhiên, Ý niệm- tuyệt đối bị thiết định 
trong tính quy định phiến diện của sự trực tiếp hay của sự phủ 
định, bởi sự trực tiếp đang tổn tại đơn thuân của Y niêm- -tự nhiên 
là sự phủ định đối với tính cơ động lôgíc và tỉnh thần, để rồi, qua 
sự phát triển tiếp tục của Ý niệm, với sự phức tạp hóa và chủ thể 
hóa ngày càng gia tăng của Tự nhiên, nhất là với sự xuất hiện của 
Tinh thân cùng với sự triển khai của Tinh thän trong tön giäo, 
triết hoc và Khoa hoc Lôgíc, sự phát triển ấy sẽ không gì khác 
hơn là sự phủ định của sự phủ định này, và, qua đó, là sự giải 
phóng về Tỉnh thần của. Ý niệm-tuyệt đối, qua đó Ý niệm-tuyệt 
đối tự giải thoát khỏi tồn tại tự nhiên và cũng không còn đơn 
thuần có tính lôgíc của tồn tại được suy tưởng. 


Tuy nhiên, trong chừng mực fa đã xem xét Ý niệm dựa theo 
mômen rực tiép của sự thông nhất với mình, tức „trong chừng 
mực ta đã xem xét nó như là Ý niệm-trực quan, thì Ý niêm chi bi 
thiết định trong tính quy định phiến diện của sự trực tiếp và của 
sự phủ định là do một sự phản tur chủ quan từ bên ngoài (của ta). 
Ta đã nắm lấy Ý niệm trong sự trực tiếp của nó, và khẳng định 
rằng nó là Ý niệm-trực quan, rồi, khi so sánh các đặc điểm của Y 


Phân III: Học thuyết về Khái niệm. C. Ý nim ($$213-244) 1017 


niệm-trực quan này với các đặc điểm của Khái niệm được tiền- 
thiết định về giới Tự nhiên, ta tuyên bố rằng Y niệm-trực quan 
chính là giới Tự nhiên và. như thế, Ý niệm-tuyệt đối. trong chừng 
mực là sự trực tiếp. chính là cái gì đã bị thải hồi, hay còn bị phản 
tư trong cái khác ngoại tại của nó, tức, trong Ý niệm-Tự nhiên là 
sự đối lập của nó. 


- Nhưng, ta không được quên rằng bản thän Ý niệm-tuyệt đối là tự 
do một cách tuyer đối và răng sự tự do tuyệt đối của nó đã la sự 
tự do tuyệt đối của Tinh thần, và, Tình thần là cái duy nhất tạo ra 
sợi dây liên kết thật sự có tính ý thể giữa Ý niệm lôgíc và giới Tự 
nhiên. Nói khác đi, sợi dây liên kết của Ý niệm- tuyệt dói với hình 
thức tự nhiên của sự trực tiếp của nó chỉ có thể được suy tưởng 
bằng các hạn từ của sự fự do hay của Khái niệm, chứ không phải 
bằng các hạn từ của sự phản tư hay của sự quá độ (§240). Ta chỉ 
được phép Jon thời sử dụng các hạn từ chung chung của sự "ở 
thành”, chäng hạn để nói rằng: Y niệm- tuyệt đôi ° "trở thành” Y 
niệm trực tiếp, và, qua đó, “trở thành” giới Tự nhiên; rằng, nó “trở 
thành” sự sông, vi M niệm trực tiếp là sự sống (8216) (tät nhien 
không còn là sự sống thuần túy lôgíc mà là sự sông tự nhiên). 
Nhưng, chính vì Y niệm-tuyệt đối là sự tự do đã hoàn tất (§§160 
và 236), nên sự fır do tuyệt đối của Y niệm chính là ở chỗ nó 
không chuyển sang (übergehen / pass over / passer) Sự söng 
(88161, 240, cüng không fự-ph¿ø ne bằng cách ánh hiện trong sự 
sống và để sự sông ánh hiện trong nó (tức trong Ý niệm) như 
trong trường hợp của sự nhận thức hữu hạn, khi Y niệm đã tiền- 
thiết định một cách phiến diện sự sống tự nhiên như là một thế 
giới có sẵn, được cho mà nó chỉ còn việc cải biến một cách thực 
hành thông qua nhận thức lý thuyết (§223). Vậy, việc "ở thành” 
giới Tự nhiên không phải là han từ của sự chuyển sang, cũng 
không phải của sự phản tư mà là hạn từ của môt hành động tự do, 
qua đề Ý niệm-tuyệt đối me tiếp tực ở trong cái tồn tại-khác tuyệt 
đối của mình. 


Nói theo kiểu Hegel, trong Chân lý tuyệt đối của chính mình, tức 
trong Chân lý tuyệt đối như là bản thân nó với tư cách là Y niem 
tư bien (§236), và, với tư cách là Tinh thần, Ý niệm rự quyết định 
(sich entschliesst / resolves to / se decide) “sảng tạo” ra giới Tự 
nhiên một cách tự do. “Quyết định” này không được hiểu theo 
nghĩa là sự tùy tiện, mà chỉ nói lên tính cách do ngói, hoàn toàn 
thanh tân, qua đó sự phát triển tự do không còn ở trong lĩnh vực 


I018 


Phản II: Học thuyết về Khái niệm. C. Ÿ niệm (6213-2424) 


phỏ biến của Logos thuần túy. trái lại, là “quyết định sáng tạo” để 
tự mở ra sự hiện hữu tự nhiên cho chính mình. 


Theo Hegel. đây là ` "quyết định” một cách vĩnh cửu để Ý niệm- 
tuyệt đối giải phóng mômen của tính đặc thù của nó. bằng cách 

"buông tha” hay "tra tự do” (entlassen ¿ to release / délaisser) 
cho mômen này đi ra khỏi chính mình và có sự tự trị của riêng nó. 


Ta lưu ý rằng: với tư cách là Y niệm lögic. Yý niệm-tuyệt đối của 
Tinh thân là thế giới của fr teang thuân túy, nên mọi tính đặc thù 
trong nó — cũng như mọi tính cá biệt ~ đều lập tức được thu hồi 
vào trong tính phổ biến trong suốt của tư duy. Nhưng. ở đây, sự 
phủ định dói với Y niệm- tuyệt đối, tức Y niệm trong SỰ trực. tiếp 
một sự phủ định hay một tính quy định xét như một tinh đặc thù ở 
bên trong Y niệm lôgíc. Nói khác đi, đây không còn là cái tồn tại 
trực tiếp hiểu theo kiểu ý thể trong Logos thuần tủy mà là của 
Logos trong chừng mực nó tòn tai thare sự trong sự trực tiếp của 
giới Tự nhiên. Tất nhiên, Y niệm-tuyệt đối (và nhất là ở giai đoạn 
cuối cùng của thé giới cụ thể hay cá biệt của Tinh thần). với tư 
cách là Tỉnh thần. sẽ tự tiếp tục một cách tự do trong tính tỒn tại- 
khác tuyệt đối của Tự nhiên. “Những. trước mắt, chính khoảng 
cách tuyệt đối giữa tính phổ bien trừu tượng của Y niệm lôgíc với 
tính đặc thù hoàn toàn khác của Tự nhiên là chất liệu nghiên cứu 
của khoa học, đồng thời. chính bản thân khoa học là sự minh 
chứng rằng: trong Tỉnh thần tự giác, mọi tính xa lạ, mờ đục của 
Tự nhiên-trực tiếp và của Tinh thần-hữu hạn đều đã và sẽ luôn 
luôn được vượt bỏ trong sự trong suốt vĩnh cửu với chính mình 
của Ý niệm tư biện! 


Trong khi chờ đợi có sự quy định tối hậu của Y niệm như là Tỉnh 
thân (tập II của Bách khoa thư), tức, trong khí chờ đợi sự "phán 
đoán” tôi hậu bằng cách thải hồi mọi sự tổn tai- khác dê Y niệm sẽ 
tự bộc lộ nhu là Tinh than-tuyet đổi, thì "quyết định" của Y niệm 
chính là việc “buông thả ra khôi chính mình”, tức ra khỏi rứ? ngi 
tại lògic của nó cái mômen của tính đặc thù tuyệt dói; hay, theo 
cách nói ở §165 trước đây, “trả tự do” cho mömen của “phán 
đoán thứ nhất”, của ‘ ‘sy quy định đầu tiên” (Bestimmung) hay của 
cái tồn tại- khác thực tồn đầu tiên bên ngoài lình vực lôgíc của nó. 
Mômen này của tính đặc thù tuyệt đối của Ý niệm (tức Ý niệm- 
trực tiếp được "trả tự do”) là "hình ånh-phan chiếu” (Wider- 


Phân II: Học thuyết ve Khái niệm. C. Ý niệm ($$213-244) 1019 
SE 


schein) của Tình thần- -tuyệt đối. Vi lẽ Ý niêm- -trực tiếp (hay giới 
Tự nhiên) tuy là cái tön tại-khác tuyệt dói của Ý niệm. nhưng thật 
ra là bản thân Ý niệm trong sự tôn tại-khác tuyệt đối cua mình. 
Vì thế. dù khoảng cách giữa Ý niệm- lôgíc và Ý niệm-tự nhiên 
trực tiếp có triệt để, có tuyệt đối đến đâu, thì cái sau cũng không 
phải chỉ là “vė ngoài” hay “ánh tượng” (Schein) mà là "hình ánh- 
phản chiếu” (Wider-schein / reflection / contre-apparence hay re- 
flet) của cái trước. 


- Trong sự phát triển xa hơn của Tự nhiên và của Tỉnh thần, “hình 
ảnh-phản chiếu” tự nhiên này sẽ ngày càng có sự vững chắc. dëng 
thời, sự mâu thuẫn ngoại tại của nó với Ý niệm lôgíc sẽ được "nội 
tại hóa” hay “nội tâm hóa” (Er-innerung / sinterioriser) trong 
diễn trình suy tưởng nội tại của Tỉnh thần (tập IH. Bách khoa 
thư). Nhưng, tính phủ định “tuyệt đối (sự phủ định của phủ định) 
này của Tỉnh thần phải tien- "giả định một “quyết định” của Ý 
niệm “buông thả Ý niệm-trực tiếp ra khỏi chính mình” như là 
“hình ảnh phản chiếu” của mình với tư cách là giới Tự nhiên. Tại 
Sao? 


- Hegel sẽ trả lời; nếu giới Tự nhiên — như là sự phủ định đối với 
Logos ~ không có sự bền vững và sự tự trị, thì tính phủ định tuyệt 
dói của Tinh thần (tức sự phủ định đối với sự phủ định này) sẽ chỉ 
là một sự tự do đrồng rồng. Bằng cách tự-phủ định như là Ý 
niệm- lôgíc thuần tủy và sáng tạo ra giới Tự nhiên (mà Tính thần 
sẽ là “sự phủ định” đối với Tự nhiên này), Tỉnh thần sẽ chi mở ra 
không gian và thời gian để, trong đó và qua đó, tự khăng định sự 
tự do cự thể nhất của mình một cách vô hạn. Y niệm-lôgíc (mà ta 
đã theo dõi sự phát triển của nó trong tác phẩm này) là r tưởng 
thuần túy về sự tự do. Nó chưa phải là sự tự do hien thite, nhưng, 
không có nó thì cũng không thể có bất kỳ sự tự do hien thực nào. 
Còn Tinh thần mới là bản thân hành động của sự tự đo này. 


Trong viễn tượng åy, cũng có thể nói toàn bộ học thuyết triết học 
của Hegel là học thuyết về sự Tự do. Chỉ có điều, đó là sự Tự do 
được lĩnh hội trong một diễn trình của sự phát triển tất yêu và có 
hệ thông! 


BANG CHỈ MỤC TEN RIÊNG VÀ THUẬT NGỮ 
VIỆT - ĐỨC - ANH - PHÁP 


ACHILLES: $8133-134 
ADAM: $24 


ánh hiện / scheinen / shine, seem / 
paraître: $112 


trong cát khác / in Anderes / in 
the other / dans de l'autre: 
88161, 240 


ánh tượng, vẻ ngoài / Schein / 
shine, semblance / apparence: 
§112 


ANSELM: §193 


ARISTOTELES: vè ý niệm. §§142- 
143; sứ mệnh con người, §§22- 
23: thuyết duy nghiệm, 887-8, 
§§226-227: lôpíc học của, 
§§20-21. 8$183-184, 88186- 
188; siêu hình hoc, 8836-37; về 
các triết gia trước Socrate, 
88103-104; thän hoc, 8140, 
§§234-237; vẻ sự sống, §204, 
§§215-216 


bản chất (tính) / wesentlich / 
essential / essentiel: §] 14 


Bản chất / Wesen / essence / 
essence: (§83), §§111, 112 


bản thể (tính) / Substanzialität / 
substantiality / substantialité 


quan hệ về / của / -s-Verhältnis 
/ relationship / (Rapport de 
—): 8150 


bản thể / Substanz / substance / 
substance: $$150, 151 


bạo lực / Gewalt / power, violence / 
violence: 8196 


bät däu (cái) / Anfang / start, 
beginning / commencement: 
888 

bắt tát, ngäu nhiên (cái) / Zufälliges 
/ ` something-contingen / 
contingent: §144 


bất tất, ngẫu nhiên (tính, sự) / 
Zufälligkeit / contingency / 
contingence: $144 


bên ngoài (cái / Äusseres / 
appearance / extérieur: §l37 
sqq. 

bên ngoài. ngoại tại / äussere / 
outer, outward, external / 
exterieure 


tất yếu (tính sự) / 
(Notwendigkeit) Í 
(necessity) / (nécessité): 
8148 
bên trong, nội tại (tính, cái) / 
Inneres / inside / intérieur: $137 
sqq. 
biện chứng (phép) / Dialektik / 
Dialectic / dialectique: $81 


biện chứng (tính) / dialektische / 
dialectical / dialectique 


1022 


(phương điện của cái lôgíc) / 
(Seite des Logischen) / 
(side of logical) / (côté — du 
logique}: (§§79, 81) 


biểu hiện ra bền ngoài (sự) / 
Äusserung / utterance, 
manifestation / exteriorisation: 
§136 


biểu lộ (sự) / Manifestation / 
manifestation / manifestation: 
8142, Nhận xét 


bộ phận (các) / Teile / parts / 
parties: §] 35 

cá biệt (tính) / Einzelnheit / 
singularity / singularité: §163 

CAESAR, C. Julius: §§167-169 

cải-gi-có-đó / Daseiendes / that 
which is there / étant-là; §90 

cáp đó / Etwas / something / 
Quelque-chose: 890 


câu tạo (sự) / Konstruktion / 
construction / construction: 
8231 

Chân lý. sự thật / Wahrheit / truth / 
verite: $213; 

chất / Qualität / quality / qualite: 
§90 

chất liệu / Material / material / 
materiau: §205 


chất liệu / Materie(n} / matter / 

matiere(s): §§126, 127 
Một (chất liệu) / Eine (die) / 
One matter / une (la): §128: 


và hình thức / und Form / and 
form / et forme: $129 


Bảng chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt — Đức - Anh ~ Pháp 


chủ quan / subjektiver / subjective / 
subjectif 


(Khái niệm) / (Begriff) / 
(Concept) / (Concept): 
8162 


Chủ thể, chủ ngữ / Subjekt / subject 
/ sujet: $8162, 163. 164, 166 


chứng minh / Beweis / proof. 
demonstration / preuve: 8231 


chuyển sang (quá độ sang) cái khác 
/ Übergehen in Anderes / 
passing-over (into the other) / 
transition (= passage) dans de 
l'autre: (884), 88161, 240 


CICERO, M. Tullius: 
gentium, §§70-71 


có / Haben / have / avoir: §125 


CONSENSUS 


cơ giới luận / Mechanismus / 
mechanism / mécanisme: §]95 


tuyệt đối / absoluter / absolute / 
absolu: §197; 


"dị biệt hóa / differenter / 
differentiated / differencie: 
8196; 


hình thức / formeller / formal / 
formel: $195 


co sở / Grund / ground, reason, 
basis / fondement: 88120, 121 


con số / Zahl / number / nombre: 
8102 


cụ thể (cái) / Konkrete (das) / 
concrete / concret (le): $164 


cường độ / intensive / intensive / 
intensive 


Bang chi muc tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức — Anh — Pháp 


duong) / (Grösse) / (magnitude) 
/ (grandeur): §103 ` 


đặc điểm / Merkmal / characteristic 
/ caractéristique: §229 


đặc thù (tính) / Besonderheit / 


particularity / particularité: 
§168 
däc thù / partikuläres / particular / 
particulier 
(phán đoán) / (Urteil) 7 
(judgment) / (jugement): 
8175, 2) 


đại lượng / Quantum / quantum / 
quantum; $10] 


dai-tien đề / Obersatz / major / 
majeure: $185 


dang thức / Figur / figure / figure 


(dạng thức thứ nhất của suy 
luận / (erste - des 
Schlusses) / (first of 
syllogism) / (syltogisme de 
la premiere A 8183 


(dạng thức thứ hai của suy luận} 
/ (zweite — des Schlusses) / 
(second of syllogism) / 
(syllogisme de la deuxième 
~): $186 
(dạng thức thứ ba của suy luận) 
/ (dritte — des Schlusses) / 
(third of syllogism) / 
(syllogisme de la troisième 
—): §187 
đây (sự) / Repulsion / repulsion / 
répulsion: §97 
DESCARTES, R: cogito, §§64-65, 
8875-77, Ontologischer Beweis 
/ Ontological Proof / preuve 


1023 


ontologique / lý chứng bản the 
hoc, §§75-76, 8193 


dị biệt (hóa) / different (er, es) / 
differentiated / differencie 


(cơ giới luận) / (Mechanismus) 
/ (mechanism) / 
{mecanisme): § 96: 


(khách thé) / (Objekt) / (object) 
?(objet): §200 


di biệt (sự) / Differenz / difference / 
difference 


về giới tính / (Geschlechts- —) / 
of the sexes / sexuelle: 
8220 


dien trinh / Progress / progress, 
progression / progrès 


đến vô hạn. vỏ tận / unendlicher 
{ins Unendliche) / ad 
infinitum / infini (à Finfini}: 
8895, 94 


điều kiện / Bedingung / condition / 
condition: 38146. 148 

định lý / Theorem / theorem / 
théorème: $231 

định nghĩa / Definition / Definition / 
definition: 3229 

độ / Grad / degree / degré: $$103, 
104 

độ lớn (lượng) / Grösse / magnitude 
/ grandeur: §99 
giản đoạn / diskrete / discrete / 

discrète: § 100; 


tuong dô / extensive / 
extensive / extensive: 8103; 


1024 


cường độ / intensive / intensive 
/ intensive: $103; 


lien tục / kontinuierliche / 
continuous / continue: $100 


đối cực / Extreme / Extreme / 
extrêmes: §[ 82 


đối lập (sự) / Entgegensetzung / 
opposition / opposition: §1 19 


don nhät / singuläres / singular / 


singulier 

(phán đoán) / (Urteil) 7 
(udgment) / (jugement): 
§175, 1) 


đồng nhất (sự) (với mình) / Identität 
(mit sich) / identity with itself / 
identite (avec soi): 8115 


đồng nhất (tính) / identisches / 
identical / identique 


(phán doän) / (Urteil) / 
(judgement) / (jugement): 
§173 


đúng thật (cái) / Wahre (das) / what 
is true / vrai (le): 8213 
đúng thật. dich thực (tính) / 
wahrhafte / genuine(ly). truly / 
veritable 
vô hạn, vô tận (tính. su, cái) / 
(Unendlichkeit) / (infinity) / 
(infinité): §95 
được thiết định (sự) / Gesetztsein / 
positedness / être-posé: Š ] 16 
EPICURUS: 8881-82 
EVE: 824 


FICHTE. J.G.: 842, 8860-61; §§94- 
95, 8234; §§131-132; 8194 


Bảng chi mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức ~ Anh - Phán 


giả thuyết (tính) / hypothetisch (er, 
es) / hypothetic / hypothétique 

(suy luận) / (Schluss) / 

(syllogism) / (syllogisme): 


§191,2); 

(phán đoán) / (Urteil) / 
(judgment) / (Jugement): 
§177, 2) 


giác tính / Verstand / understanding 
/ entendement: (§§79, 80), §226 


suy luận của / -esschluss ý 
syllogism / (syllogisme de 
I—): §182 
giải phóng / Befreiung / liberation / 
Hbération: §159 


gián đoạn / diskrete / discrete / 


discrète 

(độ lớn) / (Grösse) / 
(magnitude) / (grandeur): 
§100 


giàu có (sw) / Reichtum / rich / 
richesse: §151 


giới hạn / Schranke / restriction / 
borne: §92 


giới tính / Geschlecht / sex / sexes 


(di bie) / (-s-differenz) / 
(difference) / (différence 
des —): §220 
giống / Art / kind, species. type / 
espèce: 88171, 177, 1) 
giöng nhau (sw) / Gleichheit / 
equality / ressemblance (= 
égalité ou parité): §1 L7 
GOETHE, J.W. von: §38; §24, 880, 
§140; §140 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức ~ Anh — Pháp 


GROTIUS. H.: §7 


HALLER, A. von: thi si, 8104, 
§140 


han độ / Mass / measure / mesure: 
88106, 107 


han từ so sánh / Vergleichendes / 
make the comparision / (terme) 
comparant: $117 


han từ trưng gian / Mitte / middle 
term / moyen-terme: §182 


hệ thống (tính) / systematische / 
systematic / systématique 


(cái toàn thể) / (Totalität) / 
(totality) / (totalité): §243 


HERACLEITUS: §12-13, §§88-89 
HERDER. J.G. von: §136 


hiện hữu (sự) / Existenz / existence 
/ existence: §§122, 123 


hiện thực / Wirklichkeit / actuality / 
effectivite: §§141. 142 


hiện tượng / Erscheinung / 


appearance, phenomenon / 
phénomène (= apparition}: 
88130, 131 


thé giới (hiện tượng) / (Welt der 
-) / world of / {monde du 
ou de Ï—): $132 

hình thức (đơn thuần) / formeller / 

formal / formel 

(Khái niệm) / 
(Concept)  / 
§162; 

(cơ giới luận) / (Mechanismus) 
/ (mechanism) / 
(mecanisme): $195 


(Begriff) / 
(Concept): 


1025 


hình thức / Form / form / forme: 
§§128, 129, 133 
hóa học (luận) / Chemismus / 
chemism / chimisme: §200 
hóa học / chemischer / chemical / 
chimique 
(tiến trình hóa học) / (Prozess) / 
(process) /  (processus): 
§201 
hoạt động / Tätigkeit / activity / 
activité: 88147, 148 
thực hành / praktische / 
practical / pratique: §225; 


lý thuyết / theoretische / 
theoretical / théorique: 
§225; 
có mực đích / zweckmässige / 
purposive / finalité: §206 
HOMER: §§ I 33-134 


hợp mục đích (tính) / zweckmässige 
/ expedient / finalisce 
(hoạt động) / (Tätigkeit) / 
(activity) / (activité): §206 


hợp mục dich (tinh, sw) / 
Zweckmässigkeit / 
purposiveness / finalite 


bên ngoài / äusserliche / 
external / extérieure: $205 


HOTHO, H.G.: 864 
hư vô / Nichts / nothing / néant: §§7 


HUME, D.: $839-41, §47, 850, 
8853-54 


hüt (sır) / Attraktion / attraction / 
attraction: §98 


1026 


hữu han (tính. sự) / endlich / finite / 
fini: 892 ` 

JACOBI, EH.: §63, §§64-65; §50, 
861-63: §86, §153 


JESUS (Christ): $19; 8820-21, 824 
KAESTNER, A.G.: 898 


KANT, 1.: thảo luận chính, §§39- 
6l; Vậttự thân, §§43-4ó, 
88124-125, 8131: phê phán 
§10, 8839-42; "Tôi tư duy" §20, 
§§41-45; hiện tượng, §§39-40, 
§§45-46, 8858-60, 8860-61, 
§131; và Hume, 8840-41, 850, 
8853-54; tầm quan trọng, §§41- 
42, §60; phán đoán, §42, §171; 
C.P.R., §§42-53; phạm trù, 
§§42-45; Nghịch lý, §§47-50; 
Thượng de, §§48-53; Phê phán 
năng lực phán đoán, §§54-55; 
luân lý, 8851-55, 8858-60, 
§§94-95, §234; mục đích luận, 
8854-58, 8204, §234; sự vô han 
tôi §60, §104; biện chứng 
pháp. $81; vật chất, §§97-98: 
tình thái, §§]42-I43; việc chia 
làm ba, $8229-230; học thuyết 
về phương pháp, §23 I 


kết thúc (sự) / Ende / end / fin: §242 


khả biến / veränderlich / alterable / 
variable (= altérable): §92 


khả năng, khả thể / Möglichkeit / 
possibility / possibilite: §143 
hiện thực / reale / real / reelle: 
8147 


khác (cái) / Andere(s) (das) / the 
other / autre, Autre (t): §§92, 
93 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức - Anh — Pháp 


khác (tổn tại / Anderssein / 
otherness / être-autre: $91 


khác biệt, phân biệt (sụ, cái) / 
Unterschied / distinction. 
distinctness / difference: $116 


trong chỉnh mình / an sich 
selbst / in its own self / en 
soi-même: § 118; 


nhất định / bestimmter / 
determinate / déterminée: 

§118 
khác nhau (sự, tính} / 


Verschiedenheit / Diversity / 
diversite: $117 


khách thể / Objekt / object / objet: 
88162, 193, 194 


dị biệt hóa / differentes / 
differentiated / differencie: 
88199, 200. 


Khái niệm / Begriff / Concept / 
Concept: (883), 88158-160 


xét như là Khái niệm / als 
solcher / as such / comme 
tel: §163; 

hình thức (đơn thuần) / 
formeller / formal / formel: 
8162; 


chủ quan / subjektiver / 
subjective / subjectif: § 162; 


phán đoán vè / cùa / (Urteil des 
-s} / (judgment of) / 
(jugement du -): §§177, 3), 
178; 


phổ biến (tính) của / (—s- 
Allgemeinheit) / 
{universality} / (universalite 
du Ar 88171, 178 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt — Đức — Anh — Pháp 


khẳng định (cái) / Positive (das) / 
positive / positif (le): §§119, 
120 


khẳng định / assertorisches / 
assertoric / assertorique 


(phán đoán) / (Urteil) / 
(Qudgment) / (jugement): 
8178 


khäng dinh (tinh) / positives / 
positives / positif 


(phán doan) / (Urteil) / 
(judgment) / (jugement): 

§172, 1) 
không-bàn chát (cá) — 7 
Unwesentliche (das) / 


inessential / 
§114 


inessentiel Or 


khöng-giöng nhau (sự) / 
Ungleichheit / dissemblance / 
dissemblance (= inégalité ou 
disparite}: $117 


kích thích (sự) / Sollizitation / 
sollicitation / sollicitation: §136 

KLOPSTOCK, FG.: 8104 

LALANDE, J.J.: 8862-63 


LEIBNIZ, G, W. von: §§116-118: 
§121; §151, §194 


liên tục (tính, sự) / Kontinuität / 
continuousness / continuité: 


§100 


liên tục / kontinuierliche / 
continuous / continue 


(độ lớn, lượng) / (Grösse) / 
(magnitude) / (grandeur): 
8100 


1027 


loài / Gattung / genus, kind / genre: 
88171, 177, 1) 


(tiến trình của loài) / (Prozess 
der -) / (process of) / 
(processus dụ A §§220. 
221 

loạt trừ (sự, việc) / Ausschliessen / 
exclusion / exelusion: §97 

LOCKE, J.: §§227-229 

Lögic học / Logik / the Logic, logic 
/Logique: (§§18, 19) 

lực / Kraft / force / force: 8136 

lượng / Quantität / quanlity / 

quantite: §98 

thuần túy / reine / pure / pure: 
§90 

LUTHER, M.: §§6-7 
lý thuyết (tính) / theoretische / 
theoretical / théorique 

(hoạt động) / (Tätigkeit) / 
(activity) / (activité): §225 

lý tính (cái) / Vernünftige / rational 

/rationnel 

(phủ định) / (das Negativ- —) / 
(negatively rational side) / 
(le negativement- —): (§§79, 
81); 

(khäng dinh) / (das Positiv- —) / 
(positively rational one) / 


(le positivement- —): (8879, 
82) 


lý tính / Vernunft / reason / raison: 
§214 


mất di / Vergehen / disappear / 
disparaître: 588 


1028 


mâu thuần / Widerspruch / 
contradiction / contradiction: 
§§114, 120 


MOHAMMED: $112, 8151 
MOSES: 824 f 

Một (cái) / Eins / One / Un: §96 
MOZART, W.A: 8140 


mục đích luận / Teleologie / 
teleology / téléologie: §204 sqq. 


mục đích, cứu cánh / Zweck / 
purpose / but: §§203, 204 
(thực hiện (việc)) / (Realisieren 
des —es) / (realisation of) / 
(réalisation du —): §204 
NEWTON, I.: §7, §98; §§136-137 
ngẫu nhiên (bất tất) / Zufall / 
chance / hasard (= 
contingence): §144 


nghi ván / problematisches / 
problematic / problématique 


(phán đoán) / (Urteil) / 
(judgment) / (jugement): 
8179, 2) 
ngoại tại / äusserliche / external / 
exterieure 
hop mục đích (tính) / 
{Zweckmässigkeit) / 
(purposiveness) / (finalité): 


§205 


nguyên nhân / Ursache / cause / 
cause: §]53 


tác động / wirkende / efficient / 
efficiente: §204 


mục đích / (End-) / final / 
finale: §204 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức — Anh — Pháp 


nhân quả (tính) / Kausalität / 
causation, causality / causalite 


(quan hệ) / (-s-Verhältnis) / 
(relation of) / (Rapport de — 
DIER 


nhận thức (tién trình) / Erkennen / a 
process of cognition / 
connaissance (connaître): 
88224, 225 


xét như là nhận thức / als 
solches / as such / comme 
tel(le): §§225, 226 


nhất quyết / kategorisch (er, es) / 
categorical / catégorique 


(suy luận / (Schluss) / 
(syllogism) / (syllogisme): 
$191, 1); 

(phán đoán) / (Urteil) / 
(judgment) / (jugement): 
§177, 1) 


Nhièu (cái) / Vielen (die) / the 
many / Plusieurs (le ou les): 
§97 l 

nöi dung / Inhalt / content / 
contenu: $133 


và hình thức / und Form / and 
form / et forme: 8133 


PARMENIDES: $86, §104 


phải-là / Sollen / ought, to have to 
be, to be supposed / devoir-£tre: 
894 


phân chia (sự) / Einteilung / 
division / division: §230 


phán đoán / Urteil / judgment / 
jugement: 88165, 166 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức - Anh - Pháp 


tất nhiên / apodiktisches / 
apodictic / apodictique: 
8179, 3); 


khäng dinh / assertorisches / 
assertoric / assertorique: 
8178: 

về / của sự tất yếu / der 
Notwendigkeit / of 
necessity / de la necessite: 
8177; 


về / của Khái niệm / des 
Begriffs / of concept / du 
concept: §§177, 3), 178; 


về / của tòn tại-hiện có / des 
Daseins / of being-there / 
đe lêtre-là: § | 72: 

ly tiếp, phân đôi / disjunktives / 


disjunctive /  đisjonetif 
8177. 3); 


giả thiết / hypothetisches / 
hypothetical / hypothetique: 
8177.23 

đồng nhất / identisches / 
identical / identique: 8173; 


nhất quyết / kategorisches / 
categorical / catégorique; 
8177, 1); 


phú định / negatives / negative / 
négatif. 88172, 2). 173: 


đặc thù / partikuläres / 
particular / particulier: 
8175. 2): 


khäng định / positives / positive 
/ positif: 8172, 1); 
nghí vấn / problematisches / 


problemate / 
problématique: §179, 2); 


1029 


về chất / qualitatives / 
qualitative / qualitatif: 
8172: 


đơn nhất / singuläres / singular / 
singulier: $175, 1); 


vô han / unendliches / infinite / 
infini: $173; 

“phö bien” hay "tất cå mọi cái" 
/ universelles / universal / 
universel: 8175, 3): 


về / của sự phản tư / 
(Reflexions- —) / reflection / 
de la réflexion: §174 


phân đôi. ly tiếp / disjunktiv(er, es) 
/ disjunctive / disjonctif 

(suy luận) / (Schluss) / 

(syllogism) / (syllogisme): 


§191,3) 

(phán đoán) / (Urteil) / 
(udgment) / (jugement): 
§177.3) 


phân tích (pháp) / analytisch(e) / 
analytisch / analytique: $88 


(phương pháp) / (Methode) / 
(method) / (methode): §227 


phản tur (sự) / Reflexion / reflection 
/reflexion: $112 


trong cái khác / in Anderes / in 
the other / dans de l'autre: 
$112 


trong mình / in sich / in itself / 
dans soi; §§112. 113 


tính phổ biến của / =s- 
Allgemeinheit / universality 
/ (universalté de la A 
8175, 3); 


1030 


suy luận về / của / -s-Schluss / 
syllogism / (syllogisine de 
La —): §190: 

phản đoán về / của / —s-Urteil / 
judgment / (jugement de la 
-): §174 

phát triển (sự) / Entwicklung / 
development / developpement: 
Elo 


phö biến (tính) / Allgemeinheit / 
universality / universalité: $163 


của Khái niệm / (Begriffs- —) / 
of Concept / du concept: 
88171, 178; 


của sự phản tư / (Reflexions- —) 
/ of reflection / de la 
réflexion: §!75, 3) 


phổ biến / universelles / universal / 


universe] 

(phán đoán) / (Urteil) / 
(iudgment) / (jugement): 
§175. 3) 


phủ định (cái) / Negative (das) / 
negative / négatif (le): §§119, 
120 

phù dinh (sự) / Negation / Negation 
/ négation: §91 


phü dinh (tinh) / negative / negative 
negative 
vö han, vö tän (tinh, su) / 
(Unendlichkeit) / (infinity) / 
{infinite): §94 


phü dinh negatives / negative / 
négatif 


Bảng chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt — Đức - Anh — Pháp 


(phán đoán) / (Urteil) / 
(judgment) / (jugement): 
§§172, 2), 173 


phuong pháp / Methode / method / 
méthode 


phân tích / analytische / analytic 
/ analytique: §227: 


tu biện / spekulative / 
speculative / speculative: 
8237 sqq.: 


tổng hợp / synthetische / 
synthetic / synthétique: 
8228 


phương tiện / Mittel / means / 
moyen: §§206, 208 


PILATE, Pontius: §19 


PLATO: Ý niệm, §§142-143; sự hồi 
tưởng, 8865-67. §§l61-162: 
phép biện chứng, §8!, §121: 
Thượng de, §92, §140 


PROTAGORAS: $81 
PYTHAGORAS: 8104 


Quan hệ / Verhältnis / relation / 
Rapport 


tuyệt dói / absolutes / absolute / 
absolu: 8133: 


lực và sự thể hiện ra bên ngoài 
của nó / der Kraft und ihrer 
Äusserung / force and its 
utterance / de la force et de 
son exteriorisation: 8136; 


của sự tương tác / der 
Wechselwirkung / of 
reciprocal action / de 
l'action réciproque: §154; 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Viêt- Đức — Anh - Pháp 


của cái toàn bộ và những bộ 
phận / des Ganzen und der 
Teile / the whole and the 
parts / du tout et des parties: 
8135: 

của cải ben trong và cái bên 
ngoài / des Innern und des 
Äussern / what is inner and 
what is outer / de l'intérieur 
et de l'extérieur: 8137: 


của tính nhân quả / 
(Kausalitäts- -) / of 


causality / de causalite: 
8152: 

cua tinh bän the 
(Substanzialitäts- -) / of 
substantiality / de 


substantialité: $150 


quy định (sw) / Bestimmung / 
determination / determination: 
89) 


quy dinh (tinh) / Bestimmtheit / 
determinacy / determination 
(determinite): §90 


quy luật, định luật / Gesetz / law / 
loi: 8133 


quy nạp (sự) / Induktion / induction 
/ induction: $190, 2) 


(suy luận) / (Schluss der -) / 
(syHogism of) / (syllogisme 
de '~): $190, 2) 


quy tắc / Regel / rule / règle: $108 


ranh giới / Grenze / limit / limite: 
§92 


RAPHAEL 
§140 


REINHOLD, K.L.: 810 


(Raffaello Sanzio): 


1031 


ROUSSEAU, J.J.: §163 


SCHELLING, FW.I.: 824; §§229- 
230 


SCHILLER, J.C.F von: §§54-55 
SEXTUS EMPIRICUS: §§81-82 
SHAKESPEARE, W.: §§133-134 


sinh thè (cái) / Lebendigen / living 
being / vivant 


{tién trình cua) / (Prozess des —) 
/ (process of) / (processus 
du —): 8217; 


(bên trong nó) / (- — innerhalb 
seiner) / (inside itself) / (—— 
à l'intérieur de lui-même): 
§218; 


(chống lại một tự nhiên (bản 
tính) vô cơ) /(— — gegen 
eine unorganische Natur) / 
(against an inorganic 
nature) / (- — contre une 
nature inorganique): 8219 


số lượng đơn vị / Anzahl / 
annumeration, annumerator / 
montant: § 102 


SOCRATES: 881, 8121 
SOLOMON, Vua: §19 
SOLON: §§21-22 


SPINOZA, B.: Bản thẻ, §151, 8159, 
§§229-230; Thượng de, $193; 
Vô-vũ trụ (thuyet), 850: Jacobi 
về, $61, 886; sự phủ định nhất 
định, §§90-91: sự tường tượng, 
§104; tình yêu thương, §§158- 
159; phương pháp. §§229-230, 
§23I 


sự sóng / Leben / life / vie: §216 


1032 


sự vật Ding / thing / chose: 88124. 
125 ` 

Sự việc. bản thân Sự việc / Sache / 
matter, matter [itself], thing in 
question, thing [Sache] / Chose: 
88147, 148 


sức mạnh, quyển lực / Macht / 
might, power / puissance: §15] 


suy luận / Schluss / syllogism / 
syllogisme: §§ 180, 181 


về tính toàn thè / der Allheit / of 
allness / de l'ensemble (= de 
la totalité): $190, I): 


loại suy, về sự tương tự / der 
Analogie / of analogy / de 
l'analogie: §190. 3); 


của sự quy nạp / der Induktion / 
of induction / de 
l'induction: $190, 2); 


về / của sự tất yếu / der 
Notwendigkeit / of 
necessity / de la necessite: 
§191; 

về / của tồn tại-hiện có / đes 
Daseins / of being-there / 
de l’etre-1ä: 8183; 


ly tiếp. phân đôi / disjunktiver / 
disjunctive / disjonctif: 
§191.3); 


giả thiết / hypothetischer / 
hypothetical / hypothétique: 
§191. 2): 


toán học / mathematischer / 
mathematical / 
mathématique: $188: 


Bang chỉ muc tên riêng và thuật ngữ. Việt - Đức — Anh - Phap 


về chất / qualitativer / 


qualitative / qualitatif: 
§183: 

ve lượng / quantiatver / 
quantitative / quantitatif: 
8188: 


ve / của sự phản tư / 
(Reflexions- -) / of 
reflection / de la reflexion: 
8190; 

của giác tính / (Verstandes-) / 
of understanding / de l 
entendement: 8182: 


dạng thức thứ nhất của / (erste 
Figur des —s) / first figure 
of / de la premiere figure: 
8183: 


dạng thức thử hai của / (zweite 
Figur des -es) / second 
figure of / de la deuxieme 
figure: 8186: 


dang thức thứ ba của / (dritte 
Figur des —s) / third figure 
of/ de la troisieme figure: 
8187 


tác động, hậu quả / Wirkung / 
effect, operation / effet: $153 


tập hợp chung lại (cải) / Zusammen 
/ the ensemble / ensemble: $135 


tất cả (tính), toàn thê (tính) / Allheit 
/ allness / ensemble (= totalite): 
88171, 175.3) 


suy luận về tính toàn thể. ve tất 
cả / (Schluss der -) / 
{syllogism of) / (syllogisme 
de Ï— ou la —): $190, 1) 


Bang chỉ muc tên riêng và thuật ngữ: Việt — Đức — Anh — Pháp 


tát nhiên / apodiktisches / apodictic 


/ apodictique S 

phán đoán / (Urei) / 
Qudgment) / (jugement): 
8179) 


tät yếu (sır, tính) / Notwendigkeit / 
necessity / nécessité; § 147 sqq. 


bên ngoät / äussere / external / 
extérieure: 8148; 

khöng bi che giäu / enthüllte / 
unveiled / dévoilée: $157: 


được thiết định / gesetzte / 
posited / posée: § 57: 


suy luận về / của / (Schluss der 
-) / syllogism of / 
(syllogisme đe la —): $191; 


phán đoán vè / của / (Urteil der 
—) / judgment / (jugement 
đe la ~): 8177 


thâu gồm / subsumieren / subsume / 
subsumer: 8170 


thể giới / Welt / world / monde: 
88123, 132 


của hiện tượng (của vẻ ngoài) / 
der Erscheinung / the 
appearance / du phénomène 
(= de l'apparition): $$130, 
131 
Thiện, Tốt (cái) / Gute (das) / good 
/ Bien (le); §§225, 233 
thiết định (được. đã được) / gesetzte 
f posited / posée 
tát véu (sự) / (Notwendigkeit) / 
(neccessity) / (nécessité): 
DER 


1033 


thống nhất (sự). nhất thể (cái). đơn 
vị (cái) / Einheit / unity, unit ¿ 
unité: §§88, 100. 102 


thụ động. bị động / passive / passive 
/ passive 


(bản thể) / (Substanz) / 
(substance) / (substance): 
8154 


thuần túy H reine(s) / pure / pur{c} 
(lượng) / (Quantität) / {quantity} 
/(quantitẻ): §99: 
(tên tai) / (Sein) / (being) / 
(être): §86 
thục hành / praktische / practical / 
pratique 
(hoạt động) / (Tätigkeit) / 
(activity) / (activite): §225 
thực tại / Realität / reality / réalité: 
SO) 
thực tòn / reale / real / réelle 
(khả thể. khả năng / 
{Möglichkeit) / (possibility) 
j (possibilite): $147 
thuộc tính (các) / Eigenschaften / 
properties. features. attributes 
(of God) / propriétés: $125 
thuộc tỉnh. vị ngữ / Prädikat ¿ 
predicate / predicat: $166 
thuộc vẻ bản tính có hüu / 
inhärieren / inhere / inherer: 
§170 
tiền dè (các) / Prämissen / premises 
/ prémisses: $185 


1034 


Bang chi mye ten riêng và thuật ngữ: Việt — Đức — Anh 


Pháp 


tiền lên (sự) ¿ Fortgang / advance, 
progression., course ` / 
progression: §239 


tién trình / Prozess / process / 
processus: §215 


hóa hoc chemischer / chemical 
/ chimique: §201: 


của loài ¿ der Gattung / of genus 
du genre: $8220, 221: 


của sinh thê / des l.ebendigen / 
of living being / du vivant: 
§317: 


bên trong chính mình ¿ 
innerhalb seiner / inside 
itself / à l'intérieur de lui- 
même: 8218: 


chöng lại một bản tỉnh vỏ cơ / 
gegen eme unorganische 
Natur / against an inorganic 
nature / contre une natur 
imorganique: 8219 


tiểutiển để / Untersatz / minor / 
mineure: $185 


toàn bộ (cái) / Ganze (das) / the 
whole /tout (le): §135 


toán học / mathematischer / 
mathematical / mathematique: 


(suy luận / (Schluss) / 
(svllogism) 7 (syllogisme): 
8188 


toàn thể (tính, cái) / Totalität ¿ 
totality 7 totalité: §§121, 160. 
192, 193 


/ 


có hệ thông / systematische / 
systematic / systématique: 
§243 


tôi sai lầm / schlechte / bad. 
spurious (infinity), wrongly / 
mauvaise 


vô hạn. vỏ tận (tính. sự) / 
{Unendlichkeit} / (infinity) / 
{infinité}: 894 


Tòn tại / Sein / being / être: (§83), 
384 


thuần tủy / reines / pure / pur: 
886 


tồn tại-tự-minh 7 An-sich-sein ¿ 
being-in-itself / être-en-soi: §91 


tồn tại-cho-cái-khác 2 Sein-lir- 
Anderes / being-for-another / 
Etre-pour-de-l'autre: 891 


tổn  tai-cho-minh (sự cái ¿7 
Fürsichsein / being-for-itself 2 
Etre-pour-sol: §95 

tòn tai-cho-möt-cäi / Sein-für-Eines 
/ it is for One £ être-pour-LIn: 

8239 


tồn tại-hiện có / Dasein / being- 
there. thereness / etre-là: $89 


(suy luận về / cua) / {Schluss 
des ~s) / (syllogism of) ¿ 
(syllogisme de l'—): §183:; 


(phản đoán về / của) / (Urteil 
des —s) / (judgment of) / 
(jugement de F—): 8172 


tổng hợp £ svnthetisch(e) ¿ synthetic 
/synthetique: §8§8 


(phương pháp) / (Methode) / 
(method) / (methode): $228 


trở thành (sự) / Werden ¿ Becoming 
/ le devenir: §88 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đức — Anh — Pháp 


trồng rỗng (cái) / Leere (das) / void 
(the) / vide (le): §98, Nhận xét 

trung giới (su) / Vermittlung / 
mediation / médiation: $86 


trung tâm (tính) / Zentraliät / 
centrality / centralité: § 196 


tuyệt đối / absolute / absolute / 
absolue: 8198 


trung täm / Zentrum / centre / 
centre: 88196, 197 


tuyệt đối / absolutes / absolute / 
absolu: 8198; 


tương đối / relatives / relative / 


relatif: 88197, 198 


trung tính (cải) / Neutrale (das) / 
neutral / neutre (produit): 8201 


trương, độ. quâng tính / extensive / 
extensive / extensive 


lượng (trương độ) / (Grösse) / 
(magnitude) / (grandeur): 
§103 


trùu tượng / abstrakte / abstract / 

abstrait 
(phương dien triu tượng của 
cái Lögic) / (Seite des 


Logischen) / {side of 
logical) / (cốt - du 


logique}: (8879, 80) 
tư biện (cái) / Spekulative (das) / 
the speculative / speculatif (le): 
(8379, 82) 
tư bien (tính) / spekulative / 
speculative / spéculative 
(Ý niệm) / (Idee) / (Idea) / 
(déet §§235, 236: 


1035 


(phương pháp) / (Methode) ¿ 
(Method) 7  (mẻthode): 
83237 sqq. 


tự do (sự) / Freiheit / liberty / 
liberté: 88158, 160 


tự-liên tục / kontinuieren (sich) / 
continues itself / continuer (se): 
8240 


tương đổi, tương quan / relatives / 
relative / relatif 


(trung tâm) / (Zentrum) / 
(centre) / (centre): §§197, 
198 


tương tác, tác động qua lại (sự) / 
Wechselwirkung / reciprocal 
action / action réciproque: $154 


tương tự (sự) / Analogie / analogy / 
analogie: 8190, 3) 


(loại suy) / (Schluss der —) / 
(syllogism of) / (syllogisme 
de Í—): 8190, 3) 


tùy thể (cái) / Akzidentelles / 
accidental / accidentel: $150 


tùy thể (tính) / Akzidentalität / 
accidentality / accidentalite: 
§150 
tùy thể / Akzidens / accident / 
accident: $150 
tuyệt đối (cái) / absolut (er, e. es) / 
absolute / absolute) 
{Y niệm) / (idee) / (idea) / 
(Idee): §§235, 236; 
(cơ giới luận) / (Mechanismus) 
H (mechanism) / 
(mécanisme): 8197; 


1036 


(quan hệ) / (Verhältnis) / 
(relation) / (Rapport):-§ I33: 


(trung tâm) (tính) / (Zentralität} 
/ (centrality) / (centralité): 
§198: 

(trung tâm) / (Zentrum) / 
(centre) / (centre): $198 


ty lệ, quan hệ / Verhältnis / 
relationship. ratio. perspective, 
situation / rapport 


về lượng / quantitatives / 
quantitative / quantitatif: 
$105 
vät tinh / Dingheit / thinghood / 
choseite: $127 


vè chất / qualitativ(er, 
qualitative / qualitatif 


es) / 


(suy luận vẻ) / (Schluss) / 
(syllogism) / (syllogisme): 
§183: 


(phản đoán về) / (Urtel) / 
(judgment) / (jugement): 
8172 
về lượng / quantitativer / qualitativ / 
quantitatif 
(suy luận ve) / (Schluss) / 
(syllogism) / (syllogisme); 
$188: 


(quan hệ về) / (Verhältnis) / 
(relation) / (rapport}: §105 


Bang chi mục tên riêng và thuật ngữ: Việt - Đúc - Anh - Pháp 


vô hạn. vô tận 
Unendlichkeit  : 
infinité 


(tính. sự) 
mfinity ` / 


phü dinh / negative / negative / 
negative: 894 


vỏ han. vô tận / unendlich(er, es) / 
infinite / infini 

(dien trinh den) / (Progress) / 

(progress) / (progrès): 8893. 


94; 

(phán đoán) / (Ureil) 7 
(judgment) / (ugement): 
8173 


vô-hạn độ (sự, tính) / masslos / 
Ineasureless /  sans-me€sure: 
§109 


WOLFF. C.: 8231 


ý muốn. ý chi / Wollen / want / 
vouloir (= volonté): §§225, 232 


Y niệm / Idee / Idea / Idee: §§18, 
19, 83. 88162. 212-214 


tuyệt đối / absolute / absolute / 
absolue: 38235. 236: 
tw biện 7 spekulative 7 
speculative / speculative: 
83235. 236 
Y thể (tính) / Idealität / ideality / 
idealite: 395, Nhận xét 
ý thể (tính) / ideell / ideal / idéel: 
895. Nhận xét 


ZENO (ở Elea): 88-89: $8103-104 


BÄNG CHỈ MỤC TEN RIENG VÀ THUÄT NGỮ 
ĐỨC ~ ANH - PHÁP - VIỆT 


absolut (er. e, es) / absolute / 
absolute) / tuyệt dôi (cái) 


(Idee) / (Idea) / (Idée) / Y niệm: 
38235, 236; 


(Mechanismus) / (mechanism) / 
(mécanisme) / co giới luận: 
8197; 

(Verhältnis) / (relation) / 
(Rapport) / quan hệ: 8133: 


(Zentralität) / (centrality) 7 
(centralié) / trung tâm 
(tính): 8198; 


(Zentrum) / (centre) / (centre) / 
trung tâm: §198 


abstrakte / abstract / abstrait / trừu 
tượng 


(Seite des Logischen) / (side of 
logical) / (côi - du 
logique) / (phương diện 
trừu tượng của cái Lögie): 
(8879, 80) 

ACHILLES: §§133-134 
ADAM: §24 


Akzidens / accident / accident / tùy 
the: 8150 


Akzidentalität / accidentality / 
accidentalite / tùy thể (tính): 
§150 


Akzidentelles / accidental / 
accidentel / tùy thê (cái): 8150 


Allgemeinheit / universality / 
universalit@ / phö bien (tính): 
$163 


(Begriffs- —) / of Concept / du 
concept / của Khái niệm: 
§§171. 178: 


(Reflexions- —) / of reflection / 
đe la rẻflexion / của sự 
phản tư: $175, 3) 


Allheit / allness' / ensemble (= 
totalité) / tất ca (tỉnh), toàn the 
(tính): 88171, 175. 3) 


{Schluss der —) / (syllogism of) 
/ (syllogisme de [— ou la -) 
/ suy luận về tính toàn thẻ. 
về tất cả: §190, 1) 


Analogie / analogy / analogie / 
tương tự (sự): §190, 3) 


(Schluss der —) / (syllogism of) 
/ (syllogisme de I'—} / (loại 
suy): §190, 3) 


analytische) / analytisch / 
analytique / phân tích (pháp): 
§88 


(Methode) /  (method) / 
(methode) / (phương pháp): 
§227 


Andere(s) (das) / the other / autre, 
Autre (D / khác (cái): §§92, 93 


Anderssein / otherness / être-autre / 
khác (tốn tại}: §91 


1038 


Bảng chi mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh - Pháp - Việt 


Anfang / start, beginning / 
commencement / bắt đầu (cái): 
888 


ANSELM: 8193 


An-sich-sein / being-in-itself / être- 
en-soi / tôn tại tự-minh: $91 


Anzahl / annumeration, 
annumerator / montant / số 
lượng đơn vị: §102 


apodiktisches /  apoditic / 
apodictique / tât nhiên 


(Urteil)  / (jugement) / 
(ugement) / phán đoán: 
§179) 


ARISTOTELES: về ý niệm, §§142- 
143; sứ mệnh con người, §§22- 
23: thuyết duy nghiệm. §§7-8, 
88226-227, lögic học của, 
§§20-21, $8183-184, 8$186- 
188; siêu hình hoc, 8836-37; về 
các triết gia trước Socrate, 
§§103-104; thần học, §140, 
§§234-237; về sự sống, §204, 
88215-216 


Art / kind, species, type / espece / 
giöng: 88171, 177,1) 


assertorlsches / assertoric / 
assertorique / khäng dinh 


(Urteil) / Gudgment) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§178 
Attraktion / attraction / attraction / 
hút (sự): §98 


Ausschliesen / exclusion / 
exclusion / loại trừ (sự, việc): 
§97 


äussere / outer, ourward, external / 
exterieure / bên ngoài, ngoại tại 


(Notwendigkeit) / (necessity) / 
(nécessité) / tất yêu (tính. 


sự): 8148 


Äusseres / appearance / extérieur / 
bên ngoài (cái): 8137 sqq. 


äusserliche / external / extérieure / 
ngoại tại 


(Zweckmässigkeit) / 
(purposiveness) / (finalite) / 
hợp mục đích (tính): §205 


Äusserung / utterance, 
manifestation / exteriorisation / 
biểu hiện ra bên ngoài (sự): 
§136 


Bedingung / condition / condition / 
điều kiện: $8146, 148 


Befreiung / liberation / libération / 
giải phóng: Stan 

Begriff / Concept / Concept / Khái 
niệm: (§83), 88158-160 


als solcher / as such / comme tel 
/ xét như là Khải niệm: 
§163; 


formeller / formal / formel / 
hình thức (don thuản): 
8162; 


subjektiver / subjective / 
subjectif / chủ quan: § 162; 


(Urteil des —s) / (judgment of) / 
(jugement du -) / (phán 
đoán về / của): 88177, 3), 
178; 


(-s-Allgemeinheit) H 
(universality) / (universalite 


Bảng chỉ mục fen riêng và thuật ngữ: Đức — Anh — Pháp - Việt 


1039 


du —) / (phô biến (tính) 
của}: 88171. 178 


Besonderheit / particularity / 
particularité / đặc thù (tính): 
§168 


Bestimmtheit / đeterminacy / 
determination (determinite) / 
quy định (tính): 890 


Bestimmung / determination / 
determination / quy định (sự): 
So) 

Beweis / proof, demonstration / 
preuve / chứng minh: 823] 


CAESAR, C. Julius: $$167-169 


chemischer / chemical / chimique / 
hóa học 


(Prozess)  / (process)  / 
(processus) / (tiên trình hóa 
học): $201 


Chemismus / chemism / chimisme / 
hóa học (luận): §200 


CICERO, M. Tullius: consensus 
gentium, §§70-7] 


Daseiendes / that which is there / 

étant-là / cäi-gi-cö-dö: 890 

Dasein / being-there, thereness / 

etre-lä / tốn tại-hiện có: 889 

(Schluss des —s} / (syllogism of) 
/ (syllogisme de Ï—) / (suy 
luận về / của): §183; 

(Urteil des —s} / (judgment of) / 
(ugement de I—) / (phản 
đoán vê / của): $172 

Definition / Definition / definition / 

định nghĩa: §229 


DESCARTES, R: cogito. $864-65, 
§§75-77; Ontologischer Beweis 
/ Ontological Proof / preuve 
ontologique / lý chứng bản the 
học. 8875-76. §193 


Dialektik / Dialectic / dialectique / 
biện chứng (phép): $81 


dialektische / dialectical  / 
dialectique / biện chứng (tính) 


{Seite des Logischen) / (side of 
logical) / (côté - du 
logique) / (phương dien của 
cái lögic): (8879, 81} 

different (er, es) / differentiated / 
differencie / di biệt (hóa) 

(Mechanismus) / (mechanism) / 
(mécanisme) / (cơ giới 
luận): §196: 


(Objekt) / (object) / (objet) / 
(khách the): 8200 
Differenz / difference / difference / 
di biệt (sự) 


(Geschlechts- —) / of the sexes / 
sexuelle / về giới tính: §220 


Ding / thing / chose / sự vật: §§I24, 
125 


Dingheit / thinghood / choséité / vật 
tính: §127 


disjunktiv(er, es) / disjunctive / 
disjonetif / phân đôi, ly tiếp 


(Schluss) / (syllogism) / 
(syllogisme) / (suy luận): 
8191, 3) (Urteil) / 
(judgment) / (jugement) / 
(phán đoán): $177, 3) 


(040 


diskrete / discrete / discrète / gián 
đoạn 


(Grösse) / (magnitude) / 
(grandeur) / (độ lớn): § 00 


Eigenschaften / properties, features, 
attributes (of God) / propriétés / 
thuộc tinh (các): §125 


Einheit / unity, unit / unite / thöng 
nhất (sự). nhất thê (cái). đơn vị 
(cái): §§8§. 100, 102 


Eins / One / Un / Một (cái): $96 


Einteilung / division / division / 
phân chia (sự): $230 


Einzelnhet / singularity 7 
singularité / cá biệt (tính): $163 


Ende / end / fin / kết thúc (sự): 8242 


endlich / finite / fini / hữu han (tính, 
sự): 892 


Entgegensetzung / opposition / 
opposition / đôi lập (sự): 8119 


Entwicklung / development / 
developpement / phát trien (sự): 
§161 


EPICURUS: 8881-82 


Erkennen / a process of cognition / 
connaissance (connaïtre) / nhận 
thức (tiên trinh): §§224, 225 


als solches / as such / comme 
tel(le) / xét như là nhận 
thức: 88225, 226 


Erscheinung / appearance, 
phenomenon / phenomene (= 
apparition) / hiện tượng: $$130, 
131 


Bang chỉ muc tên riêng và thuật ngữ: Đúc - Anh — Pháp — Việt 


(Welt der —) / world of / (monde 
du ou de [—) / thể giới (hiện 
tượng): §132 

Etwas / something / Quelque-chose 

/cải-gì-đó: §90 

EVE: §24 


Existenz / existence / existence / 
hiện hữu (sự): §§122, 123 
extensive / extensive / extensive / 


trương độ, quảng tính 


(Grösse) / (magnitude) / 
(grandeur) / (lượng (trương 
độ)): §103 
Extreme / Extreme / extrêmes ! déi 
cực: 8182 


FICHTE, J.G.: 842, 8860-61; 8894- 
95. 8234; 88 131-132; $194 
Figur / figure / figure / dạng thức 
(erste - des Schlusses) / (first of 
syllogism) / (syllogisme de 
la premiere —) / (dạng thức 


thứ nhất của suy luận): 
§183 
(zweite — des Schlusses) / 


(second of syllogism) / 
(syllogisme de la deuxième 
—) / (dạng thức thứ hai của 
suy luận): §186 


(dritte — des Schlusses) / (third 
of syllogism} / (syllogisme 
de la troisième —) / (dạng 
thức thứ ba của suy luận): 
§187 


Form / form / forme / hình thức; 
88128, 129, 133 


Bang chỉ mục ten riêng và thuật ngữ: Đức ~ Anh — Pháp - Việt 


formeller / formal į formel / hình 
thức (don thuần) 


(Begriff) / (concept) / (concept) 
/ (khái niệm): $162: 


(Mechanismus) / (mechanism) / 
{mecanisme) / (cơ giới 
luận): §195 


Fortgang / advance, progression, 
course / progression / tiên lên 
(sự): §239 


Freiheit / liberty / liberté / tự do 
(sự): §§15§, 160 


Fürsichsein / being-for-itself / être- 
pour-soi / tôn tai-cho-minh (sự, 
cải): 895 

Ganze (das) / the whole / tout (le) / 
toàn bộ (cái): 8135 


Gattung / genus, kind / genre / loài: 
88171, 177, 1) 


(Prozess der -) / (process of) / 
{processus du -} / (tiên 
trinh cùa loài): §§220, 221 
Geschlecht / sex / sexes / giới tính 
(-s-differenz) / (difference) / 
{différence des -) / (dị 
biet): 8220 
Gesetz / law / loi / quy luật, định 
luật: §133 
gesetzte / posited / posée / thiết định 
(được, đã được) 
(Notwendigkeit) / (neccessity) H 
(nécessité) / tät yêu (eut 
8157 


Gesetztsein / positedness / être-posé 
/ được thiet định (sự): $116 


1031 


Gewalt / power. violence / violence 
/ bạo lực: 8196 


Gleichheit / equality / ressemblance 
(= égalité ou parité) / giöng 
nhau (sự): $117 


GOETHE, J.W. von: 838: $24, §80. 
8140; §I40 


Grad / degree / degré / độ: §§103. 
104 


Grenze / limit / limite / ranh giới: 
892 


Grösse / magnitude / grandeur / độ 
lớn (lượng): 899 


diskrete / discrete / discrète / 
gián đoạn: § 100: 


extensive / extensive / extensive 
/truong đệ: 8103; 


intensive / intensive / intensive / 
cường độ: 8103; 


kontinuierliche / continuous / 
continue / liên tục: 8100 


GROTIUS. H.: 87 


Grund / ground, reason, basis / 
fondement / cơ sở: $$120, 121 


Gute (das) / good / Bien (le) / 
Thiện, Tốt (cái): §§225, 233 


Haben / have / avoir / có: 8125 


HALLER. A. von: thi sĩ, $104, 
8140 


HERACLEITUS: $12-13, 8888-89 
HERDER, J.G. von: $136 
HOMER: §§133-I34 

HOTHO, H.G.: 864 


1042 


HUME. D 8839-41, $47, §50, 
8853-54 


hypothetisch (er, es) / hypothetic / 
hypothétique / giả thuyết (tính) 


(Schluss) / (syllogism) 7 
(syllogisme) / (suy luận): 
§191,2); 


(Urteil) / (jugement) / 
(judgment) / (phán đoán): 
§177,2) 


Idealität / ideality / idealite / Y thể 
(tính): §95, Nhận xét 


Idee / Idea / Idee / Ý niệm: (§§18, 
19, 83), 88162, 212-214 


absolute / absolute / absolue / 
tuyet döt: 38235. 236; 


spekulative / speculative / 
speculative / tu bien: 
88235, 236 


ideell / ideal / idéel / ý thể (tính): 
§95, Nhận xét 


identisches / identical / identique / 
döng nhät (tinh) 


(Urteil) / (judgement) / 
(jugement) / (phán đoán): 
8173 


Identität (mit sich) / identity with 
itself / identite (avec soi) / döng 
nhất (sự) (vớt mình): §1 t5 


Induktion / induction / induction / 
quy nạp (sự): §190. 2) 
(Schluss der A / (syllogism of) 
/ (syHogisme de [~) / (suy 
luận): $190, 2) 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh — Pháp — Việt 


Inhalt / content / contenu / nội 
dung: §133 


und Form / and form / et forme 
/ và hình thức: §133 


inhärieren / inhere / inherer / thuộc 
về bản tính có hữu: $170 

Inneres / inside / intérieur / bên 
trong, nội tại (tính. cái): §137 
sqq. 

intensive / intensive / intensive / 
cường độ 


(Grösse) /  (mapnitude) / 
(grandeur) / (lượng): §103 


JACOBI, EH.: §63, 8864-65: §50, 
$61-63; §86, 8153 


JESUS (Christ): $19; $$20-21, 824 
KAESTNER, A.G.: §98 


KANT, 1.: thảo luận chính, $839- 
6l; Vậttw thân, 8843-46, 
$8124-125, §13!; phê phán 
810, 8839-42, "Tôi tư duy“ §20, 
§§41-45: hiện tượng, §§39-40. 
8845-46, 8858-60, 8860-61. 
§131; và Hume, 8840-41, 850, 
8853-54; tâm quan trọng. §§41- 
42, §60; phán đoán. 842, §171; 
C.P.R. §§42-53; phạm trù, 
8842-45; Nghịch lý, §§47-50; 
Thượng de, §§48-53; Phẻ phán 

- năng lực phán đoán, §§54-55; 
luân lý, 8851-55. 8858-60, 
8394-95, §234: mục đích luận. 
8354-58, 8204, §234; sự vô hạn 
tồi, $60, 8104; biện chứng 
pháp. $81; vật chất. §§97-98: 
tình thải, §§142-143; việc chia 
làm ba, §§229-230: học thuyết 
về phương pháp, 8231 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh — Pháp - Việt 


kategorisch (er, es) / categorical / 
catégorique / nhất quyết 


(Schluss) / (syllogism) / 
(syllogisme) / (suy luận); 
8191, 1). ` 


(Urteil) / (judgment) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§177, 1) 


Kausalität / causation, causality / 
causalité / nhân quả (tính) 


(-s-Verhältnis) / (relation of) / 
(Rapport de —) / (quan hệ): 
8152 
KLOPSTOCK, FG.: 8104 


Konkrete (das) / concrete / concret 
(le) / cụ thể (cái): 8164 


Konstruktion / construction / 
construction / câu tạo (sự): 
8231 


kontinuieren (sich) / continues itself 
/ continuer (se) / tw-lien tục: 
8240 


kontinuierliche / continuous / 
continue / liên tục 


(Grösse) / {magnitude} / 
(grandeur) / (độ lớn, 
lượng): §100 


Kontinuität / continuousness / 
continuité / liên tục (tính, sự}: 
§I00 


Kraft / force / force / lực: $136 
LALANDE, J.J.: §§62-63 
Leben / life / vie / sự sống: §216 


- Lebendigen / living being / vivant / 
sinh thê (cái) 


1043 


(Prozess des —) / (process of) / 
(processus du -) / (tiên 
trình của): §217; 


(— — innerhalb seiner) / (inside 
itself) / (- — à l'intérieur de 
lui-même) / (bên trong nó): 
§218; 


CG - gegen eine unorganische 
Natur) / (against an 
inorganic nature) / (- - 
contre une nature 
inorganique) / (chöng lại 
một tự nhiên (bản tính) vô 
cơ): 8219 


Leere (das) / void (the) / vide (le) / 
trồng röng (cái): 898, Nhận xét 


LEIBNIZ, G. W. von: 88116-118:; 
§121; §151. §194 


LOCKE. J.: §§227-229 

Logik / the Logic, logic / Logique / 
Lögic hoc: (8818. 19) 

LUTHER, M.: 886-7 


Macht / might, power / puissance / 
sức mạnh. quyền lực: $151 


Manifestation / manifestation / 
manifestation / biển lộ (sự): 
%142, Nhận xét 


Mass / measure / mesure / hạn độ: 
88106, 107 


masslos / measureless / sans-mesure 
/ vö-han độ (sự. tính): §109 


Material / material / ‚nateriau / chất 
liệu: §205 


Materie(n) / matter / matiere(s) / 
chât liệu: 88126, 127 


1044 


Eine (die) / One matter / une 
(la) / Một {chât liệu): 8128; 


und Form / and form / et forme 
/ và hình thức: §129 


mathematischer / mathematical / 
mathématique / toán học; 


(Schluss) / (syllogism) / 
(syllogisme) / (suy luận): 
§188 


Mechanismus / mechanism / 
mecanisme / cơ giới luận: $195 
absoluter / absolute / absolu / 

tuyệt đôi: 8197; 


differenter / differentiated / 
differencie / di biệt hóa: 
8196; 

formeller / formal / formel / 
hinh thức: 8195 


Merkmal 7 characteristic / 
caractéristique / đặc diem: 8229 

Methode / method / méthode / 
phường pháp 


analytische / 
analytique / 
8227: 


analytic / 
phân tích: 


spekulative / speculative / 
spéculafive / tư biện: §237 
sqq.: 

synthetische / synthetic / 
synthétique / töng hop: 
§228 


Mitte / middle term / moyen-terme / 
han tù trung gian: §182 


Mittel / means / moyen / phuong 
tiện: §§206, 208 


Bảng chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đúc — Anh — Pháp — Việt 


Möglichkeit / possibility  / 
possibilité / khả năng, khả the: 
§143 


reale / real / réelle / hiện thực: 
§147 


MOHAMMED: §112, §151 
MOSES: §24 
MOZART, W.A: §140 


Negation / Negation / négation / 
phủ định (sự): §91 
Negative (das) / negative / négatif 
(le) / phủ định (cái): $$119, 120 
negative / negative / negative / phù 
định (tính) 
(Unendlichkeit) / (infinity) / 
(infinite) / vô hạn. vô tận 
(tính, sự): $94 
negatives / negative / négatif / phủ 
dinh 
(Urteil) / (judgment) / 
{Jugement} / (phán đoán): 
§§172, 2), 173 
Neutrale (das) / neutral / neutre 
{produst) / trung tính (cái): §201 


NEWTON, I.: 87, 898: §§136-137 
Nichts / nothing / néant / hư vô: 887 


Notwendigkeit / necessity / 
nécessité / tät yếu (sự, tính): 
8147 sqq. 
äussere / external / exterieure / 

bên ngoài: § 148: 
enthüllte / unveiled / devoilce / 
không bị che giäu: 8157: 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh - Pháp - Việt 


gesetzte / posited / posée / được 
thiết định: §157; : 
(Schluss der —) / syllogism of / 


(syllogisme de la —) / suy 
luận về / của: $191; 


(Urteil der A / judgment / 
Uugement de la -) / phän 
đoán về / của: 8177 


Obersatz / major / majeure / đại-tiễn 
de: 8185 
Objekt / object / objet / khách thẻ: 
88162, 193, 194 
differentes / differentiated / 
differencie / di biệt hóa: 
88199, 200. 
PARMENIDES: 886, 8104 


partikuläres / particular / particulier 
/däc thù 


(Urteil) / (judgment) / 
(jugement) / (phän doän): 
8175, 2) 


passive / passive / passive / thu 
döng, bi döng 


(Substanz) / (substance) / 
(substance) / (bản thể): 
§154 


PILATE, Pontius: §19 


PLATO: Y niệm, §§142-143; sự hồi 
tưởng, 8865-67, 88161-162; 
phép biện chứng, $81, 8121; 
Thượng de, §92, §140 


Positive (das) / positive / positif (le) 
/ khăng định (cái): §§1 19, 120 

positives / positives / positif / khẳng 
định (tính) 


1045 


(Urteil) /  (judgment) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§172, 1) 


Prädikat / predicate / prédicat / 
thuộc tính, vị ngữ: § 166 


praktische / practical / pratique / 
thực hành 


(Tätigkeit) / {activity} / 
(activité) / (hoạt động): 
§225 


Prämissen / premises / prémisses / 
tiền đề (các): §185 


problematisches / problematic / 
problématique / nghi van 


(Urtei) / (Judgment) / 
(jugement) / (phán doän): 
8179, 2) 


Progress / progress, progression / 
progrès / dien trình 
unendlicher (ins Unendliche) / 
ad infinitum / infini (à 
linfini) / đến vô han, vô 
tân: §§93, 94 


PROTAGORAS: §81 


Prozess / process / procesis / tién 
trình: §215 


chemischer / chemical / 
chimique / hóa hoc: 8201; 


der Gattung / of genus / du 
genre / của loài: §§220, 
221; 


des Lebendigen / of living 
being / du vivant / của sinh 
thể: §217; 


1046 


Bang chỉ mục tên riêng và thudt ngữ: Đức — Anh — Pháp — Việt 


innerhalb seiner / inside itself / 
à l'intérieur de lui-même / 
bên trong chinh minh: 
8218: 

gegen eine unorganische Natur 
/. against an inorganic 
nature / contre une natur 
inorganique / chöng lai möt 
bản tính vô cơ: $219 

PYTHAGORAS: §104 


Qualität / quality / qualité / chất: 
§90 
qualitativ(er, es) / qualitative / 
qualitatif / về chât 
(Schluss) / (syllogism) 24 
(syllogisme) / (suy luận về): 
8183; 
(Ureil) / (judgment) / 
(jugement) / (phän doän 
ve): 8172 
Quantität / quanlity / quantité / 
lượng: §98 


reine / pure / pure / thuần túy: 
§99 
quantitativer / qualitativ / quantitatif 
/ về lượng 
(Schluss) / (syllogism), / 
(syllogisme) / (suy luận về): 
§188; 
(Verhältnis) / (relation) / 
(rapport} / (quan hệ ve): 
§105 
Quantum / quantum / quantum / đại 
lượng: §101 
RAPHAEL (Raffaello 
§140 


Sanzio): 


reale / real / reelle / thực tôn 
(Möglichkeit) / tnossibility) / 
(possibilité) / (khả thê. khả 
năng): §147 
Realität / reality / réalité / thực tại: 
891 
Reflexion / reflection / reflexion / 
phản tư (sự): $112 


in Anderes / in the other / dans 
de l'autre / trong cái khác: 
§112 

in sich / in itself / dans soi / 
trong minh: §§I 12, 113 


-s-Allgemeinheit / universality 
H (universalite de la —) / tính 
phô bien của: $175, 3): 


-s-Schluss / syllogism / 
(syllogisme de La —) / suy 
luận về / của: §190; 


-s-Urteil / judgment  / 
(jugement de la -) / phán 
đoán về / của: $174 


Regel / rule / règle / quy tắc: §108 


Reichtum / rịch / richesse / giàu có 
(sự): 8151 


reine(s) / pure / pur(e) / thuần túy 


(Quantität) / (quantity) / 
(quantité) / (lượng): §99; 


(Sein) / (being) / (être) / (tồn 
tai): 886 - 


REINHOLD, K.L.: $10 


relatives / relative / relatif / tuong 
đối, tương quan 


Bang chỉ mục tên riêng-và thuật ngữ: Đức - Anh — Pháp — Việt 1047 
_— 2000207 A 


{Zentrum} / (centre) / (centre) / 
(trung tâm): §§ 197, 198 


Repulsion / repulsion / répulsion / 
đây (sự): §97 
ROUSSEAU, J.J.: $163 


Sache / matter, matter [itself], thing 
in question, thing [Sache] / 
Chose / Sự việc, bản thân Sự 
việc: 88147, 148 


Schein / shine, semblance / 
apparence / änh tuong, ve 
ngoài: $112 ` 


Scheinen / shine, seem / paraître / 
ánh hiện: $112 
ín Anderes / in the other / dans 


de Vautre / trong cái khác: 
§§161, 240 


SCHELLING, FW.J.: §24; §§229- 
230 


SCHILLER, J.C.F von: §§54-55 


schlechte / bad, spurious (infinity), 
wrongly / mauvaise / töi, sai 
läm 
(Unendlichkeit) / (infinity) / 
(infinité) / vô hạn, vô tận 
(tính, sự): §94 


Schluss / syllogism / syllogisme / 
suy luận: 88180, 181 


der Allheit / of allness / đe 
l'ensemble {= de la totalité) 
/ về tính toàn thể: §190, 1); 


der Analogie / of analogy / de 


l'analogie / loại suy, vê sự 
tương tự: §190, 3); 


đer Induktion / of induction / de 
l'induction / của sự quy 
nạp: §190, 2); 


der Notwendigkeit / of 
necessity / de la nécessité / 
về / của sự tất yếu: 8191; 


des Daseins / of being-there / de 
[être-là / về / của tổn tại- 
hiện có: $183; 

disjunktiver / disjunctive / 
disjonctif / ly tiếp, phân 
đôi: §191, 3); 


hypothetischer / hypothetical / 
hypothétique / giả thiết: 
8191, 2); 


mathematischer / mathematical 
/ mathématique / toán học; 
§188; 


qualitativer qualitative / 
qualitatif / về chất: $183; 


quantitativer / quantitative / 
quantitatif / về lượng: §188; 


(Reflexions- 3 / of reflection / 
de ta reflexion / về / của sự 
phản tư: §190; 


(Verstandes—) / of 
understanding / de l 


entendement / của giác tính: 
8182; 


(erste Figur des —es) / first 
figure of / de la premiere 
figure / dạng thức thứ nhät 
của: §183; 


(zweite Figur des —es) / second 
figure of / de la deuxième 
figure / dạng thức thứ hai 
của: §186; 


1048 


(dritte Figur des -es) / third 
figure of / de la troisième 
figure / dạng thức thứ ba 
của: $187 

Schranke / restriction / borne / giới 

hạn: §92 


Sein / being / être / Tòn tại: (883), 
884 
reines / pure / pur / thuän túy: 

886 

Sein-für-Anderes /  being-for- 
another / être-pour-de-lautre / 
tôn tại-cho-cái-khác: 891 

Sein-für-Eines / it is for One / être- 
pour-Un / tôn tại-cho-một-cái: 
§239 

SEXTUS EMPIRICUS: §§81-82 

SHAKESPEARE, W.: $8133-134 


singuläres / singular / singulier / 
don nhät 


(Urteil) / (judgment) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§175, 1) 


SOCRATES: §81, §121 


Sollen / ought, to have to be, to be 
supposed / devoir-être / phäi-lä: 
§94 

SolHzitaion / sollicitation / 
sollictation / kích thích (sự): 
§136 


SOLOMON. Vua: 819 
SOLON: §§21-22 


Spekulative (das) / the speculative / 
speculatif (le) / tu bien (cái): 
(8879, 82) 


Bang chi muc tên riêng và thuật ngữ: Đức ~ Anh — Pháp — Việt 


spekulative / speculative 7 


spéculative / tư biện (tính) 


(Idee) / (Idea) / (Idee) ¿ (Y 
niệm): 88235, 236; 

(Methode) / Method) / 
(methode) / (phương pháp): 
88237 sqq. 


SPINOZA, B.: Bàn thẻ. $151, §159, 
§§229-230; Thượng để, §193: 
Vô-vũ trụ (thuyết). §50: Jacobi 
về, 861, §#6: sự phù định nhất 
định, §§90-9]; sự tưởng tượng, 
§104: tình yêu thương. §§158- 
159; phương pháp, §§229-230. 
§231 


Subjekt / subject / sujet / Chủ the, 
chủ ngữ: 88162, 163, 164, 166 


subjektiver / subjective / subjectif / 
chủ quan 


(Begriff) / (Concept) / 
(Concept) / (Khái niệm): 
8162 


Substanz / substance / substance / 
bản the: 88150, 151 


Substanzialität / substantiality / 
substantialité / bản the (tính) 


-s-Verhältnis / relationship / 
(Rapport de —) / quan hệ về 
- /của: §150 
subsumieren / subsume / subsumer / 
thâu gôm: §170 
synthetische) / synthetic  / 
synthetique / tông hợp: §88 


(Methode) / (method) / 
(methode) / (phương pháp): 
§228 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức - Anh — Pháp — Việt 


systematische / systematic / 
systématique / hệ thông (tính) 


(Totalität) / (totality) / (totalitẻ) 
/ (cái toàn the}: 8243 


Tätigkeit / activity / activité / hoạt 
động: 83147, 148 


praktische / practical / pratique / 
thực hành: 8225; 


theoretische / theoretical / 
théorique / lý thuyết: 8225; 


zweckmässige / purposive / 
finalité / có mục đích: §206 


Teile / parts / parties / bộ phận 
(các): $135 


Teleologie / teleology / téléologie / 
mục đích luận: §204 sqq. 


Theorem / theorem / théorème / 
định lý: 8231 


theoretische / theoretical / théorique 
/ lý thuyết (tính) 


(Tätigkeit) / (activity) / 
(activité) / (hoạt động): 
§225 


Totalität / totality / totalité / toàn thể 
(tính, cái): §§121, 160, 192, 193 


systematische / systematic / 
systématique / có hệ thông: 
§243 


Übergehen in Anderes / passing- 
over (into the other) / transition 
(= passage) dans de l'autre / 
chuyen sang (quá độ sang) cái 
khác: (884), §§161, 240 


unendlich(er, es) / infinite / infini / 
vô han, vô tận 


1049 


(Progress) / (progress) / 
(progres) / (dien trinh den): 
§§93. 94; 


(Urteil) /  (udgmem) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§173 


Unendlichkeit / infinity / infinite / 
vô han, vô tận (tính. sự) 


negative / negative / negative / 
phủ định: 894 


Ungleichheit / dissemblance / 
dissemblance (= inegalite ou 
disparité) / khöng-giöng nhau 
(sự): 8117 


universelles / universal / universel / 
phö bien 
(Urteil) / (judgment) / 
(jugement) / (phán đoán): 
§175, 3) 


Untersatz / minor / mineure / tièu- 
tiên de: §185 
Unterschied / distinction, 


distinctness / différence / khác 
biệt, phân biệt (sự, cái): §116 


an sich selbst / in its own self / 
en soi-même / trong chính 
mình: §I18: 


bestimmter / determinate / 
déterminée / nhất định: 
§118 
Unwesentliche (das) / inessential / 
inessentiel OU) / không-bản chât 
(cái): §I 14 
Ursache / cause / cause / nguyên 
nhân: §153 


1050 


wirkende / efficient / efficiente / 
tåc döng: §204 


{End-) / finat / finale / mục 
dich: §204 


Urteil / judgment / jugement / phän 
đoán: 88165, 166 


apodiktisches / apodietic / 
apodictique / tät 


nhien: 
8179, 3); 
assertorisches / assertoric / 


assertorique / khẳng định: 
8178; 

der Notwendigkeit / of 
necessity / de la necessite / 
vẻ / của sự tất yếu: 8177; 


des Begriffs / of concept / du 
concept / về / của Khái 
niệm: §§177. 3), 178; 


des Daseins / of being-there / de 
lêtre-là / về / của tôn tại- 
hiện có: § 172; 


disjunktives / disjunctive / 
disjonctif / ly tiếp, phân 
đôi: §177, 3); 


hypothetisches / hypothetical / 
hypothétique / già thiết: 
§177, 2); 


identisches / identical / 
identique / đồng nhất: 8173; 


kategorisches / categorical / 
categorique / nhât quyet: 
8177, 1) 


negatives / negative / négatif / 
phủ định: 88172, 2), 173; 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh — 


Pháp — Việt 


partikuläres / particular ; 
particulier / đặc thù: 8175, 
3k 

positives / positive / positif / 
khäng định: §172, 1): 


problematisches / problemate / 
problématique / nghỉ vân; 
§179. 3): 


qualitatives qualitative / 
qualitatif / về chất: 8172; 


singuläres / singular / singulier / 
đơn nhất: 8175, 1); 


unendliches / infinite / infini / 
võ hạn: 8173; 


universelles / universal / 
universel / “phö bien” hay 
"tất ca mọi cái”: 8175, 3); 


(Reflexions- —) / reflection / de 
la reflexion / về / của sự 
phản tu: §174 


veränderlich / alterable / variable (= 
altérable) / khả bien: §92 


Vergehen / disappear / disparaître / 
mất di: 888 

Vergleichendes. / make the 
comparision H (terme) 
comparant / han tir so sänh: 


§117 


Verhältnis / relation / Rapport / 
Quan hệ 


absolutes / absolute / absolu / 
tuyệt đối: §133; 

der Kraft und ihrer Äusserung / 
force and its utterance / de 
la force et de son 
exteriorisation / lực và sự 


Bung chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh — Pháp - Việt 


thể hiện ra bên ngoài của 
nó: 8136; 

der Wechselwirkung / of 
reciprocal action / de 
l'action réciproque / của sự 
tương tác: 8154; 


des Ganzen und der Teile / the 
whole and the parts / du 
tout et des parties / của cái 
toàn bộ và những bộ phận: 


8135; 


des Innern und des Äussern / 
what is inner and what is 
outer / de l'intérieur et de 
l'extérieur / của cái bên 
trong và cái bên ngoài: 
§13?: 

(Kausalitäts- —) / of causality / 
de causalité / của tính nhân 


quả: §152; 
(Substanzialitäts- A / of 
substantiality í de 
substantialité / cùa tinh bån 

thê: §150 
Verhältnis / relationship, ratio, 


perspective, situation / rapport / 
ty lệ, quan hệ 


quantitatives / quantitative / 
quantitatif / về lượng: $105 
Vermittlung / mediation / médiation 
7 trung giới (sự): $86 
Vernunft / reason / raison / lý tính: 
§214 
Vernünftige / rational / rationnel / lý 
tính (cái) 
{das Negativ- —} / (negatively 
rational side) / (le 


1051 


négativement- ~) / 
định): (8879, 81): 


(das Positiv- -) / (positively 
rational -one) / (le 
positivement- —) / (khẳng 
dinh): (§§79, 82) 


Verschiedenheit / Diversity / 
diversité / khác nhau (sự, tính): 
8117 


Verstand / understanding / 
entendement / giäc tinh: (8879, 
80), 8226 


-esschluss / syllogism / 
(syllogisme de 1—} / suy 
luận của: &182 


(phủ 


Vielen (die) / the many / Plusieurs 
(le ou les) / Nhiêu (cái): $97 


Wahre (das) / what is true / vrai (le) 
/ đúng thật (cái): 8213 


wahrhafte / genuine(ly), truly / 
veritable / đích thực, đúng thật 
(tính) 


(Unendlichkeit) / (infinity) / 
(infinité) / vô hạn, vô tận 
(tính, sự. cái): §95 


Wahrheit / truth / vérité / Chân lý, 
sự thật: §2!3; 


Wechselwirkung / reciprocal action 
/ action réciproque / tác động 
qua lại, tương tác (sự); $154 


Welt / world / monde / thế giới: 
§§123, 132 


der Erscheinung / (e 
appearance / du phenomene 
(= de l'apparition) / của 


1052 


hiện tượng (của vẻ ngoài): 
88130, 131 


Werden / Becoming / devenir / trở 
thành (sự): 888 


Wesen / essence / essence / Bản 
chất: (§83), 88111, 112 


wesentlich / essential / essentiel / 
bản chất (tính): §1 14 


Widerspruch / contradiction / 
contradiction / mâu thuần: 
$8114, 120 


Wirklichkeit / actuality / effectivite 
(hiện thực: §§141, 142 


Wirkung / effect, operation / effet / 
tác động, hậu quả: $153 


WOLFF. C.: 8231 


Wollen / want / vouloir (= volonté) 
/y muốn. ý chi: §§225, 232 


Zaht / number / nombre / con số: 
8102 


ZENO (ở Elea): 88-89; 88103-104 


Zentralität / centrality / centralite / 
trung tâm (tính): $196 
absolute / absolute / absolue / 
tuyệt đối: §198 
Zentrum / centre / centre / trung 
tâm: §§196, 197 


absolutes / absolute / absolu / 
tuyệt đôi: 8198; 


Bang chỉ mục tên riêng và thuật ngữ: Đức — Anh - Pháp — Việt 


relatives / relative / relatif / 
tương đôi: 88197, 198 


Zufall / chance /_ hasard (= 
contingence) / ngäu nhiên (bất 
tât): §144 


Zufälliges / something-contingent / 
contingent / bất tät, ngäu nhiên 
(cái): §144 


Zufälligkeit / contingency / 
contingence / bất tät, ngäu 
nhiên (tính, sự): 8144 


Zusammen / the ensemble / 
ensemble / tập hop chung lại 
(cái): 8135 


Zweck / purpose / but / mục dich, 
cứu cảnh: 88203, 204 


(Realisieren des -es) / 
(realisation of) / (réalisation 
du A / (thực hiện (việc)): 
§204 


zweckmässige / expedient / 
finalisée / hợp mục dich (tính) 


(Tätigkeit) / (activity) / 
(activité) / (hoạt động): 
8206 


Zweckmässigkeit / purposiveness / 
finalité / hợp mục dich (tính, 
Sự) 


äusserliche / external / 
exterieure / ben ngoäi: $205 


THU MUC CHON LOC 


1. Thư mục: Triết hoc Hegel nói chung 
Adorno, Theodor W: 1963: Drei Studien zu Hegel. Frankfurt a. M. 


Beiser, F. C. (Hg.) 1993: The Cambridge Companion to Hegel. 
Cambridge. 


Bloch, Ernst “1962: Subjekt-Objekt. Erläuterungen zu Hegel. Frankfurt a. 
M. 


Engelhardt, Tristram Jr./Pinkard. Terry (Hg.) 1994: Hegel Reconsidered. 
Beyond Metaphysics and the Authoritarian State. Dordrecht u. a. 


Findlay, John N. 1958: Hegel. A Re-examination. London. 


Fulda. Hans Friedrich/Horstmann. Rolf-Peter (Hg.) 1996: Skeptizismus 
und spekulatives Denken in der Philosophie Hegels 
(Veröffentlichungen der Internationalen Hegel-Vereinigung Bd. 21). 
Stuttgart. 


Gadamer, Hans Georg {971: Hegels Dialektik. Fünf hermeneutische 
Studien. Tübingen. 


Haym, Rudolf 1857: Hegel und seine Zeit. Vorlesungen über Entstehung 
und Entwickelung. Wesen und Werth der Hegel'schen Philosophie. 
Berlin. Nachdruck Hildesheim 1962. 


Henrich, Dieter 1967: Hegel im Kontext. Frankfurt a. M. 


Henrich. Dieter 1983 (Hg.): Kant oder Hegel? Formen der Begründung in 
der Philosophie (Stuttgarter Hegel-Kongreß 1981. 
Veröffentlichungen der Internationalen Hegel-Vereinigung Bd. 12). 
Stuttgart. 


Henrich, Dieter/Horstmann. Rolf-Peter (Hg.) 1988: Metaphysik nach 
Kant (Stuttgarter HegelKongreß 1987. Veröffentlichungen der 
Internationalen Hegel-Vereinigung Bd. 17). Stuttgart. 


Hösle. Vittorio 1987 u. 6.: Hegels System. Der Idealismus der 
Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität. 2 Bde. 
Hamburg. 2., erweiterte Auflage. Studienausgabe 1998. 


Horstmann. Rolf-Peter (Hg.) 1989: Seminar: Dialcktik in der Philosophie 
Hegels, Frankfurt a. M. 


1034 Thir mục chọn lọc 


Horstmann, Rolf-Peter 1990: Wahrheit aus dem Begriff. Eine Einführung 
in Hegel. Frankfurt a. M. 


Inwood, Michael 1983: Hegel, London. 


Litt, Theodor 1953: Hegel. Versuch einer kritischen Erneuerung. 
Heidelberg. ` 


Marcuse, Herbert 71968: Hegels Ontologie und die Theorie der 
Geschichtlichkeit. Frankfurt a. M. 


Melntyre, Alasdair (Hg.) 1972: Hegel. A Collection of Critical Essays. 
Garden City/New York. 


Pinkard, Terry 2000: Hegel. A Biography. Cambridge. 


Pippin. Robert B. 1989: Hegel's Idealism. The Satisfactions of Self- 
Consciousness. Cambridge. 


Pöggeler. Otto (Hg.) 1977: Hegel. Einführung in seine Philosophie. 
Freiburg/München. 


Priest, Stephen (Hg.) 1987: Hegel's Critique of Kant. Oxford. 


Rosenkranz, Karl 1840: Kritische Erläuterungen des Hegel’schen 
Systems. Königsberg. Nachdruck Hildesheim 1963. 


Stepelevich, Lawrence (Hg.) 1994: Selected Essays on G. W. F. Hegel. 

. Atlantic Highlands. Stern, Robert (Hg.) 1993: G. W. F. Hegel. 

Critical Assessments. 4 Bde. London/New York. Taylor, Charles 
-1983: Hegel. Üb. v. G. Fehn. Frankfurt a. M. 


2. Thư mục về “Khoa học Lô gic” nói chung 
- - Các bản dịch Anh-Pháp 
T. F. Geraets / W. A. Suchting / H. S. Harais, 1991: The Encyclopaedia 


Logic / Part I of the Encyclopaedia of Philosophical Sciences with 
the Zusätze, Hackett Publishing Company, Indianapolis / Cambridge. 


William Wallace with Foreword by J. N. Findlay 1873, 1892, 1975: 
Hegel`s Logic (Part one of the Encyclopaedia of the Philosophical 
Sciences (1830), Oxford, 1975. 


A. V. Miller with Foreword by J. N. Findlay 1969: Hegel’s Science of 
Logic (Dall Khoa học Lôgíc). Humanity Books, NewYork. 


Thư mục chọn loc ! 1055 
MGS<Š668505564S224 XS NÓ... ................. 


B. Bourgeois 1970: La science de la logique, Encylopédie des sciences 
philosophiques I. Paris, Vrin. 


S. Jankelevitch 1947. 1949: Science de la Logique (Dat Khoa hoc 
Lögic), 2 vol. Paris, Aubier. 


- Sách tham khảo: 


Brauch. Rüdiger 1986: Hegels "Wissenschaft der Logik". 
Untersuchungen zum Verhältnis von Logik und Ontologie. Tübingen. - 


Bubner, Rüdiger 1980: Zur Sache der Dialektik, Stuttgart. 


Burbidge, John W: 1981: On Hegel's "Logic": Fragments of a 
Commentary. Atlantic Highlands. 


Burkhardt. B. 1993: Hegels "Wissenschaft der Logik" im Spannungsfeld 
der Kritik. Historische und systematische Untersuchungen zur 
Diskussion um Funktion und Leistungsfähigkeit von Hegels 
"Wissenschaft der Logik" bis 183] (= Studien und Materialien zur 
Geschichte der Philosophie Bd. 18). Hg. v. G. Funke und R. Malter. 
Hildesheim u. a. 


Butler, Clark 1996: Hegel's Logic. Between Dialectic and History. 
Evanston (Illinois). 


Comoth, Katharina 1986: Die Idee als Ideal: Trias und Triplizität bei 
Hegel. Heidelberg. 


Demmerling, Christian/Kambartel, Friedrich (Hg.) 1992: Vernunftkritik 
nach Hegel. Analytischkritische Interpretation zur Dialektik. 
Frankfurt a.M. 


Di Giovanni, George 1990 (Hg.): Essays on Hegel's Logic. Albany. 


Doz, André 1987: La logique de Hegel et les problèmes traditionnels de 
P’ontologie. Paris. 


Düsing, Klaus 1976 (*1995): Das Problem der Subjektivität in Hegels 
Logik. Systematische und entwicklungsgeschichtliche 
Untersuchungen zum Prinzip des Idealismus und zur Dialektik (= 
Hegel-Studien Beiheft 15). Bonn. 


Elder, Crawford 1980: Appropriating Hegel. Hg. v. A. Brennan. 
Aberdeen. 


1056 Thie mục chon lọc 


Eley. Lothar 1976: Hegels Wissenschaft der Logik. Leitfaden und 
Kommentar. München. 


Falk. Hans-Peter 1983: Das Wissen in Hegels "Wissenschaft der Logik". 
Freiburg/München. 


Fricke, Christe/König, Peter/Petersen, Thomas (Hg.) 1995: Das Recht 
der Vernunft. Kant und Hegel über Denken, Erkennen und Handeln. 
Hans Friedrich Fulda zum 65. Geburtstag. Stuttgart-Bad Cannstatt. 


Fulda. Hans Friedrich 1965: Das Problem einer Einleitung in Hegets 
Wissenschaft der Logik. Frankfurt a. M. 


Fulda. Hans Friedrich/Horstmann, Rolf-Peter/Theunissen. Michael 1980: 
Kritische Darstellung der Metaphysik: Eine Diskussion über Hegels 
"Logik". Frankfurt a. M. 


Grau, Alexander 2001: Ein Kreis von Kreisen. Hegels postanalytische 
Erkenntnistheorie. Paderborn. 


Guzzoni. Ute *1982: Werden zu sich. Eine Untersuchung zu Hegels 
"Wissenschaft der Logik". Freiburg/München. 


Hackenesch, Christa 1987: Die Logik der Andersheit. Fine Untersuchung 
zu Hegels Begriff der Reflexion. Frankfurt a. M. 


Hansen, Frank-Peter 1997: G. W. F. Hegel: "Wissenschaft der Logik". 
Ein Kommentar. Würzburg. 


Harris, Errol E. 1983: An Interpretation of the Logic of Hegel. London. 
Hartmann. Eduard v. 1868: Über die dialektische Methode. Berlin. 


Hartmann, Klaus 1999: Hegels Logik. Hg. v. O. Müller, Vorwort K. 
Brinkmann. Berlin/New York. 


Hartnack. Justus 1995: Hegels Logik. Eine Einführung (= Hegeliana. 
Studien und Quellen zu Hegel und zum Hegelianismus Bd. 5). Hg. v. 
H. Schneider. Frankfurt a. M. u. a. 


Henrich. Dieter 1976; Hegels Grundoperation. Eine Einleitung in die 
"Wissenschaft der Logik”. In: U. Guzzoni u. a. (Hg.): Der Idealismus 
und seine Gegenwart. Festschrift für Werner Marx zum 65. 
Geburtstag. Hamburg. 208-230. 


Henrich, Dieter (Hg.) 1986: Hegels Wissenschaft der Logik: Formation 
und Rekonstruktion (= Veröffentlichungen der Internationalen Hegel- 
Vereinigung Bd. 16). Stuttgart. 


Thư mục chọn loc 1057 


Henrich, Dieter/Nicolin, Friedhelm/Pöggeler, Otto (gi 1978: Die 
Wissenschaft der Logik und die Logik der Reflexion. (Hegel-Tage 
Chantilly 1971. Hegel-Studien Beiheft 18). Bonn. 


Horstmann, Rolf-Peter 1984: Ontologie und Relationen. Hegel, Bradley, 
Russell und die Kontroverse über interne und externe Beziehungen. 
Königstein im Taunus. 


Iber, Christian 1999: Subjektivität, Vernunft und ihre Kritik. Prager 
Vorlesungen über den Deutschen Idealismus. Frankfurt a. M. 


Jarczyk, Gwendoline 1980: Systeme et liberté dans la logique de Hegel. 
Paris. 


Johnson, Paul Owen 1988: The Critique of Thought: A Re-examination 
of Hegel's Science of Logic. Aldershot. 


Kemper, P. 1980: Dialektik und Darstellung. Eine Untersuchung zur 
spekulativen Methode in Hegels "Wissenschaft der Logik". Frankfurt 
a.M. 


Kesselring, Thomas 1981: Dialektik und Widerspruch. Ein Vergleich 
zwischen Piagets genetischer Erkenntnistheorie und Hegels 
Dialektik. Frankfurt a. M. 


Kesselring. Thomas 1984: Die Produktivität der Antinomie. Hegels 
Dialektik im Lichte der genetischen Erkenntnistheorie und der 
formalen Logik. Frankfurt a.M. 


Knahl, Andreas/Müller, Jan/Städtler, Michael (Hg.) 2000: Mit und gegen 
Hegel. Von der Gegenstandslosigkeit der absoluten Reflexion zur 
Begriffslosigkeit der Gegenwart. Lüneburg. 


Koch. Anton Friedrich 1999: Die Selbstbeziehung der Negation in 
Hegels Logik. In: Zeitschrift für philosophische Forschung 53, 1-29. 


Lakebrink, Bernhard 1979/1985: Kommentar zu Hegels "Logik" in seiner 
"Enzyklopädie" von 1830. Bd. 1: Sein und Wesen. Bd. 2: Begriff. 
Freiburg/Mũnchen. 


Leonard. André 1974: Commentaire littéral de la Logique de Hegel. 
Paris. 


Liebrucks, Bruno 1974: Der menschliche Begriff. Sprachliche Genesis 
der Logik, logische Genesis der Sprache (= Bde. 6.1, 6.2, 6.3 von: 
Liebrucks, Bruno: Sprache und Bewußtsein). Frankfurt a. M./Bern. 


1038 Tiner mục chọn lọc 


Lucas. Hans-Christian/Planty-Bonjour, Guy (Hg.) 1989: Logik und 
Geschichte in Hegels System. Stuttgart. 


Lugarini. Leo (Hg.) 1983: Hegel fra logica ed etica. Roma. 


Majetschak, Stefan 1992: Die Logik des Absoluten. Spekulation und 
Zeitlichkeit in der Philosophie Hegels. Berlin. 


Marx, Wolfgang 1972: Hegels Theorie logischer Vermittlung. Kritik der 
dialektischen Begriffskonstruktionen in der "Wissenschaft der 
Logik". Smttgart-Bad Cannstatt. 


McTaggart, John 1964: A Commentary on Hegel's Logic (1910). New 
York. 


Movia, Giancarlo (Hg.) 1996: La logica di Hegel e la storia della 
filosofia. Cagliari. 


Mure, Geoffrey R. G. 1950: A Study of Hegel's Logic. Oxford. 


Nikolaus, Wolfgang 1985: Begriff und absolute Methode. Zur 
Methodologie in Hegels Denken. Bonn. 


Opiela, Stanislas 1983: Le Reel dans la logique de Hegel. 
Developpement et autodétermination. Paris. 


Paetzold, Detlev/Vanderjagt, Arjo (Hg.) 1991: Hegels Transformation 
der Metaphysik (= dialectica minora 2). Köln 


Petry, Michael John (Hg.) 1993: Hegel and Newtonianism. Dordrecht. 


Pinkard. Terry B. 1988: Hegel's Dialectic. The Explanation of Possibility. 
Philadelphia. 


Puntel, Leo Bruno 1973: Darstellung, Methode und Struktur. 
Untersuchungen zur Einheit der Systematischen Philosophie G. W. F. 
Hegels (= Hegel-Studien Beiheft 10). Bonn. 


Rademaker, Hans ?1979: Hegels Wissenschaft der Logik: Eine 
darstellende und erläuternde Einführung. Wiesbaden. 


Rinaldi, Giacomo 1992: A History and Interpretation of the Logic of 
Hegel. Studies in the History of Philosophy Vol. 26. 
Lewiston/Queenston/Lampeter, 


Rockmore, Tom 1996: On Hegel's Epistemology and Contemporary 
Philosophy. Atlantic Highlands. 


Rosen, Michael 1982: Hegel's Dialectic and its Criticism. Cambridge. 


Thư mục chọn lọc 1059 
—————-_—---..-__............ EEE 


Rosen, Stanley 1974: G. W. F. Hegel. An Introduction to the Science of 
Wisdom. New Haven. 


Sarlemjin. Andries 1971: Hegeische Dialektik. Berlin/New York. 


Schäfer, Alfred 1992: Der Nihilismus in Hegels Logik. Kommentar und 
Kritik zu Hegels Wissenschaft der Logik. Berlin. 


Schmidt, Josef 1977: Hegels Wissenschaft der Logik und ihre Kritik 
durch Adolf Trendelenburg. München. 


Schmitz, Hermann 1992: Hegels Logik. Bonn. 


Schubert, Alexander 1985: Der Strukturgedanke in Hegels "Wissenschaft 
der Logik". Königstein (Taunus). 


Steinkraus, Warren E./ Schmitz, Kenneth L. (Hg.) 1980: Art and Logic in 


Hegel's Philosophy. Papers delivered at the AN meeting of the Hegel 
Society of America. Atlantic Highlands. 


Stekeler- Weithofer, Pirmin 1992: Hegels Analytische Philosophie: Die 


Wissenschaft der Logik als kritische. Theorie der Bedeutung. 
Paderborn u. a. 


Stern, Robert 1990: Hegel, Kant and the Structure of the Object. London. 


Theunissen, Michael 1978: Sein und Schein. Die kritische Funktion der 
Hegelschen Logik. Frankfurt a M. 


Topp, Christian 1982: Philosophie als Wissenschaft: Status und 
Makrologik wissenschaftlichen Philosophierens bei Hegel. 
Berlin/New York. 


Trendelenburg, Adolf 1840: Logische Untersuchungen. 2 Bde. Berlin. 


Utz, Konrad 2001: Die Notwendigkeit des Zufalls. Hegels spekulative 
Dialektik in der "Wissenschaft der Logik". Paderborn u. a. 


Wandschneider, Dieter 1995: Grundzüge einer Theorie der Dialcktik. 
Rekonstruktion und Revision dialektischer Kategorienentwicklung in 
Hegels "Wissenschaft der Logik". Stuttgart. 


Wandschneider, Dieter (Hg.) 1997: Das Problem der Dialektik (= Studien 
zum System der Philosophie Bd. 3). Bonn. 


Wende, Michael 1987: Das Werden der "Wissenschaft der Logik", die 
Genesis des Problems der Logik bei Hegel, der Begriff der Logik und 
das Problem der Dialektik. Berlin. 


1060 Thư muc chọn lọc 


Wetzel, Manfred 1971: Reflexion und Bestimmtheit in Hegels 
Wissenschaft der Logik. Hamburg. 


White, Alan 1983: Absolute Knowledge: Hegel and the Problem of 
Metaphysics. Athens, Ohio/London. 


Wohlfart, Günter 1981: Der spekulative Satz. Bemerkungen zum Begriff 
der Spekulation bei Hegel. Berlin/New York. 


Wolff, Michael 1981: Der Begriff des Widerspruchs. Eine Studie zur 
Dialektik Kants und Hegels. Königstein (Taunus). 


3. Thư mục chuyên đề: “Học thuyết về Tön tại” 


Alexandrowicz, Dariuz 1985: Das Problem des Anfangs bei Hegel. In: 
Philosophisches Jahrbuch 92, 225-238. 


Arndt, Andreas/lber, Christian (Hg) 2000: Hegels Seinslogik. 
Interpretationen und Perspektiven. Berlin. 


Biard, Joel/Buvat, D./Kervegan, J.-F./Kling, J.-F. 1981: Introduction à la 
lecture de la "Science de la logique" de Hegel. Bd. 1: L'être. Paris. 


Brenner, Xaver 1987: Die Kategorie des Werdens in der Hegelschen 
Logik des Seins: Strukturuntersuchung über Hegels Wissenschaft der 
Logik. München. 


Ferrini, Cinzia 1988: On the Relation between "Mode" and "Measure" in 
Hegel's "Science of Logic”. Some Introductory Remarks. In: Owl of 
Minerva 20, 21-49. 


Ferrini, Cinzia 1991/92: Logica = filosofia della natura nella dottrina 
dell'essere hegeliana (l und H). In: Rivista di storia di filosofia 
46,701-733 und 47, 103-124. 


Graeser, Andreas 1985: Bemerkungen zur Beschreibung des 
Anfangenden in Hegels Logik. In: Freiburger Zeitschrift für 
Philosophie und Theologie 32, 439-454. 


Harris, Errol E. 1994: Being-for-Seif in the Greater Logic. In: Owl of 
Minerva 25, 155-162. 


Henrich, Dieter 1964: Anfang und Methode der Logik. In: Hegel-Studien 
Beiheft ! (Heidelberger Hegel-Tage 1962), 19-35. 


Thư muc chọn lọc 1061 


Holz, Harald 1974: Anfang. Identität und Widerspruch. In: Tijdschrift 
voor Filosofie 36. 707-761. 


Kesselring. Thomas 1981: Voraussetzungen und dialektische Struktur des 
Anfangs der Hegelschen Logik. In: Zeitschrift für philosophische 
Forschung 35. 563-584. 


Lacroix, Alain 1986: La science la plus difficile de toutes: Matière et 
mesure dans la critique hegelienne de Newton. In: Philosophie 13, 
15-37, 


Marx, Wolfgang 1967: Spekulative Wissenschaft und geschichtliche 
Kontinuität. Überlegungen zum Anfang der Hegelschen Logik. In: 
Kant-Studien 58, 63-74. 


Moretto, Antonio 1984: Hegel e la „Matematica" dell'infinito. Trento. 


Moretto. Antonio 1988: Questioni di filosofia della matematica nella 
"Scienza della Logica” di Hegel. Die Lehre vom Sein 1831. Trento. 


Movia, Giancarlo 1986/87: Essere, nulia, divenire. Sulle prime categorie 
della "Logica" dì Hegel. In: Rivista di filosofia neo-scolastica 78, 
513-544 und 79, 3-32. 


Movia, Giancarlo 1994: Finito e infinito e l'idealismo della filosofia: La 
logica hegeliana dell essere determinato: Parte prima. In: Rivista di 
filosofia neo-scolastica 86,1 10-133. 


Nedel. Arkadij J. 1991: Die Fürsichsein-Kategorie in Hegels "Lehre vom 
Sein". Struktur und Strukturelles, Reflexion und reflexive Bewegung. 
In: Hegel-Jahrbuch 1991, 253-261. 


Parasporo. Leone 1983/84: Sulla storia della “Logica” di Hegel. Saggio 
di confronto tra le due redazioni delia "Dottrina dell'Essere”. In: Ann. 
dell'ist. ital. per gli studi storici 8, 175-218. 


Paterson, Alan 2000: The Successor Function and Induction Principle in 
a Hegelian Philosophy of Mathematics. In: Idealistic Studies 30, 25- 
49, ` 


Pechmann, Alexander von 1980: Die Kategorie des Maßes in Hegels 
"Wissenschaft der Logik". Einführung und Kommentar. Köln. 


Richli. Urs 1980: Die Betrachtung der Kategorien an ihnen selbst. In: 
Hegel-Jahrbuch 1979, 274-278. 


1062 Thì muc chọn lục 


Römpp. Georg 1989: Sein als Genesis von Bedeutung: Ein Versuch über 
die Entwicklung des Anfangs in Hegels "Wissenschaft der Logik". 
In: Zeitschrift für philosophische Forschung 43,58-80. 


Ruschig, Ulrich 1989: Randglossen zur "Knotenlinie von 
Maaßverhältnissen“. In: Hegel-Jahrbuch 1989, 365-371. 


Römpp, Georg 1997: Hegels Logik und die Chemie. Fortlaufender 
Kommentar zum "realen Maaß" (= Hegel-Studien Beiheft 37). Bonn. 


Scheiber, Wolfgang 1985: "Habitus" als Schlüssel zu Hegels 
Daseinslogik. In: Hegel-Studien 20, 125-144. 


Wagner, Hans 1969: Hegels Lehre vom Anfang der Wissenschaft. In: 
Zeitschrift für philosophische Forschung 23, 339-348. 


Wahsner. Renate 1995: Newtonsche Vernunft und ihre Hegelsche Kritik. 
In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 43, 789-800. 


Werner, Jürgen 1986: Darstellung als Kritik. Hegels Frage nach dem 
Anfang der Wissenschaft. Bonn. 


Wieland, Wolfgang 1973: Bemerkungen zum Anfang von Hegels Logik. 
In: H. Fahrenbach (Hg.): Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz 
zum 60. Geburtstag. Pfullingen, 395-412. 


4. Thư mục chuyên đề: “Học thuyết về Bän chất” 


Baptist, Gabriella 1993: II Problema della Modalità nelle Logiche di 
Hegel. Genova. 


Belaval. Yvon 1972/74: La doctrine de l'essence chez Hegel et chez 
Leibniz (OAI. In: Archives de Philosophie 33, 547-578. Kant- 
Studien 63, 436-462. Studi Internazionali di Filosofia 1973,115-138.. 


Berti, Enrico 1981: Ist Hegels Kritik am Satz vom Widerspruch gegen 
Aristoteles gerichtet? In: Philosophisches Jahrbuch 88, 371-377. 


Biard. Joel/Buvat, D./Kervegan, J.-F./Klíng, J.-F. 1983: Introduction à la 
lecture de la "Science de la logique" de Hegel. Bd. 2: La doctrine de 
l'essence. Paris. 


Chiereghin. Franco 1981: incontraddittorietä e contraddizione in Hegel. 
In: Verifiche 10, 258-270. 


Thư mục chọn lọc 1063 
AA 


Di Giovanni, George 1973: Reflection and Contradiction. A Commentary 
on Some Passages of Hegel`s Science of Logic. In: Hegel-Studien 8. 
131-161. 


Ellrich, Lutz 1990: Schein und Depotenzierung: Zur Interpretation des 
Anfangs der "Wesenslogik". In: Hegel-Studien 25, 65-84. 


Emerson, Michael 1987: Hegel on the Inner and the Outer. In: Idealistic 
Studies 17, 133-147. 


Hansen, Frank-Peter 1991: Ontologie und Geschichtsphilosophie in 
Hegels "Lehre vom Wesen" der "Wissenschaft der Logik". Müchen. 


Hegel-Jahrbuch 1980/1981: Identität - Unterschied - Widerspruch. 
Referate des XII. Internationalen Hegel-Kongresses Belgrad 1979. 


Henrich, Dieter 1978: Hegels Logik der Reflexion. Neue Fassung. In: 
Hegel-Studien Beiheft 18. Bonn. 203-324. 


Huan, Lee Chang 1990, Rückkehr in sich: Eine Studie zum Begriff des 
Scheins und der Reflexion in Hegels "Wissenschaft der Logik". 
Bielefeld. 


Iber, Christian 1990; Metaphysik absoluter Relationalität. Fine Studie zu 
den beiden ersten Kapiteln von Hegels Wesenslogik. Berlin/New 
York. 


Ilting, Karl-Heinz 1982: Ontologie, Metaphysik und Logik in Hegels 
Erörterung der Reflexionsbestimmungen. In: Revue internationale de 
philosophie 36, 95-110. 


Kang, Soon-Jeon 1999: Reflexion und Widerspruch. Eine 
entwicklungsgeschichtliche und systematische Untersuchung des 
Hegelschen Begriffs des Widerspruchs (= Hegel-Studien Beiheft 41). 
Bonn. 


Kondhai, Mohammed Bechir 1981: Logique et dialectique. Essai sur ` 
l'identité et la contradiction chez Leibniz et Hegel. Paris. 


Kosian, Jözef 1992: Der Begriff der Möglichkeit bei Hegel und Bloch. 
In: Hegel-Jahrbuch 1992, 221-227. 


Longato. Fulvio 1981: Essenza e contraddizione in Hegel. In: Verifiche 
10, 271-289. 


Longuenesse, Beatrice 1981: Hegel et la critique de la métaphysique. 
Etude sur la doctrine de l'essence, Paris. 


1064 Thư mue chọn lọc 


Longuenesse, Beatrice 1982: Veffectivite dans la Logique de Hegel. In: 
Revue de métaphysique et de morale 87, 495-503. 


Lucas, Hans-Christian 1974: Wirklichkeit und Meihode in der 


Philosophie Hegels. Untersuchungen zur Logik. Der Einfluß 
Spinozas. Köln. 


Pippin, Robert B. 1978: Hegel's Metaphysics and the Problem of 
Contradiction. In: Journal of the History of Philosophy 16, 301-312. 


Richli, Urs 1974: Wesen und Existenz in Hegels "Wissenschaft der 
Logik", In: Zeitschrift für philosophische Forschung 28. 214-227, 


Richli. Urs 1982: Form und Inhalt in G.W.F. Hegels "Wissenschaft der 
Logik". Wien/München. 


Rohs, Peter 1969: Form und Grund. Interpretation eines Kapitels der 
Hegelschen Wissenschaft der Logik (= Hegel-Studien Beiheft 6). 
Bonn. 


Schaefer, Alfred !975: Setzen und Voraussetzen in der Wesenslogik 
Hegels. in: Zeitschrift für philosophische Forschung 29. 572-583. 


Schmidt. Klaus-Jürgen 1997: G. W. F. Hegel: "Wissenschaft der Logik - 
Die L.ehre vom Wesen." Ein einführender Kommentar. Paderborn. 


Siemens, Reynold L. 1988: Hegel and the Law of Identity. In: Review of 
Metaphysics 41, 103-127. 


Wwölfle, Gerhard M, 1994: Die Wesenslogik in Hegels "Wissenschaft der 
Logik". Versuch einer Rekonstruktion und Kritik unter besonderer 
Berücksichtigung der philosophischen: Tradition. Stuttgart-Bad 
Cannstatt. 


5, Thư mục chuyên đề: “Học thuyết về Khái niệm” 
Abdilin. Sh. M. 1976: Hegel über die Konkretheit des Begriffs. In 
Hegel-Jahrbuch 1975, 494-500. 


Biard, Joel/Buvat, D./Kervegan. J.-F./Kling, J.-F. 1987: Introduction à la 
lecture de la "Science de la logique" de Hegel. Bd. 3: La doctrine du 
concept. Paris. 


Bucher, Theodor G. 1983: Zur formallogischen Identität im Urteil von 
Hegel. In: Philosophia Naturalis 20, 453-473. 


Thu mục chọn lọc 1065 


Chiereghin. Franco 1990: Finalitä e idea della vita: La recezione 
hegeliana della telèologia di Kant. In: Verifiche 19. 127-228, 


De Vos, Ludovicus 1983: Hegels Wissenschaft der Logik: Die absolute 
Idee. Einleitung und Kommentar. Bonn. 


De Vries, Willem 1991: The Dialectic of Teleology. In: Philosophical 
Topics 19, 51-70. 


Düffel, Gudrun von 2000: Die Methode Hegels als Darstellungsform der 
christlichen Idee Gottes. Würzburg. 


Düsing, Klaus 1986: Die Idee des Lebens in Hegels Logik. In: R.-P. 
Horstmann/M. J. Petry (Her Hegels Philosophie der Natur. 
Beziehungen zwischen empirischer und spekulativer Naturerkenntnis 
(= Veröffentlichungen der lnternationalen Hegel-Vereinigung Bd. 
15). Stuttgart, 276-289, 


Giacché. Vladimiro 1990: Finalità e soggettività. Forme del finalismo 
nella Logica di Hegel. Genova. 


Groll, Meshulam 1974: Der Hegelsche Begriff und das Problem der 
intellektuellen Anschauung im deutschen Idealismus. In: Hegel- 
Jahrbuch 1973. 206-240. 


Kolar, Heinz 1976: Einige Bestimmungen der dialektischen Methode in 
der Begriffslogik. In: Hegel-Jahrbuch 1975. 488-493. 


Krohn, Wolfgang 1983: Die formale Logik in Hegels "Wissenschaft der 
Logik". Untersuchungen zur Schlußlehre. München. 


Lambrecht, Rainer 1981: "Die Idee des Wahren” und "die Idee des 
Guten" in Hegels "Wissenschaft der Logik". Überlegungen zum 
Begriff ihrer Einheit. In: Hegel-Jahrbuch 1980, 154-176. 


Marx, Wolfgang 1976: Die Logik des Freiheitsbegriffs. In: Hegel- 
Studien 11, 125-147. 


Menegoni, Francesca 1989: La recezione della "Critica del Giudizio" 
nella logica hegeliana: finalità esterna e interna. In: Verifiche 18, 
443-458. 


Netopilik, Jakub 1988: Zur Rolle der Idee. In: H. Holz/J. Manninen 
(Hg): Vom Werden des Wissens. Philosophie, Wissenschaft, 
Dialektik. Köln, 13-22. 


1066 Tine muc chọn loc 


Nuzzo, Angelica 1995: Idee bei Kant und Hegel. In: Ch. Fricke/P. 
König/T. Petersen (Hg): Das Recht der Vernunft: Kant und Hegel 
über Denken, Erkennen und Handeln. Stuttgart. 81-120. 


Nuzzo, Angelica 1996: Absolute Methode und Erkenntnis der 
Wirklichkeit in der Philosophie Hegels. In: Deutsche Zeitschrift für 
Philosophie 44. 475-490. 


Perez, Ubaldo R. 1977: Hegels Lehre vom Schluß. Braunschweig. 


Peters, Klaus 1986: "Der Begriff ist das Freie" In: Annalen der 
internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie. Societas 
Hlegeliana 3, 244-252. 


Salomon, Werner 1982: Urteil und Selbstverhältnis. Kommentierende 
Untersuchung zur Lehre vom Urteil in Hegels "Wissenschaft der 
Logik", Frankfurt a.M. : 


Stern. Robert 1995: Transcendental Apperception and Subjective Logic: 
Kant and Hegel on the Role of the Subject. In: A. B. Collins (Hg.): 
Hegel on the Modern World. Albany. 


Westphal, Merold 1980: Hegel's Theory of the Concept. In: W. 
Steinkraus/K. Schmitz (Hg.): Art and Logic in Hegel's Philosophy. 
Atlantic Highlands, 103-119. 


Wohlfart, Günter 1985: Das unendliche Urteil. Zur Interpretation eines 
Kapitels aus Hegels "Wissenschaft der Logik". In: Zeitschrift für 
philosophische Forschung 39, 85-100. 


NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC 
53 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam : 
Điện thoai: (84-4) 9454661 Fax: (84-4) 9454560 : 


E-mail: HenheŒenxbtrithuc.com.vn 


G. W. HEGEL 
BÁCH KHOA THƯ CÁC KHOA HỌC TRIẾT HỌC I 
KHOA HỌC LOGIC 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
CHU HẢO 
Bien tập: 
HỒ THỊ HÒA 
Thiết kế bìa: 
HÁN MINH 
Trình bày và sửa bản in: 


NGUYÊN HIEN 


Don vị liên doanh: | 
_ CÔNG tầm loi 
Thid d 


In 1.500 cuốn tại te ty In a Khuyén E Hoc Phía Nam, TPHCM. 
Số đăng ký Kế hoạch xuất bản: 592-2008/CXB/02-20/TrT. 
Quyết định XB số 20/QĐ-NXBTET của Giám đốc NXB Tri Thức 
ngày 23/6/2008. In xong và nộp lưu chiểu Quý HI năm 2008. 


BÄCH KHOA THU I 
(thường được gọi là Tiêu 
Lôgíc học) tóm lược tỉnh túy 
của bộ [Đại] Khoa học 
Lögic, và là định bản ve 
Lôgíc học, cũng là về phép 
biện chứng nôi tiếng của 
Hegel. Được dịch, giới thiệu 
và chú giải cặn kẽ đến từng 
tiểu đoạn. 


.. “Dù yêu hay ghét Hegel, thật khó mà không biết đến 
ông, bởi tâm quan trọng lịch sử không lồ của đại triết 
gia này. Hầu hết mọi hình thức của triết học hiện đại đều 
chịu ảnh hưởng của ông hoặc là phản ứng chống lại 
ông. Điều đó không chỉ đúng cho chủ nghĩa Marx và 
chủ nghĩa hiện sinh, mà cả cho Lý luận-phê phán, thông 
diễn học và triết học phân tích. Hegel vẫn đang là 
đường phân thủy, của triết học hiện đại... Triết gia hiện 
đại muốn biết gốc rễ của mình, sớm hay muộn cũng 
phải trở lại với Hegel” 

(Frederich C. Beiser, chủ biên 
The Cambridge Companion to Hegel) 


. “Số phận ” của con người phụ thuộc không ít vào 
những phạm trù và cấp độ phạm trù mà con người tư 
duy (...), bởi phạm trù vuon xa đến đâu, Tự do của con 
người cũng vươn xa đến đấy. Và đó chính là giá trị bát 
hủ của triệt học duy tâm Đức từ Kant đến Hegel, hiểu 
như nền triết hoc ve pham trù và phê phán phạm trù, 
cũng tức là nền triết học ve sự Tự do”. 


SE 


PACE a REN 
e eegen BE HE 


5081 7077 
ZS WC 


